DAISETZ TEITARO SUZUKI 
THIÊN LUẬN 
Việt Dịch: Trúc Thiên 
Phật Học Viện Quốc Tế Xuất Bản PL. 2533 - 1989 
Nguồn 
htíp:⁄/thuvienhoqasen.0rg 
Chuyển sang ebook 5-8-2009 
Người thực hiện : Nam Thiên — narmthien(Qgmail.com 
Link {udio Tại Website hf(p:/2www.phafphaponline.org 


_ Mục Lục 
QUYÊN THƯỢNG 
Luận một - THIÊN: THUẬT TRỪNG TÂM VÀ KHAI PHÓNG NHÂN SINH 
Luận hai - THIÊN: ĐẠO GIÁC NGỘ QUA KIÊN GIẢI TRUNG HOA 
1. SINH LỰC VÀ TINH THÂN PHẬT GIÁO 
. VÀI VẤN ĐẺ HUYẾT MẠCH CỦA PHẬT GIÁO 
. THIÊN VÀ NGỘ 
. GIÁC NGỘ VÀ TỰ DO 
. THIÊN VÀ DHYANA 
. THIÊN VÀ KINH LĂNG GIÀ 
. GIÁO LÝ GIÁC NGỘ TRONG PHÁP MÔN THIÊN TRUNG HOA. 
Luận ba - GIÁC NGỘ VÀ VÔMINH . 
L BỒN CHÁT CỦA TRI GIÁC BỎ ĐÈ 
II. BÓN CHÁT CỦA VÔMINH _ 
II Ý CHÍ TRONG CÔNG TÁC THÂM ĐỊNH LẠI GIÁ TRỊ SÔNG 
IV. CÁI NHƯ TƯỞNG VÀ CÁI NHƯ THỰC 
V. DHYANA VÀ CHIÉC BÈ PHÁP 
VI. TRỞ VÈỀNHÀCỦ _ 
VII Ý CHÍ VÀ THỰC CHẤT NIẾT BẢN 
Luận bốn - LỊCH SỬ THIÊN TÔNG TỪ ĐẠT MA ĐÉN HUỆ NĂNG (520 - 713) 
L TRUỚC BÒ ĐÈ ĐẠT MA 
II. SƠ TÔ ĐẠT MA (-528) 
II. NHỊ TÔ (486-593) 
TAM TÔ TĂNG XÁN (-606) 
TỨ TÔ ĐẠO TÍN (580-651) 
NGŨ TÔ HOANG NHÂN (601-674) 
IV. LỤC TÔ HUỆ NĂNG (638-713) 
NAM ĐÓN BẮC TIỆM 
THIÊN HUỆ NĂNG 
SAU HUỆ NẴNG 
Luận năm - NGỘ HAY LÀ SỰ PHÁT TRIÊN MỘT CHÂN LÝ MỚI TRONG ĐẠO 
THIÊN l 
L KHÔNG NGỘ CHẲNG PHẢI THIÊN 
II THẦY TÁNH và NGỎÔI THIÊN 
II. VẤN ĐÁP 


ẤẰŒ:1i+C©C2 


¬ 


IV. CƠ DUYÊN VÀ ĐỒN NGỘ 
V. ĐÓN NGỘ VÀ ĐỘT BIẾN 
VI. KỆ NGỘ GIẢI - 
VII. TÂM CƠ CHUYÊN HÓA. 
VII. ĐẠI NGHI VÀ BÙNG NÓ 
TÔNG KET 

Luận sáu - THIÊN PHÁP THỰC TẬP 
L TÔNG QUAN 
II. NÓI NGHỊCH 
II. NÓI VUỢT QUA 
IV. NÓI CHÓI BỎ 
V. NÓI QUYẾT 
VI. NÓI NHẠI 
VI 
VIIIL PHÉP CHỈ THẮNG 
IX. LINH TINH 

Luận bảy - THIÊN ĐƯỜNG VÀ THANH QUY 
IL CÂN LAO VÀ TINH THÂN BÁCH TRƯỢNG 
II. THANH ĐẠM VÀ THANH BẢN 
II. TRAI ĐƯỜNG 
IV. CHÁP TÁC VÀ TU TẬP 
V. KHIÊM HẠ 
VI. TUẦN NHIÉP TÂM 
VII. THAM THIÊN 
VIL NUÔI LỚN THÁNH THAI 
IX. MẬT HẠNH 
X. Ý THỨC VỀ THUỢNG ĐỀ 
XI.VÔ CHẤP 
XI. NGÔN NGỮ THIÊN 
XIIL NHỮNG BÀI NÓI PHÁP 

Luận tám - MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU 
A. TRANH ĐẠI THỪA 
B. TRANH THIÊN TÔNG 

QUYỀN TRUNG 

Luận một - TU TẬP CÔNG ÁN: PHUƠNG TIỆN CHỨNG NGỘ 
Phần I 
1.MỘT KINH NGHIỆM SIÊU VIỆT TRI KIÊN 
2.Ý NGHĨA CỦA CHỨNG NGỘ Ở THIÊN 
3.NHỮNG ĐẶC ĐIÊM CHÍNH CỦA NGỘ . 
4. NHỮNG HÀNH TÍCH TÂM LÝ CỦA TIÊN CHỨNG NGỘ ĐÓI VỚI HỆ 
THỒNG CÔNG ÁN - MỘT VÀI THÍ DỤ THỰC TIỀN _ 
5.NHỮNG YÉU TÓ QUYÉT ĐỊNH KINH NGHIỆM THIÊN 
6.HÀNH TÍCH TÂM LÝ VÀ NỘI DUNG CỦA KINH NGHIỆM THIÊN 
7.THỦ THUẬT CỦA PHÁP MÔN THIÊN HỌC TRONG THỜI SƠ KHỞI 
8.SỰ PHÁT TRIÊN CỦA HỆ THÓNG CÔNG ÁN VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ 
9.NHỮNG CHỈ THỊ THỰC TIẾN ĐÓI VỚI TU TẬP CÔNG ÁN 


10.CÁC ĐẶC TÍNH TÔNG QUÁT TU TẬP CÔNG ÁN 
11. TRUYỆN KÝ NHỮNG KINH NGHIỆM THIÊN 
12.TÂM QUAN TRỌNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGHI TÌNH 
Phần II 
1. TU TẬP CÔNG ÁN VÀ NIỆM PHẬT 
2. NIỆM PHẬT (Nembutsu) VÀ XƯNG DANH (Shòmyò) 
3 GIÁ TRỊ CỦA XƯNG DANH TRONG TỊNH ĐỘ TÔNG 
4.TÂM LÝ XUNG DANH VÀ NHỮNG TUƠNG QUAN CỦA NÓ_ ĐỐI VỚI TU 
TẬP CÔNG ÁN 
5.CHỦ ĐÍCH CỦA THỰC HÀNH NIỆM PHẬT 
6.SỰ HUYÊN DIỆU CỦA NIỆM PHẬT VÀ XƯNG DANH 
7.KINH NGHIỆM VÀ THUYÉT LÝ 
8.QUAN ĐIÊM CỦA BẠCH ÂN VÉ CÔNG ÁN VÀ NIỆM PHẬT 
Luận hai - MẬT TRUYÊN CỦA BỎ ĐẺ ĐẠT MA HAY NỘI DUNG CỦA KINH 
NGHIỆM THIÊN l 
Luận ba - HAI KHÓA BẢN THIÊN 


LBÍCH NHAM TẬP # 


II.VÔ MÔN QUAN Ấ## Ƒ1 Eã 
Luận bốn - TÍNH KHAM NHẪN TRONG ĐỜI SÓNG ĐẠO PHẬT 
LGIÁO LÝ VẺ NGHIỆP 
II.SỰ PHÁT TRIÊN CỦA Ý NIỆM TỘI LÕI TRONG ĐẠO PHẬT 
IILTÂM LÝ THỤ ĐỘNG 
IV.THỤ ĐỘNG VÀ KHAM NHÂN HAY KHIÊM TỒN 
V.CÂU NGUYỆN VÀ NIỆM PHẬT 
QUYỀN HẠ 
TỰA 
Luận một - TỪ THIÊN ĐÉN HOA NGHIÊM 
Luận hai - GANDAVYÙHA LÝ TƯỞNG BÒ TÁT VÀ PHẬT 
Luận ba - TRỤ XỨ CỦA BỎ TÁT 
Luận bốn - GANDAVYÙHA. NÓI VẺ MONG CÂU GIÁC NGỘ 
Luận năm - Ý NGHĨA CỦA TÂM KINH BÁT NHÃ TRONG PHẬT GIÁO THIÊN 
TÔNG 
DỊCH BÁT NHÃ TÂM KINH [4] 
CHÚ GIẢI KINH BÁT NHÃ 
Luận sáu - TRIẾT HỌC VÀ TÔN GIÁO TRONG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA 
ĐẠI CƯƠNG 
LTRIẾT HỌC TRONG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA 
I.TÔN GIÁO TRONG BÁT NHÀ BA LA MẬT ĐA 
IITOÁT YÊU 
Luận bảy - VĂN HOÁ NHẬT BẢN VÀ NHŨNG CÓNG HIẾN CỦA PHẬT GIÁO 
ĐẶC BIỆT THIÊN TÔNG[1] 
Phụ Lục - PHẬT GIÁO NHẬT BẢN [13] 
PHẬT GIÁO NẠI LUƠNG (NARA) 
BÓNG TỒI ĐI QUA 
TRUYÊN GIÁO ĐẠI SƯ (DENGYÔ DAISHI) 


HOÀNG PHÁP ĐẠI SƯ (KÔBÔ DAISHI) 

PHẬT GIÁO QUÝ TỘC 

PHẢN ĐỐI TINH THÂN PHẬT GIÁO 

PHẬT GIÁO SÁNG TẠO 

PHẬT GIÁO THIÊN TÔNG HỨNG KHỞI TRONG THỜI ĐẠI KIỀM THUƠNG 

(KAMAKURA) 

SAU THỜI KIÊM THƯƠNG 

KÉT LUẬN 
Luận tám - SINH HOẠT THIÊN TRONG CÁC HỌA PHẢM 
BÔ TÚC VÀ ĐÍNH CHÍNH CỦA NGƯỜI DỊCH 

L QUÁN VÔ TÂM LUẬN 

II. XẢ THÂN PHÁP 

II QUÁN TỰ THÂN 


-—=OÔ0O--- 


QUYỀN THƯỢNG 


Luận một - THIÊN: THUẬT TRỪNG TÂM VÀ KHAI PHÓNG NHÂN 
SINH 


(Tông luận) 


Thiên, cốt yếu nhất, là nghệ thuật kiến chiếu vào thể tánh của chúng ta; nó 
chỉ con đường tử triền phược đến giải thoát, đưa ta đến uyên nguyên của 
cuộc sống uống ngụm nước đầu nguồn, Thiền cởi bỏ tất cả những gì ràng 
buộc chúng ta, những sanh linh hữu hạn, luôn luôn quản dưới ách khổ lụy 
trong thế gian này. Ta có thể nói Thiền khai phóng tất cả năng lực nội tại và 
tự nhiên tích tập trong mỗi người chúng ta, nguôn năng lực ấy, trong hoàn 
cảnh thường, bị co rút lại, và vặn tréo đi, đến không vùng thoát đâu được. 


Thật vậy, thân thể ta có thể ví như một cục “pin” điện, trong ây tiềm phục 
một năng lực huyền bí. Khi nguồn nội lực ấy không được vận dụng đúng 
cách thì, hoặc bị mốc meo mà mai một, hoặc nghịch biến mà phát loạn. Nên, 
đó là chủ đích của Thiền, nhằm cứu ta hoặc khỏi khùng điên, hoặc khỏi tàn 
phế. Tôi muốn nói tự do là vậy, mở thông tất cả nguồn kích động đầy sáng 
tạo và từ hòa ấp ủ trong con tim chúng ta. Ta thường quáng mắt không biết 
mình đang làm chủ cả một kho tàng vô tận gồm đủ năng khiếu cần để sống 
vui, và thương yêu lẫn nhau. Mọi cuộc tranh đấu diễn ra quanh ta toàn bắt 
nguồn từ sự vô minh ấy, nên Thiền muốn ta mở bừng con mắt thứ ba - huệ 
nhãn — theo thuật ngữ Phật giáo, trên cảnh giới ấy ta chưa bao giờ mơ tưởng 
đến, bị khuất lấp bởi vô minh. Hễ vẹt mây vô minh thì càn khôn toàn hiền, 


và đó là lúc nhãn quang ta, lần đầu tiên, phóng chiếu tận thể tánh của chúng 
ta. Bấy giờ, ta nhận ra ý nghĩa cuộc sống, ta biết rằng đó không phải là một 
nỗ lực mù quáng, mà cũng không phải là trường thao diễn những bạo lực vô 
tri; nhưng dầu không thấu triệt được ý nghĩa tối hậu của kiếp người, vẫn có 
cái gì trong đó khiến ta vui không cùng để mà sống, và qua mọi cuộc thăng 
trầm ta vẫn thánh thơi mà an thân lập mệnh, không thắc mắc, không hoài 
nghi, không bi quan yếm thế. 


Khi ta căng đầy nhựa sống, chưa thức tỉnh trong việc đời, ta không thê nhận 
ra được tầm nghiêm trọng của những cuộc xung đột nằm trong cuộc sống, 
tạm thời chúng như ngủ im trong thế tịnh. Nhưng trước sau gì có ngày ta 
phải nhìn thắng vào cuộc sống: phải đối diện với đời, và thăng thắn giải 
quyết những bí mật khắc khoải nhất, cấp bách nhất của kiếp người. Không 
Tử nói: 


““Fa mười lăm tuôi đê chí vào sự học, ba mươi tuôi thì trụ vững bôn mươi thì 
hêt ngờ, năm mươi biêt mạng trời, sáu mươi nghe thuận tai, bảy mươi thì tuy 
lòng muôn mà vân không ra ngoài phép tắc”. 


Một câu nói cao kiến làm sao của bậc chí thánh Trung Hoa! Các nhà tâm lý 
học đều tán đồng kiến giải ấy, vì thường thường vào lối mười lăm tuổi, 
người con trai mới bắt đầu trịnh trọng quan sát quanh mình, và tra hỏi về ý 
nghĩa của cuộc sống. Tất cả nguồn năng lực siêu hình, bấy lâu vùi kín trong 
tiềm thức, bỗng dưng như cùng một lúc trào vọt ra. Nếu chúng bùng ra dồn 
đập và bạo quá, tâm trí có thể mất thăng bằng một thời gian, lâu hoặc mau; 
trên thực tế, nhiều trường hợp kiệt quệ thần kinh như vậy đã được ghi nhận 
trong tuôi trẻ, mà nguyên do chánh không ngoài sự đồ vỡ thế quân bình nội 
tại. Thường thì hậu quả không vết tích gì sâu đậm; nhưng ở đôi căn tạng thì 
khác hắn; hoặc vì những khuynh hướng nội tại, hoặc vì sức tác động mạnh 
của những luồng ảnh hưởng xung quanh vào bản chất đễ cảm kích, cơn thức 
tỉnh tâm linh ấy chấn động họ đến tận cùng cá thể. Đó là lúc phải dứt khoát 
chọn giữa cái “vĩnh viễn có” và “vĩnh viễn không”. Chính sự chọn lựa ấy mà 
Không Tử gọi là “học”. Học đây không phải là học kinh sách, mà chính là 
lặn sâu vào những bí mật của cuộc sống. 


Thường thường, lối thoát của cuộc tranh đấu là cái “vĩnh viễn có” hoặc 
“vâng ý Cha”(1) vì rốt cuộc rồi bao giờ sống cũng là "có", là khẳng định, 
mặc cho những người bi quan quan niệm nó đưới vô số hình thức phủ nhận. 
Tuy nhiên, ta không thê chối cãi trong đời có nhiều sự việc kéo lệch trí óc dễ 


cảm của ta sang một hướng khác, để ta phụ họa theo lời than vãn của nhà 
văn Andreyew(2) trong tác phâm "Nhân sinh” của ông: 


“Tôi nguyên rủa cái gì ngươi cho tôi. Tôi. nguyễn rủa ngày tôi sanh. Tôi 
nguyên rủa ngày tôi chết. Tôi nguyễn rủa tất cả gì trong đời tôi. Tôi hắt tất 
cả vào mặt tàn nhẵn mi, ôi Định Mạng vô trI giác! Khốn kiếp! Ôi khốn kiếp ! 
Bằng những lời thóa mạ ta thắng mi. Mi còn làm gì ta nữa?... 


“Trong hơi thở cuối cùng, ta thét vào tai trâu mi: Khốn kiếp! đồ khốn kiếp !” 


Quả là một bản án khủng khiếp, một phủ nhận toàn triệt cuộc sống, một bức 
tranh cực kỳ hắc ám về số kiếp con người trên trái đất này. “Không lưu một 
dấu tích”, thật không gì đúng hơn, vì chúng ta không biết gì hơn về tương lai 
ngoài việc chúng ta sẽ tiêu mất hết, cả trái đất dung thân này nữa. Hắn vậy, 
người ta có đủ lý do để chán đời. 


Sống, với hầu hết chúng ta, là khổ. Đó là một sự thật khó phủ nhận. Bao giờ 
sông còn có nghĩa là tranh đấu thì thế gian này chắng qua là một trường đau 
khổ. Tranh đấu là gì, nếu không là sự xô xát giữa hai đối lực mà bên nào 
cũng cỗ chiếm phần hơn? Nếu thua thì hậu quả là cái chết, mà chết là cái 
kinh khủng nhất trong đời. Tuy nhiên, dầu có chiến thắng được cái chết, con 
người lại rơi vào cô đơn, mà cô đơn lắm khi còn khó chịu hơn là tranh đấu. 
Ta có thể không hay biết gì hết, và cứ buông lung theo dục lạc nhất thời, 
nhưng có phải vì không hay biết mà sự đời đổi khác phần nào khuôn mặt 
thực được đâu? Dầu cho người mù cố tình không nhận có mặt trời vẫn 
không hủy bỏ được mặt trời. Họ vẫn bị nắng nhiệt đới đốt cháy tơi bời, và 
nếu không tìm chỗ che đụt vẫn bị quét sạch trên thế gian này. 


Thật vậy, Phật không ngoa chút nào khi Ngài xiến mình bốn chân lý tối 
thượng - tứ diệu để - mà chân lý đầu là sống là khổ - khổ đế. Chúng ta há 
chẳng mang tiếng khóc ra đời như một lời phản đối sao? Ít ra, ta có thể nói 
chắc răng từ lòng mẹ êm âm lọt ra ngoài để đi vào một thế giới giá buốt, đầy 
bất trắc, là một biến có đau thương. Rồi lớn lên càng đẻo theo khổ não. Mọc 
răng cũng đau buốt, không ít thì nhiều; tuổi dậy thì thường trải qua nhiều 
biến động, cả về thể xác lẫn tâm hồn. Đối với cơ thể lớn hơn là xã hội, sự 
trưởng thành cũng đánh dấu băng những tai ương khổ não, và hiện tại ta 
đang chứng kiến một trường hợp đau đẻ ấ ây. Ta có thể nguội lạnh ngồi nói lý, 
và cho rằng đó là việc không thê tránh, rằng cuộc kiến thiết nào cũng mọc 
lên từ những hoang tàn của chế độ cũ, và không tránh đâu được cơn đau giải 
phẫu. Nhưng sự phân tách lạnh lùng ấy của tri thức có đỡ được chút nào đâu 


những cấu xé của cơn đau. Nỗi khổ xoáy vào thần kinh ta, ăn sâu mãi, không 
nhô được. Dâu khéo biện luận cho mây thì đời vân vậy thôi, một trường 
tranh đâu đây khô lụy, đau thương. 


Tuy nhiên, đó lại là điều may lớn cho ta. Vì ông càng khổ thì tâm chí ông 
càng tinh luyện, và càng tỉnh luyện ông càng thâm nhập vào lẽ nhiệm mâu 
của kiếp sống. Tất cả những nhà nghệ sĩ cự phách, những, đẳng giáo chủ siêu 
tuyệt, những tay cách mạng xã hội bạt tụy, đều thường mắt đẫm lệ, tim rướm 
máu, vươn lên từ những cuộc tranh đấu gay go nhất do các ngài hào hùng 
đứng lên lãnh đạo. Nếu chén cơm ông ăn chưa trộn mùi cay đắng thì ông 
chưa thực nếm đủ mùi đời. Mạnh Tử sáng suốt vô cùng khi ngài nhận xét: 


Khi trời muốn giao phó một trọng trách cho người nào thì trước hết làm cho 
khổ cái tâm chí, nhọc cái gân cốt, đói cái thể xác, cùng túng cái thân người 
ấy, động làm gì cũng nghịch ý muốn; có vậy mới khích động cái tâm, kiên 
nhẫn cái tánh, thêm ích cho những điều chưa hay làm được(3). 


Tôi thấy nhà văn Oscar Wilde(4) dường như hay thích nói nghịch, cốt được 
bật nôi; có lẽ ông là một văn hào, nhưng ở ông có cái gì khiến tôi phải ngài 
ngại ngoảnh mặt đi. Dầu vậy, Lời Kinh Siêu Độ của ông vẫn đầy niềm cảm 
thán thâm diệu: 


Suốt mấy tháng trường vừa qua, và sau những biến cố và tranh đấu khủng 
khiếp, tôi mới vỡ lẽ được một ít bài học bấy lâu bị che lắp trong con tim của 
khổ đau. Các bậc tu hành và nhiều người mê muội khác đôi khi nói đến cái 
khô như một cái bí mật. Tôi nghĩ rằng đích thực đó là một sự khai ngộ. 
Người ta nhận biết những việc mà trước kia không bao giờ nhận biết được. 
Người ta đi thắng vào tự sự của cái khổ bằng một quan điểm hoàn toàn khác. 


Đoạn văn cho ta thấy tác động kỳ diệu của ngục tù vào bản lĩnh của nhà văn. 
Nếu từ lúc vào nghệ, ông nếm qua những thử thách như vậy hắn văn nghiệp 
của ông còn đồ sộ gấp bội hơn những gì hiện có. 


Chúng ta quá qui hướng vào chính ta. Ta sống trong vỏ ốc của tự ngã, ngày 
càng lớn theo ta, cơ hồ không lột bỏ được. Dường như ta mang nó theo suốt 
đời, từ tắm bé đến ngày nhắm mắt. Tuy nhiên, thiên nhiên vẫn hiến cho ta 
nhiều cơ hội đập vỏ bước ra, và cơ hội đầu tiên, thuận tiện nhất, là khi ta 
bước vào thời hoa niên. Đó là lần đầu tiên cái tôi của ta thoạt biết có “người 
khác”. Tôi muốn nói đến sự thức tỉnh của dục tình. Một cái tôi, tưởng là toàn 
nguyên, là bất khả phân, giờ đây như tự chẻ đôi ra. Tình yêu bấy lâu ngủ say 
trong đáy tim vươn mình lên, và gây bạo động. Vì đây là lúc vừa dấy lên, 


tình yêu đòi hỏi ngay, cùng một lúc, vừa xác định cái tôi, vừa trừ bỏ cái tôi. 
Tình yêu khiến cái tôi tự mất đi trong đối tượng nó yêu, nhưng đồng thời 
cũng đòi quyền chiếm hữu đối tượng ấy. Thật là mâu thuẫn; và chính mâu 
thuẫn ấy là một đại bi kịch của nhân sinh. Cảm giác căn bản ây có lẽ là 
nguyên động lực thúc giục loài người hướng thượng. Thượng Đề ban khô 
cho con người để hoàn toàn tất con người. Tiết mục quan trọng nhất trong 
văn chương khắp thế giới nầy không ngoài sự hòa điệu, trên mọi cung bậc, 
ca khúc ấy của yêu đương, chừng như không bao giờ biết chán. Nhưng đó 
không phải là vấn đề của chúng ta. Điều tôi muốn nhắn mạnh trong câu 
chuyện liên hệ đến chúng ta ở đây là: bằng sự thức tỉnh của tình yêu, ta 
thoáng nhận ra cái vô cực, và cái hé mắt ấy giục tuổi trẻ đi vào cuộc sống 
lãng mạn hoặc thuần lý, tùy tánh ý, hoàn cảnh hoặc giáo dục. 


Khi cái tôi bể vỏ và rước “cái khác” vào tự thân, ta có thể nói đó là lúc cái 
tôi tự phủ nhận nó, hoặc đó là bước đầu trong cuộc đăng trình của cái tôi đi 
đến vô cực. Trên bình điện tôn giáo, đó là khởi điểm của một cuộc xô xát tơi 
bời giữa hữu cực và vô cực, giữa tri thức và một năng khiếu cao hơn, hoặc 
nói nôm na hơn, giữa xác và hồn. Đó là vấn đề trên tất cả vẫn đề, từng đây 
hơn một chàng trai vào vòng tay của qui Satan. Khi người lớn tuổi dòm lại 
những ngày niên thiếu không khỏi rùng mình ớn lạnh toàn thân. Cuộc tranh 
đấu cần dẫn vào với tất cả lòng thành có thể kéo dài đến tuổi ba mươi, như 
lời Không Tử nói: tam thập nhi lập. Ỹ thức tôn giáo, tức đạo tâm, giờ đây 
hoàn toàn thức giấc, nên người ta mang tất cả nhiệt huyết, cao độ nhất, dọ 
thử tất cả con đường thoát ly tranh đấu, hoặc chấm dứt tranh đấu, không từ 
một thí nghiệm nào. Sách nào cũng đọc, cuộc diễn thuyết nào cũng dự, bài 
giảng đạo nào cũng thèm nghe, và đủ phép tu tập nghiệm qua thử. Và tự 
nhiên đạo Thiền cũng được gõ cửa đến đề hỏi thăm. 


Băng cách nào Thiên giải quyết vân đê trên tât cả vân đê ây? 


Trước hết, giải đáp Thiền được đưa ra là trực tiếp kêu gọi đến ánh sáng của 
chứng nghiệm bản thân, thay vì kiến thức của sách vở. Là trường khắc chế 
giữa hai thái cực, hữu và vô, thể tánh của con người chúng ta phải được túm 
lấy băng một năng khiếu khác hơn là tri thức(5). Vì Thiền cho răng chính tri 
thức ây tạo ra cho ta đủ thứ vẫn đề để không bao giờ tự giải quyết được, nên 
cần đẹp nó qua một bên, nhường chỗ cho một cái khác, siêu đăng hơn, minh 
triết hơn. Vì đặc chất của tri thức là tán loạn, ưu tư. Dầu rằng nó dựng đứng 
lên đủ thứ vẫn đề khả dĩ quấy động sự thanh tịnh của tâm, rất ít khi nó đưa ra 
nổi một giải đáp thỏa đáng. Nó lật đồ thế yên ổn đầy thú vị của vô minh mà 
không phục hồi được trạng thái ban sơ của muôn vật bằng một thứ gì khác. 


Nghĩ rằng nó phát giác ra vô minh, đôi khi người ta coi nó như có khả năng 
chiếu phá, nhưng sự thực nó toàn gây rối, nhất định không rọi được một tia 
sáng nào trong những động dụng lăng xăng. Nó không rốt ráo, cứ chờ ở cái 
gì khác, siêu việt hơn, giải quyết cho nó tất cả vấn đề nó quen tật đặt ra, bất 
chấp hậu quả. Nếu nó có khả năng đem lại một trật tự mới trong thế hỗn 
loạn, dứt khoát một lần, thì hắn loài người không cần đến triết học nữa một 
khi đã có hệ thống triết học đầu tiên dựng lên từ khối óc lớn của một 
Aristole hoặc một Hegel. Nhưng lịch sử triết học chứng minh rằng một lâu 
đài tư tưởng nào của một trí óc siêu tuyệt nào dựng lên nhất định sớm muộn 
gì cũng bị người sau đánh đồ. Cái trò đạp xuống dựng lên liên miên ấy hắn 
là thường tình đối với triết học, vì lẽ chân tướng của tri thức buộc nó phải 
vậy, không sao chấm dứt được những thắc mắc tìm tòi, cũng như ta không 
ngưng thở được. Nhưng đã gọi rằng sống, ta không thể ngồi chờ câu giải đáp 
dứt khoát của tri thức, dầu nó làm được. Ta không thể ngưng sanh hoạt, dầu 
trong chốc lát, chờ triết học vén lên màn bí mật. Bí mật mặc bí mật, nhưng ta 
phải sống. Người đói không thể chờ khoa học phân tách xong thức ăn, qui 
định xong phân lượng mỗi yếu tổ dinh dưỡng. Với người chết, kiến thức 
khoa học về thực phẩm không nhằm vào đâu hết. Do đó Thiền không cậy 
vào tri thức để giải quyết những đại sự của Thiền. 


Nói chứng nghiệm bản thân có nghĩa là năm lấy cơ sự khi vừa phát khởi, 
không qua bất cứ trung gian nào. Lời ví thông thường của Thiền là: dùng 
ngón tay chỉ mặt trăng, thấy trăng rồi phải quên ngón tay(6); dùng nôm bắt 
cá, được cá phải quên nôm. Cơ sự là vậy, cân năm ngay giữa đôi tay trần kẻo 
nó vuột mất - đó là thuật tiếp xử Thiền để ra cho chúng ta. Cũng như thiên 
nhiên, ghê tởm cái trống rỗng, Thiền ghê tởm bắt cứ gì xen giữa cái thực và 
chúng ta. Theo Thiền, không có gì khác nhau hết, trên thực tế, giữa hữu cực 
và vô cực, giữa xác thịt và linh hồn. Đó toàn là sự phân biệt vu vơ, là vọng 
tưởng, đo tri thức dụng ý đặc bày. Ai quá chủ tâm đến chúng, hoặc nhìn đâu 
cũng thấy chúng trong thực tế sanh hoạt, ắt chấp ngón tay làm mặt trăng. 
Đói thì ăn, buồn ngủ thì đi ngủ, có gì là vô cực hữu cực trong đó sao? Chúng 
ta há chẳng tự đủ ở chúng ta, và ở mỗi người sao? Cuộc đời như hiện ĐIỜ 
chưa đủ sao? Chỉ vì có tri thức len vào, gây lo âu, toan sát hại, nên ta hết 
sông, và tưởng rằng mình thiếu một cái gì. Hãy để yên cho tri thức động 
dụng trong thế giới riÊng của nó, dầu sao cũng có ích, nhưng đừng để nó cản 
trở dòng đời. Nếu rốt cùng ông vẫn thèm khát nghiên cứu cuộc đời thì cứ 
nghiên cứu nó trong dòng trôi chảy. Dòng trôi chảy ấy không nên, trong bất 
cứ trường hợp nào, ngăn chận lại, hoặc can thiệp vào: vì hễ ông vừa nhúng 
tay vào là sức sáng rỡ, chiếu diệu của nó bị chao động, hết soi được hình ảnh 
của ông, khuôn mặt ông có từ vô thi, và tiếp tục có mãi đến vô chung.(7) 


Hơi tương tợ với “Bốn Qui Tắc” của Nhật Liên Tông(8), Thiền có bốn 
truyên ngữ như sau: 


Giáo ngoại biệt truyền 
ñ Z4 ZJ 

Bắt lập văn tự 
^7JXZ 

Trực chỉ nhân tám 

/#l iế Á 2Ù 

Kiến tánh thành Phật, 
J8 # # 


dịch: 


Truyền riêng ngoài giáo 
Chẳng lập văn tự 

Chỉ thăng tâm người 
Thấy tánh thành Phật(9) 


Câu nói tóm lược tất cả yếu chỉ của pháp Thiền. Dĩ nhiên, ta không nên quên 
rằng phải có một bối cảnh lịch sử thế nào mới có phản ứng lại bằng chủ 
trương bạo như trên. Số là khi Thiền mới du nhập Trung Quốc, đa số các nhà 
học Phật ở đây đều sa đà trong những cuộc tranh luận siêu hình về giáo pháp 
vô thượng, hoặc chỉ phụng trì giới hạnh, hay suốt ngày ngầy ngật đắm say 
trong phép quán vô thường. Hiểu theo danh số, hành theo sự tướng(10) các 
ngài năm hụt mất đại sự của nhân sinh, dòng luân lưu ấ Ấy hoàn toàn diễn ra 
ngoài tất cả trò luyện trí suông, hoặc mơ tưởng hão. Bồ Đề Đạt Ma và môn 
đệ của ông nhận thấy thế đạo bi đát ấy, nên tuyên xướng bốn danh ngôn 
Thiền vừa kể. Mặt khác, đó còn ngụ ý Thiền có xảo thủ riêng chỉ thắng vào 
thể tánh, và hễ thấy tánh là thành Phật, nghĩa là chứng nhập trong trạng thái 
siêu tuyệt, thuần nhất, hoàn toàn dung thông tất cả mâu thuẫn và tán loạn do 
tri thức gây ra. 


Do đó, Thiền nhằm chỉ thắng, không bao giờ giải thích, không viện đến lối 
trình bày quanh co, mà cũng không qui nạp. Luôn luôn, Thiền tiếp xử với 
những cơ sự thực tế, cụ thể, rờ mó được. Xét về mặt luận lý, có lẽ Thiền 
chứa đầy mâu thuẫn và trùng ngôn. Nhưng, siêu việt trên tất cả, Thiền cứ 
thắng đường mà đi, thanh thản, nhẹ nhàng, đúng như một Thiền sư nói: 


“Gậy mình mình vát, đường mình mình đi, giữa đồi núi trập trùng”. Đó 
không có gì là biện luận cả, mà toàn dẫm trên những sự kiện cụ thê, phó tất 
cả cho duyên phần. Chỉ khi nào tỉnh thần lý luận xao lãng nhiệm vụ riêng mà 
sắn bước vào con đường Thiền, lúc ấy, Thiền mới lớn tiếng tuyên cáo ý chỉ, 
và trục xuất bằng võ lực tên xâm lăng. Dầu vậy, Thiền không phải là cừu 
địch của bất cứ gì; thật vậy, không có lý do nào Thiền đối nghịch với tri 
thức, dầu sao thỉnh thoảng vẫn có công dụng cho chánh nghĩa Thiền. Vài 
câu truyện chọn lựa sau đây đủ biêu thị con đường hiện thực của Thiền trong 
việc ứng cơ tiếp vật: 


Ngày kia, tổ Lâm Tế nói: “Trên đống thịt đỏ lòm có một vô vị chân nhân 
thường ra vô theo lỗi cửa mở trên mặt các ngươi. Thầy nào sơ tâm chưa 
chứng cứ được thì nhìn đây”. Có một thầy bước ra hỏi: “Vô vị chân nhân ấy 
là cái gì?”. Lâm Tế vụt bún xuống thiền sàng, nắm cứng thầy ta hét lớn: 
“Nói đi! nói đi!”. Thầy ta đang lính quýnh thì Tổ buông ra, trề môi nói: “Vô 
vị chân nhân, ð chỉ là một cái cọc phân khô”. Rồi đi thẳng vào phương 
trượng (I1). 


Lâm Tế nỗi tiếng trong Thiền giới bởi lối tiếp xử thắng và bạo với môn 
sanh. Sư không tán thành lỗi nói pháp quanh co, sở trường của các pháp sư 
thiếu nhiệt huyết. Chắc là Sư thừa hưởng phép Thiền trực chỉ ấy ở sư phụ là 
hòa thượng Huỳnh Bá, trước kia ba lần đánh Sư đúng ba lần Sư đến tham 
vẫn về yếu chỉ của Pháp Phật. Khỏi nói Thiên không liên quan gì. đến VIỆC 
đánh đá người hỏi đạo ấy. Nếu ông cho rằng đánh đá là yếu tố Thiền ắt ông 
chấp lầm như người ta chấp lầm ngón tay là mặt trăng. Như ở các giáo 
thuyết khác, nhưng đặc biệt hơn ở Thiền, ta đừng nên coi những hình thức 
phát hiện hoặc biểu hiện bên ngoài như là cứu cánh; đó chỉ nhằm chỉ hướng 
nhắm vào cái thực. Những chỉ dẫn ấy dầu là quan trọng, không thê không có 
được, nhưng một khi mắc phải chúng là hỏng hết, khác nào bị bó rọ trong 
lưới, và không bao giờ hiểu được Thiền. Có người cho rằng Thiền luôn luôn 
có chụp ta trong mạng lưới lý luận, hoặc trong bẫy ngôn từ. Một bước lỗi 
lầm đủ cho ông trầm luân muôn kiếp, không bao giờ cởi mở được để hưởng 
tự do, sự tự đo từng đốt nóng trái tìm ông. Do đó Lâm Tế bắt cứng trong bàn 
tay trần những gì thoắt hiện đến cho mỗi người chúng ta. Nếu con mắt thứ 
ba, con mắt Bát Nhã, mở bung được ở ta, ắt ta thấy rõ, không chút sai lầm, 
chỗ Lâm Tế đưa ta đến. Trước hết, ta cần thâm cảm với thực tâm của sư, và 
chất vẫn thắng với con người nội tại ngay tại đó. 


Không một giải thích bằng chữ nghĩa nào đưa ta vào được thể tánh của chính 
ta. Ông cảng giải thích, nó càng chạy mất khỏi ông. Đó chắng khác nào ông 


cô đuổi bắt bóng ông. Ông chạy theo nó, và nó chạy với ông, theo đúng một 
tôc lực như nhau. Khi ông thâu đạt được lẽ ây là đọc ngay vào thâm tâm của 
Lâm Tê và Huỳnh Bá, và thâm cảm môi từ tâm vô lượng của các Ngài. 


Tổ Vân Môn, (12) tự Văn Yến, là một cao tăng khác thời vãn Đường. Sư 
phải thí mất một chân mới chứng được lẽ đạo nhiệm mầu của vũ trụ và nhân 
sinh, luôn cả lẽ sống đạm bạc của Sư. Sư kiên nhẫn ba lần gõ vào nhà tổ 
Mục Châu, (một cao đệ của Lâm Tế, Tế là pháp từ (13) của Tổ Huỳnh Bá) 
mới được vào tham vấn. Mục Châu hỏi: 


-Ngươi là a1? 
-Văn Yên 


Sư vừa xô cửa bước vào thì Mục Châu chụp lấy vai Sư, ra lịnh: “Nói đi! nói 
đi!”. Sư chưa biết nói gì thì Mục Châu mắng: “Đồ vô tích sự”, rồi đẩy ra 
khỏi cửa. Cánh cửa đóng sập lại, tàn nhẫn, một bàn chân của Vân Môn kẹt 
gãy trong đó. Trong cơn đau ngất, nhà sư khốn nạn kia hoát nhiên đại ngộ, 
nghĩa là chứng nhập trong chân lý của nhân sinh. Ông không còn là chú tiêu 
đi ăn mày chân lý nữa; cái ông vừa chứng được bù lại gấp bội cái ông vừa 
thiệt mất; một bàn chân. Tuy nhiên, trường hợp của Sư không phải là một 
biệt lệ, vì có nhiều người xả thân cầu đạo như vậy trong Thiền sử. Đúng như 
lời Không Tử nói: “Sớm nghe được đạo, chiều chết cũng cam”. Quả có 
nhiều người coi trọng chân lý hơn thân mạng của kiếp sống như cây cỏ thú 
cầm. Nhưng, than ôi, trong đời có biết bao cây thịt đành lặn hụp trong bùn 
hôi của ngu mê và dục lạc! 


Đó là chỗ cực kỳ khó hiểu của Thiền. Tại sao có lỗi mắng quở gắt gỏng ấy? 
Tại sao có vẻ như tàn nhẫn vậy? Chú tiểu Vân Môn phạm tội gì đến phải trả 
bằng bàn chân gãy nát? Chú ta chỉ là một bần tăng đi cầu đạo, và thiết tha 
mong thầy khai ngộ cho. Thầy có lợi gì ba lần đóng cửa trước tâm nguyện 
cầu Thiền của chú tiêu, và khi cửa vừa hé mở lại đóng sập lại ngay, một cách 
tàn bạo và bất nhân như vậy? Phải chăng đó là chân lý của Phật giáo mà Vân 
Môn hằng nhiệt thành tìm kiếm? Có điều lạ nhất là cả hai, thầy và trò, đều 
hài lòng như nhau vì biến cố ấy. Thầy hoan hỷ thấy trò chứng nhập trong cơ 
huyền diệu của thể tánh. Trò mang nặng thâm ân khai ngộ của Thầy. Hiển 
nhiên, Thiền là cái phi lý nhất, khó quan niệm nhất trong đời. Nên trước tôi 
có nói Thiền không phải là đề tài để lý phân, hoặc trí giải. Trái lại, Thiền 
phải được thân chứng và trực ngộ tự thâm tâm mỗi người chúng ta. Cũng 
như hai tấm gương trong phản chiếu lẫn nhau, cũng vậy, cái thực, cái chân 


tế, của thê tánh ta phải được đặt đối diện nhau, tuyệt đối không gián cách. 
Có vậy, ta mới năm được dòng đời từ nơi nhịp sông đang luân lưu. 


Khốn nỗi lâu nay hai chữ tự do chỉ là một danh từ rỗng. Nên điều khẩn yếu 
nhất cho ta là thoát vòng nô lệ mà tất cả sanh linh hữu hạn đều cảm mắc 
phải, nhưng nếu ta không thăng tay chặt tan tành chuỗi xích vô minh trói 
cứng tay chân ta thì còn tìm giải thoát ở đâu nữa? Vả, chuỗi xích vô minh ấy 
chăng phải đúc bằng chất liệu nào khác hơn là chất mê hoặc của trí thức và 
giác quan bám chặt vào mỗi tư tưởng, mỗi cảm giác của ta. Thật khó cởi bỏ 
chúng như khó cởi bỏ bộ quần áo ướt, như lời khéo ví của các Thiền sư. 


“Chúng ta đều sanh ra tự do và bình đẳng như nhau”. Dầu câu nói có nghĩa 
thế nào về mặt xã hội học và chánh trị học, nhưng với Thiền, đó vẫn là một 
sự thực tuyệt đối trong lãnh vực tâm linh; và tất cả xiềng xích ta cảm thấy 
mắc phải thật sự chỉ mới tròng vào ta sau này bởi vô minh, nghĩa là bởi ta 
không thấu rõ điều kiện thực, nhân duyên thực, của cuộc sống. Tất cả xảo 
thuật phóng khoáng nhất, từ ái nhất, hoặc bằng văn nghệ, hoặc băng phương 
tiện cụ thể, chư sư ứng dụng vào những tâm hồn khát khao câu đạo đều 
nhằm phục hoàn cho họ trạng thái tự do nguyên thi. Điều ấy không bao giờ 
ta thực chứng được, trừ phi tự ta, bằng tự lực, ta thể nghiệm lẫy ngoài tất cả 
nếp suy tư. Vậy, quan điểm cùng tuyệt của Thiền là vì vô minh nên ta lầm 
đường lạc lối, tưởng có sự chẻ đôi ở trong ta trong khi, từ nguyên thi, chưa 
hề có cuộc tranh chấp nào giữa hữu cực và vô cực; và sự tự do mà ta nhiệt 
thành tìm kiếm vẫn có đó tự bao giờ. Thi hào Tô Đông Pha, một quan đại 
phu đời nhà Tống, diễn lấy bằng mấy vần thơ như sau: 


Lô sơn yên tỏa Chiết giang triều 

Vị đáo sanh bình hận bắt tiêu 

Đáo đắc hoàn lai vô biệt sự 

Lô sơn yên tỏa Chiết giang triều 
Khói ngút non Lô sóng Chiết giang 
Khi chưa đến đó luôn mơ màng 
Đến rôi hóa vẫn không gì khác 
Khói ngút non Lô sóng Chiết giang 


Cũng vậy, sư Thanh Nguyên Duy Tín có lời tự thuật như sau: 


“Sãi tôi, ba mươi năm trước, khi chưa học Thiên, 
;, = 7 # ñ/, %4 ® H lý, 


thây núi là núi, tháây nước là nước; 


Jun Elh, 22; 

“Sau nhân theo bậc thiện tri thức chỉ cho chỗ vào, 
® # 4 ð ñ Mã BỊ X 

thấy núi chẳng phải núi, thấy nước chẳng phải nước, 

%8 l 2 & Ll, 2 2 2 

“Rôi nay thể nhập chốn yên vui tịch tĩnh, y nhiên, 
2 f5 ñT lỗ ñ ñã, ÚC ẲN, 

thấy núi chỉ là núi, thấy nước chỉ là nước, 


%8 Lh W & Lụ,  % if 2 
(Truyền đăng lục, quyền 22) 


Ngày kia, có ông đạo hỏi Thiền sư Mục Châu, một cao tăng ở hậu bán thế kỷ 
IX: 


“Suôt ngày mặc áo ăn cơm, làm sao khỏi mặc áo ăn cơm?”. Sư đáp: “Mặc 
áo, ăn cơm”. Thây kia trả lời không hiệu. Sư đáp: “Không hiệu thì mặc áo ăn 


”° 


cơm. 


Thiền luôn luôn tiếp xử với những cái cụ thể như vậy, không thích suy luận 
mơ hô. Tôi không muốn vẽ rắn thêm chân, nhưng nêu phải lạm bàn vê thái 
độ triết học của Mục Châu, tôi có thê nói thế này: Chúng ta đều là hữu hạn 
hết, ta không thê sống ngoài không gian; bởi lẻ chúng ta sanh ra từ trái đất 
nên không thể đạt tới cái vô hạn. Làm sao thoát ngoài những giới hạn của 
cuộc sống? Có lẽ đó là ý nghĩ của ông đạo trong câu hỏi đầu; đối lại, Mục 
Châu đáp: “Giải thoát phải tìm ngay trong cái hữu hạn; không đầu có cái vô 
hạn ngoài những sự vật hữu hạn của thế gian; ông đi tìm cái vô hạn nào khác 
tức ông cắt đứt với thế gian tương đối này, như thế khác nào ông tự hủy ông. 
Ông không muốn có được sự giải thoát trả giá bằng cuộc sống thường tục 
này. Vậy, thà là cứ bình thường mà ăn và uống, và tìm giải thoát ngay trong 
cảnh bình thường ấy”. Lời giải thích ắt lạ tai quá với ông đạo, nên thầy ta 
thủ nhận không hiểu chủ ý của Thiền sư. Nên sư giải thêm: “Dầu hiểu hay 
không hiểu, ông vẫn sống như thường trong cái hữu hạn, với các hữu hạn, vì 
ông sẽ chết nếu ông ngưng ăn ngưng mặc để hướng đến cái vô hạn”. 


Dầu có tranh đấu mấy đi nữa, Niết Bàn vẫn phải tìm trong bánh xe sanh tử 
luân hôi. Từ một thiên sư chứng đạo đên một gã thât phu ngôc nhât đời, 
không ai thoát ngoài được cái gọi là luật thiên nhiên. Hề bao tử lép thì ai 


cũng đói như nhau; hễ trời ' băng tuyết thì ai cũng lo choàng thêm áo âm. Tuy 
nhiên tôi không có ý nói rằng cả hai cuộc sông đều rút lại chỉ còn là vật chất 
như nhau, nhưng họ vậy vì họ vậy, bất chấp trình độ minh triết nào. Như 
kinh điển Phật giáo nói, cái tối của hang động chuyền thành ánh giác khi 
bừng lên ngọn đuốc chiếu diệu của tâm linh. Không phải là trước hết phải 
đẹp bỏ cái gọi là hắc ám, rồi đem thế vào đó một cái khác gọi là linh quang, 
vì mê với giác bốn lai vẫn là một, chăng phải hai, chẳng phải khác. Cái này 
chuyền thành cái kia là nội chuyến, trong tự thể. Nên hữu hạn tức vô hạn, vô 
hạn tức hữu hạn, Cả hai không sai khác nhau, dầu răng trên mặt tri thức ta 
buộc phải phân đôi. Ngụ ý của ngài Mục Châu có lẽ là vậy trong lời đáp sau, 
giảng rộng băng luận lý. Cái lầm của ta là thấy có chẻ đôi ở chỗ thật sự vốn 
là tuyệt đối một. Cuộc sống ta đang sống đây há chẳng là một, là toàn nhất 
sao, cuộc sống mà ta nhẫn tâm thọc vào mũi đao tai hại của trí thức suy luận 
giải phâu thành manh mún? 


Ngày kia, sư Bách Trượng Niết Bàn gọi một thầy đến nói: 


“Thầy với tôi ra cày ruộng xong tôi sẽ nói cho nghe đại nghĩa của Pháp 
Phật”. Cày xong, thây ta đên thỉnh giáo, sư dang đôi tay, không nói gì. 


Có lẽ rốt cuộc không có gì là bí mật trong Thiền cả. Tất cả đều trải banh 
trước mắt ông. Nếu ông ăn cơm, ông mặc áo sạch sẽ, và cày cuốc để vun 
trồng lúa thóc và rau cỏ, tức ông đã làm tất cả những gì phải làm trên trái đất 
này, và như vậy là ông thành tựu cái vô cực ở ông. Thành tựu bằng cách 
nào? Thưa, có người hỏi thiền sư Mục Châu “Pháp Phật là gì”, ngài đọc một 
câu chữ Phạn trong kinh Đại Bát nhã Ba la mật đa (14). Người kia thú thật 
không hiểu, ngài bèn bình giải: 


“Áo thây rách đã bao năm, 
Gió tung từng mảnh bay vông lên mây”. 
Rôt cùng, vô cực chỉ là một tên ăn xin rách nát như vậy sao? 


Dầu là gì, trong sự thế này, có một cái ta không bao giờ có thể lơ đểnh được, 
đó là sự yên tịnh của tâm thần, hoặc nghèo (vì yên tịnh chỉ có được trong 
cảnh nghẻo)- sự yên tịnh đổi lây bằng cả một cuộc đấu chiến đõỡng mãnh, với 
tất cả khí lực bình sanh. Hài lòng vì biếng nhác hoặc vì không muốn bận 
tâm, buông xuôi đến đâu hay đó, là thái độ sống ghê tởm nhất. Không có gì 
là Thiền trong đó hết mà toàn là bải hoải, là vô tri giác. Sự đấu chiến phải 
được dây lên với tất cả đại hùng đại lực, bằng không, ông hưởng được thứ 


yên vui nào cũng là thứ giả, liêu phiêu không gốc, vừa gặp trận bão đầu đã 
Sụp đồ tan tành. Thiền rất quyết đoán ở điểm đó. Thật vậy, đảm lực tĩnh thần 
ấy ta thấy trong Thiền, ngoài phần hứng khởi thần bí, vốn được trui luyện từ 
lò đầu chiến trong đời, nhận lấy với tất cả chí khí bình sanh và tinh thần vô 
ủy. 


Vậy, trên quan điểm đạo đức, Thiền có thể coi như một kỷ luật nhằm rèn đúc 
lại tánh khí. Cuộc sống thường ngày của chúng ta chỉ chạm sơ vào vành 
ngoài của cá thể, không gây một chân động nào tận thâm tâm. Cả đến khi 
đạo tâm được đánh thức, hầu hết chúng ta vẫn phơn phớt đi qua như để khỏi 
lưu một dấu tích nào về cuộc đấu chiến cam øo trong tâm hồn ta. Bản chất 
của chúng ta là vậy, sống phiên phiến trên mặt sự vật. Ta có thể thông minh, 
chói sáng, v.v... nhưng dầu ta làm gì vẫn thiếu bề sâu, thiếu chân thực, 
không kêu gọi đến chút thâm tình nào. Có nhiều người khác lại hoàn toàn 
bất lực, không sáng chế được gì hết, trừ ra những mánh khóe vụn, hoặc bắt 
chước tôi, tố giác một tâm hồn nông nổi và thiếu nội chứng. Thiền, trước 
hết, là một tôn giáo, nhưng cũng là một nghệ thuật luyện tánh khí. Nói đúng 
hơn, chính sự tâm chứng cực sâu nhất định khởi động một cuộc chuyển hóa 
trong cơ cấu tỉnh thần của cá thể con người. 


Như thế nào? 


Chân lý Thiền, thật vậy, muốn thâm ngộ phải trải qua một cuộc đại chiến, 
đôi khi rất đẳng dai, và đòi hỏi một sức tinh tiến trường kỳ, và thiết yếu. 
Thuần thục trong kỷ luật Thiền không phải là việc dễ. Có một Thiền sư nhận 
xét rằng muốn làm sư phải có một tính thần đấu chiến cao tuyệt, cả đến một 
ông thượng thơ đầu triều chưa chắc làm được một ông sư tốt. (Ở đây tôi xin 
nói thêm tại Trung Quốc được làm thượng thơ là thành được một chí nguyện 
cao nhất mà không mây ai dám mong được trong thế gian này). Nói thế 
không phải vì cuộc sông xuất gia đòi hỏi người tu phải nghiêm trì khổ hạnh, 
mà chính ngụ ý rằng phải vận chuyền nguồn nội lực tâm linh vút đến tuyệt 
đỉnh. Tất cả câu nói, tất cả việc làm của các bậc Thiền đức đều ứng ra từ 
tuyệt đỉnh Ấy. Đó không có gì là cố ý làm ra tối nghĩa, hoặc gieo hoang 
mang vào đầu óc ta, mà chỉ nước tràn bờ, chúng trào ra từ một trái tim dãy 
đầy thắm chứng. Bởi vậy, trừ phi ta chứng đến chỗ cao bằng chư sư, bằng 
không ta không thể có được như các ngài một cái nhìn quán xuyến Vào cuộc 
sông. Ruskin(15) nói: "Chắc chắn rằng nếu tác giả có đòi giá trị nào vẫn khó 
cho độc giả trong chốc lát nhận ra tất cả ý nghĩa, mà ít ra phải một thời gian 
sau mới thấu đáo hết được. Không phải là tác giả không nói những điều 
mình nghĩ, và nói cho tách bạch, nhưng thực sự không thể nói được, lạ hơn 


nữa là tác giả cũng không muốn nói, nên đành nói úp mở, bằng â ân dụ, đề thử 
coi ông có chắc muốn nghe không". Tôi khống thê hiểu tất cả lý do của thái 
độ ây, mà cũng không thê phân tách sự dè đặt ây trong tâm các bậc hiền triết 
khiến các ngài luôn luôn dấu sâu tư tưởng. Các ngài cho ông không phải để 
giúp ông, mà để thưởng ông, và họ phải chắc ý ông xứng đáng mới thuận 
đưa ông đến chỗ. Chiếc chìa khóa mở vào vương khô trí huệ ấy chỉ trao cho 
ông sau một cuộc đấu chiến tinh thần đầy kiên trì và gian khô. 


Luôn luôn tâm ta đầy ắp đủ thứ điên đảo về lý và hư dối về tình. Dầu vậy, 
chúng vẫn có công dụng riêng, không thê chối cãi, trong cuộc sống thường 
ngày. Tuy nhiên, phần lớn vì khối chất chứa â ấy khiến ta khốn đốn và ấm ức 
dưới cảm giác trói buộc. Mỗi khi ta muốn cử động, nó chắn lại, nó dăn 
xuống, nó rũ một bức màn dày bịt trên chân trời tâm linh của ta. Ta có cảm 
giác luôn luôn sống dưới ách áp chế. Ta thèm được tự nhiên và tự do, và 
cảm thấy không sao đạt được. Các Thiên sư hiểu lắm sự thế ấy, vì chính các 
ngài có lúc đã trải qua. Các ngài muốn cởi bỏ cho ta gánh ưu phiền ấy, vì 
thật sự không có gì phải mang theo cả để sống một cuộc sông thực và giác. 
Nên các ngài chỉ thốt ra đôi lời kèm theo vài cử chỉ, và nếu lãnh hội thắng 
được, đủ giải thoát ta khỏi vòng áp chế khắc nghiệt của những khối kiến 
thức kinh niên ấy. Nhưng rất khó cho ta lãnh hội được. Vì đã quen lâu với áp 
chế, ta không dễ gì xóa bỏ được nếp tê liệt tinh thần. Trên thực tế, nó đã ăn 
sâu, đã mọc rễ, trong con người chúng ta, nên cần lật nhào toàn thể cơ cấu 
của cá thể ta. Cơ tái tạo đầy máu và nước mắt! Nhưng không có con đường 
nào khác đưa tới đỉnh cao diệu ấy của các bậc cao tăng. Chân lý Thiền 
không bao giờ ta lãnh hội được trừ khi ta đập vào đó với tất cả khí lực bình 
sanh. Đường đi dẫy đầy gai gốc, và dốc đứng. Đó không thể là một trò tiêu 
khiển, mà đúng là một việc làm nghiêm trọng nhất trong đời, không một gã 
lười nhác nào dám bén măng. Đó là một cái đe tinh thần, trên đe ấ ây, và dưới 
những lát búa đập liên hồi, tánh khí ta được trui đi nhồi lại mãi đến chỗ tinh 
luyện. Do đó, với câu hỏi “Thiền là gì?”, có sư đáp “nấu dầu trên lửa hực”. 
Phải qua cuộc thử lửa ây trước khi nhận được cái mỉm cười của Thiền với 
lời mừng: “Đây là nhà của ông”. 


Một trong trong những Thiền ngữ từng gây cách mạng mạnh trong tâm ta là 
câu chuyện sau đây: 


Bàng Uẫn, (trước theo nghiệp nho gia) ngày kia đến tham vấn Mã Tổ, và 
hỏi: “Ai là người chẳng cùng muôn pháp làm bạn?”. Mã Tổ đáp: “Đợi khi 
nào ông hớp một bụng hết nước Tây Giang ta sẽ nói cho nghe”. Bàng hoát 
nhiên đại ngộ(16) 


Thật không có lời đáp nào lạc đề hơn đối với câu hỏi nghiêm trọng nhất ấy, 
từng nêu lên trong lịch sử tư tưởng của loài người! Dư âm của lời đáp vang 
lên gần như một lời thóa mạ, bất kính, đối với biết bao tâm hồn đang quăn 
nặng dưới câu hỏi ấy. Tuy nhiên, nhiệt tâm của Mã Tổ thật không có mảy 
bóng ngờ, như tất cả những người học Thiền đều biết rõ. Thật vậy, công 
trình hưng long của đạo Thiền sau khi Lục Tổ Huệ Năng(17) viên tịch là 
nhờ đạo nghiệp huy hoàng của Mã Tổ, từ đại sư rồi xuông hơn tám chục vị 
cao tăng, trong ấy có Bàng Uần, một cư sĩ trác việt nhất trong đạo Thiên, rất 
xứng đáng được tôn xưng là Duy Ma Cật(18) của tòa nhà Phật Giáo Trung 
Hoa. Cuộc đàm thoại giữa hai vị Thiền sư thượng thăng ấy không thể là một 
trò chơi rẽ tiền. Dầu bề ngoài có vẻ dễ dàng, và nhàn nhã là khác, vẫn ân bên 
trong một viên ngọc quý nhất đời của văn học Thiền. Chúng ta không quên 
răng vô số người học Thiền đã toát mỗ hôi lạnh, và thét ra nước mắt trước 
câu nói ây của Mã Tổ, bí mật không tiết lậu được. 


Sau đây là một câu chuyện khác: 


Tú thượng tọa hỏi hòa thượng Trường Sa Cảnh Sầm: “Nam Tuyền đi đầu 
sau khi hóa đạo?” Sa đáp: “Khi Thạch Đầu còn là chú tiểu có tham kiến Lục 
Tổ”. Tú nói: “Tôi không hỏi việc Thạch Đầu tham kiến Lục Tổ, tôi chỉ hỏi 
việc Nam Tuyền đi đâu sau khi hóa đạo”. Sa đáp: “Nghĩ kỹ xem thử 


nào!”.(19) # #  R 


Linh hồn bất tử hay không bắt tử, đó là một vấn đề lớn. Ta có thể nói lịch sử 
tôn giáo toàn xây dựng trên một câu hỏi ấy. Ai ai cũng muốn biết về cái 
sông sau khi chết. Ta đi đâu sau khi bỏ trái đất này? Thật có một đời sống 
khác không? Hay hết đời này là hết tất cả? Trong khi phần đông có lẽ không 
hề bứt rứt về ý nghĩa tối hậu của người cô liêu, “người không bạn”, nhưng 
chắc không ai khỏi tự hỏi, ít nhất một lần trong đời mình, về sỐ phận của 
mình sau khi chết. Dầu Thạch Đầu, khi còn là chú tiểu, có gặp hay không 
gặp Huệ Năng, điều ấy không liên quan gì đến việc ra đi của Nam Tuyên. 
Nam Tuyên là thầy của Trường Sa, nên cô nhiên vị thượng tọa mới hỏi ngài 
rốt cuộc thầy đi về đâu. Lời đáp của Trường Sa không đáp lại gì hết, theo 
phép luận lý thường của chúng ta. Do đó, có câu hỏi thứ nhỉ của trò, và có 
lời đáp liền môi của thầy, một thứ vớ vẫn như nhau. Thật vậy, đáp rằng 

“nghĩ kỹ xem thử nào” thì có nghĩa gì đâu? Vậy, rõ ràng Thiền là một việc, 
còn lý luận là một việc, khác nhau. Nếu ta coi thường sự phân biệt Ấy, và 
mong Thiền đem đến cho ta cái ánh sáng chiếu diệu hợp tình, hợp lý, ất ta 
hoàn toàn ngộ nhận ý chỉ của Thiền. Ngay từ đầu, tôi há chăng nói rằng 
Thiền đối xử với những cái cụ thể, chớ không phải với những suy diễn trừu 


tượng? Và chính đó là điểm chủ yếu của Thiền, nhằm chỉ thắng vào căn bản 
của cá tánh ta. Tri thức thường không đưa ta đến đó được, vì chúng ta không 
sống trong tri thức, mà sống trong ý chí. Đúng như lời huynh Lawrence luận 
vê chân lý: “Ta phải phân biệt kỹ hành động của trí thức và hành động của ý 
chí: loại đầu tương đối có một giá trị mỏng manh, thứ sau mới là tất cả” 
(Quán xét về sự thấy Chúa). 


Văn học Thiền đầy dẫy những câu nói như trên, dường như thốt ra một cách 
tình cờ, rất vô tâm, nhưng những ai thực thấu đáo Thiền đều xác nhận rằng 
những câu nói hồn nhiên thoát ra từ miệng chư sư ấy giống như những liều 
thuốc độc giết người, hễ uống phải là khổ não kịch liệt đến như quặn đau 
chính khúc ruột, theo lỗi nói của người Trung Hoa. Nhưng phải có vậy, sau 
cơn đau khổ và xáo trộn, mới gột sạch tất cả những uế trệ của nội tâm, và 
con người mới hồi sanh lại, với một nhỡn quang hoàn toàn mới lạ phóng vào 
cuộc sống. Có điều lạ là Thiền trở nên sáng tỏ như ban ngày một khi tinh 
thần trải qua những cuộc đấu chiến ấy; nhưng chắc chắn Thiền là chứng 
nghiệm, ở hiện tại và ở bản thân, chứ không phải là kiến thức rút ra từ so 
sách hoặc phân tách. 


“Gặp tay kiếm khách âu bàn kiếm 
Chăng phải thi nhân chớ tặng thi”(20) 


“Thanh khí lẽ hằng”, câu nói giải rõ toàn thể vẫn đề. Tâm ta phải chín muỗi 
như vậy mới hòa nhịp với tâm của chư sư. Hãy thuần thục như vậy, và hễ 
một cung đàn rung lên là nhất định cung khác ứng hoạ liền. Sự hòa điệu bao 
giờ cũng phát ra từ sự duyên cảm giữa đôi ba giây hoặc nhiều hơn. Và tất cả 
những gì Thiền nhằm làm cho ta là chuẩn bị cho tâm ta nhu thuận và trang 
nghiêm khế hợp với các bậc cô đức. Nói một cách khác, về mặt tâm lý, 
Thiền khai phóng tất cả nguồn nội lực tiềm phục ở trong ta, mà bình thường 
ta không hè hay biết. 


Nhiều người coi Thiền như một sức tự kỷ ám thị. Nhưng nói thế thật không 
giải thích gì hết. Ví có ai đọc lên hai tiếng Yamato damashi(2L) thì kích 
động ngay ở hầu hết dân tộc này một lòng yêu nước nông nàn. Các trẻ ở đây 
được dạy dỗ tôn kính màu cờ mặt trời mọc, và khi chiến sĩ điễn hành trước 
quân kỳ, tự nhiên họ tự động nghiêm chào. Khi một đứa trẻ bị khiển trách 
không hành động đúng với tinh thần một tiêu hiệp tướng quân, và làm nhơ 
danh các bậc tiền bối, nó liền tập trung hết đảm lực, và đương đầu với những 
cám dỗ đê hèn. Với người Nhật, tất cả ý tưởng ấy là nguồn động lực, và khi 


phát động ra, theo nhiều nhà tâm lý học, là tự kỷ ám thị. Những qui ước xã 
hội, và bản năng bắt chước, cũng có thể coi là tự kỷ ám thị. Kỷ luật tính 
thần cũng vậy nốt. Người ta nêu lên cho học sinh một tấm gương để noi 
theo, và bắt chước. Ý niệm ấy lần hồi bắt rễ trong chúng bằng sức tự ám, và 
cuối cùng chúng hành động theo ý niệm ấy, tưởng như chính là của chúng. 
Tự ám là một lý thuyết khô căn không giải thích gì hết. Nói rằng Thiền là tự 
ám, ta có minh định gì được về Thiền không? Người ta tưởng răng, theo tỉnh 
thần khoa học, cứ gán cho mỗi hiện tượng một danh từ mới, hợp với thời 
thượng, là dứt khoát xong việc, hài lòng, coi như đã đặt sự vật đúng vào con 
đường cao kiến. Sự học Thiền cần đặt vào tay các nhà tâm lý học thâm thúy 
hơn. 


Có người tin rằng trong ý thức ta có một vùng đất hoang chưa được khai 
thác hoàn toàn, và triệt để. Cái đó thường gọi là Vô Thức hoặc Tiềm Thức. 
Đó là một khu vực đầy hình ảnh lờ mờ, nên tự nhiên ít nhà khoa học dám 
láng váng đến. Nhưng không vì thế mà gọi được là phủ nhận nó. Cũng như 
miêng đất ý thức thường ngày của ta đầy ắp đủ thứ hình ảnh, lành và đữ, 
ngăn nắp và hỗn độn, sáng và tối, xác định một cách hung hãn và trầm vong 
trong hơi tàn; cũng vậy, Tiềm Thức là kho chứa đủ huyền năng bí lực, nghĩa 
là những gì hoặc tiềm ẩn hoặc bất thường, hoặc thuộc thần hồn hoặc thuộc 
tâm giới. Cơ năng kiến chiếu của ta vào tự thê có lẽ ân phục tại đó, và cái 
các Thiền sư đánh thức dậy trong ý thức ta có lẽ là cái ấy. Trong mọi trường 
hợp, chư sư đều bóng bẩy hình dung là mở con mắt thứ ba - con mắt bát nhã. 
Sự khai huệ, hoặc sự thức tỉnh ấy, thông thường gọi là NGỘ. 


Băng cách nào? 


Bằng cách tham quán những lời nói và việc làm ấy trào thăng ra từ chỗ sâu 
kín không bị tri thức và tưởng tượng che mờ, và có thân lực quét sạch tât cả 
cuộn phong vũ quây lên từ vô minh và điên đảo.(22) 


Tôi thiết tưởng cần giới thiệu hầu bạn đọc vài phương thức các Thiền sư 
thường dùng để khai ngộ cho môn đệ. Cố nhiên các ngài hay dùng những 
biểu tượng tôn giáo, những đạo tích mang theo khi đến Đạt Ma Đường. 
Thường là cái phất tử, cây hèo, cây gậy như ý, hoặc cây trụ trượng.(23) Vật 
sau đường như được thông dụng nhất trong việc chứng minh thiên lý. Tôi 
xIn cử vài thí dụ: 


Theo Thiền sư Huệ Lăng Trường Khánh “Hễ hiểu cây trụ trượng là gì tức 
không còn gì phải học Thiên nữa”. Câu nói khiên ta liên tưởng đên hoa 


Tennyson trong kẽ tường. Vì khi ông lãnh hội được cây gậy là gì ắt ông hiểu 
“Chúa là gì, loài người là gì” nghĩa là ông kiến chiếu ngay vào thể tánh của 
ông, và sức kiến chiếu ấy đứt khoát chấm hết tất cả ngờ vực, tất cả thèm khát 
xáo trộn sự thanh tịnh của tâm ông. Ý nghĩa của cây Thiền trượng có thê 
hiểu như vậy. 


Thiền sư Ba Tiêu Huệ Thanh (thế kỷ thứ X) có lần tuyên bố: 
Ông có một cây trượng, tôi cho ông một cây. 
Ông không có cây trượng nảo, tôi đoạt mất của ông. 


Quả là một câu nói kỳ đặc Thiên, nhưng sau đó Thiên sư Mục Khê cực lực 
phản đôi lại vây: 


Ông có một cây trượng, tôi đoạt mất của ông. 
Ông không có cây trượng nào, tôi cho ông một cây. 


Tôi nói vậy đó. Ông sử dụng trượng được không? hay không dùng được? 
Nêu được, ông có Lâm Tê tiên hô và Triệu Châu hậu ủng. Băng không, hãy 
hoàn lại chủ cũ. 


Một ông đạo tham vẫn Thiền sư Mục Châu: 


“Câu nói siêu khỏi Phật, vượt khỏi Tổ là câu gì?”. Sư bèn giơ cao cây trượng 
trước tăng chúng nói: “Tôi gọi cái nầy là cây trượng, còn ông, ông gọi là 
gì?. Ông đạo không đáp, Sự lại giơ trượng lên nói: “Câu nói siêu Phật vượt 
Tổ của ông chắng là câu hỏi của ông sao?” 


Những người lơ đảng phớt qua những Thiền ngữ thuộc loại như của sư Mục 
Châu kê trên có thể cho đó là hoàn toàn _vô nghĩa. Dầu cây trượng gọi là cây 
trượng, hay chẳng phải là cây trượng, vẫn không hệ trọng gì đối với cái chủ 
yêu là trí huệ tối thượng siêu việt ngoài giới hạn của kiến thức. Câu nói sau 
đây của một vị cao tăng khác, Thiền Tổ Vân Môn, có lẽ dễ đạt hơn. 


Sư thượng đường giơ cao cây trượng nói: 


Phàm phu gọi đó là có, 
Nhị thừa bẻ lại là không, 


Viên giác gọi là có giả, 
Bô tát nói là “đương thê tức không”. 


Các ông mặc áo nạp, thấy tích trượng thì cứ gọi là tích trượng. 
Đi cứ đi, ngồi cứ ngồi, không được trù trừ(24). 


Rồi vẫn về cây gậy cũ kỹ, vô lý ấy, sau đây Vân Môn lại nói bí hiểm hơn. 
Ngày kia, Sư báo với tăng chúng: 


Cây trượng hóa rông rôi, nuôt hêt càn không; đại địa núi sông ở đầu chứ? 


Ở một dịp khác, sư Vân Môn dẫn tích một cô đức trước kia có lần vung gậy 
đánh vào hư không và nói có tiêng động, rôi đập vào trụ cây nói không nghe 
gì hêt.(25) 


Sư cũng vung gậy đập vào hư không, và la “Ôi, nó bị đau rồi”; rồi đập vào 
tâm bản, Sư quay sang hỏi một ông tăng: “Có nghe gì không?”. Ong tăng 
đáp: “Bạch, có nghe tiêng”. 


l. 


Sư than: “Ôi, đồ ngốc! 


Nếu cứ tiếp tục kế thì không bao giờ cùng. Vậy, tôi xin ngưng, nhưng sẵn 
sàng đón trước những chất vẫn của bạn đọc, đại khái có thể sẽ hỏi tôi: 
“Những câu nói như vậy có dính dấp gì đến sự kiến chiếu trong thê tánh 
đâu? Giữa những câu chuyện phi lý trên về cây trụ trượng, và vấn đề khẩn 
yếu của nhân sinh, có thể có liên hệ gì với nhau sao?” 


Đề giải đáp, tôi xin dẫn hai đoạn văn, một của hòa thượng Tử Minh, một của 
hòa thượng Viên Ngộ.(26) Trong một thời Pháp, Tử Minh nói: 


“Một mảy bụi dây lên, đại địa hiện toàn thân. Trong một sư tử hiển lộ triệu 
sư tử, và trong triệu sư tử hiển lộ một sư tử. Có vô số sư tử, nhưng ông có 
biết một con không, một con thôi?”. Nói xong, Sư giơ trượng lên tiếp: “Đây 
là cây trượng, còn đâu một con sư tử?”. Rồi Sư quát lên một tiếng, quăng 
trượng, bỏ vào phương trượng. 


Cùng một ý ẫy, trong Bích Nham Lục, hòa thượng Viên Ngộ có lời nhận xét 
như sau nhân bình giảng cầu chuyện “Một ngón tay Thiên của Câu Chi”:(27) 


Một mảy bụi dây lên là đại địa trọn thâu. Một đóa hoa nở là thế giới bừng 
dậy. Thế nhưng khi bụi chưa lên, hoa chưa nở, thì mắt dính vào đâu? Bởi 
vậy nên nói: như chém một cuộn tơ, chém một mối là chém hết; như nhuộm 
một cuộn tơ, nhuộm một chéo là nhuộm trọn. Vậy nay chỉ nên cắt đứt hết 
mối nhân duyên lằng nhằng, khai quật lấy kho báu của nhà ngươi, thì cao 
thấp ứng nhau khắp, sau trước chẳng khác sai, mỗi mỗi đều hiện thành(28). 


Ở những trang vừa phác họa, tôi mong đem đến cho bạn đọc một ý niệm, 
dầu rất mơ hồ, về đạo Thiên theo như tinh thần đã được thừa truyền tại Viễn 
Đông trên ngàn năm nay. Tiếp theo tôi sẽ cố gắng đi tới uyên nguyên của 
đạo Thiền trong tỉnh thần giác ngộ của chính đức Phật; vì Thiền thường bị 
công kích là đã đi lạc quá xa so với sự hiểu biết thông thường về lời dạy của 
đức Phật đã được chép giữ lại, nhất là trong các bộ kinh A Hàm hoặc 
Nikayas. Thiên, trên thực tế, đã là sản phẩm của tâm địa Trung Hoa, con 
đường khai triển của đạo Thiền cần được dõi ngược đến chỗ của thân chứng 
của vị Tị Tổ Ấn Độ. Trừ phi Thiền được nhận định trong thế tương quan với 
đặc tính tâm lý của dân tộc Trung Hoa, bằng không, không sao hiểu nỗi 
được sự hưng long của Thiền giữa hàng Phật tử Trung Hoa. Dầu sao, Thiền 
vẫn là một ngành của Phật giáo Đại Thừa tước bớt lớp áo Ấn Độ. 


Sau đây tôi thử vạch lại lịch sử Thiền Tông Trung Hoa - Thiền Đông Độ - 
bắt đầu từ Bồ Đề Đạt Ma là người khai sáng pháp môn này. Tại đây, Thiền 
đã chín muồi, và lần lượt được trao truyền qua tay năm người gọi là Tổ sau 
ngày viên tịch của người truyền pháp Ấn Độ đầu tiên. Khi Huệ Năng, vị Tổ 
thứ sáu, bắt đầu truyền thánh giáo Thiền thì Thiền không còn là Ấn Độ nữa 
mà đã hoàn toàn là Trung Hoa; và cái mà nay ta gọi là Thiền, dưới hình thức 
hiện hữu, bắt nguồn từ vị Tổ ấy. Con đường xiển dương của đạo Thiền ở 
Trung Hoa, ngay từ đầu, hầu như được Lục Tổ đúc trước cho một thần thái 
đặc thù, và cứ thế ngày càng hưng thịnh, đầy uy lực, không những về khối 
lượng mà cả về nội dung, bằng vào diệu thủ của hàng pháp tử của Ngài. 
Chương đầu của Thiền sử kể như đã kết thúc hắn với vị Tổ này. Vì lẽ điểm 
huyết mạch của đạo Thiền gắn liền với sự Ngộ, hoặc mở con mắt huệ, tôi 
xin dành riêng một chương. Tuy nhiên, đề tài chỉ nên lược giải thôi vì cốt 
yếu vốn là làm sáng lên cái thật hiển nhiên của khả năng lãnh hội bằng trực 
giác phóng thăng vào chân lý Thiền, đó tức là Ngộ, và minh thị tánh cách 
độc đáo của cái Ngộ ây qua sự thân chứng của các bậc Thiền đức. Khi ta 
hiểu được lý chứng ngộ trong đạo Thiền, hắn ta muốn biết qua những 
phương pháp chư sư sử dụng, hoặc thực hoặc quyền, đề øleo cách mạng, mở 
đường chứng ngộ trong tâm thần người học. Một số Thiền pháp thực tiễn sẽ 


được trình bày thành năm mươi loại, nhưng xếp hạng như vậy, tôi không 
dám nói là gôm thâu được tât cả. 


Thiền đường là một tổ chức đặc biệt chỉ có ở đạo Thiền, nên muốn hiểu 
Thiên và phương pháp dạy Thiền, ta không thể gác qua bên. Cơ sở độc đáo 
ấy đến nay chưa ai mô tả qua. Tôi mong răng bạn đọc sẽ tìm thấy ở đấy một 
đề tài thú vị cho một cuộc khảo sát triệt để hơn. Dầu rằng tự nhận là ngành 
viên đốn của hệ thống Phật giáo, Thiền có những cấp bực khá rõ rệt đánh 
dấu bước tiễn đến cứu cánh tối hậu. Nên có chương “mười bức tranh chăn 
trâu” kết thúc tác phẩm này. 


Còn rất nhiều tiết mục cần được khảo sát trong sự học Thiền, và những điều 
tác giả co1 là thiệt yêu sẽ được trình bày ở những bộ sau. (Bộ trung và hạ) 


(1) Vâng ý Cha: let thy wIll be done, fiat voluntus tua, que ta volonté soIt 
faite, gần như chữ tùy thuận, hoặc nhần nhục của Phật giáo (D.G.) 


(2) Andreyev: văn sĩ Nga ở thế kỷ 20, tác giá các bộ sách “Khủng khiếp” 
“Hô thăm”, chuyên mô tả những tâm lý hắc ám, bị quan (1871-1919) 


(3) Mạnh Tử, thiên Cáo Tử, hạ (D.G.) 


(4) Oscar Wilde (1856-1900), văn sĩ Anh, tác giả tập “De Profundis”, 
chuyên làm thơ và việt hài kịch (DG) 


(5) Tri thức, hoặc tâm thức, thức giác (intellect) là năng khiếu hiểu biết bằng 
giác quan, kế cả suy luận, thuộc phạm vi kiến thức thông tục. Phật giáo gọi 
cái 1ntellect đó là ý, hoặc ý thức, hình thức, cơ trí, mà đặc tánh là phân biệt 
và chấp ngã (D.G.) 


(6) Kính Lăng Nghiêm: Như có người dùng ngón tay chỉ mặt trăng cho 
người khác thấy, người này nhân có ngón tay thấy được mặt trăng; nếu ỷ lại 
lấy luôn ngón tay làm mặt trăng ắt lầm ngón tay, và lầm luôn mặt trăng nữa. 
Tại sao vậy? vì người ấy chấp ngón tay làm mặt trăng. (D.G.) 


(7) Tác giả ám chỉ ở đây cái mà Huệ Năng gọi là “bôn lai diện mục” và 
thường gọi là “bôn tánh” hoặc “chân như”. Bôn lai là trước sao sau vậy, bât 
biên vì lẽ bât sanh; diện mục là mặt mày, là khuôn mặt. Cái “khuôn mặt 


ngàn đời” ấy là nguyên lý bất diệt và đại đồng chi phối toàn thể vũ trụ và 
nhân sinh. (D.G.) 


(8) Một tông phái của Phật giáo Nhật Bổn do sư Nhật Liên (Nichiren. 1222- 
1282) khởi xướng và lây bộ kinh Pháp Hoa làm nòng côt. Sư Nhật Liên trải 
qua nhiêu lân bị ám hại và tù đày vì tư tưởng quá khích và hiêu chiên của sư. 
(D.G.) 


(9) Đạo có giáo và có tông. Giáo là những phương tiện mượn để biểu thị, 
một cách gián tiếp, chân lý nội tại, tức là tông. Giáo là hình tượng, kinh 
sách, chữ nghĩa lời nói, còn tông là tâm, vô hình. Hai câu đầu chủ trương 
phá tướng, hai câu sau dạy trực ngộ, thấy tánh. (D.G.) 


(10) Danh số sự tướng là cái bề ngoài dùng làm phương tiện để diễn đạt 
chân lý. Phật giáo cho răng chính những thứ ây che khuât sự thực. (D.G.) 


(11) Sư Nghĩa Huyễn, ở viện Lâm Tế, tổ khai sáng phái thiền Lâm Tế, tịch 
năm 867. 


- Vô vị chân nhân: một tên gọi khác của “bôn lai diện mục”, hoặc chân 
tánh. 


- Cọc phân khô: nguyên tác là càn thỉ quyết. 


(12) Sư Văn Yến, tu ở núi Vân Môn, tô khai sáng phái Thiền Vân Môn, tịch 
996. 


(13) Pháp từ: con cháu trong đạo. Thiên Tông theo pháp truyền tâm ấn nên 
qua các thê hệ tât cả những người đặc đạo đêu dính liên vào nhau như một 
cây tông chỉ (D.Q). 

(14) Đại trí huệ đáo bỉ ngạn: trí huệ lớn đưa qua bờ giác. (D.Q). 


(15) Ruskin: nhà văn, nhà xã hội học và phê bình gia Anh quốc ở thế kỷ 19, 
thuộc nhóm préraphaelisme (I&§19-1900) D.C. 


(16) - Bàng Uẫn, thường gọi là Bàng cư sĩ, được coi là Bồ Tát cư sĩ. 


- Mã Tổ Đạo Nhất (778), thường gọi là Tây Giang pháp chủ, nổi danh 
trong giới Thiền về những việc làm và nói năng cổ quái. Sách xưa tả ông 


"chân vạm vỡ như trâu, mặt sắc như cọp, lưỡi dài đên mũi, dưới chân có hai 
dâu bánh xe (luân văn). D.C. 


(17) Huệ Năng (638-713): Tất cả ngành Thiền đều phát nguyên từ vị tổ nầy 
(D.G) 


(18) Duy Ma Cật (Vimalakirti): vị cư sĩ Bồ Tát chủ tràng trong Bộ Kinh Duy 
Ma Cật. (D.G.) 


(19) Trường Sa Cảnh Sầm (thế kỷ thứ 9) đệ tử của Nam Tuyển 
- Nam Tuyền Phô Nguyện (749-835) học trò của Mã Tổ 


_- Giữa Thạch Đầu (700-790) và Lục Tổ Huệ Năng (638-713) cách nhau 
gần 80 năm (D.G.) 


(20) Lộ phùng kiếm khách tu trình kiếm, Bắt nhị thi nhân mạc hiển thi (Mục 
Châu Trân Tôn Túc). 


(21) Đại Hòa Hồn, tức hồn thiêng của dân tộc Nhật Bổn (D.G.) 
(22) Thiền có phương pháp riêng trong việc thực tập cái gọi là ngồi thiền, 
khác với phương pháp thông dụng thường của Tiểu Thừa gọi là bốn thiền 


tám định, mà cũng không liên quan gì đến cách thiền quán, nhập định của 
các pháp môn khác. Tôi sẽ có dịp bàn riêng về vẫn đề này ở chương khác. 


(23) Phát tử (phất trần): cái chối đuôi muỗi làm băng một cán tre có gắn lòng 
đuôi ngựa, các ông tiên thường dùng. 


- Hèo: gậy tre ngắn, tiếng chữ là trúc bề 


- Trượng: (cũng gọi là tích, côn, bồng) là cây gậy làm bằng gỗ chiên đàn, 
có chạm trõ. 


- Đạt Ma Đường: pháp đường, chỗ giảng kinh (D.G.) 
(24) Thượng đường: lên đàn nói pháp 


- Viên giác: hoặc bích chi Phật, độc giác Phật, tiếng Phạn là 
Pratyekabuddha. 


- Đương thê tức không: bốn thê (cái thực) của nó vốn là cái không (its 
apparent reality 1s essentially empty) 


- Áo nạp (nạp tăng): danh từ gọi chung các người tu (D.G.) 


(25) Đây nhắc. lại câu chuyện của sư Tòng Triển Bảo Phước thấy một chú 
tiểu đến liền cầm gậy đập vảo trụ cây, rồi đập vào chú tiểu, chú tiểu la đau, 
Sư nói: “Sao cái kia không đau nhỉ?” 


(26) Nguyên văn lời bình của Viên Ngộ, coi phần phụ trương. 


(27) Bích Nham Lục: Tác phẩm gồm có 100 đề tài Thiền gọi là tắc, trong ấy 
có lời bình bằng thơ của Tuyết Đậu, và lời giảng của Viên Ngộ. Tác phẩm 
này du nhập vào Nhật ở thời đại Kamakura (Khiêm Thương) và từ đó được 
coi là một trong những bộ sách Thiền quan trọng nhất, nhất là đối với những 
người thuộc dòng Thiền Lâm TẾ. 


- Câu Chi là đệ tử của Thiền sư Thiên Long, ở thời văn Đường. Lúc đầu 
Câu Chi ở một cái cốc. Ngày kia có một ni cô tên là Thực Tế đi thắng vào 
cốc, nghinh ngang đầu đội mũ ni, tay cầm tích trượng, nhiễu ba vòng quanh 
Thiền sàn, chỗ Câu Chi đang ngồi. Rồi bảo: “Nói đi, rồi ta giở nón”. Ni cô 
lặp lại ba lần, nhưng Câu Chi vẫn không biết nói gì. Chiều, ni cô toan ra đi, 
Câu Chỉ giữ lại, nói: “Trời tối rồi, xin nán qua đêm”. Ni cô đáp: “Nói đi, rồi 
ta ở lại”. Câu Chi không biết nói gì. Ni cô bỏ ra đi. 


- Đó là một đòn nặng cho Câu Chi. Ông than: “Ta tuy mang thân hình 
trượng phu mà không có cái khí trượng phu”. Sư nhất quyết tìm thầy học 
đạo, thâu dọn trong côc định lên đường hành cước. Đêm ây có thần núi đến 
báo rằng chớ nên đi, ngày mai có, một nhục thân bồ tát đến đây điểm hóa 
cho. Quả nhiên hôm sau có hòa thượng Thiên Long đến cốc. Câu Chi lạy 
rước vào, cặn kẽ kể lại hết sự xấu hồ vừa qua. Nghe xong Thiên Long không 
nói gì, giơ lên một ngón tay. Câu Chỉ thoát nhiên đại ngộ. Từ đó ai hỏi gì về 
Thiền, Câu Chi chỉ giơ lên một ngón tay. 


- Trong cốc của hòa thượng Câu Chi có một đồng tử. Có người hỏi đồng 
tử: “Hòa thượng tầm thường vậy không biết lấy pháp nào nói cho người”, 
đồng tử bắt chước thầy giơ lên một ngón tay. Đồng tử về thuật lại với thầy, 
Câu Chi bèn rút dao cắt đứt ngón tay đồng tử. Đồng tử sợ quá, đâm đầu 
chạy. Câu Chi rượt theo, lên tiếng gọi. Đồng tử ngoảnh đầu lại. Câu Chi I0 
lên một ngón tay. Đồng tử hoát nhiên sáng tỏ yếu chỉ của ngón tay Thiền 
Thiên Long- Câu Chị. 


- Câu Chi có nói: “Ta được Thiên Long truyền cho một ngón tay Thiên, 
bình sanh dùng mãi không hêt”. (Bích Nham Lục, tắc 19) 


(28) Đây là một đoạn văn rất hàm súc, chứa đựng tất cả yếu lý Thiền. Khi 
nói “bụi chưa dấy lên” là chỉ cái tánh lý nguyên thi, khi bốn thê chưa phát ra 
hiện tượng; đó là “bồn lai diện mục”. Khi nói “chém một mối là chém hết” 
là nói về đốn giáo, nói hoát nhiên chứng ngộ chớ không phải ngộ lần hồi. 
Nguyên văn như sau: “Nhất trần cửa đại địa thâu, nhất hoa khai thế ĐIỚớI 
khởi. Chỉ như trần vị cử, hoa vị khai thời, như bà trước nhãn? Sở dĩ đạo: như 
trả nhất khể ti, nhất trảm nhất thiết trảm; như nhiễm nhất khê ti, nhất nhiễm 
nhất thiết nhiễm. Chỉ như kim tiện tương cát đăng tiệt đoạn, vận xuất tự kỷ 
ø1a trần, cao đê phố ứng, tiền hậu vô sai, các các hiện thành”. (D.G.) 


——-O0O--- 


Luận hai - THIÊN: ĐẠO GIÁC NGỘ QUA KIÉN GIẢI TRUNG HOA 


Trước khi bàn đến chủ đề của thiên cảo luận nầy (coi Thiền như Đạo Giác 
Ngộ của người Trung Hoa ứng dụng trong sinh hoạt thường ngày) tôi xin có 
vài nhận xét về thái độ của những người kích bác Thiền, và nhân đó, xác 
định vị trí của Thiền Tông trong toàn khối Phật giáo. Theo họ, Thiền không 
phải là Phật giáo; đó là một thứ đạo hoàn toàn xa lạ với tính thần Phật giáo, 
là một biến chứng xa thường thấy nây sanh trong lịch sử của bất cứ tôn giáo 
nào. Theo họ nghĩ, Thiền là một cái gì bất thường, lớn mạnh giữa những dân 
tộc mang những nếp cảm nghĩ khác hắn với dòng Phật giáo chánh truyền. 
Lời phê phán ấy đúng hay không đúng, ta chỉ quyết đoán được sau khi, một 
mặt, ta thấu rõ thế nào là tinh thần chánh thống và thuần túy của Phật giáo, 
một mặt, đặt chủ trương cuủa Thiền Tông trước những chủ thuyết của Phật 
giáo như các dân tộc Đông Phương ở đây từng chấp nhận. Ta cũng nên đại 
khái biết qua diễn trình của sự chứng đạo. Thiếu sự chuẩn bị chu đáo nhằm 
thấu đạt những vấn đề ấy trong ánh sáng của lịch sử và triết học tôn giáo, ắt 
ta có thê võ đoán Thiền không phải là Phật giáo, vì bề ngoài Thiền khác hắn 
những gì người ta biết về Phật giáo, căn cứ vào một số ý niệm cố hữu nảo 
đó. Lập trường tôi trình bày ở đây về những điểm chủ yếu ấy dọn đường cho 
phần chủ đề sẽ đề cập sau này vậy. 


Thật vậy, ngoài mặt, Thiền có cái gì quái đản và vô lý là khác, có thể làm 
hoảng sợ lắm người mộ đạo chấp theo kinh sách của thứ thậi giáo nhận là 
nguyên thi, khiến họ tuyên bố “Thiền Tông phi là Phật giáo”, đó chỉ là một 


biến trạng bất thường của Phật giáo. Chăng hạn, họ còn biết nghĩ làm sao về 
những câu nói thê này đọc được trong bộ Nam Tuyên Lục: 


Quan thái thú Kì Châu hỏi vị Thiền Tổ thứ năm là Hoằng Nhẫn tại sao trong 
số đồ chúng năm trăm người. Ngài lại chọn Huệ Năng trao cho chiếc áo 
pháp làm tô thứ sáu, Nhẫn đáp: “Bốn trăm chín mươi chín người kia đều 
hiểu Phật pháp, chỉ có Huệ Năng là không hiểu. Năng không phải là người 
có thể đo được bằng khuôn thước thường của thế nhân, nên áo pháp được 
trao cho Năng”. 


Và đây là lời bình của Nam Tuyền về câu đáp ấy: 


Ở thời đại của “kiếp không” tuyệt không có danh tự. Phật vừa xuất thế liền 
có danh tự, nên người đời níu tướng. Đại Đạo tuyệt không phàm thánh. 
Phàm có danh từ ắt kẹt giữa giới hạn. Do đó Lão Túc Giang Tây nói: 
“Chăng phải tâm, chắng phải Phật, chăng phải vật”, nhằm chỉ đường người 
sau hành sự. Người học đạo đời nay khoác lên lớp áo, dựa vào người, chấp 
vào tâm, thì có can dự vào đâu? Nếu cứ chấp theo vậy mà làm thì phỏng gặp 
Phật Di Lặc ra đời vẫn bị đốt cháy tan tành, làm sao đạt được tự do? Đồ 
chúng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn có năm trăm người, trừ Huệ Năng ra, ai ai 
cũng thông hiểu Phật Pháp. Năng quả là một cư sĩ kỳ đặc không hai, vì Năng 
chăng hiểu Phật pháp. Năng chỉ hiểu Đạo, ngoài ra không hiểu gì khác. (1) 


Những Thiền ngữ như trên dầu sao vẫn không cổ quái gì lắm, nhưng, hầu hết 
những người kích bác Thiền cho đó là ghê tởm. Sao? Phật giáo bị trắng trợn 
gạt bỏ, và kiến thức của Phật giáo bị coi như không thiết yêu cho sự hành 
Thiền, cho Đại Đạo, thứ đại đạo, trái lại, không ít thì nhiều, bị đồng hóa với 
thái độ phủ nhận Phật Pháp sao? Có thê như thế được chăng? Ở những trang 
sau, tôi thử giải đáp điều thắc mắc ấy. 


-—-O0O--- 


1. SINH LỰC VÀ TINH THÀN PHẬT GIÁO 


Muốn biện giải điểm ấy, và chứng minh vì sao Thiền tự nhận là trao truyền 
cốt tuỷ của Phật giáo, tâm ấn, thay vì những tín vật, hình tướng, như đã được 
chép giữ lại bằng văn tự, cần tước bỏ những cái rườm rà đắp thêm vào và 
bọc kín chân tinh thần Phật giáo làm cho cái sanh lực nguyên thi của nó bị 
che mắt, và khiến ta dễ nhận lầm cái phụ thuộc làm cái chánh yếu. Ta biết 
rằng trái xoài hoàn toàn khác với cây xoài, nhưng hễ còn sanh hóa thì hột 
xoài tức là cây xoài, sự đồng nhất giữa hột và cây vẫn là một kết luận hợp lý. 


Kiến chiếu vào bốn thể của hột xoài tức vạch con đường khai triển liên tục 
của hột xoài xuyên qua mọi giai đoạn lịch sử khác nhau. Khi hột giữ nguyên 
là hột, và không có nghĩa gì khác hơn là hột, thì không có sinh mệnh nào 
phải nói; đó chỉ là một sự việc đã kết thúc; và ngoài tánh cách một cô vật lạ 
mắt, không có chút giá trị tôn giáo nào để tâm chứng. Cũng vậy, muốn xách 
định bản chất của Phật giáo, ta phải đði ngược qua tất cả quá trình khai triển 
để nhận ra đâu là hột giông lành mạnh nhất, đầy nhựa sông nhất, đưa đến 
trạng thái trưởng thành sau này. Có phản tỉnh như vậy ta mới thấy tại sao 
Thiền Tông được thừa nhận là một giai đoạn trong toàn thể diễn trình của 
Phật giáo, và trên thực tế, còn là một thành phần cốt yếu nữa. 


Bởi vậy, để thấu suốt nội thể của bất cứ tôn giáo kỳ cổ nảo, thiết tưởng ta 
nên phân biệt giáo chủ và giáo lý, vì phẩm cách của vị giáo chủ là yêu tố 
quyết định con đường phát triển của giáo lý. Tôi muốn nói răng, trước hết, 
người mà đời sau truy tôn là giáo chủ thật ra lúc đầu ông không hè có ý định 
tạo ra một hệ thống tôn giáo để nây nở sau này nhân danh ông; rằng đối với 
môn đồ, khi vị giáo chủ còn sanh tiền, phẩm cách của thây tức là lời dạy của 
Thy, giáo chủ không lìa ngoài giáo lý, dầu họ không để ý tới; rằng sau khi 
thầy qua đời, những cảm nghĩ về phẩm cách của vị giáo chủ, bấy lâu lắng 
trong tiềm thức, giờ này nhô lên mặt tiền, trước còn thầm kín, ngày cảng sôi 
động, và cuối cùng, phẩm cách ấy vút lên đến cao độ trong nhiệt tâm của 
con người đệ tử đến trở thành trụ cốt của giáo lý; nói một cách khác, hàng đệ 
tử coi phẩm cách ấy là một giải đáp thỏa đáng cho giáo lý ấy vậy. 


Thật không gì lầm hơn là nghĩ răng những mối đạo lớn trong thế gian này, 
do các đắng giáo chủ trao truyền cho hậu thế, là một cái gì đã được tâm 
luyện đến mức tỉnh vi, nên hàng đệ tử chẳng phải làm gì hơn là nhận lấy cả 
hai, giáo chủ và giáo lý như một di sản thiêng liêng, một kho tàng không nên 
để cho bất cứ công phu chứng nghiệm cá nhân nào xâm phạm vào. Vì nghĩ 
vậy tức không đếm xỉa đến công phu tu chứng của mỗi người chúng ta, và 
làm cho đạo khô cạn tận đầu nguồn. 


Hãn nhiên, thái độ bảo thủ cố định ấy luôn luôn đụng phải sức chống đối của 
những phần tử cấp tiễn xét tôn giáo trên quan điểm động. Hai đối lực ấy, mà 
ta thấy từng gieo xung đột trong mọi phạm vi hoạt động tinh thần của loài 
người, đã dệt nên lịch sử của tôn giáo, cũng như của những hệ thống kỷ luật 
khác. Trên thực tế, lịch sử toàn ghi chép những cuộc đấu tranh ấy, diễn ra 
khắp. Và có tranh chấp như vậy trong tôn giáo tức chứng tỏ có một chiều 
hướng vươn lên, và tôn giáo là một sức sống vậy. Nhân đó, những gì bị che 
lấp bấy lâu trong lòng tin nguyên thỉ lần hồi được khơi ra ánh sáng, và 


phong phú thêm gập bội ngoài tất cả điều mong ước ban đầu. Điều ấy không 
phải chỉ diễn ra đối với cá thể của vị giáo chủ, mà cả đối với phần giáo lý 
nữa, và hậu quả là sự thế trở nên phức tạp một cách kinh khủng, và tán loạn 
nữa là khác, đến nỗi lắm khi che khuất mất nội thể sinh động của hệ thống 
tôn giáo. 


Khi vị giáo chủ còn sanh hoạt chung với môn đồ thì đối với học trò không 
có gì phải phân biệt giữa thầy và lời thầy dạy; vì giáo ly hiện thực trong con 
người của vị giáo chủ, và giáo chủ là lời giải đáp sông của giáo lý (2). Theo 
giáo lý tức theo chân thầy, nghĩa là tin ở thầy vậy. Sự có mặt của thây đủ 
phân khích và thuyết phục môn đồ trọn tin vào chân lý của lời thầy dạy. 
Môn đồ có thể không hoàn toàn đạt hết giáo lý, nhưng uy tín những lời 
miệng thầy thốt ra đủ đánh bạt hết trong tim họ mọi bóng ngờ về chân lý, và 
giá trị bất diệt. Hễ thầy còn tại thế, còn giảng dạy, thì giáo lý, và con người 
của giáo chủ, dưới mặt môn đồ, là một khối đồng nhất. Cả đến khi các đệ tử 
tách rời ra một nơi thanh văng để trầm tư về lẽ đạo, tức để thực tu thực 
chứng, thì hình ảnh của thầy vẫn hiển hiện luôn trước mặt họ. 


Nhưng sự thế biến đôi hắn khi phẩm cách trang nghiêm và kích động của vị 
giáo chủ không còn trước mắt nữa. Lời dạy vẫn còn đó, sờ sờ, học trò có thể 
đọc thuộc làu, nhưng mối liên hệ riêng với tác giả không còn nữa, những sợi 
giây sống nói liền con người và giáo lý đã đoạn tuyệt hắn rồi. Mỗi khi môn 
đệ cô suy nghiệm - về lẽ đạo thì tự nhiên không thê không nghĩ đến thây hiện 
ra như một linh hồn thâm diệu và cao quý gầp bội hơn họ. Mọi điểm tương 
đồng trước kia họ nhận thấy, hoặc mơ hồ hoặc rõ rệt, giữa thầy và trò, nay 
bỗng mờ lạt dần, và phần này chìm xuống thì phần kia, phần dị biệt, bừng 
lên để tự xác định với tất cả uy lực không gì cản nôi. Hậu quả là phát sanh 
trong lòng họ niềm tin quyết rằng nhất định thầy phải đến với họ từ một 
nguồn thiêng độc nhất. Ấy thế là sự thần thánh hóa cứ tiếp tục tác động cho 
đến vài trăm năm sau thì thầy trở thành hóa thân Đắng Chí Tôn, là Đắng Tối 
Cao mang tất cả thánh thê trong xác thịt phàm, là Con của Chúa, là Phật, là 
Đắng Cứu Thế. Từ đó, người ta xét riêng giáo chủ biệt lập ngoài giáo lý; 
giáo chủ trở thành trung tâm điểm dưới mắt môn đệ. Đành răng giáo lý vân 
trọng yếu như thường, nhưng trọng yếu là vì phát ra từ miệng một đẳng siêu 
nhiên chớ không thể tất vì nó chứa đựng những chân lý về niềm thương hoặc 
ánh giác. Thật vậy, giáo lý phải được luận giải trong ánh linh quang của 
thánh thể vị giáo chủ. Từ đấy, giáo chủ lấn áp toàn _bộ giáo lý, giáo chủ là 
trung tâm từ đó phóng ra tất cả ánh giác; và sự cứu rỗi chỉ có được bằng vào 
đức tin ở đẳng giáo chủ coi như vị cứu thế (3). 


Xung quanh nhân cách hoặc thánh thể ấy xây dựng lên nhiều hệ thống triết 
giáo toàn lấy lời dạy của thầy làm căn bản, nhưng biến đổi ít nhiều theo sự 
tâm chứng riêng của các môn đệ. Điều ấy có lẽ không bao giờ xảy ra được 
nếu nhân cách của vị giáo chủ không đủ sức truyền cảm làm bộc phát những 
đạo cảm uyên áo nhất trong trái tim đệ tử. Nói một cách khác, mãnh lực 
khẩn yếu nhất thâu hút họ đến với giáo lý không hắn là giáo lý, mà chính là 
hơi sống vận hành trong giáo lý, bằng không, chắc chắn không bao giờ có 
được như thế này. Có mấy khi vì chân lý được trình bày và biện giải một 
cách hợp lý luận mà thuyết phục được ta bao giờ, nhưng chính vì dòng sinh 
lực đầy cảm kích luân lưu trong giáo lý. Trước hết ta bị chân động, sau đó ta 
mới thử chứng nghiệm lại chân lý. Sự hiểu biết đành là cần, nhưng chỉ hiểu 
biết suông không đủ sức thúc giục ta dẫn hết tâm hồn vào cuộc thử thách với 
sô kiệp. 


Một trong SỐ đạo tâm tối thượng của Nhật Bồn có lần thú nhận: “Tôi không 
cần biết sau này tôi xuống địa ngục hay nơi nào khác, nhưng vì sư phụ tôi 
dạy tôi niệm hồng danh Phật thì tôi cứ theo đó mà phụng hành” (4). Đó 
không phải là nhắm mắt chấp nhận lời thầy, nhưng chính ở thầy. có cái gì 
thâm diệu thâu hút lòng người, và người đệ tử ôm choàng lấy bằng tất cả 
nhiệt thành của thần tâm. Lý luận suông không bao giờ kích động ta được, 
phải có cái gì khác hơn, siêu việt hơn là tri thức. Khi thánh Phao LỖ nói: 
“Nếu Chúa Ki Tô không thức dậy trong ông thì lòng tin của ông hoá ra hư 
giả; ông vẫn đắm trong tội lỗi”, đó không phải Thánh kêu gọi đến tri thức 
suy luận, mà chính ngài đập thắng vào đạo tâm của chúng ta. Dầu đạo pháp 
có hay không có như một thực kiện lịch sử vẫn không quan hệ gì, điều thiết 
yếu nhất cho ta là hiện thực những ngưỡng vọng sâu kín ây; cả đến những sự 
kiện gọi là khách quan vẫn phải châm chước cách nào hầu đáp ứng tối đa 
cho những đòi hỏi của sinh hoạt tâm lý ấy. Phẩm cách đắng giáo chủ các 
mối đạo lớn tồn tại đến nay qua bao thế kỷ bành trướng hắn phải có tất cả 
đức tánh khả dĩ thỏa mãn đầy đủ những đòi hỏi nội tại ấy. Sau khi các ngài 
qua đời, con người tách rời khỏi giáo lý trong ý thức tôn giáo của các tín đồ; 
nhưng nếu phẩm cách ấ Ấy, đủ trác việt ắt sẽ thu hút hết vào trong tất cả trầm 
tư vê đạo lý của họ, và tất cả giáo lý sẽ được vận dụng đủ cách nhằm biện 
minh điều ấy. 


Để giải thích một cách cụ thể hơn, thử hỏi, như ở Thiên Chúc giáo chẳng 
hạn, dưới hình thức hiện đại, đâu là phần giáo lý thuần tuý của Chúa Ki Tô? 
và đâu là phần đóng góp của các thánh Phao Lồ, Giăn, Phê Rô, Âu Cu Tĩnh, 
và cả Aristot nữa? Cơ cấu nguy nga của những tín điều Thiên Chúa là sự 
nghiệp dựng lên từ lòng tin Chúa từng được lần lượt chứng nghiệm qua các 


nhà lãnh đạo, chớ phải đâu là công trình của một người, dầu người đó là Ki 
Tô. Vì tín điều không thiết yếu phải liên hệ luôn luôn với sử kiện, dầu sao 
chỉ có một giá trị phụ thuộc đối với chân lý đạo của Thiên Chúa giáo: chân 
lý ấy là “cái phải là” hơn là “cái hiện là” hoặc “đã là”. Chân lý ấy nhằm biểu 
dương cái gì có một giá trị đại đồng, không vì có hoặc không có sự liệu mà 
suy suyên chút nào, theo như chủ trương của một số các nhà thần học Thiên 
Chúa giáo hiện đại. Ki Tô có thực hay không thực là Đắng Cứu Thế, đó là 
một đề tài tranh luận lớn trong lịch sử, đến nay vẫn chưa được các nhà thần 
học giải quyết. Có người cho rằng hễ đặt lòng tin ở Chúa thì vẫn đề Chúa là 
Đắng Cứu Thế hoặc không phải là Đắng Cứu Thể. vẫn không sai khác gì 
nhau. Và mặc dầu những điều nan giải ấy, Ki Tô vẫn là trái tim của Thiên 
Chúa giáo. Ngôi nhà Thiên Chúa được dựng lên xung quanh con người của 
Jesus. Người Phật Giáo có thể chấp nhận phần nảo giáo lý của Chúa, và cảm 
thông với nội dung tâm chứng của Ngài, nhưng hễ chưa tin Jesus là Thiên 
Chúa, là Thánh Chúa, thì họ chưa phải là giáo đồ Thiên Chúa. 


Thiên Chúa giáo không phải chỉ gồm bằng những lời dạy của Jesus, ngoài ra 
còn những luận giải, những suy nghiệm về phẩm cách và giáo lý của Ngài 
thâu thập lại sau khi vị giáo chủ qua đời. Nói một cách khác, Ki Tô không 
dựng lên mối đạo nay mang tên Ngài, mà chính môn đồ Ngài tự ý truy tôn 
Ngài là giáo chủ. Thảng hoặc Ngài còn sống với môn đồ, chắc chắng Ngài 
rất khó chuẩn nhận những lý thuyết tín ngưỡng và nghi lễ ghép cho những 
người nay nhận là giáo đồ Thiên Chúa. Vì hỏi Ngài những giáo điều thông 
thái kia có đúng là lời Ngài dạy không, có lẽ Ngài không biết trả lời sao hết. 
Rất có thể Ngài không biết gì hết về môn thần học tế nhị của Thiên Chúa 
giáo ngày nay. Nhưng theo quan điểm Thiên Chúa hiện đại, các nhà thần 
học ấy đoán quyết răng tôn giáo của họ vẫn quy hướng “về một uyên nguyên 
đồng nhất, về một bốn chất nguyên thỉ”- là coi Jesus là đẳng Clhrist, Thiên 
Chúa; và dầu hình thể của đạo ấy có trải qua vô số giải thích và chuyên hóa, 
nhưng lòng tin ở Chúa vẫn không biến chất. Họ vẫn là người Thiên Chúa y 
hệt như tiền nhân của họ trong các giáo đoàn nguyên thi; vì qua dòng lịch sử 
vẫn một lòng tin ấy xâu liền tất cả quá trình trưởng thành và bành trướng 
ứng với cơ câu nội tại. Thật vậy, coi một hình thái văn hóa của một thời đại 
nhất định nào đó như một bảo vật thiêng liêng, và cứ thế nhận sao trao lại 
vậy, tức xóa bỏ tất cả niềm tâm ngưỡng của ta hướng đến lẽ chí chân vĩnh 
cửu. Tôi tin rằng đó là lập trường của hàng tín đồ Thiên Chúa giáo cấp tiễn 
hiện đại. 


Còn quan điểm của hàng Phật tử cấp tiến ngày nay đối với đức tin, yếu tố 
của Phật giáo, thì sao? Họ quan niệm thế nào về Phật? Bồn thể và giá trị của 


tánh chất Phật là gì? Nếu Phật giáo chỉ gọn lõn nằm trong những lời Phật 
dạy, làm sao giải thích được những dòng sinh mạng của Phật giáo xuyên qua 
từng giai đoạn của lịch sử? Dòng sinh mạng ấy là gì, nếu chăng phải là dòng 
phô diễn của cuộc sống nội tâm của chính đức Phật, hơn là những lời trần 
thuyết của Ngài, được chép giữ lại trong văn học Phật giáo dưới danh từ 
Pháp? Trong lời dạy miệng của đức Phật, phải chăng có cái gì nung hơi sống 
cho Phật giáo, và tồn tại như một thực thê hoạt dụng dưới tất cả những cuộc 
tranh luận và biện giải đánh dấu bước đi của lịch sử Phật giáo khắp cÕI. Á 
Đông này. Chính dòng sinh hoạt ấy mà hàng Phật tử cấp tiến nguyện nắm 
lấy trong tay. 


Vậy, coi Phật giáo là một hệ thống toàn kết băng giáo lý, và giáo luật do 
chính Phật dựng lên là hoàn toàn không phủ hợp với đời sông và lời dạy của 
Phật; vì lời dạy ấy phải đâu chỉ có vậy, mà ngoài ra còn bao gồm luôn phần 
chứng nghiệm và trầm tư của hàng môn đệ của Phật, nhất là những suy 
nghiệm về phẩm cách của thầy, về mối liên hệ mật thiết giữa thầy và lời thầy 
dạy. Phật giáo phải đầu ra khỏi trái tim Phật là hoàn bị ngay như Minerva 
thoát sanh từ khối óc Jupiter (5). 


Quan niệm một Phật giáo hoàn thiện ngay từ sơ khởi là một quan niệm tịnh, 
chặt đứt với nguồn sinh lực liên tục vươn đến mãi, không bao giờ dứt. Sự 
tâm chứng của ta vượt ngoài giới hạn của thời gian; nội dung â ây đầy xung 
lực vô tận, đòi hỏi một hình thái sinh động hơn để phát triển. mà vân không 
xúc phạm đến những cơ bản bất biến. Đã là một tôn giáo sống chớ không 
phải là một xác ướp của lịch sử nhôi bằng đủ thứ tê liệt, chết khô, Phật giáo 
phải hút vào và tỉnh chế tất cả những gì giúp nó sinh trưởng. Tôi thiết tưởng 
đó là một lẽ rất tự nhiên vậy đối với bất CỨ CƠ thể sống nào. Và sức sống ấy 
có thê hiền lộ rõ dưới những hình thái và tổ chức sai nghịch nhau. 


Theo các nhà học Phật Pali và văn học A Hàm, tất cả những gì Phật đã nói, 
những gì chánh thống do Phật dạy, đều tóm lược trong Bốn Diệu Đế, Mười 
Hai Nhân Duyên, Con Đường Bát Chánh, giáo lý Vô Ngã và Niết Bàn. Nếu 
chỉ có vậy thì cái ta gọi là Phật giáo nguyên thỉ e quá đơn giản, ít ra trên mặt 
giáo thuyết. Giáo thuyết ấy không có gì hứa hẹn có thê kiến tạo nên ngôi nhà 
nguy nga nay gọi là Phật giáo, gồm cả Tiểu Thừa và Đại Thừa. Muốn thấu 
triệt Phật giáo, cần lặn xuống tận đáy sâu, nơi tàng ấn tinh thần sống của 
Phật giáo. Bằng cứ thỏa mãn với những quan điểm phù phiếm ở khía cạnh 
giáo điều ắt đánh mất tinh thần là phần tinh yếu đủ minh giải đời sống nơi 
tại của Phật giáo. Ở một số đệ tử trực tiếp của Phật, điều thâm diệu ấy trong 
giáo lý có thể khỏi cần viện đến, hoặc giả họ không cần biết nguồn tâm lực 


nào vận chuyên trong họ đi đến VỚI Thầy. Nhưng với chúng ta, ta phải 
phóng mắt xuống tận cùng nếu ta muốn tiếp xúc với đà sống lớn mạnh mãi, 
không ngừng của Phật Giáo. Thật vậy, Phật, dầu tối thắng, vẫn không thể 
biến chó rừng thành sư tử, mà chó rừng cũng không thê hiểu Phật cao hơn 
cái lốt chó được. Như lời các vị cỗ đức sau này, chỉ có Phật mới hiểu được 
Phật; và hễ ta chưa tâm chứng bằng Phật thì những gì tạo nên đời sống nội 
tâm của Phật đều thoát khỏi ta; ta không thể sống trong thế giới nào khác 
hơn là thế giới của chính ta (6). Bởi vậy, nêu hàng Phật tử nguyên thỉ đọc 
vào đời sống của đức Phật nhiều như vậy, xuyên qua kinh điển, và toàn kinh 
điển, điều ấy không chứng tỏ rằng những gì thuộc về Phật đều được khai 
thác hết rồi. Chắc chắn có những Phật tử khác đi sâu hơn vào cuộc sông, vì 
nội tâm họ sang giàu hơn. Lịch sử tôn giáo trở thành lịch sử tâm chứng cá 
nhân vậy. Thế nghĩa là đạo Phật không thê quan niệm trên bình diện cơ giới, 
mà phải quan sát bằng cải nhìn sinh vật học. Có được thái độ Ấy, ắt cả đến 
Bồn Diệu Đề kia còn nhiều ân nghĩa thâm huyền hơn. 


Phật không phải là một nhà huyền học, nên tự nhiên Ngài tránh tranh luận 
suông về những lý thuyết không liên quan đến sự chứng ngộ Niết Bàn. Ngài 
có thể có những kiến giải riêng về những vấn đề triết học nung nấu tâm hồn 
người Ấn đương thời. Nhưng cũng như ở các hàng giáo chủ khác, trong khi 
suy luận, Ngài đặt trọng tâm ở chỗ thực dụng, thay vì suy luận đề suy luận. 
Ngài quá bận tâm cô nhồ mũi tên độc cắm vào thịt da, hơi đâu tìm hiểu vì 
sao có mũi tên, dụng ý gì, và làm bằng chất gì, vì đời người có bao lăm mà 
phải thắc mắc. Thế gian thế nào Ngài thấy thế ấy vậy, nghĩa là Ngài luận 
giải thế gian theo sự tâm chứng và đánh giá riêng của chính Ngài. Ngài 
không màng đi xa hơn. Ngài gọi cái nhìn â ấy phóng vào thế giới và nhân sinh 
bằng một danh từ tổng quát và uyên chuyên là “Pháp”, danh từ không phải 
Phật dùng đầu tiên, vì trước Ngài đã được thông dụng rồi theo nghĩa chánh 
là nghi thức và luật lệ, nhưng chính Phật nhôi cho nó một đạo vị thâm diệu 
hơn. 


Phật vốn thực tiễn, không chuộng chuyện siêu hình, điều ấy dễ thấy rõ qua 
những lời công kích của các đối phương phóng vào Ngài. Họ nói: “Thầy Cò 
Đàm cứ ngôi tịnh một mình trong phòng trống, thầy mất hết trí huệ rồi...Cả 
đến ông học trò ưu tú và minh triết nhất của thầy cũng hệt như con nít, đần 
độn làm sao, không chút hoạt bát” (7). Tuy nhiên, hột giống Phật giáo là ở 
đó, ươm mầm cho vận hội hưng khởi sau này. Nếu Phật chỉ nhắm vào lập 
luận ắt giáo lý của Ngài không bao giờ mong lớn mạnh được. Suy luận có 
thể tinh và thâm, nhưng thiếu sinh hoạt nội tâm thì tiềm năng sớm cạn. Pháp 
luôn luôn hướng đến kiện toàn, vì nó là sức sáng tạo nhiệm mầu. 


Hiển nhiên, Phật có một quan niệm hoàn toàn thực dụng về trí thức. Ngài 
gác lại nhiều vẫn đề triết học, không giải quyết, coi như không thiết yêu cho 
sự ngộ lý nhân sinh. Điều ấy quá tự nhiên đối với Ngài. Hễ Ngài còn tại thế, 
chung đụng với môn đỏ, thì Ngài là hiện thân sống của những gì liên quan 
đến giáo lý của Ngài. Pháp hiển lộ ở Ngài trong tất cả thân sắc sinh động, và 
có gì phải loanh quanh suy luận vô lối về những bí quyết như Pháp, Niết 
Bàn, Tự Ngã, Nghiệp Báo, Bồ Đề (giác ngộ), v.v... Nhân cách của Phật là 
chiếc chìa khóa mở banh tất cả thứ ây. Hàng môn đệ hoàn toàn không để ý 
đến điều ấy. Khi họ nghĩ rằng họ hiểu Pháp thật ra họ chỉ nương Phật. Sự có 
mặt của Phật như có tác dụng trấn an và thỏa mãn bất cứ niệm lực nào họ 
mang canh cánh trong lòng; họ cảm như được ấm cúng và an ủi nằm êm 
trong lòng một từ mẫu; với họ, Phật đúng là vậy (8). Nên họ không thấy cần 
khẩn cầu Phật soi sáng cho họ về nhiều vấn đề triết học hăn có lúc dây lên 
trong tâm trí họ. Họ buông xuôi nhận lấy sự từ chối của Phật không đưa họ 
vào trung tâm của huyền học. Nhưng đồng thời đó cũng là cánh cửa mở sẵn 
cho hàng Phật tử sau này hoằng khai giáo thuyết của họ, không những chỉ 
trên căn bản lời Phật dạy, mà nhất là trong thế tương quan giữa giáo lý và 
nhân cách của Phật. 


Phật vào Niết Bàn, đối với hàng đệ tử ấy, có nghĩa là Ánh Sáng của Thế 
Gian vụt tắt. mất (9), cái ánh sáng giúp họ có một cái nhìn chiếu diệu vào sự 
vật. Pháp vẫn còn đây, và trong Pháp họ cố găng quán Phật như mọi khi 
Phật từng dạy họ, nhưng còn đâu sức phân chấn của ngày nào: phẩm hạnh, 
đúc kết vào một số giới điều, vẫn được Tăng đoàn nghiêm trì như thường lệ, 
nhưng uy tín của những giới hạnh ấy hỏng mất phần nào. Họ khép mình vào 
tịch mịch và trầm tư về lời Thầy dạy, nhưng giờ đây sự tịnh quán không còn 
sức sinh động và hiệu năng vì bao nỗi ngờ vực không ngớt chụp tới: và hậu 
quả đĩ nhiên là tâm thức họ nhô lên hoạt động lại. Giờ đây, tất cả cần được 
giải thích đến chỗ cùng tột của khả năng biện luận. Thế là con người siêu 
hình học bắt đầu tự xác định thế đứng trước con người tâm chí thành, trí chất 
phác. Những gì trước kia họ chấp nhận như một mạng lịnh đầy uy tín từ 
miệng Phật giờ đem ra xét lại như một luận đề triết học. Hai phái sẵn sảng 
chia rẽ nhau: phái cấp tiến chống lại phái bảo thủ; và từ giữa hai cực đoan ấy 
phân hóa ra vô số bộ phái đủ khuynh hướng khác nhau. Thượng Tọa Bộ đối 
lập với Đại Chúng Bộ, cùng với hai mươi bộ phái khác, hoặc nhiều hơn, 
biểu hiện đủ sắc thái dị đồng (10). 


Dầu sao, ta không tước bỏ được ngoài cơ thê Phật giáo tất cả những kiến giải 
đị biệt vê Phật và giáo lý của Phật, coi như ngoại thuộc, không can dự vào 
thành phân câu tạo Phật giáo. Vì chính những kiên giải ây thực sự đã chông 


đỡ cái khung Phật giáo, thiếu nó thì khung chỉ là một hư danh, không thực 
chất. Cái lầm của hầu hết các nhà bình giải những cổ đại tôn giáo là quan 
niệm tôn giáo như một hệ thống hoàn tất phải chấp nhận nguyên vẹn trong 
khi thực tế không hề có một sự vật thê chất, và tinh thần nào (và đó là quan 
điểm của chúng tôi về đạo giáo) là một cố thể hình học có thê vẽ được trên 
giấy bằng thước và compa. Tôn giáo từ khước tất cả định nghĩa khách quan, 
vì định nghĩa tức đặt giới hạn cho sức thăng hóa của tâm thần. Bởi vậy, hiểu 
Phật giáo tức đi vào sinh hoạt của Phật giáo, tức thấu triệt Phật giáo tự nội 
thể bằng vào những hình tướng khách quan phô diễn ra trên dòng lịch sử. 
Vậy, định nghĩa của Phật giáo phải là nguồn sinh lực ấy thúc đây tới trước 
một dòng động mạch tâm linh mang tên là Phật giáo. Tất cả những chủ 
thuyết, tranh biện, tạo tác, luận giải xuất hiện sau ngày Phật diệt độ xung 
quanh các đề tài đời sống, con người và giáo lý của Phật đều dự vào phần 
tinh yếu ấy của sinh hoạt Phật giáo Ấn Độ, bằng không, làm sao có dòng 
hoạt dụng tâm linh ấy mang tên là Phật giáo? 


Nói tóm lại, chất liệu cấu tạo sinh lực và tinh thần của Phật giáo chăng gì 
khác hơn là đời sông nội tại và tinh thần của chính đức Phật; Phật giáo là cơ 
cấu kiến tạo lên xung quanh “lương trí” thâm diệu của vị giáo chủ ẫy. 
Đường nét và vật liệu của cơ cầu bên ngoài có thể thay đổi theo dòng vận 
chuyền của lịch sử, nhưng ý nghĩa bên trong của thể vị Phật chốn đỡ toàn thể 
ngôi nhà vẫn là một, và mãi mãi sinh động. Khi còn tại thế, Phật cố xoay trở 
băng mọi cách phô diễn ý nghĩa bên trong ấy tùy trình độ của các môn đệ 
đầu tiên, nghĩa là tùy sức cố gắng tột cùng của môn đệ nhằm thấu đạt thâm ý 
những bài nói pháp khác nhau của Thầy chỉ con đường cứu cánh giải thoát. 
Như kinh nói: “Phật dùng một thứ tiếng mà thuyết pháp, nhưng chúng sanh 
tùy căn cơ mà giải thích theo ý mình” (11). Đó là điều quá đĩ nhiên vậy, vì 
mỗi chúng ta đều có nội chứng riêng, diễn dịch bằng ngôn ngữ sáng tạo 
riêng, cô nhiên sâu rộng có khác nhau. Tuy nhiên, cái gọi là nội chứng của 
mỗi người thường không đủ sâu và mạnh để đúc thành một cú pháp đặc biệt 
tối tân, nên phải thỏa mãn với những giải thích mới trên những ngôn từ cũ 
lưu hành từ vị khai sáng đạo ban đầu. Các tôn giáo lớn trong lịch sử đều lớn 
mạnh như vậy ở nội dung, hoặc tư tưởng, ngày càng phong phú thêm mãi. 
Lắm khi, sự phong phú ấy có thể là sự tô đắp quá mức phần thượng tầng 
kiến trúc, mà hậu quả là chôn vùi mất chân tinh thần cố hữu, và đó là trường 
hợp ta cần phán xét thận trọng; tuy nhiên, ta không nên vì thế mà quên rằng 
dầu sao trong ấy vẫn hoạt dụng luôn nguồn sinh lực ban đầu. Trong trường 
hợp của Phật giáo, ta không. thê khinh suất đọc ngay vào đời sống nội tâm 
của chính đức Phật, chính yếu tố ấy, trong lịch sử, quy định bản vị của cả 
một hệ thống đạo mang tên Ngài. Các vị Thiền đức tuyên xưng rằng các ngài 


thừa truyền cốt tủy của đạo Phật vì các ngài tin tưởng Thiền nắm giữ tinh 
thân kích động ây của Phật, tước bỏ tât cả lớp áo lịch sử và giáo thuyêt ra 
ngoài. 


——-O0O--- 


2. VÀI VẤN ĐÈ HUYÉT MẠCH CỦA PHẬT GIÁO 


Với hàng Phật tử đầu tiên, vẫn đề không hiện ra trong ánh sáng ấy; nghĩa là 
họ không ngờ rằng tất cả những gì họ tranh luận về giáo lý chánh thông đều 
không ngoài chủ đích ước định đúng mức đời sống nội tâm của Phật đã tạo 
nên lòng tin tích cực của họ vào đức Phật và lời Phật dạy. Rồi không biết vì 
sao, ngay sau khi Phật tịch, tự nhiên họ cảm thấy một khát vọng mãnh liệt 
cần biện giải tánh chất con người của Phật. Họ không dẫn được tiếng gào 
thét thường xuyên và khẩn thiết của khát vọng ấy trào lên tự đáy lòng. Cái gì 
tạo nên thể tánh Phật? Tinh tuy của Phật tánh là gì? Bao nhiêu nghĩ vẫn đại 
khái như vậy lần lượt chụp lấy họ, trong ấy có những nghỉ vận nôi bật hắn 
lên vì đặc biệt liên quan đến cuộc sông. Đó là những câu hỏi về sự Giác Ngộ 
của Phật, về việc Phật vào Niết Bàn, về tiền thân của Phật khi còn là Bồ Tát 
(nghĩa là một chúng sanh có khả năng tiến lên ngôi Chánh Giác), và về giáo 
pháp bằng vào cách hiểu Phật của họ. Thế là giáo pháp không còn biệt lập 
ngoài giáo chủ, và chân lý đạo gắn liền mật thiết vào nhân cách của người 
mở đạo; Pháp sở dĩ đáng tin không phải vì hợp lý hợp tình, được kết hợp 
chặt chẽ như triết học, mà chính vì Pháp là hiện thân của thê tánh Phật. Phật 
là chìa khóa mở vào kho tàng của Pháp. 


Khi tất cả tâm trí chú hết vào con người của Phật, tức là tác giả của Pháp, thì 
vẫn đề nội chứng của Phật, tức là Giác, trở thành vấn đề thiết cốt. Thiếu sự 
chứng Ấy, Phật không gọi được là Phật; thật sự danh từ “Phật” hoặc “Người 
Giác”, là do Phật tạo ra. Ai hiểu thế nào là giác, hoặc tự mình thê nghiệm 
được, là thấu triệt tất cả bí mật của thể tánh siêu nhiên của Phật, và vén luôn 
màn huyền vi của vũ trụ và nhân sinh. Cốt tủy của Phật giáo nhất định nằm ở 
giáo lý Vô Thượng Chánh Giác ấy vậy. Trong tâm giác ngộ của Phật có 
những sự việc Phật không tiện, hoặc không thể tiết lộ cho môn đồ. Khi Ngài 
không khứng trả lời những câu hỏi siêu hình, không phải vì người hỏi chưa 
đủ thuần thục để thâm ngộ nghĩa, huyền. Vả, nêu thực tâm câu Thầy, cầu 
Đạo, người Phật tử phải khảo sát lẫy những bí quyết ấy của lý Giác Ngộ. Họ 
không có Thầy trước mặt nữa thì tự họ, họ phải giải quyết các vẫn đề, nếu họ 
có thể; và thực ra họ không hề ngại sử dụng đến phương tiện xảo diệu cuối 
cùng của trí thức suy luận. Đó là lúc đủ thứ lý thuyết được đề ra, nhân đó, 


Phật giáo giàu thêm gấp bội ở nội dung, phản ảnh một cái gì giá trị đời đời 
ngoài phần dạy riêng của một người. Phật giáo không hoàn toàn thuộc về sử 
nữa, mà là một hệ thống mãi mãi sinh động, trưởng thành, phát huy năng 
lực. Đủ thứ kinh và luận Đại Thừa được trước tác nhăm khai triển đủ khía 
cạnh của nội dung Giác Ngộ trong chiều hướng thân chứng của đức Phật. Có 
loại thuần suy luận, có loại bí truyền, và nhiều loại khác nặng tánh chất đạo 
đức và thực dụng. Xung quanh ý niệm Giác Ngộ tập trung lại tất cả tư tưởng 
Phật giáo vậy. 


Rồi Niết Bàn, lý tưởng của sinh hoạt Phật giáo, thu hút trọn vẹn sự chăm chú 
của các nhà học Phật. Đó là trạng thái hủy diệt cuộc sông, hay hủy diệt dục 
vọng, tham cầu, hay hủy diệt vô minh, hay trạng thái vô ngã? Phật vào cảnh 
tận diệt được sao? bỏ mặc cho chúng sanh vùng vẫy với số kiếp? Lòng lân 
mẫn của Phật đối với các đệ tử tiêu tan được sao sau khi Ngài ra đi? Phật 
không trở về với họ sao, để dìu dắt họ, soi sáng họ, chiếu cố đến niềm tư lự 
siêu hình của họ? Giá trị của một nhân cách tối thượng như Phật lẽ nào trầm 
vong được theo nhục thể; chắc chắn Ngài phải thường trụ giữa chúng ta như 
một giá trị miên trường. Làm sao ý niệm ấy dung hòa được với thuyết Niết 
Bàn tịch diệt quá phổ thông giữa những đệ tử trực tiếp của Phật? Một khi 
lịch sử xung đột với giá trị quan của ta, sao ta không thể diễn dịch lại theo 
tâm hướng của ta? Thật vậy, uy quyền khách quan của một “sự kiện” là gì, 
nếu không được chống đỡ bởi một uy quyền khác thiết lập từ nội tâm? Do 
đó có vô số luận giải khác nhau của kinh điển Đại Thừa biện minh lý Niết 
Bàn, cùng nhiều khái niệm tương tự khác rải rác trong giáo lý “nguyên thỉ” 
của đức Phật (12). 


-—-o00--- 
Giác Ngộ và Niệêt Bàn liên hệ nhau ra sao? 


Làm sao chứng quả La Hán? Cái gì xác nhận sự chứng ấy? Thành La Hán có 
giống như thành Phật không? Giải đáp những câu hỏi ấy, và nhiều câu hỏi 
tương tợ khác, là nhiệm vụ gán cho người của các bộ phái Phật giáo, Tiểu 
Thừa và Đại Thừa. Họ tranh biện nhau ráo riết, mà vẫn không bao giờ họ 
quên họ là Phật tử; và dầu họ luận giải bằng cách nào vẫn không ngoài kinh 
nghiệm tu chứng của họ. Họ nhiệt thành quy hướng đến vị giáo chủ, và chỉ 
mong ngộ nhập trong lòng tin và lời dạy y như Phật đã tuyên xướng ban đầu. 
Trong sô ây có những người nặng tỉnh thần bảo thủ chỉ muốn uốn mình theo 
lối hiểu pháp chính thống và truyền thống thông thường: tuy nhiên, như ở 
các khu vực sinh hoạt khác của loài người, vẫn có những người khác coi 


nặng hơn phần thân chứng; và để điều giải VỚI uy quyền truyền thống, họ 
viện đến huyền học thúc đây đến giới hạn cuối cùng. Dầu sao, đó vẫn là 
những nổ lực liêm khiết và chân thành không chối cãi; và một khi họ định 
giải quyết những nỗi nan giải hoặc mâu thuần ấy là họ chí quyết vô cùng, ở 
tâm cũng như ở trí. Trên thực tế, họ không có lối nào khác thoát ra ngõ bí 
tâm linh họ bị đùn vào đó do sức lớn mạnh tự nhiên, không tránh được, của 
đời sống nội tại. Đó là con đường khai triển duy nhất mở ra cho Phật giáo, 
nếu Phật giáo còn là một sức sống cần lớn mạnh. 


Cùng với sự Giác Ngộ và Niết Bàn trong thế mật thiết liên hệ đến thể tánh 
Phật, còn có một khái niệm khác, dầu không trực tiếp gắn liền đến nhân cách 
của Phật, nhưng ý nghĩa thì trọng đại vô cùng đối với sự hưng khởi của Phật 
giáo. Khái niệm ấy, trong lịch sử chính thống của Phật giáo, hiển nhiên từng 
tác động hữu hiệu nhất song song với giáo lý Giác Ngộ và Niết Bàn. Tôi 
muốn nói đến giáo lý vô ngã - a atman - giáo lý phủ nhận thực thê của cái tôi 
trong sinh hoạt tâm linh của chúng ta. Trong khi quan niệm thần ngã chế 
ngự tâm thức dân Ấn, thật không có lời tuyên bố nào táo bạo hơn khi Phật 
dạy rằng cái tôi là nguồn gốc của vô minh và sinh tử luân hồi. Tựu trung, 
khám phá lý duyên sanh, pratitya samutpada- (thường được coi là cơ bản của 
Pháp Phật), tức phát giác ra tên mưu sĩ xảo quyệt hoạt động bên sau tất cả 
nỗi ưu tư của tâm thần ta. Dầu trong những thời đại đầu của Phật giáo người 
ta luận giải bằng cách nào, giáo lý ấy rốt rồi vẫn nới rộng luôn đến vật vô tri. 
Không phải riêng sau sinh hoạt tâm linh của ta không có một thực thể tự 
ngã, mà cả trong thế giới vật thể vẫn không có cái tôi, nghĩa là, trên thực tế, 
ta không thê tách rời con người ngoài hành động, năng lực ngoài khối lượng, 
cuộc sông ngoài những hiện tượng thường ngày. Hễ tư tưởng còn vọng 
động, ta còn phải coi những cặp ÿ niệm ây như biệt lập nhau, nhưng thực tế 
thì chúng ta chỉ là một, chăng phải sai khác nhau như chúng ta quen gò bó 
thực tại cụ thể vào khuôn tư tưởng. Khi ta chuyền sự sai khác ấy từ tư tưởng 
sang thực tại, ta gặp phải lắm trở ngại nan giải, không những về trí thức mà 
cả về luân lý và tâm linh, mở đường cho những khổ não và lo âu không kế 
xiết. Đó là điều Phật đã cảm qua, và Phật gọi sự nhận lầm ấy là vô minh - 
avidya. Và giáo lý “không” -Sunyata - của Đại Thừa tự nhiên là một kết luận 
phải có vậy. Nhưng ở đây, tôi thiết tưởng khỏi phải thêm rằng lý thuyết 
“không” không phải là hư vô luận hoặc vô vũ trụ quan, mà đó chính là một 
bối cảnh vô cùng tích cực chống đỡ và tạo sinh lực cho toàn thê hiện tượng. 


Như thường tình, hàng Phật tử vận dụng tư tưởng là cốt tìm ra một giải đáp 
triệt học cho Giác Ngộ và Niệt Bàn trong giáo lý Vô Ngã hoặc Không, và 
băng tât cả năng lực cao độ của trí thức, và trong ánh sáng nội chứng của cá 


nhân. Rốt cùng họ phát giác rằng Ngộ không phải là một độc quyền của 
Phật, mà mỗi người chúng ta đều có thể chứng đến. đó nếu phá được vô 
minh, nghĩa là trừ bỏ ý niệm tương đối nhị nguyên về nhân sinh và vũ trụ; 
họ còn kết luận rằng Niết Bàn không phải là tiêu mất trong trạng thái hoàn 
toàn bất hiện hữu, điều ẫy không thể có được bằng vào thực trạng của cuộc 
sông ta đang sống đây; trái lại, Niết Bàn, trong ý nghĩa tối hậu, là một sự 
khẳng định ngoài tất cả thế đứng đối lập. Chính sự thâm ngộ siêu hình vấn 
đề căn bản ấy của Phật giáo đánh dấu tinh thần độc đáo của giáo lý Đại 
Thừa. Còn về mặt thực tế, là chỗ lý thuyết Không và đạo Giác Ngộ dung 
thông nhau và thành tựu trong cuộc sống, là chỗ tâm nguyện của hàng Phật 
tử chứng vào Phật tâm như Phật đã chứng ở cội Bồ Đề, chúng tôi xin dành 
riêng chương sau. 


Hầu hết các nhà học Phật ở Nhật Bổn đều đồng ý rằng những điểm đặc thù 
ấy của Đại Thừa giáo đều có thể đại khái theo dấu trong văn học Tiểu Thừa, 
và tất cả những xây dựng và biến đổi mới người Đại Thừa giáo tưởng đưa 
vào Phật giáo cô sơ thật ra chỉ là một tràng thừa tiếp không gián đoạn của 
vẫn một tinh thần Ấy, vẫn một dòng sinh mệnh ây của Phật giáo thưở ban 
đầu; hơn nữa, cả đến cái gọi là Phật giáo nguyên thi chép giữ trong kinh điển 
Pali, và các bộ A Hàm của Ba Tạng Thánh Điển Trung Hoa, cũng là do công 
phu tinh luyện của những đệ tử đầu tiên của Phật tạo ra sau. Nếu Đại Thừa 
không phải là Phật giáo chánh thống thì Tiểu Thừa vẫn không khác gì hơn, 
vì lý do lịch sử này mà cả Tiểu Thừa và Đại Thừa không ngành nào đại diện 
cho lời Phật dạy y như chính miệng Phật nói ra. 


Trừ phi ta dùng hai chữ Phật giáo thu hẹp lại để chỉ riêng một hình thức giáo 
lý nào đó, bằng không ắt không ai có thê từ chối cái tên gọi chung â ấy cho cả 
Đại Thừa và Tiểu Thừa. Và theo thiển ý, nếu xét răng hệ thống luôn luôn 
gắn liên với chứng nghiệm, và chân tinh thần của Phật, qua tất cả hệ thống 
ây, vẫn quán xuyến và phổ hiện như nhau, thì danh từ Phật giáo ta nên dùng 
theo một nghĩa cao rộng và thâm diệu hơn. 


Đây không phải lúc chúng tôi đi sâu vào chỉ tiết về mối liên hệ mật thiết 
giữa Tiểu Thừa và Đại Thừa vì mục đích của thiên cảo luận này là nhăm 
vạch lại con đường khai triển của Thiền Tông trước khi đạt đến hình thức 
hiện đại. Đây tôi chỉ lược giải quan điểm của tôi đối với sự định nghĩa Phật 
giáo và Đại Thừa giáo nói chung, như đã thê hiện trong sinh hoạt và trong tư 
tưởng Phật giáo, hoặc nói đúng hơn, như đã thể hiện qua sự tâm chứng của 
chính đức Phật; tiếp theo, tôi thử dò coi tự đâu phát nguyên nguồn Thiền, và 


tại sao Thiền là một trong những pháp môn chánh thống thừa truyền tâm ấn 
Phật. 


——-O0O--- 
3. THIÊN VÀ NGỘ 


Khởi nguyên của đạo Thiền, cũng như các tông phái Phật giáo khác, phải 
tìm trong sự Giác Ngộ Tối Cao- anậu đala tam miệu tam bồ đề (13) - do Phật 
tự chứng ở cội bồ đề, gần thành Già Da. Nếu sự Ngộ ấy không có ý nghĩa và 
giá trị nào đối với sự khai triển sau này của Phật giáo thì hăn Thiền không 
dính dấp gì đến Phật giáo, và đó chỉ là một thứ dị giáo do thiên tài của Bồ 
Đề Đạt Ma đặt ra khi ông sang Trung Hoa vào đầu thế kỷ thứ sáu. Nhưng 
nếu Ngộ là lý do tôn tại của Phật giáo, hay nói một cách khác, nếu Phật giáo 
là một tòa nhà toàn xây dựng trên căn bản của lý Giác Ngộ do Phật tự 
chứng, và đã hoàn tất con người của Phật, thì dĩ nhiên Thiền là cột trụ trung 
ương chống đỡ toàn thê cơ cấu; Thiền là trực hệ của truyền thống Phật giáo 
thừa tiếp giác tâm của Phật. Theo truyền thuyết, Thiền được Phật tâm truyền 
cho vị cao đệ tử là Ca Diếp khi Phật giơ lên một tràng hoa trước hội trường, 
một cử chỉ mà riêng chỉ có Ca Diếp nhận ra thâm ý, và đáp lại Thầy bằng 
một cái mỉm cười (14). Tính cách lịch sử của câu chuyện trên đành rằng có 
thể đáng ngờ, tuy nhiên, nếu nhận chân được giá trị của Giác Ngộ ắt ta 
không thể qui hết uy thế của Thiền vào một giai thoại như trên. Thật vậy, 
Thiền phải đâu Phật chỉ trao riêng cho Ca Diếp, mà cho tất cả chúng sanh 
nào phát tâm nối gót Phật, Đắng Toàn Giác. 


Là một người Ấn thuần túy, Phật dụng tâm khổ hạnh tham thiền là nhằm 
thoát ly sinh tử luân hồi. Có nhiều con đường mở ra cho Ngài đạt đến cứu 
cánh ấy. Cứ theo các triết sư đương thời thì người ta có thể vê tròn quả giải 
thoát bằng nhiều phương tiện như ôm ấp một lý đạo, hoặc tu khổ hạnh, hay 
giữ trinh bạch, hoặc học đạo, hoặc diệt dục. Mỗi phương tiện có chỗ sở 
trường riêng, và nếu khéo nghiêm trì từng cái hoặc toàn thể thì đạo giải thoát 
có thê thành được phần nào. Nhưng các triết sư ấy toàn luận về phương pháp 
mà không bao giờ có được một báo cáo nào đáng tin về những điều thực 
chứng của họ, trong khi tâm nguyện của Phật là thể nghiệm, là tự chứng, là 
tia đạo nhãn phóng vảo thực tại, thay vì bàn suông về phương pháp hoặc đùa 
với khái niệm (15). Ngài ghét mọi trò triết lý ấ ây mà Ngài gọi là kiến chấp 
hoặc ngôn thuyết, vì chúng không đưa Ngài đến đâu hết, mà cũng không 
đem đến kết quả thực tiễn nào cho sinh hoạt tâm linh. Ngài không bao giờ 
thỏa mãn cho đến khi Ngài chứng quả Bồ Đề, nghĩa là ngộ nhập trong chân 


lý hiển hiện tức thì trong ý thức siêu việt của Ngài, một chân lý mà bản chất 
tuyệt đôi, thâm u và hiên nhiên quá đôi đên Ngài không còn ngờ vực gì được 
giá trị đại đông của nó. 


Nội dung của sự Giác Ngộ ấy, Phật giảng là Pháp -Dharma - cần phải trực 
nhận (sanditthika), ngoài tất cả giới hạn của thời gian (akalika), tự mình thê 
nghiệm lấy (ehipassika), rất hiển nhiên (opanayika), và trí giả phải tự chứng 
tự ngộ lẫy cho chính mình (paccattam veditabbo vinnuhi). Nói thế có nghĩa 
là Pháp phải nhận bằng trực giác, không thê đạt đến bằng biện luận. Phật 
thường không đáp những câu hỏi siêu hình của các đệ tử phần lớn vì lý do 
ấy. Phật cả quyết rằng chân lý tối thượng phải được hiện thực ở ta, và bằng 
tất cả khí lực bình sinh (16); vì tất cả những gì hiểu được băng biện giải là 
hiểu mặt ngoài, không phải là tự thể của sự vật, nên lý trí suy luận không 
bao giờ thỏa mãn được những khát vọng đạo giáo của ta. Bồ Đề không thê 
cầu được bằng vào những kiến thức uyên bác kinh niên. Đó là chỗ lập cước 
của Thiền đối với cái gọi là Chân lý cứu cánh. Ở phương diện ấy, Thiền soi 
truyền đúng chánh pháp của Thầy vậy. 


Phật có một cái nhìn chiếu diệu vào bốn thê của sự vật cao tuyệt hơn bất cứ 
kết quả nào có thể thâu lượm được bằng lý luận luận giải, điều hiển nhiên ấy 
dễ nhận ra khắp, cả đến trong thứ văn học gọi là Tiêu Thừa. Chúng tôi chỉ 
xin đơn cử một ví dụ rút trong Kinh Phạm Võng, trong ấy Phật đối phó với 
các trường triết học đương thời gọi là “lục sư ngoại đạo”; sau khi đánh đồ họ 
xong, nhất luật Ngài hướng họ đến trí giác Như Lai, khác xa những lời ngụy 
biện của họ “trườn uốn như con lươn”. Tất cả những gì họ tranh biện toàn 
nhằm thỏa mãn tánh hiếu luận, và phô trương tài biện thuyết tinh luyện của 
họ về những đề tài như linh hồn, đời sống mai sau, vĩnh cửu, và những vấn 
đề huyền học quan trọng khác, hoản toàn không giúp ích gì cho sự an tâm 
lập mệnh. Phật biết hơn ai hết những lý luận ấy chung cùng sẽ đưa họ đến 
đâu, và xét cùng ra đều là hư ngôn, toàn gây tệ hại. Như ta thử đọc đoạn văn 
sau đây trong kinh Phạm Võng: 


“Này các tì khưu, Như Lai biết những kiến giải như vậy, những chấp thủ 
như vậy, sẽ đưa đến những cảnh giới như vậy, sẽ tạo thành những duyên 
nghiệp như vậy. Đó là điều Như Lai biết, và còn biết nhiều hơn thế nữa, 
nhưng Như Lai không chấp. Vì Như Lai không chấp vào cái biết ấy nên tâm 
được tịch tịnh. Như Lai biết, “như thực”, tướng sanh diệt của cảm giác (thọ), 
hương vị và độc vị của chúng; nhân cái biết ẫy. Như Lai được giải thoát 
hoàn toàn, sạch hết tập khí cảm nhiễm”. (đoạn 36) 


Lý tưởng La Hán hắn nhiên là nhập Niết Bàn không lưu gì lại hết sau lưng 
(17). Dầu muốn hiểu thế nào, câu ấy vẫn bao hàm luôn cái nghĩa Giác Ngộ: 
không, nó không thể khác hơn thế được, kẻo phải phương hại đến lý do tồn 
tại của nó. Vì tựu trung Niết Bàn chẳng gì khác hơn là Giác Ngộ; nội dung 
của Niết Bàn tức nội dung của Giác Ngộ. Giác Ngộ là Niết Bàn đạt đến ngay 
trong cát bụi, và không Giác Ngộ không bao giờ có chứng Niết Bàn. Giác 
Ngộ có thể có một sắc thái trí thức hơn Niết Bàn là một trạng thái tâm lý đạt 
đến băng con đường Giác Ngộ. Trong cái gọi là Phật giáo nguyên thi, người 
ta nói đến Bồ Đề bao nhiêu thì nói đến Niết Bàn bấy nhiêu. Hễ phiền não 
chưa chế ngự, tâm còn quấn chặt trong vô minh, thì đừng hoài công cầu giải 
thoát, tức chứng Niết Bàn, vì phá vô minh, lìa phiền não, đó là công của 
Giác Ngộ. Thường, Niết Bàn được hiểu dưới khía cạnh tiêu cực là sự tận 
diệt, cả xác và hồn, nhưng trong thực tế, không một khái niệm tiêu cực nào 
như vậy có thể chấp nhận được. Vả, Phật cũng không bao giờ ngụ ý Niết 
Bàn nên hiểu như vậy. Nếu Niết Bàn không có yếu tố khăng định nào hết, ắt 
người Đại Thừa không bao giờ rút đâu ra được một lập trường thực tiễn sau 
này. Dầu răng hàng đệ tử trực tiếp của Phật không để tâm đến điều ấy, 
nhưng tư tưởng Niết Bản vẫn mãi mãi gắn. liền vào tư tưởng Giác Ngộ. Phật 
thành đạo sau một tuần thiền định ở cội Bồ Đè, sự kiện ây không thể không 
có tác động nào vào hàng đệ tử La Hán của Phật, dầu dưới khuynh hướng 
tiêu cực nào họ áp dụng nguyên lý ấy vào sự thành tựu cứu cánh của cuộc 
sông. 


Ý nghĩa xác thực của Giác Ngộ được các người Đại Thừa triệt để xương 
minh, không những ở phần luận giải trí thức, mà còn hiện thực luôn ở thái 
độ đạo đức và tôn giáo nữa. Hậu quả là quan niệm Bồ Tát được dựng lên 
đương đầu với La Hán, lý tưởng của trường phái đối lập. Kê ra thì La Hán 
và Bồ Tát chỉ là một. Nhưng, thâm nhập trong ý chí Giác Ngộ coi như yếu tố 
quyết định cứu cánh tối thượng của Phật giáo đặt ở sự giải thoát tâm linh 
theo các kinh bộ, người Đại Thừa không những trên cầu giải thoát cho mình, 
mà dưới còn nguyện hóa độ chúng sanh, hữu tình cũng như vô tình, để tất cả 
được bình đẳng giải thoát như nhau. Đó không phải chỉ là những ngưỡng 
vọng chủ quan, mà còn có một căn bản khách quan làm chỗ y cứ để chứng 
minh và thành tựu. Đó là sự hiện hữu trong môi cá nhân một trí năng mà 
người Đại Thừa gọi là Bát Nhã (18). Đó là nguyên lý chủ động, nhờ đó mới 
hiện thực sự Giác Ngộ ở mỗi người chúng ta, cũng như ở đức Phật. Không 
Bát Nhã, không có Giác Ngộ, không có cái huyền lực tối cao ấy mà ta có 
quyền thụ hưởng. Lý trí, hoặc gọi theo các nhà học Phật là thức - vijnana - 
bởi bị hạn chế trong hoạt động, không thể đạt đến cái thực tối hậu Ấy, tức là 
Giác. Nhưng chỉ nhờ cái thực tối hậu ấy ta mới vượt lên cảnh giới mâu thuẫn 


của tâm và vật, của mê và ngộ, của giải thoát và triền phược. Giác, tức tự 
chứng vậy, chứng cái thực tại tối thượng và tuyệt đối, và hiện hữu như một 
khẳng định. Nên hiện chúng ta đều là Bồ Tát (19), đều là Bồ đề chúng sanh- 
Bodhi sattvas - nêu không ở hiện thực thì cũng ở tiềm năng. Bồ Đề chúng 
sanh cũng là Bát Nhã chúng sanh - Prajna Sattvas - vì chúng ta vốn sẵn đủ 
như nhau cái trí năng Bát Nhã ây, nếu được khai thác sâu và thực sẽ hình 
thành ở ta cứu cánh. Giác Ngộ; và trên mặt trí thức, theo nghĩa tuyệt đối, sẽ 
nâng ta lên trên cảnh giới ảo tưởng để chứng vào trạng thái mà kinh bộ A 
Hàm gọi là panna vimutti hoặc sammad anna vimutti: huệ thiện hoặc định 
thiện giải thoát. 


Nếu vì công lực của Giác Ngộ mà sa môn Cồ Đàm được chuyên hóa thành 
Phật, vậy, nếu tất cả chúng sanh đều sẵn đủ tri giác Bát Nhã, và đủ khả năng 
Giác Ngộ - nói một cách khác, nếu tất cả đều là Bồ Tát - vậy lý đương nhiên 
tất cả Bồ Tát đều là Phật, hoặc sẵn sàng để thành Phật khi gặp thời tiết. Do 
đó, Đại Thừa giáo xác định rằng tất cả chúng sanh, hữu tình hoặc vô tỉnh, 
đều có Phật tánh, rằng tầm ta là Phật tâm, thân ta là Phật thân. Phật, trước 
khi thành đạo, là một phàm phu thường, và chúng ta, những phàm phu 
thường, sẽ là Phật, khi con mắt tâm linh mở ra trong ánh Giác (20). Đó, ta há 
chăng thấy thật quá đương nhiên, quá hợp lý, tin tưởng ấy nhất định đưa đến 
những giáo lý chủ yếu của Thiền Tông như đã được xiên dương sau này ở 
Trung Hoa và Nhật Bồn? 


Khái niệm Giác Ngộ tác động mãnh liệt như thế nào trong dòng diễn tiễn 
của Đại Thừa, cả chiều rộng và chiều sâu, điều ấy dễ nhận thấy trong nội 
dung của bộ Kinh Pháp Hoa, chánh thức được coi là một kháng thư thâm áo 
nhất của Đại Thừa giáo đối với quan niệm Giác Ngộ của Tiểu Thừa. Theo 
Tiểu Thừa, Phật thành đạo ở rừng Già Da trong khi Ngài ngồi kiết già nơi 
cội Bồ Đề, nhưng họ coi Phật như một chúng sanh như họ, bị gắn liền vào 
những điều kiện lịch sử và tâm lý. Nhưng người Đại Thừa không thể thỏa 
mãn được với những kiến giải quá thực thà và thông tục ấy về nhân cách của 
Phật; họ cảm thấy có cái gì vi diệu hơn thâm nhập trong tâm họ, và họ khao 
khát được ngộ nhập ngay trong cái ấy. Họ tìm, và rốt cùng họ gặp, và họ 
nhận ra rằng coi Phật như một sanh linh thường là lầm, rằng Như Lai đã 
chứng quả Chánh Đăng Chánh Giác “từ vô lượng a tăng kì kiếp”, răng 
những sử kiện của đời Ngài chép giữ trong văn học A Hàm hoặc Nikaya 
toàn là phương tiện khéo và lành (upaya kaushalya). Ngài tạm mượn để dắt 
dẫn chúng sanh hướng thượng trên con đường Phật (21). Nói một cách khác, 
Giác Ngộ là tuyệt lý của vũ trụ, là yếu lý của Phật tánh; vậy, Chứng Đạo tức 


tự chứng ở trong ta cái thực tại tối thượng ấy của vũ trụ hằng thường bất 
diệt. 


Nếu kinh Pháp Hoa đề cao khía cạnh Phật của Giác Ngộ thì Thiền, khác 
hơn, hướng hết tinh thần vào khía cạnh Giác Ngộ của Phật tánh. Một khi vận 
dụng trí thức quan sát khía cạnh Giác Ngộ này, ta có đủ thức triết giáo chánh 
thống, như trường phái Thiên Thai, Hoa Nghiêm, Pháp Tướng v.v.. . Thiền đi 
thắng vào đó từ miếng đất cụ, thể của cuộc sống, nghĩa là nhằm hiện thực sự 
Giác Ngộ ngay trong cuộc sống. Vì lẽ ý niệm Giác Ngộ là yếu tố chủ lực 
hun đúc khí thế hưng long của Đại Thừa giáo, vậy nội dung của Giác Ngộ là 
gì? Ta có thể mô tả nó băng cách nào dễ hiểu để trí thức hiếu biện của ta có 
thể nắm lấy và đặt thành đề tài suy tư không? Bốn Diệu Đề không phải là 
nội dung của Giác Ngộ, cả đến Mười Hai Nhân Duyên, cả đến Tám Chánh 
Đạo. Chân lý nhoáng lên trong tâm Phật không phải như một tư tưởng có thê 
luận giải bằng lý trí. Khi vừa ngộ đạo, Phật reo lên thế này hắn đủ chứng tỏ 
Ngài phải đạt đến một cái gì thâm áo gấp bội hơn là thứ biện chứng thường 
tục: 


Trong vòng sống chết vô tận 
Ta chạy mãi không nghỉ ngơi 
Từ bào thai này sang bào thai khác 


Đuôi theo người chủ ngôi nhà. 


Chủ nhà, ta phát giác mi rồi! 
Mi không cất nhà lại được! 
Kèo cột gãy hết rồi, 

Mái sườn sụp đồ hết 

Tâm lìa hết tạo tác, 


Tất cả diệt trừ xong.(22) 


Đó phải là cái gì tuyệt hậu, tối cực, một khi năm được là lắng đứng tất cả nỗi 
ngờ, không phải chỉ ở tri thức mà đến cả những tư lự siêu hình. Thật vậy, 
bốn mươi chín năm Phật tích cực du hóa sau ngày thành đạo. đều nhằm luận 
giải sự Giác Ngộ ấy mà rồi vẫn chưa nói được tiếng nói cuối cùng; rồi đến 
những trầm tư sau này của Long Thọ, Mã Minh, Thế Thân và Vô Trước, tất 
cả vẫn không biện minh được hết lời cạn ý. Nên Phật có lời tâm sự: 


“Ta từ đêm ấy được Vô Thượng Chánh Giác, đến đêm ấy vào Niết Bàn, suốt 
thời gian ấy chẳng nói một chữ”. (Lăng già, phẩm VII) 


Thậm chí học nhiều nhớ kỹ như A Nan vẫn không lượng được chiều sâu trí 
huệ Phật khi Phật còn tại thế. Theo truyền thuyết, A Nan mới chứng quả La 
Hán trong kỳ Kết Tập Đầu Tiên, trong hội này A Nan mới đầu không được 
phép tham dự mặc dầu có tiếng “đa văn”, ông từng theo hầu Phật suốt hăm 
lăm năm. A Nan sầu não bỏ đi đến một khu vườn vắng, rão bước suốt đêm 
cho đến lúc cùng sức ông toan ngã mình năm thoạt nhiên phiền hoặc tiêu tan 
trong chớp nhoáng, ông chứng vào thực tại của Phật giáo, điều mà bao năm 
qua đã thoát khỏi ông, mặc dầu ông học nhiều hiểu rộng. 


Thế nghĩa là gì? Chắc vậy, chứng La Hán không phải là vẫn đề chuyên học, 
mà đó là một cái gì hốt nhiên xảy đến, trong chớp. mắt, sau bao năm tỉnh 
chuyên tu tập. Thời gian chuẩn bị có thể kéo dải nhiều năm dài dng, nhưng 
đến một lúc nào đó thì chớp nhoáng cơn khủng hoảng vỡ bùng và người ta 
thành La Hán, hoặc thành Bồ Tát, hoặc thành Phật luôn nữa. Có thê lắm, nội 
dung của Giác Ngộ giản dị vô cùng ở bồn thể, nhưng sức chấn động thì thực 
là kinh khủng. Tôi muôn nói, về trí giải, nó phải vượt qua tất cả thế kẹt thuộc 
phạm vi nhận thức và ngôn ngữ văn tự; về tâm giải, nói phải là sự tái thiết 
toàn thê phẩm cách con người. Một sự kiện cốt tử như vậy đương nhiên 
thoát ngoài mọi thê cách mô tả, mà chỉ có thể năm lấy bằng một hành vi của 
trực giác, và xuyên qua một sự tự chứng cá nhân. Ấy, Pháp - Dharma - đích 
là thực vậy, trong ý nghĩa tuyệt luân nhất. Nếu nhân “một niệm dấy lên”, Vô 
Minh đi vào đời ta, thì sự thức tỉnh của một niệm (hoặc tư tưởng) khác phải 
chấm một dâu hết cho Vô Minh, và quyết định cơ Giác Ngộ (23). Và trong 
trạng thái ấy không còn một tư tưởng nào là đối tượng của bất cứ ý thức luận 
lý hoặc suy luận kinh nghiệm nào; vì trong Giác Ngộ, người nghĩ và sự nghĩ 
và ý nghĩ đều hòa tan trong một hành vi duy nhất là kiến chiều trong thực 
thể của Chính Minh (24). Không còn một giải thích nào thêm về Pháp được, 
do đó phải viện đến thứ ngôn ngữ nghịch lý, thuần vô - via negativa. Và đó 
là thế giới tuyệt đích của triết lý KHÔNG của Long Thọ, xây dựng trên giáo 
lý Bát Nhã Ba La Mật của văn học Phật giáo. 


Vậy, Ngộ không phải là chỗ đến của một diễn trình trí thức, trong Ấy, một ý 
nghĩa theo liền một ý nghĩ trong một trật tự hợp lý để cuối cùng đưa đến một 
kết luận hay một quyết đoán. Không hề có diễn trình nào, mà cũng không có 
quyết đoán nào trong Giác Ngộ. Đó là một cái gì tinh yếu hơn, có nó mới có 
quyết đoán, thiếu nó thì không hình thức quyết đoán nào có lý do tôn tại. 
Trong quyết đoán có người quyết và có sự tuyên quyết; trong Giác Ngộ, 
người quyết tức là sự quyết; sự quyết tức là người quyết; cả hai hòa tan làm 
một, không phải như cái một còn có chuyện để nói năng, mà chính là cái 
một tại duyên cho quyết đoán. Ta không thể đi ra ngoài cái tuyệt đối một Ấy: 
mọi động tác của trí thức đều ngừng tại đó; nếu chúng muốn đi xa hơn ắt chỉ 
vạch ra một vòng tròn lần quân TÔI giữa ấy cứ trở đi lộn lại mãi, vô cùng tận. 
Đó là bức tường cắm, tất cả triết học đừng hoài công húc đầu vào. Đối với 
tri thức, đó là một terra Incogmita (25) mà nguyên lý tối thắng là “Cre-do 
quia absurdum est” (26). Vùng bóng tối ấy, tuy vậy, sẽ trao cho ta tất cả bí 
mật một khi ta đập vào đó với tất cả ý chí và khí lực bình sanh. Giác Ngộ, 
tức chiếu sáng vùng bóng tối ấy; và đó là lúc toàn thể sự vật được ôm 
choàng trong một nhỡn quang, mọi thắc mắc của trí thức có được một lời 
đáp thỏa đáng. Bấy lâu nay, người ta có thể tin quyết vào sự thực của một 
câu nói nào đó, nhưng cái thực ấy chưa đi vào cuộc sống, chưa có được một 
sự xác nhận tối hậu, nên họ không sao tránh được một cảm giác hoang 
mang, lo ngại. Rồi nay bỗng dưng cái Ngộ chụp lấy họ, một cách hoàn toàn 
bí mật, không ngờ trước, ấy thế là tất cả được giải quyết một lần; họ thành 
La Hán, hoặc Phật nữa. Được điểm nhãn rồi, rồng nay không còn là rồng vẽ 
trên giấy nữa, thiếu sinh khí; giờ đây gió và mưa chầu về nó làm những tên 
hầu hạ trung thành. 


Thật quá hiển nhiên Giác Ngộ không phải là cái biết bằng lý luận sắc bén, 
hoặc bằng phân tách rạch ròi; hơn là một trí nắng nhận biết cái “lý đĩ nhiên”, 
nó có cái gì trong ấy thâu nhiếp toàn thê ý thức băng một ánh sáng chiếu 
diệu. Ánh sáng ấy không phải chỉ phóng ra trên toàn bộ mắc xích khép mối 
nhằm giải quyết những đại sự của nhân sinh, mà đích thực còn chiều phá vào 
khối ưu tư từng ray rức tâm hồn người trong kiếp sống. Những mắc xích lý 
luận, dầu giỏi móc nối và được rèn luyện đến tuyệt kỹ, vẫn không sao trấn 
an được thâm tâm con người. Nên chúng ta phải đòi hỏi đến một cái gì thiết 
cốt hơn, hoặc tức thì hơn; và tôi tin chắc răng chỉ bằng vào Bốn Diệu Đề 
hoặc Mười Hai Nhân Duyên quyết không tựu được quả Vô Thượng Bồ Đề. 
Đức Phật hắn phải chứng qua một cái gì khác hơn, phóng thắng vào tận đáy 
nội tâm của Ngài, hơn là cái biết hời hợt bằng kinh nghiệm xuyên qua trí 
thức. Ngài hắn bỏ xa lắm cảnh giới luận lý phân tách. Ngài hắn có giao tiếp 


với cái øì đem đên cho những động tác trí thức của ta một ý nghĩa; với cái 
øì, trên thực tê, chê ngự hăn cuộc sông có ý thức của chúng ta. 


Khi gặp A Thuyết Thị (27), Xá Lợi Phất thấy vị tì khưu nầy uy nghi đáng 
kính, cử chỉ điều hợp nhẹ nhàng, làn da trong sáng làm sao! Xá Lợi Phất dọ 
hỏi thầy ông ta là ai, và ông ấy dạy gì. A Thuyết Thị đáp: Thầy tôi là Thích 
Ca Mâu Ni Phật, Thế Tôn, và lời dạy của Người đại khái như vây: 


Như Lai giải thích nguyên nhân của vạn hữu 
Vạn hữu phát sanh từ một nguyên nhân 
Ngài cũng giải thích sự diệt trừ chúng 

Đó là lời dạy của vị Đại Sa Môn (28). 


Kinh điển chép rằng vừa nghe bài kệ thì trong tâm Xá Lợi Phất bừng lên một 
cái biết sáng chói về chân lý “có sanh thì có diệt”. Xá Lợi Phất chứng ngay 
vào trạng thái không sanh diệt, không phiền não, điều mà từ vô lượng kiếp 
ông không nghĩ đến bao giờ. 


Điều tôi muốn chúng ta lưu ý ở đây là điểm này: thử hỏi, trên mặt trí thức, 
có cái gì đặc biệt, ly kỳ, độc đáo trong bài kệ ấy không khiến Xá Lợi Phất 
phải thức tỉnh một cách mầu nhiệm như vậy trong thế giới tư tưởng yêu dấu 
của ông? Xét về giáo pháp, bốn câu ấy có gì đáng gọi là Pháp đâu! Người ta 
nói răng bài kệ â ấy là cốt tủy của Pháp; nếu vậy thì Pháp hóa ra rỗng tuếch đi 
mất, vậy Xá Lợi Phất tìm đâu ra cái chân lý vừa cụ thể vừa hữu hiệu ấ ấy đủ 
thần lực chuyển ngược ông khỏi vết cũ ngàn đời? Bài kệ, dầu được truyền 
tụng nhiều vì đã mở mắt không riêng gì Xá Lợi Phất mà cả Mục Kiền Liên 
nữa, thật ra không có gì đáng gọi là tiêu biểu cho tư tưởng Phật giáo đủ uy 
lực tạo nên một đại dụng như vậy. Bởi vậy, lý do ây ta nên tìm ở chỗ khác 
hơn; nghĩa là không phải tìm ở chân lý hình thức chứa đựng trong bài kệ, mà 
tìm ngay trong trạng thái chủ quan của người tai nghe kệ và tâm mở ra trên 
một thế giới khác. Đó là tâm của Xá Lợi Phất mở sáng ra một sự lãnh hội 
chiếu diệu về Pháp. Nói một cách khác, Pháp hiện đến cho ông ta như một 
cái gì tiềm phục trong chính ông, không phải như một cái thực bên ngoài trút 
vào. Hoặc nói khác hơn, Pháp hiện là đó, trong tâm Xá Lợi Phất, từ vô thi 
đến vô chung, nhưng ông lơ đãng không nhận ra cho đến khi lời kệ A 
Thuyết Thị lọt vào tai. Ông không thê chỉ là một cái thùng chứa vô tích sự 
cho để cho bất cứ gì không hàm dưỡng trong ông đều trút vào được hết. Bài 
kệ nghe được tạo cơ duyên cho ông chứng nghiệm giây phút tuyệt cùng. Nếu 


cái hiểu của Xá Lợi Phất chỉ thuần là tri thức và luận giải ắt cuộc đối thoại 
giữa ông và A Nan sau này không được như lời Tương Ưng Bộ Kinh (IH 
235 F) thuật lại như vây: 


A Nan thấy Xá Lợi Phất từ xa đi lại bèn hỏi: “Đại Đức Xá Lợi Phất! Ngài 
hôm nay thân sắc thanh tịnh, rỡ ràng làm sao, do đâu mà được vậy?” 


- Một mình trong tam muội, không bao giờ tư tưởng này dấy lên trong tôi: 
Tôi chứng! Tôi thành! Tôi thoát! 


Ở đây, ta ghi nhận sự phân biệt giữa hai lối hiểu biết, bằng tri thức và bằng 
tâm linh, tức bằng Chứng Ngộ. Khi Xá Lợi Phất cho biết vì nguyên do nảo 
thần sắc ông thanh tịnh và rạng rỡ, phải đâu ông luận giải bằng luận lý, mà 
thật ra ông chỉ trình bày sự việc theo như ông chủ quan nhận xét. Nhận xét 
ấy có chỉnh hay không, xin để các nhà tâm lý học phán quyết. Điều tôi muốn 
chỉ rõ ở đây là sự lãnh hội lý “nhân duyên sanh diệt” của Xá Lợi Phất không 
phải là kết quả của một cuộc phân tách tri thức, mà chính là một sự hiểu biết 
tự nhiên bằng trực giác dòng vận hành sinh động bên trong. Giữa sự Thành 
Đạo của đức Phật xương minh trong bản Thánh Ca Tối Thắng, và sự thâm 
ngộ lý nhân quả của Xá Lợi Phất, có mật thiết liên hệ nhau ở chỗ vận tâm. Ở 
Phật, Giác trước rồi phô diễn sau; ở Xá Lợi Phất, một định cứ được nêu lên 
trước rồi nội chứng đến sau, theo một diễn trình đảo ngược vậy; tuy nhiên, ở 
hai trường hợp, giữa tiền đề và kết đề vẫn thiếu cân xứng. Cái này không 
giải thích đủ cái kia nếu sự hiểu biết chỉ bằng vào tri thức và luận lý. Sự giải 
thích không phải tìm ở chân lý khách quan chứa trong lý nhân quả, mà chính 
trong trạng thái tâm linh con người chứng ngộ. Bằng không, làm sao mình 
giải được lòng tin kiên quyết ây ở sự tự chứng tự độ như lời Phật đáp cho 
một tín đồ ngoại đạo như sau: 


Ta đã gội sạch hết ô trược (asava). Ta đã giải thoát tâm (ceto vimutti) và trí 
(panna vimutti); tại đây, trong thế giới hữu tình, ta đã tự mình tỏ rõ, đến 
đích, và làm chủ chánh pháp; ta đã ngộ nhập trong pháp, đã giải hết ngờ vực, 
đã gạt bỏ hết điên đảo, đã trọn đầy tín lực, ta ứng dụng vào thế gian, đã làm 
những gì phải làm, đã chặt đứt mối giây trói buộc vào vòng tái sinh; ta đã 
ngộ pháp như thực vậy. 


Thế nên Kinh Lăng Già khẩn thiết bảo ta rằng ngôn ngữ là một phương tiện 
hoàn toàn thiếu thích đáng để diễn đạt và truyền đạt nội thể của Giác Ngộ. 
Đành răng thiếu tiếng nói có thể lắm ta sẽ bị tệ lậu hơn, ít ra trong cuộc sông 
hằng ngày; nhưng ta cũng nên triệt để đề phòng đừng quá tin vào ngôn ngữ 


ngoài phần vụ chánh đáng của nó. Lý do, theo kinh, là vì ngôn ngữ là sản 
phẩm của nhân duyên, bản chất luôn biến đối, không bền, bị chỉ phối lẫn 
nhau, và xây dựng trên một nhận định hư giả về thực chất của ý thức. Vì lý 
do ấy, ngôn ngữ không hiển thị được chân tướng của sự n - đệ nhất nghĩa 
đề (29). Ở đây tưởng không gì thích hợp hơn là dùng lời ví “ngón tay và mặt 
trăng” để minh thị cái thế tương quan giữa ngôn ngữ và ý nghĩa, giữa biểu 
tượng và thực tại (30). 


Nếu cảnh giới tự chứng của Phật chứa đựng những gì thâm áo quá đến Phật 
vẫn không thê bằng ngọn lưỡi biện tài mô tả và minh hoạ đủ hết được suốt 
khoảng đời dài và thanh tịnh Ngài hiến trọn cho thiền định và hoằng hóa, 
vậy làm sao những người hạ liệt hơn Ngài mong nắm được, và cầu giải thoát 
tâm linh? Bởi vậy, đây là thái độ của Thiền: muốn thấu triệt chân lý Giác 
Ngộ, ta phải vận dụng một khả năng nội tại khác hơn là trí thức, nếu ta còn 
may mắn có được khả năng ấy. 


Mọi lời dẫn giảng đều hỏng đích, mà khát vọng của ta đến cái không nắm 
bắt được lại không bao giờ nguôi ngoai. Vây ra ta đành sống và chết trong 
bứt rứt suốt đời sao? Nếu vậy, thân phận chúng ta thật khốn đốn không gì 
hơn trên trái đất này. Người Phật giáo vận hết khí lực bình sanh giải quyết 
vẫn đề ấy, và rốt cùng họ nhận ra rằng dầu sau chúng ta vẫn có đủ trong ta 
tất cả những gì chúng ta cần. Đó chính là uy lực của trực giác sở hữu của 
tâm, có khả năng phóng chiếu vào thực tại của tâm linh đề phơi. trần trước 
mắt ta tất cả then máy huyển vi của cuộc sống mường tượng phần nào với 
nội dung của quả vị Giác Ngộ của Phật. Đây không phải là một tràng luận 
chứng thường của tri thức, mà chính là một năng lực phóng ngay, trong chớp 
nhoáng, và bằng con đường thắng nhất, vào chỗ tinh yêu nhất Người Phật 
giáo gọi năng lực ấy bằng thuật ngữ Bát Nhã như ta đã biết. Và Thiền Tông, 
vì lẽ trực thuộc với lý Giác Ngộ, có mục đích thân thiết đánh thức dậy ở ta 
ánh Bát Nhã ấy bằng phép thiền định. 


Kinh Pháp Hoa nói: 


“Này Xá Lợi Phất, diệu pháp Ấy, chư Phật Như Lai đúng thời mới nói, như 
hoa linh thoại đúng tiết mới trô.. .Pháp ấy không thể lấy óc suy lường, phân 
biệt mà hiểu được. Chỉ có Phật, Thế Tôn, mới biết được. Tại sao vậy? Chư 
Phật, Thế Tôn chỉ vì một nguyên cớ (đại sự nhân duyên) mà xuất hiện trong 
đời...Chư Phật, Thế Tôn muốn khiến cho chúng sanh mở cái tri kiến của 
Phật (khai), chỉ cho thấy cái tri kiến của Phật (thị), nhận rõ cái tri kiến của 


Phật (ngộ), đi vào cái trị kiến của Phật (nhập)...AI hành theo pháp ấy của 
Phật đêu chứng vào trí huệ tôi thượng của Phật (nhât thiệt chủng trị). 


Phẩm 2: Phương tiện, dịch tắt 


Nếu “đại sự nhân duyên” của việc Phật xuất thế là vậy, làm sao ta ngộ nhập, 
và thành tựu thành trí ấy? Nếu Đạo Giác Ngộ đứng ngoài tất cả giới hạn của 
tri năng, thì không một triết luận nào giúp ta tựu đích được. Vậy làm sao học 
được ở Như Lai? Hắn nhiên không học được từ miệng Ngài, từ các bộ kinh, 
mà cũng không thể từ nếp sống hành xác, mà chính từ thể lương tri thâm 
diệu bên trong của chính ta bằng vào phép thiền định. Và đó là chủ trương 
của đạo Thiên. 


——-O0O--- 


4. GIÁC NGỘ VÀ TỰ DO 


Khi đạo Giác Ngộ kêu gọi đến sự nội dung của người Phật tử, cần trực nhập 
tức thì, không qua trung gian của bất cứ tư tưởng nảo, đó là lúc người Phật 
tử phải tìm ngay trong chính họ uy quyền duy nhất cho công cuộc hành đạo; 

không một truyền thống hoặc tổ chức đạo giáo nào còn quyên lực trói buộc 
nữa. Từ đây, với người Phật tử, cái thực - nghĩa là cái thích ứng với cuộc 
sông - là cái khế hợp với đạo tâm; và mọi thi vi động tác đều không còn 
khuôn thước nào phê phán nữa, vì phàm là những cảm ứng trào ra từ nội tâm 
thì hành động nào cũng tốt, và thánh thiện là khác. Hậu quả trực tiếp của 
kiến giải Giác Ngộ ây là khích lệ ở con người một ý chí tự do tuyệt đối ở 
khắp chiều hướng, sự tự do khai phóng vô lượng huyền năng của tâm ngoài 
tất cả giới hạn chật hẹp của thứ Phật giáo tu viện và kinh viện. Dầu vậy, theo 
quan điểm Đại Thừa, đó vẫn không hề nghịch với tinh thần của đức Phật. Cơ 
cầu của Giáo Đoàn, nhân đó, cần cải biến theo. Ở thời Phật giáo sơ khởi, đó 
là một đoàn thể tu sĩ không nhà khép mình theo một SỐ giới luật nào đó đặt 
làm tiêu chuẩn sinh hoạt. Phật giáo lúc ấy là vật độc hữu của nhóm trí thức, 
còn đại chúng, hoặc hàng ngũ cư sĩ giữ hạnh Tam Qui, chỉ là những phần tử 
phụ thuộc cho Giáo Đoàn chánh qui hoặc chuyên nghiệp. Khi Phật giáo còn 
ở giai đoạn tiên khởi, cả đến hàng tỉ khưu ni (nữ tu sĩ) vân không được phép 
nhập đoàn, đức Phật miễn cưỡng nhận họ vào sau này, và báo trước răng 
Chánh pháp sẽ vì đó bị giảm đi phân nữa tui thọ. Điều ấy cho ta thấy giáo 
pháp của Phật, và giáo lý Giác Ngộ, toàn danh riêng cho một số đệ tử CÓ giới 
hạn. Đành rằng Phật nhìn tất cả phần tử trong Giáo Đoàn băng cặp mắt hoàn 
toàn vô tư, không chút thành kiến hay thiên vị nào về giai cấp xã hội, chủng 
tộc, hoặc ưu thế nào khác, nhưng lợi lạc của lời Phật dạy không thể lan rộng 


ngoài giới hạn của tu viện. Nếu không lợi lạc gì hết cho toàn thể đại chúng, 
hăn nhiên thái độ độc hữu ấy cần xét lại. Bởi vì đạo lý Giác Ngộ là một sức 
sông không thể giam lỏng như vậy được, nó phải trào ra, tràn lan ngoàải tất cả 
giới hạn. Nên khi giáo lý Đại Thừa được tung ra với tất cả khí thế xác định 
lý tưởng Bồ Tát, một giáo đoàn nặng chất tu viện và độc hữu nhất định mất 
đất đứng, và tôn giáo của nam xuất gia (tì khưu) và nữ xuất gia (ti khưu ni) 
nhất định chuyền thành tôn giáo của nam cư sĩ (ưu bà tắc) và nữ cư sĩ (ưu bà 
di); và kỷ luật khắc khô nhằm chứng quả Vô Dư Niết Bàn (31) phải nhường 
chỗ cho một hệ thống giáo lý mở rộng cửa cho mọi người vào nhà Giác Ngộ, 
và xác lập Niết Bàn ngay trong cuộc sông thường tục (32). Trong tất cả kinh 
điển Đại Thừa, khuynh hướng đại chúng hóa Phật giáo ây được xiên dương 
và xác định với tất cả hùng lực, điều ấy đủ chứng tỏ sự tranh chấp giữa hai 
phái bảo thủ và cấp tiến gắt gao đến độ nào. 


Tinh thần tự do ấy là nguyên động lực thúc đây Phật giáo đập bê cái vỏ tu 
viện bước ra, và đõng mãnh lên đường phổ hiện lý Giác Ngộ trong đại 
chúng; và chính tinh thần ấy là nguồn động lực của vũ trụ, mà cũng là dòng 
hoạt dụng của tâm linh, bất cứ gì cản đường nó sẽ đón lấy bại vong. Bởi vậy, 
lịch sử của Phật giáo cũng là lịch sử của tự do cá nhân vậy, hiện thực trong 
sinh hoạt của tâm, trí, và đức của con người. Luân lý thượng lưu, kỷ luật 
hình thức của Phật giáo nguyên thỉ không ràng buộc được tinh thần ta lâu 
hơn nữa. Hễ lý Giác Ngộ ngày càng được thâm chứng hơn, thì tâm cảng 
vượt lên hình thức của giới luật. Bởi vậy, không nhất thiết phải bỏ gia đình 
theo gót đoàn khất sĩ mới cầu được Chánh Giác. Trong tâm thanh tịnh, chớ 
không phải ngoài đời tín mộ, đó là điều cần cho cuộc sống đạo. Theo bộ 
kinh Duy Ma, được biện hộ với một tài hùng biện hiếm có. Vai chủ động 
trong đó là Duy Ma Cật, một triết gia cư sĩ sông ngoài khuôn nếp của Giáo 
Đoàn. Không một đệ tử nào của Phật so nổi với tư tưởng thâm diệu, quảng 
đại và tinh tế của ông; khi Phật dạy các ngài ẫy đến thăm bệnh ông, aI ai 
cũng cáo lỗi, viện lẽ này hoặc lý nọ, trừ ra một mình ngài Văn Thù - hiện 
thân của trí Bát Nhã trong Đại Thừa G1áo. 


Hành giả cư sĩ mà đạo phong uy nghiêm đến vậy, vượt trên cả La Hán, điều 
ấy còn nhận thấy ở những tài liệu khác ngoài kinh Duy Ma, nhất là trong các 
bộ kinh như Thắng Man, hoặc Sư Tử hồng nhất thừa (Srimala) Nhập Pháp 
Giới (Gandhavyuha) Kim Cương Định (VaJra samadhi) Kim Quang Minh 
(Candrotiara darika) v.v... Nét đặc thù ở đây là vai trò của phái nữ, được đề 
cao ở nhiều trường họp khác nhau. Không những các bà có đủ biện tài trí 
huệ, mà còn đứng ngang hàng với phái nam. Trong sỐ năm mươi ba vị triết 
gia hoặc đạo trưởng mà Thiện Tài đồng tử đến tham vấn trên đường hành 


Cước, CÓ nhiều cô nhiều bà sống trong những điều kiện mưu sinh khác nhau, 
trong ây có cả gái giang hồ nữa, người nào cũng biện luận đầy minh triết với 
vị đồng tử chí tâm cầu đạo. Thật khác hắn không khí ngày nào phụ nữ chỉ 
được miễn cưỡng nhận vào hội Tăng Già! Phật giáo thời này có thể mất đi 
phần nào cái bề thế uy nghi, nghiêm cần, và tôn linh nữa, cần cho tôn giáo 
để khơi động trí tưởng tượng của ta, nhưng bù lại thắng lợi gấp bội ở tỉnh 
thần dân chủ, ở năng khiếu thằm mỹ, và ở ý hướng nhân bản cao độ. 


Tinh thần tự do ây bấy lâu lang thang ngoài cổng tu viện, giờ đây xuôi 
đường thuận tiến cố vượt lên uy lực và hình thức giới hạnh của người Tiểu 
Thừa. Thật vậy, giới hạnh là do Phật chế ra cho đồ chúng theo những đòi hỏi 
ngẫu nhiên của cuộc sống, và ít nhiều gì vẫn chú trọng đến hình tướng bên 
ngoài. Khi Phật còn trụ thế thì Phật là linh hồn của Giáo Đoàn, và những 
giới hạnh ấy thể hiện trực tiếp đời sống chủ quan của Phật; nhưng khi Ngài 
qua đời, giới hạnh ngày càng khô rắn lại, hết phản ảnh tinh thần người tạo ra 
nó; nên những người qui hướng theo lý Giác Ngộ đứng lên phản kháng 
nhăm phục hưng lại chân tính thần cô hữu. Họ đòi hỏi sự tự do tuyệt đối cho 
tinh thần, dầu phải làm nghịch đảo hết phương sách luận lý. Nếu trong tâm 
thanh tịnh thì ngoài không hành động nảo của thân làm hoen ố nó được; nÓ 
tùy ứng qua lại tự do, mà bốn thê vẫn hoàn toàn vô nhiễm. Thậm chí nêu 
muốn, nếu cần, nó có thê xuống địa ngục độ những linh hồn sa đọa. Nó vẫn 
có thê dời lại đến vô định ngày vào Niết Bàn, nếu còn những linh hồn phải 
cứu, và những tâm mê phải độ. Đúng theo danh nghĩa, không một Phật tử 
nào được phép vào quán rượu, hoặc lân la với con nhà mất nết, nói tóm lại, 
không được phép nghĩ đến sự phạm giới, dầu chỉ nghĩ, và nghĩ thoáng qua. 
Nhưng với người Đại Thừa, mọi phương tiện “lành và khéo” đều được 
HUYỆN sử dụng, n. tâm đã sáng, trí đã sạch làu. Họ sống trong một thế giới 

“phi thiện phi ác”, và một khi an trụ trong đó thì dầu họ làm gì vẫn không 
thể có khuôn thước đạo đức nào đánh giá hoặc phê phán họ được; đó là 
những hành động chẳng “hữu đạo” mà cũng không “vô đạo”. Những cặp 
danh từ đối đãi ây mất hết chỗ dùng rồi trong cái tâm tự do tự tại, tùy thích 
dọc ngang trên thế giới của sai biệt và mâu thuẫn. 


Đó là một miếng đất hiểm nghèo nhất cho người Đại Thừa. Khi họ đã thực 
chứng, đã lặn tận đáy sâu của cái linh minh, hành động nào của duy tâm, mà 
cũng tuyệt đối phi chủ thể, và như vậy thì còn ai mà phân biệt phóng đãng 
với đạo hạnh. Dầu cạm bẫy ấy, người Đại Thừa vẫn trụ nơi chánh pháp, kiên 
trì những gì thật chính yêu bao hàm trong giáo lý Giác Ngộ. Nên họ li khai 
với người Tiểu Thừa giáo, đó là điều không tránh được vậy. 


Giáo lý Giác Ngộ đưa con người đến chỗ bí yếu của kinh nghiệm tâm linh, 
một kinh nghiệm không thể phân tách bằng trí thức kẻo mắc phải những mâu 
thuẫn luận lý nan giải. Thật vậy, giáo lý ấy nhằm đạp bằng bất cứ chướng 
ngại nào trí thông minh có thể chăn ngang; nó khao khát giải thoát, dưới mọi 
hình thức, ở tâm thức cũng như ở trong đời. Nên nếu thiếu cảnh giác, người 
hành đạo Giác Ngộ dễ bị sa đọa, đâm buông lung làm càn. Nếu người Đại 
Thừa ngưng lại ở đó, không đám lặn sâu hơn vào thê tánh Bát Nhã, ắt họ 
không hơn gì số phận của đoàn thể “Friends of the Free Spirit”; nhưng họ 
hiểu lý Giác Ngộ hiện thực tình thương ra sao cho tất cả chúng sanh, tinh 
thần tự do có những nguyên lý tự cảm tự ứng riêng như thế nào, dầu rằng 
không sự vật nào bên ngoài không đè nặng trên nó. Vì tự do không có nghĩa 
là vô luật lệ, tức tự hủy tự diệt, mà cốt là phóng nội lực ra ngoại giới sáng 
tạo nên những gì chí thiện chí mỹ. Chính khí thế sáng tạo ấy, người Đại 
Thừa gọi là phương tiện thiện xảo- upaya kausalya, trong đó Giác Ngộ hòa 
đồng với tình thương. Về mặt trí thức, Giác Ngộ không đủ sinh động, chỉ có 
thể soi đường cho tình thương. Nhưng Bát Nhã - trí - không phải thuần là trí, 
vì Trí sanh BI - Karuna; và cộng tác với BI, Trí thành tựu cái “đại sự nhân 
duyên” của Phật Giáo, là phổ độ tất cả chúng sanh ra khỏi vô minh, phiền 
não và khổ. Trí mở ra đủ phương tiện vậy, không đâu là cùng, nhằm hoàn tất 
nhiệm vụ theo tâm nguyện. 


Kinh Pháp Hoa chủ trương Phật xuất hiện trên đất này, và đời sống của Phật 
trong lịch sử này, đều là phương tiện thiện xảo do Đắng Bồn Lai Diệu Giác 
Tối Thượng giả lập lên đề độ thế. Sự sáng tạo ấy, tuy nhiên, sẽ không còn là 
sáng tạo nữa, theo nghĩa tuyệt đối, nếu người sáng tạo còn ý thức về một 
mục đích, nghĩa là còn hữu tâm mà sáng tạo (33); vì như vậy là ý thức bị chẻ 
đôi, sự phân tâm ấy làm hỏng dòng ứng dụng thuần nhiên của tâm, và đánh 
mắt sự tự do ngay tự đầu nguồn. Những phương tiện có ý thức về một mục 
đích như vậy không còn là phương tiện thiện xảo nữa, và theo người Phật tử, 
nó không còn là phản ảnh của trạng thái Toàn Giác. 


Bởi vậy, giáo lý Giác Ngộ cần được phụ thêm bằng diệu thuật Phương Tiện 
- upaya; hoặc nói đúng hơn, chính phương tiện đương nhiên tự ứng ra từ nội 
dung của Giác Ngộ - khi ta quan niệm nó theo nghĩa động thay vì là một 
trạng thái trầm tư, hư tưởng. Người Phật Giáo ban sơ thường hình dung Giác 
Ngộ như một trạng thái tịnh quán của ý thức, hoàn toàn thiếu sanh khí, phi 
sáng tạo. Đó không phải là tất cả nội dung của Giác Ngộ. Ngoài ra còn yêu 
tố tình cảm, hoặc ý chí nữa đã thúc đây Phật bước ra cảnh giới hải ấn tam 
muội - Sagaramudra samadhi - một trạng thái đại định thâu nhiếp toàn thể vũ 


trụ chiếu hiện trong ý thức như mặt trăng in hình trên biển cả; yếu tố ấy từ 
đây khuêch trương mạnh trong giáo lý Phương Tiện. 


Vì ý chí vốn thiết yếu hơn tri thức, và tạo thành nguyên lý tối yếu của sự 
sông. Không “phương tiện”, không ý chí tự điều chế, thì đời sống hóa ra một 
thao trường của bạo lực mù quáng. Thế nên xu hướng buông lung của một 

“tâm hồn tự do” được điều phục như vậy, để có thể thực hiện đại nguyện độ 
sinh. Hoạt động đầy sinh lực sáng tạo ấy mở vô số phương tiện hầu phố độ 
tất cả chúng sinh, vô giác cũng như hữu tình. Một trong số phương tiện ấy là 
dhyana, nhằm điều tâm dưới uy lực của ý chí. Thiền là kết quả của ký luật 
dhyana ấy áp dụng trên đường cầu Chánh Giác. 


——-o0O--- 


5. THIÊN VÀ DHYANA 


Nói THIÊN (hoặc Zen theo người Nhật) là nói tắt, nói đủ chữ là THIÊN NA, 
phiên âm theo Ấn ngữ dhyana hoặc jhana; nguồn gốc ây đủ chứng tỏ Thiền 
có nhiều liên quan đến phương pháp tu luyện cô truyền ấy có từ thưở ban sơ 
của Phật giáo, hơn nữa, có lẽ từ thưở khởi nguyên của văn hóa Ấn Độ. 
Dhyana thường được dịch là tịnh lự, và đại khái có nghĩa là trầm tư về một 
chân lý, triết hoặc đạo, đến chỗ triệt ngộ và ¡n sâu trong nội thức. Tu thiền 
cần tìm đến chỗ thanh vắng, xa cảnh náo nhiệt và loạn động của thế gian. 
Văn học Ấn Độ dãy đầy những đoạn văn ngụ ý ấy; và câu nói “tìm đến chỗ 
văng, trụ tâm ngồi tịnh” là câu nói gặp khắp cùng trong các bộ kinh A Hàm. 


Cuộc đàm thoại sau đây giữa Sandhana, đệ tử của Phật, và khất sĩ ngoại đạo 
Nigrodha trong bộ Udumbarika Sihanada Suttanta (34) sẽ rọi nhiều tia sáng 
vào nêp sông của Phật. Kinh chép: 


Sandhana nói: “Đức Thế Tôn đến những khu rừng hoang vu, thâm u tĩnh 
mịch, không một tiêng động, nơi gió rì rào thôi qua cánh đông cỏ ân kín 
không aI hay, nơi thuận tiện cho việc trâm tư quán tưởng.” 


Nghe thê, vị khât sĩ đáp: Ấy đó, cư sĩ, ông biết sa môn Cô Đàm nói chuyện 
với ai không? Bàn luận với ai không? Giao tiêp với ai không đê đạt đên cái 
sáng của trí huệ? Đạo nhãn của thây Cô Đàm bị hỏng mật rôi bởi nêp sông 
câm chê. 


Thầy không đủ bản lĩnh điều khiên một giáo đoàn. Thầy không đủ đạo hạnh 
đảm đương một cuộc đàm thoại, nên thây lánh xa mọi người tìm đên chỗ 


văng. Cũng như con bò chột, mặt chạy xà quân mãi ngoài rìa, sa môn Cô 
Đàm là vậy đó”. 


Ta còn thấy Kinh Sa Môn Quả nói: 


“Ấy đó, thầy ta khéo điều thân điều tâm là vậy, khéo thâu nhiếp sáu căn là 
vậy, khéo khắc phục tâm tưởng và tự chủ là vậy, thầy tìm đến chỗ vắng để 
an trụ - trong rừng già, dưới gốc cây, bên sườn đôi, trong hang núi, trong 
động đá, trong nghĩa địa, hoặc trên ô rơm giữa đồng hoang. Sau thời trì bình 
khất thực, thầy trở về đó, ngồi kiết già, thân thắng đứng, thần trí chăm chú, 
linh mân.” 


Hơn nữa, trong đời đức Phật, các cuộc trô phép thần thông, tranh tài đấu 
khẩu, dường như được các hàng khắt sĩ, du tăng, và các đạo sĩ Bà la môn đặc 
biệt chủ tâm khổ luyện. Hắn Phật cũng thường được mời tham dự các cuộc 
tranh luận siêu hình ấy, và cũng từng thi thố pháp thần thông nhằm đưa họ 
về với giáo pháp của Ngài. Lời Nigrodha phê bình Phật đủ minh chứng Phật 
quyết không tán thành việc biện luận suông, vì Ngài chỉ chủ tâm đến cái 
thực, lợi ích thực, cũng như lúc nảo Ngài cũng trụ trong đại định, xa thế 
gian. Khi Chiên Ku, con trai một vị trưởng giả ở Nalanda, thỉnh cầu Phật 
phong cho các đệ tử những uy quyền cần phải có để họ có đủ danh nghĩa 
hoạt động cho lợi lạc của thị dân, Phật dứt khoát từ khước rằng: “Đệ tử của 
ta được dạy phải tịnh cư, và thâm quán Đạo Pháp. Lập được công đức, họ 
nên dấu đi, phạm phải lỗi lầm, họ phải sám hối (35).” 


Lý giải suông không bao giờ đủ - để thâm ngộ chân lý, nhất là chân lý Đạo, 
mà cưỡng bức bằng ngoại lực vẫn không đủ để chuyên hóa nội tâm ta. Hễ 
gặp cơ duyên, ta phải tự mình thâm chứng lẫy những gì hàm dưỡng trong 
giáo lý, không phải chỉ để hiểu mà còn hành nữa. Lúc ây thì không có gì kẹt 
nữa giữa kiến thức và sinh hoạt. Phật biết rõ điều ấy nên nỗ lực phát động 
kiến thức bằng sức trầm tư tịnh lự, nói đúng hơn, khai phóng trí huệ bằng sự 
tâm chứng của cá nhân. Nên con đường giải thoát của Phật giáo. cốt ở ba kỷ 
luật: đạo, hạnh (giới), tịnh tâm (định), và sáng trí (huệ). Giới nhằm điều chế 
phong thái bên ngoài. Định nhằm điều chế tâm tư. Còn huệ nhằm hiểu biết 
chân xác. Sự hệ trọng của thiền định trong Phật giáo là vậy. 


Giới, định, huệ, ngay từ sơ khởi, là cái học đặc thù nhất của Phật giáo; ta 
thường thấy nhắc đi nhắc lại ba cái học ấy trong kinh Đại Bát Niết Bàn, vậy 
đủ rõ đó là đề tài rất thường được Phật đưa ra luận giải nhằm xây dựng cho 
các đệ tử. Kinh nói: 


Giới là như vậy. Định là như vậy. Huệ là như vậy. Quả càng lớn theo công 
năng của tri giác găn liền với định. Tâm gắn liền với trí hóa giải tất cả cảm 
nhiễm (asrava) của độc tham dục (karma), độc sinh thành (bhava: hữu uấn), 
độc kiến chấp (drishti), độc vô minh (avidya).(36) 


Định (samadhi) và thiền (dhyana) trong nhiều trường hợp đồng nghĩa nhau, 
và thường dùng lẫn lộn nhau; đúng nghĩa thì định là một trạng thái tâm lý 
chứng được bằng phép tu thiền. Thiền là một diễn trình, còn định là cứu 
cánh. Kinh điển Phật giáo nêu lên rất nhiều thứ định (37), và thêm rằng, 
trước khi nói pháp, Phật thường nhập định, nhưng không bao giờ nói Phật 
nhập thiền, nếu tôi không lầm, mà chỉ nói hành thiền, tu thiền. Nhưng ở 
Trung Hoa, thường người ta ghép đôi hai chữ lại thành Thiền Định, đề chỉ 
một trạng thái yên tịnh thực hiện bằng phép định hoặc thiền. Ngoài ra còn 
nhiều từ ngữ tương tợ khác thường gặp trong văn học Phật giáo cũng như 
trong các hệ thống tôn giáo khác của Ấn Độ. Đó là sampatti (tam ma bát đề 
= đăng chí), samahita (đẳng dẫn), samatha (chỉ), cittaikagrata (tâm nhất cảnh 
tánh), drishta dharma sukha vihara (hiện pháp lạc trú = an trụ trong khoái 
cảm của đạo pháp hiện chứng), dharani hoặc dharana (đà la ni = tổng trì, 
trừu tượng pháp), v.v... Tất cả danh từ ấy đều y chỉ vào thiền, tức nhằm lắng 
đứng hết vọng tưởng tán loạn, đưa đến cảnh giới tuyệt đối thuần nhất để tâm 
ngộ nhập vào chân lý, tức vào trạng thái tự giác. Dĩ nhiên, vì thói quen phân 
tách, các triết gia phân biệt có bốn thứ thiền hoặc tám thứ định như sau (38). 


Thiền đầu - sơ thiền - là do công phu tập trung tư tưởng vào một vật duy 
nhất kỳ cho đến trong tâm mờ nhạt hết tham dục mà chỉ còn lại cảm giác hỉ 
lạc. Nhưng trí thức còn hoạt động, nên sự phán đoán và suy đoán còn tác 
động vào đối tượng của sự quán tưởng. Khi tất cả động tác ấy hoàn toàn lắng 
đứng và tâm an trụ ở một điểm, đó là chứng thiền thứ hai - nhị thiền - trong 
ấy vẫn còn cảm giác hỉ lạc. Ở thiền thứ ba - tam thiền - tâm càng thâm quán 
càng thanh tịnh, nhưng những hoạt động vi tế nhất của tâm vẫn chưa xả trừ 
hết, đồng thời niềm hỉ lạc vẫn còn nguyên. Khi thiền thứ tư, tột bực - tứ 
thiền - chứng đến thì cả đến hỉ lạc cũng dứt tuyệt, và đó là trạng thái tuyệt 
đối thanh tịnh của tâm đi vào đại định. Tất cả yếu tố về cảm giác và thức 
giác khuấy động sự thanh tịnh của tâm đều lần lượt được điều chế, và tâm, 
tự tịnh tự định, hoàn toàn thu nhiếp trong tam muội. Đó là chứng đến cảnh 
giới tuyệt đối quân bình giữa chỉ (samatha) và quán (vipasayana), nghĩa là 
giữa thiền và định (39). 


Mọi kỷ luật Phật giáo đều nhằm đến sự quân bình ấy. Nếu tâm nghiêng về 
một phía nào đó ăt sanh nặng nhẹ chăng đêu, nghĩa là hoạt động của tâm trở 


thành hoặc sốc nỗi (phủ động) hoặc mê chìm (hôn trầm). Tu tâm phải tinh 
tiên mà hướng lên, đừng nghiêng bên nào kẻo bị chướng ngại - phải trụ ở 
trung đạo. 


Vượt qua tứ thiền, còn bốn thiền giới khác gọi là tứ vô sắc giải thoát 
(arupavimoksha), tức tứ vô sắc định. Định đầu gọi là không vô biên xứ định, 
cốt quán toàn thê hư không bao la vô lượng (không gian) mà không bị phân 
tán bởi những hình thái thiên sai vạn biệt; định thứ nhì - thức vô biên xứ 
định - là cảnh giới của vô biên ý thức đối lại với vô biên hư không; định thứ 
ba - vô sở hữu xứ định - vượt qua sự phân biệt giữa hư không và tư tưởng; 
và định thứ tư - phi tưởng phi phi tưởng xứ định - xả trừ cả ý thức vô phân 
biệt trên để hoàn toàn thoát ly tất cả trí thức suy luận. Ngoài bốn thiền tám 
định ấy, thuật ngữ gọi là samapatti (tam ma bát đề hoặc chánh thọ), đôi khi 
Phật còn đề ra một trạng thái định khác - diệt tận định - được coI là đặc biệt 
Phật giáo; thứ định này có phần mâu thuẫn với những định trước, vì ở cả hai 
mặt lý và tình nó nhằm chấm dứt cả hoạt động của tư tưởng (samjna) và cảm 
thọ nữa (vedita), là hai yếu tố chánh cấu tạo ý thức. Đó gần như là trạng thái 
chết, hoàn toàn hủy diệt, có khác là hành giả thân vẫn nóng ấm, và giác quan 
vẫn toàn hảo. Nhưng thật rất khó phân biệt cảnh tịch diệt giải thoát này 
(nirodha vimoksha) và cảnh giới cuỗi cùng của cái định vô sắc trên, vì trong 
cả hai trạng thái đều chấm dứt hết hoạt động của ý thức, cả đến trong những 
hành vi đơn giản và thiết yếu nhất. 


Dầu sao, điều hiển nhiên là Phật, cũng như các nhà lãnh đạo tư tưởng Ấn Độ 
khác, vẫn cô làm thế nào đề các môn đệ có thê nhập trong nội dung của Giác 
Ngộ bằng phương tiện dhyana; họ được hướng dẫn lần hồi từ phép tu tập 
thường đến trạng thái định cao nhất, trong ấy mâu thuẫn giữa cái Một và cái 
Nhiều dứt bặt hết đến không còn một động tác nào của trí thức nữa. Ngoài 
những phép tu tập ấy, Phật nhiều lần còn khuyên đệ tử quán tưởng đến 
những đề tài nhất định (40) để trắn định tâm tán loạn và vọng tưởng. 


Vậy, thử hỏi bằng cách nào Thiền khai triển những phép luyện tâm ấy? Cố 
nhiên, Thiền dung nạp tất cả hình thức dhyana ây coi như phương pháp thực 
nghiệm hữu hiệu nhất để cầu đạo, nhưng vệ nội dung Thiền vẫn có kiến giải 
riêng về tinh thần của Phật. Phép dhyana ấy của hàng Phật tử cỗ sơ không 
đáp ứng trọn vẹn mục đích của Phật giáo, là Giác Ngộ, và thể hiện cái Giác 
ấy trong cuộc sống thường ngày. 


Diệt trừ ý thức đến không còn gì khuấy động sự thanh tịnh linh minh của 
tâm là một hình thái quá tiêu cực đôi với ngưỡng vọng của những người 


thiết tha khám phá nội dung tích cực của tâm thể Phật đà. Trân an không 
phải là chủ đích của dhyana, và cả nhập định (samadhi) vẫn không phải là 
cứu cánh của đời sống đạo. Giác Ngộ phải tìm ngay ở thế gian trong những 
biểu hiện sung mãn hơn, tự do hơn của cuộc sống, chớ không phải xả trừ thế 
tục. 


Do đâu Phật hiến trọn cuộc đời cho công trình du hoá? Cái gì thúc giục Phật 
hi sinh tất cả yên vul, cả đến thân mạng nữa, nhăm lợi lạc cho chúng sinh? 
Nếu dhyana không nhằm mục đích tích cực nào hết ngoại trừ mục đích trần 
an dục vọng và cầu thiền duyệt trong vô thức, Phật bỏ cội bồ đề trở về thế 
tục làm gì? Nếu Giác Ngộ chỉ là một trạng thái hoàn toàn đoạn diệt và tiêu 
cực, chắc chắn Phật không tìm đâu ra năng lực kích động Ngài trong công 
tác lợi tha. Các nhà phê bình thường quên mắt sự kiện ấy trong khi họ cố tìm 
hiểu Phật giáo đơn giản như một hệ thống giáo lý chép giữ trong các bộ kinh 
A Hàm, và trong văn học pali. Như tôi đã trình bày trước, Phật giáo cũng là 
một hệ thống do các môn đệ xây dựng lên trên nhân cách của chính đức 
Phật, trong Ấy, hơn đâu hết, tinh thần của đức Bồn Sư được minh định xác 
thực hơn. Và đó đặc biệt là chủ trương vạch riêng cho Thiền: khai thác ý 
niệm Giác Ngộ thâm diệu hơn, thực tiễn hơn, và dung thông hơn, bằng 
phương pháp dhyana ứng hợp hơn với đại cơ đại dụng của Phật giáo, thứ 
Phật giáo của thế gian lắng sạch hết vọng động, và trang nghiêm lại, trong 
một đạo nhãn chiếu diệu, tất cả giá trị chân thực của thế gian. 


-—OÔO--- 


6. THIÊN VÀ KINH LẶNG GIÀ 


Trong số những kinh điển được du nhập vào Trung Hoa từ đầu kỷ nguyên 
tây lịch, bộ kinh thù thắng nhất trực tiếp hiển thị yếu môn Thiên, ít ra trong 
thời đại của Bồ Đề Đạt Ma, là kinh Lăng Già. Thiền, theo tin tưởng của các 
bậc Thiền đức, không dựa vào uy tín của bất cứ giáo điển nào, mà chỉ trực 
tiếp gõ vào cái tâm giác ngộ của Phật. Thiền khước từ tất cả liên hệ với hình 
thức chủ nghĩa, dưới bất cứ sự tướng nào; cả đến kinh điển, hoặc tất cả trước 
tác khác, thường được coi là thánh giáo, do chính miệng Phật nói ra vẫn 
không được ưu đãi gì hơn, như ta đã thấy, vì coi như không can hệ gì đến sự 
Thiền chứng. Bởi vậy, Thiền chỉ quy vào cuộc đối thoại uyên áo giữa đức 
Thế Tôn và tôn giả Ca Diếp về câu chuyện “niệm hoa”. Nhưng Bồ Đề Đạt 
Ma, tổ khai sáng Thiền Đông Độ, trao kinh Lăng Già cho người đệ tử Trung 


Hoa đầu tiên là Huệ Khả, coi đó là bản văn duy nhất đương thời ở Trung 
Hoa dạy Pháp Thiên. 


Bởi lẽ Thiền tuyệt đối chủ trương trực ngộ đặt làm cứu cánh nên có thể lắm 
Thiền không cần biết đến bát cứ tài liệu viết nào coi như hoàn toàn không 
liên quan đến chân lý; và y chỉ vào đó, các Thiền đức không mấy quan tâm 
đến việc học kinh Lăng Già. Tuy nhiên, để minh chứng chỗ lập cước của 
Thiền cho những người chưa hiểu Thiền, và khao khát cái học tâm tông, 
thiết tưởng người ta có thê tùy tiện viện dẫn vài uy tín bên ngoài, vài nguôn 
tư tưởng coi như phù hợp với chân lý Thiền. Đó là lý do tổ Đạt Ma chọn bộ 
kinh Lăng Già giữa vô số bộ kinh khác đương thời có ở Trung Hoa. Ta phải 
đề cập đến kinh Lăng Già trong tinh thần ấy vậy. 


Hiện có ba bản Hán dịch Lăng Già. Còn có một bản dịch thứ tư, nhưng đã 
thất lạc. Bộ đầu, gồm có bốn quyền, do Cầu na Bạt đà la dịch vào khoảng 
năm 113, đời Lưu Tống: bản dịch thứ nhì gồm có mười quyên, do ngòi bút 
của Bồ đề Lưu chỉ dịch, đời Nguyên Ngụy, vào khoảng năm Š13; còn bản 
thứ ba, gồm bảy quyền, là của Thực xoa Nan đà dịch trong đời Đường, vào 
khoảng năm 700. Chính bản dịch chót tương đối dễ hiểu hơn, còn bản đầu 
rất phức tạp, và chính bản rất phức tạp, rất khó khăn ấy là bản Bồ Đề Đạt Ma 
đã trao cho Huệ Khả coi như tâm ấn Phật. Về hình thức cũng như về nội 
dung, bản dịch ấy phản ảnh nguyên tác cổ sơ của bộ kinh, và những luận giải 
sau này hiện còn lưu trữ ở Nhật đều căn cứ vào bản dịch Ấy. 


Đại khái kinh Lăng Giả có những ưu điểm sau đây khác hắn với những văn 
liệu Đại Thừa khác: 


1. Chủ đề nêu lên không được khai triển theo bố cục thông thường như ở hầu 
hệt các bộ kinh khác (41), toàn bộ là một loại ghi chú dài văn khác nhau; 


2. Kinh không đưa ra một phép lạ nào, mà chỉ gồm toàn những tư tưởng triết 
và đạo uyên áo liên quan đên chủ đê của bộ kinh, rât khó lãnh hội, vì cách 
phô diễn quả sức tích, và đê tài quá bí ân; 


3. Kinh trình bày theo lối đối thoại diễn ra giữa Phật và bồ tát Đại Huệ, khác 
với hâu hệt các bộ kinh Đại Thừa khác thường có nhiêu nhân vật chánh hơn, 
ngoài Phật ra không kê, là người chủ hội đứng lên lần lượt nói Pháp với từng 
VỊ 


4. Chót hết, kinh không có một thần chú, mật ngữ nào (đà la ni hoặc mạn đà 
la) thường được tin là linh ứng. Những điêm đặc thù ây đủ tạo cho bộ Lăng 
Già một chô đứng độc đáo giữa toàn bộ văn học Đại Thừa. 


Những đặc tính nêu trên là tôi dựa vào bản Hán dịch Lăng Già đầu tiên của 
Cầu na Bạt đà la. Hai bản dịch sau có thêm ba chương là tựa đặt vẫn đề cho 
toàn bộ để khai triển ở phần chính văn, còn hai chương thêm sau ghép vào 
phần kết, một chương ngắn dành cho những thần chú, và một chương, dùng 
làm phần kết, thường gọi là phẩm kệ, viết bằng thơ, và tóm hết đại ý bộ 
kinh. Thế nghĩa là không có chương nào đúng nghĩa là “lưu thông” theo như 
thông lệ ở các bộ kinh khác, và thường chép rằng toàn thê pháp hội nhất tâm 
tán thán Phật và nguyện “tín thọ phụng hành”. 


Chủ đề của Kinh Lăng Già là khai thác nội dung của Ngộ, nghĩa là cảnh giới 
tự giác của đức Phật, và cũng là chân lý tối thượng của Đại Thừa giáo. Lạ 
thật, hầu hết các học giả nghiên cứu kinh này đều không mấy quan tâm đến 
điểm chủ yếu ấy, thường chỉ nhắn mạnh về năm pháp, ba tự tánh của thực 
tại, tám thức và hai cái không của tự ngã (42). 


Hãn nhiên, Kinh phản ảnh trường phái tâm lý học Phật giáo của Vô Trước 
và Thế Thân, chăng hạn như chủ trương A lại da thức là chỗ chứa tất cả hột 
giống nghiệp; tuy nhiên, điều dẫn chứng ấy, cũng như những điểm khác, thật 
sự không phải là trung tâm tư tưởng của bộ Kinh, mà đó chỉ cốt mượn sự để 
hiển lý, nhằm minh giải cảnh giới thánh trí tự giác của chư Phật; 
pratyamarya jnana. Nên khi bồ tát Đại Huệ vừa dứt lời tán thán công đức 
của Phật trước toàn thê pháp hội, tại núi Lăng Già, Phật liền tỏ rõ tuyên 
thuyết chánh đề của bộ kinh. Nhưng trước hết ta nên dẫn bài tán của bồ tát 
Đại Huệ, vì đó là bài kệ đúc kết tất cả tỉnh hoa của Đại Thừa giáo, và đồng 
thời cũng làm chứng lời quyết đoán của tôi về sự dung thông giữa Giác Ngộ 
(Tri) và Tình Thương (Bi). Bài tán như vầy: 


Thế gian ly sanh diệt 
Do như hư không hoa 
Tri bất đắc hữu vô 


Nhi hưng đại bị tâm. 


Nhất thiết pháp như huyễn 
Viễn ly ư tâm thức 

Tri bất đắc hữu vô 

Nhi hưng đại bị tâm. 

Viễn li đoạn thường 

Thế gian hằng như mộng 
Tri bất đắc hữu vô 

Nhi hưng đại bị tâm. 

Trị nhân pháp vô ngã 
Phiền não cập nhĩ diệm 
Thường thanh tịnh vô tướng 
Nhi hưng đại bị tâm. 

Nhất thiết vô niết bàn 

Vô hữu niết bàn Phật 

Vô hữu Phật niết bàn 
Viễn ly giác sở giác. 
Nhược hữu nhược vô hữu 
Thị nhất thiết câu ly 

Mâu ni tịch tĩnh quan 

Thị tắc viễn ly sanh 


Thị danh vi bất thủ 


Kim thế hậu thế tịnh. 
Nghĩa: 


“Khi quán tưởng thế gian này băng trí và bi, người sẽ thấy nó giống như hoa 
đóm giữa trời, không thể nói nó có sinh ra, hay bị diệt đi, vì cả hai phạm trù 
“có” và “không” đều không dùng được ở đây. 


“Khi quán tưởng muôn vật băng trí và b1 người sẽ thây nó như ảo giác, ngoài 
sức lãnh hội của tâm thức, cũng không thê nói nó “có” hoặc “không”, vì cả 
hai phạm trù đêu không dùng được ở đây. 


“Khi quán tưởng thế gian này bằng trí và bi, người sẽ thấy nó như chiêm 
bao, không thể nói nó là hằng hữu bất biến (thường kiến) hoặc trầm vong 
trong hư vô (đoạn kiến) cũng không thể nói nó “có” hoặc “không”, vì cả hai 
phạm trù đều không dùng được ở đây. 


“Khi quán tưởng pháp giới bằng trí và bi, người sẽ thấy tất cả đều bổn lai 
thanh tịnh, vô nhiễm (vô tướng), không tự tánh (vô ngã) trong không có thế 
giới chủ quan (nhân) gây phiền não chướng, ngoài không thể giới khách 
quan (pháp) gây sở tri chướng (nhĩ diệm). 


“Khi người lìa cả hai tướng đôi đãi người giác và quả vị giác (giác, sở giác) 
người sẽ thây không đâu có niêt bàn, không có Phật nào ở niêt bàn, không có 
niêt bàn nào của Phật. 


“Khi người quán tưởng thể tánh vắng lặng của Mâu Nị, tự tại ngoài vòng 
sanh diệt, không châp “có”, không châp “không”, cả hai phạm trù luận lý đêu 
trừ bỏ, ăt không năm giữ gì nữa, và được thanh tịnh ngay ở đời nay và đời 
sau. 


Nghe xong Phật liền bảo: “Nầy, Bồ đề tử, hỏi gì hỏi đi. Tôi nói cho ông 
nghe cảnh giới tâm chứng của tôi, tức là chỗ chứng trí sở hạnh xứ của Phật 
Đà (pratyatma gati gocharam)”. Thật quá dứt khoát, không còn chối cãi 
được về chủ đề của Lăng Già. Tháng hoặc trong khi minh thị chủ đề, Phật có 
gợi lên “năm pháp, ba tánh, v.v... ”, âu chỉ là việc tùy duyên thôi. 


Hai bản dịch sau, như đã nói trước, có vài chương phụ, chương đầu có mười 
mục và chương sau mười tám mục, còn bản dịch cô nhất của Cầu na Bạt đa 
la chỉ độc một chương, và mang một tên bao quát hết tác phẩm là “Nhất thiết 
Phật ngữ tâm”. Chương thêm đầu, không có trong bản của Bạt Đà La, đặc 


biệt ghi lại cuộc đối thoại giữa Phật và vua quỉ Dạ Xoa, ở cù lao Lăng Già, 
đại khái bao gồm hết nội dung bộ kinh. Số là trên đường thuyết pháp ở cung 
vua Hải Long về, Phật thấy thành Lăng Giả, mỉm cười và bảo rằng chính tại 
thành này chư Phật quá khứ từng tuyên thuyết về thánh trí tự giác của Như 
Lai, là pháp vượt ngoài luận lý phân tách, mà cũng không phải là chỗ tâm 
đắc của hàng ngoại đạo, thanh văn hoặc bích chi Phật. Rồi Phật thêm rằng vì 
lẽ đó Phật sẽ nói pháp ấy cho vua qui Dạ Xoa. Nghe nói, vua qui bèn đem 
toàn phẩm vật quí giá cúng dường Phật và tán thán hành quả và công đức 
của Thế Tôn: “Bạch Thế Tôn, xin Ngài dạy tôi cái học tâm tông, (43) dạy tôi 
giáo lý vô ngã, vô nhiễm, vô trước, giáo lý thành tựu tự tâm vi diệu của 
Ngài”. 


Cuối chương Phật xác định lại giáo lý tự giác, tức sự Chứng Đạo của Phật, 
như vây: 


“Đó cũng như nhìn thấy bóng mình trong gương hoặc trên nước, cũng như 
nhìn bóng mình trong ánh trăng hoặc ánh đèn, lại nữa, cũng như nghe tiếng 
nói của mình đội lại trong thung lũng; hễ vọng cầu thì có vọng tưởng phân 
biệt phải trái; hễ có phân biệt phải trái thì không thoát khỏi thế kẹt hai đầu, 
tự nhiên chấp cái phải, nên tỉnh thần không thể “tịnh” được. Tịnh có nghĩa là 
lắng sạch hết sở cầu (hoặc hòa đồng với muôn vật); và lắng sạch hết sở cầu 
có nghĩa là đi sâu vào định, tự đó phát sanh thánh trí tự giác, và đó tức là 
Như Lai Tạng: Tathagatagarba.” 


Những dẫn cứ trên đủ minh giải tại SaO Bồ Đề Đạt Ma đặc truyền Bộ Kinh 
ấy cho môn đồ tu tập Thiền. Để thêm một ấn tượng mạnh cho độc giả về ảnh 
hưởng trọng đại của Kinh Lăng Giả trong sự khảo sát Thiền sử Ấn Độ và 
Trung Hoa, tôi xin trích dẫn thêm vài đoạn văn phô diễn cảnh giới Như Lai 
tự giác thánh trí trong bộ kinh. 


Theo kinh, Thích Ca Mâu Ni chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, 
thành Phật, bằng cách vượt ngoài cả hai thiên chấp “có” và “không” (nasty- 
asti-vikalpa). Cái lầm căn bản là ở đó chấp cái hai - cần phải xả trừ trước hết 
để đạt tới cảnh giới tự giác. LẦm bởi không nhận thực được tướng không 
(sunya) tướng vô sanh (anutpada) tướng vô bất (advaya) và tướng vô tự tánh 
(nihsvabhavalakshana) của muôn vật. 


“Không” có nghĩa là muôn vật đều hoàn toàn tùy thuộc lẫn nhau mà hiện 
khởi (duyên sanh), không đâu có cả thê biệt lập, và nêu phân tách đên chô 
cùng lý thì không vật nào sai khác với vật nào hêt, nên kinh nói: ŠSva-para- 


ubhaya-abhavat, nghĩa là “chăng phải là chính nó, chăng phải là cái khác, 
mà cũng chăng phải là cả hat (44). 


Vô sanh có nghĩa là muôn vật chăng phải sanh ra từ chính nó, mà cũng 
chăng phải sanh ra từ cái khác, ngoài nó. 


Vô bất(45) là nói vì lẽ muôn vật vốn duyên sanh nên quan niệm một thế giới 
nhị nguyên không phải là một quan niệm rốt ráo: bởi vậy, tìm Niết bàn ngoài 
sanh tử luân hồi, tìm sanh tử luân hồi ngoài Niết bàn là ngộ nhận, là vọng 
tưởng phân biệt ( vikalpa). 


Vô tự tánh là nói vì lý do liên hệ với nhau nên phủ nhận cá thể coi như là tự 
tánh tuyệt đối, không vật nào trong thế gian giữ nguyên bản vị bất biến 
ngoài vòng nhân duyên (điều kiện) tương thuộc tương sanh; trên thực tế, tự 
tại tức sinh thành, hằng tức chuyền vậy (46). 


Vì những lý do Ấy, ta chỉ có thể chứng vào thực tại của Giác Ngộ bằng cách 
siêu hóa cái thân phận trói buộc đầu tiên của trí thức suy luận, tức là, theo 
kinh Lăng Già, vượt qua cái tệ bệnh biến kế chấp (parikalpa) hoặc vọng 
tưởng (vikalpa). Cho nên một mặt kinh Lăng Già luôn luôn cảnh giác ta 
trước cái vikalpa ấy, tức khuynh hướng phân tách của trí óc, hoặc có thê nói 
cái cố tật nhị nguyên ăn sâu vào ý thức của ta; một mặt không ngớt nêu cao 
cảnh giới tự giác tự ngộ cần chứng vào bằng cách siêu việt lên khuynh 
hướng căn bản ây. 


Siêu việt lên thân phận của trí thức tức thành tựu thánh đế đệ nhất nghĩa - 
paramartha satya - nghĩa là thực tại tối thượng, và trên phương diện chủ 
quan cũng tức là thánh trí tự giác của Như Lai - pratyatma Jjnana; và đó cũng 
là lý tánh thường hằng phổ quát của vũ trụ - paurana sthiti dharmata. Thực 
tại tâm chứng ẫy mang nhiều tên khác nhau, đạo đức, tâm linh, tri thức, thực 
tiễn, và tâm lý. Bồ đề - bodhi - là Giác, đó là danh từ thông dụng nhất trong 
văn học Đại Thừa cũng như tiểu thừa, và chỉ vào cái tâm xả trừ hết vô minh; 
còn danh từ Chân Như hoặc Như Như - tathata- còn danh từ Chân Tánh - 
bhutata - nặng sắc thái siêu hình hơn. Danh từ Niết Bàn chỉ một trạng thái 
của tâm bặt hết khuấy động của phiền não. Như Lai tạng - tathagata garba - 
nặng về tâm lý hơn là bản thể. Chữ TÂM - cita - dùng như những chữ thuộc 
loại ý thức, mạt na thức và những thứ thức giác khác, không bao giờ đồng 
nghĩa với “bồ đề” hoặc “thánh trí tự giác”, trừ phi ghép trước nó một tĩnh từ 
chỉ sự trong sạch như chân tâm, giác tâm, v.v... KHÔNG - sunyata - có phần 
tiêu cực hơn, và đặc biệt có tánh cách nhận thức luận; nhiều trường phái 


Phật giáo, nhất là tông phái Bát Nhã, rất chuộng danh từ này; và trong kinh 
Lăng Già như ta thấy, cũng rất thông dụng chữ “không” ây. Song le, tôi 
thiển nghĩ khỏi cần lưu ý về giá trị những chữ đồng nghĩa ấy, chăng qua chỉ 
là những tắm bản chỉ con đường tự chứng giác ngộ. 


Ngoài ra có vải câu đắc dụng đánh dâu tư tưởng chủ yếu của bộ Kinh Đại 
Thừa ấy. Trên thực tế, hễ năm vững mấy câu ấy cùng với tinh nghĩa của hai 
từ ngữ tâm lý học “tâm” (citta) và “thức” (vijnana) thì toàn thê giáo lý Thiền 
bàng bạc trong Kinh sáng trưng lên, và nhân đó lộ rõ luôn ý hướng căn bản 
của tư tưởng Đại Thừa. Đó là những câu sau đây, trở đi trở lại luôn dưới mắt 
người đọc: 


“Vag vikalpa ahita” hoặc “Vag akshara parativikalpanam vinibata” hoặc 
“sasvata uccheda sad asad drishtI vivarj1ta”. 


Hai câu đầu có nghĩa là thực tại tối thượng (đệ nhất nghĩa) là cái sở đắc của 
thánh trí tự giác, không phải là cảnh giới do lời nói (ngôn thuyết) và lý trí 
suy luận (vọng tưởng) mà biết được; câu thứ ba nói rằng cảnh giới tự giác 
của Phật đà không cầu được bằng những cái thấy phân biệt, hai bên thấy 
thường thấy đoạn, thấy có thấy không. 


Đôi khi, bộ Kinh còn vút lên những lời tha thiết: 


“Này Đại Huệ, kinh nói ra là tùy căn cơ của chúng sanh nên không hiển thị 
được chân lý “như thị”; lời nói không hiển thị được cái như thực. Đó giống 
như những dương diễm (mirage) phỉnh gạt lũ thú khát nước vọng hướng tìm 
nước uống ở chỗ không hề có nước; cũng vậy, lời đạy của kinh là nhằm thỏa 
mãn trí tưởng tượng của phàm phu nên không hiển thị được thực tại, tức cứu 
cánh của thánh trí tự giác. Này Đại Huệ, nên nương theo nghĩa, chớ chấp 
vào ngôn từ và giáo thuyết”. 


Tựu trung, những tĩnh từ và thành ngữ trên ngụ ý rằng không thể bàn nghĩ gì 
được về sự Chứng Ngộ hoặc Tự Giác, rằng sự tự giác ấy phải tự tâm chứng 
lấy ngoài tất cả lời dạy của kinh điển hoặc sự giúp đỡ của người khác. Vì tất 
cả những gì cần cho con người để đạt tới “cảnh giới thánh trí tự giác"” đều 
sẵn đủ trong con người, song bị điên đảo vì những vọng tưởng chấp trước 
xông ướp (huân tập, tập khí) trong tâm từ đời vô thi(47).Nên cần có sự khai 
ngộ trực tiếp hoặc đơn truyền của chư Phật; tuy nhiên, cả đến chư Phật cũng 
không thê đánh thức ta đưa vào cảnh giới tự giác trừ phi ta tập trung hết khí 
lực bình sinh vào tâm nguyện tự mở trói. Nên Kinh đề cao phép tham thiền 
làm phương tiện chứng tâm. 


Song, thiền Lăng Già khác hơn các thứ thiền thông dụng trong văn học Tiểu 
Thừa, tức là những thứ thiền được trình bày ở chương trước đây.(48) Kinh 
nầy phân biệt bốn thứ thiên là: 


- NGU PHU SỞ HÀNH THIÊN: - - Đây là thứ thiền ngu phu, như thanh văn 
duyên giác với ngoại đạo, dùng để tu hành. Họ quán cái lý chúng sanh vô 
ngã, thế giới vô thường, bất tịnh, khổ, rồi chấp dính vào những tư tưởng ấy 
kì cho đến chứng nhập trong cái định diệt tưởng. 


- QUAN SÁT NGHĨA THIÊN: - Thiền này chuyên vận dụng trí thức quan 
sát tinh nghĩa những câu nói của Phật giáo hay ngoại đạo, như “pháp không 
tự tánh, nhân không tự ngã, vật do ngoại nhân tạo, hoặc vật do nhân duyên 
sanh khởi”; sau khi quan sát những chủ đề ấy, hành giả quay ngược tư tưởng 
vào lý “pháp vô ngã” (49) và vào những cảnh giới khác nhau của hàng đăng 
địa Bồ Tát (50); rồi cứ quan sát cái pháp vô ngã và cái tướng nghĩa ở chỗ ấy 
và tùy thuận mà quan sát mãi. 


- PHAN DUYÊN NHƯ THIÊN: - Cả đến hai tướng “nhân vô ngã pháp vô 
ngã” vẫn là vọng tưởng của trí phân biệt; khi muôn vật được thể nhận ở 
trạng thái “như thực” yathabhutam, thì không có gì phân tách được, vì đó là 
cảnh giới bình đăng như như, tuyệt đối tịch tĩnh. 


- NHƯ LAI THIÊN: - Ở cái thiền cuối cùng này, hành giả đi vào đất Như 
Lai, chứng “tự giác thánh trí”, tâm an trụ trong ba đức bí tàng (pháp thân, 
bát nhã, giải thoát) và thành tựu vô lượng công đức không nghĩ bàn được 
cho chúng sanh. 


Những thiền ấy cho ta thấy từng cấp. bực thăng tiễn trong đời sống đạo, đưa 
lần đến tuyệt đỉnh tự do tự tại của thê tánh Phật, vượt trên tất cả điều kiện trí 
thức, và ngoài tầm với của ý thức tương đối. “Những hành động kỳ diệu, 
không đo lường được, ứng dụng ma từ tâm thể tự do ấy, những diệu dụng 
của tâm ấy được gọi bằng thuật ngữ “vô công dụng hạnh” anobhogacrya, tức 
hành động không chủ đích như đã nói qua, và đó là ngón tuyệt kỹ của sinh 
hoạt Phật Giáo. 


Vậy, Kinh Lăng Già được sơ tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền cho người đệ tử đầu 
tiên là Huệ Khả, coi như tâm ấn tối cao của Đạo Thiền. Tuy nhiên, sự khai 
triên của Thiền Đông Độ (Trung Hoa) cố nhiên không theo con đường vạch 
ra trong bộ kinh, nghĩa là khuôn theo tư tưởng Ấn Độ, miếng đất Thiền Lăng 
Già mang sống trồng ở đây không thích hợp để nây nở như tại phong thổ 
nhà. Tuy vân được hứng khởi bởi sinh hoạt và tinh thần Như Lai Thiền, 


Thiền Tông Trung Hoa tạo ra những phương cách hiện thực riêng. Và đó là 
chô thê hiện tât cả năng lực sinh động và thích nghi kỳ diệu của Thiên vậy. 


——-O0O--- 


7. GIÁO LÝ GIÁC NGỘ TRONG PHÁP MÔN THIÊN TRUNG HOA 


Muốn biết giáo lý Giác Ngộ chuyên hóa trên đất Trung Hoa bằng cách nảo 
để thành Phật giáo Thiền Tông, trước hết ta nên biết qua tinh thần của hai 
dân tộc ấy, Ấn và Hoa, đại khái khác nhau thế nào. Có thế, ta sẽ thây rất hiển 
nhiên Thiền là một đặc sản của màu mở Trung Hoa, trên phong thổ ấy Phật 
giáo được gieo mầm, và đơm bông kết trái, dầu gặp nhiều chướng ngại. Thật 
vậy, bằm chất mộc mạc, người Trung Hoa là một dân tộc thực tiền nhất đời 
trong khi người Ấn lại chuộng không tưởng, thích luyện trí luận huyền. Có 
lẽ ta không nên quyết đoán người Trung Hoa thiếu trí tưởng tượng, thiếu 
bẩm tính bi tráng, nhưng so với đồng bảo của quê hương đức Phật thì họ có 
vẻ lu mờ, ảm đạm làm sao! 


Phong thổ của mỗi miền phản chiếu rõ trong con người. Trí tưởng tượng 
nguy nga, cháy bỏng ở kia tương phản hẫn với tinh thần thực tế thường tục, 
nguội lạnh ở đây. Người Ân thì tỉnh vi trong việc phân tách nội tâm, tưng 
bừng trong thi hứng tuyệt vời, còn người Trung Hoa, mãi mãi, là những đứa 
trẻ con của bụi đời, vóc đáng nặng nề, không bao giờ dám bay bồng lên mây. 
Sinh hoạt thường ngày của họ là cày cuốc, là gom lá khô, là xách nước, là 
buôn bán, là hiếu thảo, là làm việc công ích, là qui định những lễ nghĩa rắc 
rồi nhất đời. Thực tiễn đại khái có nghĩa là có ý thức về lịch sử, quan sát thời 
vụ, và ghi lại những dấu vết ấy làm chứng tích của thời gian. Người Trung 
Hoa có thể tự hào giỏi ghi chép nhất trong đời, trái hắn với người Ấn đánh 
mất ý niệm thời gian. Chép giữ bằng giấy trắng mực đen chưa cho là đủ, 
người Trung Hoa còn khắc đá tạc bia, tạo ra một nghệ thuật chạm trổ tinh vi. 
Thói quen chép giữ việc đời ấy phát huy văn học của họ, họ chuộng văn 
chương, thuần tuý, không ham chinh chiến. Họ thích sống cuộc sống yên vui 
dành cho văn nghệ. Cái sở đoản của họ là thiếu chân xác, không khoa học, 
họ sẵn sàng hi sinh thực tế đổi lẫy một tuyệt kỷ văn chương. Cái thích tầm 
chương trích cú, luận tính nói khéo lắm khi bóp nghẹt mất tinh thần thực 
dụng, song le đó lại là tất cả nghệ thuật vô giá của họ. Dầu khéo đảo luyện 
đến vậy, cả ở địa hạt ấy họ vẫn không bao giờ đạt tới hình thức điên đảo thị 
phi của những đoạn văn lộng bút thường gặp trong hầu hết các văn kiện Đại 
Thừa. 


Ở nhiều địa hạt khác nhau, người Trung Hoa quả có vĩ đại thật, kiến trúc vĩ 
đại, lập ngôn vĩ đại, đáng được thế giới mang ơn, nhưng họ không chút sở 
trường nảo về luận lý, cả đến triết lý và trí tưởng tượng cũng vậy. Khi phật 
Giáo mới du nhập vào đất Trung Hoa với tất cả những phép biện chứng và 
hình ảnh đặc biệt Án Độ hắn khiến người Trung Hoa chưng hửng lắm lắm. 
Thử coi: những thần tượng có vô số đầu vô số tay kia, chắc chắn không bao 
giờ đầu óc Trung Hoa chấp nhận được, vả cũng không nước nào chấp nhận 
được ngoại trừ dân Án. Thử tưởng tượng tràng biểu tượng lòe loẹt kia 
choàng lên con người của văn học Phật giáo. Rồi còn cái quan niệm toán học 
kia nữa về những cái vô cực, còn kết hoạch độ thế của chư Bồ Tát, còn phần 
dàn cảnh kỳ diệu dọn màn cho Phật nói kinh, không phải chỉ nhắm vào đại 
cương mà còn đi sâu vào chỉ tiết nữa - những thời kinh bạo, nhưng thực, bay 
bồng nhưng chắc nịch - những đặc tính ấy cùng nhiều đặc tính khác hăn là 
những kỳ quan đối với người Trung Hoa quen sông bám vào miếng đất đen. 


Tôi xin trích dẫn ra đây hầu bạn đọc một bộ Kinh Đại Thừa chỉ rõ sự sai 
khác giữa hai tinh thần Ấn và Hoa về năng lực tưởng tượng. Trong Kinh 
Pháp Hoa, Phật muốn biểu thị thời gian trải qua từ thưở Ngài chứng quả Vô 
Thượng Chánh Giác, Ngài không chịu nói đừng tưởng lầm Ngài thành đạo ở 
niên đại nhất định nào đó ở cội bồ đề, gần thành Gaya; Ngài cũng không nói 
đại khái Ngài thành đạo từ thời vạn cô nào theo lối nói thường của người 
Trung Hoa; mà Ngài lại dõi ngược theo từng chỉ tiết đến vô số cô đại nào đó 
tự đó Ngài thành Chánh Giác. 


“Này, thiện nam tử, ta thành Phật đến nay đã lâu đến vô số trăm ngàn vạn ức 
vô lượng vô biên kiếp rồi. Giả đỉ như có người nghiền nát vô số năm trăm 
ngàn vạn ức thế giới ba ngàn nầy thành hột bụi (nguyên tử), giả tỉ người ấy 
đi qua phương đông đặt một hột bụi ây ở một nước, và cứ thế lần lượt đặt 
khắp phương đông tất cả hột bụi trong khắp vô số trăm ngàn vạn ức vô 
lượng vô biên nước. Nằy, thiện nam tử, các ông nghĩ thế nào? Có ai suy 
nghĩ, tính toán, ước lượng được con số của toàn thê thế giới ấy không?” 


Bồ Tát Di Lặc cùng đại chúng cùng bạch Phật rằng: “Thế Tôn, không ai tính 
biết số thế giới vô lượng vô biên ấy được, sức người không đương nổi; tất cả 
thanh văn, duyên giác đã chứng trí vô lậu cũng không suy nghĩ, đếm biết con 
sỐ ấy được; cả đến chúng tôi, được quả bất thối, vẫn không lường tới được, 
vì lẽ, bạch Thế Tôn, những thế giới ấy vốn vô lượng vô biên vậy”. 


Phật bèn nói với đại chúng Bồ Tát rằng: 


“Các thiện nam tử, nầy ta nói rõ cho các ông nghe. Những thế giới ấy mà 
người kia đặt một hột bụi, tất cả những hột bụi ấy, mỗi hột bụi ví như một 
kiếp, ta thành Phật từ ấy đến nay còn nhiều hơn số trăm ngàn vạn ức vô 
lượng vô biên kiếp ấy. Từ ấy đến nay, ta luôn luôn ở tại thế giới ta bà nầy 
nói pháp giáo hóa chúng sanh” 


(Phẩm Thọ mạng Như Lai, theo bản chữ Hán). 


Lối quan niệm và mô tả số lượng như vậy chắc chắn không bao giờ lọt vào 
tai Trung Hoa được. Có lẽ họ thừa sức hình dung một vĩnh cửu nào đó, hoài 
bão những đại sự nào đó như bất cứ dân tộc nào, nhưng diễn tả cái ý niệm vô 
biên theo lỗi các đạo gia Ấn như trên thật vượt ngoài sức họ. 


Khi sự vật không còn thuộc khả năng mô tả bằng khái niệm, nhưng cần san 
sẻ qua người khác, phương tiện hầu hết mọi người thường dùng nhất là im 
lặng, hoặc tuyên bố răng không thê diễn được bằng lời nói, hoặc dùng phép 
nói tiêu cực bảo rằng “chẳng phải cái này, chẳng phải cái kia”, hoặc giả nêu 
là triết gia, ông viết sách minh chứng vì sao đề tài ấy không thể tranh biện 
được; nhưng người Ấn có ngón tuyệt kỹ riêng biểu thị những cái thực của 
đạo không ép được trong khuôn lý trí suy luận. Họ viện đến những phép 
thần thông thay lời biện giải. Ấy thế là họ biến Phật thành một nhà ảo thuật 
lớn - đại huyễn sư; và không những chỉ mình Phật thôi, mà hầu hết những 
nhân vật chánh xuất hiện trong các văn kiện Đại Thừa cũng là huyễn sư nốt. 
Theo thiển ý, đó là chỗ tuyệt diệu của kinh điển Đại Thừa: mô tả những hiện 
tượng thần thông kết gắn vào giáo lý nhiệm mầu. Có người cho thế là quá trẻ 
con, là phi báng Phật, một bậc đạo sư nghiêm trang, chân chánh. Nói thế e 
xét chưa cùng. Các nhà tư tưởng Ấn còn hiểu xa biết rộng hơn nhiều; các 
ngài có một sức tưởng tượng sắc bén hơn, luôn luôn vận dụng có hiệu quả 
một khi trí thức rơi vào chỗ bắt lực. 


Ta cần biết động cơ thúc đây các nhà Đại Thừa giáo nêu lên những trường 
hợp Phật hiện sức thần thông là cốt minh họa bằng hình ảnh những gì, vì bản 
chất, không thể giải thích được bằng những phương cách thông thường dành 
cho trí óc loài người. Khi trí thức bắt lực không luận giải được thâm cơ của 
Phật tánh thì trí tưởng tượng dồi dào sẵn sảng đến giúp họ bằng vào một cái 
thấy chiếu điệu. Khi ta cố biện giải sự Ngộ đạo bằng luận lý, luôn luôn ta kẹt 
giữa những mâu thuẫn. Nhưng nếu ta kêu gọi đến sức tưởng tượng. bằng 
hình ảnh, nhất là nếu ta sẵn có thiên chất phong phú ấy, ắt vấn đề sẽ đễ lãnh 
hội hơn nhiêu. Theo tôi nghĩ, người Ấn ít ra cũng quan niệm sự siêu nhiên 
theo nghĩa ấy. 


Xá Lợi Phất thấy trong nhà cư sĩ Duy Ma Cật chỉ có một giường ngồi cho cư 
sĩ, mới nghĩ bụng rằng các bồ tát và hàng đại đệ tử của Phật đến đây thăm 
bịnh cư sĩ sẽ ngồi nơi đâu. Trưởng giả Duy Ma Cật biết ý liền hỏi Xá Lợi 
Phất: “Sao, nhân giả vì pháp mà đến, hay vì giường mà đến?... Nếu ngày cầu 
pháp sẽ tìm thấy pháp ở chỗ không cầu gì hết”. Bấy giờ, trưởng giả Duy Ma 
Cật hỏi Ngài Văn Thù ở cõi Phật nào có những tòa sư tử tốt đẹp thượng diệu 
do công đức tạo thành, (và sau khi được phúc đáp), Trưởng giả hiện sức thần 
thông mượn của Phật Tu DI Đăng Vương 32000 tòa sư tử nghiêm sạch, cao 
đến 84000 do tuần. Các tòa này liền được đưa vào căn nhà ông Duy Ma Cật 
trước kia vừa đủ một giường ngồi, giờ đây trùm chứa cả 32000 tòa sư tử mà 
không chèn nhẹt, đã vậy cả thành Tì Da Li này cho đến bốn thiên hạ cõi 
Diêm Phù Đề cũng không thấy ép chật chút nào. 


Xá Lợi Phất nói: 
“Thưa Cư ST, thật chưa từng có việc lạ như vậy.” 
Duy Ma Cật đáp: 


"Ngài Xá Lợi Phất, chư Phật và chư Bồ Tát có pháp giải thoát tên là “bất khả 
tư nghì”. Nếu Bồ Tát trụ trong pháp giải thoát ấy, lấy núi Tu Di to lớn nhét 
vào một hột cải vẫn không thêm bớt, hình núi Tu Di vẫn y nguyên, mà trời 
Tứ thiên vương và Đạo Lợi thiên vương không hay biết đã vào ấy... Lại lấy 
nước bốn biên lớn cho vào lỗ chân lông vân không chút khuấy động các loài 
thủy tộc mà các biển lớn kia vẫn y nguyên, và các loài rồng, qui thần, a tu la 
đều không hay biết mình đi vào đấy. 


Bồ Tát trụ nơi pháp bất khả tư nghì giải thoát kéo dài bảy ngày làm một 
kiếp, thâu ngắn một kiếp làm bảy ngày; đem tất cả cõi Phật gồm về một 
nước....trong một lỗ chân lông. (Kinh Duy Ma Cật, phẩm bắt tư nghì). 


Tôi xin trích dẫn thêm một thí dụ khác ở chương đầu bộ Lăng Già không có 
trong bản dịch cô nhất của Câu na Bạt đà la. Kinh nói Qui Vương Dạ Xoa 
Ravana nhờ Bồ Tát Đại Huệ thỉnh Phật khai thị “cảnh giới Như Lai thánh trí 
tự giác”, Phật bèn hóa sơn cung của nhà vua thành vô số ngọn núi bằng ngọc 
ngà châu báu, và trang nghiêm lộng lẫy nhất như cung điện vua trời, trên 
mỗi ngọn núi có Phật nói kinh, trước mỗi Phật nói kinh có Qui Vương cùng 
quyên thuộc nghe kinh, như thế, ở khắp nước trong mười phương thế ĐIỚI, 
trong mỗi nước có Như Lai hiện ra, trước Như Lai lại có Qui Vương quyên 
thuộc, cung điện, vườn cảnh, tất cả đều được trang trí hệt như tại núi Lăng 
Già. Ngoài ra trong mỗi pháp hội còn có Bồ Tát Đại Huệ thỉnh Phật nói về 


“Cảnh giới Như Lai tự giác”; rồi khi Phật nói xong thời pháp băng trăm 
ngàn diệu âm thì đột nhiên toàn thể cảnh trước mắt tan mất, và Phật cùng 
chư Bồ Tát và đoàn tùy tùng cũng biến mắt luôn, còn lại giữa cung điện cũ 
chỉ có qui ma vương Ravana trơ trọi một mình. Bấy giờ nhà vua đầm nghĩ 
như vẫy: “Người hỏi là ai? Người nghe là ai? Cảnh hiện trước mắt ta là gì? 
Mộng chăng? Ảo chăng?”. Rồi nhà vua tự đáp: “Tất cả đều như vậy hết, 
toàn do tâm ta tạo ra. Vì tâm có phần biệt vọng tưởng nên có muôn vật hiện 
toàn chân”. 


Nghĩ đến đây, nhà vua nghe rền khắp, trên không trung, và cả trong cung 
điện, tiêng nói “Đúng vậy, Đại Vương, đúng vậy! Đại Vương, hãy theo đó 
mà hành trì!”. 


Không phải chỉ riêng văn học Đại Thừa ghi chép những phép lạ ấy vượt 
ngoài tất cả điều kiện tương đối về không gian thời gian, cũng như về nhân 
sự, cả vật chất và tinh thần. Văn liệu Tiêu Thừa cũng không thua gì, Kinh 
điển nầy không những chỉ nói đến ba cái biết của Phật, gọi là minh, biết quá 
khứ, vị lai và giải thoát hiện tại (S1), mà còn nói Phật làm ba phép lạ là phép 
biến hóa, phép giáo hóa và phép thị hiện (52). Nhưng xét kỹ những phép lạ 
ấy mô tả trong các bộ Nikaya, ta thấy rõ mục đích không gì khác hơn là 
trang nghiêm hóa và thần tượng hóa nhân cách của Phật. 


Ghi chép những phép thần thông ấy, chắc người ta nghĩ rằng có làm vậy thì 
dưới mắt các đối thủ bổn sư của họ mới kỳ vĩ hơn, trác việt hơn, vượt trên 
thế tục. Nhưng theo quan điểm hiện đại của chúng ta, không gì trẻ con hơn 
là tưởng tượng rằng hành động có vượt ngoài thông lệ, như ta đọc thấy trong 
bộ kinh Kiên Cố (Kevaddha Sutta), mới thâu hút được đại chúng đến với 
Phật giáo, bởi lẽ có vậy họ mới thấy Phật giáo là nhiệm mâu; nhưng ở thời 
đại xa xưa kia, quần chúng Ấn Độ, và cả hàng trí thức nữa, chuộng sự siêu 
nhiên, nên tự nhiên các Phật tử tận dụng lòng tin ấy. Nhưng một khi ta đến 
với kinh Đại Thừa, ta thấy liền những phép lạ đề ra ở đây, trên một cấp bực 
cao hơn nhiều, hoàn toàn không liên quan gì với các phi thường, mà cũng 
không can dự gì đến những động cơ thầm kính, như tuyên truyền hoặc 
phòng đại bản ngã, trái lại chỉ nhằm mục đích thân thiết và chân thành hiển 
thị giáo lý đề ra trong bộ kinh. Chăng hạn như kinh Bát Nhã Ba la mật đa 
nói mỗi phần của thân Phật phát ra vô số hào quang, cùng một lúc, và trong 
chớp nhoáng, chiếu diệu suốt tận cùng thế giới; Kinh Hoa Nghiêm nói thân 
Phật phát ra những tia sáng khác nhau tùy trường hợp; kinh Pháp Hoa nói 
một hào quang của Phật phóng ra từ điểm bạch hào giữa hai chân mày của 
Phật chiếu sáng ngoài mười tám trăm ngàn Phật sát (nước Phật) ở phương 


đông, soi rõ từng chúng sanh một, cả đến những chúng sanh chìm sâu ở 
ngục A TÌì. Hắn nhiên là các nhà trước tác Đại Thừa hoài bão một cái gì khác 
hơn các nhà trước thuật Tiểu Thừa trong các bộ Nikaya kể lại những phép 
thần thông của Phật. Cái gì ấy, tôi tưởng đã trình bày sơ lược ở đây. Một 
cuộc khảo sát triệt để và chỉ lý hơn tính thần siêu nhiên của Đại Thừa giáo 
chắc chắn sẽ đem đến nhiều thú vị. 


Dầu sao, tôi thiết nghĩ những thí dụ trên đủ cho tôi lập luận rằng lý do người 
ta đem siêu nhiên vào văn học Đại Thừa giáo là nhằm chứng minh sự bất lực 
của trí thức đề hiểu những sự kiện tâm linh; trong khi triết học vận dụng đến 
khả năng luận lý cuối cùng để giải thích những hiện tượng ấy, thì Duy Ma 
Cật (53) cũng vậy, mà Bhava, nhà huyền học Phệ Đà cũng vậy, đành im 
lặng, không nói; như thế vẫn chưa hài lòng, các nhà trước thuật Đại Thừa 
sau nầy vẫn còn viện đến cả một hệ thống biểu tượng siêu nhiên, nhưng 
dành cho hàng Thiền học Trung Hoa cái quyên tự do sáng tạo những phương 
pháp riêng, tùy nhu cầu và kiến giải, nhăm truyền đạt phần chứng nghiệm 
cao nhất và sâu nhất trong Phật giáo, gọi là Ngộ. 


Người Trung Hoa không có chút biệt tài nào như người Ấn cút bắt nhau giữa 
những đám mây thần bí và siêu nhiên. Trang Tử và Liệt Tử là hai nhân vật 
gần nhất với tinh thần Ấn Độ ở nước Trung Hoa xưa, nhưng cái huyền của 
họ còn xa lắm mới bắt kịp cái huyền của người Đại Thừa Ấn Độ ở phần 
nguy nga, tính tế, và ở trí tưởng tượng vút cao, bay bồng. Trang Tử giỏi lắm 
chỉ biết tiêu dao trên lưng chim bằng xoè cánh rộng ba ngàn dặm như cụm 
mây treo giữa hư không; còn Liệt Tử bất quá chỉ cỡi gió mà đi là cùng. Sau 
nây, các đạo sĩ nuôi mộng lên trời bằng cách khổ luyện và trường phục 
thuốc trường sinh chế băng đủ thứ cỏ lạ. Nên ở Trung Hoa có nhiều ẩn sĩ tu 
ở núi rừng, xa chốn phồn hoa. Dầu vậy, sử xanh không ghi được một ông 
thánh ông hiền nào sánh được với Duy Ma Cật, hoặc Văn Thù, hoặc bất cứ 
vị La Hán nào. Người quân tử của Đạo Không không bao giờ hư đàm quái 
luận (S4), lời phán quyết ấy thể hiện đúng tâm lý Trung Hoa. Người Trung 
Hoa thực tiễn lắm. Nên họ phải có cách giải thích riêng cho họ giáo lý Giác 
Ngộ ứng với cuộc sống thường ngày, và họ không thể không tạo ra đạo 
Thiền nhằm thê hiện điều nội chứng ấy. 


Nếu những cảnh tượng huyễn hoặc siêu nhiên không thu hút được tinh thần 
mộc mạc của người Trung Hoa, vậy những tín đồ của Đạo Giác ấy phô diễn 
bằng cách nào? Họ chọn phép lý giải của triết lý “không” ? Không thê được, 
vì không thích hợp với họ, vả trí óc họ cũng không với tới. Bát Nhã Ba La 
Mật Đa là một sáng chế Ân Độ chớ không phải Trung Hoa. Người Trung 


Hoa có thể tạo ra một Trang Tử hoặc bảy Ông Hiền Trúc Lâm thời Lục 
Triêu (5Š), nhưng không tạo nôi một NagarJuna hoặc một Sankara (56). 


Thiên tài Trung Hoa phát huy theo đường lỗi khác. Khi họ thâm ngộ Phật 
giáo với tính cách là đạo Giác Ngộ, con đường duy nhất mở ra cho tâm trí cụ 
thể và thực tiễn của họ là sáng tạo ra đạo Thiên. Sau khi chứng kiến những 
kỳ quan ngoạn mục phô diễn dưới ngòi bút các nhà tư tưởng Đại Thừa Ấn 
Độ, sau khi thưởng thức những suy luận trừu tượng vi vút của Bộ Trung 
Luận, giờ đây ta thử bước vào cửa Thiền, ồ lạ làm sao, như đổi cả một 
khung trời! Ở đây, không một hào quang nào chiếu ra từ đỉnh đầu Phật, 
không đoàn Bồ Tát tùy tùng hiện ra trước mắt ta; thật sự không có cái gì 
hoặc quái dị, hoặc l¡ kỳ, hoặc vượt ngoài trí óc, hoặc đập vào giác quan ta 
hết. Những người ông quen thuộc tên tuổi vẫn là những thường nhân như 
ông, không một tư tưởng trừu tượng, một luận lý tinh tế nào ngăn cách họ 
với ông. Núi vút trời cao, nước đi ra biển. Cây trổ hoa xuân, hoa đơm tàn đỏ. 
Trăng sáng thì nhà thơ say sưa trồi khúc thanh bình. Chắc rằng ông cho thế 
là là xoàng xĩnh, là tầm thường nhỉ? Nhưng tâm hồn người Trung Hoa là vậy 
đó, và Phật giáo thể nhập trong đó mà phát huy. 


Có ông tăng hỏi Phật là ai, một thiền sư chỉ vào Phật điện; không thêm một 
lời giải, không viện một dân chứng. 


Tham vấn về tâm, một ông tăng hỏi: “Rốt cùng thế nào là tâm?” Sư đáp: 
“Tâm” - “Bạch, con không hiểu”. Sư đáp lại liền: “Thầy cũng không hiểu”. 
Lần khác, có một ông tăng thắc mắc về lẽ sống chết, hỏi: “Làm sao thoát ly 
sinh tử luân hồi?”. Sư hỏi lại: “Thầy ở đâu?”. Thông thường, người học 
Thiền không được chần chờ dẫn chứng mà phải trả lời ngay. Lời đáp luôn 
luôn đột ngột, dứt khoát, tiếp liền theo câu hỏi, nhanh như tia chớp. 


Có người hỏi: “Lời dạy căn bản của Phật là gì?? Sư đáp: “Gió phe phẩy 
trong cây quạt này mát làm sao!”. Trả lời gì kỳ cục vậy! Rõ ràng Bốn Diệu 
Đề căn bản của Phật pháp không có chỗ dùng nảo hết trong phép dạy Thiền, 
cả đến điệp khúc bí hiểm “taccitam yaccittam acittam”(57) của kinh điển Bát 
Nhã Ba la mật đa vẫn không còn là điều đáng ngại. 


Ngày kia, Vân Môn thượng đường nói: “Trong tông môn tôi không có ngôn 
ngữ, vậy, đại ý của Pháp Thiên là gì?”. Tự nêu lên một câu hỏi, Sư dang đôi 
tay, không nói một lời, rồi quày quã hạ đường. Đó, người Phật Giáo Trung 
Hoa giải thích giáo lý Giác Ngộ bằng cách ấy; bằng cách ấy họ trình bày 
“cảnh giới thánh trí tự giác” của kinh Lăng Gñà - pratyatma Jnana gocara. Và 


đó là con đường duy nhất mở ra cho các Phật tử Trung Hoa để chứng minh, 
nếu chứng minh được sự tự giác của chư Phật, không phải bằng phương 
pháp học giải hoặc biện luận, mà cũng không băng những phương tiện siêu 
nhiên, mà chính là trực tiếp băng vào cuộc sống thường ngày. Vì cuộc sống 
tự nó rất cụ thể, không liên quan gì đến khái niệm cũng như hình tướng. 
Muốn hiểu cuộc sống ấy phải thể nhập trong nó, phải tự chính mình thân 
tiếp với nó; còn tách nó ra từng phân, cắt vụn nó ra để quan sát nó là giết 
chết nó; khi ông tưởng răng ông nắm được tỉnh hoa của nó thì không còn là 
nó nữa, nó đã chết mất rồi, chỉ còn lại cái xác khô trơ. Vì lý do đó, người 
Trung Hoa, ngay từ thời Bồ Đề Đạt Ma qua Tàu, vẫn cô gắng không ngừng 
trình bày giáo lý Giác Ngộ một cách thỏa đáng hơn trong lớp áo bốn xứ may 
cắt theo kích thước cảm và nghĩ của họ; và mãi sau này, với Lục Tổ Huệ 
Năng (637-713), vấn đề mới được giải quyết toàn vẹn, công quả khai tông 
cho một trường phái mới mới thật là viên mãn: đó là Thiền Đông Độ. 


Thiền chính là cái mà tâm hồn Trung Hoa hằng khao khát muốn có sau khi 
họ thâm ngộ Phật Pháp; điều ấy dễ chứng minh bằng hai sử kiện sau đây 
không chối cãi được: một là sau khi khai sáng, pháp môn Thiền hưng thạnh 
khắp Trung Hoa trong khi các giáo pháp khác, trừ Tịnh Độ ra, đều suy tàn 
mai một; hai là trước khi được diễn dịch thành Thiền Tông, Phật giáo không 
hề có chút thâm giao nào với nền tư tưởng cô hữu của Trung Hoa, tôi muốn 
nói đến Không giáo vậy. 


Trước hết, thử hỏi bằng cách nào Thiền quán xuyến toàn thể sinh hoạt tâm 
linh của người Trung Hoa? Lúc ban sơ, diệu lý Giác Ngộ chưa ai thấu đáo 
được ở Trung Hoa, trừ ra trên mặt trí thức. Đó là điều quá đĩ nhiên, vì nói trí 
thức thì sức mấy người Trung Hoa theo kịp người Ấn. Như đã nói trước, cái 
bạo, cái tinh của triết lý Đại Thừa hắn làm kinh dị người Trung Hoa không 
ít, những người xưa nay, trước ngày du nhập của Phật giáo, thực sự không 
có một hệ thống tư tưởng nào đúng như tên gọi, trừ ra khoa đạo đức học; ở 
địa hạt này, họ biết rõ giá trị của họ lắm; cả đến những Phật tử tính thâm như 
Nghĩa Tịnh và Huyền Trang đều nhận chân giá trỊ ẫy mặc dầu họ tha thiết tín 
mộ triết học Duy Thức và huyền học Hoa Nghiêm; họ tin rằng riêng về 
phương diện đạo đức học, nước họ còn bỏ xa xứ Ấn Độ, hoặc ít ra họ không 
có gì phải học ở người Ấn. 


Lần hồi kinh và luận Đại Thừa được dịch ra Hán văn, trong một thời gian 
ngắn, do các học giả có tài, có học, có đạo tâm, người Hoa cũng như người 
Ấn, tâm thức Trung Hoa bắt đầu khám phá một thế giới mới lạ xưa nay chưa 
hề bén mảng đến. Trong những thư mục Phật giáo đầu, ta ghi nhận một sỐ 


luận sư, pháp sư và triết gia nhiều hơn các nhà dịch thuật và nhà tu thiền 
chánh thông. Các nhà học Phật thời ấy không bận tâm gì hơn là tiêu hóa cho 
kỳ được đủ thức giáo lý khác nhau trình bày trong văn học Đại Thừa, những 
giáo lý không những thâm diệu, phức tạp quá, mà còn mâu thuẫn hắn nhau, 
ít ra ở hình thức. Muốn thâm nhập trong tư tưởng Phật giáo, họ phải bằng 
mọi cách thoát ra các thế kẹt ấy. Nếu họ có đủ tinh thần phê phán, ắt có thê 
thoát ra bằng một hành động tuy tương đối khá nhẹ nhàng, nhưng không thê 
mong thực hiện được ở hàng Phật tử cô thời; vì cả ở hiện đại, những nhà học 
Phật giàu tinh thần phê phán vẫn còn bị lắm đoàn thê đối xử như thiếu đạo 
tâm, mất chân truyền. Họ hoàn toàn không ngờ vực gì hết về nguồn gốc xác 
thực các bản văn đại thừa cũng như về sự ghi chép trung thành những kim 
ngôn do chính Phật nói ra; cho nên họ cần phối hợp và dung hòa lại những 
hệ thống giáo lý khác biệt nhau â ây trong các bộ kinh. Họ phải khám phá ra 
mục đích tối sơ Phật xuất hiện rong thế gian u mê, Ô nhiễm nây, muôn kiếp 
trầm luân trong nghiệp luân hồi. Chính những nỗ lực trong chiều hướng ấy 
của hàng học Phật Trung Hoa trên đã khai sáng lên môt đạo thống đặc thù 
mệnh danh là Phật Giáo Trung Hoa. 


Một mặt người ta xúc tiến việc vận dụng trí óc khảo sát Phật giáo, một mặt 
người ta tinh cần tu tập, thực hành. Có người theo đường giới luật, có người 
chuyên tâm trấn định băng thiền. Nhưng đó “không phải thiền của Thiền 
Tông; đó chỉ là phép tập trung tư tưởng để trầm tư về một ý niệm nào đó, 
như ý niệm vô thường, vô ngã, nhân duyên, hoặc những đức tướng của Phật. 
Thậm chí cả Bồ Đề Đạt Ma, tổ khai tông Thiền Trung Hoa, cũng bị các sử 
gia xếp vào hạng hành giả thường của thứ thiền dhyana ấy; và công đức của 
ngài dày công khai sơn phá thạch cho một tông phái Phật giáo hoàn toàn mới 
không được đánh giá đúng mức. Điều ấy là khó tránh, tinh thần Trung Hoa 
chưa sẵn sàng tiếp nhận hình thái tân kỳ ấy, vì họ chỉ quen nắm lấy một thứ 
giáo lý giác ngộ thiếu thích hợp với tất cả hậu quả lệch lạc. 


Dầu vậy, tầm quan trọng của Giác Ngộ, dưới hình thức cụ thể, vẫn có người 
nhận ra được dưới khối giáo lý chẳng chịt như mê đồ. Sư Trí Khải (531- 
597), một trong số giáo chủ phái Thiên Thai, và là một triết gia cự phách 
nhất của Phật giáo Trung Hoa, thấu rõ hơn ai hết giá trị của phép Thiền dùng 
làm phương tiện đạt Ngộ. Dầu vận dụng tất cả năng lực phân tách, sự biện 
giải của Sư vẫn dành phần xứng đáng cho sự hành Thiên, tu chỉ quán, rất tỏ 
rõ. Sư chủ trương phải điều khiến cả trí thức (chỉ) và tâm linh (quán) tuyệt 
đối hòa hợp nhau, đừng thiên về phía nào hết, hoặc định hoặc huệ. Rủi thay, 
môn đệ của Sư ngày càng nặng thiên kiến, rốt cuộc xao lãng mất phần thiền 
tập mà chỉ lo trau đồi phần trí thức suy luận. Do đó sau này có mâu thuẫn 


với các bậc Thiên đức, sự mâu thuần mà dâu sao Thiên vẫn có trách nhiệm 
phân nào. 


Chính nhờ Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, tịch năm 528, mà Thiền được chuyền 
thành Phật giáo Trung Hoa. Chính Sư đã khai mạc trào lưu ấy, đầy triển 
vọng, giữa một dân tộc mộc mạc đơn sơ. Khi Sư trao lại cho đời thông điệp 
của Sư, thông điệp ấy còn nhuốm đây sắc thái Ấn Độ, vì làm sao rũ sạch 
trong chốc lát lớp áo siêu hình của thứ Phật giáo truyền thống đương thời. 
Nên dạy Thiền, đương nhiên Sư liên tưởng đến Thiền của Kim Cương Định 
hoặc của Kinh Lăng Già, nhưng hột giống Thiền gieo ra vẫn là tự bàn tay 
Sư. Từ đó thuộc trách nhiệm các môn đệ Trung Hoa chăm nom cho hột 
giống ây nây mầm thuận theo phong thổ. Phải gần hai trăm năm sau hột 
giống Thiền mới kết trái, đồi dào, và căng đầy nhựa sống, thích ứng hoàn 
toàn với khí hậu, mà vẫn giữ nguyên vẹn những gì là tỉnh hoa cấu tạo nên 
Phật giáo. 


Huệ Năng (637-713), Thiên sư thứ sáu sau Bồ Đề Đạt Ma, mới chính thức là 
Tổ Sư khai sáng Thiền Trung Hoa, vì chính Sư và môn đồ trực tiếp của Sư 
tước bỏ được lớp áo mượn ở Ấn, và bắt đầu khoác lên cho Thiền một lớp áo 
mới may cắt theo kích thước Trung Hoa. Đành răng tỉnh thần Thiền Tông 
vẫn là một, du nhập vào Trung Hoa sau bao đời trao truyền từ đức Thế Tôn, 
không gián đoạn, nhưng hình thức phô diễn ở đây lại hoàn toàn Trung Hoa, 
vì đó là phần sáng chế riêng của thiên tài Trung Hoa. Sau đó sự khai triển 
của Thiền thật là quái dị. Nguồn năng lực ấp ủ suốt thời gian nhập tịch nay 
bỗng dưng như bừng vỡ ra, và hoạt dụng tưng bừng, thúc đây Thiền tiễn lên 
như vũ bão lan tràn khắp nước. Trong đời nhà Đường (618-206), trong khi 
văn hóa Trung Hoa vút lên tuyệt đỉnh, các cao tăng Thiền nối tiếp nhau xây 
dựng không môn thiền viện, giáo hóa học tăng cũng như cư sĩ không những 
tinh thông kinh thư đạo Không mà cả về giáo lý Đại Thừa. Cả đến hàng vua 
chúa cũng hết lòng kính mộ các ngài, thường cung thỉnh các ngài vào trào 
nói pháp cho vương tôn quí tộc nghe. Khi Phật giáo vì liên lụy vào chính trị 
bị ách nạn ở Trung Hoa (58), chịu biết bao đồ nát, vô số tải liệu vô giá, và 
công trình nghệ thuật bị hủy hoại, khiến nhiều trường phái phải suy tàn; 
riêng Thiền, trước hết, sớm phục hồi nguyên lực, và phát động lại với một 
hùng lực và một phấn chí gấp bội. Suốt thời Ngũ Đại, tiền bán thế kỷ thứ 
mười, trong khi Trung Hoa bị cầu xé lần nữa giữa các chư hầu, và tình hình 
chánh trị không thuận lợi chút nào cho sự hoằng hóa, Thiền Tông vẫn phấn 
chân như xưa, và chư Thiền đức vẫn giữ được nguyên vẹn các trung tâm tu 
viện ngoài vòng khói lửa. 


Nhà Tống lên (960-1279) Thiền phát huy đến cực độ công trình hoằng hóa 
và giáo hóa trong khi các pháp môn Phật giáo khác sớm báo hiệu lụn tàn. Và 
khi trang sử Trung Hoa mở ra trên hai triều đại kế tiếp là Nguyên (1280- 
1367) và Minh (1368-1661) thì Phật giáo đã đồng hóa hắn với Thiền Tông, 
Các tông phái Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Tam Luận, Câu Xá, Duy Thức, và 
Chân Ngôn, dầu chưa bị càn quét vì pháp nạn vừa qua, vẫn vì thiếu tiếp 
huyết mà dẫy đau khủng khiếp. 


Có lẽ các tông phái trên đành phải tàn lụi bằng cách nầy hoặc cách khác bởi 
lẽ không thích ứng được với nêp cảm nghĩ Trung Hoa: chúng mang nặng 
trong nội thể nhiều yếu tố Ấn Độ quá khiến chúng khó thích nghi với phong 
thổ xứ này. Còn Thiên, bởi lẽ phát nguyên từ tâm Phật, nên cứ tiếp tục hưng 
thịnh đến đỗi tâm hồn Trung Hoa nào mộ Phật giáo tức đương nhiên mộ 
Thiền mà xao lãng các tông phái hiện hữu khác dầu rằng các tông phái ấy 
đang ở giai đoạn hoằng hóa hữu hiệu nhất. Cả đến hiện nay, hình thức Phật 
giáo duy nhất còn đầy sinh lực phần nào vẫn là Thiền Tông, dầu phải biến 
đổi ít nhiều để thích hợp với Tịnh Độ Tông, một pháp môn phát triển rất 
sớm sau thời Phật giáo du nhập Trung Hoa. 


Lý do là vậy, trong giáo sử Trung Hoa, ấy chính vì Thiền xả trừ tất cả hình 
tướng và khái niệm, và nếp cảm nghĩ từ Ấn Độ du nhập vào cùng với tư 
tưởng Phật giáo. Đào sâu ngay trong tâm thức mình, Thiền tạo ra một văn 
thể tân kỳ thích hợp nhất để diễn đạt lý chứng ngộ. Đó là một thứ văn học 
độc đáo nhất ở nhiều phương diện, hoàn toàn phù hợp với nếp cảm nghĩ của 
người Trung Hoa, nên tự nhiên truyền cảm mạnh và thắng vào tận thâm tâm. 
Bỏ Đề Đạt Ma dạy môn đệ phải nhìn thắng vào trái tim của giáo lý Phật, gạt 
hết ra ngoài tất cả hình thức phô diễn của ngôn từ; Sư khuyên đừng chấp vào 
những kiến giải bằng khái niệm và phân tách về đạo giác ngộ. Những người 

“ kinh giải nghĩa” đứng lên phản kháng, và làm tất cả những gì có thê làm 
được để bóp nghẹt giáo pháp của Đạt Ma. Nhưng Thiền cứ thế mà vững tiến, 
bất chấp mọi cản trở. 


Đồ chúng của Đạt Ma rất được tinh luyện trong nghệ thuật năm lấy đầu 
mạch Phật giáo. Rồi, từ chỗ tựu chứng ấy, họ đứng lên biện giải theo những 
đường lối riêng, dùng thứ ngôn ngữ riêng, bất chấp mọi hình thức diễn đạt 
cổ truyền hoặc lai căn. Đành răng họ không bỏ hắn lối phô diễn cũ vì thỉnh 
thoảng họ vẫn nói đến Phật, Như Lai, Niết Bàn, Bồ Đề, Tam Thân, Nghiệp 
Báo Luân hỏi, giải thoát, và nhiều khái niệm khác tạo thành cơ thể Phật 
giáo; nhưng họ không nhắc đến Mười Hai Nhân Duyên, Bốn Diệu Đề hoặc 
Tám Chánh Đạo. Cho nên, nếu không biết trước mối liên hệ giữa Thiền và 


Phật giáo, có thể lắm ta đọc văn Thiền mà không ngờ là đang đọc Phật giáo, 
vì không nhận ra đâu là đặc chât của Phật giáo. Chăng hạn như câu chuyện 
sau đây. 


Thiền Sư Dược Sơn (751-834) gặp một ông tăng, Sư hỏi: “Thầy ở đâu đến 
đây?” 


- Nam. 

- Nước Hồ có tràn không? 

- Bạch, không. 

- Lạ nhỉ, sao mưa thế mà nước không tràn? 


Ông tăng khựng không biết trả lời sao, vừa lúc ấy Văn Nham (một đệ tử của 
Sư) đáp: “Cô nhiên là tràn!” trong khi một đệ tử khác, Động Sơn, nói: “Từ 
đời kiêp nào có bao giờ chăng tràn đâu?”. 


Trong cuộc đối thoại trên, tuyệt không có chút dấu vết nào của Phật giáo. 
Dường như các thầy nói toàn chuyện tầm phào, không ăn nhằm vào đâu hết. 
Nhưng theo chư Sư, những câu nói ấy thâm nhuần cả mùi Thiền, và văn học 
Thiền toàn dẫy đầy những câu vớ vẫn như vậy. Thật vậy, nếu cứ xét lối nói 
và lối dẫn dạy như trên thì Thiền hắn không chút liên quan gì đến Phật giáo, 
và các nhà phê bình có lý do phần nào coi Thiền như một biến chứng của 
Phật giáo trên đất Trung Hoa như đã nói qua ở đầu bộ sách này. 


Trong văn học sử Trung Quốc, những trước tác Thiền mệnh danh là ngữ lục 
hợp thành một biệt loại, nhờ nó lối văn nói của thổ ngữ Trung Hoa đời 
Đường và sơ Tống được duy trì. Hàng trí thức Trung Hoa khinh miệt lỗi văn 
ây, họ chỉ chấp nhận lối văn cô điển đắn đo chọn chữ, gọt câu, luyện từ, cốt 
sao cho được trang nhã tột bực. Bởi vậy, toàn thể nền văn học còn tồn tại 
đến nay từ thời sơ khởi của văn hóa Trung Hoa đều là mẫu văn gọt giữa như 
vậy cả. Các Thiền Sư không chán ghét gì thứ văn học cổ điển ấy, các ngài 
cũng thưởng thức thứ văn tao nhã ấy như người đương thời, các ngài cũng 
học cao, cũng uyên bác: nhưng các ngài nghĩ rằng chính văn nói của bình 
dân mới là lợi khí tuyệt diệu đề phô diễn sự nội chứng. Vả, đó cũng là 
trường hợp chung của các nhà canh tân tôn giáo; các ngài thích diễn đạt 
băng những phương tiện thân thiết hơn thích đáng với điều cảm nghĩ, và phù 
hợp nhất với cái thấy đặc trưng của họ. Họ cô tránh bệnh dẫn văn trích cú 
thông thường, toàn là sáo ngữ, không sinh khí, tức thiếu năng lực tác động. 


Kinh nghiệm sống phải diễn bằng chữ nghĩa sống, chớ không phải bằng 
những khuôn mòn của hình ảnh và khái niệm. Nên các Thiền sư không thể 
làm gì khác hơn là cứ tự tiện dùng thứ ngôn ngũ sống thường ngày. Điều ấy 
há chăng chứng minh rằng qua ngưỡng cửa Thiền, Phật giáo Trung Hoa 
không còn là một sản phẩm ngoại lai, và đã được chế biến lại từ nội tâm của 
dân tộc này thành một sáng hóa kỳ đặc? Ấy chính vì Thiền chuyển được 
thành một sản phẩm của đất nước nên mới tồn tại được vượt qua các trường 
phái Phật giáo khác. Nói một cách khác, Thiền là hình thái duy nhất tạo cơ 
duyên cho tinh thần Trung Hoa thích nghi, tán thưởng và hòa đồng với giáo 
lý Giác Ngộ của Phật giáo. 


Tôi mong rằng những lời trình bày trên đủ chứng rõ bằng cách nào Phật 
giáo- tức đạo Giác- chuyên thành Thiền ở Trung Hoa; và nhờ cơ chuyển hóa 
ây Thiền tồn tại trên các trường phái khác. Bây giờ chúng ta thử đề cập đến 
điểm thứ nhì đã nêu lên trước, coi thử bằng cách nào Thiền kiến tạo nên 
Tống học. Khi tôi nói răng Phật giáo thật sự không gây ảnh hưởng nào đến 
tư tưởng Trung Hoa trước khi chưa chuyên thành Thiền, rằng qua con đường 
Thiên, thiên tài Trung Hoa bắt đầu sáng tạo nền triết học của họ liên tục 
trong một trào lưu tư tưởng thâm diệu hơn, trừu tượng hơn thời tiền Tần, hắn 
nhiều người không đồng ý với tôi ở quan điểm ấy. Đành rằng Phật giáo đã 
có ảnh hưởng đến hàng trí giả Trung Hoa ngay từ đời Hậu Hán, như ta đã 
thấy, chắng hạn như trong tác phẩm “Luận về chân giả” của Mou Tzu(59) 
vào khoảng 190-220 sau kỷ nguyên, sau đó còn nhiều ngọn bút nỗi lên tranh 
luận vê giáo lý Nghiệp, Nhân Quả, và Thường Hằng, những tư tưởng từ Ấn 
Độ theo chân Phật giáo truyền vào vậy. 


Nhưng chính với hàng đạo gia (của Lão giáo) người Phật tử phải tranh luận 
sôi động nhất bắt đầu từ thế kỷ thứ sáu. Ở phương diện này, tác động của 
Phật giáo nhằm gây ảnh hưởng đến các đạo gia không phải chỉ là tranh biện 
suông, mà cốt nhất nhằm khuôn đúc lại tư tưởng và văn học Lão giáo. CIữa 
hai hệ thống ấy có nhiều điểm cộng thông nên dĩ nhiên Lão giáo là mục tiêu 
đầu tiên Phật giáo cần tác động vảo, không những chỉ vì tự tin ở ưu thế tôn 
giáo, đầy thực lực và sinh lực, mà còn về mặt triết giáo nữa, đích thực là một 
di sản tỉnh thần vô tận; hắn không ai chối cãi Phật giáo mượn nhiều chất liệu 
của Lão giáo để dễ có cảm thông hơn với tâm hồn Trung Hoa. Lão giáo, đại 
khái, lại nhờ rất nhiều ở Phật giáo trong việc tổ chức, lễ nghi, văn hóa và 
triết học. Lão giáo hệ thống hóa, theo khuôn Phật giáo, tất cả dị đoan cố hữu 
của Trung Hoa, và tạo ra một thứ tôn giáo hỗn tạp pha trộn ít nhiều chất liệu 
Ấn Độ với giáo lý Lão Tử, cùng với ước vọng trường sinh, lạc thú trần gian, 
và quan niệm thanh nhàn đạm bạc. 


Vậy, Lão giáo, theo tư tưởng của bình dân, toàn là một mớ dị đoan không 
chút liên hệ sống nào với tư trào chánh thống của Trung Hoa, mà đại diện là 
các bậc sĩ phu, luôn cả hàng quan liêu, hằng đeo đuổi và ôm ấp. Nhìn xa 
rộng hơn, ta có thể nói Lão giáo là hình thức bình dân và dị đoan người 
Trung Hoa dùng đê diễn dịch Phật giáo; dầu Vậy, nhiều nhà phê bình, trong 
số ấy có tác giả, vẫn không dám quyết rằng tất cả tỉnh hoa của Phật giáo đều 
được diễn đủ trong Lão giáo. 


Còn về Không giáo, trừ phi các nhà Nho chịu đưa tư tưởng Phật giáo vào hệ 
thống của đạo Nho, và nô lực trùng hưng lại toàn thê CƠ cầu của tư tưởng 
Khổng giáo, không những vì nhu cầu dung hòa, nhưng cốt bồi dưỡng, thâm 
cứu và hồi sinh lại, bằng không thì Phật giáo chưa có thể coi là đã đi vào 
sinh hoạt học thuật Trung Hoa để trở thành một đi sản của tính thần Trung 
Hoa. Nhưng điều ấy hàng nho sĩ đã làm xong suốt đời nhà Tống, tức đem tư 
tưởng Phật giáo vào Nho học, và trùng tu lại toàn thể cơ cấu trên một căn 
bản mới, được coi như triết yếu đề tồn tại đúng với tông chỉ chân truyền của 
Khổng giáo. 


Dầu sao, cái học Tống Nho hiển nhiên nhờ tiếp nhận tư tưởng Phật giáo mà 
được tài bôi và thâm áo gâp bội. Điêu ây, tât cả sử gia khảo sát sự phát triên 
văn hóa Trung Hoa đêu đông ý. 


Còn một vấn đề nữa, có thê đặt ra, về sự phục hưng của Không giáo trên căn 
bản của yếu lý Phật giáo. Nếu Thiền không hưng thạnh ở Trung Hoa theo 
kiến giải truyền thống của Trung Hoa về đạo lý Giác Ngộ, nếu Thiền không 
dọn đường xuất hiện cho những cao sĩ đạo Nho như Châu Đôn Di (1017- 
1073) anh em họ Trình, Trình Hạo (1032-1085) và Trình Di (1035-1107) và 
Châu Hi (1130-1200) thì nhà Tống có thể phục hưng được không cái học 
chánh thống Trung Hoa? Theo thiển kiến, không Thiền thì Tống trào khó 
chứng kiến được sự nây nở ngoạn mục cái mà các sử gia Trung Hoa gọi là 
Lý Học. Như đã nói trước, Thiền là hình thức duy nhất của Phật giáo có thể 
đi vào tâm địa Trung Hoa. Và đã là “đi vào” thì bất cứ gì người Trung Hoa 
sáng tạo ra trong tư tưởng giới đều không thê không nhuốm mùi Thiền. Thử 
coi như tông phái Duy thức học được đãi ngộ băng cách nào ở Trung Hoa. 
Tông phái này do đại sư Huyền Trang (596-664) cùng các cao đệ, của ngài 
tận tâm khuếch trương, cô xúy, và luận giải, nhưng cái học quá cao thâm ây 
của trí óc con người mắc phải cái bệnh quá chỉ li, cả đến đối với hàng ưu tú 
nhất Trung Hoa, nên đành mai một một thời gian sau khi Huyền Trang viên 
tịch. 


Còn số phận dành cho triết giáo Bát Nhã Ba la mật đa thì sao? Đó là một 
pháp môn du nhập rất sớm vào Trung Hoa từ đầu kỷ nguyên, không lâu lắm 
sau ngày Phật giáo truyền vào xứ này, và sau này được pháp sư Cưu Ma La 
Thập (60) và các cao đệ địa phương, Trúc Đạo Sanh (360-434), Tăng Triệu 
(384-414), nhiệt liệt xiên dương và quảng bá. Pháp môn này có nhiều duyên 
may hơn Duy Thức tông, vì đối xứng với nó trong tư tưởng Trung Hoa sẵn 
có đạo Lão và hàng đạo gia. Lão và Phật có thể coi như cộng đồng trong tư 
tưởng: dầu vậy, người Trung Hoa vẫn khó chấp nhận giáo lý “không”. Tại 
sao? Vì rất hiển nhiên, dầu hai hệ thống đại khái có thông cảm nhau trên căn 
bản tổng quát, tư tưởng Bát Nhã không tông lại siêu hình quá, hư huyễn quá, 
đối với người Trung Hoa, phiêu điêu quá trên chín từng mây, nên bẩm tánh 
thực tiễn Trung Hoa không dung dưỡng được. Cả đến đệ tử của Lão Tử và 
Trang Tử kia còn phải “thông tục hóa” phần nào, ứng với tinh thần thực tiễn 
ăn sâu vào nếp cảm nghĩ của dân tộc. 


Ngoài trường phái Trung Đạo của Long Thọ, và Duy Thức của Vô Trước, cả 
hai đều phát sanh trên quê hương của Phật, còn có Phật giáo Thiên Thai của 
Trí Khải (531-597), Phật giáo Hoa Nghiêm của Hiền Thủ (643-712). Hai 
tông phái sau có thể nói là do Phật tử Trung Hoa sáng chế ra. Nếu các pháp 
môn này dễ tiêu hóa cho người đồng hương ắt họ không ngại gì mà chẳng 
chấp nhận lẫy, và cái học ấy, thay vì khép kín giữa một nhóm chuyên viên, 
hắn đã tràn ngập khắp ranh giới Khổng và Lão. “Nhưng việc ây không hè 
diễn ra, điều ấy đủ chứng minh các pháp môn ấy vẫn còn nặng màu sắc 
ngoại lai, chăng qua chỉ là một thứ chuyển dịch, không phải dịch văn, cô 
nhiên, mà là chuyển ý, trong phạm vi trí thức. Bởi vậy, Phật giáo không còn 
lỗi thoát nào khác hơn là chuyển hóa thành Thiền Tông để được hoàn toàn 
hợp với phong thổ, và lớn mạnh như một thứ “cây nhà lá vườn”. Hễ thành 
được vậy, và phải thành, vì đó là bốn thê tự nhiên của Phật giáo, thì Thiền 
trở thành huyết mạch của tư tưởng Trung Hoa, và khích lệ cho Tống Nho 
trùng hưng lại Không giáo băng “lý học” trên căn bản của tư tưởng Phật 
giáo. 


Đến đây, ta có thể kết luận rằng dầu bề ngoài có vẻ quái dị và ngược ngạo là 
vậy, Thiền vẫn nằm trong hệ thống chung của Phật giáo. Và khi nói Phật 
giáo, ta không ám chỉ riêng những lời Phật dạy được ghi chép trong các bộ 
kinh A Hàm xưa, mà còn bao gôm luôn những luận giải sau nây, về triết 
cũng như về đạo, liên quan đến con người và đời sống của đức Phật. Uy đức 
vô thượng của Phật chiếu diệu đến đỗi lắm khi khiến các đệ tử đề ra những 
giáo thuyết tương phản phần nào với lời dạy của thầy. Điều ấy khó tránh. 
Thế giới ta đang sống đây với tất cả sự vật, về cá nhân cũng như ở toàn thể, 


đều hiện thực theo kiến giải chủ quan của ta, không phải kiến giải theo vọng 
động nhất thời, mà chính do nhu cầu nội tại, do khát vọng tâm linh, vì duyên 
đạo vậy. Cả đến đức Phật kia, đặt làm đối tượng thực nghiệm tôn giáo cho 
chúng ta, vẫn không thoát ngoài công lệ ấy; nhân cách của Ngài có cái gì 
thâm diệu đánh thức dậy ở ta tất cả tư tưởng và cảm nghĩ nay đúc kết chung 
dưới danh từ Phật giáo. Những tư tưởng súc tích nhất, hữu hiệu nhất, do 
Ngài phát động lên, đều liên hệ đến sự nội chứng của Ngài về lý Giác Ngộ 
và Niết Bàn. Đó là hai sự kiện nỗi bật nhất suốt cuộc đời bảy mươi chí năm 
của Ngài; và tất cả những lý thuyết và tin tưởng tự miệng Ngài thốt ra đều là 
những có gắng truyền đạt những yếu chỉ ấy gắn liền vào sự nội chứng của 
chính chúng ta. Tinh thần của Phật giáo hàm dưỡng là vậy, đầy ý nghĩa sâu 
rộng hơn nhiều khác với sự hiểu biết của hàng học giả uyên bác nhất. 


Phật ngộ đạo và Phật chứng Niết Bàn là hai khái niệm biệt lập nhau trong 
đời Ngài như từng đã diễn ra trong lịch sử hằng bao thế kỷ, nhưng dưới đạo 
nhãn thì đó chỉ là một. Nói một cách khác, thấu đạt nội dung và tỉnh nghĩa 
của Ngộ cũng tức là thành tựu cứu cánh Niết Bàn. Trên quan điểm ấ Ấy, Đại 
Thừa giáo khai triển hai dòng tư tưởng: hoặc là vận dụng trí thức tối đa, 
hoặc là, theo gương thực tiễn đức Phật đã làm, như đã làm tất cả những 
người tìm chân lý ở Ấn, trực tiếp nói thêm rằng dầu làm công quả nào, 
nguôn kích động tiên khởi vẫn năm trong ý thức tôn giáo nội tại của người 
Phật tử tín thành. 


Các văn kiện Đại Thừa thu thập lại vài trắm năm sau ngày Phật tịch đủ minh 
chứng. kiến giải trên. Trong số ấy, văn kiện đặc biệt nhất nhằm phổ biến giáo 
lý Thiền là Kinh Lăng Già, trong ây nội dung của Giác Ngộ, trên mặt danh 
từ, được trình bảy ở các quan điểm triết học, tâm lý, và thực tiễn. Một khi du 
nhập trên đất Trung Hoa, và thâm nhập theo nếp cảm nghĩ Trung Hoa, tông 
chỉ Lăng Già được minh giải theo một tĩnh thần nay được coI là phù hợp với 
Thiền pháp chân truyền. Chân lý có nhiều đường tiếp cận biểu hiện từng căn 
tánh con người. Nhưng sự lựa chọn nào cũng đặt ra những giới hạn cho chân 
lý hoạt động. Người Ấn vốn giàu tỉnh thần tưởng tượng phát hiện thành cả 
một hệ thống siêu nhiên và thần bí, còn tâm hồn Trung Hoa, vốn chơn chất 
mộc mạc, chuộng nếp sống thiết thực thường ngày, nên qui thúc vào đạo 
Phật Thiền. Đến đây, có lẽ ta có thể lãnh hội được phần nào, dầu đa số bạn 
đọc hiện giờ còn đang dọ dẫm, những định nghĩa sau đây về Thiền của các 
Thiền sư. 


Có người hỏi Triệu Châu “Thiền là gì”, sư đáp: “Nay xấu trời, không đáp 
được”. 


Cùng câu hỏi ấy, Vân Môn đáp: “Chính vậy!”. Lần khác, sư đáp, lừng khừng 
hơn: “Không nói gì được”. 

Đó, với những lời đáp như vậy thì còn biết chư sư quan niệm thế nào sự liên 
hệ giữa Thiền và Đạo giác của Kinh Điển? Các ngài quan niệm theo kinh 
Lăng Già hay kinh Bát Nhã? Không, Thiền có chủ định riêng. Tinh thần 
Trung Hoa không bao giờ chịu nhắm mắt khuôn theo kiểu cách Ấn Độ. Nếu 
ai còn muốn phản vấn nữa, xin đọc câu chuyện sau đây: 


Một ông tăng hỏi Giám Ba Lăng thiền sư “Tổ ý, giáo ý giống nhau, hay khác 
nhau?”. Sư đáp: 


Gà lạnh lên cây 

St: & L ñ 

Vịt lạnh xuống nước 

fỆ & kh 

Sau đó, Thiền sư Pháp Diễn ở Ngũ Tổ Sơn bình xướng như vầy: 


- Đại Sư Ba Lăng chỉ nói nửa sự thực. Nhật định tôi không đáp vậy. Tôi nói 
thê này: 


Vốc nước trong tay ánh trăng chiếu 


Kết hoa dâng lên áo ướp hương. 


(1) - Hoàng Mai Hoằng Nhẫn (601-674) là tổ thứ 5 Thiền Đông Độ, còn Lục 
Tổ Huệ Năng (638-713) là Tổ thứ 6, và cũng là vị Tổ cuối cùng nhận lãnh 
áo pháp truyền lại từ đức Phật Thích Ca, sau đó Thiền chỉ truyền tâm, không 
truyền áo nữa. Xin nhớ: Năng ngộ đạo khi còn là cư sĩ (D.G.). 


- Lão Túc Giang Tây: đại sư Mã Tổ (788) thường gọi là Giang Tây pháp 
chủ, đôi với Thạch Đâu (700-790) là Hồ Nam pháp chủ (D.G.) 

- S0 sánh câu nói trên với lời tuyên bố của Huệ Năng khi người ta hỏi Ngài 
tại sao ngôi vị Tô lại được truyền cho Ngài, Ngài đáp: "Vì ta chăng hiêu 


pháp Phật" (Đàn Kinh). Tôi cũng xin trích dẫn sau đây một đoạn văn trong 
bộ Kena-Upanishad (Ao Nghĩa Thư) trùng hợp một cách ngâu nhiên và kỳ 
diệu với tư tưởng các Thiên sư trên đôi chiêu với tư tưởng vị thiên sứ Bà La 
Môn: 


Cái ấy chỉ hiểu được bởi người không hiểu, 

Người hiểu cái ấy là người không hiểu, 

Cái ẫy không thể lãnh hội được bởi người lãnh hội, 
Cái ấy chỉ lãnh hội được bởi người không lãnh hội. 


Lão Tử, vị tị tổ của huyền học Trung Hoa, cũng ngụ ý ấy khi Ngài nói: 
“Người biêt thì không nói, người nói thì không biêt”. 


(2) Đúng như lời Phật dạy: “Thấy pháp tức thấy ta, thấy ta tức thấy pháp”. 
D.G. 


(3) Ngoài cái thân vật chất (sắc thân, rupakaya, thường gọi là hóa thân 
ninmanakaya) đương nhiên người ta không thể không quan niệm đến pháp 
thân Phật (thân của Pháp, Dharmakaya) như Kinh Tạp A Hàm, XLIV nói: 
“Thọ mạng Như Lai dài vô cùng vì lẽ khi sắc thân người vào Niết Bàn thì 
pháp thân người vẫn thường tại”. Tuy nhiên, pháp thân không thê tác động 
thắng vào những tâm hồn đau khổ vì nó quá trừu tượng và siêu việt nên cần 
thêm một cái gì cụ thể hơn, xác thực hơn, để dễ cảm hơn. Do đó có thêm 
quan niệm một thân khác nữa, báo thân Phật (Sambhogakaya-Buddha, hoặc 
Vipakaja - Buddha) bố khuyết vào tín điều Ba Thân Phật (Trikaya). 


(4) Sư Thân Loan (Shinran, 1172-1262), vị cao tăng chủ xướng pháp môn 
Tịnh Độ Chân Tông ở Nhật. Thây của Ngài là sư Pháp Nhiên (Honen 1 133- 
1212)D.G. 


- Lòng tin tuyệt đối của Thân Loan đặt trọng vào thầy (Pháp Nhiên) trong 
cầu chuyện này chứng tỏ rằng pháp môn Tịnh Độ là do Thân Loan tự tâm 
chứng lấy, chớ không phải là kết quả của một cuộc biện luận về triết giáo. 
Trước hết Sư tâm chứng, rồi để giải thích cho mình cũng như để truyền đạt 
cho người, Sư nhờ đến kinh điển để chứng minh lại. Nên Sư có chủ trương 
“giáo, hành, tin, chứng” để đặt một căn bản tri thức bằng chữ nghĩa cho lòng 
tin ở Tịnh Độ. Trong tôn giáo cũng như ở nhiều hoạt động khác trong đời, 


lòng tin đi trước lý luận. Đó là điều hệ trọng ta không thể bỏ qua trong khi 
vạch lại dòng diễn tiên của tư tưởng. 


(S) Minerva, nữ thần nghệ thuật, là con của Juptter, thủ. lãnh chư thần. 
Tương truyện khi Vulcain (thân lửa) dùng búa bửa phân đâu lupiter thi từ 
khôi óc Jupiter, Minerva bước ra, đây đủ tât cả vũ khí (D.G..). 


(6) Điều ấy Phật hiểu rõ ngay từ lúc Ngài mới thành đạo. Ngài biết rằng cái 
Ngài vừa tâm chứng không thê san sẻ cho ai được vì họ không hiểu nổi. Do 
đó trước hết Ngài có ý muốn vào Niết Bàn, không định chuyên bánh xe 
Pháp. Trong văn học Phật giáo thuộc hệ thống A Hàm, “kinh quá khứ hiện 
tại nhân quả” (quyền II) chép rằng: “Bổn nguyện nay đã viên thành, Đạo 
(hoặc chân lý) ta vừa chứng được thâm diệu, khó hiểu quá. Chỉ có Phật mới 
hiểu được những gì trong tâm một vị Phật khác. Ở thời ngũ trược (panca- 
kashaya) này, tất cả chúng sanh đều đắm chìm trong tham, hận, si, vọng, 
kiêu và siễm; chúng thiếu đức, căn tánh ám độn không thấu được giáo pháp 
tự chứng của Như Lai. Dầu ta có chuyển bánh xe Pháp, chắc chắn chúng ta 
sẽ hiểu lầm, không chịu nhận, đã vậy còn đâm ra phi báng, nên dẫn sâu vảo 
ác đạo, và chịu đủ khổ đau. Vậy tốt hơn ta im lặng mà vào Niết Bàn”. Trong 
bộ “Tu hành bổn khởi kinh” là bản dịch sau này của bộ kinh trên, của hai 
pháp sư, một An Độ là Trúc Đại Lực, và một Tây Tạng là Khương Mạnh 
Tường, năm 197 sau T.L. ta không thấy nóI đến việc đức Phật quyết định 
muôn im lặng vào Niết Bàn, mà chỉ nói rằng chánh pháp Ngài tự PHIHNG 
được là trí huệ rốt ráo, không giảng không dạy được, khó thấy khó vào, “bao 
hàm toàn thể vũ trụ” ngộ nhập trong cái “vô lượng vô biên”. Coi 
Mahapadana Suttanta (Digha Nikaya, XIV) và Ariyapariyesana Suttam 
Majjhima (XXYVI). 


(7) Coi Kinh Tăng Nhất A Hàm, bản chữ Hán, bộ XXXII - Trong Kinh Đại 
Bát Niết Bàn, phẩm Kiều Trần Như (hán dịch ) cũng có đoạn văn ngoại đạo 
công kích Phật như sau: “Cồ Đàm bẩm tánh mềm yếu, sanh trưởng chốn 
thâm cung không rõ thấu việc ngoài, chỉ được nói năng dịu dàng mà chẳng 
biết nghề nghiệp văn hóa luận nghị”. Và còn nhiều đoạn khác. Cổ Đàm 
(Gautama) là tộc danh của Phật. 


(5) Nhân cách của Phật được tán dương và tôn thờ ngang hàng, hoặc hơn 
nữa, những đức tướng tinh thần phi thường của Phật, đó là điều ta thấy dẫy 
đầy trong văn học A Hàm. Xin kể vài ví dụ: “Khi thầy Bà La Môn Subha 
Manava Todeyyaputta thấy đức Thế Tôn ngồi trong rừng, thấy sững sờ trước 
phong thái an tịnh trang nghiêm của Phật, huy hoàng như vừng trăng giữa 


muôn sao; sắc diện tuyệt hảo chiếu sáng như một ngọn núi vàng; phong thái 
trang nghiêm làm sa với sáu căn thu thúc, không bợn chút tham dục, và 
thanh tịnh làm sao với tâm thần hoàn toàn lặng lẽ, điều phục” (Trung A 
Hàm, quyển XXXVII). Sự tán thưởng nhân cách ấy của Phật sau này 
chuyền thành sự thần thánh hóa con người của Phật: người ta tin rằng mọi 
khổ đau vật chất và tỉnh thần đều tránh được hết nếu phát tâm nghĩ đến Phật 
và đức tướng của Phật. “Người nào tạo nhiều tội ác bằng thân khẩu ý mà 
niệm công đức Như Lai khi lâm chung thì khỏi đọa và ba đường ác và sinh 
lên cõi trời” (Kinh Tạp A Hàm, quyền XXXII) “Sa môn Cô Đàm xuất hiện ở 
đâu là không ma vương nào bén mảng đến; hãy cầu Ngài đến đây, và mọi ác 
ma Tạp mất hết” (sách dẫn). Nên tự nhiên hàng đệ tử sau nay coi Phật như 
một đối tượng tối cao để quán tưởng khiếm tâm họ hết tán loạn và đạt đến 
cứu cánh của cuộc sống đạo. Những thí dụ trên đủ chứng minh rằng một mặt 
lời dạy của Phật được tín đồ chấp nhận như một pháp (chân lý) toàn thiện ở 
chặng đầu, toàn thiện ở chặng giữa, toàn thiện ở chặng chót mặt khác con 
người của Phật được coI như có đủ sức mầu nhiệm, đầy oai đức hiển linh, 
thậm chí chỉ sự có mặt của Phật đủ tạo ra một không khí tốt lành nhất, không 
những cho tâm đạo mà cho thế tình nữa. 


(9) Khi Phật nhập Niết Bàn, có nhiều tì khưu than khóc: “Đức Như Lai diệt 
độ sớm vậy thay! Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn chóng vậy thay! Chánh Pháp 
sớm mất vậy thay! Từ nay trở đi, hết thảy chúng sanh mãi mãi đọa vào khổ 
não vì Con Mắt của Thế Gian mất rồi”. Họ kêu khóc không thể tả, nằm lăn 
trên đất như những cây già bật góc, rễ cành rách nát tan tành, khoa tay bứt 
hầu như một con rắn bị thương. Những nỗi cực kỳ thương xót ấy hắn là rất 
thường tình đối với những Phật tử quý hướng vào nhân cách của Thầy hơn 
là vào lời đạy trọn lành và hợp lý của Phật. (Coi Kinh Đại Bát Niết Bàn, bản 
chữ Hán, Phẩm trà tì). 


(10) Về sự phân phái của Phật giáo chừng 200 năm sau khi Phật tịch diệt, 
xin xem Samayabhedo-paracana-cakra của. Vasumitra. (Thê Hữu DỊ Bộ 
Tông Luân Luận, bản dịch chữ Hán của Huyền Trang). 


(11) Coi Sukkhavati-Vyuha (Trang Nghiêm Tịnh Độ) do Max Muller và B. 
Nanjio ấn hành, trang 7, có câu “Buddha svaro ananta ghoshah” nghĩa là âm 
của Phật có vô số âm (Phật âm, vô lượng âm). Coi luôn Saddharma 
pundarlka (Pháp Hoa) trang 128 có câu “Savarena calkena vadami 
dharmam”, nghĩa là ta nói pháp chỉ bằng một thứ tiếng. Hàng Phật tử Đại 
thừa không lạ với thí dụ “nước bình đẳng chỉ có một vị” (ekarasam vari) tùy 
duyên mà phát sanh cỏ cây hoa lá đủ loại khác nhau. 


(12) Thánh điển của bất cứ tôn giáo nào cũng đều được “mật giải” bằng cách 
ây. Giáo lý Tương Ưng Swedenborgian, nhân đó, sáng rõ như ban ngày. 
Giáo lý Chân Ngôn Mật Tông cũng phản ảnh phần nào sự tương ưng ấy, dầu 
khác hăn, cô nhiên, căn bản triết lý. Mọi luận giải đều có thể có bất cứ đâu, 
không phải chỉ vì luận giải nào cũng có một yếu tố chủ quan đáng kể, mà vì 
sự tương ưng trùng trùng vô tận giữa những quan hệ chủ quan ấy. 


(13) Anuttara Samyak sambodhi, người Tàu dịch là Vô Thượng Chánh Đăng 
Chánh Giác hoặc Vô thượng bô đê (D.G.) 


(14) Trong Thiền Tông, giai thoại này thường được kế lại là “Thế Tôn niêm 
hoa, Ca Diệp vi tiêu”, nghĩa là Phật giơ lên cành hoa, và Ca Diệp mỉm cười. 
Đó là khởi điêm của đạo Thiên (D.G.) 


(15) Xin xem các phẩm như Tevijja, Mahali, Brahmajala v.v... (Tam minh, 
Ma ha lê, Phạm Võng), trong bộ Digha Nikaya (Trường Bộ Kinh). Coi luôn 
phẩm Sutta Nipala, nhất là Atthakavagga là bản văn Phật giáo tối cô giữ 
được đến ngày nay, trong ây đề cập đến trạng thái nội tĩnh gọi là 
AIIhattasanti, không thể đạt được bằng bất cứ triết học, truyền thống hoặc 
hạnh lành nào. 


(16) Phật không bao giờ quên gây cho các đệ tử một ấn tượng mạnh về chân 
lý tối thượng của Phật giáo, phải tự chứng và nội chứng lấy, điều ấy thấy rõ 
trong các bộ kinh A Hàm. Rải rác khắp, ta gặp những câu như “không dựa 
vào người khác, họ tin, hoặc nghĩ, hoặc phá nghi, hoặc thâm tín ở pháp”. Từ 
sự tự quyết kiến cô ấy mở đường cho con người nhận thức dòng nghiệp quả 
ô trược (asrava) bị chận đứng hoặc cạn nguôn, siêu hóa lên quả vị la hán, tức 
là cứu cánh của sinh hoạt Phật giáo. 


(17) Anupadhisesha (vô dư Niết Bàn) 


(18) Thật ra danh từ Bát Nhã (Prajna hoặc Panna, theo Pali) không phải độc 
quyên của Đại Thừa, mà Tiểu Thừa vẫn thường dùng. Nhưng tiểu thừa ít 
nhân mạnh trên ý niệm giác ngộ, cũng như tất cả ý nghĩa tối cao của giác 
ngộ trong hệ thống Phật giáo; Tiểu Thừa có vẻ coi nhẹ Bát Nhã hơn Đại 
Thừa vậy. Đại Thừa, trái lại, có thể coi là tôn giáo tối cao của Bát Nhã, hơn 
nữa, Bát Nhã còn được thượng tôn như một thần tượng. 


(19) Bồ Tát thường được định nghĩa là người cầu đạo bồ đề, người cầu nhất 
thiệt trí, hoặc Phật trí. Tuy nhiên, theo từ nguyên thì không có vân đê “câu” 
mà là đã chứng đăc, hoặc săn đủ (cụ túc), vì danh từ Bodhi sattva gôm có 


sattva là chúng sanh, người, và bodhi là bồ đề, trí huệ, giác ngộ: vậy Bồ Tát 
là chúng sanh của Trí Huệ (D.G.) 


(20) Đó chăng khác hơn là mở con mắt sạnh bợn nhơ của Pháp (thanh tịnh 
Pháp nhãn) mà kinh A Hàm thường nói đên khi có người chứng quả La Hán 
(viraJam vitamalam dhamma cakkhum udapadl). 


(21) Coi kinh Pháp Hoa, phẩm 15: “Như Lai thọ mạng”. A Tăng kì là nhiều 
vô số kể. Phẩm â ây nói: “Ta thành Phật, đến nay lâu không thê kế được, tuổi 
thọ của ta dài đến vô lượng vô biên vô số kiếp. Ta vốn thường còn chắng 
mất”. Vậy, sự thành Phật của Thích Ca chỉ là một phương tiện, cũng như sự 
Giáng sanh của Ngài chỉ vì một đại sự nhân duyên, và nhân duyên Ấy, theo 
Pháp Hoa, là mở cái thấy biết Như Lai (D.G.). 


(22) Kinh Pháp Cú, bản dịch chữ Hán, mục 153, 154: 

Sanh tử hữu vô lượng- vãng lai vô đoan tự 

Cầu ủ Ốc xá giả - sác sác thọ bào thai 

Dĩ quan thử ốc - cánh bắt tạo xá 

Lương sạn dĩ hoại - đài các tối chiết 

Tâm di ly hành - trung gian dĩ diệt 

Người tạo ra ngôi nhà (ốc xá giả, gha-karakam) là hành uẫn (sankhara- 
mental formation), tức những hành động tạo tác của tâm thức, tức tâm tư 
duy, hoặc tư tưởng, được coi là chủ lực của vô minh. Ngôi nhà đây là nhân 
sinh và vũ trụ, do tâm sở tạo, do thức sở biên (D.G.). 


(23) Theo Đại Thừa Khởi Tín Luận của Mã Minh, vô minh, có nghĩa là sự 
dây lên của một ý nghĩa (tâm) trong ý thức. Cầu â ấy có thể giải thích bằng 
nhiều cách khác nhau; nhưng hễ vô minh còn quan niệm như một cơ sự thoạt 
nhiên dấy lên trong chớp nhoáng, không đòi hỏi một thời gian nào hết, thì sự 
biến mắt của ý nghĩa ấy - tức là Giác Ngộ - cũng phải là một cơ sự xảy ra 
trong chớp nhoáng như nhau. 


(24) Thấy, tánh. 


(25) Vùng đất bí mật, cắm địa 


(26) Chỉ có cái phi lý là cái đáng tin (D.G.) 


(27) A Thuyết Thị phiên âm phạm ngữ Asvajit, người Tàu dịch là Mã Thắng 
Tỳ Khưu, một trong sô đệ tử đâu tiên của Phật, còn Xá Lợi Phât lúc này 
chưa quy y(D.G.) 


(28) Đó là dịch qua bản chữ Phạn, còn theo bản chữ Hán dịch lại thì vầy: 
Các Pháp nhân duyên sanh 

Cũng theo nhân duyên diệt 

Nhân duyên sanh diệt này 

Như Lai từng tuyên thuyết (D.G.) 


(29) Đệ nhất nghĩa đề: chân lý tối hậu, paramartha. Kinh Lăng Già nói: “Đệ 
nhất nghĩa là chỗ sở đắc của thánh trí tự giác, chăng phải là cảnh giới do 
ngôn thuyết vọng tưởng biết được, vậy nên ngôn thuyết vọng tưởng không 
hiển thị được đệ nhất nghĩa. Ngôn thuyết vốn sanh diệt lay động, trôi lăn, do 
nhân duyên mà dấy lên. Đã là trôi lăn, do nhân duyên dây lên thì không hiển 
thị được đệ nhất nghĩa” (D.G.) 


(30) Kinh Viên Giác: Lời kinh dạy như ngón tay chỉ mặt trăng. Có thấy 
trăng rôi rôt cuộc mới biệt ngón tay chăng phải là mặt trăng. Tât cả lời nói 
của Như Lai khai thị bô tát cũng như vậy đó (D.G.) 


(31) Vô dư Niết Bàn: Anupadhisesha Nirvana (D.G.) 
(32) Apratis Thitanirvana: bất trụ Niết Bàn (D.G.) 


(33) Ở đây, tôi thấy cần nói vài lời về cái trong Phật giáo gọi là “hành động 
không cố gắng, không mục đích” (an abhoga carya; vô công dụng hạnh). 
Nếu tôi không lầm, đó cũng chính là cái người Công giáo nói đừng để tay 
mặt biết việc làm của tay trái. Khi tâm đạt đến thực tại của giác ngộ thì tự 
nhiên gạn lọc hết trần câu, cả lý và tình, và linh minh chí thiện đến độ làm gì 
cũng trong sạch, cũng vô tư, cũng ban lợi lộc cho thế gian. Nhưng hễ ta còn 
có ý thức (hữu tâm) về những nỗ lực cần phải vận dụng nhằm chiến thắng 
vọng tâm và phiền não thì còn bị ô nhiễm, vì còn có ép buộc, còn giả tạo, do 
đó gây trở ngại cho sự ứng dụng tự do và hồn nhiên của tâm tánh; và tình 
thương, nguyên lai là một đức tướng tự nhiên của giác trí, không phát huy gì 


được, mà chỉ dụng ý luyện tập nhăm duy trì bản ngã. “Bồn Nguyện” 
(pranidhana) vẫn lập lên từ tình thương, nhưng chỉ bắt đầu có tác dụng, 
nghĩa là có vô công dụng, vô mục đích (an abhoga) khi Giác là một năng lực 
thuần sáng tạo. Đó là chỗ khác nhau giữa tôn giáo và luân lý; đó là chỗ học 
thuyết duyên khởi (pratitya samutpada) không tạo được sinh hoạt Phật giáo, 
và đó là chỗ lập cước của Thiền Tông đối với “hữu luận” của Tiêu Thừa và 
“không luận” của trường phái Bát Nhã (Bát Nhã Không Tông). 


(34) Kinh Thoại Ứng 


(35) Trường A Hàm, Kiên Cố Kinh, bản dịch chữ Hán, còn bản văn Pali 
(Dighi Nikaya, kevaddha sutta) không có đoạn văn này. Coi luôn trong bản 
A Hàm Trung hoa, Kinh Lô Già (Lohicca) và kinh Sa Môn Quả (Samanna 
phala) Phật dạy nhất thiết cần tịnh cư mới cầu được chánh giác, và diệt trừ 
tham dục. Tỉnh cần, tịnh quán và nghiêm cẩn, đó là những điều kiện thiết 
yếu, thiếu nó không Phật tử nào mong được thoát tử siêu sinh. 


(36) Theo bản dịch Anh Ngữ của Rhys Davids, với chú thích như sau: “Định 
(Samadhi, hoặc tam muội!) trong năm bộ kinh A Hàm, chiếm một địa vị quan 
trọng như lòng tin trong Tân Ước; đoạn văn chứng tỏ, trong Phật giáo ban 
sơ, định huệ và giới g1ữ một vai trò tương đương với đức tin, lý trí và khiêm 
hạ trong thần học tây phương sau này. Thật khó tìm ra một đoạn văn xác 
định rõ mối tương quan giữa những ý niệm mâu thuẫn cấy bằng những lời 
cao đẹp, văn súc tích hơn?” Đúng, nhưng tại sao mâu thuẫn? 


(37) Bộ Đại Thừa To nghiêm luận (Mahavyutpatti) kế đến 108 thứ định, 
nhiều bộ khác nói có “vô sô định”. Người Ấn rất tinh luyện phép định này, 
nhiêu kêt quả kỳ diệu thường được tường thuật. 


(38) Sự phân biệt các chủng loại Thiền ấy cũng được các nhà học Phật chấp 
nhận, nhứt là trong giới Tiểu Thừa. Hắn nhiên quan niệm thiền của người 
Đại Thừa cũng suy diễn, hoặc triển khai từ đó, nhưng sau này ta sẽ thấy nó 
sai khác rất nhiều. Các bộ A Hàm từng mô tả tỉ mi các thứ thiền ấy, chẳng 
hạn như trong kinh Sa Môn Quả có đoạn biện giải về kết quả của cuộc sông 
khép mình trong phạm hạnh. Phương pháp tu luyện â ấy không riêng gì cho 
Phật giáo, mà cả đến các triết gia và khất sĩ Ấn cũng giảng dạy và thực hành 
nữa. Tuy nhiên, Phật không thoả mãn với lối tu tập ấy, vì nó không đưa đến 
kết quả mong đợi, nghĩa là không mở đường tự giác, Do đó trong bước đầu 
dân thân vào cuộc sông xuất gia, Phật học đạo ở hai ông tiên Arada và 
Udraka (Arala và Uất đà la) nhưng rồi từ giã hai lão sư ra đi. 


(39) Đó là bốn thiền của sắc giới (D.G.) 


(40) Chẳng hạn như mười đề tài quán tưởng sau đây: quán Phật, quán pháp, 
quán tăng, quán giới hạnh, quán từ bị, quán hư không, quán thanh tịnh, quán 
số túc (hơi thở) quán vô minh, quán cái chết. THỰ: người ta đặt năm đề tài 
sau đây để quan sát gọi là “ngũ định tâm quán”: quán bất tịnh, quán từ bị, 
quán sô tức, quán nhân duyên, và quán niệm Phật. Có khi cũng dùng bốn đề 
tài cảnh giác sau đây gọi là “tứ niệm xứ”: niệm thân là bất tịnh (ô uế), niệm 
thọ (cảm giác) là khổ, niệm tâm (tư tưởng) là vô thường, niệm pháp (vạn 
vật) là vô ngã. 


(41) Bố cục thông thường trong các bộ kinh gồm có ba. phần là phần tựa 
(chứng tin: văn thời chủ, sứ, chúng) phân chính văn và phân lưu thông (kêt). 
(D.G.) 

(42) - NGŨ PHÁP: danh, tướng, vọng tưởng, chánh trí, như như. 

- TAM TỰ TÁNH: vọng tưởng, duyên khởi và thành tự tánh (svabhava). 


- BÁT THỨC: năm giác quan cộng thêm ý thức, mạt na thức và a lại da 
thức. 


- NHỊ VÔ NGÃ: (nairatmya): nhân vô ngã (chủ thể) pháp vô ngã (khách thể) 
D.G. 


(43) Tâm tông: lẫy tâm là tông chỉ (D.G.) 
(44) phi nhất phi nhị, phi dị. 


(45) vô bất hoặc bất nhị (non-dualistic) có nghĩa là thuần nhất, không thê 
chia chẻ được. 


(46) tự tại, hằng =being; sinh thành, chuyên = becoming (D.G.) 


(47) Lăng Già quyên 3: “vọng tưởng do tập khí chuyến, sanh ra nhiều thứ 
tâm, nhân đó cảnh giới hiện ra ngoài, đó là tâm lượng của thế tục”. Tập khí 
(vasana) là những cảm nhiễm thâm căn cố đề kết thành tập quán trong sinh 
hoạt tâm linh. (D.G.) 


(48) Bồn thiền sắc giới và bốn định vô sắc giới, và cuối cùng diệt tận định 
(co1 trang 127). 


Tuy nhiên, trong Tăng Nhất Bộ Kinh (Anguttara Nikaya XI, 10) đề cập một 
thứ thiền chân chánh (ajaniya jnana) khác với cái thiền tạp nhạp, thiếu tinh 
luyện thường. Các thứ thiền nầy được ví như con ngựa chứng nhốt chuồng 
không nghĩ đến phận sự mà chỉ ngóng đến rơm cỏ, chờ ăn. Cũng vậy, Thiền 
không thể luyện được có kết quả nếu người luyện chỉ cầu thỏa mãn dục vọng 
ích kỷ, và như thế không bao giờ đạt được thực tại “như thị”. Muốn cầu giải 
thoát và chánh trí thì sân hận, lười biếng, lo âu và ngờ vực phải trừ tuyệt, và 
đó là lúc thành Thiền- thứ thiền không tùy thuộc vào bất cứ sắc chất hoặc 
không gian hoặc ý thức hoặc hư vô hoặc cái không nghĩ bàn được nào; thứ 
thiền không thuộc về thế giới này hoặc thế giới khác, hoặc thiên thể khác 
hoặc điều nghe thấy, hoặc điều nhớ lại hoặc nhận ra; thứ thiền không liên 
quan gì đến kiến thức hoặc trầm tư. Cái “thiền chân thực” mô tả trong bộ 
Nikaya ấy thuộc về Đại Thừa hơn là Tiêu Thừa chánh thống vậy. 


(49) Dharma nairatmya 


(50) Địa (bhumi) là cấp bực tu chứng. Bồ Tát tu lần lượt từ sơ địa lên thập 
địa là thành Phật (D.G.) 


(S1) Tam minh: Túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tân minh. 


(52) Tam thần thông: biến hóa thần thông; tha tâm thần thông, và giáo hóa 
thân thông (DG) 


(53) Coi Kinh Duy Ma Cật, phẩm vô nhị pháp môn. Bồ Tát Văn Thù hỏi 
Duy Ma “Thế nào là vào pháp môn không hai?”, Duy Ma im lặng không nói, 
và Văn Thù khen. Cùng một câu hỏi ấy, sau đó, đời nhà Đường, lục tô Huệ 
Năng nói toạt ra hết, băng ngôn ngữ via negative. Tinh thần Trung Hoa và 
Án Độ khác nhau là vậy. Coi Đàn Kinh, phẩm hành do (D.G.) 


(54) Có người hỏi Không Tử về việc chết, Ngài đáp: “Chưa biết sông, hỏi 
chêt làm gì?”(D.G.) 


(55) Trúc Lâm thất hiền đời Tấn là các đạo sĩ Kê Khang Nguyễn Tịch, Sơn 
Đào, Hương Tú, Lưu Linh, Nguyên hàm, Vương Nhung. 


(S56) Nagarjuna: Long Thọ, tay cự phách của Đại Thừa giáo, tác giả các bộ 
Trung Luận, Thập nhị môn luận, Thập trụ luận. 


Sankara: Tay cự phách của Bà La Môn giáo, giáo chủ phái advaita vedanta 
(phệ đàn đa), một trong sô lục sư ngoại đạo. 


(57) Tâm gọi là tâm vì chẳng phải là Tâm (D.G) 


(S8) Phật giáo bị ách vận ở Trung Hoa trong đời các vua Thái Võ nhà Hậu 
Nguy (446) Võ Đề đời Bắc Châu (574) Thế Tôn Đời Hậu Châu và Võ Tôn 
đời Đường (845). Riêng ở đời Võ Tôn, 44.600 chùa bị triệt hạ, 265.000 tăng 
ni bị bắt hoàn tục (D.G.) 


(S59) Không nhận diện được là ai, có thể là Mâu Tử, tác giả bộ “Mâu Tử lý 
hoặc” (D.G.) 


(60) Pháp sư Ấn Độ, dịch giả nhiều bộ kinh bất hủ, tịch năm 413 đời Đông 
Tấn (D.G. 


-—-oÔO--- 
Luận ba - GIÁC NGỘ VÀ VÔ MINH 


I. BÓN CHÁT CỦA TRI GIÁC BÒ ĐÈ 


Dầu quái dị đến khó tưởng tượng, nhưng hiển nhiên là vậy: các nhà học Phật 
quá mài miệt nghiên cứu giáo lý của Phật, và luận giải của chư tổ, mà lơ là 
hắn việc khảo sát thắng vào bài học nội chứng của Phật. Tôi thiết tưởng điều 
khẩn yếu cần thâm cứu trước hết để thấu triệt tư tưởng của Phật là phải 
khám phá ngay vào bốn thể của sự tự giác ấy mà kinh điển nói rằng Ngài 
hoát nhiên ngộ đạo khi vào đại định - tam muội tam bồ đề. 


Những gì Phật dạy lại các đệ tử chăng qua chỉ là phần tinh luyện của trí thức 
Phật nhằm chỉ cho môn đệ thấy và thành những gì Ngài đã thấy và đã thành. 
Kết quả thuần trí thức ấ ẤY, dầu được trình bày dưới hình thức triết lý nào, vẫn 
không lột được tính thần của sự tâm chứng ấy của Phật. Bởi vậy, muốn năm 
lấy yêu chỉ của Phật giáo - tức nội dung của Giác Ngộ - ta phải sống thân 
thiết với cảnh giới tự chứng ấy của người mở đạo, vì do sự tự chứng ấy Phật 
mới là Phật, và là giáo chủ của một hệ thống đạo mang tên Phật. Vậy thử 
xem kinh điển ghi chép sự chứng nghiệm ấy như thế nào, do đâu mà có, và 
hậu quả (1) ra sao. 


Trong Trường bộ kinh, phẩm Đại bản (2), có đoạn Phật thuyết về sáu vị Phật 
quá khứ ra đời trước Ngài. Đại khái tiêu sử các vị Bô Tát và Phật ây đêu hao 
hao giông như tiêu sử của Phật, trừ vài chi tiêt phụ thuộc, vì người ta lập 


luận rằng chư Phật đều giống nhau hết ở bốn hạnh. Nên khi Thích Ca, Phật 
của Kiếp hiện tại, thuyết về chư Phật kiếp quá khứ, thuật lại sự tự giác của 
các cô Phật, Thích Ca thật ra chỉ tổng kết lại cuộc giáng sanh của ngài ở cõi 
trần, và mọi chỉ tiết Ngài thuật lại về chư cô Phật đều có thể coi là của chính 
Ngài, ngoại trừ vài điểm về huyết hệ, giai cấp xã hội, chỗ sanh, thọ mạng, 
v.v... Nhất là sự tâm chứng của Ngài, gọi là Ngộ (3) càng đặc biệt giống hệt. 


Khi chưa đắc đạo, và còn là Bồ Tát, Phật yên lặng nhập định, tư tưởng sau 
đây đên với Phật: 


“Thê giới nây thật là điên đảo: người ta sanh ra, rôi lớn lên, rôi già chết, rôi 
bỏ xác thân nây trở lại một xác thân khác. 


Trầm luân trong khổ não, có ai tìm ra được con đường giải thoát, huống nữa 
là giải thoát già nua và tử biệt. O1, biết bao giờ mới thoát khô, thoát sanh lão 
bệnh tử?” 


Nghĩ vậy, Bồ Tát luận rằng vì có lão nên có tử, vì có tử nên có sanh, vì có 
sanh nên có hữu, vì có hữu nên có thủ, vì có thủ nên có ái, cứ thế, theo dòng 
nhân duyên, Ngài đi đến danh sắc (namarupa) và thức (vinnana) (4). Rồi Bỗ 
Tát tiếp tục hết dõi ngược đến lội xuôi suốt dòng nhân duyên của khổ, từ 
hiện hữu đến dứt hiện hữu, thì Bồ Tát bỗng dưng mở con mắt huệ, thấy rõ 
những việc từ trước chưa bao giờ thấy, đắc tri kiến, đắc giác ngộ. 


Thế rồi Ngài reo to: “Ta đã thấu được pháp thâm diệu, khó nhận, khó hiểu, 

văng lặng, tuyệt vời, không biện giải gì được, tinh tế, chỉ có thánh nhân mới 
hiểu được. Nhưng người đời thích bám níu vào chỗ ưa thích; mà đã bám níu, 
đã ưa thích, thì bị trói buộc trong ưa thích, làm sao rõ lẽ cái nầy sanh ra từ 
cái kia, và tất cả điều diễn ra trong vòng nhân quả. Và cũng rất khó nhận 
định tại sao phải chấm dứt hết tạo tác trong đời, phải đừng gây nghiệp tái 
sinh, phải xả trừ hết bám níu, phải diệt hết mê luyến, phải tịnh tâm, phải 
chứng Niết Bàn”. 


Rồi đức Phật tuyên xứng bài kệ sau đây, ngụ ý ngần ngại trong ý định phố 
truyền đạo pháp cho thế gian - cái Pháp mà Ngài vừa tâm chứng, Ngài thấy 
tận mắt, không qua một sự học hỏi cô truyền nào: 


“Cái ấy, trải bao công khó, mới hàng phục được. 


Thế là xong! Ích lợi gì ta đem ra truyền bá? 


Người đời vốn mê đắm trong tham sân 
Làm sao lãnh hội được Pháp (chân lý) ấy! 
Đối với nếp cảm nghĩ của thế gian, 

Pháp này thâm diệu, thù thắng, nhiệm mầu, 


Làm sao truyên được cho loài người bị si mê trói buộc đăm chìm trong đêm 
tôi của vô minh.(S) 


Đó, theo các nhà trước thuật Nikaya thuật lại, và cũng được nhiều văn liệu 
khác xác nhận, ta thấy rõ sự Giác Ngộ bừng lên tự tâm Phật phải là một sự 
chứng nghiệm hoàn toàn đặc thù, không thể phát sanh tự một tâm thức tầm 
thường, cả đến tâm thức của các bậc minh triết, thông thái, học nhiều nghĩ 
nhiều. Nên tự nhiên Phật muốn im lặng thâu thần vào Niết Bàn, không mở 
Pháp; nhưng sau đó Phật đôi ý nhân có lời thỉnh cầu của đức Đại Phạm 
Thiên trong bài kệ như sau: 


“Như một người chót vót ngự trên đỉnh núi, nhìn xuống thế gian đâu đâu 
cũng thây, 


Cũng vậy đó, bạch Ngài, đắng Toàn Giác, đắng Toàn Trí, Người chứng Pháp 
vô thượng, 


Nhìn xuống thế gian đắm chìm trong sanh tử luân hồi. 


Xin đứng lên, đắng Trượng Phu! Đắng Toàn Thắng! đắng Pháp Vương rũ 
sạch hêt lậu nghiệp! 


Hãy đi khắp cõi đời, Bậc Đạo Sư trang nghiêm Phước Huệ, dạy Pháp cho 
chúng tôi. Thê gian đang chờ Ngài.” 


Thật quá rõ ràng chính sự tâm chứng ấy chuyên Bồ Tát thành Như Lai, Ứng 
Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Đó là 
chỗ tất cả kinh điển, Tiểu Thừa và Đại Thừa, điều tán đồng. 


Đến đây nây ra câu hỏi đầy ý nghĩa nhất trong lịch sử Phật Giáo. Thật vậy, 
thử hỏi cái gì trong sự tâm chứng ây khiên Phật chiên thăng vô minh, gội 
sạch hêt cảm nhiễm? Cái kiên chiêu ây là gì phóng vào sự vật khiên Phật 


thây những cái từ trước chưa bao giờ thầy? Phải chăng đó là giáo lý “khô 
đế” do “ái” và “thủ” mà có? Phải chăng đó là giáo lý “nhân quả” mà Phật đã 
phăng môi đền tận “vô minh”, coi như nguôn gôc của khô đau phiên não? 


Chắc chắn không phải vì vận dụng trí óc nhiều mà Phật ngộ đạo. “Không thể 
dùng trí suy luận thường mà hiểu được” là câu nói thường gặp luôn trong 
văn học Phật giáo, Pali và Phạn ngữ. Sự hoan lạc Phật trải qua lúc ẫy thật 
sâu đậm quá, thâm thía quá, và hậu quả vô biên quá, không thê thuộc phạm 
vi suy luận. Trí suy luận chỉ đủ sức đưa đến một sự thỏa mãn thường khi 
thắc mắc được đánh tan, nhưng không đủ cương yếu để đi vào chiều sâu của 
đời sống nội tâm. Không phải tất cả nhà thông thái đều là thánh, mà không 
phải thánh nào cũng là thông thái. Sự quán tưởng bằng lý trí luật nhân quả 
của Phật, dầu toàn hảo và tuyệt luân đến mấy, vẫn không chắc gì quyết định 
được sự chiến thắng vô minh, đau khổ, sanh tử và ô nhiễm. Dõi theo chúng 
đến tận đầu nguồn, hoặc xâu chúng thành chuỗi xích nhân duyên, là một 
việc, còn hàng phục chúng, chế ngự chúng trong thực tế của sinh hoạt là một 
việc hoàn toàn khác. Ở trường hợp đầu, chỉ có trí thức là hoạt động, còn ở 
trường hợp sau còn có tác động của ý chí - và ý chí tức con người. Không 
phải Phật chỉ tìm ra Mười Hai Nhân Duyên, mà chính tự tay Ngài nắm lấy 
chuỗi xích, bóp nát tan tành, để nó không còn trói buộc Ngài nữa được. 


Nhỡn quang của Phật kiến chiếu đến chỗ cùng tuyệt của thể tánh Phật, và 
Phật thấy tất cả ý “như thực” chẳng khác nảo ta thây bản tay của ta bằng đôi 
mắt của chính ta - nghĩa là trực tiếp, không suy nghĩ, không biện giải, không 
khen chê, không so sánh, không tuần tự từng bước đắn đo; Ngài thấy, thế là 
hết chuyện, còn gì mà bàn, mà luận, mà giải nữa. Phật thấy, thế là đủ rồi, 
không còn phải hướng tới đâu hết, trong cũng như ngoài, bên này cũng như 
bên kia. Và chính vì mức độ viên mãn và cùng tuyệt của cái thấy ấy mà Ngài 
mãn nguyện; Ngài biết chuỗi xích đã nát vụn rồi, và Ngài là người giải thoát. 
Vậy, sự tự chứng tự giác của Phật không bao giờ có thể lãnh hội được bằng 
tri thức suy luận chỉ gây thêm cực hình, nhưng bất lực không hiện thực được 
cảnh giới GIác Ngộ. 


Kinh nghiệm của Phật về nỗi khổ trong đời là một kinh nghiệm thực tế, sâu 
và mạnh khác thường, nên đã chấn động toàn thể con người của Phật; và hậu 
quả là sức thâm cảm phản ứng lại trong giờ hành đạo của Phật sau này đáp 
ứng đúng với cao độ của cảm giác ấy. Thật không gì hiển nhiên hơn Phật 
không thê tự mãn với một cái nhìn phiến diện, hoặc quán tưởng suông bằng 
trí thức, những cơ sự của cuộc sống. Để trấn định tuyệt đối những đợt sóng 
lao xao nỗi dậy trong tim, Ngài cần viện đến một cái gì thâm diệu hơn, của 


chính tự thê của Ngài. Vì xét cùng ra, trí thức chỉ là một ông khách bảng 
quan, nên muốn nó làm gì thì nó cũng so đo hơn thiệt đòi trả công. Một 
mình nó, nó không tạo được trạng thái tâm chứng gọi là ngộ. Cảm giác tự do 
tuyệt đối, cảm giác “aham hi araha loke, aham satta anuttaro” (6) không thê 
là cái biết thuần trí thức của một khối óc cao. Ở Phật phải có một ý thức 
khác, tinh yếu hơn, mới có thê đưa đến cảnh giới tự giác thâm diệu tối cao 
ây. 


Đề diễn lại cảnh giới tự giác Ấy, các nhà văn học Phật tận dụng cả một khi từ 
ngữ đủ bản sắc, về luận lý cũng như về đủ phương diện khác. Những từ ngữ 
thường dùng là những chữ này: trí, huệ (bát nhã), chứng, ngộ, thành, giác, 
kiến. (7) Trên thực tế, hễ ta còn thu hẹp ta trong vòng trí thức, đầu uyên bác 
quang minh thế mấy, thì bản thể của sự vật vẫn thoát khỏi ta. Vì lý do đó, cả 
đến những người gọi là Phật tử nguyên thi, được coi là thực nghiệm, duy lý, 
và bất khả tri, vẫn phải vận dụng một năng khiếu khác thường hơn, không 
can hệ gì đến cái tôi thuộc kinh nghiệm, để nhắm đến những gì thâm diệu 
hơn là sự hiểu biết của thế gian trong vòng tương đối. 


Kinh Phổ Diệu, phẩm “vô thượng bồ đề” của Đại Thừa Giáo còn tỏ ra dứt 
khoát hơn về bản chất của sự dụng tâm hoặc trí huệ ẫy đã chuyển Bồ Tát 
thành Phật. Theo kinh thì “bỗng chốc trong một niệm, bằng trí Bát Nhã, Phật 
chứng Vô Thượng Bồ Đề.” (8) Vậy, trí Bát Nhã ấy là gì? Đó là một sự hiểu 
biết đạt đến ở một tầng cao hơn kiến thức tương đối thường. Đó là một năng 
khiếu bao gồm cả trí và tâm, và một khi nó phát động thì tất cả xiềng xích 
của trí thức đều gãy đồ hết. Trí thức luôn luôn kẹt ở hai đầu, có người biết 
(năng tri) và vật được biết (sở tri), còn Bát Nhã là sự kiến chiếu, trong một 
niệm, không phân biệt chủ thê khách thê, cả hai đều gồm thâu trong một sát 
na (ikshana), trong một tâm (ekacitta), và giác là kết quả của cái ấy. Bằng 
vào những đặc tánh ây của Bát Nhã, các nhà Đại Thừa Giáo rọi được nhiều 
tia sáng vào bốn chất của tri giác bồ đề (sambodhi); khi tâm chuyên ngược 
lại nếp vận động thường, thay vì phân tán ra ngoài thì thu nhiếp vào trong 
đến chỗ nhất như, đó là bắt đầu thành tựu trạng thái “soI thấy trong một 
niệm” (nhất tâm kiến chiếu), vô minh hết tạo tác, và những cảm nhiễm (lậu) 
hết hoành hành. 


Giác là vậy, một trạng thái tuyệt đối của tâm dứt hết phân biệt: vọng tưởng 
hoặc biến kế chấp. (9) Để thể nghiệm trạng thái kiến chiếu muôn vật “trong 
một niệm” ây phải có một khí lực dõng mãnh. Thật vậy, tinh thần luận lý và 
thực tế của ta quá chuộng phân tách và luận giải; nói một cách khác, ta hay 
cắt thực tại thành nhiều phần manh mún để tìm hiểu riêng từng phần; nhưng 


khi ta ráp tất cả để làm lại cái toàn thể ban đầu thì phần nào cũng nỗi bật 
riêng nhau quá, tỏ rõ nên ta không thể thâu nhiếp cái toàn thể “trong một 
niệm” (10). Và vì lẽ có “nhất niệm” mới có giác nên cần nỗ lực vượt qua cái 
thế đối đãi ấy của ý thức kinh nghiệm chấp dính vào cái nhiều thay vì cái 
một của sự vật. Nên việc làm thiết yêu nhất nôi bật trên bối cảnh ngộ đạo là 
Phật đã vận dụng tất cả khí lực bình sinh đề giải quyết vẫn đề vô minh, tất cả 
hùng lực của ý chí để thoát ra cuộc chiến. 


Ta đọc thấy trong bộ Katha Upanishad: 


“Cũng như nước mưa từ đỉnh núi chảy xuống khắp nơi, cũng vậy, người 
nhiễm phải cái thấy có sai biệt chạy khắp nơi đuôi theo sự chấp trước. Cũng 
như nước trộn vào nước vẫn là nước, này Cô Đàm, cái biết của người biết 
cũng như vậy đó”. 


Trộn nước với nước, theo nghĩa ở đây, là “kiến chiếu những cái sai biệt 
trong một niệm”, một cái thấy cũng tuyệt chặt đứt khối luận lý lầy nhằy, 
chẳng chịt, vô vọng, nhô lên trên tất cả cái dị và cái đồng, và dung thông 
trong cái một tuyệt đối của người biết và cái biết. Trong cuộc sông thực tế 
đầy mâu thuẫn của chúng ta, quả đó là một thế chuyển ngược, một sự vặn 
tréo, một sự chân chỉnh lại vậy. 


Ông Eckhart, nhà huyền học tên tuổi ở Đức, không hẹn mà nên, đã kỳ ngộ 
một cách khoái trá quan niệm “kiến chiếu muôn vật trong một niệm” của 
Phật giáo khi Ngài tuyên bố: “Tôi thấy Chúa bằng con mắt nào thì cũng 
bằng con mắt ấy Chúa thấy tôi. Mắt tôi, và mắt Chúa, chỉ là một con mắt, 
một khuôn mặt, một hiểu biết, một tình thương” (I1). Khái niệm “chuyển 
ngược” còn được Jacob Boehme cực tả trong hình ảnh “Umgewandtes 
Auge” là con mắt “chuyển ngược”, có khả năng nhận ra Chúa. 


Vậy, Giác Ngộ phải gồm cả ý chí lẫn tri thức. Đó là một hành vi trực giác 
phát sanh từ ý chí. Ý chí muốn tự biết nó là gì, ý như thực - yatha bhutam 
dassana (12)- ngoài tất cả điều kiện chi phối sự hiểu biết. Phật đã chứng đến 
đó khi Ngài bứng lên một kiến chiếu mới sau bao lần loanh quanh trong 
vòng luận lý từ lão, tử đến vô minh, rồi từ vô minh đến lão, tử, dõi suốt 
mười hai mắc xích của lý duyên khởi. Phật cứ dẫm tới dẫm lui nát miếng đất 
ấy, vì Ngài bị kẹt vào một ngõ cụt trí thức, lui tới hết đường; lặp đi lặp lại 
mãi diễn trình ấy, phải đâu Phật dụng ý xây dựng lên cho Ngài một hệ thống 
triết học riêng, như ban đầu người ta đã tưởng vậy. 


Thật vậy, bấy giờ Phật không còn biết làm sao thoát cái vòng tư tưởng lẫn 
quân ấy, mà đầu này là sanh lão tử, còn đầu kia là vô minh. Một mặt Ngài 
không chối bỏ được những sự kiện khách quan hiện ra sừng sững, phủ phàng 
trước mắt, một mặt vô minh cứ cản ngăn trí năng Ngài vượt ra xa hơn, đúng 
ra là đi sâu vào hơn, Ngài bị kẹt ở hai đầu, không sao thoát được, hết loanh 
quanh đường này lại lẫn quần ngã kia, mà kết quả vẫn là vô vọng như nhau - 
sự vô vọng tuyệt đối của con đường dụng trí. Nhưng vốn là người bất khuất, 
Ngài muốn, với tất cả đại hùng lực của ý chí, đi ngay vào bổn thể của vấn 
đề, Ngài cứ đập mãi, đập mãi vào vô minh kì cho cửa phải mở tung ra: thế 
rồi trước mắt Phật bày ra chân trời mới lạ bấy lâu chưa từng thấy. Do đó mà 
sau ngày thành đạo, trên đường đến Ba La Nại, gặp đạo sĩ lõa thể Upaka, 
Ngài reo to: 


Ta là Bậc Tối Thắng, ta là Bậc Toàn Trí, 

Xá trừ hết ô nhiễm và trần cầu, 

Lìa bỏ tất cả, lửa tham dục đã tắt, 

Ta không học với ai thì còn biết gọi ai là Thầy? 

Những gì ta biết, ta không học với một ai, 

Không ai bằng ta trên thế gian này 

Dầu sanh ra ở cõi phàm hoặc cung trời, 

Không một ai bằng ta hết. 

Ta đã thực sự chiến đoạt quả giải thoát, 

Toàn thế gian, ta là bậc Vô Thượng Đạo Sư, 

Độc nhứt trong đời, hoàn toàn Giác Ngộ, 

Ta ngự trong yên vui vô lượng (13) 

Khi nói đến Chứng Đạo hoặc Giác Ngộ, tự nhiên ta dễ liên tưởng đến khía 
cạnh nhận thức và quên mất động lực phi thường của ý chí tác động ở bên 


sau, mà cũng chính là động lực cấu tạo nên cốt cách của một cá nhân. Đặc 
biệt trong Phật giáo, trí thức chiếm nhiều ưu thế quá, có lẽ hơi quá đáng 


phần nào, trong việc thành tựu lý tưởng sống đạo, nên hàng học giả thường 
quên mắt ý nghĩa của ý chí, là yếu tố quyết định sự giải quyết đại sự của 
cuộc sống. Do đó, tâm trí họ hướng hết vào giáo lý duyên khởi hoặc diệu đề, 
được coI như lời dạy tối cao của Phật. Thật không gì lầm hơn, cũng như họ 
từng chấp lầm Phật giáo là một thứ học thuật thuần đạo đức, cho rằng đó 
chăng qua chỉ là một hệ thống luân lý học (giới), không thần, không Chúa, 
và như vậy không hứa hẹn một hình thức bất tử nào. Nhưng ý nghĩa thâm 
yếu của Phật giáo về vô minh. Nhân Duyên và Giới Hạnh còn có một căn 
bản sâu vững khác thường hơn trong đời sống tâm linh của con người. Thật 
vậy. vô minh không có nghĩa là thiếu cái sáng về kiến thức, mà chính là sự 
tối tăm trong trl giác nội tại. Nếu vô minh chỉ nằm trong phạm vi kiến thức 
thì khi kiến thức sáng lên rồi sao vẫn không có, và không thể có, kết quả là 
Giác Ngộ, là thoát ly tất cả ràng buộc, và ô nhiễm, và ung độc như ta thấy ở 
các học giả Pali? Tri giác của Phật chiếu sâu vào thể tánh cũng như vào ý chí 
của Ngài, và Phật biết nó là như thế ấy, yatha bhutam là như vậy đó tatha 
bhava và chính từ sự hiểu biết như thực, như thị (14) ấy Ngài vươn lên trên 
chính mình để hiện thực là Phật, vô thượng và tối thắng. Thành ngữ “vô 
thượng chánh đăng chánh giác” (15) là chỉ vào cái biết thấy siêu việt ấy do 
Phật tự chứng tự ngộ lấy. 


Vô minh, phản nghĩa của Giác Ngộ, ở đây có một ý nghĩa thâm diệu hơn 
nghĩa thông thường từ trước ta gán cho nó. Vô minh không có nghĩa suông 
là thiểu kiến thức, hoặc không am tường một lý thuyết, một học thuật, hoặc 
một luật lệ nào đó. Vô minh chính là không năm được những sự kiện thiết 
cốt của cuộc đời biểu hiện ra từ ý chí. Trong vô minh, cái biết tách rời sự 
biết, và người tách rời cái được biết; trong vô minh, ngoại giới biệt lập với 
nội tâm, nghĩa là luôn luôn có những cặp mâu thuẫn đối lập nhau. Đó là cốt 
cách tự nhiên của trí thức vậy, nên hề có biết là có Vô minh sẵn liền theo 
hành vi biết. Khi ta tưởng biết một việc gì thì vẫn có một việc gì khác mà ta 
không biết. Cái không biết luôn luôn nằm sau cái biết, và không bao giờ ta 
nắm được người “chủ” vô danh của cái biết, mặc dầu ông ta luôn luôn là 
người bạn đông hành, không tránh đâu được, có mặt trong mỗi hành vi biết. 
Dầu vậy, ta vẫn muốn biết ô ông chủ vô danh â ấy, ta không thê để ông đi qua 
mà không biết gì hết về ông không nắm lấy ông, không thấy chân tướng của 
ông. Nói một cách khác, là phải chiếu kiến vào vô minh, và đó quả là một 
đại mâu thuẫn, ít ra trên mặt nhận thức. Nhưng hễ không qua khỏi ngưỡng 
cửa ấy thì tâm ta không yên, và đời sống trở thành một cực hình không chịu 
đựng nỗi. 


Trên đường tìm kiếm người chủ căn nhà ốc xá giả (16) Phật luôn luôn húc 
đầu vào vô minh, tức người chủ vô danh của sự biết ở bên sau cái biết. Đã 
bao lâu rồi, Phật không rớ tay được vào ông ta dưới lớp mặt nạ đen cho đến 
khi Ngài vượt qua, ấy không phải là một hành vi trí thức mà chính là một sự 
tự ngộ, một sự tâm chứng hiện thực ngoài tất cả khuôn phép luận lý, nên vô 
minh không tháp tùng theo được. Cái biết mà ta có được về chính mình, 
trong chính mình, như thực là chính mình, cái biết ấy không thê đạt tới bằng 
bất cứ phương tiện trí thức nào, vì trí thức nào cũng không được phép vượt 
ngoài thân phân hữu hạn của nó. Vô minh chỉ có thể hàng phục được bằng 
cách vượt ngoải qui tắc của nó. Đó là một hành vi của ý chí. Vô minh, tự nó, 
không có tội, mà cũng không phải là nguồn gốc của tội lỗi; nhưng nếu ta 
không thấu suốt được vô minh là gì, và ý nghĩa của vô minh là gì trong cuộc 
sông, thì mọi tội lỗi sẽ nối tiếp nhau, chẳng chịt, không cùng tận. Và tham ái 
- tansha - đầu mối của tội lỗi, chỉ có thể chế ngự được khi lý vô minh được 
quán chiếu đến chỗ tuyệt cùng. 


-—-O0O--- 


II. BỒN CHÁT CỦA VÔ MINH 


Bởi vậy, các nhà học Phật không gì lầm hơn là đùn vô minh vào quá khứ đề 
lý giải Mười Hai Nhân Duyên (17) trên quan điểm thời gian. Họ chia hai 
khoen đầu của chuỗi xích thuộc quá khứ, tám khoen giữa thuộc hiện tại, và 
hai khoen chót thuộc vị lai. Vô minh, đầu mối của loạt nhân duyên, không 
có giới hạn nào hết về thời gian, vì nó không thuộc về thời gian mà thuộc về 
ý chí, cũng như giác ngộ. Đưa quan niệm thời gian vào đó ất giác ngộ, tức là 
sự tiêu cực xả trừ vô minh, mắt hết tính cách cứu cánh, để rồi ta lại lần quân 
đi tìm một cái gì khác ở ngoài nó; thế là sợi dây ràng buộc càng siết thêm 
quanh ta và những cảm nhiễm (asava = lậu hoặc) hóa thành thân phận ngàn 
đời của chúng ta. Không một vị trời nào không ca tụng Giác Ngộ như “một 
hoa sen bừng trên biển trí, không chút bợn phiền não, như vừng nhật đánh 
bạt hết bóng vọng tưởng, như vừng trăng dập tắt lửa tội lỗi nung đốt người 
ời.” (Thế Thân Phật sở hành tán). 


Nếu Giác Ngộ đã làm cho toàn thể vũ trụ rung chuyên sáu cách khác nhau 
như kinh chép thì Vô Minh, khi chưa bị hàng phục, ắt vẫn có đủ thần lực ấy, 
dầu rằng, vì bốn chất và hiệu lực, thần lực ấy diễn ngược hăn lại với Giác 
Ngộ. Coi vô minh như một con số trí thức trong bài toán nhân duyên, rồi 
giải thích nó trong thế đối đãi của thời gian là hoàn toàn hủy bỏ tánh chất đệ 
nhất nhân duyên căn bản của nó trong chuỗi xích duyên khởi. Uy lực phi 


thường Phật tác động vào người đương thời cũng như đến với hậu thế phải 
đâu do thuật biện tài xảo diệu và đanh thép của Phật; đành rằng không ai 
chối cải diệu thuật ấy ở Phật, nhưng cốt yếu nhất uy lực ấy có được là do 
tâm thể quảng đại và phong cách thâm diệu của Phật phát ra từ một đại hùng 
lực của ý chí phóng sâu vào tận đầu nguồn khai sáng. Phật thắng vô minh là 
do Phật thi triển hùng lực ấy, một ý chí vạn năng vậy, mà Ma Vương và 
đoàn ma quân đành thất bại tan tành trong mưu toan hoặc khuất lấp hoặc mê 
hoặc Phật. Không nắm được tinh nghĩa ấy của vô minh trong hệ thống duyên 
khởi hoặc Thánh Đề chắc chắn sẽ ngộ nhận thực chất của Giác Ngộ, và do 
đó ngộ nhận luôn Phật Giáo. 


Thoạt tiên - nhưng thực sự không đâu là thoạt tiên hết trong lẽ đạo, ngoại trừ 
trong cuộc sông hữu hạn của ta, ý chí nảy ra một cái muôn, muốn tự biết nó; 

ây thế là mông lên một ý thức, là động niệm, và hễ động niệm thì ý chí bị 
phân hai (18). Ý chí, bổn lai là một, là viên mãn một, giờ đây bỗng phân hóa 
làm hai, thành chủ và khách. Xung đột, do đó, không tránh được. Chủ thì 
muốn thoát ly tất cả những gì ràng buộc nó trong ước vọng hiểu biết. Kê ra 
tự nó có khả năng biết được, nhưng đồng thời, với tính cách là khách, vẫn có 
cái gì nó không thể biết được. Trên đường cầu hiểu biết, Vô Minh theo liền 
kiến thức, khắc nghiệt như một định mạng, như bóng theo hình, không sao 
tách rời được hai ông bạn đồng hành ấy. Nhưng ý chí với tính cách là chủ, 
buộc phải trở về uyên nguyên, như khi chưa phân hóa thành mâu thuẫn, tức 
là chốn thanh tịnh an nhiên. Nhưng “tình quê” ấy không thể thỏa mãn được 
nếu không trải qua những thử thách dăng dai, đầy kham khô. Bởi lẽ một khi 
cái một bị tách làm hai rồi thì chiến đấu là cần, rất dõng mãnh, mới phục hồi 
được nguyên trạng. Nhưng phục hồi không phải chỉ là phản bổn hoàn 
nguyên, vì cái “bốn” ban đầu nhân phân hóa, chiến đấu và hoàn phục còn 
được sang giàu thêm gấp bội. 


Khi sự phân hóa mới phát hiện đầu tiên ở ý chí, ý thức mảng say mê nó mới 
nó lạ, nó có tài giải quyết những vấn đề thực dụng nên quên mất sứ mạng 
của nó, là chiếu sáng ý chí. Thay vì chuyển ngược cái sáng vào trong chính 
nó nghĩa là vào ý chí, tự đó nó bắt nguồn hiện hữu, nó lại đeo dính thế giới 
khách trần, hiện tượng và khái niệm; thảng hoặc nó phản tỉnh lại mà nhìn 
vào trong thì thấy ngay ở đó một thế giới thuần nhất tuyệt đối, và những gì 
là đối tượng bấy lâu nó khao khát tìm hiểu lại vẫn là chủ thể, tức chính nó 
vậy. Gươm không tự chặt được gươm. Ý thức không quét sách được Vô 
Minh vì vô minh là thê chất cô hữu của ý thức. Chỉ còn có cách là ý chí vận 
hết khí lực bình sanh để tự mình tự độ, mà vẫn không phá đồ ý thức cô hữu, 
hoặc nói đúng hơn, là để thấu đạt đến căn nguyên xung yếu nhất của ý thức. 


Đó là điều đã thành tựu ở Phật, khiến Ngài không còn là Cồ Đàm, mà trở 
thành bậc Chánh Trí, bậc Thế Tôn, bậc Toàn Giác. Trong ý chí thật ra còn 
có cái gì khác hơn là ý chí, còn có cái biết và cái thấy. Thấy là tự thấy, nhân 
đó ý chí được tự do tự chủ. Đó mới thật là “biết” theo nghĩa cốt yếu nhất, và 
chính từ trong cái biết ấy Cồ Đàm chết đi sống lại để thành Phật. 


Hễ ý chí còn bị đánh lừa bởi những gì do chính nó tạo ra, hoặc phản chiếu 
ra, thì Vô Minh còn ưu thế, và luôn luôn còn có ý thức phân biệt người biết 
và cái biết biệt lập nhau. Sự đánh lừa ấy dầu sao cũng không kéo dài được 
trước ý chí muốn được sáng tỏ, được tự do tự tại. Vô minh bao giờ cũng giả 
thiết có một cái gì chưa biết ở bên ngoài, cái thường được gọi là tự ngã, hoặc 
linh hồn, nhưng xét cùng ra chỉ là ý chí ở trạng thái Vô minh. Nên khi Phật 
ngộ đạo, Ngài tỏ rõ ngay không đâu có tự ngã, không đâu có linh hồn từng 
được coi là một thực thê chưa biết và không thể biết. Giác Ngộ đánh bạt hết 
Vô Minh, và cùng với Vô Minh biến mất luôn tất cả hình ma bóng quế 
phảng phất lên từ đáy hang sâu thấm của cái tôi. Vô minh thường hiểu là 
phản nghĩa vói kiến thức, nhưng trong giáo lý Phật giáo, nó đối lập với Giác 
Ngộ, và có nghĩa là cái tôi, cái “atman” mà Phật đã phủ nhận với tất cả khẩn 
thiết. Đó không có gì phải ngạc nhiên khi ta thấy rõ tất cả lời Phật dạy đều 
qui thúc vào giáo lý Giác Ngộ là giáo lý đã đánh bạt Vô Minh. 


Học Phật mà chỉ thấy có lý vô ngã, không màng thâm cứu lý Giác Ngộ, ắt 
không nhận chân được tất cả ý nghĩa của thông điệp Phật trao cho thế gian. 
Kể ra, trên phương diện tâm lý, Phật phủ nhận cái tôi sau khi nghiền nhỏ nó 
thành từng phần, chỉ một việc ấy, trên phương diện khoa học, Phật đáng gọi 
là vĩ đại rồi, vì khả năng phân tách của Phật thật đã vượt hắn người đương 
thời; tuy nhiên, nếu chỉ có vậy thì ảnh hưởng của Phật, với tư cách là bậc 
lãnh đạo tinh thần, không thê phố quát và lâu dài đến thế. Giáo lý vô ngã của 
Phật không phải chỉ thiết lập lên bằng một cuộc khảo sát khoa học như hiện 
nay, mà cốt yếu hơn đó là kết quả của một sự tu chứng. Nếu Vô Minh được 
thấu triệt đến cùng lý thì Vô Minh diệt, và đương nhiên cái tôi cũng bị phủ 
nhận luôn, không còn là một thực thể căn bản cho mọi hoạt động trong đời. 
Giác Ngộ là một quan niệm thực tế, rất khó nhận chân được cho người 
thường. Chỉ khi nào ta nhận ra ý nghĩa của nó trong toàn bộ Phật giáo, và 
dồn hết nỗ lực nhằm hiện thực nó, thì đương nhiên mọi việc khác sẽ tự giải 
quyết lấy, như khái niệm về Ngã, Ngã chấp, Vô Minh, Triền phược, Lậu 
hoặc, v.v.. Giới hạnh, quán tưởng, câu lý, tất cả phương tiện ấy chỉ nhằm 
đưa đến cứu cánh duy nhất đặt ra cho Phật giáo, là Giác Ngộ. Phật thường 
nhắc đi nhắc lại cho môn đệ giáo lý nhân quả, thường dạy vì sao khi nhân có 
thì quả có, và bằng cách nào nhân dứt thì quả dứt theo, đó không phải Phật 


cốt gắn vào họ một thứ luận lý hình thức, mà chính mở quả trực tiếp thế nào 
với hạnh phúc, tự do và yên vui tính thân của con người. 


Hễ còn coi Vô Minh như thiếu khả năng biện luận để hiểu biết thì khi hiểu 
biết rồi, khi Vô Minh diệt, vẫn không bao giờ đưa đến giải thoát và tự do, 
thứ tự do mà cả đến các bản văn Phật giáo cô nhất vẫn thường ám chỉ với tất 
cả khẩn thiết. Thử đọc lời tuyên bố sau đây của vị La Hán ấy (Phật) trong bộ 
Nikaya về tâm tự đo giải thoát: '““Tâm tôi bỗng bừng sáng lên chứng quả giải 
thoát vô thượng. Đây là thọ thân sau rốt của tôi, từ đây dứt hết nghiệp tái 
sanh rồi”. Câu nói sắc và mạnh làm sao, chứng tỏ Phật đã nắm lấy mạch 
sống với tất cả nhiệt thành và quyết tín. Đoạn văn thật đã định rõ đặc tính 
của quả vị La Hán. Nếu muốn thêm chỉ tiết, thì đây: 


“Bằng cái biết như vậy, bằng cái thấy như vậy, (19) tâm người thoát khỏi 
dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Giải thoát, người biết 
được giải thoát. Người biết cuộc tái sanh này đã giải trừ xong, phạm hạnh đã 
thành, việc cần làm đã làm, sau đời hiện tại không còn thọ thân nào khác”. 


(Kính Tu Bà, Subha sutta) 


Xét cùng ra, La Hán tức là Phật, mà cũng tức là Như Lai. Ban sơ, lịch sử 
Phật giáo dường như không phân biệt gắt gao lăm các danh từ ây, và đại 
khái có thê dùng lân lộn cho nhau. 


Nói về những luận giải khác nhau của ngoại đạo thạnh hành đương thời, 
Phật có những nhận định sau đây về sự thây biệt do Như Lai tự chứng: 


Điều ấy Như Lai đã biết, mà còn biết nhiều hơn thế nữa, nhưng Như Lai 
không chấp vào những sở tri ấy. Vì không chấp nên tâm được tịch tĩnh. Như 
Lai biết “như thực”, tướng sanh diệt của cảm giác (thọ), hương vị và độc vị 
của chúng, nên Như Lai được giải thoát hoàn toàn, sạch hết tập khí cảm 
nhiễm. Có nhiều pháp khác cao thâm, khó hiểu, tịch tĩnh, uyên áo, không 
thấu đạt được băng tỉnh thức, cơ trí, chỉ có hàng thánh mới lãnh hội được; 
những pháp. ấy, Như Lai đã tự chứng, tự giác, và nói lên: và chính đó là 
những cái cần được tuyên xưng trước hết những ai muốn tán thán Như Lai 
đúng theo chánh Pháp. (Kinh Phạm Võng, đoạn 30, 3l) 


Thật quá hiển nhiên những đức tướng Như Lai từng được ca tụng ấy, Phật 
không có được nhờ nghĩ nhiều luận giỏi. Đành rằng về trí thức, cái thấy của 
Phật cũng sắc bén, cũng quán xuyến như bất cứ người đương thời nào, 
nhưng ngoàải ra Phật còn một năng khiếu tuyệt vời hơn, còn uy lực của ý chí 


Ngài vận dụng đến mức cùng tuyệt nhằm phát huy tất cả đức tướng ấy toàn 
thuộc thê tánh Như Lai. Và cố nhiên là Phật không cần đương đầu với những 
câu hỏi siêu hình ấy từng ray rức các triết gia đương thời, mà chính các câu 
hỏi ấy đương nhiên được giải quyết trong Ngài khi Ngài chứng tâm thanh 
tịnh giải thoát, mà là giải quyết toàn bộ, tổng hợp, chớ không phải manh 
mún, tạm bợ, ví như trường hợp những câu hỏi trên được đặt lên cho trí thức 
suy luận của Phật thành những vấn đề triết học. Đó chính là ánh sáng cần 
phải có để lãnh hội bộ kinh Mahale (20). Nhiều học giả băng khoăn tự hỏi 
tại sao hai khái niệm hoàn toàn khác biệt nhau lại đem diễn chung trong một 
bộ kinh; sự thắc mắc ấy chứng tỏ Tặng tính thân kinh viện, họ không biết gì 
hết về tâm đạo, vì họ không thiết tha với yếu tố Giác Ngộ năm trong hệ 
thống tín ngưỡng Phật giáo. Muốn hiểu, cẦn một trực giác giàu tưởng tượng 
phóng thắng vào trung tâm cuộc sống, thay vì ỷ vào tài văn học, ngữ học để 
khám phá những đạo nhiệm mầu. 


Mahalê là một bản kinh Pali trong Trường Bộ Kinh. Kinh chép Ngài Mahalê 
hỏi Phật về mục đích tu tập của các đệ tử, và sau đây là đại khái lời Phật 
dạy: “Người Phật tử không tu thiền tập định nhắm chứng phép thần thông 
như thiên nhãn thiên nhĩ! (21) Có những pháp còn cao diệu hơn, thù thắng 
hơn, như đoạn dứt ba kiết sử (giây ràng buộc: kiến kiết, nghi kiết, giới thủ 
kiết), thành bậc dự lưu, không đọa ác thú...thành bậc nhất lai, còn phải trở về 
lại trong đời này... thành vị hóa sanh, nhập Niết Bàn lại đây, không còn trở 
lại thế gian này nữa. Những câu hỏi như trên của ông về “hồn (mạng căn) và 
xác (thân thể) là một hay là khác” là một vọng tưởng; vì một khi đạo nhãn 
của ông mở ra, và ông thấy “như thực”, biết “như thực” nghĩa là hết bị triền 
phược, ô nhiễm, và sanh diệt triền chuyên, thì những vấn đề hiện dày vò ông 
trở thành vô nghĩa, không còn đặt ra nữa. Nên tôi không cần giải đáp cho 
ông”. 

Cuộc đối thoại trên giữa Phật và Mahalê minh thị mối liên hệ giữa Giác Ngộ 
và vấn đề linh hồn. Không cần thắc mắc tại sao Phật không dứt khoát giải 
quyết câu hỏi ngàn đời ấy, mà chỉ phớt tỉnh gạc qua như không cần biết đến, 
và nói những gì hầu như không chút liên quan đến vấn đề chánh. Đó là một 
trong những trường hợp buộc ta phải đi sâu vào chân tướng của Vô Minh. 


——-O0O--- 


lII. Ý CHÍ TRONG CÔNG TÁC THẮM ĐỊNH LẠI GIÁ TRỊ SÓNG 


Một trong những lý do Phật bỏ lửng như vậy, không giải đáp, một số câu hỏi 
siêu hình là vì Phật giáo là một hệ thông tu tập thực nghiệm chớ không phải 


là một bài giảng huyền học. Có nhiên Phật vẫn có riêng một nhận thức luận 
nào đó, nhưng đó là điều phụ thuộc, bởi lẽ chủ đích của Phật Giáo là đạt ngộ 
ngõ hầu tâm chứng tự do. Ngộ tức phá mê, sự mê vọng trụ ở đầu nguồn sanh 
tử, và gây đủ thứ ma chướng cho con người, về lý cũng như về tình. Tuy 
nhiên, sự mê vọng ẫây không thể tận trừ được bằng phương tiện nào khác hơn 
là hùng lực của ý chí; kỳ dư mọi công phu khác, nhất là những phương tiện 
thuần trí thức, đều là phí công uống sức. Thế nên Phật mới cả quyết: “Những 
vẫn đề ấy (22) không lợi lạc gì hết, không liên hệ gì đến giáo pháp, không 
giúp thêm gì cho sự chánh mạng, mà cũng không dứt được lòng tham dục, 
không đem lại sự yên tĩnh cho thân tâm, sự suốt thông chân lý, trí huệ cao 
siêu và Niết Bàn. Vì cơ ây ta chăng nói ra”. Mặt khác, cái mà Phật giảng dạy 
là “Đây là sự khổ, đây là nguồn gốc sự khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con 
đường diệt khổ”. Vì đó toàn là những vấn đề thực tiễn, không những cần 
hiểu suốt hành sâu, mà còn phải chủ động điều khiến chúng nếu muốn thành 
tâm cầu đại ngộ giải thoát. 


Phật mạnh dạn chống lại kiến thức hư tưởng, Phật luôn luôn nhắc nhở phải 
trực kiến, phải thân chứng giáo pháp, cụ thê trước mắt, đó là điều hiển nhiên 
thấy khắp trong các bộ Nykayas cũng như trong các bản văn Đại Thừa. Đích 
thực đó là điểm tâm yếu nhất trong giáo lý nhà Phật. Kinh Tam Minh nói có 
một triết gia Bà La Môn tự phụ tính thông ba bộ kinh Phệ Đà và hướng dẫn 
đến sự cộng trú với Phạm Thiên, Phật mĩa mai ông ta trong đoạn văn đanh 
thép như sau (nhân Phật đáp lời cho một thanh niên đến tham vấn Phật về 
vẫn đề cộng trú ấy): “Như vậy anh nói các thầy Bà La Môn không thấy 
không biết con đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên; rồi anh lại nói rằng 
không một thầy Bà La Môn nảo trong các thầy tỉnh thông ba bộ Phệ Đà đã 
thấy được Phạm Thiên, không một đệ tử nào, không một tôn sư nào cho đến 
bảy đời cao tổ, đã thấy được Phạm Thiên. Rồi anh còn nói rằng cả đến các 
bậc đại tôn sư thời cổ mà các thầy Bà La Môn trọng vọng từng việc làm câu 
nói cũng không hề tự phụ hoặc biết hoặc thấy Phạm Thiên ở đâu, từ đâu đến, 
và đi về đâu. Ấy vậy mà các thầy Bà La Môn tinh thông ba bộ kinh Phệ Đà 
kia không biết không thấy Phạm Thiên lại nói các thầy có thể hướng dẫn con 
đường đưa đến cộng trú với Phạm Thiên. Quả đó là một đàn người mù đeo 
dính lưng nhau, người đầu không thấy, người giữa không thấy, mà người 
cuối cùng không thấy nốt. Như vậy lời nói những thầy Bà La Môn tỉnh 
thông ba bộ kinh Phệ Đà kia chỉ là lời nói của người mù, không thấy gì hết: 
người đầu không thấy, người giữa không thấy, mà người cuối cùng không 
thấy nốt”. 


Vậy Giác Ngộ, hoặc là sự phá vọng để hiểu chân, mà cũng tức là lý tưởng 
của sinh hoạt Phật giáo, sự Giác Ngộ ấy thật quả tỏ rõ không thê là một hành 
vi của trí thức, mà chính là sự chuyên hóa hoặc đúc kết lại toàn thể con 
người bằng phép tinh luyện một thứ trí năng căn bản nhất sẵn đủ trong mỗi 
người chúng ta. Trí thức thuần tuý có cái gì hời hợt, bằng quan, hầu như 
không thâm nhập được trong cuộc sông. Nếu Giác Ngộ, như kinh điển dạy, 
có sức tác động ly kỳ như vậy trong thế giới nội tại của ta thì quyết đó không 
thể là thành quả thâu lượm được bằng một kiến giải suông về lý Nhân Quả. 
Ngộ là ngộ băng trí huệ, và trí huệ phát ra từ ý chí - ý chí muốn tự tri tự giác, 
và tự hiện thực trong chính nó. Do đó mà Phật luôn luôn nêu cao lý do khẩn 
thiết phải tự chứng, luôn luôn nhân mạnh đến sự trầm lặng tham thiền nhằm 
tạo cơ duyên chứng ngộ. Bằng tham thiền, ý chí nỗ lực giữa cơn dấy động 
của ý thức (23) vượt qua những giới hạn tự nó buộc vào, sự tham thiền ấy 
nhất định không thể chỉ là một nhận thức thường bằng trí thức về Lý Nhân 
Quả hoặc Duyên Khởi hoạt động trong vòng lần quần, khởi đầu ở Vô Minh 
và kết thúc ở Vô Minh. Đó mới thực là điều thiết yếu nhất trong Phật Giáo, 
kỳ dư mọi vấn đề siêu hình khác toàn lôi cuốn ta vào thế kẹt nan giải, chẳng 
chịt như khối tơ vò. 


Vậy Vô Minh không thê chiến thắng được bằng bất cứ phương tiện siêu hình 
nào, mà chỉ bằng nỗ lực của ý chí. Được vậy, ta còn giải trừ luôn bịnh ngã 
chấp, tức cái tôi, do Vô Minh tạo ra, hoặc nói đúng hơn, là căn bản của Vô 
Minh, trên miếng đất ấy nó tùy thuộc và phát triển. Cái tôi là một xó tối 
không một tia trí thức nào lọt vào được, là sào huyệt cuối cùng dành cho Vô 
Minh làm chỗ núp an toàn trốn ánh sáng. Hễ sào huyệt bị phá vỡ, bị xáo 
trộn, thì Vô Minh tan như giá băng gặp mặt trời. Trên thực tế, cả hai, Vô 
Minh và Ngã chấp, chỉ là một, chăng phải hai, chẳng sai khác. Ta quen nghĩ 
rằng khi Vô Minh bị đánh bạt, khi cái tôi hết siết chặt vào ta, thì ta mất hết 
chỗ dựa, và sẽ buông trôi theo SỐ kiếp, vật vờ như lá rụng phó mặc cho chiều 
g1ió. Nhưng sự thật không phải vậy; vì Giác Ngộ phải đâu là một khái niệm 
tiêu cực chỉ võn vẹn có nghĩa là bặt hết Vô Minh. Thật vậy, Vô Minh là phủ 
nhận Giác Ngộ, nhưng ngược lại, Giác Ngộ không phủ nhận gì hết. Giác 
Ngộ là khẳng định, theo nghĩa chân xác nhất của danh từ, nên Phật dạy rằng: 
“Thấy Pháp tức thấy Phật, thấy Phật tức thấy Pháp” và Phật còn nói “nêu 
mượn sắc tướng âm thanh mà cầu Phật ắt không thể thấy được Như Lai 
(24)”. Khi Vô Minh còn chế ngự thì cái tôi được coi là một khái niệm tích 
cực, và phủ nhận nó ắt rơi vào không tưởng hư vô; nên rất tự nhiên Vô Minh 
yêm trợ cái tôi trong mọi cử động, vì ở cái tôi nó vọng cầu được an trụ trong 
miếng đất “bổn lai”. Nhưng khi ngộ rồi thì sự thế đôi hăn lại, và trật tự do 
cái tôi thiết lập lên hoàn toàn bị xáo trộn hết từ dưới lên trên: cái tiêu cực giờ 


đây trở thành tích cực, và cái tích cực thành tiêu cực. Tôi thiết tưởng những 
người học Phật không thể không biết đến sự tái thâm định những giá trị tinh 
thần ấy diễn ra song song với sự chứng đạo. Nên khi Phật giáo xác định rằng 
Giác Ngộ là cứu cánh tối hậu của sinh hoạt Phật giáo, đó không có gì là tiêu 
cực, là bi quan hết. 


——-O0O--- 


IV. CÁI NHƯ TƯỞNG VÀ CÁI NHƯ THỰC 


Thường, triết học hay công kênh để cao quá đáng giá trị của tư duy trừu 
tượng và những luận giải thuần lý mà quên mất thế giới thực tế của kinh 
nghiệm cần tiếp xúc luôn luôn, còn Phật, như tôi từng nhắc lại, đứt khoát 
không nhận hi sinh kỉ luật tu chứng thực tiễn cho những lý thuyết không 
tưởng. Giác Ngộ là kết quả của công phu tu chứng â ấy, vì không phương tiện 
nào khác đả phá được Vô Minh. Nếu cho rằng Phật có một hệ "thông tư 
tưởng nảo đó chỉ đạo toàn thê đường lối giáo hóa của Ngài, hệ thống â ây có 
thể gọi là triệt để duy nghiệm luận. Đó là tôi muốn nói răng cuộc sông và thế 
gian thế nào thì Phật thấy y thế ấy, không dụng tâm diễn dịch chúng theo ý 
riêng. Các lý thuyết gia có thể cho đó là vô lý, viện lẽ rằng ta không thê 
không ghép liền cái chủ quan của ta vào mỗi hành vi nhận thức, và cái ta gọi 
là thế giới khách quan chăng qua chỉ là một sự tái tạo hư giả của tâm tưởng 
cô hữu của ta. Quả đúng vậy trên mặt nhận thức luận, nhưng về đạo giáo thì 
tự do tuyệt đối chỉ đạt được khi mọi tư tưởng chấp ngã hết xen vào cuộc 
sông, và thế gian được nhận thức đúng như thực cũng như tấm gương thấy 
sao chiếu vậy, “hoa qua chiếu hoa, nguyệt qua chiếu nguyệt”. Nên khi tôi 
nói Phật giáo là một triệt để duy nghiệm luận là nói về tâm, đừng hiểu theo 
nghĩa nhận thức luận. Và đó đúng là nghĩa của thành ngữ “yatha-bhutam” 
hoặc “yathatatham” thấy biết như thực rất thông dụng trong kinh điển Phật 
Giáo, và đó là một phiên khúc căn bản của tư tưởng Phật giáo. 


Trong kinh Sa Môn Quả thuộc Trường Bộ Kinh, Phật cho biết, càng lên 
càng cao, thê nào là quả vị cùng tột của đời sông đạo, và con đường đi lên ây 
rút lại như sau trong ý nghĩa “yathabhutam” về thê gian. 


Với cái tâm an định, trong sạch, linh mãn, điều chế, xả hết nghiệp ác, nhu 
thuận, tùy ứng, kiên cô, không nao núng, thầy ti khưu phát tâm diệt trừ phiền 
não. Thầy biét đúng như thực: “Đây là cái khổ”. Thầy biết đúng như thực: 
“Đây là nguyên nhân cái khổ”. Thầy biết đúng như thực: “Đây là con đường 
diệt trừ cái khổ”. Thầy biết đúng như thực: “Đây là phiền não”. Thầy biết 
đúng như thực: “Đây là nguyên nhân của phiền não”. Thầy biết đúng như 


thực: “Đây là sự diệt trừ phiền não”. Thầy biết đúng như thực: “Đây là con 
đường diệt trừ phiền não”. Biết như vậy, thấy như vậy, tâm thầy được giải 
thoát các phiền não lậu hoặc của dục ái (kama) của hữu ái (bhava) của vô 
minh (avijja) và được trí huệ giải thoát. Thầy tì khưu biết: “Nghiệp tái sanh 
đã xả trừ, phạm hạnh đã vẽ tròn, việc gì phải làm nay đã làm xong, sau kiếp 
này không còn thọ thân nào khác”. 


Ta hiểu thế nào? Khác nào như trường hợp Mười Hai Nhân Duyên, chắc 
chắn Bốn Thánh Đề không trao hết huyền nghĩa nếu ta đi đến với nó băng trí 
thức, vì thật ra đó chăng qua chỉ là giáo điều nhân quả trùng tuyên lại; và 
dầu khác hình thức, một nguyên lý như nhau được chứng thực cả trong 
thuyết Duyên Khởi và trong Thánh Đế. Thánh Đề chỉ con đường thực tập 
thoát ly nghiệp chướng trong khi thuyết Duyên Khởi vạch ra những mưu 
lược hoành hành của nghiệp chướng. Trên mặt khái niệm, cả hai công thức 
vẫn không gì hơn là công thức, nghĩa là không đủ hiệu năng và động lực dấy 
lên một cuộc cách mạng nội tâm. Phật tuyên Bốn Thánh Đề là cốt để được 
thực hành nhằm chứng đến một lý tưởng. Kỷ luật tu chứng trình bày tỉ mỉ 
trong phân. trước của bộ kinh Sa Môn Quả chỉ chuẩn bị cơ duyên cho biến cô 
cuối cùng ấy. Hễ tâm không được bình thản, thanh tịnh và kiên quyết, chắc 
chắn không bao giờ ta năm được chân lý đúng như thực. Một trí óc mẫn 
nhuệ, tinh thâm có thể biết giỏi luận hay về chân lý, nhưng muốn hiện thực 
chân lý trong đời thì điều tâm là việc thiết yếu. 


Đoạn kinh dẫn trên chỉ có thể lãnh hội được bằng ánh sáng của sinh hoạt nội 
tâm. Đảnh rằng giáo lý nhà Phật vẫn có thê hợp lý luận thật đấy, nhưng nếu 
ta chỉ thấy có thê thôi ắt làm biến chất nó một cách tai hại. Trong Phật giáo, 
phần hợp lý chỉ là một khía cạnh, và là một khía cạnh không mây trọng yêu. 
Hơn nữa, ta còn có thê cOI phần lý giải ấy như một cơ sự ngẫu nhiên, nên 
dùng lý mà vào đạo Phật ắt hoàn toàn không hiểu gì hết chân tinh thần của 
Phật giáo. “Thầy tì khưu thấy biết đúng như thực”, - tỉ yathabhutam pajanati 
- chính đó là chỗ ta phải chứng vào; vì yathabhutamnana dassana - cái thấy 
và biết như thực là cái thấy biết chiếu phá phiền não lậu hoặc (asavanam 
khaya nana) mở đường cho tâm giải thoát (cetovimutti). Thiếu cái trí ấy, 
hoặc cái tri kiến ấy, thì không thể có thoát ly hoặc tự do nào hết ở người 
Phật tử, mà cũng không bao giờ bảo đảm, được rốt ráo giải thoát những ràng 
buộc của kiếp sống cũng như sự chứng đến một cuộc sống cao hơn, tức là 
Phạm hạnh (brahmacarya). Nói “biết như thực, thấy như thực” không có 
nghĩa là biết thấy bằng trí thức những sự kiện hoặc chân lý nằm ngoài giới 
hạn kinh nghiệm của ta, mà chính là biết thấy những cơ sự hiển nhiên diễn ra 
trong chính ta. Không thể có sự hiểu băng trí khi không có sự chứng bằng 


tâm yêm trợ hiệu lực cho trí. Với những người chưa bao giờ luyện qua phép 
thiền Ấn Độ, cảnh giới tối cao do tâm chứng đến trong khi tịnh quán thế 
gian như thực hắn là một câu chuyện rất khó tán đồng. Tuy nhiên chỉ trong 
ánh sáng ấy mới thấu đạt được lời Phật giảng về quả vị tu chứng của hạnh 
Sa Môn. 


Có ba hoặc bốn thứ cảm nhiễm (asava), hoặc gọi là lậu như các dịch giả 
Trung Hoa, ấy là dục lậu (kama) hữu lậu (bhava) vô minh lậu (avijja) và 
kiến chấp (ditthi). Cái thấy chiếu phá tất cả lậu hoặc ấy là cái thấy gì? và sau 
khi diệt trừ hết thì còn gì lại ở ta? Câu trả lời có thể phỏng đoán ngay là chỉ 
còn lại cái tuyệt diệt hư vô, vì chắc rằng ngoài cái “ngoan không” ra một 
cuộc tuyệt diệt như vậy không thể đưa đến cái gì khác. Nhất là với bài kệ sau 
đây (trong bộ Sutta Nipata, 949 và 1099) ta càng có thêm lý do coI lời dạy 
của Phật như một thứ giáo lý hoàn toàn tiêu cực: 


Cải ở trước mặt, người gạc qua bên 
Đừng giữ gì ở sau lưng hết 

Mà cũng chớ níu chặt cái ở giữa 
Hãy tinh tiến trong cô tịch (25) 


Tuy nhiên, về tâm đạo, sự thực là có loại trừ hết phiền não lậu hoặc, có 
buông bỏ hết hình thức chấp trước, thì nội thể mới được gạn lọc, và mới tự 
biết được “như thực” nghĩa là không thấy có một cái ngã tự xác định như đối 
lập với cái phi ngã, nhưng thấy cái đồng nhất siêu việt lên tất cả đối thể, mà 
tự thân vẫn dung thông tất cả đối thê (26). Cái bị hủy diệt là cái thế mâu 
thuẫn của sự vật, chớ không phải tự thể của sự vật. Và giải thoát có nghĩa là 
trở về chỗ ban sơ. Như vậy cái thấy của đạo nhãn là thấy cái một trong cái 
nhiều, là thấu rõ rằng hai tư tưởng nghịch đảo nhau không có nghĩa là tương 
sanh tương thuộc nhau, mà chính cả hai đều bình đẳng như nhau ứng hóa từ 
một nguyên lý duy nhất; và chính đó là xứ sở của tự do tuyệt đối.(27) Tâm 
có điêu luyện đến mức đó mới thấy cả khẳng định (atta) và phủ định (niratta) 
đều không áp dụng được cho thực tại, vì cái thực là cái thấy biết sự vật đúng 
“như thực”, hoặc nói đúng hơn, đúng như cái thế duyên khởi của chúng. Một 
tinh thần hoàn toàn thành khẩn và tinh khiết là điều kiện tiên quyết để thấy 
biết thực tại trong bản thê “như thế là như thế”. Và kết quả chứng đến là tỉ 
yathabhutam pajanati, cái mà các nhà Đại Thừa giáo diễn lại sau này trong 
giáo lý “chân như” bhuta tathata. Tinh luyện qua bốn phép thiền dạy trong 
bộ Nikayas, tâm chuyển thành tắm gương của trí năng (adarsa jnanam) theo 


các nhà Đại Thừa giáo, và tương đương với chân trí (bhuta nana) của Tăng 
Nhất Bộ Kinh. Lời thí dụ cuối cùng sau đây Phật giảng về hành quả xuất gia 
tóm lược sự tâm chứng của người Phật tử nhân đó trở thành sáng tỏ như ban 
ngày. Phật thí dụ: 


Cũng như vậy đó, thưa Đại Vương, ví như trong một thành lũy trên núi có 
một ao nước trong sạch, và lắng đứng, người đứng trên bờ nhìn xuống nước 
thấy sò và ốc, cát đá sỏi, và bầy cá tung tăng bơi lội nằm im; người Ấy, tự 
nhiên biết: Ao nầy nước trong, sạch, và lắng đứng, và trong ao có sò và ốc, 
cát và SỎI, và bầy cá tung tăng bơi lội hoặc năm 1m. (Kinh Sa Môn Quả) 


Ở đây, tánh cách triệt để duy nghiệm của giáo lý như thực - yathabhutam 
được Phật mô tả bằng hình ảnh khiến ta liên tưởng đến hình ảnh của Phật 
trong bộ Itivuttaka (Tạp bộ Kinh V. 109) dưới hình thức một khán giả đứng 
trên bờ cakkhuma puriso tire thilo. Dùng trí óc hiểu thí dụ ấy là hoàn toàn 
phi lý. Người viết mô tả tâm trạng của họ từ một bình diện tư tưởng cao hơn 
thói thường chứng đến sau bao năm tỉnh luyện. Tam bồ đề (sambodhi) hoặc 
Giác Ngộ là thuật ngữ Phật giáo dành cho sự chứng ấy. Diệt trừ bốn phiền 
não lậu hoặc là giai đoạn tiêu cực của chứng nghiệm, và đó tức là cái thấy 
bên trong mà tâm thanh tịnh và linh minh của Phật y hướng đến. Nếu chỉ xét 
riêng về hành động đả phá, thì Giác Ngộ quả có chối bỏ và hủy bỏ tất cả, 
nhưng một khi cái thấy ấy khai hiển cái như thực của chân lý thì Giác Ngộ là 
khẳng định một cách quyết liệt nhất. Nên đó mới gọi là “thắng địa không sở 
đắc không sở chí, tức là Niết Bàn, tức là sự hủy diệt cái già và cái chết” 
(28).Ta nên ghi nhận cái bị hủy diệt ở đây là cái già và cái chết, chớ không 
phải cái sống; vì chính xuyên qua Giác Ngộ cái sống ấy, lần đầu tiên, khắc 
phục lại tinh tần tự đo và tỉnh lực sáng tạo nguyên thi. 


Song le, lời Phật ví với tắm gương (adarsa) có thể gợi lên thái độ của Phật 
đối với thế gian là hoàn toàn thụ động, thiểu hứng khởi. Tuy nhiên, lời công 
kích ấy tỏ rõ người ta không biết gì hết về cuộc sống của đức Phật đã quên 
mình hiến trọn suốt bốn mươi chín năm yên tịnh cho công cuộc khởi động 
niềm an vui tinh thần chung cho đồng bào; chăng những thế, lời công kích 
còn quên mất công trình hoằng pháp phi thường của các môn đồ của Phật, 
cũng như những hoạt động tinh thần họ đã nỗ lực khai triễn trường phái Phật 
giáo Đại Thừa. Hơn nữa, cả khi xét riêng Phật giáo tách ngoài tất cả sự kiện 
lịch sử tạo nên nó, lời tố cáo tiêu cực gán cho weltanschauung Phật giáo vẫn 
sai lầm. Cái tiêu cực ta ghi nhận trong Giác Ngộ chỉ là cái mường tượng bề 
ngoài. Phàm lệ, một vật tuyệt đối tiêu cực là cái không thể quan niệm được, 
trù phi đó là một trạng thái không có gì hết, không chứa gì hết ở bên trong. 


Hễ Giác Ngộ còn là chỗ chứng đến của tất cả nỗ lực tinh thần cao độ nhất thì 
đó là một trạng thái tích cực nhất của tâm linh trong đó chứa cả một kho 
tàng tiềm năng vô tận. Đó là cái một bao hàm vô lượng vô biên cái nhiều. 
“Suối con chảy mạnh, biển cả lắng im”.(29) Trong biển Đại Giác là sự im 
lặng của cái một ấy. Các pháp sư Hoa Nghiêm còn ví đó như một thế chuyên 
dậy trùng trùng của một biển cả văng lặng và trong suốt phản chiếu tất cả 
thiên thể sáng ngời, mà đông thời vân không một đợt sóng gào thét và phá 
phách nảo là không y nhiên nằm im trong lòng biển cả. 


Trong kinh Mahalê (Mahali Sutta) Phật hỏi như vầy: 


Khi Thầy tì khưu biết như vậy, thấy như vậy, thây có thể nào còn đặt câu 
hỏi: “Hồn có phải là một với xác, hay hồn là hồn, xác là xác, khác biệt 
nhau?”. Đó, thật quá rõ ràng lời Phật dạy luôn luôn thực tiễn qui hướng vào 
sự thành tựu lý Giác Ngộ, được coI là cái thấy biết cụ thể đả phá tất cả 
phiền não lậu hoặc và xả trừ tất cả hình thức chấp thủ (upadana).(30) Ngài 
tránh những cuộc tranh biện siêu hình, vì nó không đưa đến cứu cánh tối hậu 
của đời sống đạo, tức là thanh lọc tâm tưởng chớ không phải phô diễn những 
tuyệt kỷ tinh luyện về thuật nhận thức. Vô Minh cần được bạt trừ bằng tâm, 
trong nội chứng, chớ không phải bằng trí trong sự hiểu biết nguyên tắc nhân 
quả giảng dạy trong giáo lý Duyên Khởi hoặc Thánh Đề. 


Ngoài ra, Giác Ngộ là cốt ở cái thấy sự vật yathabhutam hoặc yathatatham 
đúng như thực không vướng ngờ vực, không kẹt kiên thức hoặc kiên châp, 
điều ây ta còn nhận thây ở bài kệ chót trong bộ Itivuttaka ca tụng đức tướng 
của Phật. Tôi xin trích dân ba đoạn đâu: 

Kiến chiếu vào toàn thê thế gian 

Và toàn thể thế gian hiện ra như thực 

Người thoát ly toàn thể thế gian 

Và không gì sánh được. Người trong toàn thê thế gian 

Vượt lên tất cả trong muôn vật, kiên cố, 

Cởi mở tất cả buộc ràng 


Nơi an nghỉ cao nhất thuộc về Người 


Chứng vào Niết Bàn, tự tại không sợ hãi 

Bậc Đại Giác ẫy, phiền não xả trừ 

Không gì lay chuyển, không chút bợn ngờ 

Thoát ly ngoài vòng nghiệp chướng 

Và giải thoát tận căn Vô Minh diệt. 
---o00--- 


V. DHYANA VÀ CHIÉC BÈ PHÁP 


Cái thấy sự vật đúng như thực đại khái có thể nói là một khía cạnh trí thức 
hoặc tâm linh của Giác Ngộ, song chớ hiểu theo tinh thần tự biện. Còn một 
khía cạnh khác giờ đây ta thử xét qua: tôi muốn nói mối liên hệ giữa Giác và 
định (samadhi) hoặc thiền (dhyana). Cái sau, như tôi đã trình bày trước, là 
trạng thái dự bị cho sự tựu ngộ, tuy nhiên, tựu ngộ phải đầu chỉ đơn giản là 
kiến chiếu vào thực tại. Thật vậy, nếu Giác Ngộ chỉ vỏn vẹn là cái thấy ấy, 
hoặc cái chiếu diệu ấy, ắt không soi sáng được nội tâm đến độ khử diệt được 
tất cả dục vọng và chứng đến tự do tự tại. Vì trực giác không sao đi sâu được 
vào đầu mạch sông, không trần an được ngờ vực, không đoạn tuyệt được tất 
cả triền phược chấp trước, trừ phi ý thức được chuẩn bị chu đáo để nhận lấy 
cái Tất cả trong hình tướng toàn diện cũng như trong thê tánh “như thị”. 
Giác quan và ý thức thường tục của ta qua đễ bị khuấy động và lệch xa con 
đường hiện thực chân lý. Nên kỷ luật tu tập trở thành cần thiết. 


Ta nên nhớ đức Phật đã nhận lấy kỷ luật ấy dưới sự hướng dẫn của hai đạo 
sư thuộc phái số luận, và cả sau ngày thành đạo Ngài vẫn đặt sự tham thiền 
ấy làm phép thực tập cho môn đồ. “Chính Ngài, khi thuận tiện, cũng thường 
lánh mình vào nơi cô tịch. Chắc rằng đó không phải Ngài buông thả trong 
thú trầm tư hoặc sa đà theo ngoại cảnh phản chiếu trong gương tâm của 
Ngài. Đó chính là một phép luyện tâm, cả đến đối với Ngài, và cả đến sau 
khi Ngài đã thành đạo. Ở phương điện này, Phật chỉ giản dị làm theo phép tu 
luyện của các bậc hiền triết và đạo sư Ấn Độ khác. Có khác là Ngài không 
có đó là đủ. Ngài còn thấy ở kỷ luật tu tập một ý nghĩa thâm diệu hơn, là cốt 
đánh thức dậy một ý thức tâm linh siêu tuyệt nhất để hiểu Pháp. Chắc chắn 
thiếu sự thức tỉnh rốt ráo ấy thì hành thiền, dầu tinh tiến đến đâu, vẫn thiếu 
hiệu lực viên thành cuộc sống đạo. Nên kinh Pháp Cú nói: 


Vô Thiên bắt trí 
Vô Trí bất thiền 
Đạo tòng thiên trí 
Đắc chí nê hoàn 
(đoạn 372) 
Không thiền chẳng có trí 
Không trí chăng có thiền 
Đạo do thiền và trí 
Chứng đến cảnh Niết Bàn. 


Sự hỗ tương liên hệ giữa thiền và trí là điểm đặc trưng của Phật giáo khác 
với các giáo phái Ân Độ đương thời. Thiền phải đưa đến trí, phải mở cái 
thấy biết như thực, vì không có Phật giáo trong sự trầm tư mặc tưởng suông. 
Và đó là lý do Phật bất mãn giáo lý của các vị đạo sư ban đầu của Ngài, cái 
học ấy, theo lời Phật nói, “không đưa đến thắng trí, giác ngộ và Niết 
Bàn”.(31) Trụ êm trong hư vô kế cũng thích, nhưng thế là vùi say trong giấc 
ngủ, mà Phật thì không khứng hoang phí cuộc đời trên thế gian này cho 
mộng tưởng. Ngài phải quán chiếu vào cuộc sống, và vào chân tướng của 
vạn vật. Theo Ngài, Prajna - trí bát nhã - là phần chủ yếu của đạo lý, trí ây 
phải phát ra từ dhyana thiền; thiền không kết thành trí quyết chăng phải là 
của Phật pháp. Đăng răng Bát nhã phải là ° “chiếc thuyền không”, nhưng ngồi 
im trong “không thất” (sunnagaram) không làm gì hết, là bị "không 
chướng", là mai một; một con mắt phải mở ra, và kiến chiều vào thực tại, cái 
thực tại có tên là paramam ariyasaccam (32) giải trừ tất cả triển phược và 
chướng ngại cho cuộc sông (Trung Bộ Kinh, 140). Nên kinh Pháp Cú ca 
tụng thầy tì khưu “đi vào nhà trống, tâm ý thanh tịnh, hưởng một niềm vui 
khác thường hơn khi thầy một lòng tinh tiễn quán xét chân lý”: 


Đương học nhập không 
Tịnh cư chỉ ý 


Lạc độc bình xứ 


Nhất tâm quán pháp (bài kệ 373) 


Vậy, vì lẽ mục đích của Thiền là tạo cơ duyên để tâm chứng vào cái parama 
sacca có công lực phá trừ và giải thoát, và vì lẽ chân lý thù thắng ấy chỉ có 
thể chứng được nhân khởi lên cái parama prajna, tức cái trí huệ thù thắng 
châm dứt tất cả khổ đau - sabba dukkha - nên Phật không hề quên ï¡n sâu vào 
tâm thức môn đồ ghi nhớ yếu tố trí huệ bát nhã, chẳng hạn như kỷ luật 
chung sau đây Phật vạch ra dưới danh từ tam học: giới (luân lý) định (quán 
tưởng) và huệ (trực giác). Dầu phép tham thiền có thê đem đến những hoan 
lạc siêu thể chất nào, Phật coi những niềm vui ấy không thể sánh vào đâu 
được với cái vui rốt ráo chứng đạo: nên cần xả bỏ chúng, tất cả, kẻo vướng 
mắc và bị chướng ngại trên đường cầu huệ giác. Chỉ bằng huệ giác ây mới 
chứng tâm giải thoát, hoặc phản bổn hoàn nguyên. Giải thoát, Phật muốn nói 
là thoát ly tất cả hình thức chấp trước, cả về thể chất (sắc: rupam) và tỉnh 
thần (thức: vinnanam). Nên trong Trung Bộ Kinh, 138, Phật nói: “Đừng để 
tâm ngươi dao động bởi vật bên ngoài, mà cũng đừng sa đà giữa những 
tưởng niệm bên trong. Hãy lỉa tất cả chấp trước, tất cả sợ sệt. Đó là con 
đường vượt qua cái khổ sống chết.” 


Hễ còn chấp trước, dầu một mảy may, dầu ở đâu, trong hoặc ngoài, thì cái 
tôi còn nguyên gốc, và chắc chắn còn tạo nghiệp lực mới, và lôi cuốn chúng 
ta vào vòng sanh tử luân hồi không biết đâu là cùng. Chấp là một hình thức 
ám ảnh hoặc ảo ảnh hoặc tưởng tượng. Bộ Nikayas ghi lại chín thứ trong số 
những ảo ảnh về ngã chấp, toàn do vọng tưởng tạo ra, _và tự nhiên đưa đến 
chấp trước bằng mọi cách. Đó là những tưởng niệm này: “tôi có, tôi là cái 
ấy, tôi sẽ hiện hữu, tôi sẽ không hiện hữu. tôi sẽ hữu sắc, tôi sẽ vô sắc, tôi sẽ 
hữu tưởng, tôi sẽ vô tưởng, tôi sẽ không hữu tưởng không vô tưởng.” Ta 
phải vứt bỏ tất cả vọng tưởng ẫy, những khái niệm ngã chấp ngã mạn ấy, để 
chứng đến cứu cánh tối hậu của đời sống đạo. Hễ xả trừ được thì ta hết chuốt 
sầu đeo hận, hết bạc đãi người và vướng phải lo sợ, tức được an tâm, chứng 
Niết Bàn, và chứng vào thực tế và thực tại của muôn vật. Một khi “huệ” phát 
lên thì “giới” cũng bỏ luôn, “định” cũng rời mất, chỉ còn lại một trạng thái 
tỉnh táo của tâm thức trong ấy chỉ có tùy cảm mà ứng dụng. 


Không gì hiểu mình cụ thể hơn giáo lý xả chấp của Phật bằng thí dụ thông 
thường về “chiếc bè”, có lẽ hơi khó hiểu đối với đôi học giả quen sống trong 
không khí trí thức đối nghịch khác. Cũng như một chiếc bè, tất cả “pháp” 
còn phải xả, huống nữa là “phi pháp” (33), đó là phiên khúc căn bản chạy 
dài suốt bộ sử diễn tiến của giáo lý Phật giáo. Triết giáo Bát Nhã, mà đôi 
người coi như hoàn toàn thiếu chân truyền đối với tỉnh thần Phật giáo 


nguyên thi, cũng không nhượng trường phái nào trong công cuộc xả chấp, 
như trong kinh Kim Cương chắng hạn. Thật vậy, cái “không” của các bộ 
kinh Bát Nhã chăng gì khác hơn là bài triết luận về giáo lý xả chấp.(34) 
Kinh Kim Cương nói như vầy: “Như lai thường dạy rằng các thầy tì khưu 
nên biết pháp ta nói ra ví như chiếc bè đưa qua sông: pháp còn nên bỏ huống 
nữa chẳng phải là pháp.” 


Thí dụ ấy, Trung Bộ Kinh giảng rộng như sau: “Này các thầy tì khưu, lời ta 
dạy ví như chiếc bè, để đưa qua, không phải để mang giữ. Hãy nghe nhớ kỹ 
lời ta đây. Ví như có người suốt ngày đi đường nhọc mệt gặp phải một con 
sông rộng nước sâu; bờ sông bên này đây lo sợ và hiểm nghèo, còn bờ bên 
kia thì yên Ổn, không sợ sệt, nhưng không có ghe thuyền đưa qua sông, mà 
cũng không có cầu bắt nối hai bờ. Ví như người ấy nghĩ bụng như vậy: Quả 
thật sông thì rộng nước thì sâu, bờ bên này đây lo sợ và hiểm nghèo, còn bờ 
bên kia thì yên ôn không sợ sệt; nhưng không có thuyền mà cũng không có 
cầu đưa ta qua bờ bên kia. Sao ta không thử lượm lặt những lau sậy, những 
que cành chà lá kết lại làm bè coi sao? Rồi ngồi trên bẻ, ta dùng tay dùng 
chân làm chèo, chèo êm qua bờ bên kia. Theo đó, nầy các tì khưu, ví như 
người ấy lượm lặt những lau sậy, những que cành chà lá, kết lại làm bè, rồi 
dùng tay dùng chân làm chẻo, chèo êm qua bờ bên kia. Bấy giờ, sông qua 
rồi, bờ đến rồi, ví như người ấy nói vầy: Quả thật chiếc bè ấy đã giúp tôi nên 
việc lớn. Nhờ nó chở tôi, và tôi dùng làm tay dùng chân làm chèo, tôi mới 
qua êm được đến bờ bên kia; bây giờ phỏng như tôi đội chiếc bè trên đầu 
hoặc mang nó trên vai, và cứ thế mà lên đường đi đâu tùy thích? Các thầy tì 
khưu nghĩ sao? Người ấy dùng bẻ như vậy có khôn ngoan không? 


Bạch Ngài, nhất định là không. 


Vậy, nếu là người khôn ngoan, người ấy phải xử trí làm sao với chiếc bè? 
Nầy các tì khưu, người ấy nên nghĩ như vây: Quả thật chiếc bè ấy đã giúp tôi 
nên việc. Nhờ ngồi trên bè, và chèo bằng tay chân, tôi qua êm được bờ bên 
kia. Giờ đây, nếu tôi bỏ lại chiếc bè ấy bên bờ, hoặc vứt mặc nó chìm xuống 
nước, và tôi lại tiếp tục lên đường? Các thầy tì khưu, nếu làm như vậy, 
người ấy đáng là người khôn ngoan khéo xử trí với chiếc bẻ. 


Cũng như vậy đó, các thầy tì khưu, giáo pháp tôi dạy các thây ví như chiếc 
bè, cốt để đưa qua không phải để mang giữ. Thấu rõ ví dụ ấy, thì đối với 
pháp, các thầy còn phải xả thay huống nữa là cái phi pháp.(35) 


Vậy, lời dạy của Phật có thể tóm lại như sau: Thấy muôn vật đúng như thực 
cũng tức là chứng đến sự tự do tuyệt đối: hoặc nói khác hơn, khi ta xả trừ tất 
cả dục vọng tai hại xây dựng lên từ vọng tưởng chấp ngã, và tâm chứng giải 
thoát, đó là lần đầu tiên ta thức tỉnh trên thực tại đúng như “tự nó là như 
thế”. Cả hai sự kiện, thấy biết và tự do, vốn mật thiết liên hệ nhau, có cái này 
không có cái kia là việc không thể nghĩ, không thê có được; trên thực tế, đó 
là hai phương diện của một thực nghiệm đồng nhất, và chỉ bị tách đôi trong 
phạm vi kiến thức hữu hạn của ta. Trí không thiền chăng phải trí, thiền 
không trí chẳng phải thiền. Giác Ngộ là danh từ chỉ sự đồng nhất thực 
nghiệm của trí huệ và thiền định của cái thấy biết như thực, của sự xả bỏ 
chiếc bè pháp, dưới bất cứ tên gọi nào. Chính đó là ánh sáng cần phải có để 
thấu rõ đọan kinh sau đây: 


Bởi vậy, các thầy tì khưu ơi, dầu là sắc chất nào (rupam: vật chất hoặc thê 
xác) dầu ở quá khứ, vị lai hay hiện tại, dầu ở trong hay ở ngoài, dầu thô hay 
tinh, dầu tiện hay quí, xa hay gần, sắc nào cũng phải quán thấy đúng như 
thực trong ánh sáng của chính trí, nghĩa là quán thấy như vầy: 


“Cái này không phải là của tôi, 

Tôi không phải là cái nầy, 

Cải này không phải là tự ngã của tôi.” 

Bồn uần (khanda) còn lại là thọ (vedana: cảm giác) tưởng (sanna: khái niệm) 
hành (sankhara: căn bản tạo tác) và thức (vinnanam: ý thức) cũng như vậy 
đó. Người nào quán thây thê gian như vậy thì lìa thê gian, và như thê là thoát 
ly tât cả dục vọng tai hại, chứng đến tự do. Đó là người chướng ngại gạt bỏ 


xong, hào lũy lấp cạn hết, là người đã bạt trừ, đã tự do, đã hoàn tất cuộc 
chiên, đã trút bỏ gánh nặng, đã giải thoát.(36) 


Nói tóm lại, người ẫy có tất cả đức tính của bậc Đại Giác, đức tánh thành tựu 
trong sự phôi hợp nhịp nhàng giữa ý chí và trí thức. 


_—-o0Q--- 
VI. TRỞ VỀ NHÀ CŨ 
Vô Minh là bỏ nhà ra đi, và Giác Ngộ là trở về. Suốt thời gian phiêu bạt, ta 


nếm đủ mùi khổ đau cay đắng, nên cõi trần ta sống đây chắc không có gì 
đáng thèm khát quá vậy. Tuy nhiên, Giác Ngộ đên là chầm dứt tât cả, tưởng 


như một lần nữa ta trở về ngồi yên trong nhà ta, ở đó bổn lai là tự do và yên 
tịnh. Ý chí tự phủ nhận nó trong dụng công quán chiếu vào nội thể nó, thành 
thử có mâu thuẫn. Tâm thức không vượt nổi ngoài giới hạn do bổn thể nó 
đặt ra. Ý chí cố chiến đẫu và đâm chán việc nó làm. “Tại sao?” Tâm thức 
ướm hỏi, nhưng đó là câu hỏi không một tâm thức thế gian nào mong đáp 
được, vì đó là điều bí mật gắn liền vào bổn thê của ý chí. Tại sao cha chúng 
ta ở trên trời phải sai đứa con duy nhất xuống chuộc tội cho loài người do 
chính bàn tay Ngài sáng tạo ra, nhưng càng ngày càng lạc mắt quê hương? 
Tại sao Christ phải ngã lòng đến vậy cho số kiếp những đứa con hoang của 
Chúa? Đó là một bí mật ngàn đời, không một sự hiểu biết tương đối nào giải 
đáp được những câu hỏi ấy. Nhưng vì lẽ những câu hỏi như vậy luôn luôn 
được nêu lên, luôn luôn quấy động tâm hồn yên vui của ta, điều ấy đủ chứng 
tỏ đó không phải là những vẫn đề không tưởng dành cho các triết gia chuyên 
nghiệp giải quyết, mà đích thực chúng đập thắng vào mỗi người chúng ta, 
vào tận đáy hồn ta, khiến ta phải chiến đâu và nô lực chế ngự chúng bằng 
một năng khiếu nội tại thâm diệu hơn, thâm diệu gấp bội hơn thứ trí thức suy 
luận thường. 


Câu chuyện đứa con hoang (37) là một đề tài quen thuộc của người Phật 
giáo cũng như Công giáo. Ta há chẳng thấy bộc lộ ở đó một cái gì đời đời 
chân thực, dầu bi đát và u huyền, một cái gì nằm sâu trong đáy tim mỗi 
người chúng ta? Dầu sao rốt cùng ý chí cũng thành tựu trong việc tự tri tự 
giác, và trở về ngôi nhà cũ. Niềm yên vui trong Giác Ngộ đích thục là niềm 
yên vui của một đứa con hoang yên ôn trở về nhà. Thế ra, trên lý luận, cuộc 
phiêu lưu â ấy tuyệt không ích lợi gì hết sao? Phải, cần gì phải tự đánh mắt đi 
để rồi tự tìm lại? Cần gì phải khởi hành từ số một đề đến mười để rồi rốt 
cuộc từ mười trở về một? Về mặt toán học, quả không có gì phi lý hơn. Tuy 
nhiên, chính đó là chỗ huyền bí của đạo giáo, vì trở về không phải giản dị 
chỉ có nghĩa là đếm ngược lại vẫn bấy nhiêu con số ấy. Đó là chỗ muôn 
trùng khác biệt giữa vật lý và tâm lý. Một khi về rồi, con người không như 
trước nữa. Ý chí trở về sau bao thuở phiêu bạt qua tâm thức thời gian, ý chí 
ấy chính là Chúa vậy. 


Trong kinh Kim Cương Định, bồ tát Bất Trụ hỏi Phật tại sao người cha đan 
tâm đếm vậy để đến năm mươi năm mới gọi đứa con đi hoang trở về, Phật 
đáp: “Đừng hiểu năm mươi năm ấy như một khoảng thời gian; đó chỉ có 
nghĩa là sự mồng dậy của một tư tưởng (38)” Theo thiên ý, ta có thể hiểu đó 
là sự mống dậy của tâm thức, một sự phân tâm vậy diễn ra trong ý chí phần 
hóa làm hai, có người làm và người biết. Nhưng người biết ngày càng nhô 
lên thành khán giả đứng lên phê phán, và toan làm chủ nữa. Bi kịch của thế 


gian phát sanh từ đó, tấn bi kịch “khổ” mà Phật đặt làm cơ sở cho Bốn Diệu 
Đề. Cái khổ ấy chính là cuộc sống của hầu hết chúng ta trong thế gian này; 
thực tế là cái khổ ấy vậy, phô trần tất cả, không quanh co. Tất cả đều do Vô 
Minh mà ra, do tâm thức ta không tự sáng tỏ được bổn thể, sứ mạng và công 
dụng của nó đối với ý chí. Tâm thức trước hết phải trở về với ý chí, và chỉ 
lúc ây tâm thức mới thành tựu những “bồn nguyện” theo ÿ muôn của đẳng 
chân sư. “Nhất niệm khởi” đánh dấu khởi điểm của Vô Minh, và là điều kiện 
phát khởi của Vô Minh. Hễ chế phục được thì nhất niệm trở về ý chí, và đó 
tức là Giác Ngộ. Nên Ngộ tức trở về vậy. 


Ở khía cạnh ấy, Công Giáo giàu tỉnh thần tượng trưng hơn Phật Giáo. Các 
câu chuyện sáng thế, sa đọa ở vườn địa đàng, chúa sai Christ xuống chuộc 
tội tổ tông, Christ lên cây thánh giá và sống lại, đó là tượng trưng. Nói rõ 
hơn, sáng thế là sự mống dậy của tâm thức hoặc “nhất niệm khởi”; sa đọa là 
tâm thức lạc mất con đường bồn lai; Chúa sai con xuống trần là ý chí muốn 
tự kiến chiếu bằng một tri năng hậu đắc là tâm thức; Chúa bị đóng đỉnh là 
hành vi siêu lên mâu thuẫn của trí và hành phát hiện từ sự mống dậy của ý 
thức; và cuối cùng Chúa sống dậy có nghĩa là ý chí chiến thắng ý thức, nÓI 
khác đi là ý chí tự quán chiếu trong tâm thức và qua tâm thức. Sau khi sông 
dậy, ý chí hết dụng công vô lỗi mà ý thức cũng thôi vừa hát vừa nghe hát. 
Trong cuộc sông đạo, hai tác dụng ấy, thấy và làm, không sai khác nhau, và 
tổng hợp trong cái toàn nhất của sinh hoạt nội tâm; thể tổng hợp ấy, người 
Phật giáo gọi là Ngộ, là xả trừ Vô Minh, là đả trá triỀền phược, là hủy diệt 
phiền não lậu hoặc, v.v... Thế là siêu lên phạm trù thời gian, Phật giáo không 
kẹt trong tinh thần tượng trưng sử quan của công giáo, nên toàn hướng đến 
giải thoát bằng vào một hành vi duy nhất của ý chí; vì trở về là xóa bỏ hết 
vết tích của thời gian. 


Chính đức Phật đã thuật lại như sau cảm tưởng trở về khi mắt Ngài, lần đầu 
tiên, mở ra trên Pháp mà chưa bao giờ Ngài nghe nói đên. 


“Cũng như người bộ hành sau bao thuở lang thang trong cánh đồng hoang 
văng rốt cuộc thấy một con đường cổ, con đường bao người trước đã đi qua, 
ta bèn noi theo đó mà đi, và gặp làng mạc, cung điện, vườn tược, núi rừng, 
hồ sen, thành quách, và nhiều cảnh trí khác từng làm nơi an thân lập mệnh 
của bao người trước” (39). Xét bề ngoài, cảm tưởng trở về ngôi nhà cũ như 
mâu thuẫn với điều nhận xét trước về sự kiến chiếu vào những sự vật chưa 
bao giờ hiện đến trong tâm; nhưng mâu thuẫn là ở luận lý, chăng phải ở tâm 
linh. Hễ Phật còn dụng trí dõi ngược chuỗi nhân duyên, nghĩa là còn toan 
chuyền ngược về ý chí bổn lai bằng con đường của ý thức kinh nghiệm, thì 


Phật còn hỏng đích. Chỉ sau khi Phật xô ngã bức tường Vô Minh bằng khí 
lực của ý chí thì Phật mơi dẫm lên được con đường cũ. Con đường ây tuyệt 
không thể nhận ra băng con mắt của trí thông minh, dầu Phật vốn thông 
minh quán thế; cả đến Phật vẫn không thê đứng ngoài định luật chỉ phối Sử 
dụng trí ây; chuỗi xích ấy không thể đập náp được băng cách ngôi đếm 
suông những mắc xích nhân quả, hết đếm ngược lại đếm xuôi. “Chính kiến 
thức nghĩa là Vô Minh đuôi A Đam từ vườn Địa Đàng đoạ xuống thế giới 
của đau thương và khổ nhọc, nhưng đứng ra hòa giải với Chúa Cha, đó là ý 
chí, chớ không phải kiến thức, ý chí đánh bạt Vô Minh và tạo thành Giác 
Ngộ. 


Cảm giác trở về nhận lại những cựu sự xa xưa chứng nghiệm trong giây phút 
thành đạo là việc rất thường gặp ở những người tu Thiền. Như trường hợp 
của sư Trí Khải (ŠS31-597) giáo chủ pháp môn Thiên Thai ở Trung Hoa, 
được đời tôn xưng là Tứ Minh Tôn Giả Pháp Trí Đại Sư. Sư học tham thiền 
với Tổ Nam Nhạc Huệ Tư (513-577), và dầu không chánh thức thuộc pháp 
hệ Thiền, sư vẫn được coi như một thiền sư chánh thống. Ở với Thầy, sư 
luyện một phép thiền gọi là “Pháp Hoa Tam Muội”. Ngày kia sư tụng kinh 
Pháp Hoa đến Phẩm Dược Vương Bồ Tát, câu “thị chân tỉnh tiến, thị danh 
chân cúng dường Như Lai” thì thoạt nhiên nhập định. Trong định, sư thấy 
Phật nói kinh Pháp Hoa tại hội Linh Sơn chưa tan. Sư thoát hiểu lời Tổ nói 
với sư: “Xưa ông cùng ta đồng dự hội Linh Sơn nghe kinh Pháp Hoa, duyên 
xưa theo đuổi, nay lại gặp đây”. Sư xuất định thuật lại chỗ sở đắc cho Tổ 
nghe. Tổ khen: “Duy ông chứng được, chỉ ta mới biết (40)”. Các thiền sư 
thường bảo rằng thánh chúng hội nghe kinh ở ngọn Linh Sơn nay vẫn chưa 
tan. Nhưng ta đừng lầm đó chỉ là sự hồi tưởng quá khứ thuộc về phép thần 
thông của các bậc thánh tăng. Giác Ngộ không liên quan gì đến sự hồi tưởng 
như vậy, vì Giác Ngộ vốn hàm dưỡng gấp bội hơn bất cứ những gì diễn ra 
trong liên hệ thời gian. Cả đến khi kinh Bát Nhã nêu rõ một nhân danh thưở 
trước hiện diện trong khi Phật nói kinh ấy, đó vẫn chẳng phải chỉ là nhớ lại 
suông; khác hơn thứ hiểu biết thường thuộc hiện tượng tâm lý, trí bát nhã đi 
sâu hơn nhiều trong nội thê con người. Với người thâm ngộ, “phản bổn hoàn 
nguyên” có nghĩa là sau bao thuở lưu lãng phong trần, một lần nữa ý chí trở 
về ngôi nhà cũ an thân lập mệnh với một kho tàng chứng nghiệm vô biên, và 
một huệ giác chiếu điệu khả dĩ sẽ soi từng bước đi trong cõi đời vô tận. 


——-O0O--- 


VII. Ý CHÍ VÀ THỰC CHẤT NIẾT BÀN 


Tôi thiết tưởng chưa hăn là không phải lúc đưa ra ở đây một vài nhận xét về 
ý kiến thường người ta đồng hóa triết học Schopenhauer với Phật giáo. Theo 
ý kiến ấy, người ta cho răng Phật dạy phủ nhận ý chí sông, đúng như chủ ý 
của nhà triết học yếm thế Đức từng nhắn mạnh; nhưng quả không gì nhằm 
hơn hiểu Phật giáo như một thứ hư vô luận. Phật không cho ý chí là mù 
quáng, là phi lý, cho nên cần phủ nhận đi; cái mà Ngài thật sự phủ nhận là 
khái niệm về cái tôi, do Vô Minh chấp làm thực thể, do sự ngã chấp ấy nảy 
sinh tham dục luyến ái sự vật vô thường, và mở đường cho những vọng 
động vị ngã. Chủ đích Phật luôn luôn có trước mắt, và không bao giờ quên 
tùy duyên mà nói lên, là chiếu sáng ý chí, không phải phủ nhận ý chí. Lời 
Phật dạy dựa trên một căn bản khăng định. Lý do Phật không khuyến khích 
cuộc sông như của hầu hết chúng ta đây vì đó là sản phẩm của Vô Minh và 
ngã chấp, trước sau gì cũng đây chúng ta xuống hỗ khổ đau và khốn đốn. 
Phật chỉ con đường thoát ra bằng Giác Ngộ, không phải bằng hủy diệt. 


Ý chí tự nó là một hành vi thuần túy, không nhiễm chút bợn vị ngã; nó chỉ 
trồi dậy khi, vì lẽ tự mê, ý thức ngộ nhận công năng của ý chí, và chấp lầm ý 
chí làm tự ngã. Vậy, Phật muốn một ý chí linh minh kiến chiếu, không phải 
phủ nhận ý chí. Khi ý chí được kiến chiếu, khi ý thức nhân đó được hướng 
dẫn thỏa đáng trong chiều hướng bổn lai, là ta thoát ly tất cả ràng buộc do 
vọng tưởng tròng vào ta, và thanh lọc tất cả phiền não lậu hoặc “rĩ tiết” ra từ 
một ý chí chưa được nhận định đúng mức. Giác Ngộ và giải thoát là hai khái 
niệm chủ yếu của Phật giáo. 


Ở phương diện này, lời Mã Minh đặt vào miệng Phật phản vấn ông tiên A ra 
la Ca lan, một triết gia cự phách của phái số luận.,(41) là những chứng cứ 
cực kỳ tỏ rõ. Sau khi nghe tiên ông dạy phải xả thân (xác) cầu tâm (hồn) như 
chim số lồng, như cọng lau bóc hết vỏ, và kết quả là dứt bỏ lòng ngã ái, Phật 
nhận định như vầy: “Hễ hồn còn tồn tại thì không có việc dứt bỏ ngã ái. Hồn 
không tự do được đối với các thuộc tánh (vật chất) một khi nó chưa thoát li 
khỏi “số” (căn bản muôn vật) và những cái khác; bởi vậy, không tự do đối 
VỚI tin tánh thì không thể có giải thoát cho linh hồn. Vả lại, thuộc tánh 
không thê tách rời chủ tánh; vì ngoài hình dáng và tánh nóng không thể có ý 
niệm lửa. Cũng như trước khi có thân không có gì là hình thể, cũng vậy 
trước khi có thuộc tánh không có gì là chủ tánh; vậy nếu bổn lai là tự do, sao 
hồn lại có thê bị trói buộc được? Cái thể năng biết (hồn) vốn không hình thê 
ắt phải hoặc biết, hoặc không biết; nếu biết thì phải có một đối tượng để biết, 
mà nếu có đối tượng thì chưa phải là giải thoát! nếu không biết thì hà tất 


tưởng tượng ra linh hồn làm gì? Mà khi không có linh hồn thì hắn nhiên là 
không có kiến thức, chăng hạn như trong khúc gỗ, bức tường. Và vì lẽ mỗi 
sự dứt bỏ lần hồi vẫn còn đẻo theo thuộc tánh, tôi chủ trương rằng cứu cánh 
chỉ đạt đến bằng phép “nhất thiết phóng xả hết”. (Phật sở hành tán) 


Hễ còn nắm lấy quan niệm nhị nguyên cầu giải thoát linh hồn thì không bao 
giờ thật sự có tự do, đúng như lời Phật dạy. “Nhất thiết phóng xả hết” có 
nghĩa là siêu lên cái thế hai đầu của hồn và xác, của chủ và khách, của cái 
biết và cái được biết, của cái phải và cái trái, của hồn và không hồn; sự siêu 
lên ấy không phải chỉ phủ nhận suông linh hồn hoặc ý chí mà được, mà phải 
phóng ánh sáng vào bản thể nó, phải thân chứng nó đúng “như thực”. Đó 
thuộc hành vi của ý chí. Xét bằng kiến thức theo như lời dạy của các đạo sư 
Số luận không đưa đến tự do cho tỉnh thần, chỉ dắt đến cảnh giới tiêu cực 
của hư vô. Phật giáo dạy tự do, không dạy hủy diệt; dạy kỷ luật tính thần, 
không dạy hôn mê, không tưởng. Phải xoay ngược lại nêp sông thường, phải 
mở rộng ra trước một tâm cảnh mới nêu muôn là chân đệ tử của Phật. Phật 
ghê tởm chủ trương khổ hạnh, hư vô, cũng như phóng túng, điều ấy trở 
thành đễ hiểu dưới ánh sáng vậy. 


Trung Bộ Kinh thuật lại cuộc hỏi đạo của Phật ở các nhà tư tưởng Số luận có 
phần hơi khác hơn lời thuật của nhà thơ Đại Thừa (42) nhưng theo một chiều 
hướng chống đỡ mạnh hơn luận giải của tác giả về lý Giác Ngộ. Lý do Phật 
không thỏa mãn đạo lý của hai ông tiên A ra la và Uất đà la (43) được diễn 
như vây: “Giáo lý ấy không đưa đến phản tỉnh, đến xả trừ, đến yên tịnh, đến 
thâm ngộ, đến diệu giác, đến Niết Bàn, mà chỉ đạt đến cảnh giới hư vô”. Vậy 
Phật hiểu Niết Bàn là thế nào, vì trên mặt chữ nghĩa, Niết Bàn là hủy diệt, 
hoặc dập tắt (tịch diệt), nhưng ở đây Phật ghép chung với những thành ngữ 
như diệu giác, thâm ngộ, phản tỉnh (tức tái thẩm định) và tương phản với hư 
vô? Cứ xét theo những danh phẩm ấy, thật không có gì phải ngờ vực Niết 
Bàn là một quan niệm rất thực tiễn chỉ vào một chứng nghiệm nào đó có thê 
xác định được. Khi Phật trở lại bờ sông Ni Liên, rải cỏ làm tòa, ngồi kiết già 
nơi bóng cây mát và yên lặng, Ngài thề không chứng đạo quyết không rời 
nơi này. Theo Kinh Phổ Diệu, Phật phát thệ như vây: 


Dầu thân này có khô héo nơi đây 
Dầu da xương thịt này có tan nát 
Hễ chưa chứng được Vô Thượng Bồ Đề 


khó chứng trong nhiều kiếp 


Ta quyết không rời khỏi chỗ ngồi này. 


Với chí nhất quyết ấy, rốt cùng Phật chứng quả Chánh Đắng Chánh Giác sau 
bao kiếp lao tâm khổ trí tìm cầu. Sự chứng nầy có khác với những lần chứng 
trước khi Ngài hỏi đạo ở hai ông tiên A ra la và Uất đà la không? Xin lắng 
nghe lời Phật nói: 


“Này các thầy, bấy giờ chính ta cũng phải sanh ra, nhưng xét thấy có sanh 
thì có khô nên ta hướng đên cảnh an tịnh vô thượng của Niêt Bàn vôn không 
sanh; cảnh an tịnh vô thượng ây ta đã chứng đên, và cả Niệt Bàn không sanh 
nữa. 


Chính ta cũng phải trưởng thành và suy nhược, nhưng xét thấy có trưởng 
thành suy nhược thì có khổ nên ta hướng đến cảnh an tịnh vô thượng của 
Niết Bàn vốn không trưởng thành suy nhược; cảnh an tịnh vô thượng ấy ta 
đã chứng đến, và cả Niết Bàn không trưởng thành suy nhược nữa. 


Chính ta cũng mắc phải bịnh tật, nhưng xét thấy có bịnh tật thì có khổ nên ta 
hướng đên cảnh an tịnh vô thượng của Niệt Bàn vôn không bịnh tật; cảnh an 
tịnh vô thượng ây ta đã chứng đến, và cả Niệt Bàn không bịnh tật nữa. 


Chính ta cũng phải chết đi, nhưng xét thấy có chết thì có khổ nên ta hướng 
đên cảnh an tịnh vô thượng của Niêt Bàn vôn không có chêt; cảnh an tịnh vô 
thượng ây ta đã chứng đên, và cả Niệt Bàn không có chêt nữa. 


Chính ta cũng mắc phải ưu phiền, nhưng xét thấy có ưu phiền thì có khổ nên 
ta hướng đến cảnh an tịnh vô thượng của Niết Bàn vốn không ưu phiền; 
cảnh an tịnh vô thượng ấy ta đã chứng đến, và cả Niết Bàn không ưu phiền 
nữa. 

Chính ta cũng mắc phải ô nhiễm, nhưng xét thấy có ô nhiễm thì có khổ nên 
ta hướng đến cảnh an tịnh vô thượng của Niết Bàn vốn không ô nhiễm; cảnh 
an tịnh vô thượng ấy ta đã chứng đến, và cả Niết Bàn không ô nhiễm nữa. 


Bấy giờ, ta thấy ta biết: “Ta tin quyết đã giải thoát xong. Đây là lần sanh 
cuối cùng của ta; không bao giờ ta trở lại kiếp sống này. 


(Trung A Hàm, XXVI]) 


Niết Bàn mà gọi là không sanh tử, không ô nhiễm, không ưu phiền, thoát 
ngoài bệnh tật, ngoài “thành, trụ, hoại, không”, thì dường như khá tiêu cực 


thật đấy; nhưng nếu không có gì là khẳng định hết ở những phủ nhận â ấy ắt 
Phật không thê nghỉ yên trong cảnh “an tịnh vô thượng” ấy của Niết Bàn, và 
tin quyết ở cứu cánh giải thoát như vậy được. Bởi vậy, ta có thể thấy cái mà 
Phật phủ nhận chính là Vô Minh, căn nguyên của sanh tử, và vô minh ấy chỉ 
có thê đánh bạt được băng tất cả khí lực bình sanh của ý chí, chớ không phải 
băng hư luận, bằng trầm tư. Ý chí được xác định vậy, và ý thức được điều 
trực lại. Được chiếu diệu như vậy, tất cả thèm muốn, cảm nghĩ và dụng 
công, tất cả đều dứt hết cái mê vị ngã, hết tạo nhân cho những ô nhiễm, triỀn 
phược và đủ thứ chướng ngại khác như phần nhiều được đề cập trong văn 
học Phật giáo, vê đại thừa cũng như tiêu thừa. Trong ý nghĩ ấy, Phật là 
Người Chiến Thắng, không phải chiến thắng bông lông cái hư vô không 
tưởng, mà là chiến thắng những điên đảo vọng tưởng, bóng tối và Vô Minh. 


Tất cả phụ đề trong bài luận này đều do dịch giả đặt ra. 


(1) Lịch sử thành đạo của Phật được kể lại trong Trường Bộ Kinh XIV, và 
trong bài tựa bộ Bản Sanh đàm (Jataka Tales), trong Luận sự (Mahavastu), 
và trong Trung Bộ Kinh, XXVI và XXVI, và cả trong Tương Ưng Bộ Kinh 
XII nữa. Chỉ tiết tuy có sai khác nhau, nhưng chỉ về hình thức thôi. Bản Hán 
dịch “Phật thuyết quá khứ hiện tại nhân quả kinh” dường như ra đời sau bộ 
Mahapadana pali (Đại Phẩm luận văn Pali), có nhiều điểm sai khác hơn, 
nhưng tinh thần vẫn là một. “Phật sở hành tán” (Buddhacarita), của Mã Minh 
vi vút trên thơ mộng. Bộ Phổ Diệu (Lalita vistara) thuộc hệ thống Đại Thừa. 
Trong thiên cảo luận này, tôi tùy tiện mượn tài liệu ở các bản dịch The 
dialogues of the Buddha (Thái Tử Thoại Ứng kinh) của Rhy Davids; The 
Kimmdred SayIngs (Tạp sự?) của bà Davids, Majihima Nikaya (Trung Bộ 
Kinh) bản của Silacara và bản của Neumamn, các Bộ A Hàm Trung Hoa, và 
đôi tài liệu khác. 


(2) Mahapadana Suttanta 


(3) Quan niệm có nhiều vị Phật khác trong quá khứ dường như xuất hiện rất 
sớm trong lịch sử Phật giáo như ta có thê nhận thấy ở đây, Tôi theo đà tiền 
triển mãi sau này kết hợp với quan niệm bồn sanh (jataka: tiền thân) và cuối 
cùng qui thúc vào quan niệm Bồ Tát thành một đặc trưng của Đại Thừa giáo. 
Sau vị Phật quá khứ sau này tăng lên hăm ba hoặc hăm bốn vị trong Phật sử 
của Phật đà vương sa (Buddha vamsa) và Bát nhã Ba la mật đa, rồi còn tăng 
lên bốn mươi hai vị trong Phổ Diệu (Lalita vistara). Quan niệm cô Phật hoặc 


tiền bối ấy đường như khá phổ biến ở nhiều dân tộc. Ở Trung Hoa, Khổng 
Tử nhận minh thừa truyền cái học của Nghiêu Thuấn, còn Lão Tử tổ thuật 
theo Hoàng Đề. Ở Ấn Độ, giáo lý Kì Na (Janaism) và cả đến cá thể của vị tô 
khai sáng là Đại Hùng (Mahavira) có nhiều điểm tương đồng với Phật giáo, 
cũng lập lên hai mươi ba vị tiền bối có ít nhiều liên hệ với các vị cô Phật của 
Phật giáo. 


(4) Ta có nhiều nghi vấn xác đáng về thuyết Nhân Quả hoặc nhân Duyên của 
Phật, vì thuyết Nhân Duyên thường được diễn dịch khác hắn nhau. Trong bộ 
kinh trên, Phật đi đến thức (ý thức hoặc sự hiểu biết) là ngừng, còn theo 
thuyết hiện đại chuỗi xích lại khởi đầu ở vô minh (av1Jja). Dầu sao, ta không 
thê quyết đoán rằng chuỗi xích mười nhân duyên ấy là giáo lý cô nhất và có 
uy thế nhất của giáo lý duyên khởi (paticca samuppada). Ở nhiều phương 
diện, ta có thê lý do để ngờ rằng đoạn kinh trên mới được kết tập lại sau này. 
Điều tôi muốn biện giải ở đây chỉ nhắm vào những cố gắng tri thức của đức 
Phật đề giải thích những thực tại của nhân sinh bằng lý thuyết nhân duyên. 
Phật coi vô minh như căn bản của sanh tử, nghĩa là của tất cả khổ não của 
thế gian, điều ấy quả thực đã được xác định hắn hòi rồi trong Phật giáo sử. 


(S5) Có một bài kệ khác được coi như do Phật nói ra khi vừa thành Chánh 
Giác. Đó là bài “khúc hùng ca tối thắng"” đã thuật ở bài luận trước, coi trang 
100. Trong kinh điển Đại Thừa không có bài kệ ấy. Riêng kinh Phố Diệu 
(Lalita vistara) chỉ có hai câu này: Chinna vartm opasanta rajah suskha 
asrava, na panah sravantI; chinne vartmamI vartata dukhasyaIsho anta ueyate 


(6) Ta là vị la hán trong thế gian này, ta là vị thầy vô thượng (DG) 


(7) Bộ Ma ha chỉ quán, 142, kế ra 13 danh từ chỉ sự hiểu biết dưới nhiều 
khía cạnh khác nhau: buddhi, matI, gatI, matam, drishtam, abhisamitavi, 
samyaøgavabodha, supratividdha, abhilakshia, gatimgata, avabodha, 
pratyabhlina va menrre. 


(8) Ekacitt ekshana samyukta prajna. Một niệm là một tư tưởng (tâm niệm) 
mà cũng là một thời gian ngăn nhât (satna). 


(9) Vọng tưởng: vikalpa; biến kế chấp: parikalpana (cái thấy bị bóp méo do 
châp trước theo định kiên) DG. 


(10) Thứ trí thức luận này Không giáo gọi là “cách vật trí tri” và đó cũng là 


phương pháp luận của Descartes. Thành ngữ “nhất niệm”, “nhất tâm” và 


“nhất satna gian” (thời gian của một chớp nhoáng) dùng chung nhau một 
nghĩa (DG) 


(11) Franz Pfeiffer, p. 312, Martensen, p. 29 


(12) Yatha Bhutam dassana: sự vật thế nào thì thấy biết như thế Ấy, thấy biết 
đúng với chân tính của sự vật, thây biệt “như thực” D.G 


(13) Theo bản dịch chữ Anh của Tì Khưư Silacara. Bản dịch văn Pali trong 
Digha Nikaya, 26. 


(14) Như thực: yatha bhutam (the reality as 1t 1s). Như thị, chân như, như 
như, như: tatha (thatness, or suchness or aInsite). 


(15) Anuttara samyak sambodhi, người Tàu phiên âm là a nậu đa la tam 
miệu tam bô đê. 


(16) Ốc xá giả (E®Š)= gahakara, coi trang 100, hoặc kinh Pháp Cú, 153- 
154 (DG) 


(17) Chuỗi xích 12 nhân duyên hoặc duyên khởi (paticca samuppada) móc 
nối như sau: l. vô minh (avijja); 2. hành (sankhara); 3. thức (vinnana); 4. 
danh sắc (namarupa); 5. lục nhập (salayatana); 6. xúc (phassa); 7. thọ 
(vedana); 8. ái (tanha); 9. thủ (npadana); 10. hữu (bhava); I1. sanh (Jatl); 12. 
lão tử (Jaramaranam). 


(18) Phật giáo nói “nhất niệm khởi, thiện ác phân” Hiện tượng phân tâm ấy, 
Thiền Tông gọi là “tâm thượng sanh tâm” (trên cái tâm này thêm một cái 
tâm). Cái tâm sau là niệm, hoặc tư tưởng,. Đó là một cái thừa nên sanh mê 
và khổ. Cụ thê hơn, Thiền tông hình dung hiện tượng phân hóa ấy bằng hình 
ảnh một cái đầu ghép trên một cái đầu (đầu thượng trước đầu). Tu đạo là 
nhằm phục hoàn cái tâm bồn lai Ấy. Sứ mạng của Tổ Đạt Ma qua Tàu là 
nhằm hoàn nguyên cái chân tinh thần ấy của Phật Đà, bằng cách hồi đầu 
chuyển hướng về miếng đất giác trang nghiêm ở bờ bên kia. Đó là ý nghĩa 
của sự “thấy tánh thành Phật” (D.G) 


(19) Thấy như vậy, biết như vậy (evamjanato evam passato) là câu thường 
gặp luôn trong văn học Phật giáo, Tiểu thừa cũng như Đại thừa. Các nhà 
trước thuật Phật giáo dầu có phân biệt hay không phân biệt giữa cái thấy và 
cái biết theo trí thức luận hiện đại, thì sự kết hợp hai danh từ ấy vẫn có nhiều 


ý nghĩa hệ trọng. Các ngài hắn thừa hiểu “cái biết” không đủ khả năng diễn 
đạt được cái gì Phật “thấy 7 trong giờ ngộ đạo. “Thấy” hoặc “đốn kiến” chỉ 
vào tánh cách tức thì, sắc bén nhất, đáng tin nhất của cái biết ấy. Như chúng 
tôi đã lưu ý ở nhiều chế khác, Phật giáo rất giàu từ ngữ thuộc loại thấy biết 
như trên. 


(20) Mahali sutta trong Trường Bộ Kinh (D.G) 


(21) Phép thần thông đạt được bằng phương pháp định tĩnh dường như tất 
thạnh hành ở Ấn Độ, cả đến ngay từ thời sơ khởi của nền văn minh Ấn, và 
Phật thường được chư đệ tử thỉnh cầu thi thố phép lạ ấy. Những tiểu sử của 
Ngài sau này đã thật sự biến Ngài thành một bậc chuyên hóa phép thần 
thông quảng đại, hoặc ít ra theo sự xét đoán thông thường bằng luận lý và 
khoa học của ta hiện nay. Nhưng theo giáo lý Bát Nhã thì “Như Lai nói sở 
đắc vì thật chăng phải là sở đắc nên gọi là sở đắc” (yaisha bhayavan 
lakshanasampat tathagatena bhashita alakshanasampad esha tathagatena 
bhashita; tenocyate lakshanasampad iti) nên phép thần thông Phật phô diễn 
có một huyền nghĩa hoàn toàn khác hơn. Theo kinh Kiên Cố (Kevaddha 
sutta) Phật có ba phép lạ này: biến hóa thần thông, tha tâm thần thông, và 
giáo hóa thần thông. Người có phép biến hóa thần thông có thể làm những 
việc ngoài lý luận và công lệ sau đây: Một thân hiện ra nhiều thân, nhiều 
thân trở thành một thân, thân hình đi ngang qua vách qua tường qua núi như 
đi giữa hư không, độn thổ, độn thủy, phi hành trên nước như đi trên đất liền, 
ngồi xếp bằng đi trên hư không như chịm bay, hai tay có thể chạm rờ mặt 
trời mặt trăng, những thiên thể đầy oai lực và thần lực, có thể tự mình bay 
đến cõi trời Phạm Thiên. Ta nên hiểu thế nào? Y theo chữ nghĩa hay bằng trí 
giải? Ta không thể giải thích theo duy tâm luận của Bát Nhã học sao? Tại 
sao? “Tâm gọi là tâm vì chăng phải là tâm”. Kim cương: chư tâm giai vi phi 
tâm thị danh vi tâm). 


(22) Những vấn đề ây, theo Pothapada sutta (kinh Bô Thác Bà Lậu), là: thế 
giới này thường hãng? hay không thường hăng? hữu hạn? hay vô hạn? hôn 
có khác với xác không? Như Lai có tôn tại không sau khi chêt? 

(23) động tâm mống niệm (D.G.) 

(24) Kinh Kim Cương, phẩm thân phi tướng. 

(25) Coi Kinh Pháp Cú, bài 385; Kẻ nào không thấy có bên kia, bên này, cả 


hai bên đều là không, kẻ ấy xả lìa hết ham đắm, ta gọi đó là Phạm Chí (thích 
bỉ vô bỉ, bi bỉ dĩ không, xả li tham đăm, thị vi Phạm Chỉ). 


(26) Câu nói “chỉ đạo vị tằng chân tục” là diễn này (D.G.) 
(27) Đó là lý do thiền sư Huyền Giác nói: 

Tánh thực của Vô Minh tức Phật Tánh 

Thân không của Ảo Hóa tức Pháp Thân 


Thông thường hơn, đạo Phật nói “phiền não tức bồ đề, Niết Bàn tức sanh tử 
luân hồiï”(D.G) 


(258) Sutta Nipata. V. 1004 

(29) Sutta Nipata, V. 720, Sananta yanti kussobbha, tunhyati mahodadhI. 
(30) Asavem Khata nana. 

(31) Na abhinnaya na sambhodaya na nibbanaya amvattat1. 

(32) Chân lý cao thượng (thánh đề) đưa đến giải thoát. 

(33) Trung Bộ Kinh 22 


(34) Coi Sutta, Nipata, V.2I “Ta đã đóng một chiếc bè chắc chắn, ta đã đến 
tận Niết Bàn, ta đã qua bờ bên kia, chiến thắng dòng cuồng lưu tham Mục ta 
không còn dùng chiếc bè vào việc gì nữa, vậy trời muốn mưa thì cứ mưa.' 


(35) Pháp: đharma; phi pháp: adharma (chăng phải là pháp). Tôi để nguyên 
chữ pháp của người Trung Hoa vì không thể dịch được; có người dịch là 
chánh lý, hoặc đạo lý, hoặc đức tánh, nhưng quả thật rất khó dịch cho ổn 
thỏa. Các học giả Trung Hoa dịch dharma bằng một chữ chung là “pháp”, 
không cần phân biệt nghĩa riêng trong từng đoạn văn. Trong trường hợp 
trên, pháp có thể hiểu là sự xử trí tốt đẹp, hoặc khuôn phép luân lý, hoặc 
rộng hơn mọi giáo lý có hiệu quả tốt. Trong Kinh Lăng Giả, phẩm 1, cũng 
có đề cập đến sự siêu việt cả phi pháp và pháp, (đharma eva mĩ an 
pragevadharmah), và giải thích rằng chỉ vì vọng tưởng phân biệt nên thấy có 
mâu thuẫn giữa cái phải và cái trái trong khi thật sự cái nầy chỉ là phản ảnh 
của cái kia. Cũng ví như anh nhìn trong gương thấy ảnh mình, anh chấp ảnh 
ấy là thật trong khi ảnh ấ ấy chỉ là anh, chắng phải gì khác. Ai quán thế gian y 
như vậy tức có chánh kiến. Thật vậy, hễ sự quán tưởng được nhất như thì 
tâm chứng vào cảnh giới thánh trí tự giác, và mở cái gọi là Như Lai Tạng. 


Trong lời giải thích trên, pháp và phi pháp đồng nghĩa với có (sat) và không 
(asat) hoặc khẳng nhận (asti) và phủ nhận (nasti). Vậy, phá bỏ cả pháp và 
phi pháp có nghĩa là thoát ly cái chấp nhị nguyên cùng với tất cả rỗi ren và 
vướng mắc. Về mặt triết lý, sự phá bỏ ấy là nhằm hòa đồng với cái Tuyệt 
Đối, còn về mặt luân lý, đó là vượt qua cả thiện và ác, thị và phi. Coi luôn 
Sutta Nipata, v. 886, tin tưởng nhị nguyên ở đây được coi như kết quả của 
cuộc triết luận sai lầm. 


(36) Tóm lược Trung bộ kinh, 22 trang 136. Coi luôn Tương Ưng Bộ Kinh, 
70, XII,p 125. 


(37) Coi kinh Pháp Hoa, chuyện cùng tử, phẩm IV, và Kim Cương Định, 
Phâm IV. 


(38) Thuật ngữ gọi là “nhất niệm khởi”. Khi niệm dấy lên là có trạng thái 
phân tâm, từ một cái tâm toàn nhất chẻ làm hai, có tâm và có niệm (tư 
tưởng). Thành ngữ “tâm thượng sanh tâm” trên tâm nảy thêm một cái tâm 
chỉ vê hiện tượng tâm lý này, Tổ Vân Môn còn nói cụ thể hơn: Đầu thượng 
trước đầu, Tuyết thượng gia sương, nghĩa là trên cái đầu ghép thêm một cái 
đầu, trên tuyết đồ thêm sương (D.G.) 


(39) Tương Ưng Bộ Kinh, XII, 65 (nagara), coi luôn “Văn Thù Sư Lợi sở 
thuyết bát nhã ba la mật đa kinh”. Ở đây Phật ví như người thợ mõ tìm ngọc, 
hoặc người tràn ngập niềm vui khi nghe người ta vui vẻ kế lại những thành 
thị và làng mạc mà chính anh đã viếng qua thưở trước. Cũng niềm hoan lạc 
ấy đến với người nghe và hiểu pháp bát nhã vì kiếp trước ông có mặt trong 
pháp hội nghe Phật nói kinh ấy. Hiểu pháp bát nhã chỉ là một cách nhớ lại, 
câu nói thực nhiều ý nghĩa xét theo lý giác ngộ nêu trên Giác Ngộ đi kèm 
theo hồi tưởng kỷ niệm xưa, điều ấy cũng được nhà trước tác Kena 
Upanmishad (VI, 50) ghi lại tỏ rõ: 


Rồi từ nơi tự ngã 

Như có cái gì ấn sâu vào tâm thức 

Khiến tâm thức bỗng dưng nhớ lại 

Trạng thái ấy biểu hiện sự trồi dậy của tri giác trong tự ngã. 


Thầy Bà La Môn Sonadanda khi nghe Phật nói về hạnh Phạm Chí tán thán 
như vây: Lành thay, thây Cô Đàm! cũng hệt như người lượm lại cái gì đã 


đánh rơi, hoặc vạch trần cái bị che khuất, hoặc chỉ con đường đúng cho 
khách lạc đường, hoặc đem ánh sáng vào bóng tối để mọi người có mặt đều 
nhận thấy được, cũng hệt như vậy, thầy Cổ Đàm chỉ cho tôi thấy sự thật 
bằng vô số hình ảnh. 


(40) Đoạn này lược thuật theo tài liệu Trung Hoa thay vì dịch theo bản văn 
chữ Anh (D.G.) 


(41) Số luận: samkhya, học phái của Arada (hoặc Alara Kalama), một trong 
số lục sư ngoại đạo chủ trương vật tâm nhị nguyên luận, và thần ngã độc tôn. 


(42) Mã Minh 


(43) Alara Kalama và Uddka. 


——-O0O--- 


Luận bón - LỊCH SỬ THIÊN TÔNG TỪ ĐẠT MA ĐÉN HUỆ NĂNG 
(520 — 713) 


Tôi không kỳ vọng trình bày ở đây một bài nghiên cứu hoàn toàn đúng theo 
tinh thần phê phán và khoa học về lịch sử Thiền Tông, vì muốn vậy phải am 
tường sự phát triển của Phật giáo Trung Hoa, nhưng về đề tài này, theo tôi 
biết, không có sử sách nào vừa tầm bạn đọc. Vậy, chủ ý của tôi trong thiên 
cảo luận này trước hết là thuật lại lịch sử cổ truyền của Thiền Tông theo như 
các nhà Thiên kế lại, ở Nhật Bản cũng như Trung Hoa. Phần khảo sát và phê 
phán sẽ tiếp theo sau, sau khi bạn đọc được chuẩn bị phần nào để đi xa hơn. 


Nguồn gốc cổ truyền của Thiền Tông Ấn Độ, trước thời du nhập vào Trung 
Hoa, theo tài liệu thu nhập trong các bộ văn học Thiên, pha trộn toàn truyền 
kỳ đến không có gì đáng tin được. Ở thời chưa có cái học khảo sát, và mọi 
việc, nhất là thuộc phạm vi tôn giáo, đặt trọn hết vào lòng tin, ta không thể 
đòi hỏi gì hơn. Nay e quá trê rồi để thứ vén màn bí mật bao trùm nguồn gốc 
Thiền ở Ấn Độ, trừ phi băng, cách suy diễn ra một cách đại khái theo những 
sử liệu đã biết về sự phát triển của Phật giáo Đại Thừa. Trên thực tế, Thiền 
Tông, như đã trình bày trước, là sản phẩm của tâm địa Trung Hoa, hay nói 
đúng hơn, là sản phẩm Trung Hoa tinh chế ra từ giáo lý Giác Ngộ. Bởi vậy, 
khi muốn thuật lại lịch sử Thiền, tốt hơn trong phạm vi nào đó, ta khỏi đi Ấn 
mà chỉ lưu lại ở Trung Hoa để học hỏi tâm lý và triết lý của Hán tộc, và 
những cơ duyên giúp cho Thiền có đủ khả năng lớn mạnh trên mảnh đất của 


giống con trời, vì ta đừng quên Thiền là đạo giác Ngộ hình thành qua kiến 
giải Trung Hoa. 


Đành răng có thê có đôi học giả kích bác luận điệu trên, viện lẽ răng nêu 
Thiền quả là một pháp môn của Phật giáo như các Thiền đức từng truyền 
rao, thì Thiền không thê tách rời ngoài toàn thể lịch sử Phật giáo Án Độ. 
Thật không gì đúng hơn; tuy nhiên, thực tế mà xét, Thiền không có ở Ấn, tôi 
muốn nói không có dưới hình thức ta nhận biết hiện nay; bởi vậy, nếu phải 
ngoài đất Trung Hoa tìm xa xôi hơn nguồn gốc và dòng khai triển đạo Thiền, 
con đường duy nhất mở ra cho chúng ta là con đường tôi đã nương theo ở 
nhưng thiên cảo luận trước. Nói một cách khác, ta phải coI Thiền như một 
kiến giải Trung Hoa về giáo lý Giác Ngộ, giáo lý từng được trình bày trong 
toàn bộ văn học Phật giáo, thiết tha hơn ở Đại Thừa, và bộc lộ phần nào ở 
Tiểu Thừa. Với thời gian, giáo lý ấy lớn mạnh, chiếm trọn tâm hồn người 
Phật tử, và chi phối dòng diễn tiến chung của tư tưởng Phật giáo; vì há 
chẳng phải do Ngộ mà Cồ Đàm thành Phật đà, thành Giác giả sao? Và mục 
đích của Phật tử là gì nếu không là theo chân đẳng giáo chủ trên đường 
chứng quả giải thoát tối hậu? Nhưng hàng “Bồ đề tử” Trung Hoa phát tâm 
xiên dương giáo lý Giác Ngộ không khứng nuốt trộng món Phật giáo Ấn Độ 
khó tiêu. Tĩnh thần tưởng tượng thực tiễn của dân tộc Trung Hoa bèn tạo ra 
đạo Thiền vậy, và họ tận lực hoằng khai, đáp ứng theo tâm đạo. 


So sánh Thiền ở hình thái hoàn tựu với giáo lý Giác Ngộ khi mới manh nha 
trong Phật giáo nguyên thỉ, ta gặp phải một hố sâu cơ hồ không qua được. 
Đó là điều rất đĩ nhiên vậy. Thử xem: ban đầu, Phật do dự phần nào trong 
việc tiết lậu lẽ nhiệm mẫu của thể tánh Phật, nghĩ rằng các đệ tử hoàn toàn 
không đủ khả năng nối gót theo Ngài. Cảm tưởng đầu tiên sau khi ngộ đạo 
ấy chi phối Ngài suốt thời gian hoằng hóa giữa thế gian. Đó là cảm tưởng 
Đạo Chánh Đăng Chánh Giác do Ngài tự chứng nhiệm mầu quá, khó cho 
chúng sanh hữu tình cô gắng đạt tới được; mà ví dầu có vén cho họ thấy CƠ 
huyền họ vẫn khó hiểu thấu, e lại vì căn cơ hạ liệt mà đâm ra phi báng nữa. 
Ngài há chẳng có ý định và ngay Niết Bàn sau khi thành đạo sao? Mặc dầu 
có lời thỉnh cầu của Phạm Thiên, suốt đời Ngài như bị chi phối bởi cảm 
tưởng ấy: do dự trao cho thế gian tất cả những gì Ngài chứng được, cái mà 
thuật ngữ Lăng Già gọi là tự giác thánh trí. Có thê lắm, trên thực tế, Ngài đã 
truyền hết cho đệ tử, không dè dặt, tất cả điều sở chứng của Ngài, nhưng ấn 
tượng đến với ta từ các bộ A hàm hoặc Nikaya là Phật quả có phần do dự 
nào đó trong việc trao truyền. Hoặc giả ít ra đó là bổn ý các nhà trước thuật 
kinh điển đầu tiên cố hình dung đức Bồn sư, dầu bất cứ vì duyên cớ nào. 
Trong tình thế ấy, khái niệm Giác Ngộ không được diễn lên đầy đủ và nỗi 


bật trong văn học Tiêu thừa khiến ta phải chú ý ngay. Nhưng ta đã lưu ý khái 
niệm ấy chỉ bị vùi sơ giữa những khái niệm khác, ít quan hệ hơn, và dễ làm 
hiển lộ ra nếu băng luận lý và tâm lý ta khéo dõi theo trong kinh điển dòng 
diễn tiến đưa đến sự thành đạo của Phật. 


Các nhà trước thuật đầu tiên quan niệm Bốn Diệu Đế, hoặc Mười Hai Nhân 
Duyên, hoặc Tám Chánh Đạo là giáo lý trung tâm của đạo Phật, trong đó, về 
mặt tâm lý, bao gồm luôn thuyết vô ngã. Nhưng, cả ở mặt triết chọc và, trên 
quan điểm Thiền, nếu suy nghiệm kỹ về đời sông của Phật và về diệu lý của 
Phật tánh, ta không thê không đặt nặng lý Giác Ngộ coi như phần có ý 
nghĩa nhất, cốt yếu nhất, và lợi lạc nhất của Phật giáo. Bởi vậy, dầu hàng 
Tiểu Thừa luận và hiểu cách nảo về cái gọi là Phật giáo nguyên thi, điều mà 
Phật thực tâm muốn trao truyền cho các đệ tử phải nói là giáo lý Giác Ngộ. 
Tuy nhiên, Phật giáo thịnh đạt ở Ấn Độ bao lâu thì khái niệm chủ yếu ây vân 
y nguyên, nghĩa là không ngoài phần khai triển của hầu hết kinh điển Đại 
Thừa. Chỉ sau khi Bồ Đề Đạt Ma qua Trung Hoa, khái niệm ấy mới mọc rễ 
và lớn mạnh lên ở đây thành cái mà nay ta gọi riêng là Phật Giáo Thiền tông. 
Vậy, nói đúng ra, hoặc trong phạm vi hẹp hơn, ta có thể coi Thiền Tông như 
mở đầu trang sử ở Trung Hoa. Mẫu đất Ấn Độ siêu hình quá, giàu tinh thần 
tưởng tượng ngoan lộng quá để cho cây Thiền có thể đơm bông kết trái được 
trong hình thức thuần túy như hiện có. 


Nêu sự ngộ tánh, tánh Phật hoặc tánh La Hón, làm cứu cánh, Phật chứng tỏ 
một tinh thần thực tiễn, luôn luôn đi sát với thực tế thường tục, và luôn luôn, 
trong các bài nói pháp thông thường, đề cao một đời sống điều hòa bằng giới 
luật. Phật cũng không hề có ý tiết lộ, bằng con đường trí thức hoặc siêu hình, 
nội dung của Giác Ngộ, phải tự chứng lấy, không thể giải thích được. Phật 
không bao giờ quên nêu cao ý nghĩa của tự chứng, vì chứng Niết Bàn hoặc 
chứng đạo là bỗn thân mình chứng lấy, bằng tự lực và trong nội tâm mình. 
Bồn Diệu Đề hoặc Mười Hai Nhân Duyên hoặc giáo lý Vô Ngã chỉ là người 
hướng đạo trí thức chỉ con đường thực hiện sinh hoạt Phật giáo. Một giáo lý 
như vậy không thê có chút giá trị thực dụng nào hết trừ phi cuối cùng nó đưa 
đến Giác Ngộ. 


Phật không bao giờ nghĩ rằng đồ chúng sau này lại có thê đặt chọn điểm tâm 
yêu của Phật pháp trên những tạo tác ấy của khối óc, những tạo tác không 
thể tự đứng vững nếu không được nội tâm hồ trợ. Tám Chánh Đạo, Phật coi 
như người hướng đạo luân lý chỉ con đường đến Giác Ngộ. Người thiển kiến 
nhìn vào Phật giáo không thê thấy gì khác hơn ngoài ý nghĩa đạo đức sẽ 
chấp Phật giáo làm một thứ học thuật luân lý. Họ coi Phật giáo như một thứ 


triết lý thực nghiệm luận, và tăng già như một đoàn thể của những người tu 
theo luân lý. Họ ca tụng Phật như người sáng tạo một hệ thống tôn giáo có 
tinh thần khoa học, không nhiễm phải những dị đoan về đạo thường nảy nở 
bao trùm quanh tôn giáo. Nhưng nghiệm kỹ, nhưng kiến giải ấy không hoàn 
toàn đúng với lời Phật dạy; chúng chỉ phản ánh một khía cạnh, không kiến 
chiếu được cả toàn thể. Nếu, cùng với những nhận xét trên, người ta nêu 
thêm sự hành Thiền - dhyana - một yếu tố của Phật giáo, sự phán đoán có 
thể nói là đạt lý; tuy nhiên, cả đến dhyana cũng chỉ là một hình thức luyện 
tâm mở đường chứng cứu cánh Niết Bàn. Dhyana, tự nó, không phân biệt 
Phật giáo với nhưng hệ thống triết giáo khác thịnh hành ở Ấn Độ khi Phật 
còn tại thế. Cho nên muốn hiểu Thiền như đạo Giác Ngộ thể hiện trọn vẹn lý 
tánh của pháp Phật, ta phải chờ hưng khởi lên trào lưu Đại Thừa giáo. Và 
khi trào lưu này du nhập vào Trung Hoa theo gót Bồ Đề Đạt Ma là khai diễn 
lên cái mà nay ta được biết dưới danh từ Thiền Đạo. 


——-O0O--- 


I. TRUỚC BÒ ĐÈ ĐẠT MA 


Tương truyền khởi nguyên của đạo Thiền ở Ấn Độ diễn ra như sau: Ngày 
kia, tại ngọn núi Kên Kên (Linh Thứu) Thích Ca Mâu NI lên tòa nói Pháp. 
Lần này Phật không dài dòng luận giải, Phật chỉ đưa lên trước pháp hội một 
cành hoa do một cư sĩ mới dâng cúng, 1m lìm không nói một lời. Không ai 
hiểu ý Phật ra sao, chỉ trừ tôn giả Ca Diếp lặng lẽ mĩm cười như ngầm thâm 
ngộ ý nghĩa của lời dạy im lặng, nhưng hùng hồn ấy của Đức Thế Tôn. Phật 
bèn bảo ông Ca Diếp: “Ta có kho tàng quý nhất, tâm linh siêu việt, nay ta 
trao cho ông, tôn giả Ca Diếp”[1] 


Các nhà tu Thiền chánh thống thường nhắm mắt năm lây câu chuyện ấy làm 
điểm khai thông câu chuyện, theo họ, hàm ấn cái diệu tâm của Phật cũng 
như huyền chỉ của Thiền. Vì lẽ Thiền tự coi là cốt tủy của Phật giáo, và trực 
tiếp được Phật truyền tâm ấn cho vị đại đệ tử là Ca Diếp nên tự nhiên đồ 
chúng của phái này đặc biệt hướng đến giây phút truyền thừa giữa sư và đệ. 
Đại khái ta biết Ca Diếp thừa tiếp Phật làm thượng thủ thống lãnh tăng 
chúng về phương diện tín ngưỡng, như về câu chuyện truyền tâm ấn Thiên, 
ta không có một sử liệu nào trong khối văn khố Phật giáo Ấn Độ hiện còn 
lưu trữ. Theo chỗ tôi biết, câu chuyện trên được đặc biệt nêu lên lần đầu tiên 
trong một bộ Thiền sử Trung Hoa gọi là Quảng đăng lục[2] vào năm 1029, 
và cả trong bộ Truyền pháp chánh tông ký của Khế Tung soạn năm 1064, 
trong bộ này, soạn giả duyệt lại sử kiện trên coi như hoàn toàn không xác 


thực. Trong bộ Truyền Đăng lục, soạn năm 1004, là bộ Thiền sử cổ nhất 
hiện còn, tác giả không đá động gì đến sự đặc truyền tâm ấn Thiền ấy trong 
đời Phật. Vì lẽ tất cả các bộ sử cô hơn về Thiền nay đều thất lạc, ta không 
tiện quyết đoán truyền thống Thiền khởi đầu trên đất Trung Hoa vào thời 
nào. Chắc rằng giữa hàng tu Thiền người ta mới bàn đến sau này, khi đạo 
Thiền đã lập tông khai giáo vững chắc trên đất Trung Hoa vào cuối thế kỷ 
thứ VI. 


Đương thời, hắn họ thấy cần phải dựng lên một truyền kỳ như vậy cốt phong 
uy tín cho Thiền Tông, vì Thiền càng hưng thịnh, uy thế và ảnh hưởng thắm 
nhuần đến đại chúng, thì các tông phái hiện có đâm ganh ty và kích bác 
Thiền không có một sự tích đủ tín lực nảo về sự truyền thừa trực tiếp của 
Bồn Sư như các môn nhân từng rao truyền. Sự thế tự nhiên là vậy, nhất là 
khi Thiền chủ trương uy tín tối hậu của đạo cốt ở sự tự chứng và nội chứng, 
và coi nhẹ hắn phần giáo huấn của kinh và luận. Ở điểm này, Thiền nhất 
quyết không cùng; nhưng không vì tính thần phê phán và độc lập ấy mà 
Thiền không cần biết đến uy tín của Phật giáo lịch sử và mong tìm ra một sự 
tích khả dĩ chứng thực Phật phó chúc Thiền cho Đại Ca Diếp, và từ Ca Diếp 
tâm ấn Phật được tiếp tục truyền thừa đến tổ thứ hăm tám là Bồ Đề Đạt Ma, 
sơ tổ Thiền Trung Hoa. Ấy thế là các sử gia Thiền lập lên hăm tám dòng Tổ 
Thiên Trúc, trong khi, theo các tông phái khác, chỉ có hăm ba hoặc hăm bốn 
vị Tô kể từ vị khai tông. Đã có sự truyền thừa giữa Phật và Ca Diếp, các sử 
gia còn cần phải lấp đầy khoảng trống giữa tô thứ hăm ba hoặc hăm bốn và 
cả Bồ Đề Đạt Ma nữa được tôn là tô thứ hăm tám. 


Theo quan niệm phê bình hiện đại, Thiên phát xuất từ Bồ Đề Đạt Ma ở 
Trung Hoa hay từ Phật ở Ấn Độ, điều ấy không mấy quan trọng, nhất là vì 
Thiền nắm một chân lý và có một giá trị lâu đời. Cũng vậy, theo quan điểm 
của các sử gia từng dõi ngược trong tỉnh thần khoa học đến đầu nguồn của 
trào lưu tư tưởng rốt cùng đưa đến đạo Thiền, họ thấy không gì cần hơn là 
tìm ra mối dây hợp lý xâu liền lý Giác Ngộ của Đại Thừa Ấn Độ với sự ứng 
dụng của người Trung Hoa trong đạo sông thiết thực hằng ngày; còn dòng tổ 
truyền thừa Thiên Trúc trước Bồ Đề Đạt Ma do các người tu Thiền dựng lên 
như thế nào, họ không quan tâm, vả chăng có gì hệ trọng. Tuy nhiên, hễ đã 
khai tông thành một pháp môn độc lập, không những bằng một bản lĩnh đặc 
thù mà còn bằng những sự kiện có bằng chứng, có lịch sử, tự nhiên các sử 
gia cần vạch ra một tông chi truyền thừa liên tục, không đứt đoạn trong 
Thiền, như ta sẽ thấy sau, không gỉ thiết yếu băng sự ân chứng của sư đối 
với đệ xác nhận sự chân truyền . Bởi vậy tôi thiết tưởng hễ coi Thiên như 
một sản phẩm vun trồng lên trên đất Trung Hoa từ những hột giống Giác 


Ngộ Ấn Độ, thì khỏi lập nên một pháp hệ truyền thừa Án Độ, trừ phi ta 
muôn lập lên một cách đại khái và hợp lý phần nào mà thôi, như tôi đã làm ở 
nhưng bài luận trước. 


Hai mươi tám dòng tổ Thiền Thiên Trúc được coi như thuộc hệ thống truyền 
pháp chánh tông là các vị tô này:[5 | 


1. Thích Ca Mâu Ni : Sakyamuni 
2. Tôn giả Ca Diếp : Mahakasyapa 
3. A Nan Đà : Ananda 

4. Thương Na Hòa Tu : Sanavasa 
5. Ưu Ba Cúc Đa : Upagupla 

6. Đề Ca Đa : Dhritaka 

7. DI Giá Ca : Micchaka 

8. Phật Đà Nan Đề : Buddhanandi 
9. Phật Đà Mật Đa : Buddhamitra 
10. Hiếp Tôn Giả : Bhikshu Parsva 
11. Phú Na Dạ Sa : Punyayasas 

12. Mã Minh : Asvaghosha 

13. Ca Tỳ Ma La : Bhikshu Kapimala 
14. Long Thọ : NagarJuna 

15. Ca Na Đề Bà : Kanadeva 

16. La Hầu La Đa ; Arya Rahulata 
17. Tăng Già Nan Đề : Samghanndi 


18. Già Da Đa Xá : Samghayasas 


19. Cưu Ma La Đa : Kumarata 

20. Xà Dạ Đa : layata 

21. Bà Tu Bàn Đầu : Vasubandhu 
22. Ma Noa La : Manura 

23. Hạc Lặc Na : Haklenayasas 

24. Sư Tử Tỷ Khưu : Bhikshu Simha 
25. Bà Xá Tư Đa : Vasasita 

26. Bất Như Mật Đa : Punyamitra 
27. Bát Nhã Đa La : PraJnatara 

28. Bồ Đề Đạt Ma : Bodhidharma. 


Đề phù hợp với quan điểm Thiền « được Phật truyền riêng tâm ấn ngoài giáo 
lý văn tự » các sử gia Thiền còn đầy lui cuộc truyền thừa trước cả Thích Ca 
Mâu Ni; vì theo truyền thuyết lưu hành giữa hàng Phật tử ban sơ thì ít nhất 
có đến sáu cô Phật ra đời trước Phật của kiếp hiện tại là vị Mâu Ni dòng họ 
Thích; và mỗi vị cô Phật ấy đều có lưu lại một bài kệ phó pháp được khăng 
kháng lưu giữ trong Thiền sử. Mà nếu sáu vị quá khứ Phật có kệ thì tại sao 
chư tổ sau, tất cả, từ Thích Ca đến Đạt Ma, lại không có kệ được? Hoặc giá 
nếu đôi vị nào đó có kệ, tại sao những vị khác lại không có? Nên tất cả đều 
có lưu lại kệ phó pháp, trước có lời mở đầu như vầy «Nay ta trao lại ngươi 
kho tàng con mắt của chánh pháp, ngươi khá giữ lấy, và ghi nhớ luôn luôn ». 
Chắc hăn đó toàn là sáng tạo lông bông của những sử gia Thiền đầu tiên, hắn 
vì khích lệ bởi lòng tin quá nhiệt thành đối với mối đạo chánh thống nên đã 
cực luyện ngọn bút tưởng tượng đến cao độ như vậy. 


Theo tác giả bộ Truyền pháp chánh tông ký thì người dịch những bài kệ của 
chư tổ ấy là Chi Cương Lương Lâu ở đời Tiền Ngụy, và Na Liên Da Xá ở 
đời Đông Ngụy, người đầu gốc ở Trung bộ Ấn Độ và người sau ở Kaboul. 
Tác phẩm của hai Ngài là bộ Tục pháp ký đã bị thất lạc sau những vụ pháp 
nạn liên miên trong các triều đại đương thời, nhưng sự tích chư tô còn dẫn 
lại ít ra trong hai bộ, Bửu Lâm Truyện và Thánh Trụ Chí, cả hai ra đời trước 
bộ Truyền Đăng Lục có dẫn chiếu lại, và cả hai lại cũng thất lạc nốt một thời 


Ølan sau Khế Tung, ở đời nhà Tống. Nên hiện nay, Truyền Đăng lục là bộ 
Thiên sử cô nhật có ghi chép rành rẽ hăm tám vị tô sư Thiên Trúc cùng 
những bài kệ phó pháp. 


Xin cử làm thí dụ hai trong số sáu bài kệ của sáu vị Tổ Sư phật; vị Phật đầu 
tiên là Tì Bà Thị nói kệ răng : 


Từ trong vô tướng người thọ sanh 

ÄÀ ?* # 4H 'h + 

Tự hơi huyễn sanh ra hình tượng 

3š ¿0 4) E §ã l 

Người huyễn, tâm thức bồn lai không 
#J À ;ò ,ñất 2K #4 

Tội phước đều không chẳng chỗ trụ 
SẼ TH Kí ẤP TẾ 


Bài kệ của vị cô Phật thứ sáu là Phật Ca Diếp tiền bối của Thích Ca Mâu Nị, 
là như vây : 


Tánh của chúng sanh thân thanh tịnh 
—J +3 % 

Xưa đã không sanh nay chăng diệt 
ñÈ 2R #4 + #4 nJ 

Chỉ thân tâm này mới huyền sanh 


RE 4J+ 


Trong huyền hóa vẫn không tội phước 
4]J{txz'h®&iï& 


Khi Phật của kiếp hiện đại của chúng ta là Thích Ca truyền chánh pháp cho 
tôn giả Ca Diệp, Ngài nói kệ vây : 


Pháp vốn là pháp chẳng pháp 
»®S»®&4 

Chăng pháp pháp cũng là pháp 
## 3š 3Ä 7R 3Š 

Nay ta trao cái chăng pháp 

2 fJ #4 32 

Pháp có bao giờ là pháp ? 

3» 3 ml 8 3% 

Tổ thứ sáu là Đề Ca Đa phó kệ răng : 
Thông đạt bản thể tâm 

ìã Jš 2 34 ò 

Không pháp không chăng pháp 
#£ˆ. 3X #4 }* 

Ngộ rồi như chưa ngộ 

†§ 7 Bl®iã 


Không tâm cũng không pháp 


TY ## /Ù 7R ## TS » 
Tổ thứ hăm hai là Ma Noa La phát biểu : 


Tâm theo muôn cảnh chuyển 
/ù Bã 5 Hà 

Chuyên đâu cũng chắng mờ 
!§ j Bã f6 Hải 

Theo dòng nhận được tánh 
Bã DĐ Bò ÍG T 

Không mừng cũng chẳng lo 


Ta nhận lại, ở những bài kệ trên, dòng tư tưởng khu biệt của Đại Thừa giáo 
đúng như trào lưu thạnh hành ở An Độ như đã nói trước, một khi đặt nặng 
vẫn đề giáo lý thì Thiên quả không có gì gọi là đặc biệt, là độc đáo, đáng 
được đề ra; vì lý do tồn tại của Thiền cốt ở tâm chứng, không phải ở triết 
luận có hệ thống, hoặc giáo điều tinh chế thành khái niệm. Thiên chỉ có một 
khi mọi suy luận của Đại Thừa giáo được nghiền nát thành sự kiện sống 
hằng ngày, và trực tiếp thể hiện sinh hoạt tâm linh của con người. Điều ấy 
chỉ có được sau khi Phật giáo được chuyển sang màu đất Trung Hoa, được 
dân tộc chất phác này vun trồng lại theo bẩm tánh riêng, không nhận nuốt 
trộng thứ truyền thống Ấn Độ khó tiêu. Lối cảm nghĩ thông dụng trong 
những bản văn gọi là kệ phó chúc của chư tổ trên không cảm nôi tâm hồn 
Trung Hoa, nên một khi thâm ngộ rồi, họ muốn diễn lại theo ý riêng, muốn 
sống lại theo tình lý tự nhiên của họ, thay vì giữ nguyên như một món hàng 
nhập cảng không nằm trong tâm khảm dân tộc. 


Khi Bồ Đề Đạt Ma trao thông điệp cho môn đồ, tương truyền Tổ có bài kệ 
như vây : 


Ta vốn qua Trung thổ 


ãẰ®^z®#+d 

Trao pháp cứu mê tình 
fj 3 3% lễ 

Một hoa năm cánh trô 
— †b E 1 & 

Trái kết tự nhiên thành 


Phải chăng, ở hai chữ “trái kết”, Đạt Ma báo trước hậu vận cực thạnh của 
Thiền ở Trung Hoa? Còn “năm cánh” chừng như chỉ vào năm vị tô sư Trung 
Hoa sau Đạt Ma khi thiền được thừa nhận như một pháp môn chân truyền 
mang nặng một sứ mạng thù thắng. Hoặc bài kệ ây là một sắm ngữ thật sự 
của chính Đạt Ma, hay do một sử gia Thiền nào đó ngụy tạo ra sau đời Lục 
Tổ Huệ Năng, ta không tiện quyết định. Có điều chắc chắn được xác nhận 
trong lịch sử là tông chỉ Đạt Ma bắt từ đó nhập tịch Trung Hoa, và gần hai 
trăm năm sau ngày tổ viên tịch được dân tộc này đồng hóa một cách tốt đẹp 
nhất theo tình ý riêng của họ. Thiền, dưới hình thức hiện có, không thể chín 
mùi ở đâu khác ngoài đất Trung Hoa. Đất Ấn Độ quá siêu hình, dễ buông 
trôi theo tưởng tượng thần bí. Đó là đất dụng võ của Duy Thức, của Chân 
Ngôn, của Hoa Nghiêm, hoặc của Không luận. Còn Thiền phải cần đến một 
tâm hồn từng thắm nhuần trong tư tưởng Lão Trang, mà vần không thể tách 
ngoài những tỉnh tiết của cuộc sống thường ngày. Điềm đạm, hào sảng, chân 
chất phần nào, và còn bình thản mãn tiệp và quân bình đúng mức nữa, đó là 
những đức tánh cần phải có để đưa Thiền đến hiện trạng. Nghĩa là nếu Phật 
giáo Đại Thừa theo kiểu của Long Thọ và Mã Minh, và các bộ kinh Duy 
Ma, Bát Nhã v.v.. nhất là bộ Lăng Già, không được thiên tài Trung Hoa 
luyện chế lại thì chắc chắn thiền không bao giờ xuất hiện như vậy được. 


Ở đây tôi tưởng nhằm lúc đề lên bằng đôi thí dụ cụ thể phương pháp dạy đạo 
của Ấn Độ khác như thế nào với phương pháp “đặc biệt Tàu” của thiền Tông 
trong việc chứng minh chân lý Thiền. Như tôi từng lưu ý, Phật giáo, dầu 
nguyên thủy hay cấp tiến, là đạo tự do và giải thoát, và mục đích tối hậu 
hướng đến là cởi mở tâm trí tất cả buộc ràng để nó có thể động dụng dọc 


ngang theo thê tánh tự nhiên. Đó gọi là tâm vô trụ[4]. Khái niệm ấy quả có 
tiêu cực phần nào, vì chỉ nhằm mở trói cho trí và tình, nhưng cảm giác bao 
hàm trong đó lại tích cực, và mục đích cuối cùng chỉ đạt tới khi tâm trí được 
phục hoàn trong thế hoạt dụng bốn lai. Tâm trí ta, tự nó, nó biết phải làm 
như thế nào, nên những gì ta phải làm chỉ là xóa bỏ tất cả chướng ngại mà vì 
vô minh ta đem chồng chất trên nó. « Buông xuống đi », đó là điệp khúc 
muôn đời rên vang trong giáo lý Phật giáo. 


Sau đây là kỹ thuật Phật giáo Ấn Độ gây ấn tượng ấy trong ta: 


Một thầy bà la môn tên là Móng Tay Đen mang đến cúng Phật hai cây bông 
nguyên cành rễ không lồ, thầy dùng phép thần thông năm chặt mỗi {ay một 
cây. Phật gọi tên, thầy dạ, Phật liền bảo: « buông xuống đi ! ». Thầy bà la 
môn bỏ cây hoa tay trái xuống trước mặt Phật. Phật lại bảo buông xuống 
nữa. Thầy bà la môn bạch : « Tôi có gì đâu nữa mà buông bỏ. Phật muốn 
dạy gì ? » Phật đáp: « tôi không hề bảo thầy buông hết mấy cây hoa, tôi bảo 
thầy bỏ là bỏ sáu căn sáu trần sáu thức. Khi thầy bỏ được hết đến không có 
gì nữa để bỏ, đó là lúc thầy thoát ly tất cả ràng buộc của sanh tử luân hồi. » 


Khác với lối nói rõ, quá khúc chiết của Phật, câu chuyện sau đây của Triệu 
Châu|{Š], thăng và gọn, giải quyêt vân đề một cách dứt khoát nhât: 


Có ông tăng đến hỏi Triệu Châu lão nhân: « Không mang gì hết đến đây thì 
thê nào? » 


Châu đáp : « Buông xuống đi ». 
Ông tăng bạch lại: « Một vật chẳng mang theo thì buông xuống cái gì ? » 


Châu nói : « Buông chăng xuống thì dỡ lên đi». 
Jt 4 t # i6 


Các Thiền sư khoái nói nghịch. Lời đáp của Triệu Châu ở đây một nghịch lý 
điên hình. 


Vấn đề giải thoát đành là hệ trọng, nhưng có cái hệ trọng hơn, đó là câu hỏi 
này: « Phật là gì? ». Một khi năm vững được vân đê ây là Phật giáo hoàn tât 
Phật sự. Các đạo sư An Độ nghĩ gì vê Phật ? Đây: 


Xưa có một bà lão sống đồng thời với Phật. Bà sanh ra đồng thời với Phật, 
và ngụ ở khu đông thành phố. Bà tj hiểm Phật thế nào không biết mà không 
bao giờ muốn gặp mặt Phật. Hễ thấy Phật đi qua đầu là bà ta lánh trốn chỗ 
khác. Nhưng dầu trốn đâu, đông hay tây, bà vân phải gặp Phật luôn luôn. Bà 
lấy tay che mặt, và này! bà thấy Phật qua kẻ tay. Thật là đẹp, và chói lọi làm 
sao? Và, cùng đề tài ấy, đây là phép giải của Thiền: 


Một ông tăng đến tham vẫn sư Tế An, một cao đệ của hòa thượng Mã Tổ, và 
hỏi : 


« Thế nào là bôn thân của Lô Xá Na Phật 2». 
Sư bảo : « Ông đưa giùm cái bình nước kia cho tôi». 
Ông tăng liền mang cái tịnh bình dâng lên. Sư bảo: 


« Ông đem lại để yên chỗ cũ». Ông tăng mang trả chỗ cũ xong, đặt lại câu 
hỏi như trước. Sư đáp : 


“Cô Phật ấy đi mất lâu rồi mà!” 
th f# tb ìl 4 A Á£ ! 


Hại thí dụ trên đủ nêu rõ chỗ sai khác giữa tâm Thiền Trung Hoa và tỉnh 
thần Án Độ 


——-o0O--- 


II. SƠ TÔ ĐẠT MA ( -528) 


Cuốn sử Thiền mở đầu với Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc vào năm 520 
sau TL, mang theo một thông điệp thù thắng. Thông điệp ấy được tóm tắt 
băng mười sáu chữ này : 


Chăng lập văn tự 
^UXx#Z 


Truyên riêng ngoài giáo 


#v 2| ñI lã 

Trỏ thắng tâm người 

lễ lò 

Thấy tánh thành Phật[6] 
5 tt % 


Nêu lên cơ bản lập giáo của đạo Thiền khác hắn với các môn phái Phật giáo 
khác đương thời có ở Trung Hoa, bốn câu ấy không phải của Đạt Ma mà do 
đời sau đề ra. Thiếu tài liệu xác đáng, ta không thể quyết đoán tác giả là ai. 
Theo sử gia Tông Giám (2) tác giả bộ « Pháp chánh truyền của Phật Thích 
Ca », soạn năm 1257, và soạn theo quan điểm Thiên Thai Tông, đó là sáng 
kiến của Nam Tuyển Phổ nguyện; chắc rằng công thức ấy ra đời khi Thiền 
đang hồi cực thạnh ở Giang đây và Hồ Nam với các đại sư Mã Tô, Bách 
Trượng, Huỳnh Bá, Thạch Đầu và Dược Sơn; và từ đó thông điệp ẫy được 
coi là đặc trưng Thiền, mà chính Đạt Ma là người chủ xướng đả phá tỉnh 
thần ấy cho Phật tử Trung Hoa. Nhưng những người này thường chỉ một mặt 
học kinh, một mặt hành Thiền. Họ không am tường phép « trực chỉ » của 
Thiền là phương pháp nhắm thắng vào trung tâm Giác Ngộ, và chứng đến 
Phật tánh không qua quá nhiều cấp bực chuẩn bị như các tông phái khác. 


Về sự tích của Bồ Đề Đạt Ma, ta được biết qua hai nguồn tài liệu. Trước hết 
là tài liệu của luật sư Nam Sơn Đạo Tuyên trong Cao Tăng Truyện, soạn vào 
năm 645, đầu đời nhà Đường và được coI là tài liệu cô nhất hiện có. Tác giả 
là tổ sư khai sáng Luật Tông ở Trung Hoa, và là một học giả uyên bác; tuy 
nhiên, ông sống ở thời Thiền chưa lập tông, Thiền Tông mới được xây dựng 
lên sau này với lục tổ Huệ Năng thuở ấy mới lên chín tuổi khi Đạo Tuyên 
soạn bộ « truyện ». Nguồn tài liệu thứ nhì là Truyền Đăng Lục do Đạo 
Nguyên soạn năm 1004, đầu đời nhà Tống. Sách do một Thiền sư viết ra khi 
Thiền đã được đồng thanh thừa nhận như một pháp môn riêng, và chuyên 
ghi chép những câu nói và việc làm của các Thiền sư. Trong bộ “lục”, tác 
giả thường dẫn chiếu để thêm uy tín những bộ sách Thiền cổ hiện nay đã 
thất lạc hết chỉ còn lại tên sách. 


Dĩ nhiên là hai bộ sử ây chép sai khác hăn nhau ở nhiêu điêm về tiêu sử Bô 
Đê Đạt Ma. Bộ đâu (truyện) được soạn ra khi Thiên chưa định xong cơ bản 


lập tông, còn bộ sau (lục) là của một Thiền sư. Trong bộ “truyện”, Đạt Ma, 
tổ khai sáng thiền, chỉ được trình bày như những tu sĩ Phật giáo khác lỗi lạc 
ở nhiều mặt, như phiên dịch, luận sư, luật sư, du già sư, có nhiều phép thần 
thông, ..v.v.. và như vậy là Đạt Ma không thê chiếm được trong lịch sử một 
địa vị bạt tụy nào khác hơn hàng “cao tăng” khác. Ông chỉ được mô tả như 
một pháp sư chuyên thiền định, mà thiền định ở đây chẳng qua chỉ là phép 
hành thiền cổ truyền của môn đồ Tiểu thừa giáo[7] 


Đạo Tuyên không năm được yếu chỉ của thông điệp Đạt Ma, dầu rằng ông 
có thể nhận ra trong ấy có cái gì hoàn toàn khác hơn cái thường gọi là “bốn 
thiền tám định”. Nên vịn vào đó nhiều nhà chú giải cho rằng trong sự tích 
Đạt Ma của Đạo Tuyên ít có gì gọi được là Thiền xứng đáng với vị tổ khai 
tông Thiền Đông Độ, rằng Đạt Ma không thể được trọng vọng vậy, như đồ 
chúng từng rao truyền. Nói thế e oan cho Thiền mà oan cho cả Đạo Tuyên 
luật sư, vì luật sư đâu có ý định viết trước cho Thiền một cuốn sử khi Thiền 
chưa công nhiên khai tông lập giáo dưới danh hiệu ấy. Luật sư không phải là 
một sử gia tiên tri. Dầu sao, nếu sự tích của Đạo Nguyên có nhiều tình tiết 
khó tin, nhất là về đoạn đời của Tổ trước ngày Đông Độ, ta có lý do tin được 
rằng hầu hết sự tích Đạt Ma của Đạo Nguyên sau ngày Đông Độ đáng có giá 
trị lịch sử. Xét như vậy tức đem Đạo Tuyên bổ khuyết cho Đạo Nguyên. 
Bằng không, không gì phản tinh phần phê phán vô tư hơn là thiên bên này 
bỏ bên kia, không cân nhắc đúng mức tất cả những điều kiện lịch sử khác 
nhau góp phần vào việc cấu tạo mỗi sự tích ấy. 


Theo Đạo Tuyên, Bỏ Đề Đạt Ma có lưu lại nhiều bút tích hoặc danh ngôn 
chắc còn lưu hành trong thời đại của tác giả Cao Tăng truyện, nhưng bản 
văn đáng tin nhất của vị tổ sư Thiền hiện còn lưu giữ là một văn kiện rất 
ngắn được chép lại cả ở Cao Tăng truyện cũng như Truyền Đăng lục. Có 
nhiều bài luận khác được gán cho Đạt Ma[S§] nhưng mặc dầu thâm nhuần 
Thiền vị, hầu hết là giả tạo, ngoại trừ một bài tôi nghĩ rằng có thể là chánh 
hiệu: đó là bài “luận về phép an tâm”. Cùng với văn kiện nói trên, thường 
gọi là “bốn quán hạnh”, chúng ta chỉ có hai bản văn coi như do Đạt Ma 
truyền lại vậy. Nhưng tôi không tin rằng “bốn quán hạnh” là ngón tuyệt kỹ 
của Thiền Đạt Ma có quyên lực đưa thắng ta vào trung tâm Thiền pháp; dầu 
vậy tôi xin đưa ra đây một bản dịch, vì đó là một bài luận đáng tin nhất của 
Đạt Ma, sơ tổ Thiền Trung Hoa. 


Như đã nói trước, có hai dị bản “bốn quán hạnh”[9] một bản trong Truyện 
của Đạo Tuyên và một bản trong lục của Đạo Nguyên không hợp nhau ở đôi 
điêm. Cái côt thì vân vậy nhưng chi tiệt chăng đông. Vậy thử hỏi: bản nào là 


thứ thiệt? Tính theo tuôi tác thì Truyện ra đời trước Lục, nhưng Lục vẫn phải 
“sao lục” những tài liệu nào có trước nó. Ta không có cách nảo quyết định 
mức độ đáng tin của những tài liệu tham cứu, nên tín lực của Truyện chưa 
hăn là tuyệt đối. Vậy, để xét giá trị tương đối của hai dị bản trên, ta chỉ có 
cách đắc sách nhất là thử so sánh phần văn chương của hai bản ấy để mỗi 
bản có thể phô rõ chân tướng trong ánh sáng. Kết quả tôi đạt đến là tác giả 
Cao Tăng Truyện đã dùng tải liệu y như trong Truyền Đăng Lục, nhưng tải 
liệu trong Lục gần với nguyên tác hơn, trừ phi có bản nào khác hơn mà tôi 
không biết. Sở dĩ tôi quyết định vậy vì bản văn của Đạt Ma dường như đã 
được tự ý “nhuận sắc” nhiều lắm trong ấn bản của Đạo Tuyên, lời văn đẹp 
hơn, cô đọng hơn, sắc bén hơn, và chải chuốt hơn. Nên tôi đưa ra bản dịch 
sau đây theo tài liệu của Đạo Nguyên trong Truyền Đăng Lục, nghĩ rằng tác 
giả có nhiều lý do sao đúng theo bản chánh : 


Pháp Sư (Bồ Đề Đạt Ma) là con thứ ba của một vị đại vương bà la môn ở 
Nam Thiên Trúc thuộc Tây Vức. Thần huệ sáng thông, nghe đâu ngộ đó, 
ông nuôi chí cầu pháp Đại Thừa, trút lớp áo trắng cư sĩ, khoác lên mảnh nâu 
sông, quyết làm hưng thạnh hột giống thánh. Thoải mái trong lòng, thông 
suốt thế sự, trong ngoài sáng rỡ, đức hạnh vượt ngoài khuôn mẫu thế gian, 
ông đau lòng trước cảnh suy vi của thánh giáo ở các nước ngoài, bèn băng 
núi vượt biển qua du hóa ở Trung Hoa nước Ngụy. Kẻ hằng tâm ai cũng tin 
theo, còn người thiển cận sanh lòng chê trách. 


Thời ấy có hai ông Đạo Dục và Huệ Khả tuy thuộc hàng hậu sanh tuôi nhỏ 
mà tuân tú, chí lại cao xa, duyên may gặp được Pháp Sư bèn ở đó phụng sự 
nhiêu năm, hêt lòng tu học chỉ mong Sư chỉ bảo. Pháp Sư thương họ tín 
thành bèn chỉ cho chân đạo? 

Đây là phép an tâm 

Đây là phép phát hạnh 

Dây là phép thuận vật 

Đây là phương tiện. 

Đó là phép an tâm của Đại Thừa giáo, cần thận chớ hiểu lầm. 

An tâm đó, đó là BÍCH QUÁN[10] 


Phát hạnh đó, đó là tứ hạnh 


Thuận vật đó, đó là phòng ngừa sự chê gièềm 
Phương tiện đó, đó là khiến mình đừng chấp trước. 
Đó là sở do lược thuật lại như vậy.[ I I] 


Phàm vào đạo có nhiều đường, nhưng nói cho cùng không ngoài hai đường 
này, là LÝ NHẠẬP và HẠNH NHẬP 


L LÝ NHẬP là nương theo giáo (kinh điển) để ngộ vào tông (yếu chỉ) tin 
sâu rằng tất cả sanh linh đều chung đồng một chân tánh, chỉ vì khách trần 
bên ngoài và vọng tưởng bên trong che lấp nên chân tánh không hiển lộ 
được. Nếu bỏ vọng theo chân, tỉnh thần ngưng trụ trong cái định BÍCH 
QUÁN thì không thấy có ta có người, thánh phàm một bực như nhau; nếu 
một mực kiên cô không lay chuyên, rốt ráo không lệ thuộc vào vào giáo, đó 
tức là ngầm hợp với lý hết tâm tưởng phân biệt. 


Tịch nhiên vô vi gọi là lý nhập, 


II. HẠNH NHẬP là nói về bốn hạnh, ngoài ra các hạnh khác đều bao gồm 
trong ây. Bôn hạnh là gì? 


- một là báo oán hạnh 

- hai là tùy duyên hạnh 

- ba là vô sở cầu hạnh 

- bốn là xứng pháp hạnh. 

1. Sao gọi là BÁO OÁN HẠNH?- Người tu hành khi gặp cảnh khổ nên tự 
nghĩ như vây: Ta từ bao kiêp trước buông lung không học, bỏ gôc theo ngọn, 
trôi giạt theo vật chất, nặng lòng thương ghét, gây hại không cùng. Đời này 
tuy ta không phạm lỗi, nhưng nghiệp dù gieo từ trước nay kết trái chín, điều 


ấy nào phải do trời hoặc người tạo ra đâu, vậy ta đành nhẫn nhục chịu khổ, 
đừng nên oán trách. 


Kinh nói: gặp khổ không buôn. 


Vì sao vậy? Vì thấu suốt (luật nhân quả) vậy. Khi tâm niệm ấy phát ra ấy là 
ứng hợp với lý. Mượn oán mà hành đạo nên nói là hạnh trả oán. 


2. Hai là TÙY DUYÊN HẠNH. 


Chúng sanh đều do duyên nghiệp mà chuyên thành, chẳng có cái tôi. Mọi 
nỗi khổ vui đều do nhân duyên sanh. Nếu nay được quả báo tốt hưởng đủ 
vinh dự, ẫy là do nhân lành thuở trước cảm nên, nay mới được vậy. Hễ 
duyên hết thì lại hoàn không, mừng vui nỗi gì ? Được mất gì đều tùy theo 
duyên, nhưng tâm người không vì vậy mà được thêm hoặc bớt mất gì. 


Nếu thấu đáo được vậy thì gió vui chẳng động, lặng lẽ mà thuận đạo, nên nói 
là hạnh tùy thuận theo duyên nghiệp vậy 


3. Ba là VÔ SỞ CÂU HẠNH. 

Người đời mãi đắm mê, việc gì cũng tham trước, thế gọi là cầu Bậc trí ngộ lẽ 
chân, chuyên ngược thê tục, nên an tâm trụ ở vô vi, thân hình tùy nghi mà 
vận chuyên. Muôn vật đêu là không có gì vui mà câu được. 

Hễ có công đức thì liền có hắc ám đuổi theo. Ở lâu trong ba cõi khác nào 
như trong nhà lửa. Có thân có khổ, được gì mà vui? Thông suốt được vậy ắt 
buông hết sự vật, đứt tướng, chăng cầu. 

Kinh nói : “Còn cầu còn khô. Hết cầu mới được vui” 

Xét biết không cầu mới thực là đạo hạnh nên nói là hạnh không cầu mong 

4. Bốn là XỨNG PHÁP HẠNH. 

Cải lý thanh tịnh của tự tánh gọi là pháp. (Tánh tịnh chị lý, mục chi vị pháp). 


Tin hiểu lý ấy thì mọi hình tướng hóa thành không, không nhiễm không 
trước, không bị không thử 


Kinh nói: Pháp không có chúng sanh, hãy lìa chúng sanh cấu. Pháp không có 
tướng ngã, hãy lìa ngã câu. 


Bậc trí vì tin hiểu được vậy thì tùy xứng theo pháp mà hành. 


Bồn thê của pháp vốn không tham lận cho nên dầu đem thân mạng và của 
cải ra mà bố thí vẫn không hối tiếc. Thấu rõ ba cái không thì không còn ỷ lại 
và chấp trước. Chỉ cần gạn trần cấu, tùy nghi mà giáo hóa chúng sanh, 
nhưng không mắc phải hình tướng, thế tức là tự hành, đã lợi nguời lại thêm 


trang nghiêm đạo bồ đề. Bồ thí đã vậy thì năm độ (Bát Nhã) khác cũng thế. 
Vì dứt trừ vọng tưởng mà hành pháp tu sáu độ, nhưng thật không gì gọi là 
hành cả, nên nói là hạnh tùy xứng theo pháp. 


(Truyền đăng lục, quyền 30) 


Giáo lý nhị nhập nói trên chắc đã phỏng theo kinh Kim Cương Định[12], 
còn tứ quán hạnh là phân điên rộng đoạn “hạnh nhập” của bộ kinh. So sánh 
lời kinh sau đây ta sẽ thầy rõ. 


“Phật bảo: Hai đường vào đạo là lý nhập và hạnh nhập 


“Lý nhập là tin sâu rằng tất cả chúng sanh đều đồng. nhau một chân tánh, 
chẳng phải một chẳng phải tất cả, khác nhau chỉ ở chỗ bị che lấp bởi ngoại 
trần. Chân tánh xưa nay vôn chẳng lại chăng qua. Hành giả trong một niệm 
ngưng tụ TỈNH QUÁN sẽ kiến chiếu vào tánh Phật chẳng phải có chẳng 
phải không, chăng phải ta chẳng phải người, chung đồng với vật vô giác 
cũng như giống hàm linh, cùng một thê. Bấy giờ hành giả sẽ kiên trì nơi tâm 
địa kim cương, rốt chăng xa lìa, được tịch nhiên vô vi, hết tâm tưởng phân 
biệt. Đó là lý nhập. 


“Hạnh nhập là đừng để tâm bồn chồn, u trệ, đừng đắm theo bóng dáng trôi 
lăn như đợt sóng. Bất cứ đâu cũng giữ tỉnh thần ngươi trong lặng, đừng đuôi 
theo gì hết. Hãy như đại địa dầu bão tố vẫn bất động. Hãy gột sạch hết tư 
tưởng vị ngã trong tâm, cứu độ tất cả chúng sanh đưa qua bờ giác. Không 
sanh tử, không hình tướng, không thủ, không xả, không gì đến gì đi trong 
tâm bồ tát. Khi tâm không có gì đến gì đi là tâm nhập trong cái bốn lai 
không có nhập. Bồ tát nhập pháp là như vậy đó. Pháp chẳng phải là không, 
và cái pháp ' “chẳng không” không thể gạt bỏ coi như không thực. Tại sao? 
Cái pháp không chẳng. thực có tất cả công năng. Đó chẳng phải tâm, chẳng 
phải bóng dáng, đó thuần túy là “như” 


So sánh hai bản văn, bạn đọc không tránh khỏi ấn tượng mạnh trước sự thay 
đôi quan trọng nhật, nôi bật nhât, trong bản văn của Đạt Ma: đôi hai chữ tỉnh 
quán băng bích quán. 


Bích có nghĩa là tường vách như trong thành ngữ bích lũy nan xuyên là 
tường thành khó qua, hoặc theo nghĩa bóng hình dung thái độ đứng thắng 
lên: acala vidyaraja. Vì lý do nào Đạt Ma đổi chữ “tỉnh” là thức dậy, hoặc 
giác ngộ, ra chữ bích là tường, xét ra không có chút liên hệ nào với chữ quán 


là xem xét 2 Lôi ghép chữ mới này thật vô cùng quan hệ vì nó biên đôi toàn 
thê tinh thân bản văn. 


Luật sư Đạo Tuyên, tác giả Cao Tăng Truyện, trong lối bình giải về Thiền, 
nêu pháp Đại thừa Bích quán làm sự nghiệp tuyệt diệu của sư Đạt Ma ở Tàu. 
Vì thế nên Sư thường được gọi là Bích quán Bà la môn, nghĩa là ông sư nhìn 
vách; và ở Nhật, môn đồ của Thiền Tào Động dường như cũng noi gương vị 
tị tổ ấy trong khi họ ngồi Thiền mặt xoay vào vách Tuy nhiên, chắc chăn đó 
là một lối giải thích quá phiến diện hai chữ bích quán, vì nếu cứ ngồi nhìn 
vách suông như thế làm sao phát động được một phong trào cách mạng sâu 
rộng như vậy giữa đại chúng Phật tử như Đạo Tuyên đã ghi nhận trong sự 
tích Đạt Ma?[I3]Làm sao một lối hành đạo vô tội vạ như vậy lại dựng lên 
được một cuộc chống đối khủng khiếp giữa các nhà học Phật đương thời ? 
Theo thiển ý, bích quán có một ý nghĩa thâm diệu hơn nhiều, và phải hiểu 
theo tinh thần đoạn văn sau đây do bộ Truyện đăng lục trích dẫn lại theo một 
tác phẩm gọi là Biệt ký, tên gọi chung một số tài liệu riêng có từ trước. 


“Sư (Đạt Ma) ban đầu ở chùa Thiếu Lâm chín năm, vì nhị tổ (Huệ Khả) nói 
pháp chỉ dạy răng: 


Ngoài dứt chư duyên 

2L Rã #ã 

Trong không toan tính 

R ;ò #4 tã 

Tâm như tường vách . 

:ù “HD đã Rš 

Mới là nhập đạo 

ñnJ  A)š 

“Huệ Khả trình bày đủ cách hiểu của ông về tánh lý (bốn thể) của tâm, 


nhưng lần nào Sư cũng một mực báo “chăng phải”, mà cũng không bảo nói 
øì vê tâm thê vô niệm. 


Ngày kia Huệ Khả nói: “Ta đã dứt hết chư duyên rồi”. 

Sư hỏi: “Ngươi không biến thành đoạn diệt (hư vô) chớ?”. 
Khả đáp: “Chẳng thành đoạn diệt”. 

Sư hỏi lại: “Lấy gì làm tin chăng phải là đoạn diệt?” 

Khả đáp: “ Do cái biết tự nhiên vậy, còn nói thì chẳng được” 


Sư đáp: “Đó là chỗ bí quyết tâm truyền của chư Phật, ngươi chớ ngờ gì hết” 


Đoạn văn thực đã đúc kết thông điệp đặc biệt hàm ẩn trong giáo lý Đạt Ma, 
nhờ đó ta có thê tìm ra một lời đáp thỏa đáng phân nào vê tình nghĩa hai chữ 
bích quán: Êš ##..Tự nhiên đó phải là một chữ mới tung ra đương thời, và tất 
cả cái thần toàn năm ở chữ BÍCH - một chữ cụ thê làm sao như vẽ lên trước 
mắt tuyệt không có gì là trừu tượng, là khái niệm hêt. Do đó mà Đạo Tuyên 
cực tả giáo lý Đạt Ma bằng bốn chữ Đại Thừa Bích Quán 2® 5£ Eš ## nghĩa 
là phép nhìn vách của Đại Thừa giáo. Xét cho cùng chắng có gì đặc biệt là 
Thiên trong giáo lý nhị nhập và tứ quán hạnh của Đạt Ma, mà chính bài học 
bích quán mới đưa Đạt Ma lên ngôi Tô Sư Thiên Đông Độ. 


Tác giả bộ “Pháp chánh truyền của Phật Thích Ca” thích nghĩa bích quán là 
cảnh giới tuyệt đối của tâm, tuyệt không mảy bụi bợn nhơ. Có lẽ đúng vậy, 
nhưng không biết tác giả dựa vào uy tín nào để giải thích như vậy, hoặc giả 
tác giả đã năm lòng nhận xét trên của Đạt Ma đối với Huệ Khả trong đoạn 
văn Biệt ký? Dầu hiểu bằng cách nào, tinh nghĩa của bích quán vẫn phải tìm 
trong thái độ chủ quan của Thiền sư, một thái độ đại định thâm hậu, quyết 
liệt loại trừ tất cả tưởng niệm và hình tướng của giác quan. Thật không gì vô 
nghĩa hơn chỉ hiểu bích quán trên mặt chữ nghĩa là ngó vách. Nếu phải tìm 
hiểu thông điệp kỳ đặc của Tổ sư Thiền tông độ Đạt Ma qua những di bút 
hiện còn của Tô, tôi thiết tưởng phải tìm trong bốn chữ Đại Thừa Bích Quán 


x%&#Ñáy 


Ngoài di bút Ấy, là tài liệu duy nhất của Đạt Ma còn lại, ta còn có các bộ 
kinh Lăng Già, Kim Cương, Kim Cương Định đại khái có thể giúp ta có một 
ý niệm về chỗ tâm yếu của pháp thiền Đạt Ma. Khác với các tông phái khác, 
Thiền không riêng có bộ kinh nào được coi là căn bản dựa vào đó ta thể 


dựng tông mở giáo. Nhưng tổ Đạt Ma trao bốn quyền Lăng Già cho người 
đệ tử đầu tiên là Huệ Khả coi như ký thác tâm ấn Phật khế hợp với đạo 
Thiền; và sau ngày Tổ viên tịch, kinh trên được chư Thiền sư đặc biệt tham 
cứu[14] Còn kinh Kim Cương Định, quan trọng như thế nào đối với triết 
giáo Thiên, ta dễ thấy rõ qua chính lời Đạt Ma dẫn chiều lại trong một bản 
văn của Tổ đã được đề cập trước. 


Riêng về bộ Kim Cương, thường người ta nghĩ rằng từ Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 
trở về trước kinh ấy không liên quan gì đến Thiền , và chính Nhẫn là người 
đầu tiên đưa bộ kinh ấy vào Thiên giới trong khi Đạt Ma không hề ám chỉ 
đến, dầu rằng đó là một trong số những bản văn Phật giáo phổ thông nhất ở 
Trung Hoa. Nhưng theo lời tựa của Huệ Năng viết cho bộ Kim Cương, hiện 
còn giữ, “Đạt Ma từ lúc qua Tàu luôn luôn phát tâm xiển dương yếu chỉ 
Kim Cương để người học có thể đạt lý và ngộ tánh.” Nếu quả vậy thì ít ra 
Đạt Ma phải biết đến bộ kinh ấy từ lúc mới mở đường hoằng pháp ở Trung 
Hoa, và ở phương diện ấy, mối duyên liên hệ giữa Thiền và kinh Kim 
Cương chắc còn mật thiết hơn là kinh Lăng Giả với Thiền Tông. Vậy ta cần 
xét lại quan niệm thạnh hành từ trước cho rằng kinh Kim Cương mới được 
khởi dùng từ đời tổ Hoằng Nhẫn và Huệ Năng. Dầu sao, kinh Lăng Giả cũng 
khó tiêu hóa quá cho đại chúng, nên tự nhiên lần hồi Lăng Già nhường bước 
cho Kim Cương theo nhịp phát huy của đạo Thiền ngày càng thêm uy thế và 
ảnh hưởng. Là một bộ kinh thuộc hệ thống Bát Nhã trong văn học Phật giáo 
giáo lý Kim Cương kể ra tương đối dễ mà còn có phần tương ứng với tư 
tưởng Lão Tử về lẽ “không” và “vô vi”. Người Trung Hoa trung bình không 
cảm thấy khó khăn lắm tham học triết lý không vì triết lý ấy rất hợp với đôi 
khía cạnh của tư tưởng Trung Hoa[{ IS | 


Tuy nhiên, theo các bậc Thiền đức, văn học chăng qua chỉ là ngón tay chỉ 
mặt trăng, không chứa đựng gì thiết thực khả đĩ đưa con người đến chỗ kiến 
chiếu vào tự thê vì kiến chiếu tức tự chứng, thực hiện bằng tự lực, ngoài tất 
cả lời giải của văn tự. Tất cả bộ kinh, kể cả Lăng Già, Kim Cương Định và 
Kim Cương không giúp được gì nhiều cho người nhiệt thành cầu đạo chí 
quyết tự mình nắm lẫy cái thực trần truồng bằng đôi tay trần, không bao tay. 
Điều ẫy chỉ thành tựu được khi tâm trí mở rộng ra, tự bên trong, bằng tất cả 
khí lực bình sanh. Còn văn chương chỉ là tấm bản chỉ chân lý, nhưng tấm 
bản không phải là chân lý. 


Phần đầu tiểu sử của Bồ Đề Đạt Ma khi còn ở Thiên Trúc, theo như Truyền 
Đăng Lục thuật lại, có vẻ quá hoang đường, khó tin trọn, nhưng về phần sau, 
sau ngày Đông Độ, có thê tin được. Ở điểm này, Truyền Đăng Lục có thể bổ 


khuyết cho Cao Tăng truyện một bộ “truyện” giá trị của Đạo Tuyên, một sử 
gia tốt, soạn ra trong khi tác giả không biết gì hết về sự phát triển sau này 
của đạo Thiền. Vậy, theo Truyền Đăng Lục, bậc quý nhân đầu tiên Đạt Ma 
tiếp xúc khi ông vừa đến Trung Hoa là vua Lương Võ Đé, bậc lãnh đạo tối 
cao của Phật giáo đương thời. Cuộc tiếp kiến diễn ra như sau: 


Lương Võ Đề hỏi: Từ ngày tức vị đến nay trẫm cất chùa chép kinh độ tăng 
không biệt bao nhiêu mà kê, có công đức gì không? 


Sư đáp: Đều không công đức. 
Đề nói: Sao không có công đức? 


Sư nói: Đó chỉ là nhân hữu lậu chỉ đem đến quả nhỏ trong cõi trời cõi người, 
như bóng theo hình, tuy có nhưng không thực 


Đề hỏi: Vậy công đức chân thực là gì? 


Sư nói: Trí phải thanh tịnh, thế phải lắng không, đó là chân công đức, công 
đức ấy không thẻ lấy việc thế gian mà cầu được. 


Lương Võ Đề lại hỏi: Chân lý cùng tột của đạo thánh là gì? 

# {hị E Sẽ ñ8 5 — 2 

Sư đáp: Trống rỗng hồn nhiên không gì là thánh. 

Đề hỏi: Trước mặt trầm là ai? 

Sư đáp: Không biết. 

Lời đáp kể cũng khá dễ, và cũng khá rõ nữa, nhưng vị hoàng đế mộ đạo và 
thông thái không khê hợp được với tinh thân phát lộ ở từng cử chỉ của Đạt 
Ma. 

Thấy không thê độ gì được cho nhà vua, Đạt Ma bỏ ra đi vào đất Ngụy, ân ở 
chùa Thiêu Lâm, chín năm yên lặng diện bích[1ó6], nghĩa là ngôi xoay mặt 


vào vách, nên sau đó người ta gọi ông là thây tu ngó vách: bích quán bà la 
môn. 


Ngày kia, có ông tăng tên là Thần Quang đến viếng Sư, nhiệt thành cầu được 
khai ngộ pháp Thiền, nhưng Đạt Ma lạnh lùng không nhìn tới. Thần Quang 
không vì thế mà ngã lòng, nghĩ rằng những bậc chi thánh đại hiền ngày xưa 
phải trải qua đủ thứ thiên ma bách chiết mới thành được bổn nguyện. Đêm 
kia, ông đứng dầm mình trong tuyết chờ Đạt Ma để ý đến cho đến khi tuyết 
rơi đầm đìa chôn vùi ông đến đầu gối. 

“Bấy giờ sư mới quay đầu lại hỏi: Ông muốn cầu gì? 


Quang bị khóc bạch: Ngưỡng mong Hòa Thượng từ bị mở cửa cam lộ, rộng 
độ chúng sanh. 


Sư nói: Diệu đạo vô thượng của chư Phật phải nhiều kiếp tinh cần, khó làm 
làm được, khó nhịn nhịn được, hàng đức nhỏ trí cùn, lòng đây khinh mạn, há 


có thê chịu nôi nhọc nhăn lao khô câu pháp chân thừa sao? 


Quang nghe quở bèn rút dao bén| I7] đoạn lìa cánh tay trái đưa lên trước mặt 
Sư. Sư biêt gặp được pháp khí, bèn nói: 


Chư Phật lúc phát tâm cầu đạo vì pháp bỏ thân, nay ông chặt tay trước mặt 
tôi, vậy muôn câu gì? 


Nói xong, Sư bèn đôi tên Thần Quang ra Huệ Khả. 

Khả bạch: Pháp ấn của chư Phật, có thể nghe chăng? 

Sư nói: Pháp ấn của chư Phật không thể nhờ vào người khác. 

Khả bạch: Nhưng tâm con không an, thỉnh Sư làm cho tâm con an. 
Sư nói: Đưa tâm ngươi đây ta an cho. 

Khả bạch: Con kiếm mãi mà chăng thấy tâm ở đâu cả. 

Sư nói: Thế là ta đã an cái tâm ngươi rồi đó[1§] 


Thâm thoát chín năm qua, Sư muôn trở vê Thiên Trúc, bèn gọi môn nhân 
đến bảo : 


- Ngày ta lên đường sắp đên, các người thử trình xem chô sở đắc của môi 
người vê đạo Thiên. 


“Bấy giờ ông Đạo Phó bạch: - Theo chỗ thấy của tôi, chăng chấp văn tự, 
chẳng lìa văn tự, đó là chỗ sở dụng của Đạo. 


Tô nói: Ong được phân da của tôi. 


“Ni Tổng Trì bạch : - Chỗ thấy của tôi nay như Khánh Hỹ (A Nan) nhìn vào 
nước Phật A Súc (Bât Động), thây một lần không thây lại được. 


Tổ nói: Bà được phân thịt của tôi. 


“Đạo Dục bạch: - Bốn đại vốn không, năm ấm chẳng thật, chỗ thấy của tôi là 
không có gì sở đắc hệt. 


Tô nói: Ong được phần xương của tôi. 


“Rốt hết đến Huệ Khả. Khả đảnh lễ Sư, rồi cứ thế mà đứng thắng, không nói 
gì. Tô nói: Ong được phân tủy của tôi[19]” 


Những ngày cuối cùng của Đạt Ma ở Trung Hoa bao trùm trong bí mật; ta 
không biết băng cách nảo, lúc nào, tại đâu Sư lìa cõi thế tục này. Có người 
nói Sư bị đối phương đầu độc, người nói Sư băng sa mạc về Ấn, mà cũng có 
người nói Sư qua Nhật. Nhưng mọi người đều đồng ý ở chỗ Sư sống rất lâu, 
hợp với lời Đạo Tuyên, thọ trên một trăm năm mươi tuôi 


——-O0O--- 


II. NHỊ TỎ (486-593) 


Sau Bồ đề Đạt Ma, Huệ Khả là pháp từ[20] chánh thống của Đạo Thiền. 
Trước khi đến thọ Pháp với sơ tổ, Sư là một học giả uyên bác, không những 
tinh thông Phật giáo mà cả Không Lão giáo nữa, nhưng không cái học nảo 
thỏa mãn được Sư; dường như Sư có chứng được gì riêng, và mong được tổ 
Đạt Ma trắc nghiệm lại. Sau ngày từ giã Tổ cất bước du phương, Sư không 
hoằng hóa ngay, tạm lánh ẩn giữa lớp hạ lưu cùng khô, không để lộ chân 
tướng một cao tăng trang nghiêm trí huệ[2Il |. Dầu vậy, Sư vẫn tùy duyên 
hoằng hóa. Sư luôn giữ vẻ điềm đạm khiêm cung, không phô trương ra 
ngoài. Ngày kia, trong khi Sư đang nói pháp ngoài cửa tam quan chùa 
Khuông Cứu thì trong chùa vị trụ trì học cao danh vọng là pháp sư Biện Hòa 
giảng kinh Niết Bàn. Bồn đạo ùn ùn bỏ vị pháp sư đứng giảng một mình ra 
bu quanh ông thầy giảng giữa trời, chắc là lúc ây quần áo của Sư bê bối lắm, 
tuyệt không có gì tỏ ra thuộc hàng giáo phẩm. Pháp sư thấy vậy nổi giận, 


đến đầu cáo với quan trên rằng ông đạo ăn mày kia truyền tà giáo, do đó Huệ 
Khả bị bắt, và bị xử giảo. Khả không hề kêu oan, một mực bình thản thuận 
theo, cho rằng đúng với luật nhân quả Sư có một món nợ cũ phải trả. Nội vụ 
xảy ra trong năm 593, Sư thọ một trăm linh bảy tuổi. 


Theo Đạo Tuyên, biệt tài của Huệ Khả do tự tâm phát ra, tuyệt không dẫu 
vết tầm chương trích cú. Ngày kia Sư giảng về pháp Thiền ở một đô thị lớn, 
có một số TBƯỜi nặng chấp văn tự cho là Sư nói pháp tà ma ngoại đạo. Nhất 
là trong số ấy có ông Đạo Hoằng (?), một tăng sĩ chuyên về tĩnh tọa cầm đầu 
đồ chúng ngàn người, liền có thái độ chống báng với Huệ Khả. Ông sai một 
chú tiểu đến với Huệ Khả, có lẽ dụng ý dọ coi chân tướng của đối phương, 
nhưng chú này vừa nghe Sư giảng cái gọi là tà đạo thì bỗng chốc chắn động 
tinh thần và cải hối xin học Thiền. Đạo Hoằng lại sai một chú tiêu khác đi 
gọi chú trước về, như chú sau lại cũng theo gót luôn chú trước. Nhiều chú 
tiểu khác được sai đi, nhưng kết quả vẫn là không. Sau này Đạo Hoằng tình 
cờ gặp lại chú tiêu đầu tiên, quở: “Sao chú để ta kêu gọi nhiều lần vậy? Ta 
chẳng tốn bao cơn khó để mở mắt cho chú sao?” Chú tiểu đáp một cách bí 
hiểm: “Mắt tôi từ bao giờ vẫn thăng, vì ông nên nó đâm ra lé”. Câu nói xúc 
phạm mạnh khiến Đạo Hoằng căm giận vô cùng, và theo Đạo Tuyên, vì 
những thủ đoạn của vị Sư này mà Huệ Khả bị quan trên xử giáo. 


Sự tích trên thuật lại theo Đạo Tuyên trong Cao Tăng truyện khác với Sự 
tích của Đạo Nguyên chép lại trong Truyền Đăng lục, nhưng cả hai đều đồng 
ý cho Huệ Khả là một thánh tử đạo chết trong tay địch thủ. Chắc chắn trong 
lỗi dạy Thiền của Đạt Ma cũng như của người đệ tử Trung Hoa đầu tiên là 
Huệ Khả có cái gì khó hiểu đối với hầu hết Phật tử đương thời mảng lo hoặc 
đàm huyền luận diệu, hoặc tu tập thiền quán, hoặc thuần tu giới hạnh. Nên 
những người xiến đương đạo thiền phải nhấn mạnh vào chân lý đánh thức 
dậy tự thâm tâm, dầu phải vì thế mà gây xáo trộn cho tinh thần thánh giáo 
của kinh và luận mà nhiều bản dịch đã được lưu hành. Điều ây ắt gây công 
phần cho hàng thủ cựu và “trước văn”. 


Cũng như Đạt Ma, Huệ Khả không lưu lại bút tích nào mặc dầu trong tiểu sử 
có ghi rằng những bài pháp của hai ngài đều được sưu tập lại, và riêng của 
Huệ Khả còn được xếp loại nữa. Dầu vậy, đoạn trích văn sau đây còn giữ lại 
có thê rọi vài tỉa sáng vào Thiền pháp của Nhị Tổ Huệ Khả. 


Có người tên là Hướng cư sĩ nghe tin Huệ Khả thạnh hóa bèn viết thơ gởi 
đên, lời lẽ như sau: 


“Bóng do hình mà dậy, 

Vang theo tiếng mà lên. 

“Nhọc hình đùa với bóng, nào hay gốc bóng là hình, 

Cao tiếng lắp âm vang, chăng biết nguồn vang là tiếng. 

“Đoạn phiền não hướng đến Niết Bàn, nào khác bỏ hình kiếm bóng, 
Lìa chúng sanh mong cầu Phật quả, chăng qua dứt tiếng tìm vang. 
Mới biết: mê ngộ một đường, trí ngu chẳng khác. 

“Không tên đặt thành tên, bởi có tên nên phải trái lắm đường. 
Chăng lý bày ra lý, vì có lý nên cãi bàn đủ vẻ. 

“Huyễn hóa chắng chân, sao răng phải trái, 

Hư vọng không thực, lây gì có không 

“Thế nên: được không chỗ được, mắt không chỗ mắt. 

“VY mọn trình lên, ngưỡng mong Hòa Thượng chỉ giáo”. 

Nhị Tổ phúc thư rằng : 

Xem qua ý ấy đều như thực 

Cái lý chân u chẳng biệt thù 

Mê nói ma mi là ngói gạch 

Hốt nhiên tỉnh dậy rõ là châu 

Vô minh trí huệ nguyên không khác 

Muôn pháp đều “như” lọ phải cầu 


Thương kẻ chấp thường và chấp đoạn 


Mấy lời gói ghém thảo tờ thư 
Quán thân cùng Phật nào sai biệt 


Hà tất Niết Bàn kiếm mãi ru![22] 


_—-o0O--- 
TAM TỎ TĂNG XÁN (-606) 


Tiếp theo Huệ Khả là Tăng Xán thừa tiếp ngôi Tổ vị thứ ba. Cuộc đối thoại 
giữa sư và đệ diễn ra như sau, theo Truyên Đăng Lục : 


Một cư sĩ tuôi ngoài bôn mươi đên đảnh lê Huệ Khả bạch: 


“Đệ tử mắc chứng phong dạng[23] ,thinh Hòa Thượng từ bi sám hối tội 
giùm!” 


Sư nói: “Đưa cái tội ra đây ta sắm cho.” 
Cư sĩ hôi lâu bạch: “Đệ tử kiêm tội mãi mà chăng thầy đâu cả.” 


Sư nói: “Thế là ta đã sám xong tội của ngươi rồi đó. Từ nay, ngươi khá y nơi 
Phật Pháp Tăng mà an trụ.” 


Cư sĩ bạch: “Nay tôi thấy Hòa Thượng thì biết đó là Tăng, nhưng chưa rõ 
thê nào là Phật và Pháp.” 


Sư nói : “Là tâm là phật, là tâm là Pháp, pháp và Phật chăng hai, Tăng bửu 
cũng y nhiên là vậy.” 


Cư sĩ bạch: “Nay tôi mới biết tội tánh chăng ở trong, chăng ở ngoài, chẳng ở 
giữa[24] cũng như tâm, Phật là vậy, pháp là vậy, chăng phải hai vậy”. 


Cư sĩ được Huệ Khả thế phát, sau đó biệt dạng mất trong đời ít ai rõ được 
hành tung. Một phần là do nạn ngược đãi Phật giáo ở đời Bắc Châu, do vua 
Võ Đề chủ xướng. Đến năm thứ mười hai đời Khai Hoàng, nhà Tùy, Tăng 
Xán tìm được bậc pháp khí để truyền lại ngôi Tổ vị, đó là Đạo Tín. 


Đạo Tín bạch: Cúi xin Hòa Thượng từ bi chỉ cho đệ tử con đường giải thoát. 


Sư (Tăng Xán) hỏi: AI trói ngươi? 

Tín bạch: Không ai trói hết? 

Sư nói: Vậy sao còn cầu giải thoát? 

Tín phát đại ngộ ngay “dưới lời nói” , bỏ công chín năm khổ cầu. 


Tăng Xán biết cơ duyên đã đến bèn trao cho Đạo Tín làm tín vật cái áo pháp 
truyền lại từ sơ tô: Đạt Ma, rôi thu thân tịch diệt vào năm 606[25]. 


Tổ Tăng Xán hầu như sống ân dật suốt đời, nhưng ta có thể nhận ra tư tưởng 
của Tô qua một thi phâm luận vê lòng tin có tên là Tín Tâm Minh, là một 
trong những bút tích của các Thiên sư góp phân xứng đáng nhât vào sự luận 
giải tông chỉ Thiên. Sau đây là nguyên văn và bản dịch: 

Chí đạo vô nan Đạo 

duy hiềm giản trạch 

đản mạc tắng ái 

đồng nhiên minh bạch 

Hào l¡ hữu sai 

thiên địa huyền cách 

dục đắc hiện tiền 

mạc tôn thuận nghịch 

Vị thuận tương tranh 

thị vi tâm bịnh 

bất thức huyền chỉ 


đô lao niệm tịnh 


Viên đồng thái hư 

vô khiếm vô dư 
lương do hủ xa 

sở đĩ bất như 

Mạc trục hữu duyên 
vật trụ không nhân 
nhứt chủng bình hoài 
dẫn nhiên tự tận 

Chí động qui chỉ 

chỉ cánh di động 

duy trệ lưỡng biên 
ninh tri nhứt chủng 
Nhứt chủng bất thông 
Lưỡng xứ thất công 
khiển hữu một hữu 
tòng không bối không 
Đa ngôn đa lự 
chuyền bắt tương ưng 
tuyệt ngôn tuyệt lự 
vô xứ bất thông 


Quy căn đắc chỉ 


tùy chiếu thất tông 

tu du phản chiếu 

thắng khước tiền không 
Tiền không chuyền biến 
giai do vọng kiến 

bất dụng cầu chơn 

duy tu tức kiến 

Nhị kiến bất trụ 

thận vật truy tầm 

tả hữu thị phi 

phân nhiên thất tâm 
Nhị do nhứt hữu 

nhứt diệc mạc thủ 

nhứt tâm bất sanh 

vạn pháp vô cữu 

Vô cữu vô pháp 

bất sanh bất tâm 

năng tùy cảnh diệt 

cảnh trục năng trầm 
Cảnh do năng cảnh 


năng do cảnh năng 


dục tri lưỡng đoạn 
nguyên thị nhứt không 
Nhứt không đồng lưỡng 
tê hàm vạn tượng 

bất kiến tỉnh thô 

ninh hữu thiên đảng 
Đại đạo thể khoan 

vô đỊị vô nan 

tiểu kiến hồ nghi 


chuyên câp chuyên tr1 


Chấp chi thất độ 
tâm nhập tà lộ 
phóng chi tự nhiên 
thể vô khứ trụ 
Nhiệm tánh hiệp đạo 
tiêu dao tuyệt não 

hệ niệm qua1 nhơn 


trầm hôn bắt hảo 


Bắt hảo lao thần 


hà dụng sơ thân 


dục thú nhứt thặng 

vật ồ lục trần 

Lục trần bất ác 

hoàn đồng chánh giác 
trí giả vô v1 

ngu nhơn tự phược 
Pháp vô dị pháp 

vọng tự áI trước 

tương tâm dụng tâm 
khởi phi đại thác 

Mê sanh tịch loạn 

ngộ vô hảo ác 

nhứt thiết nhị biên 
vọng tự châm chước 
Mộng huyền không hoa 
hà lao bá tróc 

đắc thất thị phi 

nhứt thời phóng khước 
Nhãn nhược bắt thụy 
chư mộng tự trừ 


tâm nhược bắt dị 


vạn pháp nhứt như 
Nhứt như thể huyền 
ngột nhĩ vong duyên 
vạn pháp tễ quán 
quy phục tự nhiên 
Dẫn kì sở dĩ 

bất khả phương tỉ 
chỉ động vô động 
động chỉ vô chỉ 
lưỡng ký bất thành 
nhứt hà hữu nhĩ 
Cứu cánh cùng cực 
Bắt tôn quỹ tắc 

khế tâm bình đẳng 
Sở tác câu tức 

Hồ nghi tận tịnh 
chánh tín điều trực 
nhứt thiết bất lưu 
vô khả ký ức 

hư minh tự nhiên 


bất lao tâm lực 


Phi tư lượng xứ 
thức tình nan trắc 
chơn như pháp giới 
vô tha vô tự 

Yếu cấp tương ưng 
duy ngôn bắt nhị 

bất nhị giai đồng 

vô bất bao dong 
thập phương trí giả 
giai nhập thử tông 
Tông phi xúc diễn 
nhứt niệm vạn niên 
vô tại bất tại 

thập phương mục tiền 
Cực tiêu đồng đại 
vong tuyệt cảnh giới 
Cực đại đồng tiểu 
bắt kiến biên biểu 
Hữu tức thị vô 


Vô tức thị hữu 


Nhược bất như thị 
Tất bắt tu thủ 

Nhứt tức nhứt thiết 
Nhứt thiết tức nhứt 
Đản năng như thị 
Hà lự bắt tất 

Tín Tâm bắt nhị 
Bất nhị Tín Tâm 
Ngôn ngữ đạo đoạn 


Phi cô lai câm 
Đạo lớn chăng gì khó 


cốt đừng chọn lựa thôi 
quý hồ không thương ghét 


thì tự nhiên sáng ngời 


SaI lạc nửa đường tơ 

đất trời liền phân cách 

chớ nghĩ chuyện ngược xuôi 
thì hiện liền trước mắt 

Đem thuận nghịch chỏi nhau 
đó chính là tâm bịnh 


chăng năm được môi huyền 


hoài công lo niệm tịnh 
Tròn đầy tợ thái hư 

không thiếu cũng không dư 
bới mảng lo giữ bỏ 

nên chăng được như như 
Ngoài chớ đuôi duyên trần 
trong đừng ghì không nhẫn 
cứ một mực bình tâm 

thì tự nhiên dứt tận 

Ngăn động mà cầu tịnh 
hết ngăn lại động thêm 
càng trệ ở hai bên 

thà rõ đâu là mối 

Đầu mối chăng rõ thông 
hai đầu luống uống công 
đuổi có liền mất có 

theo không lại phụ không 
Nói nhiều thêm lo quân 
loanh quanh mãi chăng xong 
dứt lời đứt cho quân 


đâu đâu chăng suốt thông 


Trở về nguồn nắm mối 
dõi theo ngọn mất tông 
phút giây soi ngược lại 
trước mắt vượt cảnh không 
Cảnh không trò thiên diễn 
thảy đều do vọng kiến 

cứ gì phải cầu chơn 

chỉ cần dứt sở kiến 

Hai bên đừng ghé mắt 
cần thận chớ đuôi tầm 
phải trái vừa vướng mắc 
là nghiền đốt mất tâm 

Hai do một mà có 

một rồi cũng buông bỏ 
một tâm ví chăng sanh 
muôn pháp tội gì đó 
Không tội thì không pháp 
chẳng sanh thì chẳng tâm 
tâm theo cảnh mà bặt 


cảnh theo tâm mà chìm 


Tâm là tâm của cảnh 
cảnh là cảnh của tâm 

ví biết hai đằng dứt 

rốt cùng chỉ một không 
Một không, hai mà một 
bao gồm hết muôn sai 
chẳng thấy trong thấy đục 
lấy gì mà lệch sai 

Đạo lớn thể khoan dung 
không dễ mà chăng khó 
kẻ tiêu kiến lừng khừng 
gấp theo và chậm bỏ 
Chấp giữ là nghiêng lệch 
dân tâm vào nẻo tà 

cứ tự nhiên buông hết 
bồn thể chắng lại qua 
Thuận tánh là hiệp đạo 
tiêu dao dứt phiền não 
càng nghĩ càng trói thêm 
lẽ đạo chìm mê ảo 


Mê ảo nhọc tỉnh thần 


tính gì việc sơ thân 

muốn thắng đường nhứt thặng 
đừng chán ghét sáu trần 
Sáu trần có xấu chỉ 

vẫn chung về giác đây 

bậc trí giữ vô vị 

người ngu tự buộc lấy 

pháp pháp chắng khác pháp 
do ái trước sanh lầm 

há chẳng là quấy lắm 

sai tâm đi bắt tâm 

Mê sanh động sanh yên 
ngộ hết xấu hết tốt 

nhứt thiết việc hai bên 

đều do vọng châm chước 
Mơ mộng bão không hoa 
khéo nhọc lòng đuổi bắt 
chuyện thua được thi phi 
một lần buông bỏ quách 
Mắt ví không mê ngủ 


mộng mộng đều tự trừ 


tâm tâm ví chẳng khác 
thì muôn pháp nhứt như 
Nhứt như vốn thể huyền 
băn bặt không mảy duyên 
cần quán chung như vậy 
muôn pháp về tự nhiên 
Đừng hỏi vì sao cả 

thì hết chuyện sai ngoa 
ngăn động chưa là tịnh 
động ngăn khác tịnh xa 
cái hai đà chăng được 
cái một lấy chỉ mà... 

Rốt ráo đến cùng cực 
chăng còn mảy quỹ tắc 
bình đăng hiệp đạo tâm 
im bặt niềm tạo tác 
Niềm nghỉ hoặc lắng dứt 
lòng tin hòa lễ trực 

máy bụi cũng chẳng lưu 
lấy gì mà ký ức 


bôn thê vôn hư minh 


tự nhiên nào nhọc sức 

Trí nào suy lượng được 
thức nào cân nhắc ra 

cảnh chân như pháp giới 
không người cũng không ta 
Cần nhất hãy tương ưng 
cùng lẽ đạo bắt nhị 

bất nhị thì hòa đồng 

không gì chẳng bao dong 
mười phương hàng trí giả 
đều chung nhập một tông 
Tông này vốn tự tại 
khoảng khắc là vạn niên 
đều có không không có 
mười phương trước mắt liền 
Cực nhỏ là cực lớn 

đồng nhau, bặt cảnh duyên 
Cực lớn là cực nhỏ 

đồng nhau, chẳng giới biên 
Cái đó là cái không 


Cải không là cái có 


Ví chửa được vậy chăng 
Quyết đừng nên nắn ná 
Một tức là tất cả 
Tắt cả tức là một 
Quý hồ được vậy thôi 
Lo gì chẳng xong tất 
Tín Tâm chẳng phải hai 
Chăng phải hai Tín Tâm 
Lời nói làm đạo dứt 
Chăng kim cổ vị lai 
-—-o00--- 

TỨ TỎ ĐẠO TÍN (580-651) 
Dưới trào tứ tô Đạo Tín, Thiền chia ra hai ngành. Ngành đầu gọi là Ngưu 
Đầu Thiền, sớm mai một sau ngày viên tịch của vị tổ khai sáng là Pháp 
Dung, ở núi Ngưu Đầu, vả không được coi như Thiền chánh tông. Ngành 
sau do Hoằng Nhẫn thống quản; đó là ngành Thiền còn tồn tại đến nay, và 


Hoằng Nhẫn đại sư được các sử gia coi là Thiền Tổ thứ năm. 


Tương truyền ngày kia Tổ Đạo Tín qua huyện Huỳnh Mai giữa đường gặp 
một đứa trẻ con cốt tướng kỳ tú, thần thái khác thường. 


Tổ hỏi: Danh tánh là chi? 

Đứa bé đáp: Có tánh, nhưng chăng phải tánh thường. 
Tổ: Là tánh gì? 

Đáp: Tánh Phật. 


Tổ: Con không có tánh sao? 


Đáp: Nhưng tánh vốn là không. 
Tổ thầm nhận biết đó là pháp khí. 


Đó là thuật chơi chữ, vì nói về “tộc họ” (danh tánh) và “bồn thể” (tự tánh) 
người Trung Hoa đều đọc chung là tánh. Đạo Tín hỏi là hỏi về danh tánh, 
còn cậu bé đáp là đáp vê tự tánh, mượn chữ đông âm ây côt đưa ra một kiên 
giải Vậy. 


Cuộc đối thoại giữa Đạo Tín và Pháp Dung (593-657), “nhất thế Ngưu Đầu 
Thiền”, diễn ra sau đây đầy ý nghĩa, đi từ kiến giải khác nhau giữa hai người 
đến diệu thủ của Đạo Tín chuyển hóa Pháp Dung đưa vào con đường Thiền 
chánh thống. 


Pháp Dung mười chín tuổi làu thông kinh sử, học qua đại bộ Bát Nhã đạt lý 
chân không. Ngày kia bông dưng ông than răng: “Cái học Nho thuộc vê thê 
điên, không phải là pháp cứu cánh, chỉ có pháp chánh quán Bát Nhã mới là 
chiêc thuyên xuât thê” Đoạn ông vào núi Ngưu Đâu, chùa U “Thê, ân ở một 
am đá bên sườn núi phía Bắc. Bây giờ có điêm lạ là cả trăm thứ chím tha 
bông đền dâng cúng ông. 

“Bây ĐIỜ nhằm đời Trinh Quán nhà Đường, tứ tổ Đạo Tín xa xem khí tượng 
biết núi ấy có dị nhân bèn hỏi thăm tìm đến. Có người cho biết cách chừng 
mười đặm, trong núi có một ông đạo thấy người chẳng đứng dậy, mà cũng 
chẳng chắp tay chào ai bao giờ. Tổ bèn tìm đến thấy sư Pháp Dung đang 
ngồi cứng đờ chừng như chưa bao giờ ngoái cô lại. Tổ hỏi : 

“Ông làm gì ở đây?” 

Sư đáp: Quán tâm. 

Tổ: Quán là người nào ? Tâm là vật gì ? 

Sư không đáp, đứng dậy đảnh lễ, hỏi : 

“Chắng hay tôn xá của Đại Đức ở đâu ?” 


Tổ: Bần đạo chẳng định trụ ở đâu, Đông cũng vậy mà Tây cũng vậy. 


Sư: Đại đức có biết Thiền sư Đạo Tín không ? 


Tổ: Hỏi ông ta làm gì 2 

Sư: Vì ngưỡng mộ cao đức đã lầu, những mong được chiêm bái. 
Tổ: Đạo Tín là bần đạo đây. 

Sư: Nhân sao lên đây 2 

Tổ: Cốt thăm ông. Có chỗ nào an nghỉ không ? 

Sư chỉ về phía sau, nói: “Có cái cốc riêng” 


Bèn dẫn Tổ đến am ấy. Nhìn quanh am thấy lần quất loài hồ lang. Tổ dang 
đôi tay ra vẻ sợ hãi. Sư hỏi: “Còn có cái đó sao?” 


Tổ: Có thấy gì nữa không ? 
Sư không đáp. 


Chặp sau, Tổ bèn viết trên tảng đá sư Pháp Dung hằng ngày ngồi tịnh một 
chữ “Phật”. Sư nhìn thầy lộ vẻ khó chịu. 


Tô hỏi: “Còn có cái đó sao?”[26] 


Sư chưa hiểu thâm ý của Tổ, bèn đảnh lễ xin nghe lời tâm yếu. Tổ dạy: Trăm 
ngàn pháp môn về trong gang tắc, hà sa công đức toàn ở nguồn tâm; tất cả 
giới môn, định môn, huệ môn, tất cả thần thông biến hóa đều tự sẵn đủ 
chẳng ngoài tâm ngươi. Tất cả phiền não nghiệp chướng bổn lai vẫn là 
không tịch. Tất cả nhân quả đều như mộng mị. Không có ba cõi nào phải 
thoát ra, mà cũng chẳng có bồ đề nào khá cầu được. Người với chăng phải 
người, tánh tướng đều bình đẳng. Đạo lớn vốn hư huyền khoáng đạt, tuyệt 
không có nghĩ không có lo. Cái pháp như vậy, nay ông đã được, rốt chăng 
khiếm khuyết, đồng với chư Phật, ngoài ra chăng Phật nào khác. Ông cứ tự 
tại mà nhiệm tâm, đừng theo quán hạnh, cũng chớ trừng tâm, chớ nôi tham 
sân, chớ mang sâu lự, cứ thản nhiên vô ngại, dọc ngang nhiệm ý, chăng làm 
lành chẳng làm dữ, đi đứng nằm ngồi cứ tùy duyên mà cảm nghĩ, đó toàn là 
chỗ diệu dụng khoái lạc vô ưu của Phật, có thế mới gọi là Phật. 


“Pháp Dung hỏi: Tâm đã như vậy, cái nào là Phật? cái nào là tâm? 


Tổ nói: Nếu chăng phải tâm thì không hỏi Phật, mà đã hỏi Phật thì chăng 
phải là không tâm. 


Pháp Dung hỏi: Đã bảo chẳng tu quán hạnh thì khi cảnh khởi lên, tâm làm 
sao đôi trỊ? 


Tổ đáp : Cảnh duyên không tốt xấu, tốt xấu tại nơi tâm. 


Tâm ví chăng đặt ra, vọng tình theo đâu dậy? Vọng tình đã chẳng dậy thì 
chân tâm cứ nhiệm vận mà tỏ tường. Ông chỉ nên tự tại mà tùy tâm, chẳng 
cần phải đối trị. Đó tức là thường trụ pháp thân, chắng gì sai khác[27] 


(Truyền đăng lục, quyền 4) 
Sau thời pháp ấy, Pháp Dung trở thành tị tổ pháp Ngưu Đầu Thiên. 
_—-o0Q--- 
NGŨ TỎ HOÀNG NHÃN (601-674) 


Đạo Tín tịch năm 6ST, thọ bảy mươi hai tuổi. Kế vị là Ngũ Tổ Hoăng Nhẫn 
(601-674), quê ở Kỳ Châu, đồng hương với Đạo Tín, nay là quận Fu Pei (?). 
Đạo trường của Tổ ở Hoàng Mai Sơn, tại đây. Tổ nói pháp và dạy Thiền cho 
đồ chúng năm trăm người. Nhiều người cho rằng Tổ là vị Thiền Sư đầu tiên 
có ý định giải thông điệp Thiên theo giáo lý Kim Cương. Nhưng tôi không 
đồng ý hẳn với quan điểm ấy vì những lý do đã trình bày trước. Ta có thể coi 
Ngũ Tổ như khởi đầu của một khúc quanh quyết định trong Thiền sử đề cho 
vị tô thứ sáu sau này là Huệ Năng mở thông hết Thiền môn. Từ trước đến 
nay, các Thiền sư toàn hoằng hóa trong im lặng, ít khiến đại chúng chú ý; 
các Ngài lánh ẩn trên núi cao, xa cảnh gió bụi của thế gian, nên không ai biết 
việc làm của các ngài phải trái thế nào mà định luận. Nhưng cơ duyên đã 
đến để công khai cô võ đạo Thiền, và Hoằng Nhẫn là người đầu tiên xuất 
hiện giữa đại chúng, dọn đường cho người kế vị là Huệ Năng vậy. 


LINH TINH 


Ngoài dòng Tổ chánh truyền ấy còn có ở thế kỷ thứ VI và VII một số Thiền 
đức biệt lập, một ít người được ghi tên, nhưng nhiều người khác bị bỏ quên 
hoặc ít được ai biết. Hai vị được biết nhiều nhất là Bửu Chí (tịch năm 514) 
và Phó đại sĩ (tịch năm 569); sự tích của ngài được chép trong Truyền Đăng 
lục dưới một mục riêng gọi là “những người đạt ngộ ở cửa Thiền tuy chăng 


xuất thế nhưng có danh tiếng đương thời.” Thật là một câu nói kỳ cục, khó 
hiểu tác giả nói “không xuất thế” là nghĩa gì. Thường câu nói ấy ám chỉ 
những người không có một địa vị được thừa nhận trong một ngôi chùa chính 
thức được “sắc tứ”. Theo nghĩa ấy thì ít nhất trong mục ấy cũng có một 
người lọt số là Trí Khải, vì Trí Khải là một cao tăng có một chức vị đạo đầy 
uy tín tại triều đình nhà Tùy. Dầu sao, những người có tên trong mục ấy 
không thuộc dòng Thiền chánh thống. 


Môn đồ phái Thiên Thai phản đối tên hai vị giáo chủ của bổn phái, Huệ Tư 
và Trí Khải, được gán làm Thiền sư trong Truyền Đăng lục dưới danh mục 
“Thiền môn đạt giả tuy bất xuất thế, hữu danh ư thời giả”. Họ cho rằng hai 
ngài là hàng long tượng của tông Thiên Thai không thê xếp một cách nhẹ thê 
như vậy trong bộ lục của các sư Thiền. Nhưng Thiền quan niệm đó là hợp 
lý, vì lẽ nếu từ bỏ phần đàm luận huyền diệu thì tông Thiên Thai là một 
dòng khác của đạo Thiền, một dòng phát triển độc lập với Thiền Đạt Ma, 
nhưng nếu khéo phát huy một cách thực tiễn hơn chắc chắn sẽ quy thúc ở 
Thiền như dưới hình thức hiện có. Rất tiếc khía cạnh huyền học ấy được 
khai thác quá đáng lần qua phần thực tiễn nên các đạo sĩ Thiên Thai luôn 
luôn gây chiến với Thiền, nhất là với cánh Thiền cực tả thường cương quyết 
tố cáo có tật của các ngài thích biện lý, luận từ chương, khảo kinh điền. Theo 
thiên ý, Thiên Thai là một biến thê của Thiền, và như tổ khai tông ấy có thê 
xứng đáng xếp vào hàng Thiền sư, mặc dầu các ngài không cùng pháp hệ 
với Thạch Đầu, Dược Sơn, Mã Tổ, Lâm Tế, v.v... . 


Trong khi vài ngành. Thiền khác|28] chớm dậy ở thế kỷ thứ VI và VH, 
ngành Thiền phát xuất từ Bồ Đề Đạt Ma cứ tiếp tục tiến triển không gián 
đoạn với các sư Huệ Khả, Tăng Xán, Đạo Tín và Hoằng Nhẫn, điều ấ ây minh 
chứng đó là dòng Thiền thích hợp nhất để phát huy với tất cả kết quả bảo 
đảm nhất. Sự phân hóa dưới đời Ngũ Tổ thành hai tông phái của Huệ Năng 
và Thần Tú giúp cơ duyên cho Thiền phát triển thuần túy hơn bằng cách 
tước bỏ những yếu tố không cần thiết, hoặc nói đúng hơn, những yếu tố 
không tiêu hóa được. Rốt cùng phái Huệ Năng tồn tại vượt qua phái Thần 
Tú chứng tỏ Thiền Đốn ứng hợp với cách tuyệt hảo nhất với nếp tâm lý và 
cảm nghĩ của người. [rung Hoa. 


Tất cả những yếu tố Ấn Độ còn vướng mắc trong Thiền Đạt Ma và chư tô kế 
tiếp cho đến Huệ Năng đều là những thứ cưỡng ghép vào, không phải bẩm 
sanh từ thiên tài Trung Hoa. Nên khi Huệ Năng và môn đệ của Ngài cổ võ 
lập địa hành Thiền thì không còn một chướng ngại nào trên đường hoăng 
dương chánh pháp cho đến khi Thiền trở thành một uy thế hầu như độc nhất 


trong thế giới Phật giáo Trung Hoa. Ta cần xét kỹ Huệ Năng thừa kế Hoằng 
Nhân băng cách nào, và do đâu có bât đông với đôi phương là Thân Tú. 


-—-oÔO--- 
IV. LỤC TÔ HUỆ NĂNG (638-713) 


Huệ Năng là người ở Tân Châu xứ Lãnh Nam, mồ côi cha từ thuở nhỏ, Năng 
bán củi nuôi mẹ. Ngay kia sau khi gánh củi bán tại một tiệm khách, ông ra 
về thì nghe có người tụng kinh Phật. Lời kinh chấn động mạnh tinh thần 
ông. Ông bèn hỏi khách tụng kinh gì và thỉnh ở đâu, và sau khi biết rõ đem 
lòng khát khao muốn học kinh ấy với vị thầy ấy. Kinh ấy là kinh Kim 
Cương, và thầy ấy là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn ở núi Hoàng Mai trại Kỳ Châu. 
Huệ Năng bèn lo liệu tiền bạc để lại cho mẹ già, và lên đường cầu pháp. 


Phải gân một tháng ông mới đên núi Hoàng Mai xen lân với đô chúng năm 
trăm người, (có nơi nói bảy trăm hoặc cả ngàn) và làm lê Ngũ Tô. 


Ngũ Tổ hỏi: Ông từ đâu đến? 

Huệ Năng đáp: Lãnh Nam. 

Tổ hỏi: Ông muốn cầu gì? 

Đáp: Chỉ cầu làm Phật. 

Tổ nói: Người Lãnh Nam không có tánh Phật sao làm Phật được? 

Dù vậy, đã quyết tâm cầu đạo nên không ngã lòng, Huệ Năng bèn đáp ngay: 
“Người đành có Nam Bắc, tánh Phật há vậy sao?”. 

Lời đáp đẹp lòng Tổ lắm lắm. Thế rồi Huệ Năng được giao cho công việc 
giả gạo cho nhà chùa. Truyện chép đã tám tháng ngoài Năng chỉ biết có 
công việc hạ bạc ấy cho đến khi Ngũ Tổ định chọn người kế ngôi Tổ giữa 
đám môn nhân. Ngày kia, Tổ bố cáo vị nào có thê tỏ ra đạt lý đạo, Tổ sẽ 
truyền áo pháp cho mà làm Tô thứ sáu. Thân Tú (tịch năm 706) là người học 
cao nhât trong bọn, và nhuân nhã nhât vê việc đạo, và cô nhiên được đô 


chúng coi như xứng đáng nhất hưởng vinh dự ấy bèn làm một bài kệ trình 
chô hiệu biết, và biên nơi vách bên chái nhà chùa. Kệ răng:[29] 


Thân là bồ đề cội 

38#5£&R 

Tâm như gương sáng đài 

:ù ¿II HH jã 5S 

Giờ giờ siêng phủi quét 

Hỹ lỹ Ÿ) Ø bì 

Chớ đề nhuốm trần ai 

7 5 E§ 1£ 

Ai đọc qua cũng khoái trá, và thầm nghĩ thế nào tác giả cũng lãnh được phần 
thưởng xứng đáng. Nhưng sáng hôm sau vừa thức giâc, đô chúng rât đôi 
ngạc nhiên thây một bài kệ khác viêt bên cạnh, như sau: 

Bồ đề vốn không cội 

TÚC Á ẤN HÀ 

Gương sáng cũng không đài 

HH # 7R 3t: S 

Nguyên chăng có một vật 

4® #4 — 

Sao gọi phủi trần ai 


{thị j&  Fễ 1£ 


Tác giả mười sáu chữ trên là một cư sĩ quèn lo tạp dịch dưới bếp, suốt ngày 
chỉ biết bửa củi, giã gạo cho chùa. Diện mạo ông ta quá tầm thường đến 


không mấy ai đề ý nên bấy giờ toàn thể đồ chúng rất đỗi sửng sốt chứng kiến 
cuộc thách đồ ấy nhằm vào một uy quyên đã được thừa nhận. Nhưng Ngũ 
Tổ thấy ở ông tăng[30] không tham vọng ây một pháp khí có thê thống lãnh 
tăng chúng sau này, và nhất định truyền áo pháp cho ô ông. Nhưng Tổ có ý lo, 
vì hầu hết môn đồ của Tổ đều chưa đủ huệ nhãn để nhận ra ánh trực giác 
thâm diệu trong những hàng chữ trên của người bửa củi giã gạo là Huệ 
Năng, nên nếu công bố vinh dự đắc pháp ấy lên e nguy hại đến tánh mạng 
người thọ pháp. Do đó Tổ ngầm bảo Huệ Năng đúng canh ba khi đồ chúng 
ngủ yên, vào tịnh thất dạy vIỆc. 


Thế rồi Tổ trao lại áo pháp cho Huệ Năng làm tín vật chứng tỏ cái bằng cớ 
đắc pháp vô thượng, và báo trước hậu vận của đạo Thiền sẽ rực rỡ hơn bao 
giờ hết. Tổ còn đặn Huệ Năng chớ vội nói pháp hãy tạm mai danh â ân tích 
nơi rừng núi chờ đến thời sẽ công khai xuất hiện và hoằng dương; Tổ còn 
nói cái áo pháp truyền lại từ tổ Đạt Ma làm tín vật sau này đừng truyền 
xuống nữa, vì từ đó Thiền sẽ được thế gian công nhận, không cần phải dùng 
áo tiêu biểu cho tín tâm. Ngay trong đêm ấy Huệ Năng từ giã Tổ. 


Sự tích trên, do môn đệ của Lục Tổ chép lại[3I], e có thiên vị phần nào. Nếu 
ta có được những tài liệu khác của Thần Tú và môn đệ của ông, chắc chắn 
câu chuyện phải khác hơn nhiều. Đáng tiếc hiện ta chỉ có một tải liệu duy 
nhất liên quan đến Thần Tú và Hoằng Nhẫn. Đó là một văn bia của Chang 
Shuo (2), một cư sĩ đệ tử của Thần Tú. Bia chép Thần Tú là người được phó 
pháp tự tay Hoằng Nhẫn. Xét theo đó thì ngôi Tổ của Huệ Năng đương thời 
cũng bị tranh giành đữ lắm, hoặc ngôi thứ chánh thống cũng dăng đai khó 
định lắm cho đến khi Thiền Huệ Năng được xác định hắn VỚI tất cả uy thế 
vượt qua bất cứ phái Thiền nào có thể có đương thời. Rất tiếc bài văn bia 
trên không cho biết thêm gì về sự liên hệ giữa Huệ Năng và Thần Tú, nhưng 
trong sự tích vừa kê cũng đủ cho ta thu thập vài yếu tố soi sáng được lịch sử 
đạo Thiên. 


Trước hết thử hỏi: vì nhu cầu nảo tổ Huệ Năng được trình bày như một anh 
nhà quê thất học chỏi lại cái học uyên bác gán cho Thần Tú ? Tổ Huệ năng 
có thật dốt không, dốt đến đỗi chữ nhất là một cũng không biết ? Nhưng bộ 
Pháp Bửu Đàn Kinh chép lại những bài pháp của Tổ có những đoạn dẫn 
kinh, như kinh Niết Bàn, Kim Cương, Lăng Già, Pháp Hoa, Duy Ma, Di Đà 
và Bồ Tát Giới. Điều ấy há chăng đủ chứng rằng tác giả những bài pháp ấy 
phải đâu hoàn toàn không biết gì đến văn học Đại Thừa? Đành rằng Tổ 
không biết gì đến văn học Đại Thừa? Đành rằng Tổ không phải là một học 
giả uyên bác so với Thần Tú, nhưng trong sự tích của Tổ ta thấy người viết 


cố làm cho Tổ dốt hơn sự thực. Thử hỏi người viết có dụng ý gì? Theo thiên 
Š, nhân mạnh đến sự chỏi ngược giữa hai cao đệ ưu tú nhất của Ngũ Tổ tức 
đồng thời nhân mạnh đến thực chất của Thiền, độc lập ngoài học hỏi và kiến 
thức. Nếu Thiền, như chủ trương của các bậc Thiền đức, là “giáo ngoại biệt 
truyền, bất lập văn tự” thì sự hiểu Thiền chẳng dành riêng cho ai, dầu là 
người dốt và người không học đạo giáo. Cái cao của Huệ Năng, nhân đó, 
cảng cao thêm trên ngôi vị Thiền Tổ. Chắc chắn vì lý do ấy người ta đã làm 
Lục Tổ Huệ Năng thành một người dốt, mà đôi khi còn dốt một cách bi 
tráng nữa. 


Thứ nhì, tại sao Huệ Năng áo pháp không nên truyền nữa? Nếu Hoằng Nhẫn 
dạy Năng giữ lấy cái áo ấy, lời khuyên â ây thật sự ngụ ý gì? Nói răng mạng 
sông của người được áo sẽ bị hăm dọa, điều ấy chứng tỏ giữa môn nhân của 
Hoằng Nhẫn có nạn tranh giành. Họ coi áo là tiêu biểu cho tổ vị chăng? 
Nhưng được áo thì được gì, vê đời và về đạo? Giáo lý Đạt Ma nay đã được 
coi là chánh pháp thừa truyền từ Phật chăng? Và nếu thế thì áo không còn ý 
nghĩ tương đối nào hết đối với đạo lý Thiền sao? Nếu vậy thì khi lần đầu tiên 
Bồ Đề Đạt Ma tuyên bố sứ mạng đặc biệt của ông là Thiền Sư truyền tâm ấn 
Phật, ông có bị coi như ngoại đạo, và bị ngược đãi không? Truyền thuyết 
ông bị các đối phương người Ấn đầu độc hầu như cốt làm cho ông cao lớn 
thêm. Dầu sau, vấn đề áo vẫn liên quan mật thiết với quy chế truyền thừa 
Thiền pháp của các trường phái Phật giáo đương thời cũng như với uy tín 
của Thiền đạo vững chắc hơn lúc nào hết trong tinh thần đại chúng. 


Thứ ba là sự mật truyền y pháp trong đêm giữa Hoằng Nhẫn và Huệ Năng 
khiến ta phải đặc biệt chú ý. Nâng một chú nhà quê chuyên bửa củi giã gạo 
trong chùa, một chú nhà quê chưa quy y thọ giới nữa, lên ngôi vị tổ, dầu chỉ 
mới là tên gọi thôi, để kế vị một đại sư thống lãnh năm bảy trăm đồ chúng, 
hắn phải gây mầm ganh tị, và thù oán là khác. Nhưng thực sự nếu đó là 
người đủ thực ngộ để đảm nhận trọng trách tống lãnh tăng đoàn thì sự phối 
hợp chung của \ thầy và trò há không thắng qua mọi sự chống đối sao? Có lẽ 
dầu ngộ đạo vẫn không thắng nổi dục vọng của thế gian, phi lý quá, trẻ con 
quá. Dầu vậy, tôi vẫn không thể không nghĩ rằng nhà chép sử Huệ Năng có 
ý bi kịch hóa tấn kịch. Có lẽ tôi nghĩ lầm thật đấy, vì có lẻ tựu trung còn 
nhiều tình tiết éo le khác mà nay ta không biết vì thiếu tài liệu lịch sử. 


Ba ngày sau khi Huệ Năng đi khỏi Hoàng Mai Sơn thì tin mật truyền y bát 
tràn lan khắp chốn già lam, một số tăng phẫn uất do Huệ Minh cầm đầu đuôi 
theo Huệ Năng. Qua một hẻm núi cách chùa khá xa, thấy nhiều người đuôi 
theo kịp, Năng bèn ném cái áo pháp trên tảng đá gần đó, và nói với Huệ 


Minh: “Áo này là vật làm tin của chư tổ, há dùng sức mà tranh được sao? 
Muốn lấy thật cứ lấy đi!” Huệ Minh năm áo cô đở lên, nhưng áo nặng như 
núi. Ông ngừng tay, bối rối, rồi run sợ. 


Tổ hỏi: Ông đến đây cầu gì? Cầu áo hay cầu Pháp? Huệ Minh thưa: Chăng 
đên vì áo, chính vì Pháp đó. 


Tổ nói: Vậy nên tạm dứt tưởng niệm, lành dữ thảy đừng nghĩ tới. 
Huệ Minh vâng nhận. 


Giây lâu, Tổ nói : Đừng nghĩ lành, đừng nghĩ dữ, ngay trong lúc ấy đưa tôi 
xem cái bồn lai điện mục của ông trước khi cha mẹ chưa sanh ra ông. 2 


*,  Ã ÃÃ, IE m s6 J# Hý l§ #3 HH L RE 4 8 3# + H Ẳj H 


Thoạt nghe, Huệ Minh bỗng sáng rõ ngay các _pháp(chân lý) căn bản bấy lâu 
tìm kiếm khắp bên ngoài ở muôn vật. Cái hiểu của ông bây giờ là cái hiểu 
của người uông nước nóng lạnh tự biết. Ông cảm động quá đỗi đến toát mồ 
hôi, trào nước mắt, rồi cung kính đến gần Tổ chắp tay làm lễ bạch: 


Ngoài lời mật ý mật như trên còn có ý mật nào nữa không? 


Huệ Năng nói: Điêu tôi nói với ông tức chăng phải là mật. Nêu ông tự soi 
trở lại sẽ thầy cái mật là ở nơi ông. 


Dầu những hoàn cảnh lịch sử bao quanh Huệ Năng trong những ngày xa xôi 
ấy diễn ra thế nào, điều chắc chắn là câu: “thấy cái bổn lai điện mục trước 
khi cha mẹ sanh ra”[32] đúng là một thông điệp mới, mới được công bồ lần 
đầu, để khai diễn ra dòng sử Thiền vô tận, và nâng Huệ Năng lên hàng Tổ 
xứng với cải áo pháp. Đó là một chân trời mới Huệ Năng mở ra cho Thiền 
cô truyền Ấn Độ. Ở cách nơi ấy, ta không thấy có gì là Phật giáo hết, thế 
nghĩa là Huệ Năng tự vạch ra một con đường riêng để diễn đạt chân lý Thiền 
theo kinh nghiệm riêng, độc đáo, và đầy tỉnh thần sáng tạo. Trước Huệ 
Năng, để biểu thị kinh nghiệm ấy, người ta vay mượn đó đây mượn chữ 
cũng như mượn phương pháp. Nói rằng “Ông là Phật” hoặc “Ông và Phật 
vốn là một” hoặc “Phật ở trong ông” thật quá sáo, quá chìm, vì quá trừu 
tượng, quá khái niệm. Những câu ấy đành là có chứa đựng một chân lý thâm 
diệu nào đó, nhưng thiếu cụ thể, không đủ sanh khí lay hồn ta dậy trong giấc 
ngủ ngây ngật và vô tri - những câu nói bác học chìm lim giữa trừu tượng là 
từ chương vậy. Huệ Năng, chất phát ở tâm, mộc mạc ở trí, không nhiễm phải 


cái học của đời và đạo, Huệ Năng có thể nắm lấy chân lý nóng hỗi trong tay. 
Và đó là chỗ tươi mát khác thường của tâm trí trong khi tiếp xử với đời. 
Chúng ta có thể trở lại điểm ấy sau này. 


——-O0O--- 
NAM ĐÓN BÁC TIỆM 


Hoằng Nhẫn tịch năm 675, bốn năm sau[33]sau đêm mật phó ấn pháp cho 
Huệ Năng, Sư thọ bảy mươi bốn tuổi. Nhưng Tổ Huệ Năng, theo lời thầy 
dạy, chưa mở ngay pháp đàn, mà ấn nhẫn lánh mình trong núi. Ngày kia, Tổ 
nhập thế, nghĩ rằng đã đến thời kết duyên hóa độ. Thuở ấy Tổ được ba mươi 
chín tuổi, nhằm năm đầu niên hiệu Nghi Phụng đời Đường (676). Tổ tìm đến 
thành Quảng Châu, chùa Pháp Tánh, tại đây một pháp sư uyên bác là Ấn 
Tông đang giảng kinh Niết Bàn. 


Nhân lúc ây có hai ông tăng tranh luận vê câu chuyện gió phướn, một ông 
ó1 “gió động”, một ông nói “phướn động”, cãi mãi không thôi. Huệ Năng 
bước tới mà răng: 


Chăng phải gió động, chăng phải phướn động, chính tâm ông động[34] 


Câu nói chấm dứt tức thì cuộc cãi vã. Nhà sư thông thái Ấn Tông kinh ngạc 
quá đồi trước câu nói bất thần như vậy của Huệ Năng, dứt khoát, đầy uy lực. 
Vừa gạn biết tông tích của Huệ Năng, Ấn Tông bèn thỉnh Tổ cho nghe giáo 
pháp Huỳnh Mai. Sau đây là lời đáp của Huệ Năng:[35Š] 


Trong lời phó chúc, Huỳnh Mai không truyền gì riêng, Ngài chỉ luận về 
pháp thấy tánh, thiết yêu nhất của đạo Thiên, không luận vê thiền định và 
giải thoát. Tại sao vậy? Vì thiền định giải thoát, bởi lẽ “có hai” (dualistic), 
chăng phải là pháp Phật. Pháp Phật là pháp “bất nhị” (non- duality) Chăng 
hạn như kinh Niết Bàn luận về Pháp tánh: Pháp tánh là pháp bất nhị, chắng 
vì thiện căn hay ác căn mà Phật tánh có thế thường còn hay dứt mất. Vả lại, 
thiện căn cũng có hai, hoặc thường hoặc vô thường, còn Phật tánh thì chẳắng 
thường chẳng vô thường vậy nên chăng dứt, ấy gọi là bất nhị. Phàm cái gì 
“có hai” chẳng phải là Thiền; hai là thiện hoặc bất thiện, còn Phật tánh thì 
chăng phải thiện chẳng phải bất thiện, thế gọi là bất nhị. Mọi vật trong đời 
người mê đều thấy có hai, chỉ bậc trí mới thông đạt cái thực tại tuyệt đối ây 
của muôn vật, tức là cái tánh vô nhị, mà đó cũng tức là Phật tánh. 


(Đàn kinh, phẩm tựa) 


Đó là bước mở đầu đạo nghiệp hoằng pháp của Huệ Năng. Ảnh hưởng của 
Tổ dường như cấp thời, tràn lan sâu và mạnh. Người ta đô dồn đến học pháp 
hằng ngàn. Nhưng Tổ không hành cước xa trong xứ mạng hoăng dương và 
khuyên giáo. Hoạt động của Tổ toàn thu hẹp ở bốn tỉnh miền Nam, và chùa 
Bửu Lâm ở Tào Khê là đạo trường của Tổ. Vua Trung Tông hay tin Huệ 
Năng thừa tiếp Hoằng Nhẫn thọ tâm ấn pháp Đạt Ma, sai một sứ giả mang 
sắc chỉ đến nghinh thỉnh, song Tổ không nhận về kinh, chỉ thích ở chốn lâm 
tuyên. 


Nhân sứ giả muôn biệt chô tâm yêu Thiên đê vê kinh tâu lại vua, Huệ Năng 
nêu ý chỉ đại khái như sau : 


Đạo do tâm ngộ, há ớ việc ngồi (thiên) sao? Kinh nói: Kẻ nào chỉ thấy Như 
Lai ở hình tướng hoặc ngồi hoặc năm ắt hành tà đạo. Vì sao vậy? Vì Như 
Lai không từ đâu đến cũng chăng đi về đâu, không sanh không diệt. Nhận ra 
cái thế không đến không đi đó là Như Lai thanh tịnh Thiền. Nhận ra cái lẽ 
muôn vật đều không tịch đó là Như Lai thanh tịnh tọa. 


Đạo không có sáng tôi. Nói sáng tôi là nêu cao cái nghĩa đặp đôi lại qua. 
Sáng sáng không cùng rôi cũng phải cùng. 


(Cũng vậy, đạo không có phiền não với bồ đề đối đãi nhau. Vì sao?) Vì 
phiền não tức bồ đề, chẳng phải hai chẳng phải khác. Nếu lấy trí huệ chiếu 
phá phiền não, đó là kiến giải của hàng Thanh văn, Duyên giác cởi xe nai đê; 
hàng trí cao căn lớn quyết không như vậy. 


Sáng với không sáng, kẻ phàm thấy “có hai”, bậc trí thâu rõ tánh nó “vô 

nhị”. Cái tánh vô nhị ấy là chân như thực tánh. Tánh â ấy bình đăng muôn 
vật, ở phàm ngu chăng bớt, hiền thánh chẳng thêm, Ở phiền não chăng loạn, 
ở thiền định chẳng tịch; cái thấy có nhị tuyệt đối ấy, thấy chăng đoạn cương 
thường, chăng đến chăng đi, chẳng ở giữa chẳng trong ngoài, chẳng sanh 
chăng diệt, tánh tướng như như, thường trụ chăng đời, đó gọi là Đạo. 


Nếu ông muốn biết chỗ tâm yếu của Thiền thì lành dữ tất tất chớ nghĩ đến 
thì tự nhiên ngộ nhập trong thê tánh thanh tịnh của tâm, tuy văng lặng linh 
minh mà diệu dụng thì vô tận đáp ứng với thê sự vô cùng. 


(Đàn kinh, phẩm hộ pháp). 


Trong khi Huệ Năng hành Thiền ở phương Nam thì Thần Tú, cầm đầu một 
trường phái khác, hoạt động ở phương Bắc. 


Trước khi đến với Phật giáo, Thần Tú đã là người thâm Nho, cái cốt ban đầu 
ấy hầu như đúc sẵn cho ông sau này một khuôn mặt khác hắn với Huệ Năng, 
người bạn đồng môn thất học. Vua Võ nhà Đường là đệ tử của Ngài, và dĩ 
nhiên nhiều quan cận thân, đại phu nữa quy y với Ngài. Khi vua Trung Tôn 
tức vị, năm 685, Thần Tú còn được trọng vọng hơn nhiều, và chính một vi 
quan đại phu thời ấy là Chang Shuo viết tiểu sử và tụng văn khắc làm mộ bia 
cho Ngài, trong ấy có bài pháp kệ này : 


Lời dạy của chư Phật 
Trong tâm bồn lai đủ. 
Cầu tâm mà bỏ tánh 
Khác nào lạc mất cha. 


Thần Tú tịch năm 706, trước Huệ Năng bảy năm. Trường phái của sư gọi là 
Bắc Tông, đối với Nam Tông của Huệ Năng, rất hưng thịnh ở phương Bắc 
hơn Huệ Năng ở phương Nam nhiều lắm. Nhưng từ khi Mã Tổ (2 - 7§§) và 
Thạch Đầu (700-790) tích cực phát huy đạo Thiền ở phương Nam, và đặt 
xong tại đó cơ sở Thiền pháp thì Bắc Tông không tìm ra người thừa tiếp 
đành mai một hắn đến đỗi những gì nay ta biết được về Thần Tú đều do tài 
liệu của phái đối lập và Nam Tông. Thế là chính Huệ Năng, chớ không phải 
Thần Tú, được hậu thế thừa nhận là Tổ thứ sáu của đạo Phật Thiền Trung 
Hoa. 


Sự bất đồng giữa Nam Tông và Bắc Tông là sự bất đồng cố hữu nằm trong 
lòng người; nếu ta gọi Tông này là trí thức thì tông kia phải coi là chủ 
nghiệm. Nam Tông xứng là đón, đối với Bắc Tông gọi là tiệm, là do Nam 
Tông chủ trương ngộ là ngộ tức thì, không tuần tự, vì không có một quá 
trình tiến bộ nào hết; còn Bắc Tông, trái lại, nêu cao phương thức cần phải 
theo để đạt ngộ, nghĩa là ngộ lần hồi, đòi hỏi nhiều thời gian, nhiều công phu 
tịnh quán vậy. Huệ Năng là một cao thủ cực đoan của duy tâm luận, còn 
Thần Tú là một người biết thực không dám không biết đến thế giới hiện 
tượng, ở đó thời gian ngự trị trên mỗi hành động của chúng ta. Người duy 
tâm không phải không cần biết đến khía cạnh khách quan của thực tại, 
nhưng mắt họ luôn luôn đặt ở một điểm tự lập tự tại ngoài tất cả, và nhỡn 
quang họ phóng ra từ tuyệt đối điểm ấy. Đốn giáo là nhỡn quang ấy phóng 
vào cái nhiều của muôn vật trong trạng thái một tuyệt đối. Tất cả các nhà 
huyền học đều thuộc Đốn giáo. Bay lướt từ cái thuần nhất đến cái thuần nhất 
không phải, mà cũng không thê là một diễn trình tuần tự. Pháp môn Thần Tú 


cần được chủ ý nhiều như một lời khuyên thiết thực cho những người tỉnh 
nghiêm hành Thiên, trì giới, thực tu, nhưng bất lực để mô tả thực chất của 
cái thân chứng gọi là thấy tánh lồng trong thông điệp đặc thù của Huệ Năng 
biệt lập với mọi trường phái Phật giáo khác. Thiền Bắc Tông không tôn tại 
được là việc khá dĩ nhiên, vì Thiền không thể khác hơn là một hành vi trực 
giác tức thì, đột ngột. Chớp nhoáng mở ra cả một thế giới chưa bao giờ ai 
dám mơ đến, Thiền là một bước nhảy bất thần và thần bí vậy, nhảy từ một 
bình diện này sang một bình diện khác của tư tưởng. Nêu lên những đoạn 
đường nhằm đạt cứu cánh, Thần Tú đánh mất mục tiêu tối hậu của Thiên. 
Tuy nhiên, về mặt thiết thực, Sư vẫn là một cố vẫn xứng đáng, có nhiều ưu 
điêm. 


Khái niệm đốn ngộ và tiệm ngộ trong Thiền học phát xuất từ bộ kinh Lăng 
Già, sự phân biệt được đề ra ở đoạn kinh luận về phép tịnh tâm, gạn lọc hết 
dòng tưởng niệm và hình tướng. Theo kinh, sự gạn lọc ấy tùy chỗ mà gọi 
tên, khi thì tiệm, khi thì đốn. Nếu ví đó như sự chín mùi của trái cây, hoặc 
công việc năn đồ gốm, hoặc sức nảy nở của cỏ cây, hoặc sự điêu luyện một 
nghệ thuật thì phải tuần tự tiễn dần trong thời gian; đó là một hành vi thuộc 
diễn trình tiệm tiễn vậy; nhưng nếu ví đó như một tấm gương phản chiếu 
ngoại vật, hoặc như thức A lại gia truyền lại tất cả tâm ảnh thì sự tinh lọc ây 
diễn ra tức khắc. Vậy là kinh ấy nhận có hai loại căn trí: có thứ tâm phải tỉnh 
lọc lần hồi mới đạt ngộ sau nhiều năm tu tập thiền định, và có lẽ nhiều kiếp 
nữa; có những tâm khác chứng ngay đến đó, bất thình lình, hầu như không 
cần có trước một cô gắng có ý thức nào hết. 


Ngoài phần kinh trên, sự phân chia hai tông Thiền, về phía đốn giáo, còn 
dựa vào những sự kiện tâm lý chung quyết hơn. Điểm tranh luận không phải 
là vấn đề thời gian dầu ngộ chớp nhoáng hay không chớp nhoáng, điều ấy 
không làm bận tâm các Thiên sư, vì các ngài cho rằng sở dĩ có bất đồng là 
bất đồng giữa một thái độ triết lý chung và một nhỡn quang phóng thắng vào 
sự kiện giác ngộ. Như vậy là vân đề thời gian vật lý giờ đây chuyên thành 
vẫn đề tâm lý với tất cả ý nghĩa thâm diệu hơn vậy. 


Phàm nêu lên con đường đi (phương tiện) ắt đánh mất chỗ đến (cứu cánh ), 
rôt rôi phương tiện được đông hóa với cứu cánh. Như câu chuyện sau đây : 


Khi thầy Chí Thành, học trò của Tông chủ Thần Tú, đến tham vấn Huệ 
Năng, Năng hỏi thây ô ông dạy tăng chúng thế nào, Thành đáp: “Thầy tôi dạy 
phải chận đứng tất cả tư tưởng trong tâm (trụ tâm) và ngôi im quản tưởng 
(quán tịnh), ngôi hoài không năm”. Huệ Năng nói: 


Trụ tâm quán tịnh là bịnh, chăng phải Thiền. 

Ngồi hoài thì thân thể bị gò bó chớ có ích gì. Nghe kệ ta đây: 
Sanh ra ngồi chắng nằm 

#+##®# TH 

Chết đi nằm chẳng ngồi 

3 2S l  # 

Một bộ xương thúi nát 

—ä ÄäñB 

Có gì đầu công phu. 


tị šã U 1 ER 


Đó, tỏ rõ, là thái độ của Huệ Năng đôi với phép hành thiên của Thân Tú 
nặng vê hình tướng. Hai bài kệ trước biên trên vách chùa ở Hoàng Mai Sơn 
khi cả hai vị tông chủ còn ở với Hoăng Nhân kê cũng đủ hùng biện nói lên 


được tất cả sự bất đồng căn bản giữa hai tông phái.[36] 


Sau đó Huệ Năng còn hỏi ông tăng Chí Thành, thuộc Bắc Tông, phép dạy 


Giới Định Huệ của Thần Tú, Thành thưa: 
Đại sư Thần Tú dạy chúng tôi: 

Các điều đữ chớ phạm, đó gọi là giới. 
Các điều lành vâng làm, đó gọi là huệ. 
G1ữ ý mình trong sạch, đó là định. 


Huệ Năng nói: Y kiên của ta vê giới định huệ lại khác. 


Giới định huệ của thầy ông dùng để tiếp độ người Đại Thừa; giới định huệ 
của tôi tiếp độ hàng Tối Thượng Thừa. Mọi pháp tôi nói ra đều từ tự tánh, 
không bao giờ lìa tự tánh. 

Lìa bốn thế mà nói có pháp này pháp nọ ngoài tự tánh là nói mê, chưa tỏ 
được tánh. Muôn vật, cả giới định huệ, đều do tự tánh ứng dụng ra, có hiểu 
thế mới thực là hiểu pháp giới định huệ. Nghe kệ ta đây : 


Tự tâm vốn không bao giờ quấy, đó là tự tánh giới, 
/Ò Hb #4 3F H ‡t 

Tự tâm vốn không bao giờ s1, đó là tự tánh huệ, 
/Ò Hù #4 tt H 

Tự tâm vốn không bao giờ loạn, đó là tự tánh định. 
Ò #b #4 ñ| H †#‡ XE 


Nếu ông tỏ sáng tự tánh thì không thấy có gì là đối đãi hai bên nên chẳng 
cần lập bồ đề niết bàn đối lập với phiền não, hoặc giải thoát tri kiến (giới 
định huệ) đối lập với triền phược. Không có gì là sở đắc hết trong tự tánh, tự 
nó vốn hư linh, tuy hư linh nhưng từ đó ứng dụng lên tất cả. Cho nên người 
thấy tánh thì lui tới tự do, không đường không mắc, tùy thế mà làm, tùy cơ 
mà nói, hiện khắp hóa thân mà chăng lìa tự tánh, tức được tự tại thần thông, 
du hí tam muội vậy. 


“Tự tánh vốn không quấy, không sĩ, không loạn, lúc nào trí huệ cũng chiếu 
soi, tự do tự tại, đọc ngang đều ứng đối đặng cả. Tự tánh tự áng tự tỏ (tự 
ngộ) thoáng tu thoáng ngộ, không thứ lớp gì hết. Muôn vật đều “không tịch” 
thì có gì là thứ lớp? 


(Đàn kinh, phẩm đốn tiệm) 


——-o0O--- 


THIÊN HUỆ NĂNG 


Một số bài pháp của Lục Tổ được chép giữ trong một bộ sách gọi là Pháp 
Bửu Đàn Kinh. Chữ “kinh” thường dùng cho những bút liệu được coi là của 
Phật, hoặc của những người có liên hệ mật thiết với Phật; ở đây một bộ sách 
gồm lại những bài pháp của Huệ Năng lại được tôn xưng là kinh, điều ấy đủ 
chứng tỏ địa vị ưu đẳng của tác phẩm ấy trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. 
Còn “đàn”, giới đàn, là ám chỉ cái đàn tràng dùng làm lễ thế phát quy y cho 
Huệ Năng, cái đàn tên tuôi này do Cầu na Bạt đà la, người đầu tiên dịch bộ 
kinh Lăng Già, dựng lên từ triều Lưu Tống (420-479). Từ ngày dựng đàn 
cho đến suốt đời nhà Lương, và sau nữa, luôn luôn truyền tụng lời sắm của 
pháp sư Trí Dược (có người nói là của Chân Đề) báo trước sẽ có một vị Bồ 
Tát trong xác phàm thọ giới ở đây, và khai thị tâm ân, Phật. Vậy “Đàn Kinh” 
có nghĩa là pháp Thiền chánh tông nói lên ở giới đàn ấy vậy. 


Những bài pháp còn ghi giữ chỉ là những đoạn văn còn rơi rớt lại của Huệ 
Năng suốt ba mươi bảy năm tích cực hoăng hóa. Cả ở những đoạn còn lại 
ấy, phần nào đủ uy tín, đáng tin, trong hiện tình ta không thê trả lời dứt 
khoát, vì bộ sách dường như đã trải qua nhiều số kiếp thăng trầm, điều ấy đủ 
chứng tỏ thông điệp Thiền của Huệ Năng quả phi thường quá ở nhiều 
phương diện đến đỗi gây nên nhiều mâu thuẫn và ngộ nhận giữa hàng Phật 
tử. Sau này, khi khí thế mâu thuẫn lên đến cao độ, tương truyền bộ Đàn Kinh 
bị hóa thiêu, coi như nghịch với Phật giáo chánh truyền. Tuy nhiên, trừ vải 
câu, vài đoạn đáng ngờ, đại khái bộ kinh có thể tin như thể hiện đúng tỉnh 
thần và Thiền pháp của Lục Tổ Huệ Năng. 


Tư tưởng căn bản của Huệ Năng xứng đáng nâng Sư lên hàng Sư tổ khai 
sáng đạo Thiên Trung Hoa có thê tóm tắt như sau : 


1. Ta có thê nói rằng do Huệ Năng Thiền được nhập diệu. Trước, khi Đạt 
Ma đem cây Thiền Ấn Độ trồng sang Trung Quốc, dầu thành công, đương 
thời Đạt Ma chưa viên thành được thông điệp Thiền trong tất cả ý nghĩa kỳ 
đặc. Phải chờ trên hai năm sau Thiền mới nhập tâm ở Trung Hoa, và nói lên 
được tiếng nói của tâm hồn Trung Hoa, cách phô diễn Ấn Độ từ ban sơ cho 
đến Đạt Ma và như Tổ kế tiếp lần lần mất thế và chuyên sang lối nói hoàn 
toàn Trung Hoa. Cuộc lột xác ây vừa hoàn tất giữa đôi tay Huệ Năng là môn 
đệ Ngài tức tốc giải quyết ngay tất cả nhưng điều nan giải. Kết quả là ta có 
cái nay gọi là Thiền Tông. Vậy Huệ Năng hiểu Thiền như thế nào 


Theo Huệ Năng, Thiền là thấy tánh. Đó là hai chữ tinh yếu nhất chưa bao 
giờ được đúc kết đầy thần lực hơn trong dòng khai diễn của đạo Thiền. 
Quanh hai chữ ấy, Thiền kết tinh lại từ đó, và nhờ đó ta biết những cố gắng 
của ta phải hướng đến đâu, và băng cách nảo ta có thê hình dung nó trong 
tâm thức. Sau đó, Thiền tiễn lên như vũ bão. Thật ra hai chữ ấy có trong đời 
tổ Đạt Ma, nhưng Truyền Đăng lục lồng khuôn nó trong một đoạn đời của 
Tổ có nhiều nghi vẫn. Dầu răng chính Đạt Ma có dùng hai chữ ấy, nhưng 
không thế tất Ngài coi đó là yêu lý Thiền biệt lập với các pháp môn khác. 
Phải đến Huệ Năng mới nắm trọn tỉnh nghĩa, và in mạnh diệu lý â ấy vào tâm 
thức người nghe một cách dứt khoát nhất không sao nhằm lẫn được. Lần đầu 
tiên khi Ngài tuyên xướng yếu chỉ Thiền cho pháp sư Ấn Tông, câu nói của 
Ngài đích thực không chỗ nào ngộ nhận được: “chỉ luận thấy tánh, chăng 
luận thiền định hoặc giải thoát”. Đó là điểm chủ yếu của Thiền Huệ Năng, 
những bài nói pháp sau này chỉ nhằm khai triển khái niệm ấy thôi. 


“Tánh”, theo Huệ Năng, là Phật tánh, hoặc nói riêng về mặt trí, đó là bát 
nhã. Sư dạy rằng bát nhã ấy vốn sẵn đủ ở bất cứ người nào, chỉ vì ta mê loạn 
trong tư tưởng nên không hiện thực được ánh sáng ấy ở trong ta. Vậy ta cần 
có sự hướng dẫn và khai ngộ của một bậc Thiền đức cho đến khi con mắt 
huệ mở ra trong ta, và tự ta có thê kiến chiếu vào tự tánh. Tánh ấy chẳng 
phải là cái nhiều, mà chính là cái một tuyệt đối, thuần nhất và bình đắng như 
nhau ở người trí cũng như kẻ ngu. Cái nhiều là cái phân hóa ra từ điên đảo 
và vô minh của tâm thức ta. Nhiều người mãi nói đến bát nhã, nghĩ về bát 
nhã, nhưng hoàn toàn không thực hiện nỗi ánh bát nhã ở tự tâm, thật chăng 
khác nào ngày ngảy nói đến đủ thứ đồ ăn, không thiếu một món, mà rốt cuộc 
vẫn đói. Ông có thể giảng về triết lý “không” ngàn vạn năm, nhưng hễ chưa 
thấy tánh thì chỉ uống công phí sức vô lối. Có nhiều người khác coi Thiền là 
tĩnh tọa, giữ tâm lắng im tất cả cảm nghĩ, như thế thật không biết bát nhã là 
gì, và tâm là gì. Tự tánh bao hàm toàn thể vũ trụ, không bao giờ ngưng ứng 
dụng trong thế gian Nó vốn tự do tự tại, đầy sinh lực sáng tạo, mà đông thời 
cùng tự tri tự giác. Nó biết “tất cả tức một, một tức tất cả”. Diệu dụng ây của 
trí bát nhã là do tánh ứng ra. Ông chớ tùy thuộc theo chữ nghĩa, hãy để yên 
cho huệ giác quán chiếu trong ông. 


2. Kết quả không tránh được là tự nhiên Đốn giáo được nêu lên trong Nam 
Tông. Cái thấy ấy là thấy tức thì, con mắt huệ năm lẫy toàn thể sự thực qua 
một cái nhìn — cái thực siêu việt tất cả kiến giải nhị nguyên, dưới tất cả hình 
thức. Đốn là vậy, không tuần tự, không diễn Ta lần hồi và liên tục. Ta hãy 
đọc đoạn văn sau đây trong Đàn Kinh đúc kết tất cả giáo lý đốn ngộ : 


“Nếu ngộ được phép đốn giáo ắt ngươi khỏi chấp theo ngoại cảnh để sửa 
mình, chỉ cần nơi tự tâm khởi lên cái thấy chân thực là không phiền não trần 
lao nào nhiễm được vào ngươi. Đó là thấy tánh. 


“Thiện trí thức! Đừng trụ| 37 ]bất cứ đầu, ở trong ở ngoài, thì lui tới được tự 
do. Đừng để tâm chấp trước thì suốt không hết, không gì vướng mắc... Kẻ 
ngu nếu bỗng chốc trí sáng, tâm mở thì với người trí chăng sai khác gì. 


“Thiện tri thức, khi chưa ngộ Phật là chúng sanh như ta; phút chốc ngộ rồi 
thì ta, chúng sanh, tức là Phật. Thế mới biết tất cả đều ở nơi tâm. Vậy sao ta 
không biết ở nơi tâm thoắt thấy (đốn kiến) ngay cái bổn tánh của Chân như? 
Kinh Bồ Tát giới nói: “Từ ban sơ, cái tánh của chúng ta vốn là thanh tịnh, 
nên nếu ta biết tự tâm thấy tánh là thành Phật đạo”. Kinh Tịnh Danh nói: 
“Tức thì mở thông là được lại bồn tâm” 


“Thiện tri thức, khi ta còn ở với hòa thượng Hoằng Nhẫn, ta vừa nghe là ngộ 
ngay “đưới lời nói”, thoắt thấy liền (đốn kiếp) bốn tánh của Chân Như. Nên 
nay ta cho lưu hành giáo pháp ấy khiến kẻ học đạo sớm đốn ngộ bô đề. Các 
người tự mình quán tâm mình thì sẽ tự mình thấy bốn tánh mình. 


“Nếu tự mình mình ngộ được thì khỏi cầu ngoài. Bằng cứ một mực chấp 
trước, nhờ vào người khác để được giải thoát, điều ấy không đầu có được. 
Tại sao? Trong tự tâm có ông thầy lành nên có thê tự ngộ. Bằng cứ mê muội 
rối ren, niệm tưởng lầm lạc thì không một ông thầy lành nào bên ngoài, dầu 
khéo dạy dỗ, cứu chữa nổi. Còn nếu trí bát nhã quán chiếu lên thì trong 
khoảnh khắc tất cả vọng niệm đều tiêu tan hết. Nếu biết tự tánh thì vừa 
thoáng ngộ đã vào ngay đất Phật. 


3. Một khi đề cao sự thấy tánh, cô võ sự trực ngộ, thay vì khảo sát và triết 
luận, thì hậu quả đĩ nhiên là quan niệm thiền định cổ truyền chỉ còn coi như 
một kỹ thuật trấn định tinh thần thường. Đó chính là trường hợp xảy ra trong 
đời Lục Tổ. Từ thuở khởi nguyên của Phật giáo đã có hai luồng tư tưởng 
liên quan đến ý nghĩa tham thiền: luồng tư tưởng đầu theo chủ trương của 
hai đạo sư đầu tiên của Phật là Uất đa la và A ra la, là chặt đứt tất cả hoạt 
động tinh thần, hoặc quét sạch trong tâm tất cả tư tưởng: luồng tư tưởng sau 
chỉ coi tham thiền như một phương tiện hữu hiệu nhất để tiếp xúc với thực 
tại tối thượng. Sự bất đồng căn bản ấy là nguyên nhân Bồ Đề Đạt Ma không 
được đãi ngộ giữa những người học Phật ở Trung Hoa và các thầy thiền học 
đương thời: Đó cũng là yếu tố phân hóa giữa ngành Thiền Ngưu Đầu của 
Pháp Dung và dòng Thiền chánh thống của tứ tổ Đạo Tín, cũng như giữa hai 


dòng Thiền Nam Tông và Bắc Tông, sau khi sư Huệ Năng, cao thủ của pháp 
môn trực giác, không khứng luận giải Thiền - dhyana - theo nghĩa tiêu cực 
thông thường. Theo Sư, tâm, ở tầng đại định, không phải chỉ là một thể tánh 
ngoan không, hư tưởng, không chứa đựng gì mà cũng không tác dụng gì. Sư 
muốn năm lấy cái gì đó ngay ở cùng đáy của tất cả hoạt động vật chất và 
tinh thần, một cái gì chăng phải chỉ là một điểm hình học suông, mà phải là 
nguôn phát huy tất cả tính lực và trí giác. Huệ Năng không quên rằng ý chí 
rốt cùng là thực tại tối thượng, và sự ngộ đạo ấy phải là cái 8Ì cao hơn kiến 
thức, cao hơn sự ngồi im quan sát chân lý. Tâm hoặc tánh cần được nhận ra 
ngay giữa dòng lưu chuyền. Vậy, mục đích của dhyana không phải là chân 
đứng hoạt động của tự tánh, mà chính là lặn sâu giữa dòng lưu chuyên ấy 
của tự tánh, và năm lẫy ngay giữa cuộc vận hành. Đó là một quan niệm trực 
giác ấy chủ động vậy. Trong cuộc đối thoại sau đây, Huệ Năng và môn đồ 
vân dùng những thuật ngữ cũ, nhưng tầm quan trọng của câu chuyện đủ hiển 
thị chủ điểm tôi muốn nêu lên. 


Huyền Giác (665-713), trước học phép chỉ quán của tông Thiên Thai, sau 
nhân đọc kinh Duy Ma mà tâm địa phát sáng. Có người khuyên Giác nên 
đên Lục Tô câu ân chứng, GIác bèn đên Tào Khê. 


Giác đi quanh Tổ ba vòng, xong chống tích trượng đứng thăng. 


Tổ nói: Phàm là người tu hành phải đủ ba ngàn uy nghi, tám muôn tế hạnh, 
Đại đức từ đâu đên mà quá đôi cao ngạo? 


Giác nói: Việc sanh tử vô thường mới là đại sự, thời gian chăng chờ ai hết, 
qua mau lắm. 


Tổ: Sao ông không nắm lấy cái không sanh không tử, thấu rõ cái chăng thời 
gian, không mau chậm. 


Giác: Cái năm lấy tức là cái vô sanh, cái thấu rõ vốn là cái không mau chậm. 
Tổ: Đúng vậy ! Đúng vậy ! 

Huyền Giác kính cần làm lễ ra mắt Tổ, giây lâu xin cáo về. 

Tổ nói: Về sớm thế sao? 


Giác: Bôn lai chăng có cái động, há nói sớm muộn được sao? 


Tổ: Ai biết chăng có cái động? 

Giác: Đó là tại ông khởi tâm phân biỆt. 

Tổ : Ngươi thực đã rõ cái ý vô sanh. 

Giác : Đã vô sanh sao rằng có ý? 

Tổ: Nếu không ý thì ai phân biệt đây? 

Giác: Phân biệt vẫn có, nhưng chăng phải là ý[3§] 

Tổ tán thành kiến giải của Huyền Giác bằng câu nói: “lành thay!” 

Trí Hoàng chuyên học ngồi Thiền dưới đời Ngũ Tô. Sau hai mươi năm ngồi 
tịnh trong am, ông tự coi như được chánh thọ (thiên định). Học trò của Huệ 
Năng là Huyên Sách nhân du phương đên Hà Sóc nghe tiêng đôn tìm đên 
thảo am, hỏi: 

- Ông ngồi làm gì đây? 

- Nhập định. 

- Ông nói nhập định, vậy ông hữu tâm[39]mà nhập hay vô tâm mà nhập? 
Nêu là vô tâm thì tât cả thê giới vô tình như cỏ cây ngói gạch đêu có thê 
nhập định hêt. Băng hữu tâm mà nhập thì mọi giông hữu tình, hàm linh có ý 
thức, đêu cũng định được. 


- Trong khi tôi nhập định thì không biết là hữu tâm hoặc vô tâm. 


- Nếu ông không biết là hữu tâm hoặc vô tâm thì lúc nào cũng là định, sao 


còn nói “xuất nhập”. Nếu có xuất nhập thì chăng phải là đại định. 
Trí Hoàng không đáp, giây lầu hỏi : 

- Thầy của ông là ai? 

- Thầy tôi là Lục Tổ ở Tào Khê. 


- Lục Tổ đạy thế nào về thiền định? 


- Thầy tôi nói rằng Thiền vốn lặng im mà huyền diệu (diệu trạm), vắng lặng 
mà tròn đầy (viên tịch), thể và dụng đều như như, chẳng xuất chẳng nhập, 
chăng định chăng loạn. Thiên tánh không có chỗ trụ, chớ trụ ở chỗ văng lặng 
của Thiên. Thiên tánh chăng sanh, chớ đâm nghĩ về sự sanh (diệt) của Thiên. 
Tâm như hư không, nhưng đừng có suy tưởng về hư không. 

Hoàng nghe vậy bèn đến yết kiến sư Huệ Năng. Sư hỏi: “Ông là ai?” 

Hoàng trình rõ mọi việc. Sư nói : 

Đúng như lời Huyền Sách nói, ông cứ để tâm ông tự nhiên như hư không, 
mà vần không một kiến giải nào về cái không ấy thì tâm sẽ ứng dụng tự do, 
không vướng mắc, dầu làm gì động hay tịnh, vốn là vô tâm, và đó là lúc 
phàm hay thánh đều quên hết, năng (chủ) và sở (khách) đều dứt trọn, tánh và 
tướng đêu như như, tức là không lúc nào chăng là định vậy 

ĐỀ rõ thêm, một cách dứt khoát hơn, lập trường của Huệ Năng trong vấn đề 
ngôi Thiên, tôi xin cử ra đây một trường hợp khác trong bộ Đàn kinh. Có 
một ông đạo đọc bài kệ Ngọa Luân như sau : 


Ngọa luân thật giỏi giẫn 
H\ #8 #8 fs fh 

Tư tưởng thảy dứt lặng 
86H 8 # 

Đối cảnh tâm chẳng sanh 
ŠjJ đã ¿ù ^ Âu 

Bồ đề ngày lớn mạnh 
=ứÉHHE 


Sư nghe đọc, nhận xét như vầy: Bài kệ ẫy chưa sáng được tâm địa, theo đó 
mà hành chỉ thêm trói buộc. Nghe kệ ta đây: 


Huệ Năng chăng giỏi giắn 


ã 8g 3Š 1x fẪ 

Tư tưởng chẳng dứt lặng 
“mã 

Đối cảnh tâm cứ sanh 

ŠjJ lã ù ŠX\ đế 

Bồ đề nào lớn mạnh|[40] 
St bế TẾ HE 


Bấy nhiêu đủ rõ Lục Tổ Huệ Năng không phải thuộc hàng hư tĩnh (quietist), 
chủ trương ngoan không (nihilist), mà cũng không phải là người duy tâm 
chuyên phủ nhận thế giới khách quan. Thiền của ông là Thiền chủ động, 
nhưng vẫn ở trên thế giới sai biệt một khi thế giới ấy chưa được thâu nhiếp 
trong thiên. 


4. Phương pháp hiển thị chân lý Thiền của Huệ Năng là phương pháp thuần 
túy Trung Hoa, không phải Ấn Độ. Sư không viện đến những ngôn từ trừu 
tượng hoặc cảnh giới thần bí hoang đường. Đó là phương pháp trực chỉ vậy, 
giản đỊị, cụ thể, và thực tế không gì hơn. Như khi thượng tọa Huệ Minh xin 
nghe pháp, Sư nói: “Đưa tôi coi cái bổn lai điện mục của ông trước khi cha 
mẹ sinh ra ông”. 


Câu nói há chẳng nhắm ngay vào tròng sao? Không có gì là triết luận, là 
biện giải tinh tế, là hình ảnh hư huyền hết, mà chỉ là nói thắng, dứt khoát, 
không lẽo lự quanh co. Ở địa hạt này, chính Huệ Năng tiên phong mở 
đường, và môn đệ Sư nối gót theo, liền bước và hữu hiệu. Ta đã thấy qua tổ 
Hán Tế áp dụng phương pháp ấy độc đáo như thế nào trong bài pháp của Tổ 
về “vô vị chân nhân” [41] 


Xin thêm vài ví dụ. Huệ Năng vừa thấy mặt Nam Nhạc Hoài Nhượng (677 - 
744) liền hỏi ngay: “Ở đâu đến?” rồi bồi tiếp theo ngay câu hỏi thứ nhì: “Mà 
cái gì đến?” Hoài Nhượng phải mắt tám năm trường mới đáp được thỏa đáng 
câu hỏi sau của tổ. 


Sau đó, lối hỏi đột ngột như trên hầu như là ngón sở trường của chư sư chào 
hỏi khách. Chăng hạn như Nam Viện hỏi một tân tăng : 


- Ở đâu đến? 

- Hán thành. 

- Chú cũng lầm như tôi. 

Hương Nghiêm hỏi Tam Thánh Huệ Nhiên: 
- Ở đâu đến 2 

- Lâm Tế. 

- Có gươm Lâm Tế đó không ? 


Huệ Nhiên cầm tâm tọa cụ đánh vào miệng Hương Nghiêm, rồi phất tay áo 
ra đi. 


Trần tôn giả hỏi một ông tăng : 

- Ở đâu đến ? 

- Kinh Sơn. 

“Ông nói láo” đó là lời phán của tôn giả. 

Lần khác Trần tôn giả hỏi một ông tăng khác: 

- Ở đâu đến ? 

- Giang Tây. 

- Đi đường mòn hết mấy đôi giày cỏ? 

Ông tăng này được đối xử ngọt dịu hơn vậy. 

Sự bất đông â ấy giữa hai phương pháp khai thị Ấn Độ và Trung Hoa đặt lên 
vẫn đề bất đồng, nếu có, giữa Như Lai Thiền và Tổ Sư Thiền. Như trường 


hợp Hương Nghiêm trình lên Ngưỡng Sơn Huệ Tịch bài kệ nghèẻo,[42] Tịch 
HÓI : 


“Sư đệ chỉ được Như Lai Thiền, chưa được Tô Sư Thiền”. 


Có người hỏi Mục Châu “Thiền Như Lai với Thiền Tổ Sư khác nhau, giống 
nhau, thê nào?” Châu đáp : 


Núi xanh là núi xanh 
8uHiñ 5L 


Tuyết trăng là tuyết trắng 


——-o0O--- 


SAU HUỆ NĂNG 


Huệ Năng tịch năm 713, thọ bảy mươi sáu tuổi, nhằm thời Thịnh Đường, 
thiên hạ vui cảnh thái hòa, và văn hóa Trung Quốc vút đến tuyệt đỉnh vinh 
quang trong lịch sử. Trên trăm năm sau, quan thứ sử Liễu Tôn Nguyên, 
thuộc hàng thi bá của văn học sử Trung Hoa, soạn bài văn bia trên tháp Tổ 
như sau khi Tổ được vua Hiến Tông ban thụy hiệu là Thiền Sư Đại Giám: 


“...Từ sư Đạt Ma truyền sáu đời đến Đại Giám. Đại Giám bấy lâu chuyên 
phục dịch nhọc nhẵn, vừa nghe kinh đã thấu lẽ cùng. Ngũ Tổ cảm động trao 
tín cụ cho Sư. Sau Sư ấn ở Nam Hải, không aI hay biết, đến mười sáu năm 
xét thấy thời kỳ hóa độ đã đến bèn đến Tào Khê khai diễn chánh pháp, làm 
thây thiên hạ. Học giả đến với Sư tính đến hằng ngàn. Đạo của Sư cốt lấy 

“vô vĩ” làm cái có, ấy ° “không đỗng” làm cái thực, lấy cái rừng lớn bao la 
làm chỗ về. Còn về giáo, Sư dạy tánh thiện là gốc, xưa nay văn thế, khỏi 
phải giả tạo xới vun, bồn thê vốn là tinh anh vậy. 


“Vua Trung Tôn nghe danh hai lần sai sứ đến thỉnh, nhưng Sư chối từ, chỉ 
trình lại tâm thuật, lời lời bày đủ, nay bô cáo cho thiên hạ biệt. 


“Phàm nói Thiền trong thiên hạ tất phải lẫy Đại Giám Tào Khê làm gốc, tịch 
đên nay đã trăm linh sáu năm.” 


(Tứ thụy Đại Giám thiền sư bi) 


Sau Huệ Năng, Thiền phân hóa thành nhiều dòng[43] trong số đó hai dòng 
nay còn tồn tại ở Trung Hoa cũng như ở Nhật Bản. Một dòng xuất phát từ 
Hành Tư ở Thanh Nguyên (tịch năm 740) nay tiếp tục đưới danh hiệu Tào 
Động Tông; còn dòng kia, thuộc pháp từ của Hoài Nhượng ở Nam Nhạc 
(677-744) nay có Lâm Tế Tông là đại diện. Dầu trải qua nhiều biến đổi 
quyết liệt ở nhiều phương diện, nhưng nguyên lý và chân phong Thiền vẫn 
sinh động như ngày nảo, dưới thời Lục Tổ, và đó là một trong những di sản 
tinh thần vô giá của Đông phương nay ảnh hưởng còn thấm nhuần sâu đậm 
trong văn hóa, nhất là giữa giới thức giả Nhật Bản. 


[1] Nguyên tác: “Ngã hữu chánh pháp nhãn tạng, Niết Bàn diệu tâm, vi diệu 
pháp môn, thực tướng vô tướng, kim phó chúc Ma Ha Ca Diếp”. Nghĩa: “ Ta 
có kho tàng con mắt của chánh pháp, tâm huyền diệu của Niết Bàn, cửa pháp 
vi diệu, thực tướng vô tướng, nay đem trao lại cho Đại Ca Diếp”. Truyền 
thuyết này được gọi là “niệm hoa vi tiếu”, nghĩa là Phật giơ cành hoa, và Ca 
Diếp mĩm cười. Tâm ấn Thiền phát sanh từ đó. (D.G) 


[2l Soạn giả là Li Tsun Hsu (2) 
[3] Tên Việt phiên âm theo bộ Thiền uyền kế đăng lục của Việt Nam. (D.G) 
[4l A pratishtita cittam 


[5] Triệu Châu (778-897) là một trong sỐ những Thiền sư đầu tiên xuất hiện 
đầu nhà Đường trong khí thế tưng bừng của Thiền Tông đang hồi hưng khởi. 
Sư thọ đến 120 tuổi. Những bài nói pháp của sư lúc nào cũng ngăn, nhắm 
thắng vào tròng, và lời đáp của sư nôi tiếng hồn nhiên mà tinh tế, khó lãnh 
hội. 


[6]« Đạo truyền riêng ngoài kinh điễn, trực tiếp, không qua chữ nghĩa, nhắm 
thắng vào nội tâm, kiến chiếu vào tự tánh đề thành Phật ». Hai câu đầu định 
cơ bản lập tông, hai câu sau định phương pháp thê nghiệm. Vì « giáo ngoại 
biệt truyền » nên không y cứ theo kinh điển ; vì « bất lập văn tự » nên không 
cấu tạo tư tưởng lý luận; chỉ có "kiến tánh" là "thành Phật" nên không có gì 
có thê nói được. Đó là khép trực chỉ và tâm truyền vây (D.G) 


[7] Tức 4 Thiền 8 Định 


[8] Đó là bộ Thiếu Thất Lục Môn ( 6 cửa Thiếu Thất ) gồm có 6 bài luận 
tương truyền do Đạt Ma soạn thảo. 


[9| Tứ Quán Hạnh, cũng gọi là “ Nhị nhập”, hai đường vào. 


[10] Đó là hai chữ tỉnh yếu nhất của Đạt Ma, tôi để nguyên, không dịch, sẽ 
giải thích sau. 


[II] Tác giả đoạn văn hoặc bài tựa nay là Đàm Lâm. Theo giáo sư TokIiwa ở 
Hoàng gia Đại học Đông Kinh, Đàm Lâm là một học giả uyên bác từng góp 
phần vào việc dịch nhiều bản văn chữ Phạn. Tên ông cũng được nhắc lại 
trong bài Đạo Tuyên viết về tiểu sử Huệ Khả. Nếu, do sự nhận diện Ấy, 
Đàm Lâm là một học giả hơn là một sư Thiền, tự nhiên là ông có thê viết 
bài luận “Bốn Quán Hạnh” ấy mà bản ý thật đã ứng hợp với kiến giải Thiền. 
Giáo lý “Bích quán” đành là đặc biệt của Thiền tông, nhưng trong bài luận 


còn có nhiều yếu tố thích hợp với lý Thiền. 
[12] Dịch ra chữ Hán đời Bắc Lương (397-439), dịch giả không biết là ai 


[I3] Trong Cao Tăng Truyện, Đạo Tuyên kế rằng Đạt Ma hành cước đến 
đâu là dạy đạo Thiền cho dân chúng ở đó, nhưng vì thời â ây đất nước đang 
đắm chìm trong những cuộc cãi vã về tứ chương nên nhiều trường hợp vu 
cáo đã xảy ra chống lại thông điệp của Đạt Ma 


[14] Đề tài này đã được trình bày ở trang trước, nhưng chỉ sơ lược thôi, và 
sẽ được diên rộng thêm ở một bộ sách riêng. 


[15] Về điểm này, tôi xin có vài lời nhận xét về ý kiến một số học giả coi 
triết lý “không” là căn bản của Thiên. Những học giả ấy hoàn toàn không 
năm được huyền chỉ của Thiền vốn là thực chứng, trước hết, chớ không phải 
triết lý hoặc tín điều. Thiền không bao giờ xây dựng lên được trên bất cứ 
quan điểm tâm lý hoặc siêu hình nào ; những quan điểm này có thê được đề 
ra sau, sau khi có Thiền chứng, không bao giờ đề ra trước được. Triết lý bát 
nhã không bao giờ đi trước Thiên, luôn luôn phải đi sau. Các nhà học Phật 
cũng như những người đồng thời với Đạt Ma thường quá dễ dãi đồng hóa 
giáo lý với cuộc sống, lý thuyết với kinh nghiệm. biểu tượng với thực tại. Hễ 
còn dung túng cho tâm trạng điên đảo ấy nảy nở thì Thiền không đề ra được 
một giải thích nào thông minh và thỏa đáng hết. Không có việc thành đạo ở 
cội bồ để, cạnh sông Ni Liên, thì Long Thọ không bao giờ mong viết được 
một luận giải nào về đạo lý Bát Nhã 


[16] Như đã nói trước, người ta thường lẫn lộn cách ngồi thiền “diện bích” 
với giáo lý tham thiên “bích quán” của Đạt Ma. Sự nhâm lân ây có từ ban 
đầu và cả trong thời Đạo Nguyên nữa, thâm ý “bích quán” thường bị lãng 
quên. 


[17JSử sách khi thì giới thiệu Thần Quang là một thường dân, khi thì nói 
ông là lính theo đạo Không. 


[18] Thật quá rõ ràng câu chuyện đầy vẻ hoang đường ở chỉ tiết đứng trong 
tuyết và chặt cánh tay để chứng minh lòng thành cầu đạo. Có người nói hai 
chi tiết trên không có trong đời Thần Quang, nhưng mượn ở sách khác, vì 
Đạo Tuyên không nói đến trong bộ truyện của ông. Theo đó, Thần Quang 
mất cánh tay chắc vì sự ngược đãi của bọn cướp tấn công ông sau khi ông 
thọ pháp Đạt Ma. Đàng nào văn không thể chứng thực được. Nhưng cuộc 
dàn cảnh trên thật quá đỗi bi tráng. Có lẽ trong lịch sử Thiền có lúc cần phải 
thêu dệt sự thật quá sức tưởng tượng như vậy, bất cứ sự thật nảo. 


[19] Theo Hsieh Sung, tác giả bộ chánh pháp chân truyền, ở đây Bồ đề Đạt 
ma phỏng theo Long Thọ giải phầu sự hiểu Thiền. Long Thọ, trong một bộ 
luận nổi danh về kinh Bát Nhã có nói: “Giới hạnh là da. thiền định là thịt, trí 
huệ là xương. còn diệu tâm là tủy”. 


Diệu tâm ấy, tác giả nói, là cái Phật mật phó cho hàng pháp từ (con trong 
đạo). Tác giả dẫn lời Trí Khải đời Tùy coi tâm như chỗ ở của chư Phật, như 
trung đạo, bặt hết phân biệt,chắng phải một chăng phải tất cả mà cũng 
không ngôn từ nào phô diễn cho thỏa đáng được. 


[20] Con chánh thức trong đạo được truyền y bát và tâm ấn Phật. 

[21] Truyền đăng lục nói: Sư trút lớp áo đạo, giả dạng thế gian, hoặc lân la 
quán rượu, hoặc sa đà hàng thịt. hoặc học theo ngôn ngữ hạng đầu đường xó 
chợ, hoặc nhập bạn tôi tớ nhà người. Có người hỏi: “Ông là đạo nhân sao 


như thế được ?” Sư đáp:Ta tự điều tâm ta, có dính dấp gì đến ôngđâu mà hỏi 
(DG.) 


[22l Nguyên văn: 
“BỊ quan lại ý giai như thực. 


Chân u chỉ lý cánh bất thù. 


Bồn mê ma ni vi ngõa lịch. 

Hoát nhiên tự giác thị chân châu. 
Vô minh trí huệ đẳng vô di. 
Đương tr1 vạn pháp tức giai như. 
Mẫn thử nhị kiến chỉ đồ bối. 
Thân từ thác bút tác tư thư. 
Quán thân dữ Phật bất sai biệt. 
Hà tu cánh mịch bỉ vô dư. 

[23] Dường như bị phong cùi. 


[24] Trong kinh Duy Ma, phẩm Ưu Ba Ly, Bồ tát Duy Ma nói với Ưu Ba 
Ly: Ngài chớ kết tội thêm cho hai vị tỳ khưu (phạm giới) này, phải trừ dứt 
ngay, chớ làm rối loạn lòng họ. Vì sao ? Vì tội tánh kia không ở trong, 
không ở ngoài, không ở khoảng giữa. Như lời Phật nói: “lâm nhơ nên 
chúng sanh nhơ, tâm sạch nên chúng sanh sạch”. Tâm cũng không ở trong, 
không ở ngoài, không ở giữa. Tâm kia như thế nào, tội cấu cũng như thế ấy. 
Các pháp cũng như thế, không ngoài chân như. 


[25] Ngoài Đạo Tín là dòng chánh, Tăng Xán còn truyền tâm ấn cho một 
pháp sư Ấn Độ là Lưu Chi (Vinitaruci) và khuyên nên sang phương Nam 
tiếp độ chúng sanh. Đó là dòng Thiền đầu tiên ở Việt Nam và Lưu Chi là Tổ 
Sư vậy. Ngài tịch năm 594 đời Hậu Lý Nam Đế. (D.G.) 


[26] Nguyên văn: Do hữu giá cá tại? 


l7] Ở đây, cũng như ở nhiều đoạn khác, tôi dịch theo nguyên văn bản 
Trung Hoa, không qua bản chữ Anh, nên có đôi chô hơi khác nhau, như bài 
nói pháp trên không có trong bản chữ Anh 


[28] Những dòng Thiền thạnh hành đương thời là Thiền Đốn với Huệ Năng, 
Thần Hội, Huyền Giác, Thiền Tiệm với Thần Tú, Phổ Tịch, Trí Tiến, Thiền 
Ngưu Đầu với Pháp Dung, Trí Nham, Huệ Phương, Thiền Hoàng Mai Sơn 
do Hoằng Nhẫn truyền riêng với Huệ An, Huyền Khuê, v.v... Cùng với 


những tông phái khác đang hồi phát triển mạnh (Luật tông, Hoa Nghiệm, 
Duy Thức, Thiên Thai. Tịnh Độ, Mật tông), các dòng Thiền trên đem đến 
cho văn hóa Trung Hoa một uy thế cực thịch chưa từng có, nên các sử gia 
hiện đại cho thời đại ẫy là thời đại hoàng kim của văn hóa tập trung lại ở một 
tiêu điểm tất cả những gì tinh anh nhất và dị biệt nhất của tư tưởng Trung 
Hoa. (DG) 


[29] Bài kệ này cũng như bài kệ dưới chép theo Truyền Đăng Lục có khác 
đôi chữ ở câu chót với hai bài kệ trong Pháp Bửu Đàn Kinh, nhưng không 
quan hệ mây. (DG) 


[30] Chính là cư sĩ, không phải tăng. Huệ Năng ngộ đạo làm tổ khi còn là cư 
sĩ; trường hợp Tăng Xán cũng vậy. Mười sáu năm sau Huệ Năng mới xuống 
tóc, thọ cụ túc giới đề điều chỉnh tình trạng. Yếu tố cư sĩ là một trong những 
yếu tố quyết định sự chuyên hướng Đại Thừa giáo sang Thiền tông. Sau đó 
còn rất nhiều cư sĩ dầu ngộ đạo vẫn giữ nguyên bộ áo cư sĩ. Trong số ấy 
Bàng cư sĩ là một; và ngay từ đời Huệ Khả đã có Hướng cư sĩ. Đó là điểm 
rất đặc biệt của Thiền. Thêm vào đó còn yếu tố nữ giới cũng rất đáng chú ý. 
(D.G.) 


[31] Tài liệu là Pháp Bửu Đàn Kinh. người chép là Pháp Hải (D.G ) 


[32] Bồn lai diện mục : Nghĩa đen là mặt mày có từ vô thi đến vô chung, là 
khuôn mặt muôn đời (D.G.) 


[33] Có sách chép khác hơn, từ năm đến mười lăm năm 


[34] Theo bản Anh văn có bốn ông tăng tranh luận chớ không phái hai. Các 
bản Hán Văn thông dụng chỉ nói có hai ông như đã dịch trên. (D.G.) 


[35] Đây là bài pháp mở đầu cho đạo truờng Huệ Năng. trong Đàn Kinh gọi 
là “khai diễn pháp môn Đông Sơn” Bản dịch sau đó là dịch thoát từ Hán văn 
cho dê hiêu (D.G ) 


[36] Câu chuyện bất đồng ấy giữa hai vị lãnh đạo Thiền đầu đời nhà Đường, 
dầu đúng với lịch sử hay không, vẫn cho ta thấy sự tranh chấp giữa Nam và 
Bắc diễn ra khá quyết liệt. Bộ “pháp bửu đàn kinh” dường như được soạn ra 
không ngoài mục đích bác bỏ luận điệu chống đối của môn nhân Thần Tú 
đối với Thiền Nam Tông 


[37] Kinh điển bát nhã luôn luôn nêu cao giáo lý vô trụ như câu “ưng vô sở 
trụ nhi sanh kỳ tâm” trong kinh Kim Cương. Trụ là chỗ ở, hoặc chấp cứng 
vào một cái gì làm chỗ dựa. Sau đây là một câu truyện Thiền: Tổ Triệu câu 
đến thăm Vân Cư. Cư hỏi: “Đại lão hán, sao không tìm một chỗ trụ cho rỒi 
?” Châu hỏi :“Trụ ở đâu bây giờ ?” — “Sau núi kia có ngôi chùa hoang, hòa 
thượng đến đó là phải”. Sau Triệu Châu lên núi viếng sư Tu Du. Sư hỏi: 
“Lão đại hán, lão đại hán, sao không tìm một chỗ trụ cho rồi?” Châu hỏi: 
“Trụ ở đâu bây giờ?”- “Ô kìa, cái lão này không biết trụ ở đâu nữa mới lạ 
chớ!”. Châu nói: “Ba mươi năm rồi ta chơi đùa với ngựa không hè hắn gì 
nay lại bị lừa đá”. 


[38] Xem lời giải trong “Giới thiệu chứng đạo ca” của Trúc Thiên ấn hành ở 
Lá Bôi (D.G) 


[39] hữu tâm: có ý thức, trái với vô tâm là không ý thức, tâm đây có thê hiểu 
theo nghĩa hẹp là tư tưởng (D.G.) 


[40] Huệ Năng một kỹ lưỡng: không dụng công, không tác động vào bồn thể 
tự nhiên. 


- Bất đoạn bách tư tưởng: Bổn lai không tư tưởng nên chắng cần diệt tư 
tưởng. 


- Đối cảnh tâm số khởi: Tâm tự nó vốn thanh tịnh như gương sáng thì gương 
cứ chiêu ảnh, cảnh không ngại tâm, tâm không ngại cảnh, toàn là liệu dụng 


tương ứng như nhau. 


- Bồ đề tác ma trưởng: Bồ để chăng bao giờ diệt vì chăng bao giờ sanh, 
huông nữa là tăng trưởng. 


Cùng hai bài kệ trên. hậu thế có bài kệ khác như sau : 
Vẫn quân hà kỹ lưỡng 

Hữu tưởng hoàn vô tưởng 

Tâm khởi tâm tự diệt 

Bồ đề trưởng bất trưởng. (D.G) 


[41] Coi câu truyện nầy trong bài luận một 


x13 


[42] Coi bài kệ trong luận sáu “thiền pháp thực tập” Tổ Sư ở đây là sơ tổ Đạt 
Ma. (D.G.) 


[43]Coi đồ biểu Pháp hệ Thiền 
-—-oÔO--- 


Luận năm - NGỘ HAY LÀ SỰ PHÁT TRIÊN MỘT CHÂN LÝ MỚI 
TRONG ĐẠO THIÊN 


I. KHÔNG NGỘ CHĂNG PHẢI THIÊN 


Tinh yếu của Thiền cốt ở một nhỡn quang mới phóng vào cuộc sống, và vũ 
trụ nói chung. Thế nghĩa là, để thâm nhập trong đạo Thiền, ta phải vứt bỏ tất 
cả nếp cảm nghĩ thông thường điều khiển cuộc sống hằng ngày của chúng ta 
để cố tìm coi biết đâu còn có một đường lối nhận định khác hơn thói thường, 
hoặc nói đúng hơn, thử xem lối nhận định thông thường có đủ để đáp ứng 
trọn vẹn và rốt ráo những đòi hỏi của tâm hôn ta không. Nếu ta vẫn cảm thấy 
không vừa ý gì đó với cuộc sống này, nếu có cái gì trong nếp sống hằng 
ngày khiến ta như bị vướng mắc, thiếu tự do, theo nghĩa thiêng liêng nhất, ắt 
ta phải thử tìm ra một cái gì khác ngõ hầu cuộc sông ta có được một cảm 
giác ôn định và thoải mái. Thiền đề nghị làm việc ấy cho ta và đoán chắc có 
được cái nhìn mới ây thì cuộc đời sẽ diễn ra trong một khuôn mặt tươi mát 
hơn, thâm trầm hơn, và thỏa đáng hơn. Lễ dĩ nhiên cái có ẫy là một đại biến 
có tinh thần độc nhất vô nhị trong đời, không dễ gì đạt tới, vì đó là một cuộc 
rửa tội trong lửa, phải dấn qua vô số thử thách hãi hùng của bão tố giữa cơn 
dầu sôi nước phỏng, núi lở đá tan. 


Cái có một nhỡn quang mới ấy trong việc xử kỷ tiếp vật trong đời thường 
gọi là NGỘ, và theo người Nhật là Satori. Đó chẳng qua là một tên gọi khác 
của quả vị Chánh đẳng chánh giác - anuttara samyak sambodhi - danh từ 
Phật và các đệ tử của Phật ở Ấn Độ thường dùng từ ngày Phật thành đạo ở 
cội bồ đề, gần sông Ni Liên. Ngoài ra còn nhiều thuật ngữ Trung Hoa khác 
chỉ vào sự tâm chứng ấy, mỗi chữ có một tình tiết riêng tùy chỗ ngộ giải 
theo kinh nghiệm riêng. Tuy nhiên, dầu giải thích cách nào, không Thiền 
không có Ngộ, không Ngộ chẳng phải Thiền, Ngộ là chữ đầu và chữ chót 
của quyên sách Thiền vậy. Thiên mà không Ngộ chẳng khác nào mặt trời 
không có ánh sáng và nắng ấm. Thiền có thể mắt tất cả, nào học thuật, nào 
chùa chiền, nào thể thức hành đạo, nhưng hễ Ngộ còn bao hàm trong Thiền 
thì Thiền vĩnh viễn còn tồn tại với thế gian. Tôi muốn nêu lên sự kiện cực kỳ 


tâm yếu ấy gắn liền vào sinh mạng của đạo Thiền vì có, nhiều người, cả 
những người tu Thiền, vẫn chưa ý thức được điểm căn bản ấy, tưởng răng cứ 
đem Thiền ra giải thích băng lý, bằng triết, hoặc như một bài triết luận có thể 
rút gọn vào một số cú pháp thật cao kiến, thật tuyệt kỹ, là Thiền không còn 
gì nữa, rỗng hết cốt tủy. Nhưng tôi, trái lại, tôi cả quyết rằng sinh mạng của 
Thiên là cốt ở khai ngộ.[ 1] 


Ngộ có thê định nghĩa là một trực giác phóng thẳng vào bản thể của muôn 
vật, khác với sự hiểu biết bằng phân tách, bằng luận lý. Trên thực tế, đó là 
khám phá ra một thế giới mới chưa bao hiển lộ đến cho một tâm thức đảo 
điên của những người chuyên luyện trí băng luận giải nhị nguyên. Hoặc nói 
khác hơn, hễ ngộ rôi thì muôn vật quanh ta sẽ hiện ra dưới một quan điểm 
hoàn toàn mới lạ chẳng ngỜ. Dầu sao, thế giới sau khi ngộ không còn là thế 
giới Cũ ngày nảo; dầu vẫn dòng nước chảy ấy, vẫn ngọn lửa nóng thiêu â Ấy, 
thế giới ấy không bao giờ “mê” trở lại như xưa. Nói theo luận lý học, tất cả 
mâu thuẫn, tất cả dị biệt, đều đồng nhất, đều dung thông nhau trong cái toàn 
thể thân thiết và nhịp nhàng. Đó là một sự mầu nhiệm, một phép lạ, nhưng 
phép lạ ấy, các Thiền sư cho rằng vẫn diễn ra hằng ngày trong đời chúng ta. 
Vậy, ngộ chỉ có được ở nơi ta bằng sức tự mình chứng lấy. 


Ta có thể miễn cưỡng hình dung cái ngộ ấy , dầu rất thấp kém, rất vụn vặt, 
khi bất thần ta giải đáp được một bài toán khó, hoặc khám phá một việc phi 
thường, hoặc thoát ra một ngõ bí trong những điều kiện bối rối và tuyệt vọng 
nhất, nói tóm lại khi ta reo to: “Eurekal Eurekal .” Nhưng đó chỉ ứng với 
khía cạnh trí thức của ngộ, nên cố nhiên là rất vụn vặt, rất thiếu sót và như 
vậy không ấn sâu vào căn bản của cuộc sông - cuộc sống một, bất khả phân. 
Trái lại cái ngộ của Thiền phải gắn liền vào cuộc sống toàn diện. Nên cái 
Thiền nhằm thực hiện cho ta là một cuộc cách mạng, mà cũng là một cuộc 
đánh giá lại con người chúng ta, thâm định lại chính ta như một đơn vị tâm 
linh. Giải đáp một bài toán là xong bài toán, chỉ thế thôi, không can dự gì 
đến sinh mạng của người giải đáp. Mọi vẫn đề khác, thực tế hoặc khoa học 
cũng không gì hơn, hoàn toàn không tác động vào mạng sống của những cá 
nhân liên hệ. Nhưng “khai ngộ” đích thực là một cuộc tái thiết toàn thê đời 
người. Nếu là cái ngộ thực - vì có nhiều trường hợp giả - thì sức tác động 
của nó vào sinh hoạt đạo đức và tâm linh của ta thật là cách mạng, toàn làm 
đẹp ra, phần khởi lên, và trong sạch lại. Có người hỏi một Thiền sư: “Phật 
tánh là gì?”, sư đáp: 


'“ “Thùng sơn lủng đáy.” 


Thế đủ biết sự tâm chứng ẫy gây lên một cuộc cách mạng toàn triệt như thế 
nào. Ngày khai sanh của một con người mới đúng là một đại biên cô. 


Trong tâm lý học tôn giáo, hiện tượng đổi mới toàn thê vận mạng ấy gọi là 

“quy cải”. Nhưng danh từ ấy, riêng dùng cho những người mới khép mình 
theo đạo Chúa, không thê áp dụng đúng mức vào kinh nghiệm Phật giáo, 
nhất là cho những người Ụ Thiền; danh từ quá nặng về tình cảm để có thể 
coi như tương đương với “ngộ” hoàn toàn vượt thoát hết. Khuynh hướng 
chung của Phật giáo, như ta đã biết, nặng về trí hơn tình, nên giáo lý Giác 
Ngộ của Phật giáo khác hắn với quan niệm cứu rỗi của người Công giáo; và 
Thiền vốn là một tông phái của Đại Thừa, dĩ nhiên dự phần rộng rãi vào cái 
có thể gọi là siêu trí luận, một thứ trí thức không quy thúc ở lý nhị nguyên 
vậy. Nói một cách bóng bẩy hơn, thơ mộng hơn, ngộ là “tâm hoa nở”, là 
“đổi cung đàn”, là “tâm thông”. 


Tất cả những hình ảnh ấy đều chỉ vào sự mở thông một chướng ngại nào đó 
để cho bộ máy chạy trơn, hết trục trặc, hoặc cho tâm hoạt dụng điều hòa, hết 
vướng mắc. Chướng ngại một khi san bằng là một chân trời mới mở rộng 
trước con người, cao rộng vô biên, cổ kim thu trọn. Hoàn toàn tự do trong 
hoạt động, khác với lúc còn mê, cuộc sống giờ đây phô diễn ra ngang dọc 
tùy ứng theo những diệu dụng vô cùng - và đó là cứu cánh Thiền đề nghị 
đưa ta đến. Người ta thường coi đó như tương đương với trạng thái “không 
chủ tâm, không định ý”. Nhưng các Thiền sư cho rằng lý “vô đắc” ấy thuộc 
về thái độ chủ quan của tâm vốn siêu việt mọi giới hạn của tư tưởng. Thiền 
không chối bỏ những lý tưởng đạo đức, mà cũng không có vượt qua; đó chỉ 
là một trạng thái nội tại của tâm thức, bất chấp mọi hậu quả khách quan. 


——-O0O--- 


II. THÁY TÁNH và NGÒI THIÊN 


Tất cả công quả của Bồ Đề Đạt Ma trong cuộc Đông độ đầu thế kỷ thứ VI là 
chuyền yếu tố “ngộ” ấ ây vào cơ thê Phật giáo cho những người học Phật chỉ 
chuyên tính luyện triết lý, hành Phật chỉ nặng nghỉ thức giới điều[2]. Pháp 
trực tiếp “truyền tâm ấn” do Sơ Tổ chủ xướng lên, đó tức là “khai ngộ”, là 
phóng ra một nhỡn quang mới quán chiếu vào kim ngôn của Phật. 


Tổ thứ sáu, Huệ Năng, đặc biệt làm nổi bật hơn bao giờ hết khía cạnh ngộ 
của thiền định (dhyana) trái với phương pháp mặc tĩnh của Bắc tông, theo 
chủ trương trụ tâm quán tịnh của Thần Tú. Tiếp theo, các cao tăng Mã Tổ, 
Huỳnh Bá, Lâm Tế, và tất cả ngôi sao khác, từng nhóm quần tinh sáng rực 


trong những ngày sơ khởi của đạo Thiền ở thời nhà Đường, đều từng loạt 
đứng lên biện hộ cho cái ngộ ấy; mọi hoạt động của các ngài trong đời đều 
không ngớt tỉnh tiền hướng đến đó; và cái đó như ta dễ thầy, khác hắn với sự 
trầm tư quán tưởng, hoặc ngôi thiền nhập định. Họ chống mạnh lại phương 
pháp tĩnh tọa, cho răng tu thế. là thiển cận, là giam mình trong hầm hắc ảm. 
Vậy, trước khi đi xa hơn, ta cần nhận rõ điểm ấ ây để đánh bạt hết nỗi ngờ về 
ý nghĩa tối hậu của Thiền, vốn không phải là phí cuộc đời luyện cho tâm trí 
chìm lim trong hôn mê, mà chính là kiến chiếu vào tự thể của cuộc sông, 
nghĩa là mở ra con mắt ngộ. 


Ở Nhật Bồn có một bộ sách tên là Thiếu Thất lục môn. Thiếu Thất là tên 
riêng của Đạt Ma, sơ tô Thiền Tông: sách gồm có sáu bài luận, trong số ấy 
có vài bài chắc đo Tổ nói ra, kỳ dư đều không phải của Tổ, có lẽ mới được 
soạn ra sau này trong đời nhà Đường khi Thiền Tông bắt đầu øIeo ảnh 
hưởng sâu rộng hơn trong giới Phật tử Trung Hoa. Nhưng tỉnh thần quán 
xuyên toàn bộ sách vân là chân phong thuần túy của đạo Thiền. Một trong 
những bài luận â ẫy có tên là “huyết mạch luận”, luận về sự thấy tánh, hoặc 
ngộ mà tác giả coi là cốt tùy của Đạo Thiền. Dưới đây là phần trích dịch[3]: 


“Muốn tìm Phật, cần thấy tánh, vì tánh[4]tức là Phật. 

Nếu chăng thấy tánh thì niệm Phật, tụng kinh, chay lạt giữ giới nào có ích 
gì? 

Niệm Phật thì được công quả tốt. 

Tụng kinh thì tâm trí được sáng thông. 

GIữ giới thì được sanh lên cõi trời. 

Bồ thí thì được phước báo. 

Nhưng tìm Phật như vậy chẳng gặp Phật bao giờ. Nếu tự ngươi, ngươi chưa 


sáng tỏ thì nên tham vấn bậc thiện tri thức hiểu căn bản của sanh tử luân hồi. 
Người không thây tánh không thê gọi là thiện trí thức. 


“Nếu chẳng vậy thì dầu có nói được mười hai bộ kinh vẫn chăng ra khỏi 
sanh tử luân hồi, vẫn chịu khổ trong ba cõi chăng có ngày ra. Xưa tỳ khưu 
Thiện Tinh[5] thuộc làu mười hai bộ kinh mà vẫn chẳng thoát khỏi luân hồi 
vì chăng thấy tánh. Thiện Tỉnh kia còn vậy huống nữa là người đời nay mới 
giảng được năm ba bộ kinh luận đã tự coi là hiểu pháp Phật, thật chăng gì 


ngu hơn. Hễ không thấu được tâm mình thì tụng đọc ích gì chỉ là hư văn. 
Muốn tìm Phật, trước hết phải thấy tánh. Vì tánh tức là Phật. Phật là người 
tự tại, là người vô sự, là người vô tác. Nếu, thay vì thấy tánh, người hướng 
ngoại suốt ngày cầu Phật lông bông, ắt không bao giờ thấy được Phật. 


Phật là tự tâm, chớ lầm vái lạy (những vật bên ngoài). Phật là tiếng Ấn Độ, 
bên Trung Hoa gọi là Giác tánh. Giác tức là linh giác. Và chính cái tánh tự 
kỷ linh giác ấy đáp ứng với ngoại vật trong sinh hoạt thường ngày, nhướng 
mày, nháy mắt, dang tay giơ chân. 


Tánh tức là tâm 
Tâm tức là Phật 
Phật tức là Đạo 


Đạo tức là Thiền . “Chỉ một chữ Thiền, cả thánh phàm đều không lượng 
nôI.” 


Trực tiếp thấy tánh, đó tức là Thiền. Bằng chắng thấy tánh thì chẳng phải 
Thiền vậy. Dầu có giỏi nói được ngàn kinh muôn luận, nếu chẳng thấy tánh 
thì vẫn là phàm phu, chăng phải là Pháp Phật. Đạo lớn cao thâm, u huyền, 
không thể nói cho hiểu được. Kinh điển không dựa vào đâu với tới được. 
Chỉ nên thử thấy tánh dầu chỉ một lần, thì suốt thông hết cả đến những người 
chữ nghĩa dốt đặc. Thấy tánh tức là Phật. 


“Những người không thấy tánh mảng lo tụng kinh niệm Phật, tinh tiến học 
hoài, đêm ngày tu tập ngôi mãi không năm, côt lây cái học rộng nghe nhiêu 
tâm pháp Phật , những chúng sanh đó đích thực là người phỉ báng Phật. 

Phật trước Phật sau chỉ nói thấy tánh. Muôn vật đều vô thường. 


Nếu không thấy tánh mà rêu rao là được Chánh Giác, đó là người đại tội 


Trong mười học trò lớn của Phật, A Nan được tiếng học rộng nhất, nhưng 
ông không thây gì ở Phật hêt vì ông chỉ lo thu thập kiên thức. 


Lục Tổ ở điểm ấy còn tỏ ra đứt khoát và quyết liệt hơn khi người ta hỏi Ngài 
“Tô Hoàng Mai khi phó chúc truyên thọ gì?” Tô đáp: 


“Không truyền thọ gì hết, chỉ luận môn thấy tánh, chăng đá động gì đến 
phép giải thoát hoặc tọa thiên nhập định”[6 | 


Ở một đoạn khác Lục Tổ gọi là “tà mê”, không đáng đến học hỏi, những 
người đầu óc trồng rỗng, suốt ngày ngồi im thin thít không nghĩ tưởng gì hết 
trong khi “cả đến người ngu, nếu bỗng chốc ngộ chân lý, mở con mắt huệ, 
vân thành bậc trí, chứng vào Phật Đạo”. Rồi khi Lục Tổ nghe thuật lại phép 
dạy đạo của Bắc Tông cốt chận đứng tất cả tư tưởng, lặng im ngồi kiết già 
quán tưởng mãi không nằm, Ngài tuyên bố những phép hành đạo ấy toàn 
thác loạn vô ích, xa vời Thiên lý, và Ngài đọc bài kệ như đã dân ở phân 
trước: 

Khi sống, ngồi chắng năm 

Chết rồi nằm chẳng ngồi 

Một bộ xương mục thúi 


Có gì gọi công phu? 


Tại Truyền pháp viện, Mã Tổ[7]ngày ngày đến đó ngồi thiền. Sư Nam Nhạc 
thây hỏi: 


“Đại đức ngôi thiền để làm gì? 
- Đề làm Phật. 


Sư bèn cầm một miêng ngói đên trước am ngôi mài trên phiên đá. Mã Tô 
thây lạ hỏi: 


“Sư mài ngói để làm gì?” 

- Để làm gương 

- Mài ngói sao thành gương được? 

Sư đáp: “Còn ngồi thiền há thành Phật được sao?” 
Mã Tổ hỏi: “Vậy phải làm sao?” 


Sư đáp: “Ví như người đánh xe, xe không chạy, nên đánh vào xe? Hay đánh 
vào bờ?” 


Sư nói tiếp: Ông học ngôi thiền hay học ngôi Phật? Nếu học ngồi Thiên thì 
Thiền không phải việc năm ngồi. Nếu học ngồi Phật thì Phật không có hình 
tướng nhất định, ở nơi pháp vô trụ chẳng giữ chắng bỏ. Ông học ngồi Phật 
tức giết Phật; bằng chấp vào tướng ngôi[§]thì chẳng đạt lý. 


Quả là những câu nói quá tỏ rõ khiến ta không còn ngờ được về cứu cánh tối 
hậu của Thiền. Cứu cánh ấy phải đâu là hôn trầm trong cái ngồi mặc tĩnh 
như kiều những ông thánh Ấn Độ cố trừ bỏ tất cả tư tưởng - những tư tưởng 
không biết từ đâu đến rồi lát sau lại đi mất chăng biết về đâu. Những nhận 
xét trên cốt dọn đường để bạn đọc có thể hiểu sâu hơn phần vấn đáp tiếp 
theo sau, vì đó là phần biện minh kiến giải của tôi về Thiên, cốt ở khai ngộ, 
hoặc phóng một nhỡn quang mới vảo vũ trụ và nhân sinh. Các Thiền sư, như 
ta sẽ thấy sau, luôn luôn nắm lẫy bắt cứ sự việc rất tầm thường nào trong đời 
làm cơ duyên chuyển tâm người cầu đạo vào một dòng “đào nguyên” mới lạ 
chưa bao giờ chứng thấy. Đó cũng như khai một mạch nước ngầm, vừa khai 
xong là ngọn nước - những chứng nghiệm mới - thao thao phun trào ra. Lại 
cũng ví như đóng hỗ gõ giờ, lò xo vừa bật là toàn bộ then máy phát âm 
thanh chuyên động ngay. Dường như trong tâm ta có cái gì thuộc hệ thống 
ấy; đến phút giây nào đó, tấm màn bấy lâu che khuất được vén lên, một thế 
giới hoàn toàn mới n Ta Và thể thể cuộc sống chuyền sang một cung điện 
mới lạ hắn. Chính cái “mồ cò” ấy của bộ máy tâm, hoặc sự mở thông ấy, các 
Thiền sư gọi là ngộ, và đặc biệt nêu lên làm mục tiêu hành Thiên. 


Tiện đây, bạn đọc có thể suy nghiệm câu nói chiếu diệu sau đây của nhà 
huyền học Eckhart: Một vị hiền triết bên lương có nói với vị khác một câu 
nói thâm trầm như vây: “Tôi chợt thấy ở trong tôi có cái gì bừng sáng lên 
trên lý trí của tôi. Tôi biết có cái gì đó, , nhưng không biết rõ là cái gì, không 
thể nhận ra được. Tôi có cảm tưởng nếu nhận ra được chắc chắn tôi sẽ biết 
tất cả sự thực”. 


——-O0O--- 


III. VẤN ĐÁP 


Những câu chuyện dẫn sau đây không nhằm vẽ lại toàn thê diễn trình của 
tâm thức từ lúc người học đạo mới thọ giáo đến hồi cứu cánh ngộ đạo, qua 
vô số thăng trầm vấp váp. Nhưng ví dụ đưa ra chỉ cốt cho thấy pháp thiền 
chỉ có ý nghĩa khi cây trục của nội tâm xoay sang một thế giới khác, rộng 
hơn. Vì một khi thế giới thâm diệu â Lấy mở ra là cuộc sông hằng ngày, cả đến 
những tình tiết tầm thường nhất, vẫn đượm nhuằn Thiền vị. Nhìn ở góc này, 
thật vậy, ngộ là cái xoàng xĩnh, vô nghĩa lý nhất đời, nhưng ở góc khác, nhất 


là khi ta chưa hiểu, nó kỳ bí không gì hơn. Vả, xét cùng ra ngay cả cuộc 
sông nay chăng đầy kỳ quan, bí mật, và huyền vi, ngoài tâm hiểu biết của trí 
óc con người sao? 


Một chú tiểu thành khẩn thỉnh Triệu Châu dạy Thiền, Châu hỏi: 
- Chú ăn cháo chưa? 

- Ăn cháo rồi. 

Châu bảo: “Rửa chén đi” 

3t ÐR m6 

Thoạt nghe chú tiểu liền tỉnh ngộ. 


Thế ra cái ngộ thường tục biết chừng nào.Tuy nhiên, để thấy rõ một câu 
chuyện quá đỗi tầm thường như vậy trong đời lại đóng một vai trò quan 
trọng như thế nào trong đạo Thiên, tôi xin đưa ra một ít nhận xét của chư sư 
sau này hầu bạn đọc có thê nhận qua nội dung của sự ngộ đạo. 


Vân Môn (222-949) sau đó có lời bình giảng như vây: 


“Có ngụ ý truyền riêng gì không trong câu nói của Triệu Châu? Nêu có, 
truyền cái gì? Nêu không, chú tiêu ngộ cái gì?” 


Sau lại có Vân Phong (997-1062) phản đổi lại vầy: “Đại sư Vân Môn không 
biết CƠ sự thế nào hết nên bình giảng như vậy, không ích lợi gì hết, đoàn là 
về rắn thêm chân, bôi râu cho quan hoạn. Ý kiến tôi khác. Tôi nghĩ rằng chú 
tiểu tưởng mình tỉnh ngộ kia đang rơi xuống địa ngục lẹ như một mũi tên". 


Thế nghĩa là thế nào - câu nói rửa chén của Triệu Châu, sự tỉnh ngộ của chú 
tiểu, ý kiến phân vân của Vân Môn, và lời quyết đoán của Vân Phong? Các 
ngài nói nghịch nhau hết chăng? Hay toàn làm rùm beng vô lối? Đó là chỗ 
khó hiểu mà cũng khó nói của đạo Thiên. Tôi xin phép đặt thêm vài câu hỏi 
làm sao Triệu Châu mở mắt chú tiêu bằng một nhận xét tầm thường như 
vậy? Câu nói phải chăng có ân ý gì khiến vừa nói ra là ăn khớp với nhịp tâm 
của chú tiểu? Chú tiểu đã dọn tâm sẵn thế nào để đón lấy cái ấn tay cuối 
cùng ấy của Triệu Châu mà tất cả công đức có thể nói chỉ là đưa tay bấm 
nút? 


Không có gì là ngộ hết trong việc rửa chén bát, ta nên tìm Thiền ở chỗ khác. 
Dầu thế nảo, ta vẫn không thể nói Triệu Châu chăng làm gì hết cho sự đạt 
ngộ của chú tiểu. Cho nên lời nhận xét của Vân Môn, dầu rằng tối nghĩa, 
nhưng bắt đúng mạch. Còn lời luận giải của Vân Phong, thuộc loại kỹ thuật 
lý luận lộng đàm, bề ngoài có vẻ như miệt thị Vân Môn, nhưng tựu trung 
vẫn hiệp ý với hàng tiền bối. 


Đức Sơn (779-865) nghiên cứu tinh thâm kinh Kim Cương. Nghe nói có một 
pháp môn gọi là Thiền gác ngoài tất cả kinh điển để năm thắng tự nơi tâm, 
Sư tìm đến Long đàm tham học. Đêm kia, Sư ngồi ngoài chùa miên man 
nghiền ngẫm diệu lý Thiền, Hòa Thượng Long Đàm bảo: “Sao chưa vào 
nghỉ đi?” Sư bạch: “Trời tối như mực?” Long Đàm đốt lên ngọn đèn cầy trao 
cho Sư. Sư vừa tiếp lấy thì Long Đàm vụt thôi tắt. Sư liền đại ngộ[9]. 


Ngày kia, Bách Trượng (724-814) và thầy là Mã Tô ( 709-788) đi đường. 
Giữa đường thây bây le le bay ngang. Mã hỏi: 


- Gì thế? 

- Bầy le le? 

- Bay đi đầu vậy? 
- Bay mất hết rồi. 


Mã Tô chợt năm lây chót mũi Bách Trượng vặn tréo. Đau quá, Bách 
Trượng la ôi ôi. Mã Tô liên nói: 


“Có bao giờ bay mất được sao?”[10] 
fị 8 Tš ? 
Bách Trượng lạnh loát mồ hôi lưng. Và ngộ trong lúc ấy. 


Có thể có liên hệ nào không giữa các câu chuyện rửa chén của chú tiêu, thối 
tắt ngọn đèn và vặn tréo mũi trên? Ta phải nói như Vân Môn: Nếu không có 
gì hết, làm sao những người ấy đạt được lý Thiên? Nếu có, thì mối thân 
thuộc ra sao? Cái ngộ ấy là gì? Cái nhỡn quang mới ấy là gì? Hễ sự quan sát 
của ta còn bị giới hạn trong những điều kiện của trước thời mở con mắt đạo, 
có lẽ ta không bao giờ thấy được đâu là là rốt Táo kết thành. Đó toàn là việc 
diễn ra hằng ngày, và nếu khách quan Thiền nằm ở chỗ thường nhật ấy thì 


mỗi chúng ta đều là Thiền sư hết mà không biết. Điều ấy quả đúng phần nào, 
càng đúng hơn bởi lẽ không có gì là giả tạo hết xây dựng lên trong đạo 
Thiên, nhưng phải có cái mũi bị bẻ vặn, có cây đèn bị thối tắt, thì mắt ta mới 
lột hết vảy cá, và ta mới chú ý đến bên trong, hướng đến sự động dụng của 
tâm thức; và chính tại đó tiềm ân mối liên hệ mật thiết giữa bầy le le bay và 
sự rửa chén và cây đèn tắt và vô số sự việc khác đệt thành tắm màn thế sự 
của loài người chúng ta. 


“Ở thời Đại Huệ Tông Cáo (1089-1163), một đại sư đời nhà Tống, có một 
ông tăng tên là Đạo Khiêm học Thiền đã nhiều năm nhưng chưa nhập lý. 
Được phái đi hành cước ở phương xa, ông tỏ vẻ thất vọng. Một cuộc viễn du 
kéo đài đến sáu tháng trời chắc rằng sẽ là mối chướng đạo hơn là trợ đạo cho 
ông. Một ông bạn đồng môn tên là Tông Nguyên thương hại ông bèn nói: 
“Tôi sẽ theo ông trên đường hành cước, sẽ làm những gì có thể làm được 
giúp ông. Không có lý do nào khiến ông phải bỏ đở việc tham thiền, cả đến 
lý do xê dịch”. Thế rồi cả hai lên đường. 


“Một đêm kia, Đạo Khiêm tuyệt vọng nài nỉ người bạn đường giúp ông vén 
màn bí mật của vũ trụ và nhân sinh. Người bạn đáp: “Tôi sản sàng giúp ông 
bất cứ gì, nhưng có năm điều tôi không thê giúp ông. Những điều ấy, tự ông 
phải đảm đương lấy”. Đạo Khiêm xin cho biết là những điều gì, ông bạn 
đáp: “Chăng hạn như khi ông mặc áo ăn cơm thì tôi không thể ăn mặc giùm 
ông được. ông phải tự mình ăn mặc lấy. Khi ông mắc ỉa mắc đái, ông phải tự 
mình lo liệu, tôi không thê làm thay ông. Rốt hết chính là ông, không thể ai 
khác, phải mang cái thây chết này của ông suốt khoảng đường trường này”. 

Lời nhận xét phút chốc mở tâm người cầu đạo; ông này mừng quả với điều 
khám phá đến không còn biết nói gì để tỏ niềm vui. Bấy giờ Tông Nguyên 
mới nói răng công quả của ông nay đã tròn, từ nay sự đi chung không còn ý 
nghĩa nữa. Thế rồi hai người chia tay nhau, và Đạo Khiêm tiếp tục cuộc 
hành trình một mình. Sáu tháng sau, Đạo Khiêm trở về chùa cũ. Sư phụ là 
Đại Huệ xuống núi tình cờ gặp ông đang lên chùa, bèn cười nói: 


“Bây giờ thì đệ tử biết như thế nào rồi chứ?” 


Thử hỏi cái gì bừng ra lúc ấy trong tâm trí của Đạo Khiêm khi ông bạn đưa 
ra một lời khuyên quá đôi tâm thường như vậy? 


“Hương Nghiêm Trí Nhàn là đệ tử tổ Bách Trượng (724-814). Bách Trượng 
qua đời, Nghiêm sang tiêp tục công quả với tô Quy Sơn (771-853), một cao 
đệ của Bách Trượng. Quy Sơn hỏi: Tôi nghe nói sư đệ tham học với thây cũ 


tôi là Bách Trượng, sư đệ thông minh lanh lợi tuyệt vời; nhưng tôi không hỏi 
sư đệ về chỗ sở học bình sanh, cũng không hỏi về vô số kinh sách sư đệ đã 
học qua. Tôi chỉ hỏi sư đệ: “Lúc sư đệ chưa ra bào thai, chưa phân biệt gì gì 
hết, thử nói một câu xem?” 


“Hương Nghiêm mờ mịt chẳng biết đường nào trả lời. Ông rút lui vào thất, 
đem hết những văn chương chữ nghĩa ghi chép lại bấy lâu ra tham cứu, 
những không tìm được đoạn nào có thể nêu làm điểm thân kiến của ông. Rốt 
cuộc ông trở lại Quy Sơn khẩn khoản xin chỉ giáo. Quy Sơn đáp: “Nếu tôi 
nói cho sư đệ biết, sau này nhất định sư đệ sẽ mắng tôi, vì tôi nói là nói cái 
biết của tôi, xét ra có dính líu gì đến việc của sư đệ”. Hương Nghiêm thất 
vọng, nghi vị sư huynh kia không tốt bụng. Rốt cùng ông đem những kinh 
luận ngày thường đã xem đốt Táo, coi như “bánh vẽ ăn mấy chẳng no” 
nguyện gác thân ngoài thế sự, sống cuộc đời tàn trong cô quạnh và chất phác 
theo giới luật. Ông nghĩ thế này: ích lợi gì khổ công tham cứu Phật giáo, thà 
làm một ông đạo không chùa không viện, cơm cháo đắp đổi qua ngày, khỏi 
nhọc tâm thân. 


“Thế rồi Hương Nghiêm từ giã Quy Sơn ra đi, đến Nam Dương cất bên mộ 
của quốc sư Huệ Trung một cái cốc. Ngày kia, trong khi ông chặt cây quét 
lá, một viên sỏi đụng vào khóm tre phát ra tiếng đập vào trí óc ông. Ông 
cười thất thanh, ngộ ngay trong lúc ấy. Câu hỏi của Quy Sơn sáng rỡ lên; 
ông vui mừng như gặp lại một bà con đã mất, ông vội trở về tắm gỘI, đốt 
hương, hướng vọng về phía Quy Sơn và nói rằng: Hòa thượng thực là đại từ, 
ơn ngài còn hơn cha mẹ, nếu lúc trước vì ta mà nói ra thì ta đâu có được như 
hôm nay. 


Đây là bài thơ cảm tác sư Hương Nghiêm làm ra sau khi thành đạo; đọc lên, 
ta có thê có một ý niệm về sự đạt ngộ của Sư: 


Tiếng đội lùm tre quên sở tri[  I] 





— S= PT XI 

















Có gì đối trị giả tu trì 
#=2T^#£»* 


Đôi thay thân sắc nêu đường cô 


Sỹ) # l thế 


Nêếp cũ tiêu điêu chăng trệ sĩ 





^8l& 

















Chốn chốn dạo qua không dấu vết 
Sắc thanh nào nhiễm được uy nghi 
St £ 7| Bì lŠ 

Mười phương đạt giả đều như vậy 
ññ JJ }Š Ìễ # 

Tối thượng là đây biết nói gì 


5S LLế 


-—=OÔO--- 


IV. CƠ DUYÊN VÀ ĐÓN NGỘ 


Ta phải nhận rằng trong Thiền có cái gì thách đồ tất cả sự giải thích; cái gì 
ấy, không một sư nào, dầu thiện xảo thế mấy, có thể dùng trí óc phân tách 
mà độ được con người. Hương Nghiêm đó, và Đức Sơn nữa, học đủ tất cả 
kinh điển, nghe đủ tất cả lời giảng của các thầy; nhưng khi hỏi về cái thực tự 
chứng nghiệm lấy thì mù mịt không biết nói gì khả dĩ đẹp ý mình, huỗng 
nữa là cầu được thấy ấn chứng. Đó là một sự kiện đầy ý nghĩa, vì ngộ, rốt 
cùng, không phải là cái có thể hiểu băng trí thức. Nhưng một khi năm được 
chiếc chìa khóa rồi thì tất cả như phơi trần ra hết; toàn thê vũ trụ hiện ra dưới 
một sắc thái mới lạ khác thường. Chỉ người nào biết mới nhận ra sự thay đôi 
bên trong ấy. Ông Đạo Khiêm trước ngày hành cước, và ông Đạo Khiêm sau 
ngày chứng ngộ, bên ngoài vẫn là một; chỉ có Thiền sư Đại Huệ vừa thấy là 


biết ngay cơ huyền diệu diễn ra trong ông, khỏi cần ông thưa, gởi gì hết. Mã 
Tổ vặn mũi Bách Trượng, và Bách Trượng biến đổi liền thành một bản lĩnh 
uy đũng đến đỗi dám cả gan cuốn chiếu dẹp lại khi thầy ông toan lên đàn nói 
pháp[12|. Cái thực nghiệm các ngài vừa chứng qua không phải là thứ khéo 
luyện giỏi tập, có thê minh giải được bằng tri thức, nên không vị nào có ý 
định trình bày nó bằng một loạt bài giảng thông thái; các ngài chỉ làm một 
hành vi nào đó, nói lên một câu nói nào đó điên đảo đối với người ngoài 
cuộc, và như thế là xong hết, thây cũng như trò đều hài lòng như nhau. Ngộ 
không thê là một ảo ảnh trống rỗng không chứa đựng gì hết, không chân giá 
trị nào hết, trái lại đó phải là một kinh nghiệm đơn giản không gì hơn, vì đó 
là kinh nghiệm căn bản của tất cả kinh nghiệm. 


Đề khai ngộ, tất cả những gì Thiền có thể làm là chỉ con đường, kỳ dư mỗi 
cá nhân phải tự lo liệu lấy, nghĩa là nương theo con đường ấy và đến đích - 
tức là phải tự lực không thể ý lại vào tha lực. Dầu làm gì, ông thầy vẫn 
không giúp gì được cho sự tu chứng của học trò, trừ phi tâm trí người học 
trò được dọn sẵn để tiếp nhận. Cũng như hoa nở là do tính anh bên trong 
phát tiết ra, cũng vậy, sự kiến chiếu vào tự tánh phải là kết quả sự sung mãn 
nội tại tràn ra ngoại cảnh. Thiền vốn riêng tư và chủ quan là vậy, nghĩa là 
thuộc nội tâm, và đầy sáng tạo. Trong văn học A Hàm hoặc Nikaya, ta gặp 
luôn những câu như “atta-dipa viharatha atta sarana ananna-sarana” hoặc 
“savam abhinna” hoặc “ditha dhammo pattadhammoo vidita-dhammo 
pariyogalha- dhammo aparappaccayo satthu sasane”, ngụ ý răng Giác Ngộ là 
sự thức tỉnh, tự bên trong, không lệ thuộc vào người khác, của một quan 
năng nội tại khả dĩ sáng tạo nên một thế giới đời đời chí thiện chí mỹ - cảnh 
giới Niết Bàn. 


Thiền không giúp ta một kiến thức nào, mà cũng không phí thời giờ tranh 
biện kiến thức với ta; Thiền chỉ gợi ý, hoặc chỉ thăng, không phải vì Thiền 
muốn lờ mờ, mà chính vì Thiền không thể làm gì khác hơn cho ta được, 
bằng không nó có nề hà gì đưa ta đến chỗ thông đạt. Trên thực tế, Thiền đã 
tận dụng đến phương tiện cuối cùng: để giúp ta hiểu biết, như ta có thể nhận 
thấy qua cử chỉ của các cao tăng đối với môn đồ[13]. Cả khi các ngài hét 
mắng đánh đá, lòng lân mẫn của các ngài vẫn không hề có chỗ đáng ngờ. 
Các ngài chỉ chờ đệ tử đủ cơ duyên mở tâm ra trong vận hội cuối cùng. Đến 
lúc ây thì bắt cứ gì cũng là cơ hội khai ngộ, hiển thị chân lý Thiền, hoặc 
nghe một tiếng động vu vơ, một câu nói khó hiểu, hoặc ngắm đóa "hoa nở, 
hoặc gặp bất cứ sự việc thường nhật nào trong đời như ngã té, cuốn chiếc 
chiếu, phe phây cây quạt..V.V... sự việc nào cũng là những điều kiện đủ để 
đánh thức nội tâm. Cơ duyên đành là vô nghĩa lý nhất đời, nhưng hậu quả 


đối với tâm trí thật là vô cùng tận, vượt ngoài tất cả điều mong ước. Đúng là 
một đốm lửa châm vào một ngòi nỗ và, ô kìa, một cuộc địa chấn bộc phát 
lên tận đáy cùng của trái đất. Thật vậy, tất cả nguyên nhân giác ngộ đều nằm 
ở tâm. Cho nên hễ có cái ấn tay là tất cả những gì tiềm ấn ở tâm đều vùng 
dậy hết, bốc cháy như núi lửa, hoặc nhoáng lên như tia chớp. Thiền gọi đó là 
“quày đầu trở về nhà”, đúng như các nhà tu thiền thường nói: “Đó là ông 
gặp lại chính ông. Từ đời thuở nào không có gì đánh mất ở ông hết. Chính 
tại ông nhắm mắt trước cái thực. Trong Thiền, không có gì phải cắt nghĩa, 
không có gì cần dạy để thêm vào kiến thức của ông. Trừ phi sự hiểu biết 
bừng lên tự trong ông, ngoài ra không có sự hiểu biết nào có giá trị hết; lông 
chim kết lên đầu có mọc được bao giờ?” 


Quan thái sử Hoàng Sơn Cốc là một nhà Nho, một nhà thơ, ngày kia đến gõ 
cửa Thiền sư Hi Đường Tổ Tâm (1024-1110) xin học Thiền. Sư nói: “Có 
một đoạn sách Nho ắt ngài đã nằm lòng dạy đúng như Thiền dạy. Ngài nhớ 
lại coi có phải thánh Không nói: Ông nghĩ rằng tôi có điều giấu ông. Này các 
ông ơi, thật tôi không giấu ông điều gì hết.” Nhà nho toan đáp, nhưng Sư 
một mực nói: “không! không!” khiến ông không mở miệng được. Ông bối 
rối cả tâm thần, nhưng không biết thưa thốt gì. Sau đó hai người có dịp đi 
chơi núi. Gặp mùa hoa quế rừng nở rộ, mùi hương thơm ngát một vùng. 
Thiền sư hỏi: “Ngài có ngửi thấy mùi hương?”. Ông đáp “Vâng”. Sư tiếp: 
“Đó, tôi có giấu gì ngài đâu?”. Câu nói tức thì mở tâm nhà nho. Thật hiển 
nhiên ngộ há phải từ ngoài đến, do người khác cưỡng ép vào ta đâu, mà 
chính tự nó nó mọc lên ở trong ta? Dầu không có gì giâu ta hết, nhưng ta 
phải ngộ mới thấy được, và tin quyết rằng không øì thiếu hết trong chính ta. 
Vậy, tất cả những gì Thiền chủ xướng lên không ngoài mục đích xác định sự 
tự hiển thực ấy ở cá nhân gọi là mở ngộ. 


——-O0O--- 


V. ĐÓN NGỘ VÀ ĐỘT BIẾN 
Vì lẽ “ngộ” đập thăng vào căn bản của cuộc sống, nên đạt ngộ đánh dấu một 
khúc quanh quyết định cho nhân sinh. Tuy nhiên, cái ngộ ấy phải toàn triệt, 
phải “tiệt đoạn” mới có được kết quả thỏa đáng. Đề xứng với danh từ ngộ, 
cuộc cách mạng nội tâm phải cùng tuyệt thế nào khiến ta có cảm giác như 
thực sự vừa thử qua một cuộc rửa tội trong lửa cho tâm trí. Khí lực bình sinh 
của người chuyên ngộ càng quyết liệt bao nhiêu thì cảm giác ấy càng cao độ 
bấy nhiêu. Vì về nhiệt độ, ngộ vân có thứ bậc như bất cứ hoạt động tỉnh thần 
nào khác. Người chứng đến một cái ngộ nguội lạnh không chịu đựng nồi 


ngọn trào cách mạng tâm linh như của Lâm Tế hoặc Phật Quang, sẽ thuật 
sau. Ngộ thuộc phạm vi cá tánh, chăng phải trí thức, nghĩa là Thiền nảy 
mầm lên tự ý chí như nguyên lý đầu tiên của cuộc sông. Một trí óc tinh nhuệ 
có thể không xô nỗi cánh cửa huyền vi của đạo Thiền, nhưng một bản lĩnh 
uy hùng uông ngay được ngọn nước đầu nguồn. Tôi không biết trí thức có 
phải chỉ phiến diện chạm sơ ngoài rìa của cá thể con người không, nhưng sự 
thực thì ý chí chính là con người, nên Thiền kêu gọi đến ý chỉ. Hễ nắm chặt 
được then máy ấy là có khai ngộ, và đạt Thiên. Thường người ta ví đó là rắn 
hóa rồng, hoặc cụ thể hơn đó là con chó quèn lang thang đầu đường xó chợ, 
nguầy đuôi ăn mày đầu tôm xương cá và tình thương, và bị trẻ con đánh 
đuôi không tiếc tay, giờ đây biến thành sư tử lông gáy vàng, một khi rồng 
lên là khiếp đảm tất cả những tâm hồn hèn yếu. 


Khi Lâm Tế Nghĩa Huyền (? - 867) cắn răng ba lần nhận lấy ba chục hèo của 
Huỳnh Bá Hy Vận (?-850) môi khi ông đên hỏi đạo, trông ông thật thiêu não 
làm sao? Ong buôn ý bỏ Huỳnh Bá sang xin học với sư Đại Ngu. 

Đại Ngu hỏi: 

- Ở đâu đến đây? 

- Ở hòa thượng Huỳnh Bá. 

- Huỳnh Bá có nói câu gì không? 


- Nghĩa Huyền tôi đảnh lễ Hòa Thượng hỏi về đại ý của Phật pháp thì bị hòa 
thượng đánh, ba lần hỏi ba lần bị đánh như vậy, không biết tôi có lỗi gì? 


Đại Ngu nói: Huỳnh Bá có lòng đại b1 như lão bà như vậy nên mới làm cho 
ông khôn đôn, sao ông không biêt mà còn hỏi lôi phải nôi gì? 


Sư vừa nghe chọt tỉnh theo lời nói. 

Ngộ rồi, câu nói đầu tiên của Lâm Tế là: “Thì ra Phật pháp của Huỳnh Bá 
chả có gì lăm đó!” Sau khi đánh Đại Ngu ba thoi vào bụng. Lâm TÊ giã từ 
trở vê Huỳnh Bá. Huỳnh Bá hỏi: 

- Người về sớm vậy sao? 


- Vì lòng đại b1 của lão bà nên trở về đây. 


- Đại Ngu có nói câu gì không? 

Lâm Tế thuật lại tự sự. Huỳnh Bá nói: 

- Cái lão Đại Ngu lẻo mép ấy, hôm nao gặp ta đánh cho một trận. 
- Khỏi chờ đến hôm nảo, ngay bây giờ cũng được. 

Vựa nói, Lâm Tế phóng Huỳnh Bá một chưởng. Huỳnh Bá nói: 
“Lão mắc phong này khéo vào đây vuốt râu cọp”. 

Lâm tế không đáp, hét một tiếng[ 14] 


Hãn là cử chỉ thô bạo của Lâm Tê có lý do, vì vị sư già chỉ biệt vui mừng 
không siêt kê đê cho Lâm Tê vừa xử tệ với mình, vừa giàn giụa nước mắt. 


“Sau khi đạt ngộ với hòa thượng Long Đàm, Đức Sơn (779-865) gom tất cả 
những bài luận giải kinh Kim Cương do ông soạn ra, và ông quý mến vô 
cùng, đi đâu cũng mang kè kè theo, rồi ông nổi lửa đốt, không chừa gì lại 
hết. Ông nói: 


Đàm huyền luận điệu cho đến đâu cũng chẳng khác đặt một sợi lông vào hư 
không vô tận; còn củng kiếp tận số tìm kiếm then chốt máy huyền ví như đồ 
một giọt nước xuống vực sâu không đáy, chẳng thấm vào đâu. Học với 
chẳng học, mình ta ta biết. 


“Ám chỉ vào Đức Sơn, hôm sau hòa thượng Long Đàm lên tòa gọi tăng 
chúng nói: Trong đây có một lão răng như rừng gươm, miệng tợ chậu máu, 
đánh một hèo chăng ngoái cô, lúc khác lại lên chót núi chớn chở dựng đạo ta 
ở đây.” 


“Từ giã Long Đàm, sư Đức Sơn đi ngay lên núi tổ Quy Sơn. Đến nơi, Sư 
cặp áo dưới nách đi thắng vào phương trượng, ngó qua ngó lại, hỏi: “Có gì? 
Có gì?”. Quy Sơn không buồn đáp. Sư bỏ ra đi, đến tăng đường, rồi sửa lại 
uy nghi, trở lại phương trượng. Vừa bước qua khỏi cửa, Sư đưa cái tọa cụ 
(gối ngôi) lên, nói: “Hòa Thượng!”. Quy Sơn với nắm cái phất trần. Sư hét 
lớn, rôi rủ tay áo ra đi. 


“Chiêu ây, Quy Sơn nói với tăng chúng: Ông ta sau này lên chót núi cheo 
1?? 


leo kết cỏ làm am, la Phật quở Tô ở đó vậy! 


Sau ngày xảy ra vụ le le bay, đã thuật ở đoạn trước, Mã Tổ Đạo Nhất ( 7 09- 
788) lên pháp đàn, toan nói pháp, thì Bách Trượng Hoài Hải (724-814) xuất 
hiện, cuốn chiếu dẹp, coi như bế mạc thời pháp. Mã Tổ xuống đàn, trở vào 
phương trượng, gọi Bách Trượng vào hỏi: Ta vừa thượng đường, sắp nói 
pháp, sao ông cuốn chiếu đẹp đi?” 


Trượng thưa: Hôm qua Hòa thượng véo mũi đau quá. 
Mã hỏi: Ông nói tầm ruông gì đó? 
Trượng: Hôm nay chót mũi hết đau rồi. 


Sư Bách Trượng nay đã đổi khác hết rồi? Khi chưa bị véo mũi, sư không 
biết Thiền cơ là gì hết. Giờ đây, Sư là kim mao sư tử, Sư là chủ, Sư hành 
động ngang dọc tự do như chúa tế của thế gian này, không ngại đẩy lui cả vị 
sư phụ vào hậu trường[ 1Š]. 


Thật quá tỏ rõ ngộ là cái gì đi sâu tận đáy cá thê con người. Thê nên sự biên 
đôi mới kỳ đặc đên vậy như ta vừa thây ở những câu chuyện kê trên. 


——-O0O--- 


VI. KỆ NGỘ GIẢI 


Nhiều sư còn lưu lại những bài thơ gọi là kệ ghi lại những điều cảm nghĩ 
trong phút giây mở con mắt huệ. Những bài kệ ấy có tên riêng là “đầu cơ 
kệ”, ngụ ý giữa thầy và trò có sự tình ý hợp nhau. Qua những lời dịch sau, 
bạn đọc có thể rút ra những kết luận riêng cho mình về bổn chất và nội dung 
của ngộ rất được giới tu Thiền tôn quý. Có điều tôi xin lưu ý trước là nội 
dung những bài thơ sau uyên chuyên biến đổi không giống nhau về từ và tứ 
nên rất khó cho bạn đọc so sánh sự ngộ giải của các tác giả. Đôi khi đó chỉ là 
một bài tả tỉnh ghi phớt qua cảm nghĩ của tác giả khi ngộ đạo chớ không 
phân tách, vả không thể phân tách được - trừ phi chính người phê bình tự 
mình chứng quả cảnh ấy. Dầu sao, những bài thơ ấy vẫn giúp ích rất nhiều 
cho nhưng nhà khảo sát phần huyền học trong tâm lý học Phật giáo. 


Bài thơ sau đây là của Trường Khánh (2 - 932) làm ra khi ông cuốn lên bức 
rèm mà tỏ ngộ: 


Thật là hư ảo, ảo hư thay 


Vén bức rèm lên: thế giới đây! 

Ví hỏi pháp nào tu chứng đó 

Rằng đây phất tử tặng ông này. 

Pháp Diễn ở Ngũ Tổ Sơn, tịch năm 1104, là pháp tử của hòa thượng Thủ 
Đoan ở Bạch Vân, mà cũng là sư phụ của đại sư Viên Ngộ, có bài thơ như 


sau khi mắt ông mở ra trong chỗ ngộ nhập: 

Ven đôi một dải đất thong dong 

Lh 7ñ — h H1 

Nài nỉ xoa tay hỏi tổ ông: 

⁄#1J 1 ‡RS 

“Mấy thuở mua đi rồi bán lại?” 

%8 kiHR 

Vụi thay tòng trúc quyện thanh phong 

3Ä Đã tà TT 5| 3š BỊ 

Phật Quả Viên Ngộ (1063-1135) là một cao tăng, đời nhà Tống, và là tác giả 
bộ sách Bích nham lục nôi danh trong Thiên giới. Thơ ông tình ý khác hăn 


với sư phụ Pháp Diễn, bạn đọc khó nhận ra chất Thiền bàng bạc trong bài 
thơ hào hoa bay bướm sau đây: 


Hương ngỗng vàng thôi ướp gắm thêu 
© f§.® Hổ lệ 
Ca xang giữa cuộc bỏ về theo 


TẾ ẤN ẤN 38 HÀ TA BHU 


Tuôi xanh một dứt lời phong nhã 

2* —‡š BỊ Zñ 

Chỉ hứa giai nhân tự biết nhiều 

4XãT Œ A Zã H XI 

Diên Thọ (904-975) ở chùa Vĩnh Minh, thuộc dòng Thiên Pháp Nhãn, và là 
tác giả bộ sách Thiên Tông cảnh lục, gôm trăm quyên, là một cao tăng tên 
tuôi đầu đời nhà Tông. Tình cờ Sư nghe tiêng bó củi rơi xuông đât mà tỏ 
ngộ, và có thơ răng: 

Có gì rơi xuống chí lâng lâng 

Khắp khắp hai bên chăng mảy trần 

Sông núi có cây toàn vũ trụ 

Đâu là chẳng hiện Pháp Vương Thân 

Hai bài thơ sau đây, bài đầu của cư sĩ Dương Ức, tự Đại Niên (973-1020), 
một quan chức đời Tông, bài sau của Trà Lăng Úc, đệ tử của Thiên sư 
Dương Kỳ Phương Hội (1024-1072), tô khai sáng ngành Thiên Dương Kỳ 
thuộc hệ thông Lâm Tê Tông: 

Cối xay tám góc chuyên trời cao 

/V3 Fã ®§ £ RE #£ 

Sư tử lông vàng hóa chó ngao 

+ £ Mñ 7 !# fE Xụ 

Ví muốn cất mình lên bắc đầu 

%š Ä jÑ 8 3L 


Chặắp tay về ngăm chôn nam tào 


§ 2 AÀ 5 mã Kấ 

Ta có ngọc quý minh châu 
‡* 8ã HE — Ã 

Bụi đời vùi lấp bấy lâu 

A4 4 EE 5 EÑ it 

Bụi hết hôm nay sáng lại 
2 § Rễ ã 3% + 

Thế gian chiếu phá làu làu 
R§ i Lị 3j 8ã 


Những bài thơ đủ sắc thái trên, không bài nào giống bài nào, khó gợi cho ta 
một nhận định xác đáng về nội dung của ngộ băng cách so sánh hay phân 
tách. Nhưng tôi thiết tưởng dầu sao ta vẫn nhận thấy ở đôi bài biểu lộ một 
phát giác mới; còn phát giác đó là gì, điều ấy cần tự ta có ít nhiều thân chứng 
riêng mới có thể nói rõ hơn được. Dầu ở trường hợp nảo, tất cả Thiền sư đều 
chứng chắc rằng trong Thiền có cái gọi là “ngộ”, nhờ nó con người du nhập 
trong một thế giới giá trị mới. Kiến giải cũ vứt bỏ là thế gian mang một ý 
nghĩa mới. Có người cho rằng mình đã bị mê hoặc, hoặc kiến thức cũ của 
mình chìm lim mất trong quên lãng, trong khi người khác thú thật rằng bấy 
lâu họ đâu có ngờ đến cái đẹp mới lạ ấy hiển lộ trong “thanh phong” và 
trong “minh châu”. 


-—-O0O--- 


VII. TÂM CƠ CHUYÊN HÓA 


Nếu, như từ trước đến giờ, ta chỉ xét cái ngộ ở phạm vi khách quan, thì sự 
mở con mắt Thiền trong chỗ ngộ nhập hầu như không có gì khác thường 
lắm. Thầy đưa ra một vài xét đoán nào đó, và nếu đúng thời cơ, trò chứng 
ngay lý nhiệm màu bấy lâu chưa hề mơ tưởng đến. Tắt cả hầu như tùy ở tâm 
trạng, hoặc mức độ dọn tâm sẵn có trong chốc lát ẫy. 


Thiên, rốt cuộc, là một canh bạc hên xui, có lẽ nhiều người toan nghĩ vậy. 
Nhưng ta biết rằng Nam Nhạc phải bỏ tám năm trường vật lộn với câu hỏi 
của Huệ Năng “Mà cái gì đến?”{[16] ta mới thấy vô số đau đớn ê ệ chề Tay rứt 
tâm hồn Nam Nhạc như thế nào trước khi ông đi đến giải quyết cuối cùng 
bằng câu đáp: 


“Nói tợ như cái gì đều chăng đúng”[17] 


Ta phải nhìn sâu vào khía cạnh tâm lý của ngộ, nghĩa là vào những then máy 
thâm kín mở ra cánh cửa muôn đời. Muôn vậy, tôt hơn là dân lại lời tự thuật 
của vải thiên sư nay còn lưu g1ữ. 


Cao Phong Diệu Tổ (1238-1285) là một đại sư cuối đời nhà Tống. Khi sư 
phụ ông lần đầu tiên trao cho ông công án chữ VÔ[1§]của Triệu Châu để 
tham quán, ông chuyền hết khí lực bình sanh vào đề án. Ngày kia, bất thần 
sư phụ hỏi ông: 


“Ai mang cho ông cái thân vô tri giác ấy?”. Ông khựng, không biết sao mà 
thưa thốt, mà thầy ông thì khắc nghiệt lắm, thường hỏi đâu là có đánh đá đó. 
Sau đó, nữa đêm, khi đang ngủ, ông sực nhớ, trước kia thầy cũ của ông có 
giao cho ông tìm ra diệu nghĩa của câu nói “Muôn vật trở vê một”| 19] thế là 
suốt đêm ấy, và mây ngày đêm sau, ông không sao ngôi yên, chợp mắt được. 
Trong tâm thần căng thắng cực độ ấy, ngày kia ông bất chợt thấy mình đang 
đọc bài thơ của Ngũ Tổ Pháp Diễn viết trên chân dung của Tổ, trong ấy có 
câu này: 


Trăm năm - ba vạn sắu ngàn ngày 
Lão hán ây luôn luôn cử động 


Thê là những thắc mắc ngàn đời của ông về câu hỏi “ai mang cho ông cái 
thân vô tri giác ây?” phút chôc được giải trừ ngay. Ong được “ân chứng”, và 
trở thành một người hoàn toàn mới. 


Thiền sư Cao Phong còn lưu lại trong bộ ngữ lục do sư soạn lời tự thuật 
nhưng ngày tâm thân căng thăng ây như sau: 


“Trước kia, khi còn ở Trường Khánh, trước khi vào Thiền đường một tháng, 
Anm) kia trong giấc ngủ say tôi bắt chợt thấy tôi chú hết tâm tri vào câu hỏi 

“muôn vật trở về một, một trở về gì?”. Tôi chiếu có đến đề án[20]chuyên 
nhất đến đỗi quên hết việc ngủ nghỉ ăn uống, không còn phân biệt phương 


hướng ngày đêm gì hết. Khi trải khăn bàn, hay sắp chén dĩa, hay đi tiểu đi 
tiện, dầu động hay tịnh, dầu nói hay im, toàn thể cuộc sống của tôi như gói 
trọn trong nghi niệm “cái một trở về gì?”, không xen lộn mảy may niệm nào 
khác; vả lại, dầu muốn, tôi vẫn không thê nghĩ gì lệch ngoài trung tâm điểm 
ấy, dầu chỉ nghĩ thoáng qua thôi. Tưởng chừng như tôi bị đóng cứng hoặc 
chôn chân tại chỗ; dầu tôi cố vùng vây mây nó vẫn không buông tha; dầu 
giữa đám đông, giữa tăng chúng, tôi vân cảm thấy như hoàn toàn chỉ có một 
mình tôi. Từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, tinh khiết làm sao, thanh tịnh làm 
sao, tư tưởng của tôi trang nghiêm lướt trên muôn vật. Một niềm thanh khiết 
làm sao, không gợn máy bụi! Một niệm bao trùm muôn thuởi Thế giới bên 
ngoài văng lặng làm sao, tôi không còn biết có ai khác nữa. Như một kẻ 
ngôc, như một tên ngu đại, trải qua sáu ngày sáu đêm như vậy, kế tôi vào 
chánh điện với chư tăng khác, và khi đang đọc kinh, mắt tôi chợt đặt trên 
câu thơ của Ngũ Tổ. Thế là đột ngột tôi thức tỉnh cơn mê, và ý nghĩa của câu 
hỏi “ai mang cho ông cái thân vô tri giác ấy” vụt sáng trong tôi câu hỏi thầy 
tôi trao cho tôi ngày trước. Tôi cảm như cả không gian vô biên này vỡ tan 
từng mảnh và đại địa sụp đâu mất. Tôi quên tôi, tôi quên thế gian; đó như 
một tắm gương phản chiếu một tắm gương. Tôi thử tham quán vài công án 
khác, sao mà công án nào cũng sáng rỡ đến vậy! Từ nay tôi không còn nghi 
hoặc diệu dụng của trí Bát Nhã nữa. 


Sau đó, Sư Cao Phong vừa gặp lại thầy cũ thì bị hỏi chận đầu ngay: “Ai 
mang cho ông cái thân vô tri giác ấy”, Sư hét trả lại. Thầy giơ hèo toan đập, 
Sư ngăn tay, nói: 


- Bữa nay không đánh tôi được. 

- Tại sao? 

Sư không đáp, đột ngột bỏ ra đi. Hôm sau, thầy lại hỏi Sư: 
- Muôn vật trở về một, một trở về gì? 

- Chó liếm nước sôi trong chảo nóng. 

- Ông học đâu thứ quái gở ấy? 

Cao Phong đáp lại ngay: 


"Ông cứ hỏi ông thì biết". 


Câu nói đủ đẹp lòng vị sư phụ không gì hơn. 


Bạch Ấn Huệ Hạc[21] (1683-1768) là một vị sư khác cơ lưu lại di bút thuật 
lại sự tâm chứng của Sư; trong bộ Orategama, Sư vIÊt: 


“Năm hăm bốn tuổi, tôi đến chùa Anh Nghiêm ở Echigo. Hòa thượng trao 
cho tôi chữ VÔ của Triệu Châu. Tôi chuyên nhất tham quán, ngày đêm 
không ngủ, quên cả uống ăn, thì bỗng dưng khối đại nghi[22]chiếm trọn tâm 
thần tôi. Tôi cảm như đông cứng lại trong một cánh đồng băng giá trải rộng 
ngàn vạn dặm, và trong tôi là một cảm giác vô cùng thanh tịnh và khinh an. 
Tôi hết đường tới, bặt đường lui. Như một kẻ ngốc, như một tên ngu đại, tôi 
không thấy gì khác hơn chữ VÔ ấy của Triệu Châu. Tôi vẫn dự những thời 
nói pháp của thầy, nhưng lời nói sao mà xa xôi như từ muôn dặm vọng VỆ. 
Đôi khi tôi có cảm tưởng như bay giữa hư không. Tình trạng ấy kéo đài suốt 
tuần, cho đến một buổi chiều, một tiếng chuông chùa xa vọng lại làm cho tất 
cả Sụp đồ tan tành. Quả đó chăng khác nào như đập bê một bổn nước đá, 
hoặc xô ngã một ngôi nhà ngọc. Phút chốc tôi thức tỉnh, và thấy chính mình 
là Nham Đầu[23],vị tổ sư thuở trước, qua bao thế sự thăng trầm vẫn không 
mất mảy may gì. Mọi điều ngờ vực, hoang mang từ trước bỗng tiêu tan như 
băng tuyết gặp vừng dương. Tôi reo to: “Kỳ thay, kỳ thay, không có sanh tử 
luân hồi nào phải thoát ra, cũng không có bồ đề nào phải dụng tâm cầu được. 
Tất cả cát đẳng kim cổ một ngàn bày trăm câu[24]thật chăng đáng bỏ công 
đề xướng” 


Trường hợp của Phật Quang[25]quốc sư hắn còn ly kỳ hơn. Rất may ta còn 
một di cảo của quốc sư tự thuật lại đủ chỉ tiết như sau: 


“Năm mười bốn tuổi, tôi đến Khâm Sơn. Năm mười bảy tuổi tôi phát tâm 
học Phật, và bắt đầu thử khám phá mật nghĩa chữ VÔ của Triệu Châu. Tôi 
định làm xong công quả ấy trong một năm, nhưng rốt cuộc không đi đến đâu 
hết. Rồi một năm nữa trôi qua vẫn không gì hơn, rồi ba năm nữa, vẫn không 
thấy chút tiễn bộ nào. Qua năm thứ năm và thứ sáu, vẫn không có gì khác 
thường biến đổi trong người tôi, nhưng chữ VÔ giờ đây bám dính vào tôi, 
không rời một bước, cả đến khi tôi ngủ. Toàn thê vũ trụ hầu như chẳng gì 
khác hơn là chữ VÔ ấy. Trong khi ấy, một ông sư già bảo tôi thử dẹp hết qua 
một bên coI sự thế ra sao. Theo lời khuyên, tôi vứt tất cả và ngồi yên. Nhưng 
chữ VÔ đeo riết theo tôi đến không sao bứt bỏ được, dầu đã hết sức vùng 
vẫy. Ngồi, tôi quên tôi đang ngồi, mà cũng quên luôn bản thân tôi, quên hết, 
chỉ còn lại cảm giác một cái trống không. Cứ thế nửa năm trôi qua. Như 
chim số lồng, tâm tôi qua lại tự do, dọc ngang tùy thích, không ngăn ngại, 


hết Đông sang Tây, hết Nam sang Bắc. Ngồi tịnh suốt hai ngày liền, hoặc 
suốt ngày đêm, tôi không biết mệt mỏi là gì. 


“Thuở ấy ở chùa có đến gần chín trăm tăng, trong số ấy có nhiều người hành 
thiền tỉnh cần lắm. Đêm nọ, trong khi đang tịnh, tôi cảm như thân và tâm tôi 
bứt làm đôi, hết mong gì chắp liền lại được. Mọi người quanh tôi đều tưởng 
tôi chết mất rồi, nhưng có một tăng già bảo rằng vì tôi thâm nhập trong đại 
định nên tứ chi cóng lạnh thành bắt động, nếu cho mặc áo ấm vào thì tỉnh lại 
như thường. Quả đúng vậy vì rốt cùng tôi tỉnh lại, và hỏi mới biết tôi lịm 
trong trạng thái ấy đã một ngày một đêm. 


“Sau đó, tôi vẫn tiếp tục ngồi tịnh, và bắt đầu ngủ được chút chút, nhưng hễ 
nhắm mắt là thấy mở rộng trước tôi một khoảng trống không như một sân 
trại. Trong mảnh đất ấy tôi qua tôi lại mãi thét đến quen thuộc hết. Nhưng hễ 
mở mắt ra là hình ảnh ấy tan biến mắt. Một đêm, ngồi tịnh rất khuya, tôi giữ 
đôi mắt mở trừng ra theo dõi tôi ngồi trên tắm nệm. Thình lình có tiếng đập 
trên tắm bảng trước phòng vị giáo thọ lọt vảo tai tôi, và liền đó hiễn lộ trọn 
vẹn ở tôi vị “bổn lai nhân”. Hình ảnh hiện ra ấy không còn gì hết khi tôi 
nhắm mắt. Tôi vội vã rời nệm ngồi, chạy riết dưới trăng thanh đến khu vườn 
nhà GankI, tại đây ngửa mặt lên trời tôi phá lên cười vang: 


Ôi, lớn thay pháp giới! Lớn thay, vào bao la, mãi mãi không cùng! 


“Nỗi mừng của tôi thật không bờ bến vậy! Tôi không ngồi yên được trong 
Thiền đường; tôi bỏ đi lên núi, lang thang đó đây, vớ vân, không mục đích. 
Tôi nghĩ răng mặt trời mặt trắng mỗi ngày đi bốn ngàn triệu dặm. Rồi tôi 
nghĩ nữa vây: quê tôi ở Trung Quốc, người ta nói răng xứ Dương Châu của 
tôi là trung tâm của thế giới. Nếu vậy thì chỗ ấy xa chừng hai ngàn triệu dặm 
cách chỗ mặt trời mọc; nhưng tại sao mặt trời vừa mọc là ánh nẵng đập ngay 
vào mắt tôi?” Tôi lại nghĩ thêm: “Ánh mắt tôi phải đi chớp nhoáng như ánh 
mặt trời, vì nó đến tận mặt trời; mắt tôi, tâm tôi há chăng là Pháp giới sao?” 
Nghĩ đến đây, tôi cảm như tất cả những gì trói buộc tôi từ vô lượng kiếp đỗ 
vỡ tan tành hết. Từ bao nhiêu năm vô tận rồi nhỉ tôi sống trong ô kiến như 
thế này? Và giờ đây, đây này, mỗi lỗ chân lông trên da tôi là vô số nước 
Phật trong mười phương! Tôi tự nhủ: “Dầu không được cái ngộ cao hơn, thì 
thế này vẫn đủ quá cho tôi rồi". 


Sau đây là bài thơ Phật Quang cảm tác khi ngộ đạo: 


Một đao đập nát động tâm ma 


Mặt sắt Na Tra hiện đó mà 
Miệng tưởng câm tồi tai tưởng điếc 
Va nhằm, sao lửa nỗ bùng ra[26] 


——-O0O--- 


VIII. ĐẠI NGHI VÀ BÙNG NÓ 


Những câu chuyện trên đủ chứng tỏ tâm thức phải qua những diễn trình như 
thế nào trước khi được mở ngộ. Đành rằng đó toàn là những thí dụ ưu việt 
nhất, cao tuyệt nhất, vì không phải cái ngộ nào cũng đến tự một cao độ tập 
trung phi thường như vậy. Tuy nhiên, một sự kinh nghiệm tương đương 
phần nào như vậy vẫn phải có để chuẩn bị cho bắt cứ cái ngộ nào, nhất là 
cho người mới phát tâm cầu Thiền. Đó là lúc tấm gương của tâm, hoặc 
miếng đất của ý thức (tâm địa) chừng như được lắng sạch đến không còn 
máy bụi. 


Vậy, khi tất cả suy lượng đều nhất thời ngưng đứng, khi bặt cả đến ý thức 
dụng công giữ đứng một ý nghĩ tập trung ở một tiêu điểm; nghĩa là, nói theo 
luận điệu các Thiền sư, khi tâm (năng tri) với đối tượng của tâm (sở trï) đều 
dung thông nhau, và đồng nhất mật thiết đến đỗi cả cái biết đồng nhất ấy 
cũng bặt nốt để tất cả chỉ còn là một tắm gương phản chiếu một tắm gương, 
đó là lúc hành giả có cảm tưởng sống trong một cung điện pha lê, đâu cũng 
trong suốt, cũng tươi mát, cũng nhẹ bồng, và hư linh. Tuy nhiên, đó chưa 
phải là cứu cánh, chỉ mới là cơ duyên chuẩn bị để hoàn tất cái gọi là Ngộ. 
Nếu cố thủ ở trạng thái tâm chứng, ây ất dứt hết cơ hội ngộ Thiền. Thuật ngữ 
đại nghi[27]chỉ vào trạng thái chuẩn bị ấy. Trạng thái â ấy phải đồ vỡ tan tành, 
và nô bùng trong giai đoạn tiếp theo, tức “thấy tánh” hoặc “mở ngộ” sự bùng 
nỗ ấy chắng gì khác hơn là hiện tượng thường diễn ra khi cái thế quân bình 
mong manh ây lắc lư vì một lý do này hoặc lý do khác. Một cục đá ném 
xuông mặt hồ phẳng lặng là cơn chân động lan rộng liền khắp mặt hồ. Sự 
bùng nỗ có cái gì hơi giông vậy. Một tiếng động chạm vào cửa tâm thức 
khép kín là loan truyền ngay qua toàn thể cá nhân. Và cá nhân tỉnh giấc, theo 
nghĩa mạnh nhất của danh từ. Cá nhân â ấy được “rửa tội” trong ngọn lửa sáng 
tạo vậy. Cá nhân ấy chứng kiến việc làm của Chúa ngay tại công xưởng của 
Chúa. Cơ duyên thức tỉnh ấy không nhất quyết phải là tiếng chuông chùa xa 
nghe vọng lại, mà có thê bất cứ gì, như đọc một bài thơ, thấy một vật xê 
dịch, cảm một va chạm trên làn da, miễn đó là một trạng thái tập trung nung 
đến cực độ là có nỗ bùng trong ngộ. 


Tuy nhiên, sự tập trung có thê không giữ được ở độ quá bất thường như ở 
Phật Quang. Thường có thể chỉ kéo dài vài giây, nhưng nếu là thứ “chánh 
định” và được diệu thủ của thầy hướng dẫn thì chắc chắn cơ khai ngộ vẫn có 
thê diễn ra. Như trường hợp Tổ Lâm Tế khai ngộ cho Định thượng toạ. 


Định thượng tọa hỏi Lâm Tế: “Thế nào là đại ý của pháp Phật?”. Tế bước 
xuống thiền sàn, nắm lấy thượng tọa, xáng cho một bạt tai, rồi xô ra. Định 
đứng khựng. Ông tăng đứng bên nhắc: “Định thượng tọa, sao không lạy Hòa 
thượng đi?”. Định toan lạy thì ngay lúc ấy hốt nhiên đại ngộ. 


Trong trường hợp này, sự tự tịnh tự định của Định thượng tọa hầu như 
không kéo dài lâu lắm; sự vái lạy đánh dấu điểm cùng biến biến thông tất cả, 
và phục hoàn lại thức giác không phải thứ thức giác thường như khi tỉnh táo, 
mà chính là thức giác nội tại về tự thể con người. Thường ta không có những 
bút tích thuật lại công phu tu tập có trước khi ngộ, nên ta hay phớt tỉnh lướt 
qua biến cố cùng tột ấy, coi như chỉ là một sự may mắn bất thường, hoặc 
như một “ngón” trí thức phù phiếm. nào đó không có chiều sâu. Cho nên đọc 
những câu chuyện đạt ngộ ây, ta cân đem kinh nghiệm bản thân bồ khuyết 
chỗ thiếu sót tài liệu về tất cả công phu hạ thủ cần cho cơ sự khai ngộ bùng 
nỗ[28] 


-—-o00--- 
TÓNG KÉT 


Trong Phật giáo, hiện tượng tu chứng gọi là Ngộ được coi là tính yếu của 
đạo Thiền, là khúc quanh chuyển hướng cuộc sống của ta mở tâm ra trước 
một thế giới vô củng thâm diệu, mả đồng thời ngộ cũng là một cái rất 
thường tình có thể lượm lặt được trong sinh hoạt thường ngày, bất cứ đâu; ta 
cũng được biết ngộ phát ra từ cuộc sống nội tâm của cá nhân, không thể nhờ 
sức giúp đỡ nào bên ngoài, ngoài việc chỉ dẫn một con đường đi. Tiếp theo, 
ta còn được biết cái ngộ biến đổi như thế nào nhãn quang của chúng ta 
phóng vào sự vật nghĩa là lật đỗ như thế nào toàn thể giá trị cũ để đặt chúng 
ta trên một thế đứng hoàn toàn khác lạ. ĐỀ minh giải vài bài thơ đã được đẫn 
ra, do các sư cảm tác khi ngộ đạo; hầu hết đều ghi lại cảm giác chứng 
nghiệm qua, như thơ của Phật Quang, Dương Đại Niên và Viên Ngộ, và đôi 
vị khác, toàn thuộc loại thơ điển hình nhất vì hầu như không gói ghém một 
yếu tố trí thức nào hết. Nếu ta cỗ phân tách những thi phẩm ấy nhằm rút ra 
một ý nghĩa nào đó ắt ta sẽ thất vọng lớn. Khía cạnh tâm lý của ngộ, qua lời 
tự thuật của Bạch Ấn và vài cao tăng khác, sẽ giúp ích nhiều cho hàng học 
giả muốn khảo sát tâm lý Thiền. Cố nhiên nhưng kỹ thuật ấy chắng đủ vào 


đâu, vì còn nhiêu yêu tô khác cân lưu ý đên trong việc khảo sát đạo Thiên, 
chăng hạn như thái độ chung của hàng Phật tử đôi với nhân sinh và vũ trụ, 
và môi trường sinh hoạt lịch sử của người tu Thiên. 


Đề châm dứt thiên cảo luận này, tôi xin trình bày vài nhận xét chung, nhằm 
tông kêt, vê cái gọi là “ngộ” chứng qua trong Phật giáo Thiên Tông. 


——-o0O--- 


Thường người ta tưởng răng pháp Thiền cốt gây nên một trạng thái tự kỷ ám 
thị bằng cách mặc tưởng. Thật không gì lầm hơn. Như ta đã thấy ở nhiều 
đoạn trích dẫn khác nhau, Thiền không cốt tạo ra một điều kiện nào đó theo 
chủ tâm đã định trước bằng cách tập trung mạnh tư tưởng vào đó; trái lại, đó 
là sự nhận chân một năng lực tâm linh mới để có thê phán đoán sự vật trên 
một quan điểm mới. Bấy lâu, tự thời phát triển của tâm thức, luôn luôn ta thụ 
động đáp lại những kích thích bên trong và bên ngoài băng khái niệm, bằng 
tư biện. Pháp Thiên cốt dứt khoát lật đồ ngôi nhà giả tạo ây để dựng lên cái 
khác trên một nền móng hoàn toàn mới. Cơ cấu cũ gọi là vô minh, và ngôi 
nhà mới gọi là giác ngộ. Do đó không hề có việc trầm tư về những câu nói 
tượng trưng hoặc siêu hình nảo, toàn là sản phẩm giả tạo của ý thức, của cơ 
trí, nên không tham dự gì trong Thiền như ta đã thấy ở thiên cảo luận mở 
đầu bộ sách này. 


-—-O0O--- 


2 


Không đạt ngộ, không chứng Thiền cơ. Ngộ, đó là tia sáng nhoáng lên của 
một chân lý mới bấy lâu không hề tơ tưởng đến. Đó là một đại biến có tinh 
thần nhất thời xảy đến sau khi trí óc con người chồng chất lâu ngày đủ thứ 
khái niệm và luận giải khôn ngoan. Chất cao đến độ nào đó thì toàn thể cơ 
cấu đồ nhảo, và trước mắt là một vòm trời mới mở rộng ra. Cũng ví như 
nước bỗng chốc đọng thành băng khi lạnh đến độ nào đó, thể lỏng biến 
thành thê đặc, nghĩa là không trôi chảy nữa. Cũng vậy, cái ngộ chụp lây ông, 
bất thần, không biết trước, khi ông đi đến chỗ cùng lý tuyệt tình. Trên mặt 
đạo, đó là chết đi sông lại; trên mặt luân lý, đó là thẩm định lại mối liên hệ 
giữa cá nhân và thế gian. Thế gian, từ nay, như phục sức mới trở lại, che lấp 
tất cả nỗi nhầy nhụa ghê tởm của cái thấy nhị nguyên đối đãi, cái mà thuật 
ngữ Phật giáo gọi là ảo, là huyễn - maya — do điên đảo vọng tưởng tạo ra. 


-—=OÔO--- 
3. 


Ngộ là lẽ sống của Thiền. Không ngộ, Thiền chăng phải là Thiền. Nên bất 
cứ phương tiện nào, học cũng như tu, đều hướng đến ngộ. Các Thiền sư 
không thể điềm nhiên tọa thị chờ ngộ đến một cách quá tùy hứng như thế 
được. Các ngài tích cực tạo phương tiện đưa con người đến chỗ hiện thực 
một cách ung dung và triệt để chân lý Thiền. Lối trình bày của các ngài, 
đành là tối nghĩa, vẫn không ngoài mục đích thân thiết tạo ra ở đệ tử một 
tâm thái san băng được tất cả chướng ngại để chứng Thiền. Mọi sự chứng 
minh đầy cao kiến, mọi sự cô võ đầy khích lệ, bấy lâu đặt tay hầu hết các 
nhà hướng đạo tôn giáo và triết học, đều không đem lại kết quả mong ước. 
Đệ tử càng ngày càng lạc lõng. Riêng vê Phật giáo, khi mới du nhập vào 
Trung Hoa với mọi thứ trang sức Ấn Độ, với một nên học thuật trừu tượng 
siêu hình tột bực, với một hệ thống kỷ luật tinh thần phiền toái nhất đời, 
người Trung Hoa hoang mang không còn biết nắm đâu đầu mối của giáo lý 
nhà Phật. Đạt Ma, Huệ Năng, Mã Tổ và chư sư khác hiểu hơn ai hết tình 
trạng ấy, nên kết quả tự nhiên là đạo Thiền được tuyên xướng lên; là cái ngộ 
được đề cao lên trên cả sự tụng kinh học luận đến thành đồng hóa với Thiên. 
Thiền không ngộ như tiêu không cay. Nhưng đồng thời, ta đừng quên cũng 
có cái ngộ quá đáng, cố nhiên là nên bác bỏ vậy. 


-—=OÔO--- 
4. 


Thiền Tông đề cao cái ngộ tuyệt đối như vậy, trên tất cả điều ấy có nghĩa dứt 
khoát là Thiền không phải là một hệ thống dhyana thuộc loại thạnh hành ở 
Ấn Độ, và ở những pháp môn Phật giáo khác. Dhyana, thông thường, là một 
thứ trầm tư hoặc quán tưởng: và riêng trong Phật giáo Đại Thừa, đó là sự giữ 
đúng tư tưởng trên giáo lý không (sunyata). Khi tâm được tinh luyện đến độ 
chứng nhập trong cảnh giới hoàn toàn không ấy, tuyệt không mảy ý thức, cả 
đến ý thức cái không máy ý thức ấy cũng dứt luôn - nói một cách khác, khi 
mọi hoạt động của tâm thức đều gạn sạch hết như một vòm trời trống không, 
không một ngắn mây, như một không gian bao la xanh ngắt - đó gọi thành 
tựu dhyana. Ta có thể gọi đó là cơn bốc đồng hoặc thần hóa, nhưng chẳng 
phải là Thiền. Trong Thiền phải có ngộ; đó phải là một sụp đồ tan tảnh ở tâm 
thức lôi cuốn theo tất cả nếp tri thức chồng chất lâu đời, và đặt móng cho 
một lòng tin mới; phải là sự thức tỉnh của một giác quan mới xét lại mọi giá 


trị cũ dưới một quan điểm hoàn toàn mới lạ và tươi mát. Trong dhyana 
không hề có những cái ấy, vì tựu trung đó chỉ là một phép trấn định tỉnh 
thần. Đành rằng nó vẫn có giá trị riêng, nhưng nhất định không thể đồng hóa 
Thiền với Dhyana được. Nên Phật không thỏa mãn với hai vị đạo sư đầu tiên 
của Phật thuộc phái số luận (samkhya) dạy phép ngồi Thiền làm đà tiến lên 
từng nắc thang nhiếp tâm và diệt niệm. 


——-O0O--- 
S: 


Thiền không cốt thấy Chúa y như thực, như tin tưởng có thể có ở vài nhà 
huyền học Công giáo. Thiền, ngay từ ban sơ đã tỏ rõ nêu cao yếu chỉ là nhìn 
vào tạo vật, không hỏi đến tạo công. Có thể lắm trong khi hành Thiền người 
ta bắt gặp Chúa đang đắp nắn vũ trụ của Người, nhưng việc ai nấy làm, 
Thiền cứ tiếp tục theo đường riêng, dầu gặp Chúa hay không gặp Chúa. 
Thiền không ÿ vào chỗ dựa ấy. Thiền cần năm lấy điểm chủ yếu của nhân 
sinh, thế là xong công quả. Pháp Diễn ở Ngũ Tổ Sơn thường đưa bàn tay lên 
hỏi đồ chúng: “sao cái này gọi là bàn tay?” Hễ biết “vì sao” thì có Thiền, và 
thành Thiên. Trái lại, trong ý niệm thần bí về Chúa còn có một đối tượng 
phải nắm bắt; và hễ có được Chúa là phải loại trừ tất cả những gì chẳng phải 
là Chúa. Đó là tự mình đặt giới hạn cho mình. Thiên, trái lại, muốn được 
tuyệt đối tự do, tự do cả đến đối với Chúa. Đó là ý nghĩa của ba chữ vô trụ 
xứ. Đó cũng là nghĩa của câu nói: “Lỡ đọc phải chữ Phật thì đi súc miệng 
đi?”. Nói thế không có nghĩa là Thiền có mưu toan bại hoại phá thánh bài 
thần, nhưng vì bổn chất của tên gọi vốn là vậy, nham nhở, dở dang. 


Thể nên: 
Ngày kia ông viện chủ thỉnh hòa thượng Dược Sơn (751-834) nói pháp. 
Tăng chúng hội đông đủ. Sư thượng đường, 1m lặng giây lâu, rôi hạ đường, 


trở vào phương trượng, đóng cửa lại. 


Viện chủ vào hỏi: “Hòa thượng hứa nói pháp sao bây giờ vào phương 
trượng?” 


Dược Sơn nói: “Viện chủ, kinh thì có ông thầy kinh, luận thì có ông thầy 
luận, luật thì có ông thây luật. Còn trách lão tăng nôi gì?” 


Ngày kia, Bách Trượng Niết Bàn gọi một thầy đến báo đi cày ruộng đi, xong 
sẽ nói cho nghe đại nghĩa của pháp Pháp. Cày xong, thây ta đên xIn nghe 
pháp. Bách Trượng dang đôi tay, không nói gì. 


Đó đại nghĩa của pháp Phật chỉ là vậy. 
——-O0O--- 
6. 


Ngộ là kinh nghiệm riêng tư thân thiết nhất của cá nhân, nên không thể nói 
bằng lời, tả bằng bút. Tất cả những gì các Thiền sư có thể làm được để 
truyền đạt kinh nghiệm Ấy, cho người khác chỉ là thử khơi gợi lên, hoặc chỉ 
trỏ cho thấy. Người nào thấy được là vừa chỉ đã thấy ngay, người nào không 
thấy càng nương theo đó để suy nghĩ, lập luận càng sai đề. Ấy cũng ví như 
có người nói anh ta yêu một bậc tuyệt thế giai nhân mà không biết gì về 
người đẹp hết, cả về dòng dõi và địa vị xã hội, họ và tên, hình dáng và tánh 
ý. Lại cũng giống như có người cất một thang lầu ở ngã tư đường đề leo lên 
tầng chót ngôi nhà lầu mà tuyệt nhiên anh không biết ngôi nhà nằm ở đâu, 
Đông hay Tây, Nam hay Bắc. Đức Phật nắm ngay trung tâm điểm ấy khi 
Ngài chê bai các nhà đàm huyền luận diệu đương thời toàn đưa ra những 
giáo lý không tưởng, những truyền thuyết trống rỗng, những chỉ dẫn vu vơ. 
Thiền muốn ta cất cái thang lầu đúng ngay trước mặt ngôi nhà đưa thắng vào 
tầng lầu chót của ta. Có thế ta mới nói được: “Đây là thể tánh thực, đây là 
ngôi nhà thực”; và đó là lúc mặt tận mặt ta đối diện với cái ngộ, hiệp thực ở 
trong ta.[29] 


——-O0O--- 
7. 


Ngộ không phải là một tâm phái bịnh hoạn thuộc phạm vi tâm lý học bất 
thường. Thật ra không gì “thường” hơn tâm trạng ấy. Khi tôi nói đến đại 
biến có tinh thần, ắt có người toan nghĩ răng đối với Thiền thường nhân nên 
“kính nhi viễn chỉ”. Đó là hiểu oan cho Thiền, khốn nỗi đó lại là ý kiến của 
đôi nhà phê bình cố chấp. Vì như Nam Tuyển tuyên bố, Thiền là bình 
thường tâm[30]Sau này có chú tiểu hỏi Thiền sư Báo Từ Văn Khâm ( - 
928) thế nào là bình thường tâm, sư đáp: 


Cơm ăn trà uống tùy theo thế 


lề 2š ES Êk _L Bễ Rợ ¡ 
Nước ngắm non xem thích bấy tình 
ãZ+k*k5SuB§ð' 


Cánh cửa mở ra ngoài hay mở vào trong là tùy ngạch cửa. Nhưng hễ mở 
được là trong chớp mắt tất cả đổi khác hết, và ông có thiền. Và ông hiện 
thực là toàn bích, là “bình thường”, và mãi mãi. Hơn nữa, trong khi ây, ông 
còn được của báu nhất đời. Mọi hoạt động của tâm trí ông giờ đây chuyên 
theo một chiều khác, thoải mái hơn, yên tịnh hơn, đầy vui tươi hơn bất cứ gì 
từ trước ông đã nếm qua. Phong thái đời ông cũng đổi theo, đường như có 
cái gì đang rạo rực hồi xuân. Hoa xuân như lộng lẫy hơn, dòng nước đầu non 
như chảy mát rượi hơn, trong vắt hơn. Cuộc cách mạng bản thân mở ra một 
cảnh giới như vậy không thê gọi là bất thường. Bởi cuộc sống được thanh 
thản vui tươi hơn, mà còn biến hiện bao la trùm cả vũ trụ, vậy ngộ phải là 
cái gì rất lành mạnh, vô cùng bồ ích, rất đáng cho ta nỗ lực chứng đến. 


——-O0O--- 
8. 


Chúng ta thường tưởng như mình sông chung trong một thế giới như nhau, 
nhưng ai dám bảo cái kia kìa, nằm dưới đất trước cửa số kia, mà thói thường 
gọi là cục đá, là một vật giống như nhau đối với tất cả chúng ta? Tùy cách 
nhìn khác nhau, với người này đá chăng phải là đá, trong khi với người khác 
mãi mãi đó chỉ là một mẫu khoáng sản địa chất học không giá trị. Quan điểm 
chia rẽ đầu tiên ấy kéo theo sau này từng loạt bất đồng ý kiến và cùng tận 
trong sinh hoạt đạo đức và tâm linh. Chỉ một chút vặn tréo trong nếp cảm 
nghĩ của ta là cả một thế giới sai biệt diễn ra giữa ta và người! Với Thiền, 
ngộ là cái vặn tréo Ấy, hoặc nói đúng hơn, là sự vặn siết lại cái đinh ốc Ấy, 
không phải vặn theo chiều điên đảo, mà là vặn sâu vào bên trong, thỏa đáng 
hơn, và kết quả là hiển lộ cả một thế giới giá trị hoàn toàn mới lạ. 


Cũng vậy, ông và tôi, chúng ta uống trà. Bên ngoài quả thực chăng có gì 
khác trong hành vi của chúng ta, nhưng bên trong làm sao nói được cái hồ 
sâu chia rẽ giữa ông và tôi như thế nào? Có thê lắm trong cách uống của ông 
không có gì là Thiền hết, còn phong thái của tôi nhuốm đầy Thiên vị. Lý do 
là hành động của người này kẹt trong khuôn khổ của trí thức suy luận, còn 
người kia thì thoát ngoài; nghĩa là ở người này là lý trí ngự trị, tự xác định 


những quy tắc cứng đờ nên làm gì cũng vướng mắc, không cởi bỏ được 
những ràng buộc tỉnh thần; còn ở người kia là một con đường mới khai 
phóng ra, không biết vướng mắc là gì trong khi hành động; cuộc sống ở đây 
không chia thành chủ khách, không phân hóa thành người làm và việc làm. 
Nên với họ, ngay lúc ấy, uống trà là tất cả vậy, là toàn thể vũ trụ[31].Thiền 
là hiện sinh, Thiền là tự do vậy, trong khi đời sống thường của chúng ta là 
một vòng kiềm tỏa; ngộ là bước đầu đi đến tự do tự tại. 


-—-o0O--- 
Ủ, 


Ngộ là Giác - tam bồ đề. Bởi Đạo Phật là Đạo giác, như ta đã thấy trong 
kinh điền ban sơ cũng như các bộ luận sau này; hơn nữa, Thiền xác định ngộ 
là tuyệt đỉnh của pháp Phật thì tự nhiên ngộ phải được coI như thê hiện chân 
tinh thần của giáo lý nhà Phật. Thiền tự coI như truyền tâm ấn Phật, độc lập 
đối với mọi luận giải biện chứng của tất cả kinh điển, thuộc Đại Thừa cũng 
như Tiểu Thừa, điều ấy không có gì quá đáng đối với cơ bản khai tông của 
Thiền khác biệt với các pháp môn Phật giáo khác nảy nở ở Trung Hoa và 
Nhật Bản. Dầu muốn nghĩ thế nào, chắc chắn Thiền vẫn là một phần di sản 
tỉnh thần quý nhất, hơn nữa, ở nhiều phương diện, còn là đặc thù nhất, lưu 
lại cho các dân tộc Đông phương này. Dầu ta có coi đó như một hình thức 
Phật giáo thuần lý siêu hình như Tây phương đã biết qua trong triết học 
Plotinus, Eckhart, và vài người khác, thì văn học Thiền hưng khởi tứ thời 
Huệ Năng (638-713) và nay còn giữ đủ vẫn đáng cho các nhà thông thái và 
người tìm chân lý bỏ công nghiên cứu. Ngoài ra còn các bộ công án cực tả 
diễn trình tu chứng và ngộ giải là một kho tàng kỳ diệu nay còn nắm trong 
tay các Thiền sư ở Nhật Bản. 


——-o0O--- 


[1] Khai ngộ: là mở trí huệ để chứng vào chân lý (đạo). Danh từ này xuất 
phát từ thành ngữ “khai thị ngộ nhập trong tri kiến Như Lai” của Đại Thừa 
giáo. “Tri kiến Như Lai” là Phật trí. “Khai” là mở ra trên vô minh; “thị” là 
chỉ cho thấy; “ngộ” là chứng lẫy; “nhập” là đi vào chân lý biến thành một 
với chân lý, không còn năng tr1 sở tr1 nữa. (D.G) 


[2] Trong Thiền nguyên chư thuyên tập, thiền sư Khuê Phong có nói khi Đạt 
Ma đên Trung Hoa thây ở đây hâu hêt các người học Phật đêu chưa đắc 
pháp, chỉ hiêu theo danh sô, hành theo sự tướng (dĩ danh sô vi giải sự tướng 


vi hành), nên phản ứng lại Đạt Ma mới chủ trương lây tâm truyền tâm chắng 
lập văn tự (D.G.) 


[3] Về bài luận này cũng như toàn bộ tác phẩm của Bồ đề Đạt ma, xin xem 
“Sáu cửa vào động Thiêu Thât”" do Trúc Thiên dịch, An Tiêm ân hành 1969. 
(D.G.) 


[4] Tánh có nghĩa là bổn thể, yếu lý, linh hồn hoặc cái bẩm sanh ở con 
người. “Thấy tánh” là danh từ thông dụng của các Thiền sư và chính đó là 
đối tượng của phép hành thiền. Chữ “ngộ” phổ thông hơn trong đại chúng. 
Hễ thâm nhập trong sự vật thì có ngộ. Danh từ này thường dùng theo nghĩa 
rộng để chỉ chung mọi sự hiểu biết cao thâm, nhưng riêng trong Thiền dùng 
theo nghĩa hẹp hơn - Trong bài luận này tôi dùng chữ tánh chỉ vào cái tính 
yếu nhất của pháp Thiền. Vì thấy tánh ngụ ý soi ngược lại để nhận ra cái gì 
vừa cụ thê vừa hàm dưỡng ở bên trong. Điều ấy có thể gây luận giải sai lầm 
dầu rằng ngộ cũng là một danh từ quá lông bông, không chân xác. Trong 
những trường hợp thông thường, không nặng về triết học lắm, chữ ngộ dễ 
dùng hơn, còn thấy tánh là ám chỉ riêng sự phát huệ, mở con Hiất bát nhã. Về 
giáo lý thấy tánh của Lục Tổ xin xem luận IV, lịch sử Thiền tông bài Thiền 
Huệ Năng. 


[5] Một trong số ba người con của Phật khi Phật còn là Bồ Tát ở một kiếp 
trước. Thiên Tỉnh làu thông kinh điển Phật giáo, nhưng kiến giải nghiêng về 
ngoan không (chấp đoạn) cuối cùng đoạ địa ngục (coi kinh Đại Bát Niết Bàn 
quyền XXXIII, bản Hán dịch của Pháp Hộ) 


[6] Nghĩa là không dạy ngôi thiền để cầu giải thoát (xem luận 4, đoạn nói về 
Huệ Năng và phép thấy tánh). Ở đây tôi xin thêm đoạn văn Huệ Năng giải 
thích về thiền định theo đốn giáo: Định và Huệ giống như đèn và ánh sáng. 
Có đèn “tức” có sáng, không đèn “tức” có tối. Đèn là thể của ánh sáng, cái 
sáng là dụng của đèn tuy hai mà một. Cũng vậy, định và huệ chăng phải hai. 
Định là thể của huệ, huệ là dụng của định. Tức là khi huệ phát thì định ở 
trong huệ, khi định phát thì huệ ở trong định; phép toạ thiền cốt chẳng dính 
theo tâm, cũng chắng định theo tịnh, cũng chẳng phải là chắng động. Sao gọi 
là ngồi thiền? Ngoài, đối với mọi cảnh giới lành đữ niệm chăng dấy lên gọi 
là toạ. Trong, thấy tự tánh chăng động gọi là thiền. Sao gọi là thiền định? 
Ngoài lìa hình tướng tức là thiền, trong chẳng tán loạn gọi là định. Trong 
thiền ngoài định gọi là thiền định. (D.G.) 


[7] Mã Tổ Đạo Nhất (709-788) là một Thiền sư kỳ hình kỳ tánh, dị ngữ dị 
hành, bước đi như trâu, mắt trừng như cọp, tiếng hét như sắm, lưỡi dài quá 
mũi, dưới chân có hai luân văn (hình bánh xe). Cùng với Thạch Đầu, Mã Tổ 
chỉ phối toàn thê giới tu Phật đương thời, một người là pháp chủ Giang Tây, 
một người là pháp chủ Hồ Nam. Sư dạy đạo bằng lối nói làm đánh hét điên 
đảo không biết đâu mà rờ. Môn đệ được Pháp của Sư có thêm tám mươi 
người, gấp đôi số người đắc đạo với Huệ Năng.(D.G) 


[8] Tức là không xếp bằng ngồi thiền để thành Phật. Từ thuở xa xưa của đạo 
Thiền ở Trung Hoa, khuynh hướng tĩnh toạ (quietism), suốt dòng lịch sử vẫn 
song hành với khuynh hướng trí đề cao yếu tố ngộ. Cả đến hiện đại, những 
luồng tư tưởng ây vân còn biểu hiện phần nào trong tông Tào Động cũng 
như tông Lâm Tế, mỗi tông có chỗ sở trường riêng. Riêng quan điểm của 
tôi là quan điểm trực giác, chẳng phải quan điểm tĩnh toạ, vì tâm yếu của 
đạo Thiền cốt ở chứng ngộ. 


[9] Trong bộ sách Mystics and saints of Islam (các nhà sư huyền bí Hồi 
Giáo) của Claude Field, đoạn nói về Hassan Basri, chép vầy: Ngày khác, tôi 
thấy một cậu bé cầm đuốc đến với tôi. Tôi hỏi: “Đuốc ở đâu đem tới đây?”. 
Cậu bé vụt thôi tắt ngọn đuốc, nói: “Này Hassan, ngọn đuốc đi về đâu, ông 
nói tôi biết đi, rồi tôi nói ông nghe ngọn đuốc từ đâu đến”. Cố nhiên sự trùng 
hợp ấy chỉ là hình thức vì Đức Sơn đạt ngộ từ một nguồn hoàn toàn khác 
hơn là sự thôi tắt ngọn đèn, nhưng đây là một sự trùng hợp khá thích thú nên 
xin dẫn lại ở đây. 


[10] Nguyên văn “hà tằng phi khứ”, dịch thắng là “sao từng bay mất” và 
dịch ý là “từ bao giờ chưa hề bay mắt đi đâu cả” thế nghĩa là bầy le le vẫn có 
đó từ vô thi đến vô chung. Bằng thủ đoạn ấy, Mã Tổ đặt Bách Trượng trước 
cái bất động trong cái động, trước cái khoảnh khắc vĩnh cửu bắt biến (instant 
éternel) mà Huệ Năng gọi là sát na tam muội. Qua cơn đau, Bách Trượng 
chết đi ở cảnh giới nhị nguyên đối lập để sống lại ở cảnh giới đại định vô 
phân biệt. Xin nói thêm ngoài Huỳnh Bá, Bách Trượng sau này còn truyền 
tâm ấn cho Vô Ngôn Thông. Thông sau sang Việt Nam mở phái Thiền Vô 
Ngôn, là dòng Thiền chánh thống thứ nhì sau dòng Lưu Chi (DG) 


[11] Sở tri: kiến thức. Phật giáo cho kiến thức gây trở ngại cho chân lý xuất 
hiện nên có tên “sở tri chướng” (D.G ) 


[12] Coi bài luận VI thực tập. 


[13] Coi bài V tiếp sau. 


[14] Từ Huỳnh Bá, Lâm Tế thạnh hành lối đánh đá và hét này dùng làm 
phương tiện khai ngộ, như lời tục thường nói: “Đức Sơn hét, Lâm Tế hèo”. 
Đó gọi là Thiền Không và Thiền Hát. 


[15] Ba câu chuyện trên thuật theo Truyền đăng lục và Bích nham lục.(D.G.) 


[16] Câu hỏi là "thập ma vật nhằm ma lai?”. cầu đáp là "thuyết tự nhất vật 
tức bât trúng” CoI luận bôn, phân IV, chương Thiên Huệ Năng. 


[17] Câu hỏi là “thập ma nhẫm ma lai?”, câu đáp là “thuyết tự nhất vật tức 
bất trũng”. Coi luận bốn, phần IV, chương Thiền Huệ Năng . 


[18] Đó là một công án lừng danh thường chư sư trao cho người học đạo để 
khai thị. Câu chuyện như thế này: Có người hỏi Triệu Châu con chó có Phật 
tánh không, Châu đáp: “VÔ”(không có) Dầu là “vô”, môn đồ của Lâm Tế 
hiện nay không coi đó là phủ nhận, theo nghĩa ẤP The. mà đoán chắc 
có liên hệ đến cái gì rất thực tiễn nữa; cái gì ấy, người học đạo phải tìm ra, 
tự mình, không thể nhờ người khác, vì không ai giải thích được. Đó là công 
án “VÔ” của Triệu Châu. Công án là một luận đê, một câu nói, hoặc một bài 
toán các Thiền sư trao cho học trò để giải quyết, và giải quyết được là kiến 
chiếu được nội tâm, và thấy tánh. Đề tài này sẽ bàn rộng ở bộ Thiền luận II 


[19] Một công án khác để tham quán. Một ông Tăng hỏi Triệu Châu: “Muôn 
vật trở vê một, một trở vê gì?”, Châu đáp: “Lúc tôi ở Thanh Châu có may cái 
áo nặng bảy cân”. 


[20] Một công án là một câu hỏi, tức một đề án. Đề án nào cũng là nguồn 
kích động người cầu đạo quyết liệt đi tới, sức kích động đó tức là nghi tình, 
nghi niệm hoặc đại nghi. Xét một công án gọi là tham công án cũng gọi là 
tham thoại đầu hoặc chiếu cố thoại đầu. Ngoài ra chữ thoại đầu còn có nghĩa 
siêu hình hơn chữ công án. (D.G.) 


[2I] Bạch ấn Huệ Hạc (Haknin Ekaku) là tổ khai sáng phái Thiền Lâm Tế 
mới ở Nhật. Các cao tăng hiện tại của phái này đều thuộc dòng Thiền Bạch 
Ấn rọi truyền xuống. 


[22] Đại nghĩ: nghĩ ngờ lớn, nhưng không phải cái nghi theo nghĩa thường. 
Đó là trạng thái tập trung tư tưởng cao độ nhât 


[23] Nham Đầu (828 - 887) là một cao tăng đời Đường. Ông bị cướp giết, 
khi chết, tiếng rống của ông nghe xa đến mấy dặm. Khi Bạch Ân mới học 


Thiền, bi kịch ẫy diễn ra trong đời một cao tăng Thiền đạo hạnh vượt ngoài 
tất cả tội lỗi của thế nhân khiến ông bị chấn động cả tâm thần và ông tự hỏi 
Thiền có thật là bộ kinh cứu khổ không. Do đó Bạch Ấn ám chỉ đến Nham 
Đầu. Điều cần lưu ý là đưới mắt Bạch Ấn, Nham Đầu ở đây là một nhân vật 
sông, không phải là hình ảnh trừu tượng hoặc khái niệm hư tưởng. 


[24] Công án Thiên cũng gọi là “cát đẳng”, theo nghĩa đen là “giây sắn giây 
bìm, giây mơ rễ má” mọc quân quít vào nhau không gỡ nổi, vì chư sư cho 
rằng ngay trong bản chất Thiền không có gì là công án hết; đó chỉ là trò đặt 
bày vô lỗi làm rối thêm sự vật tự nó rất đơn giản. Chân lý Thiền chẳng cần 
đến công án. Công án có tất cả 1.700 câu dùng để thử lại độ chánh giác của 
người tu. 


[25] Quốc Sư Phật Quang (1226 1286) tức là Thiền sư Vô Học Tổ Nguyên, 
người Trung Hoa, sang hoăng hóa ở Nhật nhằm thời gia tộc Hojo đang trị vì 
ở Khiêm Thương: ngài dựng ngôi Viên Giác Tự, một trong số Thiền Viện 
hữu danh ở Nhật. Khi ngài còn ở Trung Hoa, chùa ngài bị quân Nguyên 
chiếm, chúng toan giết ngài. Ngài bình thản ngâm: 


Trời đất không đâu chỗ cắm dùi. 
Là không, không hết, ông và tôi. 
Vui thay ba thước gươm Nguyên xuống. 
Cắt ngọn gió xuân giữa chớp lòe. 


[26] Hình ảnh sống động ví như tia chớp nhoáng lóe. Ngộ cũng ví như tia 
chớp ấy thoắt bừng ra tự tâm thức, soi sáng toàn thể thế giới. Thành ngữ: 
“kích thạch hỏa thiêm điện quang” (lóc lửa đá. nhoáng ánh điện) mô tả bốn 
chất của cái ngộ ấy, đột ngột và chiếu diệu vô cùng tận. (D.G.) 


[27] Đại nghi, hoặc nghỉ tình, nghi niệm, nghi đoàn đây không liên hệ gì đến 
cái doute philosophique của Descartes. Thiền tông đặt nghi tình làm một 
trong ba điều kiện thiết yếu để tham công án, đó là đại ý chí, đại tin tâm, đại 
nghi tỉnh. Nghĩ tình là nguôn kích động lực thúc đây hành giả từng giây từng 
phút nhảy sẵn vào hư vô, dầu đó là địa ngục cũng mặc. Nên thiền sư Huệ 
Khai, trong Vô môn quan, nói: “Hãy đem hết ba ngàn sáu trăm khớp xương, 
tảm vạn bốn ngàn lỗ chân lông đúc thành khối nghi tình công phá vào chữ 


“Vô” ấy của Triệu Châu. Ngươi hãy như người nuốt phải viên sắt nóng, trạo 
trực ói tới ói lui vẫn không mửa ra được, có thế mới gội sạch hết kiến thức 


chỗồng chất bấy lâu. để rồi nỗ bùng lên như trời long đất lở. Chừng như 
ngươi vừa đoạt được cây đao thanh long của Quan Công cầm tay qua ải gặp 
Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, được tự tại ngay tại đầu bờ sanh tử, dạo nỗi 
vui du hí qua sáu nẻo luân hồi, bốn đường sanh hóa”. (D.G 


[28] Truyền đăng lục chép lại những câu chuyện ngộ đạo ngắn gọn, văn tắt 
chỉ vài hàng, khiến người đọc có cảm tưởng ngộ chỉ là một trò chơi dễ như 
ăn cơm uống nước. Tuy nhiên, đâu có thê thế được. Ấy là vì sách chỉ chép 
lại giai đoạn rung cây cho trái chín rụng xuống, nhưng còn biết bao giai 
đoạn diễn ra trước khi trái chín từ mầm đến nụ, hoa, trái ..v.v... phải bao 
ngày nắng đêm sương, bao mưa gió dãi dầu, sách không chép đến nên người 
đọc phải tự mình bổ khuyết vào. Đọc sách phải sáng tác là vậy. (D.G.) 


[29] ditthe va-dhamme sayam abhinna sacchikatva. 


[30] Bình thường tâm: Những cảm nghĩ thông thường đáp ứng với cuộc 
sông hăng ngày như ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ, v.v... 


[31] Trong nhập đạo yếu môn luận, có người hỏi Thiền sư Huệ Hải: “Hòa 
thượng tu hành dụng công như thế nào?” Sư đáp: “Đói thì ăn cơm, mệt thì đi 
ngủ” - Như thế có khác gì thế tục? - Có khác là vầy: người đời ăn mà chăng 
khứng ăn, trong khi ăn còn vọng cầu trăm thứ, ngủ Tà chăng khứng ngủ, 
trong giấc ngủ còn toan tính ngàn điều. Chỗ chăng giống nhau là vậy.(D G.) 


_—-o0Q--- 
Luận sáu - THIÊN PHÁP THỰC TẬP 


“Thiền là gì?”. Đó là một câu hỏi rất khó trả lời, không thê trả lời cho vừa ý 
người hỏi; vì Thiền từ khước tất cả, cả ý định mô tả hoặc định nghĩa Thiền. 
Vậy, để hiểu Thiền, phương pháp hay nhất hắn là phải học thiền và hành 
Thiền ít nhất vài năm tại Thiền đường. Thế nên dầu đem hết tâm trí nghiền 
ngẫm thiên cảo luận này e bạn đọc vẫn không khỏi hoang mang về đại nghĩa 
của Thiền pháp. 


Thật vậy bản chất của Thiền thoát ngoài tất cả định nghĩa và giải thích; nói 
một cách khác, không bao giờ chuyển hóa Thiền thành khái niệm được, hoặc 
mô tả được bằng ngôn từ hợp lý. Vì lý do đó, các Thiền sư tuyên bố thiền 
độc lập với chữ nghĩa - bất lập văn tự - vì đó là một sự truyền riêng ngoài tất 
cả giáo lý chánh thống - giáo ngoại biệt truyền. Dầu vậy, mục đích của bài 


luận này không nhằm chứng minh suông Thiền là cái không thê hiểu được, 
và như vậy không ích gì bàn nói đến. Chủ tâm của tôi, trái lại, là thử tận lực 
làm sáng tỏ ra, dầu kết quả phải thiếu sót và lệch lạc. Muốn vậy, có năm bảy 
đường, vì về Thiền, ta có thê đề cập đến dưới nhiều phương diện khác nhau, 
về tâm lý, hoặc bản thể, hoặc hình tướng, hoặc dõi theo dòng lịch sử như tôi 
đã trình bày phần nào ở những bài trước. Phương diện nào cũng đặc biệt 
quan hệ như nhau, muốn thông suốt hết phải nhiều năm chuẩn bị. Ở đây, 
điều tôi định làm chỉ nhằm vào phương diện thực tiễn của vấn đề nêu lên vài 
khía cạnh hành Thiền theo như chư sư đã thực hành để khai thị môn đồ. Sự 
tham cứu những tài liệu ấy sẽ giúp ta đi sâu vào tình thần đạo Thiền và đạt 
đến chỗ tột cùng có thể đạt tới được. 


——-O0O--- 


I. TỎỔNG QUAN 


Thiên, theo thiển ý, là chỗ quy thúc cuối cùng của mọi triết học và tôn giáo. 
Tất cả có gắng tinh thần phải thúc kết tại đó, hoặc phát ra từ đó, nếu muốn 
có được bất cứ kết quả cụ thê nào. Tất cả tín ngưỡng đạo giáo phải trào ra từ 
đó nếu muốn chứng tỏ có hiệu năng và sinh lực tác động vào sinh hoạt của 
chúng ta. Vậy, Thiền phải đâu là nguồn nước riêng tư cho tư tưởng sinh hoạt 
Phật giáo; nguồn Thiền cũng rất đồi dào trong Công giáo, Hồi giáo, Lão 
giáo, và cả trong Khổng giáo duy thực nữa. Tất cả nhưng tôn giáo và triết 
học ấy, sở dĩ đầy khởi sắc và sinh lực, sở đĩ giữ được tinh thần giúp ích đầy 
hiệu năng, vì trong đó có cái tôi gọi là yếu tô thiền. Nếu chỉ bằng vào triết lý 
kinh viện suông, hoặc nghi thức hành đạo suông, chắc chắn không bao giờ 
gây được một lòng tin sống động. Tôn giáo đòi hỏi đến cái gì kích động tự 
bên trong mới có đủ nội lực để hành động và tác động. Tri thức vẫn có chỗ 
dùng trong phạm vi của nó, nhưng nêu nó muốn bao trùm luôn miếng đất 
tôn giáo ắt cuộc sống phải cạn nguồn. Còn tình cảm, cũng như tín ngưỡng 
suông, bởi mù quáng, nên gặp gì năm lấy, chấp làm cái thực cứu cánh. Sự 
cuông tín vẫn đầy sinh lực thật đấy, bởi nặng bổn chất bạo phát, dễ nô, 
nhưng đó không phải là tôn giáo chân chánh, nên hậu quả khó tránh là dễ 
gây sụp đồ cho toàn thể hệ thống, chưa nói đến vận mạng của chính nó. 
Thiền là cái đưa đạo tâm vào con đường chánh, và đem sinh khí đến cho trí 
thức. 


Sở dĩ vậy vì Thiên đem đên cho con người một cái nhìn mới phóng vào sự 
vật, một cách thưởng thức mới cái chân thiện mỹ của vũ trụ và nhân sinh, 
phát minh một nguôn tĩnh lực mới tự tâng sâu thăm nhât của tâm thức, và 


tạo ra một cảm giác sung mãn và tự tại ở con người. Nói một cách khác, 
Thiền tạo phép lạ bằng cách khám phá toàn bộ then máy sinh hoạt nội tâm, 
và mở rộng ra cả một thế giới từ trước chưa hề mơ tưởng. đến. Đó có thê gọi 
là một cuộc phục sinh. Và dầu rằng chủ trương đối lập hắn với tri thức luận 
giải Thiền lại có khuynh hướng đề cao yếu tô trí giải lên trên tất cả trong 
toàn bộ then máy cách mạng tâm linh — và như vậy Thiền là Phật giáo vậy. 
Đúng ra ta nên nói Thiền sử dụng ngôn cú của triết học lý giải. 


Trong Thiền Tông, yếu tố tình cảm hắn là không bật nổi như trong Tịnh Độ 
Tông, pháp môn chủ trương lòng tin là tất cả. Thiên, trái lại, nhắn mạnh hơn 
ở cái thấy (kiến) hoặc cái biết (tri) - cố nhiên biết bằng trực giác, chẳng phải 
bằng luận giải. 


Theo Thiền lý, chúng ta đều bị trói buộc quá nghiệt ngã trong nếp cảm nghĩ 
giả tạo, kẹt hắn trong thế nhị nguyên đối đãi. Không một cánh cửa “tương 
nhập” nào được phép mở, không một sự “tương dung” nào giữa các đối thể 
được phép xen vào cái hợp lý thường ngày của chúng ta. Cái gì thuộc về 
Chúa thì chẳng phải ở thế gian này, và cái gì thuộc vê thế gian này thì chẳng 
hợp với thánh thể. Đen chăng phải là trăng, trắng chăng phải là đen. Cọp là 
cọp, mèo là mèo, không bao giờ là một được. Sông thì chảy dài, núi thì cao 
ngât. 


Sự vật là vậy, tư tưởng là vậy, trong thế giới của tình thức và của khuôn 
phép luận giải này. Thiền lật đồ kế hoạch tư tưởng ấy, và thay vào một cái 
mới, trong ây không có cái hợp lý, mà cũng không có thị phi tư tưởng hai 
chiều. VÌ tập quán cô truyền. nên fa tin vào tư tưởng nhị nguyên đối lập. Tin 
tưởng ấy có hợp với thực tế không, đó là một vân đề khác, cần khảo sát 
riêng. Thường ta không tra hỏi thắng ở sự vật mà chỉ chấp nhận càn những 
gì thắm nhuằn sẵn trong trí óc ta; vì chấp nhận như thế thì gọn hơn, tiện hơn, 
và đời ta nhân đó được thoải mái thêm phần nảo - nhưng có thật vậy không? 
Chúng ta ai cũng nặng bản chất bảo thủ không phải vì ta lười, mà chính vì 
nông nỗi ta muôn được an phận thủ thường. Nhưng rồi có lúc cái hợp lý cổ 
truyền ấy tỏ ra không thật nữa, ấy thế là bắt đầu ta cảm thấy đủ thứ mâu 
thuẫn và rạn nứt, và cô nhiên đủ thứ khắc khoải ê chề Tay rứt tâm hồn ta. Ta 
đánh mất cái thế an vui tưởng hưởng được khi ta nhắm mắt đi theo những 
nếp cảm nghĩ ngàn đời. Eckhart nói rằng chúng ta ai cũng tìm đến chỗ nghỉ 
yên, dầu hữu ý hoặc vô tình, như những cục đá cứ lăn lóc mãi cho đến khi 
gặp đất. Thật ra niềm yên vui ta tưởng hưởng được trước ngày ta mở mắt 
trước những mâu thuẫn năm trong nếp sống luận lý cũng ví như hòn đá tiếp 
tục rơi xuống đất, không phải là cái yên vui chân thực. Đâu là miếng đất 


thuần nhất bắt nhị (non-dualism) để ta được nghỉ yên trong vui tươi và hạnh 
phúc? Xin dân lại lời Eckhart: 


“Có lắm người tưởng rằng ta phải thấy Chúa y như Chúa đứng bên này, còn 
ta đứng bên kia. Đâu phải vậy. Chúa với tôi chỉ là một trong động tác thây 
Chúa của tôi”. 


Chính trong cái “chỉ là một” tuyệt đối ấy Thiền đặt căn bản cho đạo pháp. 


Khái niệm “chỉ là một” không thuộc độc quyên của Thiên; nhiêu tôn giáo, 
triết học khác cũng giảng chung giáo lý â Ấy. Giống như các đa thần, nhất. thần 
giáo khác, Thiên chỉ nêu suông nguyên tắc ấy, ngoài ra không có yêu tố đặc 
thù nào hết, ắt nó không tồn tại như hiện nay. Nhưng trong Thiền có cái gì 
độc đáo riêng tạo thành sinh mạng Thiền, và chứng minh tin tưởng Thiền là 
di sản tinh thần cao quý nhất của văn hóa Đông phương. Vài cuộc đối thoại 
sau đây cho ta một ý niệm về phương pháp tu tập Thiên. 


Một ông tăng hỏi Thiền sư Triệu Châu (778-897) một cao tăng Trung Hoa: 
“Thê nào là câu nói cùng tuyệt?”[I] Thay cho lời đáp thỏa đáng, Sư chỉ nói: 
“Phải”. Ong tăng không nhận ra ý nghĩa của chữ “phải”, tưởng là Sư chưa 
đáp, bèn hỏi lại. Sư hét to: “Bộ tôi điệc sao?” 

Lần khác, cũng về câu nói cùng tuyệt ấy, Triệu Châu ho. Ông tăng hỏi gạn: 
“Như vậy đó chăng?” — “G1à cả như bân đạo ho chút không được sao?”, Sư 
hỏi quật lại ông tăng. 

Lần khác, vẫn với Triệu Châu, có ông tăng hỏi: 

- Thế nào là đệ nhất cú? 

- Ông hỏi gì? 

Ông tăng lặp lại: “Thế nào là đệ nhất cú?” 

- “Ông biến thành nhị cú rồi”, đó là lời phán quyết của Triệu Châu[2]. 

Một ông tăng hỏi Thủ Sơn (926-992): 


Người xưa nói: “Có một câu ai thấu được là tự nhiên siêu thoát ngàn ức kiếp 
nghiệp thân”[3 ], đó là cầu nói gì? Sư đáp: 


“Trước mũi ngươi đó”. 
- Rôt ráo nghĩa là gì ? 
- Tôi chỉ biệt nói thê. 


Như ta thấy đó, thật không gì tầm ruồng hơn là giải quyết như vậy vấn đề 
trọng đại nhất của nhân sinh, là cái một, hoặc nguyên lý tối thượng! Nhưng 
đó chính là chỗ độc đáo của Thiên, siêu lên lý luận, vượt ngoài vòng khống 
chế của tư tưởng và phù hiệu hư ảo. Như đã nói trước, Thiền không tin tri 
thức, không viện phép biện luận cô truyền đối đãi, tự nắm lấy vẫn đề bằng 
những thủ đoạn riêng. 


Tôi xin dẫn thêm vài thí dụ khác trước khi đi vào chánh đề. Ngày kia có 
người hỏi lão sư Triệu Châu: 


“Một ánh sáng chia ra muôn ngàn ánh sáng, tôi xin hỏi do đâu có cái ánh 
sáng một ây?” 

Câu hỏi này, cũng như mây câu hỏi trước đây, là một trong sô những vân đê 
cao siêu và hóc búa nhât của triệt học. Nhưng lão sư khỏi bỏ công giải đáp, 
cũng không cần cãi vã lắm lời. Sư chỉ vứt một chiếc giày cỏ đang mang, 


không nói gì hết. Thế nghĩa là gì? Muốn hiểu, ta phải mở được “con mắt thứ 
ba”, huệ nhãn, và tập nhìn sự vật bằng một nhãn quang mới. 


Còn nhiêu câu vân đáp thuộc chung một đê mục. Xin dân vài câu: 


Một ông tăng hỏi Thiền sư Lư Sơn: “Muôn vật rốt cùng trở thành không, cái 
không trở thành gì?” Sư đáp: 


- Lưỡi ngắn quá không giảng được. 

- Sao lại ngắn quá? 

- Trong và ngoài đồng một thể “như” 

Một ông tăng hỏi Thiền sư Khê Sơn (2): 

“Khi nhơn duyên hết thì tất cả trở thành không, vậy cái không trở thành gì?” 


Sư gọi tên ông tăng, ông tăng “vâng”. Sư hỏi: “Đâu là cái không?” - Thỉnh 
sư chỉ dạy. Sư đáp: “Cũng như tên rợ Hô căn hột tiêu” 


Hỏi về ánh sáng là hỏi về căn nguyên, còn hỏi về cái không như trên là hỏi 
về mục đích, vì vẫn đề cần giải quyết là sự trở thành đến cực vi của cái 
không. Nhưng siêu lên thời gian và lịch sử, Thiền chỉ nhận có trở thành 
trong vô thủy và vô chung. Hệ biệt căn nguyên của một ánh sáng thì đông 
thời ta cũng biệt luôn đâu là chô đên của cái không. 

Các Thiền sư chứng minh như thế nào cái thấy mới lạ ấy cho môn đệ? 
Phương pháp dùng đên tự nhiên vượt ngoài thói thường, lê lôi, luận lý, nên 
người ngoài cuộc không hiệu nôi. Mục đích thiên cảo luận này là mô tả 
những phương pháp ây, xêp thành hai loại chánh như sau : 

- Phương pháp nói 

- Phương pháp chỉ thắng. 

Phương pháp nói có thể chia ra : 

1. Nói nghịch 

2. Nói vượt qua 

3. Nói chối bỏ 


4. Nói quyết 





5. Nói nhại ; 
6. Hét.. v.v... 


Phương pháp trực chỉ hoặc chỉ thắng dùng đến cơ thể, và có thể chia ra 
nhiều nhóm nhỏ như cử động, đánh đá, làm một loạt động tác nhất định, sai 
bảo người làm, v.v... Ở đây tôi không định đưa ra một bản xếp loại theo 
khoa học, và đầy đủ tất cả phương pháp chư sư sử dụng nhằm khai thị cho 
môn nhân trong diệu lý Thiền, nên không tận dụng đề tài trong thiên cảo 
luận này. Sau này tôi sẽ trình bày. đầy đủ hơn về phép trực chỉ. Nếu bạn đọc 
nhân đấy có được một sự hiểu biết nào về khuynh hướng chung và đặc tánh 
Thiền, tác giả tự co1 như nhiệm vụ đã tròn. 


——-O0O--- 


II. NÓI NGHỊCH 


Chúng ta đều biết các nhà huyền học thích dùng lỗi nói nghịch để phô diễn 
cái thấy riêng. Chẳng hạn như nhà huyền học Công giáo có thể nói như thế 
này: “Chúa là thật, nhưng Chúa không là gì hết, Chúa là hư không vô biên; 
Chúa có mà không có. Nước của Chúa khách quan hiện hữu ở ngoài và đồng 
thời cũng ở trong tôi. Tôi là địa ngục là cũng là thiên đàng”. Một thí dụ 
khác: Eckhart nói đến “cái hắc ám thánh kinh” hoặc “cái động ngưng đứng”. 
Tôi tin rằng lược qua phần văn học bí giáo, ta có thể lượm lặt đủ câu đàm 
huyền luận diệu thành một pho hợp tuyên phi lý nghịch đè. 


Thiền vẫn nằm trong công lệ Ấy, có khác là ở cách diễn đạt chân lý, Thiền có 
cái gì kỳ đặc của Thiên. Cái gì ây là sắc thái cụ thê và sinh động trong lôi 
nói. Thiên không chịu nôi cái trừu tượng. Xin đưa vài thí dụ. 

Phó đại s1[4|nó! : 

Tay không: nắm cán mai 

Zz + iU ð 5 

Đi bộ: lưng trâu ngồi 

2 Íí1 8ã 2k + 

Theo cầu qua bến nước 

Ä Ít ‡R L 18 

Cầu trôi nước chăng trôi 


lễ ZÄ 2K ^ XÃ 


Thật là phi lý không gi hơn, nhưng cái phi lý â ấy lại tràn ngập trong Thiên. 
“Hoa không đỏ, liễu không xanh”, đó là một câu nói đầu miệng trong đạo 
Thiên, thuộc thê phủ định, và được coi như tương đương với thê khăng định 
này : 


Hoa thì đỏ, liễu thì xanh. Đặt theo hình thức luận lý học, câu ấy sẽ là thế 
này: “A vừa là A vừa chẳng phải là A” Nếu vậy, tôi là tôi, mà ông cũng là 
tôi. Triết học Án Độ gọi thế là tat tvam asi, “ông là cái kia”. Nếu vậy thì 
thiên đường tức địa ngục, và Thiên Chúa tức Sa Tăn. 


Với người Công giáo mộ đạo, thật không gì chói tai hơn là Thiền? Ai đời 
Cam uông rượu mà Quít say! Ấy thế mà ông Duy Ma, con người im lặng 
như sâm sét ây[5]. lại tâm sự rằng ông bịnh vì chúng sanh bệnh. Quả thật tất 
cả những tâm hồn chí thánh chí thiện đều thân thiết mang frong người cái 
Đại Nghịch Lý của vũ trụ vậy. Nhưng tôi đi xa đề quá rồi. Điều tôi muốn nói 
là, trong lỗi nói nghịch, Thiền dám cụ thể một cách táo bạo hơn những đạo 
giáo huyền học khác. Thật vậy, những câu nói của các phái này thường chỉ 
lần quân quanh nhân sinh, hoặc Chúa, hoặc vũ trụ, còn Thiền mang luôn cái 
điên đảo thị phi vào cả trong tình tiết sinh sống thường tục hằng ngày. Thiền 
không ngại thờ ơ chối bỏ tất cả những gì thân thiết nhất trong kinh nghiệm 
của chúng ta. “Tôi đang viết đây mà chưa hề viết một chữ; có lẽ ông đang 
đọc đấy, nhưng trong đời không có ai đọc hết. Tôi điếc tôi mù, nhưng tôi 
thấy đủ thứ sắc màu, phân biệt đủ tiếng động”. Cứ thế, các Thiên sư tiếp tục 
mãi, không cùng. 


Ba Tiêu, một Thiền sư Cao Ly vào thế kỷ thứ chín, có lần nói một bài pháp 
nôi tiêng như vây: 


Ông có một cây gậy, tôi cho ông một cây gậy. 

MB # k 7 ñ# ER 8Ñ #È LÝ 

Ông không có cây gậy nào, tôi đoạt mất của ông cây gậy 
MB 4 # k ƒ # § ME Ðf 


Có người hỏi Triệu Châu lão nhân, vị cao tăng ta được biệt qua nhiêu lân, ví 
có người nghèo đên xin, Sư lây gì cho. Châu đáp : 


“Ông ta thiếu gì đâu?” 
 ®A 2? 


Lân khác, cũng vê câu hỏi nghèo, một Thiên sư đáp : 


“G1ữ chặt lây nó!” 


Sau đây là lời đáp có vẻ an ủi hơn của Nam Viện Huệ Ngung ( -952) cho 
một ông tăng cùng khôn: 


“Chú nắm trong tay thiếu gì châu báu”. 
Nghèo là một vấn đề vô cùng quan trọng trong việc hành đạo - không phải 


chỉ nghèo về vật chất mà cả theo nghĩa tâm linh. Sự nghiêm trì giới luật phải 
đặt trên một căn bản thâm diệu hơn là điêu chê dục vọng, dứt tham câu, phải 


` 
SN 


là một cái gì vừa thiệt thực, vừa “cao đạo”. Câu nói: “nghèo ở tâm hôn” của 
Eckhart, dâu bên Công giáo muôn hiêu thê nào, vẫn là một câu nói đây ý 
nghĩa cho hàng Phật tử, nhât là cho giới tu Thiên. 


Thầy Thanh Thoát đến bạch với Tào Sơn Bồn Tịch (§40- 901), một đại sư 
thuộc ngành Thiên Tào Động ở Trung Hoa: 


“Thanh Thoát con nghèo khó côi cút, xin hòa thượng chân tế”. 
Sư gọi: - Thanh Thoát ! 
- Dạ Ï 


Sư nói: “Ở quán rượu Bạch Gia Thanh Nguyên[ó], thầy nốc hết ba chung 
sao còn nói rượu chưa dính môi?”. 


Một khía cạnh khác của cái nghèo được sư Hương Nghiêm phô diễn trong 
bài kệ như sau: 


Khứ niên bần vị thị bần 

Kim niên bần thi thị bần 

Khứ niên vô trác chùy chi địa 
Kim niên chùy giã vô[7| 


Lần khác, một ông tăng hỏi Triệu Châu lão nhân ví có người đến với sư trần 
trụi, không gì dính thân hệt, Sư sẽ bảo họ thê nào, Sư đáp : 


“Vựt hết đi!”. 


đu T 3RI 


Nhưng thử hỏi người trần trụi, không gì dính thân hết, thì lấy gì mà vứt ? 
Còn với người nghèo khó, há có thể nói tự nơi anh ta anh chăng thiếu gì hết 
sao? Anh ta há chăng đang cần 8Ì, đến đây sao? Dầu những lời đáp trên có 
cao kiến thế nào, những nghịch lý ấy vẫn khiến ta sửng sốt, làm xáo trộn hết 
những nếp tư tưởng hợp lý quen thuộc của ta. Câu nói: 


“Nếu là người thấu đạt nên bắt lấy bò của dân cày, đoạt lấy cơm của kẻ đói” 
(Viên Ngộ) 


2a=®42AZS&8jẰjmjmXxxz+SðAxz R7 


là một khâu đầu ngữ quen thuộc của các Thiên sư, các ngài nghĩ răng có như 
vậy ta mới có thê cày sâu hơn, cuôc bâm hơn miêng ruộng tâm của ta, và lâp 
đây linh hôn ta đói khát chân lý. 


Người ta kế rằng có người đặt cho ông Okubo Shibun, một họa sĩ xuất thần 
vẽ trúc: làm một tâm bình phong rừng trúc. Họa sĩ nhận lời, và đem hết ngón 
tuyệt kỹ tạo thành một bức tranh trong đó trúc toàn một màu đỏ hoe. Khách 
hàng nhận được tranh trầm trồ mãi tài khéo phi thường của họa sĩ, tìm đến 
nhà họa sĩ để cảm ơn, nhưng thắc mắc ướm hỏi: “Xin lỗi tiên sinh, sao trúc 
đỏ như vậy?” Họa sĩ hỏi : 


- Ấy ông muốn nó màu gì? 

- Cố nhiên là màu đen. 

Họa sĩ hỏi bâng quơ : “Có ai thấy lá trúc đen bao giờ không nhỉ ?”. 

Khi ta trót quen nhìn sự vật một cách nào đó, rất khó cho ta đôi ý, và bắt đầu 
lại theo một đường lôi khác. Màu trúc có lẽ chăng phải đỏ, chăng phải đen, 
chăng phải màu vàng tím gì gì hêt như ta tưởng. Có lẽ nó đỏ thật đây, có lẽ 
nó đen cũng nên. AI biệt? Và biệt đầu những điêu ta tưởng là nghịch ây rôt 


cùng chắng øì là nghịch hết ? 


——-O0O--- 


III. NÓI VƯỢT QUA 


Ở đây hình thức phô diễn của Thiền là phủ nhận và vượt qua tất cả thế đối 
lập, tương đương phân nào với cái via negativa của các nhà huyên học. Điêu 
quan hệ, theo lời chư sư, là đừng kẹt vào bât cứ mệnh đê nào trong bôn 
mệnh đê sau đây gọi là tứ cú|[®|.Tứ cú là : 

I.Alà A. 

2. A không là A. 

3. A vừa là A vừa không là A 

4. A không là A mà cũng chẳng không là A. 

Hễ có phủ nhận hoặc chấp nhận là chắc chắn ta rơi vào một trong nhưng 
công thức luận lý ây của phép biện chứng Ấn Độ; hề trí óc còn theo con 
đường mòn nhị nguyên ây thì hậu quả đó đành là không tránh được. Vì bôn 
thê của lý luận là vậy nên. dĩ nhiên ta không thê phát biêu gì khác hơn thê 
được. Nhưng Thiên cho răng chỉ khi nào ta không khăng định cũng chăng 
phủ định mới đạt lý. Hăn nhiên đó là thê kẹt hai đâu, nhưng đó lại là chỗ các 
Thiên sư luôn luôn thúc giục ta phải vượt qua. Thử coi các ngài thoát ra 
băng cách nào. 

Theo Vân Môn (? - 949): 

Tông môn tôi (Thiền) ngang đọc tự do, nắm bỏ tùy lúc. 

Một ông tăng hỏi : 

- Thế nào là bỏ? 

- Đông đi Xuân lại. 

Khi Đông đi Xuân lại thì như thế nào? 


Sư đáp: “Gậy vát ngang vai, Đông Tây Nam Bắc, mặc tình đập vào gốc 
mục[9]” 


Đó là con đường đạt tới tự do của một đại sư Trung Hoa. Và đây, một con 
đường khác. Thường các sư câm một cây thước ngăn gọi là trúc bê, nhât là ở 


thời cổ bên Trung Hoa. Tuy nhiên, bất tất phải có cây trúc bề, miễn có gì 
câm tay là nên chuyện. 


Vậy, hoà thượng Thủ Sơn (926 - 992) một cao tăng ở thế kỷ thứ mười, ngày 
kia giơ cao cây trúc bê bảo đô chúng : 


Này quý ông, nếu bảo cái này là cây gậy tức khẳng định, nếu bảo chăng phải 
là cây gậy tức phủ định; ngoài khăng định và phủ định, nói đi, nói đi: gọi là 
cái gì 4 S Rã À, St Hã {E T[ #ã, RỊ #ãj 4= Hã {E †J ã RÍ §; 3x $% Rã 
À, H)ìš%4#£EE,:› 


Đó là Thủ Sơn cốt giữ đầu óc chúng ta thoát ngoài nhưng ràng buộc nhị 
nguyên và triết lý hư tưởng. Lúc ây có một ông tăng bước đến, năm cây gậy 
trúc bề ở tay hòa thượng và ném xuống đất. Đó là câu trả lời chăng? Đó là 
thủ đoạn đáp lại lời thúc ĐIỤC n đi” của Sư chăng ? Đó là con đường thoát 
ngoài bốn mệnh đề của “tứ cứ”, siêu lên nếp tư tưởng luận lý chăng? Tóm 
lại, con đường tự do giải thoát là vậy chăng? Trong Thiền không có gì là 
khuôn là nếp hết, mỗi người tùy tiện giải quyết nỗi khó khăn riêng mỗi cách 
khác nhau. Đó là chỗ độc đáo của Thiên, đầy sinh khí sáng tạo. 


Cùng ý niệm ấy, Thiền Sư Vân Môn (? - 949) có lần giơ gậy lên nói : 


“Cái gì đây?” Nếu nói là cây gậy, ông đoạ ngay địa ngục; nếu chăng phái là 
cây gậy thì là gì?” 


Thủ đoạn của Thiền sư Pi Mo (2) có khác hơn. Ông mang một cây chĩa, hễ 
ai đên hỏi han gì là Sư kẹp chĩa ngay ót, và hét to : 

“Con ma nào xúi ông làm thầy chùa không nhà? Con ma nảo xui ông đi ăn 
xin? Dâu nói được hay không nói được phen này nhât định ông phải chết 
dưới cây chĩa của bổn hòa thượng. Nói đi, mau lên!”. 


Thiên sư Đức Sơn (779-865) cũng thường sử dụng cây trụ trượng nhằm mục 
đích ây. Sư thường bảo đô chúng : 


Nói được, ba chục hẻo 
ìš {§tb = †# 


Nói không được, ba chục hèo 


I8 tb= +1 


Hai nhóm tăng trong chùa tranh nhau con mẻo con, hòa thượng Nam Tuyền 
(749-835) ra thây, năm lây con mèo giơ lên cao, bảo: nói được thì mèo sông, 
nói không được ta giêt chêt con mèo”. 


Nói được (đạo đắc) có nghĩa là nói một câu vượt qua cả phủ nhận và khẳng 
nhận, nói một câu cùng tuyệt (tối sơ nhất cú) như ta đã thấy trong câu 
chuyện có người hỏi “Triệu Châu nhất cú là gì?? Không ai đáp, và Nam 
Tuyền giết chết con vật khốn nạn. Nam Tuyển dường như quá nhẫn tâm, 
nhưng quan điểm của Sư có thê là vầy: Nói “có” là kẹt ở cái thế hai đầu. Nói 
“không” cũng kẹt như nhau. Muốn đạt chân lý cần nhất phải tránh thái độ 
nhị nguyên đối đãi ấy. Làm sao tránh? Nếu ống không thoát khỏi ngõ cụt ây 
thì không những con mèo mất mạng, mà cả chính mạng ông, và cả linh hồn 
nữa, cũng mất nốt. Do đó có thủ đoạn cực đoan của Nam Tuyên. 


Chiều đó, Triệu Châu về chùa, sư phụ kê lại câu chuyện ban ngày. Châu bèn 
cởi ra một chiếc giầy cỏ, đội lên đầu, rồi ung dung đi ra. Nam Tuyên nói: 
“Tiếc thay hồi sáng không có thầy ở chùa để cứu mạng con mèo con”. Hành 
động quái dị ấy, với Triệu Châu, là thượng sách xác lập chân lý siêu việt lên 
cá cái “có” (sat) và cái “không”(asat). 


Ngưỡng Sơn (804-899) và sư phụ là Quy Sơn (771- 853) đều thuộc hàng cao 
tăng ở đời nhà Đường. Thuở ấy Ngưỡng Sơn đang trụ trì ở núi Đông Bình, 
quận Thiên Châu, Quy Sơn gởi đến cho học trò một tắm gương kèm theo 
một phong thư. Ngưỡng Sơn đưa gương lên trước đồ cúng bảo: 


“Quy Sơn gởi tôi tắm gương. Nói thử coi, gương của Quy Sơn hay gương 
của Ngưỡng Sơn? Nếu của Quy Sơn sao nằm trong tay Ngưỡng Sơn? Nếu 
của Ngưỡng Sơn, sao do Quy Sơn gởi đến? Hễ nói được thì gương còn, 
không nói được ta sẽ đập nát”. 


Ngưỡng Sơn lặp lại ba lần, nhưng không ai nói năng gì và tấm gương bị đập 
nát. 


Trường hợp Ngưỡng Sơn đập gương này hệt như trường hợp Nam Tuyển 
giết mèo trên. Trong hai trường hợp, đồ chúng không cứu nổi mạng sống 
con mèo, không bảo vệ được tâm gương quý, chỉ vì tâm chưa cởi bỏ được 
nếp trí thức nên không mở được một lối thoát giữa mê đồ do hai sư phụ Nam 
Tuyển và Ngưỡng Sơn chủ tâm gài vào. Phương pháp tu tập các Thiền sư 


luyện cho môn đồ dường như hoàn toàn vô lý vậy, mà còn tàn nhẫn vô lối 
nữa. Nhưng nhãn quang các ngài luôn luôn đặt ở thực tại, tuy tuyệt đối mà 
vẫn có thể đạt tới được ở thế giới tương đối dị biệt này. Nếu chứng được 
chân lý ấy thì sá gì một bảo vật hay một con thú phải hy sinh? Phục hồi lại 
linh hồn há chẳng quan trọng gấp bội hơn cả cái khổ mất nước sao? 


Hương Nghiêm, đệ tử của Quy Sơn ta vừa biết trên, có lần nói trong một bài 
pháp : 


Ví như có người lơ lửng trên miệng vực sâu muôn trượng, răng cắn vào một 
cành cây, chân thõng giữa hư không, hai tay không níu vào đâu được. Vì lúc 
ấy có người qua đấy hỏi vọng lên: “Tổ Đạt Ma qua Tàu có ý nghĩa gì?”. Nếu 
người trên cây mở miệng trả lời thì rơi mất mạng trong vực sâu. Nếu không 
trả lời thì phụ lòng người hỏi. Trong phút giây nguy kịch khó xử ấy, người 
ấy phải làm sao? 


Đó là tác giả đặt vấn đề phủ nhận tất cả đối thể một cách bức bách không 
sao né tránh được. Người bị treo trên miệng vực là người kẹt trong tình thế 
tiến thoái lưỡng nan giữa cái chết và cái sống, không còn biện luận gì được 
đề thối thác. Con mẻo có thể bị hy sinh trên bản thờ Thiền, tắm gương có thê 
bị đập nát, nhưng còn mạng sống của chính mình, phải tính sao đây? 


Tương truyền ở một tiền kiếp Phật nhảy vào miệng quỷ la sát, đổi mạng 
sông đê được nghe trọn bài kệ chánh pháp[ 10] 


Thiền, cốt thực tế, muốn ta phát tâm đại hùng đại lực và cao rộng như vậy, 
dám thí mạng sông nhị nguyên đôi lây giác ngộ và yên vui vĩnh viên. Vì 
Thiên nói cánh cửa chỉ mở ra khi hùng tâm ây phát hiện. 

Cái có (asti) và cái không (nastI) của lý luận nhị nguyên thường được các 
Thiên sư diễn băng những chữ đôi đãi thông thường như sát (giết chêt) và 
hoạt (cho sông), đoạt (cướp lây) và dữ (ban cho), xúc (khăng định) và bôi 
(phủ định) v.v... 

Thiền sư Vân Môn (? - 949) ngày kia thượng đường giơ cao cây gậy, nói : 


Toàn thể núi sông thế giới đều nằm trong cây trụ trượng này cho sống hoặc 
giêt chết. 


Một ông tăng bước ra hỏi : 


- Thế nảo là giết ? 

- Nó đang chết. 

- Thế nào là cho sống ? 

- Ông nên làm chủ. 

- Khi không giết chết, không cho sống, thì thế nào? 
Vân Môn đứng dậy, đọc: 

“Ma ha bát nhã ba la mật đa” 

“Tối sơ nhất cú” là vậy. 


Đó là tổng đề của Vân Môn, cụ thê hòa đồng cả chính đề và phản đề. Đó là 
lôi thoát ngoài “tứ cú” không dùng vào đầu được nữa. 


——-O0O--- 


IV. NÓI CHÓI BỎ 


Đến đây là lỗi nói thứ ba, gọi là nói chối bỏ, hoặc nói mâu thuẫn, chỉ về 
trường hợp các Thiền sư phủ nhận, hoặ ngầm lặng hoặc ra mặt, những gì do 
chính miệng các ngài nói ra, hoặc người khác nói ra. Cùng một người, và 
cùng một câu hỏi, ba hồi các ngài nói “có”, ba hồi lại nói “không”. Cũng có 
khi các ngài quyết liệt chối bỏ một sự kiện rất hiễn nhiên, thiên hạ đều biết. 
Thói thường hẳn là ta không thể tin nổi các ngài, nhưng các ngài nghĩ rằng 
Thiền lý cân phải có những mâu thuẫn và đính chánh như vậy, vỉ Thiền có 
đường lối phê phán riêng; đường lối ấy là chối bỏ tất cả những gì thói 
thường chúng ta có lý do nhận là đúng, là dĩ nhiên, là thật. Dầu bề ngoài 
điên đảo là vậy, bên trong. vẫn một nguyên lý như nhau quán xuyên toàn thê 
đạo Thiền, hễ năm được đầu mối ấy là mọi sự đảo lộn càn khôn trở thành cái 
thực đơn giản nhất. 


Một ông tăng hỏi Huệ Năng (638-713) vị tổ thứ sáu khai diễn đạo Thiền ở 
Trung Hoa vào thê kỷ thứ bảy và thứ tám: 


“Ÿ chỉ của Hoàng Mai, ai là người nhận được?” Hoàng Mai là một ngọn núi, 
ngũ tô Hoăng Nhân (601 - 674) trụ trì ở đó; và ai cũng biêt Huệ Năng học 
Thiên với Hoăng Nhân, và nhận tâm ân Thiên tại đó làm tô thứ sáu. Câu hỏi 


hắn nhiên không phải là một cầu hỏi thường, đặt ra cốt có được một giải đáp 
về mặt “tướng”, nhưng thật sự nhắm đến một đối tượng xa khác hơn. Và đây 
là lời đáp của Lục Tổ: 


- Người nào hiểu pháp Phật thì được ý chỉ Hoàng Mai. 
- Hòa thượng có được không? 

- Không. 

- Tại sao vậy? 

Huệ Năng đáp: Vì tôi không hiểu pháp Phật. 


Có thật Huệ Năng không hiểu pháp Phật không? Hay không hiểu tức là hiểu, 
theo luân điệu của triệt giáo Keng - Upanishad? 


Câu chuyện Huệ Năng tự mâu thuẫn như trên vẫn còn kín đáo và xa xôi hơn 
câu chuyện Đạo Ngô Viên Trí (768-835) sau đây: 


Đạo Ngô thừa tiếp Dược Sơn Duy Nghiêm (75I- 834) làm Thiền Sư, ây thế 
mà ngày kia Ngô xuống núi đến thăm Ngũ Phong, Phong hỏi: “Ông biết lão 
túc Dược Sơn không?”. Ngô đáp: “Không biết”. Phong hỏi gạn lại: “Tại sao 
không biết ?”. Ngô một mực đáp lớn: “Không biết, không biết”. Ấy đó, thật 
là quái gở. Đạo Ngô tuyệt không đưa ra lý do nào hết, chỉ quyết liệt phủ 
nhận một sự việc quá hiển nhiên đối với thế tục chúng ta. 


Một chuyện mâu thuẫn khác sau đây của Thiên sư Thiết Chuỳ Giác, cứng 
rắn hơn, tỏ rõ, dứt khoát, thường được truyền tụng trong giới tu Thiền. Giác 
là đệ tử của Triệu Châu. Giác đến viếng hòa thượng Pháp Nhãn (8§5-958), 
một cao tăng đương thời. Pháp Nhãn hỏi: “Lúc rày Thượng Tọa ở đầu nay 
đến đây?”. Giác đáp : 


- Triệu Châu. 
- Tôi nghe Triệu Châu có câu nói “cây bách trước sân” có phải vậy không? 
- Không. 


Pháp Nhãn gạn hỏi: “Mọi người đến đây đều thuật rằng có chú điệu hỏi 
Triệu Châu “Tô Đạt Ma qua Tàu có ý nghĩa gì”, Châu đáp: “Cây bách trước 


sân”[II] sao Thượng Tọa lại nói không có?”. Giác rồng to: “Tiên sư tôi thật 
không có nói câu ấy mà. Xin hòa thượng chớ phi báng Tiên sư tôi”. Pháp 
Nhãn rất tán thành thái độ ấy ở người học trò của lão túc Triệu Châu, khen: 
“Đúng là con dòng sư tử”. 


Trong văn học Thiền, sự đông độ của Bồ Đề Đạt Ma thường được đặt làm 
đề tài luận giảng. Người ta thường hỏi nhau về mục đích xác thực của Bồ Đề 
Đạt Ma sang Tàu[12] tức thực sự hỏi về nguyên lý tột cùng của Phật giáo, 
chớ không liên quan gì đến duyên cớ riêng Đạt Ma cỡi sóng biển đến một 
địa điểm nào đó ở miền Nam Trung Hoa, tức không can dự gì đến sự kiện 
lịch sử vậy. Với câu hỏi tối trọng ấy, biết bao lời đáp được đưa ra, câu nào 
cũng khác lạ hắn nhau, và quái đản như nhau, nhưng theo chư sư, tất cả đều 
thê hiện tuyệt diệu chánh pháp Thiên. 


Những câu nói mâu thuẫn, nghịch lý, phủ nhận như vậy là kết quả không 
tránh được của nhãn quang Thiên phóng vào cuộc sông. Vì phép hành Thiền 
toàn đặt trọng tâm ở trực giác cốt bắt lấy chân lý nội tại khuất sâu trong tâm 
thức ta. Chân lý ấy khi hiển lộ ra, hoặc thức tỉnh dậy ở trong ta, là nó thách 
hết tài vận dụng khối óc, hay ít ra nó không thê chia sớt được cho người nảo 
khác bằng bất cứ công thức biện chứng nào. Chân lý ấy phải thoát ra từ 
trong ta, lớn mạnh ở trong ta, và trở thành một với con người của ta. Kỳ dư 
mọi thứ khác, như khái niệm và phù hiệu, không thê làm gì khác hơn là chỉ 
con đường đi đến chân lý. Đó là điều các Thiền sư phát tâm làm. Nên mọi 
chỉ dẫn của các ngài đều tự nhiên thoát ngoài thông lệ, và tươi mát khác 
thường. Mắt đặt thắng vào chân lý tối thượng, các ngài tùy nghi dùng bất cứ 
phương tiện nào nhằm đạt cứu cánh, chẳng cần biết đến bất cứ điều kiện và 
hậu quả hợp lý nào. Thái độ đửng dưng ấy đối với luận lý đôi khi còn được 
các ngài chủ tâm xác định, cốt minh thị chân lý Thiền không liên can gì đến 
tri thức. Đúng như kinh Bát Nhã nói: “Không pháp nào nói được nên gọi là 
nói pháp”[13]. 

Quan tướng quốc Bùi Hưu đời nhà Đường là người ham mộ đạo Thiền theo 
học với tổ Huỳnh Bá. Ngày kia Bùi trình lên Huỳnh Bá một bản thủ bút ghi 
lại chỗ thấy của ông về đạo Thiên. Huỳnh Bá cầm lấy, để trước mặt, không 
liếc qua, im lặng giây lâu, rồi hốt nhiên hỏi : 

- Ông hiểu không ? 


- Không hiểu 


Sư nói: “Nêu có hiệu là có Thiên. Còn băng vào giây trăng mực đen thì tông 
môn tôi không có ở đó”. 


Một câu chuyện tương tợ sẽ thuật lại ở phần sau[ 14]trong cuộc hội kiến giữa 
Bạch Ấn và Chánh Thọ. 


Là một sự kiện sông, Thiền chỉ có trong việc xử kỷ tiếp vật VỚI cái sông. T1 
thức cũng vậy, chỉ thật, chỉ linh hoạt, chỉ đáng kêu gọi đên, khi nào nó trào 
thăng ra từ mạch sông. Băng không, không một sự tinh thông văn học nào, 
không một sự phân tách thông thái nào có thê dùng vào đâu được trong việc 
tu thiên tập định. 
-—-o00--- 

V. NÓI QUYÉT 
Đến đây, hầu như Thiền chỉ là một triết giáo chuyên phủ định và mâu thuẫn 
trong khi sự thật Thiên vân có khía cạnh khăng định riêng, và đó là chỗ độc 
đáo của Thiên. Ở mọi hình thức huyền học khác, hoặc thuộc tình hoặc thuộc 
lý, hâu hêt các câu nói đêu nặng tánh chât phô quát và trừu tượng nên không 
khác lạ gì hơn những mệnh đê triệt học. 
Chăng hạn ta thử đọc Blake: 
Thấy toàn thế giới trong một hột cát 
Toàn bầu trời trong đóa hoa đồng 
Nắm vô biên trong lòng bàn tay 
Và vĩnh cửu trong một giờ thắm thoát 
To see a world In a grain of sand 
And a heaven In a wIld flower 


Hold infinity in the palm of your hand 


And eternity In a hour. 


và đây là những tình cảm tỉnh tế trong lời thơ của Wither: 

Bằng tiếng suối róc rách 

Bằng tiếng cây rì rào 

Bằng khóm cúc lá sum sê 

Khép lại khi Titan đi ngủ; 

Bằng lùm cây rậm mát 

Nàng truyền cho tôi nhiều hơn 

Là thiên nhiên truyền tất cả mỹ cảm 

Cho những người thông minh tuyệt vời khác. 

By the murmur ofa spring 

©r the least bought”s rustling: 

By a daIsy, whose leaves spread 

Shut phen Titan goes to bed ; 

Ơr a shady bush or tree 

She could more Infuse In me 

Than all natureˆs beautles can 

In some other wIser men 

Kê ra những tình tứ đầy thơ mộng và u huyền của những tâm hồn siêu cảm 
trên không đên đôi khó hiêu lăm, dâu phỏng mây ai am tường một cách 
chính xác họ cảm gì. Cả đên khi Eckhart nói: “Tôi thây Chúa băng con mất 
nào thì Chúa thây tôi vân băng con mát ây”, hoặc khi Plotinus nói răng 
“Tầm là cái khi phản tỉnh thì có tư tưởng trước khi nó tư tưởng về chính nó”, 
ý nghĩa những mặt ngôn ây có lẽ không vượt hăn ngoài tâm hiêu biệt của ta, 


Ít ra trên phương diện khái niệm. Nhưng đến nhưng câu nói của các Thiền sư 
thì thật không còn biệt rờ vào đầu được. Những lời nói quyết hoặc khăng 


định của các ngài, ít ra trên hình thức, thật lạc lõng và sang đàng, thật phi lý 
và vô nghĩa đến đỗi người ngoài cuộc không biết đầu đuôi ra sao hết. 


Sự thật là cả đến các bậc huyền học, dầu đã được siêu thăng, vẫn chưa gội 
sạch hết sắc thái tri thức, thường vẫn còn lưu dấu bước chân đi qua khiến thế 
nhân có thể phăng mối cảnh đào nguyên các ngài chứng đến. Bước thăng 
hóa của Plotinus “bay lướt từ cái một mình đến cái một mình” hắn là một 
công thức cực kỳ bí mật chứng tỏ ông đã chứng sâu vào “thánh tạng” của 
tâm thức. Tuy nhiên, đó vẫn còn có chút tì vết suy luận hoặc siêu hình; nếu 
đem so với những câu nói Thiền sau đây, các Thiền sư chắc sẽ bảo rằng các 
ngài còn nhiễm chút tướng hương vị huyền đàm[15].Hễ các ngài còn buông 
thả trong những phủ nhận, đính chính, mâu thuẫn hoặc nghịch lý thì vết suy 
luận chưa gội sạch hết được. 

Có nhiên Thiền không chống lại suy luận, vì suy luận vẫn là một quan năng 
của tâm thức. Nhưng Thiền vạch riêng một con đường hoàn toàn khác, tôi 
thiết tưởng có thể nói là con đường độc đáo, và duy nhất, trong cuốn sử 
truyền học, dầu đông hay tây, dầu đạo Chúa hay đạo Phật. Một vài thí dụ sau 
đây đủ biểu minh điểm ấy. 


Một ông tăng hỏi Triệu Châu: “Kinh nói muôn vật trở vê cái một, vậy cái 
một trở về cái gì?”. Châu đáp: 


“Khi tôi ở Thanh Châu có may cái áo nặng bảy cân” 
#®®£ÑMf — f2 S tí 

Một ông tăng hỏi Hương Lâm: 

“Tổ Đạt Ma qua Tàu có ý nghĩa gì ?” 

¿n {tj E 4H ññ th  Ä? 

Lâm đáp : 

Ngồi lâu hóa một. 

2,^mw»% 


Đâu là chô liên hệ luân lý giữa câu hỏi và câu đáp? 


Phải chăng Thiền sư ám chỉ truyền thuyết chín năm diện bích của Đạt Ma 2 
Nêu thê thì sự hoăng hóa của Tô Sư hóa ra công toi sao, vì không được gì 
khác hơn là cảm giác thâm mệt ? 

Một ông tăng hỏi Thiền sư Hoa Sơn (2): “Thế nào là Phật”, 

Sư đáp : 

“Tôi biết đánh trống, tum đùng đùng” 

Mã Tổ bịnh, ông viện chủ đến vẫn an: “Hòa Thượng cảm thấy thế nào?”. Mã 
Tô đáp: "Nhật diện Phật, Nguyên diện Phật”, và có nghĩa là Phật mặt hình 


mặt trời, Phật mặt hình mặt trăng. 


Một ông tăng hỏi Triệu Châu “khi xương trắng tan hết thì cái linh diệu tồn 
tại đời đời ây như thê nào?” Châu đáp: 


Bữa nay nôi gió. 


Một ông tăng hỏi Thủ Sơn “thế nào là đại nghĩa của pháp Phật?”, Sơn ngâm 
thơ: 


Bên cạnh thành vua Sở 
8 + bì M 

Sông Nhữ chảy về đông 
3 2k 5% 


Có người hỏi Mục Châu “thầy của Phật là aI?”, Sư khẽ hát: ““Tình tinh tang 
tang tính tình”. 


Vân với sư Mục Châu ây, có người hỏi “thê nào là Thiên?”, Sư đáp: “Nam 
Mô Tam Bảo”. 


Người ấy thú nhận không hiểu, xin dạy thêm, Sư thét: “Đồ súc sinh, sao mà 
nặng nghiệp thê?”. 


Cùng một câu hỏi ấy, lần khác Sư đáp: 


“Ma ha Bát nhã Ba la mật đa.” 

Người hỏi không hiểu gạn hỏi thêm, Sư ngâm thơ: 
“Áo thầy rách đã bao năm 

Gió tung từng mảnh bay vồng lên mây.” 


Lại có người hỏi “thế nào là giáo lý siêu Phật vượt Tổ?”, Sư Ø1Ø cao cây trụ 
trượng trước tăng chúng nói to: 


“Tôi gọi cái nây là cây trụ trượng, còn các ông gọi là gì?” 


Không ai trả tời, Sư lại giơ cao cây gậy lên, xoay qua phía người đặt câu hỏi, 
hỏi lại: “Có phải ông hỏi tôi giáo lý siêu Phật vượt Tô không?” 


Có ông tăng hỏi Nam Viện “thế nào là Phật”, Sư hỏi lại: 
“Cái gì chăng là phật?” 


Rồi Sư hạ đường, không thêm một tiếng. 


——-O0O--- 


VI. NÓI NHẠI 


Giảng vê sự liên quan giữa chúa và người, Eckhart có lân nói: “Ví như có 
người đứng trước ngọn núi cao hô to: “Vô đi”, tiêng dội liên đáp lại: “Vô 
đi”. Nêu hô: “Ra đi”, tiêng dội đáp lại: “Ra đi” [16]. 


Trong nhưng lời đáp của các Thiền sư sau đây, xếp dưới mục “nói nhại”, có 
gì tương tợ như lời ví trên. Người sơ cơ khó nhận ra ý nghĩa ấn trong những 
câu lặp lại như két ấy, đôi khi còn như tiếng nhái ghẹo của chư sư. Trong lối 
nói ấy thật sự tiếng nói chẳng có giá trị gì hơn là một thứ âm thanh, nên nếu 
hiểu được thâm ý là hiểu ở sự đồng vọng lại, không phải ở tiếng nói. Cái 
hiểu ấy phải phát ra từ sinh hoạt nội tâm vậy, và sự vọng lại chỉ cốt tạo cơ 
duyên thức tỉnh cho người thiết tha cầu chân lý. Khi tâm của đệ tử được 
chuyền theo chiều thích đáng nào đó để sẵn sàng vỡ ra một âm điệu nào đó, 
Thiển sư khẽ vặn một vòng khóa, ấy thế là bài hát bừng lên, hợp tiết tấu, bài 
hát không học ở ai hết mà chính khám phá ra tự trong chính mình. Cứ chỉ 


vặn khóa ở đây tức là lặp lại câu hỏi, và đó là chỗ ta cần quan tâm trong 
những câu chuyện trích dân sau đây: 


Trường Thủy Từ Huyền hỏi Thiền sư Huệ Giác ở núi Lang Gia, thuộc tiền 
bán thê kỷ mười một: 


“Cái thanh tịnh bổn nhiên nhân sao bỗng dưng sanh núi sông thế giới?” 


Cải hỏi mượn ở kinh Lăng Nghiêm, đoạn Phú Lâu Na hỏi Phật tại sao cái 
Chân Như Tuyệt Đối hốt nhiên hóa thành thế giới hiện tượng nây [17].Đó là 
một vấn đề triết học vĩ đại từng làm điên đầu tất cả những khối óc lớn ở tất 
cả thời đại. Bao nhiêu lời giải thích nối tiếp nhau trong lịch sử, tư tưởng đều 
có những sở đoản riêng, ở chỗ nầy hoặc chỗ khác. 


Tứ Huyền bề nào cũng là một triết gia trong thế giới của ông, nên tìm đến 
thây xin soi sáng vân đê ây. Nhưng lời đáp của thây lại không phải một lời 
đáp theo lôi thường, vì đê đáp lại, thây chỉ lặp nguyên lại câu hỏi của trò: 


“Cái thanh tịnh bổn nhiên nhân sao bỗng dưng sanh núi sông thế giới?” 


Dịch ra tiêng Việt cầu nói mật nhiêu ý vị. Xin đọc thăng nguyên văn Hán tự 
như sau : 


“Thanh tịnh bồn nhiên vân hà hốt sanh sơn hà đại địa?” 
š § 4 4Ä 2 f 4 # Lhị 3ƒ 2A #b? 


Còn nữa, chưa hết đâu. Vì sau đó, vào thế kỷ mười ba, một cao tăng khác là 
Thiền sư Hư Đường còn đem câu chuyện ấ ây ra bình giảng một cách vô củng 
bí hiểm. Ngày kia Sư thượng đường nói thế nầy: 


Khi Từ Huyền hỏi Huệ Giác: “Thanh tịnh bốn nhiên vân hà hốt ,sanh sơn hà 
đại địa”, câu hỏi dội ngược lại người hỏi, và người hỏi liền mở được con 
mắt đạo. Vậy, tôi hỏi các ông thế là thế nào? Câu hỏi với lời đáp há chẳng là 
một câu như nhau sao? Từ Huyễn tìm thấy lý huyền vi gì ở đó? Tôi xin bình 
giảng cho quí ông nghe”. Nói xong, Hư Đường cầm phất tử đập vào ghế, 
giáng rằng : 


"Thanh tịnh bổn nhiên vân hà hốt sanh sơn hà đại địa?” 


Lời giảng thật đã làm rối thêm vấn đề thay vì mở gút. 


Luôn luôn vấn đề cái một (đơn) và cái nhiều (phức), tâm và vật, tư tưởng và 
thực tại, vẫn là một vẫn đề lớn của triết học. Thiền, bởi lẽ chẳng phải duy 
niệm luận mà cũng chăng phải duy thực luận, đề nghị một đường lối giải 
quyết riêng như ta vừa thấy biểu hiện trong câu chuyện “thanh tịnh bổn 
nhiên”. 


Câu chuyện sau đây cũng giải quyết bài toán ấy một cách kì thú hơn. Một 
ông tăng hỏi Trường Sa: 


“Làm sao chuyên non sông đất nước trở về cái tự kỷ?” 
¿n flj fã  Lh ⁄ị BỊ + Z8 H ö 2? 

“Làm sao chuyên cái tự kỷ thành non sông đất nước?” 
#n {i 4 H G R Lhị hj BỊ + ®? 

Ông tăng thú thật không hiểu. Sư giảng: 

Chợ búa Hồ Nam dân giả tốt 

SH Eã ĐÃ R 4ƒ Xã 

Củi nhiều gạo rẻ xóm làng đông. 

%X lệ sš ý xz m 3 

Ông tăng trầm ngâm. Sư cho thêm bài kệ: 

Sao hỏi non sông chuyển 

RÉ [cl LỊ )hỊ # 

Non sông chuyền đến gì? 

Lh 3ƒ li á] BÊ 


Viên thông không hai phía 


ìã #4 NỊ ý 
Pháp tánh chắng về đâu[1§] 
»xi#A®&ñ 


Đầu Tử Đại Đồng, tịch năm 914 , đời nhà Đường, có lối trả lời bằng cách 
chỉ lặp lại một chữ, gọi là nhât tự pháp môn. 


- Thế nào là Phật ? - Phật. 

- Thế nào là Đạo ? - Đạo 

- Thế nào là Pháp ? - Pháp. 

Triệu Châu hỏi Đại Từ Khoan Trung thuộc thế kỷ thứ chín: 

- Thế nào là bốn thể của Bát Nhã? 

Khoan Trung không đáp gì khác hơn là lặp lại câu hỏi như một tiếng vang: 
- Thế nào là bốn thể của Bát Nhã? 

Thế đủ cho Triệu Châu thích chí phá ra cười, sảng khoái. 


Bát Nhã là sự hiểu biết tối cao; với người Đại Thừa, bồ tát Văn Thù là hiện 
thần của trí Bát Nhã â Ấy. Nhưng đây không dính dấp gì đến Văn Thủ hết. Câu 
hỏi đặt ra liên quan đến khái niệm về thể chất Bát Nhã; vì lẽ Bát Nhã là một 
hình thái hoạt động của tâm thức nên ắt có chỗ trụ. Theo triết lý Phật giáo, 
có ba khái niệm chủ yếu biện giải vẫn đề hiện hữu: đó là thể, tức bồn chất, 
tướng, tức hiện tượng, và dụng, tức hoạt động. Hoặc theo Trung Đạo, ba 
khái niệm đó là người làm, sự làm, và cái làm. Bát Nhã là một tác động của 
tâm thức, vậy đằng sau phải có một tác nhân, một người làm, tức là thể. Nên 
câu hỏi:“Thế nào là bốn thể của Bát Nhã?” được nêu lên. Có khác là lời đáp 
chỉ là một câu lặp lại như một tiếng dội, không giải thích gì hết, khiến ta 
càng hoang mang thêm. Các Thiền sư không cho ta một mỗi chỉ nào để 
phăng tới cái gì ta mới thoáng thấy ngoài mặt. Cái gì ấy, nếu ta cố hiểu lấy 
băng tri thức, ắt thoát mất khỏi ta. Ta phải đến với nó trên một bình diện vô 
thức khác. Trừ phi ta sinh hoạt chung trên một bình diện với chư sư, hoặc trừ 
phi ta từ bỏ cái gọi là trí xảo, ngoài ra không có nhịp cầu nào nối liền được 


với vực thâm chia cách tri thức suy luận của ta với những câu nói nhại như 
két kêu. 


Trong trường hợp trên chừng như ở những trường hợp khác, chủ tâm của các 
Thiền sư là chỉ con đường thân chứng lý Thiền, chớ không phải đưa ra một 
số ngôn từ, dầu rằng mọi người, các ngài cũng như chúng ta, đều dùng nó 
làm phương tiện truyền đạt tư tưởng. Lời nói, nếu phải dùng đến, chỉ có thê 
đạt tình, không thể diễn ý, nên hoàn toàn ta không thê hiểu gì được nếu ta cứ 
tưởng rằng câu nói của các Thiền sư có gói ghém một _ý nghĩa phải tìm ra. 
Dầu vậy, lời nói không thê coi như vô tích sự được, nhất là khi nó liên quan 
đến tình cảm hoặc kinh nghiệm. Đó là điều cần nhận rõ để hiểu Thiền. 


Lời nói, với các Thiền sư, là một thứ tiếng la, tiếng than, thoát ra từ sự thân 
chứng nội tại; nên không một ý nghĩa nào có thể tìm thấy được trong hình 
thức ây, mà phải tìm ngay trong chính ta, từ nội tâm ta thức tỉnh chung nhau 
trong một kinh nghiệm. Nên hiểu ngôn ngữ Thiền tức tự hiểu chính ta, chớ 
không phải hiểu nghĩa của ngôn ngữ chỉ phản chiếu những ý niệm, chớ 
không phải những cảm giác thân chứng qua. Nên Thiền không thể nói được 
cho những người chưa có tự chứng cũng ví như người chưa nếm mật ong 
không thể tưởng tượng hương vị dịu ngọt của mật. Với những người này, 
hương vị “ngọt” chỉ là một danh từ rỗng, nghĩa là thiếu chất sống vậy. 


“Ngũ Tổ Pháp Diễn” (? - 1104) khởi đầu học triết lý Phật giáo Duy Thức 
bách pháp luận[19].Ông đọc thấy câu này: “Khi Bồ Tát vào chỗ thấy đạo thì 
trí (ý thức suy luận) và lý (tâm thể trực giác) ngầm hợp nhau, cảnh (ngoại 
giới) và thần (nội tâm) gặp nhau, không còn phân biệt có năng chứng (chủ 
thể) và sở chứng (khách thể)”. Giới ngoại đạo Ấn Độ từng vấn nạn lại rằng 
đã không phân biệt năng chứng sở chứng thì làm sao có chứng. Các nhà Duy 
Thức không đáp được lời công kích ây. Pháp Sư Tam Tạng Huyền Trang, 
lúc ấy đang ở Ấn Độ, đến cứu nguy các bạn lâm nạn bằng câu nói này : 


“Như người uông nước, nóng lạnh tự biêt”. 


“Đọc câu ấy, Ngũ Tô tự hỏi: “Nóng lạnh có thể biết được vậy cái gì khiến ta 
tự biết?[20]. Sư mang nỗi thắc mắc ấy đến hỏi các pháp sư thông thái Duy 
Thức, không ai đáp được. Có người bảo sư: : “Ông muôn rõ ý ây hãy sang 
phương nam gõ cửa phái Thiền truyền tâm ấn Phật”. Thế là rốt cùng Pháp 
Diễn đi đến với Thiền Tông. 


Trước khi đi sang đề tài tiếp theo, tôi xin trích dẫn một trường hợp nói lặp 
khác. Pháp Nhãn Văn [ch (885-958) là tô khai sáng ngành Thiên Pháp Nhãn 


hưng thạnh đầu thế kỷ thứ mười. Ngày kia, tổ hỏi Tu sơn chủ: “Sai một 
đường tơ đất trời phân cách, ông hiểu thế nào?[21]Tu đáp: “Sai một đường 
tơ, đất trời phân cách”. Pháp Nhãn nói: “Thế là nghĩa lý gì?". Ông tăng bạch: 
“Tu tôi chỉ biết có vậy, còn ý Hòa Thượng thế nào?”. Pháp Nhãn đáp ngay: 
“Sai một đường tơ, đất trời phân cách”. 


Pháp Nhãn là một cao thủ của phép nói nhại. Và đây là một câu truyện thích 
thú khác. Sau khi khổ công cầu Thiền với năm mươi bốn pháp sư, Thiên 
Thai Đức Thiều (907- 971) rốt cùng đến gõ cửa Pháp Nhãn ; nhưng thối chí 
cầu Thiền, Sư chỉ nhịp bước cầm chừng theo đồ chúng thường. Ngày kia, 
Pháp Nhãn thượng đường. Một ông tăng bước lên hỏi: “Thế nảo là một giọt 
nước nguồn Tào?”[22] Pháp Nhãn đáp: “Là một giọt nước nguồn Tào”. Ông 
tăng lựng khựng không hiểu gì hết, trong khi ấy Đức Thiều tình cờ đứng 
cạnh bỗng dưng sáng tỏ ý chỉ Thiên, mọi nghi niệm bấy lâu ôm ấp ở thâm 
tâm hốt nhiên tiêu tan hết. Ngay lúc ấy, Sư trở thành một người hoàn toàn 
mới lạ. 


Những thí dụ trên đủ minh chứng Thiền không thể cầu được trong ngôn ngữ 
văn tự, dẫu Thiền vẫn dùng ngôn ngữ văn tự để truyền đạt. Nắm lấy diệu lý 
Thiền, xuyên qua ngôn ngữ, không phải nằm trong ngôn ngữ là một ngón 
tuyệt kỹ phải trải qua vô sô thử thách ê chè mới đạt tới được. Đức Thiều sau 
ngày đốn chứng vào diệu pháp Thiền, cố gắng miêu tả cái thấy của Sư mở ra 
“dưới câu nói” của Pháp Nhãn. Đó là lúc Sư trụ trì ở chùa Bát Nhã, có nói 
bài pháp như sau: 


Sư thượng đường, có một ông tăng hỏi: người xưa nói thấy Bát Nhã tức bị 
Bát Nhã ràng buộc, chăng thây Bát Nhã cũng bị Bát Nhã ràng buộc. Sao đã 
thây Bát Nhã mà còn bị ràng buộc là gì? 

Sư hỏi: Ông thấy Bát Nhã nói cái gì? 

Ông tăng hỏi: “Chẳng thấy Bát Nhã thì ràng buộc như thế nào?” 

Sư đáp: “Ông nói Bát Nhã chẳng thấy cái gì?”. Rôi tiếp: Nếu thấy Bát Nhã, 
đó chăng phải là Bát Nhã, chăng thây Bát Nhã, đó cũng chăng phải là Bát 
Nhã. Bát Nhã là cái gì mà nói là thây, và chăng thây?” Nên người xưa nói: 
Nếu thiếu một pháp (vật) chẳng thành Pháp thân, 


Nếu thừa một pháp chăng thành Pháp thân, 


Nếu có một pháp (đề thành) chăng thành Pháp thân, 

Nếu không một pháp nào (để thành) chẳng thành Pháp thân. 
Chư thượng tọa, đó là chân tông Bát Nhã. 

(Truyền đăng lục, quyền 25) 


Dưới ánh sáng ây, lôi nói nhại như trên kê ra còn có thê lãnh hội được phân 
nảo. 


-—=OÔ0O--- 


VII 
1.HÉT 


Như đã trình bày trước, nguyên lý cơ bản của mọi phương pháp dạy Thiền là 
cốt đánh thức ở nội tâm người câu đạo một năng khiếu nào đó để chính tự họ 
trực giác lấy chân lý Thiền. Bởi vậy các Thiền sư thường dùng lối “tác động 
thắng” không phí thì giờ biện luận dông dài. Các cuộc vẫn đáp giữa sư đệ 
thường rất cô đọng, hầu như không tuân theo khuôn phép lý luận nào. 
Phương pháp “lặp lại”, cũng như các phương pháp khác, đủ chứng minh tỏ 
rõ lời đáp của thầy se nhằm giải thích, mà cốt chỉ thắng con đường trực 
ngộ Thiền. 


Quan niệm chân lý như một thứ sở tri ngoại thuộc mà chủ thể năng tri phải 
nhận ra, phải vận dụng tri thức để lãnh hội, là một kiến giải lưỡng nguyên 
đối đãi. Theo Thiền, chúng ta toàn sống trực tiếp với chân lý, trong chân lý, 
không thể lìa ngoài chân lý. Thiên sư Huyền Sa Sư BỊ (S35-905) bảo chúng 
ta: “Cũng ví như các ông ngôi trong biển cả, đầu nộ ngập dưới nước, ấy thế 
mà các ông còn với tay ngoăc người khác xin nước” 


Bởi thê có ông tăng hỏi Huyện Š5a: “Thê nào là cái tự kỷ của người học 
đạo?” 


Sư hỏi lại ngay: “Ông dùng cái tự kỷ ấy làm gì?” 


Nếu đem ra mô xẻ, câu đáp ấ ây ngụ ý rằng hễ vừa nói đến cái tôi là tức khắc, 
và chắc chắn, ta tạo ra cái thê hai đầu của cái tôi và cái chăng phải tôi, như 


thế là rơi vào những lầm lẫn của trí thức luận. Thiền có thể nói: Ta ở trong 
nước, đây là sự thực, và cứ ngôi yên thê đi vì hề hỏi xin nước là tức thì tạo 
ra giữa ta và nước một quan hệ hình thức, và ta sẽ đánh mât hệt tât cả những 
gì thân thiệt vôn là của ta. 

Câu truyện sau đây có thê giải thích tương tợ trong ánh sáng ấy: 


Một ông tăng hỏi Huyên Sa: “Trộm nghe hòa thượng có nói suôt mười 
phương thê giới là một khôi minh châu, câu ây nên hiệu thê nào ?” 


Huyền Sa đáp: “Suốt mười phương thế giới là một khối minh châu, hiểu để 
làm gì?” 


Ngày sau Sư hỏi lại ông tăng: “Suốt mười phương thế giới là một khối minh 
châu, ông hiệu thê nào ?” 


Ông tăng đáp: Suốt mười phương thế giới là một khối minh châu, hiểu để 
làm gì?” 


Sư nói: “Đúng là ông đang la cà ở động ma”. 


Đó là một trường hợp hơi giống lối nói lặp, nhưng có khác hơn, có thể nói là 
nhiêu trí xảo hơn. 


Dâu vậy, Thiên không bao giờ viện đên cơ trí suy luận, luôn luôn chỉ thăng 
đên những øì ta tìm câu. 


Ngày kia Huyền Sa đãi trà vị võ quan vi giám quân. Vi hỏi: 

Thế nảo là cái ta dùng mỗi ngày mà chẳng biết ? 

#n {j Z H H mi  Ä? 

Sư không đáp, mời Vi dùng trái cây. Vi dùng rồi, lặp lại câu hỏi. Sư nói : 
Đó chính là cái ta dùng mỗi ngày mà chăng biết. 
Hã£HMm^# 


Quả đúng là một bài vạn vật học. 


Ngày khác, có ông tăng mới vào tòng lâm xin Huyền Sa chỉ cho con đường 
vào đạo. Sư hỏi: “Ông có nghe tiếng suối róc rách đó không?” — “Có nghe” 


— “Đó là chỗ vào của ông”, Sư đáp (E 3% Ä\ Zš) 


Phương pháp của Huyền Sa cốt làm cho người tìm chân lý tự mình hiểu 
thăng trong chính mình thê nào là chân lý, thay vì thâu thập lây kiên thức 
qua tay trung gian. Đúng như Terstegen nói: “Einbegriffener gott Ist keIn 
gott”[25 |. 


Vậy, ta không ngạc nhiên khi thấy các Thiền sư thường la hét để đáp lại câu 
hỏi, thay vì đưa ra một lời giải đáp sáng tỏ. Khi dùng lời nói thì ít nhiều gì 
vẫn còn có chỗ phăng mối để dọ dẫm lý nghĩa, nhưng trước tiếng la tiếng 
thét thì ta không còn biết rờ vào đâu nữa, trừ phi ta được trang bị một thứ 
kiến thức khác thường hơn thuộc loại tôi đã có gắng đem đến cho quý bạn 
đọc. 


Trong số các Thiền sư thường dùng tiếng la hét quát tháo đề khai thị; hai vị 
nôi danh nhât là Vân Môn Văn Yên (2 949) và Lâm Tê Nghĩa Huyền (? - 
867), Vân Môn thì quát (quan:EÑ), còn Lâm Tế thì hét (ha:f]) 

Nhân ngày hạ mạt[24], Thúy Nham nói với tăng chúng : 

“Từ đầu mùa an cư đến nay, tôi vì chư huynh đệ nói khá nhiều. Coi thử lông 
mi tôi còn không?” 


Đó là Thúy Nham nhắc đến truyền thuyết cho rằng người nào giảng sai giáo 
pháp của Phật sẽ rụng hết lông mày. Thúy Nham, suốt mùa an cư, đã nói 
nhiều bài pháp nhằm xây dựng các huynh đệ trong khi không một lời nói 
năng nào giải thích được đạo pháp là gì, vậy có lẽ lông mi của Sư đã rụng 
hết rồi. Trên mặt chữ nghĩa, câu hỏi của Thúy Nham ngụ ý là vậy, còn vê 
Thiền lý hàm ẩn trong ấy là một việc khác. 


Bảo Phước, một Thiên sư khác có mặt lúc ây, nói: 


“Làm giặc, hỏng nhân tâm” 
{ERfLA :ùò EE 


Trường Khánh, một Thiền sư khác, nói: Mọc nhiều (2 tb) 


I?? 


Vân Môn, một cao tăng cuôi đời Đường, quát lớn: “Quan! 
Quan ñữ8 là cửa ải đặt ở địa đầu giữa hai nước đề kiểm soát toàn bộ hành và 


hành lý. Tuy nhiên, ở đây quan là quan, không dính dấp gì đến đồn ải. Đó 
chỉ là một tiêng hét, một thán từ, không có gì phải phân tách hoặc giải thích. 


Tuyết Đậu (980-1052), vị Thiên sư chủ xướng trong bộ Bích Nham Lục, có 
lời tụng về thán từ ấy như vây: “Đã mất tiền toi còn mang tội vạ”[25]. 


Còn Bạch Ân (1683-1768) bình rằng: “Quả đấm, dầu giận mấy, cũng không 
đánh vào mặt hoa” 


Chắc rằng không thể bình giảng gì khác hơn được tiếng quát ấy của Vân 
Môn. Nêu ta cô gán cho chữ “Quan” ây một khái niệm tri thức ắt lạc mât 
ngàn trùng trên mây xanh. 


Lâm Tế được coi như người đầu tiên chủ xương hét (hát), nhưng trước đó có 
Mã Tổ (709-788), pháp tử của Nam Nhạc (677-744), và là vị cao tăng mở 
một kỷ nguyên mới cho Thiền sử, đã hét to khi Bách Trượng (724-814), đến 
tái vẫn Thiền; tiếng hét chát chúa đến đỗi Bách Trượng điếc tai ba ngày. 


Nhưng chính do Lâm Tế mà tiếng hét được đắc dụng và có hiệu năng nhất, 
và sau này biên thành một ngón tuyệt kỷ của Lâm Tê Tông khác hăn với các 
ngành Thiên khác. Thật sự, môn đệ Lâm Tê quá lạm dụng tiêng hét đên đôi 
Lâm Tê phải lên tiêng : 

Tôi nghe quý ông toàn học hét. Thử hỏi quý ông: Ví như mái tây có người 
ra, mái đông có người ra, cả hai người cùng hét. Các ông có phân biệt tiêng 
hét nào là khách, tiêng hét nào là chủ không?”. Nêu các ông không phân biệt 
được, từ đây cầm học tiêng hét của lão tăng. 

Lâm Tế phân biệt có bốn cách hét, tùy tiện mà dùng, gọi là tứ hát. Đó là : 

- Có tiếng hét như gươm báu Vua Kim Cương, 

- Có tiếng hét như bốn vó sư tử vàng trụ bộ trên mặt đất. 


- Có tiêng hét như cân câu quơ bóng cỏ. 


- Có tiếng hét không có tác dụng của tiếng hét[26] 


Lâm Tế ngày kia hỏi Lạc Phố, một đệ tử: Một người dùng hèo đánh, một 
người hét, ông thây người nào gân đạo hơn? 


Phó đáp: Không người nào gần hết. 

Sư nói: Vậy sao mới là gần? 

Phố hét to: “ha!” 

Sư liền vung hẻo đập. 

Lối đánh đá như thế là thủ đoạn quen thuộc của Đức Sơn đối với Lâm Tế 

chuyên hét nhiêu hơn, nhưng ở đây có khác là Lâm TÊ sử dụng hèo, còn 

ngón tuyệt kỹ của sư lại do môn đệ sử dụng một cách khả ngoạn mục. 
-—-o00--- 


2.IM LẶNG 


Ngoài những “phương tiện thiện xảo” thuộc bảy loại kể trên, còn nhiều 
phương tiện khác, nhưng tôi không có kỳ vọng trình bày hệt được. 


Một phương tiện khá thông dụng là im lặng, Bồ Tát Văn Thù hỏi Duy Ma về 
“pháp bât nhị”, Duy Ma 1m lặng; đời sau ca tụng thái độ ây của Duy Ma là 
sự “im lặng của sâm sét”- mặc như lôi. 


Một chú tiêu thỉnh Ba Tiêu chỉ cho thấy cái “bồn lai diện mục”|27], trực 
tiếp, đừng qua ngôn từ suy lượng, Ba Tiêu ngồi trên tấm tọa cụ, im lìm 
chăng nói. 


Thiên sư Từ Phước cũng im lặng, không một lời đáp lại câu hỏi ây của 
người câu đạo. 


Một chú tiêu hỏi Thiền sư Hàng Châu Văn Hỷ, pháp từ của Nhưỡng Sơn 
Huệ Tịnh: ““Thê nào là cái tự kỷ?”, Sư mặc nhiên. Chú tiêu không hiệu cái 
im lặng ây ngụ ý gì, bèn hỏi lại. Sư đáp: “Trời xanh vân vũ chăng hẹn trăng 
lên”. 


Một chú tiêu hỏi Tào Sơn: “Cái im lặng (vô ngôn) có thể tiết lộ cho biết 
được chăng?” 


- Không thê tiết lộ ở đây. 


- Vậy tiết lộ ở đâu ? 
Tào Sơn đáp: “Canh ba đêm trước tôi mất ba đồng tiền ở đầu giường” 
——-o00--- 
3. HỎI LẦU 
Đôi khi các sư lặng im bất động hồi lâu - lương cửu - hoặc để đáp lại một 
câu hỏi, hoặc khi thượng đường nói pháp. Cái lương cửu ây không côt chỉ vê 
thời gian trôi qua như ta sẽ thây ở những câu chuyện sau đây. 


Một chú tiêu thỉnh Thủ Sơn cho nghe một bản đờn không dây. Sư im lặng 
hôi lâu, rôi hỏi: 
- Chú nghe không ? 
- Bạch, không nghe. 
Sư quở: Sao không bảo lớn tiếng hơn? 
Một chú tiêu hỏi Bảo Phước: “Tôi nghe nói muốn biết con đường vô sanh 
phải rõ ngọn nguôn. Bạch hòa thượng, thê nào là ngọn nguôn?”. Bảo Phước 
im lặng hôi lâu, rôi hỏi: “Chú vừa hỏi tôi gì đó? Chú tiêu lặp lại câu hỏi. Sư 
phát đuôi chú tiêu ra vừa hét lớn: “Bộ tôi điệc sao?”. 
-—-o00--- 

4. HỎI NGƯỢC LẠI 
Ta có thể nêu thêm phương pháp “phản vấn”, nghĩa là thay vì trả lời, hỏi 
ngược lại người hỏi. Trong Thiên, nói chung, câu hỏi nào cũng thoát ngoài 
thói thường - nghĩa là không phải hỏi đê được chỉ bảo - nên tự nhiên lời đáp 
cũng chăng đáp lại gì hêt. Một Thiên đức kê ra có mười tám cách hỏi, đôi lại 
có mười tắm cách đáp khác biệt hắn nhau. Như vậy một câu phản vân vân là 
một lời đáp chiêu sáng vậy. 
Một chú tiểu hỏi Từ Minh: “Tổ Đạt Ma qua Tàu có ý nghĩa gì?” Sư hỏi lại: 


“Ông qua hôi nào?” 


Một chú tiểu hỏi La Sơn : “Ai là chúa tế ba cõi”. Sư hỏi lại: 


“Chú biệt làm sao ăn cơm không?” 


Một chú tiểu hỏi Thiên Long, sư phụ của hòa thượng Câu Chi: “Làm sao 
thoát ly ba cõi?". Sư hỏi lại: 


“Hiện giờ chú ở đâu?” . 


Một chú tiêu hỏi Triệu Châu: “Ví có người không manh áo dính thân đến 
đây, hòa thượng bảo họ thê nào?”. Sư hỏi lại: “Chú nói không có gì?” - 
Bạch, không manh áo dính thân. Sư đáp: “Ư, được rôi, không manh áo dính 
thân”. 


_—-o0Q0--- 
5. LÝ LUẬN VÒNG TRÒN 


Cứ thế quả không sao kế hết được những phương tiện khai thị chư sư sử 
dụng nhằm lợi lạc cho môn đồ. Vậy, để kết thúc chương này, tôi xin đưa 
thêm hai trường hợp khác, có thể coi như một thứ lý luận vòng tròn, nhưng ở 
một quan điểm khác, vẫn có thể biểu thị một tinh thần nhất nguyên luận 
tuyệt đối trong ấy mọi sự đi biệt đều bị xóa nhòa hết. Đành rằng các Thiền 
sư đều tán đồng cái thấy â Ấy, nhưng cần xét so: vì mặc dầu các ngài triệt đê 
xác nhận kiến giải đồng nhất giữa cái “ta” “cái người” mà đồng thời vẫn 
không từ khước những sự kiện dị biệt của cuộc sống cá nhân này. 


Một đệ tử hỏi hòa thượng Đại Tùy: “Thế nào là cái tự kỷ của con?”. 
Hòa thượng đáp: “Là cái tự kỷ của thầy” 

Trò: Làm sao cái tự kỷ của con lại là cái tự kỷ của thầy được? 

Thầy: “ Đó là cái tự kỷ của con.” 


Đề hiểu câu chuyện trên theo tinh thần lý luận, ta chi cần thay thế “cái tự kỷ 
của con” ° bằng những chữ như vô minh, điên đảo hoặc phàm phu; và “cái tự 
kỷ của thầy” bằng những chữ như “giác ngộ, Phật, hoặc hư linh” là ta hình 
dung được ngay những gì đang diễn ra trong nội tâm của Đại Tùy. Điều cần 
lưu ý là nếu không có câu xác nhận cuối cùng “đó là cái tự kỷ của con” thì 
toàn thể cuộc đối thoại hóa thành một thứ triết lý phiếm thần luận. 


Tư tưởng Đại Tùy còn được biểu lộ cụ thể hơn trong cuộc đối thoại sau đây 
giữa Tam Thánh Huệ Nhiên và Ngưỡng Sơn Huệ Tịch. Huệ Nhiên đên thăm 
Huệ Tịch. 


Huệ Tịch hỏi: Ông tên gì? 

Huệ Nhiên đáp: Tôi tên là Huệ Tịch. 

Huệ Tịch cãi lại: Huệ Tịch là tên tôi mà. 

Huệ Nhiên nói: Vậy tôi tên là Huệ Nhiên. 

Huệ Tịch cười đài... 

Câu chuyện đối đáp trên khiến ta liên tưởng đến cô ngữ Án Độ “tai tvam 
as1!”, và có nghĩa là “ông là cái kia”. Tuy nhiên, g1ữa câu nói của Huệ Nhiên 
“tôi tên là Huệ Tịch” và câu nói Ấn Độ “ông là cái kia” vân khác biệt nhau 
nhiêu, và chính đó là chô khác biệt giữa triết lý vêđănta An Độ và Phật giáo 
Thiền Tông, hoặc giữa tinh thần duy trí ân Độ và duy thực Trung Hoa. Tĩnh 


thần Trung Hoa không vụ suy rộng luận cao, ngoài tầm với của cuộc sống 
như chúng ta hiện đang sống. 


Theo giáo lý Hoa Nghiêm, có một thế giới siêu nhiên, trong ẫy một sự vật dị 
diệt thâu nhiếp và dung thông tất cả sự vật dị biệt khác, thay vì mọi sự vật dị 
biệt đều chìm lim hết trong Đại Khối[28].Thế nên, ở thế gian này, ví ta đưa 
lên một cành hoa, hoặc chỉ vào một cục gạch, là toàn thể vũ trụ trăm hình 
vạn trạng đều hiện rõ, phản chiếu lại trong Ấy. Nếu quả vậy, ta có thể nói các 
Thiền sư hoạt dung trong cảnh giới linh minh ấy hiển lộ đến cho các ngài 
với tất cả cơ mẫu trong phút giây hoạt nhiên đại ngộ. 


——-O0O--- 


VIII. PHÉP CHỈ THẲNG 


Tự đây ta đi vào thế giới kỳ đặc nhất của đạo Thiền, đầy sắc thái độc đáo, 
khiến Thiền không những khác hắn với mọi ngành Phật giáo, mà còn khác 
luôn với mọi hình thức huyền học đã có trong lịch sử. Từ trước, như ta đã 
thấy, chân lý Thiền được diễn bằng lời nói, dầu thành tiếng hay không thành 
tiếng, dầu hình thức có vẻ bí hiểm lạ lùng. Và giờ đây, ta sẽ thấy chư sư sử 
dụng một phương pháp trực tiếp hơn lời nói. Thật vậy, chân lý Thiền là chân 
lý của sinh hoạt, mà sinh hoạt có nghĩa là sống động, là hoạt động, là hành 


động, chớ không phải chỉ suy lường thôi. Vậy, há chăng là việc quá tự nhiên 
Thiền sống trong chiều hướng hành động, hoặc nói đúng hơn, vận dụng cái 
thực, sông cái thực, thay vì chứng minh hoặc biểu thị cái thực bằng ngôn từ, 
nghĩa là bằng khái niệm? Trong cái sông thực không có lý luận, vì cái sống 
lớn hơn cái lý. Ta tưởng rằng lý luận chi phối cuộc đời, nhưng thực sự con 
người chúng ta phải đâu là một sinh vật quá duy lý như vậy theo ý muốn của 
ta. Đành răng chúng ta đang nói lý, nhưng khi bắt tay vào việc ta thường bỏ 
rơi con đường lý luận đã vạch ra, vì lúc ấy ta cảm thấy có cái gì khác mạnh 
hơn là lý luận. Cái gì ấy, ta có thê gọi là hứng cảm, là bản năng, hoặc thông 
thường hơn, là ý chí. Hễ ý chí phát động lên là có Thiền, nhưng nếu các bạn 
hỏi tôi Thiền có phải là triết lý của ý chí không, ắt tôi không dám dứt khoát 
xác nhận cùng quý bạn được. Thiền cần được giải thích - nếu có thê giải 
thích được - bằng một kiến giải chủ động hơn là chủ tịnh. Cho nên khi tôi 
đưa bàn tay lên đó là Thiền; nhưng nếu tôi khăng định đưa bàn tay lên thì 
Thiền không có ở đó nữa. Cũng vậy, vẫn không có Thiền khi tôi giả định 
rằng có một cái gì đó có thể gọi là ý chí hoặc gì gì khác. Nói thế không có 
nghĩa khắng định hoặc giả định là sai, nhưng vì cái gọi là Thiền, như chư sư 
thường nói, biến mất ngoài ba ngàn dặm. Nói năng cũng là Thiền, và chỉ là 
Thiền khi lời nói là một hành vi “tự hiện thành”, không dựa vào bất cứ gì để 
được xác định. Trong ngón tay chỉ mặt trăng không có Thiền, nhưng “tự 
thân” của ngón tay là Thiền - ngón tay độc lập đối với tất cả liên hệ bên 
ngoải. 


Cuộc sống tự trải ra trên một khung vải gọi là thời gian không bao giờ tái 
diễn: một qua là hăn, không bao giờ trở lại. Việc làm cũng vậy, đã làm là 
không bao giờ làm lại được. Đời là một bức tranh thủy mặc, một khi hạ bút 
xuống là hoàn tất, mãi mãi, không chẩn chờ, không suy nghĩ, không cạo sửa 
gì được. Đời không phải là một bức tranh dầu để có thê tây xóa, sơn đi vẽ lại 
nhiều lần đến khi nào họa sĩ vừa ý mới thôi. Trái lại, trong tranh thủy mặc, 
bất cứ nét bút nào đồ thêm lên dầu nhỏ nhặt mấy, đều biến thành tì vết, đều 
tước bỏ cuộc sông, vì mực khô là nét sửa hăn lên ngay. Cuộc đời cũng vậy. 
Ta không bao giờ rút lui lại được những gì ta đã hiễn cho hành động; không, 
những gì một lần đi qua tâm thức là không bao giờ xóa bỏ được. Nên Thiền 
cần được bắt lấy khi cơ sự đang diễn ra, không trước đó, không sau đó. Đó 
là một hành vi của một chốc lát, của một sát na. Tương truyền khi Tổ Đạt 
Ma sắp rời Trung Quốc về Thiên Trúc, Tổ hỏi các môn đệ lãnh hội Thiền 
như thế nào, bà ni Tổng Trì đáp: 


"Chỗ hiểu của con ví như nhãn quang của tôn giả A Nan phóng vào nước 
Phật Bât Động: một khi thây là không thê thây trở lại được[29]” 


Cuộc sống. uyên chuyên là vậy, không nắm bắt được, không diễn lại được: 
cuộc sông Ấy, các Thiền sư mô tả như tia lửa đá xẹt, như ánh điện chớp: kích 
thạch hỏa, thiểm điện quang. 


Phương pháp trực tiếp đạt vào tay chư sư có công dụng nắm ngay lẫy cuộc 
sông uyên chuyên ấy trong khi đang trôi chảy, thay vì sau khi đã trôi qua. 
Trong khi dòng đời đang trôi chảy, không ai đủ thời giờ kêu gọi đến ký ức, 
hoặc xây dựng tư tưởng. Không có lý luận nào có giá trị trong lúc ấy. 


Ngôn ngữ có thê dùng được, nhưng ngôn ngữ từ muôn thuở vốn kết hợp chặt 
chẽ với nêp tâm tưởng suy lượng nên mắt hết nội lực, không trực tiếp truyền 
cảm được. Ngôn ngữ, nêu đụng đến, chỉ diễn tả được một ý nghĩa, một luận 
giải, chỉ biểu lộ một cái ngoại thuộc, nên không trực tiếp liên hệ gì đến cuộc 
sông, nêu không nói rằng đó chỉ là một vang bóng mờ nhạt của cái đã tiêu 
ma. Đó là lý do các Thiền sư nhiều khi tránh nói, tránh xác định, dầu đối với 
những sự việc quá tỏ rõ, quá hiển nhiên cũng vậy. Kỳ vọng của các ngài là 
để cho môn đệ tự tập trung tất cả tâm lực năm lấy những gì họ mong ước, 
thay vì ghì bắt những mối liên lạc xa xôi vòng ngoài khiến họ phải phân tâm. 
Cho nên nếu cứ tìm hiểu nghĩa nhưng câu thần chú (đà la ni) hoặc những 
tiếng hét, hoặc những loạt âm thanh rỗng, ắt ta lạc xa con đường Thiền. Ta 
phải lặn sâu vào tận tâm thẻ, là nơi phát nguyên nguồn sống, là nơi phát xuất 
những âm thanh trên. Vung hèo đập, quát lên một tiếng hét, đá vào một trái 
cầu... Những cử chỉ ấy phải được lãnh hội trong ý nghĩa ấy, nghĩa là phải coi 
như trực tiếp thê hiện cuộc sống; không, hơn thế nữa, chính đó là cuộc sông. 
Phương pháp chỉ thắng, dầu vậy, không hắn là thái độ khẳng nhận bồn chất 
bạo lực của cuộc sống, mà bất cứ gì rất tầm thường diễn ra hằng ngày như 
khẽ động thân hình, trả lời một tiếng gọi, nghe suối reo, chim hót, không gì 
chăng thê hiện cuộc sống vậy.[30] 


Một ông tăng hỏi sư Linh Vân: “Muôn vật là thế nào trước khi Phật xuất 
thế?”. 


Sư đưa cây phất tử lên. 

Lại hỏi: “Muôn vật là thế nào sau khi Phật xuất thế?”. 

Sư lại đưa cây phát tử lên. 

Đưa phất tử lên, hạ phất tử xuống, là phương tiện khai thị rất thông dụng của 


nhiều Thiền sư. Như tôi đã trình bày ở phần đầu bộ sách, phất tử (cây chổi 
lông đuôi ngựa) và trúc bê (cây thước tre) hoặc trụ trượng, là tượng trưng 


của giáo quyên nên tự nhiên chư sư phải dùng đên luôn khi có người đên 
tham vân. 


Huỳnh Bá (2 - 850) thượng đường. Tăng chúng vừa tụ tập chờ nghe thi 
Huỳnh Bá giơ cây trụ trượng lên đánh đuôi ra. Tăng chúng bỏ đi ra. Huỳnh 
Bá lại gọi vào, Tăng chúng vừa quay đầu vào thì Huỳnh Bá nói : 


Trăng như vòng cung 
HĐUằẦñ5 

Mưa ít gió nhiều 

2 R # R 


Các sư đã sử dụng cây gậy một cách tuyệt kỹ vậy, nhưng trong đời có ai 
dám nghĩ rằng một cây gậy vô tri lại có thể dùng đề biểu hiện một diệu lý 
thâm áo nhất của đạo giáo như vậy được? 


Triệu Châu (778 - 897) lúc nào cũng sẵn sàng phản ứng mạnh và cấp thời, 
bộ “Triệu Châu ngữ lục” của Sư chứa đầy những câu đáp thần tốc; nhưng sư 
cũng là một cao thủ của phương pháp trực tiếp. Ngày kia Sư thượng đường, 
một ông tăng bước đến làm lễ. Không để ông tăng đủ thì giờ nói năng gì, Sư 
chắp đôi tay, xá chào, và bỏ đi. 


Thủ đoạn của thiền sư Bách Trượng Duy Chánh có khác hơn. Sư bảo tăng 
chúng ra cày ruộng đi, xong Sư sẽ nói đại nghĩa của pháp Phật cho nghe. 
Làm xong, tăng chúng hợp lại chờ nghe Sư nói pháp. Sư dang đôi tay, không 
nóI 8ì. 


Một ông tăng hỏi quốc sư giám quan Tế An: “Thế nào là bốn thân của Phật 
Lô Xá Na ?” 


Quốc sư bảo: “Thầy đưa giùm tôi cái tịnh bình”. Ông tăng đưa tịnh bình lên. 
Quôc sư bảo: “Ong trả giùm tôi vê chô cũ”. Ong tăng vâng làm, nhưng 


tưởng chưa trả được lời nên lặp lại câu hỏi: 


“Thế nào là bốn thân của Phật Lô Xá Na?” 


lu {j £ 4  l 3 #ñ 


Quốc sư đáp: “VỊ cô Phật ẫy đi mắt lâu rồi”. 
h #‡ 1R 5 ÃÁ Ấ! 


Ở trường hợp trên, phép chỉ thắng do chính người đệ tử vô tình thực hành 
lấy dưới sự hướng dẫn của thây mà không biết, chỉ tiếc rằng căn cơ người đệ 
tử chưa đủ chín mùi để năm lây ý nghĩa việc mình làm nên để vị cô Phật đi 
mất, than ôi! Sau đây là một câu chuyện tương tợ khác. 


Thạch Sương Khánh Chư (808-888) hỏi sư Đạo Ngô Viên Trí (768-835), 
pháp tử của Dược Sơn Duy Nghiêm: “Trăm năm sau, ví có người hỏi vê cực 
tắc sự[3 l] con sẽ trả lời ra sao?” 


Sư không đáp, gọi chú sa di trong chùa, chú này “dạ” 
Sư bảo: “Con châm thêm nước vào tịnh bình cho thầy”. 
Giây lâu, Sư hỏi lại Thạch Sương: “Ông hỏi gì tôi?”. 
Sương lặp lại. Đạo Ngô đồng dậy bỏ ra đi. 


Như nhận xét của vài cao tăng. Thiền là những cảm nghĩ thường ngày của ta 
- 3% ù & )š, nghĩa là trong Thiền không có gì là siêu nhiên, là kỳ quặc, 
là cao kiến, vượt ngoài cuộc sống thường ngày. Mệt thì đi ngủ, đói thì ăn, có 
khác gì đầu chim chóc trên trời, lan huệ ngoài đồng, “để tâm chi đến cách 
ông sông, đến thức ông ăn, đến thể xác ông, đến áo quần ông mặc”. Tỉnh 
thần của đạo Thiền là vậy. Nên học Thiền không đòi hỏi một vốn liếng văn 
học hoặc biện chứng nào hệt, ngoại trừ cái học do Thiên Hoàng Đạo Ngộ 
truyền lại Long Đàm Sùng Tín trong câu truyện sau đây. 


Sùng Tín hầu hạ thầy là Đạo Ngộ bao năm rồi. Ngày kia, Tín bạch thây: 
“Con ở đây đã lâu chưa hề được hòa thượng chỉ cho thấy chỗ tâm yếu 
Thiền”. Đạo Ngộ đáp: “Từ ngày con đến với thầy, thầy có bao giờ quên chỉ 
cho con chỗ tâm yêu đâu?” 


Tín ngạc nhiên hỏi lại: “Hồi nào?”. Đạo Ngộ đáp: “Con dâng trà, thầy có 
bao giờ chăng vì con mà không tiếp đâu? Con dọn cơm, thầy có bao gI1ờ 
chẳng vì con mà không nhận đâu? Con chào thây, thây há chẳng nghiêng 
đầu trả lễ sao? Sao gọi là không chỉ cho thấy chỗ tâm yếu?” 


Tín cúi đầu trâm ngâm hôi lâu. Đạo Ngộ tiệp : 


“Muốn thấy, nhìn thăng xuống là thấy ngay, bằng đắn đo nghĩ ngợi ắt hỏng” 
5 RỊ lí h f£ R đã  RỊl Z 


Đạo Ngộ Viên Trí (768-835) và Vân Nham Đàm Thạch (782-841) cùng hầu 
hạ sư phụ là Dược Sơn Duy Nghiêm. 


Ngày kia, Dược Sơn nói: “Chỗ ấy trí thức không đạt tới được nên cấm nói. 
Nói ät sừng mọc lên đâu. Nây, Trí đầu đà, thê là thê nào?” 


Viên trí đứng dậy, bỏ đi ra. 


Thấy lạ, Vân Nham hỏi Dược Sơn: “Vì duyên cớ nào mà Trí sư huynh 
không trả lời cho hòa thượng?” 


Dược Sơn nói: “Bữa nay ta đau lưng. Trí biết, ông nên đến hỏi Trí là hơn.” 
Vân Nham tìm đên Viên Trí, hỏi: “Vừa rôi sao huynh không trả lời cho hòa 
thượng?” 


“Ông thử trở lại hỏi hòa thượng xem sao?”, lời đáp duy nhất Vân Nham khổ 
công tâm câu chỉ gọn lỏn có thê. 


Một phương pháp chư sư thường dùng là bất thần gọi tên người đặt câu hỏi, 
hoặc một người nào khác. Ở một đoạn trước, tôi đã có dịp kể lại một câu 
truyện thuộc trường hợp ấy[32].Và sau đây là một câu truyện khác thường 
được nhắc nhở, và rất điển hình. 


Quốc Sư Nam Dương Huệ Trung ngày kia gọi thị giả, thị giả “dạ”, cứ thế ba 
lân gọi, ba lần dạ, Quôc Sư kết luận: “Tưởng đâu ta phụ ngươi, hóa ra ngươi 
phụ ta”. 


Và sau đây là lời bình giảng của hàng hậu bối. Một ông tăng hỏi Huyền Sa: 
Quôc Sư gọi thị giả là ngụ ý gì?”. Sư đáp: “Ong thị giả hiệu rõ đây” 


Vân Cư Tích bình : Thị giả hiểu, hay không hiểu? Nếu nói là hiểu, sao 
Huyền Sa lại nói “ông thị giả hiệu rõ đây?” Vậy nghĩ coi thê nào 2 


Huyền Giác Trưng hỏi một ông tăng: “Thị giả hiểu là hiểu cái gì?” Ông tăng 
đáp: “Nêu không hiệu, sao thị giả cứ dạ?”. Huyên Giác bảo: “Ong khá sáng 


»s» 


tr1”. 


Một ông tăng hỏi Pháp Nhân: “Quốc Sư gọi thị giả là ngụ ý gì?”. Pháp Nhãn 
nói: “Đi về đi, lúc khác trở lại” Nhân đó, Vân Cư Tích bình: “Sao Pháp 
Nhãn lại nói vậy, ông có biết rõ ý của quốc sư không? hay không biết rõ?” 
Một ông tăng Triệu Châu: “Quốc sư gọi thị giả là ngụ ý gì?”, Triệu Châu 
đáp: “Như người viết chữ trong đêm tối, chữ tuy chăng thành, nhưng văn 
thái vẫn đủ rõ”. 

Một câu chuyện gọi dạ như trên cũng diễn ra một lần giữa Ma Cốc Bửu Triệt 
và Lương Toại. Ma Cốc gọi, Lương Toại dạ, như thế ba lần gọi, ba lần dạ. 
Xong Ma Cốc mắng: “Thầy chùa gì mà độn căn thế!”. Lương Toại tỉnh ngộ 
ngay dưới câu mắng ấy. 


Phương pháp gọi dạ rất thông dụng trong giới Thiền như vài câu chuyện sau 
đây: 


Một ông thượng thơ đến viếng sư Vân Cư Đạo Ung (? -902) và hỏi: “ Người 
ta nói Thế Tôn có một mật ngữ mà Ca Diếp không che giấu, mật ngữ ấy là 
gì?” 

Vân Cư gọi xăng: 

- Thượng Thơ. 

- Dạ Ï 

- Hiểu không ? 

- Không hiểu. 


Vận Cư nói: “Nêu ông chăng hiệu, đó là mật ngữ của Thê Tôn, nêu ông 
hiệu, đó là Ca Diệp chăng che giâu”. 


Quan tướng quốc Bùi Hưu khi còn làm thứ sử Tây An có lần đến viếng một 
kiếng chùa, vào chánh điện dâng hương cúng Phật. Chủ chùa tiếp đón. Bùi 
thấy trên tường có một bức họa bèn hỏi hình ai. Ông chủ chùa bảo đó là 
chân dung một cao tăng. Bùi hỏi: “Chân dung đây còn cao tăng đâu?” 


Tăng chúng không đáp. Bùi lại hỏi: “Trong đây có Thiền nhân nào không?” 


Đáp: “Gân đây có một người đên ở chung, hiện lo việc tạp dịch, ông ta có vẻ 
là người Thiên lăm”. 


Bùi nói: “Xin mời ra cho tôi hỏi thăm chút được không?” 
Ông sư mới liền được thỉnh ra trước mặt quan tướng quốc 
Bùi vừa thấy liền hớn hở lên tiếng ngay: 


“Hưu tôi có một điều muốn hỏi, ngặt chư vị đây không đáp, vậy thỉnh đại 
nhân ban cho một lò”. 


Sư hỏi: Mời tướng công cứ hỏi. 

Hưu lặp lại câu nói trên: “Còn cao tăng đâu?” 
Sư hét chát chúa: 

- Bùi Hưu ? 

- Dạ ! 

Sư lặp lại câu hỏi: Còn cao tăng đâu? 


Bùi Hưu tức khắc dưới câu phản vân nhận ra ý chỉ Thiên như bắt được ngọc 
kế châu. 


Cuộc đối thoại giữa Quy Sơn (771-853) vào Ngưỡng Sơn (804-899) có phần 
cơ trí hơn, nghĩa là dễ nhận định hơn phương pháp gọi và dạ thường. 
Ngưỡng Sơn là đệ tử chánh của Quy Sơn. Phái Thiền Quy Ngưỡng của hai 
ngài đặc biệt ở chỗ cả sư và đệ cùng chứng minh với nhau chân lý Thiên. 
Ngày kia, hai thầy trò đi hái trà. Quy Sơn gọi Ngưỡng Sơn nói: Suốt ngày 
hái trà, tôi chỉ nghe tiếng ông, không thấy hình ông, ông hiện rõ “bổn hình” 
cho tôi coI thử nào. 


Ngưỡng Sơn rung gốc trà thay lời đáp. 
Quy Sơn nói: Ông chỉ mới được cái “dụng”, chẳng được cái “thể” 
Ngưỡng Sơn nói: Còn hòa thượng thế nào? 


Quy Sơn im lặng hồi lâu. 


Ngưỡng Sơn nói: Hòa thượng chỉ được cái “thể”, chăng được cái “dụng” 
Qui Sơn nói: ““Pha cho ông hai chục hẻo” 


Theo bồn thê học Phật giáo như tôi đã trình bày trước, người ta phân biệt ba 
khái niệm: thê (bổn thể) tướng (hình đáng) và dụng (tác động). Thê (bhava) 
tương đương với khái niệm về thê chất của hiện hữu, tướng (akshana) chỉ về 
hình tướng. Và dụng (kritya) chỉ về năng lực hoạt động. Các triết gia phật 
giáo cho rằng mọi thực tại có thể phân tách thành ba khái niệm như trên. 
Nhưng đôi khi khái niệm tướng bị hút mất trong khái niệm thể. Không có 
dụng thì không có vật nào hết, nhưng dụng không thê động dụng được nếu 
không có gì chuyển dụng. Nên theo các giảng sư Phật giáo, thể và dụng là 
hai khái niệm không thê tách rời nhau trong việc nhận thức vũ trụ. Tuy 
nhiên, Quy Sơn và Ngưỡng Sơn không phải là nhà siêu hình học nên không 
dẫn chứng, không chứng minh. Sư này rung cây, Sư kia im lặng, thế là đủ. 
Ta không thể quyết đoán có Thiên hay không trong hai động tác ấy mà ta 
cưỡng ép vào khuôn kiến giải triết học, nhưng dầu sao ta cũng nếm được ít 
nhiều hương vị Thiền xuyên qua những nhận xét về “thể” và “dụng” gắn liền 
vào phương pháp trực tiếp của hai người. 


Ở những trang vừa qua, ta thấy phương pháp trực tiếp không viện đến bạo 
hành như gây đau đớn cho thân xác, hoặc chấn động cho thần kinh, nhưng 
nếu cần, các Thiền sư không ngại xử bạo với môn đồ, Lâm Tế là một trong 
số cao thủ thường dùng những biện pháp thăng và bén ấy. Mũi gươm của Sư 
đâm thắng vào con tim của đối phương. Như trường hợp có một thượng tọa 
tên là Định hỏi Sư về đại nghĩa pháp Phật, Sư bước xuông ghế rơm, nắm lây 
Định hỏi, xáng cho một bạt tai, rôi xô ra. Định choáng váng chưa biết phải 
làm gì thì trong lúc ấy một ông tăng đứng bên lên tiếng trách thượng tọa sao 
không lạy hòa thượng đi. Định toan lạy thì ngay lúc ấy hốt nhiên ngộ đạo. 


Sau đó, Định thượng tọa qua cầu gặp ba ông tọa chủ. Một ông hỏi: tôi nghe 
nói dòng thiền sâu thăm phải dò đến đáy, thế nghĩa là gì?”. Đúng với gia 
phong Lâm Tế, Định năm lấy người hỏi, toan ném xuống sông thì hai ông 
tọa chủ kia nài nỉ xin thượng tọa mở lượng từ bị tha cho người phi báng. 
Định thả vị tọa chủ ra, bảo: “Nếu không có hai ông đây cầu khẩn ta đã đưa 
ngươi xuống sông dò đáy Thiền”. Với những người Ấy, hắn nhiên Thiền 
không phải là một trò đùa, một cuộc luyện trí để tiêu khiển; trái lại, đó là cái 
gì hệ trọng nhất trong đời mà họ sẵn sàng dâng trọn cả mạng sống. 


Lâm Tế là học trò của Huỳnh Bá, nhưng ở với Huỳnh Bá, Lâm Tế không 
học được gì hết vì mỗi lần mở miệng hỏi về đại nghĩa của pháp Phật là mỗi 
lần bị Huỳnh Bá đánh. Nhưng chính những trận đòn ấy, khi thời tiết đến, mở 
mắt Lâm Tế trên diệu lý Thiền, và khiến sư reo to: “Thì ra Thiền Huỳnh Bá 
chả có gì lắm đó!”. 


Ở Trung Hoa và Cao Li, những gì cốt yếu nay còn tồn tại trong đạo Thiền 
đều thuộc dòng Lâm Tế. Riêng ở Nhật, Thiền Tào Động hưng thạnh song 
song với Thiền Lâm TẾ. Dòng sinh lực hoạt dụng nay còn hiển hiện trong 
tông Lâm Tế Nhật Bồn bắt nguồn từ ba trận đòn đại bi Huỳnh Bá dành cho 
người khốn nạn ấy. Quả thật trong việc đánh đá có nhiều chân lý hơn là 
những tràng hư luận thao thao bất tuyệt. Trong bất cứ trường hợp nào, các 
Thiền sư đều thể hiện một nhiệt tâm sắt đá mỗi khi cần biểu thị chân lý 
Thiên. Ta thử đọc câu chuyện sau đây. 


Đặng Ấn Phong đẩy chiếc xe cút kít thấy Mã Tổ nằm bên lề đường, chân 
duôi ra ngoài. 


Đặng nói: Yêu cầu sư co căng vô. 

Mã đáp: Đã duỗi ra không bao giờ co lại 

Đặng nói: Cũng vậy, đã đây tới không bao giờ kéo lui. 
Đặng bèn thúc xe qua, cán chân Mã Tổ, gây thương tích. 


Sau đó, Mã Tổ đến Pháp Đường, tay cầm búa, nói: “Ông nảo hồi nãy đây xe 
cán căng lão tăng bước ra đây mau”. Đặng Ấn Phong tiến thắng đến trước 
mặt Mã Tổ, ngửa cô lên sẵn sàng đón nhát búa. Mã đại sư lặng lẽ đặt búa 
xuống đất. 


Đặng Ân Phong sẵn sàng hiến mạng sống xác định chân lý Thiền qua hành 
động của Sư gây thương tích cho Mã Tổ; bởi lẽ vàng thau lẫn lộn, sự giả bộ, 
bắt chước lừng lên khắp nên Mã Tổ muốn thử lại chỗ chứng vào chánh pháp 
thiền của người đệ tử. Một khi chánh pháp can dự vào là các Thiền sư không 
ngại hy sinh bất cứ thứ gì: với Nam Tuyên, đó là một con mẻo bị giết, với 
Ngưỡng Sơn, là chiếc gương quý bị đập tan; có một chữ tín đốt trọn ngôi 
nhà, một nữ cư sĩ khác vứt con xuống sông[33 ]. Trường hợp chót rất hy hữu, 
có lẽ chỉ diễn ra một lần trong cuốn sử Thiền. Còn những trường hợp ít bi 
tráng hơn, như chúng tôi đã thuật lại từ trước, thì dấy đầy khắp, và còn được 
coi như rất thường tình trong phép dạy Thiên. 


-—=OÔ0O--- 


IX. LINH TINH 


Tôi không có ý mô tả lại tất cả phương pháp chứng minh, hoặc hiện thực 
chân lý Thiền do chư sư ứng dụng trong các trường phái khác nhau , nhưng 
gì tôi đã tường thuật lại từ trước thiết tưởng đủ cho chúng ta có một khái 
niệm về đạo Thiên, ít ra ở đôi sắc thái kỳ đặc. Dầu các nhà học giả hoặc bình 
giảng muốn giải thích thế nào về triết lý Thiền, trước hết phải có được một 
cái nhìn mới phóng vào sự vật, một cái nhìn hoàn toàn vượt ngoài phạm vi 
của tình thức. Đúng ra, cái nhìn mới ấy mở ra trong ta khi ta đi đến chỗ cùng 
lý tuyệt tình, bên trong giới hạn ấy ta có cảm tưởng luôn luôn bị trói buộc 
cơ hồ không sao thoát ra được. Hầu hết chúng ta đều dừng lại ở giới hạn ấy, 
quá dễ dãi để quyết rằng ta không thê đi xa hơn. Nhưng có đôi người khác 
có được một cái thấy nội tâm chiếu diệu hơn phóng qua bức màn điên đảo và 
mâu thuẫn. Và đó là cái thấy bất thần họ chứng đến. Họ đập vào bức tường 
trong tuyệt vọng cuối cùng, và này, tường đồ xuống, lúc nào không hay, mở 
ra một thế giới mới lạ làm sao! Những gì từ trước họ coi như tầm thường, 
như phàm tục, hơn nữa, như hệ lụy, giờ đây như kết hợp lại nhịp nhàng làm 
sao trong một trật tự mới lạ không ngờ! Thế giới cũ của giác quan mờ nhạt 
rồi, và một cái BÌ rất mực tân kỳ đến thế vào. Dường như vân một khung 
cảnh khách quan ấy, nhưng bên trong, về mặt chủ quan, ta như trẻ tươi lại, 
như vừa mới tái sanh. 


Ngộ Đạo Tử là một họa sĩ Trung Hoa có ngọn bút thần ở triều vua Đường 
Huyền Tông. Tương truyền họa phẩm cuối cùng của Ngô là một bức tranh 
sơn thủy do nhà vua đặt vẽ để trang trí một bức tường ở hoàng cung. Họa sĩ 
giấu tác phẩm của mình sau một bức mành chờ nhà vua đến ông mới vén 
mành lên, và phô bày bức họa vĩ đại. Nhà vua trầm trồ khen ngợi mãi, nào 
rừng thắm núi cao, nào mây bay tha thướt trên vòm trời xanh bát ngát, có 
đôi, có người, có chim bay man mác. Họa sĩ nói: “Tâu bệ hạ, đây nầy, dưới 
chân núi là sơn động, trong động có thần linh”. Ông vỗ tay, cửa động đang 
khép kín bỗng mở ra. Họa sĩ tiếp: “Bên trong nguy nga lộng lẫy không sao tả 
siết, bệ hạ cho phép thần chỉ đường”. Nói xong, ông bước vào và cánh của 
từ từ khép lại sau ông. Nhà vua ngạc nhiên chưa kỊp nói năng cử động gì thì 
tất cả phai mờ hết trên bức tường trông lại như xưa, không còn một nét bút 
nào của họa sĩ. Ngô Đạo Tử từ ấy biệt dạng luôn. 


Họa sĩ đã biệt dạng và họa phẩm cũng biến theo mây khói, tất cả chỉ còn là 
không: nhưng từ cái không ây nhô lên một thê giới tâm linh mới, và đó là 


thế giới kỳ diệu của các Thiền sư trong ấy các ngài dọc ngang tự tại, tùy 
thích làm phải làm trái, nói ngược nói xuôi. Nhưng không mạn ngôn lộng 
ngữ nảo là chẳng hợp tình hợp lý, tình và lý của một thế giới tước bỏ hết cái 
giả dối, cái lề lối, cái học đòi, và mọi “ngón” trí xảo. Trừ phi ta chứng vào 
thế giới của những thực tại ấy, bằng không, diệu lý Thiền vẫn mãi mãi là 
một thiên cơ bất khả lậu. Ý nghĩa của cái thấy mới ấy, độc lập ngoài tất cả 
biện luận và lý giải, đại khái là vậy. 


Emerson cũng đồng quan điểm ấy phô diễn theo cách thức riêng của ông: 
“Đứng đầu trước hết loạt hoạt động ẫy (tức là sự phối hợp toán học, khả 
năng đặc biệt trừu tượng hóa, uy lực phi thường của trí tưởng tượng, cả đến 
những thiên tài uyên bác và năng lực tập trung) là những cơn cảm kích bất 
thần những bí thuật truyện kỳ, những hồi phục sinh phát ra từ trí tưởng 
tượng. Một khi phát hiện, năng lực con người hầu như tăng lên gấp trăm gấp 
ngàn lần. Nó mở ra một giác quan kỳ diệu tiếp xúc với một cảnh giới hư linh 
vô định, và kích động ở ta một nêp tinh thần dũng cảm. Ta vươn lên thoải 
mái như khói thuốc súng. Một câu một chữ trong sách, hay một lời nói bâng 
quơ trong khi thù tạc, khai phóng tinh thần xảo lộng của ta, và phút chốc đầu 
ta đụng trăng sao, chân ta giẫm đáy vực. Đó là những thọ dụng chân thực, vì 
ta có quyền hưởng những chiều rộng lớn ấy, và một khi vòng kiểm tỏa thoát 
ra rồi là không bao giờ ta trở lại tư thế của những con người thông thái rởm 
ngày nào”. 


Sau đây là một giai thoại định rõ sự sai khác giữa người thông thái rởm” và 
người đã “thoát vòng kiềm tỏa”. Có một ông tăng tên là Huyền Tắc giữ một 
chức vụ quan trọng trong Thiền viện của sư Pháp Nhãn (885-958) đầu thế kỷ 
thứ mười. Tắc không bao giờ tham vẫn thầy nên ngày kia Sư gạn hỏi ông 
duyên cớ. Tắc thưa: “Đệ tử đã liễu ngộ Thiền từ ngày còn theo học với ngài 
Thanh Phong”. Sư hỏi: “Ông liễu ngộ thế nào?”. Tắc nói: “Con hỏi ngài 
Thanh Phong thế nào là Phật, ngài trả lời: 


“Cậu bé Bính Đinh đến xin lửa” 
NI 57##%*#**x 


Sư nói: “Đáp hay đấy, nhưng chắc ông ngộ nhận mất rồi. Ông hiểu thế nào 
nói nghe thử” Tắc giảng: Vâng, Bính Đinh là thần lửa; đã là thần lửa mà đi 
xin lửa chẳng khác nào con, bổn lai là Phật, lại đi hỏi thế nào là Phật. Không 
một câu hỏi nào cần nêu lên vì con vốn là Phật mà” 


Sư nói: “Ây đó, tôi nói có sai đâu, ông vọng tưởng mất rôi” 


Huyền Tắc sanh lòng bất bình, giận dữ bỏ ra đi. Pháp Nhãn nói: “Nếu ông ta 
trở lại may ra còn cứu được băng không thì hỏng mât” 


Tắc đi được một khoảng xa mới nghĩ rằng cầm đầu năm trăm tăng chúng 
như hòa thượng pháp Nhãn hăn không thê vô cớ quở trách ông. Ông bèn trở 
vê chùa và trình thây xin khai ngộ. Pháp Nhãn bảo: “Ong hỏi đi, tôi đáp 
cho” 


Tắc lặp lại câu hỏi của nhà sư thông thái rởm ngày nào: 
“Thế nào là Phật?” 


Pháp Nhãn đáp: “Cậu bé Bính Đinh đến xin lửa". Lời đáp mở mắt Huyền 
Tắc trên chân lý Thiền khác hắn những gì từ trước đến nay ông hiểu biết. Từ 
nay, ông không còn là một nhà sư hay chữ rởm chuyện học nhờ hiểu mượn, 
mà là một tâm hồn, đầy sáng tạo, đầy sinh khí. Tôi thiết tưởng khỏi nói thêm 
rằng Thiền không phải để giải thích, mà là để sông. Bằng không thi luận giải 
nào cũng chỉ là khái niệm suông, gây đau khổ vô lối và thất vọng ê chê. 


Sau đây là một câu chuyện khác nêu rõ đặc điểm của đạo Thiên, cần hiểu 
biết băng trực giác tâm linh (tâm giải) khác với sự hiểu biết bằng tình thức 
suy luận (học giải) xây dựng trên khái niệm và tưởng tượng. Lời đáp vẫn lặp 
lại câu hỏi như trên, nhưng trên mặt chữ nghĩa, ta không có lý do nào để giả 
định rằng câu nói mỗi lần có một tác dụng khác nhau ở người nghe. Nhưng, 
như đã trình bảy trước, Thiền là mở tâm, mà cơ duyên tạo thành là những 
điều kiện bên ngoài, có thể có tính cách hoàn toàn vật lý, nhưng cũng có thê 
phát hiện do những tác động tâm lý bên trong. Sự mở thông ấy, chúng ta là 
người ngoại cuộc, đứng ngoài sinh hoạt nội tại của cá nhân hên hệ, ta không 
có phương tiện nào đoán trước được; ta chỉ biết được khi chính chúng ta 
được mở thông; nhưng các Thiền sư nhờ kinh nghiệm riêng, dường như biết 
rõ lúc nào là đến thời tiết, và biết phải dùng diệu thủ nào để khai phá. Các 
nhà tâm lý Thiền sẽ tìm thấy ở câu chuyện thuật sau một đề tài thích thú để 
khảo sát. 


Thúy Nham Khả Chân là đệ tử của Từ Minh (986-1840), một cao tăng đời 
nhà Tống, từ vị Thiền sư nầy dòng Thiền Lâm Tế phân hóa thành hai chỉ là 
Dương Kỳ và Hoàng Long. Khả Chân tự phụ mình là học trò ruột của Từ 
Minh, chưa chứng gì mà cứ tưởng mình là thây, nói năng ngông nghênh nên 
có lần bị một ông bạn là Đồng Thiện lên tiếng cười ông. 


Ngày nọ, Khả Chân và Đồng Thiện đi núi, tiện việc vừa đi vừa luận đạo. 
Thiện lượm một tiếng ngói đặt trên một tảng đá mài, chỉ vào đó bảo Chân: 
“Nói một câu cho đáng mặt học trò Từ Minh xem nào”. Chân nhìn tới nhìn 
lui, loanh quanh tìm lời đáp. Thiện cắt ngang và hét lớn: đắn đo, chần chờ, 
đó là hình thức, chưa đến chỗ, mà cũng chưa từng thiết tha cầu Thiền lý. 


Chân xấu hỗ vội trở về tìm Từ Minh. Từ Minh vừa thấy mặt liền mắng: 
“Phàm hành cước phải biệt luật nhà chùa, mùa an cư tọa hạ chưa hệt, có việc 
gì gâp phải đên đây sớm vậy?” 

Chân khóc lóc kể lại việc vừa qua bị sư huynh Đồng Thiện trách mắng như 
thê nào nên mới đên gặp hòa thượng dâu trái luật chùa. Từ Minh đột ngột 
hỏi: ““Thê nào là đại ý của Phật pháp?” 

Chân đáp: 


Không mây vờn đỉnh núi 


cả 


> 
“ 
“ 
⁄i 


+aãTr 
Có nguyệt rụng lòng sông 
ñSH#%*ðò 


Từ Minh trừng mắt quát tháo: tuổi tác như thế kia mà còn mang lấy kiến giải 
vậy đó thì làm sao thoát ly sanh tử?”. Chân khân câu chỉ bảo. 


Từ Minh nói: “Ông muốn gì cứ hỏi đi”. 
Chân hỏi: Thế nào là đại ý của Phật pháp? 
Từ Minh thét to : 

Không mây vờn đỉnh núi 

Có nguyệt rụng lòng sông 

Chân vừa nghe đại ngộ ngay dưới lời nói. 


Tôi xin kết thúc bằng một bài pháp của Pháp Diễn (?-1104), vị Thiền sư tôi 
đã có dịp giới thiệu qua nhiêu lân: 


Nếu ai hỏi tôi học đạo Thiền giống như gì, tôi xin đáp: như học đạo 
Chích.[34] 


Số là đứa con trai của một tên chích thấy cha mình nay đã già yếu mới nghĩ 
bụng VẦY: “Nếu cha không hành nghề được thì ngoài mình ra ai là người 
nuôi nâng gia đình này. Vậy mình phải học nghề mới được”. Anh đem ý 
nghĩ ấy bàn với cha anh, lão ta tán thành ngay. Đêm kia, để vỡ lòng bài học 
đạo chích, lão dẫn con đến một ngôi nhà đồ sộ, bẻ rào khoét vách vào nhà, 
mở khóa một cái rương bự, bảo thằng con chun vào rương có áo quần nào cứ 
hốt hết. Thằng con vừa chun đầu vào thì lão ta đóng ập nắp rương lại, rồi 
khóa kỹ mấy vòng. Xong, lão bước ra sân, đập cửa ầm y đánh thức cả nhà 
dậy, rồi lặng lẽ chun lỗ rào ra về. Người trong nhà náo động cả lên, đốt đèn 
cây tìm khắp, nhưng thấy lũ trộm đi mất hết rồi. Khổ cho thằng con nãy IỜ 
nằm trong rương khóa chặt hận lão chích nhẫn tâm hại mình. Anh ta chết 
điếng cả người, bỗng dưng một ý nghĩ hay loé ra trong đầu óc anh. Anh cào 
nhẹ bên hông rương giả tiếng chuột gặm. Người nhà kêu chị ở dậy đốt đèn 
coI lại cái rương. Chị vừa đưa chìa khóa vặn mở rương ra là tên tù ây phóng 
ra, thôi tắt đèn, xô ngã chị ta, và chạy thoát ra ngoài. Người nhà ùn ùn đuôi 
theo. Thấy bên đường có một cái giếng, anh rinh một cục đá bự ném xuống. 
Mọi người lại ùn ùn xúm quanh bờ giếng cố tìm cho được tên trộm đang 
chết ngáp dưới vực tối mò. Trong khi ấy anh ta phây phây trở về nhà. Anh 
hết lời trách móc người cha hại anh suýt chết. Lão ta nói: “Khoan giận cha 
đã, con ơi, trước hết thuật lại cha nghe con thoát thân bằng cách nào”. Người 
con vừa kể xong những bước phiêu lưu thì ông ta phá lên cười: “Tốt quá, 
tốtquá, con tôi đã thành nghề rồi!” 


[1] Nhất cú, hoặc đệ nhất cú, hoặc tối sơ nhất cú, mạt hậu cú, là câu nói tối 
hậu hàm ân tât cả diệu lý Phật giáo, ai hiêu được là thoát ly tât cả nghiệp báo 
và chứng đạo tức thì. (D.G.) 


[2] Thêm một câu chuyện khác: Một ông tăng hỏi Triệu Châu “Thế nào là 
Triệu Châu nhất cú ?” Châu đáp : "Lão tăng nửa câu cũng chắng có”- “hòa 
thượng chẳng có là sao?” Sư đáp: “Lão tăng chăng phải là một câu.” (Lão 
tăng bắt thị nhất cú). D.G. 


[3] Nguyên văn của Huyền Giác trong chứng đạo ca: "Nhất cú liễu nhiên 
siêu bách ức”. Điên tích trong kinh Duy Ma. Col giải thích trong Trúc Thiên 
giới thiệu Chứng đạo ca. Lá Bôi 1970. 


[4] Phó đại sĩ thuộc thế kỷ thứ sáu, pháp danh Thiện Huệ đại sĩ. Ông không 
thuộc ngành Thiên chánh thông. Đại sĩ có nghĩa là Bô Tát. (D.G.) 


[5] Im lặng như sắm sét: the silent thundering Vimalakirti. Nguyên văn là: 
mặc như lôi. (D.G.) 


[6] Thanh Nguyên Hành Tư (-710) cao đệ của Huệ Năng, từ vị cao tăng này 
phát ra ngành Thiền Vân Môn Pháp Nhãn và ngành Tào Động của sư Bồn 
Tịch trong câu chuyện. (D.G) 


[7] Coi luận bảy “Thiền đường” đoạn XI về Hương Nghiêm 


[S] Tứ cú (catushkotika) là: hữu (có), vô (không) ,diệc hữu diệc vô (cũng có 
cũng không), phi hữu phi vô (chăng có chẳng không). Hoặc: hữu, vô, phi 
hữu phi vô, phi phi hữu, phi phi vô. Theo luận lý học ngày nay, đó là khắng 
định, phủ định, chiết trung và hoài nghi. (DG ) 


[9] Dịch thoát lấy ý. Nguyên văn: “Tông môn thất tung bát hoành, sát hoạt 
lâm thời”. Tăng tiện vân: “như hà thị sát?” Sư vẫn: “Đông khứ Xuân lai”. 
Tăng vấn: “Đông khứ Xuân lai thời như hà?”. Sư vấn: Hoàng đảm trụ 
trượng, Đông Tây Nam Bắc, nhất nhiệm đả dã lý (D.G. ) 


[10] Kinh Đại Bát Niết Bàn. Quỷ la sát đọc cho Phật nghe hai câu kệ: “Chư 
hành vô thượng, thị sanh diệt pháp”. Phật xin nghe thêm hai câu chót, quỷ ra 
điều kiện nghe rồi phải hiến thân cho quỷ ăn thịt. Phật nhận lời. Quỷ đọc 
tiếp: “sinh diệt diệt đĩ, tịch diệt vi lạc”. Phật nghe xong từ cây cao rơi xuống 
miệng quỷ. Giai thoại này trong Phật giáo gọi là “Tuyết Sơn bán kệ” (D.G.) 


[11] Nguyên văn lời đáp: “Định tiền bách thọ tử “ (D.G.) 
[12] Tức là hỏi: Như hà thị Tổ Sư tây lai ý. (D.G.) 


[13] Kim Cương: “Vô pháp khả thuyết thị danh thuyết pháp”. Kim Cương 
thuộc hệ thông Bát Nhã, và Bát Nhã, theo Bích Nham Lục, là cái phi lý như 
thế này: 


Trong khi Tu bồ đề ngồi tịnh trong núi, nhập trong cánh giới “không tam 
muội” thì vua trời Đề Thích rắc hoa khen tặng. - Người khen tặng gì ta? - Ta 
khen tặng tôn giả khéo nói pháp Bát Nhã” — “Ta ở nơi Bát Nhã chưa hề nói 
một tiếng, vậy ông khen tặng gì ?”. Đế Thích đáp: “Tôn giả không nói. Đề 


tôi không nghe. Không nói không nghe là chân Bát Nhã” (D.G) 


[14] Coi luận VII, thiền đường, mục VII tham thiền 


[IS] Tức tập khí hoặc dư tập, là những cảm nhiễm lâu đời, rất vi tế nên rất 
khó nhận ra (D.G) 


[16] Thiền sư Hồng Ân cũng có một thí dụ tương tợ, nhưng bí hiểm hơn. 
Khi Ngưỡng Sơn hỏi về Phật tánh. Sư thí dụ như vầy: “Như ngôi nhà có sáu 
cửa nhốt khi đột. Ở ngoài có người hô to “khọt khọt”, khi đáp lại “khọt 
khọt”, cứ thế sáu cửa cùng hô cùng ứng. Ngưỡng Sơn hỏi lại: “Ví như lúc ấy 
khi ngủ thì sao?". Hồng Ân bước xuống một tay năm Ngưỡng Sơn, vừa múa 
vừa nói: “Khi ơi khi ơi, ta với ngươi cùng đối mặt nhau đây” (D.G.) 


[17] Kinh Lăng Nghiêm, quyền 4: Phú Lâu Na hỏi Phật: “Nếu nói rằng tất cả 
căn trần thê giới đêu là Như Lai Tạng thì cái thanh tịnh bôn nhiên sao hôt 
nhiên sinh ra núi sông vũ trụ.” (D G.) 


[18] Bài kệ nầy không có trong nguyên bản Anh văn. (D.G.) 


[19] Một pháp môn có thể coi như tâm lý học Phật giáo thạnh hành ở Trung 
Hoa từ đời Pháp sư Huyền Trang. Cũng gọi là Pháp Tướng Tông. Còn “bách 
pháp minh môn luận” là tác phẩm của bồ tát Thế Thân mà cũng là bộ luận 
căn bản của pháp môn ấy. (D.G.) 


[20] Nguyên văn: “Lãnh noãn tắc khả tri hĩ, tác ma sanh thị tự tri để sự?” 
(D.G.) 


[21] Nguyên văn: “hào ly hữu sai, thiên địa huyền cách”. Coi bài Tín Tâm 
Minh của tam tô Tăng Xán 


[22] Nguyên văn: “Như hà thị Tào nguyên nhất trích thủy”. Tào nguyên đà 
Tào Khê. Đạo trường của Tô Huệ Năng, mà cũng là uyên nguyên của Thiên 
học Trung Hoa. (D.G) 


[23] Chúa mà hiểu được không còn là Chúa nữa. Người nói là Thiền sư 
Thiệt Nhãn Đạo Quang. 


[24] Chư tăng có lệ đến mua hè (mùa mưa Ấn Độ) không được đi đâu, phải 
cô lập trong tịnh xá để tích cực tu học. Đó là mùa an cư trong tiết hè, kéo dài 
ba tháng. và đến rằm tháng bảy là hết (hạ mạt). (D.G.) 


[25] “Thất tiền tao tội”. Tuyết Đậu là sư phụ Thảo Đường, tổ sư phái Thiền 
Thảo Đường ở nước ta thuộc đời nhà Lý. (D.G.) 


[26] Nguyên văn của tứ hát là: hữu thời nhất hát như Kim Cương vương bửu 
kiếm, hữu thời nhất hát như cứ địa kim mao sư tử, hữu thời nhất hát như 
thám can ảnh thảo, hữu thời nhất hát bất tác nhất hát dụng. 


- Cũng vậy, về cách đánh, Lâm Tế cũng phải phân biệt có tám cách gọi là 
“bát bổng”. Đó là: thưởng bồng, phạt bổng, đoạt bổng, ngu si bổng, hàng ma 
bồng, tảo tích bổng và vô tình bổng. Thưởng bổng đánh để thưởng người nói 
được một câu thân thiết khế hợp với đạo, còn vô tình bồng đánh lung tung, 
nói phải cũng đánh, nói trái cũng đánh, mở miệng cũng đánh, ngậm miệng 
cũng đánh. không nói năng thưa gởi gì hết cung đánh, đánh cho không còn 
gì hết. Đó là ngọn bổng Huỳnh Bá sử dụng mỗi khi Lâm Tế vào hỏi đạo vậy. 
(D.G.) 


[27] Bôn lai diện mục: mặt mũi muôn đời, tức chân tướng của nội tâm, hoặc 
chân như tự tánh 


[2S] Đó là Hoa Nghiêm sự sự vô ngại pháp giới. (D.G ) 


[29] Nguyên văn: “Ngã kim sở giải như Khánh Hỷ kiến A Súc Phật quốc, 
nhất kiến cánh bất tài kiến”. Thiền có nhiều thuật ngữ diễn tả cái thấy chớp 
nhoáng ấy, như “đương cơ” (sự việc đang diễn ra) “đương xứ tức chân” (cái 
hiện giờ và cái tại đây là cái thật) “đương xứ nhất niệm” (pensée 
Iinstantanée) ,“trực hạ thừa đương" (nhìn thắng xuống là thấy ngay cái hiển 
thành hiện hữu). Ở đây ta cũng nên lưu Mộ đến cái chốc lát, hoặc niệm hoặc 
sắt na, mà Tổng Trì gọi là “nước Phật Bất Động”, và Huệ Năng gọi là “sát 
na tam muội”. Đó là cảnh giới tuyệt đối, không gì đến không gì đi, lồng 
khung trong cảnh giới hiện tượng luôn luôn trôi chảy. 


Tăng Xán gọi là "nhất niệm vạn niên, vạn niên nhất niệm" (giây phút = vĩnh 
cửu). Kinh điển Tiểu Thừa cũng nói: “Cũng như bánh xe lăn trên đường chỉ 
đụng mặt mg ở một điểm, cũng vậy, đời sống con người không dài hơn 
một niệm”. Thời gian (time) chốc lát (nstant) và vĩnh cửu (eternity) là ba 
vẫn đề nan giải của khoa học và triết học cũng như đạo giáo. Và chứng đạo 
là chứng vào cái chốc lát “bất động” ấy, trong ấy từ vô thỉ đến vô chung 
không có gì mất đi đâu hết. Một Phật tử Tây Phương nói: “Tất cả đều 
thường trụ trong sát na thường trụ” (Dr. Benoit : Tout est pour touJours dans 
[étermté de l”instant) (D.G.) 


[30] Phương pháp thường dùng là hét, đánh, mắng, nhướng lông mày, nháy 
tròng mắt, cười, ngáp, tăng hăng, cằm dùi, giơ phất trần, trỏ ngón tay, đánh 
trống, vạch vòng tròn giữa hư không. Phương pháp đặc biệt hơn là giết mèo, 
chém rắn, đập gương, đốt Phật, chửi Tô..v.v... Tất cả đều có mục đích thân 
thiết vì đời mà biểu thị tông chỉ Thiên. (D.G.) 


[31] Nguyên lý tối yếu. 
[32] Coi Khánh Chư 


[33] Lang Nha Giác Thiền sư có một nữ đệ tử theo học Thiên. Sư trao cho 
cô ba chữ “tùy tha khứ” (theo nó mà đi) để tham quán. Cô theo đó mà hành 
chuyên tâm đến đỗi một hôm lửa cháy nhà cô, cô cũng nói “tùy tha khứ”. 
Hôm khác, cô liệng đứa con xuống sông. người láng giềng kêu cô báo nguy, 
cô cũng nói “tùy tha khứ”. Ngày nọ, chồng cô chiên bánh, liệng miếng bột 
vô chảo dầu sôi kêu một tiếng xèo. Cô giựt mình như tỉnh cơn mê. Nhắc 
chảo dầu sôi đổ xuống đất, tay phủi, miệng cười vừa hét to: “tùy tha 
khứ”.Chồng cô tưởng cô điên, đâu ngờ cô vừa chứng đạo (D.G ) 


[34J Đạo Chích : nghề ăn trộm. 
-—-o0O--- 


Luận bảy - THIÊN ĐƯỜNG VÀ THANH QUY 


I. CÀN LAO VÀ TINH THÀN BÁCH TRƯỢNG 


Để có một ý niệm về tinh thần thực tiễn và giới luận Thiền, ta cần nghiên 
cứu cơ sở gọi là Thiền Đường. Đó là một hệ thống giáo dục riêng biệt hắn 
cho Thiền Tông. Hầu hết chùa Thiền thuộc phái này đều có Thiền Đường, và 
hơn đâu hết, sinh hoạt của chư sư Thiền tại đây có gì mường tượng như tập 
đoàn Tăng Già Ấn Độ. Tổ chức ấy do một Thiền sư Trung Hoa là Bách 
Trượng (72-814) dựng lên trên ngàn năm nay. Trước đó, các nhà tu Thiền 
sinh hoạt trong chùa của phái Luật Tông, và vâng theo những giới luật lệch 
lạc hắn với tỉnh thần đạo Thiền. Nhưng Tôi vì lẽ Thiên ngày càng hưng thịnh, 
và số Tười tu Thiền ngày càng lên cao, về nhân số cũng như về ảnh hưởng, 
nên cần dựng lên một cơ sở riêng thích hợp hơn để có thể hướng thăng đến 
mục đích. Theo Bách Trượng, Thiền viện không thuộc Tiểu Thừa giới cũng 
không thuộc Đại Thừa giới, mà phải kết hợp cả hai hệ thống giới luật theo 


một tinh thần tân kỳ độc đáo thuận tiện nhất đề thành tựu những lý tưởng 
Thiên đúng như sự tâm chứng của chư tô ngày trước. 


Nguyên tác bộ tăng luật hoặc thanh quy do Bách Trượng soạn ra nhằm điều 
hành các Thiên viện nay đã thất lạc. Bộ luật thông dụng hiện nay mới được 
soạn lại ở triều đại nhà Nguyên nhằm theo sinh hoạt của các Thiền viện 
đương thời, nhưng vẫn được coi như thừa tiếp đúng truyền thống cũ với ít 
nhiều canh cải cố nhiên phải có vì nhu cầu lịch sử. Sách được soạn lại dưới 
sự bảo trợ của vị hoàng để đương thời là Sùng Ninh (2) và có tên là Sắc tu 
Bách Trượng Thanh Quy, nghĩa là bộ giới luật Bách Trượng tu chỉnh lại 
theo sắc chỉ nhà vua để dùng ở các tòng lâm tự viện. Ở Nhật Bồn, cơ sở các 
Thiền viện không quá quy mô như ở Trung Hoa nên một phân giới luật quy 
định trong bộ luật không dùng đến. Dầu vậy, tinh thần vẫn được theo đúng, 
cũng như những nghi thức nào có thể áp dụng được vào sinh hoạt và phong 
thô Nhật Bồn. Nói tóm lại, bất cứ đâu, người tu Thiền vẫn không xao lãng 
những lý tưởng của sinh hoạt Thiên vậy. Vậy, trước khi đi xa hơn, tôi xin 
giới thiệu qua một lý tưởng trong số ây luôn luôn được đặt trước mắt người 
tu Thiền vì đó là điểm quan trọng nhất, đáng lưu ý nhất trong sinh hoạt tại 
các Thiên viện. 


Thật vậy, đó là chỗ phân biệt Thiền với các tông phái Phật giáo khác hiện ở 
Trung Hoa; đó là yêu tố đặc trưng nhất của Thiền, mà cũng là nguồn sinh 
lực của dòng Thiền sử vô tận. Tôi muốn nói đến chủ trương chấp tác hoặc 
cần lao. Bách Trượng lưu lại một danh ngôn, mà cũng là tiêu chuẩn hướng 
dẫn trọn đời Ngài, mà chính đó cũng là tỉnh thần quán triệt của Thiền 
Đường. Đó là câu: 


Một ngày không làm, một ngày không ăn 
“H#f#-HZãâ 


Có lúc hàng đệ tử thấy ngài quá già nua không tiện để ngài giẫy cỏ tưới 
vườn, là công việc thường ngày của ngài, ngoài phần việc nói pháp dạy 
Thiền, chúng dấu hết cuốc xẻng, vì biết tánh ngài không bao giờ chịu nghe 
lời khuyên can của chúng. Ngài bèn nhịn ăn, nói: “Một ngày không làm, một 
ngày không ăn.” 


Vậy, ở tất cả các Thiền Đường, cần lao là yêu tố huyết mạch trong sinh hoạt 
của giới Thiên môn tăng chúng. Luôn luôn đó là một việc làm rât thiệt thực, 
nhât là làm băng tay chân như quét dọn, lau chùi, làm bêp, hái củi, cày ruộng 


hoặc đi khất thực ở thôn xóm gần xa. Không một việc làm nào được coi là 
hạ phẩm giá tinh thần hòa hợp và dân chủ thật đã quán xuyến trọn vẹn sinh 
hoạt của tăng đoàn. Dầu công việc có khó nhọc hoặc hèn mạt đến mấy đối 
với thường tình, họ vẫn không trốn tránh, họ tin tưởng ở tác dụng thanh lọc 
của sự làm việc bằng tay chân; họ rộn rịp suốt ngày, bằng mọi cách; họ 
không thuộc hạng ăn không ngồi rồi như hàng khất sĩ Ấn Độ chăng hạn, ít ra 
trên mặt hình thức. 


Chủ trương đạo pháp hóa sự cần lao phản ảnh tỉnh thần thực tế của người 
Trung Hoa Trước, tôi có nói rằng Thiền là đạo giác ngộ thể hiện qua kiến 
giải Trung Hoa, quan niệm chấp tác của Thiền chưa đi vào kết luận của tôi, 
về tinh thần hoặc lý thuyết. Nhưng thực tế thì cần lao được gắn liền mật thiết 
vào sinh hoạt Thiền, không thể quan niệm cái nầy biệt lập với cái kia được. 
Ở Ấn Độ, chư sư đều là khất sĩ, đến hồi tĩnh tọa, họ lui về những chốn thanh 
tịnh hoang vu, xa cảnh phôn hoa; và bởi mọi nhu cầu đều được hàng thiện 
tín dâng cúng nên các ngài không thấy cần phải lao lực, khác với chư sư ở 
Trung Hoa và Nhật Bốn. Nhưng chính nhờ nâng lực cần lao lên hàng pháp 
hạnh nên Thiền tông khỏi sa đoạ trong môn thể thao tỉnh thân ấ ấy gọi tắt là 
mặc tưởng, mà không ít thì nhiều các trường phái khác đều mắc phải. Ngoài 
giá trị tâm lý â ấy, sự cần lao còn là phương tiện hữu hiệu giữ sức khỏe và khí 
lực cho Thiền Tông qua mọi giai đoạn xiên dương theo dòng lịch sử. 


Dầu tính cách lịch sử của cần lao quan trọng như thế nào, Bách Trượng vẫn 
là một là một người rất am tường nhân tâm thế sự khi ngài đặt sự làm việc 
băng tay chân làm tỉnh thần chủ động cho sinh hoạt tăng đoàn. Tiêu chuẩn 
“không làm không ăn” không thế tất được nêu lên vì nhu cầu kinh tế hoặc 
giá trị đạo đức. Lý do â ấy cũng không phải chỉ ở chỗ “phải đồ mồ hôi Ta đổi 
lấy miếng ăn”, dầu rằng cũng đáng gọi là một đức hạnh không ngồi mát 
nhận bát cơm. Vả, từ thời sơ khởi của Đạo Phật, đã có nhiều Phật tử cảm 
thấy xấu hồ sống nhờ vào của cúng của bổn đạo; nhưng chủ tâm của Bách 
Trượng, dầu rằng có thể ngài không ngờ đến, nặng về tâm lý hơn, dầu ngài 
công khai tuyên bố: “không làm không ăn”. Đó là ngài muốn tránh cho đồ 
chúng cái tệ ăn không ngôi rồi khiến tinh thần ngầy ngật, hoặc sự phát triển 
thiếu quân bình của tâm trí thường vì thói quen tu thiền tập định mà mắc 
phải. 


Thật vậy, khi các bắp thịt không được luyện tập để chấp hành những chân lý 
của tâm và thân không được đem ra thử thách với thực tế, sự ly khai thường 
đưa đến những hậu quả tai hại. Vì lẽ triết lý Thiền cốt vượt qua mâu thuẫn 
giữa thân và tâm, hồn và xác, nên nói theo ngôn ngữ nhị nguyên luận, áp 


dụng Thiền vào thực tế tức khiến các giây thần kinh và bắp thịt luôn luôn 
sẵn sàng và tuyệt đối phục vụ cho hồn, chớ không thể, như thường tình, đồ 
thừa tại xác ươn hèn níu xuống nên hồn, dầu rất sẵn sàng, vẫn không vươn 
lên được. Dầu chân lý đạo của câu nói sau là thế nào thì trên mặt tâm lý đó 
vẫn do giữa tinh thần và các bắp thịt thiếu dòng mạch giao thông. Hễ đôi tay 
không được luyện quen để làm công việc của khối óc thì máu không lưu 
thông được khắp châu thân, bị ứ trệ ở đôi chỗ, nhất là ở bộ óc. Kết quả tự 
nhiên là không những cơ thể bị nhiễm bịnh mà tỉnh thần cũng bải hoải hôn 
trầm, khiến tư tưởng hiện đến nhưng cụm mây vất vưởng. Người ta mở mắt 
thật đấy nhưng tâm trí ám đầy mộng mị và hình ảnh man rợ nhất không mảy 
may liên hệ đến thực tế. Những mộng tưởng điên đảo ấy rất tai hại cho 
Thiền, và hành Thiền bằng hình thức mặc tưởng như vậy ắt rước những kẻ 
thù quỷ quyệt ấy vào mình. Bách Trượng chủ tâm đề cao sự làm việc bằng 
tay chân nhằm tránh cho Thiền khỏi rơi vào những tệ đoan bại hoại, cũng 
như những ảo giác của tâm thức. 


Ngoài những xét đoán tâm lý â ấy, ta không thể không chú ý đến lý do luân lý 
đê có thê đánh giá đúng mức cao kiến của Bách Trượng đặt sự cần lao làm 
yếu tố chủ động của sinh hoạt Thiền. Vì giá trị của tư tưởng phải chịu qua 
một sự thử thách rốt ráo khi đem ứng dụng vào thực tế. Nếu thất bại, nghĩa 
là nếu tư tưởng không ứng dụng được vào cuộc sống hàng ngày đem đến 
hòa hợp và thỏa mãn và lợi lạc cho mọi người trong cuộc - cho chính mình 
cũng như cho người khác - thì không một tư tưởng nào đáng gọi là có giá trị 
và thực tiễn. Đành răng thế lực vật chất không phải là thước đo giá trị của tư 
tưởng, tuy nhiên, dầu chặt chẽ, dầu hợp lý đến mấy, hễ không gắn liền được 
vào cuộc sống thì tư tưởng nào cũng là hư tưởng. Riêng trong Thiên, những 
tư tưởng trừu tượng không khiến ai tin quyết được trong sinh hoạt thực tế 
đều là hư tưởng. Muốn tin quyết phải thân chứng, không thể hư luận đàm 
được, thế nghĩa là sự tín quyết không có cơ bản vững chắc, xác thực, nếu tác 
động vào cuộc sông, nó không chứng tỏ hiệu năng. Cũng vậy, trong phạm vi 
đạo đức, đề quyết hay dẫn chứng cũng phải vượt lên và thoát ngoài tầm phê 
phán của lý trí, nghĩa là chân lý phải là kết quả sống của thể nghiệm cá nhân. 
“Mộng tưởng hoang đường không phải lề sự việc của chúng tôi”, đó là lời 
quyết đoán mạnh của các bậc hiền đức. Cố nhiên là các ngài vẫn ngồi tịnh, 
vẫn tọa thiền, cốt nghiệm lại những bài học được trong khi làm việc; nhưng 
vì không chịu nhai lại suốt ngày, họ đặt vào hành động mọi tư tưởng đến với 
họ trong khi trầm tư mặc tưởng; họ thử lại giá trị của tư tưởng trong miếng 
đất sống của thực tế vậy. Tôi tin quyết răng nếu Thiền không đặt trọn tin 
tưởng vào sự trụi luyện tư tưởng trong hành động, tổ chức ẫy hắn đã chìm 
lim từ lâu trong các tư trào ngây ngất hôn mê, và tất cả kho tàng tư tưởng do 


chư sư ở Trung Hoa và Nhật Bồn dày công xây dựng hắn đã bị mất bừa bãi 
như những đông rác hôi thúi. 


Hãn là vì những lý do trên hàng tu Thiền đánh giá cần lao ngang hàng với 
một lý tưởng đạo. Chắc rằng quan niệm ấy lớn mạnh được do tinh thần 
chuộng thực khéo léo của người Trung Hoa, tự đó đạo Thiền được tỉnh 
luyện và khai triển. Điều chắc chắn là nếu có một điểm nào đó các Thiền sư 
tha thiết đề cao nhất, coi như biểu hiện cụ thể nhất tâm đạo của các ngài, 
điểm ấy là phụng sự người đời, là giúp ích người khác, cố nhiên là giúp ích 
mà không cầu cạnh khoe khoang, chỉ âm thầm kín đáo không để cho ai biết. 
Eckhart nói: “Những gì ta có được trong khi im lặng trầm tư phát rải ra 
lượng tình thương”. Thiền có thể nhai lại “rải ra trong cần lao”, cần lao, ở 
đây, có nghĩa là cụ thể và tích cực thực hiện tình thương. Tauler nâng việc 
dệt vải quay tơ, đóng giày, và những việc làm bằng tay chân trong nhà như 
những ân trên của Thánh Linh; thầy Lawrence cho việc bếp núc là thánh lễ; 
George Herbcrt viết: 


Who sweeps a room as to thy laws 
Makes that and the action fine. 
Quét nhà là vâng thánh ý 

Làm cho công việc đẹp lên 


Những câu nói trên toàn diễn đạt tinh thần của đạo Thiền ở sắc thái thiết 
thực. Vậy, các nhà huyện học đều là người thực tế, hoàn toàn khác xa với 
nhưng người sông băng ảo giác, tâm hồn luôn trôi giạt ngoài thế gian, hoặc 
chìm đắm trong thế giới khác mà sao lãng hẵn với sinh hoạt hằng ngày. 
Quan niệm thông thường coi các nhà huyền học là người mơ mộng, vơ vân 
theo trăng sao, cân xét lại vậy, vì thiếu căn bản thiết thực. Hơn nữa, còn có 
sự kiện tâm lý này, là có một sự liên quan rất mật thiết, rất sâu đậm, giữa 
một tâm thái thực tiễn và một mẫu mực huyền học nào đó, không phải chỉ 
liên quan riêng ở mặt khái niệm hoặc siêu hình thôi. Nêu huyền học là xác 
thực thi những gì nó nhận là thực phải là cái thực tiễn, phải được nhận thức 
lại trong mỗi hành động của ta trong đời; nhất định không thể chỉ thực ở lý 
luận, chỉ đúng trong biện chứng. Ta đọc sau đây lời thơ của nhà Thiền Bàng 
Uân[]]: 


Nhật dụng không gì khác 


HH5®&7 

Minh ta ta hòa chung 

IÈ ã H f ñế 

Việc việc không năm bỏ 

S5 ÿ§ 3F Hư là 

Nơi nơi chăng trệ ngưng 

E& Rx 2] 1E 3E 

Đỏ tía tai còn bảo 

z % R ÄÃ 5 

Đồi núi bặt bụi hồng 

+ LỊị ñ8 ấu #8 

XÁCH NƯỚC LÀ DIỆU DỤNG 
+ ìB 3f 2 H 

BỬA CỦI ẤY THÂN THÔNG 
MỄ 2k 


-—=OÔ0O--- 


II. THANH ĐẠM VÀ THANH BÀN 


Thiền đường, theo kiểu thông dụng ở Nhật, là một cơ sở hình chữ nhật kích 
thước thay đôi tùy tăng sô tham dự. 


Chăng hạn như ở Chùa Viên Giác[2].tại Khiêm Thương, Thiền đường dài độ 
65 bộ Anh và ngang 36. Hai dãy sàn, ngang độ § bộ, và cơi cao lên 3 bộ, 
chạy dài suốt hai bên, còn ở giữa theo thì để trống trơn. Đó là khoảng trống 
dành cho khóa lễ gọi là kinh hành. Giới han dành cho mỗi tăng sĩ trên sản 
nhà không quá diện tích của một chiếc chiếu 3 bộ đrên 6, trong khoảng â ấy họ 
nằm ngồi, tham thiền, và ngủ luôn ban đêm. Đồ nằm của một vị tăng chỉ vỏn 
vẹn là một chăn bông lớn nhồi gòn, đông cũng như hè, ít khi họ có gối, đêm 
muốn gối đầu phải tạm dùng những vật sở hữu tùy thân. Vật sở hữu của 
người xuất gia thật ra gần như không có gì hết: một áo cả sa, một áo tràng 
(tăng già lê), vài cuốn sách, một lưỡi dao cạo và vài cái chén, tất cả xếp gọn 
trong một cái dãy cao chừng 13 tắc Anh, dài 10 và rộng 3,5... đi đâu cũng 
mang theo mình, buộc vào một sợi dây đai choàng qua cô. “Vật chăng lia 
thân” vậy. “Một y một bát, dưới cội cây, trên tảng đá”, đại khái đó là sinh 
hoạt của hàng xuất gia Ấn Độ. So theo đó thì Thiền tăng ngày nay có thê nói 
là được câp dưỡng sung túc hơn. Dầu vậy, nhu câu của họ vân được tiết 
giảm đến mức tối thiểu: khuôn theo mức sông ấy của các Thiền tăng, thiết 
tưởng không aI có thể sống đạm bạc hơn được, nêu không nói thế là đạm bạc 
nhât. 


Phật giáo co1 sự ham muốn của cải là một đam mê tai hại nhất luôn luôn 
quấy nhiễu người đời. Thật vậy, nguyên nhân gây ra bao khổ ải trong thế 
gian này chẳng qua chỉ là mãnh lực ham chiếm hữu. Vì thèm muốn thế lực 
nên người mạnh luôn luôn áp chế người yêu. Vì khao khát của cải nên người 
giàu người nghèo luôn luôn căm hờn tuốt kiếm sát phạt nhau. 


Chiến tranh thế giới còn bạo diễn, xã hội còn bị quấy động liên miên một khi 
khát vọng muốn có riêng, muốn giữ riêng, chưa được xả trừ tận gốc. Xã hội 
không thể tổ chức lại trên một căn bản hoàn toàn khác hơn căn bản quen 
thuộc với ta tự thuở sơ khai của lịch sử sao? Ta không mong gì chận đứng 
được nếp sống tích trữ tài sản, và sử dụng quyên thế, nung đốt lên bởi tham 
vọng phóng đại cá nhân ta, hoặc quốc gia ta sao? 


Không mong gì được ở sự đời vô nghĩa lý, các Thiền tăng đi đến chỗ cực 
đoan khác, chặt đứt cả đến những thú vui hợp lý và hết sức vô tội. Dầu sao, 
lý tưởng Thiền thu gọn tất cả giang sơn trong một tay nải cỏn con diện tích 
chỉ hơn một bộ vuông, và cao ba tắc Anh, vẫn là một lời phản kháng cầm 
lặng, và mãi mãi vô hiệu, đối với trật tự hiện đại của xã hội. 


Trong khái niệm ấy, ta nên đọc lời cảnh tỉnh sau đây của quốc sư Đại 
Đăng[5 |đê lại cho muôn đô. Quôc sư là tô khai sơn chùa Đại Đức ở Kyoto 


trong năm 1326. Tương truyền Sư bỏ một phần ba cuộc đời, tương đối khá 
ngắn, sông chung với hạ tầng xã hội dưới gầm cầu Gojo, đi ă ăn xin, làm mọi 
công việc hèn, và được những người gọi là thượng lưu chiều cố băng một cái 
nhìn miệt thị. Sư không bao giờ quan tâm đến cảnh sống lộng lẫy, đầy phú 
quý và vinh hoa, của phần lớn chư sư đương thời hưởng thụ trong các chùa 
chiền; mà Sư cũng lơ là nốt với những đạo hạnh và công quả rình rang của 
họ chỉ làm bật nổi thêm cái giả đối của hạnh xuất gia. Với Sư, phải một nếp 
sống đạm bạc nhất, phải một tâm niệm thanh cao nhất. Lời cảnh tỉnh của 
quốc sư như sau: 


“Này tăng chúng, các ông vân tập đến chủa núi này nên nhớ là để cầu pháp, 
chăng phải cầu cơm ăn, áo mặc. Đảnh rằng có thân phải mặc, có miệng phải 
ăn. Nhưng các ông cần luôn luôn ghi nhớ, suốt ngày mười hai giờ, là phải 
chuyên tâm đạt tới cái pháp không thê nghĩ bàn. Thời giờ qua như tên bắn; 
đừng bao giờ động tâm trìu mên việc thế gian. Phải luôn luôn, luôn luôn 
cảnh giác. Sau khi tôi hóa rồi, có thể lắm trong hàng tăng chúng quý ông 
hôm nay có vị sẽ có chùa cao viện lớn, phân chân khác thường, với những 
tháp cao, phòng rộng, kinh sách sơn son thiếp vàng, và vô số bổn đạo chen 
chúc vang rân; cũng có những vị khác suốt ngày tụng kinh, trì chú, trường 
kỳ ngồi tịnh mãi không ngủ; có vị ngày chỉ một bữa ăn, giữ đúng vai giới, 
ngày đêm sáu giờ chuyên làm công quả. 


“Dầu kiên trì như vậy, nhưng nếu tâm niệm không trụ ở diệu pháp của chư 
Phật chư Tổ mầu nhiệm, không thể dạy truyền, thì vẫn chưa thấu rõ lý nhân 
duyên, và sẽ đưa đến họa sụp đồ toàn thể chánh pháp. Đó toàn là quyến 
thuộc của nhà ma; dầu tôi có lìa thế gian này bao lâu, họ vẫn không thê gọi 
là con cháu trong đạo của tôi được. Trái lại, dầu chỉ một người thôi, dầu 
sông hẻo lánh ở rừng núi, kết cỏ làm am, ăn rễ cây luộc trong nồi đất sứt mẻ, 
nếu người ấy nhất tâm quán tưởng đến chỗ cốt yếu của chính mình thì đó là 
người duy nhất hằng ngày thân thiết đối diện với tôi, và biết đáp đền ân 
nặng. Ai dám coi thường người ấy? Này tăng chúng, hãy tỉnh tiến, hãy tỉnh 
tiến” [4]. 


Ở Ấn Độ, không bao giờ chư sư ăn quá ngọ; mỗi ngày các ngài chỉ ăn một 
bữa, vì bữa điểm tâm sáng không thê kể là một bửa ăn theo lối điểm tâm của 
người Anh người Mỹ. Cũng vậy, các Thiền tăng kế như không dùng buổi 
chiều. Tuy nhiên, vì sự đòi hỏi tự nhiên của phong thô Trung Hoa và Nhật 
Bồn, nên buôi chiều họ ăn qua loa gọi là lót dạ, nhưng để trần an lương tâm, 
họ gọi đó là món ăn thuốc: dược thực. Còn bữa điểm tâm thì họ dùng rất 
sớm, khi trời còn tối mò, và chỉ gồm có chao và dưa cà muối mặn. 


Bữa ăn chánh, ăn trước ngọ, vào lỗi 10 ĐIỜ, gồm. có cơm (hoặc cơm trộn lúa 
mạch) canh rau và cà dưa muối tương. Buổi chiều, vào khoảng bốn giờ, họ 
dùng nhưng gì còn lại của bửa cơm trưa, vì không nâu nướng riêng. Trừ khi 
chư tăng được mời đi thọ trai ở ngoài, hoặc được hàng thiện tín phát tâm 
cúng dường rộng rãi hơn, thường ngày các bữa ăn chư sư tăng chỉ có vậy, 
như tôi vừa tả. Nghẻo và đạm bạc là phương châm của họ vậy. 


Dầu vậy, khổ hạnh vẫn không phải là lý tưởng Thiền. Xét đến chỗ tâm yếu 
thì Thiền chắng phải là khổ hạnh, mà cũng không phải là nề nếp đạo đức nào 
hết. Nếu Thiền đường như cao xướng phép xả trừ hoặc buông bỏ, đó chỉ là 
hình thức; vì là một tôn phái Phật giáo Thiền vẫn nhiễm ít nhiều cảm giác 
ghê tởm của Phật giáo đối với giới luật Ân Độ. Thật ra, tư tưởng trung tâm 
của sinh hoạt xuất gia là không hoang phí bất cứ gì, trái lại phải vận dụng 
bằng đuờng lối tốt đẹp nhất tất cả những gì nhận lãnh của bá tánh, và đó 
cũng là tỉnh thần của Phật giáo nói chung. Cũng vậy, tri thức, trí tưởng 
tượng và những quan năng tinh thần khác, cũng như mọi thứ vật chất quanh 
ta, kê luôn thể xác ta,. .V..V tất cả những gì ta hướng được là để phát triển và 
khai phóng những nguồn tỉnh lực tối cao nằm ở trong ta như những thực thể 
tâm linh, chớ không phải để thỏa mãn những khát vọng và tánh ngông cuồng 
cá nhân khiến ta khó tránh xung đột và tổn thương đến quyền lợi của người 
khác. Đại khái cái nghèo và cái đạm bạc của nếp sống tăng đoàn tại các tòng 
lâm tự viện là vậy. 


——-O0O--- 


III. TRAI ĐUỜNG 


Phong thái trong bữa ăn ở Trai đường còn đượm một vị Thiên riêng nên xin 
lược tả ở đây. 


Buổi ăn được báo hiệu băng tiếng bảng; nghe ba tiếng bảng, chư tăng rời 
Thiền đường, mỗi người mang bát đến Trai đường. Tại đây, kê sẵn một dãy 
bàn thấp chữn, và trông trơn. Chuông rung, chư tăng ngồi vào bàn. Chén sắp 
thành chồng - chén gô hoặc giây ngoài phủ lớp sơn mài, mỗi chồng có 
chừng bốn năm chiếc, xếp vào nhau. Trong khi chén đĩa được đặt ra, và chờ 
ông tăng chấp sự đi quanh bàn bới cơm và múc canh, mọi người cùng tụng 
Bát Nhã Tâm Kinh[{ 5], tiếp theo là “năm điều quán tưởng” liên quan đến bữa 
ăn, đại khái là: 


1 Tôi xứng đáng gì không? Bát cơm này do đâu mà có? 


2. Nhận bát cơm, tôi phải xét lại đức hạnh của tôi. 

3. Tôi phải ngăn lòng đừng phạm phải những lỗi lầm như tham sân sĩ. 
4 Cơm này là thuốc tốt để giữ thể xác tôi được khỏe mạnh. 

5. Để cầu đạo quả, tôi xin nhận lãnh. 

Sau phần quán tưởng là phần phát nguyện : 

- Miếng cơm đầu, nguyện dứt hết điều đữ, 

- Miếng cơm sau, nguyện làm tất cả điều lành, 

- Miếng cơm chót, nguyện độ tất cả chúng sanh thành Phật đạo. 


Bây giờ đến lúc cầm đũa, nhưng trước khi hưởng bửa ăn “thịnh soạn” còn 
phải tưởng niệm ma quỹ thần tiên khắp ba cõi, nên mỗi vị lấy ra trong chén 
mình độ bảy hột cơm rắc lên bản cúng chư vị khuất mặt và tụng bài biến 
thực: “Nguyện cơm này cúng cho quỷ thần sẽ biễn khắp mười phương thế 
giới để tất cả được thọ hưởng” 


Trong khi ăn, hoàn toàn im lặng, không khua chén dĩa, không nói năng, trò 
chuyện. Ăn, với họ, cùng là một việc làm trang nghiêm như bất cứ pháp 
hạnh nào. Người nào muôn ăn thêm chén nữa thì chấp tay trước ngực. Ông 
tăng dọn cơm biết rõ, rê nồi cơm đến trước đương sự. Ông này trước khi đưa 
chén bới cơm, cầm chén lên, đưa tay chủi qua đáy chén, cử chỉ â ấy cốt soát 
kỹ lại không còn chút dơ bần nào dính chén có thể làm hoen ố tay ông tăng 
đọn bàn. Trong khi ông này bới cơm, đương sự chắp tay trước ngực. Nếu 
đương sự không muốn bới cơm đầy thì xoa nhẹ đôi tay, cử chỉ ấy có nghĩa là 
: “Mô Phật, vừa rồi”. 


Không gì được phép bỏ thừa lại khi ăn xong. Chư tăng dùng sạch tất cả 
nhưng gì dọn ra, “lượm tất cả những gì còn rơi rớt”. Đó là pháp hạnh của họ. 
Thường, sau bốn lần mời cơm là xong bửa ăn. Vị cầm đầu gióng lên một 
tiếng bảng và vị dọn cơm mang nước nóng vào. Mỗi ông tăng múc đầy vào 
chén lớn, nhúng những chén nhỏ vào đó rửa sạch, rồi lẫy khăn mang theo 
mình lau lại. Rồi một thùng cây được chuyển quanh bàn hứng lấy tất cả 
nước dơ rửa chén[6].Mỗi vị tự gom chén lại, vừa gói cột vừa niệm: tôi đã 
dùng trai xong, cơ thể tôi giờ đây khỏe khoắn. Tôi tưởng như khí lực của tôi 
có thể chuyển được mười phương thế giới, chế ngự hết quá khứ hiện tại và 


vị lai; chuyển cả nhân quả làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh, nguyện cho tất 
cả chúng tôi quyết định tăng trưởng phép thần thông quảng đại!”. Dãy bàn 
giờ đây trống trơn như trước, trừ những hột cơm rắc cúng quỷ thần từ đầu 
bữa ăn. Một tiếng bảng lại gióng lên, và sau nghỉ lễ tạ ân thường lệ, chư tăng 
rời trai phòng từng đoàn, có thứ tự, lặng lẽ ra như đã lặng lẽ vào. 


-—-O0O--- 


IV. CHÁP TÁC VÀ TU TẬP 


Họ siêng năng có tiếng. Ngày nào phòng bận học tập tại chùa thì tang tảng 
sớm, sau bữa điểm tâm, vào lối năm Ø1Ờ TƯỠI về mùa hè, và sáu Ø1Ờ Tưỡi vào 
mùa đông, họ đã làm việc quần quật trên đất cát nhà chùa, hoặc trì bình ở 
thôn xóm gần xa, hoặc cày cấy ruộng chùa. Chùa, trong cũng như ngoài, 
được giữ hết sức ngăn nắp. Nên nói đến cái gì sạch sẽ và tươm tất nhất đời 
đôi khi người ta ví “như một Thiền tự”. Khi trì bình (xin ăn) họ đi khá xa 
nhiều đặm đường. Thường dính liền với mỗi Thiền Đường có một ít thiện tín 
pháp tâm bảo trợ, họ đến đó theo định kỳ để có thêm phân gạo và hoa quả. 
Người ta gặp họ dọc đường quê đây xe chở bầu bí hoặc khoai lang. Họ làm 
việc cân cù nặng nhọc không thua gì dân cày thường. Thỉnh thoảng họ lại 
vào rừng đốn củi quơ trà. Họ cũng biết qua nghề ruộng nữa. Vì cần đắp đổi 
nhiều loại nhu cầu, họ vừa là dân cày, là dân lao động, vừa là thợ thủ công 
khéo léo. Vì đôi khi chính tay họ dựng lên ngôi Thiền đường theo sự chỉ dẫn 
của kiến trúc sư. 


Tăng đoàn có một ban chấp hành tự trị, cắt riêng phần hành bếp núc. Giám 
thị, tài chánh, từ khí, nghi lễ .v.v... Ở thời Bách Trượng dường như đoàn 
giáo phẩm có mười người, nhưng ta không biết chỉ tiết ra sao, vì bộ “Thanh 
Quy” của ngài đã thất lạc. CỐ nhiên vị hòa thượng là linh hồn của Thiên 
đường, nhưng ít khi các ngài trực tiếp năm lây công việc quản trị, quyền này 
thường được giao cho các tăng lớn tuổi nhất, và hạnh kiểm từng được thử 
thách qua nhiều năm trì giới. Gặp khi luận về Thiền, ta không khỏi ngạc 
nhiên trước sức hiểu biết thâm diệu của họ (nếu có thể nói vậy được) và 
tưởng tượng đoàn học tăng kia như những nhà tư tưởng nghiêm trang làm 
sao, xanh xao, đầu cúi thấp, tâm lìa thế sự. Nhưng sự thật là trong cảnh sống 
thực này, họ vẫn là những phàm nhân như mọi người, làm mọi việc thường 
ngày, có khác chứng là lúc nào cũng vui vẻ, cũng tươi cười, cũng sẵn sảng 
giúp ích, và không từ chối bất cứ việc làm nào thói thường cho là hèn, làm 
mất phẩm giá người có học. Tinh thần Bách Trượng luôn luôn hiện nơi họ. 


Không phải các tăng làm việc thôi, mà bổn thân hòa thượng cũng dự phần 
vào công tác. Theo Bách Trượng, đó là để cho có sự hợp tác chặt chẽ và 
phân công đồng đều giữa mọi người không phân biệt chức vị. Nên hòa 
thương cũng phải cùng táng chúng cày ruộng, trồng cây, nhồ cỏ, hái trà, và 
làm mọi công việc băng tay chân khác. Lợi dụng những cơ hội thuận tiện ẫy, 
người lãnh đạo dễ đề ra nhưng bài học thực tiễn về pháp Thiền và môn nhân 
cũng may mắn dễ lãnh hội hơn. Xin đơn cử vài thí dụ. 


Hòa thượng Triệu Châu đang quét sân chùa thì ông tăng hỏi: “Cớ sao chốn 
thanh tịnh già lam[7 |lại có bụi?” 


Sư đáp: 

“Lại một hột bụi nữa kia kìa” 

X—ñhtU 

Lần khác? Triệu Châu cũng đang quét chùa có người hỏi: 


“Hòa thượng là bậc thiện tri thức, cớ sao còn bụi?”. Sư đáp: “Ơ ngoài đên” 


Z| 2 


Ngày kia hòa thượng Nam Tuyền cùng tăng chúng làm việc bên ngoài. Triệu 
Châu ở lại chùa canh lửa. Châu bỗng hô to: “Cứu lửa, cứu lửa”. Mọi người 
đỗ dồn về, chạy vào phòng ngủ. Châu thấy thế bèn đóng ập cửa lại, bảo: 
“Nói được, tôi mở cửa cho vào.” Không ai biết nói gì, Nam Tuyển ném 
chiếc chìa khóa qua song cửa vào phòng cho Châu. Châu bèn mở cửa. 


Có một ông tăng trong khi cày cuốc chặt nhằm một con trùn đứt làm hai 
đoạn, đên hỏi hòa thượng Trường Sa: “Con trùn đứt làm hai đoạn, đâu nào 
cũng động, vậy tánh Phật ở đầu nào?” 


Sư nói “Đừng nghĩ nhảm. Động với chăng động là cảnh giới nào?” 
Ông tăng nài ni. Sư nói: “Đại đức há chăng thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm nói 
răng mười phương là hư không bât động là lục đại dây lên, còn bôn tánh vôn 


viên dung, vốn là Như Lai tạng, vốn không sanh diệt vậy”. 


Một câu truyện tương tợ cũng xảy ra giữa Sư Tử Hỗ và một ông tăng trong 
khi cả hai đang làm vườn. Ông tăng hỏi về chân sinh mạng của con trùn. Sư 


không đáp, năm cào cỏ đập khúc đâu con trùn, rôi đập khúc sau, đập vào 
khoảng giữa, vứt vào cỏ, xong bỏ đi. 


Ngày kia, hòa thượng Huỳnh Bá cầm cuốc giẫy cỏ, ngoảnh đầu ra sau thấy 
Lâm Tê Nghĩa Huyên đứng tay không, bèn hỏi: “Cuôc đâu?” Lâm Tê đáp : 
AI lây mật rôi. 

Huỳnh Bá nói: Đến đây bảo, ta có việc muốn bàn. 


Lâm Tế đến gần, hai tay chắp lại. 


Huỳnh Bá giở cây cuốc lên, nói: “Chỉ chút vầy thiên hạ không ai giở nỗi. 
Ong giở nồi không?” 


Lâm Tê năm cán cuôc vừa đưa lên vừa nói: “Cớ sao cái này lại nắm trong 
tay Nghĩa Huyên tôi?” 

Huỳnh Bá nói: “Bữa nay ông là người lớn chuyện ”[§] 

Rôi bỏ vê chùa. 

Lân khác, hòa thượng Huỳnh Bá giẫy cỏ trong vườn trà thấy Lâm Tế chỗng 
cuôc đứng, hỏi: “Ong mệt phải không?” 

Lâm Tế đáp: “Cuốc chưa giở lên mà mệt nỗi gì?” 


Huỳnh Bá giơ trụ lên đánh. Lâm Tế giật mạnh cây gậy xô ngã Huỳnh Bá. 
Huỳnh Bá gọi ông duy na[9 |đền đỡ dậy. 


Duy na đỡ Huỳnh Bá dậy rồi, nói: “Hòa thượng xử như vậy với lão ây được 
sao?”. Huỳnh Bá đánh ông duy na. 


Lâm Tê vừa cuôc đât vừa nói: “Ơ chỗ khác thì hỏa táng còn ở đây người ta 
chôn sông”. 


Ở bài luận trước, tôi có thuật lại câu truyện diễn ra trong khi hái trà giữa 
thầy trò Quy Sơn và Ngưỡng Sơn. Cuốn sử Thiền dẫy đầy những loại 
chuyện như vậy chứng tỏ các Thiền sư lợi dụng bất cứ cơ hội nảo để truyền 
dạy pháp thiền cho môn đệ; nhân đó, nhưng sự việc tưởng là tâm thường 
nhất đời không ngờ hóa ra đầy ý nghĩa. Ít ra tất cả những câu vấn đáp ấy 
cũng biểu hiện một cách hùng hồn nhất chiều hướng chung của sinh hoạt 


tăng đoàn thuở trước, một cuộc sống thấm nhuần tinh thần chấp tác và 
phụng sự mật thiệt găn liên vào công phu thâm quán những diệu lý huyện cơ 
của tâm đạo. 


——-O0O--- 


V. KHIÊM HẠ 


Trong môi trường ấy, chư tăng khai phá trí năng theo mọi chiều hướng. Họ 
không được dạy về văn học - tôi muốn nói cái học rút ra từ sách vở và xây 
dựng bằng khái niệm hư tưởng, trái với nghi luật và kiến giải của họ cốt thực 
tiễn và hữu hiệu, vì tiêu chuẩn chánh của sinh hoạt Thiền Đường là “vừa học 
vừa làm”. Họ coi thường lối giáo dục vừa dạy vừa dỗ, cốt trân an, ví như 
những thức ăn đã được tiêu hóa sẵn dành cho con bịnh mới khỏi. Tục truyền 
sau khi đẻ được ba ngày, con sư tử mẹ đây hết đàn con rơi xuống vực sâu để 
thử coi chúng leo lên được không. Con nào không qua nỗi cuộc thử thách thì 
ráng chịu, đừng mong được mẹ đỡ vớt gì. 


Dầu hư thực ra sao, câu truyện cùng hơi giống phần nào với thủ đoạn của 
các Thiền sư xử tệ với đệ tử bằng mọi cách, hầu như không có gì là ưu ái 
hết. Đệ tử áo không đủ mặc, cơm không đủ ăn, không đủ thì giờ ngủ nghỉ, 
mà khốn nỗi công việc lại quá bề bộn, công việc thủ công cũng như việc tu 
tập. 


Nếu sự chấp tác được giữ điều hòa, đúng như lý tưởng, những nhu cầu bên 
trong và những khuynh hướng bên ngoài chắc chăn sẽ tạo thành những bản 
lĩnh cao cường, được trui luyện đúng mức, trong đạo cũng như trong đời. Hệ 
thống giáo dục duy nhất ấy, nay vân còn duy trÌ ở các Thiền Đường, không 
may tín đồ biết rõ, cả đến ở đất nước này. Nhưng rồi những đợt sóng tàn bạo 
của chủ nghĩa thương mại không chừa gì hết trên bước xâm lăng, và có thể 
rồi đây đến lượt hải đảo Thiền đìu hiu sẽ chìm ngập dưới trào lưu duy vật 
thô bỉ. Chính ngay tăng ni đã bắt đầu mắt thông cảm với tỉnh thần cao cả của 
lịch đại chư tổ. Trong giáo dục tăng đoàn đành rằng có chỗ phải canh cải, 
nhưng về phân tâm yếu cực kỳ thâm hậu và tôn nghiêm cần được bảo vệ nêu 
muốn Thiền còn tôn tại với thòi gian. 


Trên lý thuyết, đạo lý Thiền vượt ngoài tầm hiểu biết bằng tư biện, không bị 
ràng buộc trong luật mâu thuẫn luận lý. Nên đó là một miếng đất quá trơn, 
nhiều người không đi thắng lưng được. Và hễ vấp váp thì kết quả thật là tai 
hại. Cũng như nhiều nhà huyền học thời trung cô, người học dễ bị sa đọa, trở 
thành phóng đãng, hết kiểm soát được mình. Lịch sử từng chứng minh điều 


ấy và khoa tâm lý học cũng đã giải thích diễn trình sa đọa ấy. Nên một Thiền 
sư có nói: “Tâm nguyện của mỗi người phải vút lên bằng ngôi vị Phật Tì Lô, 
đồng thời tình ý ở đời phải hạ thấp sát đất đến độ sẵn sàng quỳ dưới chân 
một đứa con nít” 


Nói một cách khác, đó là: “Muốn được cao trên thiên hạ thấp dưới thiên hạ, 
là làm tôi tớ cho thiên hạ”. Nên sinh hoạt Thiền Đường được qui định tỉ mi, 
mọi chỉ tiết cần được nghiêm chỉnh vâng theo nhằm thực hiện tinh thần ấy. 
Khiêm hạ, thanh bần, và tịnh tâm - đó là những lý tưởng tránh cho Thiền 
khỏi sa đọa vào tệ bịnh của hàng triết gia mâu thuẫn luận trời Trung 
cổ[ 10].Thế mới biết vai trò kỷ luật Thiền Đường quan hệ như thế nảo trong 
việc truyền dạy đạo Thiền cũng như ứng dụng vảo sinh hoạt thế tục. 

Thiền sư Đơn Hà Thiên Nhiên (738- 824) đời nhà Đường dừng bước vân du 
ở chùa Huệ Lâm, tại Kinh Đô; gặp. tiết đại hàn giá buốt, sư rinh một tượng 
Phật lớn xuống bửa ra đốt sưởi ấm. Ông tư kinh hoảng hỏi: “Sao Hòa 


thượng dám đốt tượng Phật của tôi?” Sư đưa gậy bới vào đống tro lửa như 
tìm kiêm vật gì, đáp: 


“Tôi đốt Phật tìm xá lợi” 
Ông từ nói: “Phật gỗ mà xá lợi ở đâu?” 


Sư bảo: “Thế sao ông trách tôi? Ông cho tôi xin nốt hai pho tượng kia để 
sưởi cho đỡ lạnh”. 


Sau đó, ông từ rụng hết lông mi[11]vì lời quở trách Đơn Hà tội phạm thánh, 
còn sự thịnh nộ của Phật không bao giờ giáng xuống đầu Đơn Hà. 


Dầu đáng ngờ về phương diện lịch sử, câu chuyện trên được truyền tụng 
nhiều, và các Thiền sư đều đồng ý về sự triệt ngộ của nhà sư Đơn Hà đốt 
tượng Phật. 


Sau đó có ông tăng hỏi một Thiền sư về ý nghĩa Đơn Hà đốt tượng Phật, Sư 
nÓI: 


Lạnh đến lò than bên lửa sưởi 
Z Hj! El ỳš In] šã 


Lại hỏi: Nhưng Đơn Hà có tội không ? Sư đáp: 


Nóng ra rừng trúc cạnh khe ngồi 
## RỊI † ‡R f RẸ 2 


Tôi xin thừa hứng đưa thêm một lời bình giải khác về câu chuyện Đơn Hà, 
vì đây là một trong sô những đê tài uân súc nhât trong Thiên học. 


Thiền sư Thúy VI Vô Học, một đệ tử của hòa thượng Đơn Hà, dâng hoa quả 
cúng dường La Hán (hăn nhiên là tượng gô) thì có ông tăng đên hỏi: 


“Đơn Hà đốt tượng Phật, cớ sao hòa thượng cúng dường La Hán?” 


Thúy Vi đáp: “Đốt, không thể đốt hết được, còn cúng dường mặc thích tôi 
cúng dường.” 


Hỏi: Khi cúng đường La Hán có đến hưởng không? 
Đáp: Ông bữa nào cũng ăn cơm chứ ? 

Ông tăng không nói gì. Sư tiếp: 

“Thật ít có người lanh lợi” 


Dầu đạo hạnh của Đơn Hà như thế nào trên phương diện thuần túy Thiên, 
chắc chắn những hành động như vậy phải coi là tối ư phạm thánh, hàng Phật 
tử mộ đạo nên tránh xa. Những người chưa thâm ngộ lý Thiền còn có thê 
nhân đó tác tệ thêm, và nhân danh Thiền phạm đủ tội ác. Vì lý do đó, quy 
luật Thiền rất nghiêm ngặt đề phòng tánh cao ngạo phải xả trừ tận gốc, và 
cốc rượu khiêm hạ phải uống đến cạn. 


Thiền sư Châu Hoành, (1535-1615) thuộc đời nhà Minh, đang soạn bộ sách 
tán tụng mười công đức của người xuất gia thì có một ông tăng thuộc hàng 
cuông nhiệt, đầy tự phụ, đến nói: “Viết lách làm quái gì trong khi Thiền 
không có mảy may gì đáng hoặc không đáng tán tụng hết”. Sư đáp: “Năm 
uân diệu vũ, bốn đại dương uy, sao ngươi nói không có tội?”. Ông tăng cãi 
lại: “Nhưng bốn đại vốn không, năm uâẫn chắng thật”. Châu Hoành đánh vào 
mặt ông tăng nói: “Toàn là hạng sa môn chấp văn tự chưa biết thế nào là cái 
thực; đáp lại thử xem nào”. Nhưng ông tăng không đáp gì, bỏ ra đi, lòng đầy 
oán hận. Sư mĩm cười nói: “Sao không chùi vết bẩn trên mặt đi?” Trong sư 
tu tập Thiền, sức nội quán chiếu diệu phải đi đôi với đức độ khiêm hạ sâu 
dày và một trái tim nhẫn nhục cao độ. 


Để có một khái niệm về bài học thực tập khiêm hạ, tôi xin thuật lại sau đây 
nhưng nỗi khổ nhục người tân tăng phải nếm qua trước hết khi ông đến xin 
vào Thiền Đường. Đương sự có thể có đủ chứng minh thư xứng đáng về đạo 
phẩm của mình, có thể có đủ vật tùy thân (như áo cà sa, bát, tọa cụ. v.v...) 
như đã kể trước, hàng tri sự chùa vẫn không nhận ngay vào Thiền Đường. 
Thường họ viện đủ cớ để thối thác, như chùa không đủ sức cấp dưỡng thêm 
một ai khác, hoặc Thiền Đường chật nứt rồi, v.v... Nếu đương sự 1m lặng bỏ 
ra đi là chắc chắn không đâu có chỗ cho đương sự, không những chỉ ở Thiền 
Đường này đương sự đã có ý chọn riêng, mà bất cứ Thiền Đường nào trong 
nước, vì ở đâu đương sự vân bị khước từ khéo như vậy cả. Nhưng nêu 
đương sự cương quyết phát tâm học Thiền thì đừng vì những lời thối thác 
như vậy mà chỉ nản chí. 


Vị học tăng gan lì ấy sẽ ra trước cửa tam quan ngồi , đầu cúi xuống tay nải 
mang theo mình, và trầm tĩnh chờ. Có lúc năng sáng nắng chiều của ông ta, 
nhưng thây kệ, ông cứ ngồi yên như vậy, không lay chuyển. Đến giờ trai 
thực, ông xin được vào chùa, và được ăn uống, điều ấ ây được bảo đảm cho 
ông , vì không một cửa Thiền nào từ chối cơm ăn chỗ ở cho một du tăng 
khất sĩ. Nhưng ăn xong, ông ta lại phải mở ra cửa chùa ngồi như trước, và cứ 
làm như thế để yêm trợ lời thỉnh nguyện được thâu nhận vào. Nhưng vẫn 
không ai đoái hoài đến ông, rồi tối ông lại xin vào chùa nghỉ. Được cho phép 
ngay như trước, ông bèn cởi đôi giày cỏ ra, rửa chân, rồi được đưa vào 
phòng riêng dành cho tăng lữ qua đường. Tại đây thường không có giường 
chiếu gì, hết, vi thông lệ đã là sư Thiên phải tọa thiền nhập định qua đêm. 
Ông ngồi thắng lưng như thế suốt đêm, hắn là định tâm tham công 
án[12].Sáng ngày ông lại ra trước cửa tam quan như trước, ngồi lại như 
trước, để biểu lộ chí nhiệt thành được nhập viện. Cơ sự ấy có thể kéo dài ba 
ngày, năm ngày, có khi cả tuần. Lòng nhẫn nhục và đức khiêm hạ của ông 
tân tăng được trui qua những thử thách khắc khổ như vậy cho đến khi được 
hàng tri sự chú ý đến, và cảm động vì lòng nhiệt thành và kiên nhẫn của ông 
mới nhận thử ông vào tăng đoàn. 


Thể thức ấy lâu ngày trở thành một việc làm hình thức, nhưng ngày xưa, khi 
sự việc chưa khuôn và lề nếp, các học tăng phải trải qua nhiều khổ nhục, vì 
họ còn có thể bị trục xuất khỏi chùa bằng bạo lực nữa. Ta đọc trong tiểu sử 
các Thiền tô xưa nhiều trường hợp các ngài còn bị đối xử tệ bạc hơn, không 
chút nương tay. 


Tăng kỷ áp dụng ở Thiền Đường nghiêm mật chăng khác nào quân kỷ, cốt 
đào luyện những đức tánh như khiêm hạ, thuần phục, đạm bạc và tính thành 


trong tâm người cầu đạo hầu sẵn sàng noi gương phi thường hàng cô đức, 
hoặc đem ra thực hành, không cần biết, không cần tiêu hóa, giáo lý 
“không ”của kinh điển Bát Nhã trong văn học Đại Thừa. Ta đã thấy qua ở 
phần trước một khía cạnh đặc biệt của nếp sinh hoạt ấy trong phần mô tả đạo 
phong trong khi ăn uống tại trai đường. 


-—-O0O--- 


VI. TUÀN NHIÉP TÂM 


Trong sinh hoạt tăng đoàn có một thời kỳ ngưng hết mọi việc cần lao, trừ 
việc tối khẩn yếu, để dốc hết tinh thần vào sự tu học. Thời kỳ ấy gọi là tuần 
nhiếp tâm[ 13] kéo đài trong bảy ngày, và mở ra mỗi tháng một lần trong hai 
mùa yên nghỉ gọi là mùa an cư hè và an cư đông. Mùa an cư hè khởi đầu 
tháng tư và mãn trong tháng tám, còn mùa an cư đông khởi đầu tháng mười 
và mãn trong tháng hai. Nhiếp tâm có nghĩa là thâu góp tâm tư lại một chỗ. 
Suốt tuần ấy, chư tăng dồn hết vào Thiền Đường, thức dậy sớm hơn thường 
lệ và “tịnh” khuya hơn trong đêm. Mỗi ngày có một thời pháp khai thị. Sách 
thì dùng những bộ “lục”, thông dụng nhất là bộ Bích Nham Lục và Lâm Tế 
Lục, là hai bộ sách cốt yếu nhất của Lâm Tế Tông. Lâm Tế Lục là bộ sách 
chép lại những lời nói và bài pháp của Nghĩa Huyền, tổ khai sáng phái Thiền 
Lâm Tế. Bích Nham Lục, như đã nói trước, là một bộ sách thuật lại một trăm 
câu chuyện Thiền gọi là “tặc” với lời bình giảng và thơ tụng. Cố nhiên tùy 
lúc cũng dùng nhiều bộ sách khác. Nhưng, với một ông tăng thường, thì sách 
nào cũng là một thứ obscurum per obscurius[ 14] như nhau. Sau khi cho nghe 
một loạt bài pháp, người ta bỏ ông ta ngồi đây một mình trong ngây đại. 
Không phải vì lời dạy quá bí ấn, nhưng tai người nghe chưa đủ cơ duyên 
kiến chiếu vào lý Thiền. 


Phép tắc thăng tòa nói pháp diễn ra rất tôn nghiêm. Khởi đầu là những hồi 
chuông báo hiệu cho đến khi vị hòa thượng chủ đàn xuất hiện ở Thiền 
Đường, và đó là khởi đầu phần “trì tụng”[15] Trong khi hòa thượng làm lễ 
dâng hương trước bàn Phật và hương lĩnh vị tiên sư khi chư sư tăng đọc một 
bài đà la ni[16]ngắn gọi là Chú Đại Bi. Đó là một văn phạn ngữ, nên đọc lên 
không có nghĩa gì hết. Chắc rằng trong trường học này không thiết yếu phải 
hiểu nghĩa, chỉ cần tin quyết ở thần lực kiết tường đem đến nhiều lợi lạc cho 
tâm trí. Điều quan hệ là cách đọc chú, đọc trầm trầm, theo tiếng mõ cầm 
nhịp liên hồi, (một thứ mõ có tên là mộc ngư, cá gỗ), cốt để chuẩn bị tâm trí 
của chư tăng chuyên qua tiết mục sau. Sau ba lần trì chú, chư tăng cùng đọc 
lời khổ khuyến của vị tổ khai sơn Thiền Đường. Nay, tại đôi chùa, người ta 


thường đọc bài Tọa thiền ca Bạch Ấn. Sau đây là bản dịch khúc ca của Bạch 
Ấn, và bài khô khuyêt của Mộng Sơn Sơ Thạch|{ L7], là bài pháp cuôi cùng 
của Sư được liệt vào hạng được truyền tụng nhât. 


-—-o0O--- 
BÀI VĂN PHỎ KHUYÉN CỦA MỘNG SƠN 
(Muso Kokushn) 
Tôi có ba hạng đệ tử. 


Trước hết là những người dõng mãnh chặt đứt tất cả ràng buộc của chư 
duyên, nhât tâm tham cứu chô tâm yêu của chính mình, và đó là hạng 
thượng căn. 


Thứ đến những người không nhất tâm tu học, mang lòng tán loạn tầm cầu 
kinh sách, đó là hạng nhì. 


Còn những người tự che khuât cái sáng của tâm mình, chỉ câu mưa móc của 
chư Phật chư Tô nhiêu xuông, đó là hạng thâp hèn nhất. 


Còn những người tâm nhiễm tục học, cố tạo một cái danh văn nhân học giả, 
chỉ là hạng ngoại đạo trọc đâu, cả đên trong hàng đệ tử thâp nhât cũng không 
nhập bọn được. 


Còn nói chi hạng người chỉ ham ăn mê ngủ, biếng nhác, ươn hèn, há có thể 
gọi là người của Tăng Giả sao? Cô đức gọi họ là phường giá áo túi cơm, thật 
chẳng quá đáng. Bởi lẽ họ không đáng gọi là tăng, nên tôi câm họ xưng là đệ 
tử của tôi, cắm vào chùa, vào viện, cả đến tạm trú cũng không chấp thuận 
được huống nữa là xin nhận vào hàng học tăng. Lão tăng nói thế, các ông có 
thể nghĩ rằng tôi thiếu tâm lượng từ bi bao dung tất cả, nhưng đó chỉ cốt cho 
họ thấy điều lỗi lầm để sám hối, và trở thành những cây lành mạnh trong 
vườn tô. 


-—-o00--- 
BẠCH ÁN TỌA THIÊN CA 


Tất cả chúng sanh bồn lai là Phật; 


Cũng như băng với nước; 

Ngoài nước, không đâu có băng, 

Ngoài chúng sanh, tìm đầu ra Phật? 

Đạo (chân lý) gần bên mình mà chăng biết, 
Bao người tìm kiếm xa vời - đáng thương! 

Đó cũng như người nằm trong nước, 

Gào rát cô xin cho đỡ khát; 

Đó cũng như con trai một vị trưởng giả g1àu, 
Lang thang sống với phường nghẻo khó. 
Nguyên do ta luân hồi trong sáu cõi 

Là tại ta chìm đắm trong hắc ám của vô minh ; 
Mãi lạc xa, xa mãi trong u minh, 

Biết bao giờ thoát ly sanh tử? 

Pháp môn Tọa Thiền của Đại Thừa, 

Ta không đủ lời để tán tụng. 

Những pháp hạnh cao quý như bố thí, trì giới, 
Như niệm hồng danh Phật, sám hối, và khổ hạnh, 
Và biết bao công đức khác, 

Tất cả đều là kết quả của tọa Thiền. 

Thậm chí những người chỉ ngồi qua một lần 


Cũng diệt trừ được tất cả ác nghiệp, 


Không đâu tìm thấy ác đạo nữa, 

Mà Tịnh Độ vẫn sát kề bên. 

Xin hãy cung kính nghe nói cái Thực ấy, 

Dầu chỉ một lần, 

Hãy tán thán, hãy hoan hi ôm choàng lấy , 

Và sẽ được muôn vàn phước huệ. 

Vì những người tự mình phản tỉnh, 

Chứng vào cái thực của Tự Tánh, 

Cái thực của Tự Tánh là Vô Tự Tánh, 

Người ấy thật đã thoát ngoài điên đảo vọng tưởng, 
Đã mở ra cánh cửa đồng nhất của nhân và quả, 
Và thênh thang con đường pháp phi nhị phi tam. 
Trụ nơi Bắt Dị giữa những cái dỊ 

Dầu tới lui vẫn không bao giờ động, 

Nắm cái Vô Niệm trong cái niệm 

Trong mọi thi vị đều nghe tiếng pháp. 

Trời Tam Muội lồng lộng vô biên, 

Trăng Từ Trí sáng ngời viên mãn. 

Ấy là lúc họ thiếu gì đâu ? 

Đạo (chân lý) bồn lai thanh tịnh hiện thành, 


Thế giới này là thế giới của Tạng Hoa Sen, 


Và thân này là Thân Pháp của Phật. 


Buổi tụng giảng kéo dài độ một giờ, một bài giảng hoàn toàn khác với 
những bài giảng thường thuộc đề tài tôn giáo, tuyệt không dẫn giải, không 
viện chứng, không tán tụng, không biện luận. Vị hòa thượng kế như chỉ đề 
cử lại bằng lời nói những gì đã được bình giảng trong bộ sách đặt trước mặt. 
Bài giảng kết thúc, chư tăng cùng đọc ba lần Bốn Lời Nguyện Lớn, rồi giải 
tán. Lời nguyễn ấy nguyên văn như sau: 


Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành 
---o0O--- 


VII. THAM THIÊN 


Trong tuần nhiếp tâm, ngoài thời tụng giảng, còn có những buổi tham thiền. 
“Tham thiền” là đi đến với thầy, trình lên chỗ thấy của mình về một công án 
để được thâm định. Trong những ngày không có buổi nhiếp tâm riêng thì 
việc tham thiền diễn ra một ngày hai lần, nhưng suốt thời gian nhiếp tâm - 
nghĩa là thu thúc tư tưởng - học tăng phải tham vấn ấy không diễn ra công 
khai[1§].học tăng cần một mình vào phương trượng của thầy, tại đây, cuộc 
đối thoại diễn ra theo những hình thức rất tôn nghiêm. Khi sắp bước qua 
ngưỡng cửa phương trượng, ông tăng lạy ba lạy, rôi mới vào, tay chắp trước 
ngực , khi đến gần thầy, ô ông phải làm lễ nữa, rồi mới ngôi. Và tự lúc đó, mọi 
phép tắc đều được miễn hết. Nếu cần, trong tinh thần Thiên, thầy trò còn có 
thể trao đổi nhau những cú đấm đá nữa. Ở đây chỉ có một điều đáng kê là 
biểu hiện chân lý Thiền với tất cả thành thật của trái tim, ngoài ra đều rởm 
hết. Do đó có lề lối tế nhị như vậy. Tham vấn xong, ông tăng cáo lui theo 
những cách thức như trước. Một cuộc tham thiền cho độ ba chục ông tăng 
phải mắt trên một giờ rưỡi, và đó cũng là giờ giấc căng thắng nhất cho ông 
thầy. Phải đảm trách mỗi ngày, bốn năm cuộc tham vấn như vậy hắn là một 
thử thách không vừa cho ông nếu ông ta không đủ sức khỏe cân xứng. 


Phàm những gì liên hệ đến thiền lý, phải tuyệt đối tin tưởng ở sư. Nếu vị học 
tăng có đủ lý do đê ngờ khả năng của sư, ông ta có thê tự mình thảo luận 


thắng với sư trong khi tham thiền. Có nhiên sự trình bày quan điểm ấy 
không phải là một trò chơi vô lỗi, về phía sư cũng như đệ; nhất định đó phải 
là một sự việc tối hệ trọng; và vì lý do ây, kỷ luật thiền có một đại giá trị đạo 
đức ngoài giá trị về giáo lý 


Muốn biết việc ấy hệ trọng như thế nào, ta thử đọc sau đây cuộc hội kiến 
giữa hòa thượng Chánh Thọ Lão Ông và tăng Bạch Ấn Huệ Hạc (1683- 
1768). 


Một chiều hè, Bạch Ấn đến trình chỗ thấy của mình cho Lão ông, lúc ấy 
đang hóng gió trước mái hiên. Sư bảo: “Trò nhảm!”. Bạch Ấn lặp lại trong 
một tiếng cười gắn hơi mai mỉa: “Trò nhảm !”. Sư liền nắm lấy học trò đánh 
đá lung tung, rôi xô ra ngoài mái hiên. Đang mùa mưa, Bạch Ấn té lăn 
xuống vũng sinh. Lát sau tỉnh táo lại, Bạch Ấn lại vào lạy thầy, và lần nữa bị 
thầy măng: “Đồ súc sinh ở hang động”. 


Bữa sau, Bạch Ấn nghĩ rằng. sư phụ không hiểu nỗi kiến giải cao thâm tuyệt 
diệu của mình, nên nhất quyết băng mọi cách phải làm cho ra lẽ. Vừa gặp cơ 
hội, ông vào ngay phương trượng, và đem hết biện tài tranh luận với sư, lần 
này nhất định không nhường một tác đất. Sư nồi cơn thịnh nộ, chụp lây Bạch 
Ấn, giáng cho mây bạt tai, rôi xô ra khỏi cửa. Ông rơi từ gác cao xuông chân 
tường đá, nằm mê man như bất tỉnh. Sư dòm xuống ông tăng bất hạnh, cười 
ha hả. 


Tiếng cười đánh thức Bạch Ân tỉnh cơn chết giấc; ông ráng leo lên, mô hôi 
đâm đìa, nhưng sư phụ ông vân chưa buông tha cho, và như trước lại mắng 
ông: “Đô súc sinh ở hang động” 


Bạch Ân tuyệt vọng quá tính bỏ thầy ra đi luôn. Ngày kia, trên đường khất 
thực, ông dừng bước trước nhà một bà lão, bà không cho cơm, ông cứ đứng 
yên trước cửa như không biết gì đến sự từ khước của bà ta. Tâm thân ông 
đang tập trung cao độ vào câu hỏi làm bận tâm ông nhất mây lúc gần đây. 
Bà lão nổi giận, tưởng ông không đếm xỉa gì đến lời bà nói, và cỗ xin cho kỳ 
được mới nghe. Sẵn cây chổi bự cầm nơi tay bà đập vào đầu ông, bảo phải 
cút ngay. Cây chôi đập nặng quá làm xẹp nát cái nón tì tư của ông, còn ông 
thì ngã xỉu xuống đất. Giây lâu ông tỉnh dậy, và ô kìa, dưới mắt ông, tất cả 
hiện ra sáng rõ, suốt thông. Tai nạn tình cờ hốt nhiên mở mắt ông trước chân 
lý Thiền, từ trước hoản toàn bị khuất lắp ở ông. Ông mừng không kề siết vội 
trở về trong tâm trạng phấn khích cực độ. Chưa đặt chân đến cửa ngoài thì 
sư phụ ông đã nhận ra, đưa tay ra dấu, và nói: “Bửa nay đem tin vui gì về 


I?? 


đây? Vào đây mau, lẹ đi!” Bạch Ấn thuật lại sự việc vừa qua trong ngày. Sư 
phụ âu yếm vỗ vai ông, nói: “Được rồi đấy, được rồi đấy.” Từ đó, Bạch Ấn 
không còn nghe đủ tiếng quở mắng như trước. 


Đó, vị tổ của Thiền Nhật Bồn hiện đại phải trải qua những thử thách như 
vậy. Thật kinh khiếp biết mấy khi Chánh Thọ xô Bạch Ân xuống chân tường 
đá và lời đón tiếp cũng từ ái biết bao nhiêu khi người đệ tử, sau bao lần bị 
ngược đãi, vươn lên trên chiến thắng mà trở về. Không có gì nguội lạnh 
trong Thiền hết. Hễ nguội lạnh thì chăng phải là Thiền. Thiền muốn ta dẫn 
mạnh vào chiều sâu của chân lý, thứ chân lý không bao giờ năm bắt được trừ 
phi ta trở về cảnh trần truồng ban sơ, lột bỏ tất cả trò phỉinh gạt của trí thức 
cũng như mọi thứ khác. Mỗi cái bạt tai Chánh Thọ đưa ra là đánh rớt một 
phần cải lốt giả của Bạch Ản. Chúng ta đều sống như nhau dưới vô số lốt 
mượn ấy không mảy may can dự gì đến cái thân thiết nhất của chính ta. Nên 
để giúp ta đạt tới cái ấy, có được cái tự tri tự giác ấy, các Thiền sư viện đến 
những thủ đoạn hầu như quá tàn nhẫn. Tuy nhiên, ở trường hợp như trên, 
lòng tin phải tuyệt đối đặt ở chân lý Thiên, và ở sự triệt ngộ của sư. Thiếu 
lòng tin ấy tức thiếu luôn lòng tin ở khả năng tự tri tự giác của chính mình. 
Nên tổ Lâm Tế nói: “Hỡi các ông, những người lòng tin chăng đủ làm sao 
mong dò được đáy biển Thiền” 


——-O0O--- 


VIII. NUÔI LỚN THÁNH THAI 


Trong sinh hoạt ở Thiền Đường, không có kỳ hạn nào định trước được cho 
bước thăng tiến nào như cái học ở nhà trường. Có người ăn cơm chùa ngót 
hai mươi năm mà vẫn chắng đi đến đâu. Nhưng với một căn cơ thường, 
nhưng giàu chí nhẫn nại và kiên quyết, vẫn có thê giữa vô số nẻo dọc đường 
ngang đò ra được con đường Thiền trong khoảng mươi năm. 


Tuy nhiên, hiện thực Thiền lý trong mỗi động tác sinh hoạt - nghĩa là đi 
đứng năm ngồi lúc nào cũng thấm nhuần Thiền vị - lại là một vấn đề khác. 
Muốn thế, một đời người có lẽ không thấm vào đâu, vì tương truyền cả đến 
Phật Thích Ca và Di Lặc vẫn còn đang hồi tu tập. 


Muốn được là một chân sư xứng đáng, ngộ Thiền !ý thôi cũng chưa đủ. Còn 
phải trải qua một thời kỳ gọi là nuôi lớn thánh thai. Thành ngữ này vốn là 
của Lão giáo, nhưng trong Thiền ngày nay người ta hiểu theo nghĩa rộng là 
sông một cuộc đời (hành) ứng hợp với cái thấy biết của mình (giải). 


Dưới sự hướng dẫn của thầy, người học đạo có thể trước sau gì cũng thâm 
ngộ được diệu lý Thiền, nhưng ít nhiều gì cái ngộ ấy cũng vướng hình thức, 
dầu quá vi tế, khó nhận ra. Sanh hoạt của hành giả, trong cũng như ngoài, 
phải khế hợp với cái ngộ ấy. Thế nên phải tiếp tục tu hành, vì những gì ông 
ta chứng được ở Thiền Đường xét ra chỉ mới là ngón tay chỉ chiều hướng 
cần tích cực nỗ lực thêm. Nhưng từ đây, không cân thiết phải trụ ở Thiền 
đường. Giờ đây, cái sở chứng trí thức ấy phải được trui qua nhưng thử thách 
mới trong cuộc trộn lẫn với thế gian. 


Không có quy tắc nào định được sự “nuôi lớn” ấy. Mỗi người tùy hoàn cảnh 
mà ứng dụng khác nhau, kín đáo, âm thầm. Họ có thể lên núi cao, sống ân 
dật đìu hiu, hoặc “thõng tay vào chợ”[19],dự vào tất cả hoạt động của thiên 
hạ. 


Lục Tổ ân nhắn sống. trong rừng suốt mười lăm năm với đoàn thợ săn sau 
khi ngài tự giã Ngũ Tổ. Ngài sống tối tăm, không ai biết, cho đến ngày Ngài 
đến nghe pháp sư Ấn Tông giảng kinh. 


Quôc Sư Nam Dương Huệ Trung bỏ trôn mười năm không rời khỏi am. 
Tiêng đôn khắp chôn đên tai nhà vua, vua cho sứ khân khoản triệu thỉnh 
ngài mới chịu hạ sơn. 


Quy Sơn sống nhiều năm ở miền hoang dã hẻo lánh với khỉ nai, ăn toàn hột 
dẻ. Nhưng rồi tiếng đồn ra, người ta tìm đến, và những tòng lâm tự viện đồ 
sộ mọc lên quanh bước chân ngài, và ngài trở thành vị cao tăng cầm đầu một 
số tăng chúng 1.500 người. 


Ở Nhật, Thiền sư Quan Sơn, pháp từ của quốc sư Đại Đăng, và cũng là tổ 
khai sơn chùa Diệu Tâm ở Kyôtô, sống tối tăm trong tỉnh Minô, làm nghề 
cày ruộng mướn cho dân làng. Không ai biết Sư là ai cho đến ngày kia, nhân 
một tai biến, tung tích của Sư bị lộ, và Sư được nhà vua khẩn cầu đứng ra 
xây một tự viện mới ở đề đô. 


Bạch Ấn Huệ Hạc làm ông từ giữ chùa, một ngôi chùa hoang ở Suruga - và 
đó là tất cả sự sản của Sư trong thế gian này. Ta thử đọc đoạn văn sau đây để 
có thê hình dung cảnh hoang phế điêu tàn của ngôi chùa ấy: “Chùa không có 
nóc, trông thấy trời, và sao lấp lánh thâu đêm. Mà cũng không có sản. Làm 
lễ ở chánh điện gặp hồi mưa phải đội nón và mang ủng cao. Tắt cả sự sản 
của chùa đều rơi vào tay chủ nợ, còn vật dụng sở hữu của sư cũng bị cầm cố 
cho bạn hàng”- Đó là màn đầu đạo nghiệp của Bạch Ân. 


Còn có nhiều trường hợp thuộc loại trên, cuốn sử Thiền dẫy đầy những thí 
dụ như vậy. Tuy nhiên, chú ý không phải là hành xác, mà chính là nuôi 
lớn|20], đúng như tên gọi, căn tánh của con người. Biết bao rắn rít hờm sẵn 
trước cửa, nêu không chà nát được chúng thì chúng lại nhô đầu lên, và toàn 
thể cơ sở văn hóa đao đức xây dựng lên trên kiến giải sẽ sụp đồ ngay trong 
ngày. Kiến giải mâu thuần luận[21] cũng là một cạm bẫy gài sẵn cho người 
tu Thiền, cần luôn luôn cảnh giác. Thế nên phải nuôi lớn - trưởng dưỡng - là 
vậy. 


——-O0O--- 


IX. MẬT HẠNH 


Ở đôi phương diện, đành rằng lối giáo dục phổ cập ở Thiền Đường có lỗi 
thời phần nào, nhưng những nguyên tắc chỉ đạo chư sư sống đơn giản, 
không hoang phí một phút giây ngồi không, tinh thần tự chủ, và cái gọi là 
“mật hạnh”, thì đời nào cũng là những giá trị bất hủ. Nhất là “mật hạnh” là 
một trong những nét đặc thù nhất của kỷ luật Thiền. Mật hạnh có nghĩa là 
làm việc thiện mà không nghĩ biết gì về việc thiện, người khác không biết, 
mà chính mình cũng không biết. Người công giáo có thể gọi đó là “vâng ý 
cha”. Một em bé rớt xuống sông, tôi nhảy xuống nước, và em bé được vớt 
lên. Cái gì phải làm đã làm xong, không còn gì phải nghĩ. Tôi quay ởi, 
không bao giờ xây lưng lại. Mây qua, và trời xanh lại, bát ngát như thuở nào. 
Thiền gọi cái đó là “hành động không công đức”, và ví đó như việc làm của 
người xúc tuyết lấp giếng. 


Đó là giá trị tâm lý của mật hạnh. Còn về mặt tôn giáo, đó là nhìn và hưởng 
dụng thê gian một cách kính cân và đây lòng biệt ơn, cảm như ta mang trên 
vai tât cả tội lôi của thê gian. 


Một bà lão hỏi Triệu Châu: “Tôi mang cái thân nữ này bị năm dây ràng buộc 
chướng ngại cho Phật tánh, làm sao thoát ly những triền phước ấy?”, Châu 
đáp: Xin nguyện cho mọi người sanh lên cõi trời, còn thân tiện tỳ này 
nguyện tiếp tục chịu trầm luân một mình trong biển khổ!” Đó là tinh thần 
của người chân chánh cầu Thiên. 


Sau đây là một câu chuyện khác biểu dương chung tinh thần kham khổ ấy. 
Tại quận Triệu Châu là chỗ đại sư mở Thiền viện, và lấy tên đất làm tên 
người, có một cái cầu đá nổi danh. Ngày kia có ông tăng đến coi, bảo: “Bấy 
lâu nghe đồn cầu đá Triệu Châu, té ra chỉ là một cái cầu khi gập ghènh!”. 


Châu nói: “Ông chỉ thấy cầu khi, không thấy cầu đá sao?”. Ông tăng hỏi: 
“Thê nào là câu đá?”. Châu đáp: 


“Đưa lừa qua, đưa ngựa qua” 


Dường như đó chỉ là một câu chuyện lang bang về một cái cầu, nhưng xét 
theo tâm đạo, đúng với trường hợp này, câu chuyện hàm ấn nhiều cái thật 
liên hệ đến trung tâm của sinh hoạt tâm linh con người. Vậy thử hỏi đây là 
thứ cầu gì? Phải chăng Triệu Châu chỉ nói đến cái cầu khi trong khu đất 
chùa, khá chắc để đủ hạng bộ hành qua được? Mỗi người chúng ta thử hỏi ở 
trong ta có chưa một cái cầu có thể không những ngựa qua, lừa qua, đàn ông 
qua, đàn bà qua, xe nặng qua, xe nhẹ qua, mà cả thê giới qua đẻo theo đủ thứ 
dơ dáy, điên rô, bịnh tật, một cái câu không phải chỉ để đi qua thôi, mà 
thường còn chà đạp lên, hơn nữa còn xỉ vả xài xê nữa - một cái cầu nhận 
chịu tất cả sự đãi ngộ, xấu cũng như tốt, mà vẫn nhẫn nhục, không hề oán 
trách Có phải Triệu Châu ám chỉ cái cầu ấy không ? Dầu sao ta cũng phải 
hiểu ngầm như vậy khi đọc những câu chuyện như trên. 


Tuy nhiên, tinh thần chịu khổ không nên hiểu theo nghĩa của người Công 
giáo là ngày đêm cầu nguyện và hành xác để được khỏi tội, vì đó là một ý 
nghĩ quá vị kỷ, mà Thiền thì thoát ngoài tất cả hình thức vị kỷ. Thiền tăng 
muốn độ tất cả khô tội của thế gian, còn riêng tội của chính mình thì họ đề 
cho nó tự lo liệu lấy, vì họ biết rằng bốn lai tội không có ở đâu hết trong tự 
tánh. Vì lý do đó, họ thuộc hạng người thường được mô tả “khóc mà như 
không khóc, hưởng dụng mà như không hưởng dụng, mua sắm mà không 
thọ hưởng, sử dụng thế gian mà không lạm dụng” 


Chúa Ki Tô nói: “Khi người bố thí, đừng để tay mặt biết việc làm của trái, 
hãy bố thí một cách thầm kín”. Đó là mật hạnh của đạo Phật. Nhưng nếu 
Chúa nói thêm rằng “Cha chúng ta thấy rõ tất cả nỗi thầm kín ấy sẽ thưởng 
ngươi”, thì một hố sâu mở ra ngay giữa đạo Phật và đạo Chúa. Hễ còn có 
mảy ý nghĩ đến người nào đó, dầu là Chúa, hoặc quỷ, biết việc làm của ông 
thì Thiền còn nói với ông: “Ông chưa là người của bản môn”. Hễ hành động 
còn kẻm theo một tâm niệm thì chưa phải là “hành động không công đức” vì 
còn đầy tì vết và bóng tối. Nếu có một đắng thiêng liêng theo dõi ông, ông sẽ 
bị chận đứng bắt cứ lúc nào để đòi nghe ông báo cáo lại việc ông làm. Cái áo 
tuyệt đẹp là cái áo không lộ đường may, trong cũng như ngoài; đó là một 
tắm vải nguyên, không ai có thể nói khởi may tại đâu và dệt bằng cách nào. 


Cũng vậy, Trong Thiền không thê có một ý thức nào lưu dấu lại sau khi việc 
bố thí đã xong, huống nữa là ý thức khen thưởng, dầu là Chúa thưởng. Lý 
tưởng Thiền ví như gió muốn thổi đâu thì thôi, ví như âm thanh ta nghe 
được, nhưng không biết được từ đâu đến và đi về đâu. 


Nhà hiển triết Liệt Tử hình dung tâm trạng ấy một cách bóng bẩy như sau: 
“Tôi đề tâm trí tôi mặc tình muốn nghĩ gì thì nghĩ, miệng tôi mặc tình muốn 
nói gì thì nói; lúc ấy tôi không còn nhớ cái này hay cái kia là của tôi hay của 
người, không còn biết hơn thiệt thị phi gì nữa; thậm chí tôi không biết nốt 
thầy tôi là ai, bạn tôi là ai. Trong và ngoài, tôi hoàn toàn đổi khác hết; lúc ấy 
tự nhiên mắt biến thành tai, tai biến thành mũi, mũi biến thành miệng, tất cả 
đều giống nhau hết. Tâm trí tôi ngưng tụ lại, còn hình thể thì tiêu tan, thịt 
xương hóa sương khói; tôi không còn biết thân hình tôi dựa vào đâu, chân 
tôi đứng chỗ nào; tôi cỡi gió mà đi khắp chốn, đông tây, như chiếc lá lìa 
cảnh; tôi không biết tôi cỡi gió, hay gió cỡi tôi”. 


——-O0O--- 


X. Ý THỨC VỀ THƯỢNG ĐÉ 


Như đã nói trước, các bậc Thiền đức không tán thành thái độ của người 
Công giáo - cả người công giáo huyền học - quá chấp nặng vào ý thức Chúa, 
coi như đẳng khai sáng và bảo hộ thế gian và muôn vật. Thái độ của các ngài 
đối với Phật và Thiền là thái độ của Liệt Tử cỡi gió tiêu dao , môn đệ của 
Triệu Châu, Vân Môn và các bậc cổ đức khác không nhằm chứng gì hơn là 
hoàn toàn đồng hóa hoặc viên dung cái tôi, năng tri, và đối tượng của tư 
tưởng, sở tri. Vì lý do đó các ngài quyết không chịu đọc đến tiếng Phật hoặc 
Thiền trong bài giảng dạy của các ngài, chắc chắn đó không phải là phản 
Phật, mà chính vì Phật giáo đã hoàn toàn đồng hóa trong người các ngài. 
Chăng hạn như câu chuyện sau đây của Pháp Diễn, ở Ngũ Tổ Sơn (2 - 1104) 
quở nhẹ đệ tử là Phật Quả Viên Ngộ (1063-1135). 


Ngũ Tổ nói: “Được lắm, nhưng có chút chưa ôn”. Viên Ngộ gạn hỏi hai ba 
lần chút ấy là gì, rốt cùng Sư mới nói: “Ông nói đến Thiền nhiều quá”. Viên 
Ngộ phản ứng lại: “Sao vậy? học Thiên thì tự nhiên phải nói Thiền, sư phụ 
ghét là sao?”. Ngũ Tổ nói: “Như một cuộc nói chuyện thường ngày vậy, thì 
tốt hơn”. Một ông tăng có mặt lúc ấy hỏi: “Tại sao hòa thượng ghét nhất 
người ta nói đến Thiền?” — “Vì nó làm cho ta bợn đạ”, đó là lời phán quyết 
của Sư. 


Cùng tỉnh thần ấy, Lâm Tế Nghĩa Huyền (2 - 867) có lỗi nói cực bạo, triệt để 
cách mạng. Nếu không quen với phương pháp dạy Thiền, những đoạn văn 
trích sau đây ắt khiến ta trố mắt, nghiến răng, tóc dựng đứng lên được. 
Người đọc có thể nghĩ răng ông ta đáng ghê tởm quá, nhưng chúng ta đều 
biết rõ với nhiệt tâm nào ông đứng lên trước những giả dối của thế gian này, 
với ý chí bất khuất nào ông sẵn bước qua trò đời ma chướng, đảo điên. Bàn 
tay ông có thể ví như bàn tay Jehovah quyết đập nát tất cả thần tượng và 
hình tướng. Ta thử đọc, chăng hạn, vài đoạn văn sau đây, trong ấy Lâm Tế 
quyết lột trần tâm trí ta tất cả lớp trang sức giả đối cuối cùng. 


1. “Bậc đạo nhân chân chánh tuyệt không nắm Phật, không năm bồ tát la 
hán, cũng không nắm ba cõi thù thắng, quyết nhiên không câu chấp vào 
ngoại vật thì trước mắt tức thì hiện chánh pháp, vào lửa không phỏng, vào 
nước không chìm, vào ba đường địa ngục như dạo vườn cảnh, vào ngạ quỷ 
súc sanh mà chăng thọ báo; vào[22] sắc giới chăng bị sắc mê hoặc, vào vị 
giới chăng bị vị mê hoặc, vào xúc giới chăng bị xúc mê hoặc, vào pháp giới 
chẳng bị pháp mê hoặc. 


2. Cứ tự nhiên mà động dụng, mặc áo ăn cơm, cần đi cứ đi, cần ngồi Cứ 
ngồi, đừng mang mảy tâm niệm nào cầu Phật quả. Quý ông cho rằng đạo có 
tu chứng, chớ nói nhảm. Đặt ra tu chứng là tạo nghiệp sanh tử. Ông nói sáu 
độ muôn hạnh cùng tu, ta thấy toàn là tạo nghiệp. Cầu Phật, cầu pháp là tạo 
nghiệp địa ngục. Cầu bô tát cũng là tạo nghiệp. Coi kinh coi giáo cũng là tạo 
nghiệp. Phật với Tổ Sư đều là người vô sự. Quý ông nói có đạo tu được, có 
pháp chứng được. Đạo nào mà tu? Pháp nào mà chứng? Chỗ thọ dụng của 
ông nay còn thiếu hụt vật gì chứ? Mà bồi đắp vào đâu chứ? 


3. “Sãi núi tôi sao phải nói lên ở đây? Chỉ vì cầu đạo quý ông cứ tìm kiếm 
mãi tâm không dứt được niệm... Quý ông cầu chân lý! theo chỗ thấy của sãi 
núi tôi thì dứt hết là tự nhiên quý ông ngôi trên đầu báo hóa thân Phật. Mười 
địa bồ tát chăng qua như đứa trẻ hầu, hai phần diệu giác như gông đeo cùm 
khóa, la hán bích chỉ chỉ là bùn phân, bồ đề niết bàn như hàm thiết buộc 
ngựa lừa. 


4. “Ví nói đến chỗ thấy của sãi núi tôi thi không gì chăng sâu thắm, không gì 
chăng giải thoát. Quý ông cầu chân lý, tâm pháp không hình tướng, không 
xâu suốt hết mười phương: 


tại mắt gọi là thấy, 


tại tai gọi là nghe, 


tại mũi ngửi mùi, 
tại miệng bàn nói, 
tại tay nắm giữ, 
tại chân đi đứng, 


gốc là một tinh minh chia làm sáu phần hòa hiệp. Một tâm đã là không nên 
tùy chỗ mà giải thoát. Được như vậy là chốn chốn chăng trệ, xâu suốt mười 
phương, ba cõi tự tại, vào tất cả cảnh giới sai biệt; trong khoảng một búng 
tay, vào suốt pháp giới , gặp Phật nói Phật, ĐẤp Tổ nói Tổ, gặp La Hán nói 
La Hán, gặp ngạ quỷ nói nga quỷ, dạo nát khắp quốc độ, giáo hóa chúng 
sanh mà không hề lìa một niệm. 


..Nếu có người đứng lên hỏi ta về việc cầu Phật, ta liền tùy ứng đưa ra cảnh 
giới thanh tịnh. 


Ví hỏi ta về bô tát, ta hến tùy ứng đưa ra cảnh giới từ bi. 
Ví hỏi ta về bồ đề, ta liền tùy ứng đưa ra cảnh giới tịnh diệu. 
Ví hỏi ta về niết bản, ta liền tùy ứng đưa ra cảnh giới tịch tĩnh. 


Cảnh thì sai khác muôn vàn, người thì chăng khác; đó là tùy theo ngoại vật 
mà ứng hiện hình tướng, như trăng trong lòng nước. 


Tôi cùng ông đi vào quốc độ tịnh diệu: khoác áo thanh tịnh, nói Phật pháp 
thân 


Lại đi vào quốc độ không sai biệt: khoác áo không sai biệt, nói Phật báo thân 
Lại đi vào quốc độ giải thoát: khoác áo quang minh, nói Phật hóa thân.[23] 


5. “Này, quý ông cầu chân lý! muốn ngộ vào chánh tông (Thiền), chớ để 
thiên hạ phỉnh mình. Trong cũng như ngoài, gặp chướng ngại nào cứ đạp 
ngã ngay; gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, gặp La Hán hoặc họ hàng thân 
thiết, giết hết, chớ ngần ngại: đó là con đường độc nhất để giải thoát. Đừng 
để bất cứ ngoại vật nào trói buộc mình, hãy vượt lên, hãy bước qua, hãy tự 
do. Tôi thấy suốt trong thiên hạ những vị gọi là cầu đạo không ông nào đến 
với tôi tự do và độc lập hết. “Hễ gặp việc, tôi đạp nhào hết, không cần biết 


họ đến với tôi bằng cách nào. Họ ÿ mạnh tay, tôi chặt đứt tay; họ ÿ giỏi nói, 
tôi bóp câm miệng, họ ỷ tỉnh mắt, tôi đập đui mắt. Quả thật bao năm rồi 
chưa một ông nào đơn độc đối diện với tôi, hoàn toàn tự do, hoàn toàn độc 
lập. Ông nào cũng mắc phải như nhau những trò lừa dối không đâu của hàng 
cô đức. Tôi không có gì để cho quý vị. Tất cả những gì tôi có thê làm được 
là tùy bịnh mà cho thuốc, là giải phóng cho quý vị tất cả triền phược”. 


“Này, chư vị cầu chân lý! hãy tỏ ra độc lập tự cường Tôi trần trọng đặt vẫn 
đề ấy cùng quý vi. Suốt năm mươi năm gần đây, tôi chỉ chờ có vậy , mà 
chưa được gì hết. Người ta đến với tôi toàn là người ma, những súc sanh cô 
quái vất vuởng bờ tre, rừng bụi, đồng hoang cỏ dại, điên khủng gặp gì cắn 
nây, thối tha. 


“Quý vị, loài ở hang, sao dám hoang phí của tín thí! Quý vị đáng gọi là sư 
sao khi còn vọng tưởng điên đảo như vậy ? Tôi nói cho biết: không Phật, 
không pháp, không tu, không chứng ? Quý vị tìm gì ở nhà láng giềng? Đó là 
trên đầu ghép thêm một cái đầu mượn? Quý vị thiếu gì?” 


Quý vị cầu chân lý! những gì quý vị thọ dụng hiện giờ đây có khác gì với 
chư Phật chư Tổ đâu. Nhưng quý vị không tin tôi, mảng đi tìm ngoài. Đừng 
mê tưởng như vậy. Không có gì ngoài, mà cả bên trong vẫn không có gì năm 
giữ được. Quý vị chấp theo lời tôi nói, nhưng thà là dứt tuyệt tất cả tham 
cầu, đừng làm gì hết. 


“Trân trọng.[24| 


Đó là Lâm Tế chủ tâm quét sạch tất cả ngắn bụi ý thức về Chúa trong tâm 
người cầu chân lý. Lẫm liệt biết bao nhiêu, như lôi thần Thor, Sư giáng tất 
cả sắm sét trong từng lời cỗ võ? 


——-O0O--- 


XI .VÔ CHÁP 


Trạng thái của tâm trong đó tất cả dấu vết cơ trí, tình thức, đều được quét 
sạch hết, ngưòi Công giáo huyền học gọi là nghèo. Tauler định rõ rằng “cái 
nghẻo tuyệt đối chỉ có ở tâm ngươi khi ngươi không còn nhớ biết có ai trả gì 
hay mặc nợ gì của ngươi không; mà rồi cả đến mọi vật ngươi cũng sẽ quên 
nốt trong cuộc du hành cuối cùng của cái chết”. 


Các Thiền Sư cảm nghĩ đến cái nghèo một cách thiết thực và thơ mộng hơn; 
các ngài không gợi thắng đến sự việc của thế gian. Đây, Thiền sư Vô Môn 
(1183-1260) cảm tác: 


Hoa xuân muôn đóa, bóng trăng thu 

Hạ có gió vàng, đông tuyết rơi 

Tuyết nguyệt phong ba lòng chắng chấp 

Mỗi mùa mỗi thú mặc tình chơi 

Và đây lời cảm tác của Thiền sư Nam Đài Thủ An: 
Nam Đài ngồi tịnh trước lò hương 

Cảnh lặng trời ngưng vạn sự buông 

Nào phải ngăn lòng hay dứt niệm 

Chỉ vì vô sự chẳng gì vương[25] 


Bài thơ này, cũng như bài trên, không ngụ ý tác giả ăn không ngồi rồi, 
không làm gì khác, hoặc không có gì để làm khác hơn là thưởng thức hoa 
đảo nở trong nắng sớm, hoặc ngắm vừng trăng bạc đìu hiu; không, có thể tác 
giả đang hăng say làm việc, đang giảng giải, đang tụng kinh, đang quét chùa 
giầy có như thường lệ, nhưng lòng tràn ngập một niêm thanh tịnh và khinh 
an. Người Công giáo có thể nói tác giả đang sống ở nơi Chúa. Mọi mong cầu 
đều xả bỏ hết, không còn một vọng tưởng nảo gây trở ngại chỉ tâm trí ứng 
dụng dọc ngang, do đó, tâm gọi là tâm không, thân họ là thân “nghèo”. Vì 
nghèo nên họ biết thưởng thức “hoa xuân”, biết ngắm “ trăng thu”. Trái lại, 
nếu của cải của thế gian chồng chất đầy con tim thì còn chỗ nào dành cho 
những lạc thú thần tiên ấy ? Các Thiền sư quen nói đến thái độ an tâm lập 
mệnh và cái giàu phi thế tục của các ngài bằng những hình ảnh cụ thể, chẳắng 
hạn như thay vì nói chỉ có đôi tay không, các ngài bảo rằng muôn vật trong 
đời, nào đèn trăng quạt gió, nào kho vô tận, thật quá đủ lắm rồi. Nhưng 
Thiền sư Phương Hội ở Dương Kỳ có lần lại đề cập đến ngôi nhà điêu tàn 
của Sư. Ngày kia Sư thượng đường lớn tiếng ngâm thơ : 


“Nhà ta phên mái rách tơi bời 


Nền trắng một màu tuyết trắng rơi 

Giá lạnh toàn thân, lòng vạn mi... 

Sư ngừng giây lâu, rồi ngâm tiếp câu kế: 
Người xưa nhà chỉ có bóng cây thôi”. 

Hương Nghiêm nói đến cái nghèo bộc lộ hơn : 
Năm trước nghèo chưa thật nghèo 

Năm nay nghèo mới thật nghèo 

Năm trước nghèo không đất căm dùi 

Năm nay nghèo dùi cũng không có nốt[26] 


Sau đó có một Thiền sư bình giảng bài kệ nghèo của Hương Nghiêm như 
sau : 


Không dùi không đất chửa rằng nghèo 


z 
bị) 


Còn biết mình nghèo tức “chấp” nghèo 
Rốt ráo nghẻo là như thế ấy: 
Bồn lai chưa thấy ai nghèo[27] 


Vân Môn không mắc phải tội nghèo, nhưng sư vẫn không đây đà gì theo lời 
sư đáp cho một ông tăng hỏi Sư về gia phong của bản môn: “Da móp xương 
lồi”. Sự đẫy đà và phủ phê không bao giờ đi chung với đạo lý, ít ra ở đông 
phương nay. Sự thật thì không hắn đó là những tư tưởng chống nghịch nhau, 
nhưng trong hiện tình kinh tế của chúng ta, sự tích trữ của cải toàn tạo 
nghịch duyên khó thích hợp với những lý tưởng thánh thiện. Có lẽ vì thế mà 
chúng ta lớn tiếng phản kháng trào lưu duy vật gây ra tình tệ. Nên người 
Phật giáo đặt lý tưởng sinh hoạt ở chỗ không có ai hết, thậm chí trí và đức 
cũng không nốt. Nói thế không có nghĩa là Phật giáo khinh miệt những sở 
hữu Ấy, vì còn khinh miệt tức còn bị ô nhiễm, chưa thanh lọc hết; đã là chân 
Bồ tát thì cả đến cái thanh tịnh và đạo hạnh còn không chấp đến huống nữa 
là những nỗi hèn yếu nhỏ nhặt của thế nhân! Chỉ khi nào người Phật tử gạn 
sạch tất cả thứ ấy mới thật là nghẻo, thô vụng và trong suốt. 


Mục đích của kỷ luật Thiền, nói theo thuật ngữ Phật giáo, là đạt đến trạng 
thái không châp trước. 


Mọi kiến thức đều là của cải, là tích trữ tài sản, còn Thiền thì dạy buông bỏ 
tất cả vật sở hữu. Dó là cốt thực hiện tinh thần nghèo và khiêm hạ - hoàn 
toàn gội sạch tâm tưởng tất cả vết cảm nhiễm. Trái lại, học thức khiến con 
người thêm giàu sang cao ngạo. Vì học tức năm giữ - “chấp” càng học càng 
có thêm, nên “càng biết càng lo, kiến thức càng cao thì khổ não càng lắm”. 
Xét cùng ra, đó chỉ là “phí công bắt gió”. Thiện nhiệt thành tán đồng cái 
thấy ấy, đúng như Lão Tử nói: 


Hoc: ngày càng thêm 


Đạo: ngày càng bớt, bớt rồi lại bớt nữa, cho đến chỗ không làm, không làm 
nhưng không gì mà chăng làm.[28] 


Chỗ đến cuối cùng của “cái bớt” ấy là cái “vô sở chấp, vô sở cầu” tức cái 
nghẻo vậy; và nghèo, nói một cách khác, tức là “không” — sunyata. Khi tâm 
hoàn toàn gội sạch tất cả cảm nhiễm chồng chất từ vô lượng kiếp thì hiện 
thực trong trạng thái trần truồng, không hóa trang, không che đậy. Đó là lúc 
tâm hiện thực là tâm, tự do, trồng không, chân thực, phục hồi lại uy thế 
nguyên sơ. Đó là lúc thấm nhuần niềm vui, không phải thứ vui có thể bị phá 
bỏ bất cứ lúc nào bởi cái buồn đối cực, mà là một niềm vui tuyệt đối, một 
“ân sủng của Chúa” khiến con người “hưởng mọi sự tốt lành trong mỗi việc 
làm”, một niềm vui không gì bớt được, không gì thêm được, một niềm vui 
đời đời viên mãn vậy. Vậy, trong Thiền, vô chấp là một khái niệm tích cực, 
chớ không ngụ ý khiếm khuyết. Phương cách tư tưởng của Phật giáo đôi khi 
khác hăn với người Tây phương, nên bạn đọc Công giáo thường rất bỡ ngỡ 
trước khái niệm “không”, cũng như trước những chủ trương duy tâm duy 
niệm tuyệt đối ấy. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là các nhà huyền học, dầu thuộc 
Phật giáo hay không, đều đồng ý nghèo là chỗ đến cuối cùng của diễn trình 
tu chứng. 


Trong Công giáo, hầu như chúng ta còn vướng nặng ý thức về Chúa dầu 
răng ta nói rằng ta sông, ta hành động, ta hiện hữu ở nơi Chúa. Thiên muốn 
ta xóa bỏ, nếu được, cả đến dấu vết cuối cùng ấy của tư tưởng về Chúa. Nên 
các bậc thiền đức khuyên ta: 


Chỗ nào có Phật chớ đứng lại 


T5 ft KT ÍS ft 


Chỗ nào không Phật chạy lẹ qua 


#§ fE E Ã 7E 1 
(Triệu Châu) 


Tất cả công phu tu tập của chư tăng tại Thiền Đường, về thuyết cũng như 
hành, đều đặt căn bản trên “hành động không công đức” ấy. Nói một cách 
thơ mộng hơn, đó là: 


Bóng trúc quét trên thềm nhà 

Mà không một hột bụi dây lên 

Ảnh trăng rơi trong lòng nước 

Mà không dấu vết gì lưu lại. 

Nếu diễn theo lối Ấn Độ bằng thuật ngữ Lăng Già, đó là: 


“Tập khí không khác với tâm mà cũng không đồng với tâm; dầu bao trùm 
trong tập khí, tâm vân không có tướng sai khác. 


“Tập khí, giống như một chiếc áo do mạt na thức dệt thành, khuất lấp tâm 
không chiêu sáng được, dâu bôn lai tâm là một chiêc áo vô nhiêm. 


“Ta nói rằng a lại da thức giống như hư không, chăng có mà cũng chẳng 
không; vì a lại da không can dự gì đên có không hai tướng. 


“Do mạt na thức chuyền hóa, tâm gạn sạch hết ô nhiễm, đó là chứng ngộ, vì 
từ đây nó thâu triệt tât cả: đó là điêu tôi dạy. 
-—-o0O--- 


XII. NGÔN NGỮ THIÊN 


Sinh hoạt ở Thiền Đường không phải hoàn toàn là chấp tác cần lao, và tham 
công án. Ở hình thức nói pháp gọi là “thượng đường”, hay “thị chúng”, còn 
có sinh hoạt trí thức phân nào như tôi đã giới thiệu qua. Nhưng ngày xưa 


không có thời “nhiếp tâm” có định kỳ, nên những buổi thượng đường 
thường được tổ chức trong các ngày lễ, ngày vía, hoặc trong những cơ hội 
thuận tiện khác như tiếp tân, giải chức, hoặc lạc thành. Cơ hội nào cũng có 
thể dùng được vậy nhằm mở trí cho những người nhiệt thành cầu chân lý. 
Những bài giảng, bài pháp, bài phổ khuyến ấy, những nhận xét ngắn, gọn, và 
sông động ấy đều được ghi lại trong văn học Thiền mà phần lớn thật không 
chứa đựng gì khác hơn. Tuy chủ trương “bất lập văn tự”, Thiền lại đầy văn 
tự và đầy vun, đầy tràn nữa là khác. Trước khi đưa ra vài bài nói pháp, tôi 
xin thừa hứng có vài lời về Hoa ngữ, là thứ ngôn ngữ “chở” triết lý Thiên. 
Theo thiên ý, Hoa ngữ là thứ tiếng xứng tuyệt cho Thiền; chắc chắn đó là 
phương tiện diễn đạt ưu tú nhất, ít ra xét ở khía cạnh văn chương. Vì độc 
âm, nên lời gọn, ý mạnh, một chữ buông ra là vô SỐ nghĩa được gợi lên, 
thêm vào đó ý lại lơ mơ hóa thành một lợi thế hiển nhiên. Thiền tận dụng 
tánh chất thiếu thân xác ẫy của ngôn ngữ luyện thành một lợi khí nhuệ nhất 
đặt vào tay chư sư. Không phải Thiền muốn tối nghĩa, muốn đánh lạc hướng, 
trái lại là khác, nhưng sự thật thì một khi rời khỏi môi, chỉ một tiếng đơn âm 
thích đáng ấy đủ sống động lên tất cả ý nghĩa, gánh trọn tất cả giang sơn 
Thiền. Thiền sư Vân Môn được coi là một cao thủ của kỹ thuật ấy có tên 
riêng là “nhất tự quan”.[29] 

Sau đây vài câu chuyện chỉ rõ Sư cộc lốc đến chừng nào: 


Một ông Tăng hỏi: “Thế nào là gươm báu Vân Môn?” 
- Tổ ‡R 

Hỏi: Trong ba thần Phật, thân nào nói pháp? 

Đáp: - Yếu ®# 


Hỏi: Người xưa có nói “rõ rồi nghiệp chướng hóa thành không, chưa rõ nợ 
xưa đành trang trải”.[30]Tôi không biệt Nhị Tô rõ hay chưa rõ. 


Đáp: - Xác ## 
Hỏi: Thế nào là con mắt của chánh pháp? 


Đáp: - Phổ #f 


Hỏi: Thế nào là Đạo? 
Đáp: - Khứ & 


Hỏi : Giết cha giết mẹ thì đến trước Phật sám hối, còn giết Phật giết tổ thì 
sám hôi ở đâu?” 


Đáp: - Lộ Š 

Hỏi: Sao cha mẹ không khứng không được đi tu? 
Đáp: - Thiên XŠ 

Hỏi: Con không hiểu, thỉnh hòa thượng giảng. 
Đáp - Thâm 

bi 


Chỉ một chữ độc âm, và mọi nỗi khổ Vượt qua hết. Thiền sư khỏi cần nói 
quanh co. Nếu trong đời có những người nói thắng và nói ít, chắc chắn 
không ai qua Vân Môn, Sư nói thắng nhất, đập ngay vào trung tâm, và nói ít 
nhất, diễn ý không tô điểm rườm rà. Ở điểm ấ ây, tiếng nói Trung Hoa tỏ ra 
xứng tuyệt. Ngắn và mạnh, đó là hai ưu thể, môi âm đủ là một chữ, đôi khi 
còn diễn được nguyên câu nữa. Một loạt gồm vài danh từ, không có động từ, 
không cả liên từ, thường vẫn diễn đạt được một tư tưởng phức tạp. Văn học 
Trung Hoa tự nhiên dẫy đầy những câu trào lộng sắc bén, và ngạn ngữ hàm 
súc. Chữ thì bời rời, nhưng chắc nịch, và một khi ghép chung vào thì đồ sộ 
như đá kết, không xi măng. Nó không chìm lĩm như một hệ thống, mỗi bộ 
phận vẫn có một đời sống riêng; nhưng một khi từng tiếng từng được phát 
âm lên thì sức tác động chung thật không cưỡng nỗi. Hoa ngữ là một tiếng 
nói thần bí vô song vậy. 


Sinh hoạt Thiền vốn thực và thắng, nên văn học Thiền dẫy đầy những câu 
nói nôm na như nói chuyện. Người Trung Hoa, như chúng ta đều biết, 
chuộng cái học từ chương cô điển, hàng học giả và triết gia không thể phô 
diễn cách nào khác hơn là lỗi hành văn cực kỳ chải chuốt và trang nhã. Nên 
tất cả những gì học thuật cổ Trung Hoa lưu lại cho hậu thế là thứ văn học cổ 
điển ấy, ngoài ra không đâu có phần văn học bình dân thổ ngữ cả. Về phần 


này, những gì còn lưu lại từ đời nhà Đường nhà Tống phải tìm trong những 
bút liệu của các Thiền sư. Thật là một sự trớ trêu của định mệnh: những 
người xưa nay miỆt thị văn tự, không dùng chữ nghĩa làm phương tiện 
truyền đạt chân lý, những người chủ trương kêu gọi thắng đến trực giác để 
thông đạt, nay bỗng dưng trở thành những người nhận giữ và trao truyền 
những thổ âm và thành ngữ xưa mà hàng “đại gia chư tử” coi như tầm 
thường, đáng khinh, thắng tay loại trừ ngoài cơ thê văn học. Lý do kế cũng 
dễ hiểu. Đức Phật nói pháp bằng ngôn ngữ của thổ dân, Chúa Ki Tô cũng 
vậy. Các bản văn HI Lạp và chữ Phạn (cả đến Pa li nữa) tất cả đều mới được 
khởi thảo sau này, khi lòng tin bắt đầu phôi pha, và cái học kinh viện gặp 
nhiều may mắn đặt được cơ sở. Đó là lúc nền đạo sống động trở thành một 
hệ thống học thuật, nên tất cả cần được phiên dịch lại một cách tính tế hơn, 
chải chuốt hơn, nghĩa là giả tạo hơn, câu nệ hình thức hơn. Đó là chỗ Thiền 
quyết liệt chống đối lại ngay từ ban sơ, và hậu quả dĩ nhiên là ngôn ngữ 
được lựa chọn ở đây là thứ tiếng nói có nhiều thiện cảm nhất với phần đông 
dân chúng, nghĩa là thứ tiếng nói đi thăng vào những trái tim mở ra trong 
một ánh sáng linh minh sống động mới. 


Các Thiền sư, trừ khi thiết yếu, tránh dùng thuật ngữ triết học Phật giáo; 
không những vì các ngài chỉ bàn đến những vấn đề thường can dự đến hạng 
người thường, mà còn sử dụng thứ ngôn ngữ hằng ngày vừa được đại chúng 
ưa thích, vừa diễn được thần tình nhất chỗ tâm yếu của đạo Thiền. Nên văn 
học Thiền trở thành kho tàng duy nhất của cổ triết. Ở Nhật Bản cũng vậy, 
khi Bạch Ấn phát tâm canh tân Thiền, ngài toàn dùng tiếng nói quen thân 
của xó chợ đầu đường, và cả đến ca dao nữa . Khuynh hướng dùng chữ mới 
ấy đành là không tránh được trong Thiền vậy, bởi lẽ Thiền là sáng tạo, 
không thê phô diễn được bằng thứ ngôn ngữ cùn nát, thiếu sinh khí của hàng 
bác học và mô phạm. Do đó mà cả đến hàng độc giả uyên bác hiện đại về 
văn học Trung Hoa vẫn không hiểu nổi các bản văn Thiền, và tinh nghĩa 
Thiền. Nên ở Trung Hoa, văn học Thiền đứng riêng như một biệt loại, hoàn 
toàn độc lập với khối văn học cổ điển. 


Như tôi đã trình bày trước, chánh thức Thiền đã trở thành một sản phẩm của 
tâm địa Trung Hoa tạo ảnh hưởng độc đáo vào văn hóa Trung Hoa. Nếu ảnh 
hưởng Ấn Độ còn chế ngự thì Thiền không thoát ra ngoài tỉnh thần học giải, 
cơ trí của triết lý Phật giáo - nghĩa là Thiền không phải là Thiền nữa theo 
nghĩa riêng của tên gọi. Nhiều học giả nghĩ rằng Thiền không có trong cái 
gọi là Phật giáo cổ sơ, và Phật không phải là người khai sáng đạo Thiền. 
Nhưng ta nên nhớ rằng nhận định như vậy là hoàn toàn không biết gì hết về 
bồn chất của tôn giáo, một khi du nhập vào đâu cần thích nghi với tinh thần 


dân tộc Ấy, bằng không sẽ phải mòn mỏi chết dần theo thời gian, chứng tỏ 
tôn giáo ấy thiếu hồn sông. Thiền, ngay từ sơ khởi, tự nhận là truyền tính 
thần của Phật, không truyền văn tự của Phật, thế nghĩa là độc lập với triết lý 
cổ truyền Phật giáo cùng mọi phương thức nói năng cảm nghĩ, Thiền tự dệt 
riêng cho mình một chiếc áo tự bên trong cũng như con tằm kéo tơ làm kén. 
Do đó, chiếc áo ngoài của Thiền mới độc đáo, vừa vặn một cách kỳ diệu, 
không vá víu, mà cũng không đâu có đường may. Đích thật Thiền là chiếc 
áo thiêng của truyền thống tâm linh Phật giáo vậy. 
-—-o00--- 
XIII. NHỮNG BÀI NÓI PHÁP 


Trước khi chấm dứt, tôi không quên đưa ra vài bài pháp trích trong bộ Cảnh 
Đức Truyên Đăng Lục của chư Tô. 


Hòa thượng Triệu Châu thượng đường bảo tăng chúng: 

Như ngọc minh châu cầm nơi tay, ngươi Hồ đến người Hồ hiện, 
¿ BR tí šŠ ứH 3ú lý 

người Hán đến người Hán hiện. Lão tăng cầm một cọng cỏ cho lay 
S©ÄW #Z1Ei5D_— bã 

động như một kim thân (Phật) mình cao một trượng sáu; cầm kim 
ãä#*⁄x$äÄRHữ 

thân (Phật) mình cao một trượng sáu cho lay động như một cọng 
#x^az®ð8#R_-+k&ữ 

cỏ. Phật là phiền não, phiền não là Phật. 

1š E R lã JR là RE 1$ 


Một ông tăng bước ra hỏI:[3 l | 


“Phật phiền não cho ai?” 
Sư đáp : “Cho tất cả chúng sanh.” 
Hỏi: Làm sao thoát khỏi? 
Sư đáp: Thoát để làm gì? 


Có lần Sư nói: “Ca Diếp truyền pháp cho A Nan: quý vị có biết Đạt Ma 
truyên cho aI không?” 


Một ông tăng bước ra nói: Sao sách sử nói Nhị Tổ (Huệ Khả) nhận được tủy 
của pháp? 


Triệu Châu nói: “Đựng phỉ báng Nhị Tô. Đạt Ma dạy rằng người ở ngoài 
được da, người ở trong được xương, quý vị có biệt người cùng tột được gì 
không?” 

Một ông tăng nói: “Nhưng ai cũng biết có người nhận được tủy mà?”[32] 

Sư vặn lại: “Ông ta chỉ được đa thôi. Với tôi, tôi cắm nói đến tủy” 

- Thế nào là tủy? 

- Hỏi thế đủ biết một mảy da ông cũng không vớt vát được 


Hòa thượng thật chí thâm. Có phải đó là chỗ lập cước rốt ráo của hòa thượng 
không? 


- Ông biết có người không chấp nhận ông không ? 

- Nói thế tức có người khác lập cước khác hơn? 

Sư hỏi: A1 là người khác? 

Ông tăng vặn lại: Ai không phải là người khác? 

- Ông muốn nói gì tùy thích. 

Các bài pháp đều như vậy đó, ngắn và gọn, khiến người bàng quan không 


hiểu gì hết, hoặc thấy toàn vô nghĩa. Nhưng đối với Thiền, tất cả những nhận 
xét ây thật đã phô diễn chân lý một cách rõ nhât, và thăng nhât. Một khi 


không viện đến những phương thức hợp lý thông thường, nhưng vỉ nhu cầu 
phải nói lên những cảm nghĩ diễn ra tận thâm tâm, và các Thiền sư không 
thể diễn cách nào khác hơn là tối nghĩa và tượng trưng làm choáng váng 
người sơ cơ. Dâu vậy, chính các Thiên sư vân đây ưu ái và nhiệt tâm; và nêu 
ông có lời trách móc xa xôi nào khi bị la quở là tức thì ba chục hèo sẽ giáng 
xuông đâu ông. 

Sau đây là vài bài pháp của hòa thượng Vân Môn. 

Sư thượng đường nói: 


Quý ông khá tìm ra con đường vào. Chư Phật nhiều như vi trần 
3 7# TH m5 H S8 A f#È Ít: Rã Ml ñ rã Ã FEẼ 

nằm đưới gót chân các ông, Ba tạng thánh giáo nằm trên đầu lưỡi 
ñã ÍP ÍE BÀ HÀ ñR | — I8 ŠE # Ít EM m H5 

các ông. 

Không gì bằng ngộ là xong hết. 

8ä ¿øm fã + #ƒ 

Quý hòa thượng, chớ nghĩ nhảm. 

MlMm#£RÑ=# 

Trời là trời, đất là đất, non là non, nước là nước, tăng là tăng, tục là 
tục. 

X4 UuR!Uú EU kể kfã£@fã£® 

Giây lâu sau, Sư tiếp: “Mang ngọn núi Tu Di vào đây ta coi thử!” 


RA S81 im ¿th 3 5 


Có lần Sư nói: “Bồ Tát Văn Thân vô cớ biến thành một cây gậy gỗ”. 


Nói xong, Sư đưa gậy vạch đất, tiếp: “Chư Phật nhiều như cát bụi hợp lại ở 
đây nói đủ thứ chuyện vớ vân”[33] 


Rồi Sư hạ đường. 
Ngày kia, như thường lệ, Sư thượng đường để nói pháp. 


Một ông tăng bước ra, vái lạy, bạch: “Xin hòa thượng một lời đáp”. Sư gọi 
lớn: “Chư tăng”. Tăng chúng ngoái đầu nhìn vào Sư. Sư hạ đường. 


Có lần Sư thượng đường, im lặng giây lâu, một ông tăng bước ra, vái. Sư 
hỏi: “Sao chậm vậy?” .Ông tăng toan đáp thì Sư mắng càn: “Rõ là phường bị 
gạo” 

Đôi khi bài pháp của Sư còn đây vẻ thất kính đối với đắng Giáo Chủ. Như 
có lần Sư nói: “Vua Tự Tại Thiên và lão thấy già Thích Ca đứng trước sân 
bàn về Phật giáo. Sao mà rộn vậy?” 


Lân khác, Sư nói : 


“Những điều tôi nói lên từ trước đến giờ rốt cuộc là gì? Hôm nay, không 
đành lòng được, tôi lại phải nói với các ông một lần nữa. Trong thế ĐIỚI caO 
rộng như thế này, có gì làm chướng ngại hoặc ràng buộc các ông? Nếu có 
cái gì, dầu nhỏ như mũi kim, nằm trên đường ô ông, hoặc chăn bước ông, hãy 
gạc qua bên cho tôi. Ông bảo thế nào là Phật, thế nào là Tổ? Thế nào là núi 
sông đại địa, là mặt trắng mặt trời, ngôi sao? Thế nào là bốn đại, là năm uẫn? 
Tôi nói thế, chăng qua chỉ là lời nói của một lão bà ở một cô thôn. Nếu tình 
cờ tôi gặp phải một vị nào tính thâm nghe tôi dạy các ông như vậy ắt ông ta 
năm lây chân tôi ném xuống thang. Ông ta có gì trách cứ được không? Dầu 
sao, sao như thế được? Các ông chớ vì lời tôi nói mà bị kéo, hoặc phiền 
trách vẫn vơ. Trừ phi quý ông thấu đáo tất cả, bằng không, không bao giờ 
làm thế được. Hễ quý ông có tình chấp vào lão tăng là sa đọa mất, và gầy 
chân ngay. Dầu vậy, tôi có gì đáng trách không? Vậy thì có vị nào muốn biết 
một đôi điều của tông môn tôi không? Xin ra đây để tôi hỏi thử. Sau đó mới 
có thê hồi đầu, và dọc ngang khắp thế giới, đông tây tùy thích”. 


Một ông tăng bước ra, toan mở miệng hỏi thì Sư đưa gậy đánh vào mồm, rồi 
hạ đường. 


Ngày kia, Vân Môn vừa vào Đạt Ma đường thì nghe tiếng chuông, Sư nói: 


“Thế giới rộng thư thế kia sao nghe chuông lại mặc áo thất điều vào?”[34] 
†tÈ ?#t & JE lễ lR BỊ 6 mỊ iš St 5 1W U fẤ? 


Lần khác, Sư chỉ nói: “Đừng thêm sương trên tuyết. Hãy giữ mình. Trân 
trọng”. Rôi bỏ đi. 


Có lần Sư bảo: “Coi kìa, Phật điện chạy tuốt vào Tăng đường”. Rồi sau đó, 
sư thêm: “Người ta đánh trông ở Lạc phô còn ở Triệu Châu người ta 
vũ [35] 


Sư ngôi yên trên ghê, trước tăng chúng, giây lâu nói: “Mưa mãi thê này, 
không một ngày năng ráo!” 


Có lần khác, Sư Nói: “Coi kia, không còn gì là sinh khí hết”. Nói xong, Sư 
làm như té, hỏi: “Hiêu không? Không hiệu thì hỏi cây gậy này nó dạy 
cho?”. 


Hòa thượng Dương Kỳ Phương Hội, một cao tăng ở đời nhà Tống, từ lúc 
thượng đường không nói gì, giây lâu sư phá ra cười ha hả, rồi bảo: “Gì vậy? 
Thôi, trở về trai đường uống trà đi.” 


Cũng chính Sư ngày nọ thượng đường, tăng chúng hội đủ. Sư không nói gì, 
ném cây trụ trượng ra xa, rồi bất thần nhảy xuống ghế. Tăng chúng toan giải 
tán bỗng nghe tiếng sư gọi: “Chư vị!”. Mọi người xoay mặt lại, Sư bảo: 
“Dẹp cây trụ trượng đi!” Rồi Sư bỏ vào phòng. 


Hòa thượng Dược Sơn gần đây không thượng đường nên viện chủ thỉnh Sư 
cho tăng chúng nghe một lời pháp. Sư bảo: “Được, đánh trống lên”. Tăng 
chúng hội lại chờ nghe; Sư bỏ vào phương trượng. Viện chủ theo vào hỏi: 
“Hòa thượng hứa nói pháp sao không nói tiếng nào?”. Sư đáp: “Pháp (kinh) 
thì đã có pháp sư chuyên môn giảng, luận thì đã có sư chuyên môn giảng. 
Ông trách tôi nỗi gì?” 


Hòa thượng Pháp Diễn ngày kia thượng đường, câm lặng. Sư hết nhìn bên 
trái lại nhìn bên mặt, rôt cùng giơ cao cây gậy lên, nói: “Chỉ dài một thước 
mộc”. Rôi Sư hạ đường, không giảng gì thêm. 


Những đoạn trích dẫn trên của Triệu Châu, Vân Môn và đôi vị khác đủ cho 
bạn đọc quen với những bài nói pháp ở Thiền viện dành cho tăng chúng làm 
món ăn tinh thần, hoặc siêu tinh thần. Bài văn thường ngắn ngũn như vậy. 
Chư sư không hoài công giải thích Thiền, một phần vì Thiền thoát ngoài nơi 
luận giải của cơ trí, và nhất là giải thích không đưa đến kết quả cụ thê và bền 
chắc nào trong việc xây dựng tâm đạo cho môn nhân. Nên những nhận xét, 
phê phán của chư sư tự nhiên phải cộc lộc như vậy; lắm khi các ngài còn 
không thèm phí lời biện luận hoặc thuyết trình, mà chỉ giơ lên cây trụ trượng 
hoặc cây phất tử, hoặc hét, hoặc tụng, và đó là tất cả những gì tăng chúng 
thọ giáo được ở chư sư. Mỗi sư dường như có thủ đoạn riêng minh chứng 
chân lý Thiền; chẳng hạn như Lâm Tế thì hét. Đức Sơn thì hèo, Câu Chỉ thì 
một ngón tay, Pimo (2) thì cây chĩa, Hòa Sơn thì đập trống .v.v... Ta không 
khỏi ngạc nhiên một cách thích thú trước bao nhiêu phương pháp mẫn nhuệ, 
cái nào cũng kỳ đặc, cũng thiện xảo, cũng độc đáo, mà cái nào cũng nhằm 
thúc đây học tăng đạt đến một cái thực như sau, một cái thực hiển lộ dưới vô 
số hình trạng trong thế gian cho vô số người lãnh hội khác nhau tùy căn cơ 
và hoàn cảnh. 


Nói tóm lại, Thiền trước hết và trên hết, là thân chứng cá nhân; nên trong đời 
này có cái gì gọi được là triệt đề duy nghiệm, cái ây là Thiền. Không một 
vôn liếng sách vở nào, không một vốn liếng học hỏi nào, không một vốn 
liếng trầm tư mặc tưởng nào nặn ra được một thiền sư. Cuộc sông cần được 
năm lấy trong dòng luân lưu, chận đứng nó lại để quan sát nó, để phân tách 
nó, là giết chết nó để ôm lấy một thây ma lạnh. Nên mọi sự việc ở Thiền 
Đường, và mọi chỉ tiết ấn định trong Thanh Quy, đều được sắp đặt chu đáo 
nhằm nâng khái niệm trên lên tuyệt độ hiệu năng. Địa vị duy nhất Thiền 
Tông duy trì giữa các trường phái Đại Thừa khác ở Tàu và Nhật suốt dòng 
Phật giáo sử ở Đông Phương này chắc chắn là do ở tổ chức độc đáo ấy của 
bản môn gọi là THIÊN ĐƯỜNG. 


[1] Bàng Uần theo nghiệp nho gia, và là vị đệ tử hữu danh của Mã Tổ. Vợ 
ông và con gái ông là Linh Chiếu cũng học Thiền. Ngày kia, biết trần kiếp 
mình sắp hết, Bàng bảo Linh Chiếu ra coi mặt trời, hễ đứng bóng vào cho 
ông hay. Chiêu Ta COI, rồi trở vào thưa: “Có lẽ đã đứng bóng, nhưng mặt trời 
bị sao thiên cầu ăn mắt, cha ra xem”. Tưởng thiệt, Bàng rời chỗ ngôi bước ra 
ngoài thì Chiếu lên ngồi chỗ cha, kiết già, thu thần mà hóa xác. Bàng vào 
thấy vậy nói: “con nhỏ thiệt lẹ tay lẹ chân, đành đi trước ta”. Bàng phải dời 
lại bảy ngày sau mới hóa. Vợ ông báo tin ấy cho cậu con trai đang bừa ruộng 
ngoài đồng hay, cậu chống tay vào chui bừa mà tịch, rồi bà mẹ cũng lặng lẽ 
theo Cả nhà đều thành đạo vậy. (D.G.) 


[2] Rất tiếc ngôi chùa lịch sử này bị tiêu hủy trong cuộc động đất năm1923 
cùng nhiêu cơ sở khác. 


[3] Hưng Thiên Đại Đăng quốc sư (Doto, 1282-1337) tổ khai sáng Đại 
ĐứcTự (Dartokujn) ở Nhật, thuộc dòng Thiên Lâm Tê, pháp tự là Tôn Phong 
Diệu Siêu (D.G.) 

[4] Ở những Thiền viện có liên quan xa gần với tác giả bài cảnh tỉnh này, 
người ta đem ra đọc hoặc tụng thì đúng hơn, tác phầm này trước khi mở 


cuộc nói pháp hoặc “thượng đường” 


[5] Tôi không quên nói rằng sau khi tụng kinh Bát Nhã còn phải niệm hồng 
đanh chư Phật và các thánh tăng khác: 


I1 Thanh Tịnh Pháp Thân Tì Lô Giá Na 

2. Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na 

3. Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Văn 

4. Đương lai DI Lặc Phật. 

5 Ba đời chư Phật mười phương thế giới. 

6. Bồ tát Đại Trí Văn Thù. 

7 Bồ tát Đai Hạnh Phổ Hiên. 

§. Bồ tát Đại Bi Quan Âm. 

9. Chư Đại Bồ tát Ma ha tát. 

10. Ma ha Bát Nhã Ba la mật đa. 

[6J Trong khi chiếc thùng di chuyên, chư tăng, một lần nữa lại niệm quỷ 
thân: “Nước rửa chén nay CÓ THÙI VỊ đê hô cõi trỜI, nguyện tât cả được no đủ 
và thỏa thích”. Tiêp theo là một câu thân chú ngăn, đọc theo giọng Bắc Kinh 
là “mo siou lo sĩ svala!””. 

[7] Già lam: chùa chiền, chốn tôn nghiêm, thánh địa 


[8] Nguyên văn: “Kim nhật tự hữu nhân phổ thỉnh” 


[2] Duy na hoặc kiết ma, yết ma (karmadana) là chức vị trong chùa phụ 
trách nghi lê. Nguyên văn câu nói của Lâm Tê: “Chư phương tức hỏa táng, 
ngã già lý hoạt ma”. (D.G.) 


[10] Nguyên văn: medIeval antInomlians 
[11] Coi câu chuyện về Thúy Nham 


[12] Công án là một bài toán, một luận đề chư sư trao cho đệ tử để giải 
quyết. Theo nghĩa đen là “án văn của công đường”. Theo một học giả, sở dĩ 
gọi thế vì đó là thước đo dùng đề thử lại độ tu chứng chân xác của người tin 
mình đã ngộ đạo Danh từ này được thông dụng từ thời sơ khởi của Thiền 
Tông trong đời nhà Đường. Nhưng câu truyện Thiền gọi là “tắc” gọi chung 
là “vấn đáp”, đều được dùng làm công án. Coi Thiền luận bộ Trung, bài luận 
" 


[13] Tôi không thể quyết đoán tổ chức nhiếp tâm này bắt đầu từ thời nào 
trong lịch sử Thiền đường. Trong “Bách Trượng thanh quy” không có mà ở 
Trung Hoa cũng không có, chỉ có ở Nhật, có lẽ từ đời Thiền sư Bạch Ân. 
Mùa an cư là thời kỳ chư sư tịnh ờ chùa, không đi hành cước chỉ chuyên 
nhiếp tâm, sự tu tập được thúc đầy với tất cả nhiệt thành (Suzuki). 


- Ở Trung Hoa cũng có những khóa tu Thiền bảy ngày trong các mùa an cư 
gọi là “đả thất”. Mục đích của đả thất là tự đặt ra một bạn kỳ để nắm lấy cái 
cực tuyệt gọi là nhất pháp (cái một) Vì có hạn kỳ nên tuần đả thất được coi 
như một kỳ thi tuyên, và Thiền Đường được gọi là trường thi chọn Phật 
(tuyên Phật đường) (D.G) 


[14] Lấy cái tối giảng cái tối 
[IS] Trì là trì chú, tụng là tụng kinh. 


[16] Đà la ni (chân ngôn, thần chú) phạn ngữ dharani, do từ nguyên “dhri” 
có nghĩa là năm giữ nên người Trung Hoa dịch là trì hoặc tổng trì. Theo 
thuật ngữ Phật giáo, đó là một tập dài ngắn không chừng chép lại những câu 
thán từ (exclamatory sentences) không dịch được ra tiếng nước khác, nên 
hăn nhiên là bí mật vậy, chư tăng ở Trung Hoa và Nhật Bồn chỉ thấy SaO 
tụng vậy. Nhưng thần chú được coi là hàm ấn, một năng lực huyền bí trừ 
khỏi được tất cả tội lỗi Sau này dharani và mantra (man trà la, linh phù bùa) 
dùng lẫn lộn nhau 


[17]Mộng Sơn Sơ Thạch (Muso Kokushi 1274-1364), tổ khai sáng chùa 
Thiên Long (Tenryjï) ở Kyôtô. biệt danh là “thất đế quốc sư” (quốc sư của 
bảy đời vua). 


[18] Ngày xưa. sự tham vấn diễn ra công khai, và tất cả lời vẫn đáp đều nói 
lên trước toàn thể tăng đoàn, đúng như sự quy ước của Bách Trượng Thanh 
Quy. Nhưng sau đó nhiều kết quả tai hại xảy ra, như tinh thần hình thức, bắt 
chước và nhiều việc phi lý không tưởng khác. Nên hiện tại mọi sự tham 
thiền đều giữ kín trừ vài trường hợp riêng biệt. 


[19] Thùy thủ nhập triỀn, coi luận tắm, mười bức tranh chăn trâu 


[20] Trưởng dưỡng thánh thai là một bí thuật tu tiên. Thai, ở đây, có nghĩa 
đem là cái bụng lớn, càng tu càng lớn thêm ra như cái bụng của Phật Di Lặc 
chăng hạn. Sở dĩ thế vì Đông phương đặt trọng tâm của con người ở cái 
bụng (hoặc đơn điền) thay vì ở khối óc hay bộ thần kinh như người Tây 
phương, và chính ở cái bụng chửa này cần lập thế quân bình cho sinh hoạt 
của thân tâm. Con lật đật (poussah) là tượng trưng cho quan niệm này. Đọc 
bài này hắn có người tự hỏi chứng Thiền như Đạt Ma, Huệ năng có giống 
như Thích Ca chứng Phật quả không. Theo đây thì còn xa, xa lắm, vì Thiền 
là bước đầu, dầu là bước đầu quyết đỉnh bất thối chuyên, chớ chưa phải là 
cứu cánh tối hậu. Theo Đại Thừa giáo, cấp bực tu chứng gồm có mười cảnh 
giới càng lên càng cao, gọi là thập địa. Lên bốn địa đầu (Phát tâm trụ, trị địa 
trụ, tu hành trụ, sanh quý trụ) gọi là “nhập thánh thai”; lên bốn địa kế 
(phương tiên câu túc trụ, chánh tâm trụ, bất thối trụ, đồng chân trụ) gọi là 

“trưởng dưỡng thánh thai” (trường hợp của Thiền); lên địa thứ chín (pháp 
vương tử trụ) là “xuất thánh thai” thành bồ tát; và lên địa thứ mười (quán 
đảnh trụ) là công viên quả mãn, thành Phật (D.G.) 


[2I] Tạm dịch chữ antinomianism 


[22] VÀO chỉ cảnh giới tương đối; CHĂNG BỊ chỉ cảnh giới tuyệt đối. 
Cũng vậy, ở bài pháp 4 tiếp theo sau MỘT NIỆM chỉ cảnh giới tuyệt đối; 
mười phương, ba cõi Phật Tổ, La Hán chỉ cảnh giới tương đối. Đó là đem 
thế giới khách quan tương đối dung thông với thể tánh chủ quan tuyệt đối 
hòa làm một. Từ cái một ây ứng với cảnh giới lớn nhỏ, chân ngụy, tăng tục, 
phàm thánh, không cùng tận. Chính sự ứng dụng linh hoạt ấy mà Lâm Tế 
gọi là “tùy xứ tác chú, lập xứ giai chân” (D.G.) 


[23] Bài pháp 2, 3, 4 coi nguyên tác ở phần phụ trương. 


[24] Trong nguyên văn Anh ngữ chỉ có bài pháp này, dịch giả phụ lục thêm 
bốn đoạn tiêu biểu nhất để bạn đọc có một ý niệm vê Thiền Lâm Tế là dòng 
Thiền phát triển mạnh nhất ở nước ta ở các triều đại trước (D.G) 
[25]Nguyên văn: Nam Đài tĩnh tọa nhất lô hương 
Tuyên nhật ngưng nhiên vạn sự vương (vong) 
Bắt thị tức tâm trừ vọng tưởng 
Do duyên vô sự khả tư lương 
[26] Coi nguyên văn trong luận sáu “Thiền pháp thực tập” 


[27] Tác giả bài này là Ku Mu Yuan (Nhật ngữ: Koboku Gen) : không nhận 
diện được là ai (D.G.) 


[28] Nguyên văn: vi học nhật ích, vi đạo nhật tốn, tôn chỉ hựu tốn, đĩ chỉ ư 
vô vi, vô nhi nhi bât vị. (Đạo Đức Kinh) 

[29] Nhất tự quan là cửa ải một chữ. Dịch giả xin để nguyên văn lời đáp vì 
không thê dịch được. Đây thuộc loại câu mà Vân Môn gọi là “tiệt đoạn 
chúng lưu cứ” nghĩa là câu nói chặt đứt tât cả, không lưu lại gì hệt, cả đên 
cái hư vô (D.G.) 

[30] Nguyên văn của Huyền Giác: “Liễu tức nghiệp chướng bồn lai không. 
vị liễu ưng tu hoàn túc trái” Coi Trúc Thiên giới thiệu Chứng đạo ca. Lá Bồi 
70 


[31] Thường, sau bài pháp, có cuộc hỏi đáp, hỏi trong phạm vi của bài pháp 
mà thường vẫn có hỏi ngoài vấn đề 


[32] Coi luận bốn, chương Bồ Đề Đạt Ma. 
[33] Chuyện vớ vẫn: nguyên văn là cát đẳng. 


[34] Thất điều là áo tu ghép làm bảy miếng mặc tiếp khách, cũng gọi là 
“nhập chúng y” (D.G.) 


[35] Nhân danh còn nghi vấn 


-—OÔ0O--- 


Luận tám - MƯỜI BỨC TRANH CHĂN TRÂU 


Trong bài luận nay, tương đối rất ngắn, xếp vào loại phụ lục, tác giả giới 
thiệu qua ý nghĩa của đê tài, rôi dịch mười bài thơ chăn trâu thuộc loại Thiên 
Tông. 


Dịch giả chưa tìm được nguyên bản chữ Hán của mười bài thơ ấy. Không 
thể tắc trách dịch qua một bản dịch, vậy trong khi chờ đợi, hoặc giả duyên 
may sẽ được một độc giả cao minh nào giúp cho tải liệu â ấy, tôi xin thay thế 
băng một bài thơ của chính dịch giả. 


T.T 

Phước Châu Đại An hỏi: 

- Tôi khao khát hiểu pháp Phật, đó như cái gì? 
Bách Trượng đáp: Hệt như cưỡi trâu tìm trâu. 
Hỏi: Hiểu rồi thì như thế nào? 

Đáp: Như người cưỡi trâu về nhà. 

Hỏi: Rồi làm sao giữ cho trước sau khế hợp? 


Đáp: Như người chăn trâu cầm roI giữ trâu mình đừng phạm đên lúa mạ của 
ngƯỜI. 


(Truyền Đăng Lục, quyền 9) 


THẬP MỤC NGƯU ĐỎ là mười bức tranh chăn trâu. Tranh ra đời từ triều 
đại nào, dưới ngọn bút lông nào, khó mà tra cứu cho đích xác được. Điều 
chắc chắn là tranh có từ xa xưa lắm, ban đầu chỉ có sáu bức, sau thất lạc 
luôn. Mãi đến từ đời nhà Tống, thế kỷ XII, nhiều bộ tranh mới bắt đầu xuất 
hiện tự các tòng lâm, thiền viện, phản ảnh nhiều khuynh hướng khác nhau 
trong sự tu tập. Như vậy là không phải chỉ có một bộ, mà nhiều bộ “mục 
ngưu đề” khác nhau, tất cả đều đượm nhuằn tinh thần Phật giáo Bắc Tông. 
Trong số ấy hiện nay được truyền tụng nhất là tranh của hai họa sĩ áo nâu 
THANH CƯ và QUÁCH AM. 


Tuy có nhiều bộ tranh. nhưng bộ nào cũng như bộ nào, đều có 10 bức, mỗi 
bức có một bài tụng bằng thơ tứ tuyệt, và một bài chú giải bằng văn xuôi. Đó 
là về hình thức. Còn về tinh thần thì tranh tuy có nhiều, nhưng có thể xếp 
thành hai loại: loại tranh Đại Thừa và loại tranh theo khuynh hướng Thiền 
Tông. Trong mỗi loại, tranh vẽ sai khác hết nhau, nhưng bài tụng và bài chú 
riêng cho mỗi loại vẫn không thay đồi. 


——-O0O--- 
A. TRANH ĐẠI THỪA 
IL.TRANH 


Tranh Đại Thừa vẽ con trâu đen. Lần lượt qua từng bức họa, trâu đen trô 
trăng lân lần. trăng từ trên đỉnh đâu, lần lân quanh mình, rôi chót đuôi. 


Đó là tượng trưng cho phép tu tiệm. Theo phép tu tiệm thì phải rất nhiều 
công phu mới tiến đến được từng nắc thang ngộ; nhờ công phu, ái tâm vọng 
lần hồi gạn lọc được trần cấu mà sáng lần lên, cũng như nhờ được dìu dắt 
mà con trâu hoang lâu ngày chây tháng thuần thục lần, và trắng lần lớp da 
đen dơ dáy: 


Nhựt cửu công thâm thỉ chuyển đầu 

Điên cuồng tâm lực TIỆM điều nhu 

(Công phu chầy tháng mới quay đầu 

Tâm loạn lần hồi chịu thuận nhu) 

Còn về thứ lớp thì bộ tranh Đại Thưa nào cũng mở đầu bằng bức học vị mục 
(chưa chăn) vẽ con trâu hoang và khép lại: bức họa song dân, vẽ một vòng 
tròn tượng trưng cho Viên Giác. “Song dân” là dứt được hệt là cả hai: trâu 
và mục đông, tâm và cảnh, dứt được hêt là hiên hiện ánh Chơn Như lung 
linh trong màu cỏ nội hoa ngàn: 

Nhơn ngưu bật kiến yêu vô tung 


Minh nguyệt quang hàn vạn tượng không 


Nhược vấn kỳ trung đoan đích ý 


Dã hoa phương thảo tự tùng tùng 

nghĩa : 

Người trâu chẵng thấy biệt mù tăm 
Trăng sáng soI trùm muôn tượng không 
Ví hỏi vì sao đoan đích ấy 

Um tùm cỏ nội với hoa đồng 


Chúng ta có thể thưởng thức vài bộ tranh chăn trâu loại Đại Thừa này trong 
cuốn Judo International của Liên đoàn Nhu Đạo Pháp quốc, do Jagarin sao 
lục lại và có dịch luôn cả bài tụng và chú; trong Phật Học Tĩnh Hoa của giáo 
sư Nguyên Duy Cần (phần phụ lục) trong pho sách cổ “Mục ngưu đồ” bằng 
chữ Hán tại thư viện chùa Xá Lợi; trong tập “Học làm Phật” của thầy 
Trương Lạc (chùa Linh Chưởng ấn hành, 1964), trong ấy có đủ mười bài thơ 
chăn trâu Đại Thừa, vừa nguyên tác vừa bản dịch của Tuệ Nhuận. 


-¬-Oo0O--- 
II. NỘI DUNG 


Đề tài chung của các loại tranh chăn trâu là đường lối tu tập. Đường lối tuy 
nhiêu, song không ngoài việc bắt tâm. Nên tập mục ngưu đô có thê coI như 
là lời giải đáp cho câu hỏi trong kinh Kim Cương: 


“Vân hà hàng phục kỳ tâm?” 
(làm sao làm chủ được cái tâm?) 


Tâm ở đây là con trâu. Vì có trâu nên có mục đồng. Vì có tâm nên có cảnh. 
Tất cả cố gắng của Đại thừa đều nhằm vào sự “cột” trâu, tức là “điều tâm” 

vậy. Tâm là con trâu hoang. Muốn trị nó phải dùng những biện pháp mạnh, 
như đánh băng roi, xỏ mũi băng giây lòi tói v.v... cũng vậy, muôn trị tâm, 
cần quy y, giữ giới cắm, phát tâm bồ đề v.v.... Lâu ngày chây tháng, trâu trở 
nên thuần thục, tâm trở nên điều hòa. Đó là bước đầu, diễn tả bằng năm bức 
họa đầu: “vị mục, sơ điêu, thọ chế , hồi thủ và tuần phục”. Đó là giai đoạn 
của GIỚI vậy, mở đường cho ĐỊNH phát sanh trong giai đoạn kế. 


Trong giai đoạn này, tâm đã tuần phục, khỏi phải chăn giữ. Tâm đã định, 
không gặp gì chướng ngại. 


Tâm định là ngã chấp hết, song vẫn còn pháp chấp. 


Đó là bước tu chứng của hàng tiêu Thừa (thanh văn và duyên giác) diễn đạt 


bằng hai bức họa “vô ngại” và “nhiệm vận”. 
Cần đi thêm bức nữa. khai thác HUỆ giác đến chỗ TÂM vô TÂM: 
“Nhơn vô tâm, ngưu diệc vô tâm”. 


Đến đây mới phá được pháp chấp: pháp cũng không, mà ngã cũng không, 
trâu cũng mắt mà người cũng mắt, cảnh cũng quên mà tâm cũng quên. Trước 
hết trâu mất còn nPƯưỜời. Rồi người cũng mắt luôn. Đó là cảnh ØIớI của Bồ tát: 
diễn tả bằng hai bức họa “tương vong” và “độc chiếu”. 


““[âm cảnh song vong nãi thị chơn pháp” 


Từ đó, đi thêm bước nữa vào cảnh giới Như Lai, không nói được nên lời, mà 
chỉ có thể hình dung bằng một vòng tròn: Viên Giác. Đó là ý nghĩa của bức 
tranh chót (song dẫn) khép lại quá trình tu chứng theo TIỆM GIÁO, đi từ 
giới đến định và huệ, từ thanh văn, duyên giác đến bồ tát, Phật, từ hữu tâm 
đến tâm và vô tâm, từ chỗ tất cả đều có đến nhân pháp đều không .v.v... Đó 
là vô dư Niết Bàn. 

Tóm lại, “Thập mục ngưu đồ” vẽ lại quá trình công phu của người học đạo, 
trước hết tự thắng bản năng mình, sau đến tự tri, cuối cùng chi để tự tại thôi 


(Être simplement). 


Cái vòng tròn cuối cùng (tranh 10 : song dẫn) tượng trưng sự đoạn tuyệt với 
tất cả những nếp suy tư của chúng ta, cắt đứt một trạng thái ý thức và hiện 
hữu mà thường chúng ta không được biết”. 


(J.L.Jagarin : Le Judo Internationnal) 


-—=OÔ0O--- 


B. TRANH THIÊN TÔNG 
I.TRANH 


Tranh Thiền Tông có loại vẽ con trâu đen, có loại vẽ con tràu trắng. Trâu 
trắng là ý nói “bạch ngưu xa”, xe trâu trắng, tức là Phật thừa. Đạo Phật có ba 
thừa - ba cổ xe - là xe đê, xe nai va xe trâu (thường) chở các hàng thanh văn, 
duyên giác và bô tát ra khỏi nhà lửa mà thành đạo. Tuy nhiên, ba thừa chỉ là 
phương tiện giả lập lên, những hóa thành, những pháp môn tiếp dẫn dùng 
cho người kém khí lực. Đối với hạng thượng căn chỉ một thừa thôi - Phật 
thừa - trực tiếp đưa người vào cảnh giới Phật thừa là “bạch ngưu xa”. Bạch 
ngưu xa, chính là cái tâm đại giác viên mãn của Phật Thiền Tông chủ trượng 
trực tiếp thành Phật là vậy. 


Tuy nhiên, lý thuyết là lý thuyết, loại tranh vẽ trâu trắng vẫn hiếm hoi, ít 
được thưởng thức bằng loại tranh vẽ trâu đen, rắn rỏi, mộc mạc, gần cuộc 
sống hơn. 


Dầu trắng hay đen, con trâu Thiền đều giữ nguyên vẹn một màu lông qua 
các giai đoạn biến chuyên. Đó là phép tu ĐỒN. Đốn giáo dạy rằng người ta 
thành Phật là thành ở nội tâm, “hoát nhiên” mà thành, không phải thành lần 
hồi, theo cấp bực; xưa nay chưa hề có Phật cấp bực bao giờ[ 1 ]nên người ta 
hoặc là Phật, hoặc không là Phật, chớ không thể suýt thành Phật, Phật chút 
chút, lai rai được. 


Còn về thứ lời thì tranh Thiền Tông nào cũng mở đầu bằng bức họa tầm 
ngưu vẽ một chú mục đồng đi tìm trâu (trâu không có trong hình) là khép lại 
băng bức họa nhập triền thùy thủ (buông tay vào chợ) vẽ một nhà sư trộn lẫn 
cùng thế tục. 


Riêng về cái vòng tròn Viên Giác nằm ở bức họa thứ 10 của Đại Thừa, qua 
bên thiên Tông lại thụt lùi vê hàng thứ 8, mà đề là nhơn ngưu câu vong, 
nghĩa là trâu và người đêu quên. Bảng đôi chiêu sau đây cho ta thây sự sai 
khác nhau giữa hai loại tranh, vê hình thức cũng như về nội dung : 

-—=OÔ0O--- 


TRANH ĐẠI THỪA 


VỊ mục: chưa chăn 


Sơ điều: mới chăn 
Thọ chế: chịu phép 
Hồi thủ: quay đầu 
Tuần phục: vâng chịu 
Vô ngại: không ngại 
Nhiệm vận: tha hồ 
Tương vong: cùng quên 
Độc chiếu: soi riêng 
Song dẫn: dứt cả hai (vẽ vòng tròn) 
-—-o0O--- 
TRANH THIÊN TÔNG 
Tầm ngưu: tìm trâu 
Kiến tích: thấy dấu, kiến 
Kiến ngưu: thấy trâu 
Đắc ngưu: được trâu 
Mục ngưu: chăn trâu 
Ky ngưu quy gia: cởi trâu về nhà 
Vong ngưu tồn nhơn: quên trâu còn người 
Nhơn ngưu câu vong: người trâu đều quên (vẽ vòng tròn) 
Phản bồn hoàn nguyên: trở về nguồn cội 


Nhập triền thùy thủ: thỏng tay vào chợ 


Chúng ta có thể thưởng thức loại tranh này tại trụ sở Tam Tông Miếu, đường 
Cao Thắng, Sài gòn, tranh vẽ lớn trên tường bằng sơn dầu, tại chánh điện; 
tuy nét bút thiếu cổ kính, tranh cũng phản ánh phần nào cái thiền phong 
ngày trước. 


Ngoài ra, chúng ta có thê tìm xem nhiều loạt khác trong các tác phẩm sau 
đây của hội Phật học Luân Đôn do giáo sư Thiên học Suzuki biên soạn : 


- The Ten Oxherding PIctures, 
- Manual of Zen BuddhIsm, 
- Essays In Zen Buddhism, FIrst Serles. 


Còn một loạt tranh khác, rất cô kính, in bằng một bản, do Paul Reps sưu tập 
trong tác phẩm Zennesh Zen bones (Thiền cốt Thiền nhục), xuất bản tại 
Nhật (Ed. Charles E. Tuttle co — Rutland Vermont — Tokyo Japan - 1957). 
Chính từ tác phẩm này chúng tôi trích in lại mười bức họa sau đây 


-¬-Oo0O--- 
II. NỘI DUNG 


Cũng như ở hầu hết các pháp môn khác, vấn đề đặt ra cho Thiên vẫn là sự 
“hàng phục kỳ tâm”. Tâm của Đại Thừa là ngã tướng. Đến Thiền thì cái ngã 
được thâu hẹp thành cái niệm. “Tôi tư duy, tức có tôi”. Niệm là ý nghĩ, tư 
duy, là intellect, được coi là phần tử cốt cán của cái “tôi”. Nên Thiền dạy vô 


niệm, dạy cắt đứt suy tư, bất cứ suy tư gì. 

Vô niệm: niệm tức chánh 

Hữu niệm: niệm thành tà 

(Pháp bữu đàn kinh) 

Do đó Thiền ky lý luận, không giảng dạy, thường chỉ ngậm miệng quên lời, 
tháng có nói thì thường chỉ nói băng lối phi lý luận. Trong quá trình phân 


phái của đạo Phật, Thiền quả là nhát búa cuối cùng của Đại Thừa đập vào óc 
thông minh mà loài người chúng ta hăng tự phụ. 


Trong hệ thống các pháp môn, Thiền là đốn giáo, chủ trương thấy được tánh 
là tức khắc thành Phật, tại đây và ngay ở phút giây này. 


Tuy nhiên, pháp môn nảo cũng có tu và có chứng. Chứng là một biến có đột 
ngột, ngoài thời gian. Đó là một sự thật quá ư thật, như tiêu sử nhiều thiền tô 
đã chứng rõ. Tuy nhiên, cũng cần những tiêu sử ấy còn cho ta thấy trước khi 
được đốn ngộ, hầu hết các tổ, và trước hết là Phật Tổ, đều trải qua nhiều 
đoạn đường dọ dẫm rất gay go. Như vậy là sự tu tập vẫn phải đặt trong chiều 
thời gian mà đi đến lần hồi vậy, hay nói một cách khác: tu thì tiệm mà chứng 
thì đôn. 


THẬP MỤC NGƯU ĐỒ của Thiền tông cũng ghi lại bước tiễn từng bực ấy 
trong thời gian và không gian. 


Chúng tôi xin trình bày bước tiến ấy theo ba đoạn đường: sai tâm bắt tâm - 
tâm vô tâm - bình thường tâm. 


-—-o00--- 
1.SAI TÂM BẮT TÂM 


Chú mục đồng đi tìm trâu (tranh 1 ). Tìm ở đâu ? Đâu cũng là hoang vu, là 
rừng rậm, là nẻo dọc đường ngang, chỉ có tiêng ve kêu rộn rã đâu cành. 


Rồi chú thấy dấu chân trâu (tranh 2), thấy thân trâu (tranh 3). Thì ra trâu có 
trôn đâu, tại chú không thây đó thôi. Trâu vân đứng đó một mình, tự thuở 
nào, đôi sừng lâm liệt, mũi đụng mây xanh. 


Rồi chú chụp lấy trâu (tranh 4), rồi xỏ mũi, cột cô, đập đánh, canh chừng 
không rời mắt, quyết đõng mãnh để mà chiến thắng. Lần lần trâu thuần tánh 
ngoan ngoãn theo chú như bóng theo hình (tranh 5). Rồi chú cưỡi trâu về 
nhà, miệng thối sáo, hát líu lo, lòng vui không nói được (tranh 6: ky ngưu 
quy gia). 


Cưỡi trâu về nhà là cưỡi tâm về chỗ ban sơ. 


Người ta đi tìm tâm vì trong đôi giây phút khác thường nào đó, người ta đâm 
ngờ bản thân mình, cũng như ngờ những điều mắt thấy tai nghe. Có nghĩ 
mới có tìm. Có tìm ặt gặp dấu. Gặp dấu trong kinh sách, và nhất là trong 
những phút trống trải, cảnh vắng, đêm tàn, tri óc nhẹ suy tư, con người bỗng 


dưng như đối diện với chính mình trong một niềm đau thương và kỳ thú khó 
HÓI. 


Thế là bắt được dấu, con người phăng mối đi tình tâm. 


Đó là giai đoạn cầu. Ngoại cầu là “khiến Phật đi tìm Phật, tâm đi bắt tâm” 
(Hy Vận). Tâm ở đâu mà bắt ? Thử coi: lần lượt qua sáu bức họa, ta thấy 
khoảng cách giữa trâu và người chăn trâu cứ thâu ngắn lại mãi cho đến rốt 
cuộc người chăn trâu ngồi hắn trên lưng trâu, trâu với người nhập làm một. 
Vậy nên hỏi rằng tâm ở đâu chăng khác nào hỏi trâu ở đâu trong khi chính ta 
đang cưỡi trên lưng trâu. Ta đã đuổi bắt tâm khắp đó đây, rốt cuộc mới nhật 
ra rằng târn ở nơi ta; ta chỉ cần dừng bước lại là nó hiện liền trước mắt, và sự 
vật hiện nguyên hình trong ảnh sáng mới lạ. 


Dừng bước lại: ai ngờ đầu cái việc làm hết sức là vô vi ây lại có một thần lực 
nhiệm màu có thể thay đổi cả cục diện của một kiếp người, cả một lớp 
người. Nếu thỉnh thoảng loài người chúng ta biết dừng chân lại vài phút, 
ngồi im một chỗ vài phút - vài phút thôi - thì khuôn mặt của thế gian này 
chắc không đến đỗi quá nhăn nhíu như ngày nay. 


-—-o0Q--- 
2. TÂM VÔ TÂM 


Tuy nhiên, còn tâm là còn cảnh. Còn cảnh thì còn “xúc cảnh sanh tình”. 
“ “Tình sanh thì trí cách”. Tâm, cảnh, tình kêt dính vào nhau trong cái thê liên 
hoàn, cái vòng nhơn duyên gây ray rứt, mâu thuần. 


Đạo không mâu thuẫn. Thiền là “bất nhị pháp môn”, không hai mà cũng 
không một 


Mâu thuân là do tâm, do niệm. 


Ta niệm vì ta tưởng rằng mình thiếu một cái gì, nên đi tìm ở ngoài mình để 
đắp vào. Thiền dạy rằng ta không thiếu gì hết tự đời thuở nảo ta vốn là tròn 
đầy, ngàn trước, ngàn sau. Ta không thiếu. Trái lại ta có dư: cái hại là ở đó. 
Ta dư đủ thứ do niệm bày ra, do suy tư vẽ vời thêm, đủ thứ. Những cái dư 
ấy, gọi chúng là vô minh. Vô minh vốn không thật, nên không ai hoài công 
mà trừ nó bao giờ, mà chỉ cần tự tri tự giác thôi. Tự biết được “con ngươi 
thật của mình thì vô minh tan mất, như bóng tối tan trước vừng dương. Phật 
đạy trong kinh Viên Giác: 


tri huyền tức ly 

ly huyền tức giác 

là vậy 

Cũng vậy, khi sư Huệ Khả ra mắt tô Đạt Ma xin pháp an tâm? Tổ dạy: 
Ngươi đem “tâm” lại đây ta “an” cho. Sư lýnh quýnh hôi lâu, sau đành thú 
thiệt: Con tìm mãi mà không thây được tâm. Tô dạy: Thây đã “an” rôi cái 
“tâm” của con đó. 

Như vậy, cái việc mà ta quen gọi là phá vọng không còn là một việc làm nữa 
- nêu không nói là một việc làm VÕ VỊ - mà xét cùng ra chỉ là một sự nhận 
thức thôi, một prIse de conscience - nhận thực tánh Phật bôn lai ở trong ta. 
Vậy sau giai đoạn ngoại cầu, tiếp theo là giai đoạn tự tri giác. Tự tri không 
phải bằng suy niệm mà bằng dứt niệm; dứt niệm bằng những phép tu tập rất 
vô vị, như tịnh quán chẳng hạn. Băng tịnh quán, con người thấy, - xin nói rõ 
là thấy, là kiến, là tri kiến, chớ không phải là học, là nghĩ, hay nghe nói. (tất 
cả bí quyêt của sự chứng ngộ đêu năm ở chữ thây đó) - thây tâm không thật, 
thầy người không thật. 

Thấy tâm không thật thì tâm dứt: trâu quên (tranh 7: vong ngưu tồn nhơn) 
Thấy người không thật thì ngươi quên nốt (tranh 8: nhơn ngưu cứu vong). 
Người và trâu đều quên, thì tự lòng đất dõng mãnh vọt lên mặt trời huệ: 
tượng trưng băng cái vòng tròn Viên Giác (tranh §). Đó là Tâm vô Tâm. 


“Biết cái tâm là không tâm, ấy là hiểu suốt đạo Phật”. 


Sau đây, chúng tôi xin mượn lời giáo sư Thiền học Suzuki đóng lại đoạn này 


“Đứng về mặt tâm lý, giác là vuợt ra ngoài vòng ràng buộc của bản ngã”. 
“Vê mặt lý luận, giác là viên dung có và không” 


"Vệ mặt siêu hình, giác là trực ngộ được cái lẽ tự tại là luân hôi, luân hôi là 
tự tạt” 


——-O0O--- 


3. BÌNH THƯỜNG TÂM 
Thiền cho rằng vô tâm chưa phải là đạo, mà còn phải qua một quan ải nữa: 
Mạc vị vô tâm vân thị đạo 
Vô tâm do cách nhứt trùng quan. 
(Trần Thái Tôn) 


Thật vậy, trong đêm cuối cùng khi đức Phật ngồi ở cội bồ đề, Ngài lần lượt 
xuất và nhập ba từng cảnh giới tâm linh (dục giới, sắc giới, vô sắc giới) tức 
là ngài còn phải thức tỉnh dậy nữa, nhờ ánh sao mai, để mà trở về với ÿ thức 
bình thường. Từ trạng thái “nhơn cảnh câu bất đoạt”, Ngài phải trở về trạng 
thái “nhơn cảnh cân bất đoạt”[2]để trả lại tất cả cho cuộc sống thường nhiên. 


Trở vê là trở về với trời đât, với muôn sinh, với nguôn sông vô tận ở trong ta 
và ở ngoài ta, trở vê đê như mọi người, “thây núi chỉ là núi, thây nước chỉ là 
nước”. 


* Trở về VỚI tỜI đất - Trở về với trời đất với Pháp giới: đó là ý nghĩa của 
bức họa số 3, đề “Phản bổn hoàn nguyên”, và vẽ cảnh lá rụng về cội, nước 
chảy về nguồn. 


Từ thuở nào, con người vốn là thanh tịnh, vốn là không, nên Thiền khỏi phải 
làm gì hêt, chỉ cân thây tánh là được trở vê đê mà nhập cuộc. 


Nhập cuộc là nhập vào cái trật tự tự nhiên không thỉ không chung của trời 
đất. 


Trong trật tự ấy, chúng sanh là một pháp vô tâm nên vô sự. Viên sỏi bên 
đường là một pháp vô sự nên vô vi. Muôn pháp đều vô vi mà bình đẳng 
nhau trong Pháp giới vô ngại: nước chảy, hoa trôi, trăng lên, gió mát. Muôn 
vật đều vô ngại nên tự tại, không phải tự tại ở Niết Bàn, không phải tự tại 
trong phiền não mà tự tại trong KHÔNG: Niết Bàn và phiền não chỉ là trò ảo 
thuật của tâm. Trong trạng thái KHÔNG ấy, những danh từ thánh phàm phải 
trái, tỉnh mê, đều mất nghĩa: tất cả đều là đại đồng, ứng hóa từ một giác tánh, 
nên 


Nhứt thiết không Niết Bàn 


Không có Niết Bàn Phật 
Không có Phật Niết Bàn 
(Lăng g1à) 
-—-o0Q--- 
TẤT CẢ là MỘT. MỘT là TÁT CẢ. 


Một hột bụi chứa đủ ba ngàn thế giới. Ba ngàn thế giới là một hột bụi: đều là 
KHONG. 


“Có thì có tự mảy may, 

"Không thì cả thế gian này cũng không. 
“Nhìn xem bóng nguyệt giòng sông 
"Ai hay không có có không là vầy. 

( Huyền quang tôn giả ) 


Đó là cái thấy của hàng bồ tát “quán tự tại”, nghĩa là quán đến chỗ cùng tột 
và tuyệt đôi của sự vật. 


*Trở về với thế tục - Dưới lớp áo của thế tục, đạo sĩ trộn lẫn vào cát bụi của 
tình đời. Vả, cát bụi không thây là bợn dơ nữa, mà chỉ còn là một diệu dụng, 
như hăng sa diệu dụng khác, của Giác Tánh Bô Đê. Đạo sĩ không phải là 
Phật, là Bô Tát, mà chỉ là một người thường, rât thường, một người vô tâm 
vô sự, vô tích sự, một người không là gì hêt, một “vô vị chơn nhơn” 

“vào rừng không khua lá 

“vào nước không quậy sóng 

(nhập lâm bất động thảo 

nhập thủy bất lập ba ) 


Trở về với thế tục là trở về với cái tâm bình thường. Thiền dạy: “Bình 
thường tâm thị đạo”. 


Quôc sư Phù Vân đời nhà Trân nói : 
“Lây cái muôn của thiên hạ làm cái muôn của mình. 
“Lây cái tâm của thiên hạ làm cái tâm của mình. 


Cái muốn ấy chính là cái muốn mà đức Không Tử phải chờ đến bảy mươi 
tuôi mới dám muôn, sau khi chứng lý vô ngã” : 

“Thất thập tòng tâm chỉ sở dục”. 

Chứng được đạo lý ấy thì là gì cũng hiệp đạo, “không theo không lìa, không 
dừng không dính, tung hoành tự tại, đầu cũng là đạo tràng” pháp nào cũng là 
Phật pháp, đi đứng năm ngồi cũng là Phật pháp, chém răn giết mẻo cũng là 


Phật pháp, đói ăn khát uông cũng là Phật pháp. 


Cho nên Tổ Huệ Trung Trần Quốc Tảng mới ung dung ngồi ăn thịt cá, khiến 
bà em là hoàng hậu Khâm Tư lầy làm lạ hỏi : 


- Anh đi tu mà lại ăn cá thịt sao thành Phật được? 

Ngài cười đáp : 

Phật là Phật, anh là anh. Anh chăng cần làm ra Phật, cũng như Phật chăng 

cân làm ra anh. Hoàng hậu chăng nghe Cô Đức nói: “Văn Thù là Văn Thù, 

mà giải thoát là giải thoát” đó ư? 

Cho nên vị sư trong THẬP MỤC NGƯU ĐỒ thỏng tay đi vào chợ, tay ôm 

bâu nước, tay chông gậy tre, đánh bạn với bợm nhậu và phường thọc huyệt 

heo — “tụi nó và thây đêu là Phật cả mà” (tranh 10). Đó là vô trụ Niêt Bàn. 
-—-o00--- 


KẾT LUẬN 


Để gom hết yếu lý chung của mười bức tranh chăn trâu, chúng tôi xin chép 
lại bài kệ sau đây thay lời kêt luận : 


Tầm ngưu tu phóng tích 


Học đạo quý vô tâm 


Tích tại, ngưu hoàn tại 
Vô tâm đạo dị tầm 
Nghĩa: 

Tìm trâu cần phăng dấu 
Học đạo cốt vô tâm 
Dấu đâu thì trâu đó 


Vô tâm đạo dễ tầm 








Bã aà»¿ ÁÃ« g14,. dê lay. 1/2u-É.. 





ề 


_ 


n 
Ti 
T 
s.n 
«“ 
Hy 





Šn is 
x= ` thai 
số . 
v32 


(lá. Áã đuạc 1aáu. tuy. 1Éc« LÁ-É, 


K4 eo kiềm. cÍễ vấn. co Á2u. 





lˆ 





.. TT... a.. 


06 
— 


"1 


Aj 


(2+ 
TH uc, 
P TT an, 
Làng (arz 


H đụ. - Ạ 
k<€ b Ung hờ 
Đấu 








Ta... .à. 





⁄⁄2 vệ» 25 Ba SG. 
Ti NG. 2 NG - 
Naesxeei.C S0 tự đồ». 


(Chân thành cảm ơn Thiên Viện Viên Chiếu cung cấp 10 bức tranh này) 


[1] Bồn lai vô thứ đệ Phật. (Hy Vận) _ 
[2| Cảnh và người đều giữ nguyên. Chữ của Thiên Lâm TÊ trong pháp “tứ 
liệu giản” 


-—-oÔO--- 
PHỤ TRƯƠNG HÁN TỰ 


VIÊN NGỘ BÌNH THIÊN 


lR| 1# ?Ƒ "8 Z< : 

— #& #®t k lh1Ä 5° 

— 3 Mì # ?.&4 ° 

5 ‡j #È 2 #4 {6 ZR bị tỳ ° 
4ø †† # RỆ ? 

Pf vÀ iÉ 9 %ø È{ — $§& # ° 
— #ff — ‡ ƒ ° 

‡u 3š — Í£ #{ ° 
—‡—% °s 

to 2 1É 34 X lệ ä\ Ếị ° 
‡ tị Z, 23⁄2 ° 

t TA ý Ẩ& ° 

ñi fÉ #t Š ° 

&# *ðØLm%° 
(#*###4ñ| +1.) 


TĂNG XÁN TÍN TÂM MINH 


# i§ &#\ 
"“#‡É‡kz£ 
fz$1§$ 
¡E| #& 8J] éị 


+# 5š 
3È! lá 
#44‡ #11 
%#NR:š 


‡‡ 'ñ 38 #- 
235 
“+ # 
$t34:‡# 


lỗ] Z] k # 
®&k&® 
kửu#t#2 
ĐfỊ VÀ 2* #ø 


®&4&¡* 
“#4 
ñÈ RÃ 1Ä» 
‡3 tế fE L 


#'É# 
211/8 
—##!# 
IK/À ñ & 


1È # §£ 
IÈ # #l$) 
“hiên 
#4£o—46 


— ## 1-i§ 
rh & % z} 
1# 47:42 
%#*1®* 


2›z#j8 
*‡Z- i8 / 
xi1! 
®&8®ã 


®‡?®?t 
£[ R] 2ð 
#kJt— 
⁄ 4 x8 


đš }R f‡ 
Hã 88 & # 
2Ñ %4 6 
Bộ 2P Ñ[ 2 


ñI 2 k‡ # 
d8, 
®f*§ 
"8/7ñ Ê. 8, 


—Ñ 2# 
là 2: 8 
121 3t 
24 & «sở 


—t—3ï 
—?#%* 
—x>## 
*X:L&£ 


“s...:1 
7L Ñi & t‡ 
X, ;* TY từ 
#1 ñ # 


HUỆ NĂNG VÀ THIỀN PHÁP 


1. 


}ồ 46 iẺ - 


Ép EJ : tế dị+v]# ô ñ ñ tử, 9 2 5° 
2> tu 4tÈE 9 X?†7Äf£t 9 fj L 2 
#& Ùf {4 3 dĩ & HM†* 5© #A + & 3Ñ s & 3ø ® 
lR/#1# © ¡*k ® đ#L 9 X lu $3 )Ñ T# 2h © 
ñ§ Z : iế #& HH sš © 1ñ z{Xðl +. Ä 5 5H 
t & & 7: & 3# đt © ‡8i‡ 2 $5 út ° 

6p E} : J1 Fp #‡j# ° # =&Z {| ° 

#4? 4ˆ R8 st lì l6 Ÿ © L8 —#Ấ ÑR Ất s Ý k 
+1*1⁄© LÝ ki#t £ do © 

Ép tJ : H#t 1 L XÃ. — ° % 3 7iÊ2L 
dị _~ ‹ + BRPrpX⁄#*H ° Ằd& 
Li.m 3X 9 # TỶ 1Ý mn 3É © {+ E1 Mi đa 
®ẤU ° # TẾ 4 ấn 44 9 2 Ñf 4 %5 4 4 4 
+ ° Z#4#†ñúì34 # 8ð} ° Z #4 “¿X4 ° 1L‡8%¿ 
‡ơ © ?? 4È Z4XiÊ s # 3 ti © 

¿2? #k #oa 5$ s {19 — tì É. # šg 34 3ÿ o 
É| #X †Ÿ À 3Ñ ï#-^u ñỂ © đL 2À 4 #tJ BỊ }5 7} 9 


NAM NHẠC VÀ TỌA THIÊN 


tt) là r đụ TH Zx : 


.. 


¡k\ # + TẾ 3) $ 2t ÚE c 22 2 xkiẾ ° TẾ 3} 
+ˆÉ\ 5ó 4#*#2ˆ$È © ÿb3È £ 1H © 2+ #&4L;* 
T R ft © ¡k3 2k 0É Fp ÄX £t 0$ s £ ?4 
2È ‡n 3È iš 3# ° 


LÂM TẾ THỊ CHÚNG 


B8 XÃ ZT£ Xí Z< : 

Ậ 

1t Ê X4 Ê 9 Š- 1T PP {Ti © # + Pp 3ˆ s & 
— Â* ñr 8È © ú: 2 š lä ?ñ 1# 
đi‡# ° Xiti ° ñ2 3 8 4# ‹ 
tí: Š 2x B ®, 1ï Ã 2 © & R,'Ÿ Ä tễ # ° 
4 #È 3 ;}: Fp # lẻ lÉ# # © È # Bí # 
Xi Š ° ñ# Ất ẤC7 ÄX iễ Ä ° “tin 
Én È @ #ẦQAÁ © 2 ÿLñ lễ °J l# $ ñ¡k 
5J3# © fT¡Èkf# © #j t št ° 1 4 H  Ã } 
††/E1 se #2 tÌ 11 8 s 


3. 

tụ fÉ 8t #* 3ð Á 1P. & © iK 2 l 7L 

— } 8È. 2È © ¬¿ TW © 3L tờ. ^, Bl 18 
3Š, © 1l šÄ4 14 vụ 1# 8,1 + Bí ‡lt 1V 08 ¿8 c 
+ 3¿18 s1 +o #4 9 ‹ $Ð — 1Â 

lụ TP $Ñ © HH ¡ïX Eỳ % đá to Hì fR ý 338:89 
3‡o $ W ‹ 


4. 

$u;*k tt Ms PpEp 2 3L? 4 + 
* * đó ø Fì 8 8 + B4 h Hi 8 2 ‡? 
l‡ † ®;k : HÁT + + kik 8 : 19 
äyA © + 3u? ÀÁ +  ( ! # Á@ou 


-—-oÔO--- 
ĐỎ BIÊU PHÁP HỆ THIÊN 


PHÁP HỆ THIÊN TÔNG 
I. SÁU THIÊN TỔ TRUNG HOA 


BỒ ĐỀ ĐẠT MA 
(528) 





HUỆ KHẢ 
(486-593) 
TĂNG XÁN 
(606) 
ĐẠO TÍN LƯU CHÍ 
(580-681) (594) 
(Việt Nam) 
HOẰNG NHÂN PHÁP DUNG 
(601-674) (593-706) 
(Ngưu đầu Thiên) 
HUỆ NĂNG (Đốn) THÂN TÚ (Tiệm) 
(638-713) 
Phổ tịch, v.v... 
ˆ + 
THANH NGUYÊN THÂN HỘI NAM NHẠC 
(770) 
Trí Như, V.V... 


(Đô biểu của dịch giả) 


PHÁP HỆ THIÊN 


I. DÒNG NAM NHẠC HOÀI NHƯỢNG 





HUỆ NĂNG 
THANH NGUYÊN NAM N HẠC 
(740) (677-744) 
MÃ TỔ 
(709-788) 
ĐẠI MAI BÁCH TRƯỢNG NAM TUYỂN 
(752-839) (724-814) (749-835) 
__ 
THIÊN LONG | TRIỆU CHÂU v.v... 
—Ý (778-897) 
CAU CHÍI v.v... 
VÔ NGÔN THÔNG QUI SƠN HUỲNH BÁ 
(826) (771-853) (850) 









| 


: LÂM TẾ 

® Hương nghiê Ngưỡng sơn (867) 

> (804-899) 

š 

QUI NGƯỠNG|  |LÂM TẾ 
TÔNG TÔNG 
CHUYẾT CÔNG 
NGUYÊN THIẾU 
(Việt Nam) 


(Đồ biểu của dịch giả) 


HI. DÒNG THANH NGUYÊN HÀNH TƯ 


HUỆ NĂNG 
THANH NGUYÊN NAM NHẠC 
(140) (671 - 144) 
THẠCH ĐẦU 
(700 - 790) 


ĐƠNHÀ DƯỢC SƠN 
(738-824) (751 - 834) 


THIÊN HOÀNG 
-_— VÂN NHAM ĐẠO NGÔ 
LONGĐÀM (7§2-84l1) (768 - 835) 
ĐỨCSƠN ĐỘNG SƠN THACH SƯƠNG 
(719-865) (807 - 869) ..) 
(Khánh Chư) 
NHAM ĐẦU v.v... TUYẾT PHONG 
(828 - 887) (822 - 908) 
VÂNMÔN HUYẾNSA TÀO SƠN VÂNCƯ 
(949) (835 - 905) (840 - 901) (902) 
LA HÁN HOÀNG TRÍ v.v... 
(867 - 928) (1157) 
PHÁP NHÃN 
(885 ị 958) 
VẬN MÔN | | PHÁP NHÃN | FÀO ĐỘNG 
TÔNG TÔNG TÔNG 
‡ 
THẢO ĐƯỜNG NHẤT CÚ ĐẠO NGUYÊN 


(Việt Nam) (Việt Nam) (NhậU 


VI THIÊN LÂM TẾ 
LÂM TẾ 
(867) 
HƯNG HÓA - 924 
NAM VIÊN -953 
PHONG HUYẾỆT - 886 - 973 
THƯ SƠN -926 - 993 
PHÁN DƯƠNG -947 - 1024 
THACH SƯƠNG - 986 - 1010 


Sở Viên (Tư Minh) 


DƯƠNG KỲ HOÀNG LONG 
(1024-1072) (1001-1069) 
THỦ ĐOAN 
Bửu Phong v.v.. — Hối Đường v.v... 
PHÁP DIỄN (1025--1102) (1024-1110) 
(1104) 


Khai Phước v.v... VIÊN NGỌ 


#-—=—=—=—=—=—=—=====—==—=m==m—=m==~= 


¡ (1113) (1063-1135) 
¡ Cảnh Đại Huê Thiệu Long 
: Nguyên (1089-1163) ị 
VÔ MÔN HUỆ KHAI BACH ÁN VINH TÂY 


(1184-1260) (Nhật) (Nhật) 


-—=OÔ0O--- 


QUYỀN TRUNG 


Tựa ấn bản lần thứ nhất 


Khi Thiền luận Bộ Thượng được xuất bản năm 1927, tác giả có ý định 
viết luôn Bộ Trung ngay sau đó; nhưng bấy giờ tác giả thấy cần khảo 
cứu kinh Lăng già (Lankàvatàra Sùtra), một bản văn hệ trọng của Phật 
giáo Thiền tông. Kết quả này được ra mắt với tác phẩm Studies in 
Lankàvatara Sùtra (1930), và một bản dịch Anh ngữ của Kinh này từ 
Sanskrit (1932), và một bản Sách dẫn Phạm Hán Tạng của Kinh (1933). 


Trong Thiền hiểm Bộ Trung này, điểm cốt yếu là trình bày về lối “Thực 
hành Công án”, vốn là điểm thủy chung chí yếu của pháp môn Thiên, 
nhất là được hành trì nơi phái Thiền Lâm Tế. Thủ thuật công án dãy 
đầy những hiểm trở, nhưng sự phát triển của nó là lý đương nhiên; nêu 
không, Thiền đã chẳng tồn tại. Việc khảo cứu về thực hành công án của 
tôi trong Tập này chưa phải là đầy đủ lắm, nhưng tôi hy vọng mang đến 
cho độc giả một ý tưởng đại quan về tỉnh thể của nó. Tôi cũng mong 
rằng nhà tâm lý học và triết học sẽ coi khảo cứu này như những sự kiện 
của kinh nghiệm được khai triển riêng biệt nơi các tâm hồn Viễn Đông. 


“Mật chỉ của Bồ Đề Đạt Ma”, “Hai tác phẩm Thiền” và “Tính kham 
nhân trong đời sông Phật tử” đã được ïỉn trong Eastern Buddhist. 
Nhưng môi bài đều có sửa chữa và thêm nhiêu tài liệu mới. 


Từ khi một số tài liệu có giá trị của Thiền bị vùi lắp ở Đôn hoàng trên 
một nghìn nắm vừa được khám phá, chúng ta có ánh sáng vô cùng: mới 
mẻ soi sáng cho lịch sử Phật giáo Thiền tông ở Trung Hoa, nhất là 
chung quanh thời đại Huệ Năng (637-713). Sau các Bộ Thiền luận, tôi có 
ý viết lại một bộ sử nói về Thiền tông Trung Hoa, với những tài liệu có 
thể thâu thập được. Bộ Hạ của Thiền luận đã sửa soạn xong, và tôi hy 
vọng chẳng bao lâu sẽ được ra mắt. 


Trong sách này, tôi cho phụ bản những họa phẩm thủy mặc do các họa 
sĩ Nhật Bản và Trung Hoa. Đối với những người quen với các đối tượng 
nghệ thuật của phương Tây, một vài họa phẩm trong đây có vẻ như 
những điển hình quái dị của nghệ thuật phương Đông. Nhưng chúng ta 
phải nhớ rằng Tâm có rất nhiều đường lối để đạt và diễn Thực tại. Ngay 


ở những độc giả phương Tây, đối với tập sách này, cũng có một số có 
thê vươn tới các bức tranh ây băng lê lôi thâm định nghệ thuật. 


Tên họ người bạn tốt của tôi, Yakichi Ataka, mong được khắc đậm 
trong lòng độc giả, nêu thây thích thú sách này, dù với mục đích nào; vì 
không có ông thì có lẽ sách không bao giờ thành hình đề ra mắt công 
chúng. 


Cũng vậy, tác giả nhờ cậy người bạn đường của mình, Beatrice Lane 
Suzuki, rầt nhiêu; bà đã đọc kỹ qua trọn bản thảo và sửa chữa ân bản. 


Trong thời đại duy lý cùng cực của khoa học và cơ khí, một chút triết lý 
nhân sinh của Đông phương há dê không chứng tỏ một Phúc âm hóa 
giải và đông thời mở ra một thê giới của những nghịch lý tâm linh? 


ĐDaiscfz Taifaro Suzuki 
Kyoto, February 1933 


-—=OÔ0O--- 


Luận một - TU TẬP CÔNG ÁN: PHƯƠNG TIỆN CHỨNG NGỘ 


Phần I 
1.MỘT KINH NGHIỆM SIÊU VIỆT TRI KIÉN 


Trong THIÊN LUẬN Bộ Thượng tôi có hứa với độc giả là sẽ thảo luận đầy 
đủ vê đê tài “công án”[I |nơi Bộ Trung. 


Hệ thống công án đã tạo nên một giòng phát triển độc đáo trong Phật giáo 
Thiền tông, và là một cống hiến độc nhất mà Thiền tông đã mang đến cho 
lịch sử của ý thức tôn giáo. Một khi đã thấu hiểu tầm quan trọng của công 
án, chúng ta có thê nói là đã hiểu hơn phân nửa của Thiền. 


Chắc chắc các Thiền sư có thê bảo cho các ngài biết rằng chính vũ trụ là một 
công án vĩ đại vừa sống động, vừa hiểm hóc, thách thức lời giải đáp của các 
ngài, và khi chỉa khóa mở vào công án vĩ đại này mà được khám phá một 
cách thiết thực, tất cả những công án khác đều là những cái tiểu tiết, chúng 
tự giải đáp lấy, và do đó, điều chính yếu trong việc học Thiền là phải thấu 
hiểu chính vũ trụ chứ không phải bám sát vào vấn đề công án như đã được 


các bậc tôn túc xưa kia nêu lên. Đẳng khác, chúng ta có thể nói điều này: 
công án của vũ trụ được thâu gọn vào trong từng công án một của “một 
nghìn bảy trăm công án” và khi nó được lãnh hội thấu đáo thì cái công án vĩ 
đại nhất cũng sẽ vén mở những bí mật của nó. 


Nơi ngón tay trỏ của Thiên Long[2] chỉ cho thấy ngay vẻ huyền bí của toàn 
vũ trụ và trong tiếng hét của Lâm Tế chúng ta nghe ra bản hòa âm thiên nhạc 
của những khối tinh cầu. Dù vậy, trong những trang sau đây tôi sẽ cố gắng 
tìm vào ý nghĩa lịch sử của công án ở Thiên: tìm hiểu vai trò của nó trong 
việc chứng ngộ; khía cạnh tâm lý của nó, mối quan hệ của nó đối với phép 
niệm Phật{ 3 | như là một hình thức chứng nghiệm của Phật giáo, v.v... 


Còn như mục đích tối hậu của thiền học là đạt đến điều mà tiếng Nhật gọi là 
Sator1, tiêng Phạn gọi là Sambodhi hay “abhisamaya” (giác ngộ), thì đã được 
giải thích trong các tác phầm của tôi trước đây. 


Kinh Lăng già (Lankavatara Sutra), một quyên kinh của Thiền, thường hãy 
nhấn mạnh tầm quan trọng của Satori; ở đây kinh gọi là “cảnh giới của 
Thánh Trí Tự chứng” (Svapratyatmaryajna-nagatigocara) nghĩa là “cái tâm 
trạng trong đó Thánh Trí tự thể hiện lấy bản tính nội tại của nó”. Sự tự 
chứng này lập nên chân lý của thiền, chân lý ấy là giải thoát (moksa) và tự 
do tự tại (vasavartin). Để giải rõ ý nghĩa tự chứng, tôi xin phép trích dẫn 
kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sùtra)[4] 


“Thiện Tài Đồng Tử (Sudhana) hỏi: Môn giải thoát này làm sao để hiện 
tiên[Š |? Làm sao đê chứng đặc? 


“Diệu Nguyệt trưởng giả (Sueandra) đáp: Một người thân chứng hiện tiền 
môn giải thoát này khi nào người ấy phát khởi tâm Bát nhã Ba La mật 
(Prajnaparamita)[6] và cực kỳ tương thuận: rồi thì người ấy được chứng 
nhập trong tất cả những gì mà mình thấy và hiểu.[7] 


“Thiện Tài Đồng Tử (Sudhana) lại thưa: Có phải do nghe những ngôn thuyết 
và chương cú về Bát nhã Ba la mật mà được hiện chứng?” 


“Diệu nguyệt (Sucandra) đáp: Không phải. Tại sao thế? Bởi vì Bát nhã Ba la 
mật thây suôt thê tánh chân thật của các pháp mà hiện chứng vậy. 


“Thiện Tài thưa: Há không phải do nghe mà có tư duy và do tư duy và biện 
luận mà được thây Chân Như là gì [8S]? và há đây không phải là tự chứng 
ngộ? 


“Diệu Nguyệt đáp: Không phải vậy. Không hề do nghe và tư duy mà được 
tự chứng ngộ. Này Thiện nam tử, đối với nghĩa này ta phải lẫy một thí dụ, 
ngươi hãy lắng nghe! 


“Thí dụ như trong một sa mạc mênh mông không có suối và giếng, vào mùa 
xuân hay mùa hạ khi trời nóng, có một người khách từ Tây hướng về Đông 
mà đi, gặp một gã đàn ông từ phương Đông đến, liền hỏi gã rằng: tôi nay 
nóng và khát nước ghê gớm lắm; xin chỉ cho tôi nơi nảo có suối trong và 
bóng cây mát mẻ để tôi có thể uống nước, tắm mát, nghỉ ngơi và hoàn toàn 
tươi tỉnh lại? 


“Gã đàn ông ây theo lời yêu cầu, liền chỉ dẫn cặn kẽ cho người khách rằng: 
cứ tiếp tục đi về hướng Đông, rồi sẽ có con đường chia làm hai nẻo, nẻo 
phải và nẻo trái. Bạn nên hãy theo nẻo bên phải và gắng sức mà đi tới chắc 
chắc bạn sẽ đến một nơi có suối trong và bóng mát. 


“Này thiện nam tử, bây giờ ngươi có nghĩ rằng người khách nóng khát, từ 
Tây đến, khi nghe nói đến suối mát và những bóng cây, liền tư duy về việc 
đi tới đó càng nhanh càng tốt, người ấy có thể trừ được cơn khát và được 
mát mẻ chăng? 


“Thiện Tài đáp: Dạ không; người ấy không thê làm thế được; bởi vì người 
ây chỉ trừ được cơn nóng khát và được mát mẻ khi nào theo lời chỉ dân của 
kẻ kia mà đi ngay đên dòng suôi rôi uông và tăm ở đó. 


“Diệu Nguyệt: Này thiện nam tử, đối với Bồ tát cũng vậy không phải chỉ do 
nghe, tư duy và huệ giải mà có thê chứng nhập hết thảy pháp môn. Này thiện 
nam tử, sa mạc là chỉ cho sinh tử; người khách đi từ Tây chỉ cho các loài 
hữu tình; nóng bức là tất cả những sự tướng mê hoặc; khát tức là tham và ái; 
gã đàn ông từ đông đến và biết rõ đường lối là Phật hay Bồ tát, an trụ trong 
nhất thiết trí[9], các ngài đã thâm nhập chân tánh của các pháp và Thật 
nghĩa[10] bình đẳng; giải trừ khát cháy và thoát khỏi nóng bức nhờ uống 
dòng suối mát là chỉ cho sự chứng ngộ chân lý bởi chính mình vậy. 


“Lại nữa, này thiện nam tử, nay ta sẽ nói thí dụ khác cho người nghe. GIả sử 
đức Như Lai sống giữa thế gian đến một kiếp nữa, ngài dùng đủ các thứ 
phương tiện, và những ngôn từ thiện xảo, vì mọi người trong cõi đất này mà 
nói về loại mật hoa trên thế giới, đầy đủ các phẩm tính, hương vị ngọt ngào, 
xúc chạm mềm dịu; người nghĩ sao? Những chúng sinh kia khi nghe lời nói 
của Phật, tư duy về mật hoa, mà có thê nếm biết hương vị của nó chăng? 


“Thiện Tài thưa: Quả thật họ không thẻ. 


“Diệu Nguyệt nói: Cũng vậy. Không phải chỉ do nghe và tư duy không thôi 
mà chúng ta có thê chứng nhập chân tánh của Bát nhã ba la mật. 


“Thiện tài thưa: Vậy thì bằng những ngôn từ xảo diệu và phương tiện khéo 
léo nào mà Bô tát có thê khiên cho hệt thảy chúng sinh thâu hiệu chân thật 
được thực tại? 


“Diệu Nguyệt nói: Chân tánh của Bát nhã ba la mật mà Bồ tát chứng được - 
đây là chính nhân quyết định, từ nơi đây khởi lên tất cả ngôn thuyết của Bồ 
tát[11]. Khi Bồ tát chứng được giải thoát này thì có thể dùng ngôn từ diễn 
thuyết và phương tiện thiện xảo mà giảng nói”. 


Tự trích dẫn này chúng ta có thể nhận thấy rõ ràng môn giải thoát Bát nhã ba 
la mật phải được chứng ngộ bằng kinh nghiệm cá biệt của mình; còn như chỉ 
có nghe và học hỏi thôi thì chúng ta không cách gì thâm nhập vào giữa lòng 
chân tánh của thực tại. Người ta có thể hỏi, tại sao không thê vươn tới chân 
lý tự chứng bằng tri kiến? Câu hỏi này được trả lời ở một đoạn khác trong 
kinh Hoa nghiêm (Avatamsaka).[L2] 


“Chân lý tự chứng (và bản thân của thực tại) thì không phải một, không phải 
hai. Do năng lực tự chứng này mà (Thực tại) là khả năng làm ích lợi bình 
đăng cho tất cả kẻ khác cũng như cho chính mình; hoàn toàn không thiên 
lệch với ý tưởng đây kia, giống như mọi vật đều sinh trưởng từ lòng đất. 
Chính thực tại hay pháp tánh, không phải hữu tướng, cũng không phải vô 
tướng: thể của nó như hư không, vượt ngoài trí kiến và liễu giải; pháp ấy vi 
diệu, khó lấy văn tự mà diễn nói. 


“Tại sao thế? Bởi vì nó siêu quá hết thảy cảnh giới của văn tự; siêu quá hết 
thảy cảnh giới của ngôn thuyết; siêu quá hết thảy các cảnh giới ngữ nghiệp 
vận hành; siêu quá hết thảy các cảnh giới của hí luận, phân biệt tư lương; 
siêu quá hết thảy các cảnh giới sở tư của tất cả chúng sinh ngu muội; siêu 
quá cảnh giới của hết thảy phiền não tương ưng ma sự; siêu quá hết thảy 
cảnh giới của tâm thức; không bĩ không thử, vô tướng, ly tưởng, siêu quá hết 
thảy cảnh giới hư vọng; vì trụ nơi tịch vô trụ xứ vốn là cảnh giới của các 
Thánh giả. 


“Này thiện nam tử, cảnh giới tự chứng của các Thánh giả ấy không có sắc 
tướng, không có câu tịnh, không có thủ xả, không có trước loạn; thanh tịnh 
tôi thăng; tánh thường bât hoại; dù chư Phật xuât thê hay không xuât thê, ở 


nơi pháp giới tánh, thể thường nhất. Này thiện nam tử, Bồ tát vì pháp này 
mà hành vô số cái hành khó hành và khi chứng được pháp thể này thì có thể 
làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh, khiến cho các loài chúng sinh rốt ráo an 
trụ trong pháp này. Này thiện nam tử, đó là pháp chân thật, không có “tướng 
dị biệt, thực tế[ 13], thê của Nhất thiết trí, cảnh giới bất tư nghị, pháp giới 
(Dharmadhatu) bất nhị và đó là môn giải thoát viên mãn ở đó tất cả các nghệ 
thuật đều được diễn tả đầy đủ trọn vẹn.” 


Đoạn kế nữa của kinh Hoa Nghiêm, bản Hán dịch 40 quyền, chúng ta đọc 
thây như vây: 


“Thiện Tài (Sudhana): Đâu là trụ xứ của Bồ tát? 


“Văn thù sư lị (Manjusri): Tối thắng đệ nhất nghĩa[14] là trụ xứ của Bồ tát. 
Tại sao? Vì tối thắng đệ nhất nghĩa thì bất sinh bắt diệt, bất thất bất hoại, bất 
khứ bắt lai; đấy là tất cả những ngôn ngữ; nhưng đệ nhất nghĩa (tức chân lý 
cứu cánh) không phải là cảnh giới của ngôn ngữ; ngôn thuyết không với tới 
được, không thê ghi dấu, không phải là sở tư của lý luận và tư biện. Bản lai 
không có ngôn thuyết; thê tánh thì tịch tĩnh, chỉ chứng được bằng nội tâm 
của Thánh giả”. 


Sự phân biệt một đằng là thuần kiến văn hay suy lý và một đẳng là tự chứng 
ngộ, phân biệt giữa cái được nói ra và có thể giảng dạy bằng ngôn thuyết và 
cái hoàn toàn siêu việt những ngôn từ diễn đạt phải được kinh nghiệm bằng 
nội tâm - sự phân biệt ẫy là điều căn bản mà đức Phật đã nhân mạnh; và tất 
cả đệ tử của ngài chưa hề bỏ quên không chú trọng sự phân biệt này cho nên 
trạng thái tự chứng ngộ mà họ mong mỏi chưa từng bị mắt hút. Do đó, họ đã 
được khuyên nhủ là luôn luôn phải tự mình hết sức tỉnh tiến như lửa cháy 
trên đầu, hay như một mũi tên độc đã căm sâu vào da thịt. Họ được thúc đây 
mãnh liệt là hãy nhẫn nhục những điều khó nhẫn, và thực hành cái khó hành 
nhất trong đời sống của một kẻ hành đạo; có như thế, rồi ra họ mới có thê 
chứng ngộ chân lý tối thượng là giải phóng mình ra khỏi sự ràng buộc của 
đời sông. 


Dù có những dị biệt về giáo nghĩa, Tiểu thừa hay Đại thừa, tất cả đệ tử trung 
thành của đức Phật đều thừa nhận tính cách quan trọng của tự chứng ngộ 
trong đời sống Phật tử. Dù chân lý tự chứng ngộ thì không thể nói và không 
thể diễn, tất cả giáo lý của đạo Phật đều đã quy tụ quanh nó, và Thiền tông, 
thừa hưởng những gì chứng được băng nội tâm trong đạo Phật, đã truyền bá 
trung thành cái truyền thống này bằng cách nâng cao giác ngộ vượt lên nghi 


lễ và bác học, và tất cả những hình thức thuần tư biện triết lý. Nếu không vì 
thê, sự xuât hiện của đức Phật trong thê gian này phỏng có ích lợi gì? Tât cả 
giới luật, tât cá những thực hành đạo đức và tâm linh phỏng có nghĩa lý gì 2 


Bài thuyết pháp sau đây của Hoàng long Tử tâm Ngộ Tân Thiền sư (1044- 
1145)[15] cho thây không gì diễn ra trong lòng của một kẻ học Thiên chân 
thật : 


“Này chư Thượng tọa, thân người khó được, Phật pháp họ nghe. Thân này 
không nhắm đời nay độ, còn đợi đời nào độ thân này?[16] Nay còn sống đó, 
các ngài hãy tham thiền đi, tham thiền là để buông bỏ. Buông bỏ cái gì? 
buông bỏ bao nhiêu nghiệp thức (karmavijnana) từ vô lượng kiếp đến nay; 
hãy nhìn xuống dưới gót chân của mình[ 17] mà suy xét cho thấu đáo đề thây 
đạo lý ấy là gì? Suy tới suy lui hốt nhiên tâm hoa bừng nở, chiếu khắp mười 
phương. Sự chứng ngộ thì không thể trao truyền dù chính các ngài biết rõ nó 
là cái gì ? 


“Đây là lúc các ngài có thể biến đất lớn thành vàng ròng, quậy sông dài 
thành biển sữa[18]. Há không sướng khoái bình sinh sao! Vậy thì đừng phí 
thì giờ niệm ngôn niệm ngữ mà hỏi đạo hỏi thiền nơi sách vở; bởi vì đạo 
thiền không ở nơi sách vở. Dù cho thuộc lòng một bộ Đại tạng cũng như 
Bách gia chư tử, chăng qua là những lời rỗi rãi, khi chết chăng dùng được 


° 


gì”. 
——-O0O--- 


2.Ý NGHĨA CỦA CHỨNG NGỘ Ở THIÊN 


Như vậy, Ngộ là toàn thể của Thiền, Thiền bắt đầu từ đó mà chấm dứt ở đó. 
Bao giờ không có Ngộ, bấy giờ không có Thiền. “Ngộ là thước đo của 
Thiền” như một tôn túc đã nói. Ngộ không phải là một trạng thái an tĩnh 
không thôi; nó không phải là sự thanh thản mà là một kinh nghiệm nội tâm 
không có dấu vết của tri thức; phải là sự thức tỉnh nào đó phát khởi từ lãnh 
vực đối đãi của tâm lý, một sự trở chiều với hình thái bình thường của kinh 
nghiệm vốn là đặc tính đời sống thường nhật của chúng ta. Thuật ngữ của 
Đại thừa gọi đó là chuyên y (Paravritti)[19] “quay trở lại” hay lật ngược ra 
cái cơ sở của tâm ý, ở đây toàn bộ kiến trúc tâm thức trải qua một cuộc thay 
đổi toàn diện. Điều kỳ diệu là một cái thấy của Ngộ (satori) có thể gây ra 
một lần tái tạo như thế trong cái nhìn của tâm linh. Nhưng các ký lục của 


Thiền minh chứng điều này có thực. Do đó sự phát khởi của Bát-nhã ba-la- 
mật, một biệt danh của Ngộ (sator1), là tính yêu của Thiên. 


Tuy nhiên, có một số Thiền sư cho rằng Ngộ được dựng lên một cách giả 
tạm; Thiền thực sự không liên quan gì với thứ thêm thắt rườm rà có hại cho 
dưỡng chất tự nhiên của nó; chỉ cần yên lặng mà ngồi là đủ; đức Phật ở nơi 
đây, trong cái-không-làm này; kẻ nào làm rùm lên cái chuyện Ngộ, họ không 
phải là đồ đệ chân thật của Bồ đề đạt ma. 


Những vị phản đối Ngộ ây lại còn nói thêm rằng chân lý cứu cánh của Thiền 
chính là chỗ bám sát vào Vô tâm[20]; chỉ một chút vét tích ghi dấu những nỗ 
lực của ý thức, chắc chắn nó sẽ làm tôn thương sự bộc lộ toàn diện của chính 
vô tâm; và như vậy, đừng có can thiệp vào chân lý cứu cánh, cũng đừng coi 
nhẹ nó; đây là lập trường của một số Thiền gia chống lại những kẻ chủ 
trương chứng ngộ. Vì họ chống đối ngộ nên họ không thê không chống cả 
việc tu tập công án. 


Đầu thế kỷ XII phong trào chống đối Ngộ và công án ở Trung Hoa đã nỗi 
lên đữ dội giữa các đồ đệ Thiền đương thời , và sau đây là một bức thư của 
Đại Huệ[2I ] viết cho học trò của mình là Lữ Cơ Nghi[22], cảnh giác ông 
chống lại những ai từ chối kinh nghiệm liễu đạt về Ngộ hay tự chứng: 


“Cận thế, nơi chốn tòng lâm có một số tà thiền, chấp bịnh làm thuốc. Bởi vì 
tự họ chưa từng có chỗ chứng ngộ trong đời sống của mình, họ coi ngộ như 
là một thứ bày đặt, như một phương tiện đưa đây, như một cái hoàn toàn thứ 
yếu ở Thiền, năm ở ngoài lề chứ không vào giữa lòng thiền. Vì những ông 
thầy ấy chưa từng có chỗ chứng ngộ, họ không chịu tin những người thực sự 
đã trải qua chứng ngộ. Mục đích hướng tới của họ là để nhận cái không tịch 
ngoan nhiên vô tri - tức là một cái không chi trơ trọi mà họ coi như là vĩnh 
viễn vượt ngoài những giới hạn của thời gian. 


“Đề đạt đến trạng thái trống trơn không cùng này, hằng ngày họ tiêu hóa biết 
bao nhiêu bát cơm và bỏ thời giờ mà ngồi lặng lẽ ngu ngơ. Họ nghĩ rằng đây 
chính là ý nghĩa của an lành tuyệt đối... Đáng thương thay họ u mê không có 
cơ duyên nghe được một tiếng nỗ đột nhiên (của tuệ giác trong tâm mình)!”. 


Những chứng cớ có thâm quyền mà các nhà mặc chiếu Thiền lẫy làm chỗ 
tựa cho tin tưởng của mình được đề cập đên như sau: [23 | 


“Khi đức Thích ca mâu ni ở Ma kiệt đà (Magadha), ngài đóng cửa không lên 
tiêng trong ba tuân. Đây há không phải là một điên hình vê lôi mặc nhiên 


của Phật?. Khi ba mươi hai vị Bồ tát tại thành T¡ da li (Vaisa1li) bàn bạc với 
Duy ma cật (VimalakirtI) về pháp môn bất nhị, cuối cùng Duy ma 1m lặng 
không nói một lời và đức Văn thù (ManJusn) khen hay. Đây há không phải 
là im lặng mặc nhiên của một vị Đại Bồ tát?. Khi Tu bồ đề (Subhuti) ngồi 
không trong hang đá không nói một lời, không thuyết một câu về Bát nhã ba 
la mật. Đây há không phải là sự im lặng của một vị Đại Thanh văn 
(Sravaka)?. Khi thấy Tu bồ đề ngồi lặng lẽ như thế trong hang đá, thiên để 
thích (Sakendra) bèn rải hoa trời cúng dường, cũng không nói một lời. Đây 
há không phải là sự im lặng của phàm phu?. Khi Bồ đề đạt ma dạo đến xứ 
này, ngài ngồi suốt chín năm trên Thiếu lâm, lãnh đạm với tất cả những 
ngôn giáo. Đây há không phải là sự im lặng của tổ sư? Và Lỗ Tổ mỗi khi 
thấy có một vị tăng đến ngài liền quay mặt vào vách ngồi lặng lẽ. Đây há 
không phải là sự im lặng của tông sư? 


“Trước những sự thật lịch sử này, làm sao người ta có thể bảo rằng tu tập 
ngôi im lặng mặc nhiên là tà ngụy phi pháp đôi với Thiên?” 


Đây là một chứng cứ do các thiền gia chủ trương mặc tọa nêu lên vào thời 
Đại Huệ ở Trung Hoa, tức vào thế kỷ XII. Nhưng Đại Huệ bảo rằng chỉ mặc 
tọa không thôi thì chăng được việc gì cả, vì nó chăng đưa đến đâu, vì sự 
chuyền y không khởi lên trong tâm của mình, để nhờ đó mà người ta bước 
vào thế giới đa thù bằng một nhãn quan khác hắn bây giờ. Những thiền gia 
mặc tọa nào mà chân trời tâm trí không vươn lên tới cái trình độ gọi là im 
lặng tuyệt đối khôn dò, họ quờ quạng trong hang tối vĩnh viễn. Họ không thê 
mở ra con mắt trí tuệ. Vì vậy, họ cân được dẫn dắt bởi bàn tay của một thiền 
sư chân chính. Rồi Đại Huệ tiếp tục nêu lên những trường hợp chứng ngộ do 
một minh sư hướng dẫn; đồng thời lưu ý sự cần thiết tham vấn một bậc đã tỏ 
ngộ và lật đồ hắn toản bộ thủ thuật im lặng vốn cản trở sự tăng trưởng tâm 
linh thiền. Sự lật đồ toàn bộ cơ cấu này ở đây được Đại Huệ nói theo một 
thuật ngữ của kinh: ÄÿšL PT (nhập lưu vong sở) “Bước vào dòng sông và 
bỏ mất chỗ trú”, ở đó mãi mãi không còn ghi dấu sự đối đãi của động và tĩnh 
nữa. Ông nêu lên bốn trường hợp điên hình: 


1) Thủy đạo hòa thượng nhân khi đang tỉa cây đăng, hỏi Mã Tổ: “Ý của Tổ 
từ Tây đến là gì?” Mã Tổ đáp: “Lại gần đây ta bảo cho”. Rồi khi Thủy Lạo 
vừa đến gần, Mã Tổ tống cho một đạp té nhào. Nhưng cái té này khiến cho 
tâm của Thủy Lạo hoạt nhiên đại ngộ, bất giác đứng dậy cười ha hả, tuồng 
như xảy ra một việc không ngờ, nhưng rất mong mỏi. 


Mã Tổ hỏi: “Nhà ngươi thấy cái đạo lý gì đây?” Lạo đáp: “Quả thật, trăm 
nghìn pháp môn, vô lượng diệu nghĩa, chỉ trên đầu một sợi lông mà biết 
ngay được cả căn nguyên”. 


Rồi Đại Huệ bàn: “Khi đã chứng ngộ như vậy Thủy Lạo không còn chấp 
trước vào sự 1m lặng của Chánh định (Samàdh) nữa, và vì ngài không còn 
dính mắc vào đó nên vượt hăn lên hữu vi và vô vi; ở trên hai tướng động và 
tính. Ngài không còn nương tựa những cái ở ngoài chính mình nữa mà mở ra 
kho tàng tự kỷ, nên nói: “Ta đã thấy suốt căn nguyên rồi!”. Mã Tổ biết thế 
và không nói thêm gì nữa. Về sau, khi được hỏi về kiến giải Thiền của mình, 
ngài chỉ nói: “Từ thuở nếm cái đạp nặng nề của Tổ, cho đến giờ ta vẫn cười 
hoài không thôi [24] 


2) Vân Môn hỏi Động Sơn: “Ở đâu đến đây?” “Tra Đô”. “Mùa hạ ở đâu?”. 
“Ơ Báo Từ, Hỗ Nam”. “Rời khỏi núi ây lúc nào?” “Tháng Tám, ngày hai 
mươi lăm”. Vân Môn kết luận: “ Tha ngươi ba chục hèo (dù người đáng lãnh 
đủ)”. 


Về cuộc thăm hỏi của Động Sơn với Vân Môn, Đại Huệ bàn răng: 


“Động Sơn thật là thuần phác biết bao! Ngài cứ thật mà trả lời, nên đương 
nhiên là phải nghĩ rắng: mình đã thật tình mà trả lời, thê thì có lôi gì mà phải 
bị ba chục hèo ?” 


Ngày hôm sau lại đến kiếm thầy mà hỏi: “Hôm qua nhờ hòa thượng tha cho 
ba chục hẻo, nhưng chưa hiểu là có lỗi gì ?? Vân Môn bảo: “Ôi phường giá 
áo túi cơm, vì vậy mà nhà ngươi đi từ Giang Tây đến Hồ Nam đấy!” Lời 
cảnh giác ấy bỗng làm sáng mắt của Động Sơn, rồi thì chăng có tiêu tức nào 
đáng thông qua, chẳng có đạo lý nào đáng nêu lên nữa. Ngài chỉ lạy mà thôi 
và nói: “Từ đây về sau, tôi sẽ dựng thảo am ở nơi không có dâu vết người; 
không cất lẫy một hột cơm, không trồng đến một cọng rau, và tiếp đãi khách 
mười phương lai vãng: tôi sẽ vì họ mà nhồ hết những đinh những móc; tôi sẽ 
cỡi bỏ cho họ những chiếc nón thoa dầu, nhưng chiếc áo hôi nách, khiến cho 
họ được hoàn toàn sạch sẽ và thành nhưng vị tăng xứng đáng”. Vân Môn 
cười và nói: “Cái thân như một trái dừa bao lớn mà có cái miệng rộng vậy 
thay!”. 

3. Yến quốc sư khi còn là một học tăng qua nhiều năm học hỏi với Tuyết 


Phong. Một hôm, Tuyêt Phong biệt cơ duyên của ngài đã chín mùi, liên năm 
chặt ngài và hỏi cộc lôc: “Cái gì đây?”. Yên như vừa chợt tỉnh cơn mê và 


được liễu ngộ. Ngài chỉ nhắc cánh tay lên đưa qua đưa lại. Phong nói: “Nhà 
ngươi làm gì thê?”. VỊ đệ tử này trả lời nhanh nhâu: “Nào có gì đầu ?”. 


4) Một hôm, Quán Khê hoà thượng thăm Lâm Tê. Lâm Tê bước xuông ghê 
rơm, không nói không răng, năm chặt nhà sư lại; Quán Khê liên nói : “Tôi 
hiệu, tôi hiêu”. 


Sau khi kế ra bốn trường hợp trên đây, Đại Huệ kết luận rằng: cuối cùng, ở 
Thiền, có một cái không thể chia xẻ cho người khác, cũng không thể học 
được từ người khác, và điều rắc rối cho hầu hết mọi người là họ chết hắn mà 
chăng muốn sống lại. Rồi thì, Đại Huệ nói kinh nghiệm riêng tư của mình 
như sau: 


“Kẻ này đã trải qua mười bảy năm học Thiền rồi. Suốt trong thời gian này 
tôi tỏ ngộ từng phần rải rác. Tôi đã hiểu biết một ít về Vân môn tông, một ít 
về Tào động tông, chỉ có điều băn khoăn là các chứng ngộ này chắng rõ rệt ở 
nơi nào hết để đặt mình ra khỏi hoàn toàn mọi quan hệ của thời gian và 
không gian. Về sau, tôi đến kinh đô, ở tại chùa Thiên ninh, một hôm nhân 
nghe thây tôi[25] giảng về Vân Môn. 


Thầy nói: “một vị tăng đến hỏi Vân Môn: “Đâu là chỗ xuất thân của chư 
Phật?”. Vân Môn đáp: “Ngọn Đông sơn ởi trên nước. Nhưng tôi, Thiên 
Ninh, khác với Vân Môn: Đâu là chỗ xuất thân của chư Phật? Một ngọn gió 
hiu mang hương thơm từ phương Nam thổi đến, thì điện các trở nên mát 
lạnh!”. Khi nghe thấy tôi nói thế, hốt nhiên tôi như dứt khỏi những quan hệ 
thời gian và không gian, chăng khác nào như mang lưỡi dao bén mà cắt đứt 
cuộn chỉ rối. Tôi bấy giờ toát mồ hôi cùng mình. 


Khi không còn thấy bắn loạn trong tâm nữa, tôi thấy mình ở trong một trạng 
thái an tĩnh trong sáng. Một hôm, tôi vào thất thăm Thầy; Thầy bảo tôi rằng: 
“Không phải ai cũng đễ đạt đến tâm địa như con; chỉ đáng tiếc là nơi đó chết 
thì có mà sống thì không. Đừng nghi ngờ ngôn cú - đó là đại bịnh. Con đã 
biết rõ điều này: 

Ã lễ lM + 


Huyền nhai tát thủ 


ãñ 


Nữ 


Tự khẳng thừa đương 

Ñ& ft EH Ất 

Tuyệt hậu tái tô 

t 8 T8 

Khi quân bắt đắc. 

Buông tay trên đốc thắm 

Hãy tự tin nơi mình 

Chết đi rồi sống lại 

Ai lừa đối được người. 

“Con hãy tin ta, quả thật có đạo lý ở đó”. 

Đại Huệ nói tiếp: “Theo tâm địa của tôi bây giờ, tôi hoàn toàn vừa ý với 
mình và với tât cả. Mọi thứ đều tôt đẹp với Tôi, không còn điêu gì tôi cân 
phải tìm hiêu thêm nữa. 


“Bấy giờ, Thầy để tôi ở trong liêu của đại chúng. Cho phép tôi mỗi ngày đến 
thăm ba hoặc bôn lân như những tục gia đệ tử. Thây dạy tôi chuyên tâm điêu 


này: BỀ  BỀ #41 #ã fï Ẩl (Hoặc Hữu hoặc Vô, như đẳng ý thọ) “Hoặc 


không hoặc có, như bìm tựa cây”. Mỗi khi tôi muốn nói, thầy bịt miệng tôi 
lại, bảo: “Đừng có vậy”. Như thế trải qua một nửa năm, tôi vẫn tiếp tục. Một 
hôm tôi đang cùng các tục gia đệ tử dùng cháo nơi phương trượng, tôi thấy 
mình đã đi sâu vào công án ấy đến độ chỉ cầm đũa quên cả ăn. 


“Lão hòa thượng nói: “Gã này chỉ giỏi được thứ thiền gỗ Hoàng dương, luôn 
luôn cứ co rút lại”. Tôi bẻèn nói với Thây một thí dụ vê trường hợp mình: 
“Bâm, trường họp con như 


con chó đứng trước một chảo dâu sôi: muôn nêm lại nêm chăng được, muôn 
đi thì đi không xong”. Thây nói: “Đó chính là trường hợp của con; (công án 
đôi với con quả thực là một cải vòng kim cương giữa một đám gal”. 


“Một hôm khác, nhân khi đến thăm Thầy, tÔI nÓI : “Nếu như khi Thầy ở với 
Ngũ tổ[26] mà cũng hỏi ngài về công án ấy chẳng biết ngài trả lời ra sao?” 
Thầy không chịu trả lời. 


“Khi mà Thây hỏi ngài về câu ấy, hắn Thầy không ở một mình mà ở giữa 
Đại chúng. Nay thây nói cho con biết thì có gì trở ngại”. 


"Thầy nói: “Khi ta hỏi Tổ: “hoặc không hoặc có, như bìm tựa cây”, thế là 
nghĩa gì? Ngũ Tô đáp: “Vẽ thì vẽ chăng nên, vời thì vời chăng được, thê mà 


Ã%*% 


vân cứ cô”. Ta lại hỏi: 


“Hôt nhiên cây đô, săn bìm khô thì sao?”. Tô nói : “Lại đi theo chữ nghĩa 
Tô1?”. 


“Vừa nghe Thầy nói thế, tôi liền lý hội hết, và nói với Thầy: “Bắm con 
hiểu”. Nghe tôi nói vậy, thầy nhắc nhở: chỉ e con chưa hiểu”. Tôi yêu cầu 
ngài thử đưa ra một vài công án. Và mỗi công án tôi đều trả lời thông suốt. 
Cuối cùng tôi cảm thấy mình như vào lúc thái bình vô sự, đường đi chắng có 
trở ngại nào”. 


——-O0O--- 


3.NHỮNG ĐẶC ĐIÊM CHÍNH CỦA NGỘ 


Đại Huệ là một tay cự phách tán dương sự chứng ngộ, và một trong những 
lời lên dương của ngài là : “Thiền không có ngôn ngữ: có chứng ngộ thì có 
tất cả”. Từ đó, những chứng cứ hùng hồn của ngài đối với sự chứng ngộ, 
như đã thấy, đều xuất phát từ kinh nghiệm riêng tư của mình. Trước đây, 
ngài đã sửa soạn đầy đủ để biết một bộ luận chống lại Thiền tông, trong đó 
nhắm tước bỏ những điều mà các Thiền gia gán ghép cho Thiên. Tuy nhiên, 
sau khi hỏi đạo với Thầy mình là Viên Ngộ, tất cả những quyết định trước 
kia đều bị sụp đổ, khiến ngài trở thành một biện giả hãng say nhất của kinh 
nghiệm Thiên. Trong khi tiếp tục nghiên cứu về việc tụ tập công án này, tôi 
sẽ để dành nhiều cơ hội tham khảo thêm về Đại Huệ. Nhân đây, tôi muốn đề 
cập một vải sắc thái rõ ràng nhất của Ngộ. sau này chúng sẽ giúp chúng ta 
hiểu rõ vai trò của công án trong toàn thê cơ cấu của Thiền. 


1) Bội lý : Ở đây tôi nói chứng ngộ không phải là một kết luận mà người ta 
đạt được bằng suy luận; nó coi thường mọi xác định của trí năng. Những ai 
đã từng kinh nghiệm điều này đều không thể giải thích nó một cách mạch lạc 
và hợp lý. Một khi người ta cô tình giải thích nó bằng ngôn từ hay bằng cử 


chỉ, thì nội dung của nó đã bị thương tốn ít nhiều. Vì thế, kẻ sơ cơ không thê 
với tới nó bằng nhưng cái hiển hiện bên ngoài, mà những ai đã kinh nghiệm 
qua một lần chứng ngộ thì thấy rõ ngay nhưng gì thực sự không phải là nó. 
Kinh nghiệm chứng ngộ do đó luôn luôn mang đặc tính bội lý, khó giải, khó 
truyền. 


Ta hãy nghe Đại Huệ một lần nữa[27]: “Cái này (nghĩa là Thiền) như một 
đống lửa cháy lớn; khi đến gần nhất định sém mặt. Lại nữa, nó như một lưỡi 
kiếm sắp rút ra khỏi vỏ; một khi rút ra thì nhất định có kẻ mất mạng. Nhưng 
nếu không rút kiếm khỏi vỏ, không đến gần lửa, thì chắng hơn gì một cục 
đá, một miếng gỗ. Muốn đến nơi này thì phải có một cá tính quả quyết và 
một tinh thần sung mãn”. 


Ở đây chăng có gợi lên một chút suy luận lạnh lùng hay phân biệt thuần túy 
siêu hình, nhận thức; mà là một ý chí vô vọng quyết vượt qua chướng ngại 
hiểm nghèo, một ý chí được thúc đây bởi một năng lực vô lý hay vô thức 
nào đó, ở đẳng sau nó. Vì vậy, sự thành tựu nảy cũng xem thường luôn cả trí 
năng hay tâm tưởng. 


2) Tuệ giác: James, trong tác phẩm Những kinh nghiệm tôn giáo có nêu ra 
đặc tính trí năng ở những kinh nghiệm thần bí, và điều này cũng áp dụng cho 
kinh nghiệm của Thiên, được gọi là Ngộ. Một tên khác của Ngộ là KIÊN 
TÍNH, có vẻ như muốn nói rằng có sự “thấy” hay “cảm thấy” ở chứng ngộ. 
Khỏi cần phải ghi nhận rằng cái thấy này khác hắn với cái mà ta thường gọi 
là tri kiến hay nhận thức. Chúng ta được biết rằng Huệ Khả đã có nói về sự 
chứng ngộ của mình, được Bồ Đề Đạt Ma ấn khả, như sau: “Theo sự chứng 
ngộ của tôi, nó không phải là một cái không hư toàn diện; nó là tri kiến thích 
ứng nhất; chỉ có điều là không thê diễn thành lời”. Về phương diện này, 
Thần Hội nói rõ hơn: “đặc tính duy nhất của TRI là căn nguyên của mọi lẽ 
huyền diệu ”[28] 


Không có đặc tính trí năng này, sự chứng ngộ mất hết cái gay gất của nó, bởi 
vì đây quả thực là đạo lý của chính sự chứng ngộ. Nên biết Tăng cái tri kiến 
được chứa đựng ở chứng ngộ vừa có quan hệ với cái phô biến vừa liên quan 
đến khía cạnh cá biệt của hiện hữu. Khi một ngón tay đưa lên, từ cái nhìn 
của ngộ, cử chỉ này không phải chỉ là hành vi đưa lên mây thôi. Có thể gọi 
đó là tượng trưng, nhưng sự chứng ngộ không trỏ vào những gì ở bên ngoài 
chính cái đó, vì chính cái đó là cứu cánh. Chứng ngộ là tri kiến về một sự vật 
cá biệt, và đồng thời, về thực tại đẳng sau sự vật đó, nếu có thê nói là “đẳng 


»s° 


Sau 


3) Tự tri: Ở đây tôi muốn nói rằng cái tri kiến do ngộ mà có là rốt ráo rồi, 
không có thành kiến nào của những chứng cứ luận lý có thể bác bỏ nồi. Chỉ 
thắng và chỉ riêng, thế là đủ. Ở đây, khả năng của luận lý chỉ là để giải thích 
điều đó, để thông diễn điều đó bằng cách đối chiếu với những thứ tri kiến 
khác đang tràn ngập trong tâm trí chúng ta. 


Như thế ngộ là một hình thái của tri giác, một thứ tri giác nội tại, phát hiện 
trong phân sâu thắm nhất của ý thức. Đó là ý nghĩa của đặc tính tự tri; tức là 
sự thực tối hậu. Cho nên người ta thường bảo răng Thiền giống như uống 
nước, nóng hay lạnh tự người uống biết lấy. Tri giác của Thiền là giới hạn 
cuối cùng của kinh nghiệm; những kẻ ngoại cuộc không có kinh nghiệm â ây 
không thể phủ nhận được. 


4) Khăng nhận: Nhưng gì thuộc tự tri và tối hậu thì không bao giờ có thể là 
phủ định. Bởi vì, phủ định chẳng có giá trị gì đối với đời sống của chúng ta, 
nó chăng đưa ta đến đâu hết, nó không phải là một thế lực đây đi và cũng 
chẳng kéo dừng lại. Mặc dù kinh nghiệm chứng ngộ đôi khi được diễn tả 
bằng những từ ngữ phủ định; chính ra, nó là một thái độ khẳng nhận hướng 
đến mọi vật đang hiện hữu; nó chấp nhận mọi vật đang đến, bất chấp nhưng 
giá trị đạo đức của chúng. Các nhà Phật học gọi là NHẴÄN (ksanti), nghĩa là 
chấp nhận mọi vật trong khía cạnh tuyệt đối và siêu việt của chúng, nơi đó, 
chẳng có dấu vết của nhị biên gì cả. 


Người ta có thể bảo đây là chủ trương phiếm thần. Nhưng từ ngữ này có một 
ý nghĩa triết học quá rõ và ở đây tôi không thấy nó thích hợp chút nào. King 
thích kiểu đó, kinh nghiệm của Thiền bị đặt vào những ngộ nhận và “ô 
nhiễm” không cùng. Trong bức thư gởi cho Diệu Tổng, Đại Huệ viết: 

“Thánh xưa nói rằng Đạo chẳng nhờ tu, mà chỉ đừng làm nó ô nhiễm. Tôi thì 
nói: nói tâm hay nói tánh đều là ô nhiễm, nói Huyền nói Diệu đều là ô 
nhiễm; tọa Thiền tập định là ô nhiễm; trước ý tư duy là ô nhiễm; mà nay viết 
nó bằng bút giấy cũng là một sự ô nhiễm đặc biệt. Vậy thì, chúng ta phải làm 
gì để dẫn dắt chính mình và ứng hợp mình với nó? Cái bửu kiếm kim cương 
treo đó đang hăm chặt đứt cái đầu này. Đừng bận tâm đến những thị phi của 
nhân gian. Tất cả Thiền là thế đó: và ngay đây, hãy tự ứng dụng đi”. Thiền là 
Chân như - là một khăng nhận bao la vạn hữu. 


5) Siêu Việt - Thuật ngữ có thể sai biệt trong các tôn giáo khác nhau, nhưng 
trong chứng ngộ luôn luôn có một điều mà chúng ta có thê gọi là một cảm 
quan Siêu việt; kinh nghiệm ấy quả thực là của riêng tôi, nhưng tôi cảm thấy 
nó bắt rễ ở nơi khác. Cái vỏ cá biệt, nó bao phủ chặt cứng nhân cách của tôi 


trong đó, vỡ tung vào giây phút chứng ngộ. Điệu thiết yêu không phải là: tôi 
được hợp nhất với một thực thể lớn hơn mình hay được thu hút vào trong đó, 
nhưng cá thể của tôi, vốn được duy trì chắc cứng và tách biệt hoàn toàn với 
những hiện hữu cá biệt khác, bây giờ thoát ra ngoài nhưng gì buộc siết nó, 
và hòa tan vào cái không thê mô tả, cái khác hắn với tập quán thường nhật 
của tôi. Cảm giác theo sau đó là cảm giác về một sự cởi mở trọn vẹn hay 
một sự an nghỉ hoàn toàn - cái cảm giác khi người ta đã rốt ráo đạt đến mục 
tiêu. “Trở về quê nhà và lặng lẽ nghỉ ngơi” là một thành ngữ thường được 
các Thiền gia dẫn dụng. Câu chuyện đứa con hoang trong Kinh Pháp Hoa 
(Saddharmapundarilka) và trong kinh Kim Cương Tam Muội (Vajra 
samadhn) và cả trong Tân ước nữa, cũng trỏ vào cái cảm giác mà người ta có 
ở giây phút của kinh nghiệm chứng ngộ. 


Nếu như người ta chú trọng về mặt tâm lý chứng ngộ, thì chúng ta chỉ có thể 
nói được một điều duy nhất : đó là một Siêu việt; gọi nó là Siêu việt, tuyệt 
đối, hoặc Thượng đế, hoặc một Nhân vị tức là đi xa hơn kinh nghiệm ẫy và 
đắm chìm vào trong Thần học hay siêu hình học. 


Ngay chữ “Siêu Việt” cũng đã nói quá đáng rồi. Khi một Thiền sư bảo "Trên 
đầu không một chiếc nón, dưới chân không một tắc đất”, thì đây có vẻ là 
một thành ngữ chính xác Nơi khác tôi đã gọi nó là Vô Thức, dù chữ này có 
một màu sắc tâm lý học. 


6) Vô ngã : Có lẽ khía cạnh đáng chú ý nhất của kinh nghiệm Thiền là ở chỗ 
nó không có dấu vết nhân ngã, như người ta có thê nhận thấy trong các kinh 
nghiệm thần bí của Thiên Chúa giáo. Trong sự chứng ngộ của Phật giáo, 
không hè có chút dính đáng với những quan hệ và xúc cảm cá nhân, thường 
là tính dục, mà người ta nhặt ra từ những chữ như: ngọn lửa của tình yêu, 
một tình yêu kỳ diệu rơi vào tâm hồn, sự ôm ấp, người tình, nàng dâu, chàng 
rễ, cuộc hôn phối tinh thần, Cha, Chúa, con của Chúa, vân vân.... 


Chúng ta có thể nói, tất cả nhưng chữ này là những chữ thông diễn dựa trên 
một hệ thống hữu hạn của tư tưởng, thực tỉnh, chăng liên quan gì với chính 
kinh nghiệm. Dù sao chăng nữa, dù ở Tàu, ở Ấn hay ở Nhật, sự chứng ngộ 
hoàn toàn mang tính cách vô ngã, hay đúng hơn, trí năng tối thượng. 


Phải chăng đây là do cá tính riêng biệt của lý đạo Phật? Phải chăng kinh 
nghiệm tự nó mượn màu sắc của thần học hoặc triết học? Dù vậy, dù có một 
đi chỗ tương tợ với kinh nghiệm thần bí của Thiên chúa giáo, chắc chắn kinh 
nghiệm của Thiền mất hết màu sắc nhân ngã một cách kỳ lạ. Triệu Biện, một 


đại quan dưới triều Tống, là tục gia đệ tử của Tương sơn Pháp Tuyển, nhân 
một hôm quan sự rôi rảnh, ngồi nghỉ ngơi tại công đường, bỗng nghe một 
tiếng sắm nỗ bên tai mà hoạt nhiên đại ngộ, ông bèn làm bài thơ ghi lại một 
kinh nghiệm của Thiền như sau : 


RA 22 2\ 5 Fh ĐR JL 

Mặc tọa công đường hư ẩn kỷ 

z JR 2 5) 33 #0 2k 

Tâm nguyên bắt động trạm như thủy 
— Rế lệ E JH | | DỊ 

Nhất thanh tịch lịch đỉnh môn khai 

l& #e fÈ BI H 5X JE 

Hoán khởi tùng tiền tự gia đề. 

l& #e ƒÈ BI H 5X JE 

Ngồi lặng công đường luống tựa ghế 

Suối lòng không động, như nước trong 

Nghe sắm nỗ cửa lòng chợt mở 

Này, lão vốn ngồi ở quê cũ. 


Có lẽ đây là tất cả phong cách hữu ngã mà người ta có thê tim thấy trong 
kinh nghiệm Thiền và cách biệt biết bao giữa một “lão vẫn ngồi ở quê cũ” và 
“Chúa ngự trị trong vinh quang”, chăng nói gì đến những tình cảm TH 
“hương vị ngọt ngào thiêng liêng trong tình yêu tuyệt diệu của Chúa”, 

So với những kinh nghiệm thần bí của Thiên Chúa giáo, thì sự giữ T đt) 
thật là khô khan, vô vị biết bao! 


Không những sự chứng ngộ chỉ là một biến cố bình thường, nhạt nhẽo, mà 
cái cơ duyên kích phát như cũng vô vị và thiếu hắn cảm giác siêu nhiên. Sự 
chứng ngộ được kinh nghiệm ngay trong mọi biến cố bình sinh. Nó không 
xuất hiện như một hiện tượng phi thường mà người ta thấy ghi chép trong 
các tác phẩm thần bí của Thiên chúa giáo. 


Khi sự bùng vỡ của tâm trí bạn đã đến lúc chín muồi, người ta nắm tay bạn, 
vỗ vai bạn, mang cho một chén trà, gây một chú ý tầm thường nhất, hay đọc 
một đoạn kinh, một bài thơ, bạn chứng ngộ tức khắc. Ở đây chăng có cái 
diễm lệ của giao hoan, chẳng có tiếng gọi của Thánh Linh, chăng có sự sung 
mãn của Thánh sủng, chẳng có ánh sáng vinh danh nào hết. "Và ở đây chăng 
chút sắc màu lộng lẫy; tất cả đều xám xịt, không một chút ấn tượng, không 
một chút quyến rũ. 


7) Cảm giác Siêu thoát; Bảo rằng cảm giác này nhất định kèm theo sự chứng 
ngộ, là vì nó bẻ gãy giới hạn phân biệt cá thể; và đây không phải chỉ là một 
biến có tiêu cực mà hoàn toàn tích cực, chứa đầy ý nghĩa, bởi vì nó chính là 
một sự triển khai cá thể đến vô cùng. Mặc dù chúng ta không luôn luôn để ý, 
nhưng cảm giác thông thường nói lên tất cả những nhiệm vụ ý thức của 
chúng ta là cảm giác về hữu hạn và lệ thuộc, bởi vì chính ý thức là hậu quả 
của hai thế lực tương duyên hay giới hạn lẫn nhau. Trái lại, chứng ngộ chính 
là xóa bỏ sự đối lập của hai đầu mối, trong bất cứ chiều hướng nảo - và sự 
đối lập này là nguyên lý của ý thức như đã được đề cập trước đây, trong khi 
đó, chứng ngộ là thể hiện cái vô thức vượt ngoài đối đãi. 


Vì vậy để giải phóng khỏi tình trạng đối lập ấ ấy người ta phải tạo ra một cảm 
giác vượt lên trên tất cả. Một tay lang bạt, sống ngoài vòng pháp luật, đến 
đầu cũng bị bạc đãi, không phải chỉ bởi những kẻ khác mà còn bởi chính 
mình, nó thấy răng mình là sở hữu chủ của tất cả tài sản và uy quyền mà một 
sinh vật có thê đạt được trong cõi đời này - sao lại có thê thế, nêu không cảm 
giác được kỳ cùng vẻ tự tôn tự đại của mình "Một Thiền sư nói: “Lúc chứng 
ngộ là lúc thấy ra một lâu đài tráng lệ xây bằng pha lê trên một tơ hào độc 
nhất; nhưng khi không chứng ngộ, lâu đài tráng lệ ấy khuất lấp sau một tơ 
hào mà thôi”. Một Thiền sư bác, hiển nhiên là dẫn dụ kinh Hoa Nghiêm 
(Avatamsaka) nói: “Này các thầy hãy xem kìa! Ánh sáng rực rỡ đang tỏa 
khắp cả đại thiên thế giới, cùng lúc hiển hiện mọi xứ sở, hiển hiện tất cả 
những núi Tu di (Sumerus), những mặt trời, những mặt trăng, những bầu trời 
và cõi đất - nhiều đến hằng trăm nghìn ức số. Này các Thầy, các Thầy có 
thấy ánh sáng ấy chăng?”. Thế nhưng, cảm giác siêu thoát của Thiền đúng ra 
là một cảm giác trầm lặng của cõi lòng tri túc; nó chắng có chút gì lồ lộ, khi 


giây phút sáng lạn đầu tiên đã đi qua. Cái Vô Thức ấy không bộc lộ ồn ào ở 
Thiên. 


8) Đốn ngộ nhất thời: Sự chứng ngộ diễn ra một cách đường đột; và đó là 
một kinh nghiệm trong nhất thời. Thực sự nếu không phải là đường đột và 
nhất thời, thì không phải là ngộ. Đốn là đặc điểm của dòng Thiền Huệ Năng, 
kể từ khởi nguyên của nó vào cuối thế kỷ VII. Đối thủ ngài là Thần Tú, nhắn 
mạnh trên sự khai triển tuần tự của tâm thức. Như vậy, các đồ đệ của Huệ 
Năng hiển nhiên là những người tích cực chủ trương giáo lý đốn ngộ. Kinh 
nghiệm đốn ngộ này mở ra một nhãn giới hoàn toàn mới mẻ ngay trong một 
khoảnh khắc (ekamuhurtena) và toàn thể đời sống bấy giờ được đánh giá từ 
một quan điểm mới mẻ hăn. Lời tán dương của Động sơn Lương Giới, như 
đã được trích dẫn ở trên xác chứng đầy đủ cho sự kiện này. Tập Udàna của 
Phật quang quốc sư (Bukkô Kushi) cũng gợi lên khía cạnh đó. 


-—-O0O--- 


4. NHỮNG HÀNH TÍCH TÂM LÝ CỦA TIỀN CHỨNG NGỘ ĐÓI VỚI 
HỆ THÓNG CÔNG ÁN - MỘT VÀI THÍ DỤ THỰC TIẾN 


Trước khi tìm hiểu thêm vì sao lối tu tập công án lại được coi là bước tiến 
quyết định hướng tới chỗ chứng ngộ ở trong Phật giáo Thiền tông, tôi muốn 
đề cập đến những trang bị tâm lý mà các Thiên sư trước thời đại công án đã 
từng sử dụng. Khi nói công án là một yếu tố quyết định đối với Thiền ngày 
nay, thì cũng nên hỏi tại sao thế, và các Thiền sư thuở xưa đã làm gì trước 
khi có sự phát triển của công án. Công án được thông hành khoảng cuối thế 
kỷ IX - tức khoảng 150 năm sau Huệ Năng. 


Suốt trong thời gian này vẫn có tham thiền, vẫn có chứng ngộ và Phật tâm 
tông vẫn tiếp tục truyền thừa tốt đẹp. Các Thiền sư không cần công án để tập 
luyện đồ đệ của mình. 


Họ đã chứng Thiền như thế nào? Vậy là phải có một tỉnh trạng nôi bật nào 
đó khác hắn những, điều chúng ta thấy ngày nay. Cái gì khiến cho khác nhau 
như vậy? Câu hỏi ây là cân thiết, nếu muốn thấu triệt bản tính của công án, 
muốn khám phá vai trò tâm lý trong kinh nghiệm của Thiền, và sau hết, thấy 
được mối quan hệ giữa nó với pháp ngôn môn niệm Phật, điểm cốt yếu của 
giáo lý Tịnh độ tông. 


Ở đây tôi muốn bày tỏ những trang bị hay những hành tích tâm lý dẫn đến 
chứng ngộ là gì. Như chúng ta đã thây, trạng thái này - có thê gọi là “ý thức 


Thiền” - khởi lên từ những biến cố thông thường nhất, như đưa lên một ngón 
tay, la lên một tiếng, đọc lên một câu văn, vung lên một cây gậy, tát một cái 
vào mặt, vân vân. Bởi vì, hậu quả hình như không tương xứng với sự vụ, 
chúng ta thường ức đoán có một vài hành tích tâm lý lần khuất trong sâu xa, 
bấy giờ đột nhiên chúng được chín muỗi. Những hành tích này là gì? Chúng 
ta hãy khảo sát một vài trường hợp mô phạm của chứng ngộ như được ghi 
chép trong các ký lục của Thiên. 


Khảo cứu về các hành tích này rất là quan trọng và chắc chắn chúng xác 
định bản tính của kinh nghiệm, và, trên phương diện hành trì, các Thiền sư 
có thể dựa theo đó mà dạy cho đồ đệ của họ lãnh hội được Thiền. Trong SỐ 
những câu hỏi có thể có, thì ở đây là: nếu có những yếu tổ tri thức dự phần 
làm chín mùi ý thức Thiền thì chúng là những yếu tô nào? Ý chí có can hệ gì 
với kinh nghiệm? Có cái gì tựa hồ tự kỷ ám thị? 


Trong những trang sau đây tôi sẽ cố găng thiết dựng lên những gì minh bạch 
và cụ thê trong lịch sử tâm lý của ngộ. Cố nhiên đây không phải là một công 
việc dễ dàng, bởi vì chúng ta không có những ký sự tiểu sử nào trước thời kỳ 
công án thịnh hành, cũng không có những khảo sát chỉ tiết, xác thực và 
khách quan trong tiến trình tâm lý trước khi sự chứng ngộ bùng nổ. Tuy 
nhiên, nêu phân tích nhất trí những tài liệu lưu truyền của Trung Hoa, dù rất 
mập mờ và rời rạc, người ta có thê tìm thấy ở đó những chất liệu của một 
kiến trúc mạch lạc. 


1) Câu chuyện hỏi đạo giữa Huệ Khả và Bồ Đề Đạt Ma, Sơ tô của Thiền 
tông Trung Hoa; câu chuyện ấy hơi bị bao phủ bằng những lịch sử bất xác 
và được thêm thắt quá nhiều, nhưng dù có nhưng thiếu sót này, chúng ta vẫn 
có thể hiểu được câu chuyện. Bởi vì sự xác thực của lịch sử không phải lúc 
nào cũng là điều kiện cần thiết để xác định nhưng gì hiện hành thực sự. 
Ngay cả lối kể chuyện văn hoa sau này cũng có thể giúp chúng ta hiểu rõ 
tường tận trường hợp. 


Nên nhớ rằng trên khía cạnh tâm lý, sự tưởng tượng trong nghệ thuật miêu tả 
cái mệnh danh là những sự kiện thường chân thật hơn lôi tường thuật khách 
quan của một sử gia. 


Theo Truyền đăng lục, Huệ Khả (487-593) là một mẫu người tánh tình 
phóng khoáng, rộng rãi, dù đã quen với sách Nho và sách Lão, nhưng luôn 
luôn không hài lòng với những thuyết ấ ấy vì ngài thấy chúng chưa được thấu 
đáo. Khi nghe tin Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn sang, ngài đi đến chỗ lưu ngụ của 


Thầy ở Thiếu lâm tự. Ngài có tìm cơ hội để thưa chuyện với Thầy về vấn đề 
mà mình muốn tỏ ngộ, nhưng Thầy cứ mãi ngồi im lặng quay vào mặt vách. 
Huệ Khả suy nghĩ : “Người xưa cầu đạo đến phải chẻ xương lấy tủy, đồ máu 
nuôi người đói, xỏa tóc phủ đường lầy hay đến cả gieo mình vào miệng cọp 
đói. Còn ta là kẻ nào? Ta há không thê biến mình phụng thờ chánh pháp?”. 


Ngày mông chín tháng l2 năm ấy, ngài đứng trong cơn mưa tuyết dầm dề, 
đứng bất động cho đến sáng hôm sau khi tuyết ngập đầu gôi. Bấy giờ Bồ Đề 
Đạt Ma động lòng thương xót bèn hỏi : “Nhà ngươi muôn gì mà đứng mãi 
trong tuyết như thế ?”. 


Huệ Khả đáp: "Tôi đến để mong được lời dạy vô giá của Thầy: ngưỡng 
mong Thây mở cửa từ bị, duôi tay tê độ quân sinh đau khô này”. 


Bồ Đề Đạt Ma mới bảo: “Giáo lý vô thượng của Phật chỉ có thể hiểu khi đã 
trải qua một thời gian dài cần khổ, nhẫn cái khó nhẫn, hành cái khó hành. 
Những người tri và đức thấp kém mà lòng thì khinh mạn, đâu có thể ghé mắt 
trông vào chân thừa của đạo Phật; chỉ luống công cần khổ mà thôi”. 


Huệ Khả bị xúc cảm sâu xa, và để chứng tỏ tắm lòng thành khẩn mong được 
hỏi đạo lý của chư Phật, ngài dùng dao bén cắt đứt cánh tay phải của mình, 
rồi mang đến dâng trước Bồ Đề Đạt Ma đang ngồi yên lặng tư duy. Bấy giờ, 
tổ sư nhận xét: “Đừng đi tìm cái (chân lý) này ở kẻ khác”. 


“Tâm của tôi chưa được an. Xin tô sư an cho”. 
Bô Đê Đạt Ma nói: “Đem tâm ra đây ta an cho”. 


Sau một phút lưỡng lự, cuối cũng Huệ Khả thú nhận: tôi đã tìm nó trong 
nhiều năm rồi mà vẫn chưa bắt được nó”. Đại Huệ giải rằng: “Huệ Khả đã 
hiểu rõ tình cảnh của mình sau khi đã học hết tất cả kinh điển và hay thay! 
ngài đã trả lời thích đáng cho tổ sư. Ngài biết rõ là đừng đi tìm “vật” vì một 
mục đích hay không mục đích; đừng đạt đến bằng lời cũng không bằng suy 
nghĩ mà thôi; không bắt bằng lý cũng không giải thích bằng vô lý. Nó không 
ở đâu cả; đừng suy ra từ đâu hết; nó không ở nơi năm uẫn, nơi người tám 
giới. Ngài đã trả lời khéo léo băng cách ấy”. 


“Này, Tâm của ngươi đã được an rôi đó”. Bô Đê Đạt Ma xác nhận. 


Sự xác nhận về phía tổ sư đã làm sáng mắt Huệ Khả. Đại Huệ lại nhận xét: 
“Như rông lặn xuông nước, như cọp tựa vào đá. Ngay giây phút này, Huệ 


Khả không thấy có tổ sư ở trước mặt, không có tuyết, không có cái tâm dong 

ruồi theo vật, không có cả sự chứng ngộ mà tâm ngài sở đặc. Tất cả đều tan 
biến khỏi tâm thức của ngài, tất cả đều Không. Vì vậy có câu: “Sự cô liêu 
bao trùm ở đây, không có mặt nào nơi Thiếu lâm tự”. Nhưng Huệ Khả có ở 
mãi trong cái Không này chăng? Không, ngài đã đột nhiên thức tỉnh một đời 
sông mới. Ngài đã buông mình trên dốc thắm, và kìa, ngài đã hoàn toàn sông 
lại từ sự chết. Và rồi chắc chắn ngài cảm thấy hơi giá lạnh của tuyết đang 
ngập lụt sân chùa. Lỗ mũi của ngài vẫn ở phía trên môi như trước”. 


Những điểm đặc sắc mà tôi muốn ghi nhận nơi trường hợp của Huệ Khả là: 
ngài là người học thức; không hài lòng với sách vở mà muốn bắt nắm cái gì 
đó ở nội tâm; hết sức nhiệt thành kiếm tìm chân lý sâu xa để an ôn tâm 
mình; sẵn sàng hy sinh tất cả cho mục đích â Ấy; trải qua nhiều năm cần khổ 
để định rõ cái gọi là tâm, vì cố nhiên., theo truyền thống, ngài nghĩ rằng có 
một cái “tâm” ở giữa lòng hiện hữu của mình và khi mà bắt được tâm này thì 
nguyện vọng sẽ thành tựu; mặc dủ cuộc gặp gỡ giữa Huệ Khả và Bồ Đề Đạt 
Ma được tường thuật giống như biến cố trong một sớm một chiều, nhưng có 
thể là qua nhiều ngày nhiều tháng, đã có biết bao điều lao tâm khổ trí giữa 
cuộc gặp gỡ ấy và lời khuyên nhủ của Tổ sư; câu nói “Tôi đã không bắt nồi 
tâm của mình[29J” không phải chỉ là một lời bộc bạch sự tình, mà có nghĩa 
rằng toàn thể sinh mệnh của Huệ Khả đã được buông xuống, nghĩa là, ở đây 
ngài đã đi tới cùng đích của cuộc đời mình như một hiện hữu cá biệt, luôn 
luôn ý thức vê cá biệt tính của riêng mình; ngài đã chết ngay trong lòng 
mình, rồi khuyến cáo của tô sư vô tình làm ngài sống lại có thể thấy điều ấy 
từ ghi nhận như đã trích dẫn ở trên. 


“Cô liêu bao trùm ở đây, không có mặt nào trên thiêu lâm tự”. 


Sự cô liêu này là một cô liêu tuyệt đối trong đó không có tương phản nhị 
biên giữa hữu và vô. Tiếng thét - vì đây là một tiếng thét chớ không phải 
một câu nói — “không bắt được tâm” sẽ không được thét lên nếu như chưa 
đạt tới trạng thái cô liêu tuyệt đối. Và cũng chính do sự chứng đắc này mà 
Huệ Khả có thể đứng lên trước khuyến cáo của Bồ Đề Đạt Ma: “Tâm của 
người đã được an rồi đó!”. Nếu chúng ta chú tâm theo dõi dòng biến có dẫn 
đến sự chứng ngộ của Huệ Khả, đĩ nhiên ở đây chúng ta cũng nên bổ túc 
những thiếu sót vào tập ký sự về cuộc đời của ngài. Quan điểm của chúng tôi 
sẽ sáng tỏ hơn ở dưới đây. 


2. Trường hợp của Huệ Năng[30], nay được coi như là tổ thứ sáu của Thiền 
tông Trung Hoa, cho thây những tường phản với trường hợp của Huệ Khả vì 


rằng Huệ Năng được mô tả như một người bán hàng rong không học thức. 
Lối tường thuật này rất thú vị vì nó nêu lên một khuynh hướng rõ rệt giữa 
những thiền gia không có học thức và không có đọc kinh. Tuy nhiên, trong 
trường hợp Huệ Năng, có một bối cảnh lịch sử đặt ngài vào vị trì đối lập với 
Thần Tú[3I], một người được ghi nhận là có kiến văn quảng bác. Thực tế, 
Huệ Năng không phải là một kẻ dốt nát như các đệ tử của ngài muốn chứng 
tỏ; vì nhưng bài thuyết pháp của ngài, chép trong Pháp Bảo Đàn Kinh, chứa 
đựng nhiều dẫn dụ từ văn học Phật giáo. Tất cả những điều mà chúng ta có 
thể nói về phương diện học thức của ngài thì ngài không thông bác như Thần 
Tú. Theo sử chép, kiến thức đầu tiên của ngài về Thiền xuất xứ từ Kinh Kim 
Cương (Vajrachedikasutra). Trong lúc ngài gánh củi bán dạo, một hôm may 
mãn nghe được một khách hàng đọc kinh này. Việc ấy làm ngài cảm hứng 
và quyết định theo Ngũ tổ Hoằng Nhẫn học Thiền. Khi đến tham bái, tổ sư 
hỏi : 


“Nhà ngươi ở đâu đên? Đên đây đê làm gì ?” 
“Tôi là tên quê mùa ở Tân Châu đên, muôn làm Phật”. Tô nói: “Vậy ra nhà 


ngươi từ Lĩnh Nam tới; nhưng người phương Nam không có Phật tính, sao 
nhà người lại mong thành Phật được ?”. 


Huệ Năng đối lời : “Người có Nam Bắc, nhưng Phật tính đâu có phân biệt 
Băc Nam?” 


Nếu Huệ Năng không hề có kiến thức sơ đăng hay một kinh nghiệm nào về 
đạo Phật, đâu có thể trả lời được như vậy. Ở với Hoằng Nhẫn, ngài làm việc 
tại trù phòng của chùa, như một người giã gạo chứ không phải là nhà sư thực 
thụ, và cứ như vậy suốt tám tháng. Một hôm, Ngũ tổ muốn chọn người thừa 
kế, ngài thử xem các đồ đệ của mình, khoảng năm trăm người, đã lãnh hội 
giáo lý ra sao. Một trong nhưng đồ đệ thông thái nhất là Thần Tú đã làm bài 
kệ sau đây : 


3E #8 
Thân thị bồ đề thọ 
/ù #1 HH ?š S 


Tâm như minh kính đài 


Hỹ R§ 3X Ø bì 

Thời thời thường phất thức 
7 ft: S E§ 1£ 

Vật sử nhạ trần ai 

Thân như cây bồ đề 

Tâm như đài gương sáng 
Ngày ngày thường lau chùi 
Đừng để nhuốm bụi bặm 


Huệ Năng không bằng lòng và làm một bài khác viết lên bên cạnh bài của 
Thân Tú: 


s bế  Ấ4 Bị 

Bồ đề bốn vô thọ 

HH i 7R 3t: S 

Minh kính diệc phi đài 
4®& #4 — 

Bồn lai vô nhất vật 

3ị j& ® Eẽ 1â 

Hà xứ nhạ trần ai 

Bồ đề vốn không cây 


Gương sáng chăng phải đài 


Xưa nay không một vật 


Bụi bặm bám vào đâu?[32] 


Nếu như chúng ta có thể quyết đoán, chỉ bằng vào những bài kệ này, thì bài 
của Huệ Năng hoàn toàn phù hợp với tư tưởng Tánh Không được giảng 
trong Kinh Bát Nhã (Prajnaparamita-sutra); con bài của Thần Tú, có thể nói, 
chưa năm trọn tinh thần của Đại thừa Phật giáo. Như thế, ngay từ đầu, tâm 
trí của Huệ Năng được mở rộng theo đường hướng tư tưởng chỉ định trong 
Kinh Kim Cương (Vajracchedika-sutra) mà ngài đã học được ngay trước khi 
đến tìm Hoằng Nhẫn. Thế nhưng, hiển nhiên ngài không thê làm bài kệ ấy 
mà chăng từng tự mình kinh nghiệm chân lý của Tánh Không. Cảm hứng 
đầu tiên ngài nhận được từ Kinh Kim Cương khiến ngài thể chứng sự hiện 
tiền của một thứ chân lý vượt ngoài thế giới hiện tượng này. Ngài đến với 
Hoằng Nhẫn, nhưng đòi hỏi phải có một năng lực trực giác được tu luyện rất 
nhiều mới thâm nhập nội tỉnh thần của Kinh Bát Nhã, mà ngay cả đến thiên 
tài của Huệ Năng, điều ấy cũng không thê thành tựu quá dễ. Ngài phải công 
phu khó nhọc khi giã gạo mới có thể đào xới nổi những bí ẩn của tâm mình. 


Trong tám tháng công phu chăng phải chỉ để công phu mà thôi[33]; một biến 
chuyền tâm linh vĩ đại đã phát khởi trong tâm trí của Huệ Năng. Rồi nhân 
đọc bài kệ của Thần Tú mà ngài có cơ hội nói lên cái thấy nội tâm của mình. 
Bao nhiêu học hỏi, thấy biết, dạy dỗ trước kia bây giờ đã chín muồi và tột 
điểm trong bài kệ nói lên một cách sống động cái kinh nghiệm của mình. 
Như vậy, Kinh Kim Cương trở thành đời sống trong sinh mệnh của chính 
ngài. Nếu không thực sự kinh nghiệm Kinh Bát Nhã, Huệ Năng đã chẳng thê 
nói được gì cho nhà sư tên Minh, một trong những người đuôi theo ngài sau 
khi ngài từ giã Hoằng Nhẫn. Khi Huệ Minh muốn được tỏ ngộ, Huệ Năng 
bảo: “Đừng nghĩ đến thiện; đừng nghĩ đến ác, mà ngay bây giờ hãy nhìn 
xem bản lai diện mục của ngươi, trước khi nhà ngươi sinh ra là gì?”. 


Những điểm mà tôi muốn ghi nhận trong trường hợp của Huệ Năng là: 


a) Ngài không phải một người học nhiều dù sự thực ngài rất quen thuộc với 
nhiều kinh điển Đại thừa. Chác chăn ngài không phải là một trong những 
học giả có thể viết ra những chú giải khúc mắc và cận kẽ về các kinh luận. 
Lý tưởng chính của ngài là nhập vào ý nghĩa chân thật của kinh điển 


b) Quyên kinh đầu tiên lôi cuốn sự chú tâm của ngài là Kinh Kim Cương, 
một quyên kinh phô biên nhât đương thời. Kinh này thuộc Bát nhã bộ. Nó 


không phải là một tác phẩm triết học nhưng chứa đựng những chân lý tôn 
giáo sâu xa đối với các thiện tài Phật giáo Ấn. Nhưng chân lý này được diễn 
tả hơi khó hiểu đối với những tâm trí tầm thường, vì luôn luôn có vẻ như 
mâu thuẫn lẫn nhau, nếu chỉ xét về mặt nhất quán luận lý. Các tác giá của 
Kinh Bát nhã không ngớt nhắc nhở độc giả đừng kinh sợ những lời dạy vô 
cùng táo bạo này. 


c) Chú đích của Huệ Năng đến núi Huỳnh Mai là để học Thiền và thở cái hơi 
thở của Kinh Bát Nhã, chứ không phải để giã gạo hay đón củi. Tuy nhiên, 
ngài đã tự mình tư duy rất nhiều. Hoằng Nhẫn phải nhận thấy điều đó và 
thỉnh thoảng dành cho ngài những khuyên bảo, hoặc riêng tư hoặc giữa đại 
chúng, vì chúng ta không thê nghĩ rằng hết thảy năm trăm môn đồ đều phải 
tự mình tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của Kinh Kim Cương hay Kinh Lăng Già, 
hay những kinh khác của Thiền tông. Ngài phải thường xuyên giảng Thiền 
cho họ, và trong thời gian này tâm trí của Huệ Năng trở nên chín muồi. 


đ) Có thể bài kệ của Thần Tú là cơ hội cho Huệ Năng đưa ra ánh sáng tất cả 
những gì đang lấn khuất trong tận cùng tâm thức của mình. Ngài đã tìm 
kiếm sự thực tối hậu, hay tự mình kinh nghiệm lấy ý nghĩa cứu cánh của 
Kinh Bát Nhã. Bài kệ của Thần Tú, đi ngược lại ý nghĩa này, gây nên trong 
nội tâm của Huệ Năng một kết quả tương phản và mở ra một con đường chỉ 
thắng vào Kinh Bát Nhã. 


e) Với Huệ Năng gốc rễ riêng biệt của Thiền bắt đầu trỗi đậy, nghĩa là, 
những gì từng là của Ấn bấy giờ thành ra thuần túy Trung Hoa. Bởi Huệ 
Năng mà Thiền đã quen hơi và bắt rễ vững chắc trong lòng đất Trung Hoa. 
Lối cư xử của ngài đối với Minh và những bài giảng ở chùa Pháp Tánh 
chứng tỏ cái đặc sắc của ngài 


ƒ) Cái đặc sắc nhất với Huệ Năng và chỉ phái của ngài, khác với Thần Tú, là 
sự chú trọng về đốn ngộ. Vì lý do đó phái Thiền này được gọi là Đốn Giáo, 
ngược với Thần Tú là Tiệm Giáo. Đốn giáo nảy nở ở phương Nam, Tiệm 
giáo ở phương Bắc; vì sự phân phối theo địa dư này nên có danh từ Nam 
tông và Bắc tông. Phương Bắc nghiêng về giá trị học thuật và ký luật tu trì, 
còn phương Nam nhấn mạnh năng chức trực giác của Bát nhã phát khởi đột 
nhiên — “đốn” nghĩa là không qua trung gian của quá trình luận lý. 


Học thuật là một bước tiên chậm chạp lê thê hướng về mục đích; cả đên khi 
mục đích ây được coi như thành tựu, nó vân không vượt ngoài kiên thức 
khái niệm. Luôn luôn có hai mâu tâm trí: trực giác và suy lý. Mẫu trực giác, 


thường được biểu hiện bởi những thiên tài tôn giáo, không khứng chịu 
khuynh hướng duy niệm của học giả. Như vậy, ngay từ buổi đầu, đốn giáo 
của Huệ Năng đã có tranh chấp với tiệm giáo của Thần Tú, và sau này, VỚI 
trào lưu mặc chiếu của một số thiền sư đời Tống. Lịch sử của Thiền cho thấy 
đốn giáo đại diện trung thành hơn cho nguyên lý của ý thức Thiền đã được 
phát triển khá rõ rệt ở Trung Hoa và Nhật Bản ngay từ thời Bồ Đề Đạt Ma. 
Chính Huệ Năng đã chú ý đến nguyên lý đặc biệt này của Thiền và không 
ngớt nhân mạnh nó chống lối học kinh và mặc tọa của các Thiền giả. Thực 
ra sự đối lập giữa hai khuynh hướng này có mặt suốt trong lịch sử của Thiền. 


3) Đức Sơn Tuyên giám (780-865) nổi tiếng về lối vung gậy cũng là người 
học Kinh Kim Cương trước khi quy đầu theo Thiền. Khác với tiền bối của 
mình, tức Huệ Năng, ngài học giáo lý của kinh điển rất nhiều và đọc rộng 
các kinh sớ vậy, kiến thức về kinh Bát nhã của ngài có hệ thống hơn Huệ 
Năng. Ngài nghe nói phái Thiền này xuất hiện ở phương Nam, theo đó, một 
người có thể thành Phật nếu nắm ngay được bản tính uyên nguyên của mình. 
Ngài nghĩ đây không - thể là lời dạy của chính đức Phật, mà là của Ma vương 
rồi quyết định đi xuống phương Nam. Về phương diện này, sứ mệnh của 
Ngài lại khác với Huệ Năng nữa. Huệ Năng thì muốn thâm nhập tinh thần 
của kinh Kim Cương dưới sự dắt dẫn của Ngũ tổ, còn ý tưởng của Đức Sơn 
là phá hủy Thiền tông, nếu có thể. Cả hai đều học kinh Kim Cương, nhưng 
cảm hứng của họ ngược chiều nhau. Tâm trạng của Đức Sơn khiến ta nhớ lại 
thánh St. Paul khi đi dưới mặt trời mùa hạ trên đường về Damacus. 


Chủ đích đầu tiên của Đức Sơn là đi tới Long đàm, nơi đây có một thiền sư 
tên là Sùng Tín ở đấy. Trên con đường đi lên núi, ngài dừng chân tại một 
quán trà và hỏi bà chủ quán có cải gì điểm tâm. “Điểm tâm” trong tiếng Hán 
còn có nghĩa là “chấm điểm tâm linh”. Thay vì mang cho du tăng này nhưng 
đồ điểm tâm theo lời yêu cầu, bà lại hỏi: “Thầy mang cái gì trên lưng vậy?”. 


Ngài đáp: “Những bản sớ giải của Kinh Kim Cương”. 

“Thì ra thế! Thầy cho tôi hỏi một câu có được không? Nếu thầy mà trả lời 
trúng ý tôi thì xin đãi thây một bữa điêm tâm; nêu thây chịu, thây hãy đi chỗ 
khác”. 

Đức Sơn đồng ý. 

Rồi bà chủ quán trà hỏi như sau: “Trong kinh Kim Cương tôi đọc thấy câu 


này: quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả 
đặc. Vậy, thây muôn điêm cái tâm nào?” 


Câu hỏi bất ngờ từ một người đàn bà quê mùa có vẻ tầm thường â ấy đã hoàn 
toàn đảo lộn tài đa văn quảng kiến của Đức Sơn vì tất cả kiến thức của ngài 
về kinh Kim Cương cùng những sớ giải của kinh chăng gợi hứng cho ngài 
chút nào cả. Nhà học giả đáng thương này phải ra đi mà chăng được một bữa 
ăn. Không những chỉ có thế, ngài còn phải vứt bỏ cái ý đồ táo bạo là khuất 
phục các Thiền sư; bởi lẽ khi, mà chăng làm được gì với bà chủ quán nước 
bên đường thì mong gì mà khuất phục nổi một Thiền sư thực thụ. Ngay 
trước khi gặp gỡ Long đàm Sùng Tín, chắc chắn ngài đã phải xét lại xứ 
mệnh tự động của mình. 


Đến khi gặp Long đàm Sùng Tín ngài nói: “Tôi có nghe người ta nói nhiều 
về Long Đàm (cái đầm rồng); bây giờ thấy ra thì chắng có rồng cũng chăng 
có đầm gì ở đây hết. Sùng Tín trả lời ôn hòa: “Quả thực ông đang ở giữa 
Long đàm”. 


Cuối cùng Đức Sơn quyết định ở lại Long Đàm và theo học Thiền với thiền 
sư này. Một buổi chiều, ngài ngồi ở ngoài thất, lặng lẽ nhưng hăng say tìm 
kiếm chân lý. Sùng Tín hỏi: “Sao không vào?”.Đức Sơn đáp: “Trời tối”. Tổ 
sư bèn thắp một ngọn đuốc và trao cho Sơn. Lúc Sơn sắp sửa đón lấy Tín 
thôi tắt mất. Nhân đó, tâm ngài đột nhiên mở rộng trước chân lý của Đạo 
Thiền. Đức Sơn cung kính làm lễ, và tổ sư hỏi: “Thấy gì ?”. 


Đáp: “Từ nay trở đi, chăng còn chút nghi ngờ những thoại đầu nào của lão 
hòa thượng nữa “ 


Sáng hôm sau, Đức Sơn mang ra tất cả những sách sớ giải về kinh Kim 
Cương, mà ngài đã từng coi trọng và đi đâu cũng mang theo, ném hệt vào 
lửa và đôt thành tro. 


Trường hợp Đức Sơn cho thấy một vài đặc điểm rất khác với những trường 
hợp trên kia. Đức Sơn không những chỉ giỏi về Kinh Kim Cương mà cả 
nhưng ngành khác của triết học Phật giáo nữa, như luận Câu xá 
(Abhidharma Kosa) và luận Du già (yogacara). Nhưng ban đầu ngài chống 
đối Thiền quyết liệt và chủ đích ra khỏi vùng đất Châu là để thiêu hủy Thiên. 
Dù sao, đây cũng là động cơ điều động bề mặt của tâm thức ngài; còn những 
gì trôi chảy trong chiều sâu thì ngài hoàn toàn không ý thức đến. Định luật 
tâm lý vê sự tương phản chắc có thế lực và được tăng cường chống lại động 
lực bề mặt khi ngài gặp một địch thủ hoàn toàn bất ngờ dưới hình thức một 
chủ quán bán trà. Lần đầu tiên đối đáp với Sùng Tín về Đầm Rồng (Long 
Đàm), lớp vỏ chắc cứng của Tâm trí Đức Sơn bị đập nát hoàn toàn, giải tỏa 


tất cả những thế lực ấn nắp sâu xa trong tâm thức của ngài. Rồi khi ngọn 
đuốc bỗng dưng bị thi tắt, tất cả những gì ngài đã từ chối trước khi có biến 
có này bây giờ được lấy lại vô điều kiện. Đó là một đại biến toàn diện của 
tâm trí. Cái đã từng được trân trọng này chẳng đáng bằng một cọng rơm. 


Về sau, khi Đức Sơn trở thành một bậc thầy, ngài thường nói với kẻ hỏi đạo: 
“Dù nói “được” nhà ngươi cũng lãnh ba chục gậy, dù nói “không được”, nhà 
ngươi cũng đã lãnh ba chục gậy”[34]. Một vị tăng hỏi: “Phật là a1?”- “Phật 
là một lão tì-khưu bên trời tây”. “Giác là thế nào?” Đức Sơn đập cho người 
hỏi một gậy và bảo: “Đi ra khỏi đây; đừng có tung bụi quanh ta”. Một thầy 
tăng khác muốn biết đôi điều về Thiền, nhưng Đức Sơn nạt nộ: “Ta chẳng có 
gì mà cho, hãy xéo đi”. 


Thế là trái ngược với tất cả những gì đã từng xôn xao trong tâm của Đức 
Sơn trước khi đến Long Đàm biết bao! Chắng cần có nhiều tưởng tượng mới 
thấy thứ cải cách tâm tính nào đã xảy ra trong lòng Đức Sơn khi tiếp chuyện 
với bà chủ quán trà, và nhất là khi ngồi bên thầy, bề ngoài thì lặng lẽ mà bề 
trong thì sôi nỗi đến quên cả bóng tối gần kẻ. 


6) Lâm Tế (chết năm 866) là một môn đệ của Hoàng Bá, và vị tổ của phái 
Lâm Tế. Kinh nghiệm Thiền của ngài biểu dương một vài đặc điểm thú vị, 
đáng coi là chính thống điển hình trong thời kỳ mà hệ thống công án của 
Thiền chưa được lưu hành. Ngài từng theo Hoàng Bá học Thiền trong nhiều 
năm, nhân khi vị thủ tọa hỏi: “Ông ở đây bao lâu rồi?” 


“Thưa, ba năm". 


“Ông đã gặp thầy bao giờ chưa?” “Thưa chưa”.- “Tại sao chưa?”- “Tại gì tôi 
không có câu nào đề hỏi thầy”. Vị thủ tòa bèn bảo: “Đi gặp thầy và hỏi yếu 
chỉ cho đạo Phật là gì?”. 


Lâm Tế vâng lời bèn gặp Thây và hỏi: “Yếu chỉ của đạo Phật là gì?”. Hỏi 
chưa xong đã bị Hoàng Bá đập cho nhiều gậy. Khi vị thủ tòa thấy ngài trở về 
liền hỏi thăm kết quả cuộc gặp gỡ. Lâm Tế rầu rĩ nói: “Tôi hỏi thầy và bị 
thầy đập cho nhiều gậy”. Nhà sư này khuyên ngài đừng nản chí, cứ đi hỏi 
nữa. Lâm TẾ gặp Hoàng Bá ba lần, nhưng lần nào cũng bị đánh cả mà lâm 
Tế đáng thương này vẫn không tiến bộ hơn. Cuối cùng, Tế nghĩ tốt hơn là đi 
tìm thầy khác. Thủ tọa đồng ý. Hoàng Bá chỉ ngài đến Đại Ngu. Khi Lâm Tế 
đến, Đại Ngu hỏi : 


“Ơ đâu tới?”, 


“Ở Hoàng Bá” 
“Hoàng Bá có dạy dỗ những gì?”. 


“Nghĩa Huyền này ba lần hỏi về yếu chỉ của Đạo Phật thì cả ba lần đều lãnh 
đủ nhiều gậy mà chăng được dạy gì cả, chẳng biết tôi có lỗi gì?” 


Đại Ngu bảo: “Chẳng ai có thể tốt bụng hơn gã hòa thượng hủ lậu đó, thế mà 
ngươi còn muôn biêt mình có lỗi ở đầu” 

Bị quở mắng như thế, Lâm Tế mới sáng mắt ra mà hiểu cái lối xử sự có vẻ 
tàn bạo của Hoàng Bá, Ngài thôt lên : 

“Thế ra Phật pháp của Hoàng Bá chắng có chỉ nhiều”[35] 


Đại Ngu năm ngay lây cô áo của Lâm Tê và bảo: “Phút trước nhà ngươi nói 
không hiệu nôi, bây giờ bảo chăng có chi nhiêu. Thê nghĩa là gì?” 


Lâm Tế không nói một tiếng, tặng cho cạnh sườn của Đại Ngu ba thoi. Đại 
Ngu gở ra và bảo: “Thây ngươi là Hoàng Bá. Việc này chăng can gì đên ta”. 


Lâm Tế trở lại với Hoàng Bá. Bá hỏi: 

“Sao lại về nhanh thế!” 

“Vì thầy quá tử tế như bà nội”. 

Hoàng Bá nói: “Đợi khi nào gặp gã Đại Ngu ấy, ta cho gã hai chục gậy”. 


Lâm Tế đáp: “Khỏi cần gặp. Có ngay đây”. Vừa nói vừa vỗ cho lão hòa 
thượng một chưởng thật nặng. 


Lão hòa thượng cười ha hà. 


Điều lôi cuốn sự chú ý của chúng ta trong trường hợp này là sự im lặng của 
Lâm Tế trải qua ba năm, không biết hỏi Thầy cái gì. Tôi thấy đây thật là hết 
sức quan trọng. Há không phải ngài đến để học Thiền với Hoàng Bá? Nếu 
vậy trước khi Thủ tòa khuyên đi gặp Thầy, ngài làm gì? Tại sao ngài chắng 
biết hỏi Thầy cái gì? Sau hết, cái gì khiến ngài thay đổi hoàn toàn sau khi 
gặp Đại Ngu? Theo ý tôi, ba năm theo Hoàng Bá của Lâm Tế đã trôi qua 
một cách oan uống trong cố gắng bắt năm nó - chân lý cứu cánh của Thiên, 
bằng suy tưởng. Ngài hoàn toàn biết rõ rằng không thê lĩnh hội Thiền bằng 


phương tiện ngôi từ hay băng phân biệt tri thức, thế mà vẫn cố tự chứng 
bằng suy tưởng. Ngài đã không hiểu rằng thực sự mình đang săn đuôi cái gì 
đây hay phải hướng những nỗ lực tâm trí vào đâu. Quả thực, nếu ngài đã biết 
rõ “cái gì” và “ở đâu” này, chắc chắn ta có thể nói ngài đã có sở đắc rõ rệt, 
và một người mà có cái sở đắc rõ rệt thì sự lãnh hội chân chính về Thiền nào 
CÓ xa XÔI gì. 


Chính trong tâm trạng xao động này, khi lang thang vô định trong cuộc hành 
trình tâm linh của mình, mà nhà sư thủ tòa do kinh nghiệm nhận thấy rằng 
đã đến lúc có thể có một lời khuyên bảo hợp thời đối với kẻ săn đuổi chân lý 
mòn mỏi này. Nhà sư chỉ đường cho Lâm Tế nhờ đó mà ngài có thể bước tới 
mục đích thực sự. Khi Tế bị Hoàng Bá đối xử một cách thô bạo, ngài không 
ngạc nhiên, không phân nộ; chỉ có điều là chẳng hiểu nổi những cây gậy trỏ 
vào cái gì nên mới lo rầu. Trên đường đến Đại ngu ngài phải suy nghĩ đề án 
này bằng cách điều động tất cả khả năng tâm trí của mình. Trước khi được 
khuyên nên hỏi Thầy về chân lý tối hậu của Phật pháp, tâm trí rối loạn của 
ngài vươn tới một cái gì để bám lấy: đôi tay ngài tợ hồ vươn ra khắp mọi 
phía hầu nắm lẫy một cái gì trong bóng tối. Trong tình cảnh tuyệt vọng đó, 
một ám thị hiện đến dưới hình thức “ba chục hèo” và nhận định của Đại Ngu 
về “gã hòa thượng hủ lậu tốt bụng” cuối cùng đã dẫn Lâm Tế năm lấy cái 
vật ma những ám thị trỏ vào đây. Nếu không có ba năm cần khổ tâm, lao 
động tỉnh thần và luống công săn tìm chân lý, sự khủng hoảng này có thê 
không bao giờ đạt tới được. Với nhiều ý tưởng xung đột Ấy, chúng ràng buộc 
với những màu sắc khác nhau của cảm giác, chúng được hỗn hợp, nhưng đột 
nhiên cuộn chỉ rối gỡ ra và được sắp xếp lại trong một trật tự mới mẻ và 
nhịp nhàng. 


——-O0O--- 


5.NHỮNG YÉU TÓ QUYÉT ĐỊNH KINH NGHIỆM THIÊN 


Từ những điển hình trên đây, được lựa chọn tùy hứng trong buổi đầu lịch sử 
của Thiền tông Trung Hoa, tôi. muốn nhận xét những sự kiện chính yếu sau 
đây về kinh nghiệm Thiên: 1) có một trang bị trí năng căn bản để làm chín 
muôi ý thức Thiền; 2) có một nỗi khát khao mãnh liệt muốn siêu việt chính 
mình, như thế có nghĩa là một Thiền gia chân chính phải ước mong vượt ìên 
những giới hạn bao quanh mình để làm thành một sinh mệnh cá biệt; 3) ở 
đây thường có một minh sư dắt dẫn và mở ra đường đi cho tâm hồn đang 
phân đấu; và 4) từ trong khu vực khôn dò xảy ra một cuộc đảo ngược toàn 
diện, và được gọi là “Ngộ”. 


1) Bảo rằng nội dung của kinh nghiệm Thiền phần lớn là trí năng, điều đó có 
thể nhận thấy dễ dàng; và nó cũng cho thấy rõ một khuynh hướng vô thần 
hay phiếm thần, nếu có thể áp dụng nhưng từ ngữ thần học ở đây, dù là hết 
sức đẻ đặt. Khi Bồ Đề Đạt Ma nói: “Hãy mang tâm đến ta an cho” hay Huệ 
Năng: “Đừng nghĩ đến thiện, đừng nghĩ đến ác, mà hãy nghĩ, ngay bây giờ, 
bản lai diện mục của ngươi là gì?”, hoặc Nam Nhạc: “Nếu nói là một vật, 
tức không trúng”; Mã Tổ: “Ta sẽ nói cái đó là gì, bao giờ nhà ngươi uống 
một hớp hết cả nước của Tây giang” - tất cả nhưng lời này điển hình là 
những lời không tình cảm, “không tôn giáo”, chỉ có thể nói chúng là những 
lời vô cùng bí ấn, và gần như là lời của trí thông minh. Dĩ nhiên, không nói 
theo ý nghĩa chuyên môn. So sánh với những diễn tả của Thiên chúa giáo 
như “vinh danh chúa”, “tình yêu chúa”, “hôn phối thần thánh”, v.v... kinh 
nghiệm Thiền có vẻ bị lột bỏ hết những xúc cảm của con người. Trái lại, nơi 
Thiền có một cái mà người ta có thể gọi là sự hiển nhiên lạnh lùng của khoa 
học, hay sự thật trần truồng. Như thế trong ý thức Thiền, chúng ta có thê nói, 
không có cái gì tương đương với sự nhiệt tâm của Thiên chúa giáo, vì ở đây 
vắng bóng một Thượng đề có nhân cách. 


Các môn đệ Thiền bên ngoài như chăng bận tâm đến những là “phạm tội”, 
“ăn năn”, “tha thứ”, v.v... Tâm tình của họ hắn là một mẫu siêu hình, nhưng 
thứ siêu hình học của họ không có những bản thể trừu tượng, sắc bén luận lý 
phân tích chi ly, mà chỉ có cái trí tuệ thực tiễn và những sự thật cụ thể. Đó là 
chỗ hoàn toàn khác nhau giữa Thiền tông Trung Hoa và Thiền của Đại thừa 
Ấn Độ. Như đã nói, Huệ Năng thường được coi là người đặc biệt thất học, 
nhưng tâm trí của ngài phải có chất siêu hình mới nắm trọn kinh Kim Cương 
dẫy đầy những quyết đoán siêu hình vô cùng sâu xa. Khi ngài đã thấu hiểu 
kinh Bát Nhã, cái chân lý mang chất siêu hình rất cao trong đó được xoay 
chuyền thành vấn đề thực tiễn: “bản lai điện mục của bạn trước khi sinh ra”, 
và câu nói của Mã Tổ: “uống một hớp cạn hết Tây giang” v.v... 


Các Thiền sư nhất định có nghiên cứu triết lý, nói theo nghĩa rộng, triết Phật 
và triết khác, trước khi các ngài hướng tâm vào Thiền; đó là điều có ý nghĩa. 
Ở đây tôi nói “triết lý đạo Phật” nhưng không phải triết theo nghĩa hẹp, vì nó 
không phải là kết quả của suy lý; nhất là một học thuyết như Tánh Không, 
hoàn toàn không do trí lực tư duy, mà là sự phát biểu của một trí giác trực 
khởi trong đó tâm trí nắm lấy bản tính chân thật của hiện hữu không qua 
trung gian luận lý. Đó là cung cách phát biểu “NHẤT THIẾT PHÁP 
KHÔNG” (Sarvadharmanamsunyata). 


Nhưng ai chỉ nghiên cứu đạo Phật theo phương diện “siêu hình” của nó đều 
quên rằng siêu hình học của đạo Phật không gì khác hơn là một tuệ giác sâu 
xa căn cứ trên kinh nghiệm chứ không phải là sản phẩm của phân tích trừu 
tượng. Do đó, khi một kẻ thực tâm truy tầm chân lý nghiên cứu những kinh 
như Lăng Già (Lankavartara) hay Kim Cương (Vajracchedika), người ẫy 
không thể khinh suất đối với những quyết định táo bạo và tuyệt đối ở đây; sự 
thực y bị choáng váng, rút lui hay khiếp sợ. Nhưng đây còn có một năng lực 
lôi cuốn y dù y cỗ gượng. Y bắt đầu suy nghĩ về chúng, rồi muốn tiếp xúc 
với chính chân lý, sau hết y thấy mình đã nhìn sự thật bằng đôi mắt riêng của 
mình. Những sách vở thông thường về triết lý chăng đưa ai đến trực giác này 
vì chúng chỉ là triết học không hơn không kém; bất cứ chân lý nào mà triết 
lý rao giảng đều vô hiệu, chẳng thể mở ra cho người học một cái nhìn mới 
mẻ. Nhưng khi người ta nghiên cứu kinh Phật, chúng chứa đựng các lời lẽ 
của những tâm hồn sâu sắc nhất của tôn giáo, người ta được lôi cuốn hướng 
vào trong những tàng ân sâu của tâm thức; cuôi cùng họ mới tin chắc rằng 
những lời lẽ ây quả thực g1ao tiếp với căn cơ của thực tại. 


“sự è? 


Cái mà người ta nghĩ hãy đọc, luôn luôn được quy định bằng giới từ 
nó không đưa cho ta bản thân của sự vật. Không phải chỉ nói suông về nước, 
chỉ thấy suông về suối, mà phải uống thật sự mới thỏa mãn hoàn toàn cơn 
khát. Nhưng nếu mới làm quen với các kinh này thì cần phải thấy con đường 
được chỉ điểm và phải biết tìm kiếm bản thân của sự vật ở nơi nào. Không 
có chỉ điểm này hăn là chúng ta không thẻ biết tập trung nhưng nỗ lực của 
mình như thế nào và ở đâu. Vì vậy, kinh nói: ““Fa vừa là đạo sư vừa là chân 
lý”. 

Như vậy chúng ta có thể thấy rằng cái hành tích đưa tới kinh nghiệm Thiền 
không phải là sự tôn thờ, tuân phục, sợ hãi, yêu thương, tin tưởng, nhẫn nại 
hay bất cứ cái gì thường là đặc sắc cho một tâm hồn của con chiên ngoan 
đạo; nhưng đó là cuộc tìm kiếm những gì mang lại thanh bình và hòa điệu 
của tâm hồn bằng cách chế ngự những mâu thuẫn và nối kết những cuộn chỉ 
rối lại thành một đường thẳng liên tục Bất cứ ai khao khát Thiền đều cảm 
thấy có cái khát vọng liên tục và kịch liệt này đối với sự thanh bình và sung 
mãn của tâm hôn. Thường thường, y tìm cách đề thấu hiểu - bằng trí lực - về 
bản thân và về thế giới, nhưng điều ấy nhất định không làm y thỏa mãn hoàn 
toàn được, và y cảm thấy bị thôi thúc đi sâu vào nữa hầu để cuối cùng đi tới 
căn cơ kiên cố của thực tại. 


Điền hình như Đức Sơn, khi nghiên cứu kinh Bát Nhã, rồi nắm lấy Tánh 
Không băng khái niệm và lây thê làm hài lòng, nhưng khi nghe nói đên học 


thuyết ở phương Nam thì sự thanh bình của mình bị xáo trộn. Động lực bên 
ngoài thúc đây ngài đi xuống phương Nam là để đập tan ngụy Thiên, nhưng 
chắc chăn trong lúc ấy, ngài cũng cảm thấy có sự bất an ân nắp sâu trong 
tâm thức mình dù bề ngoài thì quả quyết trấn áp cảm giác này bằng suy luận. 

Thế Tôi hỏng, vì cái mà ngài muôn đè bẹp đột nhiên ngóc đầu dậy - có lẽ đây 
là nỗi phiền muộn không cùng - khi ngài bị bà chủ quán trà thách thức. Cuối 
cùng ở Long Đàm, ngọn đuốc bị thôi tắt đặt ngài vào nguyên xứ của mình từ 
khởi thủy. Quả tình, ngài chưa từng có một ý tưởng nào đối với cái chung 
cục này, bởi vì không ai có thể có tiên liệu nào trong kinh nghiệm của Thiên. 
Từ đó, nghĩa là sau khi đạt tới tuệ giác của Thiền, ngài nghĩ cách vung gậy 
là điều duy nhất hướng dẫn môn đồ của mình đi vào kinh nghiệm của Thiên. 


Ngài không bao giờ cầu nguyện, sám hối, không bao giờ tu tập nhưng gì 
thông thường gọi là những hành vi tôn giáo[36]; bởi vì, lễ Phật[37] , cúng 
dường Xá lợi, tụng đọc kinh điển, và niệm Phật[38§]- những thứ này mà được 
thực hành chỉ vì chư Phật đã từng thực hành, và hiển nhiên, chăng vì một lý 
do nào khác. Thái độ ấy của Thiền sư được chứng thực bằng những nhận 
định của Hoàng Bá[39] khi được hỏi về lý do của nhưng hành vi sùng đạo. 


2) Cái công phu[40] khốc liệt vừa kể là thế lực điều động ý thức Thiền. 
“Hãy cầu xin vì người sẽ được cho; hãy tìm kiếm vì ngươi sẽ thấy; hãy gõ 
cửa vì ngươi sẽ được mở. Đây cũng là huấn thị thực tiễn dẫn tới kinh 
nghiệm của Thiền. Nhưng vì cầu xin và tìm kiếm ấy hoàn toàn là chủ quan 
và các ký sự của Thiền không nói nhiều về phương diện này, nhất là những 
trong giai đoạn đầu của lịch sử Thiền, do đó, tầm quan trọng của nó phải suy 
tư những cơ duyên khác nhau về kinh nghiệm. Có thể thấy nơi Huệ Khả sự 
hiện diện và nhiệt tình của tỉnh thần săn đuổi tìm tòi này, khi truyền thuyết 
nói ngài đứng mãi ngoài tuyết; khát vọng học hỏi chân lý của thiền ở đây 
thật là vĩ đại. Những tác giả về tiểu sử của Huệ Năng chú trọng đến sự thiếu 
học của ngài, coi nặng bài kệ thuyết về “Tánh không” của ngài, và quên nói 
đến đời sống nội tâm của ngài suốt trong những tháng làm việc giã gạo. 
Cuộc hành trình đài và nguy hiểm của ngài từ phương Nam đến chùa Hoằng 
Nhẫn phải là một ý đồ to lớn vào thời bây giờ, nhất là khi chúng ta biết rằng 
ngài chỉ là một gã dân quê nghèo nàn. Tiểu sử chép ngài có đọc hay nghe 
kinh Kim Cương: điều đó chắc chắn phải làm sôi động một khát vọng vô 
cùng mãnh liệt trong ngài là muốn hiểu thực sự trọn ý nghĩ của kinh. Nếu 
không, ngài chẳng dám thực hiện cuộc hành trình đầy mạo hiểm như thế; vả 
vậy, những lúc làm việc tại trù phòng tâm trí ngài phải ở trong một trạng thái 
phân khích dữ dội, hết sức hăng hái lăn mình vào cuộc săn đuổi chân lý. 


Trong trường hợp Lâm Tế, đến việc hỏi thầy cái gì cũng chẳng biết. Nếu đã 
biết, mọi việc chắc sẽ xảy ra dễ dàng hơn. Ngài chăng biết mình có lỗi lầm 
nào đó, vì cảm thấy không bằng lòng với chính mình; tìm kiếm một thực tại 
xa lạ mà không biết nó là cái gì. Nếu biết rõ, thì đã có giải đáp rồi. Tâm trí 
ngài như một dấu hỏi to tướng chăng đặt vào đâu nhất định; tâm như thế 
nào.. thế giới như thế ấy; cũng như dấu hỏi không dính vào đâu cả, cũng thế, 
chẳng có gì xác định bất cứ ở đâu. 


Phải qua một thời gian dài vô cùng tuyệt vọng mới ra khỏi bóng tối như thế. 
Quả thực, đây chính là tâm trạng khiến cho Lâm Tế không biết nên hỏi Thầy 
điều gì. Về phương diện này, không giống Huệ Năng đã có sẵn một vấn đề 
nhất định để giải đáp ngay trước khi đến tìm Hoằng Nhẫn; đó là vấn đề lãnh 
hội kinh Kim Cương. Tâm trí của Huệ Năng có lễ đơn giản và rộng rãi hơn, 
còn Lâm Tế, cũng như Huệ Khả, có thể nói đã “nhuộm” sẵn màu sắc trí 
thông minh; và cả hai đều cảm thấy có một nỗi bất an nào đó của tâm trí, 
duy chỉ không biết làm sao tháo gở những rối rắm do chính cái học của mình 
đã làm cho tệ hại. Lúc vị thủ tòa dạy Lâm Tế hỏi Thấy về “yêu chỉ của Phật 
pháp”, quả thực đây là đã trợ giúp rất nhiều, vì bấy giờ Lâm TẾ có chỗ tựa 
hẵn hòi. Nỗi bất an thường si của người được đặt vào điểm sắc bén, nhất 
là lúc lãnh đủ “ba chục gậy”. 


Trái cây thao thức đã chín muôi và sẵn sàng rụng xuông đât. 


Chấn động cuối cùng - phải nhận đây là một chấn động rất khốc liệt - đã 
được Hoàng Bá gây ra. Giữa chấn động này và lúc rụng hắn xuống với Đại 
Ngu, dâu hỏi của Lâm Tế trỏ vào một sự thực cụ thể duy nhất, nơi đây, cả ba 
năm cần khổ được tập trung cao độ. Không có sự tập trung ấy ngài đã chắng 
thê thốt lên “Phật pháp của Hoàng Bá không có chi nhiều” 


Cũng nên nói vài lời về tự kỷ ám thị, nó thường pha trộn với kinh nghiệm 
của Thiền. Trong tự kỷ ám thị, không có hành tích của trí thông minh, không 
có việc tìm kiếm ráo riết kèm theo một cảm giác sắc bén về nỗi bất an. 
Trong tự kỷ ám thị, một mệnh đề xác định được nêu lên cho chủ thể, được V 
chấp nhận một cách tuyệt đối và thành tâm. Y có ngay trước mắt một kết 
quả cụ thể mà y mong ước làm phát sinh trong mình bằng cách chấp nhận 
mệnh đề ẫy. Ở đây, ngay từ đầu mọi sự đã được xác định, tiên quyết và chỉ 
thị rôi. 


Trong Thiên, có một cuộc tìm tòi, của trí thông minh, vê chân lý tôi hậu, mà 
trí lực không thỏa mãn nôi: chủ thê bị bắt buộc phải lặn sâu nữa, dưới những 


lớp sóng của tâm thức thường nghiệm. Điều này gặp phải những khó khăn vì 
y chăng biệt lặn thê nào và lặn ở đâu. 


Y hoàn toàn mù tịt, chăng biết làm sao để tiễn tới, kịp khi, chăng hiểu làm 
sao y đột nhiên đụng vào cái chốt mở ra một chân trời mát mẻ. Tình trạng bế 
tắc tâm lý này, kèm theo cái việc “đập cửa” liên tục, bất đoạn và quả quyết 
là một giai đoạn tối cần thiết đưa tới kinh nghiệm của Thiền. 


Ở đây Tười ta có thể thấy có một thứ tâm lý tự kỷ ám thị, được hiểu theo 
một tiến trình cơ giới, nhưng toàn bộ tiến trình mà cơ giới tâm lý tựa vào 
hoàn toàn khác hắn với những gì mà người ta biết đến, theo từ ngữ này. 


Cuộc tìm tòi có tính chất siêu hình, được coi như một hành tích trí năng của 
tâm thức Thiền, mở ra một giai đoạn mới mẻ trong cuộc đời của Thiền giả. 
Công cuộc tìm tòi này kèm theo một cảm giác mãnh liệt về nỗi bất an; hoặc 
có thể nói, trên phương diện trí năng, cảm giác này được giải thích như là 
một cuộc tìm tòi. Dù trên phương diện cảm xúc, cuộc tìm kiếm này là một 
trạng thái bất ôn, hay dù sự bất ồn này, trên phương diện trí năng, là một 
cuộc săn đuôi cái gì xác định - cả hai trường hợp, toàn thể sinh mệnh của cá 
thể đều nhắm tìm thấy một vật làm sở y để có thể nghỉ ngơi yên lành trên đó. 
Cái tâm trí đang săn đuôi bị dồn vào thế cùng vì những nô lực của y chăng 
mang lại kết quả nào, nhưng khi đụng vào đích điểm thì nó gãy đồ hay vỡ 
tung và toàn bộ cơ cầu của tâm thức mang một sắc thái hoàn toàn khác hắn. 
Đây là kinh nghiệm Thiền. Tìm tòi, săn đuổi, chín muôi và nứt vỡ - kinh 
nghiệm diễn tiễn như thế. 


Công cuộc tìm tòi này thường được thực hiện dưới hình thức tư duy, ít 
QUÁN (vipasyana) hơn ĐỊNH (dhyàna). Tư thế ngồi tréo chân theo kiểu Ấn 
Độ như được chỉ dẫn trong tập tiêu luận nhan đề Tọa Thiền Nghi. 


Trong tư thế này thường được dân Ấn và các Phật tử coi như là tư thế tốt 
nhất của thân dành cho hành giả ; hành giả tập trung. tất cả năng lực tinh thần 
của mình gắng sức vượt qua khỏi “ quan ải” tính thần mà y bị dồn vào đấy. 
Vì trí lực đã cho thấy nó không thê thành tựu cứu cánh này, hành giả phải 
nhìn đến một thế lực khác, nếu y có thê tìm thấy. Trí năng biết cách dẫn y 
vào ngõ cụt này, nhưng lạ thay nó không thê dẫn y ra. 


Thoạt tiên, hành giả biết là cùng đường lần tránh, nhưng phải thoát ra, bất cứ 
bằng cách này, dù tốt hay xấu. Y đã đi tới đoạn chót của hành trình và phía 
trước y là một hỗ thắm đen tối đang há miệng. Không có ánh sáng chỉ cho y 
một con đường khả đĩ vượt qua, cũng không thấy có đường nào để rút lui. Y 


cứ bị bức bách phải tiễn tới. Trong cơn gió khủng hoảng này, y chỉ còn cách 
duy nhất là nhảy, nhảy vào sự sông hay sự chết. Có lẽ là sự: chết, y cảm thấy 
sự sống không thể kéo dài thêm nữa. Tuyệt vọng, nhưng vẫn có cái gì giữ y 
lại; y không thê hoàn toàn phó thác mình cho cái ẩn mặt. 


Khi y đạt tới giai đoạn này của Dhyana (Thiền), tất cả suy luận trừu tượng 
dừng lại; vì năng tư duy và sở tư duy không còn đối lập nhau nữa. Toàn thê 
sinh mệnh của y - nếu chúng ta có thê nói thế - chính là cái được tư duy. 
Hoặc có lẽ nói đúng hơn, toàn thể sinh mệnh của y là cái VÔ TÂM (acitta). 
Chúng ta không còn có thể mô tả trạng thái tâm thức này trong phạm vi luận 
lý hay tâm lý nữa. Ở đây bắt đầu một thế giới mới mẻ của những kinh 
nghiệm riêng tư mà ta có thê gọi là “nhảy vọt” hay “buông mình xuống dốc 
thăm”. Thời kỳ ấp ủ đã đến lúc chung cục. 


Cần phải hiểu rõ rằng thời kỳ ấp ủ này, xen giữa công cuộc tìm kiếm có tánh 
cách siêu hình và kinh nghiệm riêng biệt của Thiền, không phải là một giai 
đoạn an nhiên thụ động, mà là một nỗ lực phi thường, trong đó toàn thể tâm 
thức được tập trung vào một điểm duy nhất. Cho tới khi toàn thể tâm thức 
thực sự nắm chắc được điểm này, nó vẫn phải duy trì một cuộc chiến đấu dữ 
dội chống lại những ý tưởng gián tạp. Có thể nó không ý thức về cuộc chiến 
đấu này, nhưng, không hơn không kém, đó cũng là một cuộc tìm kiếm hăng 
say, hay một cái nhìn soi thắng vào bóng tối của vực thắm. Sự chú tâm trên 
một điểm (ekàgra) được thê hiện khi nào bộ máy nội tâm sẵn sàng cho một 
thảm họa chung quyết. Thảm họa này diễn ra tình cờ, nếu chỉ nhìn ở bề mặt, 
nghĩa là, khi có tiếng động đập vào màng nhĩ, hay khi một vài lời được thốt 
ra hay khi một biến cố bất ngờ xuất hiện, tức là khi có một tri giác nào đó 
khởi lên. 


Chúng ta có thể nói rằng ở đây một tri giác khởi lên trong hình thái thuần 
túy và đơn giản nhất của nó, trong hình thái mà nó hoàn toàn không bị 
nhuộm màu phân tích của trí lực hay phản tĩnh băng ý niệm. Nhưng lối giải 
thích theo nhận thức luận về kinh nghiệm của Thiền không làm bận tâm một 
hành giả của Thiền, vì y luôn luôn chuyên tâm thấu hiểu chân thật ý nghĩa 
Phật pháp, như học thuyết về Tánh Không hay tính thanh tịnh bản hữu của 
Pháp thân (Dharmakàya) nhờ đó mà y tạo được sự thanh bình của tâm trí. 


3) Khi ý thức thiền đã tăng cường đến cao độ, sự hướng dẫn của minh sư vô 
cùng hữu ích mang đến giai đoạn bùng vỡ chung quyết. Như trong trường 
hợp Lâm Tế, cả đến việc hỏi Hoàng Bá cái gì cũng không biết; một người 
học thiền thường hay mù tỊt về việc làm của chính mình. Nếu để cho y tự ý 


hành động như trong trường hợp này; sự tán loạn tâm thần có thể lâm vào 
tình trạng thảm hại. Hoặc kinh nghiệm của y không thê đạt tới mục tiêu cứu 
cánh, vì y phải dừng lại thực sự trước khi đi đên giai đoạn chín muôi trọn 
vẹn. 


Thường thường một hành giả hay thỏa mãn với giai đoạn trung glan mà y 
cho là cùng đích vì không biệt. Minh sư không những chỉ cân thiệt đê khích 
lệ hành giả tiêp tục tiên tới mà còn chỉ cho y biệt mục tiêu của mình năm ở 
đâu. 


Thực ra, nếu như chỉ nhận xét theo trí thông minh thì đấy chăng phải là một 
chỉ điểm. Hoàng Bá cho Lâm Tế “ba chục gậy”, Long Đàm thổi tắt ngọn 
đuốc, và Huệ Năng hỏi Minh về bản lai diện mục. Nói theo luận lý, tất cả 
những chỉ điểm này không có ý nghĩa gì hết, chúng vượt ra ngoài lề lối của 
lý trí. Chúng ta có thể nói răng những chỉ điểm ấy không theo tập quán trần 
tục vì chúng không đưa cho chúng ta một đầu mối để có thê khởi sự suy 
diễn. Nhưng vì Thiền không can dự gì đến việc tiến hành suy luận, cho nên 
sự chỉ điểm không cần phải là một chỉ điểm theo lề lối bình thường. Một cái 
tát vào mặt, một cái vÕ vào vai, hay một lời thốt lên chắc chắn là công việc 
chỉ điểm, khi ý thức Thiền đã đạt tới giai đoạn chín mùi thực sự. 


Như vậy, một đẳng là sự chín muồi và một đẳng là sự chỉ điểm, cả hai phải 
diễn ra đúng lúc; nếu bên này không hoàn toàn chín muỗi, hay nếu bên kia 
không làm sao chỉ điểm được, thì cái cứu cánh mong mỏi không bao giờ 
được đạt đến. Khi con gà con sẵn sàng ra khỏi vỏ trứng, gà mẹ biết ngay và 
mô vào vỏ, tức thì, một thế hệ mới của nòi gà nhảy ra. 


Nơi đây, chúng ta hắn có thể quả quyết rằng sự chỉ điểm hay sự chỉ dẫn này, 
song song với sự trang bị cơ bản, hơi có tính cách triết lý, của hành giả 
Thiền, nó xác định nội dung của ý thức Thiền và một khi nội dung này được 
đây đến một tình trạng chín muôi trọn vẹn.. chắc chắn nó vỡ tung ra thành 
kinh nghiệm của Thiền. Trong trường hợp này, chính kinh nghiệm - giả sử 
chúng ta có thể có trong hình thái thuần túy và nguyên thủy nhất - đáng được 
coi là cái hoàn toàn tây xóa hết mọi thứ màu sắc, Phật giáo hay Thiên Chúa 
giáo Đạo gia hay Vedanta. Như thế, trong toàn thể, phải coi kinh nghiệm 
như là một biến cố tâm lý không can dự đến triết học, thần học hay bất cứ 
giáo thuyết tôn giáo đặc biệt nào. Nếu không có một hành tích triết học, hay 
một khát vọng tôn giáo, một bất ôn của tinh thần, thì vẫn đề là tìm hiểu xem 
có phải kinh nghiệm chỉ có thể xuất hiện như một sự kiện tâm thức. Nếu 
vậy, không thể coi tâm lý học độc lập với triết học hay một bộ phận riêng 


biệt của các giáo thuyết tôn giáo. Kinh nghiệm Thiền là thực sự xuất hiện 
như thế, và cuối cùng được quy định như một hệ thống những trực giác của 
Thiền, thì trên nguyên tắc, điều ấy băng vào sự chỉ dẫn của minh sư nhưng 
nó có vẻ bí ân, bởi vì không có nó thì không thể có kinh nghiệm thực sự. 


Điều đó cắt nghĩa tại sao sự ấn chứng của minh sư là cần thiết để chứng 
nhập tính cách chính thống của kinh nghiệm Thiền, và thêm nữa, tại sao lịch 
sử của Thiền quá chú trọng trên sự truyền thừa chính thống của nó. Chúng ta 
đọc thấy trong Pháp Bảo Đàn Kinh của Huệ Năng : 


Huyền Giác (kh. AD. 713) đặc biệt tính thông pháp môn CHỈ QUÁN 
(Samatha Vipasyana) của Thiên thai tông. Nhân đọc Kinh Duy Ma Cật 
(Vimalakirti) mà tỏ ngộ được tâm địa. Huyền Sách, một môn đệ của tổ, một 
hôm đến tìm Giác. Họ say sưa bàn bạc về Phật pháp, và Huyền Sách thấy 
rằng những nhận định của Huyền Giác hoàn toàn phù hợp với chư Tổ, dù 
chính Huyền Giác không để ý. Sách hỏi : “Bốn sư của nhân giả là ai vậy?”. 
Giác đáp: “Đối với sự hiểu biết của tôi về các kinh điển thuộc Phương đăng 
bộ (Vaipulya)[41] mỗi kinh đều có thầy ấn chứng. Về sau, nhờ đọc Kinh 
Duy Ma Cật (vimalakirti) tự tôi thâm nhập giáo lý của Phật tâm tông|42|, 
nhưng chưa có ai ân chứng cho quan ‹ điểm của tôi. Sách nói: “Thời Oai Âm 
Vương Phật (Bhishmasva-raja)[43] về trước không cần có ấn chứng, nhưng 
sau thời này những ai tự mình chứng ngộ mà không có thầy đều thuộc phái 
thiên nhiên ngoại đạo”. Giác yêu cầu: “Vậy xin nhân giả làm chứng cho tôi 
đi”. Nhưng Sách bảo: “Lời nói của tôi thấp kém lắm. Bây giờ Lục tổ đang ở 
Tào Khê, mọi người tự bốn phương kéo về tụ tập để tiếp thọ chánh pháp 
(Dharma). Chúng ta hãy đi kiếm ngài...”[44] 


4) Nếu ý thức Thiền đã được đưa lên đến cao độ mà không bùng vỡ thành 
chứng ngộ, chúng ta có thê nói ấy là chưa đạt tới điển cao nhất của cao độ; 
bởi vì khi đã đạt được đến đấy, chăng có đường lỗi nào khác hơn là đi đến 
chỗ chung cục quyết định được coi như là chứng ngộ. Như chúng ta đã thấy, 
sự kiện này được Đại Huệ đặc biệt lưu ý coi như là đặc sắc của kinh nghiệm 
Thiên. Bởi vì, theo Đại Huệ, nơi nào không có Ngộ, ở đó không có Thiên. 
Vậy ra, cuối cùng Ngộ được coi như là kinh nghiệm Thiền đúng nghĩa nhất 
vào thời Đại Huệ, và ngay cả trước thời này; Đại Huệ và môn phái của ngài 
tích cực cỗ súy, chống lại một vài khuynh hướng phát sinh giữa các môn đệ 
Thiền đe dọa phát hoại sinh mệnh của Thiền; những điều ấy chứng tỏ răng 
sự phát triển của việc tụ tập công án là điều chắc chắn trong lịch sử ý thức 
Thiền - quả thực nó chắc đến độ nếu không phát triển rồi thì chính Thiền 
cũng sẽ không tồn tại nữa. 


-—=OÔ0O--- 


6.HÀNH TÍCH TÂM LÝ VÀ NỘI DUNG CỦA KINH NGHIỆM THIÊN 


Từ buổi sơ khai, sự hành trì của Thiền đã bị hiểu lầm là chủ trương tịch mặc 
hay một thứ kỹ thuật trấn an tâm thần mà thôi. Nhân đó mới có lời khuyên 
thiết tha của Huệ Năng và lời cảnh giác của Nam Nhạc nói với Mã Tổ[45]. 
Lối ngồi tréo chân là cái vẻ ngoài của Thiền, còn mặt trong ý thức Thiền 
phải được nuôi dưỡng cho chín muồi. Bao giờ nó hoàn toàn được chín muồi, 
chắc chắn nó sẽ bùng nỗ thành chứng ngộ; mà chứng ngộ là một cái nhìn soi 
thắng vào Vô thức. Trong kinh nghiệm của Thiền vẫn có phần trí tuệ, và đây 
là điều xác định toàn thê quá trình của môn Thiền học. Đại Huệ rất lưu ý về 
sự kiện này và không ngớt bảo vệ nó chống lại các tông phái khác. 


Chứng ngộ hay kinh nghiệm Thiền không phải là thành quả của mặc tọa hay 
chỉ có tính cách thụ động, mà chính các môn đệ Thiền thường hay nhằm lẫn. 
Sự chứng ngộ vừa nói có thể suy diễn từ những phát ngôn hay những dáng 
điệu chúng tiếp theo biến cổ chung quyết. Chúng ta sẽ giải thích như thế nào 
về phát ngôn của Lâm Tế, “Phật pháp của Hoàng Bá chăng có chi nhiều?” 
Lại nữa, giải thích như thế nào về cú đắm của ngài tặng cho cạnh sườn của 
Đại Ngu? Những điều này cho thấy rõ rằng rằng trong kinh nghiệm của ngài 
nó có tính cách chủ động và liễu giải. Ngài đã nắm chắc được những gì phù 
hợp sự chuẩn y của mình. 


Chắc chắn ngài đã tìm thấy cái mà mình đã đeo đuôi bao lâu, dù ngay lúc bắt 
đầu đeo đuổi vẫn không biết rõ cái đó là nghĩa gì - làm sao lại có thê thế 
được? Nếu ngài vẫn hoàn toàn thụ động, thì chăng bao giờ có thê quyết đoán 
tích cực như vậy nổi. Còn về cái điệu bộ của ngài, nó tự tin biết bao, phát 
sinh từ xác tín tuyệt đối của mình! Chăng có thụ động chút nào ở đó cả.[46] 


Tình cảnh này được Đại ứng Quốc Sư (Dai-o Kokushi) diễn tả rất rõ. Ngài 
nói: “Giáo ngoại biệt truyền” nghĩa là phải lý hội thấu đáo ngay một câu 
kinh bằng cách đập vỡ cả kính lẫn ảnh, bằng cách vượt qua mọi hình thái ý 
niệm, không phân biệt mê và ngộ, không chú ý đến hiện tại hay sự văng mặt 
của tâm tưởng, không bắt không bỏ hai đường thiện và ác. Chỉ có một câu 
mà Thiền gia nên ra sức công phu và tìm thấy giải đáp chung quyết là “Bản 
lai diện mục của ta là gì?” 


Khi tìm cách trả lời câu này, đừng có nghĩ tưởng đến ý nghĩa của nó, đừng 
cô tình tránh né nó, đừng suy luận về nó, cũng đừng buông bỏ hoản toàn suy 


luận, hãy trả lời thắng khi được hỏi chứ đừng suy xét, cũng như cái chuông 
khi gõ vảo thi ngân lên, cũng như khi gọi tên một người thì y trả lời Nếu như 
không có truy tầm, tư khảo, không có găng lãnh hội nghĩa lý của câu, bất cứ 
thế nào đi nữa, sẽ không có trả lời - rồi ra chẳng có giác ngộ. 


Mặc dù khó mà xác định nội dung của kinh nghiệm Thiền nếu chỉ nhờ vào 
những lời nói và những cử chỉ vô tình phát biểu theo kinh nghiệm - mà sự 
thực nó chính là một công trình học tập cá biệt - tôi sẽ đưa ra ở nhưng phụ 
lục một vài trường hợp điển hình chúng được lượm lặt không: nhất định, từ 
lịch sử của Thiên|47 ]. Xét theo những khẩu quyết được trích dẫn này, chúng 
ta có thể nói rằng tất cả những tác giả đó đã có một tri giác nội tâm, chúng 
thúc đây mọi hoài nghi và thao thức đến kỳ cùng mà họ đã từng chịu đựng; 
thêm nữa, chúng ta có thê thấy rằng bản chất của tri giác nội tâm này không 
cho phép chúng ta trình bày theo pháp thức suy luận bởi vì nó không có 
quan hệ luận lý kiểu tiền nhân hậu quả. 


Đại khái, chứng ngộ được diễn tả thành những lời khó hiểu đối với tâm trí 
phàm phu; đôi khi lối diễn tả này chỉ có tính cách tự thuật về kinh nghiệm 
cảm giác, thường là vô nghĩa đối với những ai chưa hề có cảm giác như vậy. 
Còn về phương diện trí lực; có một cái hố khó vượt qua giữa vẫn đề đi trước 
và giải đáp của nó theo sau; cả hai chẳng có quan hệ hợp lý. Khi Lâm Tế hỏi 
về yếu chỉ của Phật pháp, ngài lãnh đủ ba chục gậy của Hoàng Bá. Sau khi 
_ chứng ngộ và đâ thấu hiểu nghĩa lý của kinh nghiệm của mình, ngài chỉ 

0i: “Phật pháp của Hoàng Bá chăng có chi nhiều”. Chúng ta mù tịt không 
biết cái chẳng có chỉ nhiều này là cái gì. Rồi khi Đại Ngu hỏi “cái gì” ấy là 
gì, Lâm Tế chỉ tống cho cạnh sườn ngài một chưởng. 


Những cử chỉ và những lời nói vừa kế không cho kẻ ngoại cuộc thấy rõ nội 
dung của chính kinh nghiệm. Hình như họ nói với nhau băng dấu hiệu. Tính 
cách gián đoạn hay bất nhất về luận lý này là đặc chất của tất cả giáo lý 
Thiền. Khi ngài Thanh Bình[48] được hỏi về ý nghĩa Đại thừa là gì, ngài 
đáp: “Dây thừng”. Khi được hỏi về Tiểu thừa, ngài đáp “Xâu tiền”; về các 
pháp hữu lậu (àsrava): “Giỏ tre”; về các pháp vô lậu (anàsrava): “Chén gỗ”. 
Những câu trả lời này có vẻ vô nöhfD: nhưng dưới con mắt của Thiền chúng 
được chấp nhận dễ dàng, vì nhờ đó mà người ta bắt đầu qua tính chất bất 
nhất về luận lý. Rõ ràng kinh nghiệm Thiền mở ra cánh cửa khép kín, bộc lộ 
tất cả kho tàng cất giấu sau đó. Nó đột nhiên nhảy vọt lên khía cạnh khác 
của luận lý và bắt đầu một thủ thuật biện chứng riêng biệt của mình. 


Về mặt tâm lý, khi nào người ta làm được những việc gọi là “buông bỏ” hay 
“buông mình trên vực thăm” thì điều vừa nói trên được thành tựu. Hành vi 
“buông bỏ” đó chỉ cho đức tính đũng cảm dám mạo hiểm; nó nhảy vào 
cái xa lạ nằm ngoài cương giới của nhận thức tương đối. Cảnh giới xa lạ của 
tính chất bất nhất về luận lý ấy phải được thám hiểm riêng tư; vả đây là nơi 
mà luận lý học trở thành tâm lý học; là chỗ mà tư biện phải nhường bước 
cho kinh nghiệm sống. 


Thế nhưng, chúng ta không thê “buông” mình, chỉ vì không muốn thế. Nó có 
vẻ dễ thực hiện, nhưng thực tình đó là khả năng hành động chung quyết của 
một chúng sinh, vì nó chỉ được thực hiện bao lâu chúng ta hoàn 
toàn xác tín rằng không còn đường lối nào khác để giải quyết cục diện. Luôn 
luôn chúng ta biết mình có một sợi dây ràng buộc, chắc chắn là rất mong 
manh, nhưng đến lúc bức thử mới hay nó chắc biết dường nào? Nó cứ mãi 
kéo chúng ta lại khi chúng ta muốn gieo mình xuống chân của một Đắng Đại 
từ, hay khi được thôi thúc hãy đồng nhất với một nguyên nhân cao cả hay 
với một thực thể bao la hơn bản ngã nhỏ hẹp này. Trước khi đủ sức làm 
được như vậy, phải trải qua biết bao là “săn đuổi”, “khổ cầu”, “Ấp 
ủ149].Chỉ khi nào tiễn trình này đến lúc chín mùi thì mới có thê làm nỗi cái 
việc “buông bỏ” ấy. Chúng ta có thể nói: sự “khổ cầu” ấy là một hình thức 
tôi luyện. 


Bao lâu tất cả mọi dấu vết ngã ái được gạn sạch, “hữu ái”[50] bị đè bẹp hẳn, 
và trí lực rời khỏi chấp trước phân biệt năng và sở, bấy giờ mọi khô cầu mới 
dừng lại, sự tôi luyện được hoàn thành, và sự “buông bỏ” mới sẵn sảng xuất 
hiện.[51]Vì vậy, hết thảy các thiền sư đều rất chú tâm quan sát toàn thể tiến 
trình “cần khổ và truy cầu”. Để buông bỏ được toàn triệt, tiến trình cơ bản 
cũng phải toàn triệt. Các ngài thảy đều giảng dạy cần phải theo đuôi sự truy 
cầu này như chiến đấu với một kẻ tử thù, hay “như một mũi tên độc đang 
căm vào yếu huyệt của thân thể”, hoặc “như đang ở giữa những ngọn lửa 
hừng hực tứ phía”, hoặc “như trẻ thơ mất cha mất mẹ”, hoặc như bị điễm 
nhục vì không trả nồi món nợ một nghìn thỏi vàng. 


Ngài Thánh Nhất Quốc Sư (Shoíchi Kokushi)[52], tổ khai sơn chùa Đại giác 
(Tòkukuji) ở Nhật, khuyên: “Hãy nghĩ răng ta đang rơi xuống một giếng cô 
rất sâu: ý nghĩ duy nhất bây giờ là phải lên khỏi nơi đây, và thấy mình chắng 
mong gì tìm được lối thoát; từ sáng đến tối chỉ để một ý nghĩ ấy canh cánh 
trong lòng”. Bao lâu tâm trí của mình hoàn toàn chuyên vào một ý nghĩ độc 
nhất như vậy, bấy giờ sự bừng tỉnh phát hiện một cách lạ lùng kỳ diệu ở 
trong mình. Mọi “truy cầu và cần khổ” đều dừng lại, cùng lúc, người ta có 


cảm giác rằng cái mình mong ước là đây và tất cả đều thích đáng với thế 
giới và với chính ta, và đây là lần đầu tiên vẫn đề được hóa giải trọn vẹn như 
lòng mong mỏi. Người Trung Hoa có câu: “Cùng thì không”. Ki tô giáo dạy: 
“Cực điểm của con người là cơ hội của Chúa”. 


Công việc chính yếu phải làm khi một người thấy mình gặp phải tình trạng 
quân trí này là tận lực “truy cầu và cần khổ”, nghĩa là tập trung tất cả năng 
lực của mình trên một điểm duy nhất và nhằm vào mục tiêu xa nhất mà mình 
có thể nhảy tới trong cái lỗi công kích chính diện này. Dù y đang ấp ủ một 
vẫn đề hóc búa của triết học, của toán học, hay trù định một phương diện 
thoát khỏi những điều kiện áp bức, hay tìm kiếm một thông lộ giải thoát 
khỏi một cảnh ngộ gần như vô vọng; tâm trí của y, nói theo khía cạnh tâm lý 
bị dồn vào biên tế của năng lực, nhưng một khi biên tế này bị vượt qua, thì 
một dòng suối năng lực mới trào ra, dưới một hình thức nào đó. 


Về mặt vật lý, một khi thể hay nhẫn lực phi thường trỗi dậy khiến cho chính 
y cũng phải ngạc nhiên, trên khía cạnh đạo đức một người lính thường tỏ ra 
vô cùng gan dạ trên chiến trường, dám làm những việc mạo hiểm; về mặt trí 
năng, một triết gia, nếu là một triết gia lớn thực thụ, soi sáng một đường lối 
mới nhìn vào thực tại; về mặt tôn giáo, chúng ta có những hiện tượng tâm 
linh như cải giáo, phục tùng, cải cách, cứu chuộc đối với Ki-tô giáo; và ngộ 
giác, huệ chuyền (paràvrtti) v.v... đối với Phật giáo. 


Tất cả những trật tự sai biệt này của hiện tượng, có thể giải thích được, trong 
phạm vi tâm lý học, theo cùng định luật như nhau: súc tích, bảo hòa và bộc 
phát. Nhưng riêng về kinh nghiệm tôn giáo thì định luật nào bao trùm toàn 
thể sinh mệnh của cá thể, nó ảnh hưởng tận nên tảng cá tính của y. Ngoài ra, 
nội dung của kinh nghiệm này có thể mô tả bằng. thuật ngữ của tín ngưỡng 
Ki tô giáo hay triết học Phật giáo, tùy theo bản chất nhưng hành tích của nó, 
hay tùy theo hoàn cảnh và nền giáo dục của cá thể liên hệ. Nghĩa là y giải 
thích kinh nghiệm theo những căn nguyên trí lực riêng của mình, và đối với 
y đây là lỗi giải thích tốt nhất, đáng được đưa ra cho những sự kiện đường 
trường. 


Y không thể chấp nhận những sự kiện này dưới một ánh sáng khác, vì nếu 
làm thế thì cũng như cái chúng là ảo tưởng và vô nghĩa. Bởi vì đạo Phật 
không có nhưng tín điều khả đĩ so với những người Ki-tô giáo, họ là những 
người Ki-tô giáo vì trên phương diện trí năng họ phục tùng thần học và 
truyền thống của các tổ phụ; những người Phật tử phết cho kinh nghiệm tôn 
giáo của họ một màu sắc khác hắn. Nhất là đối với các môn đệ Thiền, những 


chữ như ân sủng, mặc khải, hợp nhất thần bí v.v... đều hoàn toàn xa lạ. Bất 
luận một kinh nghiệm nào về mặt tâm lý, có thể có quan hệ mật thiết như thế 
nào, đối với một kinh nghiệm kia, Phật giáo hay Ki-tô giáo, ngay khi vừa 
được đặt nhưng phạm trù ý thức hệ Ki-tô giáo hay Phật giáo, kinh nghiệm 
liền đối khác rất nhiều. 


Như đã nêu ở trên, những hành tích của kinh nghiệm được các Thiền sư diễn 
tả hoàn toàn khác với nhưng kinh nghiệm ở các nhà thần bí Ki-tô giáo. Bi 
tích, luyện tội, thập tự đá, ưu tư vì tình yêu v.v... tất cả nhưng chữ này đều 
vô nghĩa trong kinh nghiệm của Thiền. Những hành tích cần có cho kinh 
nghiệm này là tập trung, súc tích, vong ngã, buông mình xuống VỰC, VƯỢI 
qua bên kia bờ sinh tử, nhảy vọt buông bỏ, đoạn tuyệt tiền nhân và hậu quả, 
v.v... ở đây tuyệt đối chả có gì đáng được gọi là tôn giáo đối với ai chỉ quen 
với bộ thuật ngữ khác. 


Để làm sáng tỏ tiến trình tâm lý về “vong ngã” và “đoạn tuyệt quá khứ vị 
lai” vừa nhắc, tôi xIn phép trưng dân những thí dụ điên hình. 


Định thượng toạ đến bái phỏng ngài Lâm Tế: “Đại ý của Phật pháp là gì?”. 
Lâm Tế bước xuống ghế rơm, chộp lấy thây tăng, tát thầy một cái rồi buông 
1; thầy tăng vần đứng im. Một thầy tăng gân đó nói: “Này Định, sao không 
làm lễ đi?” Định sắp sửa hành lễ thì được chứng ngộ[53] 


Đây là một phát biểu vắn tắt trong ngôn ngữ của Lâm Tế về biến cố xảy ra 
cho Định. Dù là vắn tắt chúng ta có thể nhặt ra tất cả cái chính yếu, tất cả 
những gì mà chúng ta cần biết về kinh nghiệm Thiền của sư Định. Trước hết 
nhà sư không đến tìm Lâm Tế vì tình cờ. Chắc chăn vấn đề của Sư là hậu 
quả của trầm tư lâu dài và của một cuộc săn đuôi thao thức tìm chân lý. 
Trước khi hệ thống công án thịnh hành, các môn đệ Thiền không biết rõ phải 
đặt câu hỏi ra sao, như chúng ta thấy trong trường hợp của Lâm Tế. 


Nhưng thắc mắc trong óc thì không thiếu, nhưng cái khó là đặt ra một câu 
hỏi sống động và gởi gẫm cả số phận của chính người hỏi vào đó. Khi một 
câu hỏi như thế được nêu lên, già nửa cách hỏi là cách trả lời. Chỉ một cử 
động nhỏ ở phía ông thầy là có thể đủ mở ra một cuộc đời mới mẽ trong 
người hỏi. Câu trả lời không ở nơi cử chỉ hay lời nói của ông Thầy, nó ở 
ngay tâm người hỏi, bấy giờ đã thức tỉnh. Lúc Định hỏi Thầy về yếu chỉ của 
đạo Phật, câu hỏi trả lời không phải là vô tích sự: nó từ trong tận cùng tính 
mệnh của nhà sư mà đi ra, và nhà sư chưa hề mong có câu trả lời của trí não. 


Khi nhà sư bị thầy năm lấy và tát cho, có thể sư kinh ngạc vô cùng, theo đó, 
sư bị đầy lùi lại và sững sờ không biết làm gì; nhưng nhà sư kinh ngạc vì 
rằng bị ném hắn ra khỏi lối mòn luận lý mà sư vẫn chân chờ ở đó từ lâu, dù 
không tự biết. Nhà sư bị nhấc khỏi mặt đất đặt chân xưa nay và hình như bị 
buộc chặt cứng vào đó; sư không biết mình bị mang đi đầu, chỉ có điều là 
bây giờ đã lạc mắt thế giới và chính mình. Đó là ý nghĩa “vẫn đứng im”. Tất 
cả những nỗ lực trước kia, đi tìm một giải đáp cho câu hỏi của mình, đều 
biến thành vô dụng; sư . đứng trên bờ vực thắm, cố hết sức mạnh còn lại bám 
chặt lấy, nhưng ông thầy xô sư xuống một cách tàn nhẫn. Ngay cả khi nghe 
tiếng gọi của nhà sư thị giả, sư vân chưa hoàn toàn tỉnh khỏi cơn sững sốt 
của mình. Chỉ đến lúc sắp sửa hành lễ theo thường tình mới tìm lại chiều 
hướng của mình, cái chiều hướng trong đó tính cách tiền hậu bất nhất được 
thông qua và giải đáp cho câu hỏi được kinh nghiệm trong chính mình; cái 
chiều hướng trong đó nhà sư này đọc ra đạo lý tối hậu của tất cả hiện hữu, 
không còn gì phải tìm kiếm nữa. 


Tuy nhiên, sự tháo gỡ này sẽ không thể có nếu trước đó không có tiến trình 
có quy củ là tập trung, súc tích và buông bỏ. Nếu câu hỏi của Định là một 
câu hỏi trừu tượng suy niệm không có gốc rễ ngay trong sinh mệnh của 
mình, thì không thể có chân lý cứu cánh trong sự lãnh hội của sư về giải đáp. 


Một thí dụ khác sẽ làm sáng tỏ về trường hợp của Định thượng tọa ở trên 
đây. Vân môn (chết năm 949)[54] và khai tổ của Vân môn tông. Ban sơ, bổn 
sư là Mục Châu Đạo Tung. Mục Châu là người khuyên Lâm Tế hỏi Hoàng 
Bá về yếu chỉ của Phật Pháp[55]. Vân Môn không hài lòng với kiến giải về 
Phật Pháp của mình, thâu lượm từ các sách vở, nên đến với Mục Châu để 
tìm một giải đáp chung quyết cho cán cân trí não ở đây. Khi thấy Vân Môn 
đi gần đến công, Mục Châu đóng cửa ngay mặt Vân Môn. Môn không hiểu 
nôi cái đó là nghĩa lý gì, nhưng cứ gõ và có tiếng nói từ trong vọng ra: 


“AI đó?” 
“Tôi là Vân Môn, từ luật sư Chí Trừng đền” 
“Muôn gì?”. 


“Vì không thấy rõ bản sự của mình, nên rất mong được sự chỉ thị cho tỏ 
ngộ”. 

Mục Châu mở cửa, nhìn Vân Môn rồi đóng lại. Chẳng biết phải làm gì, Vân 
Môn bỏ đi. Đây quả là một bí ân lớn; không bao lâu, ngài trở lại kiêm Mục 


Châu nữa. Nhưng vẫn được đối xử như lần trước. Lần thứ ba, Vân Môn đến 
gõ cửa Mục Châu lòng đã nhất quyết phải gặp Thầy cho được, bằng mọi 
cách. LầẦn này trong lúc cánh cửa vừa mở, ngài chen vào. Tức thì, gã xâm 
nhập gia cư bị cản lại, và Thiền sư bảo: “Nói! Nói!”. Vân Môn bối rối và 
ngập ngừng. Nhưng Mục Châu không chẩn chờ đầy ra khỏi cửa, và nói: “Cái 
gã vô tích sự”. Cánh cửa nặng nề đóng úp lại, chặn xuống một ngón chân 
của Vân Môn, ngài kêu lên: “Ôi chao!” nhưng sự tình ấy đã mở mắt cho ngài 
thấy ý nghĩa của tất cả những gì trước đây. 


Có thể suy luận đễ dàng từ câu chuyện trên đây răng kinh nghiệm Thiền của 
Vân Môn đã có một quá trình căn bản lâu dài và nóng bỏng, dù trong câu 
chuyện không nhắc đến thái độ tâm lý đối với toàn thể sự vụ. Công cuộc 
“săn đuôi và khô cầu” của ngài dĩ nhiên không bắt đầu với kinh nghiệm này, 
nó đi tới điểm chót khi ngài cầu cứu Mục Châu. Ngài biết không cách gì 
thoát khỏi hai thái cực đang bao vây mình, hy vọng duy nhất dồn vào Mục 
Châu. Nhưng ngài đã nhận được giải đáp gì ở Thầy? Bị nhìn và tống ra điều 
này có thê có liên quan gì với câu hỏi gay gắt về bản ngã nội tại của ngài? 


Trên đường về nhà, ngài phải trầm tư về cái cảnh ngộ mới mẻ, bằng tất cả 
khả năng tỉnh thần. Mối trầm tư này, cuộc săn đuổi này, chắc chắn dồn đến 
cao độ trong lần bái phỏng thứ hai; và lần bái phỏng thứ ba thì tiến nhanh 
đến cực độ, và tự nhiên được cáo chung đầy kịch tính khi Mục Châu yêu cầu 
nói nếu có gì để nói, thốt ra một lời nếu có lời cần bộc lộ, thì ý thức Thiền 
của Vân Môn đã được chín muồi trọn vẹn, và chỉ cần một cái đụng chạm là 
thay đổi nó thành thức tỉnh. Cái đụng chạm cần có này xuất hiện dưới hình 
thức một đau đớn mãnh liệt của thân xác. Tiếng kêu “chao ôi” cùng lúc ấy là 
tiếng kêu chứng ngộ, một tự giác nội tâm về tính thể cá biệt của mình, mà 
bây giờ, lần đầu tiên ngài đã tự mình dò đến chiều sâu của nó, nên mới có 
thể thực sự nói “Tôi hiểu vì tôi là nó!” 

(Tiến trình tâm lý này đã được tường thuật ở đây hơi có tính cách ức thuyết, 
nhưng nó sẽ trở thành xác chứng hơn ở sau, khi tâm lý tu tập công án được 


mô tả theo các ký lục do các Thiên sư đê lại, và cũng theo những chiêu 
hướng mà các Ngài đê ra cho môn đệ của mình). 


-—=OÔ0O--- 


7.THỦ THUẬT CỦA PHÁP MÔN THIÊN HỌC TRONG THỜI SƠ 
KHƠI 


Thời này các Thiền sư đã không có một hệ thống riêng biệt đề hướng dẫn họ 
đi đến kinh nghiệm chung quyết, ngoại trừ vIỆc đề ra cho họ một vài chỉ dẫn 
trong những cữ chỉ hay lời nói, mà cả hai lại rất ư là khó bước vào, chúng 
bức bách hơn là lôi cuôn những người cầu đạo. Đường đi đầy những gai góc 
thay vì hoa lá, và họ đã phải liều lĩnh lắm khi phiêu lưu vào đấy. Vì vậy, 
giữa số môn đệ tụ tập quanh một bậc thầy đã chứng ngộ dĩ nhiên chỉ có được 
một vài người. Phỏng chừng trên năm trăm hay một nghìn đệ tử đi đến một 
sơn môn được tác chủ bởi một Thiền sư đầy đủ tư cách, chỉ có dưới mười 
người là có thê mở mắt mà nhìn vào những giá trị huyền bí của Thiền. Thiền 
như một hình thức thượng đại đứng cao trên phàm tục hơn là có đa số tầm 
thường. 


Như thế, các Thiền sư đã dựng ra một con đường Thiền càng hiểm nghẻo và 
càng sóng gió càng tốt, để cho chỉ nhưng tâm hồn cứng cỏi mới có thê trèo 
lên chót đỉnh. Dĩ nhiên đây chăng phải là một chủ ý của họ; họ không có chủ 
ý trá ngụy và ích kỷ muốn giữ lấy kho tàng cho riêng mình; bao giờ họ cũng 
thấy giáo thuyết của mình bao dung rộng rãi tất cả đồng loại; họ như không 
bao giờ mỏi mệt trong việc truyền bá, nhưng khi họ muốn trung thực với cái 
thấy của mình, họ không thể vứt bỏ thiên chức của mình chỉ vì danh dự và 
tán thưởng rẻ tiền. Trường sa Cảnh Sầm thường nói: “Nếu ta mà nói ra chân 
lý của Thiền trong khía cạnh tuyệt đối của nó, thì sân chùa này mọc đầy 
những cỏ dại”. 


Đăng khác, thế gian thường có lắm kẻ bắt chước, lắm kẻ giả mạo, lắm kẻ 
buôn bán đồ giả, không phải chỉ trong thế giới thương mại mà cả trong lãnh 
vực tôn giáo. Có lẽ trong lãnh vực tôn giáo nhiều hơn bởi vì ở đây hơi khó 
phân biệt chính tà. Trong những trường hợp thực tế khác, nếu kế thêm 
những khó khăn nằm ngay trong lòng Thiền - những khó khăn làm cho 
Thiền cô lập với thế giới và dần dần biến mắt khỏi thế giới - chúng ta có thể 
thấy các Thiền sư đã phải sống như thế nào với cảnh ngộ thực tế luôn luôn 
bao vây họ. Nghĩa là họ không thể ngồi im trong những sơn môn của mình 
mà canh chừng sự sụp đồ của tỉnh thần Thiền. Đã có lắm kẻ bắt chước, 
chúng ngấu nghiền từ chương và gác tâm linh lại đăng sau. 


Thêm nữa, kể từ Lục tổ Huệ Năng, nền văn học Thiền đã tăng gia liên tục, 
và đường lôi diễn tả của Thiên trở nên tê nhị hơn, tĩnh vị và lĩnh động hơn. 
Dân dà; một tông phái của Huệ Năng được chia thành nhiêu chi phái, đên 


độ, đã có năm chi phái trong số đó thịnh hành dưới đời Bắc Tống, ở thế kỷ 
XI. Thời cơ đên rât nhanh, các Thiên sư không khoanh tay ngôi đợi đê cho ý 
thức Thiên phát triên tùy ý. 


Họ nhận thấy cần có một hệ thống nào đó để thôi thúc sự phát triển này và 
bảo đảm sự truyền bá trong sạch cũng như sự hưng thịnh liên tục của nó. Họ 
nghĩ bốn phận của mình là làm cho kinh nghiệm Thiền của mình thực sự 
được truyền thừa giữa thầy và trò không gián đoạn. Nhưng trước khi nói về 
sự phát triển của hệ thống này chúng ta hãy tìm hiểu Thiền đã được giảng 
dạy như thế nào vào những ngày đầu tiên trong lịch sử của nó. 


Như chúng ta đã biết, qua các trường hợp của Lâm Tế Vân Môn, Định 
Thượng tọa và Đức Sơn, vị thầy không có thủ đoạn hay phương pháp riêng 
biệt nào giúp cho tâm trí của đệ tử có thê được chín muồi cho chứng nghiệm. 
Chắc chắn mỗi vị tùy cơ duyên mà giảng pháp về Thiền tại Pháp đường của 
mình ; ngài cũng bày tỏ nó băng nhưng đường lối thực tiễn nhất, vì các đệ tử 
của mình. Thiền không phải là trò hí luận mà là một sự thực sống động, sự 
thực liên hệ mật thiết với chính sự sống: ngay khi đưa lên một ngón tay, 
uống một chén trà, nói một lời chào hỏi, vân vân. Và để đánh thức ý thức 
của môn đệ mình trước chân lý của Thiền, các Thiền sư thường hay lợi dụng 
mọi cơ hội trong đời sống hằng ngày. Những cuộc đàm đạo dưới đây do các 
Thiền sư thuở xưa ghi lại[56] sẽ cho thấy điều tôi muốn nói. 


Khi Huệ Năng thấy Nam Nhạc đến, ngài hỏi: 
“Nhà ngươi từ đâu tới?” 

“từ Tung sơn tới”. 

“Tới để làm cái gì?” 


Nam Nhạc đã mất sáu năm mới giải đáp bài học tức cười này, nên nói: 
“Ngay khi nói đó là cái gì, thì chăng trúng đích”[Š7] 


Một thầy tăng đến hỏi Diêm quan Tế An: “Tì lô xá na Phật 
(Vairocana)[S8 Jlà a1?” 


Sư đáp: “Mang dùm tôi cái lọ đồng lại đây” 


Thầy tăng mang đến cho sư, sư lại bảo đặt nó lại chỗ cũ. Thầy tăng làm theo, 
rôi lại hỏi vê Phật nữa. 


Sư trả lời: “Ngài đi mật từ lâu rôi!” 


Phần Châu Vô Nghiệp là một nhà sư có thân hình tráng kiện. Ngài đến kiếm 
Mã Tô. Tô nhận xét: 


“Chao ôi! Một Phật đường vòi vọi mà không có Phật trong đó!” 


Vô Nghiệp làm lễ và nói: “Đối với văn học của Ba thừa, tôi đã hơi thấu hiểu, 
nhưng thật chưa thê hiệu giáo lý của Thiên tông, theo đó, tức Tâm là Phật”. 


Sư đáp: “Cái Tâm không hiểu đó là Phật, chẳng có cái nào khác”. 


Vô Nghiệp lại hỏi: “Người ta nói Sơ Tổ mang tâm ấn mật truyền từ Ấn sang. 
Đó là cái gì?”. 


Mã Tổ bảo: “Này, hôm nay tôi rất bận, thầy có thê đến khi khác 
Vô Nghiệp vừa đi ra thì Tổ gọi lại : “Đại đức ơI!”. 

Nghiệp trở luI. 

Tổ hỏi: “Đó là cái gì?”. 


Câu hỏi ẫy đánh thức tâm trí Vô Nghiệp dậy mà hiểu trọn vẹn Thiền, và 
Nghiệp làm lê. 


“Thôi gã si độn! Lễ lạy mà làm gì?”. Đấy là những lời sau chót của Tổ. 


Thạch Đầu đang cắt cỏ, Đặng ẩn Phong| 59 ]đứng gần đó. Khi Thạch Đầu 
liệng một bó cỏ đên trước mặt Đặng Ấn Phong, Phong nói: 


“Hòa thượng chỉ biết cắt cái này mà không biết cắt cái kia” 
Thạch Đầu giơ lưỡi liềm lên. 


Phong đón lây và đứng làm ra thế người cắt cỏ. 


Thạch Đầu nhận xét: “Nhà nØƯươi cắt được cái kia, nhưng không biết cắt cái 


này”. 


Phong không nói. 

Một hôm, Quy Sơn đang đứng hầu thầy, Bá Trượng Hoài Hải, Thầy hỏi : 
“AI? 

“Dạ, Linh Hựu” 

“Vào khơi trong bếp xem có lửa trong đó không” 

Quy Sơn khơi bếp lửa, và nói: 

“Dạ không có lửa”. 


Bá Trượng rời chỗ ngồi, khơi sâu bếp lửa thì tìm thấy một cục than nhỏ xíu 
cháy đỏ, đưa lên cho Quy Sơn thây và nói : 


“Đây không phải là cục than đó hả?” 
Đức Sơn hoát nhiên đại ngộ. 


Đại An học tập luật thừa ở Hoàng Bá Sơn nhưng không được hài lòng vì 
chưa thâm nhập đạo lý cứu cánh của Phật. 


Trên đường du phương học đạo, Ngài đến tìm Bá Trượng. Đại An thưa: “Tôi 
đã từng mong biêt Phật mà vân chưa rõ phải tiêp tục tìm câu như thê nào ?” 


Bá Trượng nói: “Thật y như cưỡi trâu đi tìm trâu”. 

“Người ta sẽ làm gì sau khi đã biết ngài?” 

“Giống như cưỡi trâu về nhà”. 

“Mong ngài soi sáng cho biết thủy chung tôi phải gìn giữ như thế nào?” 


Bá Trượng nói: “Giông như người chăn trâu câm gậy trông chừng không đê 
nó đi lạc vào đông ruộng người ta”. 


Thầy Cao khi còn là một chú tiểu, chưa thọ giới cụ túc, đến tìm Dược Sơn. 


Dược Sơn nói : 


“Chú ở đâu tới” 

“Bầm từ Nam Nhạc tới” 

“Đề đi đâu?” 

“ĐI Giang lăng thọ giới” 

“Thọ giới tính làm chuyện gì?” 

“Tính chuyện thoát khỏi vòng sống chết” 


“Có một người không hề thọ giới mà cũng thoát vòng sống chết, chú biết 
không?” 


Một hôm Thiện Đạo cùng với thầy là Thạch Đầu đi dạo núi. Thạch Đầu thấy 
những cành cây chăn lôi liên sai Thiện Đạo dọn sạch đi. 


Thiện Đạo nói: “Đệ tử không mang dao theo”. 

Thạch Đầu rút con dao của mình đưa cho Thiện Đạo đẳng lưỡi. 
Đạo nói: “Xin đưa đầu kia” 

Thạch hỏi: “Chú lẫy đầu kia để làm gì?” 

Nhờ đó Thiện Đạo tỉnh ngộ chân lý của Thiên. 


Từ những thí dụ trích dẫn tùy hứng ở Truyền Đăng Lục, quyên sử đầu tiên 
của Thiền, chúng ta có thể thấy phương pháp của các Thiền sư hoàn toàn 
thực tiễn nhưng không có trù định trước. Nếu môn nhân không có câu hỏi 
nảo, ông thầy sẽ phải đề ra hộ, không trừu tượng, mà từ chính trong lòng 
sông của cuộc đời họ. Cũng có săn những câu hỏi phô thông được lưu hành 
giữa các môn đệ Thiền, họ lẫy đó mà bái phỏng thầy, và cũng có một số câu 
hỏi thường được các Thiền sư ưa hỏi. Nhưng họ, Thầy hoặc trò, không sắp 
xếp chúng thành quá trình học tập Thiền. 


Một trong các câu hỏi được đệ tử Thiền hỏi nhiêu nhất là “Bồ Đề Đạt Ma 
sang Tàu vì lý do gì?”[60] Đây là điều tự nhiên; vì Thiền đã phát khởi ở Tàu 
khi ngài từ Ấn đến, và những ai muốn theo bước . ngài không thê không khát 
khao muốn biết sứ mệnh cao cả của Ngài Bồ Đề Đạt Ma. Đăng khác, một 


câu hỏi phổ thông nhất của các Thiền sư là hỏi chỗ đi và đến của mỗi hành 
giả mới đên chùa: “Nhà ngươi ở đâu đên?”; không phải chỉ là một câu hỏi tò 
mò. Bởi vì, nêu chúng ta biết rõ chô đi và chô đên, chúng ta đã là các Thiên 
SƯ TÔI. 

Bên cạnh những Thiền đồ tịnh tín này, còn có nhiều luận sư Phật học, nhất là 
trong những ngày đâu của Thiên dưới triêu đại nhà Đường; họ thiên châp 
những luận giải của riêng mình, nên thường tranh biện với các Thiên sư. 
Những đàm đạo sau đây cho ta thây một quang cảnh thú vị luôn luôn làm 
bận rộn các luận sư. 

Một nhà sư đến kiếm Tuệ Trung và được hỏi : 

“Công việc của thầy là gì?” 

“Tôi giảng kinh Kim Cương”. 

“Thầy nói cho hay hai chữ đầu tiên của kinh là gì?” 

“Như Thị” (evam) 

Sư hỏi: “thế nghĩa là gì?” 

Nhà sư này không đáp. 


Một giảng sư Phật học đến kiếm Mã Tổ hỏi: “Xin hỏi, một Thiền sư theo giữ 
pháp nào?” 


Thay vì trả lời, Mã Tổ hỏi ngược lại: 

“Thầy giữ theo pháp nào?” 

“Hân hạnh giảng hơn hai mượn bộ kinh luận”. 

“Thiệt tình, thầy há không phải là một sư tử con chăng?” 
“Bắm, không dám”. 

Mã Tổ thở dài, rồi thì, vị giảng sư nhận xét: 


“Đấy thiệt là cái phép ấy”. 


“Phép gì vậy?” 

“Phép sư tử ra khỏi hang.” 

Mã Tổ im lặng. 

VỊ giảng sư lại nhận xét : 

“Đấy cũng thiệt là phép ấy” 

“Phép gì vậy?” 

“Phép sư tử nằm trong hang” 

“Khi nó không ra không vào, thì là phép gì?” 


Giảng sư không trả lời. Sau đó, khi từ giã sư, vừa đi ra khỏi cửa, sư gọi lại: 
““Fọa chủ ơi!”. Giảng sư quay đâu lại. 


Thiền sư nói: “Thế là gì?” ; cũng không trả lời. Mã Tổ thốt lên như sau: “Ôi 
chao, đây là một kinh sư tôi dạ !”. 


Một giảng sư Hoa Nghiêm Kinh (Avatamsaka) đến tìm Huệ Hải và hỏi: 
“Bâm, thây tin răng hêt thảy các loài vô tình đêu là Phật?”. 


Sư nói: “Không, tôi không tin vậy. Nếu các loài vô tình đều là Phật, các loài 
đang sống chăng khác nào đã chết, khi chết, chó chết còn hơn loài người 
đang sống. Chúng ta đọc kinh thấy nói Phật thân không khác Pháp thân 
(Dharmakaya) vốn do giới (sila), định (đhyana) và huệ (prajna) mà sinh; do 
các phước đức mà sinh. Nếu các loài vô tình đều là Phật, thưa Đại đức, ngay 
lúc này tốt hơn hãy chết đi mà thành Phật”. 


Một giảng sư Hoa Nghiên khác tên là Chí đến tìm Huệ Hải và hỏi: 


“Tại sao thầy không nhận răng: trúc biếc xanh xanh đều là Pháp thân, hoa 
vàng rậm rạp chính là Bát nhã?”[6I | 


Sư nói: “Pháp thân vô tượng, nhưng ứng trúc biếc mà thành hình. Bát nhã thì 
vô tri đối hoa vàng mà hiển tướng[62]. Bát nhã (Prajna) và Pháp thân 
(Dhamakaya) đâu phải do trúc biếc hoa vàng mà có. Bởi vậy trong kinh có 
nói: “Pháp thân chân thật của Phật như hư không, ưng vật hiện hình như 
trăng lồng bóng nước”[63]. Nếu hoa vàng là Bát nhã, Bát nhã tức đồng vô 


tình; nếu trúc biếc là Pháp thân, trúc biếc hắn thành ứng dụng. Này thầy, 
thây có hiêu không ?”. 


“Bầm không, tôi không rõ ý ấy”. 


Thiên sư bảo: “Nêu có người thầy rõ tự tính của mình ; người ây sẽ hiêu 
chân lý hiên hiện ra sao, hoặc hữu hoặc vô.” 


Người ẫy biết. làm thế nào để đừng chấp trước bên này hay bên kia vì y đã 
nắm cái cốt yếu của vạn hữu trong vận hành liên tục của chúng. Nhưng một 
người không có kiến giải như vậy thì dính mắc vào trúc biếc hoặc hoa vàng 
một khi cái này hay cái kia được nhắc đến. Y nói Pháp thân thì dính mắc 
Pháp thân, và giảng Bát nhã mà chăng biết Bát nhã. Như vậy, các luận sư 
như thầy cãi nhau hoài không thôi”. 


Đấy là đường lối thực hành của giáo lý Thiền cho đến khoảng thế kỷ VII. Để 
làm dễ hiểu những hành trạng diễn ra suốt thời kỳ này, tôi xin phép trích 
“Thập bát vấn” của Phần dương Thiện Chiểu[64]. Sư sống vào khoảng cuối 
thế kỷ X và là môn nhân của Thủ sơn Tĩnh Niệm (A.D. 926-993). Sự xếp 
loại này không có tính cách khoa học nhưng các câu hỏi rất là sáng sủa vì 
chúng phác họa cách thức học tập của Thiền thời bấy giờ. 


1. Thỉnh Ích § 3§ Câu hỏi xin chỉ dạy. Thông thường là câu hỏi của môn 
nhân hỏi thầy, muốn hiểu rõ nhưng vẫn đề như Phật đà, Tổ Bồ Đề Đạt Ma 
sang Tàu làm gì, yêu chỉ của Phật pháp, Pháp thân v.v... 


2. Trình giải # ##. Người hỏi cầu xin thầy ấn chứng bằng cách bày tỏ điều 
kiện tinh thần của riêng mình. Một thầy tăng hỏi Triệu Châu: thầy nói gì với 
một người không mang cái gì hêt?”. Y đang phân tích tâm trạng của riêng 
mình. Triệu Châu đáp: thì cứ mang theo”. 


3. Sát biện 5 Ö#' Người hỏi muôn rõ lập trường của bốn sư. Một nhà sư đến 
kiêm Đông phong cư ngụ tại một thảo am trên núi, hỏi: “nêu có con cọp 
bông nhiên hiện ra ở đây, thây sẽ làm gì?”. Am chủ rông như một con cọp; 
nhà sư kia có vẻ hoảng sợ; thây thê, am chủ cả cười ha hả. 


4. Đầu cơ ‡# ##. Trong câu hỏi này, người hỏi cho thấy y vẫn còn có chỗ 
nghi ngờ về sự thành đạt của mình và y diễn tả ước muốn được xác chứng 
của mình. Một thây tăng hỏi Thiên hoàng Đạo Ngộ: “Tôi phải làm gì khi 


bóng mờ của nghỉ tình chưa dứt?”. Ngộ đáp: “Giữ lấy cái một cũng còn cách 
xa chỗ trúng”[65] 


5. Thiên tịch ÍR ## Câu hỏi mà người hỏi nóng lòng muốn thấy ra thái độ 
của thầy. Một nhà sư hỏi Triệu Châu: “Vạn pháp quy nhất; nhất quy về 
đâu?”[66 Châu nói: “Khi ở Thanh châu, tôi có may được một chiêc áo nặng 
bảy cân”. 


6ó. Tâm hành 2È ƒ7. Người hỏi vì không biết tiếp tục học Thiền như thế nào. 
Một thầy tăng hỏi Hưng Hóa: “Kẻ học này không phân biệt nổi đen với 
trắng, xin sư soI sáng cho”. Câu hỏi vừa xong thì sư cho một tát nên thân. 


7. Thám bạt ðR #Ä. Câu hỏi được hỏi với ý định thăm dò sở đắc của thầy. 
Loại câu hỏi này chắc chắn đã thịnh hành khi các Thiền viện được dựng lên 
khắp nơi và các nhà sư bái phỏng tử thầy này sang thầy khác. Một nhà sư 
hỏi Phong Huyệt: “Kẻ ấy không hiểu mà chưa từng có chút nghỉ, thế là làm 
sao?”. Sư đáp: “Khi con linh quy trèo lên đất băng, nó không thể không để 
lại dấu vết nơi đất bùn”. 


8. Bất hội 4® Ñ Hỏi vì không hiểu; ở đây không có vẻ không khác với loại 
câu hỏi thứ sáu. Một nhà sư hỏi Huyên Sa: “Tôi là một người mới nhập tòng 
lâm; mong sư chỉ thị tôi cần phải học tập như thê nào?”- “Nhà ngươi có 
nghe dòng suôi rì rào kia chăng?”- “Bâm, có!” “Vậy theo lôi đó mà vào” 


9. Kình đảm Ÿ# ##. Người hỏi có quan điểm nào đó về Thiền và muốn biết 
nhận xét của thầy ra sao: “Tôi chẳng làm gì được với thế trí biện thông[67]; 


xin sư cho một thoại đầu[68] của Thiền. Khi nhà sư hỏi như vậy, ông thầy 
liền cho một đòn rất nặng. 


10. Trí RỂ. Trong câu hỏi này có đặt ra lời nói của một bậc lão túc. Một nhà 
sư hỏi Vân Môn: “Trừng mắt lên mà cũng không thấy bờ mé thì làm sao?” 
Môn bảo: “Xem kìa?”. 


11. Cô ##. Câu hỏi có chứa đựng những lời nói trong kinh. Hỏi Thủ Sơn: 
“Theo kinh nói: hết thảy chúng sinh đều có Phật tính; vậy sao chúng không 
biệt?” Thủ Sơn đáp: “ Biệt chứ”. 


12. Tá f8. Câu hỏi gồm có những đối chiếu với một sự thực đã biết - hỏi 
Phong Huyệt : “Biển cả có châu làm sao nhặt được?”. Phong Huyệt đáp: Lúc 
Võng tượng đến chói chang ảnh sáng; chỗ Li lâu đi sóng võ trùm trời|[69]. 
Càng cô giữ nó càng tan, càng có thấy nó càng tối. 


13. Thật ẨŸ.. Câu hỏi bắt đầu bằng một lối nhận xét trực tiếp, hỏi Tam 
Thánh: “Kẻ bọc này chỉ thấy Hòa thượng là Tăng, đâu là Phật? Đâu là 
Pháp?[70]” Tam Thánh đáp: “Đây là Phật, đây là Pháp, biệt chăng?” 


14. Giả f.. Câu hỏi chứa đựng một trường hợp giả thiết. Hỏi Kính Sơn: 
“Đức Phật này ngồi trong Điện; cái nào là đức Phật kia?”. Kính Sơn đáp: 
“Đức Phật này ngôi trong điện”. 


15. Thẩm $Š. Câu hỏi bộc bạch một nghi tình thực thụ: “Hết thảy các Pháp 
bản lai đều là Hữu; như vậy, cái gì là Vô?”. “Câu hỏi của ngươi rất phân 
minh; hỏi ta mà làm gì?”. Một Tô sư giải đáp như vậy. 


1ó. Trưng ẨÄ. Câu hỏi có ý định bức bách, hỏi Mục châu: “Tổ sư tử Ấn sang 
đây để làm việc gì?”. Mục Châu cắt nghĩa: “Hãy nói, để làm gì?”. Tăng 
không đáp. Mục Châu đánh cho. 


17. Minh BR. Câu hỏi được nêu lên một cách đầy đủ và chính xác. Một triết 
gia ngoại đạo hỏi Phật: “Tôi không hỏi hữu ngôn hay là vô ngôn”. Đức Phật 
ngồi im lặng. Triết gia này nói “Đức Thế tôn quả đại từ, đại bi. Ngài khơi 
sáng những mây mờ mê hoặc cho tôi, chỉ cho tôi lối vào Chánh đạo” 


18. Mặc #Ä Câu hỏi không diễn thành lời. Một triết gia ngoại đạo đến kiếm 
Phật và đứng trước ngài mà không nói một tiếng. Phật liền bảo: “Quá nhiều 
rô, ông ơi!” Triệt gia này tán thán Phật, nói: “Do lòng từ bi của Đức Thê tôn 
mà nay tôi được vào Đạo” 


Từ sự xếp loại các câu hỏi hơi mập mờ trên đây, chúng ta có thê thấy nhưng 
câu hỏi linh động biết bao, và chúng được trả lời như thế nào, giữa các môn 
đệ Thiền suốt năm trăm năm đầu của đòng phát triển vững mạnh của nó sau 
Bồ Đề Đạt Ma. Điều này lại đặc biệt đúng cho suốt ba trăm năm sau Huệ 
Năng, nay thường được coi là Tổ thứ sáu. 


-—=OÔO--- 


8.SỰ PHÁT TRIÊN CỦA HỆ THỐNG CÔNG ÁN VÀ Ý NGHĨA CỦA 
NÓ 


Chắc chắn trong một thời kỳ dài này của lịch sử Thiền đã có sự phát triển 
chân chính của ý thức Thiền giữa các Thiên đồ, nhưng, cùng lúc, cũng như 
mọi nơi khác, đã có một khuynh hướng: muốn thăng hóa kinh nghiệm Thiền 
thành một chủ thuyết duy niệm. Nếu để cho mọi việc cứ tiến xa mãi trong 
chiều hướng này, kinh nghiệm chân chính hăn hoàn toàn tiêu hủy, và tất cả 
văn học Thiên, phần chính là những pháp ngữ của các Thiền sư, sẽ đâm ra 
khó hiểu hay trở thành một thứ luận thuyết triết lý. 


Sự sụp đô, quay lưng lại với sự sống và kinh nghiệm này, là một hiện tượng 
thấy rõ khắp nơi trong lịch sử tôn giáo. Buổi sơ khai, lúc nào cũng có một 
thiên tài sáng tạo, và một hệ thống phát xuất từ kinh nghiệm của người. Đám 
người kém cõi hơn tụ tập quanh người; người cố gắng đưa họ trải qua những 
kinh nghiệm như của chính mình; người thành công trong một vài trường 
hợp, nhưng thông thường thì thất bại nhiều hơn. Bởi vì hầu hết chúng ta 
chăng có độc đáo và sáng tạo bao nhiêu, cam tâm nối gót một người lãnh 
đạo mà chúng ta cho là quá lớn và quá cao xa. Như thế hệ thống trở nên còm 
cõi lần hồi, nếu như không có một thời đại phục hồi ở đây, những kinh 
nghiệm độc đáo mất biệt lẹ làng. Trong lịch sử Thiền Trung Hoa, chúng ta 
có thê nói, thời đại suy tàn này xuất hiện với sự phát minh về thực tập công 
án, dù sự thực trăm phần rằng phát minh đó là điều không thể tránh trong 
lịch sử của ý thức Thiền. 


Sự đề khởi của công án là khai triển giả tạo hay mạch lạc trong ý thức của 
Thiền đồ những gì mà các bậc tôn túc đã làm nảy sinh trong họ một cách 
ngẫu nhiên. Nó cũng hy vọng khai triển kinh nghiệm Thiền này trong lòng 
người với con số lớn hơn, mà một Thiền sư không mong gì thực hiện được. 
Như thế công án nhằm phổ thông hóa Thiền, đồng thời trở thành phương 
tiện duy trì kinh nghiệm Thiền trong tính cách chân truyền của nó. Thiền 
thượng lưu giờ đây chuyền thành Thiền đại chúng, có hệ thống, và gần như 
Thiền máy móc. Chắc chắn, với mức độ này, nó có nghĩa là một sự suy đồi; 
nhưng nếu không có sự canh tân có lẽ Thiền đã chết mắt từ lâu. Theo ý tôi, 
chính thủ pháp thực tập công án đã cứu vớt Thiền xứng danh là một gia tài 
độc nhất của nền văn hóa Viễn Đông. 


Để hiểu rõ đôi chút những hoàn cảnh buộc phải đề khởi công án, tôi xin trích 
dân một vài bậc thây sông trong thê kỷ XI. Từ những vị này, chúng ta có thê 


thấy rằng ít nhất có hai khuynh hướng thực sự làm suy giảm Thiên; đó là 
học thuyết và thực hành về tuyệt đối tịch mặc; kế đến, tập quán trí thức từ 
bên ngoài đã chế ngự Thiền toàn diện. Chủ trương tuyệt đối tịch mặc, mà 
các bậc thầy, chưa từng nản lòng chống đối, ngay từ khởi thủy của lịch sử 
Thiền nó đã được coi là tinh yếu của giáo lý Thiền; nhưng khuynh hướng 
này, không thể gạt bỏ trong hành trì của Thiền lúc nào cũng sẵn sàng được 
tái lập. 


Còn thái độ lãnh hội Thiền bằng trí thức, những kẻ ngoài Thiền cũng như 
một vài kẻ trong Thiền mãi mãi lẫy nó mà chống lại kinh nghiệm Thiên. 
Chắc chắn kẻ thù sống chết nhất của Thiền ấn núp nơi đây, nhất là khi Thiền 
tỏ ra một vài triệu chứng suy tàn. Chân Tịnh Khắc Văn nói trong bài thuyết 
pháp của sư: “Khi nói đến Thiền tất cả và tất cả là chứng nghiệm. Cái gì 
không căn cứ trên chứng nghiệm là ở ngoài Thiền. Vì vậy học Thiền là phải 
học từ chính sự sống mà ra, và phải hoàn toàn thâm nhập sự chứng ngộ. Nếu 
có cái gì còn chưa thấu đáo, đó là mở lối cho thế giới ác quý. 


Cô đức há chẳng nói rằng vô số tử thi năm dài trên mặt đất bằng phắng, và 
những ai đã qua khỏi những đám gai góc rậm rạp đều thực sự là những chân 
nhân? Ngày nay nhiều người ưa nghĩ rằng Thiên đạt đến mục đích tối hậu 
của nó khi nảo tất cả những nhiệm vụ của sắc thân vảo tâm trí dừng nghỉ, và 
Thiền định phát khởi trong một khoảng khắc hiện tiền trong đó người ta 
chứng được cái trạng thái nhất niệm thiên thu - một trạng thái tuyệt đói đình 
chỉ, một trạng thái như một nén nhang cháy đỏ trong một cô miếu bên lề 
đường, một trạng thái xa cách lạnh lùng. 


“Bất hạnh nhất là họ không thể nhận ra rằng trạng thái Thiền định, dù có 
đáng ước ao đi nữa, khi người ta bám chặt vào nó, nó ngăn cản sự thành đạt 
của một tri giác nội tâm chân thật vô sự biêu dương của ánh sáng vượt ngoài 
các giác quan”. 


Đại Huệ, trong một bức thư gởi cho một đệ tử xuất gia của mình, Chân Như 
Đạo Nhân, nói: “Ngày nay có hai căn bịnh lớn lao đang nôi bật giữa nhưng 
người học Thiên, kế cả tăng lẫn tục. Hạng thứ nhất nghĩ rằng có những điều 
kỳ đặc ấn giấu trong các ngôn cú, và những người nghĩ tưởng như vậy cố 
học nhiều ngôn cú. Hạng thứ hai đi tới cực đoan khác, họ quên rằng ngôn 
ngữ là ngón tay trỏ cho thấy mặt trăng ở đâu. Theo đuổi lỗi giảng dạy trong 
các kinh điển một cách mù quáng; kinh nói rằng ngôn ngữ làm trở ngại 
chánh kiến về Thiền đạo và Phật pháp, nên họ phế bỏ hết tất cả ngôn giáo 
chỉ ngồi mà nhắm mắt, rủ lông mày xuống như đã chết hắn rồi. Họ bảo đây 


là tĩnh tọa, quán tâm và mặc chiếu, với những hạnh trì đơn độc; họ còn cô 
dân dụ kê khác tin theo và thực hành cái thứ Thiên lâm lạc này. Với bọn vô 
thức hạ trí họ sẽ bảo: Một ngày tĩnh tọa là một ngày công phu tăng tiên”. 


“Thương thay! Họ chắng máy may cảnh giác rằng mình đang chọn lỗi cho 
hoạt kế của bọn quỷ. Bao giờ khử bỏ được hai căn bịnh này mới có cơ hội 
tăng tích thực thụ hướng về chỗ chứng Thiền. Bởi vì chúng ta đọc thấy trong 
kinh rằng không dính mắc vào những sự hữu vi hư vọng mà hết thảy chúng 
sanh diễn tả bằng ngôn thuyết; cũng không chủ trương khước từ hết thảy 
ngôn thuyết phân biệt mà quên răng chân lý được chứa đựng trong đó một 
khi chúng được thấu hiểu đứng đắn; và thêm nữa, kinh nói ngữ và nghĩa 
không phải dị biệt cũng không phải không dị biệt, mà hỗ tương liên hệ khiến 
cho nêu không cái này thì không thể hiểu cái kia...” 


Có nhiều đoạn khác diễn tả những quan điểm tương tợ trong các Pháp ngữ 
của các Thiền sư đương thời với Đại Huệ ngoài những pháp ngữ của ngài, 
và từ nhưng pháp ngữ này chúng ta có thể kết luận răng nếu Thiền đứng 
riêng biệt của mình, chắc chắn nó đã sa đọa thành nhưng lỗi hành trì tĩnh tọa 
và mặc tưởng, hoặc thành thuần túy ký sự của các Thiền ngữ và Thiền thoại. 
Để cứu vớt tình trạng và để vạch ra cho hậu thế một dòng phát triển trong 
sạch hơn của Thiền, các Thiền sư không thể làm gì khác hơn là mở ra một 
lối canh tân bằng những thực tập công án. 


Một công án là gì? 


Một công án, nói theo sách vở là “một chứng ngôn công khai dựng lên một 
tiêu chuẩn đoán án”, nhờ đó, người ta có thể khảo chứng trình độ lĩnh hội 
chính xác về Thiền. Một công án thường là một phát ngôn nào đó, có một 
Thiền sư xưa kia nêu lên hay một câu trả lời nào đó được ngài nói cho một 
người hỏi. Sau đây là một vài công án chung cho những kẻ sơ cơ: 


1. Một thầy tăng hỏi Đông Sơn: “Phật là gì ?”- “Ba cân gai?” 


2. Một hôm có người hỏi Vân Môn: “Khi trong lòng không móng khởi một 
niệm, có lôi lâm nào ở đây chăng?”- “Đường thê núi Tu dữ”. 


3. Triệu Châu trả lời “Vô!” cho câu hỏi của một thầy tăng: “con chó có Phật 
tính không?” Vô nghĩa đen là không, nhưng khi chữ này được nói ra bình 
thường như một công án nó không can hệ đến nghĩa đen, mà là cái vô thuần 
túy và đơn giản. 


4. Khi sư Huệ Minh đuổi theo Huệ Năng đang chạy trốn, muốn Huệ Năng để 
lại mật chỉ của Thiên, Huệ Năng đáp: “Bản lai diện mục của thây trước khi 
ra đời là gì?” 


5. Một thầy tăng hỏi Triệu Châu: “Sơ Tổ sang Tàu có nghĩa gì?”- “Cây bách 
trước sân”. 


6. Khi Triệu Châu đến học Thiền với Nam Tuyền, hỏi: “Đạo là øì?”-Tuyền 
đáp: “Bình thường tâm là Đạo”. 


7. Một thầy tăng hỏi: “Vạn pháp quy nhất, nhất quy về đâu?” Triệu Châu 
đáp: “Khi ở Thanh Châu, ta có may một hiệc áo nặng bảy cân”. 


8. Bàng cư sĩ, một tín đồ già của Thiền, lần đầu tiên đến kiến Mã Tổ để 
mong thấu triệt đạo Thiền; cư sĩ hỏi: “Ai là kẻ không cùng Vạn pháp làm 
bạn?”. lo Tổ đáp: “Đợi khi người uống một hớp hết cả nước Tây giang rồi 
ta sẽ nói”. 


Khi những vẫn đề như thế được đưa ra cho ngƯỜI SƠ CƠ giải quyết chủ đích 
của ông thầy là gì? Ý là để khơi mở tâm lý Thiền trong lòng người sơ cơ, và 
để tạo ra một trạng thái tâm lý, mà những phát biểu này được diễn ra bởi đó. 
Nghĩa là khi hiểu được các công án là hiểu được tâm địa của Thiền sư, tâm 
địa ấy là chứng ngộ và nếu không có thì Thiền là một quyên sách phong kín. 


Khởi đầu lịch sử của Thiền, một câu hỏi được môn nhân nêu lên cho thầy 
nhận xét, nhờ đó mà ông thầy trắc lượng tâm trạng của người hỏi và biết cần 
phải giúp gì cho y. Sự giúp đỡ như vậy đôi khi đủ để đánh thức y dậy mà 
chứng ngộ, nhưng bình thường thì khiến y bối rối không, thê tả, và kết quả là 
tình trạng khẩn trương tâm lý cứ gia tăng mãi “sự khổ cầu” về phía môn 
nhân, mà chúng ta đã đề cập đến ở những trang trên đây. Tuy nhiên trong 
những trường hợp cụ thể, ông thây phải đợi một thời gian lâu ngày đối với 
câu hỏi đầu tiên của môn nhân, nếu câu hỏi phải đến. Hỏi câu hỏi đầu tiên 
tức là đã đi được hơn phân nửa đoạn đường giải quyết riêng biệt của nó, vì 
đấy là hậu quả của một nỗ lực sôi động nhất ở trong lòng đề đây tâm trí của 
người hỏi đến chỗ khủng hoảng. Câu hỏi tỏ ra rằng sự khủng hoảng đã đến 
và tâm trí sẵn sàng vượt qua nó. Một minh sư có kinh nghiệm thường biết 
cách dẫn môn nhân đến chỗ khủng hoảng và giúp y vượt qua thực sự. Đây 
chính là trường hợp trước khi sự tu tập công án thịnh hành, mà ta thấy rõ nơi 
những điển hình của Lâm Tế, Nam Nhạc và những vị khác. 


Cùng với thời gian, nhiều câu vấn đáp đã gia tăng, chúng được trao đôi giữa 
thầy và trò, và với sự gia tăng của văn học Thiền, lý đương nhiên là bây giờ 
các môn đệ Thiền, bắt đầu giải quyết hay giải thích nó bằng trí thông minh. 
“Vấn đáp” không còn là những kinh nghiệm và trực giác của ý thức Thiên, 
và trở thành những thê tài suy luận; đây là cái tai hại, nhưng khó tránh khỏi. 
Vì vậy Thiền sư mà muốn có sự phát triển bình thường của ý thức Thiền và 
sự tăng trưởng đứng đắn của truyền thống Thiền thì ông không thể không 
biết rõ hoàn cảnh thực tế, và tìm một biện pháp khả dĩ thành đạt chung quyết 
về đạo lý của Thiền. 


Phương pháp được đề ra hợp tình hợp cảnh là lựa lẫy một vài thoại đầu của 
các bậc tiền bối làm chỉ điểm. Vậy một chỉ điểm sẽ hành sự theo hai chiều 
hướng: 1) Chận đứng tác dụng của trí thông minh, hay là để cho trí thông 
minh tự tìm thấy đường lối tiến hành khả dĩ, và cũng khiến cho nó thấy rằng 
có một cảnh giới chừng như không bao giờ có thể bước vào nỗi. 2) Làm chín 
mùi ý thức Thiền cho đến chỗ nó bộc phát thành một trạng thái chứng ngộ. 


Khi công án diễn ra trong chiều hướng thứ nhất, nơi đây xuất hiện sự thể mà 
người ta gọi là “Khô cầu”, bấy giờ toàn thể nhân cách, thân và tâm, được 
dồn cả vào giải quyết công án, thay vì chỉ có trí năng, vốn chỉ là một phần 
sinh mệnh của chúng ta mà thôi. Khi trạng thái khẩn trương tinh thần vượt 
bực này, được hướng dẫn bởi một minh sư đã chứng nghiệm, chín mùi rồi, 
công án được diễn ra thành sự thể mà người ta gọi là kinh nghiệm Thiên. 
Bây giờ thì trực giác về chân lý của Thiền đã thành tựu. bởi vì bức tường mà 
hành giả đã từng tấn công đến đây hoàn toàn sụp đồ và một viễn tượng vô 
cùng mới mẻ mở ra trước y. Không có công án, ý thức Thiền mất chỉ điểm 
viên và sẽ không bao giờ có trạng thái chứng ngộ. Một bế tắc của tâm lý là 
một hành tích thiết yêu của chứng ngộ. Trước kia, nghĩa là trước thời gian 
xuất hiện của lối tu tập công án, sự chỉ điểm đưa đường này được sáng tạo 
trong tâm thức hành giả bằng chính tâm linh sôi động của y. Nhưng khi 
Thiền được hệ thống hóa do sự tập đại thánh của nền văn học Thiền dưới 
hình thức những vấn đáp tính cách tất yếu của công án được các bậc thấy 
chấp nhận một cách phổ biến. 


Kẻ thù tai hại nhất của kinh nghiệm Thiền, ít ra là trong thời khởi thủy, là trí 
năng với bản chất và tác dụng là phân biệt chủ khách. Do đó người ta phải 
cắt bỏ bớt trí năng phân biệt nếu muốn khai triển ý thức Thiền, và công án 
được nêu cao để thực hiện mục đích này. 


Khi khảo sát chúng ta nhận thấy ngay rằng giải thích của trí năng không có 

tác dụng gì hết trong công án. Lưỡi dao trí năng không đủ sắc bén để chẻ đôi 

công án hầu nhìn thấy nội dung của nó, bởi vì một công án không phải là 

một mệnh đề luận lý mà là sự diễn đạt của một tâm trạng nào đó kết quả từ 

pháp môn Thiền. Chắng hạn, có quan hệ luận lý nào giữa “Phật” và “ba cân 

gai "? hay giữa “Phật tính” và “vô” hay giữa “mật chỉ của Bồ-đẻ-đạt-ma” và 
“cây bách””? 


Trong một tác phẩm Thiền mang danh là Bích nham lục[7I] Viên Ngộ đưa 
ra nhưng ghi nhận sau đây về “ba cân gai” đồng thời cho thấy công án được 
giải thích ra so bởi các môn đệ tà Thiền không đủ sức nằm vững Thiên. 


“Có một số người thời bấy giờ không lãnh hội chân chính công án này; đây 
là vì không có kẽ hở nào cho trí năng của họ căn răng. Bởi vậy ta nói nó rất 
ư nhạt nhẽo vô vỊ. Có nhân đã có nhiều câu trả lời cho câu hỏi: “Phật là gì?”. 
Vị thì nói: “Ngài ngồi trong Phật điện”. VỊ thi bảo: “Một người có 32 tướng 
tốt”. Vị khác: “Cây roi bằng rễ tre”. Nhưng, không ai hay hơn Động Sơn: 
“Ba cân gai”; bất chấp cái phi lý của nó; cắt đứt mọi đường lối biện bác. Có 
người bàn răng lúc ấy Động Sơn đang cân gai nên trả lời như vậy, kẻ thì báo 
Động Sơn hỏi Đông mà đáp Tây; lại còn có vẻ nghĩ vì người hỏi không ý 
thức được rằng chính mình là Phật nên Động Sơn trả lời xa chừng. 


“Những vị (bình giả) ấy y như những xác chết; họ làm sao hiểu nồi chân lý 
sông động. Nhưng còn có kẻ cho rằng “ba cân gai” là Phật (lại là lối giải 
thích phiếm thần)[72] Chao ôi là những nhận xét rừng rú và hời hợt biết 
bao? Chừng nào họ còn bị chữ nghĩa mê hoặc, họ chăng mong gì bước vào 
tim đen của Động Sơn, dù có sống trong thời Phật Di Lặc. Tại sao? Bởi vì 
ngôn ngữ chi là chiếc xe chở Đạo. Không hiểu ý của cổ nhân, lại chỉ nhọc 
lòng tìm kiếm trong ngôn ngữ, nhưng rồi họ chẳng biết vịn tay vào đâu. Đạo 
vốn không lời, cổ nhân nói thế; nhưng nhờ đó mà hiểu Đạo. 


“Vậy hãy quên lời khi đạt đạo; chỉ làm được vậy bao lâu ngang qua kinh 
nghiệm ta soi thấu vào cái được tổ bày bởi ngôn ngữ. “Ba cân gai” như con 
đường cái dẫn về kinh; một khi các người bước lên đó thì chân lên chân 
xuống thảy đều đúng đường hết. Một lần có kẻ hỏi Vân Môn giáo lý siêu 
Phật vượt Tổ là gì, ngài nói: “Nấu bánh”. Vân Môn và Động Sơn nắm tay 
nhau đi cùng một đường. Bao giờ các người rửa sạch hết tất cả cáu bợn của 
phân biệt, thì đạo không còn xa xôi khó hiểu nữa. Về sau có thầy tăng muốn 
biết Phật là gì, đến kiếm Trí Môn và hỏi ý nghĩa “Ba cân gai” của Động Sơn; 
Trí Môn bảo “Một đồng hoa, một đống gắm”; ngài thêm “Hiểu không thầy?” 


Thầy tăng đáp “không”. Môn kết luận : “Trúc phương Nam, cây phương 
Băc”. 


Đứng về mặt thủ pháp, công án được nêu ra cho kẻ sơ cơ là để “hủy hoại gốc 
rễ của sự sống”, “giết chết đầu óc so đo đốn ngã tâm trí hiện hành tử vô 
thủy”, v.v... Sự diễn tả như vậy có thê dồn người ta vào tử lộ, nhưng đích ý 
là vượt lên những giới hạn của trí năng, và chỉ có thể vượt qua những giới 
hạn này khi nào người ta dốc hết toàn lực, tận dụng những năng lực tâm thần 
vốn có. Vậy rồi, luận lý học chuyển thành tâm lý học, trí năng thành ý chí và 
trực giác. Những gì không giải quyết được trên bình diện tâm thức thường 
nghiệm giờ đây được đây vào nhưng chốn ấn nấp sâu xa của tâm vậy. Một 
Thiền sư nói bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng nhà ngươi chưa thể thấy 
chiếc thuyền trôi ngược gió”, “Bao lâu mồ hôi chưa đẫm hết mình mây đừng 
có mong tìm ra điện ngọc trên đầu cọng cỏ”. 


Công án không chịu để cho giải quyết dưới bất cứ điều kiện dễ đãi nào. 
Nhưng một khi được giải quyết, công án chăng khác nào viên gạch động vào 
cửa; lúc cửa mở, liệng bỏ viên gạch. Công án chỉ hữu ích bao lâu cửa lòng 
còn khép kín, nhưng khi đã mở thì nên quên đi. Sau đó, người ta sẽ thấy 
những chuyện hoàn toàn bất ngờ, những cái chưa từng thâm nhập dù chỉ 
trong tưởng tượng. Nhưng khi công án được xét lại đưới quan điểm mới mẻ 
này, nó kỳ điệu và kiên có biết bao, dù ở đây không có tay người đặt. 


-—-O0O--- 


9.NHỮNG CHỈ THỊ THỰC TIẾN ĐÓI VỚI TU TẬP CÔNG ÁN 


Dưới đây là một vài dẫn khởi có tính cách thực tiễn đối với sự tu tập công 
án, được đề ra do các Thiền sư qua nhiều thời đại; từ đó, chúng ta có thể 
thấy rõ một công án sẽ làm được việc gì để khai triển ý thức Thiền và cũng 
thấy rõ sự tu tập công án đã bộc lộ cho khuynh hướng nào theo thời gian. 
Rồi chúng ta sẽ thấy, sự bành trướng của tu tập công án đã tạo nên một trào 
lưu mới mẽ giữa các Thiền sư dưới triều đại nhà Minh liên kết với phép 
niệm Phật. Đây là một danh hiệu gọi chung giữa tâm lý cơ giới luận của tụ 
tập công án và phép trì tụng Phật danh (đề tài này sẽ được bàn riêng ở đoạn 
sau). 


Một Thiền sư trên núi Hoàng Bá, khoảng đầu nhà Tống, chỉ thị về lỗi học 
Thiên như sau[73]: 


“Này chư huynh đệ! Có thể chư vị thích nói về Thiền, về Đạo chửi Phật, 
chửi Tổ nhưng đến khi tính lại, các thứ Thiền đầu môi chót lưỡi của chư vị 
nào có ích chi. Như thế chỉ làm mờ mắt kẻ khác, nhưng nay chư vị sẽ thấy 
rằng mình tự làm mờ mắt mình. Này chư huynh đệ! Lúc thân thể còn khang 
kiện hãy cố mà hiểu biết chân chính Thiền là gì. Quả tình, cái ổ khóa đó 
chẳng phải khó mở xoay vào cho lắm, mà chỉ vì chư vị không quyết lòng 
sông chết với công phu; rồi khi không biết làm sao để chứng, chư vị lại bảo 
“Khó lắm, khó lắm, sức ta không làm nổi”. Thật là vô lý! Nếu chư vị quả 
thật là những kẻ trượng phu, chư vị sẽ thấy ra ý nghĩa công án của mình. 
Một thầy Tăng hỏi Triệu Châu: con chó có Phật tính không?” Châu đáp 
“Vô”. Rồi, bây giờ chư vị hãy chuyên tâm vào chữ VÔ này và cố mà tìm 
hiểu ý nghĩa của nó. Hãy chuyên tâm vào đây cả ngày lẫn đêm; dù đi, đứng 
hay năm, ngồi suốt trong mười hai thời; dù cả khi mặc áo, ăn cơm, đại tiện, 
tiêu tiện, hãy chú tâm nhất định nơi công án. Hãy tận lực ghi nhớ nó mãi 
trong lòng. Ngày qua tháng lại, cho tới khi tâm của chư vị được nhôi lại 
thành một khối, thì hoa lòng bỗng nhiên bừng nở - tỏ ngộ cái tâm cơ của 
Phật và Tổ. Bấy giờ, kế từ nay, khắp trong thiên hạ chăng còn một lão Thiền 
sư nào mà mắt chư vị được nữa”[74]. 


Phật tích Di-am Chân thiền sư khuyên rằng : 


“Lời xưa có nói mười phần tin là mười phần nghi ; mười phần nghi là mười 
phần ngộ[75]; hãy rửa sạch cái tâm bình sinh chứa đầy nhưng sở kiến, sở 
văn, biết lầm, hiểu bậy, lời lạ, tiếng hay, đạo Thiên, pháp Phật, cống cao, 
ngã mạn v.v... Chỉ chuyên chú tâm vào cái công án chưa hiểu thấu. Nghĩa là 
ngồi tréo chân cho vững, dựng xương sống cho thắng, đừng phân biệt đêm 
ngày, giữ tâm chuyên nhất cho đến lúc chẳng bận lòng Đông, Tây hay Nam 
Bắc. Như một người chết còn thở. 


Tâm theo cảnh mà hóa, đụng đến là biết ngay. Rồi tự nhiên ý niệm thôi 
móng khởi, tâm thức hết đường đi. Rồi hốt nhiên đập vỡ óc não và từ đấy 
nhận ra rằng nguyên lai Đạo vốn có trong mình. Bây giờ há chẳng phải là 
một bình sinh khoái chí sao?”. 


Đại Huệ là một đại luận sư về công án của thế kỷ XII. Một trong những công 
án lừng danh của sư là VÔ của Triệu Châu, nhưng sư cũng có một công án 
riêng của mình. Sư thường mang cây gậy trúc ngăn đưa ra trước chúng tăng 
và bảo: “Nếu các ngươi gọi đây là cây gậy, hãy nói là phải; nếu các ngươi 
không gọi nó là cây gậy, hãy nói là không phải. Ngoài cái phải và không 
phải, các ngươi sẽ gọi nó là gì?”. Trong trích dẫn sau đây rút ra từ các bài 


pháp của ngài nhan đề là Đại Huệ Phổ Thuyết do Thủ Tịnh[76], 1190, soạn 
tập, ngài còn nêu lên một công án khác cho vị tăng thị giả của mình là Tịnh 
Quansg[77]. 


“Pháp không do kiến văn giác tri mà biết rõ. Nếu pháp kiến văn giác tri mà 
biết rõ, đấy chỉ là kiến văn giác tri mà thôi; hoàn toàn không phải là cầu 
pháp[78]. Bởi vì pháp không ở nơi những cái mà người ta nghe từ kẻ khác 
hay học tập băng thế trí. Bây giờ, người hãy bỏ đi những gì thấy, nghe và 
suy nghĩ mà thấy nhưng gì trong chính ngươi. Chỉ có chân không, vô vật, 
không thê bắt nắm được, không thê nghĩ tưởng đến được. Tại sao? Bởi vì đó 
là nơi siêu việt giác quan. Nếu giác quan mà với tới nơi này được, thì đó là 
cái có thể nghĩ tưởng có thể bám víu; và như vậy, nó nằm trong vòng sống 
chết. 


“Điều cốt yếu là khép chặt các giác quan, và biến tâm thức thành như một 
khúc cây. Khi khúc cây này đột nhiên trỗi dậy và khua vang, ấy là ngươi như 
sư tử cất tiếng rồng tự do, tự tại không ai quấy phá, hay như một con voi 
vượt qua sông chăng e đè dòng nước chảy xiết. Đấy là lúc không còn dao 
động, không còn tạo tác, không có gì hết. Trưởng lão P°ing tien (2) nói : 


Trời trong không mây mù 
Đạo thường tồn miên viễn 
A1 bước vào cửa này 

Không học, không luận biện 


“Nhà ngươi phải biết rằng do kiến văn tri giác mà bước vào đạo và cũng do 
kiến văn tri giác mà không bước vào được. Tại sao? Hãy cầm lấy cây dao 
hai lưỡi, nó giết chết và cứu sông: nơi này là chỗ kiến văn tri _Điác của ngươi, 
và ngươi có thê dùng được cái kiến văn tri giác ẫy. Nhưng nếu thiếu con dao 
hai lưỡi này, nó vừa giết chết vừa cứu sống ây thì kiến văn tr giác 
của ngươi chỉ là một khối trở ngại lớn lao, nó xô ngươi té sắp mãi mãi; con 
mắt Đạo của ngươi sẽ mù hắn, ngươi sẽ lang thang trong bóng tối, mắt mù, 
không biết sẽ làm sao đề tự do tự tại. Nhưng nếu ngươi muốn mình là một vị 
thầy tự tại của chính mình bằng cách dứt bỏ kiến văn tri giác, hãy kềm lại cái 
tâm leo trẻo như vượn, đừng để làm bậy; hãy bắt nó đứng yên: hãy kiên 
quyết chú tâm vào bất cứ những gì ngươi đang làm - đi đứng hay nằm ngồi, 
im lặng hay nói năng: hãy giữ tâm ngươi như một sợi dây căng thắng; đừng 
để nó vuột khỏi tay mình. Ngay khi nó vuột khỏi vòng cân thúc, ngươi sẽ 


thấy nó lao đầu vào nơi kiến văn tri giác. Trong trường hợp như thế, có cách 
nào đôi trị? Phải đôi trị cách nào khả dĩ đây? 


“Một thầy tăng hỏi Vân Môn: “Phật là cái gì?” “Đồ chùi phân”. Đây là trị 
liệu; dù khi đi đứng hay nằm ngồi, hãy mãi mãi để tâm trên cái “Đồ chùi 
phân” này. Thời cơ sẽ đến khi tâm ngươi đột nhiên dừng lại như một con 
chuột già thấy mình đang ở bước đường cùng. Rồi khi nhảy bổ vào cái tịt 
mù và kêu lên: “à, là đây!”, khi tiếng kêu này được thốt lên, ngươi đã khám 
phá ra chính mình. Cùng lúc ngươi thấy tất cả nhưng giáo thuyết quý báu 
xưa kia được ghi trong Tam Tạng kinh điển, trong Bách Gia Chư Tử, chỉ là 
những chú giải của tiếng kêu bất chợt của chính ngươi “à, là đây” 


Đại Huệ không hề mỏi lòng nhắc nhở môn đệ của mình sự quan trọng của 
chứng ngộ siêu việt ngôn ngữ biện biệt, vượt ngoài giới hạn của tâm hành. 
Những bức thư và những bài pháp của ngài đầy cả khuyến thị và giáo huấn 
hướng về cứu cánh này. Tôi trích dẫn một vài đoạn trong đó. Sự nhắn mạnh 
của ngài trên điểm này chứng tỏ rằng đương thời Thiền đang sa đọa thành 
một hình thức một chiều tịch mặc, và đẳng khác thành biện biệt về các công 
án của các bậc tôn túc để lại. 


“Học Thiền phải đi đến chung cùng là chứng ngộ (ngộ nhập). Như một chiếc 
thuyền hội được làm để giụt giải nay bị ném vào một góc vắng. Các bậc tôn 
túc của Thiền cũng vậy; bởi vì chúng ta chỉ biết rõ sự thành đạt đích thực 
của Thiền khi nào chúng ta chứng ngộ. Bắt cứ cách nào; phải đạt đến chứng 
ngộ; nhưng các ngươi sẽ không bao giờ đạt được mong ước bằng cách ngồi 
yên lặng một mình, ngôi như một người chết. Tại sao? Tổ sư há chẳng có 
nói rằng khi các ngươi cố đạt cái tĩnh mặc các ngươi lại càng quấy nhiễu hơn 
nữa? Dù các ngươi có hăng hái để làm lắng đọng cái tâm tạp loạn của mình 
kết quả sẽ hoàn toàn ngược lại những gì ước mong thê hiện được, khi mà tập 
quán biện biệt vẫn còn tiếp tục. Vì vậy hãy vứt bỏ tập quán biện biệt đó đi; 
phải vẽ ra trước mắt hai chữ sống và chết và khăng khăng chú tâm vào công 
án sau đây như phải gánh chịu một món nợ phải trả vô cùng nặng nề. Hãy 
nghĩ nhớ công án dù đang lâm bất cứ việc gì, dù là ngày hay đêm. Một thầy 
tăng hỏi Triệu Châu “Con chó có Phật tính không”. Châu nói Vô. Hãy chú 
tâm vào chữ Vô này và hãy nhìn xem cái gì năm trong đó. Đến lúc tâm đã 
định ngươi sẽ thấy công án chẳng có mùi vị gì hết, nghĩa là chẳng có đường 
lỗi phân biệt nào để đò vào trong lòng của nó. Nhưng cùng lúc ây, các ngươi 
có thể cảm thấy hoan lạc xâm chiếm trong lòng mình, và ngay sau đó, một 
cảm giác khác tiếp theo, lần này là một cảm giác bất an. Đừng để ý đến sự 
xen kẽ của các xúc cảm này, hãy có tiến tới công án, cho đến lúc ngươi sẽ tự 


thấy là mình như một con chuột già lao vào đường cùng. Bây giờ cần một 
bước quay lui, nhưng những kẻ hạ căn hay dao động và ngập ngừng không 
bao giờ có thê làm vậy nỗi. 


Nơi khác, Đại Huệ nói: “Hãy kiên trì công án trong suốt cả bình sinh. Nếu 
một niệm khởi lên, đừng cô ý dẹp xuống, mà cứ cố giữ công án hiện tiền với 
tâm. Dù khi đi khi đứng hay năm ngôi, chú tâm không gián đoạn. Đến khi 
bắt đầu thấy nó không còn hương vị gì hết, ấy là lúc thời cơ quyết định đang 
đến; đừng để nó vuột mất. Đến khi một vật đột nhiên chớp lên trong tâm 
ngươi, ánh sáng của nó sẽ sáng rực cả vũ trụ, và ngươi sẽ thấy rằng quốc độ 
của chư Phật hoàn toàn hiện lên trên đầu một sợi tóc, và bánh xe Chánh 
pháp vĩ đại đang quay trong một hạt bụi [79]. 


Không Cốc Long[§0] đã từng khuyên các sư tăng tương tự! 


“Cái vô của Triệu Châu, trước khi các thầy thâu triệt nghĩa lý của nó, thì nó 
như một hòn núi bạc hay như một bức tường sắt (đứng chắn lối của nó các 
thầy). Nhưng khi các thầy tiến tới với cái vô ngày qua ngày, cố bước vào 
trong lòng của nó, đừng để một khoảnh khắc dừng nghỉ, thời cơ tối đhượng 
nhất định sẽ đến, như một cơn lụt tràn ngập; và rồi các thầy sẽ thấy rằng bức 
tường sắt hay hòn núi bạc chăng chút gì đáng sợ. Điều quan trọng là đừng 
tin gì ở cái học, mà để hết tâm trí vào việc giải quyết vẫn đề sanh tử. 


Đừng phí thì giờ ngôi không suy nghĩ về cái vô, hãy như một tên sỉ ngốc 
không khác, đừng cô giải quyết sai lầm băng tư duy biện biệt. Hãy kiên 
quyết để kết tâm chí là hiểu thấu cái vô. Rồi đột nhiên, khi các người buông 
tay xuống, toàn thể tâm thức hoàn toàn đảo ngược và kể từ đây các người 
nhận thấy vô cùng minh bạch nơi khốn tận cùng của nó 


Tác giả của Thiền gia quy giám[8 Í | xác nhân tất cả những điều đã được trích 
dẫn trên, và mô tả đầy đủ về tâm lý của thực tập công án. 


“Người học Thiền cần phải nhìn vào chỗ sống động chứ đừng nhìn vào chỗ 
chết[82]. Hãy cố tìm hiểu ý nghĩa công án của mình, đồng thời đặt hết sức 
mạnh tinh thần vào phận sự như gà mái ấp trứng, như chuột rình mèo, như 
người đói tìm thức ăn, như kẻ khát tìm thức uống, như con nhớ mẹ. Nếu nỗ 
lực đến kỳ cùng và kiệt lực như thế, chắc chắn thời cơ sẽ đến khi ý nghĩa của 
công án soI tỏ trên mình. 


“Có ba yêu tô khiến cho việc học Thiền được thành tựu: l) Tín lớn; 2) Chí 
lớn và 3) Nghi lớn. Thiêu một trong ba cũng như cái đỉnh gảy hêt một chân, 


nó sẽ đồ. Trong suốt cả bình sinh, bất kế đang làm gì, hãy nỗ lực tìm thấy 
nghĩ lý cái VÔ của Triệu Châu, luôn luôn gìn giữ công án hiện tiền, đừng 
bao giờ xao lãng tinh thần cầu hiểu. Hành trì liên tục bất đoạn, các thầy sẽ 
thấy rằng chăng có khúc mắc của trí thức nào ở trong công án, thấy rằng nó 
hoàn toàn vô nghĩa khi các thầy hiểu chữ này một cách bình thường, thấy 
rằng hoàn toàn nhạt nhẽo vô vị, chằng chút ngon ngọt nảo, và rồi các thầy sẽ 
cảm thấy bồn chồn bắt an. Đến đây là lúc rút kiếm ra khỏi vỏ, buông mình 
xuống vực thắm và từ đó mà gieo trồng căn tính của Phật quả. 


“Đừng nghĩ rằng ý nghĩa của công án hiện ra khi các thầy năm lẫy nó để giải 
quyết; đừng biện biệt hay nghĩ tưởng gì hết, đừng mong chờ chứng ngộ băng 
cách lắng tâm dứt hết các ý tưởng tạp loạn; chỉ chuyên tâm vào tính cách bất 
khả tư nghì của công án, trên đó, tâm trí rõ ràng không chút câu thúc[8§3 |. 
Cuối cùng các thầy sẽ thấy mình như một con chuột già lao vào góc kín đáo 
nhất của kho lúa nơi đây khi nhìn tới nhìn lui đột nhiên nó tìm ra lối thoát. 
Cân nhắc công án bằng tiêu chuẩn trí thức, như các thầy thường làm với 
nhưng việc khác; sống cái kiếp sống trôi nồi trong dòng sinh tử; luôn luôn bị 
dày vò bởi những cảm giác sợ hãi, lo âu và lưỡng lự, tất cả những thứ đó đều 
do tưởng tượng và tâm trí mưu toan mà ra. Các thầy phải biết cách đứng lên 
trên những tế toái cuộc sống mà lắm người đang bị chìm đắm trong đó. 

Đừng phí thời giờ để hỏi phải làm sao, chỉ cứ để hết tâm hồn vào công việc. 

Như một con muôi châm chích con bò mộng bằng sất; ngay khi tắm sắt đây 
ngược hắn cái vòi yếu ớt của các thầy, nhưng hãy có một lần quên lãng mình 
đi, mà cứ bước vào, công trình sẽ thành tựu 


Đến đây chúng ta đã trích dẫn khá đủ những thâm quyền cho thấy đâu là sứ 
mệnh của công án dẫn đến chỗ gọi là chứng ngộ và cũng cho thấy cái gì xảy 
ra trong lòng Thiền sư khi ngài bắt đầu tập luyện tâm trí của môn nhân đưa 
họ đến chỗ thuần thục của ý thức Thiền. Tôi kết luận vẫn tắt chương này với 
một đoạn trích từ tác phẩm của Bạch Ấn Huệ Hạc, cha đẻ của phái Thiền 
Lâm Tế Nhật Bản ngày nay. Trong trích dẫn này chúng ta sẽ thấy tâm lý của 
Thiền tiễn hành ra sao vốn chăng có thay đổi nhiều qua hơn một nghìn năm, 
từ thời Huệ Năng và các môn đệ Trung Hoa của ngài. 


“Nếu các nØƯơi muốn đạt được đạo lý thanh tịnh của vô ngã, thì hãy cứ một 
lần buông tay rơi trên vực thắm, rồi các ngươi sẽ bừng tỉnh trỗi dậy trở lại và 
thành tựu bốn đức thường, lạc, ngã, tịnh. Thế nảo là buông tay xuống Vực 
thắm? Giả sử có người dạo bước giữa những hòn núi xa xôi, nơi chưa từng 
có ai lưu lạc đến. Người ẫy đến bên bờ một vực thắm không đáy, đá lớm 
chởm, rong rêu phủ kín, vô cùng trơn tuột, không biết đặt chân đâu cho 


vững; y không thể đi tới không thể bước lui, cái chết đối diện. Nguồn hy 
vọng độc nhất là gIữ lấy sợi dây sẵn trong tay; sinh mệnh của y gởi vào sợi 
dây này. Nếu y bất cần buông tay, thân thê y sẽ lao thắng xuống vực, xương 
thịt sẽ tan ra từng mảnh. 


“Người học Thiền cũng vậy. Khi y bám chặt công án trong tay, rồi y sẽ thấy 
rằng mình đã bước tới cực độ khẩn trương của tỉnh thần và đang ở trong 
bước đường cùng. Như một người bị treo lơ lửng trên vực thắm, chẳng còn 
biết phải làm gì. Trừ những cảm giác bồn chỗn bắt an, từng lúc và từng lúc, 
y giông như một người đã chết. Đột nhiên y thấy thân vô tâm của mình bị 
quét ra khỏi cuộc sông cùng lúc với công án. Đây gọi là “buông tay”; khi các 
ngươi tỉnh khỏi cơn sĩ ngôc và lấy lại hơi thở, giống khi uống nước chỉ mình 
biết là lạnh. Đó là một niềm vui khôn tả”. 


——-O0O--- 


10.CÁC ĐẶC TÍNH TỎNG QUÁT TU TẬP CÔNG ÁN 


Nhắc lại: Sự canh tân của lối tu tập công án chắc chắn do bởi những hoàn 
cảnh sau đây: 


1. Nêu Thiên học cứ trôi đêu theo đà của nó, nó đã đi đên chô tự tiêu diệt do 
bản chât thượng lưu vê học vân và kinh nghiệm của nó. 


2. Bởi vì, đần dần Thiền đã cạn nguồn sáng tạo trong vòng hai hay ba trăm 
năm phát triển sau thời Lục Tổ Huệ Năng, nên đã còn phải có một sinh khí 
mới mẻ bừng tỉnh dậy để có thể sống còn, bằng cách ứng dụng một phương 
pháp triệt để nào đó khả dĩ khuấy mạnh tâm thức Thiền. 


3. Trải qua một thời hoạt động sáng tạo, các chất liệu đã được tập đại thành 
gọi là “Thoại đầu”, “cơ duyên” hay “vấn đáp” chúng tạo thành cốt cách của 
lịch sử Thiền; nhưng những cái này lại mở ngõ cho giải thích của trí thức, có 
hại cho sự chín muồôi của kinh nghiệm Thiên. 


4. Sự sinh trưởng như tằm ăn dâu của thứ mặc chiếu Thiền kế từ khởi thủy 
của sử Thiền là mối đe dọa hiểm nghèo nhất cho kinh nghiệm sống động của 
Thiền. Cả hai xu hướng, chủ trương tịch mặc hay phái “mặc chiếu”, và chủ 
trương trực giác hay kinh nghiệm trí năng, ngay từ đầu đã tranh Cháo nhau, 
nếu không công khai thì cũng âm thầm. 


Vì những điều kiện đó, các Thiền sư ở thế kỷ X và XI đã chấp nhận lối tu 
tập công án côt đê thực hiện những sứ mệnh sau: 


1 Đại chúng hóa Thiền tông để chận đứng bản chất thượng lưu nó đưa Thiền 
đên chô tự hủy. 


2. Mang lại một kích thích mới mẻ cho dòng phát triển tâm thức Thiền, có 
thê mới thúc đây được sự thuân thục của kinh nghiệm Thiên. 


3. Bẻ gãy sự gia tăng của chủ trương duy trí trong Thiền; 
4. Cứu Thiền khỏi bị chôn sống trong bóng tối của chủ trương tịch mặc. 


Từ những trích dân đã được nêu lên ở trên về lôi tu tập công án, có thê nhặt 
ra các sự kiện tâm thân sau đây: 


1. Công án được đề ra cho người học là để dẫn tới tâm trạng căng thắng cực 
độ. 


2. Khả năng biện biệt được gác lại, tức là đình chỉ hoạt động phù phiếm hơn 
của tâm trí hâu cho những phân ách yêu và sâu xa hơn, thường thường vùi 
sâu, có thê được khai phát và thành tựu những bôn phận của chúng. 


3. Những trung tâm hành sử, vốn đĩ là nhưng căn cơ của một cá tính, được 
vận dụng đến mức tối đa để giải quyết công án. Đây là điều mà Thiền sư nói 
đến khi ông nhắc đến “tin lớn” và “nghi lớn” như là hai thế lực cốt yếu nhất 
cần có để quy định phẩm tính của một môn đệ Thiền có khả năng. Còn như 
việc tất cả người xưa quyết ý dâng hết thân tâm của mình cho sự thành thục 
của Thiền, thì điều đó cho thấy cái vĩ đại của lòng tin tưởng của họ nơi chân 
lý tối hậu, và cũng chứng tỏ sức mạnh của tinh thần thám sách của họ, gọi là 
“Khổ cầu”; cái tinh thần ấy không từng xao lãng hoạt động cho đến lúc đạt 
được mục đích, nghĩa là cho đến lúc hiện chứng được Phật tính (Buddhatà). 


4. Khi sự viên mãn của tinh thần tới tột độ như thế ở đây nồi bật là một trạng 
thái trung tính của tâm thức mà các nhà tâm lý học khảo cứu về ý thức tôn 
giáo gọi nhầm ra là “xuất thần”. Trạng thái tâm thức Thiền này khác hắn 
xuất thần vì rằng xuất thần là đình chỉ những thế lực tâm lý trong khi tỉnh 
thần thì đắm chìm trong việc chiêm ngưỡng, một cách thụ động; trái lại, 
trạng thái tâm thức của Thiền là một trạng thái đã được thúc đây bởi sự thực 
tập vô cùng tích cực của tất cả những khả năng cốt yếu tạo thành một nhân 


cách. Ở đây chúng được tập trung hăn vào một sở tri độc nhất, gọi là trạng 
thái Nhât tâm (ekàgia). Nó cũng được coi như là một trạng thái đại nghi. 


Đây là lúc tâm thức thường nghiệm với tất cả nội dung vừa hữu thức vừa vô 
thức, đang vượt qua ranh giới của nó, và bằng trí năng, bắt liên lạc với cái 
Bất khả tri, Siêu việt, Vô thức. Trong trạng thái xuất thần, không có sự xé 
rào vượt qua như thế, bởi vì nó là một thứ cứu cánh tĩnh, không cho phép 
tiến xa thêm nữa. Trong trạng thái xuất thần, chăng có tương đương nào với 
hành vi “nhảy xuống vực thắm” hay “buông tay”. 


5. Sau hết, cái thoạt tiên có vẻ như đình chỉ tạm thời tất cả mọi khả năng của 
tâm thần nay bỗng được chất đầy những tinh lực mới mẻ chưa từng mơ 
tưởng đến. Sự biến đổi đột nhiên này diễn ra thường thường là do tác động 
của một âm thanh, một ảnh tượng hay một hình thức của hoạt tính điều 
động. Một cái nhìn thấu suốt được phát sinh từ nhưng vùng sâu thắm ngay 
giữa lòng tâm thức, khi một nguồn suối của một đời sống mới đã tuôn trào, 
và cùng lúc, công án vén mở những bí mật của nó. 


Các Phật tử Thiền tông đề ra một lối giải thích có tính cách triết lý về những 
sự kiện tâm thần này như sau. Khỏi phải nói, Thiền chẳng là tâm lý học hay 
triết học, mà là một kinh nghiệm mang đầy ý nghĩa sâu xa và chứa đầy 
những nội dung sông động, siêu thoát. Kinh nghiệm là chung quyết. và là 
quyên năng của chính nó. Nó là chân lý cứu cánh, không do từ tri kiến thế 
gian; nó thỏa mãn mọi khát vọng của con người. Mỗi người phải thực hiện 
ngay trong chính mình, không tựa vào những quyền năng bên ngoài. Ngay 
cả giáo của Phật, thuyết của Tổ dù có thâm sâu và chân chính đi nữa, chăng 
dính gì đến a1 cả nêu. như người ta không tiêu hóa chúng thành sinh mệnh 
của mình; ấy là nói rằng chúng phải xuất phát ngay từ những kinh nghiệm 
riêng tư của mình. Thẻ hiện được như vậy thì gọi là ngộ. Tất cả mọi công án 
là những phát ngôn của ngộ, không qua trung gian tri thức; đó là cái đặc tính 
kỳ lạ và khó hiểu của chúng. 


Thiền sư không có riêng một họa đồ cần thận hầu phát biểu sự chứng ngộ 
cho có vẻ kỳ lạ hay ngang chướng một cách hợp lý; những phát biểu được 
nói lên từ bâm tính của sư như bông hoa nở mùa xuân hoặc như mặt trời tỏa 
ánh sáng. Vì vậy, để thấu hiểu chúng, chúng ta phải như bông hoa hay mặt 
trời; phải đi vào bẩm tính của chúng. Khi chúng ta tái tạo cùng những điều 
kiện tâm thần ấy - mà từ đấy các Thiên sư lôi ra cái công án này - chúng ta 
sẽ thấu hiểu chúng. Như thế các Thiền sư tránh mọi biện giải bằng ngôn từ - 
chúng chỉ được cái việc tạo ra trong lòng các môn đệ một thứ hiểu kỳ nơi óc 


não ưa thăm dò huyền bí. Trí thức là một chướng ngại hiểm trở nhất, đích 
danh một kẻ tử thù, ít nữa là trong lúc bắt đầu học Thiền, tạm thời phải tống 
khứ nó ra khỏi lòng. Công án quả thực là một khí cụ dẹp suy lý rất tốt. Vì lý 
do đó, Thiền chỉ chịu coi trọng nhưng sự kiện tâm thần hơn là khái niệm. Vì 
những sự kiện này được kinh nghiệm trực tiếp hà chứng tỏ là hoàn toàn thỏa 
mãn nên chúng lôi kéo mạnh cái tâm “Khổ cầu” của Thiền giả. 


Vì các sự kiện của kinh nghiệm cá biệt được coi trọng trong Thiền môn, nên 
chúng ta có những công án như "Đô chùi cứt khô” của Vân Môn, “Cây 
bách” của Triệu Châu, “Ba cân gai” của Động Sơn v.v..., là những chuyện 
vặt rất quen thuộc trong đời sống của mọi người. So với những lối diễn tả 
của Ấn Độ như: “Tất cả đều Không, không sinh, vượt trên nhân quả” hay 
“Toàn thể vũ trụ được chứa đựng trong một hạt bụi”; chúng có vẻ thổ sản 
Tàu biết bao! 


Do đó, Thiền đáng được coi là có ý hướng bài trừ tri thức và dẫn tâm thức 
thường nghiệm của chúng ta đến những cội nguồn sâu xa của nó. Nếu cốt 
đạt đến kinh nghiệm trí năng thuộc một trật tự khác hăn, chấm dứt mọi việc 
nỗ lực khô cầu của chúng ta, thì phải nghĩ đến cái hoàn toàn không lệ thuộc 
những phạm trù tri thức. Nói rõ hơn, sắc thái đặc biệt của Thiên là cái phi lý 
ngược ngạo không thích hợp với lối luận thuật của trí óc. Như thế, tu tập 
công án là dòng phát triển đương nhiên của ý thức Thiền trong lịch sử theo 
đòi thực tại cứu cánh của nhân loại. Nhờ công án mà toàn bộ hệ thống của 
bộ máy tâm thần của chúng ta được vận dụng để làm chín muỗi trạng thái 
chứng ngộ của tâm thức. 


——-O0O--- 


11. TRUYỆN KÝ NHỮNG KINH NGHIỆM THIÊN 


Ở đây ghi lại một vải truyện ký nói về vai trò của công án trong việc làm 
chín muỗi tâm thức Thiền. Trong THIÊN LUẬN Bộ Thượng tôi đã đưa ra 
ba mẫu truyện như vậy. 


Chính đấy là nhưng khảo cứu tâm lý, nhưng chủ đích của tôi ở đây là trình 
bày vai trò của lôi tu tập công án trong việc việc hành trì của Thiên và nên 
minh triệt của hệ thông này như đã được các Thiên sư đời Tông canh cải. 


Mông Sơn Đức Dj[84] đời thứ tám thuộc dòng Thiền của Ngũ Tổ Sơn Pháp 
Diên (chêt năm 1 104) kê lại nhưng kinh nghiệm Thiên của mình như sau: 


“Năm 20 tuổi tôi mới quen biết với Thiền, cho đến 32 tuôi tôi đã thăm viếng 
17, 18 Thiên sư, hỏi họ vê cách thực hành pháp môn Thiên, nhưng không ai 
chỉ ra manh môi. 


Sau này, khi đến tìm trưởng lão Huân Sơn, ngài dạy tới hãy nhìn vào ý nghĩa 
của “Vô”, và nói thêm “Hãy chăm chú vào chữ Vô suốt cả ngày đêm không 
ngừng nghỉ, như con chuột đang rình mèo, như gà mái ấp trứng. Khi chưa 
thấy rõ, hãy như con chuột gặm nhắm cái hòm gỗ và đừng bao giờ xao lãng 
công phu. Thực hành công phu như vậy, chắc chắn thời cơ bừng sáng của 
tâm ngươi sẽ đến. 


“*V theo lời dạy này, tôi chăm chỉ thực hành ngày đem không nghỉ. Rồi trái 
qua 18 ngày. Bỗng nhiên, khi đang uống trà tôi chợt hiểu cái cười nụ của Ca 
Diếp khi Đức Phật đưa lên một cảnh hoa trước đại chúng. Tôi mừng rỡ khôn 
xiết; đi cầu một vài vị trưởng lão của Thiền quyết nghị cho. Nhưng các ngài 
không trả lời rõ rệt, có vị bảo tôi hãy dùng Hải ấn tam muội (Sagara-mudra- 
Samadhi)[85] mà ấn chứng cả mười phương thế giới, đừng bận lòng đến cái 
gì khác. Tôi tin lời này, trải qua hai năm. Niên hiệu Cảnh Định thứ năm 
(1265), tháng sau, tôi đang ở tại tỉnh Tứ Xuyên, phủ Trùng Khánh, đang 
nguy kịch vì bị bệnh kiết nặng Không còn chút khí lực nảo, cả đến Hải ấn 
tam muội cũng không giúp gì trong lúc này. Kế cả cái hiểu về Thiền đã tưng 
có cũng chăng giúp tôi được. Lưỡi không chịu nói, thân thể không chịu cử 
động; chỉ còn chờ chết là hết. Quá khứ diễn ra trước mắt; nhưng điều đã làm, 
những cảnh ngộ đã từng trái: thế là tôi ở trong một trạng thái tuyệt vọng ghê 
gớm và hết còn biết cách nào thoát khỏi cái đày vò của nó. 


“Sau cùng, cô gắng tự chủ, tôi phân phó ý muốn của mình, rồi lặng lẽ đứng 
dậy, thắp một ít nhang, dọn lại cái bồ đoàn cũ kỹ; làm lễ Tam Bảo, Thiên 
Long và thầm sám hối những tội chướng tiền khiên. Tôi khấn nguyện rằng 
nếu tôi hết kiếp này thì mong chờ năng lực của Bát-nhã mà tái sinh trong 
một gia đình tốt đẹp và được xuất gia từ khi hãy còn bé bỏng. Nhưng nếu tôi 
được lành bệnh, tôi muốn được xuất gia ngay và hiến cả cuộc đời còn lại để 
học Thiền. Nếu được giác ngộ, tôi sẽ cứu giúp mọi người cùng được giác 
ngộ như mình 


“Sau lời khân nguyện này, tôi đề khởi chữ Vô trong lòng và quay ánh sáng 
soI vào trong mình. Không lâu, tôi nghe trong tạng phủ lay động đôi ba lân, 


nhưng không để tâm đến; một lúc sau, lông mày tôi nghe cứng không chịu 
chớp, và lát nữa tôi hết biết đến thân thể của mình; chỉ có chữ Vô còn lại 
trong lòng thôi. Đến chiều, tôi rời chỗ ngồi và thấy bệnh mình bớt được một 
nữa; tôi ngồi xuống trở lại cho đến khi gần sáng. Bấy giờ bệnh hoạn hoàn 
toàn biến mất. Giờ là đã bình phục, thân tâm thư thới. 


“ Tháng § năm ấy, tôi đến Giang Lăng thí phát làm sư. Gần hết một năm, tôi 
đi hành cước, và lúc đang thôi cơm thì thấy ra rằng việc tu tập công án phải 
giữ không gián đoạn và với công phu liên tục. Rồi tôi đến trú ngụ tại Hoàng 
Long 


“Lần thứ nhất buồn ngủ, tôi vận dụng ý chí chồng lại và vẫn ngồi như cũ, 
cơn ngủ bị chinh phục dễ dàng. Lần thứ hai buồn ngủ, tôi tống khứ nó y như 
trước. Lần thứ ba cơn buồn ngủ xâm chiếm nặng nề, tôi bước xuống khỏi 
chỗ ngôi và đi lễ Phật, nhờ vậy mà thấy tỉnh táo lại. Trở lại chỗ ngồi và tiếp 
tục tiễn tới. Nhưng sau hết lúc phải đi ngủ tôi dùng gối kê đầu và ngủ được 
một chút, sau đó, lấy cánh tay làm gôi, và cuôi cùng hoàn toàn khỏi phải 
năm dài xuống. Qua hai đêm như thế đến đêm thứ ba, tôi mệt nhọc đến độ 
như thấy chân không chấm đất. Bỗng đâu đám mây mù như che mắt nay 
được quét sạch, tôi thấy như vừa tắm xong, hoàn toàn mát mẻ. 


“Còn về :. công án thì nghĩ tình là nặng nhất và công án sừng sững ra đây mà 
không cần dụng công. Tất cả những cảm giác ngoại thân, những ngũ dục và 
bát phong không còn quấy phá nữa; tự mình trong suốt như một chén pha lê 
đầy tuyết như trời thu quang đãng không mây. Công phu cứ diễn tiến rất tốt 
đẹp như thế, nhưng chưa có chút dứt khoát nào. 


“Sau đó tôi từ giã chùa du hành sang Chiết Giang. Dọc đường vì quá nhiều 
mệt nhọc nên công phu Thiên theo đó mà phải suy giảm. Tôi đên chùa Thừa 
Thiên, nơi đây Cô Thiêm hòa thượng đang trụ trì, và tạm thời dừng chân ở 
đó. 


Tôi tự thệ là sẽ không rời khỏi nơi này cho đến khi nào lãnh hội được đạo 
Thiên. Hơn một tháng, tôi lây lại công phu đã mật. Bây giờ khắp mình ghẻ 
lở; nhưng quyêt tâm giữ vững công phu dù có đánh đôi cả cuộc đời. 


“Nhờ thế mà tâm lực được mạnh mẽ thêm nhiều, và biết cách giữ vững công 
phu của mình ngay trong lúc bệnh. Một hôm, được mời đi thọ trai, suốt trên 
đường đến nhà trai chủ, vừa đi vừa đeo đuôi công án, mải miết trong công 
phu tu tập cho tới ngang qua nhà mà vẫn không hay mình đang ở đâu. Nhờ 
vậy mà tôi hiểu ra thế nào gọi là thực hành công phu ngay trong mọi động 


dụng. Đến đây thì tâm cơ của tôi như mặt trăng phản chiếu từ lòng sâu của 
dòng nước đang chảy; mặt nước tuy chảy xiết, mặt trăng vẫn y nhiên bất 
động. 

“Ngày mông 6 tháng 3, tôi đang ngồi trên bồ đoàn, tâm niệm chữ Vô như 
thường lệ thì vị tăng thủ toa bước vào thiền đường. Tinh cờ thầy làm rơi hộp 
nhang trên nền nhà, khua lên một tiếng. Tiếng động chợt khơi tỏ tâm mình 
thấy một viễn tượng tâm linh mới mẻ, và cùng với tiếng kêu tôi thấu triệt tự 
thể của minh, chộp được ông già Triệu Châu (tác giả của chữ Vô). Tôi buột 
miệng đọc ngay một bài tụng: 


S Bl Pã ĐR ñ 

Một hứng lộ đầu cùng 

tế § 3 XE 7K 

Đạp phiên ba thị thủy 

#5 MỊ # kã 

Triệu Châu lão siêu quần 

li H >4 #1 

Diện mục chỉ như thị 

Đường đi chợt hết bước 

Dẫm ngược sóng là nước 

Già Triệu Châu siêu quần 

Mặt mày chăng chỉ khác. 

Suốt mùa thu, tôi tham vấn các đại danh tăng như Tuyết Nham, Thối Canh, 
Thạch Khanh và Hư Chu. Hư Chu khuyên tôi đên kiêm Hoàn Sơn. Khi tôi 
đên gặp Hoàn Sơn, ngài hỏi: “Quang minh tịch chiêu khắp cả hà sa thê giới - 


đây há không phải là lời của tú tài Trương Chuyết?”? Tôi sắp mở miệng thì 
Hoàn Sơn HET một tiêng và đuôi tôi đi chăng chút lê độ. Nhờ đây mà tôi 


đổi ngược hắn, va từ đấy, tâm tôi chuyên chú vào thái độ này của ngài. Khi 
đi hay ngôi, ăn hay uông, tâm tôi phó thác vào đó. 


“Sáu tháng trôi qua, vào một ngày mùa xuân năm sau, khi đi dạo từ ngoài 
thành trở về, vừa bước lên bực thang đá, thì giá lạnh đóng băng trong óc não 
từ lâu chợt tan chảy, tôi quên mình đang đi trên đường. Tôi đi thăng đến hòa 
thượng, và khi ngài lặp lại câu hỏi của tôi trước kia, tôi bèn lật ngược thiền 
sàng của ngài. Bây giờ tôi đã hiểu rõ trọn vẹn công án mà những nút thắt 
thật là khó nối kết. 


“Này các nhân giả: Hãy đi cho trọn lối tham thiền. Giả sử tôi không bị bịnh 
ở Trùng Khánh, cuộc đời của tôi lẽ ra đã trôi xuôi. Cần thiết phải gặp một vị 
thầy thật là sáng suốt. Hãy xem cổ nhân đã dốc lòng hăng hái và bền bỉ cả 
ngày đêm tham thiền hầu dễ thấu đáo đạo lý cứu cánh của Thiền. 


Viên Châu Tuyết Nham Tổ Khâm (chết năm 1287) đệ tử của Ngô Châu 
Thạch Khanh, nói vê những kinh nghiệm của mình như sau: 


Tôi giã nhà từ lúc lên năm, và khi theo hầu Thầy, nhờ nghe ngài luận bàn 
với khách, tôi bất đầu biết rằng có một thứ gọi là Thiền, dần dần tin tưởng 
việc ấy, và cuối cùng đề tâm tham học. Năm l6 thọ giới làm sư và năm 18 
cất bước vân du hỏi Thiền. Lúc đến ngụ với Song Lâm Viễn, làm các công 
việc trong chùa từ sáng đến tối, không bao giờ ra khỏi đất chùa. Ngay dù ở 
trong liêu chúng hay làm các công việc của mình, tôi vẫn khoanh tay trước 
ngực và mặt ngó xuống đất không xa ngoài ba bước. 


“Công án đầu tiên của tôi là VÔ. Hễ khi tâm niệm máy động tôi dằn ngay nó 
xuống: tâm ý tôi như một thời băng lạnh, sạch sẽ và mát dịu trong suốt và 
không dao động. Một ngày trôi qua nhanh như khảy móng tay. Không tiếng 
chuông tiếng trống lọt vào tai. 


“Năm I9 tuổi, tôi ngụ tại chùa Linh Ấn, có quen biết với viên thơ lại Xứ 
Châu Lai. Ông khuyên tôi: phương pháp của thầy không linh hoạt, chăng 
thành được gì hết. Có hai tướng trong đó; thầy coi động và tĩnh như là hai 
thái cực ly cách của tư tưởng. Tự mình tu tập Thiền, thầy Phải ấp ủ nghỉ 
tình; vì tùy theo nghi tình nặng nhẹ mà giác ngộ có sâu cạn.” Được lời 
khuyên như thế, tôi đổi công án ra là “Càn thỉ quyết” (đồ chùi phân). Tôi bắt 
đầu nghi đông nghỉ tây khán ngang khán dọc; lại bị tấn công bởi hôn trầm và 
tán loạn, tôi không thê có lây một phút quán tưởng thanh tịnh. Tôi dời sang 
chùa Tịnh Từ, nơi đây kết bạn với bảy người, tất cả hăng hái học Thiền; 
chúng tôi giao ước không đặt lưng xuống chiếu đề ngủ nghỉ. Có một nhà sư 


tên là Tu, không giao thiệp với chúng tôi, nhưng thầy ngồi sững trên bồ đoàn 
như một cọc sắt cứng chắc. Tôi muốn nói chuyện với thầy, nhưng thầy 
không chịu nói. 


“Vì suốt cả hai năm tu tập không năm, thân tâm tôi hoàn toản mệt rã. Sau 
hết, tôi buông xuống ngơi nghỉ như thường tình. Trong hai tháng sức khỏe 
phục hồi và tinh thần khôi phục nhờ thuận theo tính tự nhiên như thế. Thực 
ra, tham Thiền không cần thiết phải thành tựu chỉ bằng vào lối thực hành 
không ngủ ấy. Tốt hơn nên ngủ say một ít giờ vào lúc nửa đêm đề tâm trí lấy 
lại sự tươi tỉnh. 


“Một hôm, tình cờ gặp Tu ở hành lang, và lần đầu được nói chuyện với thầy. 
Tôi hỏi, “Năm rồi, tôi muốn hỏi chuyện thây, SaO thầy cứ mãi tránh tôi 
thế?”. Thầy nói, “Một người hăng hái học Thiền, cả đến thì giờ cắt móng 
cũng chăng chịu, hà huống mất thì giờ bàn luận với kẻ khác?”. Tôi nói: “Tôi 
đang bị bối rối bởi hôn trầm và tán loạn; làm sao để chế ngự?” Thầy đáp: 
“Đó là do thầy không kiên quyết trong việc tu tập. Hãy dọn bồ đoàn hơi khá 
cao, và giữ xương sông cho thắng, gom hết toan lực nơi mình vào công án. 
Nói đến hôn trầm và tán loạn làm gì?”. 


“Theo lời khuyên này, tôi thay đổi lối tu tập, qua ba ngày đêm, thì chứng 
được một trạng thái không còn có hai tướng thân và tâm nữa. Tôi cảm thấy 
mình rất trong suốt linh hoạt đến nỗi mí mắt mở hắn ra mãi. Ngày thứ ba, đi 
kinh hành ngoài công chùa, vẫn thấy mình như đang ngồi kiết già trên bồ 
đoàn. Chợt gặp Tu thượng tọa, thầy hỏi: “Thầy làm gì ở đây?”. Tôi đáp: 

“Đang có đạt đạo”. “Thầy nói thế nào là Đạo?” Tôi không trả lời nỗi, mà chỉ 
làm tăng thêm nỗi phiền muộn trong lòng. 


“Đang muốn trở lại Thiền đường, tôi bước thăng về phía ấy thì gặp vị thủ 
tòa. Thầy hỏi: “Hãy mở rộng đôi mắt ra mà xem đấy là cái gì?. Nhờ thế, tôi 
được nung chí. Tôi trở về Thiền đường, sắp sửa ngồi lên bồ đoàn thì tầm mắt 
thay đôi hoàn toàn. Một quãng trời rộng mở ra và đất như tuồng sụp lở. Kinh 
nghiệm này vượt ngoài mô tả và hoàn toàn không thê nói cho kẻ khác hay, 
vì trong thế gian không có cái gì có thê thí dụ được. Tôi bước xuống thiền 
sàng đi tìm Tu Thượng tọa. Thầy rất hài lòng, không ngóớt lặp lại: “Tốt lắm! 
Tốt lắm!”. Chúng tôi nắm tay nhau rảo bước đọc theo hàng liễu ngoài công 
chùa. Tôi nhìn chung quanh, nhìn lên nhìn xuống, biết bao cái thấy nghe 
trong trời đất nay hiện ra hoàn toàn khác hắn; những gì ghét bỏ trước kia, 
nào vô minh nào phiền não, bấy giờ thấy vốn chỉ là lưu xuất từ chân tánh 


của mình vân y nhiên ngời sáng, chân thật và trong suôt. Tâm trạng này kéo 
đài hơn một nửa tháng. 


“Tiếc thay, thời nay không có một bậc tôn túc sáng suốt đê mà hỏi đạo, nên 
tôi đã để trạng thái tỏ ngộ này dừng lại một thời gian. Đây vẫn là một giai 
đoạn nửa chừng, mà nêu bám chặt lấy coi như là cứu cánh thì nó sẽ cản trở 
sự tăng tiễn của cái nhìn thấu đáo đích thực. Những giờ ngủ và thức chưa 
hợp lại làm một. Các công án thì hơi hiểu nhờ chút suy luận, ngoài cách đó 
ra thì hoàn toàn chịu thua, chúng y như một vách tường sắt, vẫn không cách 
gì với tới. Qua nhiều năm theo hầu ngài Vô Chuẩn, nghe ngài thuyết pháp và 
xin hỏi khuyên bảo, nhưng không có lời nào mang lại một giải pháp chung 
quyết cho mối bất an trong lòng mình. Trong các kinh điển, trong các ngữ 
lục của các bậc tôn túc, tôi không đọc thấy điều gì có thể chữa trị cái tâm 
bịnh này. 


“Mười năm trôi qua như thế mà không thể xóa được cái tâm chướng nặng 
nề. Một hôm, đang đi kinh hành trong Phật điện ở Thiên mục, mắt chợt nhìn 
thấy một cội bách già ngoài điện. Vừa thấy cội cây già này thì một tâm cảnh 
mới mẻ mở bày ra và cái khối cứng chướng ngại bỗng tiêu tan. Tôi như vừa 
từ trong bóng tối bước vào ánh sáng mặt trời rực rỡ. Từ đây, tôi không còn 
ấp ủ nghỉ ngỜ VỚI Sự sống, sự chết, Phật hay Tổ. Bấy giờ lần đầu tiên tôi trực 
nhận cái cốt yếu trong đời sống nội tâm của Ngài Vô Chuẩn, ngài thật đáng 
lãnh đủ 30 hèo đích đáng. 


Thiết Sơn Quỳnh, đệ tử của Mông Sơn Đức DỊ, kể lại như sau: 


“Tôi năm 13 tuổi thì có biết ít nhiều về Phật pháp; năm 18 tuổi xuất gia và 
20 tuổi thọ giới làm tăng. Trước tiên, tôi đến Thạch Sương, ở đây tôi được 
biết Tường am chủ thường lúc nào cũng quán chót mũi và nhờ thế giữ tâm 
mình trong suốt Sau này, một vị sư tăng từ Tuyết Nham đến có mang theo 
“Tọa Thiền Châm Khán” của Ngài. Nhờ đó tôi thấy rằng lối thực hành của 
mình là sai lạc. Rồi tôi đến Tuyết Nham, và theo những lời chỉ dạy của ngài 
mà chỉ tự mình tu tập về chữ Vô. Đến đêm thứ tư, mồ hôi tháo cùng mình, 
nhưng tâm sáng láng minh mẫn. Trong khi ở Tăng đường, tôi không hề nói 
chuyện với ai, chỉ chuyên tâm tọa Thiên. 


“Sau đó tôi đến kiếm ngài Cao Phong Diệu, ngài nói với tôi rằng: “Đừng để 
công phu gián đoạn suốt cả ngày đêm sáu thời. Hãy thức dậy lúc canh tư và 
tham cứu công án ngay để cho nó luôn luôn hiện tiền. Lúc nào mệt và buồn 
ngủ, hãy đứng dậy đi kinh hành nhưng lòng vẫn không rời công án. Dù ăn 


uống hay làm các công việc trong chùa đừng bao giờ xao lãng công án. 
Công phu ngày đêm như vậy, cho đên lúc nhôi thành một khôi và chắc chăn 
tâm trí sẽ phát huệ” 


Ngày 20 tháng 3, Tuyết Nham giảng cho nghe một bài pháp như vầy: 


“Chư huynh đệ! Nếu cảm thấy ngủ gật quá nhiều vì ngồi lâu trên bồ đoàn, 
hãy bước xuống đi một vòng quanh Thiền đường, lây nước lạnh xúc miệng 
và rửa mặt; sau đó ngôi trở lại bồ đoàn. Giữ xương sông thắng đứng như đốc 
thắm cao chót vót, dồn hết công lực vào công án. Nếu cứ tiếp tục như thế 
trong bảy ngày, ta đoán chắc rằng sẽ được tỏ ngộ, vì điều này đã xảy ra cho 
ta bốn mươi năm về trước”. Tôi y lời khuyên bảo này và thấy công phu sáng 
láng và mạnh mẽ khác thường. Ngày thứ hai, tôi không còn khép mắt được 
nữa, dù muốn; ngày thứ ba, nghe như mình đi giữa hư không; ngày thứ tư, 
không còn bận tới hết thảy công việc thế gian nữa. Đêm ây, tôi đứng dựa lan 
can một lúc, và khi kiểm điểm thì thấy rằng cõi lòng hoàn toàn trống rỗng, 
duy chỉ có công án là hiện tiền. Tôi trở vào và ngôi lại trên bồ đoàn, chợt. 
nghe toàn thân từ đầu đến chân vỡ lở như một cái sọ người; y như được kéo 
ra khỏi hố sâu rnuôn trượng đưa lên đến hư không. Niềm vui vô hạn biết 
bao! 


“Tôi trình bảy kinh nghiệm này với Tuyết Nham, nhưng chăng được ngài ấn 


khả trọn vẹn. Ngài dạy tôi tiếp tục công phu như trước. Khi tôi xin ngài chỉ 
dạy thêm, một trong những điêu ngài bảo cho tôi là: 


#ñ Fš ft 4H mỊ L 

Thiệu Long Phật tô hướng thượng sự 

lếi tk BÍ 24 — ÑÊ 

Não hậu y tiền khiếm nhất chuỳ 

Nếu thật tình muốn đạt đến đạo lý cao siêu của Phật Tổ, trong óc não vẫn 
còn thiêu một cái, cái đó là một cái chùy quyêt liệt. Hãy tự nhủ: “Bởi đầu tôi 
vân còn thiêu một chuy?” Tôi không thê tin những lời của ngài được, dù 


vậy, vẫn có . cái bóng nghĩ ngờ lần quân trong tâm. Rồi tôi thản nhiên tiếp tục 
toạ thiền mỗi ngày như trước, trong chừng chín tháng nữa. 


“Một hôm, nhức đầu và đang chưng thuốc thì một thầy tăng tên là Giác Mũi 
Đỏ[§6 [hỏi tôi làm sao hiệu được chuyện Thái Tử Na Tra (lóc thịt)?[87] 


“ Nghe hỏi như thế, tôi nhớ lại là đã từng được thầy tri khách tên là Ngộ hỏi 
chuyện ây mà không thê trả lời nôi. Nhớ lại như vậy, tức thì phá vỡ được 
chô ngờ. 


“Về sau, sau khi Tuyết Nham qua đời, tôi đến Mộng Sơn, ngài hỏi: “Công 
phu tham thiền đến chỗ nảo thì thấy là cùng tột?”? Tôi chăng biết ăn nói làm 
sao; Sơn bèn dạy tôi hãy tự tu tập định lực để cho bụi bặm của cõi đời hoàn 
toàn không dấy lên được. Nhưng mỗi khi tôi ĐHƠC vào thất của ngài và cố 
nói một lời thì ngài nhắc ngay: “Thiếu một cái”. Một hôm, tôi bắt đầu tọa 
thiền từ giữa chiều và tiếp tục cho đến giữa mai, nhờ năng lực tràn đầy của 
định, tôi đạt đến trạng thai u vi màu nhiệm, lúc bước ra, tôi gặp ngài và kê 
lại cho ngài nghe. Ngài liền hỏi: “Bản lai diện mục của ông là gì ?”. Vừa 
muốn nói, ngài đóng cửa ngay mặt. 


“Từ đó, tôi gắng sức tọa thiền, một ngày một tiến, và có thể chứng nghiệm 
nhiều trạng thái màu nhiệm của tâm. Dù tôi phải chứng kiến ngài Tuyết 
Nham mất đi quá sớm, trước khi thâm nhập những vi tế của Thiền, nhưng 
may thay nhờ sự hướng dẫn của bốn sư hiện thời mà được bước sâu vào chỗ 
chứng ngộ. Sự thực, khi một người hăng hái và khá kiên quyết, những chứng 
đắc sẽ đến rất thường và mỗi bước sẽ là một lần lột vỏ. 


Một hôm, nhân nhìn Kon, n “Tín Tâm Minh” của Tam Tổ Đạo Tín, tôi đọc 
thấy câu: Ê§ ‡§ Í{#t. ä Bễ R§ #4 5R “Qui căn đắc chỉ, tùy chiếu thất tông”. 
Trở về cội thì được ý n chỉ theo bên ngoài thì mất bản tông; thế là thêm 
một lân lột vỏ nữa. Ngài Mông Sơn bảo: “Tham thiên cũng như mài dũa một 
hạt châu; càng dũa càng sáng, càng sáng thì càng dũa và càng lột những lớp 
vỏ bên ngoài; đời này đáng giá hơn một hạt châu” 


“Nhưng, hễ khi tôi muốn thốt lên lời ngài lại nói ngay: “Còn thiếu” - Một 
hôm đang trầm sâu trong thiền định, chợt đụng đến chữ còn thiếu này. Tắt cả 
những triền phược xưa kia trói buộc thân tâm tôi, tức thì tiêu tan hết suốt 
từng khúc xương và tủy; giống như thấy mặt trời chói lọi xuyên qua những 
đám mây tuyết đọng và bừng sáng. Tôi không kềm chế được, nên nhảy ngay 
xuống thiền sảng và chạy đến Mông Sơn, nắm lấy ngài kêu lên: “Nào, tôi 
thiếu cái gì nào?” Ngài lắc tôi ba cái, tôi cung kính lạy dài. Ngài bảo: “Này 
Thiết Sơn, bao nhiêu năm gắng sức chỉ vì cái đó, đến nay mới hiểu được”. 


Hương Sơn Vô Văn Thông, kế thừa Thiết Sơn Quỳnh và sau đây là kinh 
nghiệm của ngài: 


“Ban đầu, tôi đến kiếm Độc Ông hòa thượng để học Thiên, ngài dạy tôi 
tham cứu:  # ùò  # f#  & J (Bắt thị tâm, bất thị Phật, bất thị vật) 
“Không phải tâm, không phải Phật, không phải vật”. Sau chúng tôi lập thành 
một nhóm sáu người gôm Vân Phong, Nguyệt Sơn..., khuyên khích nhau tập 
Thiên. Kê đên tôi yêt kiên ngài Giáo Vô Năng, ngài dạy chữ Vô. Kê nữa, tôi 
đên Trường Lô kêt bạn đê dôc chí lân nhau. Tình cờ gặp sư huynh Hoài 
Thượng Kỉnh, sư hỏi: “Sau nhiêu năm học hỏi, ông hiệu Thiên như thê 
nào?” Tôi đáp: “Ngày ngày một niệm không móng khởi”. Kinh lại hỏi: “Từ 
đâu ông có ý này?” Tôi như tuồng hiểu mà chẳng dám trả lời chút nào. Thấy 
tôi không thấu suốt chỗ ách yếu, Kinh bảo tôi rằng định thì đúng mà động thì 
hỏng. Tôi ngạc nhiên và xin thây chỉ dạy phải tu tập như thê nào đê thâu triệt 
được chỗ ách yêu. Kinh bảo: “Ông có nghe Xuyên Lão nói không. # #fñl 


H # dt 3‡ Bi ã 5 “Yếu tri đoan đích ý, Bắc đầu diện Nam khan”. Nói 
xong, liền bỏ đi. 


“Được hỏi thế, tôi chăng biết nói sao. Dù đi hay ngồi tâm tôi chăng chịu ở 
yên một chỗ, và trong những ngày tiếp theo chữ vô đã rơi rụng mất mà lòng 
không ngớt quay theo câu “Yếu tri đoan đích ý, Bắc đầu diện Nam khan”. 
Một hôm, nhần ngôi cùng chúng tăng trên một khúc cây trong liêu cạo đầu, 
nghi tình cứ bám riết, thời gian trôi qua mà không hay, khoảng chừng bữa 
ăn, chợt thấy tâm mình rỗng rang, trong sáng nhẹ nhàng. Nghe như trọn cả 
tâm tình đỗ vỡ và trút bỏ những lớp vỏ bao ngoài; tất cả thế giới thiên sai 
vạn biệt, hữu tình và vô tình trước mặt tôi thảy đều tan biến thành một 
khoảng trống mênh mông “Sau một phút tỉnh lại, mồ hôi tháo đầm cùng 
mình, giờ mới hiểu thế nào là “Bắc đâu diện Nam khan”. Gặp thầy Kinh, 
thầy hỏi: “Ai đến đây?”. Tôi đáp? “Chẳng phải ta, chăng phải người”. Thầy 
bảo: “Chúng ta chẳng người thì là cái gì?”. Tôi đáp: “Đói thì ăn, mệt thì 
ngủ”. Kinh bèn bảo tôi hãy làm một bài tụng, tôi y lời chẳng chút chần chờ 
Nhưng vẫn còn có chỗ chung quyết ám ảnh mà tôi chưa nắm lấy được. 


“Về sau, tôi đến núi Hương Nham. Ở đây qua một mùa hạ. Muỗi mòng thật 
khủng khiệp, chăng thê đặt tay xuông cho được. Rôi nghĩ đên cô nhân đã 
quên mình vì Chánh pháp, tại sao ta lại đê cho muôi quây rây? Tôi quyêt tâm 


không lý đến chúng nữa. Ngậm chặt răng, nắm chặt tay, đề khởi chữ Vô hiện 
tiền và quyết sống chết với muôi mòng. Do quyết chí chịu đựng như thế, bất 
giác thân tâm trở lên văng lặng, tuồng như cả một tòa nhà sụp đồ bốn vách 
để tôi trơ ra giữa khoảng không bắt tận, không thể lây thí dụ trần gian mà nói 
ra chứng nghiệm này được. Tôi ngồi mãi từ giờ thìn đến giờ mùi. Giờ nhận 
ra rằng Phật pháp hoàn toàn chân chính, chỉ do tự tín chưa đủ vươn tới nên 
đôi khi nghĩ tưởng Phật pháp dối người. Tuy kiến giải về Thiền đã rõ ràng 
và đầy đủ, nhưng vọng tâm vẫn còn ân kính sâu xa chưa hoàn toàn dứt sạch: 
thế rồi tôi lại lánh vào núi trong sáu năm ở Quảng Châu, sáu năm nữa ở Lục 
An và sau hết lại ba năm ở Quảng Châu, bây giờ được thảnh thơi trọn vẹn”. 


——-O0O--- 


12.TÀM QUAN TRỌNG VÀ VAI TRÒ CỦA NGHI TÌNH 
Như đã nói, sự chuẩn bị của Thiền giả trước khi hạ thủ thực tập công án là: 


I1. Đánh thức một khát vọng nhiệt thành mong thoát khỏi triền phược của 
nghiệp (karma) khỏi nôi khô của sông và chêt 


2. Nhận thức rằng cứu cánh cuộc đời của một Phật tử là đạt đến giác ngộ, 
thành thục trạng thái tâm thức gọi là ngộ (sator!). 


3. Nhận thức rằng những. nỗ lực của trí thức chẳng ích gì cho cứu cánh này, 
mà phải giải quyết vấn đề tối hậu của kiếp sống bằng một phương thế sống 
động nhất 


4. Tin tưởng rằng chứng ngộ chính là đánh thức Phật tính (Buddhata) đang 
bị vùi sâu trong mọi tâm. 


5. Có một nghi tình mãnh liệt luôn luôn thúc dục hãy tự mình đối diện với 
Phật tính. Nêu không có năm điêu dự bị trên đây, đừng mong thành tựu viên 
mãn sự tu tập công án. 


Ngay dù đã đầy đủ những đặc tính như thế trong tâm, chưa chắc đã tin rằng 
công án là phương tiện hữu hiệu nhất để đạt mục đích. Có thê pháp môn của 
Chân ngôn, Thiên thai, hay pháp Niệm Phật của Tịnh độ tông, phép đề 
mục[88] của Nhật liên tông, những pháp này hấp dẫn hơn. Căn cứ theo đây 
có thể xác định khí chất tôn giáo trong mình, do tiền nghiệp mà ra. Trong 
trường hợp này, khó mà trở thành một môn đệ Thiền thực thụ, và sự giải 
thoát phải noi theo đường lối khác mà nên. 


Ngay trong các môn đệ Thiền vẫn còn một số không tin ở công án, chỉ coi 
đó như một thứ bày đặt giả tạm; thực tình, còn hơn thế nữa, họ tuyên bố rằng 
ngay cả ngộ (satori) cũng là một thứ thêm thắt chẳng dính dáng gì đến bản 
hệ của Thiền. Hầu hết những tín đồ của phái Thiền Tào động ở Nhật đều 
thuộc hạng người phủ nhận công án này. Sự bất đồng quan điểm đối với 
hiệu quả của thực tập công án và kinh nghiệm chứng ngộ (satori) chắc chắn 
do những dị biệt về giải thích có tính cách triết lý được đề ra cho Thiền bởi 
các môn đệ của Tào động và Lâm Tế. Còn như xét về khía cạnh thực hành 
của Thiền, cả Tào Động và Lâm Tế đều là hậu duệ của Bồ Đề Đạt Ma và 
Huệ Năng. 


Dù vậy, người ta phải tin tưởng ở công án; nếu muốn có một đường lỗi hành 
trì và được nó đánh thức dậy mà chứng ngộ (satori). Bây giờ, vân đề là: Làm 
sao để đây công án — ít ra là công án đầu tiên vào bình diện tâm thức khiến 
nó chiếm ngay trung tâm, một khi người ta đốc chí bơi giải quyết ý nghĩa 
của nó? Dĩ nhiên đây chẳng có nội hàm luận lý, vì mục đích diễn tả của nó là 
bẻ gãy mọi đường lối suy luận và nghĩ tưởng. Thí dụ, khi một hành giả 
Thiền được dạy cho chữ vô, y sẽ phải làm sao với chữ này? Dĩ nhiên y 
chẳng suy nghĩ về nó, vì lối tư duy hợp lý chẳng làm gì được. VÔ không đề 
ra một ý nghĩ nào hết, bởi vì không thê tư duy về nó liên hệ với con chó, cả 
đến Phật tính cũng không; nó là vô, chỉ có thế. Công án không chối, không 
nhận có Phật tính nơi con chó, dù Triệu Châu dùng VÔ khi được hỏi về Phật 
tính. Khi chữ VÔ được đặt thành công án cho kẻ sơ học, nó đứng đây một 
mình; và chính cái đó, ngay từ khởi thủy, các thiền sư thường cần dùng đến 
như một thứ điểm nhãn. 


Với “cây bách” cũng vậy. Nó chỉ là “cây bách” chẳng có tương quan luận lý 
nào với câu hỏi: “Sơ Tổ sang Tàu có ý gì?”. Nó chăng nói gì đến cái quan 
điểm phiếm thần về hiện hữu, mà đôi khi người ta coi đó là thế giới quan của 
những người theo đạo Phật. Chính ở đây, chúng ta phải có thái độ tâm lý nào 
đối với công án một khi nó được mang đến cho ta như là chìa khóa mở vào 
các bí mật của Thiền? 


Thông thường, chữ Hán được dùng để mô tả thái độ tâm lý đối với công án 
là: đề khởi #E #8 ,đề tư ‡š ft, đề điễm ‡E Äl., đề chuyết ‡E lễ có nghĩa: 


39% é 


“nêu ra” “nêu cao”, “dựng lên”; khán 3 “nhìn”; “xem”, “đê trước mắt”; 


tham Í# “chú tâm đến”, “xét kỹ đến”; tham cứu hay đề cứu; công phu, giải 
Tất cả những chữ này đều chỉ cho cái ý “giữ một công án luôn luôn hiện tiền 
trước con mắt của tâm đê tận lực tìm một lôi dân vào những bí mật của nó”. 


Cả hai tiến trình này, kiên trì và cần cầu, phải được coi là một; bởi vì chủ 
đích độc nhất khi kiên trì một công án trong tâm là để thấu suốt ý nghĩa của 
nó. Do tiến trình này, ý nghĩa được săn đuổi một cách khách quan trong chữ 
Vô, cây bách", hay "ba cân gai" được bùng nỗ, không phải từ chính nơi công 
án, mà từ trong tâm của hành giả. Đẩy là lúc công án hoàn toàn trở nên làm 
một với cái tâm thám sách cần cầu. và ý nghĩa được dẫn khởi do sự đồng 
nhất hóa này. 


Như thế, đấy không hắn quả quyết răng cái được lý giải là công án, bởi vì 
lúc lý giải thì không có công án nào tách rời khỏi tâm. Cũng không thể quả 
quyết rằng chính tâm tự lý giải chính nó, bởi vì lý giải là một phản tỉnh, một 
dư ba; tâm là sự tái tạo của lý giải; ở đây không còn có phán đoán, không 
còn có chủ từ, thuật từ: đơn giản, chỉ có lời thốt lên “à!”, Những từ ngữ Hán 
được dùng ở đây: Hô Địa Nhất Hạ hay Bản Địa Nhất Pháp, nghĩa là: “hét 
vang lên một tiếng”. Thời cơ thì được gọi là: “Xé túi”, “vở thuyền”, “chợt 
nỗ”, “chợt vỡ”, “tre khua”, “hư không sụp đô”. 


Chữ “định” được dùng rất nhiều cho sự tu tập công án; nhưng, thực sự định 
không phải là điểm chính, dù đó là một hậu quả tất nhiên. Điều trọng yêu 
nhất trong sự thực tập này là ý chí quyết sẵn vào ý nghĩa - ở đây không diễn 
tả chính xác lắm - của công án. Khi ý chí hay nghỉ tình mạnh và hoạt động 
bên bi,. cần phải giữ công án không gián đoạn trước mắt, và tất cả những tư 
tưởng khác, chúng rất yếu ớt, dĩ nhiên được quét ra khỏi môi trường của tâm 
thức. Sự chuyên nhất và thê loại này là một thủ thuật tạm thời, bởi có tính 
cách ngẫu nhiên. Đây là chỗ phân biệt công án với định, và kể cả với hình 
thức Dhyàna của Ân, tức tư duy, thoát hóa, diệt tưởng. 


Ở đây có thể phân biệt có hai hình thức định (tập trung), một là được tạo ra 
gần như máy móc, và một nữa là kết quả tất nhiên (mặc dù ngẫu nhiên trong 
tự tính) do sự tăng cường của nghi tình. Khi định kèm theo sự hợp nhất, 
được thành tựu bằng cách nào đó, nhất định nó sẽ chấm dứt trong sự bùng 
vỡ chung quyết của chứng ngộ. Nhưng Thiền chân thực thì luôn luôn đòi hỏi 
phải có một nghi tình, như sẽ thấy trong các trích dẫn dưới đây. 


Đại Huệ, một trong những biện giả đầu tiên của công án, luôn luôn nhân 
mạnh về điểm này; bởi vì chúng ta thấy nó được nhắc đến khắp nơi trong 
các bài pháp của ngài, được gọi là Đại Huệ Phổ Thuyết. Hãy nhận xét những 
câu nói như: “Nhặt ra cái điểm suốt đời nghi ngờ và đặt nó ngay trước mặt”. 
Đó là Thánh hay phàm? Hữu hay vô? 


Hãy đầy câu hỏi đó đến cùng. Đừng sợ rơi vào cái không: hãy tìm xem cái gì 
nuôi dưỡng nôi sợ hãi này. Đó là cái không, hay không phải?” 


Đại Huệ không bao giờ khuyên chúng ta chỉ việc đề khởi công án hiện tiền; 
trái lại, ngài bảo chúng ta hãy đặt nó vào ngay trong tâm bằng tất cả sức 
mạnh của nghi tình Một khi công án được chi trì bởi một tính thần như thế, 
ngài nói nó “giống như một ngọn lửa cháy lớn đốt cháy tất cả những con sâu 
hí luận đang xăm tới.” Nếu không có sự phấn khích nghi tình mang màu sắc 
triết lý này, chẳng công án nào có thể đứng vững trước tâm thức. Vì vậy, lời 
nói thông thường của các Thiền sư là cho răng: “Trong sự tham thiên, điều 
trọng yếu nhất là giữ vững nghi tình; nghi tình càng mạnh, ngộ càng lớn, quả 
thực, chăng bao giờ có ngộ mà không có nghi, vậy hãy bắt đầu bằng cách dò 
hỏi vào ý nghĩa của công án”. 


Theo Cao Phong Nguyên Diệu (1238-1295) chúng ta được biết như vầy : 


“Công án tôi thường đặt cho các môn nhân là: “Vạn pháp quy Nhất, Nhất 
quy hà xứ?” Tôi khuyên họ hãy tham cứu câu này. Tham cứu câu ấy tức là 
đánh thức một mối nghi tình lớn đối với ý nghĩa cứu cánh của công án. Vạn 
pháp thiên sai vạn biệt được quy về Một, nhưng rồi Một trở về đâu? Tôi bảo 
họ, hãy đem hết sức mạnh bình sinh mà đeo mối nghi tình này, đừng lúc nào 
xao lãng. Dầu đi, đứng, nằm, ngôi hay làm các công việc, đừng để thời giờ 
luống trôi qua. Rồi ra cái Một trở về đâu? Hãy cố mà tìm một câu trả lời 
chính xác cho câu hỏi này. Đừng buông trôi mình trong cái vô sự; đừng 
luyện tập tưởng tượng phiêu du, mà hãy cô thực hiện cho được cái trạng thái 
toàn nhất viên mãn bằng cách đây nghi tình lướt tới, bền bỉ và không hở. Rồi 
các ngươi sẽ thấy mình như một kẻ bịnh ngặt, chăng còn muốn ăn uống gì 
nữa. Lại như một thằng khờ, không hiểu cái gì ra cái gì hết. Khi công phu 
đến đây, giờ là lúc tâm hoa của các người bừng nở. 


Cổ Âm Tịnh Cầm thiền sư, khoảng cuối thế kỷ XV, nói về sự tu tập công án 
như vây: 


“Công phu có thể được thực hành tốt đẹp nhất là ở nơi không có tiếng động 
và tạp loạn: hãy dứt bỏ tất cả nhưng điều kiện quấy nhiễu, hãy dừng lại suy 
tư và nghĩ tưởng, để hết tâm trí vào việc tiễn hành công án, đừng bao giờ 
buông thả nó ra khỏi trung tâm của thức, dù khi đi đứng hay nằm ngồi vẫn 
vậy. Đừng bao giờ quan tâm đến việc mình đang ở trong cảnh ngộ nảo, dù 
khi xứng lòng hay trái ý, mà luôn luôn hãy cố giữ lấy công án trong lòng, 


phản quan tự chiếu, và tự hỏi ai là kẻ đang theo đuôi công án chăng biết mệt 
thê, và tự hỏi như vậy không ngớt. 


“Cứ tiến hành như thế, hết sức là hăng hái, nghi chính kẻ đang nghi, chắc 
chắn sẽ đến lúc không còn nghi vào đâu được nữa, tuồng như các ngươi đã 
đi đến chính tận nguồn của dòng suối và thấy mình đang bị những ngọn núi 
vây hăm chung quanh. Đây là lúc gốc cây cùng với sắn bìm chẳng chịt gãy 
đồ, tức là khi sự phân biệt chủ khách hoàn toàn bị xáo trộn, khi kẻ bị nghi và 
cái bị nghi hòa hợp thành một khối duy nhất. Một khi thức tỉnh tự sự hợp 
nhất này, cái ngộ lớn hiện đến, mang sự thanh bình cho nghỉ tình và tham 
cứu của các ngươi”. 


Thiên kỳ Thụy [§9]hòa thượng thị chúng: 


“Hãy gột sạch khỏi tâm tất cả khôn ngoan lừa lọc, dứt mình ra khỏi tham sân 
do chấp ngã, và đừng để những mối nghĩ phân hai quấy phá, để cho tâm thức 
được lau chùi sạch sẽ. Khi đã thanh lọc được như vậy rồi, hãy đề khởi công 
án trước tâm: “Vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ?” 


“Hãy nghiền ngẫm vấn đề này từ thủy chí chung hoặc băng nhiều nghi vấn, 
hoặc đơn độc một suy nghĩ, hoặc chỉ nghiên ngầm cái Một ở nơi đâu. Bất cứ 
băng cách nào cứ để cho hết thảy đầu mối của các câu hỏi ghi đậm trên ý 
thức của các ngươi khiến cho nó trở thành cái độc nhất là cái đích chú tâm. 
Nếu các ngươi để phân biệt lý luật xen vào chuỗi dây liên tục bền bỉ của 
những nghỉ tình, kết quả sẽ làm sụp đồ hết cả công trình tu tập. 


“Một khi các người chăng được công án trước tâm, chăng có cơ duyên nào 
đê chứng ngộ hệt. Muôn chứng ngộ mà không có công án, chăng khác nào 
nâu cát mà mong thành cơm. 


“Cái cốt yếu bậc nhất là khơi dậy cái đại nghi và gắng thấy rằng rồi cái Một 
quy về đâu. Lúc nghỉ tình được giữ linh hoạt liên tục khiến cho những giải 
đãi, hôn trầm, tán loạn không còn cơ hội móng khởi; không cần tìm kiếm ráo 
riết, rồi thời cơ cũng sẽ đến, đây là lúc tâm hoàn toàn nhập định. Thế là dù đi 
hay đứng, nằm hay ngồi mà không phải để ý hắn vào những việc đang làm 
ấy, cũng không hay biết mình đang ở đâu, Đông hay Tây, Nam hay Bắc; 
quên luôn cả lục tỉnh; ngày đêm như nhau cả. Nhưng đây chỉ mới nửa đường 
của ngộ, nhất định chưa phải ngộ hoàn toàn. Các người cần phải nỗ lực kỳ 
cùng và quyết liệt để xuyên qua đây, một trạng thái siêu thoát nơi đó hư 
không sẽ bị đập vỡ thành từng mảnh và vạn hữu đều được quy về cái bình 


đăng toàn diện. Đấy lại như mặt trời ló dạng khỏi mây mù, thì các pháp thế 
gian hay xuât thê gian đều hiện ra rõ rệt”. 


Sở Sơn Thiệu Kỳ Thiền Sư: 


“Người sơ cơ cần nhất là phải có một vật để mà nắm vào Thiền; và vì thế họ 
được dạy cho pháp môn niệm Phật. Phật tức Tâm. Tâm tức Phật. Tâm và 
Phật từ đâu mà có? Có từ tâm. Tâm ấy không phải là tâm, không phải Phật, 
không phải vật. Vậy, là cái gì? 


“Muốn thấy ra, hãy vứt bỏ đi tất cả những chữ đã tích chứa do học tập, tri 
thức, kiến giải; hãy chỉ hoàn toàn chuyên chú vào một câu hỏi: “AI đang 
niệm Phật?” Hãy để cho nghi tình này nghi đến cực độ; đừng say sưa theo 
những nghĩ tưởng mê lầm; đừng để cho những ý tưởng phân biệt cùng khởi 
lên. Một khi công phu bền bỉ, liên tục không gián đoạn, thì Thiền định ( 
Dhyana) của các người tất nhiên sẽ được thuần thục, và nghi tình của các 
ngươi nhất định bùng vỡ dữ dội. Rồi các ngươi sẽ thấy rằng Niết bàn 
(Nrrvana) và sinh tử (Samsara), cõi tịnh độ và cõi uế trược, chỉ là hí luận, và 
ngay từ đầu chăng cần gì giải thích hay bình chú, và thêm nữa, Tâm không 
thuộc cảnh giới tâm ý thức, đo đó là BẤT KHẢ ĐẮC (anapalabdha).” 


Độc phong Bản Thiện[90], hậu bán thế kỷ XV, hay bênh vực quyết liệt sự 
trồi dậy của nghi tình như đoạn văn sau đây nói: 


“Nếu các ngươi muốn thoát khỏi vòng sống chết, trước tiên phải phát khởi 
cái tâm đại tín và thiết lập những đại nguyện. Hãy phát thệ như vậy: bao lâu 
chưa giải quyết được công án hiện tiền này, bao lâu chưa thấy được bản lai 
diện mục này, bao lâu chưa đoạn trừ những vi tế hiện hành của luân hồi sinh 
tử, tôi kiên quyết giữ vững tâm không lìa bỏ cái công án phải giải quyết này, 
không xa lánh các minh sư chân chính, và không làm kẻ mê theo danh vong 
và tài lợi; nếu tôi tự ý ruồng bỏ những lời phát thệ này thì phải chịu rơi vào 
ác đạo”. Lập thệ rồi, hãy bền sức mà cảnh tỉnh tâm mình, nhiên hậu mới 
xứng đáng một người lãnh thọ công án. 


“Lúc các ngài được dạy cho khán nghĩa của chữ Vô, việc làm cốt yếu ở đây 
là cứ để cho tâm của mình tập trung trên cái “cớ tại sao” Phật tính không có 
nơi con chó. Rồi khi công án bắt sang cái Một của vạn pháp, hãy để cho tâm 
mình dính chặt trên cái “nơi đâu” của cái Một này. Khi các ngài được dạy 
cho đặt nghi tình vào cái nghĩa của niệm Phật, hãy cứ tự nhiên mà chú tâm 
ngay trên chỗ “ai” niệm Phật. Thế rồi, do hồi quang phản chiếu, các ngài cứ 
tận lực bước sâu vào nghỉ tình. Nếu như các người cảm thấy mình chăng còn 


hơi sức nào nữa mà thực tập, hãy lấy lại công án suốt một mạch tự đầu đến 
cuối. Nhờ theo đuôi công án có trật tự như thế, các người sẽ dựng được nghỉ 
tình của mình hướng đến chung cục của nó. Khi nghỉ tình ấy được giữ linh 
hoạt, không gián đoạn và trung thực nhất, sẽ đến lúc các người cất một bước 
nhảy vào trời rộng mà không hay biết. Sau khi kinh nghiệm như thế, các 
ngài hãy trở lại kiếm tôi và sẽ thấy tôi phân phát mấy cái hẻo ra sao?” 


Không Cốc Long[91] hình như tán thưởng phép niệm Phật và công án, 
nhưng khi khuyên dạy các môn đệ tử thực tập công án, ngài coi nghĩ tình là 
sức mạnh chồng đỡ công án. Bởi ngài nói rắng công án phải được mặc mặc 
tham cứu, và rằng chữ VÔ phải được làm sáng tỏ (minh) bằng đợi chờ trong 
cuồng nộ (phân phân dạng); răng, Thiền giả đừng mang vào mình cái tư 
tưởng này: “Tâm này còn tạo tác khi thân này còn tôn tại trong hiện hữu như 
huyễn của nó, nhưng nó sẽ an trụ nơi đầu khi xác chết này ra tro bụi?”. Dễ 
thấy cái Một của vạn pháp rốt ráo năm ở đâu, người học phải phản quan tự 
chiếu và đặt nghi tình vào vấn đề để quyết định nơi chốn của nó là đâu[92]. 


Tất cả các Thiền sư kể trên thuộc cuối đời Nguyên và đầu đời Minh, khi hệ 
thống công án trở thành một phương pháp rất vững chân trong việc chứng 
Thiên, tùy theo sự duy trì một nghỉ tình mãnh liệt đối với ý nghĩa của công 
án hay chính cái tâm tình nghi vần như thế. Không phải chỉ giữ vững công 
án trong lòng, ngưng tụ tất cả năng lực tỉnh thần vào đó giống như một thứ 
nam châm; sự duy trì phải được thực hiện và nuôi dưỡng bằng một tiềm lực 
mạnh của năng lực tâm linh, và nếu không tựa vào đó thì sự duy trì công án 
trở thành máy móc và Thiền mắt hắn sinh lực sáng tạo của nó. 


Chúng ta có thể hỏi: Tại sao phương pháp có tính cách máy móc lại cũng 
không hoàn toàn phù hợp với tinh thần của Thiền? Tại sao phương pháp 
nghi vấn được tán thành? Tại sao cần phải giữ vững nghỉ bình trong suốt sự 
thực tập công án? Có tương quan nào với chính bản tính của chứng ngộ khởi 
lên từ công án? Lý do tại sao các Thiền sư hoàn toàn chú trọng đến tính cách 
trọng yêu của nghi tình, theo tôi là do bởi do sự kiện rằng lỗi thực tập công 
án trước tiên là cốt để tái tạo ý thức Thiền, cái ý thức đã phát khởi một cách 
tự nhiên trong lòng của các Thiền giả sơ khai. Những vị này, trước khi hạ 
thủ tập Thiền chắc chắn họ đã từng là những người thông hiểu triết lý của 
đạo Phật; quả thực, họ rất thông hiểu đến độ hết cả hài lòng; vì họ nhận ra 
rằng trong các học thuyết này chẳng có gì sâu sắc ngoài phân tích và liễu 
biệt. Cái ước vọng xuyên thủng bức màn vẫn còn mãnh liệt trong lòng họ. 


Tâm, Phật tính hay vô thức là gì mà lúc nào cũng bị che giấu sau những 
thiên sai vạn biệt, mà chúng ta cảm thấy nó ở ngay trong lòng mình? Họ 
muốn năm ngay nó, thấy thắng nó như các đức Phật quá khứ đã từng làm. 
Được thôi thúc bởi khát vọng hiểu biết này, cái nghĩ tỉnh â ấy, họ quay nhìn 
lại trong mình rất hăng hái, rất bền bỉ, để cho cánh cửa rồi được mở ra và họ 
thấu hiểu. Cái sự tình gõ cửa liên hồi như vậy là điều kiện tiên quyết, lúc nào 
nó cũng có vẻ sờ sờ ra đấy và chấm dứt khi ý thức Thiền của họ được chín 
TÙI. 


Chủ đích của tập Thiền là dẫn đến tâm trạng căng thắng này, trong một 
chiều hướng giả tạm, bởi vì các Thiền sư không chờ đợi một thiên tài Thiền 
học thoát nhiên trỗi dậy, trỗi dậy một cách lẻ loi[93] giữa những huynh đệ 
căn khí tâm linh kém cỏi. Trừ phi bản tính thượng lưu của Thiền được hạ 
xuống một chút để cho cả đến hạng người căn tính tầm thường cũng có thê 
sống cuộc đời của một Thiền sư, nếu không, Thiền tự nó có lẽ biến mất 
nhanh chóng khỏi mảnh đất mà Bồ Đề Đạt Ma và các đồ đệ của ngài đã khô 
công gầy dựng gốc rễ sâu xa của nó. 


Trong một bài pháp, Bảo Ninh Nhân Dũng[94| nói : "Vác một cái túi, mang 
một cái bát, hơn hai mươi năm tôi đã từng vân du khắp xứ và thăm hỏi hàng 
chục Thiền sư. Nhưng đến giờ tôi chẳng được cái gì gọi là của riêng mình 
cả. Nếu thật vậy, tôi có thể bảo các ngài rằng tôi không hơn gì một hòn đá 
tuyệt không tri thức. Và những Thiền sư mà tôi từng thăm viếng này, chính 
họ cũng chăng có cái thành tựu đặc biệt nào để có thê giúp ích cho kẻ khác. 
Từ bao lâu, tôi vẫn giữ cái ngu dốt dày đặc, chăng hiểu ra cái gì hết, chăng 
có tri thức để lãnh hội cái gì cả. Tuy nhiên, tôi lẫy thế làm đủ. Bất ngờ ngọn 
gió nghiệp run rủi tôi đến xứ Giang Nam và được chỉ lối đưa đường đến tọa 
chủ tại tăng viện khiêm tốn này mà dắt dẫn kẻ khác, lăn lộn cùng với nhân 
gian. Nói với tư cách một người chủ tôi tiếp đón khách thập phương. Có đủ 
muối, tương, cơm cháo đãi đăng họ sung túc. Bận rộn như thế, thời gian lặng 
lẽ trôi qua, nhưng đối với đạo lý của nhà Phật thì cả đến bóng dáng cũng 
chưa từng mộng thấy”. 


Nếu tất cả các Thiền sư đều chứng nhận cái quan điểm cao quý này của Phật 
giáo Thiền tông, ai có thể mãi mãi nối tiếp họ và truyền thừa bất tuyệt kinh 
nghiệm và giáo thuyết của họ đến hậu lai? 


Thạch Điền Pháp Tuân (1170-1244) nói[95]: 


1HÑñƑ1 h A1 


Tổ sư môn hạ tuyệt nhân hành 
3 lê \B } 5 0] 3t 


Thâm hiểm qua ư vạn nhẫn khanh 

St # 7E 86 # R J 

Thùy vũ bất năng không phí lực 

#5:#‹š L® 

Nhiệm giao đường thượng lục đài sanh 

Những người có thể bước theo đường của Tổ tông chúng ta thật hiếm thay! 
Nó sâu thắm mịt mù hơn cái hồ sâu không đáy; 

Khỏi cần đưa tay giúp đỡ những khách bộ hành 

Hãy để cho rong rêu trước sân mặc tình xanh lên. 


Có nhiên cái quan điểm này của Thiền là điều mà chúng ta phải mong đợi 
nơi một Thiền sư chân chính, nhưng khi rong rêu nơi cửa Thiền chưa từng bị 
dẫm đạp bởi những bước chân của một chúng sinh nảo, Thiền sẽ thành ra cái 
gì? Phải làm sao cho con đường khả dĩ đi được, ít ra trong mức độ nào đó; 
phải khám phá ra một vài phương tiện giả tạm hầu để lôi cuốn những tâm 
hồn một ngày nảo đó trở thành truyền nhân đích thực của Thiên. 


Sự phát khởi của lỗi thực tập công án hoàn toàn là một sự tăng trưởng tự 
nhiên trong lịch sử của Thiền. Muốn thế, nhiệm vụ của một công án đầu phải 
là cốt tạo ra, gần như giả trang, cùng một trạng thái ý thức như đã được kinh 
nghiệm bởi các Thiền sư xưa một cách ngẫu nhiên. Đấy là phương tiện đây 
nghi tình vào một điểm tập trung hay “đại nghi”. Nơi công án, không có đầu 
mối hợp lý để tựa vào bằng trí năng và biện luận, và vì vậy, hành giả sơ cơ 
phải quay ngược luận lý thành tâm lý, quay ngược lý niệm thành kinh 
nghiệm cá nhân, quay ngược cái ngoại diện thành nội thể thâm sâu của chính 
mình. 


Thực tình, công án không coi nhẹ suy lý, nghĩa là không gắng sức khuyết 
phục nó; nhưng vì một công án sừng sững trước hành giả như “tường sắt núi 
bạc” chống lại mọi ý hướng suy lý hay suy tưởng, nên chỉ còn có sự lựa 
chọn là từ bỏ lý luận. Y phải tìm ra một vài phương tiện khác để bước vào. 
Y không thể dứt bỏ nghi tình của mình, vì chính nhờ đó mà y trở nên quyết 
tâm quyết chí hơn để xuyên qua bức tường sắt Một khi công án được trình 
bày nghiêm chỉnh, nó không không bao giờ làm gục ngã tinh thần này, mà 
còn tăng cường phần khích là khác. 


Chính bởi nghi tâm đó mà các tín đồ Thiền thuở ban sơ đã không hải lòng 
với tất cả những giải thích về vạn hữu bằng tri thức, và rồi họ đến kiếm một 
minh sư, biết rằng mình đang cần gì ở ngài. Nếu không có sự thôi thúc liên 
hồi từ trong lòng này, có lẽ họ rất bằng lòng với chứng học thuyết triết lý 
nghe được từ các kinh luận. Thế là sự thôi thúc từ trong lòng này chưa bao 
giờ bị bỏ quên ngay dù khi việc thực tập công án xuất hiện để thay thế sự đột 
khởi của ý thức Thiền. THAM TÌNH hay NGHI TÌNH, một cách nói khác đi 
của sự thôi thúc này, vì vậy, giờ đây mãi mãi được duy trì trong bước đầu 
học Thiền. Chỉ thị của Thiền sư: “Hãy nhìn xem ngươi sẽ an nghỉ nơi đâu 
sau khi chết, sau khi thiêu hóa!”; hay “Dồn hết tâm lực mà đặt nghĩ vẫn vào 
trụ xứ cuối cùng, nơi trở về của Nhất thể vạn pháp”; hay “Phát khởi đại nghi 
tâp này dao động bất nhất”; hay “Hãy nhìn xem tâm tình này là thứ gì, nhìn 
xem cái ý nghĩa được gán vào đây là gì; quyết tìm cho ra tất cả những gì 
được chứa đựng trong đây”; hay “Hãy hỏi về chính mình, nghĩ về chính 
mình, theo dõi chính mình, lục lạo vào trong chính mình và đừng bao giờ 
nghe theo người khác bảo nó là gì, đừng giải thích nó bằng lời”. 


Khi một hành giả vật lộn với công án theo kiểu đó, y mãi mãi chăm chú vào 
tỉnh thần của Thiền, và công án cũng vậy. Vì đây là một vấn đề linh hoạt chứ 
không phải chỉ là một thứ chết cứng, nên chứng ngộ kèm theo đó cũng phải 
là một kinh nghiệm sống động. 


Nói theo khía cạnh siêu hình, chúng ta có thê nói rằng cái nghỉ tình nhất định 
cần phải có nay được căn cứ trên tin tưởng quyết liệt là thể hiện Phật tính 
trong từng cá thể. Chính do Phật tính này khiến chúng ta đặt nghi vấn vào 
căn cơ của cái Một; nghi tình được giữ vững nơi các tín đồ Thiền không 
ngoài cái Phật tính tự xác nhận lấy chính nó. 


Vì thế câu “Tin lớn thì nghi mạnh, nghi mạnh thì ngộ sâu” [96] 


Tin và nghi không phải là nhưng từ ngữ mâu thuẫn; chúng bổ túc và phụ trợ 
lần nhau. Lý do tại sao cổ nhân kiên quyết giữ vững tính thần đại nghi trong 
lỗi thực tập công án bây giờ đây có thê đễ hiểu. Có lẽ họ không chú ý đến 
cái luận lý lần quất sau lối giáo huấn của mình. Sự hiện diện của Phật tính 
chỉ có thể nhận ra được bởi một hành vi gõ cửa liên hồi và cái gõ này há 
chẳng phải là đò lối vào? 


NGHI, hay NGHI TÌNH trong chữ Hán, ở trường hợp này mà gọi là “tinh 
thân dọ hỏi” thì lại càng thích đáng hơn. Như thê, ĐẠI NGHI sẽ có nghĩa là 
sự ngưng chú kịch liệt của tinh thân do cường độ mãnh liệt của tinh thân dò 
hỏi”. 


Một trong nhưng bức thơ, đề cập đến các phước báo của phép Niệm Phật và 
công án, Bạch Ân viết: “Trong việc học (Thiên), cái hệ trọng nhất là cường 
độ mãnh liệt của nghi tâm. Vì vậy, người ta nói Nghi mạnh thì Ngộ lớn, và 
có một nghi tâm khá mạnh thì chắc chắn được ngộ lớn. Lại nữa theo Phật 
Quốc thiền sư, lỗi lầm lớn nhất (với thiền giả) là thiếu một nghi tâm đặt trên 
công án. Khi nghi tâm của họ lên đến điểm ngưng chú cao chót thì có cơ 
bùng vỡ. Giả sử có một trăm, và cả đến một nghìn thiền giả như thế, ta đoan 
chắc mỗi người sẽ đi tới chỗ cứu cánh. Khi thời cơ của đại nghi xuất hiện, 
họ cảm thấy mình như đang ở giữa hư không mở rộng cả bốn phương và trải 
rộng đến vô cùng; họ không biết mình sống hay chết; họ cảm thấy trong suốt 
lạ thường và dứt khỏi mọi uế trước, tựa hồ đang ở trong một cái bồn pha lê, 
hay hãm mình trong một khối băng cứng mênh mông: lại y như một người 
mắt hết cảm giác; ngồi thì quên đứng, mà đi thì quên ngồi. 


“Không một tư tưởng, không một xúc cảm nào móng khởi trong tâm, cái 
tâm giờ đây hoàn toàn độc nhất chuyện vào công án mà thôi. Lúc bây ĐIỜ, 
đừng sợ hãi, đừng phân biệt cứ thẳng đường mà tiến tới công án, rồi đột 
nhiên họ nghiệm thấy như có một sự bùng nô, tựa hồ cái chậu băng giá vỡ 
tan từng mảnh, tựa hồ một cái lầu ngọc bị lung lay, và hiện tượng này được 
kèm theo một cảm giác hoan lạc bao la chưa từng kinh nghiệm trong suốt 
bình sinh... Vì vậy, các ngươi nên đặt nghi vẫn vào công án VÔ và nhìn xem 
có ý gì trong đó. Nếu nghi tâm của các ngươi không hề bị xao lãng, luôn 
luôn chăm chú trên chữ VÔ, dứt hết mọi ý niệm, xúc cảm và tưởng tượng, 
chắc chắn các ngươi sẽ đạt đến chỗ hoàn toàn ngưng chú... Đấy tất cả là do 
sự hiện diện của nghi tâm trong các ngươi; vì nếu không có nghi tâm thì 
không đi tới chỗ cao tột này và ta đoan chắc với các ngươi, nghi tâm là đôi 
cánh mang các ngươi đi đến cùng đích.”[97] 


Một trong những lý do thực tiễn cho biết tại sao các Thiền sư loại bỏ các 
phương pháp cơ giới duy trì công án không kèm theo nghĩ tâm là vì tâm trí 
của người học chỉ tập trung trên văn tự hay âm thanh mà thôi. Tuy nhiên, 
đây không hắn là một sự việc hoàn toàn tệ hại, như chúng ta sẽ thấy sau đây, 
mà chỉ vì, như Bạch Ân và các Thiền sư khác chủ trương, chúng ta không 
thể vững tiến đến chỗ hoàn toàn ngưng chú trước khi chứng ngộ bùng vỡ. 


Sự hiện diện của nghi tâm sửa soạn con đường tiễn đến chứng ngộ dễ dàng 
hơn và bảo đảm hơn, bởi lẽ chứng ngộ là những gì mang lại sự thỏa mãn cho 
nghi tâm, nhưng cái cớ chính là bởi nghĩ tâm khơi dậy lòng tin vốn đĩ là căn 
cơ của tự thê chúng ta. Các Thiền sư nói “Có tín thì có nghĩ”, tức là ở đâu có 
tín thì ở đó có nghỉ tâm, bởi vì nghi ngờ là tin tưởng. Cần phải lưu ý rằng 
nghi ngờ hay dò hỏi ở Thiền không có nghĩa là phủ nhận hay hoài nghĩ; nó 
chỉ cho cái việc muốn thấy, muốn giao tiếp thắng với bản thân của sự vật 
gác lại tất cả những gì đứng giữa người thấy và vật được thấy. Dù sao, người 
học cũng chưa có ý niệm nào về vật mà y muốn thấy, nhưng y tin là nó có 
mặt trong lòng mình. Chỉ băng mô tả hay giải thích của trí năng thôi, không 
thỏa mãn y được; niềm tin của y không nhờ đó mà được ân chứng. Khát 
vọng được ấn chứng, để thấy niềm tin của mình được dựng lên một cách 
kiên có, tuyệt đối, như trong trường hợp cảm quan tri giác, chỉ cho việc khơi 
dậy một nghi tâm, và các Thiền sư quả quyết tầm quan trọng của việc này. 


Nếu thế, sự lặp lại của công án một cách máy móc phải được coi là không 
phù hợp với tính thân của Thiên. 


Trong một tác phẩm tựa đề Bác sơn tham thiền cánh ngữ[98], những lời 
cảnh tỉnh vê học Thiên của Bác Sơn; tác phâm thuộc triêu Minh, vân đê nghi 
tình được thảo luận rât kỹ. Sau đây lược nêu: 


Trong công phu chứng Thiên, điều cần thiết là nuôi đưỡng một khát vọng 
mãnh liệt muốn hủy diệt cái tâm còn trong vòng sông chết. Khi khát vọng 
này được khơi dậy, hành giả nghe ra tuồng như mình đang bị một ngọn lửa 
hừng hực vây phủ. Y muốn trốn chạy nó lại không thê được, đứng im ra đấy 
không thê được, suy nghĩ vớ vẫn không thể được, mong chờ tha lực cũng 
không thê được. Đề khỏi mất thì giờ, y phải vận hết sức bình sinh mà nhảy 
XỔ ra, không e dè gì đến hậu quả. 


Một khi khát vọng ấy được nuôi dưỡng, bước kế tiếp có tính cách thủ thuật 
hơn, theo đó, phải khơi dậy nghi tình và giữ vững nó trong lòng, cho đên 
phút chót khi đi tới một giải đáp Môi nghi này nhăm từ chô sinh từ đâu đên, 


chết đi về đầu và luôn luôn được nuôi dương bởi khát vọng muốn vượt lên 
trên sông chêt. Cái đó khó lăm, trừ phi nghi tình được thuân thục và tự bùng 
vỡ thành một trạng thái chứng ngộ. 

Phương pháp làm thuần thục cốt ở chỗ : 

1 Không bận lòng đến những pháp thế tục. 

2. Không đắm mình trong trạng thái tịch mặc. 

3. Không dao động bởi vạn vật. 

4. Luôn luôn tự cảnh tỉnh, như mẻo rình chuột. 

5. Tập trung tâm lực vào công án. 


6ó. Không cố gắng giải quyết công án bằng trí năng trong khi chăng có trình 
tự luận lý nào trong đó. 


7. Không có mồ xẻ nó. 

§. Không coI nó là một trạng thái vô hành. 

9. Không coi trạng thái sáng tỏ tạm thời là cứu cánh. 

10. Không đọc công án y như tuồng niệm Phật hay tụng chú (dararani). 

Khi những chỉ dẫn này được thi hành nghiêm chỉnh, hành giả chắc chắn đưa 
nghi tâm đên chô thuân thục. Nêu không, không nhưng không khơi dậy nôi 
nghi tình, hành giả còn dân bước vào những chôn lâm lạc và sẽ không bao 
giờ có thê vượt khỏi sự ràng buộc của sông chêt, nghĩa là không chứng được 
đạo Thiên. . 

Hành giả có thể rơi vào những chỗ lầm lạc sau đây : 


1. Duy trí; ở đây nó ép buộc công án khoác những nội dung luận lý. 


2. Mô dạng bi quan của tâm trí; nó khiến hành giả né những hoàn cảnh 
không thích ý, trôn vào sự mặc nhiên tọa thị. 


3. Chủ trương tịch mặc, nó khiến hành giả trấn áp các ý tưởng và cảm giác 
hầu phòng trạng thái tịch tĩnh hay ngoan không. 


Ả, Có phân loại hay phê phán, tùy theo giải thích duy trí riêng biệt của mình, 
tất cả những công án do cô nhân để lại. 


5. Cái hiệu biệt cho răng chăng có gì hêt trong sắc thân giả hợp này, mà trí 
thức của nó rọi xuyên qua các quan năng. 


6. Và trí thức này nương vào sắc nhân mà tạo tác những hành vi thiện hay 
ác. 


7. Chủ trương khổ hạnh, nó luống công bắt sắc thân chịu mọi hình thức ép 
xác. 


S. Cái ý tưởng tịch chứa phúc báo, nhờ đó hành giả mong đạt tới Phật quả 
hay giải thoát rôt ráo. 


9. Chủ trương phóng dật, không chịu ghép mình vào đạo hạnh, luân lý, 
cu: 


10. Khoa trương và kiêu mạn. 


Nói tóm, đấy là những đường lỗi của những nghi tâm không chân thành và 
do đó không phù hợp với tính thân của công án. 


Chính do nghi tình này mà cuối cùng chúng ta đạt tới cái ĐẠI NGHI của 
Bạch Ấn, nơi đây, núi không phải là núi, sông không phải là sông, vì rằng 
vạn hữu mất hết ý nghĩa của chúng và xuất hiện dưới mắt hành giả bằng cái 
dáng bình đẳng của chúng. Nhưng đây cũng chỉ là một giai đoạn, trong quá 
trình hướng tới thực chứng rốt ráo, trong đó núi vẫn là núi và sông vần là 
sông. Khi trạng thái đại nghi này được coi như chung quyết, sẽ không có 
việc chuyền y, không có sự bùng vỡ của chứng ngộ, không có sự thâm nhập, 
không thấy suốt thực tại, không cởi bỏ những trói buộc của sống và chết. 


-—-o0O--- 
Phần II 
1. TU TẬP CÔNG ÁN VÀ NIỆM PHẬT 


Bây giờ là lúc chúng ta thử xem lối tu tập công án có liên hệ gì với phép 
Niệm Phật. Phật giáo Trung hoa đã phát triển theo hai đường là Thiền và 
Niệm Phật; đề cập đến mối quan hệ của chứng tức là tìm hiểu một vài sự 


kiện tâm lý của căn bản của đời sông Phật tử, và tôi muôn nói, của tât cả đời 
sông tôn giáo. 


Trong số những trường hợp dẫn đến lối đề cập công án một cách máy móc, 
chúng ta có thể bước đến ưu thế của phép Niệm Phật trong các triều đại 
Nguyên và Minh; phép Niệm Phật đặc biệt là niệm danh hiệu Phật A-DI-Đà 
(Amitabha). 


Theo lịch sử, chúng ta có thể đánh dấu khởi nguyên của thuyết Niệm Phật 
trong những thời kỳ đầu tiên của đạo Phật ở xứ Ấn. Tại Trung Hoa, nhóm 
tín đồ Niệm Phật đầu tiên là Bạch Liên Xã do Huệ Viễn (mất năm 416) lãnh 
đạo. Tín ngưỡng Phật giáo được quần chúng hóa dẫn qua các triều đại tiếp 
theo. Việc quần chúng hóa này đã quảng bá phép Niệm Phật khắp xứ Trung 
Hoa bên cạnh Thiền tông có tính chất thượng lưu hơn. Xét bề ngoài, phép 
Niệm Phật đối lập hắn với Thiền; vì Thiền không nương tựa vào ai ngoài 
mình ra, còn Niệm Phật thì nhất thiết nương nhờ vào đức Phật. Nhưng nếu 
phân tích về tâm lý của phép Niệm Phật, vẫn có cái tương đồng giữa việc 
duy trì một công án ở Thiền tông và sự tụng niệm danh hiệu của Phật như 
các môn đệ của Tịnh độ tông thực hành. Do nên tảng tâm lý chung nay mà 
cả hai có thê gần gũi nhau, Thiền với Niệm Phật và Niệm Phật với Thiên. 


Khởi thủy, phép Niệm Phật không có chút tính cách cơ giới. Đầu tiên là nghĩ 
tưởng đến đức Phật và sau đó là niệm danh hiệu ngài. Nhưng, cũng như 
trong mọi sự vụ khác, trước hết, nội dung quy định hình thức, sau đó, hình 
thức quy định nội dung: trình tự được đảo lại. Một tín đồ có thê đọc lên danh 
hiệu Phật không cần phải tưởng đến Phật, tưởng đến những giới đức và thệ 
nguyện của Ngài; nhưng khi lặp lại danh hiệu, trong y trỗi dậy tất cả những 
ký ức và ảnh tượng về đức Phật, và khỏi phải lưu tâm, y càng lúc càng đi sâu 
vào quán tưởng đức Thế Tôn. Sự cầu nguyện bắt đầu một cách máy móc bây 
giờ được chuyền vào một chiều hướng không tiên liệu. 


Nền tâm lý học mới mẻ được đưa vào như thế, đã bắt đầu ảnh hưởng phái 
công án ở suốt đời nhà Nguyên, và đã có một số thiền sư chống đối ráo riết. 
Họ thấy cái nguy hiểm một khi công án quay sang Niệm Phật, vì trong 
trường hợp này cả Thiền và cả lý do tu tập công án sẽ bị tiêu hủy. 


Ngay cả khi phép Niệm Phật phổ biến rộng rãi ở thế kỷ XV xâm nhập đến cả 
những tu viện của Thiền tông, các Thiền sư phản kháng phương pháp này, 
khuyên các môn đệ mình hãy nhìn xem kẻ khẩn cầu Đức Phật và niệm danh 
hiệu ngài là AI. Thí dụ, Độc phong Bản Thiện[99], có lẽ tịch khoảng cuối 


thế kỷ XV, nói: “Việc cốt yếu là phải thấu hiểu ý nghĩa rốt ráo của đời sống: 
vì vậy, hãy tinh tân đừng luông công tìm xem kẻ niệm danh hiệu là AI. 
Tiêng AI hệ trọng nhât; hãy chú tâm trên một ngày này độc nhât. ” 


Thiền sư Sở Sơn Thiệu Kỳ (1404-1473) viết cho một đồ đệ: “Cái ý của tụng 
niệm là để biết rằng Phật tức tâm; nhưng tâm này là gì? Hãy xét xem TỪ 
ĐẦU có tư tưởng khiến các ngươi đọc lên danh hiệu Phật; nó khởi lên ở chỗ 
nào? Nhưng các ngươi còn phải tiễn xa hơn nữa và hãy nghi AI là kẻ muốn 
xét xem từ đâu có một nghĩ tưởng. Nó là Tâm, là Phật hay là Vật? Các vị tôn 
túc bảo, không, chắng phải cái nào hết. Vậy, nó là cái gì ?”. 


Đây là cái lỗi các Thiền sư nói về Niệm Phật, liên hệ đến sự tu tập công án, 
nếu có ai muốn chứng Thiền. Những trích dẫn sau đây từ các Thiền sư dưới 
các triều đại Nguyên và Minh cho thấy nẻo đường ngọn gió thôi qua trong 
thế giới tư tưởng của thế kỷ XIV và XV. Thiên Như Duy Tắc, sống khoảng 
đầu thế kỷ XIV, là một khuôn mặt lớn suốt trong triều đại nhà Nguyên và 
chắc chắn phong trào Niệm Phật tiến triển rất mạnh thời bấy giờ và đang đặt 
chân lên khu vực của Thiền tông. Thiên Như Duy Tắc không thể không biết 
đến điều đó và muốn xác định rõ Thiền khác Niệm Phật chỗ nào và cả hai 
tương thuận bao xa. Ngữ lục quyên hai, sư viết: 


“Ngày nay, có một SỐ người, tăng cũng như tục, mong nhờ Niệm Phật đề 
được thác sinh cõi Tịnh độ và tự hỏi Niệm Phật có khác Thiền chăng. Theo ý 
tôi, họ không hề nhận ra Thiền và Niệm Phật không phải đồng mà là đồng; 
vì đích của Thiền là thấu hiểu ý nghĩa của sự sông, đích của Niệm Phật thì 
cũng vậy. Thiền chỉ thăng lòng người, thấy tánh thành Phật; trong khi đó, 
Niệm Phật nhắm đi tới cõi Tịnh Độ vốn dĩ không chi khác hơn chính là tự 
tâm, và nhắm thấy rõ tự tính vốn dĩ chính là đức A-Di-Đà (Amitabha). 


“Nếu thế, làm sao phân biệt Niệm Phật và Thiền? Kinh nói, như đi vào một 
thành lớn mà khắp bốn phía đều có cửa; từ những nẻo khác nhau, người ta 
tìm thấy lối vào riêng biệt của mình vì cửa không chỉ có một. Nhưng, một 
khi vào rồi, họ cùng ở trong một thành như nhau. Thiền và Niệm Phật mỗi 
bên có một căn khí riêng: đây là tất cả. 


“Ở Niệm Phật, các người có thê phân biệt đăng nào linh nghiệm đăng nào 
không. Tại sao? Nếu việc tụng niệm của tín giả không ra ngoài môi miệng 
còn tâm thì chẳng nghĩ tưởng chút gì đến Phật, thứ tụng niệm ây không linh 
nghiệm. Trái lại, nêu miệng và tâm cùng chung hướng về Phật trong khi 
tụng đọc danh hiệu Ngài, khiến cho tâm với Phật không rời nhau từng bước 


một, Niệm Phật chắc chắn sẽ có kết quả. Giả dụ đây là một người tay cầm 
tràng hạt, miệng niệm danh hiệu Phật; nhưng nếu cứ vọng tưởng cuồng tâm, 
chạy xuôi chạy ngược, thì là một người chỉ tụng ở miệng chứ không ở tâm. 
Chỉ luống công vô ích, nhọc mà chẳng được gì. Tốt hơn là nghĩ tưởng đến 
Phật trong tâm hồn dù môi không mắp máy, vì như thế mới là đồ đệ chân 
chính của Niệm Phật. 


“Há không thấy Kinh nói rằng mười phương Như lai thương nhớ chúng sinh 
như mẹ thương con; chúng sinh chìm đắm trong biển sinh tử như con trẻ lưu 
lạc nơi không xứ lạ quê người. Phật như một bà mẹ từ ái thương nhớ chúng, 
và dù ngài không nói đến từ tâm của mình, tắm lòng của ngài vẫn luôn luôn 
nhớ tưởng những đứa con lạc mất không thôi. Nếu con cũng nhớ tưởng mẹ 
như thế, tại sao mẹ con không có ngày hội diện? 


“Bởi vậy kinh nói nếu tắm lòng của chúng sinh mong nhờ đức Phật, nhớ 
tưởng ngài, chắc chắn chúng sẽ thấy ngài trong hiện tại hay tương lai. Hiện 
tại là đời sống này, tương lai là đời sông sẽ đến. Nếu thế, kẻ nào hết sức 
mong mỏi Phật và nhớ tưởng ngài kẻ ấy nhất định sẽ đến trước mặt ngài. 
Vậy thì, thấy Phật và tham Thiền chứng ngộ khác nhau ở chỗ nào đâu? 


“Huyền Trụ hòa thượng có nói: Tham Thiền cốt soi sáng ý nghĩa của sống 
và chết, còn Niệm Phật dạy cho thanh toán vẫn đề sống và chết; hãy chọn 
một trong hai đường, bởi vì chẳng có tranh luận nào nổi lên ở đó. Đúng thế, 
chăng có tranh luận nào ở giữa hai đường, nhưng đừng có ôm lấy cả hai. Kẻ 
học Thiền hãy cứ một mực theo Thiền, người Niệm Phật hãy cứ khăng 
khăng niệm Phật. Nếu tâm bị phân chia giữa hai thứ, sẽ chăng thành được gì 
cả. Người xưa đã nói có thí dụ về tình trạng phân tâm như thê với một người 
có bước vào hai con thuyền cùng một lúc nhưng chẳng bước vào đâu được. 
Rồi ta, có lẽ chắng có gì nguy hiểm, nhưng y có thể lâm vào tình trạng bắt 
lợi bất cứ lúc nào, vì y có thể rơi vào khoảng giữa của hai chiếc thuyền nếu 
không tự cảnh tỉnh. 


“Riêng ta, ta chăng biết chi nhiều, nhưng có thê bảo thế này, là trong phép 
Niệm Phật chỉ đề khởi bốn chữ: A-Di-Đà-phật, vỏn vẹn chỉ có thế, không 
nói gì khác, ít nữa đối với những Thiền giả sơ cơ. Dĩ nhiên họ mù mờ, 
không rõ phải làm gì. Nhưng trong Jnc tham cứu công án, dạy rằng các 
ngươi ai cũng có cái “bản lai diện mục” ° vốn đồng với chư Phật chỉ vì chúng 
ta không nhận ra ở trong mình. Hãy cô găng tự mình soi xét, đừng nương tựa 
vào ai khác. Đấy có thể bảo rằng các ngươi có đầu mối dẫn bước vào 
Thiền”[100]. 


Một trong những Thiền sư đầu tiên mang ý tưởng Niệm Phật vào Thiền tông 
là Vĩnh Minh Diên Thọ (tịch năm 975). Ngài rất chí trọng đến những hành 
giả Thiền chăm chỉ thực hành phép Niệm Phật; rất chú trọng đến độ bảo 
rằng những người theo học Thiền mà không có Niệm Phật trong mười ngươi 
hết chín không thê đạt tới đích, còn những aI thực hành Niệm Phật, sẽ chứng 
đắc hoàn toàn chăng sót một; nhưng tốt nhất là những người vừa hành Thiền 
vừa niệm Phật vì họ sẽ như cọp có thêm cặp sừng. Muốn hiểu rõ Vinh Minh 
nói gì trong câu này không phải là đễ; vì ngài không bảo cho chúng ta biết 
về khía cạnh hành trì của nó; nghĩa là làm thế nào đề thực hành cả Thiền và 
Niệm Phật cùng lúc. Phải chăng ngài muốn nói là thực hành niệm Phật sau 
khi chứng đạt Thiền, hay ngược lại? Vấn đề hành trì này mà chưa được giải 
quyết rõ ràng, chúng ta chớ vội bài bác hay binh vực Vĩnh Minh. 


Có thể nói, phép Niệm Phật đã tạo bước tiến vững chắc ngay giữa những 
môn đệ Thiền tông từ đầu thế kỷ X, và Vĩnh Minh, được coi như một trong 
những tay chủ trương tôn giáo hòa hợp vĩ đại trong lịch sử Trung Hoa, đã cô 
gắng gói ghém mọi tông phái Phật giáo vào hệ thống Thiền học của mình, 
đương nhiên Niệm Phật cũng được pha trộn vào đó. Ngoài ra, còn có lý do 
vững chắc khác cho biết tại sao Thiền phải nghe theo tiếng gọi của Niệm 
Phật. Lý do như thế này, Thiền vốn nặng chất triết lý (không phải triết lý 
theo nghĩa thường tình) nhằm quên lãng hoàn toàn khía cạnh xúc cảm của 
đời sống. Thiền, có thê nói, đăm mình trong chứng ngộ quá trớn, vì thế nó 
thường chùi sạch những ngắn lệ vốn đĩ phải nhỏ xuông trên vô minh, trên 
những khổ não của nhân sinh, trên cõi đời đầy dẫy bất công. Như thế Thiền 
chăng lộ chút ước mơ một cõi đất an lạc và thanh tịnh mà các môn đệ của 
Niệm Phật cảm nhận một cách sống động vô cùng. Phải chăng Vĩnh Minh 
muốn nói tới điều này khi ngài bảo Thiền phải kèm theo Niệm Phật? Những 
nhận xét sau đây của Không Cốc Long, sống đầu thế kỷ XV, hình như trỏ 
vào giải thích này, ít ra là một phần. Ngài nói: 


“Những người hành Thiền nhất quyết đeo đuôi Thiền, nghĩ rằng mình chăm 
chỉ như thế để đạt đến chỗ tịnh mặc duy nhất mà thôi, còn đối với việc tụng 
đọc danh hiệu Phật để thác sinh Tịnh độ, thờ cúng Phật và sớm chiều tụng 
kinh thì họ chẳng hành trì. Những tín giả như vậy đáng được gọi là những 
người có Thiền mà không Niệm Phật. Nhưng thực tình đấy không phải là 
những môn đệ Thiền chân chính; họ chỉ là những thằng mở của lối thực 
hành công án, y hệt như một cây gậy, hay gạch đá. Một khi họ bị thứ tâm 
bịnh này xâm phạm, thì mười người chỉ có một là có thê được cứu thoát. 


“Thiền là một tâm linh sống động; nó như bẻo trôi nổi bồng bềnh trên mặt 
nước, đụng đến nó thì nó dập dìu rất ngộ nghĩnh. Vì vậy, người ta bảo phải 
nhìn vào tâm linh sống động của cô nhân, chứ đừng nhìn vào những lời lề 
chết cứng của các ngài. Nhưng có kẻ thí hành Thiền không coi nhẹ giáo 
thuyết của Niệm Phật tông và tham dự đều đặn các công việc sớm chiều. 
Thực ra, đi đâu cũng gặp đạo Thiền, chỉ cần tìm là thấy. Tuyết Phong đi đến 
đầu cũng làm việc nhọc nhắn như tên đầu bếp. Dương Kỳ thì coi sóc việc 
chủa; các ngài không hề rỗi rãi trong đời sống hàng ngày mà trong lòng vẫn 
chăm chỉ hành "Thiên. Vĩnh Minh chứng đắc Thiền với bổn sư là ngài Đức 
Thiều thế mà vẫn hết lòng truyền giáo lý của Tịnh độ tông. Ấy chẳng là một 
người trong tròn ngoài vuông sao? Bên trong ngài có đủ đức tính của một vị 
Bồ tát (Bodhisattva: Nhân cách Đại thừa) mà ngoài thì hiện hành như một vị 
Thanh văn (sravaka - Nhân cách Tiểu thừa). Ngài là một người có cả Thiền 
và Niệm Phật[101 |. 


Giải thích này có hơi hẹp hòi, nhưng sự kiện là nó không phủ nhận rằng thời 
bây. giờ Niệm Phật đang len lỏi nhanh chóng vát) những chỗ trọng yết của 
Thiền, và chúng ta sẽ thấy ngay đây răng, trên phương diện tâm lý, Niệm 
Phật có một yếu tô có thê liên minh dễ dàng với lối tu tập công án vào giai 
đoạn cơ giới của nó. Bởi lẽ, không kế thái độ coi Niệm Phật như một lối 
thực haành của hàng Tiểu thừa (sravaka) Thanh văn của Không Long Cốc, 
ngài vẫn chú trọng coi nó như có cùng hiệu quả y như lối thực hành công án 
trong việc thê hiện đời sống một Phật tử chân thật. 


Trong bức thư gửi cho một đồ đệ khác, hiển nhiên được viết để trả lời cho 
nghi vấn về lối thực hành Niệm Phật, Không Long Cốc khuyên cứ nói ngay 
đến Niệm Phật không cần có khí chất triết học; tức là khỏi có nghi tỉnh. 
Điểm cốt yếu ở Niệm Phật là phải có tín tâm và tụng thầm trong miệng, 
không lo lắng đến các sự việc thế gian. Không Cốc Long nói : 


"Pháp môn Niệm Phật là con đường thê hiện Đạo Phật ngắn nhất. Đừng tin ở 
hiện hữu sắc thân hư huyễn này, bởi vì tâm trước vào những phủ hư của kiếp 
sông thế gian là cội gốc của luân hồi. Cõi Tịnh độ là đáng mong cầu nhất và 
phép Niệm Phật là đáng trông cậy nhất. Đừng hỏi Niệm Phật như thế nào 
gấp rút hay thư thả; đừng hỏi tụng đọc danh hiệu Ngài như thế nào, cao 
giọng hay thấp giọng; đừng để gò bó bới điều luật nào, mà hãy nhất tâm bất 
loạn, tịch tĩnh và trầm mặc niệm tưởng. Khi chứng đến chỗ chuyên nhất 
không bị ngoại cảnh quấy nhiễu, rồi một ngày kia một biến cố sẽ bất ngờ 
gây ra trong mình một thứ cải biến tâm lý và nhờ đó mà nhận ra rằng cõi 
Tịch Quang Tịnh Độ là chính cõi đất này, và Phật A Di Đà cũng chính là cái 


tâm này. Nhưng hãy cần thận đừng phóng tâm mong chờ một cảnh tượng 
như thê, vì nó sẽ trở nên chướng ngại sự chứng đắc 


"Phát tính sinh khởi đường đột vì đấy không phải là sản phẩm của tâm tư 
hay ý giải. Nhưng khi ta nói thế, đừng coi đó là một trạng thái vô tâm vốn 
cũng là một ngộ nhận lớn lao nữa cân phải tránh. Nơi đây chỉ có những điều 
ách _yêu là phải có tín tâm và đừng để cho những tư tưởng vô dụng và Thiền 
nhiễu xen tạp vào. Thực hành phép Niệm Phật như thế, nếu như không có cơ 
duyên chứng ngộ trong đời này, chắc chắn sau khi chết sẽ được thác sinh 
vào cõi Tịnh độ ở đó, trải qua nhiều cấp, cuối cùng sẽ tới chỗ bất thối 
chuyên. 


“Ngài Ưu Đàm khuyên nên hành trì như thế này: “Niệm Phật là ai? Bản tánh 
Di-Đà của chính ta là gì?”. Đấy có thể gọi là nhiếp tâm niệm Phật hay tham 
cứu Niệm Phật. Ông không cần phải theo phương pháp này chỉ cần 
bình thường Niệm Phật”. 


Lời khuyên của Không Long Cốc, theo đó Niệm Phật không cần phải có hậu 
thuẫn bằng cách gia tăng nghi tình, mở ra đường lối của phương pháp tụng 
đọc máy móc. Điều này khiến cho Bạch Ân và môn phái của ngài chống đối 
kịch liệt một vài Thiền sư Trung Hoa ở thế kỷ XIV và tiếp theo. 


Châu Hoằng, tác giả Thiền sư đời Minh, Thiền quan sách tấn, và nhiều tác 
phẩm khác, và là người bị Bạch Ân tấn công dữ đội, bình giải về Không Cốc 
Long: phần nhiều các Thiền sư dạy người ta xét xem ai đang tụng đọc danh 
hiệu Phật, nhưng Không Long Cốc cho rằng cái ấy hoàn toàn không cần 
thiết. Như phương thuốc được dự liệu tùy theo căn bịnh, cũng vậy, đạo phải 
được giảng, tùy theo căn cơ. Mỗi một trong hai phương pháp đều có lý do 
riêng và không có sự lựa chọn giữa hai đằng. 


Phương pháp tụng đọc này, được tán đồng bởi các thiền sư như Không Cốc 
Long, và Châu Hoằng, căn cứ trên những sự kiện tâm lý và ở đây tốt hơn là 
đề cập đến chủ đề theo quan điểm Niệm Phật thay vì Thiền. Vậy chúng ta 
hãy thử xem Niệm Phật đích thực muốn nói gì? 


——-O0O--- 


2. NIỆM PHẬT (Nembutsu) VÀ XƯNG DANH (Shòmyò) 


Nembutsu (Niệm Phật) hay buddhanusmriti nghĩa đen là “nghĩ tưởng đến 
đức Phật”, và được kê như là một trong sáu đê tài thiên định trong 


MahavytpattI. Đó là: I) Niệm Phật (Buddhàsmriti-); 2) Niệm Pháp (Dharma- 
); 3) Niệm Tăng (Sanpha ; 4) Niệm Giới (sila); 5) Niệm thí xá (Tygàa ) và 6) 
Niệm chư thiên (Devata-). Niệm Phật cũng là một trong Ngũ đình tâm quán; 
là năm đề tài suy nghĩ khiến tâm tránh khỏi những tà kiến. Đó là: 1. Quán 
thân bất tịnh, trừ diệt tham ái; 2. Quán từ bị, trừ diệt sân hận; 3. Quán nhần 
duyên, trừ diệt mê hoặc, sĩ cuÔng; 4. Quán lục địa (sáu thành tố), trừ diệt ngã 
chấp; và 5. Quán số tức (đếm hơi thở), trừ diệt loạn tâm. Mặc dù tôi không 
thể nói rõ diễn ra như thế nào, nhưng đề tài 4 (sáu đại: đất, nước, lửa, gió, hư 
không và thức) được Trí Giả thay thế bằng “Tư duy về đức Phật” (Niệm 
Phật) trong bản sớ giải kinh Pháp Hoa (Saddharmapundarika). Theo một tác 
phẩm thuộc Thiên thai tông của Trí Giả, tư duy này được coi như để đối trị 
trạng thái hôn trầm tà tưởng và những mệt nhọc của thân thẻ. 


Đối với các Phật tử, tư duy về Đức Bồn Sư của họ là điều rất tự nhiên, vì 
nhân cách vĩ đại của ngài ám.ảnh họ nhiều hơn là giáo lý ngài. Một khi họ 
cảm thấy thiếu nghị lực tìm cầu đạo lý hay tâm trí họ bị quấy nhiễu bởi 
những thứ mê hoặc của thế gian, cách khích lệ đức tinh tấn họ tốt nhất chắc 
chăn là tư duy về Đức Bồn Sư. Khởi thủy, Niệm Phật thuần túy là một lối 
hành trì đạo đức, nhưng vì uy lực kỳ bí của một danh hiệu đã kích thích 
mãnh liệt trên sự tưởng tượng có tính chất tôn giáo của các Phật tử Ấn, lối tư 
duy về đức Phật coi ngài như một nhân cách có những đức tính lớn đã được 
thay thế bằng lối nhắc nhở danh hiệu của ngài. Như một triết gia nói: Nec 
nomen Deo quaeras ; Deus nomen est (Đừng tìm hiểu danh hiệu của Chúa; 
Chúa là danh hiệu). Danh hiệu chính là bản thê; trong một vài trường hợp, 
nó tác động có hiệu quả nhiều hơn cái mà nó thay thế, vì khi chúng ta biết 
danh hiệu thì có thể sai khiến được thần linh. Đấy là điều đã từng xảy ra 
trong thời đại sơ khai của mọi lịch sử tôn giáo trên khắp thế giới. Khi Phật 
A-Di-Đà thành đạo, ngài muốn cho danh hiệu của ngài vang dội khắp cả đại 
thiên thế giới, đề ngài có thể cứu độ chúng sinh nào nghe được danh hiệu 
ngài. 


Nhưng kinh điển không nói gì khác hơn là đọc lên danh hiệu của Ngài. 
Những câu thường được nghe là: dasabhis citto pàdaparivartaih, phát tâm 


` 
CA Ơi, 


xưng danh, “nhẫn đến mười lần” trong lời nguyện thứ 19 của bản Phạn văn; 
prasannacitta mam anusmareyuh “chí tâm nghĩ nhớ đến ta”, trong lời nguyện 
thứ I8 của bản Phạn văn; hay antasa ekacittotpadamapi adhyasayena 
prasadasahagatena cittam utpadayanti, "Nếu có chúng sanh phát tâm thanh 
tịnh, dù chỉ một lần”. PHÁT TÂM (Citotpada) hay TÙY NIỆM 
(Anusmriti), “nghĩ nhớ (đức Phật)” không giống như “xưng dương danh 
hiệu”. 


Kinh “Ban chu Tam Muội” (Pratyntpannasamadhisutra), được dịch sang 
Hán văn đầu thế kỷ II đo Lo-ca-lặc-xoa (Lokaraksa), trong đó cũng có đề 
cập đến đức Phật A Di Đà ở Tây phương, và thường được coi như là một 
trong những nguồn có thâm quyền về Tịnh độ tông; kinh này nhắc đến danh 
hiệu của Phật, nói “Bồ tát khi nghe danh hiệu Phật A Di Đà và muốn được 
thấy ngài, có thể thấy được ngài do niệm mãi quốc độ của ngài”. Ở đây dùng 
chữ NIỆM chứ không phải “xưng danh”. Lúc nào Phật trở thành một đối 
tượng tư duy, Tiểu thừa hay Đại thừa. Thiền hay Tịnh, người ta nghĩ tưởng 
đến ngài như một nhân cách, không chỉ riêng nhục thể, mà cả cảm hứng tâm 
linh. 


Tuy nhiên, kinh Quán Vô lượng thọ dạy tín giả hãy “Quy y đức Phật A-Di- 
Đà” vì khi họ xưng tán Phật hiệu này họ sẽ thoát khỏi tội chướng trong 50 
triệu kiếp. Lại nữa, nêu một kẻ ngu si không thể nghĩ tưởng đến Đức Phật do 
khổ não quá chừng, y được khuyên là cứ xưng tụng danh hiệu Vô lượng Thọ 
Phật (Amitayus). Trong kinh Phật thuyết A-Di-Đà, tác giả khuyên mọi 
người hãy tâm niệm (manasikara) danh hiệu của đức A-DI-Đà Như Lai, khi 
lâm chung sẽ an tâm mà từ giã cõi sống này. 


Theo những lời dạy đó trong các kinh điển, ngài Long Thọ (Nagarjuna) viết 
trong luận Thập trụ Ti-ba-sa (Dasábhumikavibhasa-sastra) (Ch.V, “DỊ hành 
phẩm? ” rằng nếu có người muốn đi nhanh đến chỗ bất thối chuyền, y phải 
hết lòng cung kính tâm niệm danh hiệu của Phật. Xét theo các lời lẽ, chúng 
ta thấy một vài sai biệt giữa “tâm niệm”, “xưng tánh” và “trì tụng” nhưng, 
trên phương diện hành trì, tâm niệm danh hiệu Phật là xưng tán danh hiệu 
băng đôi môi, im lặng hay thì thầm. Sự di chuyên trọng tâm chiêm ngưỡng 
từ chỗ nghĩ đến thốt ra lời, từ tâm niệm đến tụng đọc, là diễn tiễn tự nhiên. 


Đạo Xước[102] dẫn chứng một quyền kinh trong An lạc tập vốn là một 
trong nhưng nguồn. tài liệu chính yếu của Tịnh độ tông. Chư Phật cứu độ 
chúng sanh bằng bốn phương pháp: l. Bằng khẩu thuyết như được ký tải 
trong mười hai phân giáo của nền văn học Phật giáo; 2. Bằng tướng hảo 
quang minh; 3. Bằng vô lượng đức dụng thần thông đạo lực, đủ các thứ biến 
hóa ; 4. Bằng các danh hiệu của các ngài, mà, một khi chúng sanh thốt lên, 
sẽ trừ khử những chướng ngại và chắc chăn sẽ vãng sinh Phật tiền. 


Về điểm này, Đạo Xước thêm: “Tôi nghĩ, thời này cách Phật bốn năm trăm 
năm, chính là thời chúng ta phải sắm hồi tội chướng, tu tập phúc đức, và 
xưng Phật danh hiệu. Kinh há chẳng nói dù chỉ một lần nghĩ nhớ đến Phật 
A-Di-Đà và xưng tụng danh hiệu ngài liền trừ được tội chướng sinh tử của 


chúng ta trong 50 ức kiếp? Chỉ một niệm mà đã thế, huống tu thường niệm, 
hằng sám hói?”. Tất cả các tín đồ Niệm Phật kể từ sau Đạo Xước đều hăng 
hái chấp nhận thuyết này, và Niệm Phật (nghĩ nhớ Phật) đã được đồng hóa 
với XƯNG DANH (thốt lên danh hiệu). 


Sự thực, lối xưng danh bao hàm và có tác dụng tích cực hơn lối nghĩ tưởng 
đến vô lượng công đức và các tướng hảo trang nghiêm của Phật. Danh hiệu 
biểu trưng cho tất cả những gì có thể có nơi đức Phật. Tưởng niệm Ngài tức 
là hoài bảo hình ảnh ngài trong tâm, và tất cả mọi thứ vọng tưởng đều có thể 
trưng bày trước mắt. Trong trường hợp xưng danh, những tác động tâm lý 
hướng về trí năng nhiều hơn, và ở đây mang một sắc thái tâm lý học khác. 


Nơi đây chúng ta có thể phân biệt ra hai lối trì tụng danh hiệu Phật; tức là 
khi danh hiệu được đọc lên về phía tín giả, có hai thái độ hướng tới đối 
tượng sùng bái của y. Thứ nhất sự trì tụng được thi hành với ý tưởng cho 
rằng danh tức thể (nomen est numen), hay được coi như một thứ thần chú. 
Danh hiệu tự nó được coi là có một năng lực thần bí nào đó tạo ra kỳ diệu. 
Thí dụ, chúng ta đọc thấy trong Kinh Pháp hoa (Saddharmapundarika). 
ch.XXIV, “Quán Thế Âm Bồ Tát (Avolokitesvara) Phố môn phẩm”: 


“Nhờ xưng tụng danh hiệu Đại sĩ Quán thế âm (Bodhisattva - Mahasattva 
Avalokitesvara), những Dạ xoa, La sát, hết dám đưa mắt mà nhìn vào”. Hay, 
“Đừng sợ hãi, các ngươi hãy xưng danh hiệu Đại sĩ Quán Thế Âm, ngài là vị 
bố thí sự vô úy, tức là các ngươi sẽ thoát hiểm nghèo bởi đe dọa của những 
tay oán tặc này”. 


Trong những trường hợp như thế, danh hiệu Quán Thế Âm (Avaloktesvara) 
chắc chắn có một quyên lực thần thông không những đối với những oán tặc, 
mà còn cả với những tham, sân và sỉ v.v... nữa. Nó lại còn khiến cho tín giả 
thu hoạch được bất cứ phúc lạc nào mà y muốn. Những bài kệ (gathas) trong 
chương này mó tả mọi đức tính mà ngài có, tín giả chỉ có việc tín niệm đến 
ngài mà thôi; tức là xưng tụng danh hiệu ngài. Dĩ nhiên, dưới cái ánh sáng 
rọi ra đây bởi danh hiệu Quán Thế Âm, mà các học giả của Phật giáo Tịnh 
độ tông đã từng bàn cãi kịch liệt về quyên năng tế độ mầu nhiệm của đức A- 
Di-Đà, đĩ nhiên là hỏi xem quyền năng ấy xuất phát từ danh hiệu hay từ bản 
nguyện của ngài. Thái độ thứ hai, mà tín giả có thể chấp nhận nhắm tới lỗi 
xưng danh, hay Niệm Phật, đặc biệt được Thiên Như Duy Tắc, một Thiền sư 
ở triều Nguyên, thế kỷ XIV, trình bày trong Tịnh độ hoặc vẫn của ngài như 
sau: 


“Niệm Phật cốt ở chỗ chuyên niệm ba mươi hai tướng tốt của đức Phật, bằng 
cách giữ 32 tướng trong tâm trong trạng thái định, khi đó sẽ thấy Phật trong 
mọi thời dù nhắm mắt hay mở mắt. Ngay trong đời sống này mà vẫn hiện 
thấy đức Phật, do hệ tâm xưng tụng danh hiệu Ngài. Trong cách hiện thấy 
Phật bằng lối trì danh này, phép Niệm Phật ấy cần phải chế tâm không cho 
tán loạn, niệm niệm tiếp nối nhau duyên vào Phật hiệu, lặp đi lặp lại nghe rõ 
A-DI-ĐÀ-PHẬT. Mỗi tiếng mỗi tiếng phải phân minh hiển hiện nơi tâm. 
Khi xưng Phật danh hiệu đừng kê bao nhiêu lần, vì điều cốt yếu là phải nhất 
tâm nhất ý, tâm và miệng hoàn toàn hợp làm một”. 


Trong trường hợp thứ nhất, danh hiệu tự nó được coi như có một năng lực 
mẫu nhiệm, đặc biệt là đối với những hoạt kế nhân sinh, đấy là một câu thần 
chú. Khi Phật A-Di-Đà muốn cho danh hiệu của ngài vang dội trên khắp vũ 
trụ, phải chăng ngài muốn nó là một thứ phù chú, hay muốn nó là một thế 
lực đạo đức; nghĩa là, tượng trưng cho cái đáng ước mơ trong cuộc nhân 
sinh, khiến cho hễ lúc nào danh hiệu ngài được nghe ra thì những công đức 
của ngài sẽ được nghĩ nhớ đến, và lấy đó mà khích lệ người nghe noi theo 
gương ngài? Cái ý tưởng thứ hai có lẽ là đúng nhất. Lúc danh hiệu được 
xưng tụng, tất cả những gì nó thay thế đều được khơi dậy trong tâm kẻ tụng 
đọc; không nhưng thế, mà rồi cuối cùng nhờ đấy mà tâm của y vén mở ra 
những căn nguyên sâu thăm nhất và bộc lộ chân lý ẩn áo vốn không gì khác 
hơn là thực tại tính của danh hiệu; nghĩa là, tự thân Phật A-di-đà. 


Trong trường hợp thứ hai, danh hiệu được phát thanh, không cần chỉ trỏ vào 
những sự vật vốn được ám chỉ nơi đây, nhưng để tạo ra một quá trình tâm lý 
nào đó. Danh hiệu của Phật bây giờ dù có được lặp đi lặp lại máy móc 
không quan hệ đến cái mang danh hiệu như một thực tại khách quan. Đây là 
điều đã thực sự diễn ra sau này trong lịch sử của lối thực tập công án. Sau 
đây là biến cố xảy ra trong tâm một lão già keo lận dưới sự chỉ dạy của Bạch 
Ấn, khai tô phái Lâm Tế của Phật giáo Thiền tông Nhật Bản cận đại, sẽ giúp 
chúng ta điển hình rõ rệt về quá trình tâm lý được tạo ra bởi lối xưng tụng 
danh hiệu Phật. 


Một trong vô số tục gia đệ tử của Bạch Ấn rất phiền muộn về cha già keo lận 
của mình, tâm ông chỉ chạy theo việc làm tiền chẳng chút bận tới đạo Phật. 
Y muốn Bạch Ân gợi cho một phương pháp nào để chuyên tư tưởng của cha 
y ra khỏi sự keo lận. Bạch Ấn gợi lên đề nghị này: Bảo lão già keo lận cứ 
niệm Phật mỗi khi ô ông nhớ đến, và sẽ trả cho ông mỗi lần tụng niệm là một 
tiền. Nếu trong một ngày ông niệm Phật được một trăm lần, ông sẽ có được 
một trăm tiền. 


Lão già nghĩ rằng đây là một cách bỏ tiền vào túi đễ nhất trong thế gian. Mỗi 
ngày ông đến Bạch Ấn để được trả tiền do sự Niệm Phật của mình; vì ông 
rất siêng năng trong vụ này và cứ tái diễn như vậy rất nhiều lần. Ông bị mê 
hoặc với nhưng thủ đắc của mình. Nhưng chăng bao lâu ông thôi không đến 
Bạch Ấn đề được trả tiền hăng ngày nữa. Bạch Ân sai người đi tìm hiểu xem 
người cha mắc chuyện gì. Thì ra bây giờ ông bị sự Niệm Phật lung lạc đến 
độ quên cả ghi nhớ. Đấy là điều mà Bạch Ấn lúc nào cũng chờ đợi nơi ông. 
Ngài dạy người con cứ để cho cha y ở một mình trong một thời gian thử xem 
chuyện gì sẽ đến với ông nữa. Lời khuyên này được tuân hành, và trong 
vòng một tuần lễ người cha thân hành đến kiếm Bạch Ân với cặp mắt ngời 
sáng, bộc lộ một kinh nghiệm tâm linh cực lạc mà ông đã trải qua. 


Lối lặp lại máy móc của phép Niệm Phật, tức tụng đọc nhịp nhàng, nhưng 
đều đều, danh hiệu của Phật “Nam Mô A Di Đà Phật”, “Nam Mô A Di Đà 
Phật” cứ lặp đi lặp lại hàng vạn lần, nó tạo ra một trạng phái ý thức có 
khuynh hướng dẫn xuống tất cả những tác vụ bình thường của tâm trí. Trạng 
thái này có lẽ rất giống với trạng thái hợp hoan, nhưng tự nền tảng, chúng 
khác nhau ở chỗ trạng thái phát sinh từ ý thức Niệm Phật là một trực kiến vô 
cùng quan trọng nhìn thấu vào bản tính của thực tại, nó tồn tại rất lâu dài và 
có hiệu quả an lành trên đời sống tâm linh của tín giả. Trong hợp hoan, 
không có chút gì tương tợ, vì đây là một tâm trạng bịnh hoạn không mang lại 
hậu quả có giá trị trường cửu. 


Đối với sự sai biệt giữa tu tập công án và phép Niệm Phật, như đã được nêu 
ra nhiều lần thì một đằng cốt yếu là vắng bặt yếu tố tri thức, và đẳng khác là 
sự hiện diện của nghi tình. 


_—-O0O--- 


3 GIÁ TRỊ CỦA XƯNG DANH TRONG TỊNH ĐỘ TÔNG 


Sau khi đức Phật thị tịch, khát vọng nhiệt thành nhất của chúng đệ tử là được 
thấy lại ngài. Họ không thể phóng tâm nghĩ rằng một nhân cách vĩ đại như 
đức Phật lại hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của mình. Cái ấn tượng ngài để 
lại trong lòng họ rất sâu đậm, chăng đễ gì mà tan biến lẹ làng được. Đấy 
thông thường là trường hợp đối với một tâm hồn vĩ đại. Ai lại khứng chịu 
coi sự tan rã sắc thân của ngài là chấm dứt tất cả những gì mà ngài sở chứng 
và SỞ đắc; chúng ta muốn tin rằng ngài vẫn sống giữa thế giới này, không 
sông mãi bằng cách nào đó, có lẽ trong cái cung cách mà chúng ta ưa gọi là 
tâm linh. Nghĩ thế, chắc chắn chúng ta sẽ thấy ngài ở một nơi và một lúc nào 
đó. 


Đấy là điều có thực đối với Chúa cũng như đối với Phật. Nhưng đức Phật 
sông giữa lòng những người luyện tập các thứ định tâm gọi là Samadhi, và 
họ cũng đã hoàn toàn làm chủ tâm lý hành trì. Kết quả là sự phát sinh của 
những kinh điển như Quán Kinh hay Ban Chu tam muội 
(Pratyutpannasamadhi), trong đó ghi lại tường tận những chỉ dẫn qua một 
cuộc thưa hỏi riêng tư với một đức Phật hay các đức phật. Trước tiên, phải 
có một tưởng nhớ nồng nàn về vị đạo sư quá cố, và khát vọng nhiệt thành 
muốn thấy lại ngài, rồi ra, mới phỏng định đường lối thực tập tâm linh để 
chiếu kiến bằng nhớ tưởng; đây là trật tự đương nhiên của mọi sự thể. 


Hình như sự chiếu kiến này đã diễn theo hai chiều hướng theo thời gian: một 
duy danh[103] và một duy niệm. Điều quan trọng là cả hai khuynh hướng 
đều có ghi dấu trong cùng một quyên kinh tựa đề Sapta satika prajna 
paramita sutra{ 104], bản dịch Hắn gọi là Văn-thù vẫn kinh do Phù nam quôc 
Mạn-đà-la-tiên, TC. 503, triều Lương. Kinh thuộc bộ Bát nhã của nền văn 
hiễn Đại thừa và được coi là một trong những bản văn tối cổ của Đại thừa. 
Nó chứa đựng tinh yếu của triết lý Bát nhã (Prajnaparamita) nhưng lạ ở chỗ 
là cả hai khuynh hướng tư tưởng, duy danh và duy niệm, có vẻ mâu thuẫn 
nhau, cùng được trình bày song song ở đây. Tôi nghĩ răng sự kết nạp về sau 
của những đoạn đề cập đến trào lưu tư tưởng duy danh chính do nhưng vị 
truyền bá giáo lý Tịnh độ. Dù vậy, quá trình chiếu kiến của định tâm trong 
kinh thường được thay thế bằng lý tưởng Phật đạo là nét điển hình của tất cả 
văn hệ Bát nhã. 


Mở đầu kinh, Văn-thù (Manjusri) diễn tả ước muốn của mình là muốn thấy 
chân thân của Phật như : 


“Con muốn thấy Phật chính thực để làm lợi ích hết thảy chúng sinh. Con 
quán thấy đức Phật với như tướng (tathata), bắt dị tướng, bất động tướng, bất 
tác tướng; con quán đức Phật là vô sinh, vô diệt tướng, bất hữu tướng, bất vô 
tướng, bất tại phương, bất ly phương, phi tam thế, phi bất tam thế, phi nhị 
tướng, phi bất nhị tướng, phi cầu tướng, phi tịnh tướng. Quán như thế, là 
chánh quán Như lai, lợi ích hết thảy chúng sinh. Con quán Như lai như thế, 
(Bồ tát) tâm không có sở thủ, cũng không bất thủ, chẳng tích tụ cũng chăng 
không tích tụ... 


“Vì hết thảy chúng sinh mà quán thấy Như Lai như thế, tâm (của Bồ tát) 
không dính mắc vào tướng chúng sinh; hướng về Niết Bàn, Bồ tát cũng 
không dính mắc vào tướng Niết bàn. Vì hết thảy chúng sinh mà phát đại 
trang nghiêm, mà tâm cũng không có thấy có tướng trang nghiêm”. 


Bản dịch khác của Tăng-già-bà-là (Sanghapala), xuất hiện trễ hơn Mạn-đà-la 
vài năm, chúng ta đọc như thê này: 


“Phật hỏi: Ông thật muốn thấy Phật chăng?” 


“Văn thù sư lị (Manjusri) đáp: pháp thân (Dharmakaya) của Phật vốn thật 
không thể thấy. Con vì hết thảy chúng sinh mà đến đây để thấy Phật. Còn 
pháp thân của Phật vốn chăng thê nghĩ bàn, không tướng, không hình, không 
đến, không đi, chẳng hữu chắng vô, chắng phi thấy, chăng phải không thấy, 
như như, thật tế. Ánh sáng này (phóng ra từ đức Phật khiến những ai thây 
đến đều có thần lực) là Bát nhã Ba-la-mật, và Bát-nhã-ba-la-mật là Như lai 
(Tathagata), và Như lai là hết thảy chúng sinh; con tu Bát-nhã-ba-la-mật như 
thế”. 


Trong bản dịch của Mạn-đà-la, Bát-nhã-ba-la-mật này được định nghĩ là “vô 
biên, vô tế, vô danh, vô tướng, phi tư lượng, không nương tựa, không bờ 
bến, không phạm, không phước, không tối, không sáng, không thể hạn số.. 
Nếu chứng được như thế tức đã thành tựu chánh đăng chánh giác”. 


Tư tưởng được diễn tả ở đây hoàn toàn phù hợp với những đặc điểm thường 
thấy nơi triết lý của các kinh Bát nhã Ba La Mật. Ở đây đức Phật được mô tả 
dưới những từ ngữ rất trừu tượng bằng một chuỗi những phủ định. Nếu như 
ý niệm vê đức Phật không có vẻ vượt ngoài ngôn thuyết (adhivacana) như 
thế, cuối cùng ngài chẳng gì khác hơn chỉ là một danh hiệu (namadheya). 
Quả thực, dù có bao nhiêu phủ định cũng không thể khiến người ta vói tới 
như như tính của Phật quả nhưng dĩ nhiên điều này không có nghĩa rằng đức 
Phật, hay cái gì tương tợ, Bát nhã Ba La Mật hay vô thượng chánh đăng 
chánh giác, có thể được thực chứng chỉ bằng cách lặp lại danh hiệu của ngài. 
Nếu có thể như thế, sự trì tụng danh hiệu Phật phải được nhận xét dưới một 
ánh sáng khác; tức là không theo chiều hướng của phủ định trừu tượng, mà 
theo quá trình tâm lý phát khởi bằng chính sự lặp lại. Theo dõi sự đi chuyển 
tư tưởng từ duy niệm sang thực tại tâm lý luận, đấy là một thể tài hứng thú. 
Chúng ta thử xem Văn thù nói gì thêm về vô thượng chánh đăng chánh giác 
phải thành đạt bằng Phật hiệu (namadheya). 


Nửa phần sau của Kinh Văn thù vẫn (Saptasatikà- Prajnàparamita) (Bản dịch 
của Mạn-đà-la), có đề cập đến một thứ chánh định (Samadhi) gọi là NHẤT 
HÀNH TAM MUỘI[105] nhờ đó mà hành giả chứng được vô thượng chánh 
giác và cũng nhờ đó mà hiện thấy chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. 
Đoạn văn trong bản dịch của Mạn-đà-la diễn ra như sau: 


“Lại có NHẤT HÀNH TAM MUỘI; nếu thiện nam tín nữ tu tam muội này 
thì chóng được vô thượng chánh đăng chánh giác. 


“Văn thù sư lị hỏi: Bạch Thế tôn, thế nào là nhất hành tam muội? 


"Đức thế tôn bảo: pháp giới (Dharmadhatu), là nhất tướng, hệ duyên pháp 
giới gọi là Nhất hành tam muội. Nếu có thiện nam tín nữ muốn nhập Nhất 
hành tam muội này, trước hết phải nghe thuyết về Bát nhã ba la mật rồi theo 
đó mà tu tập, nhiên hậu mới có thể tập Nhất hành tam muội, nhờ đó, họ sẽ 
chứng pháp giới không thối, không hoại, không tư nghì, không quái ngại, 
không có tướng. 


“Nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân, muốn nhập nhất hành tam muội, phải ngồi 
ở nơi vắng vẻ, bỏ hết thảy tư tưởng tạp loạn, không dính mắc vào tướng 
mạo, buộc tâm vào một đức Phật, chuyên xưng danh tự của ngài, ngôi ngay 
ngắn, hướng về chỗ Phật và nhìn thắng ngài. Khi niệm niệm tiếp nôi nhau 
chuyên chú về một đức Phật tức thì trong niệm mà có thể thấy chư Phật 
trong quá khứ, hiện tại và vị lai... [106] 


Trong bản lịch của Mạn đà la có sự phối hợp kỳ lạ của triết lý Bát nhã Ba la 
mật chính hiệu với sự hiện kiến Phật bằng danh hiệu ngài, được trì tụng với 
sự chuyên nhất của tư tưởng. Bản văn của Huyền Trang nói đến sự quán 
chiếu trên nhân cách của những sắc tướng cá biệt của Phật liên hệ với việc 
trì tụng danh hiệu ngài, có đôi chút mâu thuẫn với ý tưởng của bản văn trên 
đây. Bởi vì bản trước chú trọng lối xưng tụng danh hiệu mà không nói gì đến 
việc hiện kiến những đặc điểm riêng tư của Phật quả, nhưng hứa hẹn hành 
giả không chỉ thấy đức Phật mình đang trì danh mà còn thấy tất cả chư Phật 
trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Và sự thực đây là điểm mà tín đồ Tịnh độ 
tông chú trọng ở giáo lý của họ; tức là kinh chỉ thiên về lỗi tụng đọc ngôn từ 
hay duy danh hơn là quán chiếu hay chiếu kiến. 


Trong kinh Bát chu tam muội (Pratyutpanna Sutra) cũng vậy tư duy chiếu 
kiến nói kết lạ lùng với nhưng khuynh hướng tư tưởng duy danh. Đề tài của 
bài pháp nơi này như đã được thuyết cho Bồ tát Hiền Hộ (Bhadràpàla)[107] 
là làm thế nào để chứng được thứ định mệnh danh Pratyutpanna, trong đó 
mười phương chư Phật cùng xuất hiện và đứng ngay trước hành giả để trả 
lời cho tất cả những câu hỏi mà y có thể hỏi các ngài. Những đức tính của 
hành giả đó là: 


1. Y phải có niềm tin lớn ở đức Phật; 2. Y phải tận dụng hết tâm lực của 
mình; 3. Y phải có kiên giải sâu vê chánh pháp; 4. Y phải luôn luôn gân gũi 


các thiện hữu tri thức. Nếu những điều kiện này đựợc tròn đầy, thì thứ định 
này được thành thục, và rồi, trước hết do uy lực gia hộ của Phật đối với hành 
giả; kế đến, do công đức của định và thứ nữa, do công đức tiềm tảng trong 
phước quả được tích tụ, tất cả chư Phật xuất hiện trước hành giả giông như 
những ảnh tương phản chiếu trong một tắm gương. 


Khởi đầu hành giả nghe đến danh hiệu của Phật A Di Đà và cõi tịnh độ của 
ngài. Nhờ danh hiệu này, y chiếu kiến hết thảy các sắc tướng kỳ diệu nơi 
Phật, như 32 tướng của bậc đại trượng phu và §0 vẻ đẹp. Hành giả cũng 
chiếu kiến hết thảy những tướng hảo trang nghiêm của Phật khi nhất tâm 
chuyên niệm danh hiệu ngài. 


Nếu sự tu tập này thành tựu viên mãn, tâm hành giả được dọn sạch tất cả 
những cáu bẩn. Đến khi tâm đã lắng trong, đức Phật được phản chiếu trong 
đó, rồi bấy giờ tâm nhận thấy tâm hay Phật tự thấy Phật, nhưng hành giả 
không hay biết về sự kiện tự hợp nhất này. Cái vô tâm như thế đấy là Niết 
bản. Nếu có chút móng tâm, đà hợp nhất này bị chúi xuống, và ở đây mở 
đầu một thế giới của những đam trước. 


Nói cho chí lý, điều đáng ngờ là không biết kinh có khoa đại danh hiệu và trì 
danh như chủ trương của các đồ đệ Tịnh độ tông hay không. Chúng ta chỉ có 
thể thấy rằng sự chiếu kiến cũng giữ vai trò quan trọng như là trì niệm danh 
hiệu. Sự thực, không có danh hiệu, tâm của chúng ta chăng vin vào đâu 
được; ngay dù thực có cái khách quan trong hiện hữu, bao lâu cái ấy vẫn là 
vô danh thì nó chẳng có thực tại tính nào đối với chúng ta. Khi một sự vật có 
một danh hiệu, nhưng tương quan của nó với các sự vật khác liền được xác 
định vô giá trị của nó được xét đúng mức. Đức A-Di-Đà không hiện hữu, 
nếu chúng ta không thê gọi lên bằng danh hiệu; định danh là sáng tạo, có thê 
nói như vậy. Nhưng, trái lại, chỉ định danh thôi không cho thấy có hiệu quả 
như vậy, không phải là hành vi tạo tác hữu hiệu như vậy, bởi vì đẳng sau đó 
có một thực tại tương ứng. Chỉ đọc lên cái danh “nước” thì không giải thoát 
được; khi nó được kèm theo quán tưởng và có một mô hình tâm lý về một 
con suối, nó tạo ra một hiệu quả hiện thực về mặt sinh lý hơn, nhưng chỉ khi 
nào có dòng nước tươi mát đích thực trước mắt chúng ta, uống no nê được, 
thế mới dứt được cơn khát. 


Chỉ bằng vào tâm chí và tưởng tượng, mô hình tâm lý có thể lên đến cao độ 
tuyệt đối, nhưng dĩ nhiên năng lực con người có giới hạn. Một khi tận cùng 
giới hạn này, một bước nhảy vào vực thăm chỉ có thể có nhờ uy lực gia hộ 
của mười phương chư Phật đối với hành giả. Như thế, danh hiệu, quán 


chiếu, hay quán tưởng và hiện hành đều là trật tự đương nhiên của nhưng sự 
vật giữ vai trò trọng yêu trong hệ thống giáo thuyết Tịnh độ. 


Chính do sự tổng hợp kính tin của Thiện Đạo mà lỗi quán tưởng, trì danh và 
vãng sinh Tịnh độ được gầy dựng thành một hệ thống: hệ thống này được 
đặt thành hoạt động tích cực nhờ niệm Phật, tức nhất tâm trì tụng danh hiệu 
Phật A DI Đà. Sau Thiện Đạo, sự quán tưởng dần dần không được duy trì 
nữa và lối trì danh trở nên nồi bật trên toàn thê Tịnh độ tông. Tại Trung Hoa, 
trong khoảng thời gian này, có lẽ lỗi tu tập công án đang có ảnh hưởng song 
song với sự thịnh hành của lỗi trì danh, nhưng ở Nhật Bản Tịnh độ tông 
được thiết lập như một tông phái độc lập quảng bá rộng rãi phép Niệm Phật, 
tức trì danh Niệm Phật. 


Sự chuyền hướng trọng tâm từ duy niệm sang duy danh, từ nhất tâm chuyên 
niệm sang trì danh, có thê thầy được dâu vêt trong đoạn văn sau đây tích từ 
An lạc tập của Đạo Xước, trả lời cho câu hỏi thực hành Niệm Phật như thê 
nào. 


“Cũng như một người đi ngang qua chốn hoang vu, gặp phải oán tặc tấn 
công, rút đao hùng hồ chạy thăng đến muốn giết, nếu hành nhân không phục 
tùng mệnh lệnh. Hành nhân bỏ chạy, mau mau thoát chỗ hiểm ác, nhìn thấy 
một con sông trước mặt. Trước khi chạy đến sông, y nghĩ ngợi: “Ta sang bờ 
bên kia có cân phải cởi áo lội sang, lại sợ đầu cô khó an toàn”. Cái lúc nguy 
kịch này, y chỉ một lòng nghĩ đến phương tiện sang sông mà thôi, không 
lòng dạ nào mà nghĩ sang chuyện khác. Hành giả niệm Phật cũng vậy. Khi 
niệm đức Phật A Di Đà, y phải nhất tâm chuyên niệm, không để nó nghĩ 
tưởng việc khác. 


“Hoặc niệm Pháp thân của Phật, hoặc niệm thần lực của Phật, hoặc niệm trí 
tuệ của Phật, hoặc niệm tướng lông mày của Phật, hoặc niệm các tướng hảo 
của Phật, hành giả không ngớt nhất tâm xưng danh hiệu Phật đừng để tâm 
nghĩ tưởng việc gì khác, chắc chắn y sẽ vãng sanh hiện tiền đức Phật”. 


Trong giờ phút hiểm nghèo như được mô tả ở đây, người ta ngờ không biết 
có sự phản tỉnh nào xảy ra trong lòng của tín giả hay không. Những gì y có 
thể làm, đấy là trì tụng danh hiệu Phật, vì không thê có thời gian tâm lý mà y 
phải dành cho việc tưởng nhớ công đức, uy lực và tướng hảo của Phật. 
Trong trường hợp này, Niệm Phật chỉ là Xưng danh mà thôi. Bởi lẽ, khi 
xưng tụng danh hiệu phật cũng chính là khi niệm tưởng Phật, toàn thể sinh 
mệnh của y đặt cả vào đấy, và đấy là tất cả những gì y có thê làm một cách 


có ý thức, còn thì không thể có những tư tưởng nào khác trong môi trường ý 
thức của y. 


Trong bản sở giải về Quán kinh, Thiện Đạo phân biệt có hai thứ tu trì đối 
với tín đồ của Niệm Phật, “chính” và “tạp” “Chính tu” là Niệm tưởng danh 
hiệu Phật A Di Đà. Nhưng ở đây thường thì sự “trì nệm” danh hiệu” chỉ có 
ý nghĩa nếu danh hiệu được xưng tụng phân minh. Loại trì niệm này chỉ có 
hiệu quả khi thần kinh và cơ năng phát âm có hoạt động, phù hợp với biểu 
tượng tâm lý. Sự thực, người ta không rõ có niệm tưởng nào, bồng hay trầm, 
có thê kéo dài mà không có cơ năng phát âm tùy thuộc này, dù rất nhẹ và 
khó cảm nhận được, hay không. 


Ngoài sự kiện tâm lý này, các triết gia của Tịnh độ tông cho rằng danh hiệu 
(namadheya) như là kho tàng chứa đựng tất cả mọi công đức nơi Đức Phật, 
tức hết thảy những thành tựu nội tâm và hết thảy công đức chỉ có nơi đức 
Phật A Di Đà mà thôi, như bốn trí, ba thân, mười lực, bốn vô sở úy, v.v... 
Đồng thời, hết thảy những công hạnh bên ngoài, gồm các tướng hảo, quanh 
minh, chánh pháp, sự nghiệp độ sinh, v.v... tất cả đều gồm có trong danh 
hiệu của Phật A Di Đài| 108]. Rồi ra, như chúng ta sẽ thấy sau đây, tâm lý 
học và triết học được kết hợp với nhau để đặt tất cả trọng điểm của giáo lý 
niệm Phật trên lối trì danh. 


Trong Vãng sanh Yếu Tập (quyền II, phần I), được soạn tập bởi Nguyên Tín 
(Genshin, 942-l017), một trong những vị tiền phong của Tịnh độ tông Nhật 
Bản, tác giả nêu lên câu hỏi: người ta phải đạt đến Niệm Phật tam muội chỉ 
bằng tâm niệm hay xướng danh?”. Câu trả lời được đưa ra bằng trích dẫn từ 
Ma Ha Chi Quán[109] của Trí Giả Đại Sư : "Đôi khi xướng và niệm song 
hành, đôi khi niệm trước và xướng sau đôi khi xướng trước rồi đến niệm. 
Khi xướng và niệm tiếp nối liên tục bất đoạn như vậy, mỗi tâm niệm cũng 
như mỗi âm thanh đều được ngưng chú vào A Di Đà”[110]. Ở đây lối trì 
danh chưa chiếm ưu thế. 


Chính Pháp Nhiên, theo lời dạy của Thiện Đạo, chú trọng phép Niệm Phật, 
tức chú trọng việc chấp trì danh hiệu Phật A Di Đà. Lối thực hành này đã 
được col là trọng yếu trong Tịnh độ tông, dành cho những tín đồ mong muốn 
vãng sinh về Cõi Phật Di Đà. Tán dương công đức, cúng dường và cung 
kính tụng đọc kinh điển và tư duy về ngài, những thực hành này không được 
xao lãng, nhưng hành vi tín thành cốt yếu vẫn là xưng danh. Trong lúc chí 
tâm xưng tụng danh hiệu ngài không gián đoạn, dù đi đứng hay nằm ngồi, 
chắc chắn sẽ được Phật A Di Đà tiếp độ trong cõi Cực lạc của ngài vào giờ 


phút lâm chung. Bởi vì, theo các đại sư của Tịnh độ tông, điều ấy rất phù 
hợp với các kinh điên, tức phù hợp với những bản nguyện của Phật. 


Để xác nhận quan điểm này, Pháp Nhiên còn dẫn chứng Thiện Đạo, theo đó 
phép Niệm Phật dễ thực hành nhất so với các lối tín tu khác. Đấy là giải 
thích lý do gác lại pháp môn tư duy và chú trọng về nhất tâm xưng danh. 
chính vì các loài hữu tình mang nhiều nghiệp chướng, trí thì nhiều mê hoặc, 
tâm thì quá tán loạn. Bởi vậy, Thiền không thích hợp với họ. Vì thương xót 
họ, Phật dạy hãy chuyên tâm trì niệm danh hiệu ngài, và do tu tập trì nệm 
không gián đoạn, chắc chắn sẽ vãng sinh về cõi Phật A Di Đà". 


Pháp Nhiên nói tiếp rằng tư duy hay thiền quán, chính là trì danh, cả hai chỉ 
là một, và tư duy về Phật A đi đà tức trì niệm danh hiệu ngài, và ngược lại. 
Như vậy, cuối cùng NIỆM PHẬT hoàn toàn hợp nhất với XƯNG DANH, tư 
duy trở thành trì niệm. Cái mà người ta có thể gọi là duy danh luận của đạo 
Phật cuối cùng đã xâm nhập các tín đồ của Tịnh độ tông, bớởi vì; bấy giờ họ 
biết rằng trong danh hiệu có cái vượt ngoài mọi khái niệm. Đến đây, tôi sẽ 
nghiên cứu ý nghĩa tâm lý của trì danh niệm Phật và khảo sát những quan hệ 
của nó đối với sự tu tập công án như đã được các môn đệ Thiền thực hành. 


_—-O0O--- 


4.TÂM LÝ XUNG DANH VÀ NHỮNG TUƠNG QUAN CỦA NÓ 
ĐÓI VỚI TU TẬP CÔNG ÁN 


Trong khi tận lực xương minh lối trì danh niệm Phật, Pháp Nhiên và các tiền 
bối của ngài lại không quên nhấn mạnh trên tầm quan trọng của một tín tâm. 
Tư duy về Đức Phật như một nhân cách có tất cả mọi công đức và 32 tướng 
tốt của bậc đại nhân, điều ấy chắc chắn đòi hỏi nhiều định tâm và có lẽ vượt 
ngoài năng lực tâm thần của một người thường. So sánh mà nói, có nhiên 
việc xưng danh dễ dàng hơn nhiều. Một danh hiệu, đấy là sự thể giống như 
một ký hiệu đại số; cũng như A hay B hay C có thê tượng trưng cho bất cứ 
con số nào danh hiệu “A-Di-Đà” có thể được coi như một sự thể tượng trưng 
cho tất cả những gì được chứa đựng trong khái niệm về đức Phật, không 
những chỉ riêng về Phật A-Di-Đà, mà hết thảy vô số chư Phật. Khi một 
người đọc lên danh hiệu này, y thực hiện một cuộc thắm hiểm sâu xa vào nội 
dung của ý thức tôn giáo của mình. Tuy nhiên, chỉ tụng đọc không thôi sẽ 
chăng có kết quả gì, vả lại còn vô nghĩa; nó phải đạt tới một phản chiếu sâu 
ra, một công phu nhiệt thành, một niềm tin lớn lao; nếu nó không phải là 
thành quả của những khát vọng nồng nản, ít ra cũng phải được thúc đầy liên 
tục bởi những khát vọng này. Môi và tim phải hoàn toàn phối hợp. 


Trong cách niệm Phật đó, tâm trí tập trung vào danh hiệu chứ không phải ở 
đức Phật. 32 tướng tốt trang nghiêm của ngài không được vẽ ra trong tâm 
hành giả. Danh hiệu chiếm trọn môi trường ý thức của y. Kinh Di Đà Tiểu 
bản nói[111]: “Nếu có người được nghe danh hiệu của A-Di-Đà Như Lai, 
sau khi nghe, y chấp trì danh hiệu của ngài...” 


CHÁP TRÌ có nghĩa là “giữ vững một đối tượng tư tưởng trong tâm”. Chú 
tâm trên chính danh hiệu chứ không chỉ tụng đọc ở môi miệng; sự biểu lộ 
xuất phát từ tâm. Chắc chắn lối niệm Phật này sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc 
tập định. Cầu viện đến sắc tướng của Phật sẽ có nhiều nguy hiểm và tác hại 
tâm lý; kẻ nào thực hành có thể trở nên nạn nhân bất trị của những ảo tưởng. 
Lối trì danh là một bước dài tiến tới chỗ thành tựu chánh định. 


Chúng ta thấy rằng chủ đích của niệm Phật đã có những biến cải liên tục. 
Khởi đầu, đấy là nhớ lại đức Phật trong ký ức mong thấy ngài như lúc ngài 
đang tại thế giữa các đồ chúng - một ước mong hoàn toàn nhân tính và tự 
nhiên. Về sau, nó chỉ cho ước mong hiện diện trước đức Phật được lý tưởng 
thành thường trụ ở cõi Tịnh độ và Cực lạc. Cuối cùng, mục đích rõ ràng là 
đặt hết tắm lòng mong đợi thương yêu của đức Phật trên hành giả mang đầy 
tội chướng, đang kiên tâm trì nệm danh hiệu ngài. Sự biến cải này được các 
đại sư của Tịnh độ tông giải thích là hoàn toàn phù hợp với giáo lý của Phật 
như được trình bày trong nhiều kinh điển thuộc về tông phái này. 


Nhưng vấn đề được đặt ra ở đây là: có lý do tâm lý sâu xa nào đối với sự 
biến cải lần hồi này không? Ngoài chủ đích hướng tín đồ về cõi Tịnh độ của 
Phật A-Di-Đà, phép trì danh niệm Phật há không hàm ngụ một chủ đích 
khác? Các vị đại sư có lẽ không ý thức về sự kiện đó, nhưng ở họ há không 
có một kinh nghiệm tâm lý khiến họ chỉ giảng dạy phép tri danh niệm Phật 
thay vì các hành vi tôn giáo khác như tụng đọc kinh điển, quán tướng Phật 
đà, lễ bái ngài, hay ca vịnh tán thán? 


Nếu người ta theo đuổi sự huấn luyện đạo đức hay tâm linh, hành vi xưng 
tung danh hiệu không thôi, ngay dù là danh hiệu của một vị Thánh giữa các 
vị Thánh, hình như không thể nâng cao tâm linh cho băng quán tưởng về 
ngài và tụng đọc các bài pháp của ngài. Các sư tô của Tịnh độ tông tin tưởng 
các kinh điển một cách chí thành khi phép niệm Phật trở thành ưu thế. 
Nhưng đối với các kinh điển chúng còn giảng dạy nhiều chuyện khác, và 
nếu các sư tô muốn, họ có thê khai triển những giáo lý khác ngoài pháp môn 
niệm Phật. Bởi vì, một quyền kinh - hay tất cả tác phẩm tôn giáo khác - cung 
cấp những giải thích khác nhau theo kinh nghiệm riêng tư của người đọc. Do 


đó, có thể nói, sự phát triển của phép niệm Phật chắc chắn có những căn cơ 
tâm lý cũng như triết lý và tôn giáo. Dĩ nhiên, chính sắc thái triết lý nó chỉ 
đạo ý thức tôn giáo của các vị tôn sư, vừa cốt yếu và vừa minh nhiên. 


Khó mà xác nhận hữu lý rằng tâm lý của trì danh niệm Phật là tất cả nền 
tảng thiết lập của giáo lý Tịnh độ tông. Bởi vì, những khái niệm như tội 
chướng, thực tại khổ não, và tấm lòng đại bi của Phật A-Di-Đà cũng là 
những thành tố cốt yếu nhưng chủ đích của tôi nơi đây chỉ phân cạnh tâm lý 
mà thôi 


Đặt ra một danh hiệu, tức là phân biệt; phân biệt chính là tri nhận thực tại 
tính của một đối tượng cá biệt, và khiến cho tâm cũng như trí của con ngậm 
có thê nói tới được. Vậy, khi một danh hiệu được đọc lên, chúng ta cảm giác 
rằng chính đối tượng cùng hiện thê với chúng ta, và do bởi một quá trình tự 
nhiên mà hành vi tưởng niệm đức Phật dần dần trở thành xưng tụng danh 
hiệu ngài. Nhưng điều mà chúng ta muốn khảo sát ở đây, chính là sự kiện 
danh hiệu của Phật vẫn giữ y hình thái Phạn âm nguyên thủy của nó, hay 
đúng hơn, sự chuyên âm này dõi theo trường kỳ lịch sử của đạo Phật ở Tàu 
và ở Nhật. Tại sao không đọc lên danh hiệu Phật bằng những từ ngữ Trung 
Hoa hay Nhật Bổn tương xứng, thay vì dùng danh hiệu Phạn âm, nguyên 
thủy hay biến thái? nan wu o mi to fo và Namo amida bùtsu —- Nam Mô A Di 
Đà Phật, là những lỗi phát âm Hán và Nhật của Namo mita bhaya buddhaya. 
Namas có nghĩa “cung kính” hay “kính lễ” và amitabhaya budhaya có nghĩa 
“Vô lượng quang Phật”, và dịch sang Hán: QUY Y VÔ LƯỢNG QUANG 
PHẬT. Tại sao không nói: “Quy Y Vô Lượng Quang Phật” thay vì "Nam 
Mô A Di Đà Phật” Những lối phiên chuyển này bình thường chắng có ý 
nghĩa gì đối với một người Trung Hoa hay Nhật, bởi vì đấy là những Phạn 
âm biến thái, chúng không mang ý nghĩa nào đối với các ngôn ngữ khác. 
Đối với Trung Hoa hay Nhật Bản, đấy chính là một thứ đà la ni (dharani) 
hay mật chú (man tra), phải được xướng âm theo nguyên hình không phiên 
dịch; bởi vì khi được phiên âm, một đà la ni không chuyển sang cho biết một 
tư tưởng nào, không gì hơn là một mớ trọ trẹ. Đấy là bởi lý do nào? Tại sao 
cái khả tri thay thế cái bất khả tri, cái hữu tình thay thế cái vô tình, ánh sáng 
thay thế bóng tối phân biệt thay thế vô phân biệt? Và ở đây, tại sao lại Nam 
Mô A Di Đà Phật, thay cho “Nam midabhaya btlddbaya” 2 


Theo ý tôi, lý do phải được tìm thấy, không ở trong sự linh nghiệm của 
chính danh hiệu, mà trong hiệu quả tâm lý của xưng danh. Khi một ý nghĩa 
khả trí được gói trọn vào trong một tiếng, nó gợi lên chuỗi dây liên tục 
những ý tưởng và tình cảm được gắn vào đó; bây giờ, hoặc tâm được ứng 


dụng để kiến tạo một khuôn luân lý, hay nó trở nên rắc rối, phó thác vào 
những mối dây tưởng tượng và liên tưởng. Khi người ta xướng lên nhưng 
âm thanh vô nghĩa, tâm trí dừng lại không có cơ hội nào để mà lêu lồng. 
Những ảnh hưởng và những ảo tượng ít có khả năng xâm nhập. Nói theo 
thuật ngữ Phật giáo, khách trần phân biệt bao phủ mặt gương bản lai trong 
sáng của đài gương giác ngộ ở nội tâm. Đề tránh cảnh ngộ bi thảm này, cần 
phải dùng đến âm thanh trong phép trì danh niệm Phật dù không có ý nghĩa 
rõ rệt. Khi phép quán tưởng niệm Phật trở thành trì danh niệm Phật, chắc 
chắn có một kinh nghiệm tâm lý của loại này ở những sư phó muốn chuyên 
tâm vào chính nơi Phật tính chứ không phải nơi nhân cách của Phật đà. Việc 
tưởng niệm về nhân cách của Phật, cái nhân cách theo như họ thấy, đòi hỏi 
một trạng thái khá cao của những quá trình tâm lý, dù vậy, không luôn luôn 
mang lại những thành quả chân chính. 


Các sư tổ của Tịnh độ tông luôn luôn nhân mạnh trên ba thái độ của tâm, 
phải kèm theo với trì danh niệm Phật liên lĩ : thành tâm, đôc tín, và nguyện 
sinh cõi Phật A Di Đà. 


Thực vậy, những thành tố chủ quan này nếu không có, thì không một sự tích 
tụ nào của niệm Phật mà hỗ trợ hành giả đạt được những gì y tìm kiếm. 
Nhưng, nhưng vị sư tổ này, trong ước vọng rất nồng nàn của họ, hình như, 
để truyền bá phép môn gọi là “đễ” độ và để khêu áng sự cần thiết của lối trì 
danh niệm Phật, đôi khi họ có vẻ gác lại những điều kiện chủ quan trọng 
yếu. Kết quả là các môn đệ của Tịnh độ tông thường rất dễ bị lôi kéo về lối 
trì danh niệm Phật làm thiệt hại cho những điều kiện chủ quan cần thiết. 


Đấy là một hành vi sai lầm, nhưng người ta có thê tự hỏi há không có gì hết 
trong thái độ của các sư tổ chứng minh cho lối chủ trương lầm lạc này. 
Những vị này há không chú trọng vai trò quan hệ của nhưng thành tố chủ 
quan hầu mang đến cho trì danh niệm Phật cái hiệu lực khả dĩ lớn hơn? Nếu 
một người thành tựu viên mãn nhưng điều kiện nội tâm ấy, hình như không 
quan trọng lắm, đối với luận lý bình thường, dù y là một tín đồ tụng đọc kinh 
điển, hoặc lễ bái đức Phật, hay xưng danh niệm Phật. Nhưng các vị sư tô, 
nhất là Nguyên Không và Pháp Nhiên của Tịnh độ tông, không ngớt xác 
định rằng. việc xưng tụng danh hiệu Phật dưới hình thức “Nam Mô A Di Đà 
Phật” là lối tu cốt yếu nhất, những lối tu trì khác được xếp vào hạng thứ yếu. 
Vậy, theo họ “Nam Mô A Di Đà Phật” là sự thể đảm bảo cuối cùng cho sự 
vãng sinh thế giới Cực lạc. Sao lại có thể như thế, nếu phép trì danh niệm 
Phật không khai diễn hơi có vẻ huyền bí trong tâm thức của tín đồ? Khi một 
trạng thái ý thức nào đó đã được kích phát bởi việc trì nệm danh hiệu Phật, 


có lẽ chính đức Phật sẽ ngự trị trong tâm, và nhờ đó hành giả được đoán 
chăc về sô phận tương lai của y. Phải chăng quan điềm tâm lý này chính là 
sở kiên của Thiện Đạo, Pháp Nhiên, và các vị sư phó khác của Tịnh độ tông? 


Khi những bậc tôn sư của Tịnh độ tông như Thiện Đạo, Đạo Xước và Hoài 
Cảm chỉ ra hai con đường vãng sinh Tịnh độ, một đường là niệm Phật và 
đường khác là tụ tập phước đức; và khi họ so đường lối thứ nhất phù hợp 
kinh điển hơn đường lối thứ hai; và thêm nữa, khi họ đồng nhất NIỆM với 
XƯNG, đồng thời xác định rằng niệm Phật là niệm danh hiệu ngài, họ có 
tìm ra lý do cho sự đồng nhất này trong luận lý hay tâm lý không? Trên 
phương điện luận lý, tưởng niệm hăng hái một đối tượng không nhất định 
muôn nói là xướng lên danh hiệu của nó; tưởng niệm đứng riêng ngoài xưng 
danh, nhất là khi tâm chuyên chú vào việc tư duy vê một đối tượng cung 
kính thờ phụng. Nhưng nêu xét về sự kiện tâm lý, hành vi tưởng niệm những 
ý nghĩ trừu tượng được tán trợ rất nhiều bằng cái nhìn của những biểu tượng 
tượng hình chữ thay đồ thị, và cả sự xướng danh, xướng thầm hay cao giọng. 
Căn cứ trên sự kiện tâm lý này, chắc chăn họ đi đến kết luận rằng. Niệm 
Phật tức là xướng lên danh hiệu ngài, niệm và xướng là một. Và, theo sớ giải 
của Hoài Cảm[112] về một đoạn văn nổi tiếng của Đại tập Nguyệt Tạng 
Kinh[113]: “Do niệm lớn mà thấy Phật lớn; do niệm nhỏ và thấy Phật nhỏ. 
Niệm lớn tức gọi (danh hiệu của) Phật bằng giọng bổng; niệm nhỏ, bằng 
giọng trầm”. Tôi không rõ lắm thế nào là thấy Phật lớn và “Phật nhỏ”, 
nhưng người ta hiểu ngay rằng ở đây các sư tô đặt nặng phép trì danh niệm 
Phật bằng cao giọng. Cảng ráng hết cân lực mà xướng lên danh hiệu của 
Phật, trình độ định tâm càng lên cao, và như vậy việc kiên tâm trì niệm 
“Nam mô A DI Đà Phật” càng có hiệu quả. 


Bất cứ một giải thích có tính cách học thuyết nào được đề ra, các sư phó 
phải có kinh nghiệm tâm lý nào đó trước khi công nhận sự đồng nhất của 
NIỆM và XƯỚNG. Ở đây há chúng ta không thấy lại sự thể nào đó của tâm 
lý Thiền, như thấy hiện hành trong cái “VÔ” “VÔ” trọn ngày hôm nay, và 
“VÔ” “VÔ”, trọn cả ngày mai[I 14] nữa? Do đấy họ cô xúy niệm Phật trọn 
ngày hoặc đều đặn môi ngày, hoặc nhiều. lần trong mỗi ngày - mười nghìn, 
năm chục nghìn, nhẫn đến trăm nghìn mỗi ngày. Ở kinh đô (Kyoto) có một 
ngôi chùa Tịnh độ, tên là “Một triệu lần”, chỉ cho con số niệm Phật phải 
được nhầm đi nhằm lại ở đây. Sự kiện tâm H, theo đó sự xướng danh hỗ trợ 
cho định tâm, là căn bản của học thuyết trì danh niệm Phật hay XƯNG 
DANH. 


Khi danh hiệu của Phật được lặp đi lặp lại không dứt nhẫn đến hăng vài chục 
nghìn lần, sự thực hành trở nên máy móc không cần phấn ý. và do đó không 
cần thể hiện ba thành tố kính tín. Hành vi máy móc này có cần được coi như 
là phương tiện hữu hiệu để vãng sinh hay không? Hay hành giả không cần 
quyết chí tăng trưởng tín tâm và quy kinh của y? Việc lắm nhằm liên miên 
này, hay việc cao giọng tụng đọc nhưng âm thanh vô nghĩa, có tạo ra trong ý 
thức của hành giả một tình cảm tin chắc rõ rệt nhờ đó y không chút nghi ngờ 
về sự vãng sinh Tịnh độ của mình, hay về sự giải thoát của mình bằng vào 
ân huệ của Phật A Di Đà? Khi phép niệm Phật được đổi thành lối tụng chân 
ngôn đà la ni (dharani) như thế, không có liên hệ ý thức với ý nghĩa văn học 
và tín ngưỡng của nó, hậu quả tâm lý là tạo ra một trạng thái vô thức trong 
đó những ý tưởng và tình cảm bồng bênh trên bề mặt đều bị quét sạch. Nói 
theo ngôn ngữ đạo đức, đây là một trạng thái vô thức, bởi vì trong đó không 
có phân biệt thiện và ác, chính do ý nghĩa này mà các sư tổ của Tịnh độ tông 
quả quyết rằng phép niệm Phật trừ hết tất cả nhưng tội chướng chứa nhóm 
trong những đời sống quá khứ vô số kiếp. 


Việc lặp đi lặp lại liên lĩ câu Nam Mô A Di Đà Phật cũng có trong Hồi giáo 
thần bí (Sufism); mà tín đồ lặp lại danh hiệu đức Allah, như nhận xét của 
R.A, Nicholson,[1IIS] “như một phương pháp được thực hành bởi những 
người Hồi giáo thần bí để kêu gọi fana, tức sự thoát ly tự ngã, hay như 
Pascal nói, sự “lãng quên thế giới và tất cả, trừ Chúa.”[116] 


Chúng ta không thể nghĩ răng chỉ việc lặp lại câu Nam mô A di đà Phật bảo 
đảm hành giả vãng sinh Tịnh độ, bắt chấp tất cả những bảo đảm từ các kinh 
điển và các sư tô của tông phái, nếu sự lặp đi lặp lại không tạo ra một hậu 
quả tinh thần nào đó, nhờ đó mà hành giả thê hiện được bằng chính mình. 
Sự thể hiện này há không phải là Niệm Phật tam muội hay Nhất tướng tam 
muội (Ekavyuha-samàd)? 


Trong An lạc tập (quyền hạ) của Đạo Xước, những đoạn nói về tam muội 
(samàdhi) này có được trích dẫn từ nhiều kinh điển. Ý định của tác giả ở 
đây, chứng tỏ rằng tam muội là phương tiện hữu hiệu dẫn hành giả diện kiến 
hết thảy chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Nhưng, trên phương diện 
giải thoát (hay giác ngộ), thấy chư Phật thì có ích lợi nào, nếu không vì bảo 
đảm cho giác ngộ mà họ khơi dậy sự tin chắc trong ý thức của hành giả? Thị 
kiến khách quan của Phật phải phù hợp với sự thể hiện nội tâm mà trên quan 
điểm tâm lý, nó là thể tài trọng yếu nhất cần nhận xét. 


Có một quyền kinh nhan đề là Bồ tát Niệm Phật Tam muội kinh, được dịch 
lần đầu do Đạt ma cấp đa (Dharmagupta) dưới triều đại nhà Tùy, trong đó đề 
ra cặn kẽ tất cả những chỉ dẫn cần thiết về phép tu Niệm Phật tam muội. 
Theo tác phẩm này, phước quả chính yếu mà Niệm Phật tam muội mang lại 
hình như là sự thể hiện vô thượng chánh đẳng chánh giác. Dĩ nhiên, diện 
kiến tất cả chư Phật không phải là thấy các ngài như một tập hội đồng của 
những sinh vật đã giác ngộ, cũng không phải giao tiếp với các ngài trong 
một thế giới vượt qua mọi sắc thân hữu hình. Hành giả rất tin tưởng rằng y 
thực hành môn Niệm Phật để thấy chư Phật, nhưng khi y vào hắn trong tam 
muội, y thấy các ngài hoàn toàn khác với những gì y mong đợi trước 
kia.[117] 


Pháp Nhiên trích dẫn trong Tuyên trạch bản nguyện (phần hai) một đoạn văn 
của Vãng sinh truyện; đoạn này nói về sự chứng đắc tam muội của Thiện 
Đạo. Theo truyện ký, trong số các pháp môn khác, Niệm Phật tam muội 
mang lại một dự kiến về điều kiện tâm linh của kẻ khác; bởi vì, tương truyền 
rằng Thiện Đạo có thê nói về nhưng đời sống quá khứ của bổn sư mình là 
Đạo Xước, và biết cả sự vãng sinh của Thầy về cõi Phật A Di Đà. Nhưng, vì 
lẽ rằng tam muội này không thể đi xa hơn sự chứng đắc những thần lực kỳ 
diệu, người ta có thể nói rằng việc nâng cao tâm linh và đoan chắc giác ngộ 
chẵng quan trọng lắm. Phải có sự thể "khác hơn trong thứ tam muội đạt được 
do phương pháp niệm Phật. Các sư tổ của tịnh độ tông rất ưu tư về việc đặt 
nhưng quan điểm tôn giáo của họ trên sự vãng sinh sau khi chết, và thờ ơ với 
hậu quả tâm lý nhất định diễn ra sau việc trì tụng câu Nam mô A Di Đà Phật. 
Họ mãi miết nhắc nhở chúng ta rằng mình đang sống trong một thời đại đồ 
vỡ khi mà hình thức thuần túy của Đạo Phật rất khó duy trì và bởi lẽ đó việc 
trì tụng danh hiệu Phật là phương tiện hay ho nhất, dễ dàng nhất và chắc 
chắn nhất, dành cho chúng sinh của thời đại đỗ vỡ này, muốn diện kiến cho 
Phật và được bảo bọc trong đôi tay thương yêu vô bờ của các ngài. Về điểm 
này, Thân Loan đây ý tưởng đến kết luận hợp lý kỳ cùng của mình; bởi vì, 
khi nói về vãng sinh tịnh độ thành tựu do trì tụng danh hiệu Phật, chỉ mười 
lần thôi, Thân Loan bảo “Điều ấy không có nghĩa rằng chỉ riêng thầm lặng 
quán tưởng đức Phật, không nhớ nghĩ nông nàn đến ngài, mà chỉ xướng lên 
danh hiệu ngài mà thôi”. Bằng cả những lời khuyên khẩn thiết của họ về 
pháp môn Niệm Phật, và khi họ quả quyết rằng khi tụng đọc một lần hay 
nhẫn đến mười lần, chắc chắn đức Phật sẽ nghe thấu, tôi không thể tưởng 
tượng ra rằng các vị sư phó này hoàn toàn không lưu ý về tâm lý niệm Phật 
như tôi đã phác họa. 


——-O0O--- 


5.CHỦ ĐÍCH CỦA THỰC HÀNH NIỆM PHẬT 


Đối với đề tài này, người ta có thể hỏi: nội dung của tam muội là gì, chủ 
đích chân thực của Niệm Phật là gì, vãng sinh tịnh độ, hay chính tam muội? 
Hoặc, phải chăng tam muội là một thứ “thức nhắm” của sự vãng sinh này? 
Theo chỗ tôi biết, không một sư tô nào của Tịnh độ tông nói rõ cho chúng ta 
có thể đặt ra vấn đề như thế này, tam muội có thể được coi như là sắc thái 
chủ quan và tâm lý của thực hành niệm Phật; và vãng sinh như là sắc thái 
khách quan và bản thê của nó. Trong trường hợp nảy, tam muội và vãng sinh 
là một, được mô tả hai cách khác nhau; nhưng vì tam muội có thê đạt được 
trong đời sống này, còn vãng sinh chỉ có thể có sau khi chết, nên phải nói 
tam muội đồng nhất với vãng sinh theo một chiều hướng hoàn toàn đặc biệt, 
tức không nên coi vãng sinh như một biến cố khách quan và tùy thời, mà là 
một thứ đoan quyết chủ quan của những gì chắc chắn phải diễn ra. Nếu vậy, 
vãng sinh chỉ cho sự tái tạo tâm linh và, theo đó, có thê cho là đồng nhất với 
tam muội. 


Quan điểm về tam muội vữa kể được chủ trương trong An tâm quyết định 
sao (Anjin Ketsujòshò), tác phẩm khuyết danh, nhưng là một trong những 
căn cứ quan trọng nhất của Tịnh độ tông Nhật Bản. ở đây, tác giả bảo rằng 
tín phải được thiết lập vững chãi bằng sự thể hiện tam muội - tin tưởng Bản 
Nguyện của Phật A Di Đà, nhờ đó hành giả vững tin số phận tương lai của 
mình. Bởi vi tam muội được chứng đắc khi mà tâm của hành giả hoàn toàn 
hợp nhất với tâm của Phật Di Đà; ý thức nhị nguyên hoàn toàn bị xóa bỏ. 
Đây là kết luận phải đến, không những chỉ ở luân lý, mà cả trên phương diện 
sự thực; rồi ra tất cả kiến trúc của triết lý đạo Phật được đặt trên nhất nguyên 
luận duy tâm; thực tại luận của Tịnh độ tông cũng không thể biệt lệ. Hãy đọc 
đoạn văn này của Quán Kinh: 


“Phật bảo Anan (Ananda) và bà Vi đề hi (Vaidehi): sau khi đã thấy những sự 
thể này, các ngươi phải tưởng đến Phật. Các ngươi sẽ hỏi: Tưởng cách nào? 
Mỗi một đức Phật Như Lai hiện thân trong Pháp giới (dharmadhatiu) và 
thâm nhập trong tâm của tất cả hữu tình. Vậy, mỗi khi các ngươi tưởng đến 
Phật, chính tâm của các ngươi được trang nghiêm bằng 32 tướng tốt và 80 
vẻ đẹp. Tâm ấy được chuyên thành Phật tính, tâm ấy chính là Phật. Biến 
chánh trí của chư Phật nỗi dậy trong tâm và tưởng các ngươi. Vì lẽ đó, các 
ngươi hãy nhất tâm tu tập quán tưởng Phật Như lai, ngài là bậc A la hán, 
chánh đẳng Chánh giác”. Trong Bát chu tam muội (Pratyutpanna Samadhi 
su tra)[I 18], kinh được các sư tổ Tịnh độ tông cho là cội nguôn của giáo lý 
Tịnh độ, chúng ta đọc thấy như vầy l 


“Bây giờ, này Hiền Hộ (Bhadrapala), khi một thanh niên tuấn tú muốn thấy 
sắc diện của chính mình xấu hay đẹp, y lấy một cái chậu đựng đầy dầu hay 
nước trong, hoặc y lấy ra nốt mảnh pha lê hay một tắm kính. Lúc hình ảnh 
của y lộ ra ở một trong bốn vật này, š biết rõ mình có diện mạo ra sao, xấu 
hay đẹp. Này Hiền Hộ, ông có nghĩ răng cái mà người thanh niên này nhìn 
thấy trong bốn vật kia đã có trước ở đấy chăng? 


Hiền Hộ đáp: Bạch Thế Tôn, không. 

- Vậy có nên coi nó rõ ràng là một cái không hư? 
- Bạch Thế Tôn, không. 

- Vậy có nên coi nó như là cả hai? 

- Bạch Thế Tôn, không. 

- Vậy có nên coi là không phải cả hai 2 


- Bạch Thế Tôn, không. Bởi vì, dầu, nước, pha lê, và tắm kính thì sáng tỏ, 
trong veo, không dơ không bụi; khi một người đứng trước chúng, hình ảnh 
của y được phản chiếu vào đó. Ảnh không đi ra từ vật, không đến từ bên 
ngoài, không ở trong chính nó, không giả lập, ảnh không từ đâu đến, không 
tan biến vào đâu, nó là pháp sinh diệt, không thường trụ. 


Sau khi Hiền Hộ trả lời như vậy xong rồi, Phật nói : 


“Này Hiền Hộ, quả đúng như ông nói. Khi những vật ấy trong sáng và sạch 
sẽ, ánh chiếu vào đó dễ dàng. Bồ tát cũng vậy. Khi Bồ tát nhất tâm quán 
tưởng chư Phật thì thấy chư Phật; khi đã thị hiện cho y, các ngài an trụ trong 
y; các ngài giảng giải cho y nhưng pháp mà y muốn thấu hiểu. Sau khi đã 
được chư Phật khai thị cho như thế, y rất là sung sướng; bèn suy nghĩ rằng: 
Chư Phật này tử đâu đến? Và sắc thân của ta đây sẽ huỷ hoại về đâu? Khi 
suy nghĩ như thế, Bồ tát thấy rằng hết thảy chư Như Lai không từ đâu đến 
mà không đi về đâu. Sắc thân của ta cũng vậy, nó không đến từ một con 
đường nhất định nào thì làm sao có thê có nơi để trở về?”. 


Bồ tát lại suy nghĩ: “Ba cõi này chỉ hiện hữu do tâm. Tùy theo tâm niệm của 
mình mà thấy chính mình trong tâm của mình. Giờ đây ta đang thấy Phật tùy 
theo tâm của ta; tâm ẫy trở thành Phật; chính tâm này là Phật; chính tâm này 
là Như Lai. Tâm ta là sắc thân của ta, tâm ta thấy Phật; tâm không tự thấy. 


Khi các tâm niệm chuyền động thì có Niết bàn. Hết thảy các pháp đều không 
có tự tính, chúng khởi lên do tâm niệm và do duyên sinh. Nếu sở tri điệt thì 
năng tri cũng diệt. Này Hiền Hộ, ông nên biết rằng hết thảy các Bồ tát đều 
nhờ Tam muội này mà chứng đắc đại giác.” 


Nhận xét Niệm Phật tam muội từ quan điểm duy tâm tuyệt đối đó - Tam 
muội được thể hiện do kiên tâm trì nệm Nam mô A Di Đà Phật - chúng ta 
có thể nói rằng Tam muội, và sự thiết lập đức tin đối với Phật, và sự đoan 
quyết vãng sinh về cõi tịnh độ của ngài, cùng diễn tả một sự kiện tâm lý xây 
dựng nền tảng cho học thuyết Tịnh độ tông. 


Pháp Nhiên nói trong bản sớ giải của ngài về Quán kinh răng hành giả phải 
như một người mất hết các cảm quan, như một người câm và điếc, hay như 
một tên khờ, khi y chuyên tâm thực hành Niệm Phật, ngày đêm xưng tụng 
danh hiệu của Phật, dù đi đứng hay nằm ngồi, chẳng kể bao lâu, một ngày, 
hai ngày, một tuần, một tháng, một năm, nhẫn đến hai, ba năm. Nếu sự tu 
tập được theo đuôi như vậy, một mai chắc chắn hành giả sẽ chứng được Tam 
muội và mở rộng Pháp nhãn, rồi y sẽ thấy một thế giới vượt hắn ngoài tâm 
tưởng. Đây là “một cảnh giới huyền vi nơi đó mọi tâm hành đều chấm dứt 
và mọi hư tưởng điều bị tiêu trừ, hoàn toàn phù hợp với trạng thái Tam 
muội” 


Trong Tam muội này, trong đó hành giả có đủ tín tâm, theo tác giả của An 
tâm quyết định sao, “thân trở thành Nam Mô A Di Đà Phật và Tâm trở thành 
Nam mô A Di Đà Phật”. Nếu thế, đây há không phải là một trạng thái thần 
bí của ý thức phù hợp với những gì được thê hiện băng lối thực tập công án 
2 


Cái mục tiêu minh bạch do các sư tổ của Tịnh độ tông tạo ra, theo đó trì 
danh Niệm Phật là pháp môn giải thoát dễ hành đối với mọi chúng sinh, mục 
tiêu ấy dĩ nhiên y cứ trên bản nguyện của Phật A-Di-Đà, trong bản nguyện 
này Phật đoan chắc với chúng đệ tử là họ sẽ vãng sinh Cực lạc, chỉ cần 
xướng lên danh hiệu của ngài, đồng thời bày tỏ lòng tịnh tín của mình và chí 
nguyện được tế độ như thế. 


Để cổ xúy và phát huy học thuyết của mình, các tổ sư Tịnh độ mô tả những 
vẻ đẹp của cõi Tịnh độ bằng những lời lẽ hoa mỹ, và đẳng khác, họ không 
ngớt vẽ ra những đau khổ và ghê tởm của thế giới này, những tội chướng và 
vô minh khốn cùng của chúng sinh ở trong đó. Vì vậy, kẻ nào muốn được 
cứu tế bởi học thuyết này sẽ phải thanh tâm khẩn khiết đối với câu Nam mô 


A-Di-Đà Phật, thọ trì xưng tụng. Nhưng khi đang thực hiện điều ấy, chủ 
đích tối hậu của họ, là trở thành những phần tử của đồng tịnh độ, có thê lần 
hồi nhường chỗ cho chính sự thực hành niệm Phật trực tiếp trong hằng ngày. 
Ngay dù mối chuyên tâm tha thiết của họ kết tụ cả trên đây, cái tâm lý vô 
thức có thể bắt đầu tự tách động biệt lập với mục tiêu tối hậu, một mục tiêu 
được coi là sẽ hiển hiện vào lúc chấm dứt đời sống này; bởi vì những biến cố 
gần gũi hơn luôn luôn đòi hỏi sự chú tâm sâu xa và mạnh mẽ hơn. 


Cứ để cho sự chú tâm này lên tới cao độ của nó thì sẽ có một trực giác về 
những chân lý huyền diệu như vầy: _Vãng sinh tức vô sinh; niệm Phật tức 
không có gì để niệm; mỗi sát na là tối hậu; tâm này chính thị là Như lai; dù 
sắc thân còn lệ thuộc thế giới này mà tâm thì vui sống trong cõi Tịnh độ; 
thân này, cứ như thế, mà lại ngang hàng với Bồ Tát Di Lặc (Maitreya 
Bodhisattva)..v.v... Những câu như thế hình như không điển hình lắm đối 
với Tịnh độ Tông; sự thực, chúng quá trái ngược với khuynh hướng thực tại 
luận phổ quát của nó, nhưng chúng ta không thể hoàn toàn không biết rằng 
chủ trương thần bí trên đây thâm nhập tận những nên tảng cơ sở của Tịnh độ 
thực hành, và chắc chắn điều đó xuất phát từ tâm lý niệm Phật. 


Phái Tịnh độ Chân tông chú trọng đức tin coi như là điều kiện duy nhất để 
vãng sinh cõi Phật Di Đà. Tin tưởng tuyệt đối được đặt vào trí tuệ của Phật 
vốn siêu việt hắn tư nghị của loài người. Vì vậy, hãy đặt niềm tin của bạn 
vào trí bất khả tư nghì này của Phật Di Đà, rồi bạn sẽ được ngài duỗi tay tế 
độ; bạn khỏi cần đợi chờ phút chót lúc mà một hàng chư Phật ân cần từ trên 
kia bước xuống: bạn khỏi phải ôm ấp những sợ hãi lo lắng về số phận của 
mình sau khi chết, nhất là nghĩ không biết mình có bị trói vào địa ngục hay 
không. Bạn chỉ cần vứt bỏ nhưng ý nghĩ về mình và đặt niềm tin tuyệt đối 
vào đức Phật ngài vốn biết làm thế nào để hộ trì phước lợi của bạn cho trọn 
vẹn. Bạn chẳng cần lo lắng chút gì về giờ phút lâm chung lúc bạn phải vĩnh 
biệt cõi đời này. Nếu sinh tiền bạn đã được thiện tri thức khuyến hóa và đã 
phát khởi tín tâm đối với Phật, lúc phát khởi ấy chính là giây phút cuối cùng 
của bạn trên trần gian. 


Nếu do tin tưởng bản nguyện của Phật Di Đà mà xướng lên Nam mô A-Di- 
Đà Phật, chắc chăn bạn sẽ vãng sinh Tịnh độ; vì tín tâm này tức vãng sinh. 


Nhưng làm sao người ta thực sự có thê tín tâm này nó vốn nâng hắn kẻ nào 
sở đắc lên hàng Viên mãn giác, dẫn y đến làm bạn lữ với cả Bồ tát Di Lặc? 
Chỉ nghe các vị sư phó thôi sẽ không thực hiện được điều đó. Chỉ Niệm Phật 
không thôi cũng sẽ không thực hiện được. Làm sao để người ta có niềm tin 


tuyệt đối này - vốn đĩ cùng tự tính với giác ngộ? Làm sao chúng ta có, thê 
quyết chắc về sự vãng sinh của mình? Làm sao để chúng ta không còn ấp ủ 
những nghỉ hoặc đối với số phận ngày mai của mình ? 


Phải thức tỉnh một trạng thái ý thức nào đó trong lòng mình nhờ đó chúng ta 
có thể đứng vững trong niềm tin của mình. Suy luận, học hỏi các kinh điền, 
hay nghe các minh sư giảng pháp sẽ không khơi dậy ý thức này. Lịch sử của 
các tôn giáo cho chúng ta hay rằng phải có một thị kiến trực giác nhìn vào 
chân lý, chân lý đó là quên mình mà phó thác vào bản nguyện của Phật Di 
Đà. Và đây há không phải là lúc mà câu “Nam mô A-di-đà Phật” tuôn ra từ 
chính thâm tâm, (adhyasaya) của mình? Đây há không phải là điều mà các vị 
sư tổ của Chân tông muốn nói khi họ bảo: “Chỉ một lần xưng danh là được 
tê độ'”? 


-—-O0O--- 


6.SỰ HUYỆN DIỆU CỦA NIỆM PHẬT VÀ XƯNG DANH 


Khi diễn giải pháp môn Niệm Phật như trên, chúng ta có thê hiểu bài pháp 
của Nhất Biến (Ippen): “Vãng sinh tức là sơ phát tâm, đấy là tin có một hiện 
hữu, tức kẻ mà tâm đã phát khởi trong y. “Nam mô A-di-đà Phật” tức vãng 
sinh, và vãng sinh tức vô sinh. Khi thể hiện được như thế, ta tạm gọi là sơ 
phát tâm. Khi người ta thâm nhập Phật hiệu vốn vượt trên thời gian thì sự 
vãng sinh lại là vô thủy vô chung 


“Có lúc phân biệt giữa giờ phút lâm chung và đời sống thường nhật, nhưng 
đấy là một thứ giáo thuyết y cứ trên tư tưởng mê lầm. Chính trong câu “Nam 
mô A-di-đà-Phật? không có giờ phút lâm chung, không có đời sống thường 
nhật; đó là một thực tại thường trụ khắp mọi thời. Đối với nhân sinh, đấy là 
một chuỗi những khoảnh khắc chỉ kéo đài giữa hơi thở ra và thở vào, và vì 
vậy nói một sát na tâm là giờ phút tối hậu của sự sông. nếu thế, mỗi sát na 
tâm là giây phút tối hậu và mỗi giây phút là vãng sinh”. Ý nghĩa của sự phát 
biểu có tính cách thần bí trên đây của Nhất biến sẽ được thấy rõ hơn nếu đọc 
luôn những dẫn chứng dưới đây : 


“Khi tâm (hay ý) hoàn toàn phó mặc cho câu Nam mô A-di-đà-Phật, đấy là 
tư tưởng chân chính dành cho nhung phút tối hậu”. Chỉ có Phật hiệu, ngoài 
ra không có người niệm, không có cái được niệm. Chỉ có Phật hiệu, ngoài ra 
không có vãng sinh. Hết thảy vạn hữu đều là các công đức hàm tàng trong 
bản thân của Phật hiệu. Nếu thế, khi các ngươi chứng tri vạn pháp vô sinh, ở 
đây mọi vết tích của tâm ý đều biến mắt, đọc câu Nam mô A-di-đà Phật tức 


thì cái sơ tâm được phát khởi gọi là chánh tư duy của giờ phút tối hậu của 
mình; bởi vì đấy chính là tâm giác ngộ, vốn là nam mô A-di-đà Phật”. 


“Hãy phó thác cho danh hiệu chứ đừng ôm giữ danh hiệu. Hết thảy các pháp 
đều do một tâm; nhưng tâm ấy vô tướng. Mắt không tự thấy mắt, củi không 
tự cháy củi dù tự tính là cháy. Nhưng đặt một tấm kính ở trước các người thì 
mắt có thê tự thấy mắt - đấy là công dụng của tấm kính. Tắm kính này là vật 
sở hữu của mỗi chúng ta, gọi là Trí; Đại viên kính đó là danh hiệu đã được 
hết thảy chư Phật thê chứng. 


Do vậy, hãy nhìn bản lai diện mục của các ngươi trong Mặt Kính của Giác 
Ngộ. Quán Kinh há không dạy răng như nhìn mặt mũi của mình trong tâm 
kính? 


“Lại nữa, củi sẽ cháy nếu châm lửa vào - lửa đốt cháy và lửa vốn có trong 
củi là một. Như thế chính do hòa hiệp nội duyên và ngoại duyên mà hết thảy 
các pháp hiện hành. Dù tất cả chúng ta đều có sẵn Phật tính, nhưng tự Phật 
tính nó không đốt cháy những tham dục nếu như không châm ngọn lửa của 
trí tuệ siêu việt, trí tuệ đó vốn là danh hiệu (namadheya). Tịnh độ tông dạy 
rằng muốn nắm giữ một vật phải ra khỏi vật ấy. Nơi đây, huấn thị này phải 
được chỉ định cho tâm”. 


Theo văn nghĩa, “Nam mô a di đà Phật” không phải là danh hiệu 
(nàmadheya) mà thôi; nó còn bao hàm hơn thế nữa, bởi vì Nam Mô 
(Sanskrit: Namas) có nghĩa quy kính hay “kính lễ”; nhưng thông thường, cả 
câu “Nam mô a di đà Phật” được coI như là danh hiệu, và năng lực huyền 
diệu của nó được tán dương. Các sư tổ của Tịnh độ tông đã dồn hết tài năng 
xảo diệu về triết lý của họ vào thể tài này, nhưng lạ thay trong họ không nói 
gì đến khía cạnh tâm lý của kinh nghiệm. Có lẽ sự im lặng này là do quan 
điểm của họ về Phật Di Đà, cái quan điểm mang chất bản thể học từ nền 
tảng. Nhưng khi cho rằng chỉ có danh hiệu mà thôi và như thế trong đó sự 
tương phản nhị nguyên giữa người niệm và cái được niệm biến mắt. Đây là 
phát biểu của một kinh nghiệm thần bí chứ không phải là thứ suy tưởng siêu 
hình. 


Kinh nghiệm khởi lên tự xưng danh vốn cùng bản tính với kinh nghiệm phát 
xuất từ tu tập công án. Khi khía cạnh khách quan của kinh nghiệm này được 
diễn giải theo lối siêu hình, danh hiệu được khách thê hóa hoàn toàn; nhưng, 
đẳng khác, giả sử hành giả là một môn đệ Thiên tông, thì sự lãnh hội của y 
về điều này sẽ là hoàn toàn mang chất duy tâm. 


Tác giả của An tâm quyết định sao cũng có thể, như Nhất Biến, được coi là 
một người chủ trương thiên về danh hiệu, như nói: “Vì không có một sát na 
cách biệt giữa hành giả xướng Nam Mô với tự thân của A Di Đà, mỗi một 
tâm niệm trong lòng y đều là Nam Mô A Di Đà Phật. Do vậy, mỗi hơi thở 
của y dù chỉ một khoảnh khắc không hề cách biệt những công đức của Phật; 
quả thực, toàn thể sinh mệnh của y làtự thể của “Nam Mô A Di Đà Phật”. 


“Bởi lẽ đó, khi hết thảy chúng sinh trong quá khứ, hiện tại và vị lai khởi lên 
một tín tâm (tin vào bản nguyện của Phật Di Đà), thì mỗi một niệm đều quay 
về với một niệm Chánh Giác (mà Phật đã thức tỉnh); và tâm của hết +thảy 
chúng sinh trong mười phương, khi chúng xưng danh, cũng đều quay về với 
một niệm Chánh Giác. Không một niệm, một xưng nào, từng phát ta từ hành 
giả, còn lại trong hành giả nữa (tất cả chúng đều trở về nguồn suối lưu xuất 
của Chánh Giác). Khi bản nguyện là một công hạnh trong đó danh và thể 
không phân hai, thì chính trong danh hiệu là toàn thê của Chánh Giác, và vì 
thể của Chánh giác là như thế nên nó là bản thể vãng sinh của hết thảy hữu 
tình trong mười phương”. 


Dù các sư tổ của Tịnh độ tông, kể cả Chân tông, có ý thức về sự kiện này 
hay không, trong những kết luận của họ vẫn hiển hiện cái dáng dấp tâm lý; 
hay cả trong khoa thần học của họ cũng thế, nếu từ ngữ này có thể dùng 
được ở Phật giáo. Không thể nói tâm lý học là tốt, trong tôn giáo; dù có thiết 
lập căn bản của tôn giáo. Như thế, ngay trong Chân Tông, ở đó tính tâm là 
nguyên ký chủ trì các giáo lý của nó, có nhiều câu nói của Thân Loan, khai 
tổ, không thể hiểu được, trừ phi kinh nghiệm thần bí của ngài được xét đến. . 


Tỷ dụ, khi ngài giảng về nhất thể của danh hiệu và bản nguyện trong trong lẽ 
bất khả tư nghị của chúng, ngài đặt nó trên chính giáo lý của Phật. Sự giải 
thích khá đơn giản nhưng làm sao chúng ta có thê đứng vững trong niềm tin 
của mình? Nhất là khi các sư tổ của Chân tông thảy đều cô võ chúng ta hãy 
bỏ học, bỏ suy, làm sao chúng ta có thể chấp nhận mọi thứ được nhét vào 
đầu óc mình chỉ một cách máy móc; tức là, trên quyền năng nảo ? Một trạng 
thái tâm lý nào đó phải đến với chúng ta, cả với nhưng tâm trí vô trật tự nhất, 
điều đó cho phép chúng ta lên tiếng “vâng” đối với tất cả những gì mà chúng 
ta được dạy là hãy tin. Tại sao danh hiệu phải được xướng lên với mềm tin ở 
bản nguyện? Có thê rằng xướng là tín và tín là xướng, nhưng ngay trong cả 
sự đồng nhất này cũng phải là hậu quả của kinh nghiệm chứ không phải của 
suy luận hợp lý. 


“Bản nguyện và danh hiệu không phải là hai sự thể tách rời nhau, vì ngoài 
nguyện không có danh, ngoài danh không có nguyện. AI cũng hiểu câu nói 
ấy. Khi, tin ở nguyện bất khả tư nghi cũng như danh bất khả tư nghi, ông 
xưng danh trong một niệm, tại sao phải học tập hiểu biết?”[I 19| 


Hình như chỉ cần tin là đủ bảo đảm một người vãng sinh Tịnh độ hay thành 
Chánh Giác, vậy tại sao việc xưng danh này lại phải được kể là cốt yêu nữa? 
Người ta nói, không có xưng danh ở ngoài tín và cũng không có tín tâm tách 
rời danh; nhưng tại sao lại coi trọng danh hiệu như thế? Tại sao câu “Nam 
mô a di đà Phật” rất thiết yêu đối với việc xác lập niềm tin này? 


Danh hiệu, mà ý nghĩa của nó vốn không có ý nghĩa vì siêu việt tính chất đối 
đãi của tri thức, có lúc phải được tỏ bày trong kinh nghiệm trước khi người 
ta nhận ra rằng nó như thế là; “Nam mô a di đà Phật”, dưới cái nhìn của 
Thiền, là một công án đề ra cho các môn đệ của Tịnh độ tông. Một mai, lẽ 
huyền vi của danh hiệu được thể chứng khi xướng nó lên, đấy là lúc chìa 
khóa được đặt và tay hành giả, mà toàn thể kho tàng ý thức tôn giáo dành 
cho y nay được bảo đảm an toàn. 


“Bản nguyện của Phật Di Đà là nghĩnh tiếp vào cõi Cực lạc của những ai 
xưng niệm danh hiệu ngài với sắc tính tuyệt đối; do thế, sung sướng thay thế 
kẻ nó xưng niệm danh hiệu ngài. Một người có thể có tín tâm, nhưng nếu y 
không xứng danh, tín tâm của y sẽ chẳng ích gì. Một người khác có thể một 
lòng xưng danh mà thôi, nhưng nếu tín tâm y không sâu lắm thì cũng chăng 
có vãng sinh. Tuy nhiên, ai quyết tin ở vãng sinh coi như là hậu quả của 
niệm Phật và xưng danh, chắc chắn y sẽ được vãng sinh về An Dưỡng 
Quốc.[120] 


Người ta có hiểu ngay rằng không tín thì không thể có vãng sinh, nhưng 
xưng danh để làm gì? Để muốn hiểu lẽ huyền diệu này, vốn là trí tuệ siêu 
việt của hết thảy chư Phật, thì phải thâm nhập tận những vùng sâu thắm của 
tự tính chúng ta, và chắc chắn rằng, theo Tịnh độ tông, chính câu “Nam mô a 
di đà Phật” thăm dò đến những vùng sâu thăm đó. 


_—-O0O--- 


7.KINH NGHIỆM VÀ THUYÉT LÝ 


Tôn giáo trọn vẹn được xây dựng trên nền tảng kinh nghiệm thần bí; không 
có kinh nghiệm này, tât cả cơ câu siêu hình và thân học của nó sụp đô. Đây 
là chô khác nhau giữa tôn giáo và triệt học. Hêt thảy các hệ thông triệt học 


mai kia có thể băng hoại, nhưng đời sống tôn giáo mãi mãi tiếp tục chứng 
nghiệm những huyền bí sâu xa của nó. Tịnh độ tông và Thiền tông không 
thể tách rời khỏi nhưng huyền bí này. Tịnh độ tông đặt thuyết của mình trên 
niệm Phật và Thiền Tông thì đặt trên thực hành công án. Nếu như xét về 
những kiến trúc lý thuyết của chúng, cả hai hình như rất gần gũi nhau. 


Tịnh độ tông muốn chứng kiến môn đồ của mình vãng sinh Cực lạc và ở đây 
mà thành tựu giác ngộ. Đề thực hiện điều này, các môn đệ Tịnh độ tông 
được giảng cho biết về những tội chướng của họ, về kém cỏi tri thức của họ 
khiến không với tới được những chân lý cao cả của đạo Phật và về cái gánh 
nặng của nghiệp quá khứ đè nặng lên họ để họ hăng hái cởi bỏ những trói 
buộc bằng chính những nỗ lực hữu hạn của mình. Bấy giờ Phật Di Đà được 
đặt ở hiện tiền, với bản nguyện của ngài là duỗi tay tế độ dắt họ bước qua 
dòng nước sinh tử. Nhưng chỉ có thể với cánh tay tế độ nay khi nào họ nhất 
tâm xưng niệm danh hiệu vị tiếp dẫn đạo sư của mình. 


Phát khởi trạng thái nhất tâm, tức nói theo thuật ngữ là “một niệm tin 
tưởng”, là vẫn đề lớn của giáo lý tịnh độ tông. Bản nguyện, danh hiệu, tín 
niệm, xưng danh, vãng sinh - đấy là nhưng cái khoen móc nối thành một 
đường dây của học thuyết Tịnh độ tông. Khi mỗi một cái khoen tròn được 
buộc chặt, trọn cả đường dây sẽ nằm trong tay bạn, và các sư tổ của Tịnh độ 
tông đã để cho việc xưng danh chiếm địa vị ưu thế nhất. Trong đây, kinh 
nghiệm của Tịnh độ tông là đối phương của kinh nghiệm Thiền. Trì danh 
Niệm Phật và thực hành công án ở đây cùng đứng trên một mảnh đất chung. 


Nói theo mặt tâm lý, mục tiêu của trì danh Niệm Phật là trừ khử óc phân hai 
từ nền tảng. Nó vốn là một điều kiện của ý thức thường nghiệm của chúng 
ta. Do thành tựu điều đó, hành giả vượt lên những trở ngại và mâu thuẫn 
trong lý thuyết đã từng làm y bối rối. Bằng tất cả sự phấn phát của tâm trí, y 
đã buông mình rơi xuống những vùng sâu thắm của tự tính. Tuy nhiên y 
không chỉ là một kẻ lạc đường không có gì hướng dẫn mình, bởi vì y có 
danh hiệu trong tay. Y nắm lấy danh hiệu mà rảo bước; nắm lẫy danh hiệu 
mà đi xuống hồ thăm; dù y nhận thấy mình cứ bị ly đị với nó, nhưng luôn 
luôn hồi tưởng nó và đồng hành với nhau. 


Một ngày kia, y không còn là mình nữa, và không cùng với danh hiệu nữa, 
thế mà chẳng hay biết gì cả. Duy nhất chỉ có danh hiệu, và y là danh hiệu, 
danh hiệu là y. Đột nhiên, sự thê này biến mắt, nhưng đấy không phải là một 
tâm trạng trồng rỗng, cũng không phải là một trạng thái vô thức. Tất cả 
nhưng ý chỉ tâm lý này khó mà diễn tả nỗi cái tâm trạng của y lúc bấy giờ. 


Nhưng y không dừng lại trong đây, vì y cũng đột nhiên thức tỉnh khỏi tâm 
trạng này trước kia. Khi thức tỉnh y thức tỉnh cùng với một niệm, một niệm 
ấy là danh hiệu và tín tâm đối với bản nguyện của Phật Di Đà và sự vãng 
sinh. Việc trỗi dậy khỏi một trạng thái của nhất thê tuyệt đối trên đây được 
đánh dấu bởi sự xướng lên câu “Nam mô A-đi-đà Phật”, bởi lẽ y được thức 
tỉnh nhờ giáo lý của tông phái mình. 


Từ nền tảng, tôn giáo là một kinh nghiệm riêng tư, nhưng trí năng thâm nhập 
trong từng sợi gân của tín tâm như đã được thê hiện. Bởi vì, khi kinh nghiệm 
đón nhận danh hiệu của nó, tức khi nó được gọi là đức tin, thì nó đã trải qua 
cuộc lễ ký danh của tri thức. Dù tri thức vốn bất lực, nhưng nó lại có thâm 
quyên ngay lúc được kết hợp với kinh nghiệm. Như thế, chúng ta thấy hầu 
hết mọi tranh luận tôn giáo quy tụ chung quanh triết lý về kinh nghiệm; nói 
cách khác, quanh những cái tế nhị của lý thuyết chứ không liên hệ đến bản 
thân của kinh nghiệm. Làm sao để diễn giải các kinh nghiệm thường trở nên 
nguyên nhân của một cuộc áp bức phản tôn giáo nhất, hay một cuộc quyết 
chiến như thế? 


Dù vậy, kinh nghiệm tôn giáo mãi mãi vẫn là năng lực duy trì và điều động 
hệ thông siêu hình của nó. Điều này cắt nghĩa tính cách phổn tạp của những 
diễn giải tri thức ngay trong một bộ phận của Phật giáo, như Thiền tông và 
Tịnh độ tông, trong khi kinh nghiệm của cả hai vẫn giống nhau tự căn bản, 
nếu xét về mặt tâm lý. 


Điều đó cũng cắt nghĩa mối quan hệ lịch sử diễn ra giữa Thiền và Tịnh. 
Nhận xét bề ngoài hay về mặt trí thức, hãy lấy thí dụ một trong vô số công 
án Thiền và so sánh nó với câu “Nam mô A-di-đà Phật”. Chúng ra như 
chăng ăn khớp nhau chút nào: “Ai là kẻ trơ trọi một mình mãi không bè 
bạn?”- “Ta sẽ nói cho biết khi nào ngươi uống một hớp hết cả nước Tây 
giang”- “Ý chỉ từ Tây đến của Bồ-đè-đạt-ma là gì?”- “Những dãy Đông Sơn 
trôi trên sóng nước”. 


Giữa những công án này và câu “Nam-Mô-A-Di-Đà-Phật” không thể có liên 
hệ nếu như viện dẫn đến tri thức. “Nam mô A-di-đà Phật” nghĩa đen là “quy 
mạng Phật A-di-đà”, khá tối nghĩa, nhưng nói rằng những dãy Đông Sơn trôi 
trên sóng nước, hay một hớp uống trọn cả con sông, cũng chăng có ý nghĩa 
rõ ràng gì; ta chỉ còn nước bảo “vô nghĩa!” Làm sao cho “vô nghĩa” này có 
thể ăn khớp với Niệm Phật? 


Tuy nhiên, như đã giải thích trên đây, Niệm Phật không còn chỉ cho việc 
“quán tưởng Phật” và nó trở thành một với danh hiệu, hay đúng hơn, với 
“xưng danh”. Quán tưởng hay “diện kiến Phật” như thế đã phó mặc cho việc 
lặp lại mãi cái câu không bao giờ cần thiết phải chỉ vào một thực tại khách 
quan rõ rệt nào, mà chỉ như một danh hiệu có vẻ vượt ngoài hiểu biết, hay 
như một biểu tượng thay thế cho cái bất khả thuyết, bất khả tri nào đó, hoàn 
toàn siêu viỆt tri thức, và do đó ám chỉ một ý nghĩ siêu việt ý nghĩa. 


Khi Niệm Phật đến chỗ đó, danh hiệu rất gần gũi mật thiết với công án. Nơi 
đây, Niệm Phật và thực hành công án đã từng theo những con đường phát 
triển lịch sử khác nhau bây giờ sát cánh với nhau, và khi chúng đối diện với 
nhau, mỗi bên nhận ra chính mình ở đối phương một cách bất ngờ. 


Thiền muốn chùi sạch tất cả những cặn bã tri thức trong tâm thức của mọi 
người để họ có thê tiếp thọ sơ phát tâm băng tất cả sự thanh khiết và thuần 
nhất của nó; vì mục đích này mà công án, vốn dĩ là vô nghĩa theo lỗi hiểu 
biết phàm phu, được đề ra cho các môn đệ. Ý là quay trở về cái không hư 
nguyên thủy trong đó chưa có ý thức tác dụng. Đây là một trạng thái vô sinh. 
Thiên bắt đầu từ đó và Tịnh độ tông cũng vậy. 


——-O0O--- 


8.QUAN ĐIÊM CỦA BẠCH ẤN VỀ CÔNG ÁN VÀ NIỆM PHẬT 


Để đi tới kết luận, tôi xin trích dẫn sau đây, một đoạn trong thư của Bạch Ấn 
viết cho các môn đệ thượng lưu của mình, [121]trong đó ngài thảo luận về 
lợi ích tương đối của Niệm Phật và công án, coi như là công cụ dẫn đến 
trạng thái chứng ngộ. Bạch Ân không coi nhẹ giá trị của Niệm Phật hay 
xưng danh mà trên phương diện thực hành vốn là như nhau trong tâm trí của 
các môn đồ Tịnh độ tông, nhưng ngài nghĩ thực tập công án có nhiều hiệu 
quả hơn, trong đó nó phát khởi mãnh liệt nghi tình nơi tâm của hành giả 
Thiền và chính nghi tình này cuối cùng nó dựng dậy kinh nghiệm Thiên. 
Niệm Phật cũng có thể thành tựu điều đó, nhưng chỉ tùy cơ và trong vài 
trường hợp ngoại lệ; vì chăng có gì tiềm phục trong Niệm Phật có thể khơi 
dậy nghi tỉnh. 


Bạch Ân cũng dẫn chứng một vài hành giả Niệm Phật nhờ pháp môn này mà 
đạt được chứng ngộ. Chúng ta hãy bắt đầu băng dân chứng này: 


Dưới thời Genroku (1688 -1703) có hai Phật tử, một người tên là YenJo 
(Viên Thừa) và một người tên là Yengu (Viên Cụ) Sau khi chứng đắc, Yenjo 


đến kiếm Thiền sư Dokutan; sư hỏi: “Quê quán của ông ở đâu?” Đáp, 
“Vamashriro”. [122] 


“Ông tin gì?” 

“Tịnh độ” 

“Phật Di Đà bao nhiêu tuổi?” 

“Cùng lứa tuổi với tôi” 

“Tuổi ông bao nhiêu?” 

“Cùng tuổi với Phật Di Đà” 

“Ông đang ở đâu đây?”, Dokutan hỏi. 
Yenjo co cánh tay trái một chút rồi đưa lên. 


Thấy thế Dokutan ngạc nhiên và nói: “Ông là một môn đệ chân chính của 
Niệm Phật [123] 


Về sau, Yeugu cũng thành tựu chứng đắc. 


Có một người khác cúng thời tên là Sokuwo, cũng là một tín đồ của niệm 
Phật. Nhờ nhất tâm tu tập, y cũng chứng đặc đạo lý của Phật pháp. Bạch An 
việt răng chính ngài đã ghi lại những sự kiện này ở nơi khác. 


Như thế, chúng ta thấy Bạch Ân không hẳn bảo thủ thực hành công án, 
nhưng ngài không muốn thấy các môn đệ Thiền của mình quay lưng lại với 
pháp môn thường hành của họ. 

Thơ nói tiếp : 

“Khi tôi nói rằng “Vô” và “Danh hiệu” (namadaheya - Phật hiệu hay Niệm 
Phật) đều ngang nhau, nhất định tôi không quên nhắc nhở rằng có chỗ khác 
nhau giữa hai đẳng xét theo thời cơ của kinh nghiệm chung quyết và chiều 
sâu của trực giác. Bởi lẽ những Thiền giả có căn tính cao nhất muốn nhét kín 
cái lỗ ri những vọng tưởng nhị biên và đây lui dòng thác vô minh, thì chăng 
có gì so với hiệu lực của chữ “VÔ”. Hãy nghe bài thơ của Ngũ Tổ Sơn Pháp 
Diễn 


#B JM 5 7) ®I 
Triệu châu lộ đao kiếm 
zE X¿ &Ä đổ 
Hàn sương quang diệm diệm 
# lã F] ¡H Tị 
Cánh nghi vẫn như hà 


2 31EF3E& 

Phân thân tác số đoạn [124] 

Lưỡi kiếm Triệu Châu rút khỏi vỏ 
Lạnh như sương mai nóng như lửa 
Nếu ai thử hói: “Sao thế này?” 
Thân bị đứt thành đây và đó. 


Ngay vào giây phút tối thượng này (của kinh nghiệm Thiền), Luân hồi 
(Samsara) và Niết bàn (Nirvama) giống như giấc mộng hôm qua, và đại 
dương thế giới trong đại chiến xuất hiện như một bọt nước; và nhẫn đến hết 
thảy thánh hiền trong quá khứ, hiện tại và vị lai đều như những tia chớp của 
ánh sáng bao la. Đây là giờ phút tối đại của chứng ngộ, gọi là cơ duyên hô 
địa nhất thiên hạ.[125] (tiếng HÉT) 


“Kinh nghiệm này vượt ngoài diễn tả, không bao giờ có thể truyền cho kẻ 
khác. Chỉ những ai thực sự uống nước mới biết nóng hay lạnh. Mười 
phương thế giới thu vào một điểm hiện tiền: quá khứ, hiện tại, vị lai tụ trong 
một niệm đương thời. Dù ở giữa hai chư thiên cũng không có niềm vui nảo 
so được với đây; ở loài người lại càng hiếm lắm. Sự tiến bộ như thế trong 


đời sống tâm linh có thể thâu đạt được chỉ trong vài bữa, nêu hành giả dốc 
lòng tu tập. 


“Làm sao để có thê phần phát nghi tình đến chỗ đại nghi?” 


“Không cần trồn tránh những giờ phút hoạt động, cũng không cần trông cậy 
những nơi vắng vẻ; hãy nghi vẫn ý nghĩa của Vô, tự bảo như rằng: “Thân 
của tôi tức thị là Vô, và như thế có nghĩa gì nhỉ?”. Hãy buông bỏ những tâm 
niệm và vọng tưởng, chỉ dốc lòng xem “Vô” nghĩa là gì? Có ý nghĩa gì trong 
đây? Khi các ngươi chỉ có việc thực hành như thế, chắc chắn thời cơ sẽ đến 
với tất cả các ngươi khi mà trạng thái đại nghi nồi bật hơn hết. 


“Khi các ngươi nghe nói đến trạng thái hợp nhất tuyệt đối này, các ngươi có 
thể cảm nhận một mối bất an pha lẫn sợ hãi, nhưng ngươi phải nhớ rằng nhờ 
tụ tập này mà kinh nghiệm được chứng đắc nội tâm như hết thảy chư Phật đã 
đạt đến, bởi vì quan ải luân hồi do đây mà bị triệt hạ. Sự thành đạt này gặp 
phải một vài khó khăn. 


“Nghĩ về điều này, ta biết có vô số hành giả Thiền đã từng kinh nghiệm một 
nỗi hoan lạc vô cùng sau khi trải qua trạng thái nghi lớn và “chết lớn” ; 
nhưng đối với các môn đồ của Niệm Phật họ nhờ danh hiệu mà đạt đến một 
phần chứng đắc, thì ta chỉ nghe nói chỉ có một ít như thế. Rất có thê đối với 
đại sư Yeshin In (Duy Tín Viện?), do sự dũng mãnh và thành tín của mình 
mà soi thấu được đạo lý của Phật pháp, nói là trong một tháng hoặc hai hoặc 
lâu nhất một năm và thấy ra răng chính mình là một hóa thân của Chân Như, 
chỉ cần tự mình chuyên tâm tham cứu chữ “Vô” hay “ba cân gai”. Thật đáng 
thương thay sư đã dốc chí kiên nhẫn phi thường suốt bốn mươi năm dài đọc 
câu “Nam mô a di đà Phật”. Đấy là hoàn toàn do thiếu một nghỉ tình lớn 
ngay trong tín đồ nhiệt thành nhất của Niệm Phật. Chắc chắn nghi tình ấy là 
con đường chứng đắc cứu cánh cao nhất. 


“Một điển hình khác có thể thấy ở con người của Pháp Nhiên Thượng nhân, 
mà giới hạnh nhân đạo cần mẫn và dũng thật lạ thường. Người ta bảo 
Thượng nhân có thể đọc kinh trong bóng tối bằng ánh sáng chiếu ra từ đôi 
mắt của ngài. Một tâm hồn cao thượng như vậy có thể đạt đến vô thượng 
chánh giác dễ dàng chỉ cần có một nghi tình hiện diện trong lòng. Thật 
chăng có chỗ nào đề phản nàn răng với ngài sợi dây quá ngắn không dò thấu 
lòng suối. 


“Đẳng khác, tại sao các đại sư thượng căn như Dương Kỳ, Hoàng Long, 
Chân Tịnh, Hsi-kênh (?), Phật Giám và Diệu Hỷ (Đại Huệ), những vị này 


nhất định đã thuộc hằng trăm nghìn châm ngôn (Mantra) và thần chú 
(Dharani), có thể đặt làm những đôi tượng tư duy cho các đồ đệ của mình, 
sao các ngài đã phải chọn chữ “VÔ” làm phương tiện vươn tới cứu cánh của 
thực hành? Nếu chẳng có gì đáng ca ngợi trong “VÔ” thì các ngài hăn chắng 
làm thế. Thế là gì? Chẳng có gì khác, chính chữ “VÔ” đủ sức phát khởi nghi 
tình trong tâm của một hành giả Thiền, dù cho việc này khó khăn so với việc 
xưng tụng danh hiệu "Nam mô A Di Đà Phật". 


"Tuy nhiên, cái cớ tại sao ngay giữa những môn đệ Thiền, Niệm Phật và 
xưng danh đã được truyền vào và sự vãng sinh Tịnh độ được mong mỏi, ấy 
là do sự kiện lịch sử răng tinh thần của Thiền thời bây giờ đang hồi SUY SỤP 
(tức dưới thời Nguyên và nhất là Minh) khi ý tưởng về Tịnh độ đến hồi hưng 
thịnh. Lúc Thiên đang còn thịnh hành, không chỉ ở Trung Hoa mà cả ở Ấn 
Độ, các vị tổ sư đã ý thức thâm thiết và mãnh liệt về sứ mệnh của Thiền. Họ 
chỉ sợ rằng nếu Thiền mà gặp cơn lụn bại, tinh thần của nó cũng phải gục 
ngã theo ngay; các ngài không hề mơ tưởng đến Niệm Phật hay vãng sinh. 
Nhưng kìa! Thời gian trôi đi, đến khoảng cuối đời Minh có một thầy thiếu 
sót căn cơ, tên gọi là Châu Hoằng ở Vân thê; việc tu Thiền của thầy thì ngắn 
hơi kiến giải Thiền của thầy thì chẳng sâu bao nhiêu; thầy thấy mình lang 
thang giữa nẻo niết bàn và sinh tử. Tự nhiên, đối với một tâm hồn như thế, 
tất phải bỏ tỉnh thần chân thực của môn pháp môn Thiền và tìm cầu giải 
thoát trong những âm hưởng của Bạch liên xa xưa kia do Huệ Viễn chủ trì. 
“Tự gọi mình là Liên Tri đại sư, thầy. viết những sở giải về các Kinh điển 
của Tịnh độ tông để giảng dạy môn đồ. Cổ Sơn Nguyên Hiến, được gọi là 
Dũng Chiếu Đại Sư, hợp sức với Châu Hoằng soạn một quyền sách vê Tịnh 
độ (Tịnh độ yếu ngữ). Từ đó, sự thuần khiết của tỉnh thần thiền bị nhiễm ô 
hết phương cứu chữa, không nhưng chỉ tại Trung Hoa mà cả tại Nhật Bản. 
Ngay cả những bàn tay chủ trì của Lâm Tế, Đức Sơ, Phần Dương, Tứ Minh, 
Hoàng Long, Chân Tịnh, Hsi-kêng (2), Diệu Hi, v.v... cũng khó đầy lui ngọn 
sóng bão bùng này ra khỏi môi trường riêng biệt của Thiền. “Khi nói thế, 
hình như tôi đã nghiêm khắc quá đáng đối với giáo lý của Tịnh độ tông và 
coi nhẹ pháp Niệm Phật. Nhưng thực sự không phải vậy. Điều mà tôi trách 
cứ nhiều nhất là thái độ của các môn đệ Thiền; họ cần phải tự mình luyện 
tập nơi Thiền thì lại biếng nhác, hoặc hèn kém và trong khi bê trễ Ở pháp 
môn này họ lại sợ hãi mà nghĩ tới một ngày tàn sắp tới của tuôi già, và bắt 
đầu lại với pháp một Niệm Phật là pháp môn giải thoát tốt đẹp nhất và thích 
hợp nhất danh cho chúng sinh trong thời mạt pháp này. Họ thật đáng thương, 
nhưng thực tình họ là kẻ lạm dụng Thiền, lại tỏ vẻ là những tín đồ trung 
thành của nó. Họ như những con sâu, sinh ra từ cột ĐỒ. trở lại gặm nham gô 
và cuối cùng kéo nó đồ xuống. Vì vậy, họ đáng bị khiển trách nặng nề. Kế từ 


đời Minh những môn đồ Niệm Phật nảy, giá hình làm những một đệ của 
Thiên, đã là con số rất lớn. Họ thảy đều là những kẻ học Thiền có đầu óc hồ 
đồ và bất tài. Khoảng năm mươi nắm về trước, tôi có nghe than phiền những 
việc xảy ra trong thế giới của Thiền: “Hỡi ôi! Ba trăm năm sau mọi việc sẽ 
ra sao? Toàn thê thế giới của Thiền có thê chuyển thành Niệm Phật đường ở 
đó chuông mỗ liên hồi cùng với Niệm Phật”. Quả thực, theo sở kiến của tôi, 
đây không phải là một thứ bi quan vô cớ. Đâu là lời nói nhiệt tình sau chót 
mà một lão già như tôi có thê cống hiến cho việc học tập của các người, đấy 
là: Đừng coi đây chỉ là một tiếng HÉT, đừng coi nó là một thần chú, lại càng 
không nên ngâu nghiền nó coi như một viên thuốc đắng. Lời nói nhiệt tình 
của Thiền là gì? Thầy tăng hỏi Triệu Châu con chó có Phật tính không?” 
Châu đáp: “Vô” [126] 


[1] Công án: một để án công khai. Có khoảng 1700 công án mà người học 
Thiên phải giải quyêt trước khi đáng được gọi là một Thiên Sự đáy đủ tư 
cách. 


/2J Thiên Luận Bộ Thượng, bản Việt, tr. 49 


[3] Sanskrit : Buddhànusmriti. Thuật ngữ Nhật bản là Nembutsu, và mối 
quan hệ của nó đổi với thực tập công án sẽ được thảo luận nơi phán hai của 
Luận Một này 


[4] Theo bản Hán dịch 40 quyển, quyền thứ XXAXII. Những đoạn trích dẫn ở 
đây không có trong các bản khác, kê cả bản Gandavyùha của Sanskril. Bản 
Hán dịch 40 quyên là một bản tập thành sau này, có thêm nhiêu chó 


/5} Hiện tiền: một thuật ngữ Phát giáo chỉ cho việc đối diện thăng VỚI Sự 
thát, trong đó giữa người tháy và cái được thây không có giới hạn phán biệt. 
Tát cả những chữ hiện tiên được dung trong bản dịch này đêu theo nghĩa đó 
(D.Œ.) 


J6] Pranajparamrtà (Bát nhã ba la mật / Trì độ) và Aryajnana (Thánh Trị) 
được coi như là đông nghĩa. 


[7] Bát nhã hay Trí tuệ siêu việt không có giới hạn phán biệt, do đó một khi 
tương thuận với Trí này thì chính ta là thê giới của ta. (D.G.). 


[SJ Quá trình tu chứng gồm có văn, nghe giảng thuyết ; tư, suy nghĩ về 
những điêu đã nghe; và tu, thực hành đề chứng ngộ. (D.G) 


J9] Theo văn nghĩa, đáy là Nhất thiết chủng trí (Sarvathajnana), trí tuệ thấy 
rõ tất cả hiện hữu sai biệt trong tự tính của chúng; khác với nhất thiết trí 
(Sarvainana), trí tuệ đạt đến vạn hữu trên tính thể đông nhất của chúng 


[10] Trong thuật ngữ Trung Hoa, Thật Nghĩa hay Thật Tuớng thường dùng 
lân lộn, chỉ cho sự thực xuát hiện nó như là nó. (D.Œ.) 


[11] Trong tư tưởng Bát Nhã, khi một vị Bỏ tát giảng thuyết, không phải 
ngài phát biểu “một quan điểm" nào đó của riêng mình về thực tại, mà đấy 
là do tác dụng của chính Bát nhã. Kinh Tiểu phẩm Bát nhã mở đâu bằng 
nghỉ vấn về tư cách của Tu Bồ Đê, khi ngài giảng thuyết Bát nhã. Tu Bồ Để 
xác định rằng không phải tự ngài có khả năng giảng thuyết về ý nghĩa sâu 
xa của Bát nhã, nhưng chính diệu dụng của Bát nhã là như thế: người nói là 
Không. người nghe cũng Không, tất cả đều Không “giả tỉ có pháp nào cao 
hơn Niết bàn. tôi cũng gọi đó là Không... ” (D.G.) 


[12] Bản 40 quyền. Đây cũng là đoạn được thêm về sau. 

[13] Thực tế đây không theo nghĩa thông thường, mà là “biên tế sự thực” 
(reality -limit) ; nghĩa là sự thực trong giới hạn của nó với chính nó, nó như 
là nó. (D.GŒ.) 

[14] Paramartha : Chân lỷ cứu cảnh hay tối thượng. (D.G.) 


[15] Trích từ Thiên quan sách tấn. Sẽ được nhắc đến nhiều ở đoạn sau. 


[16] Nguyên văn : ,ÁÄffEf XÃ t H22 Œ.H1 2l 8 


Nhân thân nan đắc, Phật pháp văn. Thử thân bất hướng kim sanh độ, cánh 
hướng hà sanh độ thứ thán. (D.Œ.) 


[17] Gợi ý : Gót chân chấm đất. Chỉ cho sự sống chán thát hiện tại của 
mình (D.GŒ.) 


[18] . ÁÄU1FS©, flE)J 1M Biến đại địa tác huỳnh kim. lạm trường 
hà vỉ tô lạc (D.G.) 


H9} Sludicý n thể  Lankhàvdàa sùrnà cùng tác giả. 
/20J Cho nên có những cáu tương phản nhưự : “Vô Tám tiện thị Đạo”. Vô 
Tám chính là Đạo; và “mạc đạo vô tâm tiện thì Đạo, vô tâm do cách nhất 


trung quan”, chớ bảo vô tâm chính là Đạo, vô tâm còn cách xa Đạo đên một 
lớp quan di nữa. (D.G). 


[21] Âm Nhật : Daiye, 1089 - 1163. Ngài là một trong những nhân vật lỗi 
lạc của Phật giáo Thiên tông tại Trung Hoa. Ngài chống đổi mạnh nhất cải 
chủ thuyết và thực hành của phái mặc chiếu thiên và không ngót nhấn mạnh 
tâm quan trọng của đốn ngộ trong việc học thiên mà ngài cho là nếu không 
có ngộ thì chẳng ra gì cả. 


J22] The Kkhôyô Shoin Edition, Trong. Bản ghỉ ở cước chú này, dịch giả 
không có, nên phải tham chiêu bản được in trong ĐTK. 1998 ; hình như có 
đổi chỗ khác nhau ; sẽ tháy ở các trích dán ở những đoạn sau (D.G.) 


23] Đại Huệ, trong bài pháp giảng cho Tiên Kế Nghị 
J24] 8 _—EäiH/WiB ® 12% T`WWTự tùng nhất khiết Mã tổ đạp, trực 
chí như kim tiếu bất hưu 


J25J Tức Phát Quả Viên Ngô, tác giả Bích Nham lục, xem đoạn sau (D G). 
/26J Ngũ Tô sơn Pháp Diên Thiên sự (D.G.) 


27) Tác giả cước chú là trích từ một bài Pháp của Đại Huệ do thỉnh cầu 
của L¡ Hsuan chiao. Dịch giả tìm hoài trong tác phâm của Đại Huệ mà 
không tháy ra tên này (D.Œ.) 


/28J Diệu chỉ cho sự xuất hiện của vạn hữu đổi với trì kiên rốt rảo này. 
Tổng Mật, vê Thiên Sự và Môn Đệ. 


/29J 8ï 2 7 2® ñJ f Mịch tâm liễu bất khả đắc (D.G.) 

/30jJ Bộ Thượng 

[31] Tịch năm 706 

J32] Theo Thủ bản Đôn hoàng, Pháp bảo đàn kinh, hàng thứ ba là: “Phái 
tánh tịnh, võ cáu ”. T ác phâm này được soạn tập do các môn đệ của Huệ 
Năng, đã chịu cải số phán thăng trắm, và ân bản lưu hành khác nhiêu với 


những bản cỗ nhự Thủ bản Đôn hoàng và ấn bản Nhật mới được khám phá 
ở chùa Quang Thăng (Kohoÿji), Kyoto. 


[33] Há không đáng ghỉ nhận rằng Huệ Năng lãnh nhiệm vụ rất tầm thường 
và có vẻ không phải tu trì khi ở chùa, thế mà mở rộng tâm trí vào trạng thái 
chứng ngộ? Ngài không tụng đọc Phật hiệu, không cúng dường Phật theo 
những quy điều ấn định của đời sống tăng lữ, Ngài không xưng tội và câu 
xi tha thứ nhờ ân súng của Chúa. Ngài không gieo mình trước một vị Phật 
và không nhiệt thành khẩn nguyện được khoái khỏi sự ràng buộc đời đời của 
luân hồi. Ngài chỉ giã gạo để lo việc ăn uống cho Tăng chúng. Vai trò rất là 
tâm thường của Huệ Năng trong đời sống tăng lữ là bước đâu của Thiên học 
khác hắn với các cộng đông Phật giáo khác 


(34) àš f tu = † ##, lễ T7 fR 1Ù = † # Dạo “đắc” dã tam thập 
bổng. Đạo “bất đắc ” dã tam thập bổng (D. G.) 


J35J ' 8t # 3 1U #W Ý 7 Hoàng Bá Phật pháp dã vô đa tử. (D.G ) 


/36J] Có người hỏi Thiên sự Triệu Châu về bốn phận của một thây tăng ; 
Châu đáp : vô phán sự. 


(37) Một thây tăng đến kiếm Triệu Châu hỏi: “Tôi sẽ hành cước về phương 
Nam, Thây có vui lòng khuyên bảo điểu gì không?”. Châu nói: “Nếu ông 
sang phương Nam, nơi nào có Phát ông cứ lặng lẽ đi qua. nơi nào không có 
Phật cũng đừng ở lại”. 


/38] Một thầy tăng hỏi Kim Sơn Đạt Quán: “Thấy có niệm Phật không ?”. 
Sư đáp “Không hê”. “Tại sao không?”- “Vì e dơ miệng”. 


/j39j Về nhận định của Dược Sơn cùng vấn đê, xem đoạn sau 
[40] Âm Bắc Bình: Kung ƒu, âm Nhật : Ku ƒồ. 


[41] Phương đẳng bộ, chỉ cho tất cả kinh điển và giáo nghĩa trung gian giữa 
Tiếu thừa và đại thừa; tức là Đại thừa sơ cơ. (D.G.) 


42] Phát tâm tông, một biệt danh của Thiên tông, vì tông này chỉ thắngvào 
tâm và sự truyền thừa của nó căn cứ vào Tâm ấn của Phật, không căn cứ 
vào ngôn giáo. (D.G.) 


43] Oai Âm Vương Phật: Thành ngữ chỉ cho trước thời bình mình của tâm 
thức ` hay thời gian trước khi khởi đâu có các “giáo nghĩa tôn giáo `” 


[44] Cả đoạn này không có trong Thủ bản Đôn hoàng, có lẽ được chêmvào 
sau này nhưng không ảnh hưởng gì cho chứng cứ của Huyền Sách. 
[45] Bộ thượng và tiêp 


[46] Một hôm, thánh Francis đang ngôi với các bằng hữu, ngài rồng lên và 
bảo: “Ti rọn trái đất nhất định có một ông thây tu trọn vẹn vâng ý đẳng tối 
cao của y”. Các bằng hữu rất ngạc nhiên, hỏi: “Thưa cha, xin cha hãy giải 
thích cho chúng con biết vâng ý trọn vẹn là gì ?”. Rồi, so sánh với kẻ vâng ý 
một xác chết, ngài bảo: “Hãy lấy một xác chết đặt ở nơi nào tùy ý, nó sẽ 
không chống cự; khi để ở chỗ này, nó không than văn; khi các ngươi mang 
để chỗ khác, nó cũng chẳng đổi chất; đặt vào giảng tòa. nó nhìn xuống chứ 
không nhìn lên; bọc đỏ thì trông nó tải mét gấp hai”. (Paul Sabatier, LỰE oƒ 
Sỉ Francis, tr. 260 - 1) Khó mà nói ý nghĩa đích thực ở đây là gì; dường như 
thánh Francis muốn nói các Ông thây tu của ngài như một xác chết, nhưng 
có điều khá hài hước về nhận xét: “Đặt nó vào giảng tòa... ` Phát tử T hiển 
tông sẽ giải thích theo nghĩa là giữ tâm mình trong một trạng thải hoàn toàn 
sáng suốt nhìn thấy hoa thì đỏ, liễu thì xanh, không đặt một thứ chủ quan 
hỗn fạp nào vào đấy. Thật sự, một trạng thải thụ động, nhưng cũng có đủ 
hoạt tính trong đó. Một hình thải hoạt tính thụ động, chúng ta có thể nói thế. 


[47] Một số đã được nhắc đến ở Thiên luận Bộ Thượng, lựa những khẩu 
quyết rất đặc sắc. 


[48] Thanh bình Linh Tuân, 845-919. Về cuộc tham vấn của ngài với Thúy 
Vĩ, xem ở đoạn sau. 


J49J Các nhà Thiên chúa giáo thường gọi là: “cứ tìm tôi, yêu sách và gõ 
cửa ” 


50] Có ba thứ dục: dục ái Kàmma-tanhà: đam mê vật dục; hữu ái bhava- 
tanhà : đam mê đời sông tương lai; võ sanh ải arùpa-tanhà: đam mê cảnh 
giới võ hình (D.G.). 


[5l] Wiliam James ` trong Varieles oƒ Religious Experiences (pp. 32l ƒj.), 
kế sự tích Amtoine Bourignon, khi cô thấy trở ngại tâm linh của mình là có 
một đông xu, bèn ném nó và bắt đầu cuộc hành trình lâm linh dai dẳng, tước 
bỏ hoàn toàn những ưu tư trần gian. “Một đồng xu` ' tượng trưng cho rằng 
buộc chót hết của ngã ái nó siết chặt chúng ta vào một thể giới của tương 
đổi. Thiên gia dùng con dao bén công án để cắt đứt, như sẽ thấy đoạn sau. 


J52] Shoichỉ Kokushi (1202-1280) là thụy của sư Bennen (Biện viên), một 
Thiên sư thuộc dòng Lâm Tế ế Nhật Bản. Các tên thụy khác: Kòshỏ-kokushi 
(Quảng Chiếu Quốc sư). Jinko-kokushi (T: hẳn Quang Quốc su). Tác AiHh 
Sankyò-yòryaku Tam giáo yếu lược; Jisshù yòdò Thập tông yếu đạo v v. 
(D.ŒG.) 


53] Lâm tế lục 

[544] Ván Môn lục. 
55] Xem đoạn trên. 
[56] Truyền đăng lục. 


|57) #H E1 #t % LH Ä LỤ 4 1HH 1† ñ # f: ñ % HỊ ñ Í\ — Él ñ5 
2® #! Tổ vấn : “Thập ma lai?”. Viết: “Tung Sơn lai”. Tổ viết : “Thập ma 
vật nhằm ma lai?”. Viết “Ti Juyết tự nhất vật tức bất trung” (DŒ.) 
/[5ŠJ Vairocana, thường dịch là Đại Nhật Nhự Lai; biểu tượng nhán cách 
cho Pháp thân (Dharmakaya) của Phật tức biểu tượng nhân cách cho Bản 
Thân của chân lý, vốn sáng chói rực rỡ như mặt trời hư không bao la. Ngài 
ngự ở thế giới Hoa tạng trang nghiêm (Kusumatala-garba-vyùhalamkara- 
lokadhàtu), thế giới được kết dệt bằng một nghìn cánh hoa sen. Trong 
truyền thống đại thừa, những kinh điển siêu việt tri kiến như Hoa Nghiêm 
(Avatam saka) Phạm Võng (Brah majala), đêu do ngài giảng thuyết, chỉ có 
bậc Đại Bồ Tát mới nghe và thấy đức Phật hiện thân của chân lý này. Quốc 
độ của ngài được gọi là Thường tịch quang độ 


[59] Đặng Ấn Phong khi sắp thị tịch ở động Kim cang, núi Ngũ đài, bảo: 
“Ta đã từng thấy các sư nằm mà chết hay ngồi mà chết. Đây có ai thấy có vị 
nào đứng mà chết chưa?”. Chư Tăng đáp: “Bẩm, có nghe kể như thể”. 
“Vây có ai chồng ngược mà chết không?”- “Dạ chưa hê có”. Sự bèn chồng 
ngược mà chết. Y phục vẫn dinh liên với thân thể. Khi người ta mang hài cốt 
làm lễ táng, vẫn để y tư thế. Xa gần đến chiêm ngưỡng và khen lạ. Sư có một 
người em làm ni cô có mặt giữa đám đông hiếu kỳ. Bà đến bên hài cốt của 
ông anh và trách : "Anh khi côn sống không tuân theo pháp luật, nay chết 
còn làm trò múa rồi mọi người”. Rôi lấy tay xô và xác chết ngã xuống đất 
kêu cái đụi. 


(60) #1 3J 8 #H ñỹ  ãï ? Như hà thị TỔ sư Tây lai ý ? Về ý nghĩa then 
chốt của câu hỏi này, xem đoạn sau luận hai : “Mật chỉ của Bồ Đề Đạt 
Ma”. (DG) 


|l61] Ä 5 1ƒ ãÄ E6 ⁄ 5Ð EÐ ñ 1U 1q 2L ỦW Í | hạnh thanh thúy trúc 
tận thị Pháp thân ; uất uất hoàng hoa vô phi Bát nhã  (D.Œ) 
l62] 8# #4 Ã lễ 5 1J ĐÁ 0b 1 Ñ ñ fRAU Đj Ð lÚ 16 HH Pháp 


thân vô tượng, ứng thúy trúc đĩ thành hình. Bát nhã vô phi, đối hoàng hoa 
nhỉ hiển tướng (D.Œ.) 


63] % #9 l # 2 lỗ UJlŠ 17 /I 2% H 8 Phật chân Pháp thân 
do nhược hư không; ứng vật tùy hình như thủy trung nguyệt. (DŒ.) 
|64J|Nhán Thiên nhân mục quyên lI 


65] # — 3Ÿ l Thủ nhất phi chân. 


/66) 8 % ñ8 — — ññ 3ƒ # Vạn pháp quy nhất, nhất quy hà xứ ? Độc giả 
sẽ còn gặp câu hỏi này nhiều trong các đoạn sau (D G) 
|67J Thê trí biện thông : sự biện luận sắc bén của trí thức thê tục; được kê 
là một trong tám tai nạn lớn nhát. 


68] ñ# Ø8 Thoại đầu, nghĩa đen là lời nói trước khi nói một điều gì. Đây chỉ 
cho một công án mà môn đệ Tì hiển phải gắn chặt đầu môi của mình 
(69] EJ % #J t# 3 BẼNN ñE S 17 đã 3X J 2X Võng tượng đáo thời quang 
xán lạn ; Lï lâu hành xứ lãng thao thiên. ( Võng tượng: tên của một loài thủy 
quái). (D.Œ.) 


70) Vì Tam Bảo phải gôm đủ Phật, Pháp và Tăng. 


[71] Đây là một trong những tác phẩm gối đầu giường quan trọng nhất của 
các Phát tử Thiên tông. Sự giảng giải, xem ở đoạn sau. 


[72] Ý tưởng phiếm thân hiểu theo nghĩa thừa nhận bản tính siêu việt trong 
từng thục tại sai biệt không có mặt trong tư tưởng Trung Hoa. Những chữ 
trong ngoặc là của Suzuki, viết theo lễ lỗi tư tưởng của truyền thống Tây 
phương. (D.GŒ.) 


[73] Thiên quan sách tấn của Chu Hoàng 


[74] Lời Bình của Chu Hoàng: “Đây là khởi thủy của việc đê công án, khán 
thoại đâu về sau này. Nhưng, bát tát chập chặt chữ vô. Hoặc chữ vô hoặc 


vạn pháp, hoặc núi Tu di, hoặc chết rôi, hoặc đối rồi, v.v... nhân đến hoặc 
tham cứu niệm Phật. Tùy theo mà giữ lấy một tắc (một. . án hay một 
thoại đâu), hẹn cho đến khi Ngộ thì thôi. Chỗ ghi chẳng đông nhưng chỗ ngộ 
không khác ”. - Thiên quan sách tấn (D.G.) 


[75]  £ 1 2 Ã# # 1 2 ñ Hí l 2 l# E † 2 Tin hữu thập phân, 
Nghi hữu thập phân, Nghỉ hữu thập phân, Ngộ hữu thập phân. 


[76] Tsu-chỉng, hay Thủ Tịnh là một trong những môn đồ của Đại Huệ? 
Cũng tác phẩm này in trong DTK 1998 thì là do Uẩn Văn, cũng một cao đệ 
của Đại Huệ (D GŒ.) 


[77J Ching-kuang, không rõ là Tịnh Quang hay Kinh Quang, cả hai tên này 
không thấy có trong DTK. 1998; trong đây chỉ thấy có Kinh Cán. Nhưng 
không cùng một phát âm. và nội dung cũng khác với đoạn trích dân. (DG). 
[7S] Đoạn này trích trong kinh Duy-ma-cật; và được trích rất nhiễu trong 
tác phẩm dẫn trên của Đại Huệ: Pháp bất khả biễn văn giác tri. Nhược hành 
kiến văn giác tri, thị tắc kiến văn giác tri. phi cầu pháp dã. (D.G.) 


[79] Nhưng đoạn trên của Đại Huệ được trích trong Phổ thuyết, ngữ lục và 
thư. Ngài rất giỏi về kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka hay Gandayùaha), nên 
có nhiễu dẫn dụng của giáo nghĩa kinh này, như đoạn chót ở trích trên 
80] Nguyên tác viết theo âm Bắc Bình là K'ung-ku Ching-lung. Dò theo bản 
sách dẫn thì những âm sau đây chỉ chung một người: K'ung-ku chỉing-lung, 
Khng-ku Chin-lung, Klung-ku Chin-lung. Hai âm sau theo âm Hán Việt là 
Không Cốc Cảnh Long và Không Cốc Long, thấy trong Truy môn Cảnh 
huân (DTK. 2023) và Thiên quan sách tấn (DTK. 2023); nhưng King-ku 
Ching-lung thì không biết đọc âm Hán Việt ra sao, vì chúng tôi chưa tìm ra 
xuất xứ của đoạn trích dẫn này (tác giả không cước chú xuất xử; lối trích 
dẫn không cước chú này, không nhiễu chỗ khác, thường khiến người dịch 
bồi rối không ít khi muôn từm một dụng ngữ chính xác. Vả lại, các ân bản 
của trích dẫn thường là, rất cố, nên nhiều bản hoặc thừa hoặc thiểu khác 
nhau. Trừ phi có ngay ấn bản mà tác giả dẫn dụng mới tránh khỏi những 
phiên phức khi vừa dịch vừa đối chiếu xuất xứ). (D.G.) 


[S1] Thiên gia quy giảm Do Thối Án, một Thiên sư người Triểu Tiên đời 
Minh (A.D. 1366-1650). Tác phám xuất hiện năm 15709. 


[82] Các Thiên sư thường phân biệt tử cú và hoạt cú. Hoạt cú chỉ cho những 
câu không hệ có giảng giải bằng suy lý mà đẩy tác động ÿ thức thường 


nghiệm đến kỳ cùng. Còn tử cú là những câu chịu chỉ phối của luận lý hay 
triết học do đó có thê học và có thê truyện. Đáy là theo Thôi Án. 


83] Vẻ thái độ của hành giả Thiên đối với công án, trong các phụ lục, tôi 
đã dán chứng các chỉ thị cung cấp những tài liệu hứng thủ đổi với việc khảo 
cứu tâm lý về ý thức Thiên... 


Thối Ấn (Thui Vin) khuyên các môn đệ công án gôm sáu điểm: I ) Không 
tính toán theo trí tưởng tượng, 2) Không phóng tâm xao lãng khi minh sư 
nhướng mày hay nhắm mắt; 3) Không quy định công án để rút ra một ý 
nghĩa; 4) Không bộc bạch bằng lời; 5) Không đặt ý nghĩa công án làm đối 
tượng cho tư tưởng; 6) Đừng coi Thiên như một trạng thái chỉ thụ động; 7) 
Không phán đoán công án theo tiêu chuẩn hữu và vô; 8) Không coi công án 
như là chỉ điểm cho ngoan 9) Không lẩm nhầm công án; 10) Đừng đem lòng 
chờ đợi chứng ngộ. Thực tập công án được pha trộn với Tì hiển định, nhưng 
theo tất cả những cảnh giác này do một vị tôn túc đề ra về việc thực tập 
công án. thì rõ ràng Thiên (tông) không phải là thực tập Thiên định (Iư duy) 
hay kham nhẫn (thụ động). Nếu những ngữ học Thiên từ Đông đến Tây hiểu 
đúng đán, thì phải hiểu trọn vẹn nét đặc sắc này. Thiên có một chủ đích rõ: 
“Đừng tâm tỏ ngộ”; và để đi đến tâm trạng này phải nhìn thăng công án 
bằng đôi mắt của tâm, không tr duy, không chấp trước, chỉ coi như một cáy 
sào nhờ đó mà nhảy khỏi dòng sông tương đối qua bờ tuyệt đối bên kia. Cái 
đặc sắc của đạo Phật Thiên tông là mọi thành quả không qua trung gian của 
khái niệm tôn giáo như tội lỗi, đức tin, Chúa ân súng, cứu chuộc, đời sau. vw 


[84] Tất cả những trích dẫn ở đây rút từ Thiên quan sách tấn. VỀ các truyện 
ký của các vị Thiên Sư này xem trong Hội nguyên tục lược. 


(85J Trong thiên định này, tất cả chân lý xuất hiện trong trí tuệ của Phật 
như vạn hữu phản chiếu trên mặt biên. Phát Thích ca nhập vào chánh định 
này đề thuyết kinh Hoa Nghiêm. (D.Œ) 


/Só6J Ñ Z Ã vích Giác Tị 


[87j “Thái tứ Na Tra chẻ xương trả lại cha, lóc thịt trả lại mẹ rồi vận thần 
thông hiển hiện bản lai thân mà thuyết pháp cho cha mẹ được lợi ích”. Đáy 
là một trong những công án lừng danh. Ý là khiến cho người học tham vấn 

¡ “bản lai thân” tước bỏ mọi cùm xích của nó, vật lý, tâm lý, tỉnh thân. 


[S8] Daimoku #8 ,cũng gọi là gendai 4 8Ÿ (huyểên đề) ; chỉ cho đề mục 


kinh Pháp hoa. Phái Nhật liên Nhật Bản cho rằng tụng đê mục của kinh này 
Sẽ có được nhiễu phước báo. (D.Œ ) 


(89) Chu Hoằng, Hoàng Minh danh tăng tập lược 

90] Tu-leng Chi-shan. (Ngũ đăng nghiêm thông và Ngũ đăng toàn thơ ghi 
là Thiên Chân Độc Phong Chí Thiện (D.G.) 

Bài kệ ngộ đạo được chép trong Tiểu truyện các Thiên sư danh tiếng đời 
mình của Chu Hoằng như sau : 


— 
Mữ # ẤW ím th lế 
ñ  —- B5 Ấã 
ñÙ để 7) lệ. 2 1) IB] 


Trâm trấm tịch tịch tuyệt thí vi. 
Xúc trước vô đoan hồng tợ lôi. 
Động địa nhất thanh tiêu tức tận. 
Đức lâu phần todi mỘng sơ hồi. 


Chìm chìm vắng vắng tuyệt không chỉ. 
Chạm đến không đâu tợ sảm kìa. 

Âm âm dậy đất văng tiếng hết. 

Thịt xương nát bấy, mộng vừa đi. 


[91] Hoàng Minh... của Chu Hoằng. 


[92] Chu Hoằng bình về quan điểm của Không Cốc Long đối với pháp môn 
Niệm Phật: Khi nói về pháp môn Niệm Phật, Long không chú trọng lắm việc 
ấp ủ nghỉ tình thường được thì hành vào thời bấy giờ. Vì một trong những 
bức thư của sư có nói rằng, theo Uu Đàm cân phải đặt câu hỏi “ai” đang 
Niệm Phát, hình thức nghi tình niệm Phật này không tuyệt đối cần thiết, bởi 
vì chỉ hành trì trong tám trạng bình thường là đủ. 


(93] Không Cốc Long nói: “Ngày xưa, có lẽ có người ngộ mà không cần đề 
khởi công án, nhưng ngày nay ai không tình tán thực tập công án thì không 
thê chứng ngộ ”. 


(94] Bảo Ninh Nhân Dũng vốn là môn đệ của Dương Kỳ Phương Hội (tịch 
năm 1046). Trước khi theo Thiên, sư là một đại học giả của triệt lý Thiên 
thai tông. Khi sư đên tìm Tuyêt Đậu. một nhân vát lôi lạc của Vân môn tông 


được nhận ngay là có căn khí của Thiên. Để phấn khích, Tuyết Đậu vừa kêu 
vừa giễu: “Này toà chủ dệnh dàng !”. Nhân Dũng vì thế mà phần chí, quyết 
vượt qua T hiển, vượt T uyết Đậu. Rồi vỀ sau, sư chứng ngộ như dự đoán của 
Tuyết Đậu. Sư thường bảo môn nhân: “Này. bây giờ ta đang ở trong địa 
ngục rút lưỡi!” Vừa nói, sư vừa làm như lấy tay rút lưỡi và la: “Ớ !ớ! Ngục 
này dành cho những tên nói dối”. Một lần khác nhân thấy thầy tăng thị giả 
đang đốt hương cúng Phật, sửa soạn buổi thuyết pháp thường lệ, sư bảo: 
“Này chư tăng, ông thị giả của tôi đã thuyết pháp cho rôi đó”. Rồi sư rời 
đám môn nhán. không nói thêm một lời. 


/95J Thạch điện Pháp Tuân ngữ lục, quyền II. 
/96j Trích bởi Phát tịch Di am Chân trong Hội nguyên Tục lược. 


J97J T rích Viễn la thiên phú (Orat-jama) của Bạch Ẩn Huệ Hạc: sẽ được 
nhăc đên nhiêu lắn sau đây. 


/95J Tác giả là Vô Dị Nguyên Lai (1575-1630). 
/99] xem đoạn trên 


[100] Cũng nên để ý tác giả trích dịch với nhiều chỗ tiết lược cho hợp văn 
thê Anh ngữ. Dịch giả không thê làm khác hơn là dịch y Anh ngữ, chỉ đôi 
chiêu những dụng ngữ cân thiết (D.Œ.) 


[101] Một bức thơ gởi cho một môn đệ, được dẫn trong Hoàng mình danh 
Tăng tập lược của Chu Hoăng. 


(102) 562-645, một trong rmững tín đồ lỗi lạc của Tịnh độ tông 


[103] Thuật ngữ kinh viện ở đây không chính xác lắm nhưng ý của tôi ở đây 
là phân biệt sắc thái của pháp môn Niệm Phật, trong đó có vai trò của danh 
hiệu được coi nặng hơn cả. Vì vậy chữ “duy danh” (norminalism) của tôi 
chỉ muốn nói thô sơ về nguyên lý điễu hành trong việc chú trọng danh hiệu 
coi nh có hiệu quả làm thành thục Nhất hành tam muội, hay vãng sanh 
lịnh độ của Phát A4 Di Đà. Ưì chữ “duy niệm” (ldealism hay 
Concepftualism) sẽ chỉ cho thái độ của các triễt gia Bát nhã hệ, họ rất là 
trừu tượng, những từ ngữ mang chất niệm thông thường có tính cách phủ 
định 


[104] Có ba bản Hán dịch của kinh này, bản thứ nhất xuất hiện năm 503 
TL. và bản cuối 693 TL. thường được coi là Kinh Bát nhã do Văn thù thuyết. 
Đại Tạng Kinh, ấn bản Đại Chánh (Taisho), số 232. 233 và 220 (7). 


(105) Bản dịch của Mạn-đà-la-tiên gọi là Nhất hành tam muội (?); bản của 
Huyễn Trang dịch là Nhất tướng trang nghiêm tam muội (ekanimita (2) 
vyùhasamadlhi). Trong bản Sanskrit hiện côn, Tam muội này được gọi là 
ekavyùhasamadhi. Chữ Vyùha thường được dịch là trang nghiêm, nhưng 
không có nghĩa là phối trí các sự vật để trang trí, nó chỉ cho việc lấp đây 
bản tính không hư của thực tại bằng vô số đức tướng, đôi khi có thể coi như 
đồng nghĩa với “cụ thể hóa"” (individualization) hay “những sự vật cá 
biệt”. Do đó, ekavyùha có thể là “một sự vật cá biệt”. Do đó, ekavyùha 
Samadhi là “tam muội chiếu kiến một vật”. Khó mà nói hành tương đương 
với Wyùha, vì hành thường là caryà. 


Đoạn để cập về nhất hành tam muội thiếu trong bản dịch của Samghapàla, 
như vậy, hình như nó được thêm VỀ Sau. "Bản Saptasahatika Prajnaparamita 
tối cổ có lẽ giữ những nét rất rõ của triết học bát nhã, không pha trộn thiên 
định chiếu kiến và khuynh hướng tư tưởng duy danh. 


(106) Trong bản dịch của Huyền T rang không có nhắc đến Xưng danh: Nếu 
có Thiện nam tử. Thiện nữ nhán, muôn nhập Tam muội này, hãy tìm chỗ 
văng vẻ, tránh những ổn ào, ngôi kiết già, không nghĩ đến các tưởng; vì 
muốn lợi lạc hết thảy hữu tình, hãy chuyên tâm hệ niệm vào một đức Như 
Lai, giữ chặt danh tự và khéo nghĩ dung nghỉ của ngài, tùy chỗ ở, ngôi ngay 
ngắn hướng thẳng tới ngài. HỄ niệm liên tục một Như Lại, tức là quán thấy 
khắp cả chữ Phát trong quả khứ, hiện tại và vị —- lại 
Ở bản Sanskrit, chúng ta chỉ có “tasya nàmadheyam grahitlavyam ”. 


[107] Do nhân vật khải thỉnh này mà kinh cũng mang tên là Bhadrapala 
Bodhisatva Sura (Bản Hản của Xà na quật đa: Đại phương đẳng Đại tập 
kinh Hiện hộ phần) Có bốn bản Hán dịch. Bản trước nhất do Lâu ca sâm, 
vào năm 179. Đây là một trong những nguôn tài liệu có thẩm quyền của 
Tịnh độ tông. 


[108] Trích từ Pháp Nhiên (Ho nên), Tuyển trách Niệm Phật bản nguyện tập 
(Senjaku nembutsu-honwanshu), quyển lI. Trong sách này, Pháp Nhiên 
nhằm giải thích lập trường của mình như là khai sảng Niệm Phật tông ở 
Nhật Bản 


[109] DTK. 1911 


[110] Ngay sau đoạn này, Nguyên Tín dẫn chứng giáo nghĩa của Tịnh độ 
theo Hoài Cảm: “Quán kinh nói, người ấy đang bị khổ não bức bách không 
dự thời giờ để niệm Phật; nhưng được thiện hữu dạy cho xưng tụng danh 
hiệu Phật A Di Đà; rôi thì y chí tâm xưng tụng không dứt. Cũng vậy, ai 
muốn đạt đến niệm Phật tam muội hãy chí tâm xưng tụng không dúi, chắc 
chăn sẽ chứng đắc tam muội và sẽ thấy Phật và Thánh chúng rực rỡ trước 
mắt. Niệm lớn thấy Phát lớn, niệm nhỏ thấy Phật nhỏ. Đấy chính do hành 
giả tự thấy ra, không do kẻ khác bảo cho biết”. 


[ITI] Anecdota Oxoniensia. Aryan Series. Vol.l. Part.HI, P.96: “amilàyusas 


, 


tathàgatasya nàmadhey a Srosyafi Srufvà ca manasikarisydti... `. 
[112) Trịch bởi Pháp Nhiên, Tuyển trạch bản nguyện tập, quyển 1. 


[113] Candra-garbha, bản Hán dịch của Na-liên-đề-xá-da 
(Narendrayasas). TL. 550 - 577. 


[114] Trích từ một trong các bức thơ của Không Long Cốc 


[115] Studies in lslam Mysticism. 
[II6Ƒ P.79. “Oubli du monde ét de toẹt. hormis Dieu ” 


[117] Cƒ Bạch Ấn và hai tín đô Tịnh độ tông. 


[118] Bản Hán dịch lần đầu của Chỉ Lâu Sâm. Sư đến Trung Hoa vào hậu 
bán thế kỷ II, triểu đại Hậu Hán. Bản dịch Anh ngữ y theo bản Hán của Xà 
na quật ấa (Jnagupta-TL. 586). thay vì theo bản của Chỉ Lâu ca Sấm (179); 
vì bản của Jnanagupta sáng sủa hơn, dù bản của Chỉ Lâu Ca Sâm thịnh 
hành ở tịnh độ tông. DTIK. 416-416. 


[l19] Mạt đăng sao (Matshỏ). Đáy là một tuyển tập thư tín của Thân Loan 
gốm 23 bực thư tất cả. 


[I20} Mạt đăng Sao. 

[121] Trích Viên la thiên phủ (Orate-gama). Tác phẩm được truyền tụng rất 
nhiều giữa các môn đệ của Bạch Ấn 

H122] Viễn là thiên phủ. Chúng tôi không được đọc tác phẩm này, nên không 
đổi chiếu được các dụng ngữ cũng như nhân danh và địa danh. Do thiếu sót 
này nên e là không tránh khó những lâm lẫn về các dụng ngữ (D.G). 

[123] Một người hỏi Thọ Sơn Sự Giải: “Tuổi của Thọ Sơn bao nhiêu?”- 
“Ngang với hư không?”- “Tuổi của hư không bao nhiêu?”- “Ngang với Thọ 


Sơn ” (Truyền đăng lục XI). 

lổ) đầy Bạch Án mô tả trạng thải tâm lý của hành giả Thiên thực hành công 
án “Vô” đã dân ở trên. 

[124] Nguyên văn được dịch giả trích trong Tụng cô liêu châu thông tập 
(quyên XIX) của Pháp Ũng, đời Tổng. (D.G). 


[125] ho tỉ ï hsia (2).(Đ.G). 


[126] Khi đoạn này đăng trên báo, ông Koson Œo to ở chùa Myoshinji (Diệu 
tâm tự) Kyoto, cho tôi xem một bức thự của Bạch Ẩn, chưa được ấn hành, 
trong đó nói “về sau sự đề ra cho môn nhân công án “Một Tay” thay vì 
“Vô”; bởi vì “Một Tay” dễ phát khởi nghỉ tình hơn “Vô”. Từ đó, “Một 
Tay” trở thành công án rất thịnh hành ở tất cả hậu duệ của Bạch Ấn cho 
đến ngày nay. Công án là “Hãy nghe tiếng của một tay”. Tiếng phát ra phải 
do hai tay vồ lại một tay thì chẳng làm sao lên tiếng. Người ta có thể bảo 
công án này trí thức hơn công án chữ “Vô”. Huệ Hạc vốn chủ trương nghỉ 
tình chống lại ' phương pháp cơ giới của pháp môn Niệm Phật, nay lại dùng 
“Một Tay” để mở mắt; điều đó rất có ý nghĩa trong lịch sử của ÿ thức Thiển. 
Khi viết lịch sử Phật giáo Thiên tông ở Trung Hoa, tôi muốn trình bày đê tài 
theo quan điểm hơi khác với Thiên luận này một chút. 


-—=OÔO--- 


Luận hai - MẬT TRUYÊN CỦA BÒ ĐÈ ĐẠT MA HAY NỘI DUNG 
CỦA KINH NGHIỆM THIÊN 


Tính cách lịch sử của Bồ Đề Đạt Ma đôi khi bị nghi ngờ; nhưng đối với 
Thiên, vẫn đề không hệ trọng. Thiền hài lòng với những quan điểm lịch sử 
cho rằng thiền quả có khởi thủy ở Trung Hoa; bắt đầu với một vị tôn sư nào 
đó ngài từ Ân Độ mang mật chỉ tâm truyền đến cho những Phật từ Trung 
Hoa đương thời; và đây không phải là một thông điệp bình thường khả dĩ 
truyền trao bằng ngôn ngữ hay văn tự. Tất cả những truyền thuyết hay ký sự 
về Bồ Đề Đạt Ma trong lịch sử của thiền tông hay của Phật giáo có thê 
không hắn là những sự kiện thực tế; những điều này có thể cho phép các sử 
gia khảo cứu theo phương pháp riêng biệt của họ; nhưng vẫn đề quan hệ của 
những người học thiền là: thông điệp của Sơ Tổ Thiên tông là gì? đây là chủ 
đề của Luận Hai này. 


“Ý chỉ của Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn sang Tàu là gì?”. Đây là một trong những 
câu hỏi thường được các Thiên sư nhắc đên và tạo thành một trong những đê 


tài trọng yêu nhất học của Thiền. Tuy nhiên, câu hỏi chắng chút dính dáng 
đến biến cô lịch sử Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa, tức ý nghĩa 
lịch sử của Bồ Đề Đạt Ma trong Phật giáo Trung Quốc. 


Sử chép, ngài cập bến Nam Hải vào niên hiệu Phổ “hông nguyên niên (520). 
Nhưng câu hỏi không can hệ đến sự kiện này. Thiền vượt lên những đối đãi 
thời không và đương nhiên vượt lên mọi sự kiện lịch sử. Các môn đệ Thiền 
tạo thành một nhóm đơn nhất của những người chủ trương siêu nghiệm. Khi 
họ hỏi về việc Bồ Đề Đạt Ma lần đầu tiên đến Trung Hoa, bản ý là thâm 
nhập đạo lý nội tại, nếu có, của pháp môn riêng biỆt của ngài, vốn được coi 
như là pháp môn tâm truyền. Bởi vì đâu có rất nhiều đại sư và học giả Phật 
giáo từ nước ngoài đến Trung hoa trước Bồ Đề Đạt Ma, họ thảy đều thông 
thái, từ tốn, và đã phiên dịch nhiều tác phẩm Phật học sang tiếng Trung Hoa; 
có người còn là tay lão luyện cỡ lớn về thiền định và đã thực hiện những 
hành vi kỳ diệu gây xúc động đến các quỷ thần vô hình vốn thường cư ngụ 
trên khắp xứ Trung Hoa trong những thời đại xa xưa này. Nếu không vì mục 
đích khá rõ rệt nào đó đặc cách phân biệt ngài với những người trước ngài, 
có lẽ sự xuất hiện của Bồ Đề Đạt Ma ở Trung Hoa chăng cần thiết cho lắm. 
Vậy, thông điệp của ngài là gì? Ngài mang sứ mệnh nào đối với dân tộc 
Viễn Đông? 


Về điểm này, Bồ Đề Đạt Ma không hề hé môi nói rõ; ngài chỉ có việc biến 
khỏi thế gian, trải qua chín năm dài theo như truyền thuyết, hoàn toản lánh 
mình trên núi Tung sơn trong cương thổ nhà Ngụy. Nếu ngài đã mang đến 
cho các Phật tử Trung Hoa một thông điệp nào đó về chân lý của đạo Phật, 
đây phải là cái độc nhất vô nhị và khác thường. Lý do nào khiến ngài tuyệt 
đối ân thân? Ýnghĩa của pháp môn im lặng này là gì? 


Có lẽ một khi những câu hỏi này được thấu triệt, Phật giáo chừng như khơi 
mở kho tàng bị vùi lấp nào đó, vốn dĩ không thê diễn bằng lời, luận bằng lý. 
Vì vậy, câu hỏi: “Ý chỉ của Bồ Đề Đạt Ma từ Tây lại là gì?” chỉ thắng vào 
mặt mày của một chân lý nội tại và huyền vi nằm trong thể hệ của Phật giáo. 
Nó đề cập đến điểm này: tỉnh yếu của đạo Phật là gì trong tri kiến của Sơ Tổ 
Phật giáo Thiền tông?” Trong Phật giáo, có cái vốn không thể tỏ bày và dẫn 
giải ở các kinh điển được kết tập thành Tam Tạng (Tripitaka) và được phân 
thành Chín hoặc Mười hai Phần giáo? Vắn tắt đạo của Thiền là gì? Do đó, 
tất cả mọi giải đáp được đưa ra cho câu hỏi vô cùng trọng yếu này đều là 
nhưng đường lối rất khác nhau trỏ vào chân lý rốt ráo. 


Nếu như theo sử truyện ghi chép còn tồn tại, câu hỏi hình như được đề khởi 
lần đầu tiên vào hậu bán thế kỷ XVII, tức khoảng 150 năm sau khi Bồ Đề 
Đạt Ma đến, nhưng ý tưởng đã có trước đó một thời gian, trong hình thức rút 
ngắn. Khi Lục tổ Huệ Năng thiết lập phái Thiền khả dĩ gọi là nguyên quán 
Trung Hoa tương phản với Thiên ân Độ của Sơ Tổ, các Phật tử Trung Độc 
hẵn phải nhận ra ý chỉ truyền tâm của các Tổ sư Thiền. Rồi từ đó, câu hỏi “ 
chỉ của Sơ Tổ từ Tây lại là gì?” đương nhiên trở thành một trong những đi 
tài có ý nghĩa thất mà các môn đệ Thiền phải thảo luận. 


Những người đầu tiên hỏi về ý chỉ của Đạt Ma Đông du ]à Thản Nhiên và 
Hoài Nhượng theo Truyên đăng lục. Họ, vào hậu bán thê kỷ VII, đên với 
Huệ An Quôc sư và hỏi: 


“Ý Tổ sư Tây lại là gì ?” 

Sư đáp: “Sao không hỏi ý của tự mình là gì ?” 
Thưa: “Ýcủa tự mình là gì ?” 

“Nên quán tác dụng mật” 

““Tác dụng mật là gì ?” 

Sư chỉ mở mắt và nhắm mắt, thay cho lời giảng giải. 


Người kế tiếp, theo truyện ký, có lẽ một nhà sư nào đó, đến kiếm Huyền Tổ 
ở Hạc lâm, khoảng đầu thế kỷ VIII, và câu hỏi của ông được trả lời rằng: 
hiểu tức chẳng hiểu. Nghi tức chẳng nghỉ”. Lúc khác, câu trả lời của ngài là: 
“Chăng hiểu chẳng nghi, chăng nghi chẳng hiểu”. 


Còn trong những trường hợp khác, những giải đáp của các Thiền sư về câu 
hỏi cho thấy tính chất đa dạng vô cùng khiến cho kẻ sơ cơ rối trí. họ chẳng 
biết còn có cách nào khả đĩ nhìn thấu cái tinh yếu của nó qua trận đồ tư 
tưởng này. Phiền nhất là tinh chất đa dạng của các giải đáp cứ gia tăng trọng 
khi câu hỏi cứ được lặp lại thường xuyên, bởi vì không có vị sư tổ nảo cùng 
đưa ra một giải đáp như nhau nếu xét theo văn tự; thực vậy, nếu họ cũng trả 
lời như nhau, hẵn là Thiền tông chẳng tôn tại lâu dài đến nay. Tuy nhiên cải 
đặc sắc và cá biệt, như được chứng tỏ bởi các sư tổ, thay vì soi sáng vẫn đề, 
gây phức tạp kỳ cùng cho nó. 


Nhưng nếu xét kỹ các câu giải đáp, sắp xếp chúng vào một số chủ đề; không 
phải là việc quá khó. Dĩ nhiên, sự phân loại này không có nghĩa rằng cái tính 
chất khó hiểu nhờ đây mà bớt khó hiểu; mà chỉ có thể giúp người học đến 
một mức nào đó, tất nhiên là nhiều thận trọng, khả dĩ tìm thấy một vài chỉ 
dẫn nhắm tới chiêu hướng của thông điệp Thiên. 


1. Trường hợp lẫy một vật gần đó để trả lời cho câu hỏi. Thiền sư, khi được 
hỏi, có thể đang làm công việc, hay đang nhìn ra cửa số, hay lặng lẽ ngồi tư 
duy, và rồi giải đáp của ngài có thể nhắc đến những vật như thể có liên hệ 
đến việc làm của ngài lúc bây giờ. Vì vậy, ngài có thể nói bất cứ điều gì, 
băng những cơ duyên như thế, cái đó không phải là một lối đoán ngôn trừu 
tượng đặt vào một vật được lựa chọn tùy ý để thuyết minh quan điểm của 
mình. . 


Thí dụ, Ngưỡng Sơn hỏi, và Qui Sơn đáp: “Cái lồng đèn đẹp quá ha!” Có lẽ 
lúc bấy giờ ngài đang nhìn cái lồng đèn, hay lồng đèn ở gần họ nhất nên 
thiền sư coi là ứng cơ nhất đáng được dùng cho mục đích hiện tiền. Trường 
hợp khác cùng câu hỏi nhưng không cùng câu trả lời, tất nhiên ngài thấy nên 
khai thị Thiền theo cách khác thích hợp hơn. Đây là chỗ Thiền khác với 
nhưng luận chứng thuần lý của Triết gia. 


Câu trả lời của Triệu Châu là: “Cây bách trước sân”, và của Phần dương 
Thiện Chiếu: “Cây quạt lụa xanh mát quá chừng”. Mối tương quan giữa 
việc Đông du của Tổ sư Thiền với những vật như lồng đèn, cây bách, quạt 
lụa xern chừng rất xa vời, và những giải đáp nay gây khả năng tưởng tượng 
của chúng ta làm việc đến mức chót của nó. Nhưng đây là điều đòi hỏi kẻ 
học Thiền phải tìm thấy; bởi theo các sư tổ này, một khi hiểu được cây bách 
trước sân, thì hiểu được lý tánh của Phật giáo Thiền tông, và khi hiểu được 
lý tánh của Phật giáo Thiên tông, thì sẽ hiểu ra mọi cái khác, nghĩa là tất cả 
tính cách đa dạng của các giải đáp được ghi lại dưới đây sẽ được hiểu gần 
trọn vẹn. Một sợi dây quán xuyến 108 hạt chuỗi là đây. 


2. Trường hợp những phán đoán đặt ngay vào chính câu hỏi hay vị thế của 
người hỏi. 


Đại Mai Pháp Thường trả lời chắc nịch: 
“Chắng có ý chỉ gì trong việc Tây lại của ngài hết.” 


Mục châu Đạo Tung: ““Ta không có trả lời”. 


Lương sơn Duyên Quán: “Đừng nói bậy”. 

Cửu Phong Phố Mãm: “Ích gì mà hỏi kẻ khác?” 

Báo Minh Đạo Thành: “Ta chưa từng đến Tây thiên” 

Nam Nhạc Tư: “Ở đây lại mọi người nữa bước theo lối cũ”. 
Bản giác Thủ Nhất:”Như bán nước bên bờ sông”. 

Bảo Ninh Nhân Dũng: “Như thêm sương vào tuyết”. 

Long Nha Cư Tuần: “Đấy là câu hỏi rất khó trả lời”. 


Thạch Đầu Hi Thiên: “Hãy hỏi cây cột đang đứng trơ ra đây”. Khi thầy tăng 
đang ngờ hỏi này không hiểu câu trả lời ấy, ngài bảo: “Ta còn mù tịt hơn cả 
ngươi”. 


Kinh Sơn Đạo Khâm: “Câu hỏi của ngươi không đúng chô””. 
Tăng hỏi: “Phải làm sao mới đúng chỗ?” 
Cái lôi đúng chô của ngài là: “Sau khi chêt ta sẽ nói cho ngươi bIÊt”. 


Tôi không thể không dẫn chứng Lâm độ ở đây; ngài tỏ ra duy lý đặc biệt đối 
với cầu hỏi, mặc dù ngài nôi tiếng về lỗi cư xử “thô bạo” đối VỚI Các thầy 
tăng đến hỏi bằng tiếng HÉT. Khi có người hỏi về ý chỉ của tổ sư Tây lại, 
ngài bảo: 

“Nếu có ý tự cứu chắng xong.” 

“Đã bảo không có ý, làm sao nói Nhi tô đắc pháp với Bồ Đề Đạt Ma?” 

Ngài bảo: “Đắc ấy thật là bất đắc”. 

“Nếu đã là bất đắc, vậy ý của bất đắc là gì?” 

Lâm Tế giảng giải: “Chính vì tâm ngươi mãi đuổi tìm mọi vật không biết 
kìm hãm lại ở đâu, vì vậy tổ sư dạy Tăng: các ngươi điên rồ mang đầu. đi tìm 
đầu. Theo lời dạy, các ngươi hay hồi quang phản chiếu, không tìm cầu đâu 


khác, các ngươi sẽ thấy ra rằng tâm mình cùng với Phật và Tổ không khác. 
Đến chỗ vô sự như thế mới gọi là đắc pháp. 


3. Có những trường hợp các Thiên sư viện tới lỗi “đốn hành”. Trường hợp 
này không thường xảy ra đối với câu hỏi ở đây, dù viện tới hành động trực 
tiếp - đốn hành - là một phương sách thông thường trong việc khai thị của 
Phật giáo Thiền Tông kê từ thời Mã Tổ, mà trường hợp của ngài có liên hệ ở 
đây. Ngài là một trong những thiền sư lớn nhất của lịch sử Thiền tông, và sự 
thực chính do lề lỗi mô phạm đề biện Thiền của ngài mà Thiền tông được 
coi như là một thế lực tâm linh vĩ đại ở Trung Hoa. 


Khi Thủy Lão hỏi Mã Tổ về ý chỉ Tây lại của Đạt Ma, ngài tống ngay cho 
một đạp vào hông té nhào xuống đất. Nhưng cái đạp này đã làm cho Thủy 
Lão đại ngộ, khi chống chân đứng dậy sư vỗ tay cười ha hả: “Lạ thay, lạ 
thay! Trăm nghìn tam muội, vô lượng diệu nghĩa, chỉ nhìn trên đầu một sợi 
lông thì biết được căn nguyên liền”. 


Rôi sư làm lê và lặng lẽ rút lui. 


4. Có những trường hợp bao gồm một cử chỉ nào đó về phía tổ và về phía 
tăng. Đây là phương pháp ưng ý nhất đối với tổ, và chúng ta có thể thấy 
ngay là tại sao thế. Bởi vì Thiền không thể giảng giải bằng lời, nên phải 
dùng đến một hành vi hay một cử chỉ, để mang chân lý của nó vào tầm tay 
của người học. Vì lẽ Thiền là chân lý của sự sống, nên phải dùng đến cái 
thân thiết và trực tiếp hơn ngôn ngữ, và điều này có thể thấy trong một vận 
hành nào đó biểu tượng cho sự sống như đang vận hành. Cũng có thể sử 
dụng ngôn ngữ, nhưng trong trường hợp này, chúng không cốt chuyên chở 
các ý tưởng, mà chỉ có tính cách diễn giải cái đang sinh động và đang hiện 
hành. Điều đó cũng giải thích tại sao những tiếng la hét hay kêu ca được 
dùng làm câu trả lời. 


Khi Tuyết Phong và Huyền Sa đang sửa chữa lại hàng dậu, Huyền Sa hỏi: 
“VY chỉ của Đạt Ma Tây lai là gì?” Tuyêt Phong lay hàng dậu. Sa nói: “Làm 
chi mệt nhọc vậy?” 


“Còn ông mệt hơn !” 
Huyền Sa bảo: “Xin đưa cho tôi cái cật treo (Mieh-flou: miệt đầu). 


Một hôm Đầu tử Đại Đồng gặp Thúy Vi nơi Pháp đường, bèn hỏi mật chỉ 
của Tổ Đạt Ma từ Ấn sang. Thúy Vi dừng bước nhìn lui một đỗi. Đại Đồng 
xin chỉ thị, nhưng Thúy Vĩ bảo: “Ngươi muốn thêm một thìa nước bân vào 
đầu nữa sao?”. Câu này muốn nói rằng người hỏi đã một tần tắm trong nước 
bản mà không hay. Khi Thúy Vi quay lui là đã trả lời cho câu hỏi, và, nếu 


Đại Đồng đã sáng mắt ra thì hắn có thể nhìn thấy ý chỉ, chắng còn xin thêm 
chỉ thị riêng biệt bằng lời nữa. Nhưng Đại Đồng chưa được thế, do đó Thúy 
Vi mới quở. Nhưng lối quở này không thể coi như bao hàm một tình cảm 
khinh thị hay bất nhã của Thúy Vi. 


Trong tất cả những vấn đáp của Thiên, có sự thành tín tuyệt đối giữa sư và 
đệ. Lối nói có thê thường hay bạo tợn nhưng đây là lề lỗi của Thiền sư, ông 
muốn lôi kéo những tâm hồn không khuất phục dưới cây gậy huấn luyện của 
mình. Tự bản chất, nó được dành riêng cho thành phần ưu tú. 


Một thây tăng từ Qui Sơn đến Hương Nghiêm, Hương Nghiêm hỏi: “Nhân 
có thầy tăng hỏi Tổ Qui Sơn về ý chỉ sang Tàu của Tổ; và khi trả lời, Qui 
Sơn đưa cây phát tử lên. Bấy giừ các ông hiểu như thế nào về hành vi của 
Qui Sơn?” 


Thầy tăng đáp: “Ý của sư tổ là tức sắc minh tâm, phu vật hiển lý”. 


Hương Nghiêm bảo: “Hiểu thì hiểu, không hiểu thì không hiểu. ích chỉ mà 
vội vàng thuyết lý như thê?” 


Thầy tăng tức thì xoay người và hỏi: “Ý của sư thì sao?” 
Hương Nghiêm đưa cây phất tử lên như tổ Qui Sơn. 


Lúc khác, có người hỏi Hương Nghiêm về ý chỉ sang Tàu của Đạt Ma, ngài 
thọc tay vào túi, khi rút ra, bàn tay năm lại thành quyên rôi mở ra làm như 
lây vật gì cho người hỏi. 


Người này quỳ xuống và đưa tay ra nhận. Hương Nghiêm hỏi: “Cái này là 
cái gì?”. Thây tăng không đáp. 


Cũng là Hương Nghiêm nữa, ngài có một công án thời danh nói về một 
người ở trên cây. Công án nói thế này: Như một người trên đốc đứng, cao 
nghìn thước, miệng đang căn một cành cây, chân không chỗ tựa, tay không 
chỗ bám. Giả sử bây giờ có ai đến hỏi: “Ý chỉ cua Sư Tổ từ Tây đến là 
øì?”.Nếu y phải mở miệng để trả lời, chắc chắn sẽ rơi xuống và mất mạng: 
nếu không trả lời thì bị coi là phụ lòng người hỏi. Vào giây phút khẩn trương 
này y phải làm sao?” 


Một thầy tăng hỏi Lạc Phố về ý chỉ Đạt Ma, sư vừa gỏ cây phất tử vào ghế 
mây vừa nói: “Hiêu không?” 


Thầy tăng thú thực không thể hiểu, và sư nói như vầy: “Một tiếng sắm đột 
nhiên giữa trời, hết thảy thế gian đều sửng sốt, nhưng con ếch tận dưới đáy 
giếng không ngắng đầu lên một chút”. 


Phải chăng nhà sư đang hỏi là con ếch dưới giếng cỗ? Lưỡi của sư nhọn và 
chua. Ba Tiêu (Basho) một nhà thơ Hài cú cỡ lớn của Nhật, có bài thơ sau 
đây: 


Một vũng lầy hiu hắt 
Một con ếch nhảy vào 
Và tiếng nước; ôi chao l 


Đấy là cái tiếng thức tỉnh đạo lý của Phật giáo Thiền tông. Kinh nghiệm tự 
nó không thê tỏ bày bằng cách khác, thế nên bài thơ hài cú chỉ mô tả cơ 
duyên, không tâm tình, không biện giải. Con ếch thường lộ diện trong văn 
chương Nhật Bản có liên lạc rất nhiều với thi tứ ám chỉ sự an bình và cô độc. 


5. Có những trường hợp viện dẫn những việc không thể có trong thế giới 
nhân quả tương đôi này. 


Long Nha Cư Tuần nói: “Đợi bao giờ con rùa đen bằng đá biết nói, rồi ta sẽ 
nói cho các ngươi về ý chỉ Tây lại của Động Sơn cũng trả lời cho Long Nha 
băng cái lối hi hữu như vậy khi Long Nha muốn biết ý nghĩa của biến có lịch 
sử này. Động Sơn bảo: “Đợi khi Động thùy ngược dòng, ta sẽ nói cho biết”. 
Điều lạ là dòng sông đã không chảy ngược, ấy thế mà Long Nha lại hiểu 
theo ý nghĩa của lời này. 


Mã Tổ, như tôi đã nói nhiều lần, vốn là một trong những bộ mặt sáng chói 
nhất của lịch sử Thiền, cũng đề ra nhân duyên tương tợ cho Bàng Uẫn, tục 
gia đệ tử, khi trả lời cho câu hỏi thời danh: “Bao giờ ông uống một hớp trọn 
cả Tây giang, ta sẽ bảo cho biết ý chỉ cuộc du hành của Tổ”. 


Tất cả những điều kiện kế trên là hi hữu nếu như mọi đối đãi thời không vẫn 
nguyên dạng đôi với tâm thức hữu hạn của chúng ta. Chỉ có thê hiêu chừng 
nào chúng ta nhảy vào một cảnh giới vượt lên kinh nghiệm đôi đãi của mình. 


Nhưng vì các thiên sư ghê tởm mọi thứ trừu tượng và thuyêt lý, nên các câu 
nói của họ quá ư lộn xộn và vô nghĩa. Trong những trả lời dưới đây, hãy ghi 
nhận cái lôi độc điệu của chủ trương siêu nghiệm: 


Bắc Viện Thông đáp: 

E t1 

Bích thượng họa khô tùng 

Mữ lệ 5ã X 8Š 

Du phong cạnh thái nhụy 

Tùng khô vẻ trên tường 

Đàn ong tranh hút nhụy 

Thạch Môn Thông đáp: “Hãy nhìn những chiến thuyền bơi trên chứng ngọn 
Cửu Lý”[I] Một thây tăng đên kiên Thạch Sương Tánh Không thiên sư đê 
xin chỉ giáo vê chuyện Tô sư sang Tàu, sư bảo: “Giả sử có một người bị rớt 
xuống tận đáy của giêng sâu nghìn thước, nếu ông có thể kéo y lên khỏi mà 
không cần đến một tắc dây, ta sẽ trả lời cho ông ý chỉ của Tổ sư Tây đến”. 
Thầy tăng dường như không lấy thế làm trọng; ông nói: “Gần đây, Hồ Nam 
Sương hòa thượng trụ trì lại một tu viện cũng có chỉ giáo này nọ cho chúng 


tôi về vẫn đề ấy”. 


Tánh Không gọi sa di thị giả và ra lệnh: “Hãy mang cái thây chết này tống 
khứ đi” 


VỊ sa di thị giả sau này là Ngưỡng Sơn, một trong những tay cự phách của 
Thiền, về sau có hỏi Đam Nguyên làm sao .. người kia ra khỏi giêng, Đam 


Nguyên bảo: “Suýt! Đồ ngu, ai ở dưới giếng”. 


Sau nữa, Ngưỡng Sơn lại hỏi Qui Sơn làm cách nào để kéo người kia ra khỏi 
đáy giêng. Qui Sơn gọi: “Huệ Tịch”. Huệ Tịch là tên của Ngưỡng Sơn. 


Huệ Tịch đáp: “Dạ, bâm hòa thượng” 
“Kia, ra rôi”. 


Đến khi trọng đủ cơ duyên của Thiền và trụ trì tại Ngưỡng Sơn, sư thường 
nhặc đên những cuộc phiêu lưu này và bảo: “ƠỞ Đam Nguyên ta được danh, 


ở Qui Sơn ta được thể". Chúng ta có thể thay thế “danh” bằng triết học và 
“thể” bằng kinh nghiệm được chăng? 


6. Có những trường hợp đề ra lẽ thường. Trường hợp này ngược lại với 
những trường hợp trên đây. Vân Môn bảo: “Này các thầy, các thây đi khắp 
thiên hạ mong tìm ý chỉ Tổ sự Tây lại, nhưng cây cột. trước mắt các Thầy 
hiểu rõ việc này. Các Thầy có muốn biết làm sao cây cột lại hiểu được ý chỉ 
Tổ Sư đến xứ nay không?” Điều này hình như ngược lại lẽ thường Nhưng 
sau khi nêu lên vẫn đề, Vân Môn trả lời tiếp: chín lần chín tám mươi mốt”. 


Ở đây thiền sư trở thành toán sư. Dường như sư nghĩ rằng cái ban toán giảng 
giải được Phật pháp. Ngài nhắc đến cây cột có vẻ làm cho lập trường của 
mình thành phức tạp, nhưng đấy là phương tiện quyền xảo (upaya-kadsalya) 
của ngài, một khi thấu rõ “chín lần chín tám mươi mốt”, thì trọn của sách 
lược này vén mở các bí mật của nó, nếu có. 


Thiền gia bây giờ được hỏi làm thế nào để thiết lập tương quan nội tại giữa 
những vấn đề gay cấn kể trên và lẽ thường trong phát biểu của Vân Môn. 
Phải chăng chúng hoàn toàn có liên hệ? Nhất định phải thế. Bằng không, các 
ngài đã chắng đem những cái vô can để giải đáp cùng một vấn đề. 


Nếu có một cớ sự nào đó như Thiền, hắn phải có một lề lối nào đó mà trong 
ấy mọi mâu thuẫn đều được hòa giải. Chính đấy là chỗ các Thiền sư tận 
dụng thiên tài của họ; và, bởi vì họ không phải là những triết gia mà là 
nhưng vị thực tu, nên họ viện dẫn kinh nghiệm thay vì danh lý - một kinh 
nghiệm vốn là căn bản hóa giải những nghi hoặc thành một nhất thể hòa 
điệu. Tất cả các lẽ đương nhiên cũng như lẽ bất khả nơi những phát biểu của 
các thiền sư phải được coi là xuất phát trực tiếp từ kinh nghiệm bất nhị sâu 
thăm của họ. 


Thiên Mục Mãn bảo: “Ba năm một lân nhuận”. Đây là lẽ thường âm lịch, ai 
cũng biệt, nhưng có can hệ gì với việc Tô sư sang Tàu? 


Thầy tăng nghỉ ngờ hỏi: “Thầy nói cái gì thế?” 
“Tiết Trùng dương vào ngày mồng 9 tháng 9”. 
Ở Trung Hoa cũng như ở Nhật Bản, người ta cử hành lễ tiết Trung dương 


khi hoa cúc đã đến mùa. Số chín là số hẹn đối với người Trung Hoa, khi nó 
được gâp đôi thì vận may cũng gâp đôi, do đó có lê Trùng dương. Nhưng 


phải chăng điều đó giải thích ý chỉ Đạt Ma đến Trung Hoa vào đầu thế kỷ 
VI? 


Phật Giám Huệ Cần thì đáp: “Nếm giãm thì biết là chua, nêm muối biết là 
mặn”. 


Một thầy tăng hỏi Tam Thánh Huệ Nhiên về ý chỉ của Tổ sư Tây lại, ngài 
đáp: “Thịt thúi ruôi bự”. 


Thầy tăng mang lời ấy nói lại cho Hưng Hóa nhưng Hưng Hóa tỏ vẻ không 
hài lòng. Rôi thây tăng hỏi: “ Y chỉ của Tô sư Tây lai là gì?” 


Hưng Hóa đáp: “ Trên lưng con lừa ngất ngư đầy những ruồi xanh”. 


Khi nói thế, Hưng Hóa khác với Tam Thánh ở điểm nào? Đến như ruồi 
xanh, có bao khác ruôi bu thịt thúi hay trên lưng con lừa ngât ngư? 


7. Những trường hợp im lặng, không nhiều lắm. Tôi dẫn chứng một. Có 
người hỏi Linh Thọ Như Mẫn về vấn đề Đạt Ma sang Tàu, sư im lặng về 
sau, khi sư tịch, môn đồ muốn dựng bia đá ghi lại hành trạng và ngữ yếu của 
Sư. Về ngữ yếu, họ khắc lên giai thoại im lặng này. Đương thời, Vân Môn 
làm thủ tòa, họ hỏi chỗ im lặng của tiên sư phải làm thế nào để viết ra. Vân 
Môn vỏn vẹn nói: “Sư”. Vân Môn nỗi tiếng về những trả lời tiếng một, sư 
không phí lời. Quả thực, nếu người ta phải nói đến điều gìi, và trong trường 
hợp khẩn thiết nhất, chỉ một tiếng không hơn không kém; phải trả lời tức 
khắc trong một tiếng mà thôi Một chữ "Sư" ở đây chúng ta thấy ngay nó ẩn 
ý nhiều chuyện, và một trong nhưng ấn ý đó đang ở trong tâm của Vân Môn 
khi sư thốt lên, đích thực nó sẽ là một vẫn đề mà Thiền gia phải khơi tỏ. Cái 
tiếng đó há không soi sáng thực sự ý nghĩa im lặng mà người ta muốn khắc 
lên bia đá? Sau này, Bạch Vân Thu Đoan có làm một bài tụng rằng: 


Hị x — Z & 355 

Sư chi nhất tự thái nguy nguy 

1ã In ss t2 

Độc hướng hoàn trung định thị phì 


3 £ 2k 4 gH 8 + 


Tất cánh thủy tu triệu hải khứ. 
#| s5 S Z 8 L # 


Đáo đâu vân định mịch sơn qui. 


Tiếng “sư” một tiếng vọi bằng non 

Chỉ thế, khắp trời định thị phi 

Rốt ráo, nước kia trôi về biển 

Rồi ra, mây nọ cuốn theo ngàn 

8. Có những trường hợp các thiền sư nói ra những lời vô nghĩa, mà tâm ưa 
suy lý hoàn toàn không hiệu nôi. Nêu phân lớn những phát biêu của Thiên 
có vẻ vô nghĩa và khó hiêu, những trả lời được tập họp ở đây chăng có chút 
quan hệ nào đôi với vân đê côt yêu; ngoại trừ, kẻ sơ cơ vì thê lại càng bôi rôi 
thêm. Sau đây là thí dụ: Một thây tăng tham kiên Thạch Sương Khánh Chư 
và hỏi về ý chỉ Tô sư Tây lại, sư trả lời: “Một tảng đá trơ trọi giữa trời”. 

Khi thấy tăng làm lễ, có lẽ để bái tạ cái lối dạy của sư, sư hỏi: “hiểu không?” 


“Bắm không”. 


Sư bảo: “May mà ông không hiệu, nhược băng hiệu thì đầu ông chắc chăn sẽ 
vở ra từng mảnh” 


Nam Đại Cân thì đáp rằng: “Lông rùa một tắc nặng bảy cân . 

Yen-chia Ta-hi (2): “Ngày nay, ngày mai”. 

Vân Môn Đạo Tín: “Rắn cổ mộ nghìn năm, ngày nay đầu mọc sừng [2] 
“Đấy có phải là thói nhà[3] của Hòa thượng không?” 


Sư đáp: “Ai giải thích thì mất mạng”. 


Con rắn hiểu Thiền có cắn một nhà sư tự mãn như ở đây chăng? Khó mà rút 
ra ý chỉ từ những nhận định đó nếu chúng ta chỉ là những kẻ từ thương. Cái 
mệnh danh là kinh nghiệm Thiền như vậy phải tiêu giải hết mọi quan hệ thời 
không mà chúng ta đang sống, đang hành động và suy lý ở trong đó. Chỉ khi 
nào chúng ta trải qua cuộc ký danh này, bấy giờ một sợi lông rùa mới nặng 
bảy cân và một biến cố của nghìn năm về trước trở thành một kinh nghiệm 
sông động ngay trong giây phút này đây. 


9. Có những trường hợp các thiền sư nêu lên một vài sáo ngữ vốn không hắn 
là những lý lẽ đương nhiên, cũng không hoản toàn vô nghĩa như tuông các 
trường hợp trên đây nhưng ai cũng biết qua trong đời sông bình nhật. Nếu 
chúng ta cứ tiếp tục suy lý, sáo ngữ như thế không có quan hệ, dù quan hệ 
rất xa vời, đối với ý nghĩa của vấn đề được nêu lên ở đây. Nhưng quả tình 
các thiền sư trong trường hợp này cũng như chỗ khác đều hết sức tận tâm và 
những người câu đạo thường được khơi dậy ý chí nội tại của những nhận 
định thoát ra từ đôi môi của các tiên sư tùy theo cơ duyên. Vì vậy chúng ta 
phải gắng nhìn vào phía dưới lời lẽ phù hoa. 

Nguyệt đỉnh Đạo Luân trả lời như vầy: “Mát lạnh thay! Cơn gió hiu đã tống 
khứ hơi nóng ra khỏi ngõ”.|4] 


Ba thiền sư dưới đây, dẫn những hiện tượng thiên nhiên, có thể coi là cùng 
một trật như nhau: 


Bảo Hoa Nguyệt nói: “Cơn gió lộng theo băng giá làm cho những lá rừng 
rụng xuông”.[Š ] 


Thiền tăng hỏi: “Thế là nghĩa gì?” Sư đáp: “Khi mùa xuân đến, chúng lại 
nây chôi”.[6] 


Khi Quang Phúc Dam Chương được hỏi về cuộc Đông du của Tổ sư đáp: 
“Xuân đên, cây côi trô hoa”. [7] 


Thầy tăng không thể thấu triệt ý nghĩ đó, và thiền sư giúp ông bằng cách 
giảng giải thêm về bông hoa: “Hoa cúc vàng thì lại nở vào tháng chín môi 
năm”.[§] 


Thầy tăng bày tỏ theo thói thường, không thể lãnh hội, và sư nói tiếp, "Thu 
đên, lá lay rơi rụng”.[9] 


Câu trả lời của Bao thiên Phô cùng đê cập đên mùa màng và cây cỏ. Sư nói: 
“Chờ xem hoa mâu đơn nở thì mùa xuân”[10] 


Thầy tăng không thể thấu triệt ý nghĩ đó và Thiền sư giúp ông bằng cách 
giảng giải thêm vê bông hoa: “Hoa cúc vàng thì lại nở vào tháng chín môi 
năm ”[II] 


Thầy tăng nay có vẻ như thích nói, trả lời: “Nếu thế, tức hòa thượng đang 
găng sức để dạy người khác vậy”. 


Thiên sư nói lời cuôi: “Lâm” 


Nhưng khẩu quyết được tập họp ở đây khá dễ hiểu hơn những khẩu quyết đề 
cập đến “lông rùa cân nặng bảy cân” hay “uống một hớp trọn cả con sông”, 
tuy nhiên, không phải là quá đễ hiểu. Bởi vi, khi xét cách chúng giải thích ý 
nghĩa lăng du của Bồ Đề Đạt Ma, chúng ta nhận thấy ở đây thiếu sự mạch 
lạc. Óc tưởng tượng của chúng ta không dễ gì xuyên qua bức màn huyền bí 
phủ lên khắp mọi mặt. Đối với việc đề cử các hiện tượng thiên nhiên để giải 
thích các vẫn đề của Thiền, nên văn học Thiền ghi lại nhiều điển hình và đa 
số chúng ta có xu hướng nghĩ rằng tất cả các Thiền sư đều là những nhà duy 
thực ngây thơ họ không có những khát vọng duy tâm cao siêu nào cả. 


10. Có những trường hợp miêu tả một cách thơ mộng các hoàn cảnh hiện 
tiền. Thông thường thiền sư cũng là thi sĩ. Hơn hết, lối nhìn của họ về thế 
gian và sự sông có tính cách bao dung và giàu tưởng tượng. Họ không phê 
bình, mà đánh giá; họ không tách mình ra khỏi thiên nhiên, mà trầm mình 
vào trong đó. Vì vậy khi họ ca hát, cái “ngã” của họ không trỗi lên ngạo 
nghề ; kỳ thực, nó xuất hiện giữa những cai ngã khác xem như là một trong 
sô đó, theo thói thường nó cùng bình đăng với chúng và cùng hợp tác với 
chúng để hành sự. Nói như thế tức là cái “ngã” trở thành một cọng cỏ khi 
nhà thơ đi dạo trong cánh đồng; nó trỗi lên như một trong những đỉnh núi 
ngút mây trời khi nhà thơ ở giữa rặng Hi Mã Lập Sơn; nó thì thầm trong một 
dòng suôi; nó gào thét trong một đại dương; nó đong đưa theo khóm trúc; nó 
nhảy vào giếng cổ và kêu ọp oạp như một con ếch dưới ánh trăng. Khi các 
thiền sư nói về dòng biến tượng thiên nhiên trong thế giới, hồn thơ của họ 
tựa hồ lang thang giữa đó một cách tự do, bình thản và thành kính. 


Một thầy tăng hỏi Đại Đồng Tế (Ta-tung-chi ?) ý chỉ của Tổ sư từ Tây đến 
là gì? 


Sư đáp: 


Khóm trúc nơi tiền đình 
Xanh mát thay, dù sau cơn tuyết. 


Khi thây tăng muôn hiệu rõ ý nghĩa rôt ráo của lời này là gì, sư tiêp tục theo 
lỗi cũ: 


Ta nghe gió rì rào qua khóm 
Biết bao ngàn ngọn trúc đong đưa 


Lôi mô tả ngôi chùa của Ngưỡng Sơn Dũng, có lẽ chùa năm trong vòng đât 
đai tăng viện của sư giữa những dãy núi, rât là thi vị, với lôi thơ ngũ ngôn: 


—$ A4“ 

Nhất tỏa nhập hàn không 

Một khoen vút trời lạnh 

Thiên Y Huệ Thông, cũng một thi sĩ thiên nữa, mô tả lộng lẫy một con 
đường núi âm u uôn mình theo dòng suối róc rách; cũng như nhiều tăng viện 


khác, nhất định tăng viện của sư cũng năm trong một vùng núi xa chốn dân 
cư. 


Khi được hỏi về cuộc Đông du của Tổ, sư bảo: 
§ # BI X KH 

Thanh tòng đảo ảnh thùy u kính 

Thông xanh ngã bóng soi đường vắng 

Thầy tăng không hiểu và sư thêm rằng: 

#⁄ TT 5Š Tố Ñ IÉR ÿñ 

Lục trúc hàn thanh loạn giáp lưu 


Trúc biêc thì thâm gợn suôi rừng 


Thầy tăng bái tạ: “Nhờ lời chỉ giáo của hòa thượng, kẻ học này không còn 
chút ngờ vực nào hơn”. 


Sư khuyên: “Cứ thong thả, đừng vội”. 


Thiên Trụ Sùng Huê, tịch khoảng cuối thế kỷ XVIII, đã nói lên nhiều khấu 
quyêt Thiên thơ mộng và câu trả lời của sư vê ý chỉ Đông du của Tô được 
bit đền rât nhiêu: 


H537 #Blễ 
Bạch viên bảo tử lai thanh chướng 


lệ HỆ fẩI TỦ f& IEÌ 

Phong điệp hàm hoa lục nhị gian 
Vượn trắng ôm con trèo ngọn biếc 
Ong bướm ngậm hoa gIữa nhụy xanh 


Ngay nơi đây tôi muốn gọi lên sự chú tâm đặc biệt của độc giả về sự kiện 
răng trong khi các Thiền sư khác rất ư là khách quan và có vẻ như rất lãnh 
đạm đối với khía cạnh xúc cảm của đời sống, Sùng Huệ có một xúc giác tế 
nhị của xúc cảm khi sư nhắc nhở đến con khi mẹ và những côn trùng siêng 
năng. Từ cái nhìn của sư về cuộc Đông du của Tổ tỏa ra một cái gì đó mang 
chất người nồng đượm. 


11. Bây giờ chúng ta đi tới một nhóm những trường hợp đặc dị mà có lẽ 
người ta không tìm thấy như vậy bất cứ đâu trong lịch sử ton giáo hay triết 
học. Phương pháp được các thiền sư chấp nhận trong những trường hợp dưới 
đây độc nhất vô nhị và khiến chúng ta làm lạ bằng cách nảo mà thiền sư lại 
khứng chịu được, trừ phi vì khát vọng nhiệt thành muộn truyền kiến giải về 
Phật giáo Thiền tông cho các môn đệ của mình. 


Một thầy tăng đến kiểm Mã Tổ hỏi: “Siêu tứ cú, tuyệt bách phi”[12] xin hòa 
thượng chỉ thăng cho biệt ý chỉ Đông du của Tô. 


Trong câu trả lời của sư chăng có cái gì “thăng” bởi vì sư thoái thác răng: 
“Hôm nay ta mệt, không thê nói cho ông nghe được, tôt hơn, ông hãy đi 
kiêm Trí Tạng mà hỏi”. 


Thầy tăng theo lời chỉ dạy đến kiếm Trí Tạng và nêu lên câu hỏi: 
“Ý chỉ của Tổ từ Tây đến là gì?” 

“Sao ông không hỏi hòa thượng?” 

“Chính hòa thượng dạy lại đây kiếm thầy”. 

Trí Tạng lại thoái thác như sau: 


“Bửa nay tôi đau đầu nên cảm thấy không thể cắt nghĩa việc đó cho ông 
được. Tôt hơn ông hãy đên kiêm huynh Hải” 


Bây giờ thây tăng đên kiêm Hải và yêu câu soi tỏ cho mình. 
Hải nói: 
“Đên chô này tôi chăng biệt gì hêt”. 


Khi thầy tăng thuật lại toan thể sự vụ cho sư, sư thốt lên rằng: “Đầu của 
Tạng trắng, đầu của Hải đen” Dù cho đạo Thiền bị che giấu ở đây là gì đi 
nữa, đây há không phải là một giai thoại lạ lùng nhất, với một kẻ cầu đạo 
nhiệt thành bị đây từ vị thây này đến vị thầy khác — mà rõ ràng ai cũng giả 
dạng bệnh nặng không thể chỉ điểm cho y? Nhưng phải chăng có thể là 
Thiền được truyền đạt một cách xảo diệu ngay trong tính chất tầm thường 
này? 


Phần Châu Vô Nghiệp hỏi Mã Tổ: “Tổ sư từ phương Tây đến mật truyền 
tâm ấn gì?” Vì câu hỏi này được đặt ra khác biệt, trông nó như khác loại câu 
hỏi đang được đề cập ở đây, nhưng ý chỉ rốt ráo của nó thì cũng vậy. Cũng 
trong trường hợp này, Mã Tổ, bậc thầy của hơn tám mươi thiền sư đầy đủ 
phẩm chất, viện đến phương pháp hầu như y dạng với phương pháp vừa 
được nhắc nhở. Mã Tô lại thoái thác, không chịu trả lời người hỏi mà nói 
như vây: “Đại đức, ngày giờ tôi đang bận, khi khác hãy đến”. 


Khi Vô Nghiệp vừa đi ra, thiền sư gọi lại: “Đại đức!” và thầy tăng này quay 
trở lại. 


Sư bảo: “Đây là cái gì?” 
Vô Nghiệp tức thì hiểu ý và làm lễ, lúc ấy sư lại nói: 
“Cái gã khờ khạo này, lạy lục mà làm gì?” 


Thanh Bình Linh Tuân hỏi Thúy Vi Vô Học, “Ý chỉ từ Tây đến của Tổ Sư là 
gì?” 


“Đợi không có ai quanh đây, ta sẽ nói cho biệt”. 
Giây lát sau, Tôn lại hỏi: “Giờ không có aI hêt”. 


Thay vì trả lời, Thúy Vi dẫn vị tăng này đến một khóm trúc. Thấy sư vẫn im 
lặng, Tốn nhắc sư câu hỏi và lưu ý sư là không có ai quanh đấy. Thúy Vi bèn 
trỏ vào khóm trúc và thốt lên: “Tre này đài quá, tre kia ngắn quá”. Nhờ thế 
mà tâm tri của Linh Tốn tỏ ngộ đạo Thiền. Về sau, khi sư trụ trì tại một tăng 
viện, sư nói với chư tăng về tắm lòng từ ái của thiền sư biến mình vì ích lợi 
của kẻ khác và cũng kê từ đấy sư không còn biệt cái gì tốt và cái gì không. . 


Trường hợp vừa kể gợi lại trường hợp của Qui Tông Đạo Thuyên khi sư 
quan sát về những khối đá. Có thầy tăng hỏi sư trong núi Cửu phong nơi sư 
đang cư ngụ có Phật pháp hay không, sư đáp: “Có”. Thầy tăng lại hỏi nữa và 
sư đáp như thế này: “Đá lớn thì lớn, đá nhỏ thì nhỏ". 


12. Có những trường hợp thiền sư sai người hỏi làm một công việc. Phương 
pháp này không được thực hiện nhiều so với các trường hợp khác. Tôi chỉ 
nêu lên ở đây một hoặc hai thí dụ. Long Nha Cư Tuần khi mới bái kiến Thúy 
Vi, hỏi: “Ý chỉ của Tổ sư từ Tây đến là gì?”. Thúy Vi bảo: “Nhờ mang 
Thiền Bản lại đây”. Khi Thiền bản được trao đến tay Thúy Vi, ngài cầm lây 
và đánh Long Nha. 


Về sau, Long Nha đến Lâm Tế và hỏi ngài cũng câu hỏi đó. Lâm Tế Thiền 
sư cũng làm cái việc như trên, tợ hồ họ đã thông đồng nhau từ trước. Lâm Tế 
bảo: “Nhờ mang hộ cái bồ đoàn lại đây”. Khi Long Nha tuân hành, Lâm Tế 
lấy bồ đoàn đánh cho, y như Thúy Vi đánh bằng thiền bản. Tuy nhiên, trong 
cả hai trường hợp, Long Nha không khứng nhận cư xử ấy là chính xác nên 
mới nói: “Đối với việc đánh đập, các ngài cứ đánh bằng thích, nhưng đối với 
ý nghĩa Đông du của Tổ, chăng có chút gì trong đó cả”.[13] 


Trường hợp sau đây có thể không được xếp loại một cách chính xác trực 
thuộc nhóm này. trong đó có cái khiến chúng ta nhớ lại những trường hợp 
nơi nhóm I1. Khi Lặc đàm Pháp Hội hỏi Má Tổ về Đông du, Tổ bảo: “Nói 
nho nhỏ, lại gần đây”. Sư bước lại gần, Mã Tổ đấm cho một cái và bảo: “Sáu 
tai không hòa hiệp hôm nay, ông đợi mai đến”. 


Ngày hôm sau Pháp Hội bước vào Pháp đường, đến gần Tổ và yêu cầu Tổ 
dạy cho vân đê đã nêu. 


Mã Tô bảo: “Đợi đên khi ta lên giảng đường rôi sẽ chứng minh cho ông”. 


Lời này đã làm cho Pháp Hội tỏ ngộ, sư liền nói: “Đa tạ đại chúng chứng 
minh”. 


Nói xong, sư đi quanh Pháp đường một vòng rồi từ giã. 


Một thầy tăng hỏi Mục Châu Tung về cuộc Đông du của Tổ, và sư đáp: “Cái 
ông thây này sao không lại gân đây?” 


Thầy tăng bước lại gần, sư ngạc nhiên: 
““Fa gọi đông gia, chứ tây gia thì can dự gì?” 


13. Trường hợp trong đó những trả lời được nêu lên mà không giải quyết 
minh bạch điểm được đề khởi nơi câu hỏi. Đại khái, đây là trường hợp đa số 
các câu trả lời của các thiền sư, và trong phương diện này, gọi là trả lời kỳ 
thực chăng trả lời gì cả, nêu xét về ý nghĩa luận lý của chữ này. Chỉ là những 
mô tả thi vị những sự vật chung quanh, hay những khuyên bảo thực hiện một 
hành vi nào đó, chúng không hoàn toàn thỏa mãn nhưng ai đã được giáo dục 
để tìm tòi những giải thích bằng khái niệm đối với mọi điều mà họ _Đặp ĐỠ. 
Những trường hợp này được kế ở đây như thế cũng mang cá tính tổng quát 
của mọi khẩu quyết Thiền. Lý do tại sao chúng được tập họp ở đây thành 
một loại riêng biệt chính là vì nếu đặt chúng vào bất cứ trường hợp nào đã 
được đề cập trên đây đều không đúng lý. Độc giả sẽ hiểu điều này bằng 
những thí dụ hiện thực. 


Một thầy tăng lại gần Chuan Kuei (2), cố nhiên hỏi về ý Tổ, và sư trả lời: 
“Nhà Đông sáng, nhà Tây tôi” 


Không thê lĩnh hội, thầy tăng xin soi sáng thêm nữa, sư thêm: “Gặp ngựa thì 
cỡi, gặp lừa thì bắt nó xoay cối đá. 


Câu trả lời của Thiên Đông Hoài Thanh là: “Đừng đê cát vào mặt”. Khi 
được hỏi làm sao đê hiệu câu này, sư đáp: “Đừng đê nước vào tai” 


Đối đáp của Tao Yuan Hsilang (2) thật là đữ dăn: “Nếu có ý chỉ trong đó, cứ 
cắt đâu tôi đi”. Khi được hỏi tại sao, sư lý luận: “Dê thường ông không biệt 
răng: Hiên mình cho chánh pháp?” 


Vân Cái Trí Ngung đề cập đến bia đá cô khiến người ta hy vọng ra sư có ý gì 
về cuộc Đông du của Tổ: “Tấm bia trong chùa cũ khó đọc”. Điều đó há 
không nói răng khó mà giải thích rõ ràng dễ hiểu sự vụ này cho một tâm trí 
tầm thường? Cho nên, khi được yêu cầu bình luận thêm, sư nói thêm rằng: 
“Người đọc thảy đều nhăn mày”. 


Như tôi đã nói, Hán tự là ngôn ngữ đích thực của Phật giáo Thiền Tông. Vì 
những quan hệ văn pháp của nó rất co giản, phần lớn thường phó thác hết 
cho tưởng tượng và phán đoán của độc giả, và chính vì lý do này mà một lỗi 
diễn tả có vẻ dửng dưng từ cửa miệng của thiền sư có thê gia trọng ý nghĩa. 
Thí dụ, khi Chêng Hsin Tsung (?) trả lời “Khách bộ hành nghĩ vê cuộc hành 
trình của mình” phải chăng sư đang nghĩ về cuộc hành trình sang Tàu của 
Tổ? Hay sư muốn so sánh nỗ lực của thây tăng có hiểu Thiền với những khó 
khăn của khách bộ hành? Hay sư muôn răng người hỏi, có lễ với phục sức 
du hành, hãy nghĩ về những hành vi của chính mình? 


Sách không giải rõ vê tât cả những điêu thê này, ngoại trừ lời nói suông của 
SƯ. 


Khi sư được yêu câu nói thêm đê làm sáng tỏ ý nghĩa, sư chỉ nói: “Buộc chặt 
đôi hài lại”. Chỉ có thê thôi. 


Đây là một thí dụ khác. Thiệu Minh Sách (2) Chao Ming Tsê nói: “Một cơn 
gió hiu mát nổi lên giữa trời xanh”. Phải chăng câu nói ấy chỉ cho tâm trí 
chủ quan của Đạt Ma trong đó mọi động lực ngã chấp tuyệt diệt như tan vào 
cái bao la của bầu trời? Hay nó chỉ cho ngọn gió trỗi dậy mà người ta không 
biết tí gì về nơi đi và chỗ đến của nó. Sư lại nói thêm, mà câu hỏi cũng 
chăng sáng thêm: “Trăng tròn soi trên dòng Dương tử giang”. 


Phải chăng câu đó muốn nói răng dù trăng không có ý soi bóng của mình 
trong nước, nhưng nó cứ soi bóng chính vì có nước; nước lồng bóng trăng và 
sẽ mãi mãi lòng bóng hễ nơi nào có trăng, có nước, ngay cả đến một vũng 
nước bùn bên đường? Đạt Ma sang Tàu như bóng trăng trong dòng Dương 
tử giang? Tâm niệm Đông du trỗi dậy nơi ngài khác nào mặt trăng ra khỏi 


những đám mây mù, và rồi, ngài đến đây, giảng pháp và tịch diệt cũng như 
mặt trăng tỏa ảnh sáng trên những làn sóng của Dương tử giang. 


Hắc Thủy Thừa Cảnh với ý nghĩ được trích dẫn dưới đây cho thấy cái vẻ lớn 
lao và hăng nông hơn với trường hợp vừa kê, nó vừa trong sáng vừa xa xôi 
hơn ở đây. Với Hãc Thủy, ý nghĩa Đông du của Đạt Ma là như thê này: 


F§ Z4 1H 5 BỊ 2 # 

Khuếch nhiên thản đãng châu sa giới 
l3 E5 Mí 3M 0E H fE Bi 

Trọc vụ tiệm dụng Phật nhật huy 
Rồng rinh vô hạn trùm trời đất 

Ấn hiện sương mù nắng Phật lên. 


Khi hỏi thêm về công dụng của nắng Phật, sư bảo: “Đất lớn che không hết, 
mặt trời ây lô lộ khăp mọi thời”. 


14. Bây giờ chúng ta đi đến nhóm cuối cùng. Tuy nhiên, đây chưa hắn : 
cuối cùng nếu chúng ta xét kỹ tất cả những trả lời được đề ra cho câu hỏi “ 
chỉ Đông du của Đạt Ma là gì?” Bởi vì người ta còn có thê thấy một số 
trường hợp nữa trong văn học Thiên, rất khó xếp vào mười bốn nhóm mà tôi 
đã liệt kê. Nhưng tôi tin rằng những nhóm trên đây phân lớn đã tương tận tất 
cả mọi sắc thái để đưa ra cho độc giả một ý niệm tổng quát. về tỉnh thể của 
các khẩu quyết của Thiên, ít nhất cũng liên quan đến một thê tài riêng biệt. 
Vì vậy, chúng ta có thể coi đây là nhóm trả lời cuối cùng được đề ra cho 
cuộc Đông du của Tổ. 


Đây sẽ bao gồm những trường hợp trong đó các giải đáp của thiền sư ít 
nhiều nhắm ngay vào nhân cách của chính Tổ sư. Từ trước, các giải đáp 
không liên hệ gì với sắc điện chính yếu của câu hỏi, nhưng bây giờ chúng 
bắt đầu nhắm vào Tổ và những đoan quyết trỏ vào các hành vi của ngài. 


Dù vậy, các giải đáp vẫn không đụng tới tâm điểm của câu hỏi: nghĩa là ý 
nghĩa Đông du không được cắt nghĩa đê làm thỏa mãn tâm trí bình thường 


của chúng ta. Trong phương diện này, nhưng trường hợp kê ra đây cũng xa 
vời tiêu điêm như những trường hợp đã được nêu lên ở trên. 


Câu trả lời của Hương Lâm Trừng Viễn là: “Ngài ngồi lâu thành ra mệt”. 
Phải chăng vì ngồi suốt chín năm nên Đạt Ma hoàn toàn mệt mỏi? Hay đây 
chính là một đoan quyết đại khái nói về VIệC ngồi thiền, kế cả trường hợp 
của chính thiền sư? Hay nó là một cung cách tạ tội vì đã để ngồi quá lâu? 
Người ta có thể thấy thật khó mà quả quyết điều nào. Đây là chỗ khó hiểu 
của thiền sư đối với lề lối tư duy thông thường. Chỉ bằng danh từ, không đủ 
chuyền đạt ý nghĩa, nhưng vì là những sinh vật có lý trí, chúng ta không thê 
lãng tránh không phát biểu. Và những phát biểu này mơ hồ, hay sáng sủa, 
tùy theo sở kiến của riêng chúng ta. Nhưng trong trường hợp Chang Pei 
Shan, sư đề cập thật là rõ ràng, sư nói: “Ngài từ Tây Trúc đến và biến mất 
trong lãnh thổ nhà Đường”. Trường hợp kế tiếp nhắm vào tô thứ hai, không 
nói đến sơ tô. Fu-chusing Wei nói: “Đứng trong tuyết không phải là khó, khi 
chặt tay thì trúng đích”. 


Hiển nhiên, trong cái nhìn của sư, sự tự hủy của Nhị Tổ là ý nghĩa ly hương 
của Đạt Ma. Hoặc giả, phải chăng sư muốn nói rằng ý nghĩa trong câu hỏi 
chỉ được nhận ra sau một cuộc đào luyện tâm linh liệt? Nếu thế, đây không 
hăn là một trả lời cho câu hỏi, nhưng, người ta có thể nhận xét đây chỉ là tỏ 
bày lề lối giải quyết trọn vẹn của nó. 


Cầu trả lời của Nguyệt Hoa là: “Lương Vũ đề không biết ngài”. Được yêu 
cầu soi sáng thêm, sư bảo: “Ngài mang một chiếc đép về quê”. Đấy chỉ là 
tường thuật về cuộc đời của Bồ Đề Đạt Ma, Hoàng Sơn Lâm (2 Huang Shan 
Lin) cũng đề cập đến giai thoại ấy y như vậy, khi sư nói: “Chắng ra gì hết 
nơi cung điện nhà Lương và ngài ngồi tư duy trầm ngâm nơi vương quốc 
nhà Ngụy”. 


Shuang Chian Ku cũng chung đường lối với hai thiền sư trên, sự nhận định 
như sau: “Ngài chưa từng xuât hiện nơi cung điện nhà Lương. Sau khi ở 
Ngụy, ngài xách một chiệc dép trở về Tây Trúc”. 


Cánh Phúc Nhật Dư cũng trả lời y như những thiền sư này: “Trải qua chín 
năm day mặt vào vách mà không ai nhận biết ngài, nhưng khi ngài xách dép 
trở vê Tây Trúc thì đâu đâu cũng nghe biết”. Đề làm sáng tỏ thêm cho người 
hỏi, sư nói tiếp: “Nếu có ai muôn biết về việc xảy ra trong niên đại Phố 
thông xa xưa, cần phải biết qua về dãy Thông Lĩnh”. 


Thông Lĩnh là một dãy núi phân chia Trung Hoa với vùng Trung Á mà 
truyền thuyết nói Bồ Đề Đạt Ma, SƠ tổ của Phật giáo Thiền tông Trung Hoa, 
đã đi ngang qua trên đường trở về Ấn Độ của ngài. Rồi thì, ngài đi chân 
không, tay xách một chiếc dép. Còn chiếc kia; khi tin ngài trở về qua dãy 
Thông Lĩnh được loan truyền rộng rãi giữa các môn đệ ngài tại Trung Hoa, 
người ta quật mồ lên, thấy nó vẫn còn đó. 


Bây giờ chúng ta có thê thấy rõ, tất cả những nhận định vừa kế quả tình 
không can dự gì đến câu hỏi ở đây, cái câu hỏi muốn biết ý nghĩa hay lý do 
về cuộc Đông du của Tổ sư; nói thế có nghĩa là chân lý của Phật giáo Thiền 
tông biệt lập với giáo nghĩa triết lý của các tông phái Phật giáo khác Trong 
khi những phát biểu đề cập đến cuộc đời của TỔ sư, rõ ràng các thiền sư 
không cố ý bộc lộ ý nghĩa của Thiền theo một lề lối dễ hiểu hơn. 


Sau khi liệt kê tất cả những sắc thái về các giải đáp của Thiền được nêu lên 
cho một câu hỏi độc nhất, ít nữa có một kết luận mà chúng ta có thể rút ra từ 
đó coi như là một kết luận chính đáng nhất. Kết luận đó là: chân lý của Phật 
giáo. Thiền tông như được biểu tượng trong cuộc Đông du của Tổ có thể 
khám phá băng những phương tiện diễn đạt rất khả dĩ trong khả năng của 
loài người, nhưng đồng thời không thể trao truyền cho kẻ khác một khi tâm 
hồn của họ chưa được chuẩn bị sẵn sàng. 


Chân lý có thê được diễn tả bằng lời, và cũng có thể giải thích bằng việc, dù 
không thể nói rằng nó được diễn tả như thế, được giải thích như thế hay 
được khám phá như thế. Bởi vì, cái mà thiền sư nhắm đến khi đưa ra những 
mệnh đề rắc rối, những thành ngữ vô nghĩa hay thực hiện những vận động 
kỳ bí chỉ là để cho môn đệ của mình tự cảm nhận lẫy cái chân lý phải vươn 
tới năm ở đâu. Đấy cũng là những dấu hiệu chỉ dẫn và thực tình không can 
gì đến sự giải thích, định nghĩa hay bất cứ những hạn từ nào như được dùng 
trong lối nói mệnh danh là khoa học của chúng ta. Nếu chúng ta tìm kiếm lối 
nói này trong các giải đáp của Thiền , chúng ta sẽ mắt hết tất cả dấu vết. Và 
chính bởi lý do này hết thảy những mâu thuần và vô lý mà chúng ta đã từng 
thấy đều nhằm cung ứng cho chủ đích của thiền sư. Khi hiểu ra rằng chúng 
là những dấu hiệu chỉ dẫn trỏ vào một chân lý độc nhất, bắt buộc chúng ta 
phải nhìn ở chỗ chung đụng của tất cả những cánh tay từ nhiều hướng khác 
nhau này, Thiền sư an tọa đối diện với chính mình và với thế giới. 


Đây cũng như vô số tia sáng, chiếu ra từ một nguồn sang độc nhất ở giữa. 
Những tia sáng này không thê đếm xuẻ, và chừng nào chúng ta còn đứng ở 
cuối ngọn của mỗi tia sáng, chúng ta không biết làm sao để điều hòa tia sáng 


này với tia sáng khác. Đây là một dãy núi cao ngất, kia là một giải nước tỏa 
xa đến tận chân trời, làm sao chúng ta có thể thấy ra núi non khi chỉ thấy 
chóp bọt hay chóp núi của tia sáng Chỉ xét riêng về tính chất bội lý của 
Thiên, luôn luôn nó vẫn vậy, không cách gì thấy nó sừng sững ra với lý tính. 
Sự mâu thuẫn sẽ mãi mãi cảnh tỉnh chúng ta trong đêm tối. 


Điều cần thiết là noi theo một tia sáng vô lý nào đó, mở mắt mà nhìn ngay 
VàO CỘI nguồn xuất phát của nó. Một khi cội nguồn của ánh sáng lọt vào tầm 
mắt, chúng ta biết cách rảo chơi vào một tia sáng khác, mà ở ngọn ngành của 
nó chúng. ta có thể thấy ra một trật tự khác của vạn hữu. Đa số chúng ta 
đứng ở ngoại biên nhưng cố nhìn vào toàn thê, thiền sư muốn chúng ta thay 
đổi vị trí này, kẻ nào ngồi ngay giữa lòng hòa điệu thiên thu kẻ ấy biết rõ 
chúng ta đang bị trói buộc vào đâu. Còn riêng chúng ta, vẫn bị mê mờ lạc lối 
nơi ngọn ngành xa xôi không biết đường đi nước bước nào mà lấn mò cả. 
Nếu không phải là tình cảnh thế đó, làm sao thiền sư có thể xoay sở lạ lùng 
đến nỗi tạo ra các tính chất bội lý hay bất nhất tiếp nối nhau mà vẫn an 
nhiên. 


Tuy nhiên, đấy là lề lối mà những tâm hồn mang nặng luận lý như chúng ta 
muốn soi tỏ những giải đáp của các thiền sư. Đối với các ngài, sự vụ có thê 
xuất hiện dưới một ánh sáng khác. Ngài có thể bảo răng không có ngoại biên 
bên ngoài trung tâm, vì trung tâm là ngoại biên và ngoại biên là trung tâm. 
Tưởng rằng có hai sự vật riêng rẽ nhau và nói về cuộc du hành theo cuối 
ngọn tia sáng hướng về chính nguồn sáng, đấy là do phân biệt sai lầm 
(parikalpa). Cách ngôn Trung Hoa có câu: “Khi một con chó sủa bóng, một 
vạn con cho sủa theo thành ra thực”. Vì vậy, hãy coi chừng tiếng sủa đầu 
tiên, thiền sư khuyên như vậy. 


Khi La Hán Nhân được hỏi về ý nghĩa Đông du của Tổ, sư hỏi ngược lại: 
“Ong gọi thê nào là ý nghĩa?” 


“Nêu vậy không có ý nghĩa gì nơi cuộc Đông du này?” 
Thiên sư bảo: “Có chứ, nơi chót lưỡi của ông đây” 


Có thể tất cả do phân biệt chủ quan của chúng tôi, dựa trên một khái niệm 
sai lầm về thực tại, nhưng, thưa ngài, vị thiền sư khả ái của chúng tôi, làm 
sao chúng tôi đã có thể chấp nhận ngài như thế? Phân biệt phải khởi lên từ 
đầu đó. Hắn nhiên, hạt bụi vàng, dù quý giá đây, nhưng khi vướng vào mắt 
nó cũng xốn mắt. Vậy, việc cần làm là giữ mắt cho trong sáng, và dùng hạt 
bụi vàng theo chỗ đáng dùng của nó. 


Sau khi duyệt lại tất cả những mệnh đề, những khai thị hay những diễn tả do 
các thiền sư đưa ra nếu có ai đến kiếm tôi và đặt câu hỏi: “Cuối cùng, ý 
nghĩa từ Tây Trúc sang của Bồ Đề Đạt Ma là gì?” Tôi phải nói gì với y2 
Nhưng vì tôi không phải là một bảo thủ trong Thiền tỏng, tôi chắng biết trả 
lời thể nào theo lập trường siêu nghiệm luận của Thiền tông, trả lời của tôi 
sẽ là trả lời của một kẻ phàm tâm, vì tôi sẽ nói: “Lẽ đương nhiên!” Từ đâu 


mà có cái “Lẽ đương nhiên” này? Không ai biệt thê nào, ở đâu và tại sao, 


bởi lễ nó như thê là như thê. “Cái đó không ở đâu cả” không từ đâu đên và 
“không đi vê đâu”. 
Chín năm trời, ngôi đây, nào ai biệt 


Một chiếc dép, về quê, không đón đưa[{ 14] 


[1] Cửu Lý sơn thượng vọng thuyền chu ỞL E Lh _È # #8 7ï. Sư làm “thơ 
một câu” (D.G ) 


[2] Thiên niên cổ mộ xà. 

X#umsứư 

Kim nhật đầu sinh giác 

2H1Ằ#Z 

[3] Gia phong, được hiểu như là đường lối phương pháp riêng biệt 


[4] Lương phong khước thối thiềm tiền thử 3ã R4 âil 3E #3 šf 


[5] Sương tuyết phong lạc diệp 8 5 E4 3# ® ., xem tiếp chú thích dưới. 
(D.G) 


[6] Phùng xuân hựu khước sinh ‡Š 3# X ÄÏl # Hai câu trả lời ghép thành 
một bài “Song tuyệt” và hình như là: “gió cây trút lá trăng ngàn ngậm 
gương”. (D.G ) 


[7] Xuân lai hoa tự phát 3# Zš †È H šš 


[8] Mẫu đơn tu thị tam xuân chiết #t J# # & = # i7 Huỳnh cúc hoàn tha 
cửu nhất khai  Äð 3 3L — Bñ 


[9] Thu chí diệp tiên điêu #4 # #š#? 

Nguyễn Du nói: “Xuân lan. thu cúc thanh hư sự!” (D.G.) 
[10] Mẫu đơn tu thị tam xuân chiết #‡ J} # # = # #fï 
[11] Huỳnh cúc hoàn tha cửu nhất khai 3 3Š fb 7u — Bä 


[12] “Không luận bằng câu, không nói bằng lời”. (D.G) 


[13] Tuyết Đậu bình bằng hai bài thơ: 
lễ Z† LHỊ 5 ñề #4 RR 

Long Nha sơn lý long vô nhãn 

ZE 2k ft 8 ? h BỊ 

Tử thủy hà tăng chấn cổ phong 

TẾ ŸWX šEm lH {` 86 H 

Thiền bản bồ đoàn bất năng dụng 

h § 2 f1 #8 l§ 24 

Chỉ ưng phân phó dữ Lô công 

l§ 2\ {j 7 7R fR 3X 


Lô công phó liễu diệc hà bằng 


2 f †R jŠ 4H đế lổ 

Tọa ỷ hưu tương tổ kế đăng 

l #j S S ññ  Â 

Kham đối mộ vân qui vị hiệp 

Xã LỊ #4 §K S RE 

Viễn sơn vô hạn bích tằng tằng 

Trong núi Răng Rồng, Rồng không mắt 

Nước khựng đâu từng trỗi gió hiu 

Thiền bản, bồ đoàn không đụng được 

Thôi thì cho quách ông Liu đìu 

Cho quách ông Liu chăng được gì 

Ngồi lưng không thắng, dẹp Thiền đi 

Coi giống mây chiều còn rải rác 

Non mờ lớp lớp biếc lê thê. 

(D.G) 

[14| Phần lớn nhưng dẫn chứng trong thiền luân này rút từ tác phẩm nhan đề 
Thiền lâm loai tự, 20 quyên tất cả soạn tập từ năm 1307. Sách này nay rất 
hiếm 


——-O0O--- 


Luận ba - HAI KHÓA BẢN THIÊN 


I.BÍCH NHAM TẠP # K # 


Bích nham tập hay Bích nham lục là một trong những tác phẩm có giá trị 
nhất của phái Thiền Lâm Tế, đặc biệt ở Nhật Bản. Sách gồm những bài bình 
tụng của Tuyết Đậu về một trăm “tắc”[1] hầu hết được tuyển từ Truyền đăng 
lục, và gồm những lời bình xướng của Viên Ngộ. Tuyết Đậu là một bậc thầy 
cỡ lớn của dòng Thiền Vân Môn và khai hóa khoảng đầu đời Tống (280- 
1052). Sư nôi danh nhờ tài năng văn học, và khi những bài bình tụng vê một 
trăm tắc này ra mắt công chúng tức thì được tán thưởng khắp nơi trong giới 
văn học đương thời. 


Trong khi Viên Ngộ (068-1135) cư ngụ tại Thục đô, để đáp ứng thỉnh cầu 
của đám đệ tử, sư lẫy tác phẩm của Tuyết Đậu làm khóa bản giảng Thiên. 
Về sau, sư đến Linh Tuyền Thiền viện Giáp Sơn, thuộc LỄ châu, suốt trong 
niên hiệu Chính Hòa (1111-1118), lại được thỉnh cầu giảng sách này. 


Những lời chú do đám đệ tử ghi lại được soạn thành một tác phầm hắn hoi. 
Mỗi một tắc bắt đầu bằng lời dẫn, kế đó là tắc với những lời bình chú theo lề 
lỗi riêng của Thiền, và sau hết những bài tụng của Tuyết Đậu cũng được 
trình bày theo cách đó. 


Bởi vì Viên Ngộ không để tâm kiểu chính và duyệt lại nhưng ghi chú của 
các môn đệ, nên những lời chú này đâu 


tiên lưu hành trong đám đồ đệ dưới hmh thức lỡ cỡ. E rằng mai sau sách khó 
tránh khỏi tình trạng lộn xộn, một trong sỐ đệ tử của Viên Ngộ là Quan Hữu 
Vô Đăng thấy phải có ấn bản thẩm quyên, có thế mới ngăn chận tất cả 
những sai chạy có thể có do các bản hỗn tạp. Rồi sách được ấn hành mùa 
xuân năm 1925, hai mươi năm sau giảng khóa thứ ba của Viên Ngộ. Nhưng, 
cả người in, quan Hữu Vô Đăng, lẫn người viết tựa, Phổ Chiếu, không cho 
biết bản văn có được tác giả thân hành đọc lại trước khi in hay không. 


Về sau, Đại Huệ, một đệ tử xuất sắc nhất và tài ba nhất của Viên Ngộ, đối 
Bích nham tập, vì thấy rằng sách không giúp gì cho việc thấu hiểu trung 
thực về Thiền. Thực tình sư đã làm gì thì không rõ lắm, nhưng hình như 
sách bị ngưng lưu hành. Gần một trăm năm sau (1302), Trương Minh Viễn, 
ở Ngụ Trung, tìm thấy một bản Bích nham tập còn nguyên vẹn ở Thục đô. 


Ông đối chiếu với những bản khác tìm được ở Nam Hoa, và kết quả là bản 
lưu hành mà chúng ta có ngày nay. 


Đạo Nguyên (Dògen), người sáng lập dòng Thiền Tào động ở Nhật, theo 
truyền thuyết đây là người đầu tiên mang Bích nham tập từ Trung Hoa về, 
vào năm thứ ba thời Kạroku (1127), khoảng 80 năm trước ân bản Thanh. 
Người ta không biết chắc bản Thanh được mang vào Nhật lúc nào, nhưng vì 
có sự trao đôi thực sự giữa các thiền sư Nhật và Hoa thời bấy giờ, nên đương 
nhiên sách nhập cảnh do một vài nhà sư Nhật sang Hoa học Phật. Đầu thế kỷ 
XV chúng ta đã có một ân bản Nhật của Bích nham tập. 


Kết cấu của sách đại lược như sau: 
(1) Mỗi tắc mở đầu bằng lời dẫn của Viên Ngộ: Thùy thị # ZR 
(2) Kế đó nêu lên tắc, xen kẽ những câu bình chú: Cử #8 


(3) Rồi đến phần bình xướng về tắc; 


(4) Tiếp theo là bình tụng của Tuyết Đậu, cũng có xen kế những nhận định 
của Viên Ngộ 

(5) Sau hết, chúng ta có nhưng bình giải về bài tụng. 

Dưới đây là đoạn dịch của Tắc 55, cố trung thành sao cho kết cấu của 
nguyên bản có thê dê đọc; chính nguyên bản thì rât là khó hiệu đôi với 


những ai không quen với văn học Thiền. Độc giả sẽ nhận ra điều này khi 
theo dõi đoạn dịch, dù không dịch sát. 


——-O0O--- 


TÁC LV - ĐẠO NGÔ|I2] VÀ TIỆM NGUYÊN ĐIÊU TANG 


a) Lời dẫn: 


[Đối với thiền sư đã triệt ngộ]. Toàn Chân được giấu kín trong lòng, mà lại 
đương trường ấn chứng: lội ngang dòng nhưng vẫn xoay chuyền vật và nhìn 
thắng vào bản tính như như của vạn hữu. Như ở giữa đá xẹt, chớp nhoáng, 
ngài chặt đứt ngay những điều lếu láo. Cưỡi đầu cọp mà lại nắm lấy đuôi 


cọp Sừng sững như vách cao nghìn trượng. Hãy thử xem ngài khai thị đạo lý 
cho kẻ khác băng đường lôi nào đây. Đây thử xem. 


b) Trình bày tắc: 
Đạo Ngô và Tiệm Nguyên đến một nhà nọ điều tang. 
Tiệm Nguyên vỗ vào hòm, nói: . 


- Sống ư? Chết ư? (Nói gì thế? Tốt lắm, chăng tỉnh táo. Gã này còn lờ mờ 
giữa hai đăng)[3 ] 


Đạo Ngô bảo: 


- Sống ư? Ta không nói. Chết ư? Ta không nói. (Rồng gầm thì sương mù 
dậy. Cọp gừ thì gió trôi lên. Nón đội vừa đầu Lòng bà nội thiệt tha thay!) 


Tiệm Nguyên: 
Tại sao không nói ? (Trật lất rồi! Quả nhiên, hỏng bét!) 
Đạo Ngô: 


- Không nói là không nói. (Nước dơ đô lên đâu. Mũi tên trước còn nhẹ. Mũi 
tên sau mới sâu). 


Cả hai trên đường về. (Rất tỉnh táo nhé!) 

Tiệm Nguyên nói: 

Bắm hòa thượng, nói cho con nghe đi? Nếu hòa thượng không nói, con quật 
ngã hòa thượng liên. (Có thê chứ! It gặp được kẻ khôn ngoan. Đa sô là bọn 
ngu ngơ. Bọn này vào Địa ngục lẹ như mũi tên). 

Đạo Ngô: 

- Quật thì cứ việc quật, còn nói thì không nói đa! ( Việc hệ trọng phải lặp lại. 
BỊ cuớp mà không hay. Cái lão này bêt bùn cùng mình. Sơ tâm vân không 


sửO). 


Tiệm Nguyên bèn đánh cho. (Hay lắm, đánh đi! Nhưng, hãy nói, đánh mà 
làm gì? Té ra có kẻ bị ăn đòn vô cớ). 


Về sau, khi Đạo Ngô đã tịch. Tiệm Nguyên đến với Thạch Sạch và đem 
chuyện trước kia kê lại. (Biêt mà cô phạm. Chăng biệt phải hay không phải. 
Nêu phải thì thiệt là quá kỳ) 

Thạch Sương: 


- Sống ư? Ta không nói. Chết ư? Ta không nói. (Mới mé quá chừng. Thứ 
cơm nước hăng bửa này mà lại có kẻ dùng). 


Tiệm Nguyên: 


- Tại sao không nói ? (Lời tuy một, mà ý lại hai. Thử hỏi, giống hay khác 
câu hỏi trước kia?) 


Thạch Sương: 


- Không nói là không nói. (Trời đất! Sóng Tào khê cũng như vậy. Biết bao 
kẻ phàm ngu bị chêt đuôi trên cạn). 


Do lời này mà Tiệm Nguyên tỉnh ngộ. (Cái gã mù! Đừng mà mắt sơn tăng 
này nha!) 


Một hôm, Tiệm Nguyên vác xéng vào Pháp đường, đi qua đi lại. (Đó là gã 
sông lại trong cái chết. Tôt! Nhờ tiên sư mớm hơi cho. Đừng hỏi ai hệt. Hãy 
xem gã bến lẽn). 

Thạch Sương hỏi: 

Làm gì vậy? (Nhắm mắt bước càn theo chân người). 

Tiệm Nguyên: 


- Tìm linh côt tiên sư. (Trê rôi, treo gói thuôc sau xe tang. Hôi hận ban đâu 
không cân thận. Nhà người báo sao?) 


Thạch Sương: 


- Sóng sông nhấp nhô, sóng biển ồ ạt. Tìm linh cốt nào của tiên sư? (Cái 
này, nên đê cho ông thây khác mới được. Thành bẻ thành bọn mà làm gì?) 
Đây là lời của Tuyết Đậu: Trời ơi! Trời ơi! (Trẻ rồi. Giặc đã bỏ chạy rồi mới 
giương cung. Thiệt đáng chôn chung một chô). 


Tiệm Nguyên nói: 


- Chính là lúc ra sức. (Nói thử xem, rồi ra sao? Tiên sư đã từng nói với nhà 
ngươi những gì? Thủy chung, gã này không làm sao dứt mình ra khỏ!). 


Đây là lời của Thái Nguyên Phù: Linh cốt của tiên sư còn đó. (Đại chúng có 
thây không? Y như làn chớp. Đây là đôi dép rách. Vân cứ lâm). 


c) Bình xướng . 


Đạo Ngô và Tiệm Nguyên một hôm đến một nhân nọ điếu tang. Tiệm 
Nguyên vỗ vào hòm vào nói: “Sống ư? Chết ư? Và Đạo Ngô bảo: “Sống ư? 
Ta không nói. Chết ư? Ta không nói. Nếu bước thắng ngay vào nhưng câu 
này thì sẽ tìm ra manh mối. Chính đây chứ không đâu khác là chìa khóa mở 
ra ngục tù của sinh tử. Nếu chưa được như vậy, hãy cứ tìm cách thoát ra bắt 
cứ lúc nào. Hãy xem cổ nhân hăng hái biết bao! Dù đi đứng, hay nằm ngồi, 
luôn luôn các ngài chuyên tâm vào đây. Ngay khi vừa đến tang gia, Tiệm 
Nguyên không chút chần chờ, vỗ vào hòm mà hỏi Đạo Ngô: “Sống ư? Chết 
ư?” Đạo Ngô lập tức trả lời: “Sống ư? Ta không nói. Chết ư? Ta không nói”. 
Tức thì Tiệm Nguyên trợt ngay trên ngôn ngữ văn tự nên mới hỏi thêm: “Tại 
sao không nói?” Đạo Ngô trả lời rằng: “Không nói là không nói”. Tắm lòng 
của ngài tha thiết là bao! Nhằm lẫn này nối theo nhằm lẫn khác. 


Tiệm Nguyên chưa tỉnh táo. Trên đường trở về, lại hỏi nữa: “Bấm hòa 
thượng, nói cho con nghe đi! Nếu hòa thượng không nói, con quật ngã hòa 
thượng liền”. Gã này chăng biết lành dữ gì hết. Cơ sự này chính là lòng tốt 
không được đền bù. Nhưng Đạo Ngô, vẫn đầy lòng tha thiết như bà nội, đáp 
rằng: “Quật thì cứ quật, còn nói thì không nói”. 


Rỗi thì Tiệm Nguyên đánh. Dù có việc chẳng may như vậy, Tiệm Nguyên 
cũng đã chiếm được một nước. Từ tâm đề, Đạo Ngô làm mọi điều để khai 
ngộ cho đệ tử của mình. Nhưng quả tình đệ tử không nắm ngay ý nghĩa vào 
lúc đó. Nhưng khi bị đệ tử đánh như vậy, Đạo Ngô bảo: “Tốt hơn, con hãy 
rời khỏi chùa trong một thời gian. Nếu thầy thủ tòa của chúng ta hay được 
việc này thì sẽ làm khó dễ cho con”. 


Tiệm Nguyên bèn lặng lẽ bỏ đi. Tắm lòng của Đạo Ngô tha thiết làm sao! 
VỀ sau, Tiệm Nguyên đến tại một ngôi chùa nhỏ, tình cờ nghe một tục gia đệ 
tử tụng Kinh Phổ môn, đến câu: “Ưng đĩ Tì khưu thân đắc độ giả, tức hiện 
Tì khưu thân nhĩ vị thuyết pháp”. Nghe thế, Tiệm Nguyên hốt nhiên đại ngộ 
và tự nhủ: “Quả ta đã lầm. Lúc ấy ta chăng hiểu tiên sư làm gì hết. Sự tình 


này thiệt chăng ở nơi lời Cô nhân có nói: "Dù cho kẻ trí phi thường cũng còn 
sây chân vì lời nói". Có kẻ mừng đem lý sự mà giãi bày thái độ của Đạo 
Ngô, bảo rằng khi ngài không chịu nói rõ sự vụ, mà kỳ thực ngài đã có nói, 
và răng thái độ như thế là một bước nhảy lùi khiến cho người ta không biết 
đâu mà mò. Nếu lời giải này đúng, ta sẽ bảo rằng: làm sao chúng ta có thê 
luôn luôn thưởng thức được sự thanh bình của tâm trí ? Chỉ khi nào chúng 
ta đặt chân lên đất thật, mới biết đạo lý không mảy may cách biệt. 


Hãy xem này, khi bảy vị hiền nữ dạo chơi trong Rừng Thây Chết, một nàng 
chỉ một xác chết và hỏi: "Xác chết nằm đây, còn người thì đâu?" Nàng lớn 
nhất bảo: "Cái gì ? Cái gì?". Rồi thì cả bọn thảy đều chứng được vô sinh 
pháp nhẫn (anutpattikadharmaksanti) ; chứng ngộ sự thật răng vạn hữu 
nguyên lai không sinh. Ngày nay, trong chúng ta, được bao nhiêu người đến 
chỗ đó? Có lẽ trong trăm nghìn chỉ được một. 


Về sau, Tiệm Nguyên đến với Thạch Sương và thỉnh cầu ngài soi sáng cho 
sự tình đã được kể trên đây. Nhưng Thạch Sương cũng lặp lại Đạo Ngô, nói: 
"Sống ư ? Ta không nói. Chết ư? Ta không nói". Khi Tiệm Nguyên hỏi: "Tại 
sao không nói?" Thạch Sương lặp lại: "Không nói là không nói". Nhờ thế 
tâm trí của Tiệm Nguyên bừng tỉnh. 


Một hôm, Tiệm Nguyên vác xẻng bước vào Pháp đường, đi qua đi lại. Bản ý 
là để giãi bảy sở kiến với thầy. Quả nhiên, Thạch Sương hỏi: "Làm gì vậy?” 
.Tiệm Nguyên nói: “Tìm linh cốt của tiên sư". Thạch Sương bèn muốn làm 
cho Tiệm Nguyên hồng chân nên nói: "Sóng sông nhấp nhô, sóng biển ạt. 
Linh cốt nào của tiên sư mà tìm ở đây?" 


Tiệm Nguyên đã bày tỏ là muốn tìm linh cốt của tiên sư sao Thạch Sương lại 
nói thế? Nếu các ngươi hiểu ra những ẩn tàng trong câu "Sống ư? Ta không 
nói. Chết ư? Ta không nói”, các người sẽ hiểu răng từ thủy chí chung Thạch 
Sương đã mở hết cõi lòng ra cho các ngươi xem tỏ. Nhưng ngay khi các 
ngươi bắt đầu lý sự, so đo và nghiền ngẫm, chăng bao giờ thấy được sự tình. 


Tiệm Nguyên đáp: "Chính là lúc ra sức". So với lúc chưa thâm nhập, thái độ 
của Tiệm Nguyên khác lạ biết bao. Xương sọ của Đạo Ngô sáng trưng như 
vàng ròng, khi gõ vào nó ngân lên như chuông đồng. Tuyết Đậu nhận xét: 
“Trời ơi! Trời ơi!” Nhận xét này có hai ý; còn câu nói của Thái Nguyên: 
“:Linh cốt của tiên sư còn đó” tự nhiên trúng đích và thỏa đáng. 


Tóm thâu toàn thê cớ sự lại và phóng ra trước mặt các ngươi, bây giờ hãy 
nói cho ta hay điêm ách yêu của câu chuyện này năm ở đâu? Và các ngươi 


phải ra sức tại điểm nào? Các ngươi há không biết rằng “Một chỗ qua lọt thì 
một vạn chô cũng nhât thời qua lọt?”.Nêu các ngươi qua lọt chô Đạo Ngô 
nói “Không nói là không nói” các ngươi có thê khớp mỏ cả thiên hạ. Nêu 
không qua lọt, hãy rút lui vào tịnh thât vô tận lực đê tỏ ngộ đạo lý của Thiên. 
Đừng đê cho ngày giờ luông những trôi qua. 

d) Bình túng của Tuyết Đậu 

Thổ mã hữu giác 

Ngưu dương vô giác 

Tuyệt hào tuyệt ly 

Như sơn như nhạc 

Huỳnh kim linh cốt kim do tại 

Bạch lãng thao thiên hà xứ trước 

Vô xức trước 

Chích lý Tây quy tằng thất ước 

Thỏ, ngựa có sừng (cắt đứt ra. Thiệt là lạ lùng. Thiệt là mới mẻ 


Trâu, đê không sừng (cắt ra. Thành hình thù gì! Mà mắt ai thì được, ta thì 
đừng hòng). 


Không chút mảy may (Thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Các ngươi 
mò ớ đâu? 
Bằng núi, bằng non (ở chỗ nào? Đất bằng sóng dậy. Hãy vuốt mạnh cái mũi 


của ngươi ổ]). 


Linh cốt vàng ròng nay còn đây (Cắt lưỡi, chẹn họng. Đề sang một bên. Chỉ 
e không ai hiệu y). 


Sóng biển ô ạt, thôi hết đường. (Bỏ qua một chút. Chân bước trật rồi. Mắt, 
tai đê không vô). 


Thôi hết đường. (Quả nhiên lại chuyện đó. Quả nhiên chìm lim trong hố 
sâu). 


Lê dép về Tây bặt.dấu luôn. (Cha ông làm không xong, để lụy đến con cháu. 
Khi đánh, phải nói: Tại sao lại ở đây?) 

e) Bình giải bài tụng 

Đây là bài bình tụng của Tuyết Đậu, cho thấy ngài thấu suốt tắc này ra sao. 
Vôn là dòng dôi Vân Môn, phàm trong một câu, ngài đặt búa rìu cả ba câu. 
Nhăm vào chỗ khó nói mà nói toạc ra. Nhăm vào chô khó khơi mở mà khơi 
mở ra. Bài tụng đi ngay vào chô khân yêu. Tụng răng: 

Thỏ ngựa có sừng 

Dê trâu không sừng 

Thử hỏi, thỏ và ngựa làm sao có sừng, mà trâu và đê lại không sừng? Nếu 
các ngươi thâu triệt công án nêu trên, mới biệt Tuyêt Đậu vì sự ích lợi của kẻ 
khác ở chô nào. Có kẻ nhâm lân mà cho răng, không nói tức là nói, không 
lời tức là lời. Như thỏ và ngựa vôn không sừng mà nói có sừng, trâu dê có 
sừng lại bảo không sừng. 

Hiểu cớ sự như thế, chăng ăn nhập gì đến đây. Há không biết rằng, cổ nhân 
thiên biến vạn hóa, hiện ra thần thông như vậy, cốt là vì các ngươi để các 


ngươi phá tan hang tối của ma quái. Nếu các ngươi qua được đây, chăng có 
gì đáng giá cả. 


Thó, ngựa có sừng 

Trâu, dê không sừng 

Không chút mảy may 
(Nhưng) Bằng núi bằng non 


Bôn câu này như một ma ni bửu châu mà Tuyêt Đậu ném hết ra trước mặt 
các ngươi Những câu chót cứ theo khoản mà kêt án: 


Linh cốt, vàng ròng nay còn đây 


Sóng biên ò ạt, thôi hết đường. 


Chỗ này nói tới những lời của Thạch Sương và Thái Nguyên Phù. Nhưng tại 
sao lại nói: 


Thôi hết đường 
Lê đép về Tây bặt dấu luôn. 
Như con linh quy xóa dấu đi. Và đây là chỗ Tuyết Đậu xoay mình vì kẻ 
khác. Cô nhân nói: “Hãy xét câu sông, đừng xét câu chêt”. Nêu dâu vêt đã 
mât, tại sao cả một bọn người tranh nhau giành lây? 

-—-o00--- 


II.VÔ MÔN QUAN 4 Ƒ3 


Vô môn quan là một khóa bản khác của Phật giáo Thiền tông; những bài 
giảng thường diễn ra tại các tăng viện đêu căn cứ trên đó. Đây là một tác 
phầm đơn giản hơn tác phầm Bích nham lục; vì nó chỉ gôm có bôn mươi 
tám "tắc" và là tác phầm của một người. Sự kêt cầu của nó cũng giản dị, 
gôm một tắc với nhưng bình xướng băng tản văn và vận văn, cả hai đêu 
ngăn. Tác giả là Huệ Khai (1183-1260), khai hóa vào cuôi đời Tông (960- 
1279). Tục truyền đăng lục chép sư là đệ tử của Vạn Thọ Sùng Quản. Khi sư 
thầu hiêu những lẽ ân mật của Thiên nhờ tham cứu chữ VO, sư tự giãi bày 
băng bài thơ sau đây: 

Thanh thiên bạch nhật nhất thanh lôi 

Đại địa quần sinh nhãn hoát khai 

Vạn tượng sum la tê khê thủ 

Tu di bột khiếu vũ tam đài 

Trời quang mây tạnh, sớm dậy vang lừng 

Mọi vật trên đất, mắt bỗng mở bừng 


Muôn hồng nghìn tía cúi đầu làm lê 


Núi Tu di cũng nhảy múa vui mừng. 


Huệ Khai đề tặng Vô môn quan cho Tống Lý Tông để cung chúc nhà vua 
vào dịp kỷ niệm bôn năm đăng vị của ông (1229). Trong bài tựa, sư vIÊt: 


"Tất cả những lời dạy của Phật lấy Tâm làm tông, lẫy 


không cửa làm cửa vào Đạo. Đã là không cửa, làm sao vào được? Há không 
nghe cô nhân nói: "Vào bằng cửa không phải là đồ quý, do duyên mà có rồi 
thủy chung cũng thành hoại”. Nói như thê tợ hồ không gió mà sóng dậy, da 
thịt tốt mà nồi ghẻ. Những ai tìm lý trong lời, chẳng khác vác gậy quơ trăng, 
cách giày gãi ngứa. Có gì liên quan đến sự thật đâu? 


“Mùa hạ, niên hiệu Thiệu Định thứ nhất (1228), tôi làm thủ chúng ở Long 
Tường, Đông gia, nhân được tăng chúng thỉnh giảng pháp, bèn đem công án 
của cô nhân làm viên gạch động cửa. Tùy theo căn cơ mà dắt dẫn người học. 


Sao lục những lời bình giải lại, rồi bỗng dưng thành tập. Không sắp đặt thứ 
tự của bôn mươi tám tắc ở đây; gọi chung là Vô môn quan. 

“Nếu là kẻ liều lĩnh không kể mất còn, một mình một dao bước thăng vào 
chỗ thù địch, dù Na Tra tám tay cũng không cản nôi. Ngay cả hai mươi tắm 
vị Tô ở Tây thiên, sáu vị ở Đông độ, chỉ nghe phong thanh cũng đủ câu xin 


tha mạng. Nếu chần chờ, chăng khác nào đứng cách cửa số mà canh chừng 
ky sĩ, chỉ trong chớp mắt y đã chạy mất rồi. 


Tụng rằng: 

Đường lớn không cửa 
Có nghìn lối vào 

Qua được cửa này 
Càn khôn lẻ bước. 


Đề thấy chỗ khác nhau giữa Vô môn quan và Bích nham tập, sau đây trích 
dịch Tặăc thứ nhât: 


-—-O0O--- 


TÁC I: CON CHÓ TRIỆU CHÂU 


Một thầy tăng đến hỏi Triệu Châu, “Con chó có Phật tánh không?”. Triệu 
Châu đáp “Vô” 


Vô môn bình: 


Học Thiền phải lọt cửa Tổ sư. Diệu Ngộ phải cùng tâm bặt nẻo. Cửa Tổ 
không lọt, nẻo tâm không bặt, chỉ là hỗn ma nương cây tựa cỏ. Vậy thử hỏi: 
Cửa Tổ là gì? Chỉ là một chữ Vô, vốn là quan ải của cửa Thiền. Nên sách 
này đề là Vô môn quan. 


Ai đã qua lọt được, chẳng những chính mắt thấy Triệu châu, mà còn thấy hết 
thảy Tô sư đời đời tiêp nôi Đạo Thiên. 


Tay trong tay cùng bước, mặt đối mặt song song; cùng một mắt thấy, cùng 
một ta1 nghe, há chăng khoái trá sao? 


Các ngươi có muôn qua lọt quan ải đó không? 


Nếu muốn, hãy đem toàn thân với ba trăm sáu mươi đốt xương, tám vạn bốn 
nghìn lỗ chân lông mà tham cứu chữ VÔ. Ngày đêm nghiền ngẫm trong 
lòng. Đừng coi đó là cái không vô, cũng đừng đọ với hữu vô. Phải như đang 
nuốt một cục sắt đỏ rực, muốn nhồ mà nhô không ra. Hãy quét sạch hết 
những sở tri sở kiến xấu xa trước kia đi. Dần dần thành thục, tự nhiên nhồi 
thành một khối. Như người cầm chiêm bao, thấy được mà nói không được, 
chỉ riêng mình biết. Đến lúc bùng vỡ, thật kinh thiên động địa. Chắng khác 
nào cướp được Thanh Long đao của Quan Vũ cầm tay, tùy thích mà múa. 
Gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ. Tự do tự tại trên đầu ghềnh sinh tử. Hiện 
du hí tam muội mà rong chơi trong lục đạo tử sinh. 


Nhưng thử hỏi, làm sao nghiền ngẫm chữ VÔ? Hãy dốc hết khí lực bình sinh 
vào công án, đừng đê gián đoạn, rôi đên lúc ngọn đèn Chánh pháp như bừng 
sáng lên. 

Tụng rằng: 

Con chó Phật tánh 


Nêu trọn chính lệnh 


Vừa dâm hữu vô 


Vùi thây mất mạng 


[1] Tắc: có thể hiểu như là một quy tắc; nhưng xét theo nội dung, người ta 
phải hiểu là công án. 

[2l Đạo Ngô, tên thiệt là Viên Trí, đệ tử của Dược Sơn Duy Nghiễm, tịch 
năm 835, đời Đường, thọ 67 tuổi. Nhân một hôm cùng Vân Nham đứng hầu 
Quy Nghiễm, Nghiễm hỏi Viên Trí: “Chỗ trí không dò tới nỗi thì đừng có 
nói: nói tức đầu mọc sừng. Ông nghĩ sao?”. Sư bèn bỏ ra, không nói. Vân 
Nham hỏi Dược Sơn: “Sao sư huynh Viên Trí không trả lời hòa thượng?” 
Dược Sơn nói: “Hôm nay ta đau lưng. Ông đi hỏi viên Trí. Y hiểu đấy”. Vân 
Nham đến kiếm sư huynh Viên Trí của mình hỏi: “Hồi nãy sao nh không 
trả lời hòa thượng?” Viên Trí nói: “Đi hỏi hòa thượng tốt hơn”. Đây là lỗi 
ám chỉ cần mật của Viên Trí. 

Thạch Sương là đệ tử của Đạo Ngô Viễn Trí. Một hôm sư hỏi Đạo Ngô: 
“Sau khi thầy trăm tuổi, thoảng có ai hỏi điều quá khó làm sao trả lời?”. 
Viên Trí không đáp mà gọi sa di. Sa di lên tiếng. Viên Trí bảo: “Con lấy 
nước chế thêm vảo tịnh bình”. Một đỗi, hỏi Thạch Sương vừa nói gì. Thạch 
Sương lặp lại câu hỏi. Viên Trí đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bỏ đi ra cố nhiên 
là cách bày tỏ Đạo Thiền ưng ý nhất của Đạo Ngô Viên Trí. 


Những ngôn ngữ và hành vi khác được ghi trong Truyền đăng lục XIV. 


[3] Những chữ nghiêng trong ngoặc là những binh chú của Tắc. (D.G.) 


-—-o0O--- 
Luận bón - TÍNH KHAM NHẪN TRONG ĐỜI SÓNG ĐẠO PHẬT 
Dẫn khởi 
Chúa ơi, đường của ngài, không phải của tôi 
Nó tối tăm biết bao! 
Hãy dẫn dắt tôi bằng cánh tay của ngài, 
Hãy chọn cho tôi lối bước 


Dù nó gập ghènh hay băng phắng, 


Mãi mãi vẫn là con đường tuyệt diệu. 
Dù cong hay thăng, nó đưa 

Thắng đến chỗ nghĩ ngơi của ngài, 
Hãy chọn tôi bằng cả những bạn hữu, 
Và bệnh tật hay sức khỏe của tôi. 
Hãy chọn tôi bằng cả những lo lắng 
Và sự sang giàu hay túng quần. 
Đừng chọn tôi bằng cân nhắc 
Những điều hoặc lớn hoặc nhỏ; 

Ngài hãy là hướng đạo và sức mạnh của tôi 
Và sự khôn ngoan và tất cả của tôi. 
(Ghi chú của dịch giả : 


Đáng lẽ phải dịch là “tính thụ động”, nhưng xét nội dung tác giả cố ý đề cập 
đến nỗ lực bằng tha lực. Như vậy không có tính cách tiêu cực như là thụ 
động theo nghĩa thường được hiểu. Chữ “kham nhẫn” vốn là dịch ý của 
PassIvily, có thể gợi cho chúng ta nỗ lực chủ động khi tự phó thác sự cứu rỗi 
cho một tha lực. Trong thiền luận này khi Passivily được dùng trong ý nghĩa 
tiêu cực, sẽ được dịch là “Tính thụ đông”. Ngược lại, là “Tính kham nhẫn”. 
Thỉnh thoảng, cả hai được dùng cùng lúc.) 


Cảm giác về tính kham nhẫn trong kinh nghiệm tôn giáo như bài thơ trên 
đây diễn tả một cách điển hình, cảm giác ây phố quát và tự nhiên, vì rằng ý 
thức tôn giáo, một đăng cốt ở chỗ nhận ra sự bất lực của một sinh vật hữu 
hạn, và đăng khác là sự che chở một thực thê vô hạn, dù người ta quan niệm 
ra sao về nó. Thể tánh hữu hạn của chúng ta có thể phản đối răng: “Sao 
người bỏ ta?” nhưng khi sự phản đối này nằm trong chúng ta thì không có 
kinh nghiệm tôn giáo; và chúng ta chưa được cứu rỗi trọn vẹn. Bởi vì sự cứu 
rỗi chỉ hiện đến lúc chúng ta có thê nói: “Lạy Cha, con gởi hồn con vào đôi 
tay Cha” hay “Lạy Chúa, dù ngài giết chết con, con vẫn tin Chúa”. 


Đấy là sự nhân nại hay vong ngã, vốn là một trạng thái thụ động, sẵn sàng để 
cho “ý người” ngự trị trên thế giới của những sinh vật hữu hạn. Đây là thái 
độ đặc trưng của một tâm hồn tôn giáo bày tỏ về sự sống và cuộn đời; và 
chúng ta biết rằng tất cả kinh nghiệm tôn giáo, trên phương diện tâm lý, 
quan hệ chặt chẽ với cảm giác về tính kham nhẫn. Chủ đích của Luận này là 
thử xem cảm giác ấy điều hành ra sao và nó biểu lộ bằng những hình thức 
nảo trong đời sống của đạo Phật, kể cả Thiền tông. 


-—-o0O--- 


I.GIÁO LÝ VÈ NGHIỆP 


Nhìn sơ qua, tính thụ động, hay tính kham nhẫn đường như không phù hợp 
với khuynh hướng chuộng trí năng của Phật giáo, nhất là của Thiền tông vôn 
thiên trọng tinh thần tự tin như được thấy trong các đoạn văn này: “Bồ tát 
đại sĩ (Bodhisattva-mahãsattva) hoàn toàn lánh mình vào nơi cô tịch. Phải 
phản quan tự kỷ, bằng vào tri giác nội tại của mình, đừng nương tựa vào ai 
khác”[1], hay chúng ta đọc thấy trong kinh Pháp Cú (Dhamma-pãda): 


Tự mình làm điều ác 

Tự mình sanh nhiễm ô 

Tự mình không làm ác 

Tự mình thanh tịnh mình 

Thanh tịnh, không thanh tịnh 

Đều do tự chính mình 

AI thanh tịnh cho a1?[2| 

Ngoài ra, bốn Diệu Đế, Mười hai nhân duyên, Tám chánh đạo, vân vân, tất 
cả hướng tới giác ngộ và giải thoát, chứ không hướng tới sự nương tựa hay 
châp nhận tuyệt đôi. “Nhìn băng đôi mắt của chính mình, không bị buộc 
ràng”, đây là cách ngôn của đạo Phật, và có vẻ như không dành chô cho tính 


thụ động hay kham nhẫn. Bởi vì tính thụ động chỉ xuất hiện khi người ta 
khứng nhận một quyên năng bên ngoài. 


Sự thành tựu của tính kham nhẫn trong đạo Phật đặc biệt bị cản trở bởi giáo 
lý về nghiệp (karma). Thuyết Karma tung hoành qua tất cả những kiến trúc 
tư tưởng của Ấn Độ, và đạo Phật như là một sản phẩm của suy tưởng Ấn, 
không thê lẫn tránh không đưa vào kết cấu của mình. Những mẫu chuyện 
Jãtaka, nói về lịch sử của Phật khi còn là Bồ Tát và đang tụ tập vì sự giác 
ngộ cứu cánh vô thượng, cũng chỉ là ý niệm về Nghiệp được áp dụng cụ thể 
và được miêu tả băng công hạnh của một nhân cách toàn thiện. Đức Thích 
Ca không thể thành Phật nếu ngài không tích tụ phước đức (kusalamula) trải 
qua nhiều đời trong quá khứ. 


Nguyên tắc của Nghiệp là “gieo gió, gặt bão” và nguyên tắc ấy chi phối toàn 
thể đời sống của Phật tử; bởi vì, sự thực, cái dựng lên cá biệt tính của một 
ngươi không gì khác hơn chính là Nghiệp của y. Chúng ta đọc thấy trong 
Milandapanha: “Tất cả chúng sinh đều có tư sản là Nghiệp của mình, chúng 
là những kẻ thừa tự của Nghiệp, chúng sinh ra từ Nghiệp. Nghiệp là nơi trú 
ân của chúng, Nghiệp ban cho chúng sinh sự sang hay hèn”. Điều này được 
xác nhận trong kinh Samyuktamkăya : 


Những hành vi tốt và xấu của nó, 

Kẻ trần gian nào cũng làm khi ở đây; 

Nó có thế gọi đấy là sở hữu của mình; 

Nó mang theo cái đó khi chết, 

Cải đó đi theo nó, 

Như hình bóng không rời. 

Theo Thanh Tịnh Đạo Luận (Visuddhimagga), chương XIX, có thể chia 
Nghiệp thành nhiêu nhóm theo thời gian, thứ tự quả báo và cộng tác; ]. 
Nghiệp cảm quả trong đời nay, nghiệp cảm quả trong đời sông kê, nghiệp 
cảm quả không định thời, và nghiệp không có hiệu quả; 2. Nghiệp đẻ nặng, 
nghiệp tích lũy, nghiệp sắp chêt và nghiệp tập quán ; 3. Nghiệp thác sinh, 
nghiệp duy trì, nghiệp cản trở quá, nghiệp hủy diệt[3|. Như vậy, có một 
vòng tròn của nghiệp và một vòng tròn của quả, chúng quay không ngớt. 


Nhưng kẻ quay nghiệp và quả là a1? 


Tác nghiệp nhưng không tác giả, 


Và cũng không có thọ giả, 

Chỉ do các uầấn chuyền biến 

Chính đó là thấy biết đúng 

Và nghiệp như thế và quả như thế 
Mỗi mỗi tuần hoàn từ nguyên nhân 
Như tuần hoàn của cây và giống 
Không ai nói được đầu mỗi chúng 
Không có quả ở trong tác nghiệp 
Không tác nghiệp ở trong cảm quả 
Mỗi cái mỗi cái đều trống không 
Nhưng chắng quả nào lại không nghiệp. 
Cũng như lửa không cất giữ 

Trong ngọc, phân bò, mặt trời 
Cũng không có ở ngoài đó 

Không lửa nào không nhiên liệu 
Cũng thế, chúng ta không hề nhận 
Quả chín mùi ở trong tác nghiệp 
Nhưng tác nghiệp được thấy ra 
Không phải ngoài hay trong nghiệp 
Tác nghiệp hiện hữu ngoài cảm quả 


Và cảm quả ở ngoài tác nghiệp 


Nhưng chính do tác nghiệp 

Mà cảm quả xuất hiện 

Không có thiên giới hay phạm thiên giới 
Tạo ra vòng luân hồi bất tận 

Chính do các uẫn chuyên tiếp 

Xuất phát từ nhân và duyên.[4] 


Tác động của nghiệp hình như hoàn toàn vô ngã, theo giải thích của những 
trích dẫn trên đây; và cũng có vẻ như không dính dáng gì đến cái người làm 
một việc thiện hay ác nào đó. Không có tác giả của những tác nghiệp hay 
hành vi, không có thọ giả hay người hưởng quả. Năm uấn tụ và tán theo định 
luật nhất định của nghiệp; dù không có người chủ tác ở hậu trường cảm nhận 
thực sự giá trị của nghiệp, nhưng không hắn không lý đến tính cách của hành 
vi đang được tạo tác và tính cách của hậu quả phát xuất. Những người theo 
đạo Phật vẫn được khuyên là đừng làm điều xấu: 


Người lỡ làm điều ác 
Chớ tiếp tục làm theo 
Chớ vui trong điều ác 
Chứa ác, tất thọ khổ.[5] 


Tại sao khổ? Tại sao vui? Lý luận của nhà Tiểu thừa diễn ra một cách có quy 
cũ, nhưng đối với vấn đề tâm lý thực hành, chỉ lý luận suông không được gì. 
Phải chăng sự cảm thọ không thực cho băng sự nối kết nhau của năm uân? 
Sự tập hợp - nghĩa là cái nhất thê - hình như không phải chỉ là để tập hợp mà 
thôi. Thế nhưng, vì tôi sẽ không thảo luận chi tiết về nghiệp ở đây, nên chỉ 
cần nêu lên một trích dẫn khác từ Trung quán luận tụng 
(Mulamadhyamakakarika) của Nagarjuna, ch.XVII, nơi đây thuyết về 
Nghiệp hiện ra trong một trang phục mới mẻ| 6 |: 


“Tất cả các loài hữu tình sinh ra theo nghiệp của chúng: Thiện nhân sinh 
thiên đường, ác nhân sinh địa ngục và ai thực hành Chánh Đạo thì chứng đắc 
Niệt Bàn. Do tụ tập lục độ nên có thê làm ích lợi chúng sinh băng nhiêu 


đường hướng, và chắc chắn sẽ được hưởng phước lạc không những chỉ đời 
này mà cả đên đời sau. Nghiệp có thê có hai loại: tư (cetana) hay nội tâm và 
tư sở tác (cetayItva), phát hiện băng lời và băng vận động của thân”. 


“Nghiệp còn được chia là Biểu (vjnaptI) và Vô Biểu (vijnapti). Biểu nghiệp 
là một hành vi mà người khác có thê nhận thấy chủ đích của nó, vô biểu 
nghiệp hoàn toàn không biểu lộ trong những vận động của sắc thân, do đó 
khi một biểu nghiệp mạnh được thực hiện nó khơi dậy xu hướng trong tâm 
của tác giả khiến y tạo ra những tác nghiệp nữa, hoặc tốt hay xấu, có cùng 
bản chất tương tợ. 


“Cũng như một hạt giống từ nó phát sinh ra chỗi non và sẽ kết trái bởi 
nguyên tắc tương tục; ngoài hạt giông ra không có sự tương tục, và do có sự 
tương tục này mà có kết quả Hạt giống có trước, rồi đến trái; ở khoảng giữa 
hai, không có gián đoạn, không có thường hằng. Sau khi một động lực đầu 
tiên trỗi lên, tiếp theo là một chuỗi liên tục những hoạt động tâm lý, và từ đó 
đưa đến kết quả. Nếu không có động lực đầu tiên của tâm, sẽ không có dòng 
tư tưởng biểu lộ trong hành động. Như vậy, có sự tương tục của nghiệp và 
kết quả của nó. Cho nên, khi mười thiện nghiệp thanh tịnh được thực hiện, 
tác giả chắc chắn sẽ thụ hưởng hạnh phúc trong đời này và sau khi chết được 
sinh lên các cõi trời.” 


“Trong nghiệp, có cái không bao giờ mất ngay dù đã được làm xong, cái đó, 
được gọi là không mất (Avipranasa), như một thứ trái khoán, và nghiệp 
giống như một món nợ. Người ta có thể tiêu dùng cái mà mình vay mượn, 
nhưng do trái khoán, một ngày đó y phải trả nợ cho trái chủ. Cái “không 
mất” này luôn luôn được giữ lại dù nghiệp đã được làm xong và không bị 
tiêu diệt bởi trực giác triết lý. Nếu nó có thê bị tiêu diệt như thế, Nghiệp sẽ 
không bao giờ dẫn đến kết quả. Khả năng duy nhất đối trị “cái không mất” 
này la sự tu đạo. Mỗi tác nghiệp một khi được thực hiện, nó liên tục tạo ra 
hậu quả do cái “không mất” cho đến khi chứng quả A-la- hán, hay chết, hay 
khi đã sinh ra quả, dòng liên tục của nó mới bị cắt đứt. Định luật về nghiệp 
này áp dụng đồng đều cho các bành vi thiện và bết thiện. 


Trong khi ý kiên của NãgãrJuna là tước bỏ tât cả những quan niệm như “tác 
giả”, “ác nghiệp” và “thọ giả”, nói cách khác, toàn bộ cơ câu của lý thuyêt về 
nghiệp, sự đề khởi về ý niệm “không mất” này có tính cách răn dạy và có 


nhiêu ám chỉ. 


Tuy nhiên, trong toàn bộ có nhiều chỗ tối tăm trong thuyết về Nghiệp tương 
tục, nhất là khi sự tác động thực tiễn của nó mà được mô tả xác thực, vả, 
cũng trên khía cạnh lý thuyết, chúng ta không chắc hắn về tính chất bảo trì 
trọn vẹn của nó. Nhưng chúng ta có thê giới thuyết một cách đại khái rằng 
Nghiệp có khuynh hướng coi trọng tự do cá nhân, trách nhiệm luân lý, và 
cảm giác tự nhủ; thêm nữa, theo quan điểm tôn giáo, khỏi cần giả định về 
một Thượng Đế, một hóa công, hay một quan tòa của đạo đức phán quyết 
hành vi con người, tốt hay xấu, 


Theo trường hợp đó, cái xác tín của Đạo Phật cho rằng đời là khổ tất nhiên 
sẽ đưa đến một học thuyết chặt chẽ về tự khắc phục, tự thanh tịnh tự giác 
ngộ, và trọng tâm của đạo đức luôn luôn được đặt trên chính mình chứ 
không ở một chủ thể bên ngoài nào. Đấy là nguyên tắc về nghiệp được áp 
dụng để biện chứng Niết Bàn. Nhưng chúng ta có thể hỏi, cái “tự mình” ấy 
là gì? Lại nữa, cái gì không hề “mất” trong nghiệp được thực hiện bằng tâm 
lý hoặc vật lý? 


Cải gì móc nôi giữa cái “chính mình” và cái “không mât”?. Chính cái 
“không mât” này năm ở đâu? 


Giữa thuyết vô ngã của đạo Phật và chủ trương cho rằng phải có cái “không 
mất” trong sự liên tục của nghiệp lực nhờ đó mà nghiệp lực bảo đảm mang 
lại kết quả, có một hồ cách phải được vượt qua bằng cách này đó nếu triết lý 
đạo Phật muốn tiến triển thêm. Theo ý tôi, khái niệm về A lại da thức 
(Alayavil nana) mà những chủng tử của nghiệp được ký thác trong đó, là 
một hậu quả tất nhiên. Nhưng ở đây chúng ta hãy thử xem cái “tự mình” 
thực sự chỉ cho cái gì. 


-—-o0Q--- 
KHÁI NIỆM VẺ NGÃ CHẤP 


“Ngã” là một ý tưởng phức tạp và mông lung, và khi nói rằng người ta phải 
chịu trách "¬ về hành vi của chính mình, chúng ta không hiểu rõ tầm 
mức của cái “ngã” này và nội dung của nó là gì. Bởi lẽ, những cá thê liên hệ 
mật thiết với nhau không chỉ trong đời sống cộng đồng mà cả trong toàn thể 
của hiện hữu - quả tình, nó mật thiết đến độ có thể nói thực sự không có 
những cá thể, nói theo ý nghĩa tuyệt đối của chữ này. 


Cá biệt tính chỉ là một phương diện của hiện hữu. Trong tư tưởng, chúng ta 
tách rời cá thê khỏi nhau; và trên thực tê cũng vậy, chúng ta thảy đêu có vẻ 


như phân ly. Nhưng khi suy nghiệm vấn đề sít sao hơn chúng ta thấy rằng cá 
biệt tính là một hư cấu, vì không thể quy định những giới hạn của nó, vì 
không thể biết chắc tầm rộng và bờ mé của nó; chúng được trộn lẫn nhau 
không chừa một vết đậm nào giữa những cái mệnh danh là cá thể. Ở đây nỗi 
bật lên một trạng thái tương liên vô cùng thâm thiết; và hình như nói đúng 
hơn là: những cá thê không hiện hữu, chúng chỉ là những điểm đánh dấu, mà 
ý nghĩa thì không thể nhận ra khi mỗi cai được coi là tự hữu và tự tôn phân 
ly những cái khác. 


Cá thê chỉ được nhận ra khi chúng được nghĩ đến trong tương quan với cái 
không phải cá thể; dù nghịch lý, chúng chỉ là cá thê khi nào chúng không 
phải là cá thể. Bởi lẽ khi một sinh thể cá biệt được cô lập như thế, lập tức nó 
hết còn là một cá thê. “Bản ngã cá biệt” là một hư tưởng. 


Như thế, bản ngã không có hiện hữu tuyệt đối và độc lập. Trách nhiệm đạo 
đức hình như là một thứ sản phẩm trí năng. Có nên coi tên trộm đích thực 
phải chịu trách nhiệm những hành vi của hắn? Cá thể này có thể bị cô lập 
thành một kẻ phải thọ lãnh tất cả những hậu quả về thái độ chống hợp quần 
của nó? Nó có thể thực sự chịu trách nhiệm tất cả những gì làm nên tinh thể 
của nó? Phải chăng tự tính (svabhava) của nó là tất cả sự tạo tác của chính 
nó? Đây là điểm ách yếu của vấn đề: “Một cá thể phải đáp ứng hành động 
của mình đến mức nào?”. Nói cách khác, cái “Nó” này tách rời khỏi cộng 
đồng mà nó dự phần đến mức nào? Há rằng xã hội không phản ảnh nơi nó? 
Há rằng nó không phải là một sản phẩm do xã hội tạo nên? 


Ở cõi Tịnh độ, không có những tội phạm, không có những linh hồn tội lỗi. 
Không hắn vì những thứ ấy không sinh ra ở đây; mà chính vì tất cả thác sinh 
ở đây đều trở nên trong trắng do bầu không khí chung mà chúng được nuôi 
dưỡng trong đó. Mặc dù hoàn cảnh không phải là tất cả, nhưng nó - nhất là 
hoàn cảnh xã hội - giữ một vai trò lớn trong sự hình thành những bản sắc cá 
biệt. Nếu như vậy, chúng ta phải tìm kiếm ở đâu ý nghĩa đích thực của học 
thuyết về Nghiệp? 


Trí năng cần có một biểu tượng minh bạch, một hình ảnh rõ rệt ở đây nó có 
thê gán vào đó một hành vi hay cái “không mất” của hành vi; và tính ra, 
Nghiệp đáng mô tả như là có chủ tế khởi nguồn phạm tội, chịu quả, vân vân 
của nó. Nhưng một khi thực sự không có cá thê và phải coi nghiệp không bắt 
nguồn từ một chủ tê đặc biệt khả định nảo, thì học thuyết về nghiệp theo như 
đạo Phật chủ trương thành ra cái gì? Rõ ràng, không có một hành vị thiện, ác 
hay vô ký; không có ai thực sự cắm một con dao trủy thủ, và không có kẻ 


thực sự chết dãy vì bị đâm như thế; nhưng chúng ta sẽ phải nói ra rằng 
không có người giết, sự giết và kẻ bị giết? Vậy thì, trách nhiệm luân lý sẽ 
thành ra thứ gì? Làm sao có thể có sự việc như tích tập phước đức hay thanh 
đạt giác ngộ? Sau hết Phật là ai? Phàm ngu mê muội là ai? 


Há chúng ta có thê bảo rằng xã hội - mà không, phải nói cả vũ trụ - phải chịu 
trách nhiệm về hành vi giết nếu một khi sự kiện này diễn ra? Và rằng tất cả 
những nguyên nhân và điều kiện đưa đến đó, và tất cả những hậu quả quan 
hệ đối với nó, đều phải được ghi dấu ngay trong vũ trụ? Hay chính cá thể là 
một sự kiện cứu cánh tuyệt đối và cái gì xuất phát từ nó sẽ trở về với nó, 
không dính dáng gì đến đồng loại và hoàn cảnh của nó, xã hội cũng như vật 
lý? 


Trong trường hợp thứ nhất, trách nhiệm luân lý tan biến thành một thực thê 
phổ biến vô hình; trong trường hợp thứ hai toàn thể vô hình được kết tỉnh 
thành một cá thể, và quả thực có trách nhiệm luân lý, nhưng mỗi cá thể đứng 
cô lập tựa hồ mỗi chúng ta như một hạt cát không can hệ đến những cái gần 
gũi nó. Trong những lập trường này, đẳng nào chính xác hơn phù hợp với 
những sự kiện của kinh nghiệm loài người? Áp dụng vào học thuyết về 
Nghiệp của đạo Phật, vẫn đề thành ra như vầy: Phải thấu hiểu Nghiệp của 
Phật giáo trên khía cạnh cá biệt hay vũ trụ? 


_—-o0Q--- 
LÝ THUYÉT VẺ NGHIỆP TRONG PHẬT GIÁO ĐẠI THÙA 


Xét về lịch sử, đạo Phật bắt đầu với giải thích về nghiệp trên khía cạnh cá 
biệt; và khi nó đạt đến chóp đỉnh của đà phát triển trong sự hưng khởi của 
Đại thừa, học thuyết này được hiểu theo khía cạnh vũ trụ. Nhưng không theo 
đường lối triết lý, trừu tượng và mơ hồ như từng được cứu xét trước kia mà 
theo chiều hướng cụ thể và tâm linh như vầy: màn lưới vũ trụ dàn trải ra 
trong không gian và thời gian từ trung tâm gọi là “bản ngã”, ở đó bản ngã 
cảm thấy rằng mọi tội lỗi trong vũ trụ đều nằm trên đôi vai của chính nó. Để 
cứu chuộc những tội lỗi này, bắt buộc y phải gởi mình vào một hệ thống đào 
luyện tâm linh và đạo đức mà y cho là sẽ rửa sạch y hết mọi bất tịnh; và do 
rửa sạch mình, y rửa sạch luôn những xấu xa cho cả thế giới. 


Đây là lập trường của Đại thừa. Thực tình, sự phân biệt giữa những hình thái 
Đại thừa và Tiểu thừa Phật giáo đáng được coi là do luận thuật khác nhau 
đối với khái niệm về nghiệp này. Như thế Đại thừa nhấn mạnh phương diện 
“Tha Nhân” hay “toàn diện” của Nghiệp nên nhân mạnh sự giải thoát đại 


đồng. Còn Tiểu thừa tán thành phương diện “tự mình”. Khi Nghiệp được tạo 
tác, theo các nhà Tiểu thừa, trông có vẻ vô ngã nhưng sự thực là cá biệt; đời 
sông khổ não .này phải được trữ khử bằng cách tự khắc phục, tự khổ hạnh và 
tự tri. Không ai ở ngoài có thể giúp kẻ chịu khổ thoát ra khỏi những khốn 
nạn của y. Đức Phật chỉ có thể dạy y con đường xa lánh, nhưng nếu y không 
tự mình bước đi trên đường này, không ai có thể làm cho y bước thắng đến 
trước, dù cho năng lực và công hạnh của đức Phật cũng không thê. “Hãy là 
ngọn đuốc cho chính mình và là nơi trú ấn cho chính mình (attadipa 
attasarana)” là di giáo của đức Phật để lại cho các môn đệ Tiểu thừa của 
ngài. Bởi vì đức Phật không thể san xẻ sự thành đạt và công hạnh tâm linh 
của ngai cho các tín đồ và đồng đạo của ngài. Theo lập trường đại thể của 
các nhà Tiểu thừa, đây là lẽ đương nhiên: 


Hoặc trên trời, dưới biên, 
Hay trốn vào động núi 
Không chỗ nảo trên đời 
Trốn được quả ác nghiệp[7] 


Nhưng Đại thừa không hài lòng với viễn tượng tâm linh hạn hẹp này. Đại 
thừa muốn trải rộng đức Từ bi (Karuna) đến giới hạn kỳ cùng. Nếu tuệ giác 
(Prajna) của ta có thể ôm vào lòng cả thế giới hệ bao la, tại sao đức Từ bi lại 
không thê đặt thế giới hệ vào đôi cánh che chở của nó? Tại sao thệ nguyện 
(Pranidhana) của đức Phật muốn tế độ mọi chúng sinh lại cũng không thể 
thực thi hướng tới sự thể hiện của nó? Đức Phật đã thành đạo giác ngộ sau 
khi chứa nhóm biết bao nhiêu điều phước thiện trong vô số kiếp. Chúng ta 
có nên coI sự tích tập phước đức này chỉ làm được lợi ích cho riêng ngài? 


Nghiệp phải có ý nghĩa vũ trụ. Sự thực, cá thể chỉ là cá thể bao lâu người ta 
còn nghĩ đến chúng trong tương quan với nhau và với toàn bộ cơ câu mà 
chúng họp thành. Một làn sóng, tốt hay xấu, một khi bị quấy động, không 
thể gây ảnh hưởng toàn phần của nước. Đối với kỷ luật đạo đức và thành tựu 
tâm linh của đức Phật cũng thế, những cái đó không nằm yên nơi ngài như 
một biến cố cô lập trong đời sông cộng đồng mà ngài tham dự. Vì vậy, 
người ta nói rằng khi ngài được giác ngộ, toàn thể vũ trụ đều dự phần vào trí 
tuệ và đức lý của ngài. Đại thừa lập cước trên ý niệm căn bản này về giác 
ngộ; và thuyết Như lai tạng (Tathagatagarbha) hay A lại đa thức của nó phản 
ảnh giải thích về nghiệp trên khía cạnh vũ trụ luận. 


-—=OÔ0O--- 


II.SỰ PHÁT TRIÊN CỦA Ý NIỆM TỌI LỖI TRONG ĐẠO PHẬT 


Trong lúc Tiểu thừa Phật giáo hạn cuộc sự ứng dụng của Nghiệp vào những 
hành vi cá biệt, các môn đệ của nó cố khuất phục Nghiệp bằng cách tự khắc 
phục. Đời sống là khổ và khổ là sản phẩm của ta hạnh trước kia; và để dứt 
mình ra khỏi, cần phải vận dụng một năng lực đối trị. Như thế, mọi việc diễn 
ra hoàn toàn có tính cách khoa học, với các nhà Tiểu thừa; nhưng khi các 
nhà Đại thừa nhìn lại, họ thấy ở Nghiệp có cái khác hơn cá thê, không bị 
buộc ràng vào những giới hạn của cá biệt tính. Kế hoạch giải thoát của họ đĩ 
nhiên phải vượt ngoài chủ trương cá thể của ngành Tiểu thừa. “Tự lực” 
không đủ sức đương đầu với vẫn đề Nghiệp trên khía cạnh vũ trụ luận và 
dựa trên cái “tự mình” này, coI như riêng rẽ đối với toàn thể hữu tình, không 
hoàn toàn chính đáng và chân thực. 


Bởi vì, bản ngã không phải là một sự kiện tối hậu; và theo đuổi kỷ luật tôn 
giáo của mình với ý niệm sai lầm về bản ngã sẽ rốt ráo dẫn người ta đến một 
kết cuộc trái ý và có thê không mang lại kết quả nào. Một giai đoạn mới đến 
bây giờ được trỗi dậy trong ý thức tôn giáo của Phật tử mà trước kia các nhà 
Tiểu thừa chỉ cảm thấy một cách mong manh, bởi lẽ với ý nghĩa vũ trụ của 
Nghiệp được phát triển như thế, thì ý niệm tội lỗi cùng khởi theo. 


Trong Phật giáo, tội lỗi tức vô minh, nghĩa là, vô minh theo nghĩa cá thê hay 
số phận cuối cùng của bản ngã. Trên phương diện tích cực, tội lỗi là sự chấp 
nhận bản ngã coi như một tự tính (svabhava) căn bản trong việc làm, ý nghĩ 
và nói năng. Khi một người vượt qua hai chướng ngại này, vô minh và ngã 
chấp, y được coi là không tội lỗi. Do đó, làm thế nào để vượt qua chúng, bẫy 
giờ là vấn đề của các nhà Đại thừa. 


Calderon, một kịch gia nổi tiếng của Tây Ban Nha, viết: “Tội trạng lớn nhất 
của con người là nó đã sinh ra đời”. Câu này rất chí lý, bởi vì tội lỗi chính là 
chúng ta đã đến với cõi đời như những cá thê phân ly với toàn thể mọi loài. 
Nhưng nếu, theo một quan điểm nào đó, vì không thể chối bỏ sự kiện này, 
chúng ta phải cố vô hiệu hóa những hậu quả xấu xa bằng cách quay chiều 
sang hướng khác. Và sự trở chiều này chỉ có thể diễn ra bằng cách đồng hóa 
mình với vũ trụ, với toàn thể hiện hữu, với Phật tánh (Buddhata), trong sinh 
mệnh của chúng ta. Tính cách tất nhiên của tội lỗi như thế trở thành cơ hội 
hiễn mình cho một bình diện hiện hữu cao hơn, ở đó nỗi bật lên một nguyên 
tắc khác hơn chủ trương cá thê về Nghiệp. 


Khi Nghiệp được coi là có thê kiểm soát được bởi tự ta, nhiệm vụ dứt mình 
khỏi những hiệu quả xâu xa của nó tương đối là một nhiệm vụ dễ dàng: bởi 
lẽ, cuối cùng nó chỉ liên hệ đến bản ngã mà thôi. Nhưng nếu tin vào thực tại 
rốt ráo của một linh hồn cá biệt và thực hành theo tin tưởng ây là tội lỗi, cơ 
hồ việc cứu rỗi chỉ dựa trên tự khắc phục và tự giác ngộ, thì công tác của nhà 
Đại thừa lớn hơn công tác của Tiểu thừa nhiều. Vì công tác này vượt ngoài 
cá thê, trọng tâm của nhà Đại thừa phải triển khai một cái khác hơn cá thể để 
cho công tác của nó có hiệu quả. Cái mệnh danh là bản ngã phải được hỗ trợ 
bởi một quyền năng siêu việt những hạn cuộc của bản ngã, nhưng những hạn 
cuộc này phải có tương quan nội tại với nó, nếu không, không thể co một 
hoạt động rất nhịp nhàng và thực sự tương trợ giữa ngã va phi ngã . 


Sư thực, ý niệm tội lỗi, rồi đến cảm thọ khổ nảo, được tạo ra từ sự thiếu 
quan hệ nhịp nhàng giữa cải được coI là chính ta và cái không phải chính ta. 
Kinh nghiệm tôn giáo ở các nhà Đại thừa là phải được mô tả bằng những 
hạn từ dễ hiểu hơn ở các nhà Tiểu thừa 


-—-o00Q--- 
MỘT THỰC TẠI SIÊU BẢN NGÃ 


Phật tánh (Buddhata) hay Pháp tánh (Dharmata) là danh từ các nhà Đại thừa 
đặt ra chỉ cho cái không phải là ngã nhưng năm trong ngã. Bởi cớ đó, các 
nhà Đại thừa mới có ý thức về tội lỗi, và đồng thời, về khả tính của giác ngộ. 
Phật tánh là tinh thể của Phật quả, nếu không có Phật quả không bao giờ đạt 
được trong thế gian. Khi đức Phật được nhìn nhận một cách vô ngã và khách 
quan, thì đây là pháp (Dharma) - luật tắc, chân lý hay thực tại; và Phật tánh 
(Dharmata) là cái thiết lập ra Pháp (Dharma). Pháp tánh và Pháp có thể 
tương giao, nhưng kinh nghiệm của các nhà Đại thừa được mô tả nhiều hơn 
trong phạm vi Phật tánh. 


Với quan niệm Phật tánh, đức Phật lịch sử trở thành một đức Phật siêu việt; 
ngài hết còn là ấn sĩ của dòng họ sakyas, giờ đây ngài là sự biểu lộ của đức 
Phật vĩnh cửu, một hóa thân của Phật tánh, và như thế ngài không còn là một 
nhân cách cá biệt giới hạn trong không gian và thời gian; bản thể tâm linh 
của ngài vượt ra khỏi ngài, và mọi năng lực của nó đều ảnh hưởng đến đồng 
loại của ngài trong sự tiến bộ hay tiến triển của chúng hướng tới Phật quả. 
Ảnh hưởng này sẽ diễn ra cân xứng với cường độ khát vọng và thành tín nỗi 
lực mà chúng thúc đây để đạt tới mục đích.Mục đích đó là tây sạch tội lỗi, 
và tội lỗi là do tin có thực tại bản ngã (svabhava), do chấp nhận những đòi 


hỏi của nó là cùng đích, và không ý thức về sự tiềm ấn của Phật tánh trong 
chính mình. 


Do đó, tây sạch tội lỗi, trên khía cạnh trí năng, là nhìn vào cái chân lý rằng 
trong cái mà người ta cho là bản ngã còn có cái hơn thế nữa; và trên khía 
cạnh thực hành là muốn và thực hiện ý chí của cái siêu việt bản ngã nhưng 
tác động ngang qua bản ngã ấy. 


Đây là điểm khó khăn trong lập trường của Đại thừa, bị khép kín trong cái 
mà chúng ta, những sinh vật có tâm tính tương đối, chúng ta coi là bản ngã 
nhưng lại vượt lên trên nó và nhận thức cũng như ước muốn cái chừng như 
không trực thuộc bản ngã. Đây là nỗ lực tối đa hầu thành tựu một tính chất 
bất khả, nhưng nếu chúng ta không thành tựu cái này, sẽ không có sự thanh 
bình của tâm trí, không có sự an ôn của tâm hồn. Bằng mọi cách chúng ta 
phải thực hiện điều đó một khi chúng ta đụng phải vẫn đề trong tiến trình 
kinh nghiệm tôn giáo của mình. Nó phải được kiện toàn bằng cách nào? 


Nói rằng chúng ta quá nhiều tội lỗi; trong đạo Phật, nói thế không có nghĩa 
là chúng ta có rất nhiều động lực, khát vọng hay xu hướng xấu xa; nếu bỏ đi, 
chúng có thể gây thành sự diệt vong của chính ta cũng như kẻ khác; ý tưởng 
này còn sâu xa hơn và bắt rễ ngay trong tự thể của chúng ta; bởi vì tưởng 
tượng và hành động coi cá biệt tính như một thực tại cứu cánh là tội lỗi. Bao 
lâu chúng ta vân nguyên tự thể, chúng ta không có cách nào trốn thoát tội 
lỗi, và điều đó nằm trong căn để của mọi phiền não của chúng ta. Đấy là 
điều mà các môn đệ Phật giáo Chân tông muốn nói đến khi họ bảo răng tất 
cả mọi tạo tác, ngay dù trên đại thể được coi là những việc lành, thảy đều ô 
nhiễm, bao lâu chúng còn là những nỗ lực của “tự lực”; và không lôi kéo 
chúng ta ra khỏi sự ràng buộc của Nghiệp. Phải tăng thèm năng lực Phật 
tánh cho bản ngã hay phải thay đổi nó hoàn toàn nếu chúng ta muộn giải 
thoát. Phật tánh, nêu nó nội tại — chúng ta không thể nghĩ khác đi được - tất 
phải được khơi dậy sao cho nó thể hiện hành động của nó cho chúng ta, 
những kẻ bị đè bẹp dưới nhưng hạn cuộc của chủ trương cá thê. 


Sự phát khởi và tạo tác của Phật tánh trong các phàm nhân tội lỗi không thể 
hoàn thành bằng luận lý và tư biện; lịch sử tôn giáo chứng minh điều đó. 
Mặc dù khuynh hướng trí năng nổi bật, đạo Phật dạy chúng ta hãy kêu gọi 
đến sự thể khác. Ý thức sâu xa về tội lỗi, cường độ khát vọng mong thoát 
khỏi hữu hạn tính của hiện hữu cá biệt, và sự nhiệt tình của nỗ lực cố phát 
khởi Phật tánh - đấy là những điều kiện chính yếu. Kinh nghiệm tâm lý kết 


quả từ đó dĩ nhiên sẽ có quan hệ với cảm thức về tính thụ động hay kham 
nhân. 
---O0O--- 

MỘT GIAI ĐOẠN MỚI CỦA PHẬT GIÁO 
Phật giáo, với khuynh hướng trí năng của nó, đã giải thích thuyết về Nghiệp 
trên khía cạnh cá thể dù có giáo lý vô ngã (anatta), TỒi ra cũng giải phóng 
chúng ta khỏi những xích sắt của Nghiệp bằng cách viện đến khái niệm vê 
Phật tánh. Như thế, những sinh vật hữu hạn được kéo ra khỏi tiến trình luận 
lý của nhân quả trong một thế giới của loài sinh động, nhưng đồng thời ý 
niệm tội lỗi, tự yếu tính vốn được gắn chặt vào chúng theo giới hạn không 
gian và thời gian, ý niệm ấy đã xâm chiếm ý thức tôn giáo của chúng. Bởi vì 
tội lôi có nghĩa là sự bât lực của những sinh vật hữu hạn không siêu việt nôi 
chính mình. Dù sao việc tây trừ tội lôi sẽ là việc phí thác mình cho một thực 
thê vô hạn, tức là khước từ ý đô tự cứu rỗi, mà gây ra một trạng thái thụ 
động của tâm linh nhờ đó sửa soạn căn cơ đê bước vào một thực 
tại cao hơn mình. Wordsworth diễn tả: 
Tôi chẳng tưởng có những quyền năng 
Ghi dẫu trong tâm hồn chúng ta, 
Và cũng chẳng tưởng có thê nuôi dưỡng tâm mình 
trong một bản tính thụ động khôn ngoan. 
Bạn có nghĩ rằng giữa tất cả số lượng to lớn này 
của vạn vật đang mải miết nói 
Rằng không có gì tự nhiên sẽ đến 
nhưng chúng ta vẫn cứ phải kiếm tìm? 


Vậy đừng hỏi tại sao, nơi đây, một mình, 


khi có thể bàn bạc, 


Tôi ngôi trên tảng đa xám ngàn xưa này, 
Và trải thời gian trong mộng tưởng. 


Như thế, tôi có thể nói rằng đối với các nhà Đại thừa, Nghiệp được hiểu 
trong tính cách vũ trụ luận nhiều hơn; hay, đối với họ, khía cạnh siêu cá thê 
của Nghiệp được coi trọng hơn khía cạnh cá thể của nó. Nỗ lực của 
Nagarjana cô hư hóa Nghiệp, là phương diện tiêu cực của tiễn trình này vốn 
đã xuất hiện trong lịch sử Phật giáo. Nếu Nghiệp vẫn còn được công nhận 
theo tính cách cá biệt bởi các nhà Tiểu thừa, họ không sao gây được một 
cảm giác về tính thụ động. Nhưng với giải thích về Nghiệp của Đại thừa, 
một cảm thức khống chế xâm chiếm tâm hồn của những người theo đạo 
Phật, bởi vì bây giờ Nghiệp được hiểu là có một nền tảng sâu, mạnh và rộng 
rài hơn kiến giải trước kia. Nó sinh trưởng từ trong lòng vũ tru, mà những cá 
thể hữu hạn không có chút năng lực chống lại nỗi. Cảm giác bắt lực này dĩ 
nhiên chuyên hướng các nhà Đại thừa vào một thực thê có khả năng chế ngự 
tính chất bạo hành của Nghiệp lực. 


Còn có một yếu tố khác trong ý thức tôn giáo của các nhà Đại thừa khiến họ 
luôn luôn kêu gọi đến những quyền năng siêu cá thể cua Phật tánh. Đấy là 
điều mà tôi gọi la đại bi tâm vượt ngoài khung khổ cá biệt. Nói cho cùng, 
đây la rnột tâm tình ray rứt, nó chống thăng bản năng tự tồn. Nhưng hiển 
nhiên cội rễ của nó dù không sâu lắm, nó vẫn dựng lên nên tảng thiết thực 
của nhân tính. 


Vậy ra, từ tâm đi đôi với bi tâm, vì một từ tâm luôn luôn ưu tư khi nhận thấy 
thế gian này ngu si mê muội biết bao, và ý thức rằng trong mình có cái gì đó 
khiến y có cảm thấy minh cùng san sẻ sự mê hoặc và bất công khắp mọi nơi. 

Cảm thức tội lỗi là kết quả của tất cả thứ đó. Có lẽ đây là một trong những lý 
do tai sao lối thực hành khổ hạnh hết sức hấp dẫn những tâm hồn tôn giáo; 

chúng cảm giác một ám ảnh sám hối, nhưng chắng bao giờ hiểu rõ tại sao. 
Khi sức mạnh bất khả kháng của Nghiệp được kết hợp với từ bi, và luôn cả 
tội lỗi như thế, thái độ của Phật tử đối với chính mình mang một sắc thái 
khác hắn. Y không còn là một cá thể tự tin; giờ đây y cần đông hóa chính 
mình với một quyền năng bao trùm toàn thê vũ trụ thiên sai vạn biệt. 


——-O0O--- 


III.TÂM LÝ THỤ ĐỘNG 


Tính thụ động vốn là một yếu tố tâm lý; giải thích nó trên phương diện siêu 
hình hay thần học là một vấn đề khác. Cảm thức rằng mình đã rửa sạch tội 
lỗi, là một cảm thức thụ động, nếu đề cập đến ý thức của kẻ phạm tội. Sự 
kiện chủ quan này có thể được kiểm chứng một cách khách quan, hoặc có 
thê không. Nhưng nói rằng trong ý thức ấy tuyệt đối không có cảm giác nào 
ngoài thụ động tính thì không đúng. 


Cảm giác này, xâm chiếm chúng ta rất ư là đường đột hay chúng ta không ý 
thức về mọi bước tiến của nó, hiển nhiên là cảm giác có ưu thế, nhất là khi 
chúng ta biết rằng với nhưng nỗ lực tự nguyện lớn lao nhất chúng ta vẫn 
không thể đạt đến địa vị giải thoát. Nhưng khi cảm giác được phân tích và 
những thành tố của nó được xác định, chúng ta nhận thấy rằng tính thụ động 
này chỉ có thể được tạo ra khi nào ngay trong chúng ta có một yếu tố chủ 
động vô cùng. Giả sử bối cảnh chủ động này hoàn toàn trơn trụi, tuyệt đối 
trung tính, ở đây ngay đến cái bóng mờ của thụ động tính người ta cũng 
không cảm giác được. Chính sự kiện cho thấy có cảm giác vê thụ động 
chứng tỏ rằng nơi chúng ta có một quyền năng sẵn sàng ở địa vị tiếp thụ. 
Thuyết chỉ có “tha lực” đôi khi được chủ trương bởi các nhà Phật giáo Chân 
tông cùng như các nhà tịch tĩnh của Thiên Chúa giáo, không thể đứng vững. 


Khi một người bị ghép vào khuôn mẫu cá biệt chấp nhận nó một cạch hữu ý 
hay vô tình, luôn luôn y có cảm giác bi áp chế mà y có thể giải thích là tội 
lỗi; và khi tâm trí bị ám ảnh bởi điều đó, chăng còn có “tha lực” nào bước 
vào hành sự, con đường bị cản trở hắn. Vì vậy, tự nhiên ý nghĩ tưởng rằng 
xóa bỏ chướng ngại ấy mình trở nên trống rỗng hoàn toàn. Nhưng xóa bỏ 
chướng ngại đó không chỉ có nghĩa là trống không trơ trọi mà là hư vô tuyệt 
đối. Dù vậy, vẫn không có gì để cho tha lực tác động 


Xá bỏ tự lực là cơ hội cho tha lực xuất hiện đương trường; xả bỏ và xuất 
hiện cùng diễn ra một lúc, không phải sự xả bỏ diễn ra trước tiên, căn cứ 
được dọn quang đăng thành một chân không, rồi sau hết “tha lực” mới 
chiếm lấy chỗ đó. 


Những sự kiện kinh nghiệm không chứng minh giả thuyết này, bởi vì không 
có gì có thê tác động trong một khoảng chân không. Trái lại phải có một cứ 
điểm để cho “tha lực” có thể cố định ở đó, hay một hình thức mà nó có thê 
đáng gọi là lén vào đó; sự tự định của tha lực ây không thể có nếu chỉ có sự 
trống không tuyệt đối của tính thụ động. Giải trừ bản ngã không có nghĩa là 


nó bị hư hóa hoàn toàn, mà là nó rất sẵn sàng tiếp. nhận này chúng ta đừng 
quên rằng có một quyền năng tiếp nhận, một quyền năng được biến thành 
thụ động. Học thuyết về về “tha lực” tuyệt đối không có hiệu lực trên khía cạnh 
tâm lý, cũng không đứng vững trên khía cạnh siêu hình. 


-—-o0Q0--- 
CHỦ TRƯƠNG TUYỆT ĐÓI THỤ ĐỘNG VÀ CHỦ NGHĨA TỰ DO 


Học thuyết về tính thụ động tuyệt đối thường là sản phẩm của những hậu 
quả tai hại, có hai cách. Thứ nhất, có thê gọi là tiêu cực vì nó hướng tới chủ 
trương tịch mặc: giải đãi, trầm ngâm, hay diệt tận định (Nrrodhadhyana); 
đẳng khác, dĩ nhiên là nó tích cực, rất xârn lược và tự phụ trong tác dụng 
thực tiễn như được chứng tỏ bởi học thuyết và đời sống của những người 
theo tinh thần tự do ở thế kỷ XIV; đây là một thí du. Khi cái “tôi” bị hư hóa 
hoàn toàn và được thay đổi hoàn toàn bởi Thượng đề, thế thì không phải 
chính cái “tôi” đó suy nghĩ, ước muốn hay vận dộng. mà là chính Thượng 
đề, ngài chiếm cứ trọn vẹn cai “tôi” Ấy, ngài hoạt động qua nó, ngài ước 
muôn ở trong nó. Sau đây là trích dẫn từ The Twelve Beguines của 
Ruysbroech,[8] trong đó ông nên rất rõ lập trường của phái theo tith thần 


độc lập ở Belgium: 


“Không có tôi, Thượng đề sẽ không có nhận thức, không có ý chí, không có 
quyên năng, vì chính tôi cùng với Thượng để đã sáng tạo nhân cách của 
riêng tôi và vạn hữu. Từ đôi tay tôi rũ xuống bầu trời, trái đất và hết thảy tạo 
vật. Với tôi, tôi chẳng có hy vọng, chẳng có tình yêu. Mọi sự tôn vinh hướng 
về Thượng để ấy là hướng vê tôi, vì trong tỉnh thê thiết yếu của tôi, tự bản 
chất, tôi là Thượng đề. Đối với tôi, chăng có hy vọng, chăng có tình yêu, 
chăng có niềm tin hay xác tín Thượng đề. Tôi chăng có điều gì để phải khẩn 
nguyện, vì tôi không tôn vinh Thượng để ở bên trên chính mình. Bởi vì 
trong Thượng đề, không có sự phân biệt, không có Chúa Cha, không có 
Chúa Con, không có Thánh linh (...) bởi vì tôi vòi Thượng để là một, và 
cũng là một với tinh thê của ngài (...) và nếu không có tôi, ngài không là gì 


22% 


ca.. 


Một tác giả khác[9] trích dẫn đối thoại sau đây, giữa một sư huynh của giáo 
phái tinh thân độc lập và người hỏi: 


VỊ tài phán Ebernard de Freyenhausen hỏi Conrad Kamnler: 


“Tự đo của tỉnh thần là gì?” 


“Nó có mặt khi mọi hôi hận của ý thức không còn và con người không còn 
có thê tạo tội nữa”. 


“Sư huynh đã đạt đến giai đoạn toàn thiện này chưa?” 


“Đã: nêu như tôi có thê tiên bộ nhờ ân sủng, vì tôi với Chúa là một, và Chúa 
với tôi là một”. 


“Một sư huynh của tinh thần độc lập có phải phục tùng uy quyền?” 


“Không, y không phục tùng ai hết, y không bị ràng buộc bởi những quy điều 
của giáo hội. Nếu có ai ngăn cản y làm theo sở thích, y có quyên giết hắn. Y 
có thê tuân hành tất cả những động lực của bản tính, y không làm nên tội lỗi 
khi buông theo những ham muốn của mình”. 


Thuyết phản đạo đức chủ trương mót đời sống bản năng và trực giác, kết quả 
tốt hay xấu tùy theo thái độ căn bản của tác giả. Tất cả đời sống tôn giáo 
hướng đến thuyết phản đạo đức nhất là của thần bí. Thái độ đó trở thành vô 
luân và nguy hiểm khi lý trí không phải đủ sức tự lập hay bị đây lui vào một 
địa vị phụ thuộc. Điều này thường xảy ra đối với những ai mà cảm giác về 
thụ động tính và cái mệnh danh là tự do tâm lình liên kết nhau theo mức độ 
khả đĩ, và kết quả là có hại. D'Aygalhers (pp.46-47) diễn tả quan điểm của 
một số người theo phái tinh thần độc lập như sau: 


“Từ đó họ mới nói rằng bao lâu con người còn thiên hướng về những đức lý 
và ước mong thê hiện ý chí vô cùng thâm thiết của Thượng đế, nó vẫn còn là 
bất toàn, vẫn còn bị thành kiến chiếm hữu vạn vật (...). Vì vậy, họ nghĩ 
không bao giờ có thể tin vào những đức lý, phúc lợi hay phạm tội (...) Rồi 
ra, họ có thể chấp thuận mọi khát vọng của bản tính hạ câp, vì họ đã quay 
ngược về tình trạng ngây thơ, và các luật tắc không còn áp dụng với họ nữa. 


“Từ đó, nếu bản tính ây bi cuốn theo chiều của sở thích, và nếu, để phản 
kháng lai, sự biêng nhác của tinh thân, dù nhẹ đi nữa, phải được ngăn chặn 
hay giải tỏa, họ tuân theo những bản năng phù bâm| 10]. 


“Họ thảy đều là những kẻ tiền phong chống Chúa, dọn đường cho mọi thứ 
vô tín ngưỡng. Quả tình họ đòi hỏi tự do, ở ngoài những mệnh lệnh và đức 
lý ”[11]. “Hãy nói theo sở thích, đừng bao giờ nói ngược lại; giữ vững ý chí, 
đừng lệ thuộc một aI; đây là điều họ gọi là tự do tính thần. Tự do trong xác 
thịt, họ dành cho thể xác những gì nó ham muốn Cà}: Đối với họ, sự tỉnh 
khiết tối thượng đối với con người cốt ở chỗ luôn luôn tuân theo bản năng 


phú bẩm của mình chứ không theo một áp lực nảo, hóa ra y có thể phó thác 
mình cho mọi kích thích thoả mãn những đòi hỏi của thể xác (...)”[12] “Họ 
muốn tạo tội và mặc tình làm những chuyện dơ bần mà không sợ hãi hay 
dày vò của tâm thức.[ 13 J”[14] 


Trên khía cạnh tâm lý, người ta có thê giải thích, khi nhà thần bí có cảm giác 
rằng y hoàn toàn là sở hữu của Thượng đế, hay cái gì đó cao hơn chính 
mình, thì y có thể phó tahel mình cho đời sống nhục cảm, bởi vì trong tất cả 
tôn giáo đều có một xu hướng chấp nhận bản năng hay những kích thích tự 
nhiên không bị kiểm soát bởi luận lý tư biện. 


Khi hiện hữu được chấp nhận trong tư cách là một phần của trí tuệ vô biên 
của Phật hay Chúa, sự chấp nhận thường bao gồm sự đồng lõa mọi xấu xa 
mà xác thịt là di sản. Chính vì vậy mà Chính thống giáo bao giờ cũng ghét 
chống tai nghe theo giáo lý cảu phái thụ động một cách vô điều kiện. Nơi 
đây luôn luôn có những hiểm nghèo đang rình rập. Các vị tổ sư của Chân 
tông tuyên bố: “Hãy tự mình cứu độ lấy mình”; hay thuyết cho rằng từ tâm 
vô lượng của Phật A Di Đà bao trùm mọi phàm phu tội lỗi với tất cả tội lỗi 
của chúng nư những ô nhiễm của chúng, dù chưa được rửa sạch; đó là lý 
thuyết dễ khiến sa ngã nếu nó khôgn được điều hòa bởi suy lý thâm trầm và 
cảm giác đạo đức mãnh liệt. Những lời rắn như “đừng nghĩ đến đời sống của 
mình”, hay “ đừng bận tâm đến ngày mai, vì ngày mai tự lo lấy nó”, đấy là 
những lời răn tế nhị và các Phật tử cũng sẽ sẵn sàng chấp nhận cái sự thật 
được chứa đựng trong đó; nhưng cùng lúc chúng ta phải nhận ra rằng thứ 
chủ trương “sống theo khoảnh khắc” đó vốn đĩ là một đời ¡ sống y như của 
hững loài chim chóc và hoa đồng, và ngầm chứa cái viễn ảnh đâm đầu 
xuống vực thắm của chủ trương phóng túng và vô đạo. 


Do đó, nếu tôn giáo chân chính luôn luôn tránh óc chủ quan tuyệt đối, đấy là 
điều chánh đáng. Thế nhưng, chúng ta không đuợc phép làm ngơ trước 
những yêu sách tuyệt đối nhu được diễn tả rất giản dị và ngây thơ trong đời 
sông một Phật tử thuần thành dưới đây, ở đó không có những xác quyết kịch 
liệt như các sư huynh của phái tinh thần độc lập. 


Kichibel là một nông gia giàu có ở tỉnh Idzumo, nhưng khi đạo tâm được 
phát khởi, y không còn có thể hài lòng với những điều kiện trước đây nữa. Y 
bán hết tất cả đất đai và với số tiền có đó y rảo khắp bốn phương để cầu học 
đạo Phật Chân tông. Về sau y bán cả kho lẫm, vật dụng và luôn cả nhà cửa, 
thế là đứt mình khỏi tất cả kho tàng thế gian, y hiến mình cho việc học Phật, 
y vân du khắp gần xa nghe các vị Thầy của Chân tông giảng đạo mà không 


hề mệt mỏi. Năm này và năm khác trôi qua như vậy và những người láng 
giềng của ông ta thường nhận xét: “Kichibei rảo bước bằng đôi giày vàng”, 
nghĩa là tất cả tiền bạc tư hữu của ông ta đã dồn hết vào tôn giáo. Y không 
chút ng tâm đến đời sông nghèo đói của mình, nói rằng: “Sống ngày nay là 
đủ rồi”. Đến 70 tuổi, ông vẫn còn đi bán cá để sống qua ngày mặc dù chỉ 
kiếm được không hơn một vài xu nhỏ (tôbyaku). Nhân một hôm có người 
con của người láng giềng mang cho ông một bó hoa, ông hết lòng cảm tạ: 
“Nhờ ơn đức Phật Di Đà tôi sống ngày nay để dâng cúng Ngài bó hoa này”. 
Ông đi đến bàn thờ. Đứa nhỏ được thưởng hai đồng tôbyaku, là tất cả số tiền 
kiếm được trong ngày.[ 15] 


Một Phật tử như thế há không phải cũng là một tín đồ tốt của Chúa Ki tô? Y 
không nghĩ gì đến ngày mai, và trong thời buôi hôm nay, dưới áp lực kinh 
tế, y sẽ phải sông ra sao? Dù vậy, vân có cái vô cùng hấp dẫn trong một đời 
sông như của Kichibei. Richard Rolle một nhà thần bí Thiên Chúa giáo thế 
kỷ XV nói về, “một người ưa chiêm ngưỡng được hướng về ánh sáng vô 
hình với một khát vọng lớn lao, người ta thuờng coi y như là một tên điên 
khùng hay ngây dại, bởi vì trái tim của nó đang rực lữa với tình yêu của 
Chúa Kito. Ngay cả khi sắc thân nhục thê của nó bị biến đổi, và trở thành xa 
lạ hắn với mọi người, cơ hồ như con của Chúa là “một người điên”[1ó]. 
Những thành ngữ “người điên của Chúa” đều chỉ cho trường hợp đó. Hắn 
nhiên Kichibei cũng đã biến đổi ở cái dáng bề ngoài của ông ta và đã trở 
thành “một người điên” kỳ diệu| L7] 


-—-o0Q--- 
MÔ TẢ CUỘC SÓNG KHAM NHÂN 


Trạng thái tâm lý của đức tin tôn giáo như thế có thể được giải thích theo lối 
nói của madame Guyon như sau: 


“Thưa các bạn thân mến của tôi; tôi sẽ nói hết với các bạn. Và, trước hết, tôi 
thâyl hình như linh hồn của tôi được hợp nhất với Chúa đến độ ý chí của tôi 
hoàn toàn lạc mất trong Thiên ý. Vì vậy, nếu tôi có thể diễn tả tôi sống ở 
ngoài chính mình và ngoài mọi tạo vật, sông trong sự hợp nhất của Chúa, 
bởi vì sống trong sự hợp nhất với ý của Ngài.. .như thế chính Chúa, băng ân 
sũng thánh hóa của Ngài, đối với tôi, Ngài là tất cả trong tất cả. Cái bản ngã 
đã từng làm tôi điên đảo bây giờ đã bị tống khứ, và tôi không còn thấy nó 
nữa. Và như thế, Chúa, được nhận ra trong vạn hữu và vạn tượng, vốn là con 
đường duy nhất trong đó cái TÔI LÀ, hay hiện hữu vô tận, có thê được nhận 


ra; mọi vật đều trở thành thượng đề đối với tôi trong một ý nghĩa nảo đó. tôi 
tìm thấy thượng đế trong mọi vật hiện tồn và trong mọi vật qua khứ. Tạo vật 
là không chỉ ; Thượng để là tất cả”.[1§] 


- Rồi, căn cứ tiểu sử của Madame Guyon và tài liệu văn học khác đã ghi 
thêm cuộc đàm luận diễn ra giữa bà và Bossuett, đức Tổng giám mục 
Meaux, vốn là lãnh tụ của giáo hội Pháp vào thời bây giờ. Cuộc đàm luận 
soi sáng rất nhiều đối với quan điểm của các nhà tịch tĩnh về phái kinh 
nghiệm tôn giáo, và tôi xin phép trích dẫn sau đây: 


BOSSUET: “Tôi nhận thấy rằng những chữ và những câu mà bà dùng đôi 
khi khác với những thứ mà tôi thường gặp trong các tác phẩm thần học; và 
có lẽ lý do mà bà đã đề ra giải thích điều đó. Nhưng chúng vẫn có thê bị hiểu 
lầm và đưa đến chỗ lệch lạc; bởi vậy cần phải minh xác cái đó có nghĩa là gì. 
Đôi khi bà mô tả điều mà bà coi là trạng thái cao nhất của tôn giáo như là 
một trạng thái của tính thụ động, và khi khác, như là chủ động một cách thụ 
động. Thưabà, tôi thú thực rằng tôi sợ những diễn tả mà tôi không lãnh hội 
trọn vẹn, và ít ra chúng có cái dáng vẻ hơi trái ngược với trách nhiệm và 
hoạt động đạo đức của con người. 


MADAME GUYON: “Thưa ngài, tôi không ngạc nhiên khi ngài đề cập đến 
những thành ngữ này, nhưng tôi khó tìm thấy những diễn tả khác hơn đề sử 
dụng. Tôi sẽ cố gắng giải thích. Trong những thời kỳ đầu tiên của kinh 
nghiệm tôn giáo con người, ở trong cái cảnh có thê được gọi là một đời sống 
hỗn tạp, đôi khi hành động do Chúa thúc đây, nhưng thông thường hơn, trừ 
phi nó đã có tiến bộ khả quan, hành động do chính mình. Dòng vận chuyên 
nội tại của y, trừ phi được chỉnh đómn bởi Thiên hưu, tự nó diễu hành lấy và 
được đặc trưng bởi sự lệch hướng vốn lệ thuộc những gì xuất phát từ nguồn 
suối đó. Nhưng một khi linh hồn, bằng sở hữu của tình yêu trong sạch và 
tròn đầy, được cải hóa hoàn toàn và những gì trong nó đều trực thuộc Chúa, 
bấy giờ tình trạng của nó luôn luôn hoặc thụ động hoặc hoạt động một cách 
thụ động. 


“Nhưng tôi đang muốn xác nhận điều này - có lẽ là sẽ bắt gặp nạn vấn của 
ngài - răng có một vải lý do cho phép đề cập đến chữ hoạt động một cách 
thụ động, bởi vì linh hồn đã được thánh hóa. dù nó không còn có một ý chí 
riêng tư nào nữa, chắng bao giờ lại quá trơ lì. Dưới mọi hoàn cảnh, mọi 
trường hợp, thực sự có một hành vi rõ rệt nơi linh hồn, gọi là một hành vi 
hợp tác với Chúa; dù trong một vài trường hợp nó chỉ là một sự hợp tác với 
cái bây giờ, và tạo ra sự phục tùng và nhẫn nại trong tôn giáo, còn trong 


những trường hợp khác, đấy là một sự hợp tác với cái phải là và hàm chứa 
những thành quả tương lai, do đó, nó là một trạng thái của vận động và thi 
hành”. 


BOSSUET: Xin cảm ơn Bà. Tôi hiểu bà có sự phân biệt không nghi ngờ 
được giữa hai thứ trường hợp như đã nhắc nhở, nhưng vì chữ chủ động một 
cách thụ động sẽ áp dụng cho cả hai, tôi nghĩ là cần phải xét đến. Bà dùng từ 
ngữ phức tạp này, tôi giả thiết, bởi vì có hai hành vi hay hai tác động rõ rệt 
phải được diễn tả, tức là hành vi của ân sủng khai mào hay dự liệu, về phía 
Chúa, và hành vi hợp tác về phía tạo vật; linh hồn thì thụ động, hay chỉ là tri 
giác, trong trường hợp thứ nhất; và thụ động, dù luôn luôn thuận theo sự chỉ 
đạo của thánh linh, trong trường hợp thứ hai”. 


“Chủ động thụ động” hay “thụ động chủ động”, cả hai đều diễn tả tâm trạng 
của các nhà thần bí thuộc nhóm tịch tĩnh chủ nghĩa. Trên đại thể, họ không ý 
thức về vai trò chủ động của chính mình trong kinh nghiệm tôn giáo của 
mình, và có thể họ không muốn biết đến vai trò này trên căn cơ triết học tôn 
giáo của mình. Nhưng, như tôi đã nói trước đây tuyệt đối không có trạng thái 
thụ động của tâm trí, bởi vì điều đó thường chỉ cho sự trống không toản 
diện, và thụ động có nghĩa rằng đã có sẵn cái phải chấp nhận. Ngay cả 
Thượng đề cũng không hành sự ở nơi chẳng có gì để làm ra, hay làm với. 
Thụ động tính là một từ ngữ tương đối chỉ định một trạng thái ý thức không 
được phân tích đầy đủ. Trong đời sống tôn giáo của chúng ta, tính thụ động 
xuất hiện như là cao điểm của tính chủ động tích cực; tính thụ động mà 
không có điều kiện sơ khởi này thì nó thuần là không hư, trong đó sẽ không 
có ý thức ngay từ đầu, bất cứ hình thái nào của tính thụ động. 


“Tôi sống, nhưng không phải tôi mà là Chúa Ki tô sống trong tôi”. Đấy là 
một chủ trương thụ động đối với kẻ khác nào đó, chứ không phải chính ta, 
cái ta vốn đã sở hữu cái sống thực, nhưng cái sông thực lúc nảo cũng y 
nhiên. ở đó. “Nhà ngươi chết, nhưng sự sống của ngươi được cất giầu với 
Chúa Ki tô trong Thượng đế” (Colos, IV,3). Trong bạn, có cái thuộc về sự 
chết, sớm hay muộn nó phải chết, nhưng cái phải sống vẫn sống mãi. Điều 
ây không có nghĩa rằng bạn bị tiêu hủy hoàn toàn, mà có nghĩa rằng bạn 
đang sống, theo ý nghĩa sống động nhất của chữ này. Sống là một tính cách 
chủ động; quả thực, nó là hình thái cao nhất, của hoạt động tính. Tính thụ 
động tuyệt đối, chính nó là sự chết. 


——-O0O--- 


TÍNH KHAM NHÂN VÀ PHẬT GIÁO TỊNH ĐỘ TÔNG 


Chính nơi Tịnh độ tông mà ý niệm về tính thụ động trong đạo Phật có thể 
thây rõ nhất, ngay dù trong trường Thánh Đạo nó cũng không hoàn toản 
văng mặt. Thân Loan, một đại luận sư của thuyết “Tha lực” (tariki) dĩ nhiên 
chú trọng tính kham nhẫn hay thụ động trong đời sống tôn giáo của các môn 
đồ. Ý tưởng của ngài được thấy rõ ở những trang sau đây, trong đó ngài bác 
bỏ “tự lực” (hakaral) , Ngài nói : 


“Tự lực có nghĩa là tự ý chi của hành giả, nương theo chính mình, qua các 
cơ duyên khác nhau trong đời sống, xưng niệm các Phật hiệu khác (ngoài 
danh hiệu Phật A-di-đà) tự mình tu hành các thiện căn khác (ngoài việc xưng 
danh hiệu Phật A-di-đà); y xác nhận ý chí của riêng mình, bằng ý chí đó y 
nỗ lực chữa trị mọi rối loạn khởi lên từ thân, khẩu, ý và do làm cho mình 
trong sạch ra như thế, y muốn vãng sinh vào cõi Tịnh độ. 


“Trái lại, hành giả theo “tha lực” đặt trọn niềm tin tâm huyết của mình vào 
bản nguyện của Phật A-di-đà như được nói lên trong Nguyện thứ XVIH, 
trong đó ngài phát nguyện tiếp độ hết thảy chúng sinh vào cõi Tịnh độ của 
ngài nếu chúng chỉ xưng niệm danh hiệu ngài và mong ước được ngài cứu 
rỗi. Thánh nhân nói, ở đây không phải là sự thi thiết của loài người mà chỉ 
có sự thi thiết của Như Lai. “Thi thiết của loài người” có nghĩa là tự ý chí, và 
“tự ý chí” là tự lực. Đối với tha lực, đấy là hết lòng tin ở bản nguyện, và khi 
hành giả được quyết định vãng sinh vào cõi Phật Di Đà như thế, thì không 
có sự thi thiết của loài người nào trong tất cả phương sách ấy. Và do đó, y 
khỏi phải lo lắng xem mình có được Như Lai tiếp đón hay không vì tội 
nghiệp của mình. 


“*V phải nhất tâm bất loạn, ngay dù với tất cả những tham dục của mình, bởi 
vi chúng nằm ngay trong bản chất của kẻ phàm phu ngu muội và tội lỗi như 
y; cũng đừng tưởng rằng mình sẽ vãng sinh nhờ thiện tâm và thiện hành của 
mình. Bởi vì, bao lâu tâm tư của y còn tựa trên “tự lực” của mình, thì y vẫn 
chưa có cơ hội đề vãng sinh tịnh độ.[19] 


Từ vựng của Thận Loan thật là phong phú như trong các thành ngữ ' nghệ 
thuật không nghệ thuật”, “ý nghĩa không ý nghĩa”, “không có thi thiết gì cả” 
“cách tự nhiên”, “cách như nhiên”, “quá trình tự nhiên của vạn vật”, những 
đoạn đường của tự do tuyệt đối”, 'con đường không trở ngại”, “siêu việt trí 
lực và nô lực của phàm ngu” như là ý chí của Phật, “xác tín tuyệt đối ở bản 


99% &6 


»s» “ 


nguyện của Như Lai vốn không bị nhuộm màu nỗ lực của phàm phu”, “tín 
tầm lớn là Phật tánh và Phật tánh là Như Lai”... 


Ý nghĩa rốt ráo của tất cả những thành ngữ này rất phổ thông trong từ vựng 
của Phật giáo Chân tông, nó là cung cách xác chứng cho tính thụ động trong 
tâm lý của môn đồ phái này. Hãy để cho Phật Di Đà hoàn thành bản nguyện 
của ngài theo như ngài đã phát thệ trong lúc khởi đầu hành đạo, nói thế có 
nghĩa là chúng ta hãy hết lòng tin ở bản nguyện ấy và nó sẽ tự có đường lỗi 
đi vào những tâm hồn tội lỗi của chúng ta một cách chắn chắn, tự nhiên, 
ngẫu nhiên, khỏi cần đến sự nỗ lực nơi chúng ta, và nó sẽ đưa ta vào cõi An 
lành và Thanh tịnh sau khi chết. Trong khi chúng ta đang sống trên trần gian 
này vì nghiệp quả của quá khứ bị ràng buộc bởi những luật lệ của xác thịt và 
bị điều động bởi sự khân thiết sinh tồn của bản năng và không tự chủ, chúng 
ta không thể trốn khỏi biến trình của nó, nhưng vì còn có bản nguyện của 
Phật A-Di-Đà vốn đã chứng tỏ hiệu nghiệm trong sự thành tựu giác ngộ tối 
thượng của chính ngài, chúng ta khỏi phải lo lắng về nhu cầu tội lỗi trong 
đời sống trần gian của mình. 


Đức tin tuyệt đối khiến chúng ta không còn những lao tâm khổ trí vốn làm 
cho chúng ta mệt mỏi vì những tội lỗi của mình. Nhlmg tội lỗi mà phàm phu 
chúng ta đã tạo nên, không cần phải tiêu diệt, vì, chúng ta còn là những hiện 
hữu tương đối, hữu hạn và bị chế ngự bởi những thế lực vượt ngoài kiểm 
soát của “tự lực” nên chúng ta không thể tự mình trừ khử trọn vẹn những 
đam mê, những ham muốn và những đòi hỏi ô trọc. Dù vậy, chúng ta không 
bận tâm đến tội lỗi, bởi vì tội lỗi của chúng ta không còn ảnh hưởng đời 
sông của chúng ta sau khi chết, chúng ta há không được sẵn sàng cứu rỗi bởi 
bản nguyện của Phật A-di-đà mà chúng ta xác nhận vô điều kiện? Há không 
phải chính ưu tư của chúng ta về đời sông sau khi chết, hay bất tử như những 
người Ki tô giáo thường nói đến, khiến cho chúng ta cảm thấy bị buộc ràng 
với tình trạng tội lỗi này trên mặt đất? 


Không phải là chúng ta tiếp tục tạo tội, hay coi nhẹ việc tạo tội, như một SỐ 
người phản đạo chủ trương: thực sự, chúng ta cảm thấy có quan hệ nghiêm 
trọng với việc tạo tội, nhưng việc tạo tội này không làm lay động tin tưởng 
của chúng ta đối với Phật A-di-đà, cũng như với giác ngộ và giải thoát cứu 
cánh của mình. Linh hồn không còn bị xáo trộn, nó vân giữ vững niềm thanh 
thản của mình, cũng như hy vọng và niềm vui siêu việt của mình, với tất cả 
những tội lỗi, những ăn năn, những hối hận. Richard Rolle, tác giả của 
Amending of Life, là một nhà thần bí Thiên Chúa giáo ở thế kỷ XIV. ý 


tưởng của ông về tội lỗi và về sự thanh khiết của tâm hồn hăn phải khiến 
chúng ta nhớ lại quan điêm được trình bày ở trên. ông việt (pp. 75-76): 


“Ai có thể nói đứng đắn “Tôi khỏi tội lỗi?” Không ai trong cuộc sống này; 
bởi vì, như Job nói, “Nếu tôi tắm bằng tuyết và rửa sạch đôi tay hơn bao giờ 
hết, nhưng nếu như bạn xô tôi vào hồ thì chính áo quần của tôi sẽ làm tôi 
kinh tởm”. “Nếu tôi tắm bằng tuyết” tức là hồi cải thực thụ; “và rửa sạch đôi 
tay hơn bao giờ hết” là những việc làm vô tội; “nhưng nếu như bạn xô tôi 
xuống hố” là những tội nhẹ không thê tránh khỏi; “thì chính áo quần của tôi 
sẽ làm tôi kinh tớởm” nghĩa là, xác thịt tôi làm tôi ghê tởm, và nhục cảm 
mong manh, thoáng chốc, sẵn sàng yêu thương vẻ đẹp cõi đời này, thường 
khiến tôi làm nên tội lỗi. Vị tông đồ này nói: “Đừng để tội lỗi ngự trị trong 
thân thê phàm trần của ngươi”, nghĩa là, “tội lỗi nhất định có trong chúng ta, 
nhưng nó không cần ngự trị trên chúng ta”... Dù đôi khi y phạm một điều 
cắm nhẹ, thế nhưng, bởi vì tất cả tắm lòng của y được hướng về Chúa, tội lỗi 
cũng bị tiêu diệt. Ngọn lửa của tình yêu đốt cháy tất cả những vết đỏ tội lỗi 
trong y, như một giọt nước vảo lò lửa bị tiêu mất. 


Nơi đây, nói tóm lại, là giáo thuyết về tha lực của đạo Phật, và đây cũng là ý 
nghĩa về tính thụ động trong tâm lý học của đạo Phật. 


Ichiren-in (1788-1860) là một môn đệ cận đại của phái “tha lực”; sư thường 
giảng như vậy: “Nếu các ngài còn có những điều gì khiến mình lo lắng, dù 
cho không quan trọng lắm, niềm tin đối với Phật A-di-đà của các ngài không 
phải là tuyệt đối Khi các ngài có một cảm giác bất an, dĩ nhiên cái đó nó xa 
ngoài niềm tin ở Phật A-di-đà, nhưng ngay khi các ngài đang vui sướng vì 
cuối cùng đã tìm thấy sự an nghỉ, đây cũng không phải là chân thật. Nỗ lực 
hăng hái, vì bạn chưa có một trải tim an ồn, cũng không hoàn toàn chính 
đáng. Đặt niềm tin của mình vào một chứng nghiệm vì muốn biết xem nó có 
xác tín ở Phật A-di-đà không, cũng lại là sai lầm. 


“Tại sao? Bởi vì tất cả những điều đó là những cố gắng nhìn vào tự tâm các 
ngài, quay lưng lai với Phật A-di-đà; các ngài đã bị lạc hướng. Quả thật, nói 
“Hãy xả bỏ tự lực” thì đễ, những kỳ cùng nó khó khăn biết bao. Vì vậy, tôi 
mãi mãi lặp lại rằng: “Đừng nhìn đến tự tâm, mà hãy nhìn thẳng vào chính 
đức A-di-đà”. Nương tựa Phật A-di-đà tức là hướng tới tấm gương bản 
nguyện và đối điện với Phật A-di-đà” 


——-O0O--- 


TÍNH KHAM NHÂN LÀ CHÁP NHẬN SỰ SÓNG NHU THẺ LÀ NHƯ 
THẺ 


Tính kham nhẫn hay thụ động không phải là tự phản tỉnh hay tự phản khảo 
nghiệm. Đó là một sự chấp nhận Phật A-di-dà không điều kiện. Chừng nào 
còn có dấu vết của nỗ lực ý thức (hakara1), các bạn chưa phó thác trọn vẹn 
cho Phật A-di-đà. Các bạn không có sự đơn nhất; và sự đơn nhất này phải 
được thành tựu bằng chấp nhận chứ không bằng nỗ lực. Trong trường hợp 
này tính kham nhẫn có thể đồng hóa với sự chấp nhận chứ không bằng nỗ 
lực. Trong trường hợp này tính kham nhẫn có thê đồng hóa với sự chấp nhận 
cuộc sống như thế là như thế. 


Rồi ra, tin tưởng là phải “là như vậy ' chứ không phải “trở thành như vậy". 
“Trở thành” hàm ý bất mãn cuộc sống, muốn có một thay đổi, nghĩa là thực 
hiện “ý chí của tôi” chống lại “ý chí của anh”; và dù chúng ta có nói gì về 
nhưng lý tưởng toàn thiện, tôn giáo cuối cùng vẫn là sự chấp nhận mọi sự 
“là như thế”, sự xấu cũng như sự tốt. Tôn giáo trước hết muốn “là như thế”. 
Do đó, “tin tưởng” là “sống đó” — đây là căn bản của một tôn giáo. Khi điều 
này được phiên chuyền thành những từ ngữ của tâm lý học, đạo tâm quay 
quanh trục kham nhẫn. “Các người đều chính đáng y như tự tính của mình” 
hay “đừng nghĩ tới ngày mai”, đấy là lời tối hậu của mọi tôn giáo. 


Chính trong tính thần đó, ngài Lâm Tế nói: “Người tu đạo chân chính không 
làm gì hết mà tiếp tục sống với mọi cơ duyên của cuộc sống trần gian Tây. 
Buổi sáng, y lặng lẽ thức dậy, vận y phục và ra ngoài làm việc. Khi muốn đi 
dạo, y liền đi dạo, khi muốn ngôi, y liền ngồi. Y không làm Phật, không nghĩ 
tưởng xa vời. Sao lại có thê thế? Cổ nhân nói, nếu bạn chuyên tâm tỉnh tấn 
cân câu Phật quả, Phật của bạn thực tình là căn nguyên của luân hồi miên 
viễn”[20]. 


Hoài nghi tức là tự sát; cần cầu, với ý nghĩa “phủ nhận”, theo cách ngôn của 
đạo Phật, là vĩnh viễn trôi lăn trong biên sinh tử. 


Có một người tên là “Jôyemon, ở tỉnh Mino, quá dao động về tâm hồn của 
mình. ông đã nghiên cứu đạo Phật nhưng lâu ngày mà không thành đạt. Cuối 
cùng, ông lên Kyoto, nơi đây Ichiren-in, vốn là một đại sư của Phật giáo. 
Chân tông, đang trụ trì, ông giãi bày tâm huyết với sư xin được chỉ giáo về 
giáo thuyết của Thân Loan Thượng nhân, Ichiren-in nói: “Ông đang già như 
là ông đang già” (Sự tế độ của Phật A-di-đà vốn chấp nhận bạn đang như là 


chính bạn). Jôyemon không được thỏa mãn, lại còn phiên trách nữa; rôi thì 
Ichiren-in lặp lại : “Ong được cứu rôi như là được cứu Trôi”. 


Người cầu đạo này chưa ở vào tâm trạng chấp nhận lời nói của sư tức khắc, 
y chưa vượt khỏi sự lệ thuộc vào những tính tấn và cần cầu. Y vẫn theo đuổi 
thầy với nhiều thắc mắc nữa. Nhưng thầy không chịu bỏ qua đoạn đầu, mà 
cứ lặp lại “Ông được cứu rỗi như là được cứu rỗi” và lặng lẽ rút lui. May 
thay, sư là một luận sư của “tha lực”, vì nếu sư đã là một thiền sư, tôi chắc 
rằng Joyemon sẽ được dắt tay trong một cung cách khác[2I ]. 


John Woolman (1720-1772), một người Quaker, chết vì bệnh đậu mùa; lục 
sắp chết, ông đau yếu hầu nặng nên không thể nói. Ông xin viết, mực và viết 
một cách khó nhọc: “Tôi tin răng tính mệnh của tôi đây là ở trong trí khôn 
của Chúa Kitô, tôi không biết gì về sư sống hay sự chết”. Sự bộc bạch này 
rất phù hợp với Thân Loan khi sư nói trong Thân dị sao (Tannishô): “Tôi nói 
sự Niệm Phật của tôi như đã được tiên sư của tôi giảng dạy. Còn tính mệnh 
của tôi sau khi chết thác sinh vào Tịnh độ hay địa ngục, tôi không có ý gì 
hêt”. 


Thân Loan thường đề cập đến tính Bất khả tư nghì của Phật tri. Tính mệnh 
của chúng ta đây hoàn toàn do trí tuệ đó; và trí đó, kiến thức hữu hạn của 
chúng ta không dò vào chỗ uyên áo của nó, cũng không cần thực thi ý chí 
hữu hạn của chúng ta vì nó; chúng ta cứ chấp nhận hiện hữu đang như thế, 
và xác tín của chúng ta hoàn toàn được đặt vào trí tuệ vô biên của Phật A-di- 
đà, và những gì mà chúng phải làm là đứng vững với xác tín này, niềm tin 
này, sự chấp nhận này và với sự ngu muội này. Kỳ diệu của chỗ sự nøu muội 
này lại chứa đựng cái trí tuệ khiến chúng ta hết sức bằng lòng với đời này và 
đời sau|22] 


Kiến thức thần bí hay vô trí thần bí, và sự thỏa mãn có từ đó, cũng được 
phác họa bởi bài thơ 3l chữ của Nhât Biên. Thượng nhân ( 1229-1289). Khi 
sư đang học Thiên với ngài Pháp Đăng ( 1203-1298); Pháp Đăng muôn biêt 
Nhât Biên hiệu thê nào ý nghĩa của câu “Một niệm khởi là có tỏ ngộ” 

Nhất Biến trả lời bằng thơ : 

Khi xưng tụng Danh hiệu 

Không Phật cũng không Ta 


Duy chỉ nghe có tiếng 


Nam mô A Di Đà Phật 


Nhưng Thiền sư không cho rằng Nhất Biến lãnh hội đích đáng, nên sư đọc 
thêm bài thơ nữa : 


Khi xưng niệm Danh hiệu 
Không Phật cũng không ta 
Chỉ có 

Nam mô A Di Đà Phật 
Nam mô A Di Đà Phật 


Bài sau được thiền sư tán thưởng. Trong tôn giáo của Nhất Biến, chúng ta 
thây Thiên tông và Chân tông là một đường lôi thực tiên nhât. Khi ý niệm 
NHƯ THẬT 


(Yathãbhutam) này được diễn dịch thành những quan hệ nhân gian, chúng ta 
có đoạn văn sau đây, trong đó tự lực bị bác bỏ coi như trở ngại công việc của 
đâng Toàn Nhât, tức A-di-đà. 


“Khi các ngài loại bỏ ý chí phản kháng của tự lực, các ngài nhận ra ý nghĩa 
của niềm xác tín ở Phật A-di-đà. Các ngài mong muốn được cứu rỗi và Phật 
thì sẵn sàng cứu rỗi, nhưng việc vãng sinh Tịnh độ của các ngài không có vẻ 
thành hình quá dễ dàng. 


“Tại sao? Bởi vì ý chí phản kháng của các ngài vân còn tự quyêt. Nó giông 
như cuộc hợp hôn giữa thiêu niên và thiêu nữ. Cha mẹ hai bên muôn thây cả 
hai được phôi ngâu. 


Một bên nói: “Nàng dâu không cần có nữ trang gì hết”. Nhưng bên kia cho 
là cần thiết vì rằng chàng rể thuộc một gia đình rất giàu có. Nhưng nếu 
không cho dâu của hồi môn dù chỉ một bộ đồ thì cũng không phải lẽ. Đôi 
bên sẵn sảng cả nhưng tính kiêu ngạo ngăn cản họ. Nếu nhà gái nhận đề nghị 
đúng theo tinh thần ở bên kia, mục đích mong mỏi sẽ được hoàn thành khỏi 
phải rầy rà. 


Mối quan hệ giữa Phật và chúng sinh cũng vậy. Phật nói: “Hãy đến!”. Tại 
sao lại không đên với ngài dù bạn đang là gì? Nhưng ở đây chí phản kháng 


đè đầu nó và bảo: “Dù là thiện chí của ngài, tôi không thê đến với ngài như 
tôi đang là đây, tôi phải làm điêu gì đê xứng đáng với lời gọi”. 


Đấy là tự kiêu. Những gì Phật đòi hỏi ở các ngài không nhiều vậy; và bất cứ 
điều nào thừa thãi xuất phát tự lòng tự tôn và kiến thức hẹp hòi của các ngài 
đều trở ngại đoạn đường ân huệ của Phật đi vào lòng các ngài. Bởi vì, bạn 
chỉ cần phải đưa tay ra trước, Phật sẵn sàng gieo đồng tiền cứu rỗi vào đó. 
Đức Phật đang ra dấu cho các ngài, con thuyền đang đợi đưa các ngài sang 
bờ bến kia, không phải trả giá, chỉ có việc bước thắng lên bến. Các ngài 
không thể phản đối rằng: đấy là một công việc khó khăn”. Vậy tại sao các 
ngài không hoàn toàn phó mình cho bản nguyện cứu vớt của Phật và để cho 
ý chí của ngài ngự trị trên mình?”[23 | 


Molinos viết cho Petrucci: “Một trong những quy luật căn bản giúp tâm hồn 
tôi giữ bền sự thanh bình nội tại là như vầy: Tôi không nuôi dưỡng niềm 
khát khao[24] lẽ thiện riêng rẽ này hay kia, mà chỉ lẽ thiện nào cao nhất 
trong tất cả, và tôi phải dọn mình cho tất cả những gì mà lẽ thiện tối cao 
ngày mang lại cho tôi và đòi hỏi nơi tôi. Đấy là những lời văn vỏi nhưng 
chúng chứa đựng rất nhiều[25]”. Nếu có người hỏi một luận sư Chân tông 
những lời nào văn vỏi mà lại chứa đựng nhiều, có ích cho lẽ thiện tối cao, 
ông sẽ nói ngay: Nam mô A-DI-Đà Phật, Nam mô A-Di-Đà Phật?”. Bởi vì, 
thực sự, đấy là câu thần chú mang thắng các bạn sang bên kia bờ sinh tử. 


-—-oÔO--- 
VÔ TRÍ VÀ KHAM NHÂN 


Sự kiện quan trọng đối với kinh nghiệm tôn giáo, cần phải ghi nhận nơi đây. 
Là nó ráo riết đòi hỏi kẻ tìm kiếm Thượng Đề hay chân lý vứt bỏ tất cả kiến 
thức và học thuật mà y thâu lượm được. Dù là Kitô hữu hay Phật tử, dù là 
Tịnh độ hay Thánh đạo, sự đòi hỏi ráo riết ấy đều quan trọng ngang nhau. 


Điều hiển nhiên là kinh nghiệm tôn giáo tuyệt đối tương phản với kiến thức 
của trí khôn, vì học thuật và đa văn không bảo đảm người ta thành một phần 
tử của nước Chúa, nhưng “giống như trẻ thơ” không những chỉ do sự khiêm 
tốn của tâm hồn mà còn là sự đơn thuần của tư tưởng. Những màu sắc của 
tính khoa đại, ngã mạn, tự ái, với danh nghĩa những sự trung chính của con 
người, quả thực chúng “giống như một trang phục. hoen ô” mà mỗi chúng ta 
phải cỡi bỏ; nhưng tại sao sử dụng trí khôn cũng cần phải xa lánh? Tâm hồn 
có thể mong cầu sự cô liêu và im lặng, nhưng tại sao việc tụng đọc kinh sách 


không ngót sinh ra chán ngán? Tại sao đức Jésus cảm ơn đức Chúa Cha che 
giấu các hiền triết và hiền minh “những sự này” và khỏi thị chúng cho các 
con trẻ[26], vốn không đủ sức suy tư chín chắn và lý luận tỉnh tế?” 


Thánh St. Bonaventura dạy chúng ta “đừng dựng thành một quan niệm về 
bất cứ sự gì, cả đến Chúa, bởi vì bằng lòng với những biểu tượng, hình ảnh, 
và định nghĩa không phải là điều hoàn hảo, dù chúng có tính vi khéo léo, dù 
đó là ý chí hay lẽ thiện, tam vị hay nhất vị, dù chính cả bản chất linh thánh 
cũng không.”[27] 


Thánh St. Augustin độc thoại: “Lạy Chúa, con đã lang thang, như một con 
lừa lạc lõng, tìm kiếm Ngài ở bên ngoài với lý luận thao thức trong khi ngài 
ở bên trong con. Con đã quá mệt mỏi đeo đuôi ngài ở bên ngoài, nhưng ngài 
lại ở bên trong con, nếu con chỉ mong mỏi Ngài và khao khát Ngài. Con đi 
vòng quanh những đường, những phố của thị thành trong thế lan này để tìm 
kiếm ngài, nhưng con không tìm thấy ngài, bởi bì con đã luỗống công tìm 
kiếm ngài ở bên ngoài, mà ngài vốn ở trong con.”[2§] 


Lý do tại sao các bậc Đạo sư không ưa lối trí năng là thế này: nó không 
mang lại cho chúng ta bản thần sự vật, mà chỉ có những biểu tượng, những 
hình ảnh, những giải thích và những liên hệ của chúng; luôn luôn nó dẫn 
chúng ta ra khỏi chính mình, nghĩa là chúng ta lạc vào rừng rậm của suy lý 
và tưởng không cùng, không cho chúng ta sự thanh bình nội tại và sự an 
dưỡng tâm linh. Trí năng bao giờ cũng nhìn ra ngoài, quên rằng “có một cái 
nhìn bên trong có khả năng trực nhận Thượng Đề chân thật Độc Nhất.” 
Gerson diễn tả như vầy: “Dù tôi có trải qua 40 năm đọc kinh và cầu nguyện, 
nhưng tôi không bao giờ có thể tìm thấy một sự gì hiệu nghiệm hơn, không, 
đề đạt được khoa thần học thần bí, một sự gì trực tiếp hơn mà tinh thần phải 
trở thành y như một trẻ thơ và một kẻ ăn mày trước mặt Thượng Đế.” 


Tuy nhiên, Phật Giáo, tự căn bản là một tôn giáo chống lại sự vô trí (avidyà) 
chứ không vì nó, như đã được chứng tỏ trong các dẫn chứng trước đây. Ngu 
sĩ (Ba la), mê hoặc (Bhrànti) và hạ trí (prithagiana) bị kết án rất nhiều trong 
các kinh điển Phật giáo coi như là không thể vươn tới chân lý sâu xa nhất 
của giác ngộ. 


Sự thật, đạo Phật trọng trí năng hơn Thiên Chúa giáo và toàn thể xu hướng 
của tư tưởng Phật giáo nhằm khích lệ trực nhận tánh Không của hiện hữu 
thay vì được â ấp ủ trong tình yêu của một thực thê tối cao. Nhưng dù vậy, vẫn 
có một nguồn mạnh mẽ trong giáo lý đạo Phật nhắn mạnh tính chất hư ảo 


của mọi nỗ lực trí năng trong kinh nghiệm của đời sống Phật tử vốn dĩ loại 
bỏ mọi có gắng từ chính ta và mọi thành kiến siêu hình. Đấy là đề giữ ý thức 
trong sự thanh khiết trọn vẹn hay trong một trạng thái vô ký; nói cách khác, 
để làm cho tâm hồn đơn giản như của trẻ thơ vốn không bị nhét kiến văn và 
ngạo mạn. 


Pháp Nhiên Thượng Nhân (Hoen Shônmn I 133-1212) mô tả thái độ của Tịnh 
độ tông đôi với sự Vô tri và tâm hôn thuân phác: 


“Tôi không nói niệm Phật như các hiền giả Hoa và Nhật nhắc đến, cũng 
không phải là xưng tụng Phật hiệu vốn được hành trì như là kết quả của học 
tập và hiểu biết đối với ý nghĩa niệm Phật. Mà chỉ là đọc lên danh hiệu A-di- 
đà, không hoài nghỉ rằng điều đó có đưa đến sự vãng sinh Tịnh độ của người 
tin hay không; chỉ có điều đó, những việc khác không cần thiết. Người ta 
thường nói đến ba tâm và bốn hạnh nhưng tất cả đều có đủ cho niềm tin rằng 
sáu chữ “Nam mô A-di-đà Phật” quyết định sự vãng sinh Tây phương. Nếu 
ai nghi gì khác hơn thì sẽ không nhận được những ân đức của hai đẳng 
Thánh Nhân. Phật A-di-đà và Phật Thích Ca, và bị đặt ra ngoài bản nguyện. 
Những ai tin tưởng niệm Phật, dù có học hết những giáo thuyết của đức 
Thích Ca Mâu Ni, phải xử sự như một gã sĩ độn vô tri, hay như một tín nữ 
có tâm hồn thuần phác; hãy tránh xa sự thông thái rởm, và hãy xưng niệm 
Phật hiệu với một tâm hồn thuần phác”. 


Thân Loan Thượng Nhân (1173-1262), môn đồ Pháp Nhiên, cũng thốt lên 
tâm tình tương tự trong Tán dị sao. 


“(Có người bảo rằng) không thê tin rằng những ngườikhông đọc tụng và học 
hỏi kinh luận mà lại được cứu rỗi. Một quan niệm như vậy thật quá xa vời 
đạo lý. Tất cả cáckinh điển nhằm giải thích về sự thật của tha lực chứng tỏ 
rằng ai ai cũng sẽ thành Phật, do tin tưởng bản nguyện mà niệm Phật. Ngoài 
ra, học hỏi có cần gì cho vãng sanh tịnh độ? Những ai hoài nghi về điểm đó 
cứ để họ chuyên cần học hỏi để thấu hiểu ý nghĩa của bản nguyện. Đáng 
thương thay, có kẻ dù chuyên cần học hỏi kinh điển mà không thê thấu hiểu 
ý nghĩa chân thật của Thánh Giáo. Bởi vì danh hiệu có hình thức như được 
xưng tụng bởi một người có tâm hồn thuần phác, y có thể chăng hiểu gì về 
kinh điển dù chỉ một câu; đấy gọi là pháp môn dễ hành”. 


Căn cứ theo đường lỗi mà các sử gia Thiền tường thuật về Lục tổ Huệ Năng, 
người ta có thê thây răng khi trình bày ngành Thánh Đạo của Phật Giáo, 
thiên tông cũng tránh né việc việc học hỏi và đọc tụng kinh điện, bởi vì ngài 


Huệ Năng dược coi là một gã bán than dốt nát so với đối thủ của ngài là 
Thần Tú, mà tài bác học của sư đã là sở nguyện giữa năm trăm môn đồ của 
Hoằng Nhẫn; người ta cũng có thê nói theo một trong cách ngôn của Thiền 
đồ là “Bắt lập văn tự”; vì thực tình, đây chính là điểm tấn công Thiền của 
các luận sư Thiền thái tông ở đời Tống. 


Những ai đã từng nghiên cứu Thiền tông đều biết rõ đâu là thái độ của Thiền 
đối với bác học và tri thức. Văn học Thiền dẫy đầy những đoạn như vầy: “Ta 
không có lời nào để dạy thiền cho các người”; “trong 49 năm ta chưa từng 
nói đến một chữ”; “đấy là sở học của ngươi; hãy cho ta biết ngươi đã thấy ra 
được gì trong chính ngươi”; ngươi sẽ làm gì với việc tụng đọc kinh điển vốn 
chẳng dính gì đến tự tính của mình?”; “ngươi tin là có thê đương đầu với sự 
chết nỗi bằng tất cả kiến văn quảng bác của mình ư?”; tất cả những kinh luận 
mà các ngươi kính cần học hỏi há không phải chỉ là đống giẻ rách chùi bụi?” 
vần vân và vân vân. 


Trong tất cả những lý do tại sao sự vô tri và sự thuần phát của tâm hồn được 
tán đương như vậy trong kinh nghiệm tôn giáo, lý do quan trọng nhất có lẽ 
phải được tìm thấy ngay trong bản chất của tri năng. Vì vốn dĩ mang chất 
nhị nguyên, nó đòi hỏi một điểm sở y để từ đó khởi sự lập nên một phát biểu 
hay đề ra một luận chứng hay đem lại một phán đoán. 


Tập quán này - cái tập quán cần có một mệnh đề được đảm bảo xác thực và 
cần ôm chặt lấy nó - phản lại điển hình của đạo tâm mà trên nguyên tắc vốn 
chấp nhận hiện hữu như thế là như thế chứ không thắc mắc, không chống 
đối, không nghi ngờ. Kinh nghiệm tôn giáo bộc lộ trong những câu nói đơn 
gian, chắc nịch, và thăng thắn, quyết không chịu những lối quanh co và hiện 
chứng. Dù đấy là Phật giáo Thiền hay Phật giáo Tịnh, trực giác thần bí tràn 
trề trong một tâm hồn vốn không có thành kiến, nhất là được nuôi dưỡng bởi 
học thuật. Khi đài gương của tâm thức đã sạch hết bụi bậm của trí năng, nó 
phản chiếu vinh danh và tình yêu của Thượng đế, như nhưng Kitô hữu 
thường nói. Vậy thì, Vô trí và ngây thơ đi đôi với tính thụ động. 


-—-o00--- 
NGÃ KHÔNG VÀ PHÁP KHÔNG 
Khi giáo Thuyết về tính kham nhẫn này được lồng vào cú pháp triết lý, nó là 
thuyêt vô ngã (Abãtman) mà một khi được khai triên ra nữa, thì trở thành 


thuyết Tánh Không (sũnyãta). Như tôi đã từng cắt nghĩa, chủ trương không 
có bản thê tự hữu không phải là hư vô luận như các học giả phi Phật giáo 


tưởng; vì sự từ chôi bản ngã này vân luôn luôn là những khâu quyết của các 
nhà thân bí Thiên Chúa giáo. 


Khi Thánh St. Bernard, dẫn chứng Isaiah X.1S: “Cái rìu há lại khoe mình 
cũng người cầm rìu ư? Cái cưa há lại dấy nghịch cùng kẻ cầm cưa ư? Thế 
cũng như cái roi vận động kẻ giơ roi, cái gậy nâng đỡ cánh tay cầm gậy!”; 
ngài kết luận: “Sự thực, điều có thê làm vinh danh Chúa vốn đến từ Chúa” 
chúng ta há không thê rút ra một kết luận khác rằng: “Thượng đề trong tất cả 
và tất cả, không có bản ngã”? hay “ở nơi ngài mà chúng sinh tồn, vận động 
và hiện thể, và do đó mọi hiện hữu tương quan đều như là không (sũnya) và 
vô sinh (anutpanna)”? Nói theo luận lý, khi khai triển đề tài này, các nhà 
Phật học rất bộc trực, triệt để và quả quyết. 


Tác giả Theologia Germanica nói: “Chúng ta phải hiểu nó như Thượng để 
nói: “Ai muốn ở ngoài ta hay không theo ý ta, kẻ đó muốn chống lại ta; bởi 
vì ý của ta là không được có ý khác ta, không có ý nào ngoài ý ta. Cũng vậy, 
ngoài ta không có bản thê, không có sinh tồn, không có cái này, không có cái 
kia; cũng không có ý chí nào ở ngoài ta, và không “do ta”. 


Diễn dịch đoạn trên ra ngôn ngữ của tâm lý học Phật giáo thì đấy là: “không 
nơi nào ta là cái gì vì một al, vì không nơi nào có cái gì của một ai vì ta” 
Hoặc giả, Thanh tịnh đạo luận (Visuddhi Magøga) (Ch.XVI). 


Chỉ có sự khổ, không có người thọ khổ; 

Không có tác giả, duy chỉ có tác nghiệp 

Có Niết bàn, nhưng không có người tìm Niết bản 
Có Thánh Đạo, nhưng không có hành giả. 


Chúng ta phải nhớ rằng thuyết Vô ngã của Phật không phải là hậu quả của 
phân tích tâm lý mà là một phát biểu của trực giác tôn giáo trong đó không 
có suy lý nào được dùng đến. Bằng tri kiến trực tiếp, kinh nghiệm của đạo 
Phật khám phá ra rằng khi trái tìm của người ta đã rửa sạch những ô nhiễm 
của những tham dục do ngã ái, ở đây không còn để lại một tàn tích nào đáng 
gọi là tự ngã. Chính nền triết học của đạo Phật tạo ra lý thuyết này, nhưng 
chính nghiêm của đạo Phật cung cấp cho nó các sự kiện. Chúng ta phải luôn 
luôn ghi nhớ chân lý này, rằng tôn giáo trước hết bắt đầu với kinh nghiệm và 
sau đó mới triết lý và do đó, phê bình triết học phải dựa trên nhưng sự kiện 
chứ không dựa trên triết lý như đã được quy định. Thuyết Tánh Không 


(sunyatà) cũng là một phát biểu về trực giác tôn giáo, nó không phải là một 
công thức trừu tượng về ý tưởng không hư. Nếu là không hư, nó không bao 
ØiỜ CÓ thể là một khái niệm căn bản của tất cả các tông phái Đại thừa Phật 
giáo, và có một ảnh hưởng khích lệ lớn lao đối với đạo tâm của các môn đệ 
của nó. Chủ đề này đã được trình bày khá đầy đủ trong quyền Khảo Cứu 
kinh Lăng già của tôi và tôi sẽ không lặp lại ở đây, mà chỉ nói rằng Tánh 
Không, thường được dịch là không hư, mà theo văn nghĩa, không nên giải 
thích bằng nhưng từ ngữ của tri thức tương đối và phân tích luận lý; nhưng 
nó là sự diễn tả cái trực kiến nhìn thắng vào bản chất của hiện hữu. Bất cứ 
nền triết lý nào quy tụ quanh đây đều là thêm thắt về sau và là tác phẩm của 
các học giả Phật giáo. 


=—-O0O--- 


IV.THỤ ĐỘNG VÀ KHAM NHÃN HAY KHIÊM TÓN 


Nếu, một đẳng, đời sống của thụ động tính hướng đến chủ nghĩa tự do, thì 
đăng khác nó chứng tỏ là quá xa vời với những quan hệ nhân sinh. Tuy 
nhiên, có một vài đức lý thực tiễn phát xuất tử kinh nghiệm của thụ động 
tính, hay nói ngược lại, ở đầu có nhưng đức lý này, ở đó chúng đều do kinh 
nghiệm mà có. Chúng là đặc chất cao của đời sống tôn giáo tùy theo nền 
thần học của nó, dù là Phật tử hay Ki tô hữu. 


Trong đạo Phật, những đức lý được thê hiện như thế thông thường được ghi 
có sáu, gọi là sáu Ba la mật (Pàramità): bồ thí (Dãna), trì giới (sïla), nhẫn 
nhục (ksânti), tỉnh tấn (vìrya), thiền định (đhyãna), và trí tuệ (prajnã). Thiền 
định (đhyãna) và trí tuệ (prajnã) có thể không quan hệ trực tiếp nào đối với 
tính thụ động, và ở đây chúng ta sẽ không nói nhiều đến. Bốn Ba la mật còn 
lại đều quan trọng và chúng ta có thê nói rằng đời sống Đại thừa được đúc 
kết trong chúng. Nhưng, trong bốn Ba la mật này, Ba la mật thứ nhất, là sự 
thực hành về nhân ái, trong đạo Phật nó còn bao gồm cả việc thí xả mệnh 
sông của mình cho chính nghĩa; và Ba la mật thứ hai tuân thủ những giới 
điều có thê không gây chú ý của chúng ta ở đây. Bởi vì tôi muốn đưa ra nhận 
định riêng biệt về một hoặc hai điển hình cô điển của Ksanti (nhẫn nhục) và 
Virya (tinh tiến); tôi cho là cả hai đều có quan hệ mật thiết đối với đời sống 
thụ động tính và triết học về Tánh Không. Chúng ta có thể nghĩ rằng Ksanti 
(nhẫn nhục) có thê không liên hệ gì với thụ động tính, nhưng còn Virya (tinh 
tần) thì sao? Nó há không có vẻ là một đặc tính đối lập của sự chịu đựng khổ 
não? Làm sao có thể coi tinh tấn như là thành quả của thụ động và không hư 
trong tôn giáo? 


Đây là điểm hệ trọng trong đời sống của Phật giáo Đại thừa và trong giáo lý 
của kinh Bát nhã Ba la mật. Vì theo kinh điển Bát nhã vốn là sinh mệnh 
sông thực của Bồ tát, một kho tàng bất tuyệt của năng lực tỉnh tiến mà có 
được là do bởi bản tánh không hư của vạn pháp; nếu sau lưng cuộc sinh tồn 
của chúng ta mà có sự thể cố định, chúng ta không thể thúc đây năng lực 
tinh tiến như được bộc lộ nơi Bồ tát Sadaprarudita (Thường Đề Bồ tát). Và, 
do năng lực tỉnh tiến này, kham nhẫn hay khiêm tốn mới có thê có. Kham 
nhẫn hay thực hành Ksanti không có nghĩa chỉ khuất phục trước mọi đau 
khổ do những căn nguyên ngoại tại mang đến cho mình, nhưng nó có nghĩa 
là thực hiện đức tinh tiễn trong sự sống thực của Tánh Không mà tất cả các 
kinh điển Đại thừa coi như là sinh mệnh của một vị Bồ tát 
(Bodhisattvacarya) 


Kinh Kim Càng nói: 


“Này Tu Bồ Đề (Subhuti), vào thời Ca LỊ vương (Kaliraja), khi xương thịt ta 
bị ông cắt chặt, ta không có ý tưởng về ta về người hay về chúng sinh; ta 
cũng không có ý tưởng về cái không ý tưởng. Tại sao? Bởi vì, này Tu Bồ Đề 
nếu thời bây giờ ta thấy có ta, người hay chúng sinh thì ta đây có tâm sân 
hận. Tại sao? Bởi vì, này Tu Bồ Đề, ta nhớ lại năm trăm đời sống quá khứ 
khi ta là nhẫn nhục tiên nhân (Risi Ksantivadi), vào thời bấy giờ ta cũng 
không thấy có ta, người, chúng sinh, hay sinh vật...”[29] 


Như thế, chúng ta có thể thấy rằng nêu không có một hàm ngụ triết lý của 
Tánh Không sẽ thật sự không có kham nhẫn hay thụ động tính trong đời 
sông của Phật giáo Đại thừa, đời sống này được chỉ trì bởi tinh tiễn, không 
hề mệt mỏi trong việc tìm kiếm lẽ thiện tối cao, Sunyata, Virya và Ksanti 
không thể rời nhau. Câu chuyện về Bồ Tát Thường Đề cho thấy rõ rệt khía 
cạnh này. Câu chuyện được kề như sau[30]: 


---o0O--- 
SỰ TÍCH THƯỜNG ĐÈ BÒ TÁT 
(Sadàparudita) 
Phật bảo Tu Bồ Đề (Subhùti): nếu ông quả thực muốn cầu Bát nhã Ba la 


mật, hãy như Thường Đề Bồ Tát, nay đang ở tại Lôi âm Uy Vương Phật 
(Bhisma-garJ1ta-nirghosvara) thực hành đạo Bồ Tát. 


Khi Thường Đề Bồ Tát chuyên cần mong chứng đắc Bát nhã Ba la mật, 
nghe giữa hư không có tiếng nói bảo rằng: “Nếu từ đây đi về hướng Đông 
ông sẽ được nghe Bát nhã Ba la mật. Trong lúc đi đến đó, đừng nghĩ mệt 
mỏi, ngủ nghỉ, ăn uống, ngày đêm, lạnh nóng; hãy chớ bận tâm đến những 
việc ây, chớ tư duy vê những việc ấy, hãy dứt bỏ tâm siễm khúc; đừng đặt 
cao mình mà hạ thấp người; hãy xa lìa ý tưởng về chúng sinh; hãy xa lìa hết 
thảy lợi dưỡng, danh dự; hãy xa lìa hết năm triển cái, xa lìa lòng ganh ghét; 
chớ phân biệt pháp trong pháp ngoài, đâu chủ, đầu khách, v.v...; trên đường 
đi, đừng quay nhìn bên trái, bên phải; chớ nghĩ đến trước, sau, trên, dưới; 
chớ động sắc (rũpa), thọ (vedara), tướng (samjna) hành (samskàra) và thức 
(vijnăna). Tại sao? Bởi vì, nếu động sắc, thọ, tưởng, hành thức thì không đi 
vào Phật pháp mà đi vào sinh tử, không thê chứng đắc Bát nhã Ba la mật”. 


Khi Thường Đề Bồ Tát nghe tiếng nói giữa hư không này, liền bảo: “Chính 
vậy; tôi sẽ đi trên con đường được chỉ dạy. Bởi, tôi sẽ vì hết thảy chúng sanh 
mà làm ánh sáng, nên tích tập hết thảy Phật pháp”. Tiếng nói lạ lùng giữa hư 
không lại khuyên bảo Bồ tát thêm về thế giới quan của Đại thừa, xác tín 
tuyệt đôi là được đặt nơi pháp sư của Bát nhã Ba la mật; những xí đồ của Ma 
vương thường xuất hiện trong nhiều hình thức đối với một người cầu đạo ráo 
TIẾT. V.V... 


Bấy giờ, Thường Đề theo chỉ dẫn, khởi sự cuộc hành trình về hướng Đông; 
đi chăng bao lâu, bèn nghĩ: “Tại sao ta không hỏi tiếng nói ấy là ta phải đi về 
hướng Đông bao xa, và phải nghe ai giảng về Bát nhã Ba la mật?” Nghĩ như 
vậy tức thì đứng lại không đi được, buôn bã khóc lóc và tự trách. Nhưng 
Thường Đề quyết định dừng lại nơi đây, bất kê bao lâu, kỳ cho đến khi nghe 
được tiếng nói giữa trời nữa. Thường Đề thấy mình như kẻ mất đi đứa con 
độc nhất, không còn nghĩ gì khác ngoài ý muốn biết mình phải làm gì nữa; 
và kìa! Một hình tướng giống đức Như Lai hiện tiền và bảo: 


“Lành thay, Thường Đề! Hết thảy chư Phật trong quá khứ khi đang hành đạo 
cầu Bát nhã Ba la mật cũng như ông ngày nay. Hãy đi về hướng Đông cách 
đây 500 do tuần, rồi ông sẽ gặp một thành phố tên là Chúng Hương 
(Gandhavati), được cấu tạo bằng bảy báu và được trang nghiêm lộng lẫy. 
Trong thành này có một khoảng đất cao rộng trên đó có một cung điện tráng 
lệ của Pháp Thượng Bồ tát (Dharmodgata). Chúng hội lớn gồm chư thiên và 
loài người tập họp nơi đây, muốn nghe Pháp Thượng Bồ tát giảng thuyết Bát 
nhã Ba la mật. 


Này Thường Đề, Pháp Thượng Bồ tát là vị thiện tri thức của ông và nhờ 
Pháp Thượng. ông sẽ thấu hiểu Bát nhã Ba la mật. Vậy, hãy tiếp tục hành 
trình về hướng Đông cho đến khi đến thành này. Hãy chuyên cần như bị 
trúng tên độc, không còn nghĩ gì khác hơn là rút nó ra khỏi da thịt càng sớm 
càng tốt; chớ dừng lại cho đến khi đối diện với thiện tri thức của ông là Pháp 
Thượng Bồ tát 


Khi Thường Đề vừa nghe tiếng nói ấy liền thâm nhập Tam muội, nhờ đó 
thấu suốt rõ ràng các điều kiện tâm linh của hết thảy Chư Phật. Rồi khi ra 
khỏi Tam muội, tất cả Chư Phật hiện tiền bỗng nhiên biến mất. Tức thì sinh 
lòng phiền muộn, lại hỏi nữa: “Chư Phật này từ đâu đến? Các ngài đã đi 
đâu?” Thường Đề buồn bã nhưng cùng lúc càng quyết định kỳ cho gặp được 
Pháp Thượng. 


Nhưng Thường Đề phải nghĩ đến những phẩm vật cúng dường[31] vị thiện 
tri thức của mình. Thường Đề nghèo khốn, chăng biết làm sao có những 
phẩm vật cần yếu. Dù vậy, vẫn không nản chỉ, bèn quyết định bản mình; 
nghĩ rằng: “Ta đã trải qua nhiều đời, từng bị nhân duyên tham ái chỉ phối, 
chưa hè lãnh những điều phước thiện và thanh tịnh để cứu vớt mình ra khỏi 
những thống khổ của địa ngục. 


Khi đến một thành phó lớn, Thường Đê đi tới chợ và rao lớn rằng ai muốn 
mua mạng mình. Ma vương nghe tiếng rao tức thì dẫn dân cư của thành phố 
bỏ tránh; vì Ma vương sợ Thường Đề đạt được chủ đích và sau này dẫn mọi 
người chứng đắc Bát nhã Ba la mật. Nhưng bấy giờ có người con gái của 
một vị trưởng giả giàu có mà Ma vương không thể làm ấn hình được. 


Bấy giờ, Thường Đề khóc lóc thảm thiết vì không ai đáp ứng: “Tội chướng 
của ta nặng thay! Ngay cả lúc ta sẵn sàng hiến mình cho sự giác ngộ vô 
thượng cũng không có ai đến giúp!”. Nhưng trời Thích Đề Hoàn Thân 
(sakradevendra), chúa tế của chư thiên, khi nghe được, liền quyết ý thử 
thách tắm lòng thành khẩn của kẻ cầu đạo này. Trời hóa hình làm một vị Bà 
la môn và hiện ra trước Thường Đề để xem vì sao lại kêu gào khóc lóc; 
người Bà la môn nói: “Tôi không cần mạng của ông nhưng tôi sắp cử hành 
cuộc tế lễ, tôi muốn có một trái tim người, máu người và tủy ngưỜI. Ông có 
chịu cho tôi không?”.Thường Đề vui mừng quá mức vì địp may kiếm được 
phẩm vật cúng dường thiện tri thức của mình, và như vậy có thể nghe được 
giảng thuyết về Bát nhã Ba la mật. Thường Đề tức thì bằng lòng cho mọi thứ 
mà Bà la môn cần dùng với bất cứ giá nào, không chủ ý xem được bao 
nhiều. 


Người Bà la môn rút ra một con dao bén, đâm vào cánh tay phải của Thường 
Đè, và lẫy đủ lượng máu cần dùng cho mục đích của mình. Lúc sắp cắt cánh 
tay phải của nạn nhân khốn khổ này để lấy tủy thi con gái của trưởng giả 
đang đứng trên lầu của cô nhìn thấy, tức thì cô bướt xuống và xen vào: 
“Thưa ông, sao lại làm thế?”. Thường Đề giải thích. Cô gái bị khích động 
bởi những động lực xã kỷ đó, bèn hứa sẽ kiếm cho mọi phẩm vật cần thiết 
để bái kiến Pháp Thượng. 


Bấy giờ, vị Bà la môn phục hồi nguyên hình, bảo Thường Đề: “Lành thay, 
lành thay, thiện nam tử! Giờ đây, tôi tin lòng hy sinh vì Chánh Pháp. Hết 
thảy chư Phật trong quá khứ cũng đã hy sinh như ông khi các ngài còn tìm 
cầu Bát nhã Ba la mật. Tôi chỉ muốn biết lòng nhiệt thành của ông mà thôi. 
Tôi có thê đền bù ông bằng cách nào đây?” 


Thường Đề nói: “Cho tôi sự giác ngộ vô thường”. 


Vị Trời bày tỏ là mình không thể tặng cho tặng phẩm này nên Thường Đề 
mong cho thân thể mình bình phục. Lời yêu cầu được thỏa mãn tức khắc và 
sakradevendra biến mất. Rồi thì, cô gái của trưởng giả dẫn Thường Đề về 
nhà và giới thiệu với cha mẹ cô. Họ cũng rất xúc động và lại còn cho phép 
con gái của mình cùng đi với Thường Đề. Mọi thứ phẩm vật giàu sang được 
sửa soạn và có 500 thị nữ đi theo. Họ đi thắng về hướng Đông đến thành 
Chúng Hương (Gandhavati). 


Cuối cùng, họ đến được thành này và thấy Bồ tát Pháp Thượng đang giảng 
pháp. Như chúng hội cầu Pháp thân cận Pháp Thượng, Thiên Đề thích cũng 
lại thân cận họ. VỊ trời này hiện các thần thông trên một hộp báu. Hộp báu 
ấy được nói là chứa đựng Bát nhã ba la mật, nhưng không ai được phép mở 
ra, vì chính Bồ tát Pháp Thượng đã bảy lần phong ấn. Bao nhiêu phẩm vật 
đều cúng dường hộp báu. 


Tại cung điện của Pháp Thượng, Thường Đề, con gái của Trưởng giả và 500 
thị nữ đều cung kính đối với Bồ tát; đủ thứ hoa, hương anh lạc, phan cái, y 
phục, kim ngân, châu báu, và các vật khác đều đem cúng dường, có cả âm 
nhạc. Thường Đề thưa bẩm về sứ mệnh của mình và những nhân duyên gặp 
gỡ trên đường đi đến Chúng Hương; rồi bày tỏ lòng mong cầu muốn biết hết 
thảy chư Phật từ đâu hiện ra trước mình và sau đó các ngài biến mất đi về 
đâu, vì Thường Đề muốn luôn luôn thấy các ngài hiện tiền. Bồ tát Pháp 
Thượng đáp: 


“Chư Phật không từ đâu đến và không đi về đâu. Tại sao? Bởi vì vạn pháp 
đều như như bất động; và như như ấy chính là Như Lai. Như Lai không đi, 
không đến, không sinh, không diệt; thật tế là không đi, không đến, thật tế tức 
Như Lai. Tánh Không không đi, không đến, Tánh không tức Như Lai. Như 
như như (yathavatta), cũng vậy: đoạn (viragata), diệt (mrodha) và hư không 
không đi, không đến (...); tức Như Lai. Này thiện nam tử ngoài các pháp 
này, không có Như Lai. Cũng như hết thảy các pháp đều như như, cũng vậy 
Như Lai tức như như ; hết thảy đều nhất như vốn không hai, không ba, vượt 
ngoài toán số và vô sở hữu. 


Cũng như khoảng vào cuối mùa xuân, trời năng âm, trên những cánh đồng 
hiện ra huyễn cảnh, người nghe thấy như có một dòng nước. Này thiện nam 
tử, ông nghĩ hiện cảnh này tử đâu đến? Từ biển Đông hay tử biển Tây? từ 
biển Nam hay tử biển Bắc? 


Thường Đề đáp: “Trong huyễn cảnh không có nước thật, sao lại có thể bảo 
đầu đên và đi đâu? Người ngu cho đây là nước, kỳ thật không có gì cả”. 


Pháp Thượng nói tiếp : 


“Như Lai cũng như vậy. Ngu có người tham đắm thân sắc và âm thanh của 
Như Lai và bắt đầu nghĩ ngài từ đâu đến và đi về đâu, kẻ ấy là một kẻ ngu sỉ 
vô trí tưởng có nước thật trong một huyễn cảnh. Tại sao? Bởi vì không thê 
do sắc thân mà thấy có chư Phật; chư Phật là Pháp thân mà Thật tướng của 
các pháp thì không đến, không đi. 


“Này thiện nam tử, lại cũng như huyễn sư huyễn hóa những sắc tượng: 
những lính vol, lính ngựa, lính xe, lính bộ; chúng không đâu đến, không đi 
đâu. Lại cũng như người nằm mộng thấy có Như Lai, tử, một, hai, mười, hai 
mươi, năm mươi, một trăm, nhẫn đến trên trăm vị, đến lúc tỉnh dậy dù một 
vị cũng không thấy. 


“Tất cả các Pháp đều như mộng, hư vọng. Nhưng vì phàm ngu không nhận 
biết, nên sinh tham đắm những sắc thân, danh tự, ngôn ngữ, chương cú; 
những kẻ ấy tưởng răng các Đức Phật có đến, có đi, không biết thật tướng 
của các Pháp, của chư Phật. Những kẻ như thế sẽ luân hồi trong sáu nẻo, xa 
lia Bát nhã Ba la mật, xa lìa hết thảy Phật pháp. Chỉ những ai thấu hiểu Thật 
tướng của Pháp tánh mới không phân biệt Như Lai từ đâu đến và đi về đâu. 
Những người ấy hành Bát nhã Ba la mật, đạt vô thượng chánh giác, là đệ tử 
Phật chân thật, đáng được mọi người cung kính, chính là ruộng phước của 
thê gian. 


“Này thiện nam tử, cũng như kho tàng trong biển cả, không từ Đông đến, 
không từ Tây, từ Nam hay từ Bắc đến; cũng không từ trên hay từ dưới đến; 
mà sinh ra trong biển cả do phước nghiệp của chúng sinh. Kho tàng ấy 
không phải không nhân duyên, nhưng khi biến mất, không đi về Đông, về 
Tây hay về bất cứ đâu. Các duyên hiệp thì có, các duyên dứt thì không. 


“Này thiện Nam tử, thân Như Lai cũng vậy, vốn không có định pháp, không 
từ định hướng nào đên cũng không lìa nhân duyên mà có, vì là do bản hạnh 
báo sanh (Pũrvakarmavinãka). 


“Này thiện nam tử, cũng như tiếng nhạc của đàn không hầu, có do sự hòa 
hiệp của gỗ, của da, dây và tay người gảy vào. Tiếng nhạc không có từ một 
cái nào khi chúng riêng rẻ. Quả thực, do sự hòa hợp mà phát sinh tiếng nhạc. 
Cũng vậy Như Lai do vô số phước nghiệp quá khứ mà thành tựu, không do 
một nhân duyên, một phước đức mà sinh; cũng không phải vô nhân, vô 
duyên mà có. Do các duyên hiệp mà có, nhưng không từ đâu đến. Các duyên 
tan thì mất; nhưng không đi về đâu. Vì vậy, kẻ trí không nói ngài xuất hiện, 
ngài biến mất. Quả vậy, tất cả các Pháp cũng như Như Lai, không sinh, 
không diệt, không đến, không đi. Đây là con đường đi đến Vô thượng Chánh 
giác và chứng đắc Bát nhã Ba la mật”. 


Khi bài Pháp này được thuyết xong cả ba nghìn thế giới chấn động mãnh 
liệt, cả cung điện của chư thiên và Ma vương cũng chân động. Hết thảy cây 
cỏ trong ba nghìn thế giới tức thì trổ hoa, và trời Thiên Đề Thích cùng với 
bốn vị Hộ thế Thiên vương rưới mưa hoa lên Bồ tát Pháp Thượng. Hiện 
cảnh lạ này được giải thích là do Bồ tát Pháp Thượng giảng thuyết về chỗ 
đến và chỗ đi của Như Lai, đã mở ra Pháp nhãn khiến vô số hi hữu chúng 
sinh thành tựu vô thượng chánh giác. 


Bồ tát Thường Đề vô cùng hoan hỉ, vì bấy giờ, hơn bao giờ hết, đã xác lập 
tín tâm nơi Bát nhã Ba la mật và được quyết định thành Phật. Lại thêm vô số 
phẩm vật cúng dường Pháp Thượng; Pháp Thượng nhận tất cả để thành tựu 
những phước nghiệp của Thường Đề, rồi trả lại Thường Đề. Rồi thì, Pháp 
Thượng lui vào cung điện không trở ra nữa, trải qua bảy năm; vì ngài thường 
thâm nhập Tam muội trong khoảng thời gian này. Nhưng Thường Đề quyết 
định chờ đợi, chăng kể bao lâu, gần cung điện của Pháp Thượng, vì muôn 
được nghe giảng thêm nữa về Bát nhã Ba la mật và các phương tiện của Bát 
nhã (Upàyakausalya). Ngài phụng thờ vị Thiện tri thức của mình luôn luôn, 
chẳng bao giờ ngủ, nghỉ, không nêm thức ngon ngọt, không hề đắm mình 
vào dục lạc, lo lắng chờ đợi Pháp Thượng ra khỏi Tam muội. 


Cuối cùng, Pháp Thượng từ Tam muội dậy. Thường Đề dọn chỗ ngôi cho 
Thiện tri thức giảng pháp bằng cách rưới máu của mình, vì người lại bị Ma 
vương cản trở không cho kiếm được nước. Nhưng trời Thiên Đề Thích tức 
thì hiện đến nữa, cung cấp tất cả những trang nghiêm và cúng dường. 


Rồi Pháp Thượng lại giảng thêm về Nhất tướng của hết thảy các Pháp; và do 
các Pháp Nhât tướng, nên Bát nhã Ba la mật cũng Nhât tướng trong đó 
không sinh, không diệt, vượt khỏi mọi biện luận. 


Nhờ nghe giảng thuyết thâm sâu về bản tính siêu việt của Bát nhã Ba la mật, 
Thường Đề chứng được 6.000.000 Tam muội, và được hiện tiền Chư Phật 
nhiều như số cát sông Hằng, với đại chúng Tỳ Khưu vây quanh, diễn thuyết 
Bát nhã Ba la mật. Sau đó, trí tuệ và đa văn của Thường ĐỀ siêu quá khả 
năng tư nghì của phàm phu, như một biển cả mênh mông vô tận, dù ở đâu 
cũng không hè rời chư Phật. 


——-O0O--- 


V.CÀU NGUYỆN VÀ NIỆM PHẬT 


Để đánh thức tình cảm tôn giáo về tính thụ động, phương pháp của Thiên 
Chúa giáo là cầu nguyện. “Khi ngươi cầu nguyện, hãy bước vào phòng 
riêng, đóng cửa lại, rôi câu nguyện Cha ngươi, ở nơi kín nhiệm đó; và Cha 
ngươi là đắng thấy trong chỗ kín nhiệm, sẽ thưởng cho ngươi”.[32] Đây là 
điển hình được chứng bỏ bởi Giáo chủ Thiên Chúa giáo về cách thức dẫn 
đến trạng thái ý thức tôn giáo trong đó “ý ngài” ngự trị chứ không phải “ý 
ôi” Và tác giả của Imitation of Christ chỉ nói theo điều đó, nên nói: “Nếu 
ngươi mong cầu điều kiên chân thật của tâm hồn hãy bước vào phòng tối của 
mình và khép lại những ồn ào của thế giới, như sách có viết: “trên giường 
mình hãy suy gẫm trong lòng và làm thinh”. Trên giường mình ngươi sẽ 
thấy, ngươi phải mất cái gì ở bên ngoài”. (Sách I, ch. XX, 5) 


Rút lui vào trong cô liêu và hết lòng cầu nguyện nếu là một Ki tô hữu, và tư 
duy nêu là một Phật tử; đây là một trong những điêu kiện thiệt yêu đôi với 
mọi tâm hôn giáo, hâu hội kiên thực tại cứu cảnh mà y luôn luôn tìm cách 
gặp ĐỠ. 


Dưới đây là sự tích của ba nhà tu rút ra từ dẫn nhập của H. L. Hubbad trong 
Amending of life của Rolle, trong đó mỗi vị “tìm cách thực hiện thiên chức 
của mình trong một chiều hướng khác nhau. Một vị chọn lỗi hòa giải mỗi 
nĐØƯỜI; VỊ kế thăm viếng kẻ bệnh, và vị thứ ba ẩn cư tịch mịch trong sa mạc. 


Hai vị đầu khi thấy không thê làm tròn những bổn phận tự chọn của mình, 
liền đi kế lại cho vị thứ ba. Vị này đề nghị mỗi người nên chế đây nước vào 
một cái bình rồi đồ vào chậu. Rồi ông bảo họ hãy nhìn thắng vào chậu và nói 
cho ông biết họ thấy gì. Họ trả lời rằng không thấy gì hết. 


Sau khi nước lặng, ông bảo họ nhìn nữa. Bấy giờ họ nói là mặt mình soi rõ 
trong nước. Nhà tu kín bảo: “Các ngài và tôi cũng vậy; các ngài sống giữa 
thế gian thì không thê thấy gì hết vì những hoạt động của loài người. Còn tôi 
sông một mình giữa thanh bình và tịch tĩnh nên có thê thấy cả Chúa và loài 
người”. 


Hiển nhiên, Chúa không lộ diện trong một phần nước dao động. Nói theo 
thuật ngữ Phật giáo, bao lầu tự lực còn cô tự thê hiện, bấy giờ vẫn không có 
chỗ nào trong linh hồn người để tha lực của Thượng đề dựa vào, dù vậy khái 
niệm này cũng có thể được giải thích trên phương diện trí năng. Một nhà văn 
Thiên Chúa, Cha Tissot viết trong Interior life của mình răng: “Chính Chúa 
muốn ngay sự sống của sự sông tôi, linh hồn của linh hồn tôi, tất cả tính 
mệnh của tôi, ngài muốn vinh danh mình trong tôi và vinh quang tôi trong 
ngài”[33]. Để thê hiện cụ thể tình trạng tâm linh nảy, tâm tôi, phải như một 
đài gương được chùi sáng, không vướng một vết bụi dơ. Thượng để phản 
chiếu trong đó và rồi tôi nhìn ngài “mặt đối mặt”. 


Đối với việc đào luyện tâm linh, sao cho khá dĩ kinh nghiệm thụ động tính 
trong giao hợp với Thượng đế, những người Thân Chúa giáo hình như có 
một nền văn học đầy đủ hơn Tin lành. Lẽ đương nhiên, khi thấy Tin Lành 
chú trọng đức tin trong kế hoạch cứu rỗi bằng mọi hình thức đào luyện tâm 
hồn khác, Thiên Chúa giáo mới hướng đến chủ nghĩa hình thức và nghỉ lễ, 
nhưng những “thực tập tâm linh” của họ trên phương diện tâm lý hoàn toàn 
là một phương tiện hữu hiệu dẫn tới trạng thái mà họ nỗ lực để thành đạt, khi 
nào giáo thuyết của họ không gây ra những bế tắc của trí năng. Những kinh 
nghiệm thần bí mà họ coi là những tặng phẩm đặc biệt của Thượng đế, hiển 
nhiên đòi hỏi một vài bước tiến tiên quyết đối với một vài tín đồ dưới nhiều 
ý nghĩa khác nhau, như “dọn mình”, "”rửa tội”, “cân trọng”, “tư duy"” hay 
“chiêm ngưỡng”. 


022 


Trong Phật giáo, Chân tông, cũng như Tin Lành giáo, chú trọng đức tin và 
do đó các môn đệ của nó không có phương pháp tâm lý đặc biệt nào để lấy 
đó mà tăng cường thế lực chủ quan của đức tin, ngoại trừ việc dự những 
buổi giảng đạo của giảng sư mà hỏi han những điểm thắc mắc. Tuy nhiên, sự 
thực là trong Chân tông, nhắn mạnh trên tha lực hay nhắn mạnh một cách 


tích cực nhất hơn bất cứ tông phái Phật giáo nào khác. Trong giáo thuyết của 
nó, Chân tông bảo chúng ta đừng đặt ra điều gì có mùi vị “tự mình” mà chỉ 
nên nghe theo tô sư, tức là nghe theo thông điệp của người được truyền 
xuống từ đức Thích Ca, ngài vốn là người đầu tiên trong lịch sử đã mang 
ban nguyện của Phật A-di-đà đến cho chúng ta. Chân tông thực sự là một tôn 
giáo lẫy thụ động tính làm cốt yếu. 


Thế nhưng, Tịnh độ tông, mà Chân tông vốn là một phái của nó, có một lề 
lối chuẩn bị tâm trí cho kinh nghiệm tối hậu về điều mà đạo Phật gọi là An 
tâm. Đấy là pháp môn Niệm Phật. Đọc “Nam mô A-di-đà Phật” theo dịch 
âm chứ không theo nguyên âm Sanscrit hay dịch nghĩa. Truyền thuyết nói, 
một số tín đồ nhiệt thành nhất đã niệm câu này một ngày hơn mười vạn; 
Đàm Loan (476-542), Pháp Nhiên (1132-1212) v.v... chẳng hạn. 


Dĩ nhiên, đối tượng chú ý phải được bao trùm trong ân đức của Phật A-di-đà 
băng cách lập lại mãi danh hiệu của ngài, nhưng trên phương diện tâm lý thì 
cốt chuẩn bị tâm trí sao cho tất cả những hoạt động bề mặt của ý thức ngừng 
lại và đánh thức một năng lực lớn hơn ngã thường nghiệm từ những dòng 
suối vô thức. Trên phương diện thần học hay siêu hình học nó có thê chỉ cho 
nhiều sự thế nhưng trên quan điểm tâm lý học, niệm Phật giống như một thứ 
cầu nguyện nào đó[34|, một nỗ lực nhắm làm trào vọt một đời sống mới để 
cho tâm trí được coi như là đã đến chung cục. Niệm Phật như thế có nghĩa là 
tận dụng năng lực của một tâm trí hữu hạn mà khi dồn đến ngõ cụt này nó 
gieo mình xuống chân của sự thê hoàn toàn xa lạ, ngoại trừ chỉ biết nó là 
một thực tại vô hạn. 


-—-o0Q0--- 
TU TẬP TỌA THIÊN VÀ TÍNH KHAM NHÂN 


Xét bên ngoài, Thiền tông không có dấu vết của thụ động tính. Nó quả quyết 
mình là chi nhánh “tự lực” của Phật giáo Đại thừa ở Đông phương, và thêm 
nữa nó mang tính chất trí năng, theo đó, hoàn toàn nhắn mạnh trên trực kiến 
chân lý. Đây gần như là một thứ triết lý. Nhưng xét về tâm lý học, ý thức 
Thiền không thể khác với ý thức tôn giáo nói chung, nó hoạt động trong tâm 
trí thường nghiệm của chúng ta cũng y như đường lối của những kinh 
nghiệm tôn giáo khác. Dù chúng ta gắn cho kinh nghiệm của nó những nội 
dung và những giải thích siêu hình, vẫn có một cảm giác thụ động tính nào 
đó ở trong nó. Muốn vượt khỏi lãnh vực của trí năng hữu hạn thì không nên 
dùng sức mạnh của chính trí năng, phải cần có cái khác hơn, vì chừng nào có 


cái siêu việt tâm trí nhưng hành vi của nó được lộ bằng tâm và trong tâm, 
bẩy giờ tâm phải giữ vai trò của thụ động, không thể chọn lựa khác hơn. ý 
thức vê tự lực cũng có thê nôi bật trong tâm trí của Thiền, nhưng điều này 
không thể chi phối nguyên tắc kinh nghiệm vốn nhờ đó, và chỉ nhờ đó, mà 
tâm trí được trang bị để thể hiện cái vượt ra ngoài chính nó. “Chủ động thụ 
động” hay “Thụ động chủ động”, chọn chữ này hay chữ kia, việc đó tùy 
thuộc tâm lý cá biệt hơn là tùy thuộc chính sự kiện, vì sự kiện luôn luôn 
hướng đến những giải thích bất nhất. Đề hiểu rõ lập trường của Thiền tông 
về thê tài này, chúng ta phải biết về sự thực tập Thiền định (Dhyana), được 
gọi là Tọa Thiền (Zazen )[35]. Thiền ở đây không nhất quyết là Dhyana của 
Án, dù chữ Thiền là tĩnh lược của chữ Tọa Thiền vốn là phiên âm từ Dhyana 
của Sanskrit; tuy nhiên trong lối thực hành, tư thái thân thể như nhau. Những 
chỉ dẫn sau đây của một Thiền sư có thể cho thấy rõ mục đích mà Thiền đề 
ra: “Bồ tát khi học Bát nhã, phải khởi tâm đại bị, phát thệ nguyện lớn, tính 
tấn tu tập chánh định (Samadhi), thề quyết cứu độ hết thảy chúng sinh, 
không chỉ vì một mình mà riêng cầu giải thoát. Quăng bỏ các ngoại duyên, 
dừng lại các mối nghỉ; thân và tâm nhất như, dù động hay tĩnh cũng không 
gián đoạn, ăn uống phải vừa chừng, không nhiều quá hay ít quá; ngủ nghỉ 
phải điều độ, không dài quá hay ngắn quá. 


“Rồi khi muốn tụ tập thiền định, hãy ấn mình nơi tĩnh thất, dọn một tắm bồ 
đoàn cho dày, khá cao, để ngồi. Hoặc ngồi toàn già, đặt chân phải lên đùi 
chân trái và kéo chân trái lên đùi chân phải; có khi cũng có thê ngồi bán giả, 
chỉ cần đặt chân trái lên đùi chân phải; kế đó đặt tay phải trên bàn chân trái, 
lòng bàn tay ngửa ra và để bàn tay trải lên đó. Hai ngón cái giao nhau. 


“Bấy giờ toàn thân dựng ngay ngắn; xoay trái và xoay phải, hướng ra trước 
và ra sau vài lần; sau đó ngồi thắng mình. Đừng nghiêng quá vê một phía, 
trái hay phải, trước hay sau; xương sông dựng thắng với đầu; vai, lưng và 
sườn thảy đều vững vàng như ngọn tháp. Nhưng đừng nên ngôi quá thắng 
cứng vì sẽ mau mệt. Điều chính yêu là tay, vai, sông mũi và rốn phải thắng 
hàng với nhau, lưỡi để lên ổ gà, môi và răng khép chặt lại. Mắt hơi mở đề 
tránh buồn ngủ. 


“Nếu sự tu thiền tiễn bộ, sẽ biết thêm nhiều về phép thực hành nay. Các cao 
tăng xưa ngồi tập định thường mở mắt. Ngài Viên Thông thiền sư, dòng Vân 
môn, cũng đã quở trách lối ngồi nhắm mất, và gọi các hành giả nầy là: 
“Hang quy trong Hắc son". Điều nầy có ý chỉ rất sâu xa, chỉ những ai biết 
qua mới hiểu thâu. Khi thế ngồi vững chắc và thở đều đặn, bấy giờ hành giả 
sẽ thấy mình thơ thới. Đừng nghĩ đến những ý tưởng thiện hay ác. Một niệm 


khởi lên tức có giác, thường có giác thì không hôn trầm. Cứ tu tập vững 
vàng như vậy, chăng bao lâu sẽ mât hêt những tư tưởng tán loạn và sẽ đạt 
đên chô nhât tâm. Đây là nghi thức tọa thiên. 


“Thiền là pháp môn dẫn tới an lạc. Nhưng có nhiều người sinh bịnh là vì họ 
không biết rõ chỗ ách yếu để thực hành. Nếu thấu rõ những chỉ dẫn như 
được nêu trên, họ sẽ không luyện tập quá gấp rút, và sẽ đạt được trạng thái 
khinh an, mà tinh thần cũng sảng khoái làm cho tâm trí được sáng tỏ. Sự 
thông hiểu Chánh Pháp sẽ nuôi dưỡng tỉnh thần và khiến cho hưởng niềm 
hoan hỉ thanh tịnh của sự tịch tĩnh. 


“Khi đã thành tựu nội chứng, sự tập thiền sẽ như rồng đi xuống nước hay 
cọp ngủ trong rừng. Còn khi chưa có gì tự chứng, sự tập thiền sẽ như châm 
lửa trước gió, chẳng cần dụng công nhiều (mà vẫn được bừng sáng). Chỉ cần 
chớ chấp nhận dễ dàng về cái được xem như là tự chứng ngộ. 


“Nhưng chỉ e rằng đạo cao thì ma thịnh, nó tạo ra muôn mối thuận hay 
nghịch. Vì vậy, hành giả phải có chính niệm hiện tiền, hết thảy sẽ không có 
gì làm ngưng trệ. Trong các kinh điển như kinh Lăng nghiêm (surangama. 
quyền VIII), luận Thiên thai chỉ quán và Tu chứng nghi của Khuê Phong đều 
có tường thuật về những ma sự. Những ai muốn đối trị các biến tượng quấy 
phá nây, phải nên hỏi kỹ minh sư. 


“Khi hành giả muốn xuất định, hãy từ từ động thân, và thong thả rời khỏi 
chô ngôi; đừng bao giờ đứng dậy thô bạo. Sau khi xuât định hãy thường tạo 
các phương tiện đề hộ trì định lực; vì nhờ thê mà thành thục được định lực. 


“Trong các môn tu học của đạo Phật, tập thiền là trước hết. Nếu tâm không 
an thiên, tĩnh lự hành giả sẽ không 


biết làm sao để đương đầu với giờ phút nghiêm trọng có thể hẹn đến. Muốn 
tìm hạt châu đưới nước, đừng làm cho nước chao động: sóng nỗi lên thì khó 
mà mò ra hạt châu. Hãy làm cho dòng nước thiền định lắng trong, hạt châu 
của tâm linh sẽ phát hiện. Vì vậy Kinh Viên Giác có nói : “Trí tuệ vô ngại va 
thanh tịnh do định mà có”; và kinh Pháp Hoa: “Ở nơi vắng vẻ tu nhiếp tâm 
minh, an trụ bất động như núi Tu dĩ”. 


“Như vậy chúng ta biết rằng con đường chắc chắn sẽ siêu phàm, vượt thánh 
tất nhờ duyên của định. Và người xưa, ngồi mà đi, đứng mà chết, thảy đều 
do định lực. Một đời đôn đáo, còn sợ chậm, huống lại chần chờ thì lẫy gì mà 
địch với nghiệp? Người xưa nói: “Nếu không thành đạt sức mạnh của thiền 


định đê đủ sức phá hủy cõi chêt, thì sẽ phải trở lại cõi đời này với đôi mắt 
mù và với công trình dang đở. 


“Các Thiện hữu thân mến, xin hãy đọc đi đọc lại những lời này, để rồi (nhờ 
định lực), lợi mình và lợi người, cùng thành chánh giác. ”[36 | 


-—-o0Q--- 
NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ÁN TRONG THIÊN TÔNG 


Người ta nói rằng Đạo Phật, dù Đại thừa hay Tiểu thừa, rất phong phú về 
yếu tố tri thức; nói thế không có nghĩa rằng Đạo Phật chú trọng chính yếu 
trên luận lý học hay triết học trong sự khai triển ý thực tôn giáo, nhưng theo 
đó nó coi trọng sự kiện trực ngộ chân lý cứu cánh của tôn giáo hơn là thừa 
nhận suông lòng tin đối với lời dạy của vị giáo chủ. Và về phương tiện hiệu 
nghiệm nhất đưa đến sự trực ngộ này, nó dạy pháp môn thiền định. Chỉ dẫn 
trên đây[37] do đó được tất cá Phật tử Ấn, Tạng, Hoa, Nhật tuân theo, trừ tín 
đồ của Tịnh độ tông. Bởi vi họ tin rằng, tri kiến, tự nó tăng trưởng ngay bên 
trong, khi sự tu tập tọa thiền đã được thành tựu. Như đã nói, trí Bát Nhã tự 
chiếu trên dòng nước thiền định trong sáng và lắng đọng. 


Tuy nhiên, một khi hệ thống công án thịnh hành trong lịch sử của Thiền, 
thiên định bị đây lui vào hậu trường, dành chỗ cho trực giác ra chính diện. 
Đại Huệ[38| bộc lộ rằng: “Người ta dành ưu tiên cho Định hơn là Huệ 
(Prajna), nhưng tôi dành ưu tiên cho Huệ hơn là Định”. Sư là một trong 
những luận giả tích cực của lỗi tu tập công án ở Trung Hoa, đối lập với 
Hoằng Trí[32] , một thiền sư lớn đương thời. Như tôi đã cắt nghĩa ở Luận 
Một bộ nây. Cũng như bộ thượng, những người học Thiền theo công án 
thường có thái độ công kích dữ dội đối với sự thể hiện giai đoạn tính thụ 
động của kinh nghiệm tôn giáo.|40] 


Hình như chăng có những dấu hiệu của tính thụ động đáng ghi nhận trong 
lỗi tu tập của họ; nhưng điều cần yếu ở đây là tính thụ động của trí năng chứ 
không phải của xúc cảm vốn hiện rõ trong thần học Thiên Chúa giáo, cả 
trong các môn đệ Tịnh độ tông của Đạo Phật. Nhưng đăng khác, pháp môn 
tu tập công án, chỉ bằng vào sức mạnh của ý chí cốt vô hiệu hóa tất cả vết 
tích suy lý của trí năng nhờ đó người học Thiền sửa soạn tâm thức mình 
thành ra cứ điểm cho tuệ giác bộc phát. Họ bước ngang qua một khu rừng 
của ý tưởng rậm rạp trong tâm trí mình; và rồi khi đã tận dùng năng lực phắn 
đấu, rồi khi họ hoàn toàn buông thả, đột nhiên nồi bật lên trạng thái tâm lý 


đã được nhắm trước, trên phương diện tâm lý, mà họ theo đuôi ráo riết, đúng 
hơn là mù quáng. 


Nếu không có nó, dù chúng ta có nhận định tiến trình tâm lý này trên 
phương diện trí năng hay xúc cảm bằng cách nào đi nữa, vẫn không có kinh 
nghiệm về một thực tại tối hậu. Ở đây, tôi xin đưa ra một vài dẫn chứng từ 
Thiền Quan Sách Tấn, được các Thiền gia đọc rất nhiều, coi như là một 
khích lệ tích cực cho thần kinh mệt mỏi của mình. 


“Hãy đem hai chữ “sống” và “chết” mà gắn chặt trước trán, kỳ cho hiểu thấu 
thì thôi; vì Diêm vương chắc chắn sẽ bắt các ngài kê khai lại thuở sinh tiền 
của mình khi các ngài đứng trước lão ta. Vậy đừng nói “Tôi chưa hề để tâm 
đến việc đó”. 


“Nếu đang công phu học thiền, cần phải giờ giờ đắn đo, khắc khắc nghiền 
ngẫm, và luôn luôn đề khởi công án trước con mắt của tâm, để có thể thấy 
rằng khi nào đắc lực, khi nào không, chỗ nào thiền định quá có khá, chỗ nào 
thì không. 


“Có những kẻ vừa bước lên bồ đoàn là buồn ngủ; hoặc có tỉnh thì nghĩ mông 
lung, tưởng loan xạ; rồi khi bước xuống bồ đoàn là phóng lưỡi nói năng. 
Hạnh đạo theo kiểu đó dù cho đến ngày Di lặc ra đời vẫn chưa nhúng tay 
được. Vì vậy, hãy hăng say tính tấn đề khởi thoại đầu, gắng sức mà giải 
quyết, đừng. để ngày đêm lơ là. Rồi lại đừng có ngồi yên vô tích sự như một 
xác chết. Nếu tạp niệm mà càng cố phần đấu lại cảng thêm nhiều, hãy cứ 
buồng bỏ chung nhẹ nhàng và bước xuông chạy một vòng quanh thất, rồi 
ngôi trở lại bồ đoàn. Hãy mở đôi mắt, hãy ấn chặt hai bàn tay, dựng thắng 
xương sông, đề khởi thoại đầu y như trước, tức thì sẽ cảm giác vô cùng mát 
mẻ. Giống như đỗ một muỗng nước lạnh vào một cái nỗi đang sôi. Thực 
hành công phu như vậy, chắc chắn sẽ đi đến đich”.[41] 


Một thiền sư khác khuyên: 


“Thời nay một số thầy có mắt mà không sáng, dạy người ta cứ bằng lòng với 
tâm trạng không hư; rồi lại có vị dạy người ta nhắm mắt nhận càng, vong 
tình mặc chiếu; lại còn có vị khuyên đừng để ý đến gì hết. Đấy thảy đều là 
nhưng quan điểm Thiền phiến diện và những thực hành như thế hoàn toàn 
theo đường hướng sai lạc, chăng bao giờ đi đến đâu. Ý chính của việc hành 
thiền là tồn tâm nhất xứ; được thế ai cũng sẽ thành tựu; tức là khi thời tiết và 
nhân duyên đến, tự nhiên chứng ngộ tức khắc, y như một làn chớp. 


“Hãy hướng phàm tâm bình nhật của mình vào bát nhã. 


Và đến khi mệnh chung sẽ phòng bị ác nghiệp quá khứ lôi kéo, nếu chưa 
chứng ngộ trong đời này. Đời sau sinh ra, chắc chăn sẽ ở trong Bát nhã, và 
hưởng thọ chứng ngộ viên mãn; đây là điêu quyêt định, chớ có âp ủ nghĩ 
ngờ. 


“Chỉ cần giữ chặt công án trong tâm không gián đoạn. Nếu vọng niệm dây 
lên, bất tất đem hết tâm ra mà trần áp; tốt hơn hãy có chú tâm trên công án. 
Dù đi cũng nghiên ngẫm, dù ngồi cũng nghiền ngẫm, đừng để thời khắc 
luống qua. Nghiền đi ngẫm lại như vậy, đến lúc sẽ thấy chắng mùi vị gì hết... 
Thế là tột, đừng, để trôi đi, hốt nhiên hoa lòng nở rộ; ánh sáng chiếu khắp 
mười phương thế giới sẽ hiển hiện quốc độ của bảo vương trên đầu sợi lông 
xíu, rồi thì ngay dù đang ngồi giữa một hạt bụi mà lại quay bánh xe chánh 
pháp vĩ đạt [42]. 


Lối hành thiền này, đầy cả hiểm trở và gian nan, đòi hỏi công tác nội quan 
hình như tất trái ngược với tính thụ động. Nhưng chúng ta phải nhớ răng 
tính thụ động không hề có từ nó, cũng không thể lẫn lộn với trạng thái vô 
cảm, thờ ơ của tâm trí, chăng khác nào cây cỏ. Thụ động tính trong tuyệt 
đỉnh tôn giáo của nó chỉ cho việc đập vỡ vỏ cứng của ngã chấp và tương đối, 
và hòa tan vào vô hạn tính của Pháp giới (Dharmadhatu). Trên khía cạnh 
tâm lý, sự hòa tan này được cảm như là một thể cách thu nhận, và trên khía 
cạnh thần học, được giải thích như là cảm giác về sự lệ thuộc tuyệt đối vốn 
là điều mà tôi muốn nhắc đến trong luận này, gọi là thụ động tính. Với các 
môn đệ Thiên, đấy là “Chứng nhập bát nhã” hay “Chứng đắc bát nhã”. Các 
kinh điển Đại thừa thường không những chỉ được gán cho chư Phật và Bồ tát 
mà còn cho cả Bát nhã Ba la mật” (Maha prajnaparanita)|43] tợ hồ đấy là 
một nhân cách như Phật và Bồ tát trong quá khứ, hiện tai và vị lai. Thêm 
nữa, Bát nhã được so sánh với một đài gương lớn trong đó phản chiếu một 
thế giới trùng trùng như thế là như thế, yathabhutam. Đấy là đài gương tuyệt 
hảo của thụ động tính, nói theo thuật ngữ được chấp nhận ở đây. Tôi mong 
rằng những điều tiếp theo sẽ làm cho điểm này sáng tỏ hơn. 


-—-O0O--- 


SỰ VIÊN MÃN CỦA TÍNH KHAM NHÂN TRONG ĐỜI SÔNG ĐẠO 
PHẬT 


Kinh nghiệm tôn giáo như đã được mô tả, một khi thành thục, nghĩa là khi 
nó đi đôi với sự viên mãn đạo đức, các Phật tử sau cùng sẽ thành tựu điêu 


mà thuật ngữ gọi là vô công dụng hạnh (anabhogacarya), và họ cũng sở đắc 
những thành tựu xuất hiện trong đời sống của một vị Bồ tát, vốn là thê cách 
lý tưởng của Phật giáo Đại thừa. Chúng ta có thể nói rằng đời sống không 
dụng công là sự viên mãn của tính thụ động. 


Theo kinh Thập địa, đời sống không dụng công được thành đạt khi một vị 
Bô tát trải qua giai đoạn bảy và tám của đời sông tâm linh nhờ chứng được 
“Vô sinh pháp nhẫn” (anutpattikadharma ksanti)[44]. Kinh nói: 


“Bồ tát Kim Cang Tạng (Vajragarbha) nói: này Phật tử khi Bồ tát trải qua 
Thất địa, đã khéo tu tập làm thanh tịnh các Đạo bằng tuệ giác và phương tiện 
(prajnopaya), đã chứa nhóm các pháp trợ đạo (sambhara) đã khéo kết đại 
nguyện và được thần lực của Như Lai hộ trì, và đã sở đắc năng lực thiện căn, 
thường niệm tùy thuần lực, vô sở úy, bất cộng pháp của các Như Lai, đã 
thiện tịnh lạc tâm, không bỏ rơi hết thảy chúng sinh và tu hành vô lượng trí 
đạo, và thêm nữa, hay thâm nhập các pháp bản lai không khỏi (anutpamna), 
không sinh (ajata), không tướng (alaksana), không thành (asambhuta), không 
hoại (avinastta), không đoạn tận (anisthita) không lưu chuyên (apravrtfI), 
không chỉ tức (anabhinivritti), tánh không tự tánh (abhavasvabhava); khi 
thâm nhập tri kiến thấy rằng tất cả các pháp đều bình đẳng từ đầu, từ giữa, từ 
cuối là chân như, vô phân biệt và nhập nhất thiết trí; và (cuối cùng) khi nhập 
nhất thiết trí như vậy tức thì xa lìa hết thảy các vọng tưởng phân biệt khởi 
lên do tâm (cita), ý và thức (manavijanana); rồi thì, không chỗ chấp trước 
như hư không, và nương theo các pháp như hư không tánh; đấy gọi là Bồ tát 
chứng đắc vô sinh pháp nhẫn (anutpattika-dharmaksanti). 


“Này Phật tử, ngay khi chứng đắc pháp nhẫn này, Bồ tát bước vào đệ Bát 
địa, gọi là Bất Động ĐỊa (acala-bhuim). Đây là sở trụ sâu xa của Bồ tát, khó 
hiểu, không thê phân biệt, lìa hết thảy các tường, hết thảy các tham trước, vô 
lượng, vô biên; vì tri kiến của hàng Thanh văn (Stravaka) và độc giác 
(Pratyekabuddha) không thể vươn tới, vượt lên mọi hoạt động, và thường 
hiện tiền trong tịch tĩnh. 


“Cũng như một tì khưu, chứng đắc thần thông, tâm được tự tại và lần lượt 
nhập diệt tận định, hết thảy động tâm, ức tưởng phân biệt phải đều diệt tận. 
Cũng vậy, Bồ tát khi trụ nơi Bất Động Địa, lìa hết thảy các dụng công 
(abhoga); đã chứng được vô công dụng tánh, dứt hết thảy các hành vụ của 
thân, khẩu và ý, vì đã xa lìa hết thảy mọi hình tướng của khổ não. Bấy giờ 
Bồ tát an trụ trong Chánh Pháp mà hưởng thọ quả dị thục. 


“Như người nằm mộng thấy mình ở tại một con sông lớn và đang muốn sang 
bờ bên kia; y phân phát đạt dũng mãnh, cần cầu đại phương tiện và do bởi sự 
dũng mãnh, cần cầu đại phương tiện và do bởi sự dũng mãnh và cần cầu này, 
y tỉnh khỏi cơn mộng và do tỉnh mộng như thế, mọi khổ cầu của y chấm dứt. 
Cũng vậy, Bồ tát thấy rằng hết thảy mọi loài chim đắm trong bốn dòng nước 
xiẾt, vì muốn. cứu độ chúng, nên phát đại dũng mãnh, đại cần cầu; và nhờ 
dũng mãnh, cần cầu mà đạt đến Bất động Địa. Khi chứng ĐỊa này, mọi khổ 
cầu dứt hết, thoát khỏi mọi hiện hành của nhị tướng, của chấp thủ. 


“Này Phật tử, cũng như một người khi thác sinh vào Phạm thiên giới, hết 
thảy phiền não của dục giới không còn hiện tiền; cũng vậy, Bồ tát khi an trụ 
ở Bất Động Địa, hết thảy hiện hành của tâm ý và thức không còn hiện khởi. 
Nhẫn đến Bồ tát hiện hành, Phật hiện hành, Niết bàn hiện hành, thảy đều 
không còn hiện khởi; hà huống là phát khởi hiện hành của thế gian tâm. 


“Này Phật tử, do bản nguyện của mình, Bồ tát thấy hết thảy chư Phật Thế 
tôn hiện thân trước mình ban bô cho Như Lai Huệ, lây đó làm nhần duyên đê 
bước vào dòng suôi Chánh Pháp”. 


Bấy giờ chư Phật bảo răng: “Lành thay, lành thay, thiện nam tử? Đấy là đệ 
nhất nhẫn (Ksanati), tùy thuận hết thảy Phật pháp. Nhưng này thiện nam tử, 
chư Phật đều có mười lực, bốn vô sở úy, mười tám bất cộng pháp mà ông 
chưa chứng được. Ông hãy vì để chứng đắc các công đức này nên hãy gia 
thêm tinh tấn, và đừng xả bỏ môn nhẫn này. 


“Này thiện nam tử, ông dù đã an trụ trong tịch diệt và giải thoát nhưng 
chúng sinh ngu muội chưa đạt đến tịch diệt, còn bị đủ các thứ tham dục, 
phiền não và biện luận làm bức hại. Ông hãy vì những chúng sinh như thế 
mà phát tâm thương xót. Này thiện nam tử, ông nên ghi nhớ bản nguyện, 
hãy làm lợi ích hết thảy chúng sinh và dân chúng hướng về trí tuệ bất khả tư 
ngh\. 


“Thiện nam tử, Pháp tánh của tất cả các pháp đều như vậy, dù Như Lai có 
xuất hiện hay không; các ngài được coi là Như Lai không phải vì chứng đác 
pháp tánh của các pháp; bởi vì hàng Thanh văn và Độc giác cùng chứng đắc 
pháp tánh vô phân biệt này. Lại nữa, này thiện nam tử, ông hãy quán chư 
Phật đây, thân tướng, trí tuệ, quốc độ, quang minh, phương tiện, tịnh âm 
thảy thảy đều vô lượng: ông cũng nên phát khởi đầy đủ như vậy. 


“Lại nữa, này thiện nam tử, ông nay đã được một ánh sáng, do ánh sáng này 
mà soI thây bản tánh chân thật của tât cả các pháp, Vô sinh và Vô phân biỆt. 


Nhưng ánh sáng chân thật mà các Như Lai chứng đắc vốn là sở hành vô biên 
và sở hệ vô biên. Ông hãy phát khởi ý hướng câu mong chứng đắc 


“Này thiện nam tử, hãy quan sát các quốc độ rộng lớn vô biên, chúng sinh 
vô sô, và các pháp sai biệt vô cùng, ông hãy thông đạt hệt thảy như lý. 


“Ở đây, này Phật tử, hết thảy chư Phật Thế tôn đều giác ngộ khuyến dẫn vị 
Bô tát chứng Bât Động ĐỊa này, sao cho vô lượng vô biên nhân duyên dân 
khởi trí tuệ, nhờ đó Bô tát có thê khởi vô lượng trí tuệ sai biệt nghiệp. 


“Này Phật tử, nếu chư Phật không khiến cho vị Bồ tát ây trụ nơi trí tuệ môn 
như vậy, thì Bồ tát sẽ nhập vào Bát Niết bàn (Parinirvana) mà bỏ hết tất cả 
việc lợi ích cho chúng sinh. Bởi vì chư Phật đã trao cho Bồ tát ẫy vô lượng 
vô biên nhân duyên dẫn khởi trí tuệ như thế nên ở trong một niệm, cái trí tuệ 
được phát sinh này, kế từ Sơ địa cho đến Thất địa, so sánh trăm phần chưa 
được một, nhẫn đến vô lượng vô biên phần cũng chưa bằng một, không thê 
lấy số mà thí dụ được. Tại sao thế? 


“Bởi vì, này Phật tử, vị Bồ tát đã chứng được Bát địa này, ban đầu lấy một 
thân mà hành đạo, tu tập công đức, nay trong địa này chứng đắc vô lượng 
thân, vô lượng âm thanh, vô lượng trí tuệ, vô lượng thọ sanh và vô lượng 
quốc độ; thành thục vô lượng chúng sinh, cúng dường vô lượng chư Phật, 
thông đạt vô lượng Phật pháp, khơi vô lượng thần thông thế lực và tham dự 
vô lượng chúng hội sai biệt, và do vô lượng hành, thân, ngữ, ý, nghiệp, mà 
tập họp hết thảy sự hành đạo của Bồ tát, vì đã chứng đắc pháp bất động vậy. 


“Này Phật tử, như một người cưỡi thuyền mà vào biển cả; khi chưa vào 
được biển khơi, y phải dùng nhiều công lực nhưng khi đã ra tận ngoài khơi, 
khỏi cần phải dùng sức nữa, chỉ nhờ sức gió mà đi. Nếu lấy công lực của 
riêng mình, thì chỉ một ngày đi y cũng phải trải qua 100 năm, mà vẫn còn 
lần quần. 


“Cũng vậy, này Phật tử, khi Bồ tát đã tích tập vô số tiền căn và cưỡi thuyền 
Đại thừa mà đi vào biển cả Chánh hạnh của Bồ tát, bấy giờ trong một 
khoảnh khắc đem Trí vô công dụng mà bước vào cảnh giới Nhất thiết trí. 
Nếu Bồ tát y cứ trên công dụng nghiệp =.. trước kia, Bồ tát 
chăng mong øì thành tựu nỗi dù trải qua vô số kiếp”.. 


Khi bảo rằng những điều được diễn tả rối rắm trong kinh Thập địa trên đây 
là đời sông thụ động của đạo Phật, chúng ta có thê nghĩ là nó rât khác với 
thói thường, nhât là theo ý nghĩa của Thiên Chúa giáo, được coI là “thụ 


động" hay “say chúa” hay hoàn toàn “vâng ý Cha”, hay tha lực. Nhưng sự 
thực thì đạo Phật được pha đậm duy trì như thường thấy trong dụng ngữ “trí 
tuệ” (Prajna hay jnana), dù không chỉ cho trí tuệ trong ý nghĩa tương đối mà 
trong ý nghĩa trực giác siêu trí của nó. Ngay trong Tịnh độ tông của đạo 
Phật, ở đó sắc thái tình cảm của đời sống tôn giáo qua hiển nhiên, việc phó 
thác mình cho trí tuệ bất khả tư nghi (acintyajnana) của Như Lai đi đôi với 
xác tín về bi tâm vô lượng của Phật A-Di-Đà. Thực vậy, mục đích tối hậu 
của các môn đệ Chân tông là đạt đến giác ngộ vô thượng y như mọI Phật tử 
khác, dù khát vọng của họ chỉ hướng vào cõi tịnh đô do Phật A-di-đà hiện 
thân tác chủ; và đề được dự vào quốc độ của ngài, họ đặt mình dưới sự hộ trì 
thương yêu của ngài, một cách vô điều kiện. 


Quả thực, cả hai khía cạnh của kinh nghiệm tôn giáo, tình và lý, đều được 
hỗn hợp trong lòng của tín đồ Chân tông. Ý thức về tội lỗi là khía cạnh tình 
của nó, và mong cầu giác ngộ là khía cạnh lý của nó. Trong khi chủ trương 
thụ động được thấy rõ hơn ở tình cảm, nó không hoàn toàn văng mặt trong 
trí thức đạo Phật, như khi trí thức bị bắt buộc phải từ bỏ những phân biệt lyý 
luận của nó để trực nghiệm vô thượng chánh giác mà Phật đã thành tựu, hay 
đời sống không dụng công và vượt lên mọi chú đích thực tiễn của một vị Bồ 
tát. 


Đề thấy rõ sự sai biệt giữa quan điểm của Thiên chúa giáo và Phật giáo đối 
với khái niệm căn bản vê thụ động nhờ đó mà tín đồ của mỗi tôn giáo này cố 
giải thích kinh nghiệm, tôi trích dẫn một đoạn văn đặc trưng trong Theologia 
Germanica, liên hệ mật thiết với tình cảm của đạo Phật nhưng vẫn thiểu tâm 
điểm của nó: 


“Giờ đây thử nói: 


“Vậy có một cái nhân đó trong Chúa Ki tô chăng?” Tôi đáp rằng: “Nếu ngài 
thử hỏi mặt trời, tại sao mày chiếu sáng? Mặt trời sẽ bảo: Ta phải chiếu sáng 
chứ không thể làm khác đi, vì đấy là bản chất và tự tính của ta, và ánh sáng 
mà ta ban ra không phải của ta và ta không thê gọi nó là của ta Thượng để và 
Chúa Ki tô cũng vậy, và hết thảy thần linh và trực thuộc Thượng để cũng 
vậy. Trong đó không có ý dục, không có tạo tác, không có mong cầu mà chỉ 
có cứu cánh của nó thiện là thiện, vì lẽ thiện, chứ chẳng có cái nhân đó nào ở 
đây cả”. 


Những người theo đạo Phật hiển nhiên thân thiện với thái độ này, nhưng “lẽ 
thiện” mang chât Thiên Chúa giáo quá nhiêu, và ngoài ra không với tới căn 


bản rôt ráo của vạn hữu vôn là “không”; vì vậy, trong vân thơ sau đây, lão 
Bàng vịnh: 


Lão Bàng không cần gì trong thế gian, 
Tất cả đều không, một chỗ ngồi cũng không, 
Cái Không rốt ráo ngự trị trong nhà ông: 
Không tất cả, vì không tài sản. 

Khi mặt trời lên, ông đi trong Không, 
Khi mặt trời lặn, ông ngú trong Không 
Ngồi trong Không, ca bài ca Không 

Vài bài ca Không đang dội trong Không. 
Đừng kinh ngạc vì cái Không rất Không: 
Vì Không là chỗ ngồi của chư Phật. 
Người thế gian không hiểu được Không: 
Nhưng Không là kho tàng chân thật. 
Nếu bảo là không có Không, 

Tức là hủy báng chư Phật. 

Xem Tiếp Phần Hai 


LH] Kinh Lăng già (Lankavatara); Phạn văn: Bodhisafva mahasattva kaki 
rahogatah svapratyatmabuddhya vicarayaty aparapraneyah 


[2] Dhammapada, 165, Pali văn : 
Adtana *va katam paDam 


aftana samkllissatfi 


aftana akatfam paDam 

qftana va VisuJjnafi 

suddhi asuddhi praccaftam 

na mo an nam visodhaye 

(Bản Việt, trích của T.T. Thích Minh Cháu, Kinh Lời Vàng) 

H3] Loại l: Pakakalavasena. Theo thời gian: l. Dlthadhammadananiya. 
Hiện báo nghiệp ; 2) Upapajavedaniya. Sanh bảo nghiệp ; 3) Aparapa rÌya 
vedaniya, Hậu báo nghiệp : 4) Ahosikamma. Vô hiệu nghiệp. 

Loại 2: Pakadanapariyayena theo thứ tự quả báo. l) Garuka, Cực trong 
nghiệp ; 2) Asanna. Cận tử nghiệp; 3) Acinna, Tập quán nghiệp ; 4) KatatIa. 
Tích lũy nghiệp. 

Loại 3: Kiccavasena Theo cộng tác, l) Janaka. Sanh nghiệp: 2) 
Upatthambhaka. Trì nghiệp; 3) Upapilaka, Chướng nghiệp. 4) Upaghataka. 
Đoạn nghiệp. 


Dịch ngữ, theo Thắng Pháp tập yếu luận của Thích minh Châu; về giải 
thích, xin xem trong đó (D.Œ.) 


[4] Bản Việt. cƒ Thích Quảng Độ (dịch). Nguyên Thủy Phật giáo Tư tuởng 
luận 


J5} Dhammapada. T17. Bản Ưiệt. Sđa. 


J6] Bản Sanskrit do Louis de la Vallée-poussin ấn hành; pp. 302 ƒ} Chỉ tiết 
về Nghiệp. xem Abhldharmakosa (bản dịch Pháp văn của Poussin). Ch.IV. Ở 
đáy chỉ toát lược. 


[7] Dham mapada. l17. Bản Việt. sảd. 


[8] pp.52; trích bởi A4. WAUTLER D 1YGLLLERS. Ruysbroech UAdmirabhle, 
1923 p.142 sqạ. 


/9] R.Alier. Les Frères dụ Libre-Espmt. trong Rellglons et Sociétee. Paris I 
905 p.435. 


[10] (Ruysbroeck) Les Noces. liv. lI, chạp. LXXWLL. (No te của Wautier 
đaygalliers). 


LITHỊ lbid. liv. lI, chạp. LXX. VHI (14). 
[12] Le Lire de la plus hau~9 v~rité. Chạp. TT] (14). 
[I3] Le Miroir. chap. VĨ (4). 


[14] Thử so sánh thái độ trên đây của những người theo phải Tỉnh thân Độc 
lập với tư tưởng Bát nhã: một đẳng hưởng thụ nhục cảm thô bạo: một đẳng 
thì trực giác siêu hình sâu xa vượt những giới hạn của tương đối tính, hữu 
và vô, tham dục và vô dục, vô mỉnh và giác ngộ. Đoạn văn dưới đáy trích từ 
kinh Văn thù vấn. 


Xá lợi Phất nói: “Bạch đức Thế tôn, như ngài Văn thù giảng, Trí Bát nhã 
vượt ngoài trì kiên của chư Bồ Tát sơ phát tâm ` 


Bấy giò, Văn thù bảo Xá lợi Phát: “Điễu tôi giảng nói không chỉ vượt ngoài 
tri kiến của họ, mà còn vượt ngoài tri kiến của các vị A-la-hán đã thành tựu 
đạo nghiệp. Không ai có thể hiểu biết như thật lời giảng của tôi. Tại sao? 
Bởi vì phàm tâm không vươn tới Bô Đề nồi, trí năng cũng không thể; Bô Đề 
ở trên thấy, nghe, nhở, nghĩ; nó không sinh, không diệt, vô tướng. Bồ Đề vì 
là như tính, nên không nói là hữu hay vô. Không phải là sở tri. sở đắc” 


Xá Lợi Phất nói: “Thưa ngài Văn Thù, hả không có Pháp giới mà chư Phật 
chứng nhập. Tại sao? Bởi vì Pháp giới là Phật và Phát là Pháp giới, nên 
Pháp giới không tự chứng Pháp giới. Pháp giới tức hết thảy các pháp đễu 
không; và tánh. Không này là bô đề, không hai, không phân biệt. Bởi vì 
không hai nên không có trí giải; không có trí giải; Không có trí giải nên 
không có ngôn thuyết; không có ngôn thuyết nên không có tướng tác và vô 
tắc, hữu và phi hữu, không có tướng quyết định. Đó là tự tánh của vạn hữu. 
Sự biểu lộ ở đáy hay kia chỉ là tạo tác do tâm. 


“ Này Xá Lợi Phất, phạm tội tức thành tựu bất khả tư nghì tức xuất sinh. 
Thật xưởng. Thật tướng tức không hai. (Như thế, vì rằng phạm tội, bất khả 
ft nghì và Thát tướng không khác nhau, không có kẻ phạm lội; vì đấy là 
thành tựu bắt. khả tư nghì hay xuất sinh thật tướng, nên là bất khả đắc). 
Chúng sinh vốn bất khả tư nghỉ nên không có thác sinh lên trời không đọa 
vào các đường dữ, không chứng nhập Niết bàn. Những kẻ phạm tội không 
đọa vào địa ngục. Phạm tội và bắt khả tư nghỉ thảy là Thật tướng, và Thát 


tướng vốn không hai, không sinh, không diệt, không đến không đi, không 
nhân không quả, không thiện không ác, không dẫn vào ác đạo hay thiên 
đường, không đưa tới Niết bàn hay sinh tử. Tại sao? Bởi vì trong Pháp giới 
chân thật không có thiện hay ác, cao hay thấp, trước hay sau. 


“Này Xã Lợi Phát, Tì khưu phạm trọng tội không bị đọa vào địa ngục, tịnh 
tụ giới hạnh không sinh lên thiên đường. Kẻ phạm tội không rơi vào nẻo 
sinh tử, không bị khinh bí, không bị xa lánh, không bị cấm nhận những cúng 
thí..v.v..; và kẻ tịnh tu không có chứng Niết bàn, không có tán dương, không 
có thán cán, không có cúng thí.v..v... lại sao? Bởi vì trong Pháp giới chắn 
thật chỉ có tướng nhất như; phạm hay không phạm không phân biệt `. 


Báy giờ Văn Thù bạch Thế Tôn: “Bô Đề là tội ngũ nghịch, ngũ nghịch tức 
Bồ Đề. Tại sao? Bởi vì Bồ Đề và ngũ nghịch thảy đêu phi hữu, không có tự 
tánh. Không có trị và trì giả, kiến và kiến giả, giác và giác giả, phán biệt và 
phân biệt giả. Nên nói Bồ Đề tức ngũ nghịch. Nếu ai coi Bồ Đề là khả đắc 
hay khả hành, kẻ ấy đam mê chấp ngã. ” 


[15] Anju Shôwa của Ichiren-in (Nhất liên viện), XVIHI 
[16] The Amending oƒ LỰe, ấn hành do H.L Bubbard (1922) p.91. 


[17] ˆ Người điên của Chúa ` là một trong những cách ngữ thường được các 
hiển triết Ấn ngày nay sử dụng. Cf. LEnseignement de RamaRrishna 909- 
915. Xem thêm thái độ của Swâmi Râmdâs trong đời sống lang thang của 
ông được kể lại trong “Nhật ký hành hương”. Albin Mlchel, 1953 


[I6] Thomas C. Upham, Le and Expenence oƒ Madame Œuyo 
[19] Tích Mạt đằng sao (Mattôshô). 
J20) Dịch thoát (Bản Anh); vì nếu dịch sát đòi hỏi nhiễu giảng giải. 


[2T] Đức Sơn Tuyên Giám, trước khi theo Thiên tông rất tỉnh thông về Kinh 
kim cang; một hôm, sư thượng đường bảo: tối nay không ai được hỏi, ai hỏi 
sẽ lãnh ba chục hèo. Bấy giờ có một nhà sư vừa bước ra làm lễ Ngài bèn 
đánh Nhà sự nói: “Chưa hỏi câu nào sao hòa thượng lại đảnh?” Thiển sư 
hỏi ông người xứ nào?”- “Ở Tân La (Cao Ly)”. “Đáng lãnh ba chục hèo 
trước khi lên thuyền ”. ( Truyền đăng lục. X). 


|22] Ơ Thiên tông, có hai loại vô tri, một gôm có trí và tín: một hoàn toàn 
mù đặc. 


Đóng Sơn đến với Thư Sơn Huệ Siêu; Siêu hỏi: “Ông đã trụ tại một phương, 
đến đây làm gì?”— “Tôi bị dày vò bởi một mối ngờ, không biết làm sao nên 
đến đây”. Siêu gọi lớn: “Lương Giới!” (tên thật của Động Sơn). Sơn cất 
tiếng “Dạ”— “Cái gì thế?”. Giới không biết trả lời sao, và Huệ Siêu nói 
ngay. “Phật đẹp quá, chỉ hiểm không có lửa sáng!” (Truyện đăng lục, 1X). 
Bởi vì không có “lửa sáng” nên sự vô trì không được thắp sảng, khi biết 
được điễu này, sẽ có sự thắp sáng. 


Huệ Lãng hỏi Thạch Đầu: “Phật là gì?” — “Nhà ngươi không có Phật 
tảnh”. — “Cả loài máy cựa cũng không?”— “Loài máy cựa có Phát tảnh ` - 
“Huệ Lãng này sao không có? ”— “VÌ ngươi không chịu mình có `. Câu đáp 
cuối làm thức tỉnh sự vô trí của Huệ Lãng, tử đó mà tỏ ngộ. (Tbid, XIH). 


Dược Sơn ngôi tư duy. Thạch Đầu hỏi: “Làm gì ở đây?” T— “Không làm gì 
hết trọi”. — “Sao lại ngôi?” — “Ngôi không cũng là làm chứ!” - Người nói 
không làm, vậy không làm cải gì?”. Dược Sơn nói: “Thánh cũng chẳng 
biết ”. (Ibid). Cái “vô tri” đây lại khác, phải chăng? 


Chấn Lăng hỏi Thạch Đầu: “Ý Tổ Tây đến là gì?”— “Hỏi cây cột kial” - 
“Thưa. Chán Lãng này không hiệu”. Thạch Đâu nói: “Ta cũng chả hiểu. ” 
Nhưng, lời đáp này khiên Chán Lãng tỏ ngộ. (Tbiđ). 


23] Lược trích Tú Tôn (Shùson) ngữ lục, VIH-XII. Một trong những luận sư 
của Chán tông cận đại. Soạn tập do Gessho Sasaki. 1907 


/24J Các thây tu Cơ đốc tuyệt đổi phục tùng đẳng tối cao của họ, đấy cũng 
là một lỗi biểu lộ của tính thụ động trong đời sông tôn giáo chúng ta. Khi 
một người chịu đem cả đời sống cho phục tùng, y cảm thấy gỡ được gánh 
nặng trách nhiệm, tương tự với cảm giác thuần túy tôn giáo — thanh bình và 
đ" Ôn. 


[25] Kathleen Lyttleton, giới thiệu cho Spiritual Guide của Molinos, tr.25 
J26] Ma-thi-o, II, 25 
[27 Trích từ The Spirtual Guide, tr. 76-77. Điểm nặng về cá nhân này là 


chỗ khác nhau giữa Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Ngay dù khi có một tình 
cảm sáu đậm vê môi quan hệ cá nhán, như trong Chân tông chăng hạn, coi 


đức A-Di-đà như một “Từ Phụ” vẫn không có mô tả tính cách mãnh liệt của 
tình cảm như thế. Và trong Thiên tông người ta cũng không thấy có điều 
tương tợ. Thiên mang chất siêu hình kỳ dị, nếu ta có thể dùng chữ siêu hình 
ở đây; rõ ràng đấy là vô ngã. 


/28] Molinos, tr. 72 
/J29] S.B.E. XLLX., pp.127-ổ. 
/30J Asihasahasrika-praqjnaparamita-sutra. Ch-sadaprarudia. 


[31] Các Phật tử cúng dường đối tượng sùng kính của họ để cấu tăng 
trưởng bô đề tâm; họ xả bỏ hết những gì được coi là sở thuộc của mình. Do 
đó, cúng dường không phải để cho người nhận hoan hí, bởi vì chư Phật đâu 
có dùng đến những kho tàng vật chất, những nhạc cụ, hay những thiên nữ! 
Hiến mình là vì sự lợi ích của chính mình. Nếu cúng dường bằng tâm địa xả 
hỷ, Phật thọ nạp. Truyện ký về một thiên sư nồi tiếng trụ trì ở Engakuji (Viên 
giác tự), Kamakura, khoảng đầu thời Tokurgawa, cho thấy bản chất cúng thí 
trong đạo Phát. Khi chùa của sư cân được trùng tu, một phú thương, vốn là 
một kẻ hâm mộ sư. cúng cho sư một số tiên rất lớn. Sư nhận một cách lãnh 
đạm, để sang một bên, không nói một lời cảm ơn. Thương gia bắt mãn, giải 
thích rằng tặng phẩm này là một phân lớn trong số vốn của mình, rất đảng 
có một lời cảm ơn chứ! Thiên sư từ tốn nói: “Tại sao tôi phải cảm ơn ông 
đổi với phước đức mà ông đang chứa nhóm cho chỉnh ông?” Cúng dường 
nhà thể chính là để xả bỏ tính vị kỷ. 


32] Ma-thi-ơ, 6.6 và tiếp 
j33j] Trích từ The Le oƒ Prayer bởi W 4 Browu. tr. 157. 


[34] Theo tác giả của Des Grâces d'Oraison, cầu nguyện được chia thành 
hai loại: bình thường và dị thường hay thân bí. Cầu nguyện bình thường có 
thể được gọi là tự nhiên, ngược với thân bí vốn là siêu nhiên; bởi vì các nhà 
Thân học Cơ đốc đề dành chữ “thân bí” cho điều mà họ gọi là trạng thái 
siêu nhiên của cầu nguyện, vốn không cách gì thể hiện được bằng ÿ chí loài 
người độc nhất. Trên phương diện tâm lý học, chắc chắn “siêu nhiên” là 
dòng liên tục sau “tự nhiên nhưng trên quan điểm thân học, dĩ nhiên các 
nhà Cơ đốc dành cho (siêu nhiên ” một vị trí đặc biệt. Câu nguyện bình 
thường được coi là có bồn cấp: 1. Đọc kinh cầu nguyện; 2. Tư duy: gỗm một 
chuỗi phản tỉnh và ÿý luận phán mình; 3. Câu nguyện bằng xúc cảm rõ rệt; 
4. Câu nguyện thuần túy trực giác thay cho suy luận. xúc cảm hơi biến đổi 


và ít diễn thành lời. Niệm Phật, nếu dùng thuật ngữ Cơ đốc, đôi khi là câu 
nguyện bằng lời, đôi khi là cẩu nguyện thuần túy, và đôi khi còn là cẩu" 
nguyện thân bí. Bây giờ hành giả được bao bọc trong bản nguyện của Phật 
Di Đà. Đặc tính niệm Phát thay đổi tùy theo cả tính hành giả và theo thải độ 
tâm lý của y vào lúc thực hành. 


/35J Dhyana thường được dịch là tư duy, nhưng kỳ thực là việc tập trung tư 
tưởng trong đó không coi tiên trình suy luận của trì thức và tâm ý phải quét 
sạch mọi ý tưởng, ngoại trừ đê mục thiên định. 


(36J Tọa Thiên nghỉ, tác giả khuyết danh, nhưng thường được coi là xuất xứ 
từ Bá trượng Thanh qui của Bá Trượng (720-ð14). Nguyên bản Thanh qui 
này đã thất lạc khi nhà Đường bị sụp đồ; sau được soạn tập lại do Tông Di, 
1103, đời Tô Ống. Bá Trượng Thanh Qui ngày nay vốn là một soạn phẩm năm 
1265 theo sắc lệnh của Nguyên Thải tổ. Tọa thiên nghỉ trên đây trích từ 
soạn phẩm này Viên Thông, thuộc dòng Thiên Pháp Nhãn được nhắc đến, 
chotháy có những đoạn được Tông Di thêm vào; vì Viên Thông là bốn sư 
của Tông Di 


(37J Tức Tọa thiên nghỉ. (D.G) 

/36jJ 10869 - 1163 

/39J 1091 - 1157 

[40] Thí dụ, Torei, một cao đô của Bạch Ấn. viết trong ấn bản (1762) của 
Thiên quan sách tán: “Sư tứ bát thực điêu tàn; mãnh hồ bát tự phục nhục `, 
Sư tử không. ăn thịt thừa của chữn ö, cọp không ăn thịt của thu chêt; cho 
tháy tỉnh thân cao ngạo của hành giả Thiên. không chấp nhận óc nhụ nhược 
đản bà của thuyết “tha lực ” 

[41] Chỉ thị học Thiên của Ngũ tổ sơn Pháp Diễn 

[42] Trích trong một bức thư của Đại Huệ. 


[43] Về nghĩa lý, xem Suzuki: Zen Essay pp 78 tr.93; Studies in the 
LanKavdfara, Suira, p. 7ổ; V.V.. 


J44J Đáy là một trong những thuật ngữ của Đại thừa mà các học giả Phật 
giáo ở Tây phương hay hiểu sai. Là vì, họ không năm vững quan niệm then 


chốt của Đại thừa, theo đó, tất cả các pháp (sarvadharma) đêu vô sinh 
(anutpanna), bát khả đặc (anupalabdha), và do đó, tức Không (sunya) 


[45] Trích thêm từ Theologia GŒermanica (D.]184); “Wì Chúa là Một và phải 
là Một; và Chúa là Tất cả và phải là Tất cả. Vậy cái gì có nhưng không phải 
là Một, không phải là Chúa; và cái gì có nhưng không phải là Tất cả. không 
phải là Chúa; bởi vì Chúa là Một và trên Một, là Tất cả và trên Tất cả... Kẻ 
nào mà vạn hữu không phải là Một đối với mình, kẻ đó không thể tìm thấy sự 
thỏa mãn trọn vẹn nơi Chúa; và Một là Tất cả, có hay không có nhưự nhau, 
cũng vậy. Nhưng ở đâu có thấy như vậy thì sẽ có sự thỏa mãn chân thát, và 
không thể khác”. Chắc chắn, thế là rất tốt, nhưng tại sao chỉ dừng lại ở 
Chúa? Nếu Chúa là “Một và trên Một, Tất cả và trên Tất cả”, đây há không 
là Tánh không? Chính Chúa phải ở trong đó. Khi chúng ta dừng tại Chúa 
không bước thêm nữa, Chúa sẽ mất chỗ đứng. Ngài hoặc đi đôi với Tất cả, 
hoặc tách riêng ngoài Tất cả. Ngài không thể là “Tất cả và trên Tất cả” như 
các nhà thân học muốn gán cho, vì như vậy tức là ảm sát ngài. Để cứu Chúa 
ra khỏi sự nan giải náy, phải đặt ngài vào Tánh Không ở đó ngài có thể là 

“Tất cả và trên Tất cả”. Bởi vì, chỉ với Tánh Không mới có thể bảo: “Có 
hay không có như nhau ” và chỉ đạt đến Tri Bát nhã bao lâu siêu việt đổi đãi 
Có và Không. 


-—-o00--- 
QUYỀN HẠ 
TỰA 


Trong Thiền Luận quyên Hạ này tôi cỗ găng ghi dấu mối liên hệ giữa Thiền 
và hai bản kinh cốt yếu của Đại Thừa, kinh Hoa nghiêm (Ganda vyùha) và 
kinh Bát nhã (Prajnàparamita), và kế đó là sự chuyển mình phải có đối với 
Phật giáo Ấn Độ khi thích ứng với tâm hồn người Trung Hoa, Trung Hoa là 
một dân tộc thực tiễn khác hắn với Ấn, một dân tộc phú bẩm rất cao về khả 
năng trừu tượng cũng như kho tàng tưởng tượng bất tận. Dĩ nhiên các học 
thuyết của Đại thừa phải chuyên mình đề thích ứng với Trung Hoa, nghĩa là 
kinh Bát nhã và kinh Hoa nghiêm phải chuyên thành những đối thoại của 
Thiền tông. 


Vẻ những cống hiến của Thiền đối với văn hóa Nhật Bản đã viết trong một 
tập sách riêng biệt[I]. Gạt đạo Phật ra, và gạt cả Thiền tông sau thời đại 
Kiếm thương, lịch sử văn hóa Nhật Bản không có nghĩa gì hết, vì đạo Phật 
đã vào sâu trong mạch sống của dân tộc này. Ý định của tôi ở đây chỉ có tính 


cách lược khảo. Phần nói về “Sinh hoạt Thiền trong các Họa phẩm” cũng là 
một gợi ý; tường thuật đây đủ và có hệ thông hơn, dành cho một dịp khác. 


Một ít những sự kiện mới, cần được nhắc đến chung quanh chủ đề được 
trình bày trong bộ Thiền luận này, vốn đã đăng tải trên báo. (a) Thủ bản Đôn 
hoàng vê Thần Hội ngữ lục ghi ở tr. 2l c.ch. và tr. 37 c.ch. đã được sao chép 
lại, còn việc ấn hành dưới một ấn bản được hiệu đính trọn vẹn sẽ cho ra mắt 
ngày gần đây. (b) Bác sĩ Keiki Yabuki đã xuất bản một quyên sách với 
những giải thích cặn kẽ về Thủ bản Đôn hoàng tuyên tập trong Echoes of 
Desert của ông. Bác sĩ cung cấp cho chúng ta rất nhiều tài liệu hữu ích đối 
với các Thủ bản ấy. (c) Tất cả những trang tham khảo về kinh Hoa nghiêm 
hoặc theo Thủ bản Idzumi hoặc theo Thủ bản R.A.S. (d) Thủ bản Đôn hoàng 
về Đàn kinh của Huệ Năng (t.15 c.ch.) sẽ được ấn hành để lưu hành TỘng rãi, 

kèm theo bản của Koshoji (Hưng Thánh Tự). Đây là bản trùng khắc cô của 
Nhật, vào thế kỷ XV hoặc XVI, nguyên bản Hán có lẽ được ¡n khoảng thế 
kỷ X hoặc XI. Có lẽ bản “khá xưa”xét theo bài thơ cho ấn bản lưu hành của 
Đàn kinh. Vai trò lịch sử của nó khỏi phải nói. 


Theo thông lệ, tác giả nhờ Beatrice Lane Suzuki, người bạn đường, đọc lại 
các Thủ bản, sửa lỗi â ân loát, và nhờ bà Ruth Fuller Everett, ở Chicago, cũng 
đã hoan hi sửa các lỗi ấn loát. 


Ở đây không quên nhắc nhở sự khích lệ lớn lao của Yakichi Ataka, bạn của 
tác giá, vì ông luôn luôn sẵn sảng đáp ứng ngay tất cá những điều cần thiết 
của tác giả để cho các giáo pháp của đạo Phật Thiền tông được phổ biến 
thích hợp trong những giới hạn của giải thích văn nghĩa. 


DAISETZ TEITARO SUZUKI 


_—-o00--- 
Luận một - TỪ THIÊN ĐÉN HOA NGHIÊM 
l 


KHỞI THỦY, Thiền đã không thắt chặt với Hoa nghiêm (Gandavyuha- 
sùtra) như Lăng già (Lankãvatãra) hoặc Kim cương (Vajracchedikà). Bồ Đề 
Đạt Ma trao truyền Lăng giả cho người đệ tử Trung Hoa tâm tủy của ngài là 
Huệ Khả, coi như kinh này chứa đựng một nền giáo pháp quan hệ mật thiết 
với Thiền và sau Huệ Khả kinh đã là tâm túy học tập của các môn đệ Thiền. 


Họ biết đến kinh Kim cương vào thời Hoằng Nhẫn và Huệ Năng, khoảng 
một năm rưỡi năm sau Bỏ Đề Đạt Ma. Nhưng Thần Hội, vốn là một trong 
những đệ tử chân truyền của Huệ Năng, đi xa hơn nữa, khi tuyên bố rằng 
chính vị cha đẻ của Thiền đã trao tay Kim cương cho Huệ Khả[2 |. Dù quan 
điểm này không đúng theo lịch sử, chúng ta có thể chấp nhận hoàn toàn rằng 
kinh Kim cương đã thành ảnh hưởng lớn lao trên việc học Thiền vào thời 
bấy giờ, khoảng cuối thế kỷ VII Mối liên hệ giữa kinh Hoa nghiêm và 
Thiền chưa bắt đầu, cho tới thời Trừng Quán (738-839), Tứ tổ Hoa nghiêm 
tông của Phật giáo Trung Hoa, học Thiền với Vô Danh, một đệ tử của Thần 
Hội. Trừng Quán là một triết gia lớn và đã cố công kết nạp Thiền vào hệ 
thống của riêng mình. Sau sư, có Khuê Phong Tông Mật (780-842), cũng 
từng học thiền và cho ra một bản đại sớ về kinh Viên giác mà sư giải thích 
theo triết lý của tông phái mình. Sư cũng viết một tác phẩm về các đường lỗi 
lãnh hội Thiền khác nhau; không may, sách đã bị thất lạc, chỉ trừ phần tựa. 
Đại ý là nêu những điểm cốt yếu của Thiền và tách biệt chúng khỏi những 
ngộ nhận không chỉ đã từng xảy ra đối với bản thân của Thiền mà còn đối 
với sự quan hệ của nó trong nền triết lý của đạo Phật. Như thế, do Tông Mật, 
thiền mới có liên lạc với những kinh điển khác ngoài Lăng già và Kim 
cương, và nhất là Hoa nghiêm. 


Trong khi các luận sư của Hoa nghiêm tông vận dụng những lối trực chỉ của 
Thiền theo cách riêng của họ, các Thiền sư được lôi cuốn đến nên triết học 
Viên Dung Vô Ngại[3] do Hoa nghiêm chủ xướng, và họ cố gắng kết nạp nó 
vào trong những bài giảng của mình. Chăng hạn, Thạch Đầu (699-790) trong 
Tham đồng khế, miêu tả tính cách tương giao của Sáng và Tối như là hạn 
chế lẫn nhau và đồng thời hòa hợp nhau. Động Sơn (806-859), trong một 
đoản văn chỉnh cú gọi là Bảo kinh tam muội ca, giảng giải về tính cách 
tương giao của thiên (lệch) và chính (ngay), phần lớn có công dụng như của 
Thạch Đầu. vì cả Thạch Đầu và Động Sơn đều thuộc về phái Hành Tư (tịch 
740) được gọi là phái Thiên Tào động|4]. Ý tưởng này, về Tương giao và 
Nhất thể, chắc chăn phát xuất từ triết lý Hoa nghiêm do Pháp Tạng thiết lập 
rất khéo léo. Bởi vì Thạch Đầu và Động Sơn đều là Thiền sư, nên lối trình 
bày của họ hoàn toàn không giống như của một nhà huyền học. Có lẽ “Bốn 
liệu giản” [5] của Lâm Tế đáng được lần về hệ thống Pháp Tạng (tịch 712). 


Ảnh hưởng của Hoa nghiêm tông nơi các Thiền sư càng lúc càng tăng gia 
theo với thời gian, và đạt đến cao độ của nó ở thế kỷ X kề từ Tông Mật, tổ 
thứ năm của Hoa nghiêm tông Trung Hoa. Chính Pháp Nhãn Văn Ích (885- 
958) người sáng lập ngành Thiền Pháp nhãn, đã kết nạp triết lý Hoa nghiêm 
vào trong pháp môn Thiền học của mình. Mặc dầu sư không phải là người 


trong Hoa nghiêm tông, nhưng đã hắn là có ấn tượng sâu đậm về các tác 
phẩm của Đỗ Thuận (chết 640) và Pháp Tạng (chết 712), và những triết gia 
Hoa nghiêm khác; vì sự thực hiển nhiên là sư đã dạy các môn đệ mình 
nghiên cứu các sáng tác của họ coi như một trợ duyên để thành tựu Thiên. 
Sư cũng viết một bản bình giải về Tham đồng khế của Thạch đầu mà, như 
tôi đã nói ở trên, vốn căn cứ trên siêu hình học của Hoa nghiêm. 


Trào lưu này, trào lưu hồn hợp Thiền với triết học của Hoa nghiêm kinh 
(Avatamsaka) hay của Pháp hoa kinh (Saddharma - pundarika) lên đến tột 
đỉnh khi Vĩnh Minh Diện Thọ (204- 275) viết trường thiên Tông sách lục, 
gồm một trăm quyền. Trong tác phẩm này, sư có ý hòa tan tất cả những dị 
biệt của tư tưởng Phật học vào học thuyết Duy Tâm — “Tâm” theo nghĩa là 
một thực tại cứu cánh tự giác sát, chứ không phải là sở cứ của tâm thức 
thường nghiệm chúng ta. Đừng nên nhằm lẫn học thuyết Duy Tâm này với 
nền triết học Duy Thức (Vijnaptimàra) của phái Du già (Yogàcàra), vì Diên 
Thọ theo dòng tư tưởng xuyên qua Lăng già (Lankàvatàra), Hoa nghiêm 
(Avatamsaka) và Khởi tín luận (Sraddhotpàda), vân vân. 


——-O0O--- 


2 


Nói cho chí lý, Thiền có lãnh vực riêng, nơi đó nó thi hành theo, SỰ, thuận 
tiện nhất của nó. Ngay khi vi hành ngoài lãnh vực này, nó đánh mất sắc thái 
bản hữu của mình và đến mức nảo đó thì mắt luôn cả bản tính. Khi có ý định 
tự xiên dương bằng một hệ thống triết lý, nó hết còn là Thiền thuần phác và 
đơn giản; và xen lẫn vào những cái không liên hệ thiết tha. Dù có giải thích 
hợp lý, Thiền cũng bị giả trang. Vì lý do đó, các bậc thầy của nó đã có thủ để 
khỏi bị chen chân với bất cứ tông phái siêu hình nào, dù Phật hay Lão hay 
Không. Ngay cả khi Bồ Đề Đạt Ma trao tay Lăng già cho Huệ Khả, mà Huệ 
Khả và các môn đồ của ngài đã không chịu viết gì hết về kinh này trong bản 
chất của một luận giải. Mặc dù Huệ Năng hình như đã phô diễn kinh Kim 
cương theo sở đắc, các miêu duệ của ngài lại hoàn toàn quên lãng nó, và 
những pháp thoại hay những ngữ lục của họ diễn tiến trong một chiều hướng 
khác hăn. Dĩ nhiên, họ thường nhắc nhở đến tất cả các kinh luận, tự do dẫn 
chứng các đoạn văn trong ấy, nhưng họ luôn luôn cần thận để khỏi bị vướng 
mắc vào văn tự, khỏi bị sơn phết với những ý tưởng siêu hình làm căn bản 
cho nhưng sáng tác này. 


Các Thiền sư đã dẫn chứng kinh Hoa nghiêm (Avatamsaka) ngay cả trước 
Đỗ Thuận, bởi vì, theo Lăng già sư tư ký, Huệ Khả nhắc nhở rất nhiều về 
kinh này hậu thuẫn cho sở kiến, theo đó, cái Một luân lưu toàn vẹn trong thế 
giới đa thù; còn Đạo Tín, đồng thời với Đỗ Thuận, cũng dẫn chứng một 
đoạn trong kinh này nói rằng một hạt bụi bao trùm trong nó vô số thế ĐIỚI. 
Là những Thiền sư, họ không có ý hệ thống hóa những trực giác về Thiền 
của mình; họ bằng lòng dẫn chứng những đoạn văn nào đồng điệu với những 
ý tưởng của mình. Vì vậy, những dẫn chứng của họ không giới hạn vào kinh 
Hoa nghiêm; họ tìm thấy đâu những câu dùng được thì dùng liền; chẳng hạn, 
từ kinh Pháp hoa (Saddharma-pundariIka), Duy ma cật (Vimalakirtl), kinh 
Km cương (Vajracchedkà) Lăng già (Lankàvatàra) Bát nhã 
(Prajinàparamrità), Pháp cú (Dharmapada), vân vân. Nhưng trong trường hợp 
Hoa nghiêm, sự trích dẫn có tính cách cục bộ và chuyên biệt hơn nhiều, nó 
được đặt trong toàn thể tư tưởng cốt yếu của kinh này. Từ chỗ đó hình như 
các Thiền sư ngay từ đầu đã coi đây là một kinh văn hậu thuẫn những chứng 
nghiệm của họ ngang tầm Lăng già và Kim cương. Nhưng vì lập trường của 
họ là nặng về tâm mà nhẹ hắn về văn tự, nên họ không tiễn xa đến chỗ thiết 
định một nền triết lý truyền theo Hoa nghiêm. Luôn luôn họ cố thủ trên 
nhưng sự thật chứ không ở trên những ý tưởng. Bởi vì họ nói, dẫn kinh Hoa 
nghiêm, rằng: 


“Như một người nghèo ngày đêm nghĩ đến những kho tàng không thuộc về 
mỉnh, trong lúc y không có lấy một quan tiền làm của. Học nhiều thì cũng 
vậy. Lại nữa, nhất thời các người có thể đọc sách, nhưng hãy cần thận đề 
sang một bên ngay khi có thể. Nếu các người không rời bỏ sách, sẽ trở thành 
thói quen chỉ luyện tập văn tự. Cái đó y như tìm băng giá bằng cách hâm 
nóng dòng nước chảy, hay như tìm tuyết bằng cách đun sôi nước nóng. Vì 
vậy, có lúc chư Phật nói răng (đạo lý tối thượng) khả quyết, có lúc nói rằng 
là bất khả quyết. Sự thật, thì không có ai khả quyết, hay bất khả quyết nơi 
Pháp tánh, vốn là cảnh giới của các pháp hiện tiền. Khi một cái này mà nắm 
được trọn vẹn, thì muôn nghìn cái khác cũng theo luôn. Cũng vậy kinh Pháp 
hoa nói rằng (Thực tại) chăng phải thực hay phi thực, chăng phải Như hay 
không Như”.[6] 


-—-O0O--- 
3 


Kinh điển, nhất là kinh điển Đại thừa, là những phát lộ trực tiếp của các kinh 
nghiệm tâm linh; chúng chứa đựng những trực giác đạt được do đào sâu vào 


hố thăm Vô thức; và không có ý định trình bày những trực giác này qua 
trung gian của trí năng. Nếu chúng không có vẻ hoàn toàn duy lý hay thuyết 
minh hợp lý, đây chỉ là ngẫu nhiên. Hết thảy kinh điển cốt cho ra những trực 
giác sâu xa của Phật trí như đã từng bộc lộ cho các môn đệ Đại thừa ở Ân 
trong thời sơ khai. Vì vậy, khi kinh nói hết thảy các pháp là Không, vô sinh, 
siêu việt nhân quả, lời nói ấy không phải hậu quả của lý luận siêu hình; nó là 
một kinh nghiệm Phật trí sâu xa nhất. Chính vì thế mà rất nhiều học giả và 
triết gia của đạo Phật, tích cực để lãnh hội hay quảng diễn những trực giác 
này theo các luật tắc của luận lý, đã thất bại trong nhưng nỗ lực của họ; có 
thể nói, chúng là cái ngoài lề, trong kinh nghiệm Phật tính, và do đó, chúng 
phải chịu lệch lạc. 


Những trực giác của kinh điển và của Thiền sư cũng như nhau cả, nếu tất cả 
còn tính cách Phật. Dù có khác nhau trong lối phô diễn, đấy là do tâm lý của 
các thiên tài Hoa Ấn. Nếu Thiền vẫn là một hình thức đạo Phật Ấn du nhập 
Trung Hoa, những kinh nghiệm của nó tự căn bản thảy đều là của đạo Phật 
như nhau. Nhưng tính cách dị biệt tâm lý của dân tộc được thấy rõ, một khi 
những kinh nghiệm ấy bắt đầu có vị trí trong mối đồng điệu với nhưng điều 
kiện mới mẻ chi phối chúng đề hầu phát triển. Quá trình phân hóa này có thê 
thấy rõ trong những bài pháp của các Thiền sư, khi họ, một lần nữa, được 
tách khỏi ảnh hưởng trực tiếp của vị thầy đầu tiên từ Ấn Độ. Khi Thiền thắt 
chặt với tâm tính Trung Hoa, những diễn đạt của nó trở thành Trung Hoa 
một cách đặc trưng, và rồi có người bắt đầu nghỉ ngờ tính cách đồng nhất cốt 
yếu của chúng với nguyên khởi. Lúc mà sự phân hóa đã tiến xa đến độ 
chừng như nó phản đối chính nó, các sư tổ gấp rút bù đắp chỗ tổn thương và 
tái hợp nó với cội nguồn của chính nó. Đây quả thực là ý nghĩa của trào lưu 
khởi sắc ở thế kỷ XVIII và XIX, với Tông Mật hay Pháp Nhãn chăng hạn. 


Xin đề cử những điển hình về sự biến chuyên lần hồi diễn ra trong lối diễn 
đạt của trực giác thiền suốt năm trăm năm sau khi Bồ đề đạt ma dẫn Thiền 
vào Trung Quốc; ngài là một nhà sư từ Ấn đến, có lẽ mất vào khoảng 528 
sau T.L. Dưới đây là những trang dẫn chứng từ các bài pháp của các Thiền 
sư thuộc nhiều chi phái khác nhau phát khởi trong suốt thời gian này. Trong 
những bài pháp ấy, chúng ta lưu ý sự biến thiên từ khuôn mẫu thuyết giảng 
của kinh đến khuôn mẫu của Thiền tông Trung Hoa. 


——-O0O--- 


4 


Chúng ta hãy bắt đầu với Bồ đề đạt ma, cha đẻ của nền Thiền Trung Quốc, 
việt vê Vô tâm [7] 


“Lý rốt ráo vốn không lời, nhưng mượn lời để diễn Lý. Đạo cả vốn không 
hình, nhưng đê tiêp xúc với phàm ngu mà hiên hiện thành hình. Bây giờ, giả 
sử có hai người đang bàn bạc về Vô Tâm. Đô đệ hỏi thây: 


“Ð. (Lý rốt ráo) là hữu tâm hay vô tâm? 
“T. Vô tâm 


“Ð. Nếu là Vô tâm, ai đang thấy, nghe, nghĩ biết?[§] Cái người nhận biết 
răng vô tâm ây là a1? 


“T. Chính do Vô tâm mà có thấy, nghe, nghĩ, biết; chính do Vô tâm mà biết 
là Vô tâm. 


“Ð. Lâm sao Vô tâm lại có thể thấy, nghe, nghĩ, biết? Lẽ ra Vô tâm không 
thê làm được hệt thảy việc này. 


“Ƒ. Dù rằng thuộc Vô tâm nhưng vẫn có thê thấy, nghe, nghĩ, biết. 


“Ð. Nếu có thê thấy, nghe, nghĩ, biết thì không thể thuộc Vô tâm, mà phải là 
một loại hữu tâm. 


“T. Thấy, nghe, nghĩ, biết, hết thảy chính là những hoạt dụng của Vô tâm. 
Ngoài thấy, nghe, nghĩ, biết, không có Vô tâm. Ta e rằng con không lĩnh hội 
điều đó, nên ta sẽ tìm cách giảng giải vấn đề từng bước một để dẫn con hội 
diện với chân lý. Thí dụ, khi đang thấy, tất nhiên có cái đang thấy, như thế là 
vì có cái không thấy; cái đang thấy như thế chính là Vô tâm. Khi đang nghe, 
tất nhiên có cái đang nghe, như thế là vì có cái không nghe; nghe chính là 
của Vô tâm. Khi đang nhớ nghĩ, tất nhiên có cái đang nghĩ, như thế là vì có 
cái không nhớ nghĩ; nhớ nghĩ chính là của Vô tâm. Khi đang biết, tất nhiên 
có cái đang biết, như thế là vì có cái không biết; đang biết chính là của Vô 
tâm. Khi đang làm, tất nhiên có cái đang làm, như thế là vì có cái không 
làm; đang làm chính là của Vô tâm. Vì vậy, ta nói rằng thấy, nghe, nghĩ, 
biết, hết thảy đều là Vô tâm? 


“Đ. Làm sao biệt răng của ây là của Vô tâm? 


“T. Con cứ xét kỹ vẫn đề thêm, rồi nói cho ta rõ Tâm có hình tướng khả nghỉ 
nào không. Nếu có, như thế sẽ không phải là Tâm chân thật. Phải nhìn nó có 
ở trong, ở ngoài hay ở giữa. Tâm không ở đâu trong ba chỗ ấy. Cũng không 
phải được trực nhận như là có ở những nơi khác nào đó. Vì vậy, gọi là Vô 
tâm. 


“Đ. Bạch Thây, nêu chính Vô tâm ở khắp mọi nơi, vậy lẽ ra không có thiện 
ác. Tại sao mọi loài trôi lăn trong sáu nẻo và mãi mãi trong vòng sông chêt? 


“T, Đây là do chúng sinh điên đảo trong tâm ôm ấp ý tưởng huyền hoặc về 
một thực tại (cá biệt) nơi Vô tâm, và, khi tạo tác mọi hành vị, chấp trước mê 
lầm quan niệm cho rằng quả thực có một cái tâm hữu tâm. Vì lý do đó, 
chúng trôi lăn trong sáu nẻo và mãi mãi trong vòng sống chết. 


“Như một người khi thấy một cái bàn tay hay một đoạn giày trong bóng tối 
mà tưởng là hồn ma hay con rắn, rồi sợ hãi. Cũng vậy, chúng sinh chấp 
trước mê hoặc những tạo tác của chúng. Ở chỗ Vô tâm, lầm tưởng là thực tại 
của một tâm hữu tâm. Có bấy nhiêu hành vi tạo tác như thế, quả thật có trôi 
lăn trong sáu nẻo luân hồi. Vậy nên phải khuyên dạy những chúng sinh như 
thế hãy đến kiếm một người bạn tốt, (có đạo nhãn) rộng lớn và hãy tu tập 
Thiền định, nhờ đó sẽ chứng ngộ được Vô tâm. Khi tu tập như vây, hết thảy 
nghiệp chướng của chúng tiêu trừ và chuỗi dây sinh tử bị triệt đoạn. Như ánh 
mặt trời một khi soi thấu vào chỗ tối tăm xô đuổi tất cả những gì tối tăm, hết 
thảy tội lỗi của chúng đều bị diệt trừ khi chúng chứng được Vô tâm. 


"Đ. Vì là ngu muội, tâm con chưa hoàn toàn tỏ rõ đôi với công năng của Lục 
tình đáp ứng (sự kích thích) ở mọi nơi ra sao.[9] 


'*“Ƒ. Lăm nhiêu mưu chước được tiêp diễn băng lời. 


“Ð. Tham dục và Giác ngộ, Sinh tử và Niết bàn, phải chăng chúng cũng là 
của Võ tâm? 


TT. Quả vậy, chúng thuộc Vô tâm. Chính vì chúng sinh chấp trước sai lầm ý 
tưởng về một tâm hữu tâm nên có đủ tất cả những Tham dục và Sinh tử, 
Giác ngộ và Niết bàn. Nếu tỏ ngộ Vô tâm, không có Tham dục, không có 
Sinh tử, không có Niết bàn. Bởi vậy, vì những người ôm giữ ý tưởng vê một 
cái tâm hữu tâm, nên Như lai nói vê Sinh tử; Giác ngộ đối đối với Tham dục, 
và Niết bàn đối đãi với Sinh tử. Tất cả những danh tự đó đều là pháp nhân 
duyên. Khi chứng đạt Vô tâm, không còn có Tham dục hay Giác ngộ, Sinh 
tử hay Niết bàn. 


“Ð. Nếu không có Giác ngộ, không có Niết bàn, vậy nói sao về sự giác ngộ 
mà chư Phật trong quá khứ đã chứng đắc? 


“T. Cái đó chỉ nói theo văn cú ước lệ. Đối với chân lý tuyệt đối, chẳng có cái 
gì như vậy. Do đó, kinh Duy ma cật (Vimalakìrti) nói rằng trong thân không 
có giác ngộ để mà chứng, trong tâm không có giác ngộ để mà chứng. Lại 
nữa kinh Kim cương nói răng không có pháp, cần phải chứng đắc, sự chứng 
đắc của hết thảy chư Phật là không chứng đắc. Do đó, nên biết răng tất cả 
các pháp khởi lên khi thấy có hữu tâm, các pháp diệt mất khi chứng được Vô 
tâm. 


“Ð. Bạch Thầy, thầy nói rằng Vô tâm biến hành mọi nơi. Vậy ra, gỗ đá đều 
thuộc Vô tâm, phải chăng (hệt thảy chúng sinh) đêu như gô đá? 


“T. Nhưng Vô tâm được chứng ngộ trong tâm thức ta không phải là của gỗ 
đá. Tại sao? Nó như cỗ trống trời, đang im lìm bỗng chốc tự nhiên trỗi lên 
nhiều thứ âm thanh vi diệu để giáo huấn hết thảy các loài. Lại cũng như hạt 
như ý bảo châu (mai), tự nhiên đột khởi vô số hình sắc. Cũng vậy, Vô tâm 
tạo tác ngang qua tâm thức của ta, khiến cho nó thấu hiểu chân tính của thực 
tại; nó có cả trí tuệ siêu việt chân thật, nó là chủ của Ba Thân, nó có công 
năng tự tại. Như kinh Bảo Tích (Ratnakùta) có nói rằng tâm tạo tác do Vô 
tâm mà không hay biết. Vậy sao lại có thể như gỗ đá? Vô tâm là chân tâm, 
Chân tâm là Vô tâm. 


“Ð Vậy phải tự tu tập như thế nào với tâm (tương đối) của chúng ta đây? 


“T. Chỉ cần tỏ ngộ Vô tâm trong tất cả các pháp, trong tất cả các hành vi. 
Đây là con đường tụ tập, không có con đường nào khác, như thê biệt răng 
khi ngộ Vô tâm thì các pháp không còn nhiêu loạn chúng ta nữa. 


“Khi nghe điều này, đồ đệ tức thì chứng ngộ và nhận ra rằng không có vật ở 
ngoài tâm, không có tâm ở ngoài vật, đạt được tự do viên mãn trong tất cả 
cử chỉ và hành vi của mình; hết thảy màng lưới nghi ngờ bị xé thành mảnh 
vụn và không thấy còn có chướng ngại nào nữa”. 


Đạo Tín (tịch 651) thường được coi là Tứ tô của Phật giáo Thiền tông Trung 
Hoa, nói bài pháp sau đây vê: “Xả bỏ Sắc thân”:[10] 


“Phương pháp xả bỏ sắc thân trước hết do tư duy về tánh không, nhờ đó mà 
tâm thức trở thành không. Hãy để cho tâm cùng với thế giới của nó nghỉ yên 
nơi trạng thái hoàn toàn trầm lặng: hãy buộc tư tưởng trong các nhiệm mầu 


của tịch tĩnh, để cho tâm không còn dong ruỗi từ vật này đến vật khác. Khi 
tâm được bình lặng trong chỗ sâu xa nhất của nó, những triềỀn phược của nó 
bị cắt đứt hết. Sâu thăm thay! Mịt mù thay! Trong thanh tịnh tuyệt đối của 
nó, Tâm chính là Không. Nó tựa hồ dửng dưng thay! Nhưng cái chết không 
còn có hơi thở. Nó an trụ trong chỗ thanh tịnh rốt ráo của Pháp thân và 
không còn lệ thuộc vào một đời sống tương lai nữa. Khi tâm thức bị khuấy 
động và mê hoặc khởi lên trong nó thì không thể trỗn khỏi khổ đau phải chịu 
đựng một đời sống khác. Vì vậy, trước hết hãy tự mình tu tập để chứng đắc 
trạng thái hoàn toàn tịnh tĩnh trong tâm mình, và cả trong thế giới của nó. 
Đây là con đường tu tập cần phải thực hiện. 


“Thế nhưng, trong sự tu tập này, quả thực không có gì để coi là một thành 
tựu quyết định, và sự không thành tựu này là cái được thành tựu bởi sự tu 
tập đó; bởi vì thực tại đạt được do vô-tác, và vô tác chính là chân lý. Do đó, 
kinh nói: “Không, Vô tác, vô nguyện, vô tướng, ây là giải thoát chân thật!”. 
Vì lý do đó, thực tại là vô tác. 


“Con đường xả bỏ sắc thân là phải có một cái thây sâu xa soI vào bản chât 
giả tạm của nó khi tâm cùng với thê giới của nó, trở thành trong suôt và 
những công năng của nó bừng sáng. 


“Thêm nữa, nói như Trang Tử “Trời đất là một ngón tay, muôn vật là một 
con ngựa (Nhưng điều đó không đúng); kinh Pháp cú nói. “Đừng nghĩ cái 
một là một. Vì để diệt trừ ý tưởng về đa thù nên cái một gọi là một, nhưng 
cái đó chỉ cốt nói cho tâm hồn bịnh hoạn”. Vì lẽ đó, chúng ta có thể nói rằng, 
Trang Tử không vượt ra ngoài cái Một nổi. 


“Lão Tử nói: Hốt hê? hoảng hề? Kỳ trung hữu tượng. “Sâu thắm thay! Mịt 
mù thay! Trong đó có tượng!”. Với Lão Tử, ngoại sắc bị trừ khử nhưng nội 
tâm vẫn còn ôm ấp. Kinh Hoa nghiêm nói: “Đừng chấp vào hai tướng, vì 
một cũng không, hai cũng không?”. Kinh Duy ma cật nói: “Tâm không ở 
trong, không ở ngoài, không ở giữa - đó là chứng ngộ. Vì lý do đó, chúng ta 
biết rằng Lão Tử vẫn còn đứng với ý tưởng về một tâm tượng”. 


Nơi khác, Đạo Tín giảng giải ý nghĩa của tịch tĩnh và tánh không như sau: 


“Hãy nhìn lại sắc thân của mình xem nó là cái gì. Nó là không, bất thực như 
một bóng mờ. Nó được cảm nghiệm (như là có thật), nhưng không có gì ở 
đó để mà năm giữ. Trí Bát nhã khởi lên ngay giữa những vật ủ bóng này, nơi 
nó định cư, không có căn cứ rốt ráo. Tự mình mãi mãi bất động, nhưng nó 
bước vào những mối tương quan không ngớt chịu những thay hình đổi dạng. 


“Từ giữa lòng tánh không trỗi dậy lục tình và lục tình cũng thuộc về tánh 
không trong khi sáu trần cảnh được cảm thọ như một giấc mộng hay một 
huyễn tượng. Như con mắt khi cảm thọ những đối tượng của nó, nhưng đối 
tượng này không ở ngay trong nó. Như tấm gương soi mặt, mặt được tiếp 
nhận toàn diện nơi đó rất tỏ rõ; những phản ảnh ở đây hoàn toản trống 
không, nhưng tâm gương tự nó không giữ lại chút vật nào được phản chiếu 
nơi đó. Mặt người không đi vào bộ phận của tắm gương, tắm gương cũng 
không ra khỏi mình để đi vào mặt nĐƯỜI. Nếu nhận ra mặt gương và mặt 
người liên hệ nhau như thế nào, và nhận ra răng ngay từ đầu, không có đi 
vào, không có đi ra, không có đi qua, không có đi đến trong mối liên hệ 
nhau, thì hiểu được ý nghĩa của Chân như và Tánh không”[1 I] 


——-O0O--- 
5 


Ta có thể thấy ngay rằng Bồ Đề Đạt Ma và Đạo Tín cùng nói về một chủ đề 
từ những góc cạnh khác nhau của hiểu biết. Cái Vô tâm của Bồ Đề Đạt Ma 
là “Không”, “ Tịch tịnh “Hoảng hốt”, v.v... của Đạo Tín. Một người dùng 
những từ ngữ tâm lý học, còn một người thì hướng tới triết học Bát nhã. 
Trong khi bài giảng của Bồ Đề Đạt Ma về Vô tâm có thể được coi như còn 
phủ hợp với lề lối tư tưởng Ấn Độ, thì Đạo Tín ít nhiều pha màu tư tưởng 
Đạo giáo. Tuy nhiên, không có gì riêng biệt của Thiền hiển lộ ở họ. Chính ở 
Huệ Năng và các môn đệ của ngài, Thiền mới bắt đầu rõ rệt là Trung Hoa, 
cả trong diễn đạt cũng như giải thích. 


Ý thức của Thiền, đặc sắc là sự đốn ngộ của Vô niệm, trỗi dậy trong tâm trí 
của Huệ Năng. Nếu Bồ Đề Đạt Ma đã dùng chữ Vô tâm đề chỉ cho Vô thức, 
thì Huệ Năng đã thay thế tâm bằng niệm. Niệm thông thường có nghĩa là 
“nhớ nghĩ ”, “tưởng nhớ”, “suy về quá khứ” vân vân, và được dùng tương 
đương với SiipTÏi của Phạn ngữ. Do đó, khi nó được sử dụng liên hệ với vô 
như vô niệm, thì đây là asmriti, có nghĩa là “mất hết ý nghĩa” hay “quên 
lãng” và trong các bản Phạn văn nó được dùng theo nghĩa này. Tuy nhiên, 
việc dùng chữ Vô niệm theo nghĩa “Vô thức” và hàm súc một ý nghĩa tâm 
linh sâu sắc, theo xét đoán của tôi, bắt đầu với Huệ Năng. Vô niệm ở đây 
không chỉ là quên lãng không nhớ lại một việc làm; nó không chỉ là một từ 
ngữ tâm lý học. Khi Huệ Năng lẫy vô niệm làm sự kiện căn bản nhất của 
sinh hoạt Thiền, nó phù hợp với ba môn giải thoát: Không (Sùnyatà), vô 
tướng (animitta) và vô tác (apranihita); vì đối với các môn đệ Thiền, chứng 
vô niệm tức là chứng giải thoát. Và tự bản chất, đây là từ ngữ Trung Hoa. 


Một ý tưởng đặc sắc khác ở Huệ Năng là Đốn giáo, trực nhận về thực tại. 
Theo ngài, nét đặc sắc của chính Thiên là đốn, vì đây là bản chất của chính 
tuệ giác Bát nhã. Tiệm giáo của chính tuệ giác Bát nhã. Tiệm giáo do đối thủ 
của ngài, Thần Tú chủ trương, không thê ứng dụng cho trực giác diễn ra 
trong tư duy của Thiên. Bát nhã hoạt dụng theo trực giác hiện tiền, và cái mà 
nó tiếp nhận được tiếp nhận tức khắc, không có diễn trình của tư duy, giải 
kết hay liên tục. Như Huệ Năng nói: trong giáo lý của ta không có phân biệt 
Định và Tuệ; Định là thể của Tuệ và Tuệ là dụng của Định. Khi các người 
có Tuệ ở trong Định, chúng không phải là một, không phải là hai”. Băng 
cách lặn sâu vào hố thăm của thực tại như thế, Huệ Năng dạy các môn đệ 
của ngài hãy nhìn ánh sáng hiện tiền của Tuệ giác Bát nhã chớp ngang qua 
lớp vỏ cứng của ý thức thường nghiệm. Chỉ lặn chìm vào hồ sâu ấy không 
phải là chủ đích của pháp môn Thiền, nếu Định không cùng đích trực giác 
hiện tiền, Vô niệm, trong nó không có Thiền (Zen). Bây giờ, chúng ta hãy 
coi Huệ Năng nói gì về Vô niệm:[12] 


“Thiện tri thức; giáo pháp của ta từ trước đến nay, dù Đốn hay Tiệm, lập Vô 
niệm làm tông, Vô tướng làm thê và Vô trụ làm gốc. Vô tướng là gì? Là đối 
với tướng mà lìa tướng. Vô niệm là đối với niệm mà không niệm. Vô trụ là 
bản tánh của người. Niệm niệm không dừng nghỉ. Niệm trước rồi niệm sau, 
niệm niệm tiếp nối không có đoạn tuyệt. Nếu một niệm đoạn tuyệt thì pháp 
thần lia khỏi sắc thân. Niệm niệm trong mọi thời không dừng nghỉ trên một 
pháp. Nếu một niệm dừng nghỉ thì niệm niệm liền dừng nghỉ, đây gọi là hệ 
phược. Nơi hết thảy các pháp, niệm niệm không dừng nghỉ, tức là không hệ 
phược. Vì vậy, lấy vô trụ làm gốc (của đời sống chúng ta). 


"Thiện tri thức; bên ngoài lìa hết thảy tướng, gọi là vô tướng. Nếu lìa được 
tướng, tánh và thê (của vô niệm) vôn là thanh tịnh. Do đó lây vô tướng làm 
thể. 


“Nơi tất cả ngoại cảnh mà không bị nhiễm - đó gọi là một với vô niệm, 
nghĩa là, lia khỏi các cảnh dù chúng hiện tiền trong niệm, bởi vì niệm không 
sinh ra trong những niệm đối cảnh. Khi tất cả những tư tưởng (tản mác) như 
vậy bị trừ khử, thì tất cả những nhiễm ô bị quét sạch khỏi niệm. Khi một 
niệm này được hoàn toàn lau sạch, sẽ không còn có sự thọ sinh nữa, kẻ học 
đạo hãy dụng tâm đừng sao lãng vấn đề này. Khi không nắm vững ý nghĩa 
này, không chỉ tự mình nhằm lẫn mà còn khiến kẻ khác mê lầm theo và lại 
còn huỷ báng kinh pháp. Do đó mà lập vô niệm làm tông. 


“Khi người ta chỉ lệ thuộc vào danh tự, họ cô tạo ra niệm về trần cảnh, và 
những tư tưởng ấy đưa đến tà kiến. Hết thảy trần lao vọng niệm từ đó sinh ra 
.Vì vậy giáo pháp này lập vô niệm làm tông. Mọi người hãy nên loại trừ 
những thiên kiến của mình đừng để làm nảy sinh những tư tưởng hệ lụy. 
Nếu không có niệm, thì cái vô niệm không lập. 


“Nói là vô, vậy thì vô cái gì? Niệm là Niệm vật gì? Vô là lìa khỏi hai tướng, 
các trần lao. Niệm khởi lên từ Chân Như; Chân Như là thể của Niệm, và 
niệm là dụng của Chân Như. Niệm, cô khởi lên từ Chân Như, tuy tức thấy 
nghe, nhớ hiểu, mà Chân Như không nhiễm vạn cảnh, thường thường tự tại. 
Vậy nên kinh Duy ma nói: 


“Bên ngoài khéo hay phân biệt các pháp tướng mà nguyên lý cứu cánh nội 
tại vân không lay động”. 


Vô niệm, theo Huệ Năng, là cái tên không những chỉ cho thực tại cứu cảnh, 
mà còn chỉ cho trạng thái ý thức trong đó cái cứu cánh tự hiện tiền. Bao lâu 
ý thức cá biệt của chúng ta còn bị ly khai thực tại ở đẳng sau nó, những nỗ 
lực của nó vẫn là ngã mạn một cách hữu ý hay vô ý, và hậu quả là một cảm 
giác cô liêu và đau khổ. Phải làm sao có ý thức liên lạc với vô thức, nếu nó 
không là vô thức; còn nếu là vô thức, sự liên lạc phải được thể hiện, và sự 
thê hiện này được gọi là vô niệm. 


Những Hán ngữ hay Phạn ngữ một khi được dịch thắng thường bị hiểu lầm 
to tát. Vô niệm là một; vì vô niệm mà được hiểu là trạng thái “không tư 
tưởng” chắc chắn sẽ là một tâm trạng quá nhàm tởm đối với mục đích của 
Thiền học, hay với mục đích của bất cứ thực tập tâm linh nào. Chúng ta hãy 
nghe Huệ Năng thêm; ngài tiếp tục giảng giải ý nghĩa Vô niệm: 


“Thiện tri thức, một lần ngộ là biết ngay Phật là gì. Một khi ánh sáng của Trí 
tuệ soi thấu vào tự tánh tâm địa, thì trong ngoài thảy đều sáng tỏ; mọi vật trở 
thành trong suốt, và biết được bản tâm của mình. Biết bản tâm tức là giải 
thoát. Chứng giải thoát tức là chứng Bát nhã tam muội (PraJna- samadh]). 
Ngộ Bát nhã tam muội tức là Vô niệm. 


“Vô niệm là gì? Là thấy tất cả các pháp mà không chấp trước pháp nào; hiện 
diện khắp nơi mà không trước nơi nào; tự tính thường tịnh; khiến cho sáu 
tên giặc chạy ra khỏi sáu cửa mà vào trong sáu trần, nhưng không lìa, không 
nhiễm; đi và đến tự đo. Đấy là chứng Bát nhã Tam muội, tự tại, giải thoát, 
gọi là hạnh Vô niệm. Nếu không có tư tưởng khởi lên trên bất cứ vật gì, đây 


là sự đoạn tuyệt của niệm, và như thê là ở trong sự ràng buộc của Pháp, tức 
là biên kiên. 


“AI ngộ pháp Võ niệm thì thấu suốt hết thảy vạn pháp. Ai ngộ pháp Vô 
niệm thì thấy được cảnh giới của Chư Phật. Ai ngộ đốn pháp Vô niệm là đi 
đến chỗ quả vị của Phật”. 


Giáo pháp Vô niệm cùng với Đốn ngộ đã là đề tài lôi cuốn nhất trong thời 
đại Huệ Năng và các môn đệ của ngài. “Đốn ngộ” là Hán dịch của chữ 
Prajna, và “Vô niệm” là cách diễn tả sự chứng ngộ về tánh không (Sùnyata) 
và Vô sinh (anutpàda) của người Trung Hoa. Trong một chiều hướng nào 
đó, thuyết Vô vi của Lão Tử có thê được coi là đang sống trong cái Vô niệm 
của Huệ Năng. Tất nhiên, nền triết lý của đạo Phật có Vô sinh (anutpàda), 
Vô nguyện (apranihità), vô tác (anabhisamkara), vô công dụng (anàbhogà), 
v.v....và vô niệm có thể được coi là xuất xứ từ những khái niệm đó| 13]. Tuy 
nhiên, điều chắc chắn rằng Đạo giáo có góp công trong việc thiết lập Phật 
giáo Thiền tông mà chúng ta quả quyết là sự kiến thiết của thiên tài Trung 
Hoa. 


-—-o0O--- 
6 
Thần Hội[14] là một trong những đệ tử lớn của Huệ Năng, và chính môn 
phái ngài nảy nở ngay sau khi thầy mắt, vì ngài mạnh dạn đề khởi tiêu chuẩn 


của “đốn môn” đối nghịch “tiệm môn” của Thần Tú, đối thủ của Huệ Năng. 
Những trang dưới đây trích từ ngữ lục của Thần Hội.[ 15] 


“Trương Viễn Công[16] hỏi : Đại sư thường nói về pháp vô niệm, khuyên 
mọi người hãy tu tập theo đó. Vây vô niệm ây là hữu hay vô? 


“Đ. - Vô niệm không phải là hữu, không phải là vô. 

“H. - Tại sao không phải hữu hay vô? 

“D. - Khi nói là hữu, đây không nói theo nghĩa thế gian thường tình. Khi nói 
là vô, cũng không theo nghĩa thê gian thường nói. Vì vậy không thê nói vô 
niệm là hữu hay vô. 


“H. - Vậy đại sư gọi nó là vật gì? 


“Đ. - Không thê nói là “vật” gì. 

“H. - Nêu vậy, phải nói là gì? 

“Đ. - Chăng thê chỉ là gì hêt. Vì vậy nói là vô niệm. Nó vượt ngoài sự miêu 
tả. Cái cớ nó được nói đên ở đây hoàn toàn là vì có những câu hỏi đặt ra cho 
nó. Nêu không nêu lên câu hỏi nào cả, thì sẽ không có nói năng gì về nó. 
Chăng khác như tâm gương sáng khi không có vật gì trước nó thì không có 


ảnh tượng trong nó. Nay những ảnh tượng có thê thấy nơi nó là bởi cớ rằng 
nó đứng trước vật. Vì vậy mà có các ảnh tượng. 


“H. - Nếu gương không có vật trước nó, vậy nó có chiếu sáng hay không? 


“Ð. - Ta vừa nói về những vật chiếu sáng của nó, nhưng dù có đứng trước 
vật hay không, luôn luôn nó vẫn chiếu sáng. 


“H. - Nếu nó không có hình tượng, không thể diễn tả bất cứ theo nghĩa nào, 
vì nó vượt hắn ngoài hữu và vô, nhưng nếu nó có chiếu sáng, thì chiếu cái 


gì? 

“Ð. - Khi nói gương có chiếu sáng, là vì tự tính của nó có tính sáng ấy. Khi 
Tâm của chúng sanh trong sáng, thì bản tính sáng đây của trí tuệ sẽ chiêu 
sáng khắp cả thê gian. 

“H. - Nếu đúng vậy, bao giờ có thể có? 

“Ð. - Chỉ khi nào nhìn thấy cái vô. 

“H. - Phải chăng vô không phải là vật đề thấy? 

“Ð. - Dù có hành vi thấy, cái được thấy không thê nói là “vật” gì 


9 


“H. - Nếu không thê nói là “vật gì”, vậy cái thấy là gì? 


“Ð. - Thây chỗ không có “vật gì”; đấy là cái thấy chân thật, cái thấy “vĩnh 


cửu”. 
Thân Hội tiêp tục thêm một đoạn nữa: 


“H. - Vô niệm nghĩa là gì? 


“Đ.- Không niệm hữu và vô, không niệm thiện và ác, không niệm cùng và 
vô cùng, không niệm cân lường, không niệm Bồ đề (giác) không hệ niệm 
nơi Bồ đề, không niệm Niết bàn, không hệ niệm nơi Niết bàn. Đây là chứng 
đạt vô niệm. 


“Vô niệm ấy không khác Bát nhã Ba la mật, và Bát nhã Ba la mật không 
khác với Nhất hành tam muội (Ekavyuha- Samadhi). Các thiện tri thức; nếu 
có kẻ trong hàng hữu học ôm giữ một niệm trong tâm, niệm ấy có thê dẫn tới 
chỗ tỏ ngộ nhưng khi cả đến một niệm như thế không còn khuấy động trong 
tâm, tỏ ngộ cũng sẽ không còn nữa, và đấy chính là vô niệm. Trong vô niệm 
không có cảnh trí. Nếu có, không tùy thuận với vô niệm...Ai quán vô niệm, 
kẻ ấy lau sạch những ô nhiễm của lục tình. Ai quán vô niệm, kẻ ấy đang 
hướng đến Phật trí. Ai quán vô niệm, kẻ ấy ở trong con đường giữa, trong 
chính chân lý cứu cánh. Ai quán vô niệm kẻ ây tức thì tăng trưởng phước 
đức nhiều như cát sông Hằng. Ai quán vô niệm, kẻ ấy có thê thấy vạn vật. Ai 
quán vô niệm, kẻ ây ôm trọn vạn vật trong lòng mình... 


“Nếu có người chứng ngộ rốt ráo, người ấy bất động và kiên cố như kim 
cương, và vì người ấy đã quán thấy vô niệm, nên dù ở giữa rừng gươm oán 
tặc đe dọa phanh thây vẫn hoàn toàn ngồi yên lặng. Ngay cả khi Hằng hà sa 
số chư Phật hiện đến chào đón, tâm y cũng không gợn lên một niệm hoan 
lạc. Bởi vì bậc tinh tấn đũng mãnh này đã đạt đến không tánh (Sùnyatà) và 
tâm-bình-đẳng tánh (Samacittatà)”. 


Đại Vương Szu tao (2) muốn biết pháp môn vô niệm dành cho thánh nhân 
hay phàm phu. Rõ ràng ông nghi ngờ giá trị của pháp môn siêu thoát như 
vây đối với phàm phu. Đại sư Thần Hội đáp: “Pháp môn vô niệm thuộc hàng 
thánh nhân, nhưng nếu phàm phu tự tu tập theo đó, họ không còn là phàảm 
phu nữa”. 


Từ ngữ vô niệm không chỉ dành cho bản thân của thực tại cứu cánh, ở đó 
tâm thức cá biệt tìm thấy căn cơ tối hậu của nó, mà còn dành cho công dụng 
của thực tại trong tâm chúng ta. Chính nhờ công dụng này mà ý thức tâm lý 
thường nghiệm của chúng ta có thê lặn sâu vào hỗ thắm uyên áo của thực tại. 
Và công dụng này không tách rời thực tại, cái Vô niệm. Ý thức được gọi như 
thế vốn có thê được coi như là lãnh vực hoạt dụng của Vô thức (Vô niệm). 
Nhưng nếu chúng ta đứt mình ra khỏi cội nguồn ấy, tưởng rằng ý thức của 
mình là một thực tại độc lập và cứu cánh, chúng ta lạc lỗi và không biết đi 
hay đứng nơi nào; kết quả là một trạng thái vô cùng ngưng trệ của tâm linh. 
Dù vậy, Đại Vương Szu-tao muốn biết vô và niệm có nghĩa là gì. 


“Đ. - “Vô” có nghĩa là vô nhị tướng. “Niệm” tức là niệm Chân như. 

“H. - Giữa người niệm và Chân Như có sự khác biệt nào ? 

“Đ. - Không khác biệt giữa hai bên. 

“H. - Nếu không có sự khác biệt, tại sao có niệm về Chân Như ây? 

“D. -“Niệm” là dụng của Chân Như, và Chân Như là thể của niệm. Vì vậy, 

vô niệm chính là đạo lý (của pháp môn ¡ thiền). Khi chứng đạt (vô niệm) với 

tất cả sự thấy, nghe, nghĩ, biết của nó, vẫn mãi mãi là tịch tĩnh không hư. 
-—-o00--- 


T 


Với Đại châu Huệ Hải[17], vô niệm vẫn tiếp tục là một trong những đề tài 
thảo luận lôi cuốn nhất. Dù không có gì đặc sắc nơi quan niệm của ngài, ta 
cũng nên trích một đoạn dưới đây, rút ra từ tác phẩm của ngài nhan đề Đốn 
ngộ nhập đạo yếu môn luận[18]. Huệ Hải phân biệt tà niệm với chính niệm 
và nói rằng trong vô niệm có chính niệm chứ không có tà niệm. 


“H. - Chánh niệm là gì? 

“Ð. - Chánh niệm là niệm Bồ-đè, giác ngộ. 

“H. - Bồ đề có thể chứng đắc? 

“Ð. - Không thê chứng đắc. 

“H. - Nếu không thê chứng đắc, làm sao có thể niệm? 

“Ð. - Bồ để chỉ là giả danh, và không có (thực tại cá biệt tương ứng làm đối 
tượng) chứng đạt. Trong quá khứ chưa từng có ai chứng đạt, trong vị lai 
không hề có người chứng đạt; vì nó là cái vượt ngoài tính cách chứng đạt. 


Như thế không có gì để niệm, ngoại trừ chính Vô niệm. Đây gọi là niệm 
chân chính. 


“Bồ đề không có nghĩa là có một tư tưởng gì về một vật nào đó (nghĩa là, 
không bận tâm đến cái chi hết): Không bận tâm đến cái chỉ hết tức là vô tâm 
trong mọi trường hợp... Khi đã hiểu như vậy, chúng ta đạt được Vô niệm, và 
khi đã chứng đạt vô niệm, tức là đã giải thoát”. 


Trong đoạn nảy, rõ ràng Huệ Hải đồng nhất vô tâm với vô niệm, và vì cả hai 
là một, có thể dịch là “vô thức” hay “không bận tâm” tùy theo trường hợp. 
Bồ đề đạt ma dùng chữ Vô tâm. Huệ Năng và Thần Hội dùng chữ Vô niệm. 
Huệ Hải, ở đây coi cả hai đồng nghĩa, căn cứ theo đó giải thích Bồ đề và giải 
thoát. Dù sao, mục đích tối hậu của Thiền, nói một cách bình thường hơn, 
cốt yếu ở chỗ không chấp trước, bởi vì tất cả mọi cái nằm trong thế giới sai 
biệt này đều có thể miêu tả bằng cách này hay cách khác nhưng không cách 
nào rốt ráo. Thực tại rốt ráo vượt lên hết thảy mọi phạm trù, và do đó, vượt 
ngoài khả năng tư duy và sở đắc, hóa cho nên, không thể diễn tả, ngoại trừ 
gọi nó là “vô tâm” với hai ý nghĩa, như là hình dung và danh tự. Dưới đây là 
một thí dụ, nói lên đường lối mà Huệ Hải vận dụng để khai thị cho môn đồ 
và nhưng người hỏi đạo về thuyết lý “Vô tâm” hay “vô vi” của ngài. 

“Sư thường nói với các đệ tử: “Ta chăng hiểu Thiền, và cũng chẳng có giáo 
thuyết đặc sắc gì dành cho các người. Vì vậy các người khỏi cần phải đứng 
đây lâu lắc. Hay nhất là các người hãy tự mình thanh toán vấn đề”. Nhưng 
các môn đồ càng ngày càng đến sư đông hơn, hỏi han sư suốt cả ngày đêm. 
Sư chẳng có cách nào hơn là phải trả lời hết câu này đến câu khác. Một cuộc 
biện luận khá lạ lùng như sau: 


“Một hôm, có một bọn thầy tu học rộng gọi sư, bảo: Chúng tôi muốn hỏi 
ngài một câu; ngài có thật tâm khơi sáng cho chúng tôi chăng? 


Sư: Trăng lồng đáy nước, quý vị cứ tự tiện mà vớt lên. 

Bọn học rộng: “Phật là a1?” 

Sư: Nhìn thắng vào đây xem. Nếu chẳng là Phật, thì ai vào đấy? 
Bọn học rộng không hiểu làm gì sư nữa. 

Sau một đỗi, họ lại hỏi: Ngài giáo hóa quần chúng bằng pháp gì? 
- Tôi chẳng có pháp gì để giáo hóa quần chúng.” 

Hết thảy các Thiền sư đều theo kiểu đó. 


“Bấy giờ sư mới hỏi: Này quý thức giả, quý vị dạy thứ gì để giáo hóa quần 
chúng? 


- Chúng tôi giảng kinh Kim cương. 


- Quý vị giảng đã bao nhiêu lần? 
- Trên hai chục lần. 
- Ai thuyết kinh này? 


Một thầy tăng bác học cất tiếng: “Này thầy, tôi mong thầy không đùa đấy 
chứ. Thây biệt rõ là chính Phật thuyêt mà”. 


Sư: “Kinh nói, nếu bảo rằng Phật có thuyết pháp, ấy là hủy báng ngài; và 
không hiệu pháp của ngài. Nêu bảo kinh này không do Phật thuyết, ây là hủy 
báng kinh. Thưa các thức giả xin khơi sáng cho tôi chô này”. 

Các nhà bác học không đáp. 

Một lát sau, sư lại hỏi: “Kinh nói: Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu 
ngã, thị nhân hành tà đạo, bât năng kiên Như lai. Thưa chư Đại đức, xin cho 
biết ai là Như lai?” 

- Chỗ này, chúng tôi thấy lờ mờ. 

- Trong khi chăng có cái gì đáng gọi là “tỏ ngộ”, tại sao quý vị bảo là lờ mờ? 


- Mong ngài giảng cho chúng tôi cái này. 


“Chư Đại đức, quý vị nói là đã giảng kinh này trên hai chục lần, nhưng quý 
vị không hiêu Như Lai sao? 


Thầy tăng bác học làm lễ một lần nữa, va khẩn cầu sư chỉ giáo. 

Sư: “Như lai là các pháp Như thực (tathàta). Sao các ngài lại quên? 

- Vâng, tôi biết rằng Như lai là các pháp Như Thực. 

- Nhưng thưa chư Đại đức, cái “vàng” của các ngài chưa nhất thiết là rốt ráo. 
- Tại sao không thể là rốt ráo?. Kinh công bố trọn vẹn sự gì? 

- Các ngài có phải là pháp Như Thực không? 


- Thưa phải. 


- Gỗ, đá có phải là pháp Như Thực không? 

- Thưa phải. 

- Như Thực của các ngài cũng đồng với Như Thực của gỗ, đá chăng?[19] 
- Thưa, không khác. 

- Nếu vậy, các ngài và gỗ, đá khác nhau chỗ nào? 


Thầy tăng bác học không trả lời được, và phải công nhận là không thắng nồi 
sư. Sau một lúc, ông lại hỏi : 


- Làm thế nào chứng Đại Niết bàn ? 

- Không có hành nghiệp sinh tử luân hồi. 

- Hành nghiệp sinh tử luân hồi là gì? 

- Mong cầu Đại Niết bàn, đứt trừ ô nhiễm, thành tựu vô nhiễm, cho rằng có 
sở đặc và sở chứng, không thoát khỏi biên châp, đây là hành nghiệp sinh tử 
luân hôi. 

- Làm sao để được giải thoát ? 


- Không triỀn phược ngay từ đầu, thì mong cầu giải thoát làm chỉ? Làm theo 
ý muôn, đi theo sở thích, không tạp niệm nảo, đây là con đường tôi thăng. 


- Sư quả là một nhân vật kỳ lạ. 


Nói như vậy xong, họ làm lễ và rút lui. 


——-O0O--- 


8 


Bởi vì đây không cốt đề cập đến lịch sử nào đó của tư tưởng Thiền tông 
trong triều đại nhà Đường (A.D 618-922), tôi sẽ không dẫn chứng nhiều 
Thiền sư khác, ngoại trừ một Triệu Châu Tòng Thâm (778-897), một Lâm 
Tế (chết 867) và một vài vị nữa. Vì lẽ, những vị này sẽ tự chứng tỏ chỗ thiên 


hướng của giáo pháp Thiền, và cuối cùng các Thiền sư đã nỗ lực như thế nào 
để phối hợp với cách ngữ của Ấn và con đường tư tưởng trong các kinh 
luận. 


Sau đây là một đoạn trong bài pháp của Triệu Châu Tòng Thâm: 


“Đừng để Phật đồng vào lò, đừng để Phật gỗ vào lửa, đừng để Phật đất vào 
nước. Phật thứ thiệt ngồi ở bên trong. Bồ đề và Niết bàn, Chân như và Phật 
tánh, tất cả là chiếc áo ngoài buộc siết thân thể. Chúng cũng được coi như là 
phiền não (klesa). Một khi không có vấn đề phải hỏi, không có phiền não. 


Trong giới hạn của thực tại, trong căn cơ của chân lý tuyệt đối, không có gì 
cả đê cho các ngài bám vào. Một khi, không có tạp niệm bên trong các ngài, 
thì không có lỗi lâm sai quây nào hết. 


Muốn đạt đến chỗ sâu thắm của thực tại, chỉ yên lặng ngôi xuống, cứ gì mà 
hai hay ba chục năm, nếu mà các ngài không thấu hiểu nổi, cứ cắt cái đầu 
của lão tôi đi. Tất cả như hoa đốm giữa trỜI, đuôi bắt chúng thật là một việc 
làm vô tích sự. Khi các ngài có thể giữ cho tâm niệm không buông lung, 
muôn pháp đều thành nhất như. Không có vật gì từ ngoài đến, tại sao phải 
bận rộn? Ích gì mà quanh quân, như dê thọc mũi bất cứ vật cũ nảo, rồi bỏ 
vào miệng? Khi ta ở với Thạch Đầu, mỗi khi có ai hỏi, ngài thường nói: 
“Câm mỗm lại, đừng sủa như chó!” Ta theo gương đó, và nói: “Câm mồm 
lại, đừng sủa như chó!”. Hễ thấy ngã là có phiền não; không chấp, là thanh 
tịnh. Các ngài như một con chó săn, chỉ muốn có cái gì bỏ vào mõm. Vậy 
đến bao giờ mới hiểu Phật pháp? Một nghìn, cho đến hàng chục nghìn 
nĐØƯỜI, tất cả đang muốn làm Phật. Thực tình, không ai đáng gọi là một 
người đứng đắn. Nếu các ngài muốn là đệ tử của Không Vương, hãy lưu tâm 
căn bệnh bất trị trong tâm. Ngay trước khi có thế gian, Tánh này đã có; khi 
thế gian này không còn nữa, Tánh vẫn bất diệt. Hễ khi ta tham vấn lão già 
này, Ta là ta chứ không ai khác. Ta là chủ của ta. Các ngươi khỏi cần tìm 
kiếm người đó ở thế giới bên ngoài. Khi người đó ở ngay đây đừng bỏ lỡ cơ 
hội, vì quanh quần sai lạc thâm vấn y”. 


Ngữ lục của Triệu Châu phần lớn gồm nhưng “ vẫn đáp” chứ không có nhiều 
bài pháp. Nếu có, thì rất ngắn và nói thắng. 


+ 


Một hôm, sư đăng đàn thuyết pháp, sau một đỗi, vẫn im lặng. Cuối cùng, sư 
nói: ““Iât cả có ở đây hay không” 


- Bầm, tất cả ở đây. 

- Ta vẫn không nói pháp cho đến khi có một kẻ khác đến 

- Tôi sẽ nói cho ngài hay khi nào không có ai đến; một thầy tăng nói 
- Thật khó mà biết người đó, sư nói. 


Một lần khác, sư bảo chúng tăng: “Một niệm khởi, vạn pháp cùng khởi; 
niệm không khởi, vạn pháp biên mât. Thê thì các ông nói cái gì?” 


Một thầy tăng thắc mắc: “Nếu tâm không khởi, cũng không diệt thì sao 
nhỉ?”. 


Sư bảo “Tôi đồng ý thầy câu hỏi này”[20] 


Có lân, sư bảo: “Khi các ngươi nói, mọi thứ sáng trưng, nhưng không hoàn 
toàn thê, lôi đi vân tôi như lúc hoàng hôn.Các người ở đâu?”. 


Một thây tăng nói: "Tôi không ở bên này, tôi không ở bên kia” 

“Vậy là ông ở giữa”. 

“Ở giữa là ở cả hai bên”. 

“Dường như ông đã ở lại với tôi một lúc, bởi vì ông đã học nói một câu như 
vậy. Nhưng ông chưa vượt ngoài câu ba. Dù ông nói vượt, tôi quyêt răng 
ông chưa; ông nói sao? 

“Tôi biệt dùng câu ba”. 

Sư nói: ““Fại sao ông không bảo trước?”. 


Một lần khác, Triệu Châu nói: “Đường lớn ngay trước mắt, nhưng khó 
thấy”. 


Một thầy tăng hỏi: “Nó có hình thù gì để tôi có thể thấy” 


“Hô Nam hay Hồ Băc mặc tình ông”. 


“Ngài không có phương tiện nảo (làm cho tôi hiểu rõ hơn) 
“Ông vừa hỏi cái gì đó?” 


Một lần Triệu Châu bước vào Thiền đường, bảo chúng tăng: “Đạo lý của cái 
này khó mà năm được, và ngay cả một nhân vật dị thường không bị ràng 
buộc những ý tưởng đôi đãi cũng thây khó vượt những cản trở. Khi ta ở với 
Tô Quy Sơn, có một thây tăng hỏi Tô: “Y Sơ Tô đông du là gì?” Tô bảo: 
“Đưa cái ghê lại đây!”. Khi một chân sư xuât hiện, ngài đánh thăng vào mọi 
người băng kiên giải siêu việt của mình”. 

Bấy giờ, một thầy tăng bước lên hỏi Triệu Châu: “Ý Tổ Tây là gì?”. 

Sư bảo: “Cây bách trước sân” 

“Xin ngài đừng chỉ vật bằng một sự kiện khách quan”. 

“Không, ta đầu có”. 

“Ý Tổ từ Tây lại là gì. 

Sư: “Cây bách trước sân”. 

Sư nói thêm: “Đã chín chục năm rồi kê từ khi ta ở bên Mã Tổ đại sư. Mỗi đệ 
tử đây đủ căn khí của Tô, khoảng hơn 80, đêu quả là một chân sư. Nhưng 
bây giờ ra sao? Những người gọi là sư đó giông như những ngọn ngành, 
càng sinh trưởng càng bỏ xa gôc chính. Vì họ càng lúc càng rời xa các bậc 
đại hiện, môi thê hệ trở thành tệ hơn trước. Nam Tuyên thường nói: “Hãy đi 
thăng vào giữa những cái không giông nhau”. Này các thầy, các thầy hiểu 
như thế nào? Hôm nay tôi quan sát những kẻ xâu miệng, vô tri mà lại công 
nhiên xuất hiện và giảng đủ chuyện. Họ nhận những cúng dường cung kính 


của môn đô, nhiêu khoảng đên ba hay năm trăm, họ tự cho là danh sư và gọi 
kẻ khác là đô đệ”... 


Một hôm, Triệu Châu hỏi Nam Tuyên: “Xin một lời siêu tứ cú tuyệt bách 
phï”[21] 


Nam Tuyền không nói gì hết, rút lui về chỗ. Triệu Châu nói: “Thầy chúng ta 
thường thì nói một lời”. 


Thị giả bảo: “Tôt hơn, ông đừng có nói cái đó”. 


Triệu Châu tát cho một cái. 


Bây giờ, Nam Tuyên đóng cửa phòng, và rải tro chung quanh, bảo chúng 
tăng: “Nêu các ông nói được một tiêng, cửa này sẽ mở”. 


Có nhiều người bày tỏ sở kiến, nhưng Nam Tuyên không thích ý ai hết. 
Triệu Châu kêu lên: “Trời ơ1?”. 
Nam Tuyền bèn mở cửa. 
---o00--- 
9 


Lâm Tế là một trong những bậc thầy lớn nhất của thế kỷ XIX; tông phái của 
ngài vẫn còn phát triển tại Nhật Bản và Trung Hoa, dù ở Trung Hoa Thiền 
bây giờ đang hồi gần như tàn tạ. Ngữ lục của Lâm Tế được nhiều người coi 
là quyển sách Thiền mạnh bạo nhất mà chúng ta hiện có. Một trong những 
bài pháp của ngài nói: 


“Điều cốt yếu trong việc học hỏi Phật pháp bây giờ là phải có kiến giải chân 
chính. Nêu có được kiên giải chân chính, người ta không bị nhiễm sinh tử; đi 
đứng được tự do. Khỏi cân tìm câu cái thù thắng, mà thù thăng tự nó đên. 


“Này các đạo lưu, các đắng tiên đức xưa thảy đều có con đường nhiếp dẫn 
mọi người; riêng lỗi chỉ dạy người của sơn tăng đây, chỉ cốt giúp mọi người 
không bị mê hoặc. Nếu các ngài muốn dùng, thì cứ dùng, đừng có chần chờ 
thắc mắc. Ngày nay kẻ học vì bất ổn nào mà không thể chứng đắc? Bất ôn 
chính ở chỗ họ không đủ tự tin. Khi các ngài không đủ tự tin, tức thì bị 
những ảnh ngộ chung quanh dày xéo. Khi bị ngoại cảnh sai sử và lôi kéo, 
các ngài hết còn có tự do nào nữa. Nếu các ngài không còn mãi miết theo 
ngoại cảnh, các ngài sẽ được như các đắng tiên đức xưa. 


“Các ngài có muốn biết các đắng tiên đức xưa như thế nào chăng? Họ chăng 
khác những người đang đứng ngay trước mặt các ngài nghe ta giảng pháp. 
Chỉ vì thiếu niềm tin mà mải miết đuôi theo ngoại vật. Và những gì mà các 
ngài bắt được bằng sự đeo đuôi ấy chỉ là cái hay ho của văn tự, xa vời cuộc 
sông của các tiên đức xưa. Mong thay các đạo lưu đừng nhằm lẫn chỗ này? 


“Đời này mà không gặp gỡ, muôn kiếp nghìn đời sẽ lăn tròn trong ba cõi. 
Đua đòi và ôm ấp những điều vui thú, rồi sẽ phải tái sinh vào bụng dạ của 
trâu bò. 


“Các đạo lưu theo chỗ thấy của sơn tăng đây, cùng với đức Thích Ca không 
khác. Ngày nay, trắm đường ứng dụng còn thiêu chỗ nào đâu? Sáu nẻo thân 
quang, chưa từng trắc trở. 


Nếu thấy được như thế, quả thực là kẻ một đời vô sự. 


“Các Đại đức ba cõi bất an, y như ngôi nhà rực lửa. Đây không phải là nơi 
dừng nghỉ lâu dài của các ngài. Con quy vô thường dữ tợn đến từng khoảnh 
khắc, chẳng lựa sang hèn, già trẻ. Nếu các người muốn cùng Tổ và Phật 
không khác, đừng săn đuổi bên ngoài. Ánh sáng thanh tịnh trên một niệm 
tâm của các ngài, chính là Pháp thân Phật ngay trong mình đó. Ánh sáng vô 
phân biệt trên một niệm tâm của các người, chính là Báo thân Phật ngay 
trong mình đó. Ánh sáng vô sai biệt trên một niệm tâm của các ngài, chính là 
Hóa thân Phật ngay trong mình đó. Ba thân này không gì khác hơn là kẻ 
đang nghe pháp của ta ngay trước mặt của các ngài bây giờ đó. Chỉ cần đừng 
dong ruồi tìm ở bên ngoài thì có công dụng ấy. 


“Cứ như kinh luận gia, họ lấy Ba thân làm cực tắc. Theo chỗ thấy của sơn 
tăng thì không phải vậy. Ba thân ấy chỉ là danh ngôn. Và rồi mỗi thân đều có 
cái khác nó đề mà nương tựa. Cổ nhân nói: “Thân tựa nghĩa mà lập, quốc độ 
tựa thể mà luận”. Vậy Pháp tánh thân và Pháp tánh độ rõ ràng là những phản 
ảnh của ánh sáng (bản hữu). Các Đại đức, mong sao các ngài hãy là kẻ biết 
đùa với những phản ảnh ấy. Vì kẻ ấy là cội nguồn của hết thảy chư Phật và 
là quê nhà các đạo lưu khắp nơi. Cái sắc thân tứ đại của các ngài không biết 
nói pháp và nghe pháp. Tì, vị, gan, mật cũng không biết nói pháp và nghe 
pháp, chính là cái sờ sờ trước mắt của các ngài đấy: cái đó không có hình 
dạng, trọn không nhất định. 


“Nếu thấy được như thế, thì cùng với Tổ và Phật không khác. Chỉ điều, 
trong mọi thời đừng để gián đoạn; chạm mắt đến đâu là thấy nó ở đó. Bởi vì 
tình bị khuấy, trí bị ngăn, tưởng bị biến, thể bị lay, nên lăn lóc trong ba cõi 
mà chịu đủ khổ não. Nếu theo chỗ thấy của Sơn tăng, đâu chả là (Đạo lý) 
sâu xa, đầu chả là giải thoát. 

“Các đạo lưu, Tâm pháp vô hình nhưng thông suốt cả mười phương. Ở mắt 
gọi là thấy; ở tai gọi là nghe; ở mũi gọi là ngửi; ở miệng gọi là bàn bạc; ở tay 
là bắt nắm; ở chân là chạy nhảy. Vốn là một cái tinh minh, phân thành sáu 


hòa hiệp. Một tâm đã không, tùy chỗ mà giải thoát. Sơn tăng nói thế, cốt ý 
đâu? Chỉ côt mong các ngài thôi dong ruôi theo ngoại cảnh; chỉ vì lẽ đó mà 
cô nhân đặt bày cơ cảnh cho các ngài. 


“Các đạo lưu, nễu các ngài nhận được chỗ thấy của Sơn tăng đây, các ngài 
có thể ngồi ngay trên Báo Phật, Hóa Phật; chư Bồ tát trọn vẹn chứng tâm 
Thập địa văn còn như khách; hàng Đẳng giác, Diệu giác tợ hồ những gã 
mang gông; La hán, Bích chi vẫn còn như hầm phân; Bồ đề, Niết bàn như 
cọc trói lữa. Tại sao? Bởi vì, này các Đạo lưu, chỉ vì các ngài chưa đạt đến 
ba tăng kỳ không kiếp, nên mới có những chướng ngại đó. Nếu là hàng Đạo 
nhân chân chính, trọn vẹn không như vậy. Chỉ những ai có thể tùy duyên 
làm tiêu nghiệp cũ, thì cứ mặc tình mặc áo mang quân, muốn đi là đi, muốn 
ngồi là ngồi, không một tâm niệm mong cầu Phật quả. Duyên đâu ra thế? Cô 
nhân nói: “Nếu muốn tác nghiệp mà cầu Phật, thì Phật là cái triệu lớn sinh 


29 


tử”. 


“Chư đại đức, hãy biết tiếc cái thời gian. Đừng có làm thói lần mò lê lết mà 
học Thiền học Đạo, tìm chữ tìm câu, cầu Phật, cầu Tổ, cầu thiện tri thức. 
Hãy đắn ý đừng sai. Đạo lưu, chỉ có một thứ cha mẹ, cầu cái gì nữa? Các 
ngài hãy tự xét soi xem. Cổ nhân nói: Diễm-nhà-đa (Yajnàdatta) mất đầu, 
nóng lòng tìm kiếm, nhưng khi biết đầu mình chưa hề mất, thành ra người 
vô sự. Chư Đại đức, hãy cứ bình thường, đừng bắt chước trò hề. Có một bọn 
trọc điên khùng chẳng biết tốt xâu gì hết, nhìn đâu cũng thấy toàn là quỷ, là 
thần, chỉ Đông trỏ Tây, cầu mưa cầu tạnh. Cái bọn đó, chắc chắn có ngày 
mang nợ đến trước mặt Diễm vương mà nuốt Cục sắt nóng. Con trai con gái 
nhà lành bi một bọn chồn hoang yêu quái làm bại hoại mất tinh khí. Thật là 
lũ mù khốn khổ! Có ngày chúng phải nhẫn hết tiền gạo”. 


Ở đây, chúng ta thấy Lâm: Tế như một tay phá hoại thứ đạo Phật ước lệ với 
những ý tưởng được sắp xếp trật tự trong cách ngữ Ấn Độ. Ngài không thích 
con đường loanh quanh của các triết gia, bác học khi họ tường trình kinh 
nghiệm của đạo Phật. Ngài muốn đi thắng tới đích, phá hủy mọi chướng 
ngại trên đường dẫn về thực tại; huơ chày Kim cang tả hữu, không những 
chống lại bọn phân biệt trí, mà chống luôn các thiền sư đương thời. Ngài 
đứng vòi vọi giữa thời nhân, mà thái độ hắn nhiên nêu cao tâm hồn Trung 
Hoa, Tâm lý Trung Hoa vốn thực tiễn, không thích bị kìm hãm bởi quá 
nhiều ước lệ, trí thức các thứ. Nó tạo ra Lão tử và Trang tử, và lại được tái 
xác nhận bởi Thiền, nhất là trong phương pháp trao Thiền của Lâm Tế. Rất 
mới mẻ và rất sôi động, người ta thấy Lâm Tế hoàn toàn trần truồng, lột bỏ 
các thứ hoa hòe trong cuộc vật lộn với Thiên. 


Nhưng cùng lúc, nên nhớ kỹ rằng cái thái độ Thiền đối với truyền thống, và 
triệt lý đạo Phật, như thê có khuynh hướng coi nhẹ việc học hỏi theo thứ lớp 
của nó, lơ là kinh điên và các thứ siêu hình trong kinh. 

-—-o00--- 

10 

Những tiết dưới đây sẽ trích dẫn từ các Thiền sư sống khoảng cuối nhà 
Đường và đâu nhà Tông. Chủ đích là đê xem thiên hướng phát triên của giáo 
pháp Thiên khi nó thay thê lân hôi các tông phái Phật giáo khác ở Trung 
Hoa. Đông thời chúng ta sẽ ghi nhận có tương quan nào giữa những bài pháp 
của chúng và nhưng vân đáp đặt ra cho kinh pháp đặc trưng của An Độ. 
Trí Thường[22] bảo tăng chúng: “Ta sắp giảng Thiền; các ông hãy bước tới 
đây cả”. Khi họ bước tới, sư tiêp: “Các ông có nghe nói : Quan âm diệu trí 
lực, năng cứu thê gian khô?” 
Một thầy tăng hỏi: “Thế nào là Quan âm diệu trí lực?”. 
Sư búng ngón tay và nói: “Ông có nghe không?”. 
Thầy tăng nói: “Có nghe”. 
Sư căn dặn: “Một bọn ngây ngô; các ông muốn khám phá cái gì ở đây?” 


Nói xong, sư lây gậy dạt họ ra, rôi cười lớn và bỏ đi vào trú phòng của mình. 


Lượng[23] là một nhà bác học, thông các kinh luận. Khi tham bái Mã Tỏ, Tổ 
hỏi: “Nghe nói tòa chủ học thông các kinh luận, phải không?” 


Lượng đáp: “Không dám”. 

Mã Tổ: “Giảng kinh như thế nào?” 

“Đem tâm (ctitta) mà giảng”. 

“Tâm như diễn viên, ý như thằng hề[24]; làm sao tâm biết giảng?” 

Lượng lớn tiếng cãi: “Tâm không biết giảng, hư không giảng được chắc?”. 


Tô nói: “Quả nhiên, hư không giảng được”. 


Dĩ nhiên là Lượng không chịu, muôn bỏ đi; vừa mới bước ra, Mã Tô gọi lại: 
“Tòa chủ !”. 


Lượng bác học này quay lại, thì hoạt nhiên đại ngộ, liền làm lễ Tô. 
Nhưng Mã Tổ lại bảo: “*Gã chậm lụt này, lễ bái chi thế?”. 


Lượng bác học trở về chùa nói với các đồ đệ: “Ta tưởng mình giảng kinh 
luận không ai bì kịp; thê mà ngày nay, bị Mã Tô hỏi, bình sinh công phu tiêu 
tan như băng rã hêt!” 


Đại Tử Hoàn Trung[25] một hôm thượng đường bảo: “Sơn tăng này không 
biết trả lời; chỉ biệt chô bịnh”. 


Một thầy tăng bước tới; sư hạ tọa và biến mắt về phòng. Pháp Nhãn bình: 
“GIữa đám đông bảo mình là thây thuôc, giờ nhận ra ai đứng trước mặt 
mình”. 


Huyền Giác nói: “Có thiệt Địa Từ biết bịnh? Hay không biết bịnh? Thầy 
tăng bước tới trước, thây ây có thiệt bịnh, hay không bịnh? Nêu bịnh, không 
thê đi đứng như vậy được. Nêu không bịnh, tại sao bước tới trước thây 
thuôc?” 


Bạch Mã Đàm Chiếu thường nói: “Sướng thay! sướng thay!”. Khi gần chết, 
kêu: “Khổ thay?” hoặc có khi: “Diêm la vương bắt ta rồi?”. Viện chủ hỏi: 
“Hòa thượng sao vậy? Trước kia ngài bị tiết độ sư bắt liệng xuống nước, lúc 
ấy thần sắc không động, nay cái gì quấy phá thế?”. Sư cất đầu lên và nói: 
“Thầy nói thử lúc ấy tôi phải, hay bây giờ phải?” 


Nghĩa Đoan trong một buổi thuyết pháp, nói như thế này: “Nói tức là huỷ 
báng, im lặng tức là lừa dối. Không nói không lặng, có đường đi lên, Nhưng 
miệng của lão tăng hẹp, không nói với các ông được.” Nói vậy xong, sư hạ 
đường. Trong một buổi pháp khác, sư nÓI thế này: “Dù cho các người nhiều 
lần lột bỏ cho thật sạch, các người vẫn không hề ngừng nghỉ. Dù có tạm thời 
thi thiết luôn luôn thảy là phương tiện tiếp người. Nếu ở bên kia, không có 
chỗ đó”. 


Ngưỡng Sơn Huệ Tịch thượng đường thị chúng: 


“Các người hết thảy hãy hồi quang phản chiếu đừng nhớ đến những lời ta. 
Kế từ vô thủy đến nay, các người đã quay lưng chỗ sáng mà đâm đầu vào 


chỗ tối. Gốc rễ vọng tưởng đã kết sâu, rốt lại khó mà nhỗ trốc. Vì vậy tạm 
bày các phương tiện để tước đoạt những vọng thức thô thiển của các ngươi. 
Chăng khác nào đem những chiếc lá vàng để dỗ trẻ đừng khóc. Chắng có giá 
trị gì hết. Lại cũng như đem cả trăm thứ hóa vật và vàng báu bán chung ở 
một gian hàng. Hóa vật cần nặng hay nhẹ chỉ tùy theo đòi hỏi của khách 
hàng. Vì vậy ta nói. Thạch Đầu quả là một cửa tiệm vàng thật, còn ta là cửa 
tiệm tạp hóa. Có người đến kiếm phân chuột, ta cũng đưa ra cho. Kẻ khác 
đến kiếm vàng thật, ta cũng đưa cho.” 


Một thây tăng bước ra và nói: ““[ôi không muôn phân chuột, xin cho một cục 
vàng ròng”. 


Ngưỡng Sơn nói: “Kẻ nào ngậm mũi tên mà lại cô mở miệng thì chăng bao 
giờ hiệu”. 


Thầy tăng không đáp. 


Sư tiếp: “Tìm tôi kêu gọi thì có giao dịch. Không tìm tôi kêu gọi thì không 
có giao dịch. Khi ta giảng Thiền thứ thiệt, muốn cần một người bên mình 
làm bạn cũng không, há đến năm trăm bảy trăm sao. Nhưng khi ta nói Đông 
nói Tây, họ tụ tập trong phòng ta đua nhau lượm lặt đồ rơi rớt. Như đem 
năm tay trống mà lường gạt trẻ con; kỳ thực chăng có gì hết. Nay ta phân 
minh nói rõ cho các người về cái chỗ của thánh nhân. Đừng có đem tâm 
tưởng tượng rập rình. Hãy cứ thực tình nhắm đến biển tánh của mình mà tụ 
tập. Không cần tam minh lục thông. Cớ sao không? Vì đó chỉ là mép rìa của 
thực tại. Như các người muốn biết Tâm, hãy đi tận nguồn gốc của mọi vật. 
Chỉ cần đạt gốc, đừng lo đến ngọn. Rồi một ngày các người sẽ chứng đạt và 
hiểu chỗ ta nói. Nhưng nếu chưa tới được gốc, mọi thứ đều không đáng gì 
cho các người; tất cả chỗ học và hiểu đều chưa đúng chỗ. Các người há 
không thấy hòa thượng Quy Sơn nói: “Phàm Thánh tình tận, thể lộ chân 
thường, sự lý bất nhị, tức Như Như Phật”. 


Dược Sơn Duy Nghiễm[26], một hôm, có thầy tăng đến hỏi: “Tôi có chỗ 
ngờ, xin sư giải quyêt”. Sư đáp: “Đợi khi thượng đường tôi sẽ giải quyêt 
cho”. 


Chiều đến, sư thượng đường, đại chúng đã tập họp xong. Sư nói: 


“Hôm nay có thầy muốn quyết nghi ở đâu?” 


Thầy tăng bước ra khỏi chúng và đứng trước sư. Tức thì sư bước xuống 
thiền sàng nắm thấy tăng, bảo: “Này đại chúng, thầy này có chỗ nghi đây”. 
Rồi buông thầy ấy ra, sư lui về phương trượng. 

Một đêm, sư leo núi kính thành. Bỗng chốc mây rẻ trăng lộ sư cười lớn. 
Tiếng cười vang đội về phía Đông của Lễ đường, cách tăng viện sư gần chín 
mươi dặm. Dân cư tưởng rằng tiếng cười từ nhà láng giềng. Sáng ra, họ hỏi 
chuyền nhau, đến tận tăng viện, và cư dân kết luận: “Đem qua hòa thượng 
cười hết bình sinh trên đỉnh núi”. Lý Cao, Lãng châu Thứ sử, vốn là đệ tử 
của Dược Sơn, làm một bài thơ về vụ này gởi cho sư: 


Tuyền đắc u cư khiếp giã tình 

lễ {9 KH Ƒ= lX Sƒ lễ 

Chung niên vô tống diệc vô nghinh 
Ấ f£ ft )Š 7R #4 ) 

Hữu thời trực thượng cô phong đỉnh 

ñ R  L 71 lễ lR 

Nguyệt hạ phi vân khiếu nhất thanh. 

Hh#wS5m-# 

Chọn chốn cô liêu thỏa dạ quê 

Quanh năm nảo biết đón đưa gì 

Có khi lên tận đầu non vắng 

Điểm nguyệt khơi mây lớn giọng kỳ. 


Triều Châu Đại Điên[27], đồ đệ của Thạch Đầu. Sau khi lui về ân cư ở Linh 
Sơn, tăng đô tụ tập đông. Sư thượng đường thị chúng: 


“Người muốn học Đạo trước hết phải biết bản Tâm của chính mình. Đem 
tâm ra mà bày tỏ cho thây, mới là thây đạo. Nhưng nay lắm kẻ vì không thê 


thâm nhập tánh thể của vạn vật nên bị mê hoặc coi một cái nhướng mày, một 
cái chớp mắt, một nói, một lặng, là tâm yếu của Thiên. Kỳ thực, chưa phải là 
trọn vẹn. Ta nay sẽ vì các người mà phân minh nói rõ ra. Ai nấy hãy lắng 
nghe. Chỉ cần trừ bỏ những vọng tưởng, vọng niệm, kiến lượng, tức là Chân 
tâm của các ngươi. Tâm ấy cùng với trần cảnh toàn không giao thiệp, khi các 
người câm lặng, giữ gìn tịch tĩnh. Tức Tâm là Phật, không đợi tu tập đòi trị. 
Cớ sao vậy? Ứng theo cơ, tùy vật chiếu, lạnh lùng hoạt dung, tự khởi. 

Cội nguồn thăm thắm của tất cả những hoạt dụng này vượt ngoài khái niệm. 
Cái diệu dụng ấy ta gọi là Bản Tâm. Này, hãy nên giữ gìn, đừng để rong 
ruổi”. 

Viên Trí và Vân Nham[28] đứng hầu Dược Sơn. Sơn nói: 


“Cái chỗ mà trí không với tới, cân thận đừng nói. Nói, đầu mọc sừng. Trí 
đầu đà, ông nói sao?”. 


Viên Trí bỏ về phòng không nói một lời. 
Vân Nham hỏi Dược Sơn: “Huynh Trí sao không trả lời hòa thượng?”. 
Dược Sơn nói: “Hôm nay ta đau lưng. Hãy đi kiếm Trí mà hỏi, y hiểu”. 


Rồi Vân Nham kiếm sư huynh Viên Trí và hỏi: “Vừa rồi sao sư huynh 
không trả lời hòa thượng?”. 


Viên Trí bảo: “Chú cứ đi hỏi hòa thượng”. 


Về sau, có thây tăng hỏi Vân Cư: “Ngài Dược Sơn muôn nói gì khi bảo: 
“Cân thận đừng nói?”. 


Vân Cư: “Lời đó quá độc địa”. 
Thầy tăng lai hỏi: “Sao lại quá độc địa?”. 
Vân Cư đáp gọn: “Một gậy đập cả rồng cả rắn”. 


Động sơn Lương Giới[29], môn hạ của Vân Nham và là sáng tổ của dòng 
Thiên Tào động, nói : 


“Dù có nói ngay rằng bản lai vô nhất vật, cũng chưa được trao cho y bát. Ta 
muốn chỗ này có một chuyển ngữ. Nói sao?”. 


Có một Thượng tọa hạ chín mươi sáu chuyển ngữ mà không vừa ý sư. Đến 
chuyên ngữ thứ chín bảy cuôi cùng sư mới vừa ý. Sư thôt: “Sao thây không 
nói cho lớn?”. 


Về sau, một thầy tăng khác nghe vụ này, đến kiếm thầy tăng nọ và yêu cầu 
lập lại câu trả lời cho sư. Ba năm thầy này hầu hạ đợi chờ để mong được bí 
mật từ chính miệng của thầy nọ. Nhưng chăng có dịp nào cho thầy tăng sốt 
sắng này. Thầy cô tình tìm đủ mọi cách, hoặc dịu dàng, hoặc thô bạo, đề 
nghe cho được câu trả lời mong ước. “Ba năm qua, tôi xin nghe chuyện 
trước kia, câu trả lời của thầy cho Tổ. Thầy khăng khăng không chịu đáp 
ứng thỉnh cầu. Bằng lối ôn hòa không được, tôi làm theo lỗi này. Nói tôi, 
thầy rút ngọn dao ra, và tiếp: “Nếu thầy không chịu nói ra, tôi giết thầy 


ngay”. 


Thầy Tăng nọ ngồi như không, và nói: đợi một chút, tôi nói cho. Thế này: 
“Dù có mang đên ngay, cũng không có chô đề”. 


Thầy tăng hiểu sát kia cung kính làm lễ. 


Nam Thiền Khế Phan[30] nói: “Nếu là những lời hay câu đẹp thì các ngài 
thảy đã có nói rôi. Hôm nay, trong chúng có ai kiêm được một câu siêu đệ 
nhât nghĩa không? Nêu có, đừng phụ rảy mong đợi chúng tôi”. 


Một thầy tăng hỏi: “Đệ nhất nghĩa là gì?” 
“Sao không hỏi Đệ nhất nghĩa?”. 

“Đang hỏi đây.” 

“Đã rớt vào Đệ nhị nghĩa rồi”. 


Kim Luân Khả Quán({3 1], sau khóa tối, hạ đường. Đại chúng đi ra, sư gọi lại: 
“Đại chúng?”. Khi họ quay đầu lại, sư nói: “Xem trăng kìa!” Họ nhìn lên 
trăng. Sư bảo: “Trăng giống vòng cung, mưa ít gió nhiều”. Chúng tăng 
không đáp. 


Huyền Sa Sư Bj[32] thượng đường hồi lâu mà ngồi lặng lẽ không nói. Đại 
chúng cho rằng không có thuyết pháp, nhất tề ai nấy rút lui. Sư bèn quở: 
“Xem ra, một lứa như nhau cả. Chẳng có lấy một người có trí tuệ. Khi thấy 
ta mở hai miếng thịt này ra, ai nãy kéo đến tìm lời, dọ ý, tưởng là chân thật. 
Đáng thương thay, chăng một ai hiểu cái gì là gì. Nếu cứ như vậy khó thay!” 


Một lần khác, sư thượng đường, 1m lặng giây lâu, rôi nói: “Ta luôn luôn sẵn 
sảng vì các người, nhưng các người có hiệu không?”. 


Một thầy tăng hỏi : Tịch tịch không lời ấy là ý gì?”. 
Sư nói: “Kìa, nói mớ†”. 

“Xin thầy giảng đạo Thiền”. 

“Tại sao phải ngáy?”. 

“Có lẽ tôi ngáy, còn hòa thượng ra sao?”. 

Sư bảo: “Sao lại không biết ngứa nhỉ?”. 


Giữ im lặng không nói trong một thời gian khi thượng đường là một phương 
pháp được nhiêu Thiên sư ưa thích. 


Chăng hạn, trường hợp khác, Chí Phùng đã làm như vậy, và rồi nói: “Đại 
chúng, xem kìa!”. Và bước xuống ghế. 


Thụy Nham Sư Tiến[33] thượng đường, để đại chúng đứng giây lâu và cuối 
cùng nói: “Ta xấu hỗ cho hôm nay không có gì đặc biệt. Nhưng nếu các 
người chỉ theo lời, nghe tiếng của ta, chăng bằng lui về nhà mà đốt lửa sưởi 
âm. Xin chào”. 


Tràng Khánh Tàng Dụng[34] thượng đường, đại chúng tập hợp, sư ném cái 
quật xuống đất và nói: “Người ngu cho vàng là đất còn kẻ trí thì sao? Hậu 
sinh khả úy. Chắng hay ho gì mà giữ mãi cái ngu. Có ai bước ra trước đây 
không?”. Một thầy tăng bước ra, làm lễ rồi đứng lui. 


Sư hỏi: “Còn gì nữa không?”. 
“Xin hòa thượng xét rõ cho” 
Sư nói như vây: “Hạt đào nghìn năm!” 


Vĩnh long viện Ngạn Thụy thiền sư[35] thượng đường, đại chúng vân tập. 
Sư đứng dậy khỏi chô ngôi, múa và bảo: 


“Chúng hiểu?”. 


Đại chúng đáp: “Không”. 


Sư nói: Sơn tăng không bỏ Đạo pháp mà hiện việc phàm phu. Sao không 
hiểu?”. 

La Hán Tuyên Pháp[36], một lần, nói như vầy: “Trọn cả mười phương thế 
giới, không mảy may một pháp, dù chi bằng hạt bụi. để có chỗ mà thấy, 
nghe, hiểu, biết. Nhưng dù như vậy phải ngộ mới được, chứ đừng coI nhẹ. 
Há không nghe nói: “Chỉ sáng với riêng mình mà không tỏ với cái trước 
mắt. Ngươi ấy chỉ có một mắt. “Bây giờ hiểu chứ?”. 


Một thầy tăng hỏi: “Một mảy trần cũng không lập, làm sao xấu tốt hiện tiền 
cả?”. 


“Ghi nhớ cho phân minh, rồi đi chỗ khác mà hỏi người ta”. 
“Đại chúng văn tập ở đây, ai là kẻ được?”. 

Sư hỏi ngược lại: “Có ai mất không?”. 

Một thầy tăng khác hỏi: “Phật là ai?”. 

Sư đáp: “Ông là một nhà lang thang”. 


Đạo Tiềm{37], ban sơ tham bái Tịnh Huệ hỏi: “Ngoài việc học Thiền, con 
xem những kinh gì?” 


“Xem kinh Hoa Nghiêm” 
“Sáu tướng: tổng, biệt, đồng, đị, thành, hoại, thuộc vào pháp môn nào ?”. 


Tiềm đáp: “Văn thì ở nơi phẩm Thập Địa. Cứ lý thì hết thảy các pháp thế 
gian và xuât thê gian đêu đủ cả sáu tướng”. 


“Không (Sùnyata) có đủ cả sáu?” 
Tiềm mang nhiên không biết trả lời sao. 
Huệ bảo: “Con hãy hỏi ta”. 


“Không có đủ cả sáu?”. 


“Không!”. 


Sư hoát nhiên đại ngộ; phấn khởi tinh thần làm lễ bổn sư, Bổn sư hỏi: “Con 
hiểu như thế nào?”. 


Tiềm đáp: “Không”. 


Sau này, khi Đạo Tiềm trụ ở đạo tràng Vĩnh Minh, thượng đường thuyết 
pháp rằng: 

“Phật pháp rất tỏ rõ, cớ sao lại không hiểu. Các thượng tọa, nếu muốn hiểu 
Phật pháp, hãy cứ hỏi Trương Tam Lý Tứ[38]. Nếu muốn hiểu thế pháp, hãy 
thăm hỏi cô đức. Chúc an lạc. Xin chào”. 

Tùng Hiển[39], Quan âm Viện, thượng đường, ngồi im lặng giây lâu, rồi 
dẫn kinh Duy Ma Cật: “Văn thù rất khen ngợi cư sĩ khi cư sĩ im lặng. Nay ta 
muốn biết: cư sĩ có nhận lời khen không? Nếu nhận, đâu đáng danh cư sĩ. 
Nếu không, Văn Thù mất công khen ngợi. Đại chúng hiểu chứ? Nếu hiểu, 
đúng là kẻ học Thiền”. 


Một thầy tăng tiến lên nói: “Cư sĩ im lặng, Văn Thù khen ngợi, ý ấy như thế 
nào?” 


“Ông hỏi, ta đáp”. 

“Nếu hạng người ấy xuất đầu ở đây, hậu quả sẽ ra sao?” 
Sư đọc kệ: 

Hành đáo thủy cùng xứ 

{1 #l 2k §š K& 

Tọa khan vân khởi thời 

2›25ã5É=K# 

Chỗ đi tận ghềnh suối 


Khi ngôi xem mây lên. 


——-O0O--- 
II 


Ở đây chúng ta đã có khá nhiều các pháp thoại và các vấn đáp của thiền để 
chứng tỏ Thiền phát triển như thế nào trong đường lỗi đặc sắc của nó suốt ba 
trăm năm sau Huệ Năng. Chúng ta có thể nói, sau khi khảo sát tất cả những 
điển hình được lượm lặt từ các tiểu sử của các Thiền sư dưới các triều 
Đường và Tống, răng trong một mức độ nào đó Thiền đã thành công trong 
công tác tự lập trên cơ bản của kinh nghiệm tâm lý Trung Hoa. Điều này 
không chỉ đúng trong thuật ngữ mà các Thiền sư đã chấp thuận để tự diễn tả, 
mà còn trong cung cách truyền thống kinh nghiệm của họ. Phật giáo Thiền 
tông đã hoàn thành một dòng phát triển nhất trí trong lịch sử của tôn giáo và 
của huyền học, nói chung. 


Điều duy nhất mà tôi muốn đặc biệt ghi nhận nơi đây là sự kiện Thiền làm 
ngƠ VỚI huyền học và do đó luôn cả triết học, sự kiện đó bắt đầu bày tỏ một 
khuynh hướng khó ưa ở thế kỷ X. Tôi muốn nói răng việc nghiên cứu Phật 
học có tính cách bác học được các Thiền sư, và nhất là các môn đệ của họ, 
coi như là đôi thảo hài rách nát, đến độ quá mức cần thiết - một thái độ làm 
trở ngại hơn là giúp cho việc chứng Thiền. Theo một y hướng nào đó, thái 
độ như thế có thể biện minh được, nhưng khi nó được thể hiện, có lẽ là trong 
trường hợp của môn đệ Thiền thất học, Thiền chuyển hướng sang phản danh 
luận và sự phóng đãng trở thành lần lộn với phong trào tự do của tâm linh. 


Một tác phẩm Phật giáo sử Trung Hoa được viết vào đầu thế kỷ XI, theo 
lập trường của Thiên thai tông, Nhan đề là Thích môn chính thông, trong đó 
tác giả nghiêm khắc chỉ trích Thiên gân như là thứ giáo thuyêt của ma 
VƯƠNE. 


“Khi Phật pháp biến đổi, nó trở thành Thiền tông; khi Thiền tông tăng 
trưởng sai lầm, nó trở thành ma thuyết; khi ma thuyết được phép truyền bá, 
là có sự bại hoại của bản tính. Cái nguy hiểm vì quá nương tựa kinh và luận 
cũng gần như cái nguy hiểm không hiểu biết chúng thiết thực - một thái độ 
có trở ngại lớn cho việc theo dõi nghiêm chỉnh đời sống của đạo Phật”. 


Đoạn khác, tác giả của Phật giáo sử ây đưa ra dẫn chứng sau đây, mà hình 
như ông ưa thích: “Đọc kinh bây giờ ít thịnh hành hơn còn học thiên lại rât 
râm rộ. Cái tệ hại của nó, quả thật, là những kẻ quê mùa dôt nát này, sau khi 


thăm viếng các Thiền viện và nghe các Thiền sư giảng pháp, họ thích thú 
quá cỡ, và ít chịu suy nghĩ về tỉnh thần của giáo thuyết, tự cho mình là 
những bậc thầy, đã không những khinh miệt cổ đức, mà còn coi nhẹ kinh 
điển và nội dung của kinh điển với những phát ngôn bừa bãi của họ. Quần 
chúng ngây ngô bị lừa dối, và những bậc trọng vọng, nhưng vốn ít học, lại 
vui thích với những lời rỗng tuếch của các môn đệ Thiền”. 


Chỉ trích Thiền trích dẫn ở đây có thể coi là hơi phiến diện của một học giả 
Thiên thai tông, nhưng chúng ta có thể mường tượng rõ mọi việc ra sao khi 
Thiền suy sụp. Thái độ đặc biệt của Thiền đối với văn tự có lẽ bắt đầu với 
những môn đệ trực tiếp của Lục tổ Huệ Năng. Vì một lẽ, là họ cho Huệ 
Năng làm một người bán củi thất học trên danh nghĩa, tâm ấy đã cung cấp 
một căn bản hợp thời và thích ứng mà Thiền có thể dựa vào để tăng tiến 
chính đáng và thuần nhất. 


Nếu Thiền vẫn giữ ý tưởng cho rằng loại bỏ văn tự là thành công toàn vẹn, 
công trình của nó trong lịch sử sinh hoạt của Phật giáo Trung Hoa không thê 
thành lớn lao được. Dĩ nhiên, vượt lên từ cú xảo diệu và trừu tượng thuần 
túy, tự nó là một công việc nặng ký; vì một khi điều này được thành tựu thiết 
thực, chúng ta có thể nói rằng sự nghiệp đã hoàn tất đến chín phần mười. 
Những cùng lúc chúng ta phải nhớ rằng có một sự nghiệp tích cực nào đó 
mà Thiền sư phải thể hiện. Cái ngộ lý của ông phải được tổ chức thành một 
hệ thống gồm những trực giác để cho nó súc tích thêm về phần nội dung. 
Ngộ lý tự nó không có nội dung, vì có nội dung là có điều kiện. Ngay khi nó 
bắt đầu có một cái gì ở bên trong nó hết còn là nó. Nhưng cái hộ ký không 
nội dung của Thiền không phải là một cái trừu tượng. Nếu trừu tượng, nó trở 
thành một ý niệm siêu hình và như thế là phải được trần thuật, nghĩa là phải 
phủ hợp với luận lý học của nhận thức luận. Thế là Thiền đánh mất lý tánh 
của nó. Sự thực, cái ngộ lý của Thiền vốn linh hoạt; nói cách khác, đặc sắc 
của nó là lưu động. Như vậy nó có ý nghĩa là do liên hệ với những trực giác 
khác, mà cái toàn thể của chúng thực sự tạo thành sinh hoạt của đạo Phật. 
Các môn đệ Thiền như thế không thể xao lãng không học hỏi kinh điển, dù 
họ có chống đối. 


Dẫn tất cả hiện hữu sai biệt trở về tánh không (Sùnyata) là thành tựu vĩ đại 
của kinh điện Bát nhã - một trong những công trình cao cả được thê hiện bởi 
đầu óc dân Ấn. Lây cảnh giới Thánh Trí Tự chứng 


(Pratyàtmàryajnànagocara) làm nền tảng của sinh hoạt Phật giáo là sứ mệnh 
của kinh Lăng già, nói theo giải thích của Thiên tông, và đây cũng là điêu 


mà các Phật tử Trung Hoa trước Bồ đề đạt ma chưa thấu triệt. Nhưng nếu, 
các Thiền sư chỉ có việc củng cố công nghiệp của họ, Thiền đã chẳng hiệu 
nghiệm gì trong việc nắn nên mẫu hình cho đời sống tâm linh của các dân 
tộc Viễn Đông. Những trực giác lớn - không chỉ lớn về chiều đọc và chiều 
ngang mà cả về chiều sâu - tạo thành thê chất của Hoa nghiêm là di tích đậm 
nét nhất mà tâm hồn Ấn Độ đã dựng lên cho đời sống tâm linh của toàn thê 
nhân loại. Thiền như thế cố nhiên cũng có vị trí trong cung điện Hoa 
nghiêm. Thiền trở thành một trong vô số phẩm vật trang nghiêm (Vyùha) 
của họ. Diễn tả trên một lối nhìn khác, Thiền triển trở thành tất cả những 
phẩm vật trang nghiêm của pháp giới (Dharmadhatu). 


-—-O0O--- 
12 


Dưới đây tôi sẽ diễn tả ba khái niệm quan trọng mà theo kinh Hoa nghiêm, 
chúng đặc trưng đời sống của đạo Phật, nhất là sau khi người ta đã chứng 
kiến Đạo Thiền. Ba khái niệm này là Bồ tát đạo, Phát Bồ đề tâm 
(Bodhicittopàda) và Bồ tát trụ xứ (Vihara). Chúng được trình bày đầy đủ 
trong kinh. 


Trước tiên, hắn độc giả rất muốn biết đại cương về kinh Hoa nghiêm 
(Gandavvyuha hay Avatamsaka). Vậy, ta hãy dành đoạn kêt luận này đê 
trình bày vê chủ đê, thê cách, kêt câu và các dịch bản của kinh.[40] 


Trước hết là đề kinh. Gandavyùha và Avatamsaka được dùng gần như không 
phân biệt theo Hán văn là Hoa nghiêm và Tạng văn là Phal-po-che trong các 
bài luận của sách này. Về chữ Hoa nghiêm trong Hán văn, chữ Gandavyúha 
hình như tương đương: ganda = hoa, tức là hoa thông thường, tạp hoa; và 
vyủha = nghiêm, tức là trang nghiêm, trang sức. Theo sớ giải về Hoa nghiêm 
của Pháp Tạng, nguyên đề Phạn ngữ của nó là Kiện na phiêu ha (= chiên-na- 
pliao-ho) có thể coi là chuyển âm Trung Hoa gần với Gandavyuha. Rồi Pháp 
Tạng giải thích Kiện na (chiên-na) là “tạp hoa” và phiêu ha (p1ao-ho) là 
“trang nghiêm”. Trái lại, Avatamsaka có nghĩa là “tràng hoa” hay “hoa trang 
sức (nghiêm)”, và có thê coi là tương đương với chữ Hoa nghiêm. Chữ này 
thấy có trong Mahàvyutpatti (phiên dịch danh nghĩa đại tập), LXIV và 
CCXLVI. Trong CCXXXXVII avatamsaka được gọi là “hoa nhĩ nghiêm” 
(Hoa tai trang sức). 


Sự lẫn lộn ở đây là vì rằng một bộ kinh đại thừa mang biệt danh 
Gandavyñũha coI như một trong chín bộ kinh Phật côt yêu ở Népal. Nó thuộc 


nhóm các kinh Đại thừa mà ở Trung Hoa người ta liệt vào bộ Hoa nghiêm 
kinh; thực ra, Gandavyuha là phẩm cuối của bộ Hoa nghiêm sáu mươi và 
tám mươi quyên, và tương đương với bản Hoa nghiêm kinh bốn mươi quyên 
hán dịch của Prajnà. Tại Trung Hoa và Tây Tạng, phẩm cuối này được gọi là 
“Phẩm Nhập pháp Giới” (Skt : dharmadhãtupra- vesa). 


Đề tránh lầm lẫn, tốt hơn nên dùng tựa đề Sanskrit “Avattamsaka” cho cả 
nhóm Hoa nghiêm và “Gandavyuha” cho bản Hoa nghiêm bốn mươi quyên 
mà thôi. Như thế, Avatamsaka sẽ gồm cả Gandavyuha, dù có chứng cớ của 
Pháp Tạng, sau này đặc biệt dành cho phẩm Nhập Pháp giới. 


Trong luận Đại trí độ của Long Thọ (NágãrJuna), Gandavvùha được trích 
dân dưới nhan đề Bất tư nghị giải thoát (Acintyavimoksa), tạo thành phụ đê 
cho bản Hoa nghiêm bôn mươi của Hắn văn. 


Có ba bản Hán mang đề Hoa nghiêm gồm sáu mươi, tám mươi và bốn mươi 
quyền. Bản cuối như đã nói trên, tương đương với Phạn bản Gandavyuha. 
Bản Hoa nghiêm sáu mươi quyên có ba mươi chín. Bản thứ nhất do Giác 
Hiền (Buddhadhdra dịch năm 418-420 TL.) bản thứ hai do Thật xoa nan đà 
(Siksananda) năm 695-699 và bản thứ ba tương đương Gandavyuha - do Bát 
Nhã (prajnà) 796-797. 


Sau khi bản dịch Hoa nghiêm của Buddhabhadra xuất hiện không lâu, nghe 
nói có một sứ giả Phật giáo từ Ấn sang, dịch một bản kinh gồm tám quyền, 
vào năm 70 hình như là từ Phạn bản Dababhũmika (Thập địa kinh). Không 
may, bản dịch này bị thất lạc. Khoảng chín chục năm sau (167 TL) Chi lâu 
sám tử Nhục chi đến và dịch kinh Đâu Suất (Tusãra-sũtra), cũng là một phần 
của kinh Hoa nghiêm. Đâu Suất tương đương phẩm “Như lai Danh hiệu”. 
Sau nữa, Chi Khiêm, pháp Hộ (Dharmaraksa), Nhiếp Trừng Viễn và con là 
Nhiếp Đạo Chân, Trúc Phật Niệm và một số khác cho ra một số kinh thuộc 
Hoa nghiêm bộ, cho đến lúc khi, vào năm 420 TL., Buddhabhadra hoàn tất 
đại bộ sáu mươi quyên trong đó bao gồm tất cả các kinh lẻ tẻ, cũng như 
nhiều kinh khác, họp thành một bộ kinh Hoa nghiêm (Avatamsaka) đầy đủ. 


Tự sự kiện này, chúng ta có thể suy luận rằng một vài phẩm trong kinh Hoa 
nghiêm nguyên lai là những kinh độc lập, và soạn giả, một hay nhiều người 
của bản kinh trương thiên muốn tiện lợi nên kết hợp tất cả thành một nhan 
đề duy nhất để sắp xếp chúng cho có hệ thống. Dasbhũmika (Thập địa) và 
Gandavyũha (hay Dharmapravesa! nhập pháp giới) vì lý do đó vẫn giữ tính 


cách độc lập của chúng. Bản Avatamsaka của Tây Tạng cũng đầy đủ y như 
các bản Hoa nghiêm sáu hay tắm mươi quyên của Trung Hoa.[4T] 


Thông điệp của Avatamsaka là gì? Thông thường kinh này được coi là vua 
của các kinh Đại thừa. Dưới đây là giải thích của Pháp Tạng về thông điệp 
đó, theo bản chuyên luận của ngài, gọi là “Vọng Tận hoàn nguyên quán”. 


Đây là Nhất Tâm, vốn là thực tại cứu cánh, mà tự tánh vốn thanh tịnh, mãn 
túc, và viên minh. Từ Tâm này khởi lên hai diệu dụng. Do Tâm này mà có 
thế giới sum la vạn tượng; và từ Tâm này khởi lên tất cả tác dụng viên minh, 
tự tại, thực hành các hạnh nguyện ba la mật (pãramità). Trong hai tác dụng 
này, mà chúng ta có thể gọi là tác dụng tồn tại và tác dụng đạo đức, phân 
biệt thành ba đặc tính phổ biến. Xét trên khía cạnh tồn tại mỗi một sự vật cá 
biệt, thuật ngữ gọi là “Vi trần” (anuraja) bao hàm toàn thê pháp giới. Thứ 
nữa, trên khía cạnh sáng tạo, mỗi một vi trần này hiện hằng sa công đức; như 
thế, bí mật của toàn thê vũ trụ được thăm dò chỉ bằng vào một vi trần truy 
nhất. Thứ ba, trong một vi trần có thể nhận thấy lý thể của Chân Không. 


Đối chiếu với thế giới khách thê này, Bộ tát thực hành bốn đức: 1. đức tùy 
duyên diệu dụng phát sinh từ trí (prajnà) và bi (karuna); 2. đức luật tắc luân 
lý nhờ đó bảo trì phẩm cách của đời sông con người; 3. đức nhu hòa với tất 
cả, và nhất trực; 4. đức xả kỷ, thay tất cả chúng sinh mà chịu đựng khổ đau. 
Nhờ những đức này, kẻ phàm ngu giải trừ được các mê hoặc, các phiền não 
trở thành chánh lý, các ô nhiễm bị quét sạch, và đài gương Chân Như luôn 
luôn trong và sảng. 


Tự tu tập trong những đức ấy chưa phải là hoàn tất cuộc đời hành đạo, bởi vì 
Pháp môn chỉ (Smatha) cần có để giữ tâm hoàn toàn hòa điệu với bản tính 
của thực tại; cốt không để bị lôi kéo vào một thế giới của những sai biệt, và 
còn phải gìn giữ cho ánh sáng của Vô thức không bị tắt ngủm và bị che đậy. 
Tuy nhiên, pháp môn Chỉ đơn độc, nó có thể dẫn tâm đến tình trạng tự mãn 
và hủy diệt mất nguồn suối vận hành đại bi. Do đó cần phải thực hành pháp 
môn Quán (Vipasyanã). Samatha có nghĩa là đình chỉ, và Vipasyanà là quán 
chiếu. Cả hai bổ túc lẫn nhau. Pháp Tạng nhận xét rằng, muốn hiểu Hoa 
nghiêm cần phải có sáu phép quán sau đây: I. nhìn vào bản tính trong sáng 
của Chân Tâm, nơi trở vê của vạn hữu; 2. nhìn vào tự thể của thế giới sai 
biệt vốn là do Chân Tâm mà có; 3. quán sát về bí mật viên dung của tâm và 
cảnh; 4. quán sát rằng tất cả chỉ là Chân Như, mà tất cả ảnh hiện tồn tại đều 
phản chiếu trong đó; 5. quán sát rằng đài gương nhất thê thu nạp ảnh tượng 
của mọi vật mà mỗi vật không ngăn ngại nhau, và 6. quán sát rằng chủ và 


bạn cùng quan hệ tồn tại toàn triệt khắp tất cả thế giới, nếu kéo ra một vật cá 
biệt thì toàn thê tât cả vật khác cũng được kéo ra theo cùng lúc. 


Nhờ bản chuyên luận này của Pháp Tạng, chúng ta sẽ có thể nắm được giáo 
thuyết tối hậu của Gandavyùha cũng như mối liên lạc của nó với Phật giáo 
Thiền tông. Cuối cùng, pháp môn Thiền cốt thể hiện Vô thức, vốn là căn cơ 
của tất cả, và vô thức này chính là Duy Tâm trong Ganda cũng như trong 
Lankà. Một khi chứng đắc Tâm này, không phải như là một cái sở đắc, mà là 
cái siêu việt thế giới thiên chấp đối đãi, thì rồi, Phật, Bồ tát và hết thảy 
chúng sinh đều được qui chiếu về Tâm, - vốn là Vô thức - ấy. Thiên bẩm của 
ấn diễn chúng thành một Pháp giới được miêu tả gửi hình dưới hình thức lầu 
cát Lô-xá-na (Vairochana) với tất cả những vật huy hoàng và tráng lệ của 
nó. (Vyùha và alamkara). Trong đầu óc của người Trung Hoa, những tráng 
lệ thiên đường rực rỡ với những ánh sáng siêu nhiên, được diễn tả vô cùng 
kỳ diệu trong Ganda, lập tức được quy chiếu vào những màu sắc của mặt đất 
xám này. Thần tiên không ở trên trời, mà là những con người khổ lụy của 
trần gian. Nhưng Thiền không hủ lậu, không vụ lợi. Dù là trọng sự thực hiển 
nhiên, Thiền vẫn có phong thái huyền bí và tâm linh, sau này khai triển 
thành một hình thức thần bí duy nhiên. Hồ Thích, một học giả Tàu cho rằng 
Thiền là sự nỗi loạn của tâm lý người Tàu chống lại những siêu hình khúc 
mắc của Phật giáo Nhưng sự thực nó không phải là một cuộc nỗi loạn, mà là 
một lối định giá sâu sắc. Độc nhất, lỗi định giá này không còn cách nào diễn 
tả khác hơn ngoài cách Tàu. 


[1] Xem Phật giáo Thiên tông và ảnh hưởng của nó trên Văn hóa Nhật 
Bản. 1936 


|2] Theo thủ bản mới được khám phá mới đáy, gồm các ngữ lục của Thân 
Hội. Thủ bản này sẽ được ấn hành và phổ biến gân đây. sau bộ Thiên luận 
này 


[3] Nguyên chữ của tác giả : Philosophy oƒ IndentijWy and Interpenetradetion, 
triết lý về Nhất thể và Hồ tương giao thiệp. Hoa nghiêm có rất nhiều thuật 
ngữ chỉ cho ÿ nghĩa này. Đơn cứ: châu biên hàm dung, cho ÿ nghĩa bạc hàm 
vô tận và vô ngại giữa nhất thể và phức thể; hoặc Hỗ tương nhiếp nhập, sự 
bao hàm và dung nạp lẫn nhau giữa, nhất thể và phức thể, hoặc Nhất đa 
tương dung hay Tương tức, Một là Tất cả và Tất cả là Một. Có thể văn tắt 
nh sau: cả thế giới năm gọn trong lòng một hạt cát mà thể giới không bị 
thâu nhỏ lại; một hạt cát dung nạp vô biên thế giới mà hạt cát không lớn 
thêm lên. Đó là tính cách tương quan vô tận và vô ngại. căn bản tư tưởng 


của Hoa nghiêm tông. Những thuật ngữ được dùng trong bản Việt dịch của 
tôi sẽ ty nghĩ. (D.G.) 


[4] Tàng hỏi Tào Sơn về yếu quyết của Ngũ vị quan thần (năm cấp bậc 
tương quan giữa chính và phụ, giữa chủ và khách). Sơn nói: Chính vị, tức 
thuộc Không giới, bản lai vô vật; thiên vị. tức Sắc giới, có hình tượng muôn 
vẻ; thiên trung chính (cải lệch trong cải ngay) là bỏ Sự mà vào Lý: chính 
trung lai, bỏ Lý, chỉ giữ lấy Sự; kiêm đới (gôm cả hai), tùy duyên mà không 
lạc vào Hữu, không phải nhiễm hay tịnh, không phải chính (ngay) hay thiên 
(lệch) (GŒ.D.). 


TÊN: Bốn phép lựa chọn của Lâm Tế: 1. Đoạt nhân bất đoạt cảnh; 2. Đoạf 
cảnh bát đoạt nhân ; 3. Nhán và cảnh đêu đoạt hệt ; 4. Nhán và cảnh đêu 
không đoạt. 


j6} Bài pháp của Huệ Khả, ghỉ trong Lăng già sư tư ký. 


[7] Trích từ Echoes oƒ Desert (olio 77) của Dr. Keiki Yabuhi, gôm những 
sao lục của một số thủ bản Phật kinh Đôn hoàng, lưu trữ tại Bảo tàng viện 
Anh quốc. Bài giảng này được coi là của Bồ đề đạt ma, không thấy nhắc đến 
trong một quyền sử Thiên nào hiện có, nên khó xác định chân ngụy. Thủ bản 
này văn cú không rõ ràng lắm. 


Vô tâm là một trong những Hoa ngữ khó dịch nhất. Vô là một phủ định từ. 
Tâm có nhiễu nghĩa: Tâm trí, trái tim, tâm hồn, tâm yếu, tâm tính, tâm thức, 
tâm chỉ... ở đây, Vô tâm là Vô thức theo nghĩa bình thường, thông tục, đông 
thời chỉ cho Vô thức bên dưới những hoạt động tâm và thám ý thức và vô 
thức. 


J8] Phạn ngữ: drsta-sruta-mata-jnàna, bao hàm các hoạt động của tâm hay 
ÿ thức. Nhát định chớ lám lán Vô thức với vô (ÿ) thức trong tâm lý học và 
sinh vát học 


/9J Văn hơi có thiếu sót trong cáu hỏi này nên có vẻ vô nghĩa. Câu đáp hình 
như không chỉ điêm nó. 

[I0] Trích từ Lăng già sư tư ký. vừa được khám phá tại Đôn hoàng và được 
ân hành tại Băc bình, 1932. (Tôi không có bản văn này, nên khó quả quyết 
thuật ngữ thích đảng. D.Œ.) 


[II] Dịch thoát ý 


[I2] Đoạn này trích từ Đàn kinh. thủ bản Đôn hoàng; trong Đại tạng 
Taisho, số hiệu 2007. 


[13] Trong Astásahdsrikà (Bát nhã bát thiên tụng hay Tiểu phẩm Bát nhã 
theo bản Hản dịch của Kumardjiva) có đoạn: punaraparam bhagavan 
bodhisafvena màhasafvena prajnàrdmilàyàm caralà prajnàpàramitàydàm 
bhàvaydatà evam siksitavyam yathàsawu siksamadnas tendpi bodhicttena na 
manyefa. lạt kasya hefos tathâ hỉ tac cilam acittam prakrHis citfasya 
prbhàsvard. Đoạn sau đó: Kena kàranena dyusman subh0te tafrdpi citte 
asakto parydpannah. Subhutir àha: Acittatvàd ayusman sảripufra tfafrapi 
citte asakto paryàpannah. Na manyeta và aciHfatva có thể tương đương với 
Hán ngữ vô niệm và vô tâm. Còn có một chữ sansirit khác, manaskdra, 
thường được dịch là tác ý, và phủ định của nó, amanaskadra, là vô tác ý. Wô 
tác ý thực và cũng chỉ cho một ý như võ niệm. 


[14] 686-760. Sư là một trong những tay đặc sắc nồi bật nhất trong lịch sử 
của tư tưởng Thiên 


[15] Giáo sư Hồ Thích, trường đại học Bắc Bình, năm 1930, ấn hành bản 
ngữ lục của Thán Hội được phát kiên tại động Đón hoàng. Bản tôi dùng ở 
đây cũng là mội trong những Thủ bản cô nhât được giữ tại động đó, nhưng 
có nhiêu chô khác với ân bản của Hồ Thích. Trích ở đây theo bản riêng của 
tôi, độc giả nào có bản của Hồ Thích sẽ nhận tháy một vài chô bát đồng 
ngay trong trích dịch của tôi. 

[16] Cƒ. Hô Trích, t. 115-116 

[17] Đồ đệ của Mã Tổ, tịch năm 788. 


[18]. Đây là một trong những tác phẩm quyến rũ và sáng chói về Phật giáo 
Thiên tông khi Thiên đạt gần đến chỗ phát triển toàn vẹn sau Huệ Năng 


(19) Thân Hội cũng dùng lỗi luận chứng này trong Ngữ lục, coi Pháp thân 
nhự trúc biêc và Bát nhã như hoa vàng. 


J20) Cƒ. Pháp Vô niệm hay Vô tâm được trình bày bởi Bồ đề đạt ma. v.v 
[21] Nói gọn : tuyệt đối là gì ? 


[22] Truyền đăng lục, quyền VII 


[23] Truyền đăng VIII 

[24] Câu này của kinh Lăng già. 

25) Truyền đăng LX 

J26J Truyền đăng XIV. 

27) Truyền đăng XỰI. 

28] Truyền đăng XIV 

J29J Truyền đăng, XV 

30] Truyền đăng, XIX 

[31] Truyền, XIX 

(32J Truyền, XVIII 

33] Truyền, XXVI. 

34] Truyền XXUH 

35) Truyền XXUH 

36] Truyền XXV 

37] Tì ruyền, XXW 

38] Hỏi bất cứ một kẻ lạ qua đường nào. 

/39J Truyền, XXV 

[40] Nguyên bản Sanskrit của Gandavyùha thường vẫn khó đọc. Vài năm 
trước đây, Giáo sự Hokei ldzumi. trường Đại học Phật giáo Otani sao chép 
một Thủ bản Nepal của Ở. Yekai Kawaguchi mà về sau ông đính kèm với 
Thủ bản Nepal tàng trữ tại thư viện của trưởng Đông kinh Đề quốc Đại học. 
Năm năm trước, giáo sư ldzumi cho phép tác giả Thiên luận làm vì ảnh thủ 


bản của ông, nay có khoảng 20 bản như thế đang lưu hành rộng rãi ở Nhật. 
Mặc dù đang có các bản Cambridee và R.A.S.MSS., Gandayuha được tham 


khảo trong sách này đêu từ vi ảnh (MMG) năm 1928, ngoài ra sẽ ghi chú 
riêng. 


[41] Về so sánh chỉ tiết giữa các bản này, xem Thư mục Otani Kaniur của 
Sakurabe, 1932. 


_—-o00--- 
Luận hai - GANDAVYÙHA LÝ TƯỞNG BÒ TÁT VÀ PHẬT 


Ị 


Nếu chúng ta bước vào Hoa nghiêm (Gandavyùha)[1] sau khi qua Lăng già 
(Lanka), Kim cương (Vajracchedika), Niết bàn (Parinirvana), hay sau Pháp 
hoa (Saddharmapundarika) và Vô lượng thọ (Sukhãvãtivyuha), thì đây là 
một cuộc thay đôi toàn diện ở vào giai đoạn mà tấn kịch tôn giáo vĩ đại của 
Đại thừa Phật giáo được trình diễn nơi đây, chúng ta không thấy có cái nào 
lạnh lùng, xám xịt; không có màu đất khô, không có tay người làm; bởi vì, 
trong Gandavyũha, đụng đến đầu là cái đó bừng sáng lên vô cùng tận. Hết 
còn ở trong thế giới hạn cuộc tối tăm, nhạt nhẽo này; chúng ta được đưa lên 
tận dải ngân hà tinh đâu. Thế giới không trung xưa nay vôn ngời sáng. Màu 
hắc ám của rừng Thệ đa (Jetanana) nơi trần gian, vẻ phàm tục của đống cỏ 
khô thiết tòa sư tử hắn là đức Thích tôn đang ngự thuyết pháp, một bọn ăn 
mày lam lũ đang nghe kinh trong cái thực tại không bản ngã - tất cả đều 
hoàn toàn tan biến hết ở đây. Khi Phật nhập vào một thứ Tam muội 
(Samãdhi) nào đó, cái túp lều ngài đang ngự đột nhiên trải rộng đến tận 
cùng bờ mé của vũ trụ; nói khác đi chính vũ trụ được hòa tan vào thể tánh 
của Phật. Vũ trụ là Phật; Phật là vũ trụ. Và đấy không phải duy chỉ là sự dàn 
trải của khoảng chân không, hay khô héo rút thành một nguyên tử; bởi vì, có 
kim cương lát đất, có lưu ly, có châu ngọc gắn lên những hàng cột những rào 
dậu, những tường bao, chúng lấp lánh phản chiếu lẫn nhau. 


Không những chỉ duy vũ trụ của Hoa nghiêm (Gandavyùha) phàm phu sinh 
tử. Bồ tát (Bodhisattva), Thanh văn (Srãvaka), rôi đến các hàng chúa tế thế 
gian thảy đều tụ họp tại đây, thảy đều là thân linh cả. Mặc dù các hàng 
Thanh văn, các hàng chúa tế và tùy tùng: quyến thuộc của họ không hoàn 
toàn hiểu rõ cái gì mà kỳ diệu thế đang diễn ra trước mắt, nhưng không một 
ai không phải là người mà tâm trí hết còn quy lụy dưới sự trói buộc của ngu 
s¡ và cuồng dại. Nếu họ còn như thế, họ đã chăng thê hiện diện trước hoạt 
cảnh phi phàm này. 


Tât cả ra sao? 


Sự tập thành của Hoa nghiêm (Gandavyùha) có lẽ là do ở một cuộc biến 
chuyển đã thành hình trong tâm trí của Phật tử đối với cuộc sống, với cõi 
đời, và nhất là với đức Phật. Như thế, khi học Hoa nghiêm (Gandavyuha), 
cái cốt yếu nhất cần phải biết, bấy giờ Phật không còn là một kẻ sống trong 
thế gian có thể nhận ra giữa những giới hạn của thời gian và không gian. 
Tâm thức của ngài không phải là cái mà tâm trí phàm tục bị bắt buộc chìu 
theo cảm quan là luận lý. Cũng không phải là một sản phẩm của tưởng 
tượng thi vị sáng tạo nên những hình ảnh riêng tư và những phương pháp đề 
cập đến những sự vật cá biệt. Phật của Hoa nghiêm (Ganda) sông trong một 
thế giới tâm linh có những luật tắc riêng của nó. 


Trong thế giới tâm linh này, không có những phân vị thời gian như là quá 
khứ, hiện tại và vị lai; vì chúng đã tụ lại thành một ngẫu lực đơn nhất của cái 
hiện tại miên trường, ở đó sự sông bắn đi trong, chiều hướng đích thực của 
nó. Khái niệm về thời gian, như một khoảng trống trơn ngoại tại trong đó 
những biến tượng cá biệt làm nội dung của nó tiếp nối nhau, hoàn toàn bị 
xóa bỏ. Phật trong Hoa nghiêm như thế là không có thời gian liên tục; quá 
khứ và vị lai thảy đều được cuộn tròn trong giây phút giác ngộ hiện tại này, 
và giây phút hiện tại này không phải là cái con đường trơ trọi tất cả những 
nội dung của nó; bởi vì, nó cứ vận hành bắt tuyệt. Thế thì, quá khứ và tương 
lai lặn chìm trong đó, không bao giờ cứ là hiện tại mãi mãi thế; nói cách 
khác, nó là cái hiện tại miên viễn. Ngay giữa lòng hiện tại miên viễn này, 
phật đóng đô trụ xứ vô trụ của ngài. 


Thời gian như thế, và không gian cũng như thế. Không gian trong Hoa 
nghiêm không phải là một dàn cảnh phân chia bởi núi rừng, bởi sông, bởi 
biển, bởi sáng và tối, bởi có hình và không hình. Ở đây, quả thực là có cảnh 
dàn trải, vì không có cấu kết không gian thành một khối đơn nhất; nhưng 
những gì chúng ta thấy ở đây, thảy là cái tương dung tương nhiếp của vạn 
hữu; mỗi hữu vừa là một cho riêng nó và vừa là tất cả trong nó. Sự dung 
nhiếp bao la diễn nên như thế quả là sự tiêu giải cái thứ không gian chỉ được 
nhận diện băng biến đổi, bằng phân chia, và bằng cách trở. Để phác họa 
cảnh giới tồn tại đó, Hoa nghiêm (Ganavyuha) làm cho những gì được miêu 
tả đều là trong suốt và ngời sáng; bởi vì vẻ sáng ngời là lối trình bày khả dĩ 
duy nhất trong thế tục, nó truyền đạt ý tưởng châu biến hàm dung, thể tài trồi 
bật của kinh. Một thế giới của ánh sáng vượt ngoài những chia cách, âm u và 
xấu xí dẫy đầy: đó là thế giới của Gandavyùha. 


Không gian và thời gian tiêu giải rồi. Bấy giờ dựng ra một cõi không hình 
tích, không bóng dáng (anàbhasa). Còn ánh sáng, là ngã chấp còn ngự trị 
trên phàm phu sinh tử chúng ta. Trong Hoa Nghiêm (Ganda) không có cái 
tối; chắc chắn là có suối, có hoa, có cây, có lưới, có cờ xí, v.v..., như trong 
cõi Tinh độ; khi biểu diễn, tác giả thăng hoa có tưởng tượng người của mình 
đến những mức kỳ cùng; nhưng không nơi nào thấy có bóng tối. Đến như 
mày mà cũng sáng, nhiều không thể nghĩ và bàn nổi[2], lơ lửng trên rừng 
Thệ đa (Jetavana) của Ganda - thuật ngữ mô tả là: những “mây điện ngọc 
Hi “mây trầm . mây Tu di”, “mây nhạc cụ”, “mây lưới ngọc”, 
“mây hình tượng trời”, 


9 é »» é »s» é 


Vũ trụ của ánh sáng đó, hoạt cảnh châu biến hàm dung đó, được gọi là Pháp 
giới (Dharmadhatu), trái với Thế gian giới (Lokadhatu) vốn là thế giới của 
sai biệt. Trong Pháp giới (Dharmadhatu), có không gian, thời gian, và những 
pháp cá biệt như ở Thế gian giới (Lokadhatu) nhưng chúng không mang 
những đặc tính phân cách và trơ lì theo thói tục thường thấy trong thế gian. 
Bởi vì, Pháp giới (Dharmadhatu) không phải là một vũ trụ được câu tạo theo 
tính cách thời hay không như Thế gian giới (Lokadhatu), dù vậy, nó không 
hoàn toàn trơ trọi hay trông trơn để đồng nhất với cái tuyệt đối vô thể, hư vô 
Dharmadhatu là một hiện hữu đích thực, không tách ngoài Lokadhatu. 
nhưng chúng không là một, khi chúng ta chưa bước lên mức độ tâm linh nơi 
mà các bồ tát đang sinh hoạt. Có thể thể hiện nó khi vòng đai chặt cứng của 
ngã chấp bị chảy tan và cảm giác về sự hữu hạn không còn đè bẹp chúng ta 
nữa. Hoa Nghiêm (Gandavyùha) là đấy; cũng được biết dưới tiêu đề: “Nhập 
pháp giới (Dharmadhatupravesa)”. 


——-O0O--- 
2 


Rồi ra, đâu là một vài biến chuyền tư tưởng chủ yếu đã điễn ra trong Phật 
giáo cho phép nó tạo dựng một vũ trụ mệnh danh là Dharmadhatu? Đâu là 
những cảm xúc và những ý tưởng đã đi vào tâm thức những kiều dân của 
Dharmahhata? Nói cách khác, đâu là những phẩm tính của Như lai, Bồ tát và 
Thinh văn? 


Đặt riêng những vấn đề này, chúng ta sẽ biết Đại thừa đã trở thành khác biệt 
Tiểu thừa ra sao, nghĩa là, tại sao một SỐ Phật tử không thỏa mãn với con 
đường mà đạo Phật đã tiễn bước xa sau khi Phật tạ thế. Sự tiễn bước này đã 
liên tục hướng đến cực đoan khổ hạnh một đàng, và đàng khác hướng đến 


kiến thiết những xảo thuật triết lý. Thế tức là, đạo Phật, thấy vì là một tôn 
giáo cập nhật, xã hội, thực tiễn, đã chuyên hướng thành một thứ thần bí giữ 
chân các tín đồ nó trên cao độ ngây ngất của những trừu tượng xa vời khiến 
cho họ không chịu bước xuống giữa những ràng buộc của mặt đất. Một tôn 
giáo như thế hắn là rất hoàn hảo dành cho thành phần “ưu 4ú”, cho các La 
hán và Duyên giác, nhưng thiếu sinh khí và thiếu lợi ích quần cliúHp khi nó 
nằm ngoài tầm tiếp xúc với những sự việc cụ thể của đời sống. Các nhà Đại 
thừa nôi dậy chống lại thái độ xa cách và thờ ơ của lý tưởng Thanh văn 
(Srãvaka). Như thế, vì họ vô phương phục hồi và di dưỡng lý tưởng Bồ tát 
vốn đã đánh dấu công hạnh của Phật trước khi ngài chứng đắc giác ngộ tối 
thượng; vậy nên họ tận lực khai triển kỳ cùng tất cả những gì phải có trong 
lý tưởng này. Do đó, tôi đã chọn chương mở đầu của Ganda, trong ấy lý 
tưởng Bồ tát tương phản rất rõ với lý tưởng Thinh văn, cho thấy những gì có 
trong tâm thức của các môn đệ đại thừa khi họ phát triển những tư tưởng và 
khát vọng của riêng mình. 


Cuối luận này, tôi sẽ đề cập vắn tắt về quá trình tiến bộ của lý tưởng Bồ tát 
giữa các môn đệ Thiền ở Trumg Hoa. Họ mang luôn cả Phật cho tham dự 
thiết thực trong đời sông cộng đồng của đại chúng. Ngài hết ngồi trên tòa 
cao trang điểm bảy báu, diễn thuyết những, đề tài trừu tượng như Vô ngã, 
Tánh Không, hay Duy Tâm. Trái lại, ngài nắm lấy cái cày trong tay, xới đất 
gieo mạ, và gặt lúa. Xem dáng dấp bên ngoài, ngài không khác gì một người 
như mọi người mà chúng ta gặp trong nông trại, ngoài đường phố hay ở bàn 
giấy. Ngài y hệt một người chăm chỉ như chúng ta. Phật, trong sinh hoạt 
Thiền Trung Hoa của ngài, không khoa trương hoạt cảnh Hoa nghiêm ra 
ngoài, mà để nằm trọn vẹn trong mình. Chỉ có Phật mới nhận ra ngài. 


Vậy dưới đây là những điểm đáng ghi nhận khi đọc Ganda. 


1. Một cảm giác nổi bật, mà chúng ta có thể chấp nhận gần như hoàn toàn, 
quán xuyến cả tác phẩm, là một phong thái sôi động của cái mầu nhiệm lớn 
lao khôn dò, vượt ngoài khả năng tư duy và điễn đạt. Mỗi cái được thấy, 
nghe hay quan sát trong Pháp giới (Dharmadhatu) là một sự mầu nhiệm, bởi 
vì nó không phải là cái mà thế tục trí có thể hiểu nổi. Rừng Thệ đa 
(Jetavana) chừng ấy dặm đột nhiên trải rộng đến những chốn tận cùng của 
vũ trụ - há không là siêu việt tục trí? 


Một vị Bô tát từ một thê giới ngoài biên vực của vũ trụ hiện đên, một vũ trụ 
siêu qua đại dương thê giới nhiêu như hăng sa vi trần Phật sát; cái đên đó há 
không là một biên cô kỳ diệu? Rôi, ta hãy nhớ răng Bồ tát ây có một quyên 


thuộc tùy tùng, đông như hằng sa vi trấn Phật sát, và lại nữa, những tân 
khách này đều từ tất cả mười phương đến, không phải chỉ có vô số quyến 
thuộc tùy tùng, mà vây quanh họ còn có những đám mây ngời sáng, những 
cờ xí chói lọi v.v... Các ngài thử vận dụng hết khả năng tưởng tượng mà 
miêu tả - quả thực, há không là một cái nhìn mầu nhiệm vượt hăn lên tâm 
tưởng thế gian? Quá lắm thì tác giả của Ganda cũng chỉ có thể nói rằng là 
“bất khả tư nghỉ” (acintya) và “bất khả đắc” (anabhilapya) Những phép lạ 
được thị hiện ấy, chúng không mang bản chất địa phương, hay phiến diện, 
như chúng ta bắt gặp hầu hết trong văn học tôn giáo. Những phép lạ theo 
loại này thông thường là đi trên nước, biến gậy thành cây, cho người mù 
được thấy v.v... Những phép lạ kiểu đó, như được ghi chép trong lịch sử 
tôn giáo chúng không những hoàn toàn vô nghĩa và vô giá trị so với những 
phép lạ của Ganda, mà tự căn bản, chúng khác với Ganda, bởi vì những phép 
lạ Gandavyùha chỉ có thể có chừng nào toàn thể cơ đồ của vũ trụ mà chúng 
ta hoài bảo được thay đổi ngay từ nên tảng. 


2. Bây giờ, chúng ta bị khích động bởi những thần thông lực của Phật ngài 
có thê hóa thành tất cả những điều kỳ lạ ấy chỉ bằng cách nhập vào Tam 
muội. Những thần thông lực đó là gì? Ấy là: 1) gia trì lực (adhisthána), năng 
lực ban bố cho Bồ tát để thành tựu mục đích của đời sông: 2) thần thông lực 
(vikurvita), năng lực tạo ra cái phép lạ; 3) Uy đức lực (anubhàva), năng lực 
chế ngự; 4) bản nguyện lực (purvapranidhana); 5) túc thế thiện căn lực 
(pùrva sukrta kusalamula), năng lực của những thiện căn trong các đời 
trước; 6) Thiện tri thức nhiếp thọ (kalyanamitraparigraha), năng lực tiếp đón 
hết thảy bạn tốt; 7) thanh tịnh tín trí lực (sraddháyajnànaÚisuddhi), năng lực 
của tín và trí thanh tịnh; 8) đại minh giải lực 
(udàràdhimuktyavabhasapratilamba), năng lực thành tựu một tín giải vô 
cùng sáng suốt; 9) thú hướng Bồ đề thanh tịnh tâm lực 
(bodhisattvadhyàsaparisuddhi), năng lực làm thanh tịnh tâm tưởng của Bồ 
tát; 10) cầu nhất thiết trí quảng đại nguyện lực 
(adhyàsayasarvajnãnapranidhànaprasthana)? năng lực khiến nhiệt thành 
hướng tới nhất thiết trí và các đại nguyện. 


3. Khi toàn thể khu vực rừng Thệ đa được biến đôi do năng lực thần thông 
của một thứ Tam muội mà Phật chứng đắc, người ta tự hỏi về bản chất của 
thứ Tam muội này (samadhi). Ganda nói, phép lạ thần biến được thị hiện là 
do sức mạnh của tâm đại bi (mahãkaruna), vốn là tỉnh thể của Tam muội; 
bởi vì, bi tâm là thân thể (sarira), là cửa ngõ (mu kha), là tiền đạo 
(purvangama) của nó, và phương tiện tự hiện thân trên khắp vũ trụ. Nếu 
không có tấm lòng lớn lao đó của từ và bi, Tam muội của Phật, dù có thê 


được siêu nhập băng cách nào nữa, sẽ không có giá trị trong cuộc diễn xuất 
của một kịch trường tâm linh vĩ đại được diễn tả một cách kỳ diệu nơi đây. 
Đây quả là chỗ sai biệt điển hình giữa Đại thừa và tất cả các giáo thuyết đã 
có trước trong lịch sử của đạo Phật. Nhờ khả năng tự khoáng đại và tự sáng 
tạo của nó, mà trái tim đầy yêu thương rộng lớn biến thế giới trần gian này 
thành một cảnh huy hoàng và tương hỗn; và đó là chỗ thường trụ của Phật. 


4. Trong một chiều hướng nào đó, Ganda là lịch sử về tâm địa tu hành của 
Bồ tát Phổ Hiền (Samantabhadra), mà nội dung của pho sử ấy là huệ nhãn 
(jnànacaksus), hành trì (carya) và bán thệ (pranidhàna) của ngài. Như thế, 
hết thảy chư Bồ tát tham dự kiến thiết Pháp giới (Dharmadhàttu) đều phát 
xuất (abhiniryàta) từ đời sống và thệ nguyện của Phổ Hiền (samatabhadra). 
Và chủ đích của Thiện Tài Đồng tử (Sudhana) trong cuộc hành trình như 
được mô tả chỉ tiết trong Ganda không gì hơn là một cuộc tự đồng nhất với 
Bồ tát Phô Hiền. Sau khi tham kiến hơn 50 vị đạo sư của đủ loại pháp môn, 
Thiện Tài đến với Phổ Hiền, và được Bồ tát này giảng dạy đầy đủ về nhân 
địa tu hành, về tri kiến, về bản nguyên, về năng lực thần thông v.v...; rồi khi 
Thiện Tài nhận ra ý nghĩa của tất cả Phật pháp đó, bấy giờ không những 
thấy mình là một với Phổ Hiền, mà còn là một với hết thảy chư Phật. Thân 
thể Thiện Tài hiện đầy khắp vũ trụ vô biên, và đời sống hành trì (caryà), sự 
giác ngộ (sambodhi), những biến hóa (vikurvita), chuyển pháp luân biện tải, 
âm thanh, tín tâm, trụ xứ, từ bi, giải thoát và thành tựu thế gian, tất cả của 
Thiện Tài cũng chính là của Phố Hiền và của hết thảy chư Phật 


Điều lôi cuốn nhất đối với chúng ta ở đây là quan niệm về bản thệ 
(Pranidhàna) mà một vị Bồ tát phải tạo khi bắt đầu sự nghiệp của mình và 
hiện diện suốt tất cả cuộc đời sau này. Những bản thệ của ngài là: hướng đến 
giác ngộ, giải thoát hay cứu rỗi hết thảy chúng sinh kể cả các loài hữu tình 
và vô tình. Lý do khước từ tuyệt đối của ngài, khước từ tất cả những gì 
thường được coI như là thuộc về chính ta, không phải là đề tâm đắc một chữ 
hay một câu nào đó về chân lý; sự thực, không có một thứ chân lý nào được 
tiếp nhận một cách trừu tượng, cũng không có thứ gì phải chấp nhận như 
một bản ngã thường tại, trong đại dương của Thực Tại; cái mà ngài mong 
thành tựu bằng đời sống hiến dâng của mình là để dắt dân mọi loài đi đến 
chỗ giải thoát tối hậu, đến một cảnh giới của hạnh phúc vốn không có ở thế 
gian này, và để làm cho tri thức soi sáng toàn thê vũ trụ, và sau hết để được 
chư Phật tán thán và được mọi chúng sinh chiêm ngưỡng. Đấy là điểm cốt 
yếu tạo thành một đời sống hành trì như đã được thực hành bởi Bồ tát Phố 
Hiên. 


5. Khi tôi nói răng Đại thừa hay lý tưởng Bồ tát tương phản với Tiểu Thừa 
hay lý tưởng Alahán, theo đó Đại Thừa có tính cách thực tiễn và liên hệ mật 
thiết với đời sống thường nhật của chúng ta trên mặt đất; có người có thê 
nghi ngờ điều này: cái thế giới kỳ điệu nào là Pháp giới, để cho trong đó tất 
cả mọi thứ có vẻ không tưởng đều xuất hiện tợ hồ như chúng là những sự vật 
rất tầm thường: gánh nước hay đốn củi chẳng hạn. Pháp giới, thế giới của 
Ganda, hiển nhiên là một thế giới siêu việt, đứng ngoài những sự kiện khô 
cứng của đời sống này. Nhưng nếu có người vấn nạn, thì phải nhớ rằng, cái 
nhìn của chúng ta hướng về thế giới, theo Ganda, không phải là cái nhìn của 
một tâm hồn đắm chìm trong bùn lầy của ngã chấp. Để nhìn thấy cuộc đời 
và thế giới trong khía cạnh trung thực của nó, Đại thừa mong mỏi chúng ta 
trước hết phải dọn sạch tất cả những chướng ngại khởi lên từ sự cố chấp của 
chúng ta, cái thứ cố chấp coi thế giới tương đối như là giới hạn cuối cùng 
của thực tại. Khi bức màn đã được vén lên, những chướng ngại bị quét sạch, 
và tự tánh của mọi vật hiện diện trong khía cạnh Chân thực; thế là, Đại thừa 
sẵn sàng đương đầu những vấn đề được coi là đích thực của sự sông, và giải 
quyết nó xứng hợp với đạo lý Như Thật (yathabhutam). Mâu thuẫn cắm sâu 
trong sự sống đến nỗi ta không thể bứng nó lên, nếu sự sống không được 
chiêm nghiệm từ một điểm bên trên nó. Thực hiện được điều đó thế giới của 
Ganda hết còn là một sự huyền bí, một cảnh vực không hình dạng sắc tướng, 
vì bây giờ nó bao trùm cả thế giới trần gian này; không, phải nói, nó trở 
thành “Mày là cái đó” và cả hai là một hỗn hợp tròn đầy. Pháp giới là Thế 
gian giới, và những dân cư của nó - nghĩa là, hết thảy chư Bồ tát kế cả Phật - 
là chúng ta, và những hành vi của các ngài là của chúng ta. Trông họ rất ư 
huyền bí, họ là những phép lạ, bao lâu ta còn nhìn lên họ từ cuôi trần gian 
này và tưởng rằng quả thực có cái gì đó ở cuối kia; nhưng ngay khi bức 
tường phân chia do tưởng tượng của chúng ta dựng lên bị dẹp bỏ, đôi cánh 
tay của Phổ Hiền duỗi ra để cứu rỗi các loài hữu tình trở thành đôi cánh tay 
của chúng ta; bây giờ chúng được dùng để chuyên hạt muối đến một người 
bạn tại bàn ăn, và khi đức Di Lặc mở ra lầu các Tilô (Vairochana) cho Thiện 
Tài, ấy chính là khi chúng ta đưa một tân khách vào sảnh đường cho một 
cuộc hội kiến thân hữu. Không phải chỉ ngồi trên chóp đỉnh của thực tại 
(bhutakotI), trong sự vắng lặng của cái Một tuyệt đối để mà nhìn lại một thế 
giới của náo động; mà kỳ thực, chúng ta nhìn thấy chư Bồ tát và chư Phật 
trán đẫm mồ hôi, đẫm nước mắt như một bà mẹ mất con, trong sự cuồng 
nhiệt của những đam mê đốt cháy tất cả thiên hình vạn trạng của bất công - 
nói tóm, trong cuộc phân đấu không ngừng của các ngài chống lại tất cả 
những gì diễn ra dưới danh nghĩa tội ác. Điều này lại khiến chúng ta nhớ đến 
câu thơ lừng danh của Bàng Uẫn: 


1# 3E Ỳ ) H 

Thần thông tịnh diệu dụng 

 kð1t 

Vận thủy cập ban sài 

Này thần thông! 

Này diệu dụng! 

Ta gánh nước 

Ta đốn củi. 

Ở đây, cũng nên nhắc đến bài pháp của Lâm Tế, về Văn Thù (Manjusri), 
Phô Hiên (Samantabha) và Quán Thê âm (Avalokitesvara). Ngài nói: “Có 
một sô tăng đô tìm kiêm Văn Thủ trên Ngũ đài sơn, nhưng họ đã bước sai 
đường rôi. Chăng có Văn Thù nào trên Ngũ đài sơn[3]. Các người muôn biệt 
ngài ở đâu không? Ngay tại lúc này, cái gì đó nó đang hành sự trong các 
ngươi, vững vàng không lay động, tin chắc không nghi ngờ, cái đó chính là 
Văn Thù sông vậy. Ánh sáng vô phân biệt chớp lên trong một niệm của các 
ngươi, đấy là ngài Phố Hiền của các ngươi thường trụ chân thật. Mỗi một 
niệm của các ngươi, mà biết cách bẻ gãy xiềng xích, được giải thoát trong 
mọi thời, đó là đang thâm nhập vào Chánh định của Quán Thê âm. Môi vị 
cũng hiện hành đông thời và đông xứ, tuy ba mà một. Một khi hiêu được 


vậy, các ngươi có thê tụng đọc các kinh điên”. 


Bình về đoạn pháp trên của Lâm Tế, “Văn Thù không có trên Ngũ Đầu 
Sơn”, một Thiên sư làm bài tụng sau đây: 


tị & § Lh 2 3š i2 
Hà xứ thanh sơn bắt đạo tràng 
tị 4 ® bị ãb ñ 


Hà tu sách trượng phỏng Thanh lương 


Hi 


th ñất  Ê ® Đi 

Vân trung túng hữu kim mao hiện 

IERR 4 3t # 

Chính nhãn khan thời phi Cát Tường 

Núi xanh đâu chẳng là Đạo tràng 

Cần gì chống gậy hỏi Thanh lương 

GIữa trời dù có sư tử hiện 

Trợn mắt trông ra chắng Cát Tường|[4] 

---o00--- 
& 


Người ta thấy cái hương vị mầu nhiệm nó bao trùm trọn cả một tác phẩm 
Ganda, như là một trong những sắc thái lôi cuốn của nó. Ở đây tôi muốn đi 
sâu vào điều đó và nêu lên điểm phát sinh của sự mầu nhiệm này - tức là, 
điều mà người ta có thể gọi là cái nhìn căn bản của tâm linh. Bởi vì Ganda 
có một lối nhìn riêng nhắm thăng vào thế giới và tâm linh, vốn từ đó vô số 
phép lạ và mầu nhiệm, hay bất khả tư nghị, tiếp nối nhau hết sức kỳ diệu, 
trong một phong thái mà tất cả có thể xuất hiện cùng lúc rất kỳ ảo, vượt xa 
ngoài những giới hạn của tục thức. Nhưng một khi chúng ta nắm được sự 
kiện then chốt của kinh nghiệm tâm linh trong quá trình trọn vẹn của các vị 
Bồ tát như được kể ở trong kinh tất cả những gì còn lại trong các hoàn cảnh 
được miêu tả ở đây sẽ gợi lên bản tính tự nhiên kỳ cùng và sẽ không còn 
những nghịch lý trong các hoạt cảnh đó. Vì vậy, điều chính yếu mà chúng ta 
phải thực hiên nếu muốn hiểu Ganda; là phải nắm vững cái nhãn quan căn 
bản của nó. 


Nhãn quan căn bản này, của Ganda, được gọi là viên dung. Nói một cách 
triết lý, đây là một tư tưởng hơi giống với quan niệm của Hégel về những 
tổng thể cụ thê. Mỗi một thực tại cá biệt ngoài tính cách nó là nó, còn phản 
chiếu trong nó một tông thê nào đó, và đồng thời, nó chính là nó vì có những 
cá thể khác nó. Một hệ thống của quan hệ toàn diện, cùng một lúc tồn tại 


giữa những hiện hữu cá biệt cũng như giữa những cá thể và phổ biến, giữa 
những sự vật riêng rẽ và những ý tưởng tông quát. Màn lưới toàn diện của 
những quan hệ hô tương này đã khoác lên thuật ngữ Viên Dung của triệt gia 
Đại Thừa. 


Khi nữ hoàng Vũ Tắc Thiên nhà Đường cảm thấy khó nắm ý nghĩa Viên 
Dung, thì, Pháp Tạng, một đại luận sư của Hoa nghiêm tông, giải thích bằng 
thí dụ như thế này. Trước hết sư cho đốt một ngọn nên, và rồi, cho đặt 
những mặt kính thành vòng tròn chung quanh cây nến. ánh sáng từ tâm điểm 
chiếu trong tất cả các mặt kính và mỗi ánh sáng phản chiếu này lại được 
phản chiếu trong mỗi mặt kính, hóa ra, có một cuộc giao thao toàn diện của 
các luồng sáng, nghĩa là của những tông thể cụ thể. Tương truyền, sự kiện 
đó làm sáng tỏ tâm trí của nữ hoàng. Người ta cần phải có loại triết lý này 
mới hiểu nổi kinh Hoa nghiêm. Những trích yếu sau đây từ bản kinh trước 
mặt chúng ta, sẽ giúp chúng ta có một chỗ tựa để đi vào trực giác uyên ảo 
của nó. 


Sau khi mô tả những biến đổi lúc đức Phật nhập vào Tam muội gọi là Sư tử 
Tần thân Tam Muội (Simhavijrimbhita) Ganda tiếp tục kế lễ: “Tất cả những 
thứ đó đều do thiện căn bất khả tư nghị của Như Lai, do hành vi thanh tịnh 
bất khả tư nghị của Như Lai, do uy lực của bất khả tư nghị của Như Lai: do 
vì Như Lai có uy lực thần thông biến một thân của ngài đầy khắp cả hư 
không; do vì ngài có thần lực làm cho hết thảy chư Phật, hết thảy quốc độ 
huy hoàng nhập vào trong thân thể của Như Lai, do vì Như Lai có thần lực 
thị hiện tất cả sắc tướng của Pháp giới ngay trong một vi trần; do vì Như Lai 
có thần lực thị hiện tất cả chư Phật trong quá khứ với tất cả những hành vi 
liên tục của các ngài trong một lỗ chân lông, do vì Như Lai có thần lực làm 
ngời sáng cả vũ trụ bằng mỗi ánh sáng phóng ra từ thân thê của ngài, do vì 
Như lai có thần lực hóa hiện những đám mây thần biến từ một lỗ chân lông 
Ngài phát ra đầy khắp tất cả các quốc độ của chư Phật; do vì Như Lai có 
thần lực thị hiện trong một lỗ chân lông toàn bộ lịch sử của hết thảy mười 
phương thế giới từ thành kiếp đến hoại kiếp. Bởi những lý do đó, khu rừng 
Thệ đa hiển hiện các cõi Phật trang nghiêm và thanh tịnh”. 


Khi hết thảy chư Bồ tát, với vô số quyến thuộc, từ mười phương thế giới 
hiện đến và bắt đầu nhiễu quanh Như Lai, Ganda giải thích cho độc giả biết 
chư Bồ tát vân tập bất khả tư nghị ở đây, thường có những đám mây ngời 
sáng đi theo, họ là ai, và thêm nữa, có những đặc sắc gì? 


“Mười phương tất cả chư Bồ tát và quyến thuộc ấy đều sinh ra từ hạnh 
nguyện của Bồ tát Phố Hiền. Nhờ trí nhân thanh tịnh, họ thấy tất cả chư Phật 
trong quá khứ, hiện tại và vị lai, nghe luôn cả một biển lớn kinh điển và chư 
Phật chuyền pháp luân. Các ngài thảy đã thành thục các Ba la mật thiện xảo; 
thân cận và cúng dường tất cả Như Lai đang thị hiện thần biến trong mọi sát 
na; có thể hiện thân đầy khắp cả hư không vô biên; bằng thân ánh sáng, các 
ngài làm nảy sinh tất cả chúng hội đạo trang của chư Như lai, thị hiện tất cả 
các thế giới trong một vi trần một và tất cả, với những thiên hình vạn trạng 
của chúng; và trong những thế giới sai biệt này họ chọn thời cơ thích hợp 
nhất để giáo hóa và thành tựu hết thảy chúng sinh; bằng âm thanh tròn đây, 
vi diệu, phát ra từ mỗi lỗ chân lông, vang đội khắp cả vu trụ, các ngài tuyên 
thuyết giáo pháp của hết thảy chư Phật”. 


Tất cả những diễn tả như thế, đối với đầu óc nặng duy lý, chúng có thê bị 
nhận xét nghiêm khắc là quá tượng hình, quá tưởng tượng. Trên quan điểm 
duy thực hay duy lý, với chủ trương hiệu lực khách quan và trắc nghiệm cảm 
quan như là tiêu chuẩn độc nhất của chân lý, thì Ganda chơi trò không tốt 
đẹp Nhưng chúng ta nên nhớ rằng còn có một quan điểm khác đặc biệt trong 
những vấn đề tâm linh, không thèm lưu ý đến lối giải thích duy lý về những 
kinh nghiệm nội tại của chúng ta. 


Thân thê con người, trên phương diện thông tục hay từ quan điểm giác năng 
chiếm một khoảng không gian hạn hẹp có thể đo được, và tiếp tục sông trải 
qua một chu kỳ thời gian đếm được. Trái ngược với thân thể này, là toàn thê 
bao la vũ trụ, gồm tất cả núi non biển cả trên mặt đất, và luôn cả bầu trời 
trăng sao. Làm sao thân thể này của chúng ta lại có thể được đặt vào trong 
những cái khách quan? Làm sao “kẽ tóc” hay “chân lông” (romakùpa) của 
chúng ta, tầm thường và vô nghĩa, lại có thể trở thành một địa điểm siêu 
phàm nơi đó tất cả các Như Lai trong quá khứ, hiện tại và vị lai có thể vân 
tập để công bố những bài pháp tâm linh? Hiển nhiên đây là một điều hoàn 
toàn không thê có, hay phi lý đến cao độ. Nhưng điều kỳ lạ là khi một cánh 
cửa mở ra và một ánh sáng bừng lên từ một nguồn mạch u ẩn soi vào căn 
phòng ý thức tối tăm, tất cả những giới hạn của không gian và thời gian bị 
tiêu tán mất và Chúng ta cất lên tiếng rống của sư tử (Simhanada): “Trước 
Abraham, tôi là tôi” “trên trời dưới đất chỉ một mình ta là tôn quý” Ganda 
luôn luôn được viết dưới quan điểm siêu hóa này. Nếu khoa học nhắm đến 
thế giới khách quan, và triết học chẳng chịt những mớ bòng bong của luận 
lý, đạo Phật nhảy vào ngay hồ thăm của thê tánh và nói cho chúng ta biết, 
băng một đường lỗi khả đĩ trực tiếp nhất, tất những gì được thấy ở đăng dưới 
bê mặt. 


Theo thói quen, khi chúng ta nói về bối cảnh triết lý của Ganda hay quan 
niệm của Hégel về tông biệt thể, độc giả có thể nghĩ rằng đạo Phật là một hệ 
thống triết lý và kinh điển cô quảng diễn hệ thống đó bằng đường lối đặc 
trưng của nó. Nếu chúng ta khiến cho độc giả này có thái độ đó đối với Đại 
thừa, chúng ta phải rút lại tất cả những gì được nói đến ở đây và được khởi 
sự lại từ đầu trong việc nghiên cứu kinh điển. Không kể những hiểu biết hay 
giải thích sai lầm mà Thiên bị chỉ trích bởi những phê bình từ bên ngoài, giá 
trị đích thực của nó là ở chỗ dọn sạch tất cả rác rưởi trong ý thức chúng ta, 
được chứa nhóm bởi những giải thích triết học về hiện hữu. Bằng đường lối 
bất lập văn tự, vì văn tự rất có thê chận đứng đường lối tiến bộ của tâm linh. 
Thiền đã không để cho tư tưởng then chốt của nó bị hư hỏng. Nghĩa là nó đã 
thành công trong việc nắm chặt giá trị của kinh nghiệm và trực giác để lãnh 
hội Thực tại. Phương pháp của thiền khác với của Ganda, nhưng cả hai phù 
hợp nhau ở tâm linh, cái này sẽ là chú giải cho cái kia khi chúng ta chuyên 
tâm nghiên cứu đạo Phật đến cùng, theo dòng phát triển của nó tại Viễn 
Đông. Kinh điền và Thiền tông không đối địch và cũng không mâu thuẫn lẫn 
nhau. Những điều kinh điển trình bày ngang qua tâm lý và truyền thống của 
các nhà soạn tập chúng: Thiền tông, tùy theo phong thái riêng của nó, cho 
rằng những điều này do căn khí và tâm tính của những bậc thầy của nó thử 
đọc bài pháp của Thiền tông sau đây và so với Gandan: 


“Giả sử có một người, ngay từ khởi sự, đã không có chỗ để đứng, không có 
gì để tựa, trên đầu không có một chiếc nón dưới chân không có một tắc đất. 
Hãy nói cho ta biết y an thân và lập mệnh ở đâu, 12 thời trong một ngày. 
Một khi các người hiểu rõ, sẽ biết rằng, buổi sáng y sang Tây trúc và buổi 
chiều y trở về đây”. 


---o00--- 
4 


Sau khi đã biết qua đại thể hoạt trường của Ganda, bây giờ chúng ta thử xem 
các thành phần thính chúng như thế nào - tức là những cá tính riêng biệt nào 
mà Bồ tát thừa khác với Thanh văn thừa. Nói cách khác, vấn đề này xét đến 
tính cách độc đáo của Phật giáo Đại thừa. Nếu chúng ta biết, trong Gandàa, 
một vị Bồ tát có những đặc tính gì, tất sẽ biết Bồ tát thừa khác với Thanh 
văn thừa như thế nào, và đâu là những tư tưởng của Đại thừa đối lập với 
Thanh văn thừa, theo sự trình bày của kinh này. Mở đầu, Ganda, nêu rõ sự 
đối lập giữa các vị Bồ tát và Thanh văn, và cho biết lý do tại sao hàng Thanh 


văn không đủ khả năng tham dự dòng phát triển của đời sống tâm linh bao la 
như của Bồ tát. 


Có năm trăm Bồ tát tham dự đại hội dưới sự chứng minh của Phật tại rừng 
Thệ đa. Trong hàng thính chúng, người ta cũng thấy có ngần ấy Thanh văn 
(Sravakas), danh hiệu của các vị Thanh văn được kê đến ở đây là: Mục kiền 
liên (Maudgalyayana), Đại Ca diếp (Mahàkàsyapa), Li bà đa (Revata), Tu bỗ 
đề (Subhùti), A nậu lâu đà (Aniruddha) Nan đà (Nandika), Kiếp tân na 
(kapphina), Ca thiên diên (Kàtyàyana), Phú lâu na (Pùrna), Mãn từ tử 
(Maitrayaniputra) v.v.. trong khi đó, Phổ Hiền (Samantabhatdra) và Văn Thù 
(Manjusrì) làm thượng thủ dẫn đầu năm trăm Bồ tát. Các Bồ tát này thảy đều 
“sinh ra từ hạnh nguyện của Phổ Hiền”, và có các đặc tính như sau: l) công 
hạnh của các ngài không còn bi vướng mắc, vì có thể hiện thân khắp trong 
tất cả cõi Phật; 2) hiển hiện vô số thân, vì có thể đi đến bất cứ nơi nào có 
Phật; 3) có nhãn quan thanh tịnh và vô ngại, vì có thể thấy được những thần 
biến của chư Phật; 4) có thể du hành bất cứ nơi đâu không bị giới hạn vào 
một xứ sở nào, vì các ngài hằng đến khắp tất cả những chỗ chư Phật thành 
đăng chánh giác; 5) các ngài có ánh sáng không giới hạn, vì có thể soi tỏ 
biển Phật pháp bằng ánh sáng trí tuệ của mình; 6) khả năng biện tài không 
bao giờ cùng tận, vì ngôn ngữ các ngài không ô nhiễm; 7) an trụ nơi trí tuệ 
vô đăng biết rõ không cùng tận như hư không, vì công hạnh các ngài thanh 
tịnh vô cấu; 8) không cô định tại một nơi nào vì các ngài tụ hiện thân tùy 
theo tâm niệm và nguyện vọng của hết thảy chúng sinh; 9) không ai bị mê 
muội, vì các ngài biết rằng không có pháp và không có ngã trong thế giới 
của chúng sinh; 10) các ngài có siêu việt trí bao la như hư không, vì soi tỏ hết 
thảy Pháp giới bằng màn lưới quang minh của mình. 


Ở chỗ khác, khi các vị Bồ tát trong mười phương thế giới đến viếng rừng 
Thệ đa để tham dự cảnh biến hóa vi diệu của những năng lực tâm linh của 
Phật, kinh nêu lên cá tính của họ, với những điều như sau: “Hết thảy chư Bồ 
tát này đều biết rằng tất cả các pháp như huyễn (màyà), tất cả chư Phật như 
ảnh, hết thảy các loài thọ sinh như mộng, hết thảy các nghiệp báo như bóng 
trong gương, hết thảy các pháp khởi lên như quáng nắng, hết thảy thế gian 
đều như hóa; lại nữa, các vị Bồ tát này đều đã thành tựu mười năng lực, 
thành tựu trí tuệ, thành tựu tối thắng và thành tựu quyết tín của Như Lai 
khiến họ có thể cất tiếng rống của síư tử; họ đã vào sâu trong biển cả của 
biện tài vô tận, họ đã chứng đắc tri kiến giảng thuyết chánh pháp cho hết 
thảy chúng sinh; họ đã hoàn toàn tự tại đối với hành vi của mình nên có thê 
du hành khắp thế giới không trở ngại như đi giữa hư không: họ đã chứng đắc 
các năng lực kỳ diệu của một vị Bồ tát; sự dũng mãnh và tinh tiễn của họ sẽ 


phá vỡ quân đội của Ma vương (Mà ra); trí lực của họ quán triệt từ quá khứ, 
hiện tại đến vị lai; biết rằng tất cả các pháp đều như hư không, họ thực hành 
hạnh không chống đối, không chấp trước các pháp; dù họ siêng năng không 
mệt mỏi vì ích lợi của mọi người, nhng biết rằng khi dùng nhất thiết trí để 
quán sát, các pháp vốn không từ đâu đến; dù nhận thấy có một thế giới 
khách quan, họ biết rằng hiện hữu của thế giới vốn là bất khả đắc; bằng trí 
tuệ tối thắng, họ thâm nhập hết thảy thế giới; trong tất cả các thế giới, họ tự 
hiện thân vô cùng tự tại; họ thác sinh vào tất cả các thế giới, hóa hiện đủ loại 
hình tướng; họ biến đổi cảnh vi tế thành cảnh quảng đại, biến đổi cảnh rộng 
lớn thành cảnh nhỏ xíu; ngay trong một niệm diện kiến hết thảy chư Phật; 
được thần lực của Phật gia hộ; trong một chớp mắt, thấy hết cả vũ trụ mà 
không chút lẫn lộn; ngay trong một sát na, họ có thể du hành khắp tất cả mọi 
thê giới”. 


Trái với đặc tính này, của các vị Bồ tát, nơi hàng Thanh văn chúng ta có đặc 
tính nào? Ganda nói: “Họ đã tỏ ngộ về tự tính của sự thật và lý tánh, đã soI 
tỏ giới hạn của thực tại, đã thâm nhập yếu tánh của các pháp, đã vượt ngoài 
biển sinh tử, an trụ trong kho tàng phước đức của Phật, giải thoát khỏi sự 
trói buộc của những kết sử và phiền não, cư ngụ trong ngôi nhân vô ngại, 
tâm tịch tĩnh như hư không, hoàn toàn dứt sạch những nghi hoặc đối với 
Phật, và họ đã hiễn mình một cách chân chính và trung thành cho biển Phật 


r9 


tr1.. 


Khi ta so sánh hàng Thanh văn và hàng Bồ tát, theo các đặc tính được tả ở 
đây, tức thì ta nhận thấy ngay một đàng quá lạnh lùng, xa cách và đượm màu 
triết học trái hăn với những hoạt động tính thần và những vận động mầu 
nhiệm của phía kia. Bồ tát luôn luôn bận rộn với hạnh lợi tha, có khi trải 
rộng mình ra khắp cả vũ trụ, có khi xuất hiện trong một nẻo luân hồi nào đó, 
có khi diệt trừ bộ đội của ma quân, có khi kính lễ và cúng dường chư Phật 
trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Bồ tát hoàn toàn tự tại trong các vận động 
này, ngài đi đến bất cứ đâu rất thong dong và tự nhiên, vì không có gì trở 
ngại công trình cứu vớt thế gian của ngài. Trái lại, Thanh văn là một thực giả 
ân dật, sở kiến của ngài hoàn toàn có tính cách triết học, và sở kiến đó không 
một chút nhiệt thành của tôn giáo; ngài thỏa mãn với những gì mà tự mình 
đã chứng được và không hề có ý muốn để cho kẻ khác san sẻ chỗ chứng ngộ 
tâm linh của mình. Đối với ngài, toàn thể vũ trụ vô cùng tận là quyên sách 
khép kín, và vũ trụ vô cùng tận đó chính là nơi mà hết thảy các Bồ tát trực 
thuộc và tìm thấy lý do hiện hữu của mình. 


Dù tri thức của Thanh văn có sâu xa và thông suốt đến đâu, vẫn còn có một 
thế giới vượt ngoài tầm với bắt của họ. Thế giới này, nói theo thuật ngữ của 
Ganda, là nơi mà chúng ta thấy thị hiện những sự thần biến (vikurvita), 
những trang nghiêm (vyuha), hùng lực siêu phàm vi sabha), những du hí 
(vikridita), những phép lạ (pratiharya), sự tôn nghiêm (adhipateryata), những 
hành vi kỳ điệu (caritavikurvita), năng lực tối thắng (prabhàva), năng lực hộ 
trì (adhisthàna) và quôc độ thanh tịnh (ksetraparisuddhi). Lại nữa, đây là nơi 
mà các vị Bồ tát có riêng những cảnh giới, những chúng hội, những cuộc tập 
họp, những cuộc gặp gỡ, thăm viếng, biến hóa, thần thông, quyến thuộc, 
quôc độ, tòa sư tử trang nghiêm, cung điện, trụ xứ, những cuộc thâm nhập 
tam muội, sự phục vụ cho thế giới, những năng lực tập trung, những hành vi 
hào hiệp, những cúng dường các Như Lai, những ấn chứng, những thành 
thục, những năng lực những pháp thân thanh tịnh, những trí thân viên mãn, 
những nguyện thân hóa hiện vô số, những sắc thân tròn đầy tuớng hảo; sự 
viên mãn và thanh tịnh của tất cả những hình tướng này, một tràng ảnh 
tượng quang minh vô hạn, sự trải rộng của những màng lưới quang minh, sự 
xuất hiện của những đám mây thần biến, sự hiện thân khắp tất cả mười 
phương, sự viên mãn của những hành vi thần biến, vân vân. 


_—-o00--- 
5 
Bởi những nhân và duyên nào mà có sự khác biệt giữa Thanh văn và Bô tát? 


Ganda không quên nêu ra những nguyên nhân nào gây nên sự khác biệt quan 
trọng này, để nói đến những điều kiện nào khiến cho các hàng Thanh văn 
hoàn toàn mù tối trước những vô số thần thông biến hóa diễn ra một cách kỳ 
diệu ngay giữa chúng hội Bồ tát tại rừng Thệ đa. Ganda cho ta những lý do 
sau đây: 


1) Bởi vì phước của không đồng: 2) bởi vì Thanh văn đã không thấy, đã 
không tự mình tu tập các công đức của Phật; 3) bởi vì họ không chứng thực 
quan niệm rằng vũ trụ dẫy đầy các quốc độ của Phật trong mười phương thế 
giới, mỗi quốc độ đều có một hoạt cảnh vi diệu của hết thảy chư Phật; 4) bởi 
vì họ không ca ngợi những thị hiện kỳ điệu được diễn xuất bởi chư Phật; 5) 
bởi vì họ không khởi tâm mong cầu vô thượng chánh giác, có thể chứng đắc 
ngay giữa luân hồi; 6) bởi vì họ không khuyến dẫn kẻ khác ôm ấp lòng 
mong cầu vô thượng chánh giác; 7) bởi vì họ đã không thê kế tục gia nghiệp 
Như Lai; 8) bởi vì họ không bảo hộ hết thảy chúng sinh; 9) bởi vì họ không 


khuyên kẻ khác thực hành các Ba la mật của Bồ tát; 10) bởi vì khi còn lăn 
lộn trong vòng sông chêt họ đã không khuyên dụ kẻ khác tìm câu con mất trí 
tuệ tôi thăng. 


Lại nữa, l]) bởi vì các hàng Thanh văn đã không tụ tập tất cả phước nghiệp 
để làm nảy sinh nhất thiết trí; 12) bởi vì họ đã không hoàn thành tất cả 
phước nghiệp để thành tựu Phật quả; 13) bởi vì họ đã không làm tăng trưởng 
quốc độ của Phật bằng cách tìm câu trí tuệ biến hóa; 14) bởi vì họ không 
thâm nhập cảnh giới được quán sát với con mắt Phật; 15) bởi vì họ đã không 
tìm cầu phước nghiệp để làm nảy sinh sở kiến vô tỉ vượt ngoài thế giới này; 
16) bởi vì họ đã không phát nguyện thiết lập Bồ tát đạo; 17) bởi vì họ đã 
không tùy thuận với tất cả những gì phát xuất từ năng lực gia trì của Phật; 
18) bởi vì họ không nhận biết rằng tất cả các pháp là Như huyễn (Màyà) và 
Bồ tát Như mộng: 19) bởi vì họ không đạt được những hoan hỉ phấn khởi 
(prativegavivardhana) của Bồ tát; nói tóm, 20) bởi vì họ không chứng được 
tất cả trạng thái tâm linh kể trên, trong con mắt trí tuệ của Phố Hiền 
(Samantabhadra) mà hàng Thanh văn và Duyên giác coI như là xa lạ. 


Vậy Ganda kết luận, hết thảy các vị Đại Thanh văn như ngài Xá lợi phất 
(Sàriputra), v.v..., không có phước quả, không có tuệ nhãn, không có tam 
muội, không có giải thoát; không có thần lực biến hóa, không có uy lực, 
không có tự chủ, không có trụ xứ, không có cảnh giới, để họ bước vào chúng 
hội của Bồ tát và tham dự vào cuộc diễn xuất màn kịch tâm linh vĩ đại diễn 
ra trong rừng Thệ đa. Vì họ đã riêng tìm cầu giải thoát theo thừa và đạo của 
Thanh văn; những gì họ thành tựu đều không vượt ngoài quả vị Thanh văn. 
Quả thực, họ đã đạt được trí tuệ làm hiển lộ chân ý, an trụ trong biên tế của 
thực tại (bhùtakoti: thực tế) hưởng thọ tịch diệt cứu cảnh (atyantasàntl), 
nhưng họ không có tâm đại bi rộng lớn đối với hết thảy chúng sinh vì họ chỉ 
chuyên tâm vào nhưng hành nghiệp của riêng mình (àtmakàrya), không có 
tâm chứa nhóm trí tuệ Bồ tát và tự mình tụ tập theo đói Họ có riêng sự 
chứng ngộ và giải thoát, nhưng họ không mong câu, không phát nguyện làm 
cho kẻ khác cũng tìm thấy chỗ an trụ trong đó. Như thế họ không hiểu thế 
nào là thần lực bất khả tư nghì của Như Lai. 


Nói tóm lại, hàng Thanh văn còn chịu khuất phục dưới nghiệp chướng nặng 
nề; họ không thể hoài bão những tâm nguyện lớn lao như các Bồ tát, để làm 
lợi ích cho hết thảy chúng sinh; sở kiến của họ không đủ sáng và không đủ 
sâu nên không nhìn thấy tất cả những bí ẩn của sự sống: họ chưa hề khơi mở 
ra cái mà Ganda gọi là con mắt của trí tuệ - tuệ nhãn (inànacaksu); với con 
mắt này, Bồ tát ném cái nhìn vào tất cả những cái kỳ diệu và bất khả tư nghì 


của cảnh giới tâm linh, thây tận hô thăm sâu xa nhât của nó. So thê, cái sở 
kiên đượm triệt học của hàng Thanh văn nó hời hợt biệt bao! 


——-O0O--- 
6 


Ganda cho ta nhiêu thí dụ, đê nói một cách tượng hình hơn vê những điêu 
kiện nào mà những đóa hoa của Thanh Văn còn phải vun tưới. Tôi xin trích 
dân một đôi điêu. 


Dọc theo sông Hằng (Gangà), có hàng triệu triệu quỷ đói (preta), trần truồng 
và bị đói khát hành hạ; chúng thấy như thân thể mình đang bốc lửa; và sinh 
mạng bị đe dọa từng phút bởi chim chóc và mãnh thú. Cơn khát thúc đây 
chúng đi kiếm nước, nhưng chúng không thể tìm thấy nước đâu cả, ngay dù 
đứng sát dòng sông. Vài con thấy dòng sông nhưng chúng chẳng thấy có 
nước, mà chỉ thấy một dải đất khô ráo. Tại sao? Bởi vì nghiệp chướng đang 
đè nặng lên chúng. Cũng vậy, các vị Đại Thanh văn học nhiều thấy rộng đó, 
dù các ngài ở ngay giữa chúng hội Bồ tát, vẫn không thể nhận ra những đại 
thần biến của Như Lai. Vì họ đã khước từ nhất thiết trí (Sarvajnata) do bởi 
màng lưới vô minh trùm lên đôi mắt; vì họ đã không gieo trồng phước quả 
của mình trên mảnh đất nhất thiết trí. 


Trong các dãy núi Hy Mã Lạp Sơn có nhiều loại dược thảo; chúng được một 
y sĩ có kinh nghiệm phân biệt mỗi loại tùy theo đặc tính riêng biệt. Nhưng, 
những thợ săn, những thợ chăn, thường lai vãng vùng này, không có mắt để 
mà thấy các đặc tính đó. Cũng vậy, Bồ tát, đã vào trong cảnh giới của trí tuệ 
siêu việt và đạt được tâm linh vô tướng, các ngài có thể thấy các Như Lai và 
những thần biến vĩ đại của Như Lai. Nhưng, Thanh văn, ở ngay giữa những 
biến cố kỳ diệu đó, mà không thấy được; bởi vì họ chỉ thỏa mãn với những 
hành vi của riêng mình (svakàrya), không hề bận tâm đến việc làm lợi ích 
cho kẻ khác. 


Một thí dụ khác: Như một người ở trong chúng hội rộng lớn, bỗng nhiên y 
buồn ngủ, và trong cơn mộng bất ngờ y được mang lên đỉnh Tu di sơn 
(Sumeru) ở đó có một cung điện lộng lẫy của thiên chúa Sakrendra. Chỗ 
này, có vô số lầu các, đền đài vườn tược, ao hồ v.v... mỗi thứ đều có riêng vẻ 
huy hoàng. 


Cũng có vô sô kê các loài trời, mặt đât rải đây những hoa trời, cây côi được 
trang hoàng bâng những xiêm y đẹp đếẽ, và bông hoa thì rục rỡ, âm nhạc vô 


cùng vi diệu treo trên các cây cối, và những cành, lá phát ra những âm thanh 
hòa điệu vul tai, và những âm thanh này hợp thành một bản hòa âm với khúc 
ca giai điệu của các Thiên nữ. Vô số vũ nữ, quyến rũ với những trang sức 
lộng lẫy, đang hoan lạc cùng nhau trên đài cao. Gã ấy bây giờ chỉ là một kẻ 
bàng quang ở khung cảnh này, bởi vì y là một trong những người dự cuộc, 
mình ăn vận theo lối nhà trời, và đi lượn quanh giữa những đám dân cư của 
Sudarsana (Tịnh kiến) y như đã dự phần với họ ngay từ đầu. 


Tuy nhiên, những hiện tuợng này chưa bao giờ được một người trần khác 
chứng kiến, dù là cũng tụ hội ở đây, vì những gì được người kia thấy, là một 
cái thấy chỉ dành riêng cho y mà thôi. Cũng vậy, Bồ tát có thể thấy tất cả 
những vẻ kỳ diệu trong thế giới xuất hiện dưới năng lực điều hành của Phật 
Vì họ đã chứa nhóm phước đức trải qua nhiều kiếp, phát nguyện y cứ trên 
nhất thiết trí vốn không có biên tế trong thời gian và không gian. Lại nữa, vì 
họ đã học tập hết thảy các công đức của Phật, tu tập theo Bồ tát đạo, và do 
đó đã chứng đắc tròn đầy nhất thiết trí. Nói tóm, họ đã làm tròn các hạnh 
nguyện của Phổ Hiền và đã sống cuộc đời hành đạo, trong khi Thanh văn 
không có một chút tri kiến thanh tịnh nào như ở Bồ tát. 


_—-O0O--- 
7 


Từ những trích dẫn và miêu tả trên đây, tôi hy vọng rằng, bây giờ chúng ta 
đã có một bối cảnh tổng quát của Ganda, được phác họa khá rõ; và cũng từ 
đấy chúng ta học được những ý tưởng sau đây, mà sự thực, chúng cũng là 
nội dung cho chương mở đầu của kinh, đồng thời chúng cũng cho ta một 
điểm tựa tiễn thêm vào chỗ tinh yếu của giáo thuyết Đại thừa, một cách đại 
Cương. 


1. Có một thế giới vốn không thuộc vào thế giới này, dù cả hai không rời 
nhau. 


2. Thế giới, nơi sinh hoạt thường nhật của chúng ta, được đặc trưng với hạn 
cuộc trên mọi phương diện. Mỗi một thực tại cá biệt đối lập hăn với những 
cái khác, và những cái này kỳ thực vốn là tự tánh của nó (svabhàva). Nhưng 
trong thế giới của Ganda, gọi là Pháp giới (Dhannadhàtu) cho những Thực 
tại cá biệt được bao hàm trong một Thực tại bao la, và Thực tại bao la này 
lại thấy tham dự trong từng mỗi Thực tại cá biệt. Không phải duy chỉ thế; 
mà mỗi hiện hữu cá biệt bao hàm trong chính nó tất cả những hiện hữu khác, 


và những cái khác cũng như vậy. Như thế có thể nói, có một sự hỗ tương 
g1ao thiệp toàn diện trong pháp giới 


3. Những hiện trạng siêu nhiên này không thể xuất hiện trong một thế giới 
còn có bóng tối và sự lạnh nhạt bao trùm, bởi vì, nếu như thế, sẽ không thể 
có một cuộc giao thiệp. Nếu một cuộc giao thiệp xuất hiện được trong những 
điều kiện này, g1ao thiệp đó có nghĩa là sự sụp đồ toàn diện của tất cả những 
thực tại cá biệt, nghĩa là, một cuộc hỗn độn. 


4. Vì vậy, Pháp giới là một thế giới của ánh sáng không mang theo bất cứ 
hình dạng bóng mờ nảo. Bản tính cốt yêu của ánh sáng là hỗn giao mà 
không xảy ra sự ngăn ngại hay hủy diệt lẫn nhau. Mỗi ánh sáng độc nhất 
phản chiếu trong chính nó tất cả những ánh sáng khác, vừa toàn thể, vừa cá 
biệt. 


5. Đây không phải là một sự hỗ tương giao thiệp của hiện hữu mang tính 
cách triết học, đạt được bằng suy lý lạnh lùng, cũng không phải là một lối 
trình điễn có tính cách biểu tượng của trí tưởng tượng. Nó là một thế giới 
của kinh nghiệm tâm linh thực thụ. 


6. Kinh nghiệm tâm linh cũng giống như kinh nghiệm giác quan. Nó trực 
tiếp, và chỉ thăng cho chúng ta tất cả những gì nó đã cảm nghiệm không cần 
nhờ đến biểu tượng hay trí năng. Ganda phải được lãnh hội theo cách đó - 
nghĩa là, nó như một tập tài liệu ghi lại một đời sống tầm linh hiện thực nào 
đó. 


7. Cảnh vực tâm linh đó thuộc hàng Bồ tát, không phải thuộc Thanh văn yên 
nghỉ trong một thế giới của trực giác trí năng và độc điệu, cao vọi trên thế 
giới tương giao vô tận của những cái cá biệt và đa thù. Bồ tát có một trái tim 
yêu thương, và cuộc đời của ngài là một cuộc đời tận tụy và hy sinh tặng cho 
thế giới của những cá biệt. 


8. Chỉ có thê đến nơi tập hội của những vật thể tâm linh bằng một trái tim 
yêu thương rộng lớn (mahàkarunà: đại bi); một tinh thần bằng hữu bao la 
(mahàmaitrì: đại từ), bằng đạo hạnh (sila: giới), những thệ nguyện vĩ đại 
(pramdhàna), bằng những năng lực thần thông (abhijnà), không mục đích 
(anabhisamskàra), không mong cầu (anàyùha), những phương tiện khéo léo 
phát sinh từ Trí tuệ siêu việt (prajnopàya, và những sự biến hóa 
(nrmàna).[Š ] 


9. Vì những đức tính trên không có nơi hạng Thanh Văn, nên các vị Thanh 
văn không được phép dự vào đại hội của chư Phật và Bồ tát. Ngay dù họ 
đang ở giữa đại hội, họ cũng không thê đánh giá tất cả sự kiện diễn ra trong 
những chúng hội như thế. Đại thừa không phải chỉ là tánh không, mà đằng 
sau nó là một tinh thần xã hội đang vận chuyền. 


10. Sau hết, chúng ta phải nhớ rằng có một năng lực gia trì (adhisthàna) ở 
đăng sau tất cả những hiện tượng tâm linh diễn ra trong rừng Thệ đa, và sau 
tất cả những hóa thân Bồ tát vây quanh Phật. Năng lực này phát xuất từ 
chính Đức Phật. Ngài là một tâm điểm vĩ đại và là cội nguôn của sự ngời 
sáng. Ngài là mặt trời mà ánh sáng soi thấu những góc tối của vũ trụ, không 
để lại một bóng mờ ở đâu hết. Phật của Ganda, vì vậy, được gọi là Đại 
THôgtlána Phật (Mahavarrochana Buddha), đức Phật Đại Quang Minh hay 
Quang Minh Biến Chiếu. 


-—-O0O--- 
8 


Để kết luận, tôi xin trích bài tụng của một vị Bồ tát[6], đọc lên để tán thán 
các công hạnh của Phật, cứ theo đó chúng ta có thê thây đầu là môi quan hệ 
thường có giữa Phật và đô chúng của ngài, trong Ganda: 


1. Đức thích ca, đắng tôn quý vô thượng, 
Đầy đủ hết thảy các công đức. 

Ai thấy ngài tâm liền được thanh tịnh 

Và quay đầu hướng về Đại trí tuệ (Đại thừa) 


2.Như lai xuất hiện giữa thế gian 
Làm lợi ích khắp các loại quần sinh, 
Là do tâm nguyện đại từ bị, 

Các ngài chuyên pháp luân vô thương 


3. Như lai trải qua vô số kiếp 
Siêng năng khổ nhọc vì chúng sinh 
Hết thảy cả thế gian này 

Làm sao báo đáp ân của ngài? 


4. Thà chịu khổ trong các áo đạo 
Trải qua vô lượng kiêp, 


Trọn không bỏ Như Lai 
Mà tìm câu sự xuât lï (giải thoát) 


5. Thà chịu đủ thứ khổ 
Thay cho các chúng sinh, 
Trọn không rời bỏ Phật 
Mà tìm cầu chốn yên vui 


6. Thà ở mãi trong các nẻo khổ 

Mà được nghe danh hiệu Phật ; 
Không mong sinh ở nẻo lành 

Mà một thoáng không nghe đến Phật. 


7. Thà thác sinh trong các địa ngục, 
Mỗi ngục qua vô số kiếp, 

Trọn không xa lìa Phật 

Mà mong cầu ra khỏi nẻo khô. 


S. Tại sao mong ở mãi 
Trong tất cả đường dữ ? 
Vì được thấy Như Lai 
Và tăng trưởng trí tuệ 


9. Nếu được thấy Phật, đẳng Thế tôn, 
Trừ diệt hết thảy khổ 
Có thê vào cảnh giới 
Đại Trí của Như Lai 


10. Nếu được thấy Phật, đắng vô giá, 
Dút lìa các chướng ngại, 

Nuôi lớn phước vô tận, 

Thành tựu đạo Bồ Đề 


11. Nếu được thấy Phật, 
Dứút sạch mọi thứ ngờ; 
Tùy uớc muốn của tâm. 
Hết thảy đều đầy đủ. 


Trên đây phác họa thái độ, mà các Bồ tát từ mười phương tụ hội về đây, đối 
với Phật. Để chứng tỏ quan niệm về Phật kể trên có thay đổi như thế nào ở 
Thiên tông, tôi trích một ít câu trả lời của các thiền sư đối với câu hỏi: “Phật 
là ai”, hay “là gì? Như hà thị Phật - Rồi sẽ thấy ngay ở đây ngài không còn 
là một thực thê siêu việt được bao trùm giữa những hào quang của cõi trời; 
ngài là một cụ già như chúng ta, đang trò chuyện với chúng ta, ngài hoàn 
toàn là một con người có thể làm quen được Nếu ngài có phóng ra ánh sáng 
nào, chúng ta phải khám phá, vì nó không là cái có sẵn đó cho ta tiếp nhận. 
Óc tưởng tượng của người Trung Hoa không bay lượn quá cao xa, quá lộng 
lẫy, quá linh hoạt. Tất cả những hoạt cảnh huy hoàng được miêu tả trong 
phần đầu của Thiền Luận này đều được xếp lại để lại chúng ta, một lần nữa, 
đứng trên mặt đất xám. 


Thoạt nhìn, có một hồ cách nghiêm trọng giữa Thiền tông và Ganda nếu ta 


nhận xét vê Phật, và những vị siêu nhiên cùng các đoàn tùy tùng vây quanh. 
Nhưng khi chúng ta bước sâu xuông, vào yêu tính của vân đê, chúng ta sẽ 


A2 


nhận ra răng quả thực có sự “Hỗ tương giao thiệp” trong Thiền mà chỉ có thê 
hiệu dưới ánh sáng của Gandavvùha. 


Hoài Hải (720814), ở Bách trượng sơn[7], có thầy tăng hỏi: “Phật là ai?” 
Hải: Ông là ai?”. 

Tăng: “Tôi là mỗ” 

Hải: “Ông biết mỗ không?” 

Tăng: “Sư sờ đây”. 

Hải bèn đưa phất tử lên và hỏi: “Ông có thấy không?” 

Tăng: “Thấy”. 

Hải im lặng, không nói thêm một lời. Nhưng, câu hỏi của thầy tăng được trả 
lời ở chô nào? Ông ta có thây Phật chăng? 

Linh Huấn, Phù dung sơn{ § |, đệ từ của Trí Thường, một hôm hỏi thầy: “Phật 
là ai?” 


Thường đáp: “Tôi sẽ nói cho ông, nhưng ông có tin không?”. 


Huấn: “Nếu hòa thượng mà nói thiệt tình, tôi đầu dám không tin”. 
Thường: “Chính là ông đó” 

Huấn: “Làm sao bảo nhiệm (ý kiến này)?” 

Thường: Một hạt bụi trong con mắt, thì hoa đốm rụng tơi bời”. 

Về sau, Pháp Nhãn có nói: Nếu Quy Tông (tức Tri Thường) mà không có 
nói lời sau, đầu có phải là Quy Tông nữa. 

Một thầy tăng hỏi Đại long Trí Hồng[9]: “Phật là ai?”. 

Hồng: “Phật là ông” 

Tăng: “Làm sao hiểu?” 


Hồng: Ông sợ bình bát không có quai à?” 
Tăng Huệ Siêu hỏi Pháp nhãn: “Phật là a1?” 


Nhãn: “Ông là Huệ Siêu” 


Tuyết Đậu, tác giả của Bích nham tập, làm bài tụng về chỗ này : 


›I Bl & R\ W 2 #6 

Giang quốc xuân phong xuy bất khi 
RỆ ?§ Hộ Ít DR ? XS 

Chá cô đề tại thâm hoa lý 

= #)§ Rñ Ñ 1U lề 


Tam cấp lãng cao ngư hóa long 


Xã Á Tí Bf & ## 7k 


Sĩ nhân do đậu dạ đường thủy. 


Gió heo may mùa xuân reo vui trên Giang quốc; 

Chim chá cô hát líu lo giữa đám hoa rậm. 

Tam cấp sóng cao cá đã hóa rồng, 

Người ngu ban đêm còn tìm nó trong mương nước. 

Mã Tổ (Đại Tịch)[10] trả lời trừu tượng và triết lý hơn, khi Đại Mai hỏi: 
“Phật là gì?”. Tô nói: “Tức Tâm là Phật” Nhưng sau Mã Tô đôi câu đáp lừng 
danh này thành: “Không Tâm, không Phật” Nghe thế, Đại Mai quả quyết: 

“Dù nay tiên sư có nói gì, ta vẫn quyết rằng tức Tâm tức Phật”. 

Khi Vân Cư Năng nói cho một thầy tăng sự đó, tăng bảo: “Không hiểu nổi, 
sư có cách nào giúp?”. Sư đáp: “Đê giúp ông tôi gọi y là Phật. Nêu hôi 
quang phản chiêu, ông hãy tự xem thân này là gì, tâm này là gì?”. 

Thiền sư luôn luôn khuyên các môn hạ của mình đừng bám vào văn tự. Văn 
tự được coI như là một phương tiện (Upàya) giúp ta lãnh hội Thiên. Do đó 
có cuộc vân pháp sau đây giữa Chân Tịnh Khăc Văn và một thây tăng. 

Tăng hỏi: Phật là a1? 

Sư cười hết sức sảng khoái. 

Tăng: “Chỗ tôi hỏi có gì mà đáng cười?”. 

Sư: “Ta cười ông cô đạt ý theo văn tự suông”. 

Tăng: “Không ngờ bữa nay xuI xẻo”. 

Su bèn kêu: “Khỏi làm lễ!” 

Rồi thầy tăng lui về với chúng. Nhân đó sư lại nói: 


“Kiên giải của ông vân theo văn tự”. 


Vì lý do đó, khi được hỏi, “Phật là ai?” có thiền sư đáp: “miệng là cửa họa”. 
(Viên Ngộ Cân). 


Nếu tiếp tục trích dẫn các ngữ lục của Thiền, vấn đề sẽ không bao giờ dứt, 
nên ở đây sẽ chỉ đưa ra một ít trường hợp và cho thây có nhiêu khía cạnh 
được nêu lên đôi với sự lãnh hội vê Phật là ai hay là gì. Tât cả những giải 
đáp không nhât thiết phải trỏ vào một phương diện nào đó của Phật, vì thảy 
đêu tùy cơ duyên trong khi hỏi. 

Động Sơn Thủ Sơ: Ba cân gai 

Vân Môn Văn Yến: Que cứt khô 

Phần châu Vô Nghiệp: Đừng nghĩ bậy 

Thủ sơn Tĩnh Niệm: Con dâu cưỡi lừa, bà nhạc dắt 

Bạch Triệu Nghĩa: “Non xanh nước biếc” 

Quy tông Đạo Thuyên: “Tuyết tan xuân tự nhiên đến”. 

Bảo Phúc Thù: “Khó vẽ lắm!” 

Đạo Ngô Năng: “Chửi cũng không giận” 

Ngũ tô sơn Pháp Diễn: “Một người ngực trần chân không” 

Triệu châu Tùng Thâm, nhân tăng hỏi, “Phật là gì? 

Sư đáp: “Ngồi trong điện đó”. 

Tăng nói: “Trong điện đó là tượng đất sét” 

“Phật là a1?”. 

“Trong điện” 

Lần khác, có tăng hỏi Triệu Châu: “Phật trước mắt đó là ai?” 

Sư lại đáp: “Ngồi trong điện” 


“Đó là sắc thân Phật. Phật là ai?” 


““[âm là Phật” 

“Tâm còn có thể lường được. Phật là a1?” 

“Vô tâm là Phật.” 

“Có thể phân biệt Tâm và vô Tâm chăng?” 

Sư nói: “Ông đã phân biệt rồi còn muốn đòi cái gì nữa?” 


Trích dẫn thế là nhiều rồi. Bởi vì, bây giờ đủ để chúng ta thấy sự gì xảy ra 
trong tâm các Thiền sư khi họ mỗi người trả lời tùy theo cơ duyên. Chúng ta 
có thê nói rằng cái thiên tài thực tiễn của Trung Hoa đã đưa Phật trở lại mặt 
đất, hóa ra ngài có thê nai lưng làm việc cùng chúng ta rồi trán cũng đẫm mồ 
hôi, và cũng bết bùn. So sánh với khuôn mặt lộng lẫy nơi rừng Thệ đa có 
mười phương Bồ tát vây quanh chiêm ngưỡng, thì một nét vẽ phác của Tĩnh 
Niệm với Phật, bà giả dắt lừa hay một lực sĩ chân đất mà chạy, của Trí 
Môn[1I], lạ sao. Nhưng chính chỗ đó chúng ta thấy tinh thần của Hoa 
Nghiêm đã hoàn toàn chịu nước trong vùng đất Viễn Đông. 


[1] Gandavyùha hay Avatamsaka, cùng được hiểu chung là Hoa nghiêm 
kinh ở Trung Hoa, đại diện cho một môn phái lớn của tư tưởng Đại thừa. 
Theo truyền thuyết, kinh được nói lúc Phật thâm nhập thiên định ngay sau 
khi vừa thành Đạo. Trong kinh, Phật không đích thân giảng về một đề tải 
nào, mà chỉ tán thưởng (Lành thay! Lành thay!) (Sadhul Sadhu!) cho những 
lời luận bàn của các Bồ tát như Văn Thù (Manjusr) hay Phố Hiển 
(Samantabhadra), hoặc ngài phóng ảnh sáng vì diệu từ khắp châu thân như 
một đại dương. Bản phạn Gandavyùha tường thuật kỹ cuộc hành trình của 
Thiện Tài đồng tử (Sudhana) dưới sự chỉ đạo của Bồ tát Văn Thù. Thiện Tài 
đi cầu đạo Vô thượng, trải qua từ vị thầy này đến vị thấy khác, trên năm 
mươi chỗ. Mục đích là học Bồ tát hạnh. Kinh chiếm hơn một phần tư toàn 
bộ Hoa nghiêm (Avatamsaka), và đây đủ hơn một tác phẩm riêng biệt, cho 
thấy khởi thủy là một bản kinh độc lập. Các chỉ tiết khác, đọc Thiên Luận 
này. 


l2J Acimya (bắt khả tư nghị ) và anabhilapya (bất khả đắc ) là những con số 
đếm cao nhất. 


[3] Tại Trung Hoa truyền thuyết nói Văn Thù ở trên Ngũ đài sơn Phổ Hiển ở 
Nga mỉ sơn và Quan Thể Am ở núi Bồ đàlạcgià 


[4] Ngọn Thanh Lương trong dãi Ngũ đài sơn, nơi đó truyền thuyết nói Bồ 
tát Văn Thù hay xuất hiện, có khi hóa thân làm người chăn trâu. Kim mao sư 
tử, biểu hiện cho Trí tuệ. Văn Thù thường ngự trên đó. Cát Tường hay Diệu 
Cát Tưởng, là Hán dịch của chữ Manjusri (âm: Văn thù sự lị) D.GŒ 


5} Trích các bài pháp do ngài Di Lặc giảng cho Thiện Tài, pp.14 145 


J6] Đó là Bồ tát Pháp Giới Sai Biệt Nguyện Trí Thân Thông Vương 
(Dhaimadhàt - taÌa - bheda - jnàne - abhjnà - ràja) từ thượng phương thê 
giới đến tham dự chúng hội rừng Thệ đa. MMG -: P.66. 


[7J Truyền đăng lục, quyển V 
[8] Truyền đăng, X 

/9J Thiên lâm loại tự, quyền II 
[10] Truyền đăng, VI 


[TI] Trí Môn Quang Tô khi được hỏi: “Phát là ai?” thì đáp: “Sau khi cởi 
giày ra, ông áy chạy chân không ” 


_—-o00--- 
Luận ba - TRỤ XỨ CỦA BÒ TÁT 
l 


Tùng Duyệt, tọa chủ chùa Đâu Suất[ 1], thường đặt ra ba câu hỏi sau đây để 
khảo nghiệm sở kiên của môn nhân đôi với đạo lý của Thiên. 1) Ong bái 
phỏng từ chỗ này sang chỗ khác, chỉ cốt là để thấy tánh (ng.v. ## # ầh ñ, 
h R # Bát thảo chiêm phong, chỉ đồ kiến tánh); vậy, ngay lúc này, 
tánh của ông ở đâu? 2) Biết được tự tánh mới có thể thoát khỏi sanh tử; 
nhưng khi ông chết rôi làm sao thoát? 3) Thoát khỏi sinh tử là biệt chô đên 
của mình; vậy khi tứ đại tan rã, chúng ta đi vê đâu? 


“Tôi là gì?” “Tôi ở đâu?” “Tôi từ đâu đến?” “Tôi đi về đâu?”. Tất cả chỉ là 
một vấn đề, được hỏi khác nhau. Hiểu được một, sẽ giải quyết tất cả còn lại. 
“Tôi là gì?” là một nghi vấn dò vào tự tánh (svabhava) của thực tại, căn cơ 
của mọi sự vật chủ quan và khách quan. Khi nắm vững cái này chúng ta biết 


rõ mình đang ở đâu; nói thế có nghĩa là, chúng ta biết rõ mối quan hệ nảo 
giữa ta với hoàn cảnh của ta, trải rộng trong không gian, và tiếp nối trong 
thời gian. Một khi đã xác định rõ điều đó, vẫn đề sau khi chết sẽ không còn 
quấy nhiễu ta nữa, bởi vì sống và chết là những hạng từ tông liên, và chỉ có 
thể hiểu khi chúng được nhìn như thế. Sự thật, tất cả những nghi vấn từ này, 
“cái gì?”, “ở đâu?”, “làm sao?” “đến đâu?” “từ đâu?”, chỉ có ý nghĩa khi nào 
chúng được áp dụng cho đời sống tương đối của chúng ta trên mặt đất. 
Nhưng vào lúc chúng ta rời bỏ đời sống này, bị chỉ phối bởi thời gian, không 
gian và luật nhân quả chúng ta sẽ rời bỏ luôn những nghi vấn từ đó, coi như 
chúng không xác đáng chút nào cả. Bởi vì, một cái nhìn soi thấy bản tánh 
thực tại, nó vén mở đời sống trong một khía cạnh hoàn toàn khác biệt, nơi đó 
không cần có những thắc mắc như thế đối với thế giới của tương đối này. 
Bởi lẽ đó, ba vẫn đề của Tùng Duyệt có thể nói, một cách thiết yếu đơn sơ 
và giản được thành câu hỏi “Tự tánh của bạn ở đâu?” (nghĩa là, đầu là trụ xứ 
- chỗ trú - của bạn?) - trụ xứ, nơi mà từ đó tất cả hoạt động của bạn dấy lên. 
Và trụ xứ của Bồ tát đạo, đề tài mà tôi muốn trình bày ở đây, chính yếu là 
theo các đoạn văn trong Ganda. 


Trên phương diện tâm lý, trả lời cho cái “ở đâu?”, cho thấy thái độ tâm lý 
căn bản của ta đối thế giới khách quan một cách tổng quát, và ở Thiền câu 
hỏi này thường khoác dưới hình thức “ở đâu đến?” 4R[ƑšZ nhờ đó Thiền sư 
mong thấy tăng chúng của mình tìm ra nơi trú ấn tâm linh của họ nằm tại 
đâu. Toàn bộ sự đào luyện của Thiền tông, có thể nói, cốt ở sự đặt để này, 
cũng gọi là tìm tòi hay đào xới. Do đó, giác ngộ chẳng gì khác hơn là đụng 
tới cái giường đá tự tánh của chính mình, nếu quả là có tự tánh đó. Cái hình 
thức mà Thiền tông đặt cho vấn đề “ở đâu?” là như vây: “Bạn từ đâu đến?” 
#R#È1RJZ| Đây hoàn toàn là một câu hỏi khách sáo, nhưng với ai biết, người 
đó biết câu hỏi ấy đáng sợ đến mức nảo. Câu hỏi ấy cũng có thê là “Bạn đi 
đến đâu?”. “Từ đâu?” và “Đến đâu?”, những ai có thê trả lời đích đáng, 
những vị đó quả là đã tỏ ngộ. Trần Tôn Giả[2], cũng gọi là Mục Châu, là nơi 
ngài thường cư ngụ; ngài thường hỏi tăng chúng của mình, “Ông ở đâu 
tới?”, hay “Hạ vừa qua, ông an cư ở đâu?”. Một thầy tăng nói: “Chừng nảo 
sư có chỗ thường trú, tôi sẽ nói từ đâu đến”. Tôn giả nói đùa, “Chồn cáo 
không thuộc giòng họ sư tử; một ngọn đèn không soI sáng như mặt trời hay 
mặt trăng”. 


Khi Tôn giả hỏi một thầy tăng mới đến chùa như vậy, ông này trợn mắt nhìn 
ngài không nói một tiêng. Ngài bảo: “Hỡi ôi, cái gã chạy theo ngựa” 


Lần thứ ba, được đáp: “Bắầm hòa thượng, từ Giang Tây đến”. Sư nói: “Ông 
làm rách hết bao nhiêu đôi dép, mà lại trả lời ngu ngốc thế?”. 


Lần thứ tư ngài bảo: “Ông nói láo! [3] khi y nói là từ Ngưỡng Sơn đến; 
Ngưỡng Sơn là một Thiên sư danh tiêng đương thời. 


Linh Thọ Như Mẫn[4], có một thầy tăng hỏi, “Sinh quán ngài ở đâu?” 
Sư đáp, “Mặt trời mọc phía Đông, mặt trăng lặn phía Tây”. 

Đại Tùy Pháp Chân hỏi một thầy tăng, “Ông đi đâu?” 

Thầy tăng đáp ; “Tôi muốn làm lễ đức Phổ Hiền (Samantabhadra)” 


Sư đưa cây phất tử lên, nói: “Văn Thù (Manjnsrì), và Phổ Hiền 
(Samantabhadra), đang ở trong đây hêt”. 


Thây tăng làm dâu viên tướng, vẽ một vòng tròn giữa không trung, ném ra 
phía sau, rôi kính cân làm lê sư. 


Rồi sư gọi, “Thị giả, mang một tách trà cho thầy này”. 

Lúc khác, cũng câu hỏi đó, một thầy tăng đáp: “Đi về am ở Tây Sơn”. 

Su hỏi: “Nếu tôi đứng bên này Đông sơn mà gọi, ông có đến được không?” 
Tăng đáp: “Sao có thể được?” 


Sư bảo ông rằng ông chưa ở yên nơi am được (vì chưa là một bậc thầy thực 
thụ). 


Khi Linh Huấn, ở Phú Châu sắp từ giã tôn sư Quy Tông[5]. Tông hỏi: “Ông 
đi đâu?” 


Huân: “Con trở về Lĩnh Trung”. 


Tông: “Con ở đây với thầy đã lâu năm; khi nào sắp sửa đi, hãy lên đây giây 
lát với thây, vì thây muôn giảng Phật pháp cho con.” 
Huấn mang hành trang và bước tới trước sư; sư bảo: “Lại gần đây”. Huấn 


bước tới, trong khi đó, Tông nói: “Giờ đang mùa lạnh, khéo giữ mình trong 
lúc đi đường.” 


Câu trả lời của Lâm Tế[6] cho Hoàng Bá, tôn sư của ngài; là một trong 
những câu trả lời danh tiêng nhât đôi với câu hỏi “Bạn đi đâu?” Ngài đáp: 
“Nêu không đên Giang Nam thì cũng đên Giang Bắc”. 


Đương nhiên là câu hỏi “Ở đâu?” có khi được diễn tả trong những hạn từ 
liên quan đến chỗ ngụ của thiền sư. Trong trường hợp này, người hỏi thường 
là một thầy tăng muốn biết đâu là những đặc sắc (cảnh) của tăng viện, nơi 
thiền sư đang ngụ. Hán ngữ, cảnh, ngoài nghĩa “phong cảnh”, hay “quan 
điểm”, “nền tảng”, “cứ địa”, “giới hạn” hay “lãnh vực”, thường được dùng 
tương đương với chữ í “goCara” hay “visaya” trong tiếng Phạn. Visaya là 
“môi trường”, lãnh vực “khu vực”, “địa vực”, trụ xứ còn gocara là “đồng cỏ 
chăn thú”, “môi trường hành động”, “nơi cu ngụ”, “trụ xứ”. Khi nó mang 
một ý nghĩa chủ quan, như ở trong văn học Phật giáo, nó là một thái độ tâm 
linh hay tâm thần đặc sắc chung mà người ta dùng để đối trị tất cả nhũng 
kích thích. Nhưng nói một cách nghiêm xác, các Phật tử Thiền tông không 
gọi “øgocara” hay “cảnh” chỉ là một thái độ hay là một xu hướng của tâm; mà 
coi nó như một thành phần cốt yếu hơn thiết lập căn cơ đích thực cho thể 
tánh của mình, nghĩa là, một môi trường mà ở đó, người ta, trong ý nghĩa 
uyên áo nhất, sống và vận động và có lý do hiện hữu của mình. Môi trường 
đó, chính yếu, được xác định bởi chiều sâu và độ sáng của những trực giác 
tâm linh của y. “Cảnh tăng viện của bạn ra sao?”, do đó, có nghĩa là “Sở ngộ 
của bạn về chân lý cứu cánh của Phật pháp là gì?” Trong khi những câu hỏi 
như “Từ đâu?”, “Ở đâu?” hay “Về đâu?” được đặt ra cho một thầy tăng tầm 
sư phỏng đạo, thì những câu hỏi nhắc đến chỗ ngụ, chỗ ở, khía cạnh hay 
phong cảnh, được đặt ra cho một bậc thầy không thấy cần vân du tìm nơi an 
nghỉ cuối cùng nữa. Do đó, cả hai loại câu hỏi này, trên thực tế đều như 
nhau. 


99% <6 


Thương Khê Liên[7] được hỏi về phong cảnh Thương Khê, sư đáp: “Con 
nước trước mặt chảy về Đông.” I[ðI2k1E5Rf (Diện tiền thủy chánh đông 
lưu). Minh ở tương Đàm[8§], đáp: “Núi liền Đại nhạc, nước tiếp Tiêu tương” 
LI 32k) Sơn liên Đại nhạc, thủy tiếp Tiêu tương. 


Thái Khâm ở Kim lăng[9], khi ngụ tại Song lâm, trả lời như vây: “Không vẽ 
nỘI.” 


Thanh Tích[10] chùa Vân cư, có vẻ không muốn trả lời thực thụ về phong 
cảnh cũ của tăng viện mình, nên sư hỏi ngược lại: “Ong nói cảnh có nghĩa là 


gì?” Rôi thây tăng hỏi lại: “AI là người ở tại đây?”, sư chăng nói gì rõ rệt, 
mà chỉ vỏn vẹn, “Tôi vừa nói với ông cái gì?” 


Tất cả những khẩu quyết trên, đâu nhắc tới trụ xứ của Bồ tát đạo. 


Đường lối phô diễn của Thiền sư là chỗ đặc sắc của Thiền tông. Đối với các 
độc giả phổ thông, có lẽ khó liên kết những đối thoại trên đây với những mô 
tả sau này về trụ xứ của Bồ tát trích từ Ganda. Đề giúp quý vị đó hiểu, trước 
hết tôi xin trích một vào đoạn từ các kinh Đại thừa khác, cũng rất quen thuộc 
với chúng ta. 


——-O0O--- 
2 


Trong nhiều kinh điển Đại thừa, người ta thường nhắc đến ý nghĩa “phát 
khởi tâm niệm không chấp trước” Thời danh nhất trong số đó, là câu nói xảy 
ra trong kinh Kim cương, mà truyền thuyết nói răng đã làm cho Lục tổ Huệ 
Năng bừng tâm tỉnh ngộ; và kế từ đó, được các thiền sư dùng để trình bày 
học thuyết của họ. Nguyên văn chữ Hán của câu đó là: Ưng vô sở trụ nhi 
sinh kỳ tâm ƒ§##Ƒfñf*ïZEù mà nguyên văn tiếng Phạn là “Nakvaci 


tpratisthitam cittam utpãdayitavyam”.[L1] Dịch thoát: hãy để cho tâm của 
người khởi lên mà không cô định nó bắt cứ ở đâu. Citta, thường được dịch là 
“quan niệm” hay tư tưởng, nhưng thường dùng hơn là (tâm trí) hay “trái 
niệm”. Hán ngữ Tâm có nghĩa rất rộng, không chỉ là tâm niệm hay tâm trí, 
mà còn là tâm yêu; nó là một trong những chữ đắc dụng nhất và hàm súc 
nhất trong triết học Trung Hoa cũng như trong quán lệ thường nhật của 
Trung Hoa. Trong trường hợp này, “dựng tâm mình dậy mà không cố định 
nó bất cứ đâu” có nghĩa là làm chủ trọn vẹn chính mình”. Một khi chúng ta 
còn tựa vào vật, ta không thể tự do trọn vẹn, và thế rồi ý niệm về một bản 
ngã linh hồn hay một Thượng đề hóa công thường hiện ra vây phủ chúng ta. 
Bởi lý do đó, chúng ta không thể hành động mà không buộc mình vào một 
cái gì - một trạng thái lệ thuộc và tôi đòi. Đối với câu hỏi, “Bạn ở đâu” 
chúng ta phải nói, “Tôi bị buộc vào một đầu”, và đối với câu hỏi, “Phong 
cảnh tăng viện của ngài ra sao?” thì nói, “Tôi lần quần giữa vòng tròn, mà 
đường kính là cả chiều đài của sợi dây buộc vào cực”. Chừng nảo sợi dây 
này chưa bị cắt đứt, chúng ta chưa thể hành sự tự do. Chiều dải của sợi dây 
có thể đo và vòng tròn đó có thê tính ra giới hạn. Chúng ta là những thắng hề 
nhảy múa trên một sợi dây do kẻ khác nắm. Nhưng một vòng tròn, với chu 
vi không biết đâu là giới hạn, và không có tâm điểm vì không có đường dây, 


phải nói quả là một vòng tròn hết sức rộng lớn, vì đây là chỗ Thiền sư chọn 
làm chỗ trú ngụ của mình. Vòng tròn đó, cái môi trường rộng không giới hạn 
và do đó không có tâm điểm cô định bất kỳ đâu, như thế là nơi chỗn thích 
hợp cho Bồ tát lấy làm trụ xứ. 


Trong Bát Nhã Bát Thiên Tụng (Astasàhasrtika - PraJnàpãramrtà)[ 12 |, chúng 
ta có: “Tâm của Như Lai không trụ bất kỳ đâu, không trụ trên các pháp hữu 
vi, không trụ trên các pháp vô vi, và do đó không hề rời khỏi sở trụ.”[13] 
Nói “Tâm không trừ, trên khía cạnh tâm lý, có nghĩa ý thức khởi lên từ một 
nguồn mạch vô thức, bởi vì, theo đạo Phật, không có một thực thể tâm lý 
hay siêu hình nào được coi như là bản ngã linh hồn và thường được lấy làm 
căn bản của một cá thể đề rồi trở thành điểm trụ cho tất cả những hoạt động 
tâm lý của nó. Nhưng vì điểm trụ này phải dẹp bỏ để đạt đến cảnh Phật nên 
các kinh Đại thừa, nhất là bộ Bát Nhã, hoàn toàn chú trọng giáo lý của 
chúng trên thuyết Tánh Không. Bởi vì, chỉ bằng vào lẽ đó người ta mới có 
thể rút mình ra khỏi sở trụ và vĩnh viễn thoát ngoài những xiêng xích của 
luân hôi. 


Đạo Phật, là một lối luyện tập tâm linh thực tiên, đù có những lời nhăm phô 
diễn thắng về kinh nghiệm, không cho phép có sự can thiệp của lối giải thích 
trí năng hay siêu hình nào ở đây. Nhưng có lẽ khá kỷ quái và ngược đời, khi 
ta nói răng phải dựng dậy cái tâm mà không có điểm trụ nào ở sau đó, y như 
một đám mây phiêu bạt giữa trời, không có đỉnh hay móc gì cả để buộc nó 
vào. Nhưng một khi ta năm được ý nghĩa đó thì ý niệm vô trụ hoàn toàn lộ 
ngay. Trên đại thể, tốt hơn cứ để nguyên những diễn tả cố hữu, độc giả tự 
cảm nghiệm lấy. Phiên chuyển thành thuật ngữ mới cũng rất có thể được 
lắm, nhưng nắm chỗ tri ngộ đễ như thế, thường là kết quả của trừu tượng 
hóa hay trí năng hóa. Sự thành đạt đó dĩ nhiên có nghĩa mất mát cái nhìn cụ 
thể; chỗ mắt có lẽ khá trầm trọng hơn chỗ được. 


Trong kinh Duy Ma Cật (VimalakTrti) cũng vậy, chúng ta có những đoạn 
như: “Bồ Đề không trụ, do đó, không chứng.” hay “Nương theo cội nguồn 
không trụ mà hết thảy các pháp được thành lập”: và trong kinh Thủ Lăng 
Nghiêm (Surãngama): “Những vị Bồ Tát như thế lấy tất cả cõi Phật làm trụ 
xứ, nhưng không dính mắc vào trụ xứ này, vì vốn không thể không, không 
thể thấy.” Những diễn tả theo loại này được tìm thấy bất cứ đâu trong kinh 
điển Đại thừa. 


Lại nữa, các kinh Bát nhã Ba La mật, vốn có khuynh hướng nói bằng những 
phủ định, có một đoạn như sau: “Pháp mà Như Lai tuyên bô vôn là bât khả 


đắc, không chướng ngại như hư không, không dấu vết (pada); pháp đó vượt 
ngoài tất cả những hình thức đối nghịch, pháp không đối đãi. pháp vượt 
ngoài sinh tử, pháp không đường để đi đến. Pháp đó chỉ chứng được với 
những, a1 theo Như Lai vì là tuy thuận với Chân như (Tathatà). Bởi vì, Chân 
như vốn không sinh khởi, vượt ngoài đến và đi, thường trú (sthitit), không 
biến dịch, không phân biệt (mrvikalpà), tuyệt đối độc nhất không có dấu vết 
của tâm đạo.v..v.”[14] Vì rằng Pháp (dharma) của Như Lai không thể định 
nghĩa một cách khăng quyết, nên các kinh Bát nhã Ba La mật đưa ra một 
tràng phủ định. Chỉ có một cách khẳng quyết duy nhất, là nói, lathalà, như 
thế là như thế. Ai hiêu, chỉ nói thế là đủ nghĩa; còn theo quan điểm, luận lý 
nó có thê không nghĩa lý gÌ, CÓ thể cho là rỗng tuếch. Không thê tránh; vì 
những gì thuộc trụ giáo đều vậy cả, và hết thảy những chân lý thuộc về ý 
thức tôn giáo, dù thoạt trông có vẻ hợp lý trí, kỳ cùng vẫn năm trong bộ 
thuật ngữ đó. “Tôi là gì?”, “Tôi ở đâu?” hay “Tôi bị buộc vào đâu?”, đó là 
những câu hỏi do trí óc dựng lên, nhưng sự giải quyết lại không hoàn toàn 
hợp lý. Nếu không là một tràng phủ định, nó thuần là bí nhiệm, bất chấp 
đường lối lãnh hội thông thường. Trong khía cạnh này, kiểu nói của Thiền là 
sáng giá nhất. Ta hãy ghi nhận sau đây sẽ để kết luận phần giới thiệu mô tả 
của Ganda về trụ xứ Bồ tát. 


Tam Thánh, môn đệ của Lâm Tế, lần nọ, sai Tú Thượng tọa đến Trường Sa 
Cảnh Sâm, truyên nhân của Nam Tuyên (748-834), dạy hỏi Cảnh Sâm răng: 
“Khi tiên sư Nam Truyên chết, ngài đi vê đâu?” 


Cảnh Sầm đáp: “Lúc Thạch Đầu (700-790) còn làm sa di, thân hành hầu hạ 
Lục Tổ” 


Chỉ là nhắc lại một sự kiện lịch sử. Thạch Đầu còn là một chú bé khi Lục Tổ 
Huệ Năng còn sông; và khi Huệ Năng mất, ngài chỉ mới mười ba. Về sau, 
học Thiền với Hành Tư, rồi trở thành một trong những đại sư của đương 
thời. Nhưng, chỉ nhắc lại một sự kiện lịch sử như thế, về một biến có có lẽ 
đã trăm năm qua, có liên hệ gì đến Nam Tuyển quá cô không? Trong một ý 
hướng nào đó, câu hỏi hình ảnh nói đến một vấn đề rất nghiêm trọng, đâu có 
thể coi nhẹ như thế, hay nếu bạn muốn, bí nhiệm như thế. Bạn có thể phản 
đối, có liên hệ nào giữa việc thầy tôi qua đời và việc tên hầu cận của tôi 
đang được sai đi mua văn phòng phẩm gì đó chẳng hạn? 


Tú, vị tăng sai từ Tam Thánh, đâu có được gởi đi dễ dàng thế; dĩ nhiên, ông 
muôn lây được thứ gì mà Cảnh Sâm có. Thê rôi, tân công lân thứ hai: “Tôi 


không hỏi chuyện Thạch Đầu làm Sa Di mà hỏi Nam Tuyển đi về đâu sau 
khi chêt?” 


Cảnh Sầm đáp: “ Để người ta suy nghĩ đã.” 


Tú nói: “Ngài như một gốc thông già đứng trong trời đông lạnh, nhưng chả 
có đọt măng nào từ tảng đá chui lên cả.” 


Cảnh Sầm im lặng. 

Tú thuật lại cho Tam Thánh, Tam Thánh bảo: “Nếu thiệt vậy, Cảnh Sầm 
nhât định qua mặt Lâm Tê hơn bảy bước. Mà này, đợi đê ta thân hành 
nghiệm xem.” 

Ngày hôm sau, Tam Thánh lên viếng Cảnh Sầm và nói: “Có nghe kể hôm 
qua hoà thượng có một lời đáp vê Nam Tuyên sau khi chêt. Đáng cho là 
không tiên khoáng hậu, kim cô ít nghe.” 

Rồi sư cũng im lặng nữa. 

Ở đây có thể dẫn một bài ca Nhật Bản: 

Chàng đến ư? Chàng đến ư? 

Bên bờ sông tôi đi gặp chàng chừ 

Nhưng trên bờ sông chỉ có ngọn gió đang đưa 

Reo vang giữa đám thông già 


Bài thơ Đường dưới đây cũng rọi một tia sáng lên chỗ ngộ thiền của Cảnh 
Sầm: 


 hRHS5z7 
Tùng hạ vấn đồng tử 
Ễ fñ % # & 


Ngôn sư thái dược khứ 


+ # lử. tị m 


Chỉ tại thử sơn trung 


3X ^ R K 


lÌ 


Vân thâm bất kiến xứ[ 15] 

Gốc thông hỏi chú tiêu đồng 

Rằng thưa sư phụ lên rừng hái cây 
Rừng xa một khoảng mây dày 
Trông theo ai biết dấu hài về đâu? 


Khi mà trí năng không đủ sức đưa ra một bản kê phân tích xác thực về chân 
lý, chúng lại cậy nhờ đến tưởng tượng, nó đi sâu hơn, vào cơ cấu của thực 
tại. Thực tại, cô nhiên không chịu phơi mình trước trí năng, vì nó là một cái 
không hề cùng tận, Tính bất khả tri nơi đây không nên gán vào lĩnh vực luận 
lý, mà nên đặt vào nơi nào có thể tạo ra ảo giác. Trên phương diện trí năng 
thì khá mông lung đấy, nhưng tự căn bản, lãnh vực của những cái bất khả tư 
nghỉ này quả là thoả mãn. Trí năng phấn đấu, đề thâm nhập khu trù mật của 
sương mù huyền bí, hay định để xem cơn gió phiêu hốt từ đâu đến, nhưng bí 
mật vẫn chưa mở. Sau khi nghiệm xét nguyên lý của sự sống điều hành 
những hoạt động của Bồ Tát theo nhận định của các thiền sư cũng như theo 
quan điểm của các nhà soạn tập kinh Bát Nhã, v.v..., chúng ta hãy thử xem 
nó được mô tả ra sao trong Ganda. Thiền sư không đũng những tiếng trừu 
tượng như: nguyên lý của sự sông, hay nguyên tắc của cuộc đời; lúc nào sư 
cũng lấy những biên có thường nhật, và những sự vật cụ thể, ở chung quanh, 
mà tăng chúng của sư cũng rất quen biết. Khi sư hỏi họ, từ đâu đến hay đi 
đâu; tức khắc, bằng trả lời, sư có thể bảo cho biết đâu là trụ xứ của họ, nghĩa 
là, cái gì đây ngay họ đến một cuộc hành động quả quyết. Có thể coi phương 
pháp luyện tập này là quá khó đối với những tâm trí bình thường, khó năm 
những gì thực sự ở đẳng sau nó. Những người chưa hề quen với lối diễn tả 
các điều kiện tâm linh của mình theo cách đó, sẽ không dễ gì nắm vững 
thuyết VÔ trụ này. Bắt tâm trí họ hành sự mà không cân có cái gì ở đẳng sau, 
không cần buộc vào một tâm điểm, cái đó có thể chỉ nói như một sáo ngữ. 
Khi chúng ta bảo rằng trụ xứ của Bồ tát quả thực là không trụ xứ, rằng Bồ 
tát có định ở chỗ không có định, rằng ngài lang thang hay lơ lửng như một 


cụm mây trời không cần có hậu cứ, nói thế có vẻ như không nói gì hết. 
Nhưng đó là đường lối mà các nhà Đại thừa Phật giáo đã tự luyện tập trong 
đời sông hành đạo của họ; không thể áp dụng những định luật tiêu biểu của 
pháp thức suy luận vào đó. 


Có lẽ đến đây chúng ta đã thấy những gì có thể lượm lặt từ Ganda về đề tài 
này: “Đâu là trụ xứ của Bồ tát?” Đó là điều mà chúng ta có ý định khám phá 
ra, nhất là trong sự tương phản với đường lối của Thiền. Trong Ganda vấn 
đề “Ở đâu?” dựng ra trước mắt ta dưới hình thức một cái tháp gọi là “Tì lô 
giá na Trang nghiêm tạng Đại lâu các” (Vairochana vyuha alankàra garbha). 
Thiện Tài (Sudhana), nhà chiêm bái trẻ tuổi, đứng trước tháp và mô tả theo 
như mình thấy, đồng thời biết rằng đó là chỗ trú của Bồ tát Di Lặc 
(Bodhisattva Maitreya) Mô tả không theo lối khách quan; nó căn cứ trên 
những tư lự của khát vọng trẻ trung đối với Bồ tát đạo, những tư lự được rút 
ra từ tất cả kinh nghiệm quá khứ của mình và tất cả những pháp môn đã học 
được suốt trong cuộc chiêm bái dài của mình. Khi Vairochaca được mô tả 
như là cung điện (vihra) của Di Lặc (Maitreya), những đặc tính được kế ở 
đây không chỉ áp dụng cho riêng ngài Di Lặc, mà cho hết thảy Bồ tát quá 
khứ, hiện tại và vị lai, luôn cả các Thiền sư đã thực sự chứng đạt sự giác ngộ 
tâm linh. Nói tóm, Tháp (Lầu các) đó là trụ xứ của tất cả các bậc đạo sư đã 
từng theo gót Phật. Tất cả những gì được nói ở đây không phải là ý riêng của 
Thiện Tài vì cái chỗ mà Bồ tát phải có để làm chỗ trụ của tâm linh, thực 
tình, nó là lý tưởng của Đại thừa 


——-O0O--- 
3 


Đại lầu các[16] này là trụ xứ của những ai đã hiểu ý nghĩa Không, Vô tướng 
và Vô nguyện; của những ai đã hiểu rằng hết thảy các pháp đều là vô phân 
biệt, răng Pháp giới vốn là vô sai biệt, rằng chúng sinh giới vốn là bất khả 
đắc, rằng hết thảy pháp vốn là vô sinh. 


“Đây là trụ xứ của những ai không ràng buộc vào một thế gian nảo, coi tất cả 
thê giới đáng ở như là không nhà đê ở, những ai không ham thích thân cận, 
nương tựa thờ phụng, những al đã trừ khử hêt những tâm niệm tham dục xâu 
Xa. 


“Đây là trụ xứ, nơi thường thích ở đối với những ai biết rằng hết thảy các 
pháp đêu không tự tánh; những ai không phân biệt pháp theo bât cứ loại 


tướng nào; những ai đã lìa hết thảy những tâm tưởng ý thức; những ai không 
bị dính mặc cũng không rời bỏ hêt thảy tâm tưởng. 


“Đây là trụ xứ, thường được ưa thích đối với những ai thâm nhập Bát nhã Ba 
la mật đa; những ai khéo dùng phương tiện trụ nơi Pháp giới mở rộng mọi 
chiều kích; những ai đã dập tắt hết thảy ngọn lửa phiền não; những ai đã 
dùng tăng thượng huệ đoạn trừ hết thảy kiến, ái và mạn; những aI đã sống 
một cuộc đời vui thú do từ các Thiền định Dhyàna, Giải thoát, Tam muội 
(Samàdhi), Chánh thọ (SamapttI), Thần đthông và Minh huệ; những ai khơi 
mở hết thảy cảnh giới tam muội của Bồ tát; những ai đang bước theo con 
đường của hết thảy chư Phật. 


“Đây là trụ xứ, nơi thường được ưa thích đối với những ai đem một kiếp để 
vào trong hết thảy kiếp và hết thảy kiếp vào trong một kiếp; những ai đem 
một sát độ (ksetra) để vào trong hết thảy sát độ và hết thảy sát độ vào trong 
một sát độ, mà không làm hư hại bản tướng của nó; những ai đem một pháp 
vào trong hết thảy pháp và hết thảy pháp vào trong một pháp, mà mỗi pháp 
không bị hư hoại bản tướng; những aI đem một chúng sinh (sattva) vào trong 
hết thảy chúng sinh và hết thảy chúng sinh vào trong một chúng sinh, mà 
không làm hư hoại bản tướng; những ai hiểu rằng không có sự phân hai giữa 
Phật và hết thảy Phật, giữa hết thảy Phật và một Phật; những ai đem hết thảy 
các pháp vào trong một niệm sát na; những ai du hành hết thảy khắp quốc độ 
bằng móng khởi một niệm; những ai hiện thân khắp nơi nào có hiện hữu 
chúng sinh; những ai thường tâm niệm làm lợi ích và vui vẻ khắp cả thế 
gian; những ai hoàn toàn tự thủ hộ, tự tác chủ. 


“Đây là trụ xứ của tất cả những al, dù đã tự mình giải thoát, mà vẫn hiện 
thân vào thế gian này để giáo hóa hết. thảy chúng sinh; những ai không còn 
bị ràng buộc vào một sát độ nào, nhưng vì để cúng dường hết thảy các Như 
Lai, nên du hành khắp hết thảy sát độ, những ai, không động bản vị mà du 
hành khắp nơi để trang nghiêm làm đẹp cho hết thảy cõi Pháp; những ai, dù 
thân cận hết thảy chư Phật không trước tâm vào một vị Phật; những aI, dù y 
chỉ hết thảy thiện tri thức mà không trước tâm vào một thiện tri thức nào; 
những ai, dù sống giữa loài ma quỷ, mà không đắm trước cảnh giới dục lạc; 
những ai, dù thâm nhập hết thảy các loại tâm tưởng, mà tâm không bị ràng 
buộc vào đó; những ai, dù tùy loại hiện thân trong thế gian, nhưng tâm 
không phân biệt tự tha; những ai, dù hiện thân không phân biệt tự tha; những 
ai, dù hiện thân trong các thế giới (Kokadhàtu), mà không rời Pháp giới 
(Dharmadhatu); những ai, dù nguyện sống trọn tất cả thời gian vị lai, mà 


không có ý tưởng dài văn; những ai tự hiện thân khắp hết thảy thế gian mà 
không động một mảy lông từ bản xứ của mình. 


“Đây là trụ xứ của tất cả những ai diễn giảng Pháp (Dharma) khó bắt gặp; 
những ai vui hưởng pháp khó hiểu, sâu xa, không hai, không tưởng, không 
đối đãi, vô sở đắc; những ai an trụ trong đại từ và đại bi; những ai không bị 
đắm chìm trong cảnh giới của hết thảy Thanh văn (Sràvaka) và Duyên giác 
(Pratyekabuddha); những ai đã siêu quá cảnh giới của hết thảy ma quý; 
những ai không bị nhiễm ô bởi pháp thế gian nào; những ai đã đi đến chỗ 
đến của hết thảy Bồ tát, chỗ chứa nhóm hết thảy các Ba la mật, chỗ hết thảy 
các đức Như Lai đang an trụ. 


“Đây là trụ xứ của tất cả những ai lìa bỏ hết thảy các tướng và siêu quá quả 
vị của hết thảy Thanh văn; những ai an hưởng với hết thảy pháp vô sinh, 
nhưng cũng không dừng lại nơi pháp vô sinh; những ai tuy quán bất tịnh mà 
không chứng pháp lìa tham dục, đù không hề bị dính mắc vào tham dục; tuy 
từ bi mà không chứng pháp lìa sân hận, dù không dính pháp sân hận; tuy 
quán duyên khởi mà không chứng pháp lìa si hoặc, dù không dính mắc pháp 
si hoặc; những al tuy tu Tứ thiền mà không thọ sinh vào cõi lạc thọ của các 
Thiền; tuy hành Tứ vô lượng vì để giáo hóa chúng sinh mà không sinh vào 
sắc giới; những ai tụ tập bốn Vô sắc định vì để bảo bọc hết thảy chúng sinh 
băng tâm đại bi, mà không sinh vào vô sắc giới; những ai siêng tu chỉ quán 
(Samatha-vipasya), vì là để giáo hóa chúng sinh, mà không chứng minh huệ 
và giải thoát; tuy thực hành xả l¡ mà không xả lI việc giáo hóa chúng sinh; 
những ai tuy quán Không mà không khởi cái thấy Không; tuy hành vô tướng 
mà thường giáo hóa chúng sinh trước tướng; tuy hành vô nguyện mà không 
xã hạnh nguyện Bồ đề; những ai, tuy đã tụ tại trong hết thảy nghiệp và phiền 
não, vì giáo hoá chúng minh mà thị hiện tùy thuận các nghiệp và phiền não; 

tuy không sinh tử, vì giáo hóa chúng sinh mà thị hiện chịu sinh tử; tuy đã lìa 
hết thảy các nẻo thọ sinh, vì giáo hóa chúng sinh mà thị hiện thác sinh vào 
các nẻo thọ sinh; những ai tuy thực hành từ tâm mà đối với chúng sinh mà 
không hề ái luyến; tuy thực hành bi tâm mà đối với các chúng sinh không hề 
thủ trước; tuy thực hành hỉ tâm mà quán chúng sinh khổ não tâm hằng 
thương xót; tuy hành xả tâm mà không bỏ việc làm lợi ích kẻ khác; những ai 
tuy hành cửu thứ đệ định mà không nhàm chắn việc thọ sinh ở Dục giới; tuy 
biết hết thảy các pháp không sinh, không diệt, mà không hiện chúng ngộ nơi 
thực tế (bhũtakoti); tuy vào ba giải thoát môn, mà không thủ giải thoát của 
Thanh văn; tuy quán Bốn Thánh để mà không trụ nơi thánh quả Tiểu thừa; 
tuy quán lý duyên khởi sâu xa mà không trụ nơi cứu cảnh tịch diệt; tuy tu 
Tám Thánh đạo mà không mong vĩnh viễn diệt trừ các uẩn; tuy siêu xuất 


bốn loài Ma[17| mà không phân biệt các Ma; tuy không dính sáu Xứ 
(Àyatna) mà không vĩnh viễn diệt trừ sáu Xứ; tuy an trụ chân chư , mà 
không lọt vào thật tế; tuy thuyết hết thảy thừa mà không bỏ Đại thừa. Đây 
quả là trụ xứ của những ai đầy đủ các đức tính như thế. 


Rồi, Thiện Tài đồng tử (Sudhana) đọc bài tụng sau đây: 
-¬-Oo0O--- 


4 


Đây là nơi của Đức Từ Thị (Mattreya) tôn quí, 
Đại bị, thanh tịnh trí, lợi ích chúng sinh, 
Là con trưởng của Phật, trong Quán đỉnh vị (Abhisekha){ I §]; 


Nhập trong các cảnh giới Như Lai. 

Đây là trụ xứ của các hàng vô đẳng, 

Là con của Phật, có tiếng tăm vang dội, 

Đã bước vào cửa giải thoát của Đại thừa, 

Du hành trong pháp giới, Tâm không đắm trước. 


Đây là trụ xứ của những vị đã đầy đủ 

Bồ thí, trì giới, tinh tắn, nhẫn nhục, Thiền định và trí tuệ. 
Phương tiện, thệ nguyện lực và thần thông; 

Là tất cả các Ba la mật của Đại thừa. 


Đây là trụ xứ của những vị có trí vô ngại; 
Với tâm rộng lớn vô ngại như hư không; 
Biết khắp hết thân pháp trong ba đời, 

Biết tường tận các loài thọ sinh và các hữu. 


Đây là trụ xứ của hàng đại trí 
Khéo hiểu rõ hết thảy các pháp 
Vốn vô tánh, vô sinh, vô sở V, 
Tư tại như chím bay giữa trời. 


Đây là trụ xứ của các bậc tịch tĩnh 

Biết rõ ba độc[19] không thật tánh 

Phân biệt nhân duyên do hư vọng mà khởi ; 
Cũng không nhàm chán chúng mà mong xuất li 


Đây là trụ xứ của các bậc khéo léo 
Biết rõ ba giải thoát, tám thánh đạo. 
Các Uẫn, Xứ, Giới và Duyên khởi, 
Mà vẫn không rơi vào cõi tịch diệt, 


Đây là trụ xứ của bậc tịch diệt 
Dùng vô ngại trí mà quán sát khắp 
mời phương quốc độ và chúng sinh 
Biết là tánh không, không phân biệt 


Đây là trụ xứ của các bậc không nương tựa. 
Đi khắp Pháp giới không trở ngại, 

Mà không thấy có bản tánh đi. 

Như gió đi giữa trời không lối đi. 


Đây là trụ xứ của các bậc hay thương xót, 
Thấy khắp các loại quần sinh trong ác đạo, 
Chịu các khổ sở không nơi nương tựa, 
Phóng ánh sáng đại từ đề dứt hết. 


Đây là trụ xứ của các bậc đạo sư 

Thấy các chúng sinh lạc nẻo chính 

Như người mù bẩm sinh đẫm vào lối hiểm 
Dẫn dắt họ vào thành trì giải thoát 


Đây là trụ xứ của các người dũng kiện, 
Thấy chúng sinh lọt lưới ma quỷ 

Sinh, già, bịnh, chết, hằng bức bách, 
Khiến họ giải thoát được yên ôn 


Đây là trụ xứ của các đại y vương, 

Thấy chúng sinh như trẻ thơ bịnh mê hoặc 
Nên mở lòng đại bị rộng lớn 

Đem thuốc trí tuệ mà trừ diệt 


Đây là trụ xứ của các bậc khéo lẻo lái, 
Thấy chúng sinh chìm đắm trong biên hữu, 
Trôi nồi lo sợ, chịu các khổ, 

Nên đem Pháp thuyền đến cứu vớt. 


Đây là trụ xứ bậc khéo chài lưới, 
Thấy chúng sinh trong biển mê hoặc 
Vẫn có thể phát tâm Bồ đề như báu lạ, 
Nên vào trong đó mà vớt ra. 


Đây là trụ xứ của Kim súy vương (Garuda) 
Hằng với con mắt đại nguyện từ bi 

Xem khắp hết thảy các chúng sinh 

Mà vớt ra khỏi các biển hữu. 


Đây là trụ xứ bậc soi tỏ thế gian 

Như mặt trời, mặt trăng giữa hư không, 
Hết thảy thế gian không đâu là không sáng: 
Ảnh sáng của trí tuệ cũng vậy, 


Đây là trụ xứ của các bậc cứu thế; 

Bồ tát vì giáo hóa một chúng sinh 

Mà Phải trải qua vô lượng kiếp suốt vị lai; 
Vì một người như thế, vì hết thảy cũng thế. 


Đây là trụ xứ bậc kiên cố ý; 

Giáo hóa chúng sinh một quốc độ, 
Suốt kiếp vị lai không ngừng nghị; 
Mỗi một quốc độ đều như thế 


Đây là trụ xứ bậc trí tuệ như biển; 

Dù suốt kiếp vị lai không mệt mỏi 
Nghe hết pháp luật trong mười phương 
Mà mỗi hội ghi nhớ trọn vẹn 


Đây là trụ xứ của các bậc tu hành, 
Rảo khắp hết thảy biển thế giới, 
Vào khắp hết thảy biển đạo tràng, 
Cúng dường hết thảy biển Như Lai. 


Đây là trụ xứ của bậc công đức, 
Tu hành hết thảy biển diệu hạnh, 
Phát khởi vô biên biển đại nguyện, 
Như thế trải suốt biển thời gian, 


Đây là trụ xứ bậc có mắt vô ngại, 
Thấy suốt khắp cả vô lượng cõi 
Trên đầu một sợi lông, và thấy khắp 
Bắt khả thuyết Phật, chúng sinh kiếp. 


Đây là trụ xứ bậc đủ các đức, 
Một niệm gói hết vô lượng kiếp, 
Quốc độ, chư Phật và chúng sinh, 
Trí tuệ vô ngại nên biết rõ. 


Đây là trụ xứ bậc vô ngại, 

Nghiền mười phương quốc độ thành bụi 
Hay đếm số giọt nước trong biển cả; 

Bồ tát phát nguyện nhiều như vậy, 


Đây là trụ xứ chân Phật tử, 

Thành tựu môn tổng trì tam muội 
Đại nguyện, các Thiền, và giải thoát, 
Mỗi mỗi đều trụ vô biên kiếp. 


Vô lượng vô biên các Phật tử 

Đủ cách thuyết pháp độ chúng sinh 
Cũng nói cả các kỹ thuật thế gian, 
Hà trụ xứ của bậc tu hành đó. 


Đây là trụ xứ của bậc vô ngại, 

Thành tựu thần thông, phương tiện trí, 
Tu pháp môn Như huyền nhiệm mầu, 
Hiện thân khắp mười phương lục đạo. 


Đây là trụ xứ bậc thần lục, 

Bồ tát là khi mới phát tâm, 

Tu hành đầy đủ hết thảy hạnh, 
Hóa thân vô lượng khắp hư không. 


Đây là trụ xứ bậc khó lường, 

Thành tựu bồ đề trong một niệm, 
Làm khắp nghiệp trí tuệ vô biên; 
Tâm niệm thế gian chắc phải cuồng. 


Đây là trụ xứ bậc vô ngã, 

Bồ tát tu hành vô ngại huệ. 

Vào các quốc độ không ràng buộc, 
Dũng trí vô nhi soi tỏ hết 


Đây là trụ xứ bậc ly cầu 

Biết rõ, các pháp không nương tựa, 
Bản tính vắng lặng như hư không, 
Thường đi trong cảnh giới như vậy. 


Đây là trụ xứ bậc bị mẫn, 

Thấy khắp quân sinh chịu các khổ, 
Phát tâm trí tuệ đại nhân từ, 
Nguyện thường lợi ích các thế gian. 


Đây là trụ xứ của Phật tử, 

Như mặt trời, mặt trăng 

Hiện thân truớc khắp chúng sinh; 

Trừ bóng tối sinh tử cho chúng, bằng thiền định giải thoát. 


Đây là trụ xứ của Phật tử, theo gót chư Phật, 
Hiện thân khắp các quôc độ qua vô biên kiêp, 


Đây là trụ xứ Phật tử tùy căn cơ chúng sinh, 
Hóa thân như mây khắp mời phương 


Đây là trụ xứ của các bậc đại nhần đã vào cảnh giới chư Phật, 

An trụ và du hành trong đó qua vô số kiếp không mệt mỏi. 

Đây trụ xứ những al, biết rõ từng các đặc tính của vô số tam muội vô phân 
biệt. 

Thị hiện cảnh giới Phật khi nhập tam muội đó. 


Đây là trụ xứ những ai trong một niệm biết rõ hết thảy số kiếp quốc độ, 
danh hiệu Phật; và những ai có tri kiến quảng đại trong một niệm có thể thâu 
tóm hết thảy vô số kiếp. 


Đây là trụ xứ của những ai trong một niệm thấy suốt vô số kiếp; và những ai, 
tuy dù tùy thuận tâm tưởng của thê gian, mà không ức tuởng phân biỆt. 


Phật tử trụ ở đây 

Tu tập các Tam muội 
Trong mỗi mỗi tâm niệm 
Biết rõ pháp ba đời 


Phật tử trụ ở đầy 

Kiết già thân không động 
Hẹn khắp hết thảy cõi 
Trong hết thảy các nẻo 


Phật tử trụ ở đây 

Uống biển pháp chư Phật 
Vào sâu biển trí tuệ 

Đầy đủ biển công đức. 


Phật tử trụ ở đầy 

Biết con số các cõi 

Các đời và chúng sinh 

Và số danh hiệu chư Phật. 


Phật tử trụ ở đầy 

Trong một niệm tất biết 
Quốc độ thành hay hoại 
Trong hết thảy ba đời. 


Phật tử trụ ở đây 

Tu tập Bồ tát đạo 

Noi gương hạnh nguyện Phật 
Và tùy căn tánh chúng sinh. 
Phật tử trụ ở đây 

Trong một hạt bụi nhỏ 

Thảy vô lượng quốc độ, đạo tràng 
Chúng sinh và các kiếp. 

Trong một hạt bụi như thế 
Trong hết thảy hạt bụi cũng thế 
Tất cả đều chứa đủ 

Thảy đều không ngại nhau. 


Trong mỗi một hạt bụi 
Thầy đại dương quôc độ 


Chúng sinh, kiếp, như vi trần 
Lân lộn mà không ngại nhau 


Phật tử trụ ở đầy 

Quán khắp hết thảy pháp 

Chúng sinh, quốc độ và thời gian 
Không sinh khởi và không thật hữu. 


Quán sát lý bình đẳng 

Nơi chúng sinh, nơi Pháp 
Như lai, quốc độ và nguyện 
Và thời gian, thảy bình đẳng. 


Phật tử trụ ở đây 

Giáo hóa các quần sinh 
Cúng dường các Như Lai 
Tu duy các pháp tánh. 


Vô lượng nghìn vạn kiếp 

Tụ tập, nguyện, trí, hạnh 
Bao la không kê xiết 

Khen ngợi cũng không cùng 


Các bậc dũng mãnh vĩ đại đó 
Đã thành tựu vô số hạng 

An trụ nơi tháp này 

Tôi chắp tay kinh lễ. 

Tôi nay cung kính lễ 

Đức Di Lặc tôn quí 

Là con trưởng chư Phật 
Mong ngài đoái tưởng tôi 


——-OÔ0O--- 
5 


Bây giờ Thiện Tài yêu câu Bô Tát DI Lặc mở cửa Lâu các và cho phép mình 
bước vào Bô Tát đên trước lâu các và khảy móng tay, và kìa! cửa đã mở. 


Thiện Tài hêt sức hoan hỉ bước vào, rôi thì cửa tự động khép lại cũng nhiệm 
mâu như khi mở ral 


Bấy giờ, một quang cảnh hiện ra trước mắt, lạ thay! 


Lầu các rộng rãi bao la cũng đồng như hư không. Mặt đất được dát bằng vô 
sỐ cầm thạch đủ loại, và ngay giữa. lầu các có vô số cung điện, vô số cửa lớn, 
vô số cửa sô, vô số thềm cấp, vô số lan can, vô số đường đi, tất cả đều được 
làn bằng bảy báu. Lại có vô số phướn, lọng, dây giăng, lưới, đủ loại màn 
buông, cũng làm băng vô sô các thứ châu báu. Vô sô chuông nhỏ reo vang 
trong gió, rải vô sô các thứ hoa trời, treo vô số giải tràng hoa, đặt khắp nơi 
vô sô lư hương, mưa vô số lá vàng ròng, treo vô sô mặt gương báu, đốt vô số 
ngọn đèn, giăng vô số áo đẹp, làm vô số bảo trướng, đặt vô số bảo toà bên 
trên phủ vô số lụa quý. 


Lại cũng có vô số hình tượng, làm bằng vàng ròng diêm cảm đàn 
(Jambùnada) hay bằng các châu ngọc - tượng ngọc nữ, tượng Bồ tát, v.v.. 


Vô số loài chim đẹp đang hát du dương, vô số hoa sen nhiều màu nở rộ, vô 
số cây báu được trồng thứ tự từng hàng, vô số ngọc ma ni phóng các tia sáng 
chói lọi — và như thế, khắp cùng cả Lầu các có vô lượng a tăng kỳ kiếp các 
thứ trang nghiêm được dùng để trang nghiêm. 


Và phía trong Lầu các rộng lớn, huy hoàng tráng lệ này, cũng có hàng trăm 
nghìn vô số lầu các, mỗi lầu các đó cũng huy hoàng tráng lệ như lầu các 
chính, và cùng rộng lớn như hư không. Và hết thảy vô sô lầu các này, không 
đứng riêng rẽ với nhau; mỗi cái y nguyên bản vị tồn tại của nó trong sự hoà 
điệu toàn diện với tất cả lầu các khác; ở đây, không có gì cản trở lầu các này 
hỗn nhập lầu các nọ, riêng và chung; có một trạng thái hỗn giao toàn diện, 
nhưng hoàn toàn có trật tự. Thiện Tài đồng tử thấy mình trong hết thảy các 
lầu các, cũng như trong mỗi một lầu các, trong cái một bao hàm tất cả và tất 
cả bao hàm một. 


Khi thấy mình ở trong cảnh kỳ diệu này, với tâm trí bay lượn từ cái màu 
nhiệm này đến cái màu nhiệm nọ, niềm vui của Thiện Tài không biết đâu là 
bờ bến. Rời hết thảy các tướng, trừ hết thảy các chướng, diệt hết thảy các 
hoặc; vì bấy giờ đang ở giữa môn vô ngại giải thoát không giới hạn. 


Được gia trì bởi uy lực của Bồ tát Di Lặc, Thiện Tài tự thấy mình có trong 
hệt thảy các lâu, đông thời thây đủ các cảnh giới tự tại bât khả tư nghị, vê 
cuộc đời của Bô tát DI Lặc. Tức là thây Bô tát D1 Lặc vừa mới phát tâm câu 


chứng vô thượng. Bồ đè; thấy ngài có danh hiệu như vậy, chủng tộc như vầy, 
thiện hữu như vây, gieo trông thiện căn như vầy, tuổi thọ như vầy, trang 
nghiêm cõi Phật như vây, phát những nguyện như vầy, tham dự chúng hội 
Phật và Bồ tát như vầy, trải qua bao nhiêu kiếp thân cận cúng dường cung 
thỉnh Phật như vầy. Như thế tất cả những việc trong đời của Bồ tát Di Lặc, 
Thiện Tài thấy hết. 


Lại thấy, Bồ tát Di lặc vừa chứng Từ tâm tam muội (Maitra Samàdhi) như 
thế nào, mà từ đó về sau được gọi là Từ Thị (maitreya). Lại thấy Di Lặc tu 
các diệu hạnh, thành tựu các Ba la mật, được các Nhẫn (Ksanti), chứng các 
trụ địa thành tựu các cõi Phật, hộ trì chánh giáo các Như Lai. Lại thấy, Di 
Lặc chứng ngộ pháp Hộ sinh, và được Như Lai thọ ký cho vô thượng Bồ đề, 
lúc nào và ở đâu. 


Thiện Tài lại thấy, trong mỗi lầu các, Bồ tát được một vị thế giới chủ khuyến 
thỉnh đìu dắt hết thảy chúng sinh tu hành mười thiện đạo; được một vị hộ thế 
khuyến thỉnh làm lợi ích cho hết thảy chúng sinh; được Đế thích (Sakra) 
khuyến thỉnh mà quở trách vì nhũng bản năng khát dục của chúng sinh; 
được Phạm thiên khuyến thỉnh mà tán dương vô lượng phước báo của Thiền 
định; được trời Dạ ma (Yàma) khuyến thỉnh mà tán dương vô lượng phước 
báo của Thiền định; được trời Dạ ma (Yama) khuyến thỉnh mà tắn dương vô 
lượng phước báo của hạnh nhiếp tâm; được trời Đâu suất (Tusita) khuyến 
thỉnh mà tán dương các công đức của Bồ tát sẽ thành Phật trong một đời 
nữa; được trời Hóa Lạc (NIrmita) khuyến thỉnh mà hiện các biến hóa thân 
cho thiên chúng thấy, được trời Tha hoá tự tại (Vasvartin) khuyến thỉnh mà 
diễn thuyết Phật pháp cho những tùy tùng. 


Thiện Tài thấy, hoặc Bồ tát hiện làm Ma vương mà thuyết hết thảy các pháp 
đều vô thường: hoặc vì Phạm vương mà thuyết thiền định, vô lượng hỉ và 
lạc; hoặc vì A-tu-la (Asura) mà lặn vào biên Đại trí để biết rằng hết thảy 
pháp vốn như huyễn, giảng cho Atula vương và quân đội Atula hãy đoạn trừ 
hết thảy kiêu mạn, cuông ngạo và say sưa. Hoặc thấy Bồ tát phóng đại quang 
minh vào cõi chết để cứu vớt chúng sinh khỏi các khổ não của địa ngục; 
hoặc thấy Bồ tát ở thế giới ngạ quỷ bố thí các thứ âm thực để cứu rỗi sự đói 
khát của chúng ngạ quỷ; hoặc thấy Bồ tát trong cõi súc sinh đặt đủ các 
phương tiện để điều phục chúng. Hoặc thấy Bồ tát giảng pháp cho các chúng 
hội chư thiên trong các cõi trời Hộ thế, trời Đâu suất, trời Dạ ma, trời Hóa 
lạc, trời Tha hóa tự tại và trời Đại phạm, giảng cho các chúng hội Long 
vương (Nga), Dạ xoa (Yaksa), La sát (Raksa), Càn thát bà (Gandhara), Atula 
(Asura), Ca lâu đa (Garuda), Khẩn na la (Kinnara), Ma hầu la già 


(Mahoraga). Nhân (Manusya) và Phi nhân (Amanusya). Hoặc thấy Bồ tát 
giảng pháp cho các chúng hội Thanh văn (Sraavaka) Duyên giác 
(Pratyekabuddha), Bồ tát (Bodhisattva) từ mới phát tâm cho đến địa vị cứu 
cánh. Hoặc thấy tán dương các công đức của các Bồ tát từ Sơ địa cho đến 
Thập địa, viên mãn hết thảy Ba la mật, chứng nhập hết thảy các Nhẫn, thành 
tựu hết thảy Đại tam muội, thâm nhập giải thoát, tán quang cảnh giới thần 
thông do Thiền định và Tam muội, tán dương hạnh của Bồ tát, đại thệ 
nguyện của Bồ tát. Lại thấy Bồ tát Di Lặc, cùng các vị Bồ tát đồng hành 
khác, tán dương các công xảo của thế gian, và hết thảy các phương thuật có 
thể đem lại lợi ích cho chúng sinh. Lại thấy Bồ tát Di Lặc, cùng với các Bồ 
tát sẽ thành Phật trong một đời nữa, tắn dương môn Quán đỉnh (Abhisekha) 
của hết thảy chư Phật. Lại thấy Bồ tát Di Lặc tinh tấn không hề mỏi mệt, tụ 
tập các Thiền định và bốn vô lượng tâm, các nhập biến xứ (Krtsnàyatana), 
và các giải thoát, hoặc nhập tam muội mà thị hiện các năng lực thần biến. 


Thiện Tài lại thấy Bồ Tát Di Lặc cùng với các Bồ tát khác nhập vào Tam 
muội và từ mỗi lỗ chân lông hiện ra vô số hóa thân như mây: mây thiên 
chúng, mây long vương, mây Dạ xoa, mây Càn thát bà, mây Atula, mây Ca 
lâu la, mây: Khẩn na la, mây La hầu la già, mây Đề thích, mây Phạm vương, 
mây Hộ thế, mây Chuyên luân thánh vương, mây Tiểu vương, mây Vương 
tử, mây Đại thần, mây Quan thuộc, mây Trưởng giả, mây Cư sĩ, mây Thanh 
văn, mây Duyên giác, mây Bồ tát, mây Như Lai, mây hết thảy chúng sinh. 


Bấy giờ Thiện Tài nghe hết thảy các pháp môn của Phật phát ra du dương từ 
mỗi lỗ chân lông của hết thảy các Bồ Tát như tán thuyết công đức của Bỏ đề 
tâm, tán thuyết bồ thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ, bốn 
nhiếp pháp, bốn vô lượng tâm, các tam muội (samàdhi), tam ma bát để 
(samapatti), các thần thông, các minh huệ (vidyà), các tông trí (Dhàrani), 
biện tài (Matibhàna) các để (satya), các trí, Chi (Samatha), Quán (vipasya), 
giải thoát, các duyên các y (pratisarana), các môn thuyết pháp (nidhana), các 
niệm xứ, các chánh cần (upasthana), các thần túc, các căn lực, bảy phần bồ 
đề, tám chi Chánh đạo, Thanh văn thừa, Duyên giác thừa Bồ tát thừa, các 
nhẫn, các hạnh, các nguyện. 


Thiện Tài lại thấy các Như Lai có đại chúng vây quanh; hoặc thấy Các nơi 
Phật giáng sinh, thấy giòng họ, thân hình, tuôi thọ, số kiếp, quôc độ, danh 
hiệu, các pháp hội, các phương tiện lợi sinh, các giai đoạn kế thừa, v.v..., với 
tất cả sai khác nơi các Như lai. 


Thiện Tài lại thấy một tòa lầu các đặc biệt cao rộng và trang nghiêm huy 
hoàng nhất, tráng lệ vô song, ở giữa hết thảy những tòa lầu các được nhìn 
thấy bên trong lầu các Tì lô giá na. Trong tòa lâu các vô tỉ này, Thiện Tài 
thấy cả tam thiên thế giới trong chớp mắt, gồm cả trăm ức cõi trời Đâu suất 
(Tusita). Và trong mỗi thế giới đó lại thấy Bồ tát Di Lặc giáng thần đản sinh, 
Đề thích (Sakra), Phạm vương (Brahma) và các thiên thần đang kính lễ Bồ 
tát, ngài đi bảy bước, quay nhìn mười phương, cất tiếng rống sư tử, rồi hiện 
làm đồng tử trong triều đình, rời cung điện, nơi du hí, rồi bỏ đi để cầu nhất 
thiết trí rồi tu khổ hạnh, nhận sữa, rồi bước tới đạo đràng, chính phục ma 
quân, thành tựu vô thượng chánh giác dưới cội Bồ đề, Phạn vương khuyến 
thỉnh chuyên pháp luân, Phật đến các cõi trời giảng pháp; và kiếp số, tuổi 
thọ, chúng hội trang nghiêm, quốc độ thanh tịnh, tu các hạnh và nguyện, 
giáo hóa thành thục chúng sinh, phân bố xá lợi, trụ trì Chánh pháp, thảy đều 
khác nhau nơi mỗi Phật, đều được thấy hết. 


Lúc bấy giờ Thiện Tài thấy mình cũng ở nơi các đức Phật đang thi hành vô 
sô Phật sự trong vô sô chúng hội. Liên ghi nhớ sâu xa những cảnh tượng 
này, vĩnh viên không quên. 


Rồi thì, Thiện Tài nghe hết thảy những chuông, những linh những lưới ngọc 
hết thảy các nhạc cụ trong hết thảy các tòa lầu các diễn thuyết vô số giáo 
pháp trong một tiết tấu hòa nhã không thê nghỉ bàn. Mỗi âm thanh phát ra là 
một bài thuyết pháp; hoặc thuyết Bồ tát phát tâm mong cầu giác ngộ; hoá 
thuyết tu hành các Ba la mật; hoặc thuyết các nguyện hoặc thuyết các Bồ tát 
địa; hoặc thuyết cung thỉnh và cúng dường các Như lai hoặc thuyết sư trang 
nghiêm các cõi Phật; hoặc thuyết những pháp thoại sai biệt của chư Phật - 
Tất cả những giáo thuyết đó được nghe tuyên dương đầy đủ của tiếng nhạc 
trời. 


Thiện Tài lại nghe có âm thanh nói, chỗ nào có Bồ tát nào đang giảng thuyết 
pháp nào, thiện trí thúc nào đã cổ võ phát Bồ đề tâm, trong kiếp nào quốc độ 
nào tại công hội nào nghe Phật nào giảng pháp. 


Thiện Tài lại nghe có âm thanh nói, các Bồ tát này vì các công đức này, nên 
phát tâm như thế, phát nguyện như thế gieo trồng thiện căn rộng lớn như thế, 
và, sau khi trải qua một sô kiếp nào đó fu các Bồ tát hạnh, thành chánh giác 
với những danh hiệu như thế, tuổi thọ nhu thế, cụ túc trang nghiêm các quốc 
độ như thế viên mãn các thệ nguyện nhu thế, giáo hóa các loại như thế, các 
Thanh văn như thế, các Bồ tát như thế, và sau khi niết bàn, chánh pháp vẫn 
tiếp tục truyền vì sự ích lợi và hạnh phúc của hết thảy chúng sinh. 


Thiện Tài lại nghe có âm thanh nói, những Bồ tát này, tại chỗ này, tu hành 
sáu Ba la mật; những Bồ tát kia, lìa bỏ ngai vàng và hết thảy tài bảo trân 
quý, cho đến tay chân, đầu mặt, trọn cả thân thể, bỏ không oán hận vì Chánh 
pháp; lại có những Bồ tát khác ở những nơi khác. Đề hộ trì Chánh pháp của 
hết thảy các Như lai không cho đoạn diệt, nên trở thành những đại pháp sư, 
hăng hái truyền bá, dựng các tháp Phật, các điện Phật tạo các tông Phật, và 
cũng mang lại cho dân chúng nhũng gì họ ưa thích. 


Thiện Tài lại nghe âm thanh khác nói, các Như lai ấy thị hiện những chỗ ây 
và trong những kiếp ấy, sau khi thành chánh giác đang trụ thế tại những xứ 
ấy, trong những chúng hội â Ấy, tuôi thọ chừng ấy, tròn đầy các thệ nguyện ấy, 
và giáo hóa vô sô chúng sinh ây. 


Khi nghe những âm thanh hòa nhã dịu ngọt này, không thê nghĩ bàn nỗi 
Thiện Tài đồng tử hết sức vui vẻ trong lòng. Chứng được vô số các Tổng trì 
(Dhàram), các biện tài, các hạnh và nguyện, các Ba la mật, các thần thông, 
các trí tuệ, các kiến văn, các giải thoát và các Tam muội. 


Thiện Tài lại thấy trong hết thảy các mặt gương có vô số những ảnh và 
tượng đủ loại. Hoặc thấy có những chúng hội đạo tràng của chư Phật, của Bồ 
tát, của Thanh văn, của Duyên giác; hoặc thấy có những quốc độ uế trược, 
những quốc độ thanh tịnh, những thế giới không Phật, những thế giới rộng 
lớn trung bình và nhỏ hẹp, những thế giới, như màng lưới của trời Indra, 
những thế giới gồ ghề, những thế giới bằng phăng, những thế giới có địa 
ngục, nga quỷ, các loài súc sinh, những thế giới mà các loại trời và loài 
ngƯỜI Ở. 


Và trong các thế giới này có vô số Bồ tát đang đi hay ngồi, đang làm các 
công việc, đang mở rộng lòng từ bó thí, đang viết các luận làm lợi ích chúng 
sinh, đang thọ trì các luận với sư trưởng, đang hộ trì các luận cho những thế 
hệ tương lai, đang sao chép, đang tụng đọc, đang hỏi han, đang giải đáp, 
đang sám hồi mỗi ngày ba thời, và đang hồi hướng phước báo cho giác ngộ, 
hoặc đang lễ bái vì hết thảy chúng sinh. 


Lại thấy hết thảy các cột phóng ra đủ loại ánh sáng ngọc ma ni: xanh, vàng, 
đỏ, trắng, màu pha lê, màu thủy tinh, màu mống cầu, màu vàng ròng, hay 
các thứ màu quang minh. 


Lại thấy những tượng của các đồng nữ, bằng thứ vàng diêm phù đàn 
(Jambunada), và những tượng khách băng các loại ngọc quý. Hoặc có tượng 
câm trong tay những đám mây hoa, hoặc những đám mây xiêm áo, cờ 


phướn, dù lọng; hoặc mang đủ các loại hương, những lưới ngọc ma ni; hoặc 
đeo những vòng vàng, chuỗi ngọc; hoặc đeo các loại trang sức nơi cánh tay; 
hoặc trang sức bằng các mão ngọc. Hết thảy đều cúi mình, chiêm ngưỡng 
Như lai không nháy mắt. 


Thiện Tài lại thấy nước thơm có tám thứ công đức chảy ra từ các chuỗi 
ngọc, những tia sáng dài tỏa ra từ những xâu chuỗi băng lưu li; lại thấy 
những phướn, những lưới, những cờ xí, những tàn lọng, tất cả đều được làm 
bằng đủ loại châu báu, trông đẹp mắt vô cùng. 


Thiện Tài thấy những ao hồ trồng đủ các loại hoa sen như bát la (Utpala). 
Câu vật đầu (kumada) Phân đà lị (pundarika), Ba đầu ma (Padma), môi thứ 
nở vô lượng hoa vô cùng tráng lệ; và ở giữa mỗi đóa hoa thảy đều thị hiện 
đủ loại sắc tượng thật là đẹp, tất cả trong dáng cúc cung, và chấp tay kính 
cân: nào là đản ông, đàn bà, đồng nam, đồng nữ, Đề thích, Phạm vương, Hộ 
thế (Lokapãla), thiên thần (De va), rồng, dạ xoa, Càn thát bà, A tu la, Ca lâu 
đà, Khẩn na la, Ma hầu là già, Thanh văn, Duyên giác và Bồ tát. 


Thiện Tài thấy các Như Lai, ngồi kiết già, đầy đủ ba mươi hai tướng tốt 
trang nghiêm của bậc đại trượng phu. Thiện Tài thấy mặt đất hoàn toàn được 
dát lưu li, trong từng mỗi bước thực hiện đủ các sắc tượng lạ lùng như: các 
cõi Phật, các Bồ tát, các Như lai và các lầu các trang nghiêm. 


Thiện Tài thấy những cây bằng ngọc, cành, lá, hoa và quả thảy đều thị hiện 
sắc tượng bán thân một cách kỳ điệu của các Phật, các Bồ tát, các thiên thần, 
các Rồng, các Dạ xoa, Hộ thế, Chuyển luân thánh vương (Cakrvartin), tiêu 
vương, vương tử đại thần, quan trọng và bốn chúng Phật tử. Trong số đó 
hoặc có sắc tượng mang các tràng hoa trong tay, hoặc mang các tràng anh 
lạc, hoặc các loại trang sức khác. Hết thảy đều đang ở trong dáng cúc cung, 
chắp tay, chiêm ngưỡng chư Phật không nháy mắt. Hoặc tán thán chư Phật, 
hoặc thâm nhập thiền định. Thân thê của chúng tỏa ra đủ các loại hào quang 
trong nhiều màu sắc, kim nhũ, bạc, san hô, đâu sa la (Tũsara), đề thanh 
(Indra xanh), ngọc Tì lô giá na (Vairochana), chiêm bắc, (Campaka) v.v... 


Thiện Tài thấy trong các tượng bán nguyệt trong Lầu các có vô số mặt trời 
mặt trăng, tinh tú, đủ loại tinh hà, sáng tỏ cả muời phương. 


Thiện Tài thấy hết thảy các lầu các chung quanh mọi phía có những tượng 
trang nghiêm đủ loại châu báu trong từng mỗi bước, và trong mỗi châu báu 
này thấy hiện lên Bồ tát Di Lặc như đã từng tu các hạnh Bồ tát trong quá 
khứ. Hoặc ngài đang bố thí đầu, mắt, tay chân, môi, răng, lưỡi, xuống, tủy, 


v.v...Hoặc lại thấy ngài đang bồ thí hết thảy sở hữu như: vợ, thê thiếp, đồng 
bộc nam, nữ, quốc thành, cung điện, làng xóm, xứ sở, và cả đến nøa1 vàng, 
cho không ai cần đến chúng. Ngài giải thoát những ai giam giữ trong tù 
ngục, ngài cởi thả những a1 bị trói buộc, ngài chữa trị những bịnh tật, dắt dẫn 
những ai lạc lối đến con đường thắng. Khi làm một thuyền trưởng, ngài giúp 
mọi người vượt qua biển; khi làm phu xe ngài đưa mọi người qua những 
hiểm nạn; khi làm một đại hiền triết ngài giảng đủ các luận; khi làm một 
hoàng để ngài tu hành thập thiện và khuyên dạy mọi người cũng hành theo; 
khi làm một y sĩ, ngài cứu chữa đủ các chứng bịnh. Đối với cha mẹ, làm một 
người con hiếu; đối với bằng hữu, làm một người bạn trung tín. Hoặc thành 
một vị Thanh văn, một Duyên giác, một Bồ tát, một Như Lai, thì tu tập, giáo 
hóa, điều phục hết thảy chúng sinh. Hoặc làm một vị Pháp sư để phụng sự 
cho chính nghĩa của Phật pháp bằng tuân hành, thọ trì, đọc tụng, tư duy theo 
con đường ngay chính, hoặc bằng cách xây tháp (caitya) thờ Phật, đặt các 
tượng Phật, tự mình cung kính và khuyên kẻ khác cũng cung kính, cúng 
dường hương hoa, những sự tu hành lễ bái như thế tiếp nối không dứt. 


Lại thấy Bồ tát Di Lặc đang ngồi trên tòa sư tử vì hết thảy chúng sinh mà 
giảng pháp, dạy họ tu mười thiện nghiệp, quy y tam bảo, hộ trì ngũ giới và 
bát quan trai giới; lại nữa, ngài giáo hóa mọi người dẫn họ đến đời sống xuất 
gia, nghe pháp, thọ trì đọc tụng và tư duy về pháp một cách chân chính. Bồ 
tát lại thị hiện như đang tu sáu Ba la mật và các công hạnh khác trải qua vô 
lượng vô số kiếp; lại thấy hết thảy những điều thiện tri thức mà ngài Di Lặc 
đã từng phụng sự trong quá khứ, thảy đều đầy đủ các công đức trang 
nghiêm. Lại thấy Bồ tát Di Lặc được hết thảy các thiện tri thúc thân cận hộ 
trì.. 


Rồi thì các vị thiện tri thức này nói: “Này Thiện Tài, hoan nghĩnh Thiện Tài! 
Ong hãy xem hêt thảy sự diệu kỳ đó của Bồ tát và đừng sinh tâm mệt mỏi !” 


——-O0O--- 
6 


Sau đó, kinh tiếp tục giải thích bởi đâu mà thiện Tài, đồng tử được Bồ tát Di 
Lặc cho phép chứng kiên tât cả những mâu nhiệm này. 


Sở dĩ Thiện Tài đồng tử được thấy tất cả những sự này, và vô số những thần 
thông biên hóa bât khả tư nghì khác là vì đã được năng lực ghi nhớ chớ 
không hê quên, là vì đã được con mặt thanh tịnh nhìn suôt khắp mười 


phương, vì đã được trí vô ngại, vì đã được trí Bồ tát gia trì lực và tự tại lực 
của Bồ tát, vì đã được trí quảng đại của Bồ tát đã vào Sơ địa. 


Cũng y như một người nằm mộng, thấy đủ các sự việc như thành, Ấp, tụ, lạc, 
cung điện vườn núi, rừng, ao, hồ, y phục. ẩm thực, và hết thảy nhu yêu phẩm 
của đời sống. Y lại thấy nào cha, mẹ, anh, em, thân quyến, biển lớn, núi tu 
di, cung điện của chư thiên, cõi Diêm phù đề (jambudvìpa) v.v... Y lại thấy 
thân thê mình trải rộng ra hằng mấy trăm do tuần (yojyana) và phòng xá, đồ 
trang sức hay những thứ khác thảy đều vừa vặn tương xứng. Mặc dù kinh 
nghiệm của y có thể kéo dài chỉ một ngày hay một đêm, y vẫn tưởng nó đã 
là một thời kỳ đài vô kể, và y đã là người thụ hưởng mọi thứ dục lạc trong 
khoảng thời gian đó. Nhng khi tỉnh giâc y biết rằng tất cả hiện ra cho mình 
đều trong một giấc mộng dù y vẫn nhớ lại hết mọi việc. 


Cũng vậy, Thiện Tài đã chứng kiến hết thảy sự thần biến (vikurvita) này vì 
là nhờ những năng lực gia trì của Bồ tát Di Lặc, vì biết rằng ba cõi thế gian 
như mộng, vì đã chấm dứt kiến giải chật hẹp của hàng chúng sinh, vì đã 
thành tựu trí giải rằng lớn vô ngại, vì đã an trụ trong trí tuệ vô tỉ và cảnh giới 
tối thắng của Bồ tát, vì có phương tiện trì bất khả tư nghị có thể tùy thuận 
theo các kiến giải của hết thảy chúng sinh. 


Khi một người sắp chết, y thấy tất cả những gì sẽ xảy ra cho y sau khi chết 
đều phù hợp với đời sông sinh tiền của y. Nếu trước kia y là một kẻ làm ác, 
y sẽ cảm thấy địa ngục, hay cảnh giới ma quỷ, hay cảnh giới súc sinh, chịu 
đủ mọi hình thức khổ não. Y có thể thấy quỷ sứ cầm khí giới khiếp đảm 
hành hạ những kẻ nào rơi vào hay chúng, y có thê nghe những tiếng kêu than 
hay khóc thét khổ sở. Y có thể thấy một dòng thác than đỏ, chảo dầu, núi 
dao, rừng thông, cây lá băng kiếm. Tất cả cốt để bức bách thống khổ tội 
nhân. Trong khi đó, kẻ hành thiện có thể thấy những cung điện, những thiên 
thần, những thiên nữ, những y phục diễm lệ, những vườn tược, những lầu 
gác huy hoàng v.v... Mặc dù họ chưa chết hắn, vì bởi nghiệp của mình, họ có 
thể thấy những huyền cảnh như thế trước mặt. Cũng vậy, Thiện Tài đã có thê 
thấy những cảnh thần biến đó là nhờ nghiệp lực Bồ tát bất khả tư nghì 


Lại nữa, như người bị quỷ nhập, có thê trả lời bât cứ câu hỏi nào. Thiện Tài 
đã có thê thây những sự thân biên đó và có thê trả lời bât cứ câu hỏi nào là vì 
được gia trì bởi trí tuệ của Bồ tát D1 Lặc. 


Lại nữa, như có người, do ma lực của rông, tưởng mình là rông. Nên bước 
vào cung điện của chúng, và qua một thời gian văn ở đây, nghĩ răng đã trải 


qua một năm chung đụng với chúng. Thiện Tài, vì đã an trụ trong trí tuệ của 
Bô tát và cùng do sức gia trì của Bồ tát Di Lặc, đã có thê thây những biên cô 
của hàng mây vạn kiệp chỉ trong một chớp mắt. 


Lại nữa, như cung điện Phạm vương có tên Trang nghiêm tạng 
(Vyuhagarbha) vượt hơn hết thảy thế gian này; trong đó bao hàm cả đại 
thiên thế giới những mọi vật không tạp loạn; tất cả mọi vật trong tòa lầu các 
Tì lô Trang nghiêm mà Thiện Tài đã thấy, cũng vậy, được sắp đặt rất có 
ngăn nắp mà hết thảy những sự khác nhau hoàn toàn không lẫn lộn với nhau. 


Lại nữa, như một thầy Tì khưu nhập biến xứ định (krtsnãyatanasamàpatti), 
dù đi đứng hay nằm ngồi, tùy theo ánh sáng của thiền định mà mình nhập 
vào, thấy các cảnh giới hiện tiến, Thiện Tài cũng thấy rõ ràng hết thảy 
những cảnh thần biễn trong tòa lâu các này. 


Lại nũa như một người đang thấy thành của Càn thát bà (Gandhvara) giữa 
trời, đây đủ tât cả các loại trang nghiêm mà không gián tạp, không ngăn lại 
lẫn nhau. 


Lại nữa, như chỗ ở của dạ xoa và thê giới của loài người đông tại một chô, 
nhưng cách biệt nhau tùy theo nghiệp lực mà thây môi bên. 


Lại nữa, như biển cả, nơi đó người ta có thể thấy phản chiếu mọi vật trong 
đại thiên thê giới. 
Lại nữa, như nhà huyễn thuật, vì hiểu biết nghệ thuật này có thê biến hiện đủ 


loại vật mà khiên chúng cùng làm một việc như nhau. 


Cũng vậy, Thiện Tài, vì năng lực bất khả tư nghì của trí như huyễn đã có thể 
thầy hêt thảy những thân thông biên hóa trong tòa lâu các này. 


-—-O0O--- 
T 


Lúc bấy ĐIỜ, Bồ tát Di Lặc thâu nhiếp thân lực, bước vào lầu các, khảy 
móng tay rôi bảo Thiện Tài đồng tử như vầy: “Này thiện nam tử, hãy đứng 
dậy! Pháp tánh vốn như thế, do sự tích tụ và tập hợp của các nhân duyên nên 
hiện ra tuồng như thế, tự tánh vốn như thế, không tự thành tựu, như mộng, 
như huyễn, như ảnh tượng”. 


Ngay khi ấy, Thiện Tài vừa nghe tiếng khảy móng tay liền dậy khỏi tam 
muội. Di Lặc tiếp tục: “Ông có thấy không, những thần thông biến hóa của 
Bồ tát, những lưu xuất năng lực của Bồ tát, sự quảng bá những nguyện và trí 
của Bồ tát, niềm hoan hỉ tịnh lạc của Bồ tát, những công hạnh của Bồ tát, vô 
số trang nghiêm cõi Phật, những thệ nguyện vô thượng của các Như lai, giải 
thoát bất khả tư nghị của Bồ tát, ông có thấy và theo dõi thông suốt những 
điều đó chăng?”. 


Thiện tài nói: “Bạch thánh giả, dạ có, ấy là do thần lực gia hộ của thiện tr1 
thức. Bạch thánh giả, vậy môn giải thoát này gọi là gì?”. 


Di Lặc: “Môn giải thoát này gọi là Trang nghiêm tạng (vyuhagarbha) trong 
đó, chứa đựng, ghi nhớ, không hề quên trí tuệ vê hết thảy ba nghìn thế giới 
(Nhập tam thế nhất thiết cảnh giới bất vong niệm trí trang nghiêm tạng). 
Thiện nam tử, trong môn giải thoát này lại có bất khả thuyết môn giải thoát, 
chỉ có Bồ tát nhất sinh mới có thể chứng đắc”. 


Thiện Tài: “Bạch thánh giả, những sự trang nghiêm này rôi đi vê đâu?”. 
DI lặc: “Đi vê chỗ đên”. 
Thiện Tài: “Từ đâu đên?”. 


Di Lặc: “Từ thần lực trí tuệ của Bồ tát mà đến; nương thần lực trí tuệ của bồ 
tát mà trụ. Không có chỗ đi, cũng không có chỗ trụ, không có tích tập, không 
có tăng gia, không có thường trụ, không có sở trước, không có sở y trên mặt 
đất hay giữa hư không. 


“Này thiện nam tử; như Long vương làm mưa lũ; mưa không từ thân tuôn ra, 
không từ tâm tuôn ra, không có sự tích tập nào trong nó, nhưng mưa tuôn ra 
từ niệm lục của Long vương - và mưa tuôn khắp cả thế gian. Nó không thê 
nghĩ bản. 


“Này thiện nam tử, những sự trang nghiêm mà ông đã thây cũng vậy. Không 
từ bên trong mà có, không từ bên ngoài mà có nhưng nó có trước mắt ông, 
có từ oai thân của Bô tát, vì thiện căn mà ông đã thành tựu. 


“Này thiện nam tử, như nhà huyễn thuật làm trò huyễn hóa, chúng không từ 
đâu đên, không đi về đâu, nhưng hiên hiện trước mắt mọi người bởi vì ma 
lực của chú thuật. 


“Cũng vậy, này thiện nam tử, nhưng sự trang nghiêm mà ông đã thấy, chúng 
không từ đâu đến, không đi về đâu, không tụ tập nơi đâu; chúng hiển hiện là 
do Bồ tát muốn tập học trí như huyễn bất khả tư nghì, và do đại oai lực của 
những nguyện và trí của Bồ tát”. 


Thiện Tài: “Bạch thánh giả, ngài từ đâu đến”. 


Di Lặc: “Bồ tát không đến không đi, như thế mà đến; Bồ tát không bước, 
không dừng, như thế mà đến; không sông không chết, không ở không qua, 
không rời không dậy, không cầu không thủ, không nghiệp không báo; không 
sinh không diệt, không thường không đoạn, như thế mà đến. 


“Này nữa, thiện nam tử, Bồ tát đến như vầy: đến từ chỗ đại bi, vì mong điều 
phục hết thảy chúng sinh khỏi những khổ não; đến từ chỗ tịnh giới, vì muốn 
thọ sinh vào những nơi tùy thích; đến từ chỗ đại nguyện phải viên mãn, vì 
năng lực của những thệ nguyện xa kia; đến từ chỗ thần thông? vì muốn hiện 
thân theo sở thích chúng sinh đến từ chỗ không dao động, vì không hề lãng 
xa gót Phật; đến từ chỗ không thủ xả vì đi hay đến không nhọc thân và tâm; 
đến từ chỗ trí tuệ phương tiện vì đề tùy thuận hết thảy chúng sinh; đến từ 
chỗ thị hiện biến hóa, vì tất cả hóa hiện đều như ảnh, như tượng. 


“Như thế đó, này thiện nam tử, nhưng ông hỏi ta từ đâu đến. Này thiện nam 
tử, ta đến từ sinh quan xứ Ma la đề (Maladi). Đến đó để giảng pháp cho 
thanh niên tên Cù ba la (Gopàlaka) và hết thảy mọi người nơi sinh quán của 
ta tùy theo căn cơ của họ. Và cũng để đưa cha mẹ, thân quyến, Bà la môn, và 
mọi người vào con đường của Đại thừa...” 


——-O0O--- 
§ 


Đến đây, chúng ta hãy xác định đâu là trụ xứ rốt ráo của Bồ tát Di Lặc 
(Mattreya-Bodhisattva) - ngài tượng trưng cho tât cả quyên thuộc của các Bô 
tát - và cũng xác định luôn trụ xứ đó là gì Chúng ta ghi nhận những điêm sau 
đây: 


Bởi vì óc tưởng tượng của người Án Độ quả thực phong phú hơn và sáng tạo 
hơn của người Trung Hoa, nên sự mô tả về Tì lô giá na trang nghiêm tạng 
(Vairochana-alankàra-vyùha- garbhà) - trụ xứ của quả vị Bồ tát - sư mô tả ấy 
thoạt nhìn qua có thể thấy nó hoàn toàn khác hắn với cung cách tự biểu hiện 
của thiền sư Trung Hoa, một cung cách đơn giản và trực tiếp. Khi thiền sư 


được hỏi về chỗ ở (trụ xứ) của mình, ông không phí lời diễn tả, không chút 
dài dòng, như chúng ta đã thấy. Đây là cái đặc sắc nhất của Thiên, trong khi 
Ganda đi xa hơn thiên; vì răng Ganda không thỏa mãn với cung cách chỉ trỏ 
vào ngôi tháp mà thôi, hay chỉ bước vào trong đó bằng một cái búng tay, hay 
xiễn dương bằng một bài thơ hài cú Nhật : 


Ô? Đây Yoshino! 
Nói gì thêm nhỉ? 
Hoa anh đào điểm tô ngọn núi? 


Mỗi loại tưởng tượng đều cốt gợi ngay óc tưởng tượng của độc giả cho thấy 
bản chất chân thật của ngôi tháp. Tuy nhiên, chúng ta có thể nói, tính cách 
rườm rà này giúp độc giả làm quen với cảnh tượng kỳ lạ đó hữu hiệu hơn 
cung cách của Thiền sư, bởi chúng ta thấy rằng: 


1. Ngôi tháp của Bồ tát Di lặc chính là Pháp giới (Dharmadhàtu); 


2. Pháp giới đó, về một mặt, khác với Thế gian giới (Lokadhàtu) vốn là thế 
giới của tương đôi và cá biệt này, nhưng mặt khác Pháp giới cũng là Thê 
Ølan gIới; 


3. Pháp giới không phải là một cái chân không được lấp đầy bằng những cái 
trừu tượng rỗng tuếch, mà là cái dầy đặc của những thực tại cá biệt cụ thể, 
như chúng ta thấy trong cách sử dụng những chữ vyuha và alankara; 


4. Dù rằng Pháp giới tràn ngập thiên hình vạn trạng, nhưng rất có trật tự; 


5. Trật tự đó được diễn tả: Asya kutagaravyu, ha anyonyasambhinnà 
anyonyà maitrìbhùtà anyo nyà sankIrnàh pratibhasyogena 
bhàsamagamannekasminnàrambane yathà calkasminnàrambane tathà, 
sesarvàrambaneusu ;[20] 


6. Vì vậy, trong Pháp giới, hết thảy mọi sự vật cá biệt giao thiệp nhau, nhng 
mỗi sự vật vẫn duy trì trọn vẹn cá biệt tính trong tự thân. 


7. Mọi vật không những giao thiệp nhau toàn triệt, theo đó trong một vật 
phản chiêu tât cả những vật khác, mà ngay trong môi vật đó cũng đêu có 
phản chiêu một nhân vật gọi là Thiện Tài (Sudhana). 


8. Và vì vậy, Pháp giới thường được đặc trưng là vô ngại (anàvarana), nghĩa 
là tất cả cùng hỗ tương nhiếp nhập mặc dù chúng vẫn phân lập và đối đầu 
lẫn nhau. 


9. Pháp giới là một thế giới phóng quang, trong đó mỗi vật thể Trang 
nghiêm (alankàra) không những ngời sáng trong ánh sáng nhiều màu của nó, 
vả lại nó cũng không từ chối tiếp thâu hay phản chiếu ánh sáng của những 
vật thê khác trong nguyên dạng của chúng. 


10. Tất cả những hiện tượng kỳ diệu này, và đấy chính là pháp giới, trỗi dậy 
nhờ năng lực gia trì của Bồ tát, mà Ganda biêu tượng băng cái búng tay. 


I1. Năng lực gia trì đó (Adhisthana), dù không được xác định rõ, được cầu 
tạo băng Nguyện (Pranidhàna) và Trí (inàna) của Bô tát. 


12. Khi Pháp giới này, nơi xuất hiện cảnh tượng huy hoàng Và không thể 
nghĩ, được diên tả trên phương diện tâm lý, Ganda nói: 


Abhisyanditakàyacrttah sarvasamJnàgatavidhùtamànsah 
sarvàvaranv1varjitacittah sarvamohavigatah[2 I|. 


Và chính trong tâm trạng này mà Thiện Tài có thê nhớ lại tất cả những gì đã 
thấy và đã nghe, có thể chiêm ngưỡng thế giới bằng một cái nhìn không bị 
chướng ngại trong bất cứ chiều hướng vận hành nào của nó, và có thể 
chuyền dịch trong Pháp giới bằng thân thể của mình, không có gì ngăn cản 
những vận động hoàn toàn tự do của nó. 


Hãy so sánh sự kiện này với lối dạy của Đạo Nguyên (Dògen) và thầy là 
Như Tịnh. Đạo Nguyên là người khai sáng Tào động tông Nhật Bản, khi còn 
học Thiền ở Trung Hoa, thường được tôn sư bảo cho rằng: ““Thân tâm tan rã; 
tan rã thân tâm”. Đạo Nguyên lặp lại ý tưởng này trong các bài thuyết pháp 
của mình: “Tan rã! Tan rã”! Hết thảy các ngươi phải một lần kinh nghiệm 
qua tình trạng này; nó như đồn trái cây vào một cái giỏ lủng đáy hay rót 
nước vào một cái bát thủng lỗ; dù các ngươi có dồn hay rót bao nhiêu, cũng 
chắng thê đấy được. Khi nhận ra thế, chúng ta có thê nói, cái đáy thùng bị bể 
rồi. Bao lâu còn có một dấu vết tâm thức khiến các ngươi nói răng: “Tôi lãnh 
hội như thế này hay tôi nhận thức như thế kia”, thì các ngươi vẫn còn đùa 
với những các bất thực”. 


_—-O0O--- 


9 


Người ta có thê ngờ răng, khi ngôi Tháp được diễn tả bằng những kiểu cách 
như thế, nó là một sự sáng tạo có tính cách biểu tượng phát xuất từ những 
khái niệm triết lý trừu tượng. Quả thực, cảnh tượng mẫu nhiệm lạ lùng ấy đã 
từng là chủ đích của suy luận siêu hình nơi một số tri thức Trung Hoa có 
thiên tư đĩnh ngộ, và từ họ đã nảy ra cái mà ngày nay chúng ta gọi là Hoa 
nghiêm tông. Nhưng tôi quá đỗi hoài nghỉ, chăng biết lối hệ thống hóa có 
tính cách triết lý đó có ích lợi gì cho việc lãnh hội trung thực Ganda hay 
không; nghĩa là, người ta có đạt đến ý nghĩa sâu nhất và thực nhất của Tháp 
Tì lô giá na (Vairochana) bằng cách phân tích như thế hay không, và có làm 
cho nó khá dễ lãnh hội hơn bằng trí năng hay không. Tôi không cốt ý nói 
rằng những tâm hồn lớn của Trung Hoa ây làm một việc hoàn toàn không 
cần thiết đối với bước tiến của nên văn hóa nhân loại. Mà tôi muốn nói rằng, 
kết quả hệ thống hóa của họ về Ganda đã là một sự thúc đây giá tri tâm linh 
đẳng sau bức màn minh hiển, và từ đó tôi muốn nói rằng độc giả cỡ bình 
thường bấy giờ cần phải khám phá thông điệp nguyên thủy của nó trong tinh 
thần duy niệm của sự phân tích suy luận của chính nó. Nếu quả thực đấy đã 
là trường hợp quan xuyến lịch sử Ganda, nó sẽ là một tình cảnh bất hạnh 
nhất. Tuy nhiên, để thấy hàng trí thức thượng đăng của Trung Hoa đã nỗ lực 
tiếp nhận những sự lạ của tháp Tì lô như thế nào, tôi xin phép nhắc đến cái 
gọi là thuyết Đồng Pháp giới do Trừng Quán đề ra, và xét luôn đến lý thuyết 
Đồng nhất tính của Pháp Tạng. 


Ý niệm về bốn Pháp giới không hoàn toàn khởi sáng với Trừng Quán, người 
được coi là sống trên trăm tuôi (738-839). Ý niệm này gần như được báo 
trước khá rõ rệt bởi các tiền bối của ông, như Pháp Tạng (643- 721). Trí 
Nghiễm (602-668), và Đỗ Thuận (557-640), nhưng chính do sự thiết định 
cuối cùng của Trừng Quán mà triết lý của Ganda được đồng nhất với thuyết 
bốn Pháp giới. Theo đây, có bốn cách nhìn Pháp giới (Dharmadhàtu): 1) 
Pháp giới như một thế giới của những vật thể cá biệt, trong đó chữ giới 
(dhàtu) có nghĩa là “cái phân biệt”; 2) Pháp giới như là sự hiển hiện của nhất 
tâm (ekacitta) hay một bản thể cơ bản (ekadhàtu); 3) Pháp giới như là một 
thế giới trong đó tất cả những hiện hữu riêng biệt của nó (vastu) có thê đồng 
nhất được với một tâm là sở y; 4) Pháp giới như là một thế giới trong đó mỗi 
một vật thể riêng biệt của nó đồng nhất với mọi vật thể riêng biệt khác, mà 
tất cả những giới hạn phân cách giữa chúng thảy đều bị bôi bỏ. 


Trong bốn cách nhìn về Pháp giới, cách cuối là đặc sắc nhất của giáo thuyết 
Ganda khác hăn với các tông phái Phật giáo khác. Theo Pháp Tạng, trong 
câp sô vô hạn sau đây: 


al, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, al0.... mỗi hạng từ có thê được colI là có 
tương quan với những hạng từ khác bằng hai cách, trên phương diện tôn tại 
và trên phương diện tác dụng, lấy trên phương diện tĩnh và động. Trên quan 
điểm tồn tại, mỗi tương quan đó được gọi là tương tức, nghĩa là, đồng nhất, 
vậy: 


al= a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10... 
a2 = al, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10... 
a3 = al, a2, a4, a5, a6, a7, a8, a9, al0... 


vân vân. Mối tương quan của mỗi hạng từ đối với toàn thể cấp số nói rằng 
a1 là al do bởi cấp số, rồi cấp số mà có ý nghĩa cũng do bởi al. Mỗi tương 
quan có thê đảo ngược, và người ta có thể nói rằng: 


a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10... = a] 
al, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10... = a2 
al, a2, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10... = a3 


vân vân. Chừng nào cấp số vô hạn vẫn không thể thỏa mãn nếu không có 
những hạng từ của nó, và ngược lại, những hạng từ này không biểu lộ bản 
tính như không có toàn thê cấp số để chúng hiện diện trong đó; trong trường 
hợp như thế, Pháp Tạng nói, thuyết tương tức trên khía cạnh tồn tại va tĩnh 
phải được coi là có giá trị. 


Cấp số cũng có thể được coi là quan hệ trên khía cạnh tác dụng hay động. 
Trong câp sô: 


al, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a2, a10... mỗi hạng từ đều có tác dụng riêng 
khiến cho cấp số CÓ thê có, khi hạng từ ấy đóng góp cho thê cách tổng quát 
của cấp số. Chỉ cần nhặt một hạng từ nào đó ra khỏi cấp số, thì cấp sÔ sẽ mất 
hết ý nghĩa. Nghĩa là cấp số sẽ không còn có tác dụng như là một cấp số vô 
hạn nữa. Bởi lẽ đó, nên mới có tình trạng hoàn toàn tương tức quán xuyến 
cấp số. Khi al, được tách ra biệt lập với cấp SỐ, nó không có nghĩa gì cả, do 


đó, không tồn tại, bới vì al là al nằm trong cấp số Như thế, al vừa là al, 
vừa là a2, a3, a4, a5... Khi al= al, thì al là hữu cùng; khi a2, a3, a4, aŠ5...= 
aÏl, al là vô cùng. Nói theo thuật ngữ của Ganda: ksaya và aksaya. Cũng theo 
cách đó, mỗi hạng từ = a2, a3, a4 a5... vừa là hữu cùng và vừa là vô cùng. 
Vậy, chúng ta có công thức dưới đây: 


al =al 
al = a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, al0.... 
a2 = a2; 
a2 = al, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10... 
a3 = a3; 


a3 = al, a2, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10.. 


`... 


Còn một cách nhìn khác nhắm vào toàn bộ cấp số của al, a2, a3, a4, a5, aÓ, 
a7, a8, a9, al0..., theo đó mỗi hạng từ được coi như bao dung trong nó toàn 
thể cấp số, và, như ở trường hợp đầu, nó không phải là một đơn vị độc lập và 
tách biệt khi nhập vào hệ thống. Rồi, ta thử nhặt ra mỗi một hạng từ xem, 
toàn bộ cấp số cũng đi theo nó luôn. Khi một ảnh tượng được một phản 
chiếu trong gương, tất cả tình trạng đồng nhất giữa gương và ảnh, bởi vì 
ngoài gương không có sự phản chiếu, và ngoài sự phản chiếu cũng không có 
gương. Ta chỉ biết được đó là gương khi nào có những ảnh tượng nào đó bộc 
lộ hiện hữu của nó và ảnh tượng cũng phải tự phản chiếu trên mặt gương cái 
này mà không có cái kia, thì cả hai cũng không hiện hữu luôn. Từ quan điểm 
này, những quan hệ giữa mỗi hạng từ của cấp số với chính cấp số có thê 
được đặt thành công thức có ba dạng như sau : 


al =al: 
al = al, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10...; 
al, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a1... = al 


a2 = a2; 


a2 = al, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10...; 
al, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10...= a2. 
a3 = a3; 

a3 = al, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, al0..; 
al, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, alo... = a3 
a4 = a4; 

al =al, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10... 
al, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, alo...= a4. 


vân vân, đến vô tận. Trong trường hợp này, sự phân biệt gữa tương tức tồn 
tại và tương giao tác dụng có thê không rõ rệt như trong trường hợp đầu theo 
đó mỗi đơn vị được coi như là tách rời đứng riêng. Nếu trường hợp ở đây mà 
phải dùng đến bất cứ một lối phân biệt nào như thé, thì đấy chỉ bởi tính cách 
xác thực của khái niệm. Hỗ tương giao thiệp hàm ngụ tác dụng của mỗi đơn 
vị trên những đơn vị khác vừa cá biệt vừa như là toàn thê, trong khi đó 
tương tức là một khái niệm tĩnh. Dù sao kết quả thực tiễn của những nhận 
định đều như nhau nghĩa là, vạn hữu trong trật tự chỉnh đốn trang nghiêm 
toàn thể vũ trụ thảy đều ở trong một tình trạng hỗn hợp toàn diện sao cho 
n8Øười ta có thê nhận ra được. 


Khi chúng ta nói đến tương tức, giao thiệp, hay không chướng ngại, như là 
khái niệm triết lý căn bản của Hoa nghiêm (Avatamsaka), cố nhiên chúng ta 
đừng quên răng khái niệm đó không hoàn toàn không biết đến thực tại của 
những hiện hữu cá biệt. Bởi vì, cái không chướng ngại chỉ có thể xảy ra khi 
có những hiện hữu cá biệt; bởi vì sự giao thiệp phải được coI như đặc tính 
riêng cho thế giới của những cá biệt; bởi vì khi mà không có những cái cá 
biệt, không có những hiện hữu cá biệt, thì tương tức, đồng nhất tính, là một 
khái niệm rỗng tuếch. Pháp giới (Dharmadhàtu) phải là một cảnh giới Trang 
nghiêm Vĩ diệu (Vyùhà và Alankàra). Chúng ta đừng quên rằng trong khi. 


al =al, a2, aI, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10... 


và 


al, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10... = aT ; thì cũng sự thực một cách tuyệt 
đối rằng 


al =al; 

và rằng 

al= al, 

bởi vì 

al =al, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10... 
và 

al, a2, a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9, a10 =al 


Vì rằng sự giao thiệp hay không chướng ngại không phải là tính đồng loạt 
hay một trạng thái tồn tại không có sai biệt, cho nên sự phát khởi của Bồ đề 
tâm (Bodhicitta) có thê diễn ra nơi mỗi loài hữu tình, và rồi sự phát khởi này 
lại tạo nên một sự đáp ứng trong cảnh giới của hết thảy chư Phật. Một Phật 
tử Chân tông khi diễn tả ý trong này thì nói rằng mỗi khi có một người mới 
phát tâm theo giáo lý Tịnh độ tông thì có một đóa sen mới nở nụ trong ao 
của cõi Phật Di Đà. 


Thuyết hỗ tương giao thiệp cũng có thể được diễn tả theo thuật ngữ của 
tương quan nhân quả. Nhưng trong trường hợp này, từ ngữ đó phải được 
hiểu theo một ý nghĩa khá cao và khá sâu hơn, bởi vì thế giới Hoa nghiêm 
không phải là một thế giới của những hình sắc và giả tượng bị chi phối bởi 
những định luật như nhân quả cơ giới, hay nhân quả sinh vật định hướng 
(teleológicalbiological causation), hay tính hỗ tương tĩnh chỉ. Pháp giới 
(Dharmadhàtu), thế giới của Hoa nghiêm là thế giới tự vén mở cho trực giác 
tâm linh của chúng ta một cái nhìn chỉ xảy ra khi siêu việt thiên chấp có 
(asti) và không (nasti). Do đó Pháp giới (Dharmadhàtu) chỉ có thể chứng 
một khi tất cả những vết tích của nhân duyên (hetupratyaya) bị quét ra khỏi 
thị giác của chúng ta. Sự giao thiệp như vậy là được trực nhận không qua 
trung gian của khái niệm nảo cả, mà ta có thể nói, không phải như là kết quả 
của trí năng suy luận. 


Cũng trong ý nghĩa đó, thế giới được cấu tạo bởi những khái niệm trong 
vòng nhân quả này được các nhà Phật học Đại thừa tuyên bô là Không 


(sùnya), là Vô sinh (anutpàda), và Vô tự tánh (asvabhàva). Tuyên bố đó 
không phải là một lối suy luận của luận lý, mà là một trực giác của thiên phú 
Đại thừa. Khi nó được giải thích như là tương đối tính hay như là có quan hệ 
với ý niệm về tương quan nhân quả, tinh thần của câu nói ấy hoàn toàn bị 
mất hắn, và Phật giáo Đại thừa trở thành một hệ thống triết học; thế mà, đây 
lại là nỗ lục nơi một số các học giả Phật giáo Âu châu. Cái tánh Không của 
vạn hữu đó (sarvadharmasyasunyatà), dường như bao trùm cả thế giới thiên 
hình vạn trạng, là cái tạo cho Hoa nghiêm trực giác về sự giao thiệp và vô 
ngại. Tánh Không là một tri giác Đại thừa về bản thân của Thực tại. Khi nó 
được tái thiết trên phương diện khái niệm, ý nghĩa của tri giác đó hoàn toàn 
bị tống khứ. Ai có tình tái thiết kiểu đó, người ấy đang chống lại tinh thần 
của Đại thừa. Vì vậy, tôi khảo cứu thắng vào các kinh, chứ không khảo cứu 
các luận giải triết lý về Phật giáo Đại thừa - nghĩa là, nếu người học quả thực 
muốn nắm vững, hay muốn chia xẻ kinh nghiệm tinh thần của Đại thừa. 


Dù rằng Pháp Tạng, một trong những tâm hồn có chất triết học tế nhị nhất 
của Trung Hoa, đã phân tích bằng lý những cảnh vật trong tháp Tì lô 
(Vairochana) trình diện trước con mắt tâm linh của Thiện Tài (Sudhana), 
nhà hành hương trẻ tuôi, bản thân của sự kiện chăng ăn nhập gì với sự phần 
tích ấy. Phân tích ấy có thể thỏa mãn tri thức, nhưng tri thức không phải là 
tất cả của chúng ta. Chúng ta, với Pháp Tạng và Thiện Tài, phải một lần ở 
ngay trong Tháp và phải là một chứng nhân truớc tất cả những phẩm vật 
Trang nghiêm (Vyùhàlankàra) tự ngời sáng và soi bóng lẫn nhau một cách 
vô ngại. Trong những chất liệu của tôn giáo, đời sống ` và kinh nghiệm đáng 
kế hơn là phân tích. Vì vậy, ngôi Tháp, cùng với tất cả phẩm vật trang 
nghiêm[22] của nó phải phát xuất từ chính đời sống riêng biệt của ta. 


——-o0O--- 
10 


Hy vọng rằng, trong một giới hạn nào đó, chúng ta phác họa được chất nội 
tại và sự kết câu của Tháp Vairochana, trong lãnh vực kinh nghiệm cũng 
như từ quan điểm phân loại tri thức. Sau “Cái Gì” là đến “Từ Đâu” và “Về 
Đâu”. Nếu không có những thứ đó, con đường dẫn vào đời sống của chúng 
ta chưa phải là một con đường toàn vẹn. Bởi vậy, Thiện Tài, theo thói 
thường, sau khi thấy tất cả những kỳ diệu của ngôi Tháp, mới hỏi nó từ đâu 
đến và rồi đi về đâu. Bồ tát Di Lặc trả lời rằng nó đến từ Trí (Jnàna) và năng 
lực Gia trì (Adhisthana) của Bồ tát. Trí này là gì? Năng lực Gia trì này là 


gì? 


Jnàna là một từ ngữ khó phiên dịch, vì “Nhận thức” hay “Tri thức” không 
gói trọn ý nghĩa của nó. Nó là một sự thê khá căn bản. Là sự khẩn thiết thiên 
bẩm của con người, có để phân biệt; là khuynh hướng định sẵn của con 
người, nhắm tới óc nhị nguyên, từ đó phân tách thành chủ và khách, cái thấy 
và cái bị thấy; chính nó mà có thế giới của thiên sai vạn biệt. Bởi vậy khi nói 
rằng tất cả những phẩm vật trang nghiêm đến từ giữa lòng của Trí (Jnàna), 
nói thế chỉ có nghĩa rằng, thế giới tự khởi lên từ chính sự kết cấu của tâm ta, 
rằng nó là nội dung của ý thức chúng ta, rằng nó xuất hiện ở đó cùng lúc với 
sự móng khởi của tâm phân biệt, răng nó đến và đi cũng mẫu nhiệm như cái 
đi và đến của ý thức chúng ta. Thế thì, chớ có hỏi thế giới này từ đâu đến, và 
sẽ đi về đâu. Câu hỏi đó tự nó phát xuất từ chính cội nguồn của tất cả những 
cái mầu nhiệm và bất khả đắc, và hỏi về nó tức là đánh hỏng mất cứu cánh 
của nó. Câu trả lời chỉ có thể có khi nào chúng ta đứng ra ngoài những điều 
kiện hiện thế của mình. Nghĩa là, câu hỏi ấy chỉ được trả lời chừng nào 
không được hỏi tới. Cũng như lửa mà tự hỏi: “Ta là gì?” “Ta từ đâu đến?” 
“Ta đi về đâu?” “Tại sao ta cháy?”. Chừng nào lửa là lửa và vẫn cứ cháy, thì 
những câu hỏi đó không sao trả lời được, bởi vì là cháy, và phải cháy, chứ 
không phải để tư lự về mình; bởi vì, lúc nó tư lự, nó không còn là lửa; bởi vì 
biết ra mình là thôi còn là chính mình. Lửa không thể vượt lên những điều 
kiện riêng nó, và nó mà đặt những câu hỏi về nó là đang vượt qua những 
điều kiện của nó, như thế là tự phủ quyết. Câu trả lời mà có, chừng nào nó 
mâu thuẫn với chính nó. Vẫn còn đứng, tất không thể nhảy. Mâu thuẫn đó 
nằm ngay trong căn để của tất cả những câu hỏi tri thức đối với nguồn gốc 
và số phận của cuộc đời. Vì vậy, ngài Di Lặc nói: na kvacidgato, nanugato, 
na rasibhuto, na samcayabhuto, na kutastho, na bhavastho, na desastho, na 
prade sasthah[23]. Người ta có thê nghĩ, không phủ định này không đưa đến 
đâu, và thói thường là thế, bởi vì giải đáp đích thực nằm ở nơi mà câu hỏi 
chưa hề bị hỏi tới. 


Kê đến, chúng ta sẽ đề cập Adisthàna (sức gia trì). Nó có nghĩa là gì? Hán 
văn thông dịch là thần lực, uy lực hay gia trì lực Nó là “năng lực”, “ý lực”, 
“tâm lực” ở nơi một nhân cách lớn, người hay trời. Khi còn ở trên bình điện 
của Trí (jnana) thế giới không có vẻ thực chút nào, bởi vì hiện hữu như 
huyễn của nó, mà trí (Jnana) so thấy, quá đậm màu sương khói. Nhưng khi 
tiến đến khía cạnh Adhisthàna của Bồ tát đạo, chúng ta cảm thấy dường như 
mình đang nắm chắc cái cứng và vững. Đây là chỗ mà đời sống thực sự bắt 
đầu có ý nghĩa. Sống không còn là nhận định mù quáng của một thúc bách 
ban sơ, vì Adhisthàna là một biệt danh của Pranidhàna (nguyện), hay nó 
chính là sức mạnh tâm linh tuôn ra từ nguyện cùng với trí tạo thành tỉnh thê 
của Bồ tát đạo. Sức gia trì không chỉ là sức mạnh muốn tự củng cô đề loại ra 


những cái không phải nó. Đăng sau nó luôn luôn có một vị Phật hay một Bồ 
tát, có con mắt tâm linh soi thấy bản chất của vạn hữu và đồng thời có chí 
nguyện hộ trì nó. Chí nguyện hộ trì chính là tình thương yêu và lòng hoài 
bão cứu vớt thế gian khỏi những mê hoặc và ô nhiễm. Pranidhàna (bản thệ) 
là chí nguyện đó, là tình yêu đó, và hoài bảo đó, được gọi là vô tận tạng 
(aksaya). 


Trí và Nguyện là những yếu tố thiết định Bồ tát đạo, hay Phật đạo thì cũng 
vậy. Nhờ Trí, chúng ta như leo đến đỉnh trời Tam thập tam thiên; rồi khi 
ngôi trầm mặc mà quán sát hạ giới và những hành vi của nó, thấy chúng tựa 
hồ những đám mây chuyền động dưới chân mình; chúng là những khối quay 
cuồng của vọng động, nhưng không đụng chạm đến kẻ đang ngôi ở bên trên. 
Thế giới của Trí thì trong sáng và vĩnh viễn an lành. Nhưng Bồ tát không trụ 
mãi trong cảnh trầm mặc thiên thu trên cái thế gian vì có những sai biệt nên 
có những phần đầu và đau khổ; bởi vì tim của ngài đau đớn khi nhìn cảnh tu- 
ơợng này. Bấy giờ ngài quyết định bước xuống giữa những giông tố của cuộc 
đời. Bản nguyện (Pranidhàna) đã lập, uy lực (adhisthàna) của ngài được giao 
cho những ai hướng vê ngài, và mọi phương tiện (upàya) được tạo ra để 
dựng đứng dậy những ai cắm đầu vào trong mông muội và bị đắm chìm 
trong cảnh khống chế tột cùng. Pranidhàna như một khía cạnh của 
Adhisthàna như thế là cái thang dẫn xuống hay sợi dây nối liền giữa Bồ tát 
(bodhisattva) và chúng sinh (sarvasattva). Từ đó sinh ra Hóa thân (Ni 
mànakàya), một thuật ngữ mà trong nhiều kinh điển Đại thừa cũng gọi là 
Vikurvita hay Vyùhavikurvita, trang nghiêm thần biến. 


——-O0O--- 
II 


Bồ tát, khi soi thấy một cách sâu xa và sáng tỏ rằng tự tánh của vạn hữu là 
không tự tánh phải chịu hòa mình trong những tạp loạn không cùng của thế 
giới sai biệt; đó là một mầu nhiệm của những mâu nhiệm, nhưng ở đây mở 
ra cánh cửa bắt tư nghị giải thoát cho kẻ hiện thân của Trí (jnàna) và Nguyện 
(Pranidhàna). Và theo cách đó, chúng ta phải hiểu sự mâu thuẫn giữa sự kiện 
Di Lặc không hề đi đến đâu mà lại thác sinh tại thành Maladi. 


Sự mâu thuẫn này chắc chăn kích động người đọc vì hoàn toàn không giải 
thích được, dù những mâu thuẫn thường mang bản chất này; nhưng trong 
trường hợp ngài Di Lặc, mâu thuẫn đến quá sớm, và đến một cách sửng sốt. 
Trong một thoáng chốc, ngài nói, ngài không có trụ xứ, và trước khi chúng 


ta thực sự đứng bật dậy từ lời tuyên bố sửng sốt đó, chúng ta được biết răng 
sinh địa của ngài (Jamnabhùmi]) là Maladi và sứ mệnh của ngài là giáo hóa 
Phật đạo cho Gopalaka, con trai của một nhà phú hộ. Đây há không phải là 
một cuộc đi xuông, khá ngạc nhiên, từ cung trời Đâu suất (Tushita) làm công 
vụ trần gian? Vâng, sự thường là thế. Nhưng khi chúng ta nhận ra cái kết cấu 
nên Bồ tát đạo, thì sẽ không nghĩ thế nữa. Bởi vì, ngài thác sinh ở Maladi mà 
tựa hồ không sinh vào đâu, tựa hồ không đến từ đâu. Ngài có sinh, nhưng 
nguyên là không sinh; ngài đang ở trước chúng ta, nhưng đã không đến từ 
chỗ nào cả. Ngài đang cùng Thiện Tài ở trong Tháp Tì lô như Ganda nói cho 
chúng ta biết, nhưng ngài chưa từng rời khỏi trụ xứ của mình nơi cung trời 
Đâu suất. Vậy, một thiền sư nói, “Chúng hội Bồ tát đang nghe Phật giảng 
pháp trên đỉnh Linh thứu chưa từng giải tán; chúng hội vẫn còn đó, Pháp âm 
vẫn vang vội trên đỉnh Linh sơn đó”. Sự kiện đó - chừng như là một cuộc “đi 
xuống khá ngạc nhiên” - quả thực là một trật tự an bài sẵn trong đời sông 
hành đạo của Bồ tát (Bodhisattvacaryà). 


Rồi ra đâu là sinh địa đích thực của ngài?[24] 


1. Nơi nào có Tâm Bồ đề được phát khởi, nơi đó là quốc độ của Bồ tát, vì 
Tâm bô đê là quyên thuộc của Bô tát. 


2. Nơi nào có thâm tâm, nơi đó là quôc độ của Bô tát, vì đó là nơi xuât sinh 
các thiện tr1 thức. 


3. Nơi nào có chứng nhập các trụ địa (Bhumn), nơi đó là quốc độ của Bồ tát, 
vì đó là nơi sinh trưởng hệt thảy các Ba la mật 


4. Nơi nào có phát đại nguyện, nơi đó là quốc độ của Bồ tát vì đó là nơi thi 
hành công hạnh. 


5. Nơi nào có đại thừa, nơi đó là quốc độ của Bồ tát, vi đó là nơi phát triển 
bôn nhiêp pháp. 


6. Nơi nào có chánh kiên, nơi đó là quôc độ của Bồ tát, vì là nơi trí tuệ siêu 
việt trôi dậy. 
7. Nơi nào Đại thừa quảng bá, nơi đó là quôc độ của Bô tát, vì là nơi hêt thảy 


các phương tiện thiện xảo được vận dụng. 


8. Nơi nào có giáo hóa chúng sinh, nơi đó là quốc độ của Bồ bất vì là nơi hết 
thảy chư Phật giáng sinh. 


9. Nơi nào có phương tiện trí[25], nơi đó là quốc độ của Bồ tát, vì là nơi 
nhận biêt ràng hệt thảy các pháp đêu không sinh. 


10. Nơi nào có tu tập hết thảy các Phật giáo, nơi đó là quốc độ của Bồ tát, vì 
là nơi mà hêt thảy chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai giáng sinh. 


Rôi nữa, ai là cha mẹ và thân quyên của ngài?; Những phận sự của ngài là 
gì? 


“Bát nhã là mẹ, Phương tiện (Upàya) là cha; Thí (Dàna) là người nuôi nắng: 
Giới (Sì la) là người trông nom; Nhẫn (Ksànti) là đồ trang sức; Tinh tấn 
(Virya) là người thủ hộ; Thiền định (Dhyàna) là người tắm rửa; thiện hữu, là 
những nuôi dạy dỗ; Các bồ đề phần, là bạn đồng hành; các Bồ tát, là anh em; 
Bồ đề tâm (Bodhicltta) là nhà cửa; đi đứng theo chánh đạo, là thói nhà; các 
trụ địa (bhùmi) là chỗ ở; các pháp Nhẫn, là gia tộc; các nguyện là gia giáo; 
thực hành công hạnh là gia nghiệp; khiến kẻ khác chấp nhận Đại thừa là gia 
vụ; được thọ ký trong một đời nữa, SỐ phận ngài như thái tử nối nghiệp trong 
vương quốc chánh phái; và thành tựu trí tuệ viên mãn của Như Lai là nền 
tảng của gia quyến thanh tịnh của ngài”[26] 


Với thái độ tinh thần vững chắc nào để Bồ tát bước vào đời sống của chúng 
ta? 


“Bồ tát không chán ghét thứ gì trong bất cứ thế giới nào mà ngài bước vào, 
vì biết rằng hết thảy các pháp như ảnh tượng. Ngài không đắm nhiễm trong 
bất cứ con đường nào mà ngài bước đi, vì biết rằng tất cả là một sự hóa hiện. 
Ngài không thấy mỏi mệt trong bất cứ nỗ lực nào điều phục chúng sinh, vì 
biết rằng tất cả là vô ngã. Ngài nhiếp hóa chúng sinh mà không hề mỏi mệt, 
vì từ bi là tình thể của ngài. Ngài không sợ phải trải qua nhiều kiếp, vì thấy 
rõ rằng sinh tử và năm uân như là ảo tượng. Ngài không hủy diệt bất cứ con 
đường hiện hữu nảo vì biết rằng hết thảy các Giới (dhàtu) và Xứ (Ayatana) 
đều là Pháp giới (Dharmadhảtu). Ngài không có thiên chấp về các đạo vì 
biết rằng hết thảy trí tưởng đều như quang nắng. Ngài không bị ô nhiễm dù 
khi ở trong cõi của hàng chúng sinh xấu ác vì biết răng hết thảy cực thân đều 
chỉ là những giả tượng. Ngài không hề bị lôi cuốn bởi những tham dục, vì đã 
hoàn toàn chế ngự tất cả những gì được khai thị. Ngài đi bất cứ đâu một cách 
vô cùng tự tại, vì đã hoàn toàn kiểm soát những giả tưởng” [27] 


——-o0O--- 


12 


Đề kết luận thiên luận này, về trụ xứ của Bồ tát, nơi có ngọn suối của đời 
sông hành trì của ngài, đây thử dẫn thêm một vài trường hợp về các cách nói 
của Thiền đối với thê tài này, và thử xem tâm hồn Trung Hoa khác với tâm 
hồn Án Độ ra sao. 


Thiền sư Thừa thiên Huệ Liên[28], pháp tự của Vân cái Trí Bản, khoảng 
cuôi thê kỷ 12, nhân có thây tăng hỏi: 


- Cảnh Thừa thiên ra sao? 

Sư đưa cây phất tử lên. 

Tăng: 

- Người trong cảnh đó là a1? 

Sư cầm phất tử gõ vào thiền sàng. 
Tăng: 


- Người và cảnh thì đã nhờ được sư chỉ thị cho rôi; còn cái đạo lý cứu cảnh 
của Thiên, xIn chỉ lo biết. 


Sư để cây phất tử ra sau thiền sàng. 

Trị bình Khánh thiền sư[29], nhân có thầy tăng hỏi: 
- Cảnh Trị bình ra sao? 

Sư đáp : 

hŠS®%XX=NHH 

Thạch thất dạ thâm sương nguyệt bạch 

S4 ñ Ã R\ Ã & 

Thảo y tuế cửu bại bồ hàn 


Hang khuya trăng bạc màu sương 


Năm chày áo cỏ rách bương lạnh người. 
Tăng: 

Người trong cảnh là a1 nhỉ? 
Sư đáp: 

lš T1! 8 35 7k 

Huè trúc tầm viễn thủy 

Xt #‡ 2 SH 

Tây bát sắn triêu trai 

Xách gậy dọc theo khe vắng 
Bát sạch vào xóm mời cơm 
Tăng: 


Người và cảnh thì đã nhờ được sư chỉ thị; còn cái đạo lý cứu cánh của Thiên, 
xin dạy cho biệt. 


Sư đáp: 

Ngụa gỗ hí gió, trâu bùn qua biển. 

Động sơn Thủ Sơ[30] tham kiến Vân Môn. 
Môn hỏi : 

Từ đâu đến? 

- Từ Tra độ. 

Hạ ở đâu? 


- Báo từ, Hồ Nam. 


- Rời chỗ đó bao lâu rồi? 

Hôm 25 tháng S8. 

- Tha cho ông ba chục hẻo. 

Nhà sư đáng thương của chúng ta nhất định rất bối rối, sư cứ thắng mà trả 
lời nên nghĩ chả có gì đáng bị “ba chục hèo” bởi một cớ nào đó mà thây rộng 
lượng tha cho. Hăn sư đã trải qua một đêm thao thức. Sáng hôm sau trở dậy, 


lại đến, hỏi thầy: 


Hôm qua nhờ hòa thượng tha cho ba chục hẻo, nhưng không biết lỗi tại đâu 
mà phải bị phạt như thê 2 


- Đồ túi cơm! Chẳng phải ông đi ngang qua Giang Tây và Hồ Nam sao? 


Câu nói có vẻ nhạo báng đó làm cho tâm địa của Thủ Sơ bừng lên, bấy giờ 
mới bày tỏ kêt cục như sau: 

- Từ đây về sau, sẽ đứng đầu ngã tư; không chứa một hạt thóc, không trồng 
một cọng rau, tiêp đãi từng người lui tới từ mười phương, móc giùm họ 
chiêc nón bụi bặm, cởi hộ họ chiêc áo hôi hám. 


Thế là họ sẽ thong dong không bị vướng mắc, khi đi lại, thông suốt khi 
ngăm nhìn. Chăng là khoái chí sao? 


Vân Môn lại cũng còn chê nhạo nữa; và theo tôi, lân này với một giọng hài 
hước khác: 


Đô bị gạo! Cái thân chỉ to băng quả dừa, mà sao cái miệng lại lớn đên thê? 


[1] 1044-1091. Tục truyền đăng lục, XXII 
J2] Tôn giả đông thời với Lâm Tế (867) Truyền đăng XII 
[3] Nghĩa đen: “ông không giữ ngũ giới ” 


[4] Như Mẫn và Pháp Chân đêu là đô đệ của Phục Châu Đại An, tịch năm 
843. Truyền đăng, XI 


[5] Quy Tông, phỏng chừng cuối thế kỷ VIII và đầu thế kỷ IX 


[6] Tịch 867, Truyền đăng, XX 

[7J Đồ đệ của Vân Môn (tịch 949). Truyền đăng, XXIII 
8] Đồ đệ của Vân Môn (tịch 949), Truyền đăng XXIII 
9] Đồ đệ của Pháp Nhãn (tịch 958), Truyền đăng, XXV 
(10) Cũng đô đệ của Pháp Nhãn. Truyền đăng, XXV 
[II] Ma Muller. p.29 


[12] Mitra. P.27 (Bản chữ Hán của cưu ma la thập, Tiểu phẩm bát nhã D.G. 
) 


[I3] ApraHsttàmaso hỉ tathàgato rhan samyaksambuddhad. Sa naiva 
samskrlte dhatau sthlto này asamskrite dhàtau sthito na ca tao vyutthitah 


[14] Tiết lược, Astasàhasrikà-prajnàpàramità, Ch. XXVLI về Tathatà 
[15] Thơ của Giả Đảo, tặng Nhật Nam tang. DG. 


[16] Những trích dẫn này căn cứ chỉnh trên thủ bản lá thốt nốt lưu trữ tại 
Royal AsiaHic Soceity, London, ƒolio 2]7 b và seq., tương đương với MMG, 
b.1264. 


[17] Bốn loài ma: ma các uấn (skandha), ma phiên não (Rlesa), ma con trời 
(devaputra) và ma chêt (mrityu) 


[18] Quản đỉnh vị. nghĩa đen: địa vị đăng quang của Bồ tát. Cũng gọi là 
Pháp vân cứu cánh địa, địa vị cuối cùng của Bồ tát cao như mây trời của 
Chánh pháp (D.G) 


[19] Ba độc: tham, sản và sỉ 


J20] Thủ bản của Royal Asiatic, ƒolio 270a. Dịch thoát : (Mọi vật được phối 
trí làm cho không có sự hỗ tương gián cách của chúng, vì tất cả đêu hỗn 
hợp, nhưng mỗi vật không vì vậy mà mắt cá biệt tính, bởi hình ảnh của kẻ 
sùng mộ đức Di Lặc được phản chiếu trong mỗi vật đó và không chỉ phản 
chiếu trong một phương hướng riêng biệt mà trong mọi hướng của Lâu các, 
tạo thành sự tương giao phản chiếu toàn diện giữa các ảnh tượng). (MMG,, 
p.1376) 


[2l] Thủ bản R.A.S. J/olio 270a; MMG., p.1376 (Thiện Tài đồng tử tưởng 
chừng như thân và tâm của mình hoàn toàn tiêu giải; thấy rằng hết thảy mọi 
tâm niệm rời khỏi tâm thức của mình; tâm không chút vuuớng mắc, và tất cả 
những ngây ngất tan biến hết) 


[22] VWyùha, như đã giải thích, có nghĩa là “những phối trí” hay “phân phối 
trật tự, và trong văn học Phật giáo nó thường được dùng trong nghĩa “trang 
nghiêm ` hay “trang sức”. Nhưng ở đây nó tương đương với “thiên sai vạn 
hữu”. Ngôi tháp với những Vyùha của nó. Vì vậy, là vũ trụ trải rộng trước 
mắt chúng ta đó với tất cả những vật thể cả biệt của nó; và Dharmadhàtu: 
Lokadhdtu Lokadhàfu: Dharmadhàtu. 


[23] MMG. p.1413. “Lâu các này không từ đâu đến, không đi về đâu, không 
phải tụ, không phải tập, không tĩnh chỉ không biên hành, không phương vị, 
không ở trong phương vị 


J24J R.A.S., MS., ƒolio 276. et.seq. Cƒ-MMG., p.1415, et.sseq. 

/J25j Prainà-upàya. Khi chữ Upàya được dùng theo thuật ngữ trong đạo 
Phât, nó biêu hiện cho tình thương của Phật hay Bồ tát đôi với chúng sinh. 
Khi Phật thấy tất cả mọi khổ đau đang diễn ra trên thế gian do vô mình và 
ngã chấp, ngài mong muốn cứu độ nên nỗ lực bằng mọi phương tiện đê thực 
hiên hoài bảo nông nàn của mình. Đó là Upàya của ngài. Nhưng vì cái hoài 
bảo đó không vướng mắc vào ngã chấp hay pháp chấp nên Upàya đó được 
nói là phái sinh từ trí tuệ siêu việt. Xem đoạn sau khi trình bày về triết lý Bát 
nhã ba la mát 

/26J C..MM. p.1417 

/277 Œ# MMG., pp. 1419-20 

J28] Truyền đăng XXV. 

/29J Loc.cit 

30] Truyền đăng XXII 


——-O0O--- 


Luận bón - GANDAVYÙHA NÓI VỀ MONG CÀU GIÁC NGỘ 
l 


Chứng giác ngộ tối thượng (anuttarasamyaksambodhi) là cứu cánh của đời 
sông người theo đạo Phật; dù Đại thừa hay Tiểu thừa, đó là một sự kiện mà 
hết thảy những người học Phật đều biết rõ: bởi vì thành tố của Phật giáo 
chính là sự giác ngộ, mà Phật đã đạt đươc dưới gốc cây Bồ đề, bên dòng 
sông Ni liên thuyền (Nairanjana) trên 25 thế kỷ về trước. Tất cả giáo thuyết 
của Phật giáo được truyền dạy tại Đông phương ngày nay cùng bắt nguồn 
cảm hứng nơi chân lý này, cái chân lý vừa có tính cách lịch sử vùa mang 
chất siêu hình. Nếu không vì sự giác ngộ đó thì không có Phật, không có đạo 
Phật, không có Thanh văn (Sravaka) không có Duyên giác 
(Pratyekabuddha), không có A la hán, không có Bồ tát. Giác ngộ là nền tảng 
của tất cả triết học Phật giáo, cũng như tất cả hoạt dụng Phật giáo, đạo đức 
và tâm linh. 


Phật tử nguyên thủy đi tìm sự giác ngô cho chính mình, cho lợi lạc tâm tinh 
của riêng mình, và hiển nhiên không nghĩ đến những kẻ khác, không nghĩ 
đến tất cả mọi người, mọi loài. Ngay dù họ có nghĩ đến, thì họ đòi hỏi mỗi 
cá nhân Phật tử phải tự nỗ lực cho sự giải thoát tức là giác ngộ cho riêng 
mình, bởi theo họ, vô minh cản trở không để họ thành tựu giác ngộ và 
nghiệp ràng buộc họ vào luân hồi, hai thứ đó nương tựa trên khái niệm về 
những thực tại cá biệt 


Với các nhà Đại thừa, ngược lại. Khát vọng giác ngộ của họ trước hết là vì 
thế giới. Chính bởi họ mong cầu sự giác ngộ và giải thoát của cả thế giới nên 
trước hết họ nỗ lực tụ giác ngộ, tụ giải thoát, tự mình cởi bỏ sự ràng buộc 
của nghiệp và những chướng ngại do tri thức (sở tri chướng). Chuẩn bị như 
thế rồi họ mới cất bước đi vào thế gian và công bố chánh pháp của Phật cho 
các loại hữu tỉnh. 


Vì lý do đó, Đại thừa nhấn mạnh trên ý nghĩa tâm nguyện đại bi 
(mahakaruna). Cứ giở bất cứ quyên kinh nào của Đại thừa, lúc nào chúng ta 
cũng phải ghi nhận những chữ thuộc loại bi (karuna), mẫn (anukampana) 
hướng đến hết thảy chúng sinh (sarvasattva; jagat) hầu mang lại cho chúng 
sự nương tựa (paritrana), hộ trì (samgraha), hứng khởi (paricodana), thành 
thục (paripaka), luật nghi (vinaya), thanh tịnh (parisuddha), 


Rồi lý tưởng Bồ tát - một chúng sinh (sattva) đi tìm sự giác ngộ (bodhi) - 
như tôi đã từng nói, bắt rê trong đạo Phật; và một thứ Phật giáo thê tục thay 


thế học phái cổ của chế độ tăng lữ khổ hạnh và nghiêm khắc. Người tại gia 
không chỉ đề phục vụ cho vị bất sĩ vô gia đình; giáo thuyết của Phật phải 
được thực hành không riêng cho tập đoàn ưu tú, và khuynh hướng dân chủ 
xã hội đó đã làm thay đổi rất nhiều tư tưởng Phật giáo. Một trong những 
thay đối đó là phân tích một cách thực tiễn quá trình giác ngộ. 


Các nhà bác học Tiểu thừa chuyên tâm những vấn đề tinh tế, về thế giới của 
sắc, hữu hình (rupaloka), về thuyết vô ngã (anatmya), về nhân cách của Phật, 
về phân tích tâm, v.v... Họ có xu hướng quá siêu hình, quá học thuật, quá 
duy lý, với kết quả là những vấn đề thực tiễn liên quan đến sự thành tựu giác 
ngộ và sự ứng dụng hiệu nghiệm của nó trong môi trường sinh hoạt thường 
nhật của chúng ta bị bỏ quên. Mối bận tâm chủ yếu của các nhà Đại thừa là 
chính cái đời sống đó. 


Khi khảo sát về quá trình hiện thực của giác ngộ. Đại thừa thấy ra rằng nó 
gồm có hai bước quyết định. Khởi đầu cần phải tạo nên một khát vọng giác 
ngộ vì kẻ khác, thì mục đích tối hậu mới có thể thành tựu được. Khát vọng 
đó cũng quan trọng và rất có ý nghĩa như sự thành tựu, vì không thể có thành 
tựu nếu không có khát vọng kia; quả thực, sự thành tựu luôn luôn được xác 
định bởi khát vọng; tức là, thời gian, nỗ lực, hiệu quả, .v.v.. của giác ngộ, 
hoàn toàn dựa trên phẩm chất của ý nguyện ban sơ được phát khởi cho sự 
thành tựu chủ đích tối hậu. Động lực xác định diễn trình, cá tính, và năng lực 
của hành động. Mong cầu giải thoát được thúc bách kịch liệt có nghĩa rằng, 
quả vậy, cái phần lớn và khó khăn của sự nghiệp đã được làm xong. Người 
ta cũng nói, khởi sự tức là hoàn tắt. 


Dù vậy, các nhà Đại thừa ý thức rõ giá trị của tâm nguyện ban sơ, khát vọng 
chứng thành giác ngộ. Sau cuộc phát tâm lần đầu này, vẫn còn nhiều cuộc tu 
tập; nhưng khóa trình mà Bồ tát bấy giờ phải hạ thủ đã được xác định trọn 
vẹn và chắc chắn. Công trình quả là tân khổ, nhưng ngài không còn ở trong 
bóng tối của nghi ngờ và ngu dốt. Vì vậy, trong các kinh điển Đại thừa, sư 
trỗi dậy ban sơ của khát vọng giác ngộ đó được coi là một biến cố trọng đại 
trong đời sống của một Phật tử, và được nhắc nhở một cách đặc biệt. 


Coi Bồ tát như một kẻ trên thì mong cầu giác ngộ, mà dưới thì do tắm lòng 
lân tuất nhiệt tình muốn cho khắp cả thế gian thọ hưởng pháp lạc, cái lý 
tưởng đó được kiên trì trong tất cả những người theo Đại thừa giáo. Thượng 
cầu Bồ đề, hạ hóa chúng sinh như thế đã là nguyên tắc quy phạm của đời 
sông đạo Phật ở Viễn đông. Trong tất cả các Thiền viện, người ta xướng lên 


bôn đại nguyện vào mọi cơ hội, sau một công tác, sau một thời kinh, sau một 
bữa cơm, sau một buôi giảng: 


#% + #t lŠ Š ñR E 

Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ; 

J lã 4 ã& 5Š ằ lí 

Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn; 
»fia&Sñjm# 

Pháp môn vô lượng, thệ nguyện nguyện học; 
1$ 3E #&£ L Š Bã 


Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. 


Không rõ các “thệ nguyện” này được quy định và được nối kết vào đời sống 
của thiền tăng vào lúc nào, nhưng cái tỉnh thần sung mãn trong chúng là tinh 
thần của đại thừa cũng như tinh thần Thiền, và hiển nhiên, kể từ khi đạo Phật 
truyền vào Trung Hoa và Nhật Bản, nguyên tắc các thệ nguyện đó đã ảnh 
hưởng đời sống văn hóa Đông phương trong mọi ngành. 


Ganda có mô tả hai sắc thái của đời sống Phật tử. Thứ nhất, phát Bồ đề tâm 
hay làm trỗi dậy khát vọng mong cầu ¡ giác ngộ tối thượng; thứ hai, thực hành 
đạo của Bồ tát, tức là Bồ tát Phô Hiền (Samantabhadra). Thiện Tài đồng tử 
(.Sudhana) sau khi đã phát tâm (cittotpada) dưới sự chỉ dẫn của ngài Văn 
Thù, từ đó cuộc hành hương hoàn toàn nhắm vào việc hỏi thăm cách thức 
thực hành bồ đề hạnh (bodhicaryà). Cho nên ngài Văn Thù nói với đệ tử của 
mình, khi ngài chỉ thị Thiện Tài đồng tử ra đi cho một cuộc lữ hành trường 
kỳ và gian khổ: “Lành thay, lành thay, thiện nam tử! Sau khi đã phát tâm 
mong cầu giác ngộ tối thượng[ 1], bây giờ lại muốn tìm học hạnh của Bồ tát, 
Thiện nam tử, ít thấy có ai phát tâm mong cầu giác ngộ tối thượng, mà 
những ai sau khi đã phát tâm mong cầu giác ngộ tối thượng lại còn tìm học 
hạnh của Bồ tát, càng ít thấy hơn. Vì vậy, thiện nam tử, nếu muốn thành tựu 
Nhất thiết chủng trí, hãy tinh tiến thân cận các bậc thiện hữu tri thức 
(kalyanamitra)...” 


Trong kinh Bát nhã Ba La mật, sắc thái thứ hai của đời sống Phật tử, sau khi 
phát tâm Bồ đề, là thực hành Bát nhã Ba La mật. Trong Ganda, sự thực hành 
đó được thắt chặt với công hạnh của Bồ tát Phố Hiền (Samantabhadra); và 
Bồ đề hạnh (Bodhicaryà), sinh hoạt của sự giác ngộ, được đồng hóa với Phổ 
Hiền hạnh (Bhadracaryà). Như thế, Phố Hiền (Samntabnadra) đứng đối với 
Văn Thù (Manjusri) trong Ganda. Có thê nói: ý tưởng về nhân cách hữu ngã 
đã xâm nhập ở đây. 


Trong các kinh Bát nhã Ba La mật Bát nhã văn hoàn toàn vô ngã. Một đoạn 
kinh nói như sau[2]: “Trong thế gian này ít ai có thể nhận biết sáng tỏ Phật, 
Pháp, Tăng là gì, ít ai thành tín bước theo Phật Pháp Tăng... ít ai có thể phát 
tâm vô thượng bồ đè[3]... Tu hành Bát nhã lại càng ít nữa... Tỉnh tiến tu 
hành Bát nhã cho đến địa vị Bất thối chuyên và an trụ trong Bồ tát địa, lại 
càng ít gấp bội...” 


“Phát bồ đề tâm” trong Phạn ngữ là bodhicitotpàda, mà nói đủ là 
“anuttaràyàm samyaksambodhau cittam utpàdam”, tức là : Phát khởi vô 
thượng chánh giác tâm. 


Nếu dịch thành: khởi cái tâm tưởng về giác ngộ, là sai và lầm, như sẽ giải 
thích sau. Bởi vi nó tương đương với “Anuttaram samyaksambodbim 
àkànksamàna”[4] Mong cầu giác ngộ tối thượng; hay “anutfaràyam 
samyaksambodhau pranidhanam”[5 ] Kiên trì khát vọng giác ngộ tối thượng. 
Trong Ganda, chúng ta thấy có những diễn tả như trên đây, chúng cùng 
mang một ý: 


“vipula-kripa-karana-manasa, paryesase' nuttmam Bodhim”.[6] phát khởi 
lòng từ xa rộng, rôi tìm câu giác ngộ tối thượng; “ye bodhiprarthayante”, 
những ai mong cầu giác ngộ tối thượng[7] 


“Anuttarayam samyaksambodhau cIttam utpadam”, mà hình thức rút gọn 
của nó, như đã nhắc đến, là: “bodhicittotpadam”, cũng tương đương với: 
“anuttarayam samyaksambodhau EEIHINHORHHDH” Jòi Pranidadhàti có nghĩa: 
“đồn hết chú tâm vào” tức là “quyết tâm thành tựu công trình”. Cái 
Pranidhana (thệ nguyện) của Bồ tát là cái quyết định cùng độ của ngài quyết 
thực hiện kế hoạch cứu rỗi tất cả. 


Dĩ nhiên, ở đây cần phải có một cái biết chính đáng hay một cái nhìn tri thức 
trọn vẹn về công trình mà ngài có thành tựu, nhưng một Pranidhàna còn xa 
hơn thế nữa, nó là ý chí phải thực thi. Tri thức suông không phải là cứ địa 
của năng lục ý chí; ý tưởng suông không bao giờ có thê là một tác viên thực 


thi hữu hiệu. Cittotpàda (Phát tâm) là một hình thái của Pranidhàna. “Hoài 
bảo một ý tưởng hay “phát khởi một tâm niệm” là một chuyện, mà thực hiện 
nó lại là một chuyện khác, nhất là khi nó được thực hiện một cách hăng say 
và nhiệt thành. 


Đối với “anuttaràyam samyaksambodhau cittam utpadam”, các dịch giả 
Trung Hoa có một câu mà nghĩa đen là “phát vô thượng bồ đề tâm”. Tuy 
nhiên, đây không phải là một lỗi dịch chính xác. Nghĩa đen nguyên thủy là 

“có một cái KHI được cất lên cho sự giác ngộ” chứ không phải là cất lên “cái 
tâm giác ngộ”: Nếu dịch như thế, chúng ta có thê nghĩ rằng, có một tính chất 
tâm lý đặc biệt được gọi là “cái tâm giác ngộ”, và nhờ khả năng đó mà tâm 
của ta mở ra cho giác ngộ, hay chính cái tâm đó là sự giác ngộ. Nhưng ý 
nghĩa của nó thực ra là “ấp ủ ước vọng mong cầu giác ngộ”. Nó là một kiểu 
đảo ngược, quy hướng vê sự giác ngộ của tâm mà trước kia vốn đĩ đã bị 
khoác cho một bản sắc trần tục; hay nó là sự trỗi dậy của một khát vọng tâm 
linh mới đã từng yên ngủ; hay nó là một sự định hướng mới của những hoạt 
động tinh thần mà ta chưa hề mơ tưởng đến; hay nó là cái thấy về một trung 
tâm mới của năng lực mở ra một viên tượng tâm linh hoàn toàn mới mẻ. 
Chúng ta có thể nói rằng, ở đây, người ta đã nói tới sự giác ngộ, và sự giác 
ngộ đó giúp cho xác định con đường hành xử ngày mai của mình; và rằng, ở 
đây, một Bồ tát đang bước vào giai đoạn phát khởi. 


Còn có những ngộ nhận khác về hình thức giản lược của anuttaràyàm 
samyaksambodhaucittam utpàdam; tôi muốn nói đến lối diễn giải thông 
thường của các học giả, về thành ngữ bodhicittotpàda trong tiếng Phạn. Nếu 
khinh suất, như người ta thường mắc phải, nó dường như có nghĩa rằng: 
“làm trỗi dậy cái tư tưởng vỆ sự giác ngộ? Nhưng đó là nhằm, bởi vì thành 
ngữ đó chỉ muốn nói rằng: “ấp ủ ước vọng mong cầu giác ngộ”, nghĩa là, ấp 
ủ một khát vọng tâm linh mong thành tựu giác ngộ tối thượng. Citta ở đây 
không phải là “tư tưởng” hay “tâm tưởng” mà là “ước vọng”....Và 
bodhicittotpàdam kỳ công là một lối tỉnh lược của anuttarayàm 
samyaksambodhau[9] cittam utpàdam. 


Làm trỗi dậy hay cất dậy cái tâm tưởng về sự giác ngộ có nghĩa là, nếu nó có 
một ý nghĩa nhất định nào đó, là có khái niệm về sự giác ngộ, hay tìm thấy 
ra rằng giác ngộ có nghĩa là “gì. Nhưng citta như đã để cập, không ân ý một 
nội dung tri thức nào như thế, bởi vì nó được dùng trong ý nghĩa tự phát của 
nó. Cittotpàda là một dòng vận chuyền của ý chí được quyết định hướng tới 
sự giác ngộ. Khi nào muốn nhắc đến trí năng, các nhà Đại thừa dùng những 
chữ như Jnàna (trí) mati (huệ) budhi (giác), vìjnàna (thức), vân vân.... Citta, 


hay cittasya, hay adhyasaya, trái lại, thường có một khả năng tự phát, và các 
dịch giả Trung Hoa đã chấp nhận chữ tâm cho nó một cách rất chính xác. 

Citta, hoặc được lấy từ ngữ căn c¡ “tính tập”, hay cit “tri nhận”, cách dùng 
của Đại thừa không nhất quyết có tính cách trí năng, mà là có tính cách hiệu 
nghiệm và chí nguyện. Citta là một cái bản hữu, hay một thái độ đặc sắc của 
tâm. 


Do đó, Bodhictttotpàda là một sự kích phát tâm linh mới mẻ, nó thay đôi 
trung tâm năng lực của ta. Đó là sự trước ý về một khát vọng tôn giáo mới 
mẻ, tạo ra một sự đột biến trong cơ cấu tỉnh thần của ta. Một người trước kia 
vốn là kẻ bàng quan đối với đời sống tôn giáo, nay y ấp ủ một ước vọng 
nóng bỏng mong giác ngộ, hay mong cầu nhất thiết trí (sarvajnatả), trọn cả 
dòng sông ngày mai của y được xác định từ đó - đó là Bodhictttotpàda. 


Luôn tiện, tôi muốn thêm một lời cước chú sau đây: Kế từ quyên Đại cương 
về Phật giáo Đại thừa được ấn hành năm 1907, đến nay, những quan điểm 
của tôi về Đại thừa có thay đổi một vài chỉ tiết, và có nhiều điểm trong đó 
mà bây giờ tôi thấy khác đi, nhất là đối với việc giải thích về rnột số từ ngữ 
Sanskrit. Chăng hạn, khi trình bày về Bodhicitta, tôi đã định nghĩa nó là 
“tâm minh mẫn” và thêm rằng, theo lý thuyết, Bodhi hay Bodhicitta có sẵn 
nơi mỗi chúng sinh và thiết định bản chất cốt yếu của nó, chỉ có điều tâm đó 
bị bao phủ trong vô minh và vị kỷ. Như thế Bodhicitta được hiểu là một hình 
thái của Tathagatagarbha (Như lai tạng) hay Alayuvijnana (Tàng thức). Nếu 
xét lại, lỗi giải thích Citta như vậy là bất xác; vì rằng, theo đó, giác ngộ tối 
thượng là sự toàn thiện của Citta nghĩa là, khi Citta được khai triển trọn vẹn, 
nó đưa đến giác ngộ. Nhưng bây giờ tôi thấy rằng nó không chỉnh, nếu theo 
quan điểm lịch sử mà coi Bodhicitta cùng một kiểu với các thành ngữ như: 
Atmagrahacttta, atmaparananatvacttta, bodhimargavIpravasacitta, v.v... Bởi 
lẽ, theo như tôi nêu ra trong thiền luận này, bodhicttta là cách tỉnh lược của 
anuttarayàm samyaksambodhau cittautpàdam, và nó được dùng đồng nghĩa 
với sarvajnatàcitta (tâm nhất thiết trí), nên bodhieittotpàda - sarvajnatàcitto 
tpàda. Bodhi là cái tạo nên tính thể của Phật nên nó là Sarvajnatà, nhất thiết 
trí. Sự thực là về sau, mối quan hệ lịch sử đó, giữa bodhicitta và anuttarayàm 
samyaksambodhua cit tam của utpàtam, hoàn toàn bị quên lăng, hóa ra 
Bodhicitta mới được trình bày như là có một giá trị thuật ngữ biệt lập. Đó là 
lẽ tự nhiên, và không nhất thiết là không chính xác nếu trình bày từ ngữ đó 
như vậy Nhưng, tốt hơn hết là hãy nhớ lại những gì mà tôi đã giải thích ở 
đây. 


Trong Tathàgala-guhyaka hay Guhyasamàja, tôi thấy Bodhicitta được diễn 
tả một cách khá trừu tượng và khá khúc triết. Bản kinh đó nhất định xuất 
hiện trễ hơn kinh Gandavyùha. Nó pha trộn khá nhiều Mật giáo (Tạntrism), 
vốn phải coi là một sự thoát sáo của Đại thừa thuần túy. Rồi chúng ta sẽ thấy 
sự trình bày về Bodhicitta theo Ganda. Dưới đây là những định nghĩa về 
Citta theo các vị Phật khác nhau, các vị này lập thành đại hội Kim cang bí 
mật: Vairochana (Đại Nhật Như lai): “Thấy một chúng sinh như là không tự 
hữu, cái đó kêu bằng không thấy, thấy một chúng sinh tức không phải là 
chúng sinh cái đó kêu bằng bất khả đắc[ 10] 


Một đoạn khác, đức Vairochana nói: “Bồ đề tâm vượt ngoài tất cả sự biến 
thành; Bồ đề tâm vừa hệ vừa không hệ trong các Uấn (shandha), Xứ 
(àvatana) và Giới (dhâtu); quán hết thảy các pháp vô ngã và bình đăng, đó là 
Tâm của chính ta, từ vô sinh nguyên thủy, và bản tánh là Không (Sùnyatà).” 


Aksobhya (Bất Động Như lai): “Bồ đề tâm thấy rằng tất cả các pháp đều 
không sinh, không tự tánh, không tha tánh; Tâm như hư không không ngã 
thê; và đây là chô thiệt lập vững chãi lý giác ngộ.” 


Ratnaketu (Bảo Sanh Như lai): “Bồ đề tâm thấy rằng tất cả các pháp đều 
không sinh, vô tướng, chúng sinh ra từ pháp vô ngã; và đây là chô thiệt lập 
vững chãi lý giác ngộ.” 


Amitàyus (A Di Đà Như lai): “Các pháp không sinh, phi hậu, phi kiến; như 
hư không (dù không có thực tại tính), cũng vậy mới nói Tâm là hữu.” 


Amoghasiddhi bất Không Thành Tựu Như Lai): “Các pháp tự bản chất vốn 
ngời sáng, chúng thuần tịnh như hư không: vì không có cái giác ngộ, cái 
chứng đắc, nên mới thiết lập vững chãi lý giác ngộ.” 


——-o0O--- 
2 


Hoài bão ước vọng giác ngộ không phải là biến cố bình thường trong đời 
sông của một người theo Đại thừa, vì rằng đó là buộc quyết định phải có để 
hướng tới cái mục tiêu khác hẳn với đời sống của những người được mệnh 
danh là Tiểu thừa. 


Giác ngộ không phải là một công việc riêng tư chăng can dự gì đến khối lớn 
cộng đông: điểm tựa của nó được đặt ngay trong lòng vũ trụ. Khi mà tôi giác 
ngộ, thì trọn cả Pháp giới (Dharmáphàtu) cũng giác ngộ; thực sự, cái lý giác 
ngộ của tôi là cái lý của Pháp giới (Dharmadhàtu), cả hai buộc trói lẫn nhau 
rất sít sao. Vì vậy, nói răng tôi đã có thê thai nghén một hoài bão to tát cho 
sự giác ngộ, cái đó nghĩa là cả thế gian đều muốn được giải phóng khỏi vô 
minh và những dục vọng tội lỗi. Đó là ý có nghĩa của những lời được dẫn 
dưới đây, phát ra từ Hải Vân tỷ kheo (Sàgramegha), một trong những vị thầy 
mà Thiện Tài (Sudhana) đến viếng, trong cuộc lữ hành cầu đạo trường kỳ của 
mình: “Hay thay, ông đã làm trỗi dậy ước vọng mong cầu giác ngộ tối 
thượng: đó là việc không thể có cho những ai chưa từng chứa nhóm đầy đủ 
thiện căn trong những đời quá khứ.” Cái được gọi là “thiện căn” chỉ có giá 
chừng nào nó làm ích lợi cho tất cả thế gian. Nếu không thê phụng sự cho 
toàn thể môi trường gồm những thân thuộc mà mình đứng trong đó nghĩa là, 
nếu cái nhìn tâm linh của mình mà không trải ra đến bờ cõi xa xôi nhất thì 
Thiện đức (kusala) của y không phải là “Thiện đức” thứ thiệt, và chẳng có 
cái lối chứa nhóm nào như vậy mà lại có thể làm trỗi dậy ước vọng giác ngộ. 


Hải Vân tỳ kheo tiếp tục tán dương hoài bão khát vọng của Thiện Tài, cái 
hoài bão chỉ có thê có cho những ai hội đủ những đặc tính sau đây: 


1. Những hành vi công đức của họ mang tính cách phổ biến và tỏa sáng (phổ 
môn thiện căn quang minh); 


2. Sự thành đạt Tam muội (samàdhn) của họ đầy đủ ánh sáng của trí tuệ phát 
xuât từ bước đi trên con đường chân chánh (chân thật đạo tam muội trí 
quang); 


3. Họ có thể làm phát sinh một đại dương công đức (phước hải quảng đại 
thiên căn); 


4. Họ tích tập tất cả các pháp thanh tịnh không hề mệt mỏi (tăng trưởng pháp 
bạch tịnh không hê mệt mỏi); 


5. Họ luôn luôn gần gũi những người bạn tốt và luôn luôn thờ kính; 


6ó. Họ không phải là những người cất chứa tài sản và không hề ngần ngại thí 
xả thân mạng của mình cho chánh pháp; 


7. Họ không còn công cao ngã mạn, và giông như mặt đât, đôi xử bình đăng 
VỚI tât cả; 


8. Tim của họ đầy cả tình thương yêu và lân tuất, lúc vào cũng nghĩ đến sự 
ích lợi cho kẻ khác; 


9. Họ luôn luôn đối xử thân thiện với tất cả chúng sinh trong các nẻo luân 
hồi; 

10. Họ luôn luôn ước mong được tham dự chúng hội của chư Phật. Rồi Hải 
Vân kết luận rằng chỉ có những tâm hồn nào thụ bẩm những cảm hứng đó, 
những tâm tình đó, và những thái độ đó, thì mới đặc cách có hoài bão ước 
vọng giác ngộ. Bởi vì khát vọng giác ngộ đó thực sự được khởi lên từ: 


1. Tâm đại bi (mahãkarunãcitta), mong bảo bọc hết thảy chúng sinh; 


2. Tâm đại từ (mahãmaitrcitta), luôn luôn muốn làm lợi ích cho hết thảy 
chúng sinh; 


3. Tâm an lạc (sukhacitta), mong làm cho kẻ khác hạnh phúc, vì thấy chúng 
chịu đựng đủ mọi hình thức khô não; 


4. Tâm lợi ích (hitácitta), mong làm lợi ích cho kẻ khác, cứu rỗi họ thoát 
khỏi những hành vi sai quấy và tội lỗi; 


5. Tâm bi mẫn (dayäcitta), mong bảo bọc hết thảy chúng sinh thoát khỏi 
những tâm tưởng khôn quân; 


6. Tâm vô ngại (asamgacitta), muốn đẹp bỏ tất cả những chướng ngại cho kẻ 
khác; 


7. Tâm quảng đại (vaipulacitta) đầy khắp cả vũ trụ; 
8. Tâm vô biên (ananftacitta), như hư không; 
9. Tâm vô cấu nhiễm (vimalacitta), thấy hết thảy chư Phật 


10. Tâm thanh tịnh (visuddhacttta), ứng hợp với trí tuệ của quá khứ, hiện tại 
và VỊ la; 

11. Tâm trí tuệ (jnànacitta), nhờ đó có thể bước vào biến lớn nhất thiết trí. 
Dẫn chứng thêm, từ kinh Thập địa (Dsabhùmika)[II] sẽ soi sáng thêm về 


những bước khởi đầu đưa đến ước vọng giác ngộ, hay phát Bồ đề tâm, cho 
thấy những lý do sự giác ngộ được ước vọng, cho thấy những yếu tổ của 


giác ngộ, và cho thấy công hiệu của giác ngộ. Cả Dasabhùmika và Ganda 
đêu thuộc vào một bộ kinh Hoa nghiêm trong Tam tạng Đại thừa của Trung 
Hoa.[12] 


Đâu là những điều kiện khởi đầu đưa đến hoài bão ước vọng giác ngộ tối 
thượng? Đó là: 


1. Đầy đủ các thiện căn (kusalamùla); 
2. Tu tập các hạnh (carana); 
3. Chúa nhóm đầy đủ các tu lơng (sambhàra); 


4. Cung kính cúng dường (paryupàsita) các đức Phật; 5. Thành tựu đầy đủ 
các thiện pháp (sukladharma); 


6. Thân cận các thiện tri thức (kalyànamitra); 

7. Tâm hoàn toàn thanh tịnh (visuddhàsaya); 

8. Tâm quảng đại (vipulàdhyasaya) đợc kiên có; 
9. Tín căn (adhimukti) được bền vững; 

10. Sẵn sàng tâm đại bi (karunà). 


Theo kinh Thập địa (Dasabhùmika), mười sự kiện này cần thiết cho sự phát 
khởi Bồ đề tâm. Đó chính là một kinh nghiệm vĩ đại của người theo đạo 
Phật. Kinh nghiệm này đòi hỏi phải có sự chuẩn bị của tâm linh mới có thê 
xuất hiện. Nó trào vọt từ hạt giỗng cắm sâu trong lòng đất và được vun trồng 
kỹ lưỡng. Một trong những ý tưởng cần phải đặc biệt lư ý trong bảng liệt kê 
ở đây là các thiện tri thức, những người bạn tốt. Thiện chí và trợ lực của họ 
là những dụng cụ đắc lực trong việc gieo trồng khát vọng của người theo đạo 
Phật, Ganda nhân mạnh về khía cạnh này. 


Tất cả các kinh điển thuộc văn học Hoa nghiêm đều có khuynh hướng cố ý 
là tính số thập phân, và ngay cả khi trông có vẻ không cần thiết phải thỏa 
mãn cái công thức vạch sẵn, mà tác giả hay soạn giả cũng cần thận tính đủ 
chuỗi số mười. Như thế, trong bảng toát lượt trên đây, những ý trung trực 
thuộc dưới một phạm trù được phân thành nhiều thủ, đĩ nhiên không có mục 
đích nào khác hơn là để giữ đúng pháp thúc. ““Thiện căn”, “thiện hạnh”, “tư 


39 6 


lương”, “thiện pháp” có thể được tóm thâu vào dưới thủ hành vi đạo đức. 
Nếu có thể làm thế, nhng điều kiện tất yêu cho việc làm trỗi dậy ước vọng 
giác ngộ có thể được tóm tắt như vậy: l. hành vi đạo đức, 2. thân cận chư 
Phật và các thiện tri thức; và 3. tâm thanh tịnh, chân thật, và từ bi. Khi làm 
tròn ba điều kiện này, Bồ đề tâm (Bodhicitta) được coi là đã ngóc đầu đậy và 
sẵn sàng để tăng tiến. 


Vẫn đề tiếp theo là tại sao ước vọng giác ngộ tối thượng lại quá cần thiết 
trong đời sông của một nhà Đại thừa thành tín? Hoặc, một cách đơn giản. Sự 
giác ngộ của đạo Phật có can dụ gì đên đời sông chúng ta? Dasabhùmika[ 1 5 | 
đưa ra các lý do sau đây: 

1. Vì đề chứng được Phật Trí (inàna); 

2. Vì để đạt được mười oai lực (dasabala); 

3. Vì để đạt được đại vô úy (mahàvaIsaradya); 

4. Vì đề đạt được pháp bình đăng của Phật (samatabuddhadharma); 

5. Vì để hộ trì và cứu bạt cả thế gian (sarvajagatparitràna); 

6. Vì để làm thanh tịnh tâm từ bi (kritpàkaruna); 


7. Vì để đạt được vô phân biệt trí (asesajnâna) khắp mười phương thế giới 
không øì là không biệt đên; 


8. Vì để làm thanh tịnh Phật độ khiến cho tất cả không còn vướng mắc 
(asamga); 


9. Vì để trong khoảng một niệm (ksanabodha) mà tri nhân cùng khắp quá 
khứ hiện tại và vì lai; 


10. Vì để quay bánh xe lớn của Chánh pháp (dharmacakrapavarta) trong tính 
thần không khiếp sợ. Rồi từ đó chúng ta có thê hé thấy đâu là những yếu tố 
của giác ngộ tối thượng, vì trong đó sẵn chứa những lý do được nêu lên cho 
sự thành đạt của giác ngộ, chúng như là những thành tố của sự giác ngộ. Rồi, 
những thành tố đó là gì? Và đây: 


1. Trì tuệ nơi quả vị Phật, trí đó thấy hết mọi sự trong không gian và thời 
gian; cái trí vượt ngoài cảnh giới tương đôi và sai biệt vì nó thâm nhập khắp 
mọi biên tê của vũ trụ và trực nhận cái chân thường trong chớp mắt; 


2. Năng lực ý chí đốn ngã mọi chướng ngại năm cản trở đường đi khi nó 
muôn đạt tới mục đích tối hậu, nó giải thoát tất cả thế gian ra khỏi sự trói 
buộc của sống và chết; 


3. Đại từ và đại bi, song song với trí và lực không ngớt thi thiết các phương 
tiện đem lại an lành cho hêt thảy chúng sinh. 


Để rõ thêm bản chất của giác ngộ theo nhận định của các nhà Đại thừa, 
chúng ta lại dẫn thêm Dasabhùmika, theo đó, ước vọng giác ngộ bao gồm 
trong các yêu tố như sau:[ 14] 


1. Tâm đại bi là yêu tố dẫn đầu; 

2. Trí siêu việt là yêu tô chỉ đạo; 

3. Phương tiện là yếu tổ hộ trì , 

4. Thâm tâm là chỗ nương tựa; 

Và thêm nữa, Bồ đề tâm là: 

5. Kho tàng đồng đắng với oai lực của Như lai; 


6. Có khả năng phân biệt lực và trí của hết thảy chúng sinh 
(sattvabalabuddhn); 


7. Hướng tới trí vô ngại (asambhinnaJnàna); 
S. Tùy thuận với trí tự nhiên (svayambhùJnàna); 


9. Có thể giáo hóa Phật đạo cho hết thảy chúng sinh tùy thuận với trí siêu 
VIỆt; 

10. Trải rộng khắp biên tế của Pháp giới (Dharmadhàtu) rộng lớn như hư 
không. 


Rồi ngay trong những đặc tính được quy định đó người ta có thể thấy đâu là 
ý nghĩa của hoài bão ước vọng giác ngộ. Cái hoài bão của ước vọng lập tức 


ấn chứng ai là Bồ tát và thế là phân biệt người ấy với những người theo đạo 
Phật khác; bởi vì y mang một tâm nguyện đại bi đối với hết thảy chúng sinh 
và y cũng có cái nhìn trong sáng của tâm linh soi thấy bản tính của hiện hữu, 
và y cũng có khả năng phối hợp tình thương để có thể tự thích ứng với 
những điều kiện biến đôi không ngừng của hiện hữu.. 


Bởi vì cái ước vọng giác ngộ gồm tất cả những tính chất như được mô tả đó, 
cho nên Bô tát có thê tạo những thành quả dưới đây, ngay khi uớc vọng ây 
thầm sâu trong lòng tánh thê của ngài.[ 1 5] 

1. Vượt qua khỏi địa vị phàm phu; 

2. Buộc vào ngôi vị Bồ tát; 

3. Sinh vào trong gia tộc Như lai; 

4. Không có chỗ chê và không có lỗi lầm trong vinh dự gia tộc của ngài; 

5. Đứng ngoài tất cả dòng nước thế gian; 

6. Buộc vào đời sống xuất thế gian; 

7. Vững vàng trong pháp của Bồ tát; 

6. An trụ nơi trụ xứ của Bồ tát; 


9. được bình đăng tham dự chủng tánh của các Như lai trong quá khứ, hiện 
tại và vị lai; 


10. Quyết định hướng tới giác ngộ tối thượng. 


Khi đã an trụ trong những sự kiện như thế rồi, được coi là đã đạt tới địa vị 
đầu tiên của Bô tát. Đó là Hoan hi địa (pramuditabhùmn). Vì răng, kê từ bây 
ø1ờ, tín tâm không còn bị lay chuyên nữa. 


Những đoạn trên, dẫn từ Dasabhùmika xác định căn nguyên, bản tính, chủ 
hướng và thành quả của Bồ đề tâm (Bodhicitta), khá minh bạch. Chúng ta có 
thể nhận ra đâu là ý nghĩa trọng đại của khát vọng này đối với các nhà Đại 
thừa. Nó ngang tầm mức với sự chứng đạt. Khi nó được dựng dậy một cách 
khá kiên quyết, thì đường đi của người theo đạo Phật cũng được vạch ra từ 
đó. Nếu Phật Bồ đề tâm (Bodhicittatpàda) hay Bồ đề tâm (Bodhicitta) mà 


chăng có gì khác với tư niệm suông về giác ngộ ngay dù với tư cách là cái 
quan trọng bậc nhất trong đời sông của một người theo đạo Phật. Citta như 
là “tư tưởng” không dễ gì thành công lớn như đã nói trên. Citta không phải 
là một ý tưởng, không phải là sự tư tưởng suông, nó là một ước vọng hay 
một hứng khởi sôi nôi tạo nên một hoạch định mới hay một kiến thiết mới 
của tất cả những kinh nghiệm từ trước đã có sẵn nơi một Phật tử. Citta là lý 
tánh của thể tánh ta, nó là ý chí nguyện khởi đặt để nền móng cho cá tính. 
Ngoài ra thì, như những trang kế tiếp sẽ chứng tỏ, khó mà hiểu nổi cái 
phương thế đắc lực, được diễn giả của Ganda dùng để cố nói lên bản tính 
của Bồ đề tâm (Bodhicitta). 


——-O0O--- 
3 


Khi Thiện Tài đồng tử khẩn cầu Bồ tát Di Lặc (Bodhisatta Maitreya) giảng 
dạy cho, Bồ tát Di Lặc trước hết tán dương Thiện Tài đã có quyết tâm tìm 
câu đạo lý cứu cánh của Phật pháp; và trước khi ngài mở tháp Tì lô trang 
nghiêm cho Thiện Tài chiêm ngưỡng, ngài ca ngợi những đức tính của Bồ 
đề tâm, mà chính cái đó đã thúc đây Thiện Tài đi tham bái từ vị thầy này đến 
vị thầy khác cho tới cuối cùng, hội kiến đức Di Lặc. Nếu không do ước vọng 
giác ngộ nóng bỏng đó, Thiện Tài đã chăng hề đảm đương sứ mệnh du hành 
gian khổ giữa những đạo gia và triết gia, những ông thức giả và những bà 
thức giả, những vị có lẽ là đại diện cho những nhân vật lịch sử đương thời 
trong một giới hạn nào đó. Ganda quả là một bản truyện ký của những nỗ 
lực trí thức và tâm linh xuất hiện quanh câu hỏi: “Hạnh của Bồ tát là Bì, 
nghĩa là, “ý nghĩa của đời sống con người là gì?”. Sự trỗi đậy của Bỏ đề tâm 
là cái chia khóa mở vảo bí ân muôn đời đó, chính đó là chỗ ngài Di Lặc nói 
hết sức cặn kẽ và rộng rãi về Bồ đề tâm. 


Ngài nói với Thiện Tài: 


“Lành thay, lành thay, thiện nam tử? Người đã phát tâm vô thượng bồ đề, vì 
để làm lợi ích thế gian, vì để mang hạnh phúc đến cho thế gian, vì để chữa 
trị những khổ não cho hết thảy chúng sinh, và vì để tìm cầu tất cả đạo lý của 
Phật pháp. 


Này thiện nam tử, ngươi đã có nhiều điều thiện lợi, vui sướng được sinh làm 
thân người, được sống trong thế giới của những loài có sống, và lại được 
sông trong thời gian có Như lai xuất hiện, đã được tham bái thiện tri thức 
Văn Thù (mãnjusrì). Nguơi quả là một pháp khí tốt đẹp, đã gieo trồng đầy 


đủ các thiện căn, được vững bên bởi các thiện hạnh, tri kiến đã được thanh 
tịnh, chánh quán đã sâu xa, đã được hết thảy các chư Phật hộ trì, đã được các 
thiện tri thức cảnh giác, bởi lẽ ngươi đã thành khẩn phát tâm bô đề. Ta sẽ nói 
cho ngươi biết đâu là ý nghĩa của Bồ đề tâm đối với chúng ta những người 
theo Đại thừa”.[1ó] Bồ đề tâm (nghĩa là, ước vọng giác ngộ) như hạt giông 
vì từ đó sinh ra hết thảy Phật pháp. Bồ đề tâm như ruộng tốt vì nơi đây sản 
xuất tất cả các thứ thuần tịnh cho thế gian. 


Bồ đề tâm như cõi đất vì gìn giữ tất cả thế gian. Bồ đê tâm như dòng nước vì 
rửa sạch tất cả cáu bân của tham dục. Bồ đề tâm như ngọn gió vì thôi khắp 
thế gian không có gì làm trở ngại. Bồ đề tâm như ngọn lửa vì đốt cháy tất cả 
củi hí luận. Bồ đề tâm như mặt trời vì chiếu sáng tất cả mọi thứ trên mặt đất. 
Bồ đề tâm như trăng vì đầy đặn tất cả những pháp thuần tịnh. Bồ đề tâm như 
ngọn đèn vì soi sáng hết mọi thứ. 


Bồ đề tâm như con mắt vì nhận ra con đường nào bằng phăng hay gập 
ghênh. 


Bồ đề tâm như con đường cái vì dân đên thành trì trí tuệ. 


Bồ đề tâm như suối thiêng vì gột rửa hết thảy những gì không sạch sẽ. Bồ đề 
tâm như cô xe vì chuyên chở hêt thảy các Bô tát Bô đê tâm như cánh cửa vì 
mở ra hêt thảy hành vi của Bô tát 


Bồ đề tâm như gian nhà lớn vì là nơi trú ngụ để tụ tập Tam muội (Samàdhi) 
và tư duy. Bồ đề tâm như khu vườn vì là nơi thọ hưởng pháp lạc. Bồ đề tâm 
như nhà ở vì là chỗ an ôn của thế gian. Bồ đề tâm như chỗ về vì là chỗ nghỉ 
ngơi của hết thảy chúng sinh. Bồ đề tâm như chỗ tựa vì là nơi nương tựa của 
hạnh Bồ tát. 


Bồ đề tâm như cha lành vì bảo hộ hết thảy các Bồ tát. Bồ đề tâm như mẹ 
hiền vì dưỡng dục hết thảy các Bồ tát. Bồ đề tâm như nhũ mẫu vì chăm sóc 
hết thảy các Bồ tát. Bồ đề tâm như người bạn tốt, vì khuyên bảo hết thảy các 
Bồ tát. Bồ đề tâm như quốc vương vì vượt lên các tâm của Thanh văn 
(Sràvaka) và Duyên giác (Pratyekabuddha). Bồ đề tâm như đại đề vì đầy đủ 
tất cả các ước muốn tuyệt diệu. 


Bồ đề tâm như đại dương vì chứa tất cả các hạt ngọc công đức Bồ đề tâm 
như núi Tu đi (Sumeru) bình đẳng đứng cao trên tất cả mọi vật. Bồ đề tâm 
như núi Thiết vi (Cakravada) vì bảo trì hết thảy thế gian. Bồ đề tâm như núi 
Tuyết (Himàlaya) vì sản xuất đủ tất cả cây thuốc trí tuệ. Bồ đề tâm như núi 


Hương (Gandhamàdana) vì xuất sinh tất cả các thứ hạng công đức Bồ đề 
tâm như hư không vì trải rộng vô biên phước đúc. 


Bồ đề tâm như hoa sen vì không hè bị nhiễm ô các pháp thế gian. Bồ đề tâm 
như voi vì tánh thuân hậu. Bô đê tâm như ngựa chặt cương vì xa lìa tánh ác. 
Bồ đề tâm như người đánh xe vì canh giữ hệt thảy pháp Đại thừa. 


Bồ đề tâm như thầy thuốc vì chữa trị hết thảy các bịnh phiền não. Bồ đề tâm 
như hô sâu vì làm sụp hêt thảy các ác pháp. Bô đê tâm như kim cương 
(vajra) vì xuyên thủng hêt thảy mọi thứ. 


Bồ đề tâm như trập hương vì chứa hương công đức. Bồ đề tâm như hoa đẹp 
vì ai nhìn thấy cũng ưa thích. Bồ đề tâm như đàn hương vì làm nguội lạnh 
hơi nóng tham ái. Bồ đề tâm như hắc trầm hương (Kàlapa) vì hương thơm 
của nó xông khắp tất cả Pháp giới (Dharmadhàtu). Bồ đề tâm như Thiện 
kiến được vương (Sudarsana) vì hủy diệt tất cả những bịnh khởi lên từ phiền 
não (klésa). Bồ đề tâm như thuốc cao Vigama vì nhồ ra hết thảy các mũi tên 
tham dục (anusaya).[ 17] 


Bồ đề tâm như trời Indra vì là Chúa của hết thảy thánh thần. Bồ đề tâm là 
trời Valsravana vì hủy diệt hêt thảy đau khô của bân cùng. Bồ đê tâm như 
trời Srì vì trang điêm băng tât cả các công đức. 


Bồ đề tâm như một phẩm vật trang nghiêm vì hết thảy các Bồ tát được trang 
điểm bởi nó. Bồ đề tâm như lửa thời kiếp thiêu vì đốt cháy hết thảy các thứ 
bại hoại. Bồ đề tâm như dược thảo lớn Anirvritamula (vô sinh căn) vì nuôi 
lớn hết thảy Phật pháp. 


Bồ đề tâm như long châu vì tiêu diệt tất cả các độc phiền não. Bồ đề tâm như 
thanh thủy châu vì làm thanh tịnh tất cả các phiền não trược. Bồ đề tâm như 
như ý châu (cintamàni) vì cung cấp tất cả tài sản mong muốn. Bồ đề tâm như 
cây như ý vì tuôn xuống tất cả các trang nghiêm công đức. 


Bỏ đề tâm như áo lông ngỗng vì không bao giờ nhiễm bụi bặm sinh tử. Bồ 
đê tâm như hoa tơ bạch diệp (Karpảsa) vì bản lai trong sáng. 


Bồ đề tâm như lưỡi cày vì dọn sạch ruộng tâm của hết thảy chúng sinh. Bồ 
đề tâm như những mũi tên sắt Na la điên (Nàràyana) vì bắn hạ kiến chấp bản 
ngã. Bồ đề tâm như một mũi tên vì bắn thủng cái đích khổ não. Bồ đề tâm 
như một ngọn mâu vì chính phục kẻ địch phiền não. Bồ đề tâm như giáp 
cứng vì thủ hộ tâm như lý. Bồ đề tâm như dao bén vì chặt đầu phiền não. Bồ 


đề tâm như lưỡi gươm vì chặt đứt khôi giáp cống cao ngã mạn. Bồ đề tâm 
như một lưỡi đao vì cắt đứt các phiền não (anusaya). Bồ đề tâm như kỳ hiệu 
của một dũng tướng vì khuất phục kỳ hiệu của Ma vương (Mà ra). Bồ đề 
tâm như của bén vì cưa xẻ cây vô minh. Bồ đề tâm như búa vì đốn ngã 
những cây khó. Bồ đề tâm như khí giới vì bảo vệ cho khỏi bị bức hiếp. 


Bồ đề tâm như một cánh tay vì nó gìn giữ thân thể Ba la mật. 


Bồ đề tâm như chân vì nó chống giữ giới đức và tri kiến. Bồ đề tâm như một 
dụng cụ ngoại khoa vì diệt trừ màn che và bụi bặm của con mắt vô minh. Bồ 
đề tâm như một cái kềm vì nó tháo gỡ tấm ván ngã chấp. Bồ đề tâm như 
giường nằm vì nó đem lại sự dừng nghỉ cho những cùng quẫn của tham dục 
(anusaya). 


Bô đê tâm như một người bạn tôt vì nó cởi bỏ tât cả sự trói buộc của sinh tử. 
Bô đê tâm như tư hữu vì nó dứt trừ sự nghèo khôn. 


Bồ đề tâm như một đại đạo sư vì nó chỉ con đường hành đạo của Bồ tát. Bồ 
đê tâm như một kho chứa trân bảo vì nó chứa tâm công đức không bị hủy 
hoại. Bô đề tâm như một dòng suôi vì nó tuôn trào trí tuệ không bị khô cạn. 


Bồ đề tâm như gương sáng vì nó ảnh hiện tất cả hình ảnh của chân lý. Bồ đề 
tâm như hoa sen vì nó không bị nhiễm ô. Bồ đề tâm như dòng sông lớn vì 
chảy ra các Ba la mật (Paramità) cũng như pháp nhiếp thọ. Bồ đề tâm như 
Long vương vì nó giăng bủa những đám mây của chân lý. Bồ đề tâm như 
mạng căn vì nó gìn giữ tâm đại bi của Bồ tát. 


Bô đê tâm như nước cam lộ vì nó làm nơi nương tựa cho cõi bât tử. 


Bồ đề tâm như tắm lưới giăng khắp vì nó thâu thập và nâng cao tất cả chúng 
sinh dê điêu phục. 


Bồ đề tâm như hộp đựng trầm hương vì nó chứa đựng tất cả hương thơm của 
công đức. Bồ đề tâm như thuốc Agada (a già đà) vì nó giữ gìn sức khỏe đầy 
đủ cho người. Bồ đề tâm như thuốc trừ độc vì nó trừ khử chất độc của dục 
lạc. Bồ đề tâm như thần chú vì nó làm vô hiệu hiệu năng nhiễm độc của điên 
đảo, tà vạy 


Bô đê tâm như gió lôc vì nó quét sạch mọi chướng ngại cản trở trước mặt. 
Bô đê tâm như hải đảo châu báu vì nó sản xuât trần bảo của yêu tô giác ngộ. 
Bô đê tâm như gia phong tôt vì nó làm nảy sinh mọi pháp thanh tịnh. Bô đê 


tâm như nhà ở vì là nơi trú ngụ của mọi pháp công đức. Bồ đề tâm như một 
thị tứ vì nơi đó hêt thảy Bô tát như những thương gia thi hành nghiệp vụ của 
mình 


Bồ đề tâm như thuốc luyện vàng vì nó gạn sạch tất cả những cặn bã của 
nghiệp và phiên não. Bô đê tâm như mật tôt vì nó làm đây đủ những lương 
thực cho sự thành tựu giác ngộ. 


Bồ đề tâm như đường cái vì nó dẫn hết thảy các Bồ tát đến thành trì nhất 
thiết trí. Bồ đề tâm như kho lẫm vì nó chứa đựng tất cả các pháp bạch tịnh. 
Bồ đề tâm như một cơn mưa rào vì nó rửa sạch bụi bặm phiền não. Bồ đề 
tâm như chỗ núp vì nó cung cấp cho hết thảy các Bồ tát những lời dạy cần 
thiết. Bồ đề tâm như đá nam châm vì nó không chịu hút quả giải thoát của 
Thanh văn (Sravàka). 


Bồ đề tâm như tịnh lưu ly vì bản tánh vốn không nhơ bợn. 


Bô đê tâm như ngọc xanh vì nó hơn hăn tri kiên mà các hàng Thanh và 
Duyên giác cũng như tât cả mọi người trong thê gian, có thê chứng được. 


Bồ đề tâm như trống tan canh vì nó đánh thức hết thảy chúng sinh tỉnh khỏi 
giấc ngủ say trong. phiền não. Bồ đề tâm như nước sạch vì tự tánh trong suốt 
không cáu bợn. Bồ đề tâm như vàng diêm phù đàn (jambùnada) vì nó chói 
sáng tất cả pháp lành có thể có trong thế giới của các pháp hữu vi này. Bồ đề 
tâm như núi chúa lớn vì nó đứng cao trên tất cả thế gian. 


Bồ đề tâm như chô vê vì không hê từ chôi những ai có thê về đên. 


Bồ đề tâm như chất thê chân thật vì trong nó không thứ gì là bất thực. Bồ đề 
tâm như ngọc như ý vì nó thỏa mãn tât cả tâm lòng. 


Bồ đề tâm như tế khí vì nhờ nó mà tất cả thế gian được thỏa ý. 
Bồ đề tâm như một vật được rọi sáng vì không có thứ gì trong tâm niệm thế 
gian sánh băng. Bô đê tâm như một sợi dây vì nó kéo lên tât cả chân lý của 


Phật pháp. 


Bô đê tâm như người buộc giỏi vì buộc lại hạnh và nguyện của Bô tát. Bô đê 
tâm như người thủ hộ vì nó thủ hộ trọn cả thê gian. 


Bô đê tâm như người tỉnh thức vì đây lui tât cả cái xâu xa. 


Bồ đề tâm như lưới trời Indra vì nó khuất phục những quỷ phiền não a tu la. 
Bồ đề tâm như lửa trời Indra vì nó đốt cháy tất cả công năng tập quán, tham 
dục (anusaya), và phiền não bắt tịnh (klesa). Bồ đề tâm như Tháp thờ xá lợi 
(Caityà) vì hết thảy thế gian, loài người và loài a tu là kính ngưỡng. 


Rồi Bồ tát Di lặc kết luận: 


“Này thiện nam tử, Bồ đề tâm thành tựu vô lượng công đức tuyệt diệu như 
vậy. 


“Tóm lại Bồ đề tâm cũng đồng như Phật pháp và các công đức của quả Phật. 
Tại sao thế? Bởi vì, chính từ Bồ đề tâm mà hạnh của Bồ tát bắt đầu khởi 
hành, và cũng chính từ đó mà hết thảy các Như lai (Tathagata) trong quá 
khứ, hiện tại và vị lai xuất hiện ở thể gian. Vì vậy, này thiện nam tử, một khi 
ước vọng giác ngộ tối thượng được phát khởi, thì vô số công đức cũng được 
phát sinh, và cả đến ý thức ấn áo nhất của nhất thiết trí cũng phát khởi từ đó” 


-—-o0Q--- 
4 
Bồ tát Di Lặc lại nói thêm với Thiện Tài đồng tử: 


Cũng như thuốc thiêng vô úy nó tống khứ năm thứ sợ hãi: với người có 
thuốc đó lửa không thê đốt cháy thuốc độc không thể giết hại, gươm bén 
không làm tổn thương, nước không nhận chìm đuốc, và khói không làm 
ngộp được. Cũng vậy, khi Bồ tát được thuốc. Bồ đề tâm của nhất thiết trí, 
lửa tham dục không thể đốt cháy, thuốc độc sân hận không thể giết hại, 
gươm bén phiền não không thể làm tổn thương, biển luân hồi không thê 
nhân chìm và khói tà kiến không làm ngộp thở. 


Như một người có thuốc thiêng giải thoát nhờ đó mà hết thảy hoạn nạn 
không bén mảng tới, Bô tát khi là kẻ sở hữu thuôc Bồ đê tâm của nhât thiệt 
trí tránh xa được ngoài vòng sông chết. 


Như một người có thuốc Maghi mà tránh khỏi tất cả các thứ rắn độc do mùi 
vị của nó tỏa ra, Bô tát mà có Bô đê tâm thì tránh được các răn độc phiên 
não do hương thơm tỏa ra từ tâm (CItta). 


Như một người có chú thuật Vô năng thắng nên không bao giờ bị quân thủ 
chế thăng. Bồ tát khi có thần chú Bồ đề tâm vô năng thắng của nhất thiết trí 
thì không bị quân địch Ma vơng hàng phục. 


Như một người nhờ có chú Vigama khiến cho hết thảy mọi mũi tên bắn tới 
mình đều rơi xuống đất. Bồ tát có thuốc Vigama của Bồ đề tâm nên làm rơi 
mọi mũi tên tham dục, sân hận và ngu s1, và cả mọi mũi tên huý luận, nhắm 
mình bắn đến. 


Nhu một người có bùa Sudarsma (Thiện kiến) trừ được mọi thứ bịnh tật, Bồ 
tát có đại thân chú Sudarsana Bô đê tâm nên tránh khỏi bịnh tật tri kiên cũng 
như bịnh tật phiên não. 


Có một cây thuốc lớn tên Santàna, vỏ của nó có công dụng lớn chữa trị tất cả 
các thứ bệnh ghẻ lở, nhưng cây ấy không hề biến dạng chút nào vì ngay khi 
bóc lớp vỏ này thì mọc ngay lớp vỏ mới. Cũng vậy, từ nơi Bồ đề tâm hoài 
bão của Bồ tát sinh ra cây nhất thiết trí, và những ai thấy nó và tin nó thì 
chữa trị lành hắn các ghẻ lở nghiệp và phiền não; những cây nhất thiết trí từ 
đầu đến cuối vẫn không hè suy giảm hiệu lực. 


Có loại cây thuốc tên Anirvrittamùla (vô sinh căn, nhờ nó mà hết thảy cây 
cối trong cõi Diêm phù (jambùdvipa) được lớn mạnh. Cũng vậy, cây 
Anirvritamùla của Bồ đề tâm mà Bồ tát hoài bão có công năng làm lớn mạnh 
tất cả các pháp lành cho hết thảy các bậc hữu học, A la hán (Arhat), Bích chỉ 
Phật (Pratyekabuddha) và Bồ tát (Bodhisattva) 


Có loại cây thuốc tên Ratilambhya, nếu dùng thoa thân thể sẽ làm cho tâm 
và thân được mạnh khỏe. Cũng vậy, khi Bồ tát thoa cây thuốc Ratilambhya 
của Bồ đề tâm, thân và tâm của Bồ tát sẽ tăng trưởng khang kiện. 


Có một loại cây thuốc tên là Thiện niệm. Ai được cây thuốc này, sự ghi nhớ 
được tăng trưởng cũng vậy, khi được cung cấp cây thuốc thiên niệm của Bồ 
đề tâm, Bồ tát sẽ ghi nhớ trong tâm hết thảy pháp lành của Phật pháp. 


Có cây thuốc tên Đại liên hoa khiến cho mạng sống được một kiếp (kalpa). 
Cũng vậy khi Bồ tất có cây thuốc Đại liên hoa của Bồ đề tâm, đời sống sẽ 
kéo đài theo ý muốn, dài đến vô số kiếp. 


Có cây thuốc tên là ấn hình khiến cho các loài nhân vì phi nhân đều không 
thê thây. Cũng vậy, khi có cây thuôc ân hình của Bồ đê tâm, Bô tát dù ở 
trong bât cứ điêu kiện nào, các loài ma đêu không thê thây. 


Có một hạt châu, vua của các loại châu, ở trong biển cả gọi là Phố tập chúng 
bửu (sarvamaniratnasamuccayam). Khi hạt châu nay hiện hành, ngay dù lửa 
của thời kiếp tận có thê hủy diệt hết thảy các thế giới khác nhưng không thê 
đốt cháy nó ngay dù là một giọt nước trong biển cả đó. Cũng vậy, khi Bồ tát 
nuôi dưỡng Bồ đề tâm trong tâm như hạt châu chúa tế Phố tập chúng bửu 
(sarvamaniratnasamuccayam), thì những đại nguyện hướng tới nhất thiết trí 
không hề biến mắt một mảy may. Nhưng nếu đề cho khát vọng nhất thiết trí 
(sarvajnãtàcittotpãda)[18] của mình bị mất hết, thì hết thảy công đức của 
mình cũng tiêu tan. 


Như có hạt châu tên Phổ tập quang minh (sarvaprabhsaasamuccaya), hoàng 
tử của hết thảy các loại châu, khi được đeo nơi cô, nó chói khuất hết thảy các 
ngọc ngà trang sức khác Cũng vậy, châu Phố tập quang minh 
(sarvapâbhâsasamuccaya) được ôm ấp nơi Bồ tát, như một vòng trang súc 
tâm linh nơi cổ, nó chói khuất hết thảy các thứ trang nghiêm tâm của hàng 
Thanh văn và Duyên giác. 


Như có hạt châu, khi ném vào nước đục, làm cho nước hoàn toàn trong suôt, 
Bô đê tâm được âp ủ nơi Bô tát cũng như hạt châu tịnh thủy này nhờ đó mà 
hêt thảy cáu bợn của nước phiên não đêu được lăng trong. 


Như có hạt châu giữ cho người có nó không bị chìm trong biển cả dù khi bị 
ném vào trong đó. Khát vọng nhật thiệt trí của Bồ tát cũng như hạt châu trụ 
thủy này; khi có hạt châu đó Bô tát không bị nhận chìm trong biên luân hôi. 


Khi một người thợ chài mang hạt long châu mà đi vào dưới những lớp sóng 
thì hết thảy cửa ngõ của long cung sẽ mở ra, và y sẽ không bị các loài hải tộc 
làm hại. Cũng vậy, khi Bồ tát đã sẵn có khát vọng nhất thiết trí như hạt long 
châu tâm linh, thì có thể tự tại đi vào trong tất cả các cõi của dục giới. 


Như vị trời Sakra đội mão ma ni chói khuất hết thảy các mão trên đầu của 
các thiên chúng, cũng vậy, mão ma ni của Bồ tát đuốc đội lên làm dấu hiệu 
cho khát vọng nhất thiết trì trên trán đại nguyện của mình, nó chói sáng hơn 
hết thảy cả ba cõi. 


Như một người có hạt Như ý châu (Cintamam!), trừ khử được mọi khả hữu 
của bân khô, cũng vậy. Bồ tát khi âp ủ khát vọng nhật thiết trí như là đại như 
ý châu, thì sẽ tránh khỏi những đe dọa của đời sông. 


Như hạt châu nhật quang khi hướng về phía mặt trời sẽ phát sinh ra lửa. 
Khát vọng nhất thiết trí của Bồ tát cũng giống như hạt châu nhật quang này, 
vì khi nó được huống tới mặt trời Bát nhã, nó sẽ phát sinh ra lửa Bát nhã. 


Như hạt châu nguyệt quang khi hướng tới mặt trăng sẽ phát sinh ra nước. 
Khát vọng nhất thiết trí của Bồ tát cũng như hạt châu nguyệt quang này, vì 
khi hướng tới mặt trăng công đức, nó sẽ phát sinh ra nước đại nguyện và 
công đức. 


Như hạt châu như ý trang sức trên đầu Đại long vương (Màhanàga), ngăn 
ngừa tât cả những khủng bô của các oán địch. 


Bồ đề tâm nảy sinh tâm nguyện đại bi của Bồ tát cũng giống như hạt châu 
như ý trang sức trên đầu mình, và sẽ cản ngăn hêt thảy tai họa có thê khởi 
lên từ ác đạo. 


Như có hạt đại bửu châu tên Trang nghiêm thế gian, nếu ai được châu này 
thì có thể thỏa mãn tất cả những ước mong. `Cũng vậy, Bồ tát có đại bảo 
châu Bồ đề tâm nên có thê thành tựu tất cả tâm nguyện, mà tâm đó không 
bao giờ bị tốn giảm. 


Như đại bảo châu của Chuyên luân vương, để ở đâu thì phá tan bóng. tối ở 
đó, tỏa rạng khắp mọi phía. Cũng vậy, đại bảo châu vương giả Bồ đề tâm 
phá tan tất cả bóng tối vô minh đang bao trùm lên mọi con đường của hiện 
hữu, vì nó tỏa rạng ánh sáng vĩ đại của trí tuệ trong thế giới của dục vọng. 


Như hạt châu đề thanh đại ma ni rọi vào đâu thì biến đổi màu sắc của các sự 
vật ở đó theo màu của nó. Cũng vậy, đại ma ni đề thanh Bồ đề tâm chiếu lên 
trên hết thảy chúng sinh đồng thời chuyên tất cả công đức của chúng cùng 
một màu với châu đề thanh của Bồ đề tâm. 


Như hạt châu lưu ly có thể vứt vào giữa chỗ dơ bần qua trăm nghìn năm mà 
vẫn hoàn toàn không bị nhiễm sự dơ bần.Cũng vậy, bảo châu Bồ đề tâm 
không bị nhiễm ô bởi các tội cấu của thế giới dục vọng dù bị vùi lấp trong 
đó bao lâu vì hạt tâm châu đó bản lai thanh tịnh. 


Như hạt châu có tên Tịnh quang minh, ánh sáng của nó chói khuất tất cả các 
thứ châu khác. Bảo châu Bồ đê tâm chói khuât tât cả mọi công đức của hạng 
phàm phu, hạng Thanh văn và Độc giác. 


Như đại bảo châu được gọi là Thiên hỏa diệm mà ảnh sáng xóa tan mọi vết 
tối tăm nhỏ nhặt. Cũng vậy, đại bảo châu Bồ đề tâm cũng ngời sáng như 
châu Thiên hỏa diệm có thê diệt trừ mọi tối tăm do vô minh tạo ra. 


Như có vô giá bảo châu ở trong biển lớn, khi thương gia bắt được và mang 
về kho tàng thì tất cả trăm ngàn hạt châu ở đó trở thành một đống đá tối tăm 
vô nghĩa. Cũng vậy, đại bảo châu Bồ đề tâm, khi đang nằm yên trong biển 
lớn sinh tử, Bồ tát chèo thuyền đại nguyện, tín tâm sâu và vững, mà vào 
thành trì giải thoát; hết thảy các công đức của Thanh văn và Độc giác trở 
thành hoàn toàn vô nghĩa. 


Như có đại bảo châu được gọi Thiên Hoá Diệm ở Diễm phù đề 
(Jambudvipa) cách mặt trời và mặt trăng đến 40.000 do tuần (yojana), thế 
mà bao nhiêu cảnh vật trang nghiêm của mặt trời và mặt trăng đều được 
phản chiếu nơi đó. Cũng vậy, hạt châu Tự tại vương Bồ đề tâm ở giữa cõi 
luân hồi mà đầy đủ các công đức thanh tịnh và phản chiếu tất cả nhtững cảnh 
vật trang nghiêm cảnh giới của Bồ tát rộng lớn vô biên như Pháp giới hay hư 
không giới và trí tuệ vô thượng của Như lai chiếu vào đó như mặt trời và 
mặt trăng. 


Giá trị của hạt châu Tự tại vương này có thể vượt xa, bằng với mức độ của 
ánh sáng mặt trời và mặt trăng, vượt lên tất cả kho tàng tích lũy của thế gian 
như vàng, bạc, ngọc, ngà, hương hoa, tràng hoa, y phục, vân vân. Cũng vậy, 
giá trị của hạt châu Tự tại vương Bồ đề tâm đó, tất cả công đức hữu vi hay 
vô vi của Thanh văn và Độc giác mà ánh sáng của nhất thiết trí rọi đến, đều 
không thê hơn nỗi. 


Như có đại bảo châu Hải tạng mà tất cả mọi vẻ lộng lẫy của đại dương đều 
được phản chiếu trong đó. Cũng vậy, đại bảo châu Hải tạng Bồ đề tâm phản 
chiếu tất cả vẻ huy hoàng tráng lệ của đại dương vô thượng trí vốn là cảnh 
giới của bậc nhất thiết trí. 


Cũng như vàng diêm phù đàn (Jambudana) trên trời có giá trị vô song, chỉ 
trừ đại ma ni tâm vương. Cũng vậy, vàng diêm phù đàn Bô đề tâm (có giá trỊ 
tâm linh) vô song, chỉ trừ tâm vương vô thượng trí của bậc nhât thiệt trí. 


Như người có tài nghệ chế phục được rồng có thể đi lại tự do không sợ hãi 
giữa các loại rồng và rắn. Cũng vậy, ai có Bồ đề tâm có thể đi lại tự do 
không sợ hãi giữa các loại rông và răn của tất cả phiền não, vì đã thành thục 
Bồ đề tâm như là nghệ thuật chế phục rồng. 


Như một dũng sĩ mặc áo giáp cầm binh khí thì tất cả oán địch không thể chế 
phục nôi. Cũng vậy, Bô đê tâm chăng hê bị các thứ oán địch phiên não chê 
phục, vì đã được bảo vệ băng khí giới Bô đề tâm . 


Khi một nhúm bột trầm hương của cõi trời được đốt lên, khói hương lan tỏa 
khắp cả tiểu thiên thế giới, giá trị vượt xa tất cả các trân báo đầy bằng ba đại 
thiên thế giới. Cũng vậy, loại trầm hương cõi trời của Bồ đề tâm, dù chỉ một 
nhúm tín tâm sâu, cũng đủ lan tỏa khắp toàn thể Pháp giới (Dharmadhatu) 
với khói thơm vượt xa hết thảy sở đắc và sở chứng của Thanh văn và Độc 
giác 


Như có loại trầm hương quý giá, gọi là trầm hương trắng (bạch chiên đàn), 
nếu thoa lên mình, trừ diệt tất cả các chứng bịnh nhiệt và làm cho thân tâm 
được an ôn mát mẻ. Cũng vậy, trầm hương trăng Bồ đề tâm làm mát dịu 
chứng bịnh nhiệt của phiền não, lý luận, tham, sân, sĩ và mang lại hạnh phúc 
cho ngồi dưỡng đường vô thượng trí. 


Như núi Tu di (Sumeru), vua của tất cả các núi, tất cả những gì ở gần núi 
đều biến hình đông với màu sắc của nó, cũng vậy, Bồ đề tâm làm cho Bồ tát 
nào ở gần nó biến hình thành màu sắc của nhất thiết trí. 


Cũng như không có loại cây nào mọc ở cõi Diêm phù đề (Jambudvipa) này 
mà bông hoa của chúng có thể tỏa mùi hương sách nổi với vỏ cây Kovidara 
đợc gọi là Pariyatraka, cũng vậy, hương thơm tỏa ra từ những thiện pháp, 
những vô vi tâm, những giới, những định, những huệ, những giải thoát, 
những tri kiến của các hàng Thanh văn và Độc giác, tất cả không sao sánh 
được với hương thơm tỏa ra từ hạt giống Bồ đề tâm, từ các loại cây đại 
nguyện, từ công đức và trí tuệ của các Bồ tát. 


Trong khi đài hoa Pàriyàtraka, một loại cây Kovidàra, chưa nở trọn vẹn, 
nhưng biết rằng chính nơi này sản xuất hằng trăm nghìn đóa hoa. Cũng vậy, 
trong khi đài hoa Pàriyatraka Bồ đề tâm hàm chứa các công đức dù chưa nảy 
nở trọn vẹn, nhưng biết rằng nơi này tụ tập vô số bông hoa chư thiên và loại 
nĐƯỜI. 


Hương thơm của hoa Pàriyàtraka nếu được dùng để uớp y phục dù chỉ trong 
một ngày, mà mùi thơm của nó sực nức vượt hắn y phục được ướp hăng 
trăm nghìn ngày bằng các thứ hoa Campaka, Vàrshia hay Sumana. Cũng 
vậy, hương thơm công đức và trí tuệ của Bồ tát, dù chỉ được huân tập trong 
một đời mà thôi, cũng lan vào khắp cả mười phương cõi Phật. Loại hương 


thơm này không thể tìm thấy trong mọi thiện hạnh vô vi và trí tuệ nơi các 
hàng Thanh văn và Độc giác, dù lâu dài trải qua hăng triệu kiêp xông ướp. 


Như có loại cây được gọi là Gia tử (Nàdikerì) mọc trong bài đảo ở giữa đại 
dương bất cứ thứ gì nơi cây đó từ rễ cho đến hoa, trải, v.v... , luôn luôn được 
dùng làm đồ ăn cho dân chúng, mà không bao giờ cùng tận. Cũng vậy, Bồ 
để tâm, từ lúc sơ phát đại bi tâm và đại nguyện cho đến lúc thành tựu giác 
ngộ và thiết lập Chánh pháp, không lúc nào ngừng cung cấp thực phẩm cho 
thê gian. 


Như có loại nước thuốc tên là Hàtakaprabhàsa chỉ một lượng nước (pala) 
của nó biến đổi một nghìn lượng (pala) đồng thành vàng ròng, trong khi một 
nghìn lượng đồng không thể làm thay đổi loại thuốc nước thần diệu này. 
Cũng vậy, một lương dung dịch của Bồ đề tâm hướng tới chỗ thành tựu nhất 
thiết trí bằng công đức, có thể biến đổi tất cả mọi sự vật màu đồng như là 
phiền não chướng và nghiệp chướng thành màu vàng ròng nhất thiết trí; thế 
mà phiền não chướng không thê biến đổi Bồ đề tâm thành màu sắc của nó. 


Như lửa bắt đầu từ một đốm nhỏ nhưng nó càng cháy sáng khi càng bỏ thêm 
nhiên liệu vào; lúa Bô đê tâm cứng vậy. Nó có thê bắt đầu một nhúm nhỏ, 
nhưng càng thêm nhiên liệu, ngọn lửa trí tuệ càng cháy mạnh hơn. 


Cũng như từ một ngọn đèn mà trăm nghìn ngọn đèn khác được thắp sáng lên 
những ngọn đèn nguyên thủy không hề bị tắt không hề bị suy giảm. Ngọn 
đèn Bồ để tâm cũng vậy, không hề bị tắt, không hề bị suy giảm khi được 
đem thắp sáng tất cả các ngọn đèn Bồ đề tâm; chúng được thắp sáng từ ngọn 
đèn tâm nguyên thủy nơi tất cả các Như Lai trong quá khứ, hiện tai và vị lai. 


Khi một ngọn đèn được mang vào căn nhà tối, bóng tối ngự trị hằng trăm 
nghìn năm ở đây bị xóa tan và được thay thế bằng ánh sáng. Cũng vậy, khi 
ngọn đề Bồ đề tâm được mang vào căn nhà tối trong nội tâm của chúng sinh, 
thì bóng tối của những phiền nao chướng tụ tập hằng trăm nghìn vô số kiếp 
nơi căn nhà đó lập tức được ngời sáng bằng ánh sáng của trí tuệ 


——-O0O--- 
5 


Bồ tát Di Lặc không dừng lại ở những thí dụ nhiều vô tận này, mà ngài đưa 
ra đê gợi cho chúng ta thây sự quan trọng vô cùng của việc phát Bô đề tâm. 


Bởi vì ngài vẫn không ngừng diễn tiếp dòng khởi thủy cho đến bao giờ cùng 
tận khả năng tưởng tượng nơi một vị Bồ tát. Ngài nói tiêp: 


Cũng như ánh sáng của ngọn đèn tùy theo tim đèn lớn hay nhỏ: nếu thêm 
dầu vào sẽ giữ được ánh sáng đó lâu dài. Cũng vậy đèn Bồ đề tâm, nếu dùng 
tim đại nguyện sẽ tỏa ra ánh sáng chiếu khắp Pháp giới (Dharmadhàtu), nếu 
dùng dầu đại bi tâm thì sẽ thành tựu hết thảy Phật sự, giáo hóa chúng sinh và 
tịnh Phật quốc độ. 


Như Tha hóa tự tại thiên vương đội thiên quan, được làm bằng loại vàng 
Jambudana tuyệt hảo, hơn hắn mọi thiên quan đội trên đầu các thiên thần. 
trong thế giới dục lạc. Cũng vậy, Bồ tát đội thiên quan Bồ đề tâm, được làm 
băng đại nguyện, hơn hắn những thiên quan đội trên đầu hạng phàm ngu. các 
hàng hữu học và vô học, các hàng Độc giác. 


Như lúc sư vương, vua các loài thú, gầm rỗng, thì các sư tử con được tăng 
thêm sức mạnh và nhờ đó mà được lớn thêm, trong khi các loài thú khác sợ 
hãi, bỏ chạy. Cũng.vậy khi Như Lai, sư tử của loài người, cất lên tiếng rỗng 
nhất thiết trì tán đương Bồ đề tâm, tất cả các Bồ tát, những người con của sư 
tử Phật, được tăng trưởng trong Phật đạo, trong khi các hạng khác vì căn 
tính thấp kém, nghe đến liền bỏ chạy 


Như một giọt sữa của sư tử được thêm vào biển bò sữa, sữa dê, vân vân, nó 
xuyên qua tất cả mà không chút trở ngại. Cũng vậy khi một giọt sữa Bồ đề 
tâm chảy ra từ Như Lai, đăng sư tử của loài người, được thêm vào biển sữa 
nghiệp và phiền não chứa đựng trải qua trăm nghìn kiếp; giọt sữa Như Lai 
thâm nhập trong biển sữa đó và làm biến hoại tất cả; không bao giờ trụ trong 
quả giải thoát của tất cả Thanh văn và Độc giác, cũng không bận tâm đến. 


Như chim Ca lăng tần giá (kalavinka) dù chưa ra khỏi vỏ trứng, mà khả năng 
ca hát tuyệt vời của nó đã hơn hắn tất cả đàn chim trên Hi mã lạp sơn biết ca 
sành sỏi. Cũng vậy, khi Bồ tát Ca lăng tần là (Bodhisattva Kalavinka) bắt 
đầu công hạnh lúc đang ở giữa cõi luân hồi mà không lui sụt, nêu có khả 
năng của tâm đại bi và Bồ đề tâm; không hề bị thoái hóa vào tất cả các 
thành tựu của Thanh văn và Duyên giác. 


Khi chim Kim súy (Garuda), vua lớn của loài chim, vùa mới sinh ra mà đã 
có thể bay liệng nhanh nhẹn và có mắt sáng quắc các chim khác dù trưởng 
thành trọn vẹn cũng không sao hơn được. Cũng vậy, khi Bồ tát vừa phát 
khởi Bồ đề tâm lâm vương tử của đức Như Lai kim súy (Tanh ga ta Garuda) 
trong chủng tộc cao quý, mà đã hiểu hiện năng lực dũng mãnh của Tâm 


(Cttta), đã khơi dậy tâm đại bị từ cõi lòng sâu thắm, và có tuệ nhãn sáng 
quắc soi chiếu rất xa; tất cả những thành tựu của Thanh văn và Duyên giác 
sở đắc trải qua trăm nghìn kiếp cũng không thê sánh nỗi. 


Khi dũng sĩ cầm một ngọn giáo nhọn trong tay, sẽ không có giáp trụ cứng 
nào mà không bị chọc thủng. Cũng vậy, ngọn giáo Bồ đề tâm được đặt vào 
cánh tay mạnh bạo của Bồ tát, nó đâm thủng giáp trụ tả kiến và phiền não 
(anusaya). 


Khi đại lực sĩ Mahànagna nổi cơn thịnh nộ, trước trán sẽ nỗi lên một cục 
bướu; và chừng nào cục bướu vẫn còn đó, thì không ai trong cõi Diêm phù 
đề Tây CÓ thê xứng tay. Cũng vậy chừng nảo trước trán của Bồ tát chưa tan 
mất cục bướu Bồ đề tâm, được kích thích bởi tâm đại từ và đại bi; thì tất cả 
xe ma và ác nghiệp đang khuất phục thế gian cũng không sao đấu thăng nủi. 


Cũng như trong việc học bắn cung, đệ tử nào ở lại nhà thầy để chuyên tâm 
học, sẽ vượt xa các đệ tử khác cùng học nghệ thuật này; hơn về sự khéo léo, 
về sự chăm chỉ, về sự áp dụng và về sức mạnh. Cũng vậy, thánh giả Bồ tát, 
tự tu tập để chứng nhất thiết trí, bỏ xa tất cả các hàng hữu học và Duyên giác 
chưa phát Bồ đề tâm; hơn về thệ nguyện, trí tuệ, giải thoát, các hạnh và năng 
lực. 


Trong việc tập bắn cung lão luyện, trước hết phải học cách trụ chân cho 
vững, sau đó mới học đầy đủ cách bắn. Cũng vậy, khi Bồ tát tự tu tập để 
chứng nhất thiết trí, việc cần thiết trước hết là phải trụ vững nơi Bồ đề tâm, 
vì đó là bước tiên khởi hướng tới chỗ thấu triệt tất cả đạo lý của Phật. 


Trong việc luyện tập các huyễn thuật, bước thứ nhất là phải học thuộc năm 
lòng tất cả các câu thần chú, sau đó mới có thê thi hành tất cả các loại huyễn 
thuật. Cũng vậy, khi Bồ tát muốn đạt tới đời sống và các hành vi kỳ diệu của 
chư Phật và chư Bồ tát trước phải phát khởi Bồ đề tâm và hoài bão các thệ 
nguyện của Bồ tát bởi vì nhờ đó mới có thê thâm nhập đời sống của hết thảy 
chư Phật và Bồ tát. 


Cũng như các thứ được tạo ra bởi huyền thuật đều hoàn toàn vô hình nhưng 
được thấy như là hữu hình. Cũng vậy Bồ để tâm vốn vô tướng, nhưng lại 
thấy được Pháp giới (Dharmadhàtu) vô biên trang nghiêm đầy đủ tất cả các 
công đức bởi vì tâm của Bồ tát đã được nhất thiết trí đánh thức dậy. 


Cũng như khi vừa thấy một chú mèo đang đến gần, tất cả các chú chuột đều 
bỏ chạy trôn vào hang. Cũng vậy, khi Bô tát vừa phát khởi Bô đê tâm từ chô 


thâm sâu của tự tánh đê quan sát thê gian, tât cả nghiệp và phiên nào đêu bỏ 
chạy và lần trôn vào hang. 


Như có người trang điểm bằng vàng ròng chiêm phù đàn (Jambùnada), tất cả 
các loại trang sức khác trở thành mờ nhạt. Cũng vậy, khi Bồ tắt mang vào 
những trang sức bằng vàng ròng chiêm phù đàn Bồ đề tâm, tất cả các công 
đúc trang nghiêm của hàng Thanh văn và Duyên giác đều trở nên mờ nhạt. 


Cũng như đá nam châm dù chỉ một lượng nhỏ cũng sẽ chẻ hai một chuôi 
xích sắt; Bồ đê tâm dù chỉ một chút mà được trôi dậy trong tâm đê cũng sẽ 
chẻ hai những chuôi xích sắt của tà kiên, tà hạnh, vô minh và tham dục. 


Nơi nào có mẫu từ thạch, tất cả sắt ở gần đó bị rã, không đứng im, không 
dính chặt nhau. Cũng vậy, bất cứ nơi đâu có từ thạch Bồ đề tâm dắn bước tới 
nghiệp hay phiền não, tới giải thoát của Thanh Văn hay của Duyên giác, 
nghiỆp, phiền não và giải thoát kế cận đó đều mất hút, không đứng im, 
không hợp nhất. 


Nhu một người đánh cá rất thân thiện với các sinh vật ở biển cả, không cảm 
thấy có đe dọa chết chóc nào dưới các ngọn sóng dù khi phó thân vào mõm 
cá Makara. Cũng vậy, khi Bồ tát phát tâm Bồ đề ở giữa luân hồi vẫn thoát 
khỏi nghiệp chướng và phiền não chướng: thâm nhập vào chỗ sở đắc và sở 
chứng của hàng Thanh văn và Duyên giác mà vẫn không bị nhiễm. 


Như một người uống một chén nước cam lộ thì không bị các thứ độc dược 
xâm hại; Bồ tát khởi tâm cầu nhất thiết trí cũng không bao giờ bị xâm hại 
bởi quả vị Thanh văn, không ngưng trệ nơi đó, vì có đại bi tâm và các thệ 
nguyện. 


Như có người dùng thuốc Anjana thoa lên đôi mắt, thì không ai có thể trông 
thấy y được dù có đi ngang qua giữa họ. Cũng vậy khi Bồ tát khởi tâm cầu 
nhất thiết trí thì các ác ma sẽ không trông thấy dù có đi ở giữa bọn chúng: vì 
đã được hộ trì bởi trí siêu việt và các thệ nguyện. 


Khi một người được đặt duới sự bảo vệ của một quốc Vương có uy thế, sẽ 
không bị bất cứ phàm nhân nào đe dọa. Cũng vậy, khi Bồ tát được Pháp 
vương Bồ đề tâm bảo vệ, sẽ không bị kinh sợ bởi bất cứ chướng ngại và 
hiểm trở nào. 


Như một người sống trong các rặng núi được đất che chở khắp bốn phía, 
không bị lửa đe dọa. Cũng vậy, Bồ tát sông trong sự che chở bởi công đức 


của Bồ đề tâm sẽ không bao giừ bị đe dọa bởi lửa giải thoát của Thanh văn 
và Duyên giác. 


Như một người dưới sự bảo vệ của một dũng sĩ sẽ không kinh sợ bởi kẻ thù, 
Bô tát dưới sự bảo vệ của dũng sĩ Bô đê tâm không bao giờ bị kinh sợ bởi kẻ 
thù ác nghiệp. 


Khi thiên chủ Sakra cầm khí giới Kim cương (Vajra), toàn thê bộ đội tu la 
(Asura) bị hủy diệt: Cũng vậy, khi chúng Bồ tát nắm giữ Bồ đề tâm được 
khơi đậy từ trong sâu thắm của tự tánh, toàn thể bộ đội Ma vương và A tu la 
được thiết lập do các ác sư đều bị hủy diệt. 


Nhu một người uống thuốc Rasayana kéo dài tuổi thọ của mình và không. 
bao giờ trở nên yếu đuối; Bồ tát sẵn có thuốc Rasayana, Bồ đề tâm không 
bao giờ cảm thấy cũng kiệt dù thọ sinh trải qua vô số kiếp luân hồi và cũng 
không hề bị ô nhiễm bới các ô nhiễm do luân hồi. 


Như khi điều hòa thuốc rượu, trước hết phải giữ nó trong điều kiện hoàn 
hảo, không bao giờ để nó tiếp xúc với các thứ bất tịnh. Cũng vậy, Bồ tát khi 
chuẩn bị cho đời sống hành đạo và các đại nguyện của mình, trước hết phải 
phát khởi Bồ đề tâm không bao giờ bị ô nhiễm 


Như một người muốn thành tựu một công nghiệp nào trước hết là phải giữ 
gìn mệnh sông của chính mình. Cũng vậy, khi Bồ tát quyết tâm tu tập các 
đạo lý của Phật, trước hết phải gìn giữ Bồ đề tâm. 


Khi một người đánh mất mệnh sống của mình, thi không sao thành tựu nỗi 
bất cứ công nghiệp nào cho cha mẹ và quyến thuộc. Cũng vậy khi Bồ tát bị 
dứt khỏi Bồ đề tâm thì sẽ đoạn tuyệt hết công đức của nhất thiết trí và không 
thể thành tựu Phật trí để cứu vớt chúng sinh. 


Như biển cả không thể bị thứ độc dược nào xâm hại; Bồ đề tâm của Bồ tát 
cũng như biển cả không hề bị xâm hại bởi nghiệp và phiền não, bởi Tâm của 
hàng Thanh văn và Duyên giác. Như ánh sáng mặt trời không bao giờ có thê 
bị các tỉnh tú che mờ; ánh sáng mặt trời Bồ đề tâm cũng không bao giờ bị 
che khuất bởi các tinh tú công đức vô vi của hàng Thanh văn và Duyên giác. 


Như vương tử khi vừa thọ sinh đã được kính trọng ngay, không bao giờ bị 
các bậc trưởng thượng hay đại thần coi rẻ, vì là sinh trong chủng tộc quyền 
quý cũng vậy, ngay khi Bồ đề tâm vừa được phát khởi. Bồ tát đã thác sinh 
ngay vào chủng tộc Như Lai, ngài là Pháp vương: chắc chắn không thê bị 


coi rẻ bởi các hàng Thanh văn và Duyên giác đã tụ tập các thiện nghiệp trải 
qua thời gian lâu dài vì Bô đê tâm sinh ra tử chủng tộc quyên uy của đại b1. 


Vương tủ dù đang trẻ dại vẫn được các bậc trưởng thượng và đại thần hết 
sức kính trọng, dù vương tử không kính mến họ đúng mức. Cũng vậy, các 
hàng Thanh văn và Duyên giác dù đã tu tập các thiện nghiệp lâu đời, nhưng 
vẫn phải phủ phục trước vị Bồ tát đã phát khởi Bồ đề tâm, ngay dù Bồ tát 
không kính trọng họ đúng mức. 


Dù vương tử chưa trưởng thành đủ để làm vua mà vẫn không mất sự quý 
hiển của hoàng gia, vì dòng dõi cao quý không thê đặt ngang hàng với các 
đại thần. Cũng vậy, Bồ tát vừa phát tâm câu nhất thiết trí, vân còn bị trói 
buộc trong nghiệp phiền não và chấp trước, nhưng không mất sự quý hiển 
của giác ngộ, và không bị coi ngang hàng với Thanh văn và Duyên giác, vì 
thuộc chủng tộc cao quý của hết thảy Như Lai. 


Đối với kẻ mắt lòa và loạn tâm, hạt nhãn châu trong sáng lại thấy như là bất 
tịnh. Cũng vậy hạt châu Bô đê tâm không chút tì vêt lại chừng như bất tịnh 
đôi với những a1 ngu dôt và không tín tâm, vì họ như người lòa mắt và loạn 
tâm. 


Như người ta cằm nắm, hoặc nhìn, hoặc sờ hoặc mang bùa chú thì chữa trị 
được các thứ tật bịnh. Cũng vậy, trong viên thuốc ma thuật của Bồ đề tâm, 
tất cả công đức chứa nhóm trước kia được gìn giữ cùng với trí siêu việt và 
các phương tiện, và nuôi dưỡng thân thể cho các nguyện và trí của Bồ tát; 
khi chúng sinh nghe, hoặc thấy, hoặc nhớ tưởng, hoặc sống chung với bùa 
chú Bồ đề tâm đó, sẽ được chữa trị các thứ tật bịnh phiền não xấu xa. 


Như người mặc áo bằng lông ngỗng thì không bị bụi dính dơ; Bồ tát mặc áo 
lông ngông Bồ đê tâm cũng không bị ô nhiễm bởi bụi sinh tử và phiên não. 


Như con bù nhìn bằng gỗ được kết chặt các bộ phận, không bị lỏng lẻo, và 
làm xong được nhiều công việc, ấy là nhờ các bộ chốt. Cũng vậy, Bồ tát 
muốn thành tựu các công hạnh Bồ tát đạo là do nuôi dưỡng Bồ đề tâm, như 
là cái chốt giữ chặt thân thể nhất thiết trì và các thệ nguyện, và chính nhờ thế 
mà Bồ tát không bị ly tán. 


Nếu không nhờ các bộ chốt, cái máy cùng với tất cả các bộ phận của nó sẽ 
không bao giờ làm nỗi công việc. Cũng vậy, nếu Bồ tát không cho khơi dậy 
Bồ đề tâm thì sẽ không bao giờ làm xong sự nghiệp thành tựu các đạo lý của 
Phật hay từ các thành tô của giác ngộ. 


Như một loại trầm hương tên Tượng tạng (Hastigarbha) vốn là sở hữu của 
một vị thế giới chủ; khi hương này được đốt lên, hương thơm của nó đưa 
bốn binh chủng của vua đó lên đến hư không. Cũng vậy, khi trầm hương Bồ 
đề tâm được đót lên, Bồ tát do công đức của mình có thể thoát khỏi sự ràng 
buộc của ba cõi thế gian, và làm cho trí tuệ vô vi của Như lai trải rộng đến 
vô hạn. 


Như chất kim cương chỉ sản xuất từ mỏ kim cương hoặc mỏ vàng. Cũng 
vậy, Bồ đề tâm như kim cương chỉ sản xuất từ mỏ công đức của kim cương 
đại bi, nơi Bồ tát hiện thân để cứu vớt thế gian; hay từ mỏ vàng siêu việt trí 
là cảnh giới thù thắng của Như Lai. 


Như có loại cây vô căn, không ai tìm thấy gốc rễ của nó, nhưng tất cả cảnh, 
lá, cây trái và hoa đều thấy sinh sôi rậm rạp. Cũng vậy, không ai có thê thấy 
gốc rễ của Bồ đề tâm ở đâu, nhưng hoa công đức, trí tuệ và thần thông đều 
sằm uất, và tâm đại bi của Bồ tát rợp bóng tất cả thế gian, như một màng 
lưới. 


Kim cương không cất giữ trong bình sứt mẻ bất toàn, mà đuợc cất giữ trong 
chiếc bình trong sáng kiên có hoàn toàn. Cũng vậy, Kim cương Bồ đề tâm 
không cất giữ trong bình của các loài ít tín tâm, kém giới hạnh méo mó, trì 
trệ, tối tăm, rạn vỡ; cũng không cất giữ trong chiếc bình dành cho tâm thoái 
hóa và dao động vì thiếu tri kiến; mà chỉ được cất giữ trong chiếc bình được 
dùng để phát khởi tâm Bồ tát. 


Như Kim cương xuyên thủng mọi thứ cẩm thạch; Bồ đề tâm cũng xuyên 
thủng kho tàng Chánh Pháp. 


Như kim cương có thê đập vở mọi núi đá; kim cương Bô đê tâm cũng đập 
vỡ mọi núi đá tà kiên. 


Kim cuơng dù bị vỡ vẫn thù thắng hơn tất cả các thứ đá quý và quý hơn các 
thứ trang sức băng vàng khác. Cũng vậy, Bồ đề tâm dù khiếm khuyết và bất 
toàn vẫn thù thắng hơn các thứ trang sức bằng vàng của công đức nơi các 
hàng Thanh văn và Duyên giác. 


Kim cương dù rạn vỡ vân có thê trừ tuyệt tât cả sự bân cùng. Cũng vậy, Kim 
cương Bô đê tâm có thê trừ tuyệt mọi bần cùng do sinh tử. 


Một mẫu kim cương dù nhỏ cũng đủ sức đập vỡ mọi thứ đá quý hay tiện. 
Cũng vậy, một mâu kim cương Bồ đê tâm dù nhỏ và không đáng giá vân đủ 
sức diệt trừ vô minh. 


Như kim cương không ở trong tay người phàm; kim cương Bồ đề tâm cũng 
vậy, không phải là sở hữu của các loài trời và người có thiện căn thâp kém 
và thâm tâm hạ liệt. 


Như người không sánh giá trị của châu ngọc thì không thể nhân ra công 
năng của hạt châu kim cương, và cũng không biết cách dùng công năng tối 
thắng của nó. Cũng vậy, ai có tâm hạ liệt thì không biết được giá trị của kim 
cương Bỏ đề tâm và giá trị của đại kim cương siêu việt trí, cũng không định 
giá nôi công năng tối thắng của nó. 


Như kim cương không thê nào bị dùng cho hao mòn; kim cương Bồ đề tâm 
cũng vậy, vì là căn nguyên và chân tánh của nhât thiết trí, không bao giờ bị 
hao mòn. 


Như chày kim cương, người dù mạnh mẽ nhất cũng không thể mang nỗi, 
ngoại trừ sức mạnh siêu nhiên của Na la diễn (Nàràyana). Cũng vậy, cái 
chày kim cương vĩ đại của Bồ đề tâm, các hàng Thanh văn và Duyên giác dù 
có uy lực mấy cũng không bao giờ mang nổi, ngoại trừ sức mạnh Na la diên 
của các Đại Bồ tát được hộ trì bởi nhân duyên và uy lực của nhất thiết trí, đã 
hồi hướng thiện căn về nhất thiết trí, và đã đạt được uy lực đại thị hiện. 


Không có khí giới nào có thê đập vỡ nổi Kim cương, nhưng Kim cương có 
thể hủy diệt mọi thứ và mọi thứ mà tụ nó vẫn toàn vẹn. Cũng vậy, các 
nguyện và trí của Thanh văn và Duyên giác không thể trải qua vô số kiếp 
kiên trì sự nghiệp cúu vớt giáo hóa và thành tựu tất cả chúng sinh trong thế 
giới ác trược này, nhưng Bồ tát không bao giờ kiệt sức trong công nghiệp 
đó, không bao giờ thối lui, vì cầm chặt cái chày kim cương vĩ đại của Bồ đề 
tâm. 


Ngoài đất bằng kim cương, không có đất nào chịu nổi sức nặng của kim 
cương; cũng chỉ có đất kiên có của Bồ đề tâm trong tự tánh của Bồ tát mới 
có thể chịu nỗi sức kim cương giải thoát, nguyện, và hạnh của Bồ tát đạo 
chứ không phải do các hàng Thanh văn và Duyên giác. 


Nước được cất trong bình kim cương cứng chắc và không nứt nó sẽ không 
bao giờ chảy rịn trong biển cả. Cũng vậy thiện căn của Bồ tát được tích tập 


và được đô vào bình Bô đê tâm cứng rắn và không nứt nẻ sẽ không bao giờ 
bị hủy hoại trong các nẻo thọ sinh. 


Như cõi đại địa được nâng đỡ bởi lớp kim cương sẽ không bao giờ bị vở vụn 
hay rụng xuống. Cũng vậy các nguyện của Bồ tát được nâng đỡ bởi lớp kim 
cương Bồ đề tâm sẽ không bao giờ bị vỡ vụn hay rụng xuống khi thọ sinh 
vào tam gIới. 


Như kim cương không bao giờ bị đầm nước; kim cương Bồ đề tâm không 
bao giờ bị đầm nước nghiệp và phiên não, cũng không hê bị biên đôi khi tiêp 
xúc với nghiệp. 


Như kim cương không bao giờ bị lửa đốt cháy , kim cương Bồ đề tâm không 
hê bị lửa của khô sinh tử thiêu đôt, cũng không bị bôc cháy bởi hơi nóng của 
lửa phiên não. 


Trong cõi đại thiên thế giới này không có tòa nào xứng đáng làm chỗ ngồi 
cho Như Lai, Ứng cúng Chánh biến tri cho bằng tòa kim cương, lúc ngài 
chiến thắng Ma Vương, thành tựu nhất thiết trí trên đài giác ngộ. Cũng vậy, 
chỉ có tâm kim cương kiên cố của nguyện và trí phát sinh từ Bồ đề tâm mà 
Bồ tát do giác ngộ vô thượng, thực hành các hạnh của nguyện, viên mãn các 
Ba la mật, buộc lên các nhẫn vị, chứng các Bồ tát địa, hồi hướng thiện căn, 
tiếp nhận sự thọ ký, thi thiết phương tiện và các trợ đạo cho Bồ tát đạo và 
chứa nhóm năng lực của thiện căn lớn. 


Rồi Di Lặc kết luận: 


“Đó là vô lượng vô biên công đức thù thắng khởi lên từ Bồ đề tâm mà Bồ tát 
hăng nuôi dưỡng. Và quả thực nêu ai phát tâm câu vô thượng chánh giác thì 
chắc chăn sẽ có đủ các công đức đó. 


Này thiện nam tử, ông đã gặp được thiện duyên, đã có các công đức kỳ diệu 
đó, do phát tâm cầu vô thượng chánh giác để thực hành Bồ tát hạnh. ông hỏi: 
“Làm sao để học hỏi được Bồ tát hạnh? Làm sao để tu tập Bồ tát hạnh?”. 
Vậy ông nên vào Lầu các Tì lô trang nghiêm tráng lệ huy hoàng này và khi 
quan sát khắp cả, thì hiểu rõ làm sao để học hỏi Bồ tát hạnh, và sau khi đã 
học hỏi, làm sao để thành tựu tất cả vô số công đức này. 


——-O0O--- 


6 


Hiển nhiên Bồ tát Di Lặc (maitreya) trút hết biện tài của ngài để tán dương 
sự quan trọng của Bồ đề tâm (Bodhicitta) trong sự nghiệp của một bồ tát. 
Bởi vì, nếu Thiện Tài đồng tử không in đậm sự kiện đó trong lòng, đã không 
dễ gì bước vào Lầu các Tì lô (Vairochana). Cái Lầu các đó tàng ấn tất cả 
những bí mật trong đời sống tâm linh của người Phật tử cao tuyệt. 


Nếu đồng tử đó chưa được đọn kỹ để bắt đầu, những bí mật ấy không có 
nghĩa lý gì hết. Chúng có thể bị hiểu lầm nghiêm trọng, và hậu quả cố nhiên 
là khốc hại. Vì lý do đó, ngài DI Lặc chỉ cho Thiện Tài thấy đủ mọi góc cạnh 
đâu là ý nghĩa đích thực của Bồ đề tâm. Cũng nên ghi nhớ những điểm dưới 
đây, về Bồ đề tâm: 


1. Bồ đề tâm khởi lên từ tâm đại bi; nếu không vậy, chẳng thê là Phật pháp. 
Coi nặng Đại bi tâm (Mahàkaruna) là nét chính của Đại thừa. Chúng ta có 
thể nói, toàn bộ tính chất của giáo thuyết đó quay quanh cái trụ chốt này. 
Nền triết lý viên dung được miêu tả rất gợi hình trong Ganda thực sự chính 
là cái bùng vỡ của công năng sinh động đó. 


Nếu chúng ta vẫn còn dây dưa trên bình diện trí năng, những giáo thuyết của 
Phật như Tánh Không (Sùnyatà), Vô Ngã (Anatmya), v.v... dễ trở thành quá 
trừu tượng và mất hết sinh lực tâm linh vì không kích thích nổi ai cái cảm 
tình cuồng nhiệt. Điểm chính cần phải nhớ là, tất cả giáo thuyết của Phật đều 
là kết quả của một trái tim ấm áp hằng hướng tới tất cả các loại hữu tình; chứ 
không là một khối óc lạnh lùng muốn phủ kín những bí mật của đời sống 
bằng luận lý. Tức là, Phật pháp là kinh nghiệm cá nhân, không phải là triết 
học phi nhân. 


2. Phát Bồ đề tâm không phải là biến cố trong một ngày, vì nó đòi hỏi một 
cuộc chuẩn bị trường kỳ không phải trong một đời mà phải qua nhiều đời. 
Đối với những người chưa từng tích tập thiện căn, Tâm đó vẫn đang ngủ vùi. 
Thiện căn phải được dồn lại để sau này gieo giống trở thành cây Bồ đề tâm 
rợp bóng. Thuyết nghiệp báo có thể không phải là một lối trình bày có khoa 
học về các sự kiện, nhưng các Phật tử Đại thừa hay Tiểu thừa đều tin tưởng 
tác động của nó nơi lãnh vực đạo đức trong đời sông của chúng ta. Nói rộng 
hơn, chừng nào chúng ta tất cả còn là những loài mang sử tính, chúng ta 
không trốn thoát cái nghiệp đi trước, dù đó có nghĩa là gì. Bất cứ ở đâu có 
khái niệm về thời gian, thì có sự tiếp nối của nghiỆp. Nếu chấp nhận điều đó 
Bồ đề tâm không thể sinh trưởng từ mảnh đất chưa gieo trồng chắc chắn 
thiện căn. 


3. Nếu Bồ đề tâm phát sinh từ thiện căn, chắc chắn nó phải là phì nhiêu đủ 
tất cả các điều tốt đẹp của các Phật và các Bồ tát, và các loài cao đại. Đồng 
thời nó phải là tay cự phách diệt trừ các ác trược, bởi vì không thứ gì có thê 
đương đầu nồi sâm chớp kinh hoàng giáng xuống từ lưỡi tầm sét Indra của 
Bồ đề tâm. 


4. Tính chất cao quý cô hữu của Bồ đề tâm không hề bị hủy báng ngay dù nó 
ở giữa mọi thứ ô nhiễm; ô nhiễm của tri hay hành, hoặc phiền não. Biển lớn 
sinh tử nhận chìm tất cả mọi cái rơi vào đó. Nhất là các nhà triết học, họ thoả 
mãn với những lối giải thích mà không kê đến bản thân của sự thực, những 
người đó hoàn toàn không thể dứt mình ra khỏi sự trói buộc của sống và 
chết, bởi vì họ chưa từng cắt đứt sợi dây vô hình của nghiệp và tri kiến đang 
kìm hãm nọ và cõi đất nhị nguyên do óc duy trí của mình. Vì vậy, phát khởi 
tâm Bồ đề diễn ra từ chỗ uyên ảo của tự tánh, đó là một biến cố tôn giáo vĩ 
đại. 


5. Lại vì lý do này nữa, Bồ đề tâm vượt ngoài tầm chinh phục của Ma 
vương; mà trong Phật pháp, Ma vương tượng trưng cho nguyên lý thiên 
chấp. Chính nó là kẻ luôn luôn mong cầu cơ hội tấn công lâu đài kiên cố của 
Trí (Prjnà) là Bi (Karunà). Trước khi phát tâm Bồ đề, linh hồn bị lôi kéo tới 
thiên chấp hữu và vô, và như thế là năm ngoại ranh giới năng lực hộ trì của 
tất cả chư Phật và Bồ tát, và các thiện hữu. Tuy nhiên, phát khởi đó đánh dấu 
một cuộc chuyên hướng quyết định, đoạn tuyệt dòng tư tưởng cô hữu. Bồ tát 
bây giờ đã có con đường lớn thênh thang thuốc mắt, được canh chừng cần 
thận bởi ảnh hưởng đạo đức của tất cả các đẳng hộ trì tuyệt diệu. Bồ tát bước 
đi trên con đường thăng tắp, những bước chân của ngài quả quyết, Ma 
vương không có cơ hội nào cản trở nổi bước đi vững chải của ngài hướng tới 
giác ngộ viên mãn 


6ó. Như đã được cắt nghĩa trong đoạn mở đầu của thiên luận này, Bodhicitta 
có nghĩa là, làm trỗi dậy khát vọng mong cầu giác ngộ tối thượng mà Phật 
đã thành tựu, để rồi sau đó ngài làm bậc đạo sư của một phong trào tôn giáo, 
được gọi là đạo Phật. Giác ngộ tối thượng chính là nhất thiết trí, Sarvajnata, 
thường được nhắc nhở trong các kinh điển Đại thừa. 


Nhất thiết trí vốn là yếu tính của Phật đạo. Nó không có nghĩa rằng Phật biết 
hết mọi thứ, nhưng ngài đã nắm vững nguyên lý căn bản của hiện hữu và 
ngài đã vào sâu trong trọng tâm của tự tánh. Khi Bồ đề tâm được phát khởi, 
Bồ tát được quyết định an trụ nơi nhất thiết trí. 


7. Phát bồ đề tâm tánh dấu đoạn mở đầu cho sự nghiệp của Bồ tát. Trước đó, 
ý niệm về Bồ tát chỉ là một lối trừu tượng Có thê tất cả chúng ta đều là Bồ 
tát, nhưng khái niệm đó không được ghi đậm trong tâm thức chúng ta, hình 
ảnh đó chưa đủ sống động đề làm cho chúng ta cảm và sống sự thực. Tâm 
được phát khởi, và sự thực trở thành một biến cố riêng tư Bồ tát bấy giờ 
sông tràn như run lên. Bồ tát và Bồ đề tâm không thể tách riêng. Bồ đề tâm ở 
đâu, là Bồ tát ở đó. Tâm quả thực là chìa khóa mở tất cả cửa bí mật của Phật 
pháp. 


8. Bồ đề tâm là giai đoạn thứ nhất trong hạnh và nguyện của Bồ tát. Chủ 
đích đi cầu đạo của Thiện Tài, như được nói đến trong Ganda, là cốt nhìn ra 
đâu là hạnh và nguyện của Bồ tát. Rồi nhờ đức Di Lặc mà Thiện Tài đồng tử 
trực nhận từ trong mình tất cả khai gì mình đã săn đuổi giữa các minh sư, 
các đạo sĩ, các thiên thần, v.v... Cuối cùng được ngài Phổ Hiền 
(Samantabhadra) ấn chứng, nhung nếu không có giáo huấn của đức Di Lặc 
về Bồ đề tâm và được ngài dẫn vào Lầu các Tì Lô, Thiện Tài hẫn là không 
mong gì thực sự bước lên sự nghiệp Bồ tát đạo của mình. Hạnh và nguyện, 
xác chứng một Phật tử có tư cách là Đại thừa chứ không phải là Tiểu thừa, 
không thê không phát khởi Bồ để tâm trước tiên. 


9. Ganda mô tả Bồ tát như là một người không hề mệt mỏi sống cuộc đời 
dâng hiến, để làm lợi ích hết thảy chúng sinh, vê tỉnh thần cũng như vật chất. 
Đời sông của ngài trải rộng đến tận cùng thế giới, trong thời gian vô tận và 
không gian vô biên. Nếu ngài không làm xong công nghiệp của mình trong 
một đời hay nhiều đời, ngài sẵn sàng tái sinh trong thời gian tận cùng. Môi 
trường hành động của ngài không chỉ giới hạn trong thế gian của chúng ta ở 
đây. Có vô số thế giới tràn ngập cả hư không biên tế, ngài cũng sẽ hiện thân 
khắp ở đó, cho đến khi nào đạt đến mức mà mọi chúng sinh với mọi căn cơ 
thảy đều thoát khỏi vô minh và ngã chấp. Không bao giờ biết mệt mỏi, đó là 
đặc chất Bồ tát, sinh ra từ Bồ đề tâm. 


10. Sau hết, khái niệm Bồ đề tâm là một tiêu chí phân biệt Đại thừa và Tiểu 
thừa. Tính cách khép kín của tổ chức tăng lữ làm tiêu hao sinh lực Phật 
pháp. Khi thế hệ đó ngự trị, Phật pháp hạn chế ích lợi của nó trong một 
nhóm khổ tu đặc biệt. 


Nói đến Tiểu thừa, không phải chỉ chừng đó. Công kích nặng nhất là nói, 
tiểu thừa chận đứng sự sinh trưởng của hạt giống tâm linh được vun trồng 
trong tâm để của mọi loài hữu tình; đáng lẽ phải sinh trưởng trong sự phát 
khởi Bồ đề tâm. Tâm đó có khát vọng không bao giờ bị khô héo vì sương giá 


lạnh lùng của cái giác ngộ trí năng. Khát vọng này kết chặt gốc rễ, và sự giác 
ngộ phải thỏa mãn không yêu sách của nó. Các hoạt động không hề mỏi mệt 
của Bồ tát là kết quả của lòng ngưỡng vọng đó, và chính cái đó duy trì tính 
thần của Đại thừa vô cùng sống động ở Viễn Đông, bất chấp óc thủ cựu của 
XỨ này. 


Nói vắn tắt, Bồ đề tâm không chỉ là tình yêu thương, nó còn bao gồm cả một 
trực kiến của triết lý. Nó là một hóa thân cụ thể toàn nhất của Trí (Prajnà) và 
Bi (Karunà). BI và Trí khởi sự thực sự ở trong Tâm đó. Chúng ta sẽ rõ ý 
nghĩa này hơn trong phân tới, trình bày về kinh Bát nhã (Prajnàpảramità). 
Kinh Bát nhã không công khai nhắc đến Bồ đề tâm, những cái học hay cái 
hành về Bát nhã thâm áo quả thực là phát khởi Bồ đề tâm và là khởi điểm 
của hạnh và nguyện của Bồ tát. Nếu Đại thừa có thể giúp ta đi sâu vào ý 
thức tôn giáo, thì chính là sự trực nhận của chúng về Tâm đó, như là Trí và 
BI. 


——-O0O--- 
l 


Như tôi đã mở đầu thiên luận này bằng một đoạn trích dẫn từ kinh Thập địa 
(Dasabhùmika), ở đây cũng sẽ kết luận băng một đoạn trích dẫn từ kinh đó, 
không đến nỗi lạc đề. Kinh này, như tôi đã nói trên, nằm trong bộ 
Avatamsaka (Hoa nghiêm) của văn học Đại thừa, như Gandavyùha. Dưới 
đây[ 19] là những bài kệ (gàthà) cuối cùng, nói về giai đoạn thứ mười của Bồ 
tát đạo gọi là Pháp vân địa (Dharmamegha) trong đó, ngài Kim Cang Tạng 
(Vajragarbha), vị Bồ tát thượng thủ của Hội Thập địa (Dasabhùmika), nói 
với Bồ tát vân tập tại cung trời Tha hóa tự tại (Paranirmita-vasavartn), về 
khát vọng mong cầu giác ngộ: 


Xin hãy nghe kỹ các thắng hạnh tuyệt vời của Bồ tát. Các ngài hưởng thọ 
thanh bình và tự chê, tâm đó trâm lặng và nhu thuận, 


Bình đăng và vô ngại như đường đi giữa hư không. 
Lìa hăn các uê truợc và ô nhiễm, trụ nơi tri kiên của đạo. 
Các ngài đã tích tụ trăm nghìn thiện căn qua vô sô kiếp, 


Cúng dường trăm nghìn chư Phật và các đại trí giả (RIshl), 


Và cũng cúng dường vô lượng các A la hán và Bích chi Phật 
(Pratyekabuddha), 


Và để lợi ích hết thảy thế gian nên phát khởi Bồ đề tâm. 
Các ngài đã tĩnh cần trì giới, thành tựu các nhẫn nhục, 


Hô thẹn “vê các ác hạnh” nhưng siêng năng với các hành vi phước lạc, 
không ngừng tăng gia phước và trì, 


Mở rộng tâm trí rộng lớn chứa đầy Phật trí, 

Các ngài phát khởi Bồ đề tâm như đắng có mười uy lực. 

Các ngài cung kính cúng dường chư Phật trong ba đời. 
Nghiêm tịnh hết thảy quốc độ rộng lớn như hư không, 

Và thấy rộng các pháp đều bình đăng, 

Các ngài phát khởi Bồ đề tâm để giải thoát toàn thê thế gian. 
Các ngài đã hoan hỉ và có kiến giải sâu xa, ưa tu tập tịnh giới 
Mãi mãi siêng năng làm lợi ích hết thảy thế gian. 


Thích thú trong các công đức của Phật, hăng hái ngăn ngừa (các tội lỗi) cho 
thê gian, 


Các ngài phát khởi Bồ đề tâm đề làm lợi ích cho ba cõi. 


Các ngài đã chấm dứt các ác nghiệp, hăng hăng hái trong các tịnh giới, ưa 
thích tu tập khô hạnh, hăng khắc phục các vọng tình, 


Nương tựa nơi Phật và hết lòng tu các hạnh giác ngộ, 
Các ngài phát Bồ đề tâm đề thực hiện các việc lợi lạc cho ba cõi 


Các ngài tùy hỉ với tât cả các pháp lành và tùy thuận với các niêm vui của 
nhân nhục, 


Thâầu hiêu mùi vị của các hành vi công đức và ghét bỏ óc công cao ngã mạn. 


An trụ nơi đạo tâm, và trong cung cách nhu thuận và hòa duyệt, 
Các ngài phát khởi Bồ đề tâm để cho toàn thể thế gian được tăng ích, 


Bồ tát như sư tử thực hiện các hành vi trong sạch của mình, dũng mãnh kiên 
trì những gian khô, 


Cao thượng đứng trên hết thảy mọi loài, 

Không ngừng thành tựu các công đức, chinh phục đội quân phiền não. 
Bồ đề tâm được phát khởi vững chắc trong những tâm hồn nhu thế. 
Tâm của các ngài ở trong cảnh giới hoàn toàn vắng lặng. 

Làm khô cạn những đắm trước, đút trừ mọi con đường ô nhiễm. 

Hạnh phúc trong niềm vui vắng lặng, cởi bỏ sự ràng buộc của sinh tử; 
Bồ đề tâm được phát khởi vững chắc trong những tâm hồn như th. 


Tâm tưởng của các ngài thuân tịnh như hư không, biệt rõ đâu là siêu viỆt trí 
và thê tục trí. 


Các ngài đã chinh phục quân đội Ma vương, đẹp bỏ những phiền não hiểm 
nguy nương tựa nơi ngôn giáo của Phật, đạt tới ý nghĩa của Chân như; 


Bô đê tâm được phát khởi vững chăc trong những tâm hôn như thê. 
Đê mang lại sự an ôn cho ba cõi, các ngài trụ vững nơi trí; 
Đê diệt trừ màng lưới hí luận, các ngài được trang bị băng trí và lực; 


Các ngài tán dương các công đức của đắng Thiện thệ (Sugata, chỉ cho Phật), 
và tâm hăng hoan hỉ; 


Bồ đề tâm được phát khởi vững chắc trong những tâm hồn như thế. 
Các ngài mong cầu hạnh phúc cho ba cõi, làm tròn các trợ đạo 


Tâm kiên quyết thực hiện các công trình của mình, Bồ tát sẽ thực hành mọi 
hành vi gian khô; 


Không ngớt nỗ lực làm các pháp lành: 
Bồ đề tâm được phát khởi vững chắc trong những tâm hồn như thê. 


Mong câu các công đức của đâng có mười uy lực, ưa thích các hành vi của 
giác ngộ, 


Các ngài dũng mãnh vượt qua đại dương bị bao phủ bởi hí luận, bứt các sợi 
dây ngã mạn, 


Bước đi theo thiện đạo, các ngài mong cầu chứng đắc Pháp tánh; 
Bồ đề tâm được phát khởi vững chắc trong những tâm hồn như thế, 
Cầu mong họ thực hành các giác ngộ như đã kể ở đây. 


Cầu mong họ chứng được mười uy lực thần thông những ai đã nghe các 
ngôn giáo của Phật và các nguyện. 


Cầu mong họ chứng Bồ đề tâm, những ai đã thanh tịnh trong ba đức, 


Cầu mong họ là các Bồ tát đã thanh tịnh trong ba quy y (tức quy y Phật, 
Pháp và Tăng). 


LH] Annuttaràayai samyaksambodhaye citam upàdya: phát tâm vô thượng 
chánh đăng chánh giác. ldzuma, p.]3 


[2] Kinh Astasàhasrlka (Bát nhã bát thiên tụng) ấn hành bởi Raiendralàla 
Mi tra, p.60ƒˆ 


[3] Tebhyo> oyalpebhyo> lpatarakàs te ye> nuftaràayàm samyaksambodhau 
cittànyutpadayaotl. 


[4] Saddharma. pundarlka. ấn hành bởi Kern và Nanjo, p.44. 


/5J Op.cit, p. 43 
[6] ldzumi, p.152 


L7} óp.ci, p. 154 


/ðj Lỗi diễn tả được ngài Di Lặc sử dụng khi ngài tán dương Thiện Tài 
quyết tâm tìm cẩu Bồ tát đạo. Durlabhàh kulaputràs te satvah sarvaloke 
ye> nuttaràyàm sàmyaksambodhau pranidadhanti. ldzumi MS. p.1321 


/9] Văn pháp đáy 11 dùng định sở cách (locative). Thỉnh thoảng dùng theo 
chỉ định cách (dative), tỉ dụ, anuffaràyai samyaksambodhaye cittàm utqpàdya 
(Bản ldzumi về Gandavyùha. p.154). Đăng khác, riêng chữ bodha thường 
được dùng cho sambodhi theo chỉ định cách. Thí dụ: Bodhàya citam 
uipàdyate (Raher Dasabhùmika, pll R); bodhàya cifam tripàdya 
(Astasàhasriha. pÐ62, 63, 7l, 93 .v.v..); bodhàya cilam.ufpadyate 
(Gandavyuha, p. 169. v.v... () 


[10] Bài tụng này cần phải giải thích kỹ, vì nó được diễn tả khá trừu tượng 
và chuyên môn 


[1H] An bản Rahder, p.II, R 


[12] Nhan đề sanskrit của Hoa nghiêm là Avatamsaka theo Phiên dịch danh 
nghĩa đại tập (Mahàvyupatfi), và theo thích nguyên lục (một bản mục lục 
Tam Tang Trung Hoa soạn tập năm 1285-128), nhưng Pháp Tạng trong bản 
chủ giải kinh Hoa nghiện bộ 60 quyển nói nguyên chữ chính là 
Gandavyuha. Avatamsaka có nghĩa là “một tràng hoa”, và ganda là “tạp 
hoa” một loại hoa thường và vbùha là Phân phối trật tự hay “trang sức”. 
Vậy, chữ Hoa nghiêm phù hợp sít với Gandavyuha hơn Avatamsaka. Nghiêm 
hay trang nghiêm trong chữ Hán tương đương với chữ vyùha. Khi khảo sát 
về nội dung của Hoa nghiêm bản 60 quyên hay 80 quyền, chúng ta thấy rằng 
khởi đâu có những bản kinh độc lập về sau được tập hợp thành một tòng 
thơ, vì mỗi thể tài được trình bày trong các kinh đó đêu được xếp loại theo 
từng thủ, và được gọi chung là Hoa nghiêm. Đúng ra dùng chữ 4vatamsaka 
cho toàn bộ tòng thơ Hoa nghiêm và chữ Gandavyuha dùng cho bản 
Sanskrit độc lập, dù nó thuộc chương cuối của các bản Hoa nghiêm 60 và 
80 quyển. Bản Hoa nghiêm 40 quyển tương đương với Gandavyùha. Xem 
thêm đoạn trên, trong tập sách này. 


[13] Rahder, p. I], s. 
[H4] lhid, p.I1, T. 


[15] lhid, pp. II-12, U. 


[16] Đoạn tiếp theo chủ yếu căn cứ trên các bản Hản dịch dù nguyên bản 
Sanskrit MSS, thường được sử dụng song song với bản Hán. Dịch thoát, cốt 
ý cho độc giả thấy ý nghĩa Bỏ tâm trong giáo thuyết của Đại thừa. 


[17] Anusaya: tùy phiên não, có nghĩa “cái ngủ chung với”, tức là klesa 
(phiên não). 


[18] Nên ghi nhận rằng các bản Sanskrit viết: “khát vọng nhất thiết trí" chứ 
không phải là “khát vọng giác ngộ ”. Chữ sarvajnatà đã thay cho chữ bodhi 
như thê nào? 


[19] Phần Gàthà của Dasabhùmika, các Gàthàs cuối cùng, lI-I] The 
Eastern Buddhist, V]-I 1972. Xin hãy nghe kỹ các thăng hạnh tuyệt vời của 
Bồ tái. 


-—=OÔO--- 


Luận năm - Ý NGHĨA CỦA TÂM KINH BÁT NHÃ TRONG PHẬT 
GIÁO THIÊN TÔNG 


Ị 


BÁT NHÃ TÂM KINH (Prajnaparamitahridaya Sùtra) là một bản văn ngắn 
nhất về Bát nhã ba la mật (Prajnaparamità). Trong bản Hán dịch của Huyền 
Trang, kinh gồm 262 chữ. Đây là bản lưu hành nhất trong giới Phật tử Nhật 
Bản. Chân ngôn tông (Shingon), Thiên thai tông (Tendai) và Thiền tông và 
Thiền tông (Shingon)[1]. Chủ đích của thiên luận này là khảo sát xem Tâm 
kinh giữ một địa vị quan trọng như thế nào trong giáo pháp của Thiền tông. 
Do đó cũng nên có một kiến thức khá về chính bản kinh đó. Vì ngắn, nên 
toàn thể nguyên bản Sanskrit sẽ được dịch trang kế. F.Max Muller, vào năm 
1884, cho ấn hành và xuất bản Tâm kinh bát nhã từ bản lá bối cổ lưu trữ ở 
Nhật[2]. Nhưng bản dưới đây căn cứ trên bản Phạn Hán[3] của Huyền Trang 
với một ít thay đổi dựa trên các bản Hán dịch khác. Huyền Trang dịch Tâm 
kinh (Hridaya) ra chữ Hán vào năm 649, được soạn tập vào ân bản Đại tạng 
kinh Taisho, số hiệu 251, với bài tựa ngự chế của Vua nhà Minh Nhưng bản 
này hình ảnh không được dịch từ bản Sanskrit của Huyền Trang, số hiệu 
256, vì cả hai không phù hợp nhau mấy. 


-—=OÔ0O--- 


DỊCH BÁT NHÃ TÂM KINH [4] 


Khi (1) Bồ tát Quán Tự Tại (Avalokitésvara) thực hành Bát nhã ba la mật 
sâu xa soi thấy rằng, có năm uân (skandha)(2); và thấy năm uân đó không có 
tự tánh trong chúng (3). 


“Này Xá lợi Phất (Sàriputra), sắc ở đây là không (4), không là sắc; sắc 
không khác không, không không khác sắc; sắc tức thị là không, không tức 
thị là sắc. Thọ, tưởng, hành và thức cũng vậy 


Này Xá lợi Phất, hết thảy các pháp ở đây được biểu thị là không [5]: chúng 
không sinh, không diệt , không câu nhiễm, không không câu nhiễm; không 
tăng, không giảm. Vì vậy, này Xá Lợi Phất, trong không không có sắc, 
không có thọ, tưởng, hành, thức (5) ; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, 
không có sắc (6), thanh, hương, vị, xúc, pháp; không có nhãn giới (7), cho 
đến (8) không có ý thức giới; không có minh, không có vô minh (9) không 
có minh diệt, không có vô minh diệt{6] cho đến không có tuổi già và sự 
chết, không có sự diệt tận của tuổi già và sự chết; không có khổ (10), tập, 
diệt, đạo; không có trí, không có đắc, và không có chứng[7], bởi vì không 
có đắc. Trong tâm của Bồ tát an trụ trên Bát nhã ba la mật không có những 
chuớng ngại;[8| và bởi vì không có nhũng chướng ngại trong tâm đó, nên 
không có sợ hãi, và vượt ngoài những tà kiến điên đảo đạt đến Niết bàn. Hết 
thảy chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai, do y trên Bát nhã ba la mật, 
mà chứng đắc giác ngộ viên mãn tôi thượng. 


“Vì vậy nên biết Bát nhã ba la mật là đại thần chú (mantram), là chú của đại 
minh huệ, là thần chú cao tuyệt, thần chú vô giá, có thê trừ diệt hết mọi khô 
đau; đó là chân lý vì không sai lầm; đây là thần chú được công bố trong kinh 
Bát nhã ba la mật: gate, gate, pàragate, pàrasamgate, bodhi, svàha!” (Này 
Bodhi, đi qua, đi qua, qua bờ bên kia, qua đến bờ bên kìa, Svàha!). 


-—-Oo0O--- 
CHÚ GIẢI KINH BÁT NHÃ 
(1) Có hai bản kinh cùng nhan đề là Hridaya (Tâm kinh): một bản được gọi 


là Lược bản, và bản khác được gọi là Quảng bản. Bản dịch ở trên, của bản 
lược, thông dụng ở Trung Hoa và Nhật Bản. 


Đoạn mở đầu của quảng bản trong nguyên bản phạn ngữ và tạng ngữ được 
tiêt lược trong bản lược như sau: 


Bản tạng ngữ có thêm một đoạn: (Kinh lễ Bát nhã ba la mật vượt ngoài ngôn 
thuyết, tư tưởng và tán ngữ, vì tự tánh như hư không, không sinh, không diệt 
là cảnh giới của huệ và giới, hiển hiện trong nội tâm chúng tôi, và là mẹ của 
hết thảy các đắng Thế tôn trong quá khứ, hiện tại và vị lai), “Tôi nghe như 
vậy: Một thời, đức Thế tôn ngự tại thành Vương xá (Ràjagriha), trên đỉnh 
Linh Thứu, cùng với chúng Tì khưu và Bồ tát. Bây giờ đức Thế tôn nhập 
vào tam muội Chánh giác thậm thâm. Và cùng lúc đó Đại Bồ tát Thánh 
Quan Tự Tại àryàvalokItôsvara đang thực hành Bát nhã ba la mật sâu xa”. 


Đoạn kế tiếp, cũng tiết lược trong bản lược, như sau: 


“Này Xá lợi Phất, như thế Bồ tát phải tự mình thực hành trong Bát nhã ba la 
mật sâu xa”. Lúc bấy giờ, đức Thế tôn rời khỏi Tam muội và tán dương Đại 
Bồ tát Thánh Quan Tự Tại rằng: hay thay, hay thay, thiện nam tử! quả vậy! 
Phải nên tiếp tục thực hành Bát nhã ba la mật sâu xa. Đúng như lời ông đã 
giảng thuyết, các đức Như Lai và A la hán cũng tán dương như thế”. Đức 
Thế tôn hoan hỉ nói như thế. Đại đức Xá lợi phất và Đại Bồ tát Thánh Quan 
Tự Tại cùng với toàn thê chúng hội, và thế giới của chư Thiên, loài người, a 
tu la và càn thát bà (gandharva) tất cả đều ca ngợi lời của đức Thế tôn)”. 


(2) Trên quan điểm khoa học mới, khái niệm về Skandha (uẫn) có vẻ quá mơ 
hồ và bất xác. Nhưng chúng ta phải nhớ rằng nguyên tắc phân tích của đạo 
Phật không phải xuất từ nhu cầu khoa học suông: nó có mục đích cứu vớt 
chúng ta ra khỏi ý tưởng về một thực tại cá biệt với ảo tưởng là nó hiện hữu 
như thế suốt mọi thời. Vì khi ý tưởng này được nhận làm cứu cánh, thì 
vướng mắc phải cái sai lầm của sự chấp trước, và chính do chấp trước đó đã 
từng bắt chúng ta làm tôi mọi cho bạo lực ngoại giới. Năm uẫn (skanha) (các 
tố chất, hay các thành tố) là : sắc chất (rùpam), cảm thọ hay tri giác giác 
năng (vedanà), suy tưởng (Saminà), tập hành hay sự tác thành (samskàra), và 
thức (s1jnàna). 


Uân thứ nhất là thế giới vật chất hay chất thể của mọi vật; bốn uẫn còn lại 
thuộc về tâm giới. Vedanà xuất hiện qua các quan năng của chúng ta samjnà 
tương đương với suy tưởng theo nghĩa rộng; samskàra là từ ngữ rất khúc 
mắc, không có từ ngữ tương xứng ở Anh ngữ; nó chỉ cho cái tạo nên hình 
chất, là nguyên lý tạo hình; vijnàna là ý thức hay hoạt động của tâm. Có 


những hoạt động của tâm khá rõ như thấy, nghe, ngửi, nễm, sờ mó, và nghĩ 
tưởng. 


(3) Bản dịch của Huyền Trang có thêm: “Ngài diệt trừ tất cả khổ ách”. 


(4) Không (sùnya) hay “tánh không” (sùnayatà) là một trong những khái 
niệm quan trọng nhất trong triết lý đại thừa và đồng thời cũng gây nhiều rắc 
rối khó hiểu nhất cho những độc giả ngoài đạo Phật. Tánh Không không có 
nghĩa là “thực tại tính hay hiện trung tính”, hay “cái không chỉ”. Nó chỉ cho 
cái tuyệt đối, hay bản tính siêu việt, dù nói thế cũng sai lầm như chúng ta sẽ 
thấy ở sau. Khi các nhà Phật học tuyên bố hết thảy mọi vật đều không, họ 
không binh vực một quan điểm hư vô luận; ngược lại nó ám chỉ một thực tại 
tối hậu, không thê đặt dưới các phạm trù luận lý. Với các phạm trù đó, nếu 
nói đến tính cách hữu vi của vạn hữu thì cũng nói luôn hiện hữu của cái 
hoàn toàn vô vi siêu việt tất cả mọi xác định. Sùntà như thế thông thường 
cũng được diễn dịch rất chính xác là Tuyệt đối thể. Khi kinh nói rằng năm 
uân mang bản sắc không (không tuớng) hay trong cái không, không có sinh 
và diệt, không có nhiễm, tịnh, v.v.. thì có nghĩa răng: đừng có gắn cho Tuyệt 
đối thê những phẩm tính quyết định; khi nó nội tại trong tất cả mọi vật thể cụ 
thể và cá biệt, nó hoàn toàn không thể định tính. Do đó, phủ định toàn diện 
trong triết lý Bát nhã là một hậu quả tất yếu 


(5) “Không có mắt, tai, v.v...” chỉ có sáu quan năng. Trong triết học Phật 
giáo, ý thức (manovijnàna) là quan năng đặc biệt đê thâu nhận các pháp 
(dharma) hay các đôi tượng của tư tưởng. 


(6) “Không có sắc, thanh. v.v...” là sáu phầm tính của ngoại giới, chúng làm 
đôi tượng cho sáu quan năng. 


(7) Nhãn giới v.v...chỉ cho mười tám giới (dhàtu) hay các yếu tố của hiện 
hữu, chúng gồm sáu giác năng (indriya: căn), sáu phẩm tính (visaya trần) và 
sáu thức (v1jnàna). 


(8) “Cho đến” (sanskrit: yavat ; Hán: nãi chí), rất thông dụng trong văn học 
Phật giáo dùng đê tránh lặp lại những đê tài đã biệt. Những lôi phân loại hơi 
có vẻ phôn tạp. 


(9) “Không có minh, không có vô minh...” là phủ định toàn bộ I2 Nhân 
duyên (pratityasamutpàda), gồm vô minh (avidya), hành (samskàra), thức 
(vijnàna), danh sắc (nàmarùpa), lục nhập (sadàyatana), xúc (sparsa), thọ 
(vedàna), ái (trisna), thủ (upàdàna), hữu (bhava), sinh (jàti), già và chết 


Qaràmarana). 12 Nhân duyên này đã được các nhà học giả đạo Phật thảo 
luận rất nhiều. 


(10) Đương nhiên ám chỉ Tứ diệu để (satya); I1. Đời sống là đau khổ 
(duhkha); 2. Do sự tích tập (samudaya) của các nghiệp xấu; 3. Có thể tiêu 
diệt nguyên nhân của khô (nirodha); 4. Con đường (marga) dẫn tới diệt 
nguyên nhân của khổ. 


——-O0O--- 


⁄¿ 


Như nhan đề chứng tỏ, Bát nhã ba la mật đa tâm kinh (Prajna-paramita- 
sutra) được cho là làm tâm điểm hay tâm tủy (hrdaya) của bộ kinh Bát nhã 
ba la mật đa. Vậy, vấn đề là: Có thực nó mang tính yêu của bộ kinh vĩ đại 
đó? Hay nó chứa đựng một yếu. tố nào ở ngoài kinh? Nếu nó chứa đựng yếu 
tố ngoài kinh đô hay một yếu tố nào khác hơn, chúng ta phải hết sức lưu ý; 
nghĩa là, chúng ta phải xem thử yếu tố ngoại lai này có thực sự năm trong bộ 
loại Bát nhã hay không, đồng thời xác chứng mục tiêu của nó để cho thấy 
tâm điểm của khối văn học đồ sộ này. Vậy thử khảo sát Tâm kinh đã được 
trình bày ở trên. 


Điểm trước hết, chúng ta cứ quả quyết rằng Bồ tát Quán Tự Tại (Bodhisattva 
Avalokitesvara) không xuất hiện trong bất cứ quyên kinh nào thủy văn hệ 
Bát nhã, với nhiều tác phẩm như Satasahasrka, Pancavimsatisahasrika 
Astasahasika, Saptasatika, v.v... trong tiếng SanskrIt và bộ Đại Bát nhã 
(Maha-praJnaparamita) gôm sáu trăm quyên trong Hán văn và các tác phẩm 
tương đương trong Tạng văn. Nếu đúng thế, chúng ta có thể nói Tâm Kinh là 
một sản phẩm hậu kỳ, và trong đó có pha trộn các yếu tố ngoại lai. Tuy 
nhiên, đây không phải là điểm chính mà tôi muốn thảo luận trong thiên luận 
này. Trong Tâm kinh, còn có một điểm khác, ngoài điểm đề cập đến Quán 
Tự Tại; ây mới làm chúng ta ngờ là một soạn phẩm hậu kỳ. Tôi muốn nói tới 
việc Bát nhã ba la mật được găn liên với câu thần chú (mantram) làm thế 
luận cho bài pháp của Quán Tự Tại về Tánh Không (Sùnyatà). Văn học Bát 
nhã đặc biệt không bị chi phối bởi sự xâm nhập của các công thức ma thuật 
như Minh chú (Vidyà) Cắm chú (Mantram) hay Tổng trì (Dharàni). Sự thực, 
chính Bát nhã được coi như là Đại minh chú trong kinh, nhưng không đề ra 
những Cắm chú (Mantram) riêng biệt nào, và đó mới đích xác là trường hợp 
của Tâm kinh. 


Vì rằng, trong Tâm kinh, có một câu thân chú (Mantram) đặc biệt được 
mệnh danh là “Bát nhã ba la mật đa” gồm những chữ này: “Gate, gate, 
Paragate, Parasamgate, Bodhi, svaha”. Lối xen kẽ đó hoàn toàn mới mẻ, cần 
phải đặc biệt lưu ý. 


Nhớ kỹ hai điểm này: sự xuất hiện của ngài Quán Tự Tại và sự xen kẽ Cấm 
chú, chúng ta thử phân tích nội dung của chính bản kinh. 


Thoạt tiên, cái gây chú ý nhất trong khi theo đõi bản văn là, hầu như không 
có gì hết ngoài một tràng phủ định, và cái được mệnh danh Tánh là Không 
thì là thuần túy phủ định luận, nó giản lược kỳ cùng tất cả vào cái không. 
Thế thì, kết luận sẽ là, Bát nhã ba la mật, hay đích thực sự thực hành của nó, 
cốt ở chỗ phủ định tất cả. Phủ định năm Uẩn (skandha); phủ định 18 Giới 
(dhàtu); phủ định 12 Xứ (ayatana); phủ định 12 Nhân duyên; phủ định 4 
Thánh để. Và cuối điểm của hết thảy những phủ định này không có trì hay 
đắc gì cả. Đắc (pràpti hay labdhi) có nghĩa là chú tâm vào và giữ chặt lấy sở 
tri kết quả từ suy luận đối đãi. Vì không có thứ đắc nào hết, nên tâm hoàn 
toàn vượt qua mọi chướng ngại tức những sai lầm khởi lên từ tác dụng trí 
năng và vượt luôn những chướng ngại bắt rễ trong ý thức truy nhận và cảm 
quan của chúng ta, ngại sợ hãi và bàng hoàng, vui vẻ và buồn phiên, thất 
vọng và giải đãi Khi chứng được như thế là đã đạt tới Niết bàn. Niết bàn và 
giác ngộ (sambodhn) là một. Vậy ra do từ Bát nhã ba la mật mà hiện khởi hết 
thảy chư Phật trong quá khứ, hiên tại và vị lai. Bát nhã ba la mật đa là mẹ 
của Phật đạo và Bồ tát đạo, điều thường xuyên được nhắc nhở trong văn học 
Bát nhã 


Đến đây, chúng ta có thể nói, Tâm kinh hoàn toàn phù hợp với tinh thần của 
các kinh điển Bát nhã ba la mật. Khởi đầu với các phủ định, rồi chấm dứt 
với một xác quyết, mà trong thuật ngữ Phật giáo gọi là “giác ngộ” ý niệm về 
Tánh Không có thể làm khiếp đảm kẻ sơ cơ bởi người ta thường có thói 
quen co1 nó như một thứ hư vô hóa toàn triệt, nhất là khi Tâm kinh có vẻ chỉ 
là chuỗi phủ quyết. Nhưng, vì chuỗi phủ quyết này cuối cùng đưa chúng ta 
tới cái quyết định, mặc dù cái đó không hắn là xác quyết theo nghĩa thông 
thường. Tâm kinh rồi ra không phải một loại thánh kinh của hư vô chủ 
nghĩa. Bát nhã ba la mật, làm được điều kỳ diệu đó, tức diễn dịch hay dẫn 
khởi một xác quyết từ những phủ định vô địch, cho nên đáng được coi như 
một đại thần chú vô song, vô đăng đăng chú. Nói một cách không thường, 
Tâm kinh phải đúc kết bằng câu đó; bài pháp của ngài Quán Tự Tại giảng 
cho Xá lợi phất (Sariputra) tiến tới kết luận đương nhiên của nó; khỏi đi xa 


hơn nữa, và khỏi phải đọc ta cứ như hát Kịch rằng thần chú đó là “Gate, 
gafe, v.V.ˆ 


Có thê hiểu tại sao nói Bát nhã ba la mật đa là một đại phần chú, nhưng nói 
rằng đại Bát nhã thần chú đó là "Gate, gate...” thì hình như không có nghĩa 
gì hết. Những gì đã sáng tỏ và hợp lý, đến đây bỗng trở thành một thứ biến 
dạng huyễn hoặc. Tâm kinh chuyền thành một bản văn của chú thuật thần bí. 
Cải này có vẻ là một sự thoái hóa hay một sự suy sụp. Đâu là ý nghĩa của 
biến thái đột ngột? Hoặc, tại sao có sự vô nghĩa này? 


Cái gọi là Bát nhã ba la mật đa thần chú, nếu dịch ra có nghĩa: “Này Trí tuệ, 
đi qua, đi qua, đi qua bờ bên kia, đi qua đến bờ bên kia, svàhà!”? Svàha là lời 
chúc lành, lúc nào cũng nằm ở đoạn cuối của một Mantram hay Dharani. 
Tiếng thét đó có can dự gì tới việc tụ tâp bát nhã ba la mật sâu xa? Mỗi khi 
được đọc lên, đại khái người ta cho là Mantram hay Dharanm! gây ra những 
phép lạ. Trong trường hợp này, hiệu quả linh nghiệm do đọc “gate” phải là 
sự chứng Ngộ. Vậy, chúng ta có thể nói, cùng đích của môn Phật học khả dĩ 
đạt được chỉ cần do cái câu thần bí đó? Đối với Tâm kinh đương nhiên đây 
là lời kết, vì ở đây không thể có suy luận nào khác. Làm thế nào người ta có 
thê đồng hóa Bát nhã với câu chú “gate” Chúng ta có thể thấy các tín đồ 
Chân tông nhận Tâm kinh làm một trong các kinh chính của họ quá dễ dàng 
và tự nhiên. Nhưng Thiền cũng đã từng đọc nó trong khóa tụng hằng ngày 
băng cách nào? Ý niệm và Chân ngôn ( Mantram) khá xa lạ đối với Thiền 
đồ. Từ triết học về Tánh Không (Sùnyatà) và Chính giác (Sambodhi), 
chuyền hướng đến một tôn giáo của chú thuật, không dễ gì chấp nhận nồi. 


Sự kiện khác, làm cho hiện diện của Mantram trong Tâm kinh càng huyền 
hoặc hơn, là bài chú (Mantram) kết thúc luôn luôn được đọc theo lối phỏng 
dịch nghĩa, làm như âm hưởng đích thực của lỗi dịch âm Phạn hán là một tác 
động mâu nhiệm. Các loại thần chú không bao giờ được dịch nghĩa sang 
Hán văn. Đây là một cách rất tự nhiên. Nếu các câu đó không sao hiểu nổi, 
và chúng cô để cho không hiểu, chúng càng khó hiểu, vì cứ đề y nguyên văn 
thì uy lực mẫu nhiệm ẩn náu đẳng sau lại càng có hiệu nghiệm. Nhưng, tại 
sao trong Thiền lại cần có cái thứ không hiểu nổi? Không hiểu nổi không 
phải là không đạt tới nổi kinh bát nhã ba la mật đa nói nhiều đến chỗ đó. 


Chắc chắn, trong dòng phát triển của nó tại Trung Hoa Thiền đã thâu nhận 
khá nhiều thủ pháp của Chân ngôn tông, và trong nghi lễ của nó có nhiều 
Thần chú và nhiều Đà la ni thực sự của Chân ngôn tông. Vì lý do đó, tôi 
nghĩ rằng, sự phát sinh của Tâm kinh thuộc vào một thời kỳ trễ hơn toàn thê 


bộ phận của chính văn học Bát nhã. Dù vậy, đâu là ý nghĩa của câu thần chú 
“Gate!” trong Tâm kinh, một trong số các kinh văn quan trọng nhất trong 
giáo pháp của Thiền? Nếu câu thần chú giữ một địa vị lưng chừng trong 
kinh, mặc dù trong một tác phẩm ngắn loại này khó mà tìm thấy ngay tại chỗ 
có cái quan trọng nào thứ yếu hơn, thì câu hỏi về ý nghĩa của thần chú có lẽ 
không là vân đề trọng đại. Nhưng, một độc giả dù khinh suất cũng nhận thấy 
ngay địa vị rất nỗi bật mà thần chú đã chiếm cứ trong sự tiền triển của học 
thuyết Bát nhã. Sự thực, hình như toàn thể bản kinh được viết ra vì câu thần 
chú đó, và không có gì khác hơn. Nếu vậy, rồi ra đâu là ý nghĩa của thần 
chú, ngoài nghĩa đen của nó? Tại sao nó là cao điểm của toàn bộ phủ định 
trong Tâm kinh? 


Theo ý tôi, giải quyết cái huyền diệu này không những là chìa khóa đê thấu 
hiểu toàn bộ triết lý Bát nhã, mà còn hiểu luôn cả môi quan hê chính yếu của 
nó đối với Thiền. Vì vậy tôi đã nói nhiều về sự xen kẽ của thần chú trong 
Tâm kinh. 

Trước khi thần chú “gate!” vén mở bí mật của nó trong liên hệ với học 
thuyết về Tánh Không và Giác ngộ, cũng nên thử xem các giáo thuyết cốt 
yếu của kinh Bát nhã ba la mật đa là gì. Hiểu được cái đó, sẽ dễ định giá 
Tâm kinh hơn, nhất là trong tương quan sinh tử của nó với chứng nghiệm 
của Thiền[9] 


Sau khi nhận xét về kinh Bát nhã ba la mật đa trong các trang tiếp theo đây, 
chúng ta sẽ có thê thấy rằng, giáo thuyết của Tâm kinh có chỗ phù hợp và có 
chỗ không với các bản kinh chính của Bát nhã. Phù hợp ở chỗ cả hai đều lẫy 
Trí Bát nhã 


làm căn nguyên của giác ngộ, và không phù hợp ở chỗ Tâm kinh hoàn toàn 
nhân mạnh trên câu thân chú “gate!”. Sắc thái này văng mặt hăn trong các 
bản kinh chính của bộ Bát nhã. Trong Tâm kinh, việc tụ tập Bát nhã ba la 


mật đa được đồng hóa với việc tụng đọc thần chú. 


Theo Ngài Huyền Trang không phải đọc thần chú, mà là đọc trọn cả Tâm 
kinh do đức Quán Tự Tai nói; ngài xuất hiện vào lúc Huyền Trang đang trên 
đường đi Ấn Độ. Huyền Trang được dạy học kinh này mỗi khi gặp những 
gian nan và tân khổ qua những cảnh man đại bị bao phủ trong tuyết lạnh, bị 
cuốn bởi những ngọn gió lốc ào ạt và thú đữ thường xuyên qua lại. Bồ tát 
hiện thân làm một nhà sư bịnh hoạn, đọc bài kinh để trấn an nhà sư chiêm 
bái vĩ đại này của Trung Hoa. Sư thành tín tuân theo lời khuyên, và cuối 


cùng nhờ đó đã có thể bình an đi tới vùng đất tâm nguyện. Bấy giờ kinh 
được coi như là chứa đựng tinh yêu của Phật tâm.[ 10] 


Câu chuyện khá hấp dẫn, nhưng tụng đọc ở đây cốt để tránh xa những gian 
nan hiểm trở chứ không phải để khai ngộ tâm trí. Đây không đề cập tới sự 
đồng nhất của Bát nhã ba la mật với Cắm chú coi như đề đọn sạch những trở 
ngại và những dao động của tâm. Ý nghĩa này có thể tìm thấy nơi khác. 


Khi thần chú được trì tụng mà không cần nghĩ đến kết quả của nó sẽ như thế 
nào, và tụng theo cách mà kinh Bát nhã khuyến cáo những ai muốn học Bát 
nhã, thì bằng phép lạ nào mà đạo nhãn được mở ra và soi thấy những bí mật 
của Bát nhã? Khi một Thiền sư được hỏi về con số của các sư tăng trong 
thiền viện của mình, sư đáp: “Trước bà ba, sau bà ba”. Đối với phàm tâm, trả 
lời kiểu đó chăng cho biết bấy giờ sư đang nghĩ gì trong lòng. Có lẽ thần chú 
“øate!” có cái ý gì ở bên trong, và chỉ những ai đã vào đạo mới có thê hiểu 
nồi; khi hiểu được cái bí nhiệm trong câu trả lời, vẫn đề tự nó trở thành sáng 
tỏ và tất cả những gì được ẩn tàng trong Bát nhã lồ lộ trước mặt có thê lắm; 
nhưng rồi, tại sao lại là câu thần chú Gate đặc biệt này, chứ không là cái gì 
khác? Câu thần chú đó một cách nào đó khá vô nghĩa, nếu xét về nghĩa đen 
của nó thì không tài nào hiểu cho nổi. Chỉ khi nào đặt trong toàn thể nội 
dung của Tâm kinh mà chúng ta đã biết, mới thấy nó hết vô nghĩa. Vấn đề 
của chúng ta ở đây sẽ là: Có liên hệ mật thiết nào giữa giáo pháp chung của 
Tâm kinh và khâu quyết, hay đúng hơn và lời tán: “Đi qua, đi qua, đi qua bờ 
bên kia, đi qua đến bờ bên kia, chào Bodhi !”2 


——-O0O--- 
3 


Theo ý tôi, có thể giải quyết tất cả những khúc mắc để thấu triệt Tâm kinh 
băng cách sau đây. 


Khi giáo thuyết Bát nhã hoàn toàn đồng nhất với kinh nghiệm Phật giáo, 
Tâm kinh được viết ra để nói lên những điểm cốt yếu của Bát nhã trong một 
hình thức rất giản ước đồng thời để chỉ định tiến trình tâm lý của hành giả tu 
tập Bát nhã ba la mật uyên áo này. Khi kinh bắt sang trào lưu phát triển 
khác, nó mở rộng thành một nên văn học rất phồn tạp, rườm rà, đồ sộ, mà tại 
Trung Hoa được biết dưới danh hiệu Đại bát nhã ba la mật đa 
(Mahàprajnàpàramità Sùtra) 600 quyền; trong số đó, 400 quyền đầu đại để 
tiếng đương với bản Sanskrit Satasàhasrikà prajnàpàramità, Bát nhã bách 
thiên tụng tức bản kinh gồm 100.000 bản tụng. Bản kinh nào sớm nhất bản 


rút ngắn hay bản mở rộng[ 1 1]; chúng ta chưa thê biết được. Nhưng, bản rút 
ngắn không có nghĩa chỉ là cô đọng; đồng thời với lúc cô đọng nó chuyển 
hướng bản kinh thành một tài liệu tâm lý học về kinh nghiệm Bát nhà. Đây 
là sự thay đổi đáng chú ý, vỉ rằng khi thêm vào câu thần chú “Gate” là đã 
thay đôi toàn diện sắc thái của việc giản ước. Nếu không có câu thân chú, 
giản ước vẫn là một sự kiện đơn giản, không có nghĩa gì hết, và tầm quan 
trọng nặng ký của nền văn học đó đến đây biến mất hăn. 


Trong lúc tôi chưa thể tìm thấy một cách chính xác là tâm kinh trở thành một 
khóa bản của Thiền tại Trung Hoa vào lúc nào, các thiền sư hắn đã khá sáng 
SUỐT, trong lịch sử của Thiên, thấy kinh còn có yếu tố khác chứ không chỉ là 
một cố găng cô đọng. Cho đến về sau, kinh Kim cương (Vajracchedika) đã 
đáp ứng cho chủ đích đó, và ngay cả trước thời Huệ Năng cũng vậy. Khi 
Huyện Trang kể những chuyện linh ứng của mình do đọc Tâm kinh, các 
thiên sư nhận ngay, và đồng thời còn thấy bên trong có yếu tố khác nữa. Cái 

“yêu tố khác” đó có thể .không lọt vào tầm mắt của các luận sư Duy thức 
học (Vijnaptimatra), nhưng không: trốn khỏi các Thiền sư họ đặt kinh 
nghiệm đi trước triết lý, và rất sốt sắng với giá trị tâm lý của tất cả nền văn 
học Phật giáo. Họ hiểu ý nghĩa của thần chú khác hắn các tín đồ Chân ngôn 
tông. 


Một sự kiện đáng lưu ý là thần chú Gate cũng thấy có ở cuối bộ Đại Bát nhã 
bản Hán dịch của Huyền Trang. Hình như nó được thêm vào đời Nguyên, vì 
ấn bản đời Nguyên mới có nó. Phải chăng ý tưởng phụ thêm thần chú nên 
coi là xuất phát từ Tâm kinh khi nó bắt đầu lưu hành rộng rãi trong giới Phật 
tử? Kinh Bát thiên tụng (Astasàharikà) nói rằng Bát nhã ba la mật là một 
minh chú (vidyà) lớn, không lường được, không dò được, không sánh được, 
và tối thượng; nếu vậy, nên coi “Gate” như là lối tán dương của Tâm kinh 
bằng những từ ngữ chói sáng của Thần chú. 


Trở lại chủ đề chính, việc tụ tập Bát nhã uyên áo cũng là việc thực tập công 
án, mà tôi đã đề cập trong Thiền luận bộ trung. Quán Tự Tại 
(Avalokitesvara, hoặc Quán Thế âm) là người học Thiền, và đức Phật trong 
Tâm kinh cho biết ngài Quán Tự Tại đã học như thế nào. Vì Bát nhã là công 
án được đề ra cho ngài giải quyết, làm phương tiện chứng quả giác ngộ tối 
thượng. Quá trình chứng ngộ của ngài xuôi theo dòng phủ quyết. Phủ định 
bất cứ thứ gì có thể đem trí óc mà hiểu như là một đối tượng của tư tưởng. 
Thiền tông cũng làm như thế. Nó bắt đầu bằng trí óc. Phải trừ diệt vô minh 
cố hữu trong tâm từ vô thủy quá khứ. Đó là bước thứ nhất hướng tới giác 
ngộ. Vô minh tức không thấy sự thực (dharma, pháp) như thế là như thế, 


yathàbhùtam (như thật). Vậy rồi, Tâm kinh đề ra một tràng phủ định, chối bỏ 
luôn cả nhận thức, hay trí. Bởi vì, chừng nào ý thức còn có chỗ bám, đó thực 
là một trở ngại trên đường đi về giác ngộ tối thượng. Tự chủ và tự tại có 
nghĩa là có đường đi hoàn toàn dẹp sạch tất cả các chướng ngại vật chúng có 
thể chân ngang dòng suối tự do và tự tác chủ của Bát nhã. Phủ định là dọn 
sạch, là thanh lọc như thế. Trong thực tập công án, dọn sạch như thế cũng là 
phương sách tiên quyết. 


Chúng ta biết rằng, phủ định chỉ là phương tiện nhờ đó để thành tựu cái 
khác. Trong Bát nhã ba la mật, nó cũng là cái dẫn chúng ta đi tới mục đích 
của pháp môn này. Thiền, ngay từ khởi thủy, đề ra cho chúng ta một công án 
coi nhẹ giải thích của trí óc, và do đó chỉ con người phủ định cho chúng ta đi 
mà không cần nói một cách công khai. Tâm kinh, trực thuộc văn học Bát 
nhã, diễn theo cái đà diễn tiễn chung này, và chứa đầy tiếng không! Nhưng 
chúng ta căm dùi vào đâu sau khi vứt bỏ hết mọi kho tàng trí nàng, khái 
niệm? Là cái không trơ trọi, là khoảng trời trống trơn, là cái trống rỗng hoàn 
toàn, đó là ý nghĩa của Sùnyatà (Tánh Không) ư? Nếu đúng vậy, chúng ta 
vẫn ở nguyên trong cảnh vực của những khái niệm “Cái không chỉ” (ngoan 
không) vẫn còn là một trong những đối tượng tư tưởng của chúng ta. Phải 
vứt bỏ cái đó, vì đó là điên đảo và mộng tưởng. 


Trong Phật giáo Chân tông, bỏ “tự lực” cốt để vãng sinh về quốc độ của 
Phật Di Đà (Amitàbha). Phủ định cũng là khẳng định ngay đó. Chân tông 
tránh dùng trí năng. Chủ trương phủ định của nó không gây kinh hãi và thất 
vọng cho bằng Bát nhã ba la mật. THỂ nhiên, ngay đây, một tâm trạng gọi là 
“không bố úy”, “không quái ngại” được trồi lên làm mục tiêu. Mục tiêu đó 
là gì? Giác ngộ tối thượng này là gì? Nó ở đâu? Khi nào đạt đến? 


Đạt đến, lúc ngài Quán Tự Tại tuyên bố, “Gate, gate, paragate, 
parasamgate!”. Vì đó là sự phóng xuất vọt ra từ nội tâm của ngài khi ngài 
sang ngang dòng phủ định. Ngài là hành giả của Bát nhã ba la mật đa, không 
thể vĩnh viễn quanh quân trong một vòng tròn phủ định. Một khi ngài đi đến 
đích, kiệt sức và vô vọng, chăng còn ước mong nào trước mặt, và ngài biết 
nhưng gì đã bị bỏ lại đằng sau. Nhưng vẫn có cái thúc đây bước tới. Trí năng 
và xúc cảm hoàn toàn cùng tận, ngài thực hiện bước nhảy tối hậu. Bứt lìa 
đoạn dây cuối cùng trói buộc ngài vào thế giới của đối đãi và “tự lực”. Ngài 
thấy mình đứng trên bờ bên kia. Bị áp đảo bởi các tình cảm của mình, ngài 
chỉ có thể đọc lên “Gate”. Rồi thì, Gate trở thành câu thần chú của ngài, 
Gate trở thành thần chú của Bát nhã ba la mật đa. Với sự phóng xuất đó, mọi 
vật bừng sáng, và Quán Tự Tại đã tu tập Bát nhã đến chỗ cuối cùng. 


Tôi kết luận rằng, đây là ý nghĩa của Tâm kinh. Do giải thích bản kinh như 
thế, chúng ta có thể hiểu tại sao Gate là kết luận, và tại sao kết luận này diễn 
tả nội dung của Tâm kinh một cách triệt để. Đề riêng thần chú ra, nó chẳng 
có nghĩa gì hết, và khó mà hiểu tương quan sinh tử của của nó với kinh Bát 
nhã ba la mật. Đừng có bước tới Tâm kinh băng con đường tắt của trí năng, 
dù thoạt trông nó như chỉ ra lối đi đó, phải tiến tới theo đường dây của kinh 
nghiệm tôn giáo, tức là, bằng đường dây mà chúng ta giữ chặt trong lối tham 
cứu công án. Ý nghĩa của thần chú như thế vén mở những bí mật của nó, và 
kết quả Tâm kinh trở thành một tài liệu hoàn toàn dễ hiểu có giá trị tôn giáo 
rât lớn. 


Nếu Tâm kinh là một sản phẩm của thiên tài Trung Hoa, câu thần chú có thể 
không mang hình thái Gate! Như chúng ta đã thấy qua nhiều trường hợp 
khác nhau rồi, thần chú của các thiền sư đã khoác những màu sắc khác hẳn. 
Nhưng, trên phương diện tâm lý mà nói, quá trình tâm linh được chứng 
nghiệm bởi người Trung Hoa và Ấn Độ rõ ràng cũng thế và hiển nhiên, phải 
thế. Khi một người Trung Hoa được hỏi Phật là ai, y trả lời: “Đó là một cái 
thùng đầy nước bị thủng đáy”. 


Phê phán theo tiêu chuẩn thường của luận lý, nói thế nghe như nói một 
Dharani. So sánh Phật với thùng nước coi có vẻ phạm thượng, nhưng trong 
con mắt của Thiền thì phải là cái thùng thủng đáy, nước tuôn ra ngoài hết và 
không có trăng rọi bóng vào trong đó. Rồi Phật mới hiện thân với 32 tướng 
tôt. 


Tâm kinh không cụ thể mức này, nhưng nó mô tả kinh nghiệm Thiền khá 
sáng sủa. 


Trong “Gate!” những phủ định của Tâm kinh đã vươn tới khẳng định lớn, 
mà trong tất cả các kinh điển Đại thừa gọi là Chân như (tathtà). Những phủ 
định ẫy cốt dẫn các hành giả của Bát nhã đi tới kết cuộc này. Việc đọc của 
Huyền Trang, đọc trong hình thức chú thuật, bây giờ trở nên chứa đựng 
những giá trị tôn giáo có tầm vóc lớn. Do sức mạnh của câu thần chú kết 
thúc, giác ngộ tối thượng, mà các học giả quen hiểu bằng trí năng, trở thành 
một biến cố vĩ đại của kinh nghiệm tâm linh. Địa vị của Tâm kinh trong giáo 
thuyết của Thiền được định đúng mức ở đây. 


Vẫn còn phải cắt nghĩa trường hợp nào thần chú đặc biệt đó được đọc lên. 
Cái này đòi hỏi dài dòng hơn, mà ở đây thì không đủ; tôi chỉ có thể nói vắn 
tắt là, ý niệm “bờ bên kia” có chất Ấn riêng biệt, Và nó xuất hiện sớm trong 


văn học tôn giáo của Ấn Độ. Lấy thí dụ từ văn học Phật giáo khởi thủy, 
trong kinh Pháp cú chúng ta có câu này? 


appaka te manussem yeJana paragamino athayam Ifara paJa tiram 
evanudhavatI 


Một ít người sang tới bờ bên kia; 
Những người khác đang lang thang ở bờ bên này. 


Có thể nói, Tathagata là paragata, Như Lai là Người Qua bên kia. Nhưng, ý 
niệm tathà đã trở nên có xu thế trong triết học Phật giáo hơn pàram và 
Pàràgata được thay thế bằng Tathàgata. Dấu vết ý niệm Pàram còn sót lại 
trong chữ Pàramità, chỉ cho những đức tính dẫn hành giả sang bờ bên kia 
của giác ngộ. Pàramità thường được dịch là đáo bỉ ngạn, sang đến bờ bên 
kia, mà trên thực tế đông nghĩa với paragata, đi qua bờ bên kia; hai thành 
ngữ khác nhau là về hướng đi. Đi từ cuối bên nảy, và đến ở cuối kia; tùy 
theo chỗ đứng. Trong kinh Bát nhã ba la mật đa, dòng tiễn của Quán Tự Tại 
mà diễn tả như đã ““cập bờ bên kia” (pàrasamgate), thì rất là chính xác 


Động Sơn Lương Giới[I2] thuở còn là chú tiểu, một Luật sư dạy học Tâm 
kinh, và sư cô cắt nghĩa câu này: “Không mắt, không mũi...”. Nhung Lương 
Giới đưa mắt nhìn chăm chú sư, rồi sờ vào thân thê tin: và sau hết nói: 
thầy có hai mắt, hai tai, và các căn khác, và con cũng có như thế. Tại sao 
Phật dạy là không có?”. Luật sư nghe hỏi, ngạc nhiên bảo: “Ta làm thầy con 
không nổi. Con nên theo hầu một Thiền sư, vì sau này sẽ là một đại sư của 
Đại thừa”. 


Khi một tâm hồn trẻ trung hay thắc mắc như Lương Giới mà vấp phải phủ 
định luận của Bát nhã, đó là dấu hiệu tốt. Nếu cứ tiếp tục thắc mắc, nhất 
định sẽ có ngày bùng vỡ. Nhưng sau khi bùng vỡ nên bước trở lui lại con 
đường phủ quyết để thử xem trong con đường dẫn vào chứng nghiệm có thứ 
gì. Thuyết Tánh Không chăng còn là phủ định luận thuần túy nữa. Rồi tôi sẽ 
giảng giải trong các trang sau; đó là cách giản dị nhìn các pháp như thật 
(yathàbhùtam), nhìn chúng dưới sắc thái Tathatà của chúng. Nó không chối 
bỏ thế giới vạn thù; núi non vẫn đó, hoa anh đào đang nở rộ, ánh trăng tỏa 
rạng trong đêm thu; nhưng đồng thời chúng không chỉ y nguyên là những cái 
riêng biệt, chúng gợi cho ta một ý nghĩa sâu thắm, chúng được thấu hiểu 
trong cái không là chúng. Tâm kinh nằm trên nền tảng này. 


Nhân lúc bước qua dòng nước, thấy bóng mình trong đó. Động Sơn làm một 
bài thơ, có thê cho ta điêm tựa dò vào kinh nghiệm nội tại của sư về Bát nhã: 


54t 

Thiết kị tùng tha mịch 
Thiều thiều dữ ngã sơ 
#2 

Ngã kim độc tự vãng . 
E& Em fg lễ E 

Xứ xứ đắc phùng cừ 
šS=srmm% 

Cừ kim chánh thị ngã 
22*^£Š 

Ngã kim bắt thị cừ 

tš 8 lạ Z 8 

Ưng tu thậm ma hội 
583i 


Phương đắc khế như như. 


Đừng nhờ ai tìm kiếm (Chân Iý)[13] 
Lần hồi lơ với ta 

Giờ một mình ta bước 

Đâu đâu cũng gặp mi 

Nay mi chính là ta 

Ta không phải là mị 

Nếu hiểu được như thế 

Mới gặp trúng Như như. 


LH] Nhật Bản, kinh được gọi là Hannya Shingyô hay nói gọn là Shingyõ. Tại 
một thiên viện, kinh được tụng trong mọi thời. Có nhiễu bản chú giải và các 
thiên sư thòng cho một khóa giảng về kinh này. 


|2] Thủ bản lưu trừ từ năm 609 tụi chùa Hôryoji (Pháp long tự), Yamato, 
một trong những ngôi chùa tôi cô ở Nhật. Nó khá hấp dẫn về mặt khảo cổ vì 
cung cấp chúng ta “dạng bản tối cô của mẫu tự Sanskrit được dùng cho các 
mục đích văn chương". Người ta nói thủ bản này được Bỏ đề đạt ma mang 
vào Trung Hoa, rồi sau đó tới Nhật Bản 


I3] Bản Phạn Hán, có nghĩa là bản phiên âm từ tiếng Sanskrit sang tiếng 
Trung Hoa, án hành trong Đại tạng Taishó, tập VIII sô hiệu 56. (DG). 


[4] Có hai điểm đáng lưu ý trong đoạn dịch này: L) Bản Hán của Huyễn 
Trang: “chiếu kiến ngũ uân giai không ”; bản Hán của cưu ma la thập: 
“Chiếu kiến ngũ ấm không”.. Khác với lối nói: soi thấy có năm uẩn (âm) rồi 
mới thấy tự tánh của chúng là Không. 2) Cả hai bản Hán vừa dẫn đu có 
CẤU: VưỢf qua mọi khổ ách, tức nói tới hiệu lực của Bát nhã. Riêng bản 
phiên ám Phạn Hán đọc được trong taisho ý nghĩa tương đương với các 
đoạn dịch trên đây của Suzuki. (DG). 


|5} Chữ Hán: Không tướng. Phạn: shùnyatà-lakshanà. ý nghĩa chữ này, có 
thê đọc nơi luận VI, đoạn nói về ö cải Không (DG). 


/6J Các bản Hán đã dẫn: vô vô mình, điệc vô vô minh tận, không có vô minh 
và cũng không có sự chấm đứt của vô mình. Đoạn dịch trên tương đương với 
bản phiên âm Phạn Hản đọc được trong Taisho nh sau : na vidya nàvidya 
na vidya kshayo nàvidya kshayo. DG. 


[7] Nabhisamyah, không có trong các bản Hán dịch cũng như trong thủ bản 
chua Pháp long. 


[8] Chữ varana, tất cả các bản hán đêu nói “quái ngại” và như thể hoàn 
toàn hợp với giáo pháp của Bát nhã. Max Muller dịch Anh ngữ “envelop , 
không khả. 


[9] Các giáo pháp cốt yếu của kinh Bát nhã ba la mật đa được viết riêng nơi 
luận VI, nhan đề “Triết học và Tôn giáo trong kinh Bát nhã ba la mật đa ” 


[10] Theo bài Tựa của Từ ân cho Tân kinh, Talsho. No. 256 


[11] Cân giải thích. Ngày nay đa số học giả động ÿ rằng bản kinh Bát nhã 
sớm nhất gần như Bát thiên tụng trong tiếng Phạn và Đạo hạnh kinh hay 
Tiểu phẩm bát nhã của Cưu ma la thập trong Hán Văn. Từ bản coi như 
nguyên thuỷ này, văn học được phát triển thành Bách thiên tụng, Đại bát 
nhã của Huyền Trang v.v... Trong lúc lỗi mở rộng đang diễn trong một mục 
đích khác, lối rút ngắn cũng diễn theo hướng khác nữa. Khó xác định niên 
sử cho các kinh điển Phật giáo, cũng như hâu hết các tác phẩm khác của 
An Độ. Nhưng, như tôi đã nói ở trước, câu chú Œate được thêm vào hình 
như cho biết Tâm kinh thuộc sau này mặc dù chúng ta không biết chắc lúc 
nào thân chú ấy cũng được gắn vào bộ Đại bát nhã của Hán văn 


[12] 807-869. Truyền đăng lục X. 


[13] Rõ ràng bài thơ nói tới một người lội qua khe và cải bóng của mình. 
Tác giả dịch Anh ngữ rồi chua thêm chữ “chân lý”, mặc dù đã cần thận để 
trong ngoặc đơn, nhưng cũng làm cho khả vô nghĩa. Ở đây cứ y theo tiếng 
Anh mà dịch. T.S. 


-—=OÔ0O--- 


Luận sáu - TRIẾT HỌC VÀ TÔN GIÁO TRONG BÁT NHÃ BA LA 
MẬT ĐA 


ĐẠI CƯƠNG 


Bộ kinh Bát nhã ba la mật đa[1] là một trong những kinh điển tối cổ của 
Phật giáo được dịch sang Hán văn. Bản kinh Bát nhã đầu tiên, được gọi là 
Đạo hạnh, xuất hiện năm 172. Truyền thuyết cho rằng kinh Tứ thập nhị 
chương được phiên dịch do sứ đoàn đầu tiên người Ấn đến Trung Hoa năm 
69, nhưng không có gì bảo đảm cho chứng cứ lịch sử của nó. An Thế Cao, 
từ nước An tức (Parthia) đến Trung Hoa vào năm 148, trải qua 22 năm thực 


hiện công trình phiên chuyển các kinh Phật sang Hán văn, nhưng tất cả 
thuộc kinh Tiêu thừa. 


Trong trường hợp đó, kinh Đạo hành Bát nhã bản Hán dịch của Chi Lâu Ca 
Sấm (Lokaraksha) người Nhục chi (nước này sau trở thành vương quốc 
Kusana), đáng cho là thực sự bản kinh Đại thừa đầu tiên trong số tất cả các 
kinh Phật được truyền vào Trung Hoa từ trước. Cũng nên ghi nhận sự kiện lạ 
lùng, theo đó, một nên giáo thuyết của đạo Phật tuyên bố rằng tất cả đều 
“không” và “không tự tánh”, lại là công trình thực sự quan trọng được 
truyền bá giữa một dân tộc nặng đầu óc thực dụng, thực tiễn. Hiển nhiên, các 
môn đệ của “Tánh không” đã không nghĩ loại hoạt động truyền giáo này là 
một công trình “trống không”. 


Trong thế kỷ thứ II, hai bản kinh thuộc Bát nhã được dịch sang Hán văn, và 
thê kỷ IV vân còn xuât hiện những bản khác. 


Các bản của Cưu Ma La Thập (Kumaràjiva) được hoàn thành khoảng đầu 
thế kỷ thứ V. Cho đến hậu bán thế kỷ thứ VI. Huyền Trang hoàn tất bản dịch 
đồ sộ của bộ Đại Bát nhã gồm 600 quyên. Đó là một tập đại thành bách khoa 
gồm hầu hết những kinh điển thuộc bộ Bát nhã của Đại thừa. 


Trong Phạn văn, tuyển tập dài gồm 125.000 bài tụng (sloka), tức những đoạn 
chỉnh cú có 32 chữ. Bốn bản ngắn hơn gồm 100.000, 25.000, 10.000 và 
8.000 sloka. Bản ngắn nhất được ấn hành năm 1888 do nhà bác học người 
Ấn Rajendralala Mitra, và bản 100.000 sloka được ấ ân hành do Pratàpaeandra 
Ghosha năm 1902, nhưng theo chỗ tôi biết chưa có ấn bản đầy đủ nảo xuất 
hiện. Bản xưa nhất trong số các bản kinh Bát nhã khác nhau hình ảnh là bản 
ngắn nhất, bản 8.000 sloka, được gọi là Bát nhã bát thiên tụng 
(Astsahasrika). Những bản dài hơn là những ban quáng diễn về sau. Bát 
thiên tụng tương đương với Đạo hành kinh của Chỉ Lâu ca sắm 
(Lokaraksha), Tiêu phẩm bát nhã của Cưu ma La thập (Kumarajiva), và 
quyên thứ 538- 555 trong bản Đạt Bát nhã của Huyền Trang, và Phật mẫu 
bát nhã của Thị Hộ. Bởi vì, xét trên phương diện triết học và tôn giáo tất cả 
những quan điểm cốt yếu của kinh Bát nhã đều nằm trong đó, chủ đề của tôi 
sẽ dựa vào bản kính này qua bản Sanskrit và các bản Hán dịch, mặc dù 
những trích dẫn rải rác lấy từ các bản kinh Bát nhã khác. Độc giả nếu có 
hứng thú đối với văn học Bát nhã, có thê tham khảo tập tài liệu của Bác sĩ 
Tokumyô Matsumoto về Die Prajnàpàramità-literatur[2] 


Tuy nhiên, vì bản Sanskrit Astasahasrikà cũng như nhiều bản kinh Bát nhã 
Hán văn được đề cập ở đây hơi khó hiểu cho độc giả vậy xin đọc kinh Kim 
Cương (Vajracchedika, bản dịch tiếng Anh của Max Muller và William 
Gammel). Nhưng, khuyết điểm chính nơi kinh Kim cương là quá nhắn mạnh 
về khía cạnh Tánh Không của Bát nhã, khiến cho độc giả bình thường có ấn 
tượng răng đây là chỗ từ thủy chí chung của Đại thừa. Bác sĩ Max Walleser, 
Heidelberg, dịch sang Đức ngữ một vài chương của AstasahasrIka.[3 | 


Chủ đích của thiên luận này cốt nêu lên rằng, giáo pháp của các kinh Bát nhã 
nhằm xác định tinh thê của Bồ tát đạo. Đó là điều mà trong hết thảy các kinh 
Đại thừa gọi là Bồ tát hạnh (Bodhisattvacarya) Carya (hạnh), có nghĩa là 
sinh hoạt, vậy Bồ tát hạnh (Bodhisattvacarya) là điểm phân biệt Bồ tát với 
các loại chúng sinh khác; đặc biệt trong Đại thừa, phân biệt với Thanh văn 
và Duyên giác. Kinh Bát nhã tìm thấy sinh hoạt này trong sự thấu hiểu về 
Bát nhã với tất cả những hàm tàng của nó, trí thức, đạo đức và tâm linh. 
Trong những trang tiếp theo, do đó, chúng ta sẽ trước hết thử xem Bát nhã 
có nghĩa là gì, sau đó mới khai thác nội dung thực tiễn của nó. Có thể, tỉnh 
thể của Bồ tát đạo mới trở thành hiền lộ tự nhiên. 


Tôi tin răng độc giả đã biệt khá rõ vê môi liên hệ rât sâu xa giữa Thiên tông 
và giáo thuyêt Bát nhã, trên lịch sử và trên học thuật. 


Vậy Bát nhã sẽ được diễn tả từ nhiều quan điểm khác nhau, và đó cũng là 
cách mà các kinh Bát nhã ba la mật thường nói vê Bát nhã, 


——-O0O--- 


I.TRIẾT HỌC TRONG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA 


1. Bát nhã như là nguyên lý chỉ đạo 


Bát nhã là một trong sáu độ (pàramità), tức sáu đức tính của sự toàn thiện 
dành riêng cho Phật tử Đại thừa hay các Bồ tát. Khi họ tụ tập trọn vẹn sáu ba 
la mật này, nhất định cuối cùng sẽ đạt tới giác ngộ. Nhưng các kinh thuộc bộ 
Bát nhã coi Bát nhã như là nguyên lý chỉ đạo của các ba la mật khác. Vì nếu 
không có Bát nhã, các ba la mật khác sẽ không thể tìm thấy sở y và sở 
hướng của chúng. Để riêng ra chúng sẽ lạc đường như một bọn mù trong 
rừng rậm. Chúng không thể bước vào trụ xứ tối hậu của thực tại. Chúng 
không thể nhận ra nhất thiết trí, vì là không có mắt, và tất cả mọi nỗ lực của 
chúng đều vô bổ nếu không có sự hướng dẫn của Bát nhã. Bát nhã là con 


mắt soi thấy rất tỏ rõ trọn cả môi trường sinh hoạt của Phật đạo và xác định 
các bước tiến của Bồ tát phải được hướng dẫn như thế nào và dẫn vào đâu. 
Năm ba la mật (pàramità) kia: bố thí, trì giới, tinh tiễn, nhẫn nhục, và thiền 
định được gọi Ba la mật (pàramità)[4] bởi vì chính Bát nhã là con mắt của 
chúng[Š]. 


Lại nữa, Bát nhã như mặt đất cho các thứ cây cối có thê sinh trưởng. Tắt cả 
các điều kiện khác có thể đã hội đủ cho hạt giống nảy mầm, nhưng nếu 
không có đất, chẳng bao giờ nó sinh truởng được. Cũng vậy, nếu không có 
Bát nhã, các Ba la mật khác sẽ mất hết tiềm năng của chúng: sẽ không có 
mầm sống nào trong chúng[6]. Lại nữa, chính do Bát nhã ba la mật mà các 
Ba la mật khác được hộ trì, được vững chắc, được toàn vẹn, và được thực 
hành tương xứng. Cũng như 62 tà kiến phát sinh từ khái niệm cho rằng thật 
có bản ngã (satkàvadrsti: thân kiến)[7], cũng vậy, năm Ba la mật kia sinh ra 
từ Bát nhã. 


Cũng như các thân căn thụ hưởng sinh lực của chúng khi mạng căn còn tiếp 
tục, cũng vậy, năm Ba la mật kia còn sông động khi Bát nhã ôm âp chúng 
trong đôi cánh che chở của mình{ S |. 


-—=o0O--- 
2. Bát nhã so với đôi cánh chỉm và cái chum 


Bát nhã như những con chim trời mà đôi cánh có thê trải rộng một do tuần, 
hay rộng đến năm do tuần. Nếu chưa lớn đúng mức, không thể bay được. 
Chúng có thể muốn bay từ trên những bầu trời của chúng xuông tới thế gian 
này, hay chúng có thể thay đổi tâm niệm trong thoáng chốc mà bay trở về 
trời. 


Trường hợp đầu, chúng có thể xuống tới mặt đất mà không bị tổn thương 
không? Trường hợp sau, chúng có thể an toàn trở về quê cũ hay không? 
Không, cả hai trường hợp đều không thể, mà chúng bị bắt buộc phải tự hủy 
vì vẫn còn là những cánh chim non, chưa đủ sức để bay như vậy. Cũng thế, 
Bồ tát dù đã trọn vẹn phát Bồ đề tâm, đã chứa nhóm đủ tất cả các Ba la mật 
như bố thí, trì giới, tinh tiến và thiền định, nhưng nếu chưa có Bát nhã và 
Phương tiện (Upàya) của Bát nhã thì tất cả mọi ước vọng và nỗ lực sẽ là vô 
nghĩa, và sẽ bị rơi trở lại cảnh giới của Thanh văn và Duyên giác thừa|9] 


Lại nữa, Bồ tát không có Bát nhã có thể ví như một cái chum bằng đất chưa 
nung đên độ. Người ta có thê dùng cái chum chưa đên độ đó đê mang nước 


từ giếng hay từ sông, nhưng chắc chắn sẽ thấy nó rạn vỡ trước khi về tới 
nhà. Tại sao? Bởi vì chum được lấy ra khỏi lò trước khi nung chín và khô. 
Cũng tương tựa như vậy, Bồ tát dù đã có tín tâm với giác ngộ, dù đã có ước 
vọng, dù đã có kiên nhẫn, có hỉ, có hiểu, có kính, có hành, có chính niệm, 

v...[10] nhưng nếu không có Bát nhã và Phương tiện của Bát nhã hộ niệm 
cho quá trình của Bồ tát hạnh, thì nhất định sẽ bị thoái chuyền, và khi lùi trở 
lại cảnh giới của Thanh văn và Duyên giác thừa, sẽ không thể đạt tới Nhất 
thiết trí (Sarvajnatà)[1 1] 


Bằng những lời tán dương Bát nhã đó, kinh gây chúng ta có ấn tượng sâu 
đậm về mức quan trọng phi thường của Bát nhã ba la mật. Trước khi phát 
triển quan niệm này, sáu Ba la mật được coi như có ý nghĩa ngang nhau 
trong sinh hoạt của Bồ tát. Sự hứng khởi của Đại thừa đã làm thay đôi vị trí 
tương đối đó. Bấy giờ Bát nhã được tách riêng và khoác cho ưu thế cao nhất. 
Không có Bát nhã, các Ba la mật còn lại như một con thuyền lạc hướng địa 
bàn và lạc mất thuyền trưởng. Đây là giai đoạn quan trọng trong diễn tiến 
của tư tưởng Phật giáo. 


Khi chúng ta biết rằng, đạo Phật lấy sinh khí của nó từ tông chỉ Giác ngộ, 
mức quan trọng kỳ cùng của Bát nhã chắc chắn phải được thừa nhận. Nhưng 
cũng có thể rằng tác giả của kinh Bát nhã ba la mật đã có chủ kiến nào đó về 
giáo thuyết của mình sao cho các Phật tử chấp nhận ngay và không ngại. Vì 
lý do đó, tôi tin rằng, kinh nêu lên nhiều thí dụ cốt không bị kinh sợ và áp 
đảo bởi lý thuyết Bát nhã ba la mật. Kinh nói, trong đời sống của mình ai đã 
từng nghe đến lý Bát nhã mà không kinh sợ quả thật hiếm hoi. Thọ trì Bát 
nhã và tuân hành không do dự các chỉ thị của Bát nhã, cái đó đòi hỏi trải qua 
nhiều đời chứa nhóm các thiện căn. 


-—-o00--- 
3. Bát nhã như là mẹ của chư Phật và Bồ tát 


Nói rằng Bát nhã là nguyên lý chỉ đạo của các Ba la mật, ấy là vì các nhà 
Đại thừa lấy nó để thiết lập Nhất thiết trí (sarvajnaatà). Tức là, thiết lập trí 
tuệ viên mãn mà bậc Nhất thiết trí đã thành tựu. Do đó, Bát nhã là ánh sáng 
TỌI khắp mà chúng ta phải chiêm ngưỡng. Nó đứng trên tất cả ảnh hưởng tạp 
nhiễm của các vật thê trần gian. Nó soi sáng tất cả bóng tối trong thế giới đối 
đãi, và do đó mang lại thanh bình và an ôn cho mọi loài. Nó cung câp ánh 
sáng cho người mù, nhờ đó y có thể yên lành đi xuyên qua đêm tối của vô 
minh. Nó dẫn những người lạc lối trở về con đường chính. Nó vén mở cho 


chúng ta thấy chân lý của vạn hữu, và chân lý đó là Nhất thiết trí 
(sarvajnatä). Nó là nơi nương tựa của mọi loài, khiến chúng hoàn toàn không 
sợ hãi; là người có năm con mắt soi rõ trọn cả thế gian. Là chân lý vượt lên 
sống và chết, vượt trên tất cả mọi tạo tác. Nó chính là Tánh Không. Là kho 
lẫm của hết thảy mọi chân lý (đharmakosa). Là mẹ của hết thảy chư Phật và 
Bồ tát[12] 


Vì Bát nhã là mẹ và là tổ tiên của hết thảy chư Phật và Bồ tát nên các ngài 
luôn luôn lo lắng về sức khỏe, về sự bình an và sự thịnh vượng của Bát nhã. 
Kinh nói[13]: “Như một người đàn bà có một số con đông. Nếu bà bệnh tật, 
hết thảy các người con của bả con trai cũng như con gái, đều mong bà chóng 
bình phục. Bởi vì chúng chỉ có một tâm niệm duy nhất rằng bà là mẹ của 
chúng, đã nuôi dưỡng chúng với lòng trìu mến và thương yêu những gì mà 
chúng sở hữu riêng hôm nay đều do bà ban cho với trí khôn và lòng từ ái. 
Vậy không thể quên bà, phải chăm sóc bà, phải kiếm thuốc men cho bà để 
bà được bình phục, qua khỏi mọi thứ đau đớn và phiền muộn. Như thế, bà sẽ 
được săn sóc bởi tất cả những người con của mình”. Cũng giống như vậy, 
chư Phật và Bồ tát bận tâm sâu xa đến sự tráng kiện của Bát nhã là bà mẹ 
của mình; các ngài dùng hết mọi phương thế để bảo vệ bà tránh xa các thứ 
ma quỹ và cuôi cùng giúp bà đứng vững trong thế gian. Do đó, các hoạt 
động truyền giáo của các ngài là sao cho kinh Bát nhã ba la mật được sao 
chép, được học hỏi, được tụng đọc, được tưởng nhớ, được suy tư và được 
truyền dạy cho đến củng tận thời gian. 


-—-o0Q--- 
4. Bát nhã = Chính giác = Nhất thiết trí 


Bát nhã trong khởi thủy được nói là phương tiện đề thành tựu giác ngộ, mục 
đích tối thượng của pháp môn Phật học. Nhưng bây giờ nó đã được đồng 
hóa với chính mục đích đó, Bát nhã (PraJna) là Giác ngộ (Sambodhi); bởi vì 
trong kinh nghiệm của Phật giáo, Bát nhã chỉ có thể hành động theo bản tính 
thanh tịnh nguyên thủy của nó khi nào có giác ngộ. Chừng nào Bát nhã còn 
đặt đích nằm ở bên ngoài, nó chưa phải là nó, chưa ở trong trạng thái thuần 
tịnh của nó; chỉ khi nào được đồng nhất với giác ngộ, nó mới trở về nguyên 
tính của nó. Bao lâu giác ngộ còn phải được sẵn đuổi bằng vào Bát nhã, thì 
không những giác ngộ còn xa vời với các ngài mà cả đến Bát nhã vẫn không 
thể hành động theo tác dụng bản hữu của nó. Bát nhã là Bát nhã thì phải là 
một với giác ngộ. Do đó, chúng ta có thể nói rằng, Bát nhã tự hiển lộ và 
nhận ra khuôn mặt chân thực, không tì vết, trong giác ngộ. Khi sự thực hành 


Bát nhã ba la mật được khôn khéo thực hiện tới cao độ, sự đồng nhất của Bát 
nhã và giác ngộ phải hoàn tât, phải trở thành thực tê. 


Trên khái niệm, Bát nhã khởi sự những vận động đầu tiên của nó hướng tới 
thầm định cái giả thiết làm đối tượng cho nó. Tuy nhiên, khi Bát nhã thực sự 
năm được đối tượng, thì sở tri và năng tri trở thành một, tình trạng thiên 
chấp chấm dứt và bây giờ là tình trạng của đồng nhất vô phân biệt, gọi đó là 
giác ngộ, và cũng là nhất thiết trí (sarvajnata). Kinh nghiệm này cũng có thê 
được mô tả như vậy: trước hết Bát nhã tự phân đôi hay tự mâu thuẫn để tự 
thấy, đó là bắt đầu tình trạng phân đôi như phương tiện và cứu cánh, chủ thê 
và khách thê, cái này và cái kia, cái thấy và cái bị thấy. Khi tác dụng tự thấy 
đã hoàn tất, không còn có phân đôi trong Bát nhã, Bát nhã hiện hành trong 
giác ngộ, và giác ngộ hiện hành trong Bát nhã Bát nhã thấy đâu cũng mang 
danh hiệu Bát nhã, chỉ khác trong cách gọi. Bát nhã là một danh hiệu; giác 
ngộ cũng là một danh hiệu khác Niết bàn là một danh hiệu khác nữa, cứ thế, 
vân vân. Thế tức là, tất cả những danh hiệu đó chỉ giả danh, chúng được 
phân biệt như thế vì tiện ích của tri thức chúng ta. Cái thực và cái chân, là 
cái một của những danh hiệu đó, và chính là cái đó. 


Vậy Bát nhã tức Chính giác (Sambodhi), hay giác ngộ. Bát nhã là Nhất thiết 
trí (Sarvajnatà) Bát nhã là Niết bàn, Bát nhã là Chân như (Tathàtà), Bát nhã 
là Tâm (Citta), Bát nhã là Phật tánh (Buddhatà); vậy thì tự thân Bát nhã bản 
lai vốn Bất khả đắc (anupalabdha) và Bất khả tư nghị (acintya). Bất khả đắc 
và Bất khả tư nghị đó, là cơ sở của hết thảy mọi thực tại và tư tưởng. Do đó, 
lẽ đương nhiên, các tác giả của các kinh Bát nhã ba la mật đa tán dương Bát 
nhã như một người tạo ra những phép lạ, gần như nhân cách hóa Bát nhã 
thành một đối tượng tôn sùng và sau hết đòi hỏi những ai tin nó nên chí 
thành cung kính đối với tất cả những kinh văn nào có chứa đựng giáo thuyết 
Bát nhã, coi như chính chúng là những hóa thân sinh động linh hoạt của khả 
năng hoàn tất những sự kỳ diệu. Không phải chỉ nên học hỏi (paryvaptI ), 
tụng đọc (vacarna) nhớ nghĩ (dharana), và sao chép (lekhana), nhưng còn 
được khuyến khích là nên cung kính (satkara) và cúng dường (gurakara), 
bằng các phẩm vật (puja) như hoa, tràng hoa, hương, dầu, đèn, cờ, phướn, 
lọng và y phục. Còn về thiện căn tăng trưởng tứ tín tâm (abhisraddha : thâm 
tín) và tín nhiệm (adhmukti: thắng giải) với sự nhiệt thành tích cực 
(adhyàsayata: thâm tâm hay cao chí) trong Bát nhã ba la mật, thì không có 
một ai có thể mong nhận chân nó một cách xác thực. Khía cạnh sùng bái của 
Bát nhã ba la mật được nối kết kỳ lạ với tính chất siêu hình cao vút cùng tột 
của nó. 


Tuy nhiên, kỳ cùng, chủ đề của các kinh Bát nhã ba la mật là Bồ tát hạnh, 
tức thực hành Bát nhã ba la mật để nhờ đó chứng tới giác ngộ tối thượng. 
Vấn đề thực hành Bát nhã như thế nào, không ngớt được nêu lên và được 
giải đáp; và đấy chính là trọng điểm lôi cuốn nhất của tất cả các kinh Bát 
nhã. 


Nếu thành tựu được, việc học Phật đã đến cùng đích. Nhưng, như đã nói 
trước, việc thực hành Bát nhã và việc khởi tâm giác ngộ, cả hai không cùng 
một bản chất đồng loại. Giác ngộ này ra từ sự thực hành đó như hoa nở ra từ 
cây; đời sống tiếp nối nên tức là một. Như vậy, lý luận sau đây rất đúng: Bát 
nhã hiện hình trong các sở hành, và cái hành đó là nội dung của giác ngộ, 
cho nên, Bát nhã là giác ngộ hay chính giác. Prajnà Sambodhi cũng có thê 
được khẳng định theo khía cạnh thực hành của vấn đề. Tất cả những chữ này 
luôn luôn được dùng thay đổi nhau trong các kinh Bát nhã ba .la mật, cá tính 
của chúng có thể áp dụng ngang nhau. Sự thực, bộ ba: Parjnà = Sambodhi = 
Sarvajnatà là sợi dây nối liền nhung chuỗi giáo thuyết sai biệt trong chúng. 
Các ngài thử kéo ra một khoen, là kéo luôn các khoen còn lại. Nhưng nếu 
chúng ta muốn phân biệt, ở đây có thể định nghĩa Bát nhã (Prajnà, như là 
một dụng cụ nhận thức nhờ đó mà đạt tới Nhất thiết trí (Sarvvajnatà, trong 
khi giác ngộ (Bondhi) hơi nghiêng về tâm lý một chút theo nghĩa nó chỉ 
điểm một trạng thái thức tỉnh của tâm linh. Bát nhã có sẵn trong mọi chúng 
sinh không phân biệt, dù chưa bộc lộ bằng tác dụng thuần tịnh tuyệt đối của 
nó. Nơi đức Phật, Bát nhã là Nhất thiết trí, bởi vì ngài ở trong trạng thái giác 
ngộ toàn vẹn. 


Trong kinh Đại Bát nhã (Mahaprajna - paramita), Giác ngộ, hay Bồ đề, được 
diễn tả bằng những chữ như sau[14]: “Bồ đề (Bodhi, giác ngộ) là Không 
nghĩa (sunyata), là Chân như nghĩa (tathata) là Thật tế nghĩa (dharmata). Thế 
nhưng, đấy là những danh tướng giả lập, những ngôn thuyết tạm thời. Bồ đề 
là chân thật giác, là tối thượng diệu. Bồ đề là chân, là thật, là không hi vọng, 
không biến dị, không bị phá hoại, không phân biệt; Bồ đề là thanh tịnh chân 
thật là giác ngộ cùng khắp mà Phật sở hữu. Bồ đề là sự viên mãn căn bản từ 
đó chư Phật hiện Đăng chính giác soi thấy hết thảy các pháp, hết thảy chủng 
tướng; vượt ngoài mọi danh ngôn thế tục tạm thời.” 


Khi Bodhi, giác ngộ, được diễn tả bằng những đồng hóa khác nữa như thế, 
kết quả cho thấy hơi hỗn tạp, vậy cần có thêm những nhận xét sau đây. Nếu 
chúng ta đề cập thắng vào tính cách biểu lộ của nó, thì Bát nhã có thể tự hiển 
lộ bản thân, và chúng ta có thể nói thế này: Bát nhã là soi thấy yếu tính của 
sự vật như thế là như thế (yathàbhùtam); Bát nhã soi thấy sự vật y theo bản 


tánh Không của chúng; khi soi thấy sự vật như thế là đạt tới biên tế của thực 
tại, tức là vượt ra ngoài lãnh vực tri kiến của con người; và do đó, Bát nhã 
năm cái không thể nắm, đạt cái không thể đạt, hiểu cái không thê hiểu; khi 
lối diễn tả bằng trí năng về tác dụng của Bát nhã ấy được diễn dịch thành 
những hạn từ luận lý, nó là cái không trước vào đâu dù nó là một ý tưởng 
hay một cảm giác. 


Chúng ta đọc trong phẩm “Devaparivarta”[15] của Astasàhasrika-pàramità: 
“Những ai khởi sự thực hành Bát nhã phải thực hành tất cả sáu Ba la mật để 
hồi hướng công đức cho chứng ngộ vô thượng chính giác. Tuy nhiên, khi hồi 
hướng như thế, đừng bao giờ thủ trước (paràmrksa) giác ngộ coi đó là mục 
tiêu cho các thực tập của mình, cũng đừng thủ trước năm uâẫn (skandha) coi 
đó như là những thực tại cá biệt bất loạ1[16]. Bởi vì nhất thiết trí (sarvajnatà) 
là cái vô thủ trước (aparàmrstà)[ l7]. 


“Vô thủ trước” tức là “vô chấp”. Bất khả đắc và Bất khả tư nghị là bản tánh 
của Bát nhã, Bồ tát khi đã khôi phục được hoạt dụng nguyên thủy của nó, tự 
nhiên sẽ không chấp thủ dù là chấp thủ Bát nhã Nhất thiết trí hay Chính giác. 
Đây là một giai đoạn quan trọng trong đời sống của Bồ tát, mà tôi sẽ có cơ 
hội nhắc nhở thêm sau này. 


-—-o0O--- 
5. Bát nhã như là soi thấy các Pháp Như thực 


Do công năng vô chấp đó, chúng ta có thể nói rằng Bát nhã có khả năng nhìn 
thấy thế giới như thế là như thế, thấy các pháp trong bản tính như thực 
(yathàbhùtum) của chúng. Đây là hoạt dụng đặc sắc nhất của Bát nhã mà Bồ 
tát sở đắc khi ngài chứng ngộ rằng đến thì như thế mà đến, đến từ Bát nhã, 
và do đó biết rằng Bát nhã sinh ra ngài cũng như sinh ra hết thảy chư Phật. 
Một khi đôi mắt của Bồ tát mở ra cho sự thực này, Bồ tát quan sát thế gian 
và hết thảy thiên sai vạn biệt của thế gian trong tổng trạng chân thực của 
chúng. Nói thế tức là, trong tầm tri giác của chúng ta, thế gian không ngừng 
biến đổi, chịu đủ hình thái thành và hoại. Nhưng Bồ tát khi mà trí Bát nhã 
của ngài đã khai ngộ hoàn toàn, nhận thấy rằng, năm uần tạo thành thế gian 
này dù có những biến dịch bên ngoài của chúng, trong tự tánh (svabhava) 
chúng không hề bị hoại diệt, chúng không mang những hoại tướng, không bị 
chi phối bởi những thành hoại, không bị chỉ phối bởi sinh tử, không bị chì 
phối bởi những tham dục và phiền não. 


Kinh điển Bát nhã ba la mật vừa là một nền triết học và vừa là một nền tôn 
giáo, nên giáo thuyết của nó luôn luôn hỗn hợp bản thể học và tâm lý học. 
Sự thực, nó không nói tới sự hữu là như thế nào, nhưng nói tới những gì có 
nơi con người. Biết rõ thế gian tức biết rõ tinh thần của con người và những 
tạo tác của nó. Không có những vấn đề siêu hình nào mà cùng lúc không là 
những vấn đề về giải thoát và giác ngộ. Do đó khi Bồ tát nhận thấy thế gian 
như là như thực (yathàbhùtam) ngài cũng nhận thấy các loại tâm của con 
người như thế là như thế; thế rồi ngài mới thi thiết các phương tiện thiện xảo 
(upàya) của mình. Vậy, kinh nói, bằng con mắt của trí Bát nhã, Bồ tát thấy 
rõ các loại tâm của tất cả các loại hữu tình, và ngài biết rõ chúng sa1 biệt như 
thế nào, sai biệt về cá tính, sai biệt về hoạt dụng, sai biệt về thọ báo, sai biệt 
về giá trị đạo đức, về tâm tính, vân vân. Rồi tri kiến như thực (yathàbhùtam) 
của ngài thấu triệt qua những giả tướng này và nhận ra rằng các tâm của 
chúng; tịnh hay bất tịnh, nhiếp tâm hay loạn tâm, nhiễm tâm hay ly nhiễm 
tâm, tất cả đều không tự tánh, không thủ trước, không phân biệt. Đây được 
coi là nhìn vạn hữu trong chân như tướng của chúng, trong đó mọi sai biệt 
tan biến hết, đồng thời tự hiển lộ tự thân như thực trong ảnh sáng của trí Bát 
nhã.[IS§] 


Do đó, đương nhiên tri kiến như thực trong các kinh Bát nhã ba la mật có 
nghĩa là tri kiến xuyên qua bức màn trùng điệp phủ tối đôi mắt chúng ta, và 
rồi dùng trí Bát nhã nắm lây vạn hữu trong chân như của chúng. Chân như 
(tathatà)[19] là một chữ quá lạ, nhưng trong thuật ngữ Phật giáo, nó là một 
trong những chữ ý vị nhất. Hiểu rõ nghĩa của nó là hiểu toàn bộ hệ thống tư 
tưởng của đạo Phật. Chân như là như như và đừng có hiểu lộn thành như 
nhau hay như một. Khi người ta nói đến vô dị tướng, thì có thể tưởng rằng 
các đị tướng bị biến thành vô sở tri hay vô sở hữu, để bộc lộ cái tướng như 
một của chúng. Nhưng cái mà các hành giả Bát nhã muốn nói là những cái 
được thấu hiểu trong những tương quan chân thực của chúng, không chỉ 
tương quan giữa cái này với cái kia mà tương quan với lý tính hiện hữu của 
chúng. 


Kinh Bát nhã có một đoạn[20] đành cho Tu Bồ Đề (Subhùti) luận về Như lai 
Tùy sinh (Tathàgata-anuJata)[2I |. Tùy sinh (AnuJàta) có nghĩa, sinh sau hay 
“sinh ra tùy theo”. Chính Tu Bồ Đề (Subhuti), người nói triết học Bát nhã, 
sinh ra sau Như lai, tức em ruột của Như lai, hay nói đúng hơn, Tu Bồ Đề 
được sinh ra tùy theo tự tướng của Như lai. Đó là một trong các đoạn quan 
trọng nhất của Bát nhã, nhất là khi xét tới liên hệ với giáo thuyết Chân như. 
Như Lai (Tathagata) thông thường được coi như là một biệt hiệu của Phật, 
nghĩa đen hoặc “người đến như thế” hoặc “người đi như thế”. Điểm quan 


trọng ở đây là ý nghĩa của chữ Như (tatha) hơn là Lai (agata, đến hay ga ta, 
đi); hình như tác giả của kinh Bát nhã nhân mạnh trên chữ tatha coi đó là 
chìa khóa để hiểu giáo pháp Tathata (Chân như) hay Yathabhutam (Như 
thực). Khi ông nói tới Chân như của Như Lai (tathagata- tathata), ông muôn 
nói lý tánh, căn nguyên, hay lý tắc cho sự xuất hiện có thể có của Như Lai 
trong thế gian. Vì vậy, Tu Bồ Đề mà được sinh ra sau (anujata) Chân như 
của Như Lai, thì có nghĩa là Tu Bồ Đề và Như Lai cùng đến từ bào thai vũ 
trụ mà kinh Lăng già (Lankavatara) và các kinh Phật khác gọi là Như Lai 
tạng (tathagatagarbha). Với giải thích sơ khởi này, đoạn dưới đây nói về Tùy 
sinh (Anujata) và Như Lai (Tathagata) sẽ trở nên dễ hiểu hơn. 


“Khi nói Tu Bồ Đề sinh ra sau Như Lai, nói thế có nghĩa như vầy: Như của 
Như Lai là Như của Tu Bồ Đề, Như Như không hai không khác, vì Chân 
Như là một trong hết thảy các loại hữu tình và ở đây không hai tưởng, không 
phân biệt, không phân đôi; trong hết thảy Chân Như không có đến và cũng 
không có đi vì bản lai vô sinh; chúng không chỗ trụ nơi chúng thường trụ 
như là những pháp sai biệt; chúng là vô tác, vì có nghĩa rằng. chúng không 
phải là sở trí như là đang hoạt dụng trong một phương thế quyết định nảo đó 
để biểu lộ những tự tướng sai biệt của chúng; thế nhưng chúng cũng không 
phải là thường tịch và vô sở tác; chúng luôn luôn như Như trong tất cả mọi 
Xứ SỞ, trong tất cả mọi thời gian, trong tất cả mọi cảnh giới, trong tất cả mọi 
tụ tập nhân duyên; trong chúng không từng có quá khứ, không từng có hiện 
tại, không từng có vị lai mặc dù chúng hữu tình được coi như đang hiện hữu, 
tồn tại và biến mất; chúng không lệ thuộc sự phân biệt, không sắc tướng sai 
biệt, là bất khả đắc; và sau hết dù với những phẩm tính đó chúng vẫn xuất 
hiện như là những thực tại, có thể được định danh, được định nghĩa và được 
phân biệt, mặc dù như thế chúng không còn là Chân như nữa. Vì những lý 
do đó, Chân như của Tu Bồ Đề là Chân như của Như Lai, và Chân như của 
Như Lai là Chân như của hết thảy các pháp, cả hai không hai không khác. 
Chân như nhất như hiển hiện ở đây, nhưng ngay khi nói về Chân như như 
thế, Chân như không còn là Chân như nữa. Chân như chỉ là giả danh, nhưng 
nếu không có giả danh đó không có Như Lai, không có Tu Bồ Đề, không có 
Phật, không có A la hán, không có các loại hữu tình. Duy chỉ Như Lai mới 
thấu triệt như thế, không một chúng sinh nào có thê nắm nổi lý này. Tu Bồ 
Đề, vì ngài thấu hiểu, nên có thể diễn nói nhưng huyền diệu sâu xa của Bát 
nhã ba la mật đa, và vì lý do đó, ngài là Tùy sinh của Như LaI.”{22] 


Thêm nữa, chúng ta đọc trong chương XVII, “Tướng Bắt thối chuyên của 
Bô tát” (Avinivartaniyakaralinganimitta par1varta): 


“Phật tử hành đạo trải qua các giai đoạn khác nhau của tâm linh,[23] nhưng 
ở trong Chân như chúng không hai, không phân biệt. Bồ tát từ Chân như 
nhất tướng đó mà có thể nhập vào Pháp tánh (nói gọn: Chân lý). Sau khi 
nhập vào Pháp tánh, ở đó cũng không sinh ra phân biệt. Dù khi nghe những 
giáo pháp khác, Bồ tát cũng không hủy báng, vì biết rằng có nhiều pháp môn 
sai khác dẫn vào Pháp tánh. Dù khi nghe những danh tướng và ngôn thuyết, 
Bồ tát cũng không sinh nghi hoặc đối với công năng thù thắng của Chân như 
mà ngài đang hộ trì trong mình”. 


Một trong những hoạt dụng của Bát nhã, vậy thì, chính là tri nhận các pháp 
Như thực hay thấy Chân như tướng của chúng. Trong Chân như đó, thấy 
rằng hết thảy mọi loài, mọi sự hữu, không bị nhiễm ô, do đó chúng là một 
với chư Phật và trong phương diện đặc biệt này có thể gọi các ngài là chư 
Như Lai. Vì tất cả là một như thế, nên tất cả cùng là anh em (anujatà) với 
nhau, kế cả chư Phật và Bồ tát. Cái thai mẹ sinh ra hết thảy những anh em 
này đích danh là Như Lai tạng (Tathagata- garbha). Vai trò làm mẹ của Bát 
nhã ở đây thành xác chứng hơn bao giờ hết, và ý nghĩa đó thường được dùng 
để tán dương Bát nhã càng là tự nhiên. 


-—-o00--- 
6. Bát Nhã và Tánh Không. 


Kinh Bát nhã thông thường được coi như chỉ giảng riêng triết học về Tánh 
Không (sùnyatà). Đa số, kế cả các học giả về đạo Phật, thừa nhận quan điểm 
này, nhưng đối với nghĩa của Tánh Không hình như họ không có một khái 
niệm nào cho sáng sủa. Bởi vì học Bát nhã có nghĩa là nhìn vạn hữu trong 
Như tướng và Không tánh của chúng, ở đây tôi xin đưa ra một ít nhận xét về 
học thuyết Tánh Không. 


Trong bản dịch Đại Bát nhã của Huyền Trang, có kể đến 18 hình thức của 
Không[24], và chúng được giải thích kỹ trong luân Đại trí độ của Long Thọ 
(Nagarjuna). Thực ra lối liệt kê này nói đến khá nhiều ngã đường khác nhau 
quyết định dẫn tới ý niệm về Không. Mười tám con đường diễn tả Không 
như sau: 


1. Nội Không (Auhyatma synyata), Không của các pháp nội tại 


2. Ngoại Không (Bahirdha sunyata) Không của các pháp ngoại tại. 


3. Nội Ngoại Không (Adhyatma-bahirdha-sunyata), Không của các pháp nội 
ngoại tại. 


4. Không Không (Sunyata-sunyata), Không của Không. 
5. Đại Không (Maha-sunyata), Không lớn. 


6. Đệ Nhất Nghĩa Không (Paramartha-sunyata), Không của chân lý cứu 
cánh. 


7. Hữu VI Không (Samskrita-sunyata), Không của các pháp hữu vi. 

S. Vô VỊ Không (Asamskrtta-sunyata), Không của các pháp vô vi 

9. Tất Cánh Không (Atyanta-sunyata), Không tối hậu. 

10. Vô Tế Không (Anavaragra-sunyata), Không không biên 

11. Tân Không (Anavakara-sunyata), Không của sự phân tán. 

12. Bản Tánh Không (Prakriti-sunyata), Không của bản tánh. 

13. Tự Tướng Không (Svalaksana-sunyata), Không của tự tướng. 

14. Nhất Thiết Pháp Không (Sarvadhanna-sunyata), Không của vạn hữu. 


15. Bất Khả Đắc Không (Anupalambha-sunyata), Không của cái bất khả 
đắc. 


1ó. Vô Tánh Không (Abhava-sunyata) Không của vô thẻ. 
17. Tự Tánh Không (Svabhava-sunyata), Không của tự tánh. 


18. Vô Tánh Tự Tánh Không (Abhava-svabhava-sunyata), Không của vô thê 
của tự tánh. 


1. Chữ “Nội” chỉ cho sáu thức (vijnana). Khi chúng được nói là Không, có 
nghĩa tất cả những hoạt động tâm lý của chúng ta không có thần ngã hay ngã 
linh hồn nằm ở sau, như chúng ta ai cũng tưởng vậy. Đây là một lối nói khác 
của chủ trương thuyết Vô ngã (Anatman hay Anatta). 


2. “Ngoại” là các đối tượng của sáu thức, cái Không của chúng có nghĩa 
không có những bản trụ (hay bản thể) của ngã chủ tế nằm ở sau. Cũng như 
không có Tự ngã (atman) nơi hậu trường của các hiện tượng tâm lý, cũng 
vậy, không có Tự ngã (Ataman) nơi hậu trường của ngoại giới. Thuật ngữ 
gọi đó là “pháp vô ngã”. Phật giáo nguyên thủy dạy cho chúng ta thuyết Vô 
ngã (Anatman), nhưng người ta nói chính các nhà Đại thừa mới áp dụng 
thuyết đó luôn cho các đối tượng ngoại giới. 


3. Thông thường chúng ta phân biệt ngoại với nội, nhưng vì không có thực 
tại cho sự phân biệt này nên ở đây nó bị phủ nhận; phân biệt này chỉ là một 
hình thái của vọng tâm, mối quan hệ có thể bị đảo lộn bất cứ lúc nào, ở đây 
không có thường trụ bất biến. Thử thay đổi vị trí, cái nội thành ra ngoại và 
cái ngoại là nội. Quan hệ này, đây gọi là Không. 


4. Khi các pháp ngoại và nội được tuyên bố tất cả là Không, chúng ta tất 
nghĩ rằng Không vẫn là một ý tưởng có thực, hay chỉ có cái đó mới là cái 
khả đắc khách quan. Không của Không cốt hủy diệt chấp trước ấy. Còn giữ 
một ý tưởng Không tức còn lưu lại một hạt bụi khi đã tảo thanh tất cả. 


5. “Không lớn” chỉ cho tính bất thực của không gian. Thời trước coi không 
gian là cái có thực một cách khách quan, nhưng đến các nhà Đại thừa, nó là 
Không. Các vật trong không gian lệ thuộc các định luật của sinh tử, tức bị 
điều động bởi nhân quả; tất cả mọi người theo đạo Phật đều nhận điều đó; 
nhưng họ nghĩ không gian trong tự thê là thường trụ. Các nhà Đại thừa dạy 
rằng khoảng chân không bao la này cũng không có thực tại khách quan nên 
ý tưởng về không gian hay trơng độ chỉ là ảo tưởng. 


6. “Chân lý cứu cánh” chỉ có chân thể của vạn hữu, trạng thái tồn tại chân 
thực của chúng, ngoài tất cả hình thái của chủ quan tính. Đây là cái không bị 
hủy diệt, không bị gán cho là thế này hay là thế kia, cũng không thứ gì có 
thể gán vào đó. Vì vậy, chân lý cứu cánh (Đệ nhất nghĩa) là Không. Nếu là 
có thực, nó là một trong những đối tượng bị chi phối và bị ràng buộc vào 
định luật nhân quả. Niết bàn chỉ là một danh tự nói khác. Khi Niết bàn có 
chỗ để cho bám được, nó sẽ không là Niết bàn nữa. Sẽ thấy Không dùng ở 
đây có nghĩa hơi khác với ở số 3, khi những đối tượng nội hay ngoại được 
tuyên bố là Không. 


7 và 8. Có thê luận chung cả hai. Hữu vi (Samskrita) chỉ có những pháp xuất 
hiện do các điêu kiện của tác thành. Vô vi (Asamskrita) là những pháp 
không lệ thuộc tác thành, như không gian chăng hạn. Nói Hữu VI Không là 


một cách nói khác chỉ cho thế giới ngoại tại cũng như thế ĐIỚI nỘI tại đều 
không. Hiện hữu đôi khi được chia thành Hữu vị và Vô vị, đôi khi được chia 
thành nội và ngoại, đôi khi được chia thành năm Uần (skandha), v.v..., theo 
các quan điểm cần thiết cho quá trình suy luận. Tuy nhiên, tất cả những phân 
biệt này chỉ là tương đối và không có khách thê tính tương đương, và do đó, 
là Không. Vô vi hiện hữu vi đối lại với Hữu vi. Nếu Hữu vi không thực có, 
Vô vi cũng không luôn. Cả hai chỉ là giả danh, là Không. 


9. Chỗ này nhấn mạnh ý niệm tất cả “các pháp” đều Không một cách tuyệt 
đối. “Cứu cánh” tức “Tuyệt đối”. Phủ nhận thực tại tính khách quan nơi tất 
cả các pháp ở đây được chủ trương một cách đương nhiên, không điều kiện 
thắc mắc. “Không của Không”, trên thực tiễn, cũng chỉ cho một cái như 
nhau. Phòng được quét sạch là nhờ chổi; nhưng nếu còn chỗi thì không phải 
là Không tuyệt đối. Quả vậy, phải gạt sang một bên cái chối, cùng với người 
quét, mới mong đạt tới ý niệm về Tất cánh Không (Atyanfa-sunyata). còn 
giữ lại dù chỉ một pháp, một vật hay một người, là còn có điểm chấp đê từ 
đó sản xuất một thê giới của những sai biệt rồi kéo theo những ước muốn và 
đau khổ. Tánh Không vượt ngoài mọi quyết định tính có thể có, vượt ngoài 
chuỗi quan hệ bất tận; đó là Niết bàn. 


10. Khi nói hiện hữu là vô thủy, người ta nghĩ rằng có một cái như là vô 
thủy, và bám vào ý niệm này. Để loại bỏ chấp trước Ấy, mới nêu lên tánh 
Không của nó. Tri kiến của con người lắc lưi giữa hai đối cực. Khi ý niệm 
về hữu thủy bị dẹp bỏ, ý niệm về vô thủy đến thay, mà sự thực chúng chỉ là 
tương đối. Chân lý lớn của Không phải ở trên tất cả những đối nghịch này, 
nhưng không phải ở ngoài chúng. Vì vậy, kinh Bát nhã dốc sức khai thông 
con đường giữa dù vậy vẫn không đứng y ở đó; vì nếu thế, hết còn là con 
đường giữa, Thuyết Tánh Không như vậy phải được minh giải từ quan điểm 
rất thận trọng. 


11. Không có thứ gì hoàn toàn đơn nhất trong thế gian này. Mọi vật bị 
cưỡng bức phải phân tán kỳ cùng. Nó hiện hữu coi chừng như một đơn tố, 
nguyên dạng, nguyên thể, nhưng ở đây không thứ gì lại không thê phân chiết 
thành những bộ phận thành tố. Chắc chắn nó bị phân tán. Các thứ nằm trong 
thế giới của tư tưởng hình như có thể không bị tiêu giải. Nhưng ở đây sự 
biến đổi hiện ra dưới một hình thức khác. Công trình của thời gian, thường 
trụ không thường mãi. Bốn uẫn - Thọ, Tưởng, Hành và Thức - cũng chỉ cho 
sự phân tán và hoại diệt tận cùng. Nói gì đi nữa, không cũng là Không. 


12. Prakriti (bản tánh) là cái làm cho lửa nóng và nước lạnh, nó là bản chất 
nguyên sơ của mỗi vật thể cá biệt. Khi nói rằng nó Không, có nghĩa không 
có Tự ngã (Atman) bên trong nó để tạo ra bản chất nguyên sơ của nó, và ý 
niệm đích thực vê bản chất nguyên sơ là một ý niệm Không. Chúng ta đã ghi 
nhận rằng không có tự ngã cá biệt nơi hậu cứ của cái chúng ta coi như vật 
thể cá biệt, bởi vì vạn hữu là những sản phẩm của vô số nhân và duyên và 
chăng có gì đáng gọi một bản chất nguyên sơ nó độc lập đơn độc, tự hữu. 
Tất cả là Không triệt để và nếu có thứ bản chất nguyên sơ nào đó, thì có 
cách nào cũng vẫn là Không. 


13. Laksana (tướng) là phương diện khả tri của mỗi vật thể cá biệt. Trong 
vài trường hợp, Laksana không khác với bản chất nguyên sơ, chúng liên hệ 
bất phân. Bản chất của lửa có thể biết qua cái nóng của nó, và bản chất của 
nước qua cái lạnh của nó. Một nhà sư thì hiện bản chất cô hữu của ông ta 
qua việc tu trì các giới cấm, còn cái đầu cạo và chiếc áo phá nạp là tướng 
dạng riêng của ông ta. Kinh Bát nhã nói với chúng ta rằng, những khía cạnh 
ngoại hiện, khả tri, của hết thảy mọi vật là không vì chúng là những giả 
tướng kết quả do nhiều tập hợp của các nhân và các duyên; vì tương đối nên 
chúng không có thực. Do đó, Tự tướng Không, có nghĩa rằng mỗi vật thê 
riêng biệt không có những bản sắc thường hằng và bất hoại nào đáng gọi là 
của riêng. 


14. Thừa nhận tất cả các pháp là Không, cái đó hết sức hàm ngụ, vì chữ pháp 
(dharma) không chỉ riêng cho một đối tượng của quan năng mà còn chỉ cho 
cả đối tượng của tư tuởng. Khi tuyên bố tất cả những thứ đó là không, khỏi 
cần bàn luận chỉ tiết gì nữa. Nhưng kinh Bát nhã hiên nhiên cố ý không để 
nguyên trạng tảng đá để đẻ nặng những người học Bát nhã một cách triệt để 
băng học thuyết Tánh Không. Theo Long Thọ (Nagarjuna), tất cả các pháp 
(dharma) đều mang các đặc sắc này? 


Hữu tướng, tri tướng, thức tướng, duyên tướng, tăng thượng tướng, nhân 
tướng, quá tướng tổng tướng, biệt tướng, y tướng. Nhưng hết thảy những 
tướng đó không có thường trụ bất biến; tất cả đều là đối đãi và giả hữu. 
Người ngu không thê soi tỏ vào bản chất chân thực của các pháp, do đó trở 
nên chấp thủ ý niệm về một thực tại thường, lạc, ngã và tịnh. Khôn ngoan 
chỉ có nghĩa là thoát khỏi những quan điểm là vậy đó, vì chẳng có gì trong 
chúng hết, nên phải coi là không. 


Trong một bản kinh Bát nhã ba la mật, được nói là do ngài Văn Thù 
(ManJusr1) thuyêt, chúng ta đọc đoạn này: “Người tu tịnh giới không vãng 
sinh Cực Lạc, người phạm luật tỷ khưu không rơi vào địa ngục”. 


Giết heo và ăn thịt là trái với luật hành thiện của người theo đạo Phật, mà ở 
đây các Thiên sư bướng bỉnh cứ phạm đên, lại còn giảng bài pháp quá trái 
lẽ, nên cũng quá chừng gây rôi. Chúng ta tính sao đây? 


15. Đây là loại Không bất khả đắc (anupalambha). Không phải vì tâm không 
bắt được cái ở ngoài tầm tay, nhưng đích thực chẳng có gì đáng gọi là sở tri. 
Không gợi ý không có, nhưng khi được khoác cho đặc tính bất khả đắc, nó 
không còn là phủ định suông. Bất khả đắc, chính bởi không thể làm đối 
tượng cho tư niệm đối đãi qua tác dụng của Thức (Vijnana). Cho tới lúc 
Thức được nâng cao lên bình diện Trí Bát nhã, bấy giờ mới nhận ra không 
“bất khả đắc”. Kinh Bát nhã e rằng người nghe phải kinh hãi khi nghe kinh 
đưa ra khẳng quyết táo bạo răng tất cả đều không, do đó mới nói thêm rằng 
sự vắng mặt của tất cả những ý tưởng sinh ra từ chỗ đối đãi không chỉ cho 
cái ngoan không, cái không trống trơn; nhưng đơn giản, đó là cái Không 
không thê bắt nắm được. 


Với người trí, Không này là một thực tại. Lúc sư tử cất tiếng rồng, những thú 
vật khác hoảng sợ, tưởng tiếng rồng ấy là cái rất phi phàm, gân như một thứ 
mà chúa tế sơn lâm “đạt được” rất hi hữu. Nhưng đối với sư tử, tiếng rống 
đó chăng kỳ lạ gì chắng có hi hữu đạt được hay thêm vào. Với kẻ trí cũng 
vậy không có “cái không” trong họ đáng coi như riêng họ bắt được làm đối 
tượng cho tư tưởng. Chỗ sở đắc của họ là vô sở đắc 


16. 17 và 18. Những loại này có thể luận chung. Ở đây hiện hữu được nhìn 
từ quan điểm hữu (astiva) và vô (nastiva); cả hai, đứng riêng biệt hay tương 
đối, đều được nói là không. Vô Tánh (Abhava) là phủ định của hữu, cùng 
một nghĩa với Không. Tự Tánh (svabhava) có nghĩa “nó là nó”, nhưng 
không có cái nó nào như thế, cho nên Không. Vậy thì, đối nghịch của hữu và 
vô là thực? Không, nó cũng không luôn, vì mỗi phần tử trong đối lập vốn là 
Không. 


Tôi tưởng, ý nghĩa đích thực của “không” đã được làm sáng tỏ bằng những 
giải thích cặn kẽ đó. Đừng có lẫn lộn Không với không chi; cũng đừng 
tưởng rằng có một đối tượng của tư tưởng được gọi là Không, vì ý tưởng 
này đi ngược hắn với bản chất đích thực của Không. Không nên xác định nó 
như là tương đối tính, như một số học giả quan niệm. Chính kinh Bát nhã 


dạy rằng các pháp hiện hữu tương quan liên hệ như là những kết quả của 
những tập hợp duyên sinh và do đó chúng là không. Nhưng vì lý do này 
chúng ta không thê bảo rằng tương đối tính và tánh không đồng nghĩa nhau. 
Sự thực, nói rằng tất cả mọi cái đều tương đối là một chuyện, nhưng nói 
chúng là Không là một chuyện khác hăn. Không, là thành quả của trực giác 
chứ không phải hậu quả của suy luận, mặc dù ở đây dùng chữ “do đó” để 
suy ra hiệu quả này. Ý niệm về Tánh Không phát khởi từ kinh nghiệm và đề 
khoác cho nó một căn bản hợp lý nên mới đặt tiền đề làm tương đối tính. 
Nhưng, nói nghiêm chỉnh theo luận lý, có một hố ngăn giữa tương đối tính 
và tánh Không. tương đối tính không tạo cho chúng ta một bước nhảy vượt 
qua hố ngăn; nếu còn dừng lại ở tương đối tính, chúng ta vẫn còn quanh 
quân trong một vòng tròn; nêu nhận ra răng chúng ta đang ở trong một vòng 
tròn và do đó phải bước ra khỏi để thấy nó toàn diện, bây giờ chúng ta mới 
nhận ra cần phải vượt qua nó tức khắc. Bất cứ lúc nào chúng ta nói tới tương 
đối tính, thì tánh Không hiện diện ngay lúc đó. Từ tánh Không chúng ta vượt 
qua tương đối tính, nhưng không có trường hợp ngược lại. Phân tích này khá 
quan trọng cho việc thấu hiểu nền triết lý Bát nhã. Chính Trí Bát nhã soi 
thấy tất cả những hàm ngụ của tánh Không, chứ thức hay Vijnana không làm 
được, và chỉ những kẻ trí mới mở ra con mắt Trí Bát nhã để thấy chân lý của 
Tánh Không. Nếu hệ thống Đại thừa được xây dựng trên ÿ niệm về tương 
đối tính, sứ mệnh của nó hắn không bao giờ đáp ứng nổi những gì mà chúng 
ta thấy trong lịch sử của nó ở Ấn Độ, Trung Hoa, và vân vân. Giáo Pháp vê 
Tánh Không đã làm nên những điều kỳ diệu trong đời sống của các dân tộc 
Viễn đông, đó là một minh chứng không thể chối cãi cho trực kiến sâu xa 
của nó soi tận hố thắm ý thức nhân loại. 


Vì những lý do đó Tánh Không được gọi là Bắt khả đắc (anupalabdha) hay 
Bất khả tư (acintya), đông thời cho thấy nó không phải là một khái niệm 
được lồng vào trong bất cứ phạm trù nào của luận lý. Nó đồng nghĩa với 
Chân như (Tathata). Chân như (Tathata) hay Tánh Không (Sunyata) như thế 
đích thực là đối tượng học hỏi của các Bồ tát. 


7. Bát Nhã và Như Huyễn 


Một trong những thí dụ lừng danh được các nhà triết học Bát nhã sử dụng 
khi họ muốn gây cho chúng ta một ấn tượng về học thuyết Tánh Không, đó 
là Như Huyễn (Maya). Các luận sư khác thường gọi họ là những nhà Thuyết 
huyễn (Mayavàdin). Như Huyễn có nghĩa là gì? Xin trích một vài đoạn để 
thấy ý nghĩa Như Huyễn. 


Phật hỏi Tu Bồ Đề: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao, Huyễn (Maya) khác với 
Sắc (rupam)[25], Sắc khác với Huyễn? Lại nữa, ý ông nghĩ sao, Huyễn khác 
với Thọ (vedana), tưởng (samjna), Hành (samskara) và Thức (vijnana)? và 
Thọ, tưởng, Hành, Thức khác với Huyễn? 


“Tu Bồ Đề thưa: Bạch đức Thế Tôn, chúng không khác. 


Nếu Sắc khác Huyễn, Sắc không phải là Sắc; nếu Huyễn khác với Sắc, 
Huyền không phải là Huyền. Huyền là Sắc và Sắc là Huyên. Thọ, tưởng, 
Hành và Thức cũng vậy. 


“Phật: Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao, năm thủ uân có phải là Bồ tát hay 
không? 


“Tu Bồ Đề: Bạch đức Thế Tôn, không. 


“Phật: Này Tu Bồ Đề, ông nên biết rằng, năm thủ uẫn tức thị Huyễn. Tại 
sao? Bởi vì Sắc là như Huyễn, Thọ, tưởng, Hành và Thức cũng là như 
Huyễn; năm uân và sáu căn tức thị Bồ tát, cho nên Bồ tát cũng như Huyễn. 
Nếu ai muốn học Bát nhã ba la mật đa, hãy nên như Huyễn mà học... Những 
Bồ tát sơ trụ Đại thừa, nếu theo các bậc thiện tri thức mà học, khi nghe pháp 
đó sẽ không sinh ra kinh hoàng và sợ hãt|26]. 


Quả thực, nếu ai nghe bài pháp như thế mà không được một minh sư thấu 
triệt Bát nhã ba la mật đa thân hành hướng dân, sẽ bị đưa tới những điên rô 
phóng đãng. Chúng ta hãy nghe thêm: 


“Phật nói: Ví như huyễn sư (mayakara) ở giữa ngã tư đường dùng huyễn 
pháp của mình làm hiện ra một đám người đông đảo. Vừa hiện ra tức thi 
biến mất. Này Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao? Đám người huyền đó có chỗ đến 
thực sự ? Chúng có thực? Chúng thực có chỗ đi đến? Chúng biến mắt thực ? 


“Tu Bồ Đề nói: Bạch đức Thế Tôn, không. 


“Phật nói: Bồ tát cũng như vậy. Tuy độ vô lượng vô số chúng sinh đưa đến 
Niết bàn, kỳ thực không có chúng sinh được dẫn tới Niết bàn. Những ai 
không chút kinh sợ khi nghe những pháp như thế, đó đích thực là những Bồ 
tát mình mặc giáp trụ Đại thừa” [27] 


“Tu Bồ Đề nói với Mãn Từ Tử (Purna —- Maitrayaniputra): Sắc của người 
huyền không trói không mở; Thọ, Tưởng, Hành và Thức cũng vậy, không 


trói không mở. Chân như sắc của người huyễn cũng vậy và bốn uẫn kia cũng 
vậy, không trói không mở. Tại sao? Vì vô sở hữu (asadbhutatvat) nên không 
trói không mở; vì viễn ly (viviktatvat) nên không trói không mở; vì bất sinh 
(anutpannatvat) nên không trói không mở. 


Nếu Bồ tát biết rõ như vậy thì là thực sự an trụ trong Đại thừa, mình vận 
giáp trụ Đại thừa[28]. 


“Rồi các Thiên tử (Devaputra) hỏi Tu Bồ Đề (Subhuti): Phải chăng tất cả 
chúng sinh cũng đêu như huyên?”. 


“Tu Bồ Đề nói: Này các Thiên tử, hết thảy chúng sinh cũng đều như huyễn, 
và lại nữa, cũng đêu như mộng (svapna). 


Tại sao? Bởi vì hết thảy chúng sinh cùng với huyền, mộng không hai không 
khác. Vì vậy, hết thảy chúng sinh đều như huyễn, như mộng. Bốn quả Thanh 
văn (sarvaka) và Bích chi Phật (Pratyekabuddha) cũng đều như huyễn như 
mộng. Cả đến giác ngộ tối thượng cũng như huyễn như mộng. 


“Các Thiên tử nói: Nếu thế, cho đến Niết bàn cũng như huyễn như mộng? 


“Tu Bồ Đề: Quả thực, Niết bàn cũng như huyễn như mộng: huống chỉ các 
pháp khác! 


“Các Thiên tử: Tại sao thế? 


“Tu Bồ Đề: Dù có pháp nào cao hơn Niết bàn, tôi cũng nói là như huyễn như 
mộng. Bởi vì, huyền mộng và Niệt bàn, không hai không khác”[29] 


Từ quan điểm này, đương nhiên nhưng người tuân hành Bát nhã ba la mật 
kết luận rằng: Phật chỉ là danh tự giả tướng (namadheya-matram)[30]. Bồ tát 
chỉ là danh tự giả tướng; Bát nhã ba la mật đa cũng chỉ là danh tự giả tướng; 
vì hết thảy danh tự giả tướng đó vốn vô sinh (anabhinrrvrita)”[3 I |. 


Danh tự chưa từng có sinh khởi thực thụ, chúng như hư không, không hề có 
dấu vết đến hay đi, và do đó hoàn toàn vượt ngoài mọi hình danh sắc tướng. 
Nói cách khác, hư không (akasa) tức Tánh Không (Sunyata)[32 ]. “Pháp của 
Phật tùy thuận hết thảy, các pháp, lìa hết thảy các chướng ngại, mà hết thảy 
các pháp vốn bất khả đắc. Cũng như hư không, lìa hết thảy các chướng ngại. 
Các pháp như hư không nên vượt ngoài hết thảy các ngôn thuyết. Các pháp 
là bình đăng nên vượt ngoài mọi pháp nhân hai. Các pháp vô sinh nên vượt 


ngoài pháp hiện khởi. Các pháp vốn vô diệt nên vượt ngoài pháp diệt tận. 
Các pháp vôn vô tướng nên vượt ngoài thủ tướng. Các pháp vôn vô xứ nên 
hệt thảy xứ đêu bât khả đặc[33 |.” 


Tự những trích dẫn trên, người ta có thể cảm thấy như đang kéo ra kết luận 
rằng Pháp (Dharma) của các kinh Bát nhã ba la mật đa kỳ cùng là một thứ ảo 
ảnh, mộng mị, xa vời gần như đồng với vô thể. Nếu quán sát hết thảy các 
pháp tùy thuận Bát nhã ba la mật đa tức quán sát chúng tùy thuận với Nhất 
thiết trí (Sarvajnata). Nếu quán sát hết thảy các pháp tùy thuận với Nhất thiết 
trí (Sarvajnata) tức quán sát chúng tùy thuận với bản tính hư không (akasa). 
Và nêu thế, giáo pháp của Bát nhã ba la mật đa kỳ cùng đáng gọi là giáo 
pháp về không vô, vô sở hữu, đích danh là thuyết Như Huyễn” (Mayavada), 
học thuyết nói về tính phi thực của vạn hữu[34]. Cho nên, đừng lấy làm lạ 
kinh không ngớt cảnh giác, độc giả chớ kinh ngạc, chớ sợ hãi, chớ khiếp 
đảm vì những nghĩa lý này, khi nghe về triết lý của Thậm thâm Bát nhã ba la 
mật đa (gambhira-prajnaparamita).[35] Rồi, với những lý do đó, chúng ta đã 
có thê tuyên bố răng Bát nhã là như huyễn, như mộng, giả danh, và Đại thừa 
là một lâu đài xây trên bãi cát, được chưa? Nó chỉ là một trò chơi chữ với 
bòng bong bóng và tiếng vang? Một số học giả đã kết luận cả quyết như vậy, 
nhất là các học giả Tây phương. Khó mà đứng trên khái niệm về tính bất 
thực của vạn hữu và cũng khó mà năm vạn hữu trong thực tính như như của 
chung. Hiểu rõ thuyết Như Huyễn là nhận được như như của vạn hữu. 


Dân Ấn lừng danh về tài huyễn thuật, đương nhiên các triết gia đạo Phật 
muốn vẽ ra bản chất mong manh của đời sống cũng dùng các lối huyền thuật 
Nhưng đừng hiểu lối nói của họ qua nghĩa đen. Chúng ta phải cô đạt tới ý 
nghĩa trung thực của nó. Như đã nhắc nhở nhiều lần, sức mạnh luận chứng 
mà kinh Bát nhã chọn nhằm đối trị mê lầm căn đề trong cái nhìn của chúng 
ta thường ném vào thế giới, tục cái nhìn duy thực ngây ngô. Khuôn mặt thực 
của thứ duy thực đó là co1 thế giới như một thực tại thường trụ vĩnh viễn và 
nằm trơ ra đó ngược với những gì được nhận như là thế giới nội tại của tư 
tưởng, tình cảm và cảm giác, một thế giới được điều động bởi ngã linh hồn 
cô lập với những cái khác và tranh sống với chúng. Một trong những khí 
giới tuyệt hảo để hủy diệt sức lạnh của óc duy thực ngây thơ là tuyên bố 
rằng tất cả như Huyễn, và rằng không có trật tự vĩnh viễn cố đỉnh trong thế 
gian, rằng khái niệm phân đôi về hiện hữu nội tại và ngoại tại, hữu thể và vô 
thể v.v... là ảo tưởng, và rằng muốn đạt tới căn cơ chân thực của hiện hữu thì 
phải thức tỉnh Trí Bát nhã năm được cái bất khả đắc. Bởi vì chỉ bằng vào Trí 
Bát nhã mới có thể điều chỉnh tất cả mọi thứ chấp thủ, dù tri thức hay tình 
cảm; và cũng nhờ đó mới có thể nhận chân như tính của hiện hữu và hành 


động theo đó. Kinh Bát nhã ba la mật luôn luôn nhắm tới công dụng này cho 
nên triệt lý của nó bât châp tưởng tượng bôc cao, bât châp bí nhiệm như 
sương mù. 


Đạo Phật mà có ý nhận một nên triết lý nào đó, chỉ vì để bứng gốc rễ của 
phiền não (klesa) đã từng chôn chặt hoạt dụng thong dong vô ngại của Trí 
Bát nhã. Phiền não bao giờ cũng nghiêng lệch, và tạo ra mọi hình thái chấp 
trước, rồi do phiền não và chấp trước mới tạo ra các hành vi tội lỗi qua ba 
ngã đường thân, miệng và ý, rồi chúng lại dẫn tới những tội diễn bắt tận y 
như thế. Cho nên, chúng ta biết rằng những khoái lạc và đau khổ đang phải 
hứng chịu đây, chẳng có bản tính thường hằng nào cả; các đối tượng của 
khoái lạc và đau khổ cũng vậy, chúng giả tạm và biến thiên như huyễn. 
Hoàn toàn không có thực tại bất biễn Chúng chỉ là những giả tưởng, và phải 
thấy chúng là giả tướng chứ không có giá trị nào nữa. Đối với các giả tướng, 
chúng đang ở đó, và sự kiện đó đừng bao giờ quên lãng. Nhưng bám vào 
chúng lấy làm những cùng đích, người trí biết rõ lắm, vì con mắt Bát nhã 
của họ đã mở rồi, rọi thắng vào hang sâu của thực tại. Theo ngài Long Thọ 
(Nagarjuna)[36], trẻ thơ thấy mặt trăng trong nước, trong lòng nổi dậy ước 
muốn vớt trăng lên, rồi duỗi tay vào nước. Nhưng nào có năm được nó đâu, 
nên quá đỗi phiền muộn. Bấy giờ người khôn mới dạy cho rằng cái thấy 
trong nước đó không thê nắm được. Cũng vậy, không phải phủ nhận thế giới 
của những giả tướng; chỉ phủ nhận tính chất khả thủ khả đắc của nó. Thế 
giới sai biệt có đó, trước mặt kẻ trí cũng như người ngu; khác nhau chăng ở 
chỗ, trí thấy nó mà tâm không ôm cứng lấy, còn ngu thì dời xa một chút 
không nổi để vào cảnh giới của Tánh Không. Bồ tát đã nhận ra bức màn Như 
Huyễn như thế; chỉ những ai đang còn trong vòng trói buộc mới cho nó là có 
thực. 


Vì vậy phải tựa trên hậu cứ của Tánh Không hay Chân như mà hiểu thuyết 
Như Huyễn. Nếu không, Huyễn vẫn y nhiên là Huyễn, và những người theo 
đạo Phật sẽ không bao giờ biết đặt chân vào đâu, mặc dù không ai dám nói 
đặt chân vào cõi phân biệt. Nếu không giảng luận ra như thế, Như huyễn sẽ 
hoàn toàn vô nghĩa trong giáo pháp của Bát nhã ba la mật đa. Câu nói: cho 
đến Niết bàn cũng như huyễn như mộng, sẽ không hơn một câu trào lộng. 
Như huyễn là một chỉ điểm viên. Ai theo nó một cách thông minh sẽ thấy 
đăng sau màn bạc có một thế giới của những huyền diệu không thể tả và 
những thực tại “bất khả đắc”. 


-—-O0O--- 


S. Bát Nhã và Trực Giác 


Để hiểu lập trường của Bát nhã ba la mật như là một giáo thuyết triết học, 
cần phải dò xem nên tảng của nó đặt ở đâu. Nếu không dò trúng chỗ đó, phê 
bình chỉ là việc thả mỗi bắt bóng. Vậy thì, nền tảng của Bát nhã ba la mật là 
đâu? Theo giải thích của các nhà Đại thừa, nó không tựa trên luận lý; mà tựa 
trên những trực giác. Bát nhã ba la mật là hệ thống của những trực giác. 
Muốn hiểu nó thấu đáo, đòi hỏi một bước nhảy từ luận lý sang tới bờ bên 
kia. Khi người ta muốn khai thông nó mà không có kinh nghiệm này, hệ 
thống hoàn toàn trở thành một đống hỗn độn hay một mớ chữ khó hiểu. Đa 
số các tác giả bước tới. Đại thừa mà không có đầu mối khẩn yếu này. Họ 
phải vứt bỏ những luận chứng của khái niệm. 


Ý nghĩa của sự vứt bỏ đó là gì trong giáo pháp Bát nhã ba la mật? Theo các 
nhà Đại thừa, luận lý học - tạm gọi như vậy, hay phương cách tư duy thông 
tục của chúng ta, là sự khuếch đại của lối giải thích nhị nguyên về hiện hữu - 
astitva và nastitva, hữu và vô. Óc nhị nguyên này chi phối tất cả tư duy của 
chúng ta. Không bao giờ rời khỏi cái đó được nếu chúng ta còn lệ thuộc 
những điều kiện của tư duy. Đối nghịch của “A” và “phi A” là mẫu chốt, là 
tọa điểm giao thoa của trí lực. Nhưng, cũng lạ, tâm tình hay trí não chúng ta 
không bao giờ dừng nghỉ chừng nào chúng ta chưa vượt qua vị trí cốt yếu 
hơi có tính cách luận lý này. Luận lý học thông tục là công cụ hữu ích nhất 
trong đời sống thực tiễn của chúng ta, vì nếu không có nó, chúng ta không 
mong gì vượt lên bình diện hiện hữu của thú vật. Chính bởi chúng ta có khả 
năng tạo thành những khái niệm nên tợ hồ có thê bước ra khỏi mình, ra khỏi 
những kinh nghiệm trực tiếp của mình. Nó là khí giới tuyệt điệu mà các loài 
vật anh em của chúng ta không có bằng. Bắt hạnh là chúng ta đã quá say sưa 
với khả năng tạo thành khái niệm của mình để rồi dần dần rứt mình ra khỏi 
căn nguyên thể tánh của mình, cái căn nguyên cho phép chúng ta dựng thành 
những ý niệm và đưa ra suy luận trừu tượng. Kết quả của sự kiện đó là 
chúng ta bắt đầu cảm thấy hơi khó chịu về chính mình. Ngay cả khi chúng ta 
tin tưởng tính cách chính xác và minh triết của luận lý học, hình như vẫn cưu 
mang một cảm giác trống rỗng nào đó trong lòng, không thê đặt để nó vào 
trong luận lý, nhưng bản thân luận lý học với tư cách là một toàn thể hình 
như thiếu một sức mạnh nồng cốt nào đó đề gây tin tưởng. Trong bất cứ biến 
cố nào, chúng ta bất mãn với chính mình và với toàn thê thế giới chừng nào 
chúng ta còn bám vào óc phân đôi về có (asti) và không (nasti), “A” và “phi 
A”. 


Có lẽ cái mệnh danh luận lý học của chúng ta chỉ là công cụ vô cùng thiết 
thực nhờ đó chúng ta nắm những sự năm trên các mặt nôi của đời sông. Tĩnh 
thần, hay những gì ngụ nơi phần sâu thắm trong: thê tánh chúng ta, đòi hỏi 
thứ gì hoàn toàn phi niệm, tức cái trực tiếp và thấu suốt hơn tri thức suông. 
Tri thức kéo những chất liệu của nó từ các khái niệm. Tâm linh đòi hỏi 
những tri giác trực khởi. Đương nhiên, nếu muốn cho tâm linh được thỏa 
mãn, ta phải đánh thức những gì đáng gọi là tri giác sâu hơn hay cao hơn, tự 
bộc lộ qua các quan năng phàm tục nhưng không bị buộc ràng vào đó. 


Mục tiêu tối hậu của tất cả các pháp môn Phật học là thức tỉnh giác quan nội 
tại này. Đối với Bát nhã ba la mật đa cũng vậy sự thức tỉnh ấy là một sự thể 
tối cần yếu ở đây. Tất cả những giáo pháp được trình bày trong các kinh, hết 
thảy những lời phát biểu táo bạo mà người học được cảnh giác là chớ kinh 
hãi, đây là những cái nhìn được mở rộng trước giác quan đã thức tỉnh của Bồ 
tát. Chúng là những trực giác của ngài; là biện chứng của những kinh 
nghiệm trực tiếp của ngài, chứ không là biện chứng của những khái niệm. 
Đây là lý do tại sao kinh thường nhắc nhở luôn việc nhìn thấy các pháp như 
thi (yathàbhùtam). Cần phải ghi nhớ rằng “thấy” chứ không “suy lý”, hay 

“suy luận” một cách có luận lý như đang bàn ở đây. Yathàbhùtam là chữ duy 
nhất khả đĩ áp dụng cho hành vi thấy hay nhìn, chứ không phải quá trình của 
suy luận. 


Các nhà Đại thừa chú trọng quan điểm mới mẻ này, thâu hoạch được do sự 
thức tỉnh của giác quan nội tại vốn là Bát nhã hay Nhất thiết trí, và họ tuyên 
bố nó là sự thể căn bản hơn luận lý học suông. Tuy răng một phát biểu của 
Bát nhã ba la mật, xét trên mặt luận lý, có thê là vô lý hay mâu thuẫn quan 
chừng, nhưng nó thỏa mãn hoàn toàn cho tâm linh, nếu như nó là một phát 
biểu như thực hoàn toàn phù hợp với giác quan nội tại đang hoạt dụng trong 
một lãnh vực vượt ngoài lưỡng cực hữu và vô. Vậy, người ta nói những phát 
biểu như thế mang bản tướng của như thực tính (yathàbhùtatà); hay đơn 
giản, chúng là phát biểu của Chân như (Tathatà). Nói rằng chúng hoàn toàn 
không có nhất luận lý, cái đó không có nghĩa rằng chúng là giả ngụy. Nếu 
nói tới chân lý, trong chúng có quá nhiều chân lý. Chân có nghĩa “là như 
thế”; yathàbhùtatà cũng chỉ có nghĩa là thế. 


Những phát biểu của tri giác hiện tiền trong lãnh vực vượt hữu và vô 
(astitva-nãstitva) cố nhiên thừa sức làm khiếp đảm kỳ cùng cho những ai đôi 
mắt chưa từng ngước nhìn lên trên môi trường phân đôi vụ lợi của thế giới 
tỉnh thức. Công bố rằng tất cả là Huyễn (May), tất cả là mộng, chắc chắn gây 
khiếp sợ. Nhưng nơi đây chúng ta hãy đứng lên trên kiến giải phân đôi về 


hiện hữu, và chúng ta nhận ra rằng cái gì có, là có vì cái gì không, và cái gì 
không là không vì cái gì có. Chúng ta không thể tách riêng ra một rồi tuyên 
bố đó là cái tối hậu. Nhưng đấy là sự thể chúng ta đang thực hành trong đời 
sông thường nhật và trong luận lý học phàm tục của mình. Khi kinh Bát nhã 
ba la mật nói rằng tất cả như Huyễn (May), thì đơn giản chỉ miễu tả những 
gì nó thấy như thực (yathRbhitam) trong thế giới tình thức này. Như Huyễn, 
nói xác thực hơn, là: “cái có mà như không có”[37|]: Yathã na samvidyante 
tathã samvidyante. Đây không phải từ chối thế giới một cách toàn triệt. Bề 
ngoài, nó là một phủ quyết, nhưng cùng lúc nó khăng quyết sự thể nào đó ở 
đăng sau. Luận lý học không thê chiếm cứ vị trí này, nhưng trực giác Bát 
nhã làm được. Nhưng người học kinh điển Đại thừa luôn luôn được khuyến 
cáo hãy giữ kỹ điều đó trong tâm. 


-—-o0Q--- 
9. Bát nhã như là Bất khả đắc và Tương đối tỉnh 


VỊ trí của Bát nhã ba la mật đó, đạt được do thức tỉnh giác quan nội tại, được 
gọi là Bất khả đắc (anupalabdha). Đây không tránh khỏi những nghịch lý. 
Biện chứng của Hegel cũng có thể giải thích chúng như là phù hợp với định 
luật của luận lý học. Nhưng trong Bát nhã ba la mật, khỏi cần xuyên qua quá 
trình của chính đề, phản đề và tổng đề, vì trong thế giới trực giác của Đại 
thừa không hề có thừa nhận một quá trình quanh co như thế, đi từ ý niệm 
này tới ý niệm khác. Một khi vượt qua thế giới được kiến thiết bằng lưỡng 
nguyên tính, cái bất khả đắc là cái khả đắc, và cái khả đắc là cái bất khả đắc. 
Có thê gọi đây là quan điểm siêu việt của Bát nhã ba la mật. 


Bây giờ chúng ta có thê thấy tại sao các học giả sai lầm muốn đồng nhất 
thuyết Tánh Không (Sùnyatà) với thuyết tương đối tính. Theo họ, tất cả vạn 
hữu đều không, vì hiện hữu của chúng hoàn toàn bị chỉ phối bởi nguyên lý 
tương đối tính, cũng giống như nói rằng tất cả vạn hữu được buộc vào định 
luật nhân quả. Nếu triết lý đạo Phật tựa trên nhân duyên và nghiệp báo, đấy 
chỉ cho tương đối tính; nếu tất cả vạn hữu là như thực vì màng lưới nhân quả 
bủa lên toàn bộ đăng cấp của hiện hữu, và nếu chúng mang bản sắc là Tánh 
Không như thế, Tánh Không là tương đối tính. Nhưng sự đồng nhất tánh 
Không và tương đối tính này khó mà chấp nhận được; cái gọi là đồng nhất 
chỉ là sự hỗn hợp. Những học giá này không nắm trọn mục đích của Đại 
thừa, họ vẫn giữ nguyên lập trường cô hữu của mình, tức lập trường đại khái 
có sẵn trước khi thức tỉnh giác quan nội tại mà chúng ta đã đề cập tới. 


Đề lãnh hội một cách trung thực, yathàbhùtam, Tánh Không là gì không thê 
không có sự thức tỉnh (sambodhi). Thức tỉnh (giác ngộ, sambodhi) tức lật 
nØược (chuyên y, parãvritti) cái đó thường xuyên được nhắc nhở trong các 
kinh điển Đại thừa như Lăng già (Lankãvatãra), v.v... Lật ngược hay quay 
lui, có nghĩa là lật ngược trật tự của viễn ảnh tinh thần. Những gì thường 
mang đặc tính lưỡng nguyên bây giờ được nhìn từ mặt mê hoặc của nó. Mặt 
trong, trước kia bị che lấp, nay vén mở hăn ra cho thấy toàn diện. Đến đây, 
mọi vật được nhìn từ vị trí vừa phát kiến mới mẻ. đương nhiên, cái nhìn vê 
thế giới phải thay đổi; sự vật được nhìn từ bên ngoài không như sự vật được 
nhìn từ bên trong. Cây được quán sát theo màu sắc hiển hiện là những cành 
lá đong đưa theo gió; nhưng bấy giờ không còn là một thân cây khác với 
những cây cùng loại, khác những vật chung quanh; lá không còn xanh nữa; 
không có những cảnh nhánh đong đưa theo gió; không có những đóa hoa nở 
rộ; và tất cả những thứ đó tan biến mất; những 8Ì, xuất hiện cho các giác 
quan và được thiết lập bởi tư tưởng, hoàn toàn đi mất, ở đây là một thế giới 
mới. Tất cả những gì là “khả đắc” vẫn còn đó; nhưng cái đó bị biến đổi - dù 
không đổi thành một trạng thái không hư, vì không hư vẫn là dư hương của 
một sự tình nào đó. Thiếu tất cả những hình thái biểu lộ này, kinh Bát nhã ba 
la mật gọi là “bất khả đắc”, là “không”, là “vô quái ngại”, v.v 


Ở đây không hề có tương đối tính để chỉ cho tác dụng cơ giới của nó. tương 
đối tính là một trong những khái niệm mà chúng ta đã dệt thành lúc chiếm 
quan hiện hữu từ quan điểm hữu và vô, ở đó mọi vật đều có đối thê của nó, 
mỗi “A” đều kèm theo cái “phi-A” của nó. Từ vị trí này, người ta không thê 
bước vào cảnh giới của tánh không: phải rời hắn vị trí đó; bao lâu triết gia 
còn níu chặt vào đây, tương đối tính của ông vẫn săn đuôi ông từng bước; 
ông không thê kéo vật nào khác ra khỏi nó; không bao giờ nó tự biến hình để 
trở thành Tánh Không, để đi vào thế giới của Tánh Không, hiện hữu tự nó 
phải được sửa soạn để thực hiện một bước nhảy. Phải đặt kinh nghiệm vào 
ngay giữa lòng hiện hữu và nhìn mọi vật từ trục giữa này. Cứ ở lại trên mặt 
lưỡng nguyên đó, rồi sẽ không bao giờ có thể bắc cầu được giữa hố cách của 
tương đối tính và tánh không. Vạn hữu trong thế gian là tương đối, vì tự tánh 
của chúng vốn không; không có ngược lại. Tánh Không (sunyata) chỉ được 
trực nhận sau khi thức tỉnh giác quan nội tại, sau khi chuyên y (paràvntti) 
trong A lại da thức (Alayavijnàna). Duy chỉ sau chuyền y đó, và cũng là một 
bước nhảy vọt đó, chúng ta mới có thê nói những câu như thế này: “Tất cả 
đều bị buộc ràng trong chuỗi dây duyên khởi, và do đó nên không”[38], hay 
“Tất cả đều như Huyễn, tất cả đều Không”; hoặc “tất cả đều như thế” 
(yathãbhùtam) mà không như thế[39]. 


Khi các người theo đạo Phật nhắc tới chuỗi duyên sinh (hetupratyaya hay 
kàranasamutpâda) để cắt nghĩa sự cấu tạo của một đội thuyền hay chế tác 
một Phật tượng[40], và nói răng không có thứ gì được tạo ra mà không có 
các nhân và các duyên, và nói thêm nữa rằng chúng không đến từ những 
phương hướng nhất định nào, cũng không có biến mất vào những phương 
hướng nhất định nào, ý tưởng này có thể hình như nhắm tới sự đồng nhất 
của tương đối tính và tánh Không. Trong một bản Hán dịch của kinh Bát 
Nhã ba la mật, mang danh Đạo hành Bát nhã[4I|, chúng ta có đoạn sau 
đây|42|: 


“Như cung điện nhà trời có các trời cõi Sắc cứu cánh Cư ngụ. Vẻ đẹp lộng 
lẫy của chúng hơn hắn mọi vật trên mặt đất. Nhưng chúng tự có như vậy, 
không phải từ đâu mang đến ở đây, cũng không phải do một tác giả đã tạo 
tác ra chúng từ không chi, và cũng không ai biết chúng từ đâu và đến đâu. 
Chúng hiện hữu do định luật duyên khởi; khi những dân trời đã thành thục 
do những hành vi từ trước để thọ hưởng các cung điện nhà trời sáng cho 
lộng lẫy, chúng hiện hữu. Cũng vậy khi các nhân và các duyên đã thành 
thục, chúng sinh có thể thấy Phật thân. Trước tiên chúng ôm khát vọng được 
thấy Phật; rồi chúng chứa nhóm hết thảy các loại công đức do thực hành các 
hình vi thiện; chúng tránh không thọ sinh vào tắm nơi khổ nạn; do có trí, 
chúng có tín tâm đầy đủ nơi Phật. Khởi các duyên này đã đầy đủ, chúng sẽ 
tham bái Phật. Và Phật thân thì không từ đâu và không đi về đâu; không có 
tác giả, không có ai mang đến đây để làm lợi ích cho những người tin tưởng, 
không có tướng; không bị hệ vào đâu; như cung điện trời Sắc cứu cánh, tự 
hiện thân ở đó để khiến hết thảy chúng sinh thành tựu giải thoát cứu cánh...” 


Thuyết duyên sinh (kãransamutpàda) như được nói ở đây chỉ có thể áp dụng 
cho thế giới của lưỡng nguyên và của tu tập. Nơi nào không có những hiện 
khởi như vậy, thuyết duyên sinh tức thì mất hết ý nghĩa. Chừng nào chúng ta 
còn bị ràng buộc vào một thế giới của những sai biệt, chúng ta thấy đầu cũng 
là duyên sinh và tương đối, bởi vì đấy là nơi chúng hoạt dụng. Nhưng vì 
chúng ta không hề thỏa mãn với tình trạng này, không chỉ trên tâm linh mà 
còn cả trên luận lý theo nghĩa sâu của chữ này, chúng ta nhảy vào sự sông 
hay sự chết qua vực thắm không đáy khơi mở trước mắt. Bước nhảy đặt 
chúng ta vào cõi Không, và chúng ta nhận ra rằng cuối cùng chính cái 
Không nằm dưới thế giới của những nhân và những duyên đó. 


Do Không mà có tạo tác của nhân duyên; Không là một tắm vải trên đó 
duyên sinh tô vẽ những bức họa vô cùng sặc sỡ. Như thê, không đên trước 
nhưng không phải trước trong thời gian vì thời gian giả định một chuôi 


duyên sinh; cái đến trước có nghĩa là cái căn bản. Khi người ta có thê nghĩ 
đến duyên sinh hay tương đối tính được, là vì chúng đã sẵn trong 
Không[43]. Sự phân biệt này tối quan trọng trong tất cả các kinh nghiệm tôn 
giáo của chúng ta, và cô nhiên trong tất cả tư tưởng triết ý sáng tỏ của 
chúng ta. Do đó, các triết gia Bát nhã ba la mật nhắn mạnh rằng, Không là ý 
niệm căn bản nhất khi những trực giác của họ cố hiện thân qua trung gian 
của tri thức. Nó không phải là một khái niệm tiêu cực, mà là tích cực quyết 
liệt Chỉ có vẻ tiêu cực đối với những ai chưa đi qua phía bên kia màn bạc. 
Chưa vào tới sân, tri thức đao động và những suy luận sai lầm nổi lên vô số. 


Rúi thay, các học giả coi nhẹ sự kiện rằng trong kinh Bát nhã ba la mật và 
trong các kinh điển khác của Đại thừa, Sùnyatà, và Tathatà hay 
Yathàbhùtatà đều được sử dụng đồng nghĩa khi diễn tả một tư tưởng đồng 
nhất. Nếu tánh Không là một từ ngữ tiêu cực và không hàm ngụ khẳng quyết 
nào, nó không hề được dùng để tạo lập lâu đài tôn giáo cho Đại thừa Phật 
giáo. Quả thực là điều ngạc nhiên khi thấy một số phê bình gia quá thành 
kiến và quá nông cạn, họ không thể thấy những nhu cầu của thói thường đối 
với sự thể đích thực là khẳng quyết, và do đó, là linh hồn trì ngự. Nói đại 
khái, tâm hồn Đông phương hướng nội và trực giác hầu như hành động 
hướng ra ngoại giới từ trung tâm tánh thể của nó. Có thể không như tâm hồn 
phương Tây, rất chuộng lý và yêu hệ thống, và bởi lý do đó không thể vươn 
cao tới nhưng sự thực nên tảng của đời sông. Những ai bắt đầu từ một thế 
giới thiết lập trên lưỡng nguyên họ không thể phá hủy sự thiết lập này và 
không thể trở về căn nguyên vô căn của nó. Chính đề (astitva) và phản đề 
(nãstitva) có thê được nâng lên cho một tổng đề, nhưng cuối cùng tổng đề 
vân là một ý tưởng, một khái niệm, và không bao giờ trở thành một kinh 
nghiệm; và, do đó, khi họ được hỏi: “Cái Một về đâu?”144], họ mù tịt không 
tìm đầu ra câu giải đáp. 


Các triết gia có thể coi thường trực giác, nhưng có nhiều trình độ trong trực 
giác. Sâu nhất là những gì được chứng nghiệm bởi các tâm hồn triết học tôn 
giáo nằm trong trình độ của Bát nhã ba la mật. Nhưng khi nhưng trực giác 
của họ được phiên chuyển thành những ngôn từ của tri thức tương đối, quá 
vô vị, tiêu cực vô nghĩa? Thế là khó mà lãnh hội nổi Bát nhã ba la mật. Từ 
đó, mới có những cảnh giác thường xuyên của nó, không cốt để ân mình 
dưới một tắm chăn, không phải để nuôi dưỡng bóng tối của hoài nghi, không 
cốt để gây cảm giác thất vọng, khiếp đảm, bị đe dọa. 


——-O0O--- 


10. Bát nhã và Phản lý 


Sau khi nhìn ra vị trí của Bát nhã như thế, chúng ta có thể nhận ra tại sao nó 
đầy dẫy những cách ngôn phủ định và những xác nhận quản lý. Nếu cần 
phải diễn tả, những trực giác của nó không thê diễn ra cách nào khác. Sự 
thực, chúng ta có thể nói, tất cả những chân lý sâu xa kích động tâm hôn đều 
được giới thuyết một cách nghịch lý, đến độ, quả thực, chúng ta gần như 
phải tưởng tượng rằng. các tác giả nọ vốn bí nhiệm một cách phóng túng và 
bất cần. Những trích dẫn sau đây chứng thực điển hình: 


“Tu Bồ Đề hỏi: Làm thế nào Bồ tát có thể học năm Uẫn khi thực hành Bát 
nhã ba la mật sâu xa? 


“Phật nói: Bồ tát có thể học được năm Uẫn khi thực hành Bát nhã ba la mật 
sâu xa do như thực biết: l) tướng (laksna) của năm Uẩn; 2) sinh diệt của 
năm Uầấn; 3) chân như của năm Uẫn. 


“1) Sắc không rốt ráo chắc thật; vì có vô số những lỗ hồng và những kẻ 
hở[45]; ví như bong bong nước. Thọ (vedanã) như mụt nhọt, như mũi 
tên[46], khởi lẹ và diệt lẹ; như bọt nước, trôi nổi bồng bẻnh; thọ khởi khi ba 
hòa hợp cùng khởi. Tưởng (Samjnã) như quang năng|47], không thực có 
suối nước trong đó; do khát ái mà khởi, do ngôn ngữ mà biểu lộ nhưng 
không có sự thực nào trong đó. Hành (Sanlskára) như cây chuối, khi lột bỏ 
bẹ không còn lại gì cả[48]. Thức (Vijnăna) như huyễn sư, do các duyên hòa 
hiệp giả thi thiết mà có, như huyễn sư làm hiện ra đám quân ở giữa ngã tư 
đường; tuy tợ có, kỳ thực không có thực[49]. 


“2) Đối với sinh diệt của năm Uẫn. Bồ tát như thực biết rằng lúc sinh không 
từ đâu đên, lúc diệt không đi về đâu tuy không đên không đi mà cùng tương 
ứng với sinh diệt. 


“3) Sau hết, Bồ tát như thực biết rằng Chân như của sắc vốn không sinh 
không diệt, không đến không đi, không nhiễm không tịnh, không tăng không 
giảm, thường như tánh của nó, không hư vọng, không biến đị, cho nên gọi là 
chân như.[S0] 


Lập trường của Bát nhã ba la mật không nhất thiết phải phủ nhận cái thế giới 
mệnh danh hiện tượng; nó cho thế giới có quyền hạn khi thì sinh khi thì diệt, 
lúc có lúc không. Nhưng thành và hoại ở đây đều là những bóng mờ thoảng 
qua của sự thể đẳng sau, và rằng khi kinh nghiệm của chúng ta chưa vươn 
tới sự thê đẳng sau đó, thì ý nghĩa của những bóng mờ thoảng qua sẽ không 


bao giờ được nhận thức và được thâm định đúng mức. Do đó, các nhà Đại 
š s9 


thừa luôn luôn cần thận chi ly phân biệt “khả đắc” và “bất khả đắc” nói như 
thuật ngữ, “Khả đắc” nằm trong thế giới được thiết lập trên lưỡng nguyên 
này, và “bất khả đắc” năm trong một thế giới vượt lên trên. Bất cứ ở đâu có 
chỗ cho tương phản giữa có và không, ở đó có khả đắc tính, và do đó, có 
chấp thủ, vốn là địch thủ của giác ngộ và giải thoát. 


Phật nói với Tu Bồ Bề: Những nơi nào có hai tướng[51], là Hữu sở đắc; 
những nơi nào không có hai tướng, là Vô sở đắc[52]. Khi mắt đối sắc, hay ý 
đối pháp (dharma) là có hai tướng. Khi có giác để chứng đối Phật người 
chứng, là có hai tướng. Pháp nào nương tựa nơi hai tướng là pháp hí 
luận[53], thuộc vào cõi Hữu sở đắc. 


“Phi mắt phi sắc, phi tại phi thanh, phi y phi pháp, cho đến phi giác phi Phật; 
lia hêt thảy những hí luận như thê, đó là vô nhị, không hai. Đó là chô Vô sở 
đắc. 


“Tu Bô Đê hỏi: Phải chặng vì Hữu sở đắc nên là Vô sở đặc? Hay vì do Vô 
sở đặc nên là Vô sở đặc ? 


“Phật nói: Không phải do Hữu sở đắc nên là Vô sở đắc, cũng không do Vô 
sở đắc nên là Vô sở đắc. Nhưng vì Hữu sở đắc và Vô sở đắc đều bình đăng 
trong tự tánh nên gọi là Vô sở đắc. Bồ tát nên ân cần tu học trong bình đẳng 
tánh của Hữu sở đắc và Vô sở đắc này. Bồ tát khi học như thế, gọi là học Bát 
nhã ba la mật trong nghĩa Vô sở đắc, lìa bỏ các sai lầm. 


“Tu Bồ Đề lại hỏi Phật: Nếu Bồ tát ma ha tát khi thực hành Bát nhã ba la 
mật sâu xa, không dính Hữu sở đắc, không dính Vô sở đắc, Bồ tát đó làm thế 
nào tu hành thậm thâm Bát nhã ba la mật đa lại có thể từ một địa tiễn tới một 
địa[54], dần dần đến chỗ tròn đầy mà chứng đắc Nhất thiết trí trí? 


“Phật bảo Tu Bồ Đề: Bồ tát khi thực hành Bát nhã ba la mật sâu xa, không 
phải trụ Hữu sở đắc, không phải trụ Vô sở đắc, thực hành Bát nhã sâu xa có 
thê từ một địa tiễn lên một địa, dần dần tròn đầy mà chứng đắc Nhất thiết trí 
trí. Tại sao thế? Bát nhã ba la mật thậm thâm là Vô sở đắc, Nhất thiết trí trí 
cũng là Vô sở đắc; người thực hành Bát nhã ba la mật, chỗ thực hành và khi 
thực hành, tất cả cũng đều là Vô sở đắc; Vô sở đắc này cũng là Vô sở 
đặc. [5S] 


Đây tướng chừng vô nghĩa, nêu chúng ta tự hạn cuộc vào khía cạnh tương 
đôi của hiện hữu, hay ở hí luận của phàm tục. 


Nhưng chúng ta hãy lật ngược trật tự của vạn hữu; hãy nhìn thế giới sai biệt 
từ phía nào tự vén mở cho con mắt nội tâm bấy giờ đã mở do quá trình 
chuyền y (paràvritti) và chúng ta sẽ nhận ra rằng tất cả những phản lý kia có 
thể lắm. Những phản lý như thế là đo vị trí của chúng ta. Vẫn đề là chúng ta 
có thê từ bỏ vị trí này hay không, có thể nhận một vị trí hoàn toàn mới mẻ, 
nơi đó vạn hữu được chiêm nghiệm từ chân như tướng của chúng hay 
không. Như chúng tạ đã thấy, muốn đạt tới đó phải nhiều nỗ lực kỳ cùng 
được thúc đây bởi một yêu sách khẩn thiết trong lòng. VỊ trí mới chỉ được 
mở ra cho chí nguyện của chúng ta, chứ không cho tri thức. Luận lý dừng lại 
ở đây; các ý tưởng không thê tự phối trí thành một kết của kiến giải và phân 
tích. Tri thức phải tuân theo những chỉ thị của ý chí. Cánh cửa bắt buộc phải 
mở ra, và chúng ta thấy một cảnh giới của những cái Vô sở đắc trải dài trước 
mắt. Chính trong cảnh giới này mà chúng ta đạt tới Vô sở đắc bằng cách 
không thực sự đạt tới nó. Các nhà phê bình có thể nói: “Nếu thế chúng ta 
không bắt được gì hết, vì chúng ta vần đứng nguyên tại chỗ trước khi chuyên 
y (paravritti). Nếu quả vậy, cân gì phải tự thực tập trong tỉnh trạng như thế? 
Khi chúng ta có một sự thể tưởng chừng như không có, trên thực tế nhớ lại 
rằng chúng ta đã đi sang bờ bên kia của tri thức, và rằng những gì được nói 
ra đều được nói sau bước nhảy. Lịch sử của kinh nghiệm nằm chen ở giữa; 
đây là một biến cô lớn tạo nên hồ cách không thể vượt qua, giữa triết học và 
giáo pháp của Bát nhã ba la mật. 


-==o0O--- 
11. Vô sở đắc và Vô thủ trước 


Bắt khả đắc, Vô sở đắc (anupalabdha), hay Vô thủ trước (aparamrista). Vô 
sở đắc còn có một âm vang của trí thức, trong khi vô thủ trước là thuật ngữ 
cho xúc cảm. Xác nhận rằng “Nhất thiết trí vốn là vô thủ trước” (apararista 
hi sarvaJnata) sự thực là một trong những lời cảnh giác mà chúng thường 
gặp trong kinh Bát nhã ba la mật. Theo đó chúng ta được gây xác tín vững 
mạnh răng kinh điển Đại thừa là một tài liệu mô tả những cái nhìn về mặt 
khác của đời sống không bị chi phối bởi lưỡng tính của có và không. Những 
đoạn văn dưới, chữ aparamrista được thay thế bằng chữ aslesa và asamga, 
cùng chỉ cho một ý niệm giông nhau; tác giả của chúng ta có hết sức cho 
chúng ta có ấn tượng về sự quan trọng của giáo thuyết Vô trước. 


“Bồ tát khi chứng đắc Giác ngộ, giảng cho hết thảy chúng sinh về pháp bắt 
trước (aslesa). Bât trước có nghĩa là không bị buộc ràng bởi Sắc (rùpasyã- 
sambandhà), bởi Thọ (vedana), tưởng (samjJnä), Hành (samskàra) và Thức 


(vjnăna). Khi một người không bị buộc ràng bởi chúng, người ây không hệ 
vào sự sinh và diệt của chúng. Do vô sở trước, người ây không năm trong hệ 
phược hay giải thoát”[ŠS6 |. 


“Bát nhã ba la mật đa này thật khó tin, khó hiểu. Bởi vì, sắc (rupam) không 
phải phước không phải giải. Tại sao? Vì sắc lấy vô tánh (asvabhava) làm tự 
tánh. Các uân khác cũng vậy. Chúng không có tự tánh, không có tiền tế, 
không có trung tế, không có hậu tế. Vì không tự tánh là tự tánh của nó, nên 
không có trói buộc, không có cởi mở. Vì vậy, Bát nhã ba la mật đa thật là 
khó đạt tới ”.[Š7] 


“Nếu chấp vào danh (nàma) và tướng (nimitta)[5§], ấy là chấp trước 
(samga). Danh và tướng là những sản phẩm của phân biệt (vikalpa). Phân 
biệt xảy ra khi Bát nhã ba la mật bị chấp trước là như vậy. Phân biệt, chấp 
trước và thất ly Bát nhã ba la mật[59] là những chữ đồng nghĩa và thay thế 
nhau trong ngôn thuyết của Phật giáo Đại thừa. Sắc là không (rupam 
sunyam), nhưng khi khăng nhận như thế, là chấp trước (samga), và chấp 
trước khiến chúng ta rời xa Bát nhã ba la mật. 


“Giả sử một Bồ tát phát tâm, đã trải qua tu tập Bồ tát hạnh, và ôm giữ ý 
tưởng cho rằng do đó đã chứa nhóm công đức Nhưng khi móng khởi tâm 
niệm này là đã có chấp trước, không còn tương ứng với Bát nhã ba la mật. 
Bất cứ ở đâu có phân biệt, là có dẫn tới chấp trước; hoặc có thê nói ngược lại 
rằng bất cứ ở đâu có chấp trước là có phân biệt. Chỉ đạt tới Giác ngộ khi nào 
không có chấp trước, không móng khởi tâm niệm, không có hai tướng có và 
không (astitva và nastitva); vì giác ngộ là vô trước, và tự tánh của nó là 
không tự tánh”[60] 


Vượt ngoài phân biệt, chấp trước, và không có tự tánh, còn được gọi là một 
cảnh giới của thanh tịnh tuyệt đối” (atyantavisuddhi)[61]. Và kinh nói do bởi 
thanh tịnh tuyệt đối đó là Bát nhã ba la mật là quảng đại chiếu diệu, là vô 
hòa hiệp,[62] là vô sở đắc, là vô sở chứng, là vô sở liễu tri, là vô sinh, là vô 
diệt, là vô trụ, v.v...[63] 

Đề làm sáng tỏ triết lý tứ tuyệt đối, như được diễn tả trong kinh Bát nhã ba 


la mật, tôi trích một đoạn khác trong kinh, chương dành nói về Như 
Huyên[64]. 


“Rồi Tu Bồ Đề hỏi: Tâm như huyễn làm sao có thể chứng đắc Vô thượng 
Giác ngộ? 


“Phật nói: Tu Bồ Đề, ý ông nghĩ sao, ông thấy có tâm là như huyễn? 
“Tu Bồ Đề thưa: Bạch, không thấy có. 

“Phật nói: Ông thấy có huyễn chăng? 

“Tu Bồ Đề: Không thấy có. 


“Phật: Khi ông không thấy có huyền, không thấy có tâm như huyễn, ÿ ông 
nghĩ sao, có pháp nào ngoài huyễn tâm và huyễn tướng mà chứng đắc vô 
thượng giác ngộ chăng? 


“Tu Bồ Đề: Thưa không. Không thấy có pháp nào như vậy. Nếu có pháp nào 
ngoài tâm như huyễn, pháp ây cũng không: thể nói là hữu hay là vô. Tất cả là 
tất cánh viễn ly (atantavivikta), và trong tất cánh viễn ly đó không có pháp 
nào có thê nói là hữu hay là vô; không có pháp nào gọi là phải tu, không có 
pháp nào gọi là phải chứng. Vì lý do đó, Bát nhã ba la mật là tất cánh viễn 
ly. Vô thượng giác ngộ cũng vậy. Giữa hai tất cánh viễn ly không thể có liên 
hệ nào; chúng ta không thể nói cái này như là phương tiện để chứng đắc cái 
kia; cũng không phải cái kia như là cái sở đắc. Bồ tát mà chứng đắc vô 
thượng giác ngộ là do bởi Bát nhã ba la mật. Nhưng Bồ tát cũng là pháp 
(dharma) tất cánh viễn ly, và chúng ta không thể dựng lên một khẳng định 
nào cho sự chứng đắc đó, ngay cả giác ngộ. 


“Phật: Hay thay, Tu Bồ Đề. Đúng như lời ông nói. Tất cánh viễn ly là hết 
thảy các pháp (dharma) - Bồ tát, Bát nhã ba la mật và Vô thượng giác ngộ. 
Nhưng Bồ tát ở trong pháp. tất cánh viễn ly đó mà như thật biết Tõ Bát nhã ba 
la mật và đạt tới tri kiến rằng Bát nhã ba la mật là tất cánh viễn ly cho nên 
Bát nhã ba la mật tức phi Bát nhã ba la mật. Quả thực Bồ tát nhân Bát nhã ba 
la mật mà chứng đắc Vô thượng giác ngộ nhưng ở trong đó không pháp nào 
là khả thủ, là khả đắc; do không thủ, không đắc, nên Bồ tát tuy chứng đắc 
Vô thượng giác ngộ mà không phải là do viễn ly chứng đắc viễn ly.”[65] 


-—-Oo0O--- 
12. Thực tại như được nhìn từ bên kia 


“Tất cánh viễn ly” (atyantaviviktà). “tất cánh thanh tịnh” (atyantaviêuddhi), 
“vô sở đặc” (anulabdna), “vô sở trước” (astesa, hay asamga, hay 
aparamrista), “vô phước vô giải” (abaddhãmukta), “vô sinh vô diệt” 


^va 32 


(arlatpàdànrrodha), “vô sở trụ” (asthita), “vô sở y” (anasràya), “vô tận 


(aksaya), “vô đạo hành” (apatha), “vô xứ hành” (apada), v.v... tất cả những 
thuật ngữ này thường xảy ra trong kinh Bát nhã ba la mật, và đến từ cõi 
Tánh Không. Khi chúng ta nỗ lực lãnh hội chúng trên quan điểm luận lý 
thông tục, vướng vít trong bản sắc đối đãi, tương đối, của hiện hữu, thì hình 
như chúng không có nghĩa lý gì lắm; ý nghĩa của chúng quá tiêu cực, quá tối 
tăm, khó cho chúng ta định những phương hướng rõ rệt xem dẫn về đâu. 


Tuy nhiên, ngay khi chúng ta vứt bỏ cứ điểm tương đối tính được dựng lên 
trên lưỡng nguyên, và bước thắng vào đời sống nội tại của vạn hữu, có lẽ 
chúng ta lãnh hội được những từ ngữ tối mò này, thậm chí nghĩ rằng thế giới 
nội tại đó chỉ có thể diễn tả được bằng loại thuật ngữ đó. Đời sống tôn giáo, 
kỳ cùng, là một đời sống để mà sống và để chứng nghiệm; không phải là 
một khái niệm phải suy tưởng, nhưng tâm người trơ quá nên không thể bỏ 
qua việc nói về đời sống. Lối nói của Bát nhã ba la mật như thế, gần như là 
những sự trào vọt từ tri thức của các thiên tài Đại thừa. 


Học hỏi hay thực hành Bát nhã ba la mật, do đó, là bước tới cõi tuyệt đối 
khước từ, tuyệt đối không. Trí Bát nhã thường ân bóng trong những vùng 
tiềm ân thâm sâu nhất của tâm thức. Nếu nó không được thức tỉnh hăn ra để 
thấy mặt kia của thực tại, thấy Thực tại Như thực (yathàbhutam), thì không 
sao tránh khỏi sự trói buộc của vô minh và khổ lụy. Cởi mở được thế, gọi là 
chứng đắc vô thượng giác ngộ hay nhất thiết trí (sarvajnatà). Bát nhã ba la 
mật là chủ đích của tất cả Bồ tát hạnh. Khi đạt tới chỗ đó, mà kỳ thực không 
có gì đề đạt tới cả. 


Đấy là ý nghĩa của những câu: “Không có tri giác về Chân như trong Chân 
như”; “Không phải do khước từ tuyệt đối mà thể nghiệm khước từ tuyệt 
đối”; “Có thành tựu, nhưng không có phân biệt (vikalpa), vì Bát nhã ba la 
mật là vô phân biệt” v.v.. Có người cho rằng những câu ấy là thần bí vì lẽ 
chúng phi lý và vượt ngoài suy lý có pháp thức. Có thê đúng như vậy, vì 
“bất khả tư nghị” (acintya) là một trong các từ ngữ ưa dùng nhất trong tất cả 
văn học Đại thừa. Nhưng từ cứ địa của các triết gia Bát nhã, chúng không 
phải là những cái phi lý; chỉ là một lỗi nói mà họ cho rằng đúng theo cái 
thấy trong con mắt Bát nhã của mình. 


Khởi đầu, vì không hài lòng với riêng mình và với thế giới mệnh danh sở tri, 
họ săn đuôi Thực tại khắp nơi, trong hay với những gì mà họ có thể sống an 
lành. Chuyên y (ParãvrIttI) xuất hiện đầu đó trong tâm họ. Trật tự của vạn 
hữu bị đảo ngược. Vũ trụ (sarvadharma) không còn bị che khuất bởi sở tri 
bao phủ dày đặc rậm rịt từ trước. Bấy giờ đã vứt bỏ hoàn toàn sở tri đó rồi. 


Vạn hữu được nhìn gần như từ mặt trái. Thế giới của Sắc, Thọ, tưởng, Hành, 
Thức vẫn ở đó như trước kia, nhưng được bao quanh bởi sợi tơ bạc của Chân 
như (Tathata) và thực sự không còn như là một sự kiện lẻ loi bị bứt khỏi gốc 
rễ. Tuy nhiên, không có những gốc-rễ-không-gốc-rễ, chúng ta chỉ còn nước 
dật dờ như một chiếc lá khô trước cơn gió mùa thu, và nói như thuật ngữ của 
đạo Phật nói, dật dờ phiêu lãng ấy đích thực là vô minh, trầm luân và khổ 
lụy. Cảnh trí đã thay đối, và để diễn tả sự thay đổi đó một cách đơn giản 
không cần văn lý, các tác giả của Bát nhã ba la mật bấy giờ dốc cạn khả 
năng văn học của họ. 


Những cái được gọi là phi lý hay phản lý, chỉ có nơi các nhà triết học và 
luận lý, chứ không ở nơi hành giả của Bát nhã. 


Các bậc thầy của Bát nhã ba la mật luôn luôn đặt cứ điểm hay cứ địa của họ 
ở bờ bên kia (param) của thế giới tương đối này. Thế thì hình như đang phủ 
nhận thế giới này, coi nó như là huyễn, như là mộng, như là tiếng vang, 
v.v... Ngay dù họ có nói tới những phương trời của Tánh Không Sùnyatà, thì 
Sùnyatà đó cũng là không và không trụ xứ. Bởi vì Không của họ là Không 
tuyệt đối, không hề có đối nghịch, tuyệt đối không là loại hay tính gì cả. 
Vậy, Chân như mới ra là một trong những từ ngữ thích hợp nhất mà họ dùng 
để Chỉ cho Tánh Không. “Tuyệt đối Không” hay “tuyệt đối khước từ” quả 
thực khó mà hiểu thấu cho những hạng nặng óc phân hai. Đấy là lý do tại 
sao Bát nhã ba la mật thường xuyên cảnh giác độc giả chớ nên kinh sợ khi 
nghe nói tới pháp Không; phải dóng hồi trống cho vang dội lên trong họ một 
cuộc hủy diệt toàn triệt. Và những ai tức khắc ôm nổi pháp đó dù còn hơi do 
dự, người đó cũng được tán dương là đã từng nghe trong nhiều đời quá khứ. 
Cảnh giác và đoan quyết, chứng tỏ rằng Bát nhã là cái phi thường cùng cực; 
và chính vì nó phi thường. nên trật tự bình thường của vạn hữu hoàn toàn bị 
đảo ngược trong Bát nhã ba la mật. Há không sửng sốt nếu biết rằng ngọn 
Hiei (Tỉ Duệ Sơn) mà người dân Kyoto nhìn thấy hằng ngày ở phía đông bắc 
của thành phố bây giờ không còn là có thực nữa? Hoặc hơn thế nữa, tất cả 
mọi phương trời gôm. tất cả những tinh thể đã từng rọi xuống mặt đất này 
qua hằng triệu năm rồi đều chỉ là những bọt bẻo trong đại dương của cái 
Không vĩnh cửu? Ai là người không kinh hãi trước những tuyên bố táo tợn 
này? Nhưng đấy lại là lời tuyên bố ngân vang suốt cả kinh Bát nhã ba la mật. 
Hoằng đại thay, thâm áo cùng cực thay cái trực giác thôi cho toàn thể vũ trụ 
này bốc lên như bọt nước bay vào trong cõi hoằng viễn của Tánh Không 
tuyệt đối (atyanta-sunyata) ! 


Tánh Không là tuyệt đối khi đứng một mình, ném bỏ hết mọi thuộc tính. 
Chừng nảo còn phải nhắc tới nội hay ngoại, hữu vi hay vô vi, thể hay tướng, 
Tánh Không chưa là tuyệt đối, vẫn còn là tương đối và còn trước tướng. Phải 
gạt tất cả ra, Tánh Không phải lột bỏ tất cả mớ trang sức, bấy giờ chân diện 
mục của nó mới kích động chúng ta bằng nỗi hãi hùng nguyên sơ của nó. 
Tôi nói là nỗi hãi hùng nguyên sơ, vì chính tánh Không bây giờ cũng tan 
biến mất; giống như cái nhục thể bị liệng vào không trung, đầu không có 
che, chân không có chở. Thì là hãi hùng nếu tưởng ra một cảnh tượng như 
thế. Nhưng Bát nhã ba la mật đương nhiên nỗ lực tạo ra cảnh đó cho chúng 
ta. Nên không lạ gì, kinh thường cảnh giác chúng ta điểm này. 


“Nhất thiết đều không” (sarvamsunỳam) - vì cái đó mà một chân bị gãy. 
“Không là Không” (sunyata-sunyafa) - vì đó mà còn lại chân kia; và ngay 
lúc đó, trọn cả cõi đất tan biến dưới chân chúng ta. Tôi như người trèo cây 
của hương Nghiêm, mà hàm răng bây giờ nhả khỏi cành cây. Ngoài phủ 
định lớn lao đó, là sự thức tỉnh của Trí Bát nhã, và khẳng định lớn hiện ra, 
đó là Nhất Thiết Trí (Sarvajnata), Chính Đắng Giác (Sambodhi). Hình như 
Sunyata đã biến đổi thành Tathata, nhưng trong thực tế Sunyata là Tathata, 
và Tathata là Sunyata. Đất kiên cô đã không tan biến. Núi Hiei đang đứng 
trước mặt ta nghi vệ hơn xa, và những phương trời đầy sao còn kỳ diệu 
không ngừng gợi hứng cho triết gia và cho tất cả chúng ta. Bấy giờ chúng ta 
mới biết thực, tri kiến như thực (yathabhutam) có nghĩa là gì. Thế giới được 
vén mở vô cùng minh tịnh, không nhiễm không trước, không ngã chấp, và 
do đó, là mái nhà của thanh bình và an lạc. Các kinh Đại thừa thường hay 
nói tới việc trang nghiêm thế giới. Khi Bồ tát được thức tỉnh trong Chân 
như, ngài là người làm đẹp cho thế gian. 


-—-o0O--- 
13. Bát nhã trong tay các thiền sư 


Tất cả điều đó vang vọng mơ. hồ chăng? Chính Bát nhã ba la mật cũng là 
Như Huyễn, chúng ta thiếu mất mọi cứ điểm có thể có để mang trí năng ra 
mà toan tính với cuộc đời này. Đấy cũng có thê là ý kiến các độc giả của 
chúng ta sau khi theo dõi bước đường đi xem mặt Bát nhã ở trên. Nhưng nhà 
Đại thừa sẽ nói, ông biết rõ rằng quả tình có kinh nghiệm về Bát nhã ba la 
mật, và biết rõ rằng kiến giải đó là cơ sở của cơ đồ tâm linh mà người ta gọi 
là Phật học. Trong các trích dẫn dưới đây đọc giả sẽ thấy môn đệ thiền đã 
nắm những biện chứng Bát nhã ba la mật như thế nào, và cũng sẽ thấy lề lối 
của họ khác với các tiền nhân Ấn Độ của họ ra sao, cũng như khác với các 


nhà triết học và luận lý học thời đại mới như thế nào Đại Huệ có lần trích 
Vĩnh Gia Huyên Giác, một đoạn trong Chứng đạo ca: 


ƒ ƒ®#®&— 7 

Liễu liễu vô nhất vật 

7? #4 A_7R #4 1# 

Diệc vô nhân diệc vô Phật 

X~Xxtt# mm 

Đại thiên thế giới hải trung âu 

—U=Sins 

Nhất thiết Thánh Hiền như điện phất 

Thấy tỏ rõ! Chẳng có gì! 

Không người ta cùng không Phật. 

Đại thiên thế giới như cánh bẻo trên đại đương 

Hết thảy Thánh Hiền như điện chớp. 

Rồi Đại Huệ dẫn, một cổ đức thiền sư khác bàn giải về Vĩnh Gia: “Nếu 
không có gì đê thây, sao ông thây cái gì mà tỏ rõ thê?” Châm dứt những 
trích dân này, Đại Huệ hỏi: “Các ngài nói thê nào với lời bàn của cô đức đó? 
Quả thực ngài có con mắt (của trí tuệ) đê mà thây ?” 

Đó là bản sắc của các Thiền sư, hỏi một câu hỏi xem chừng không cần đợi 
có câu trả lời. Trong những trường hợp như thê, hỏi tức là đáp. Bàn băng 
cách hỏi của sư tự nó giải thích lây. Bát nhã ba la mật ở đây được diễn tả 
trong một hình thức tự khảo nghiệm. 

Cơ hội khác, Đại Huệ dẫn Mục Châu. Một hôm, Mục Châu hỏi Tăng Chánh: 


“Giảng được Duy thức luận (Vijnaptimätra) không?”. Chánh: “Không dám. 
Hồi nhỏ cũng có đọc sách vở chút đỉnh.” Mục Châu đưa lên một miêng bánh 


ngọt, bẻ làm hai nữa, và nói: “Ông gọi là cái gì?”. Chánh không đáp. Nên 
Châu lại hỏi: “Gọi bánh ngọt là phải? hay không gọi bánh ngọt là phải?” 
Chánh: “Không thê không gọi là bánh ngọt”. Mục Châu mới gọi chú sa đi 
đến hỏi: chú gọi cái này là cái gì?, Chú tiểu: “Bánh ngọt, dạ bấm hòa 
thượng”. Châu: “Chú cũng có thể giảng Duy thức luận được đó”. 


Đại Huệ bàn về vụ này: “Tăng Chánh và sa di thực tình giảng được Duy 
thức luận; chỉ có điều, không ai biết bánh ngọt ở đâu tới. Lão già Mục Châu 
tuy là bậc thiện tri thức một cõi nhưng nói đến Tam giới duy Tâm, Vạn pháp 
duy Thức, thì tuyệt nhiên không có ý hội nổi”[66]. 


Sở Thạch Phạn Kỳ[67] (1296-1370) là một trong những Thiền sư cỡ lớn thời 
nhà Minh. trong một bài pháp, sư dẫn Vân Môn: “Một hôm Vân Môn đưa 
cây gậy lên trước chúng táng và bảo: Phàm phu tưởng thật là có; hàng Nhị 
thừa phân chiết mà cho là không; Duyên giác bảo là hiện hữu như huyễn; Bồ 
tát nói là đương Thể tức Không. Đối với các môn đệ Thiên, khi nhìn cây 
gậy, chỉ gọi nó là cây gậy. Muốn đi thì cứ đi. Muốn ngồi thì cứ ngồi. Chăng 
có mảy may loạn động”. 


“Diệu Hỷ (tức Đại Huệ) bình: Ta không giống lão già Vân Môn, đem hư 
không mà nhét vào lỗ hang. Nói thế, sư bỗng đưa cây gậy của mình lên 
trước chúng tăng và tiếp tục: Cây gậy này không thuộc hữu, không thuộc vô, 
không thuộc huyễn hữu, không thuộc tức Không. Rồi sư dộng thắng cây gậy 
xuống đất bảo: Phàm phu, Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát ai theo căn tánh ấy 
mà thọ dụng cái này. Nhưng với các thiền tăng như các ông thì khác. Với 
các ông, cây gậy này là cội nguồn của hại của oan. Khi muôn đi, các ông 
không thê đi. Khi muốn ngôi các ông không thể ngồi (tất cả chỉ vì cây gậy). 
Bước tới, bị cây gậy chân đầu; bước lui, bị cây gậy thọc vào mũi. Tôi hỏi 
các ông, có ai không chút khứng chịu lời tôi chăng? Nếu có, hãy bước ra 
đây, tương kiến với cây gậy. Nếu không: 


Sang năm uân còn khúc gậy mới 
Não loạn gió xuân chưa chịu thôi 
t#*##Tã#lãt£ 

Lai niên cánh hữu tân điều tại 


lế ñL # E\ Äil 2K #4 


Não loạn xuân phong khước vị hưu 


Sau khi nhắc các cổ nhân, Sở Thạch đưa ra những nhận xét riêng về cây gậy: 
“Phàm phu dấy lên cái thấy có là không hợp Thanh văn, dấy lên cái thấy 
không cũng vậy, Duyên giác thấy là hiện hữu như huyễn, Bồ tát thì đương 
thể tức không, cũng không hợp. Vứt lui không được? lão Vân Môn ham nhìn 
sóng bạc để lạc mất cọc buồm. Kết quả tai hại là làm lụy mấy Ông sư trong 
thiên hạ. “Họ chưa thoát khỏi cây gậy. Vứt lại? Không được! Tốt hơn là đem 
chôn họ hết vào trong một cái hầm chung cho rồi!” 


Trong bài pháp cây gậy thay thế cho Bát nhã ba la mật. Nếu xét mặt ngoài 
mà phê bình, các thiền sư lấy ngọn đôi làm hòn núi. Nhưng đó là kiểu cách 
của thiền môn, họ vớ bất cứ thứ gì ở gần bên, bằng cách đó sẵn sàng bày tỏ 
quan điểm của mình về Tánh Không hay Chân Như. Vấn đề hình như không 
mang lại những thể tài siêu hình nặng cân như thế. Nhìn sơ, thì không. 
Nhưng chỉ cần một hạt bụi còn dính trong tâm, và khi thấu hiểu sự tình đó, 
Tánh Không và những ý tưởng liên hệ sẽ hoàn toàn trở nên dễ hiểu. 


Lúc khác, Sở Thạch nhắc tới Triệu Châu: “Một lão bà sai người mang phẩm 
vật đến cùng Triệu Châu và yêu cầu đọc suốt Đại tạng kinh. Triệu châu rời 
khỏi chỗ ngôi, đi quanh ghế một vòng rồi nói: Tôi đã đọc xong Đại tạng 
kinh. Khi lão bà nghe kế lại như thế, nói: Ta yêu cầu Sư đọc trọn cả Đại tạng 
kinh, thế mà chỉ đọc có một nửa.” 


“Diệu Hỷ bình câu nói của lão bà: một vài môn đệ thiên nhận xét: ”Nửa kia 
là gì?”; có người nói: “Đọc thêm một vòng nữa”; hoặc “Cái búng tay”; hoặc 
“Một tiêng ho”; hoặc “Hét một tiêng” hay “Vô tay”. 


Nhận xét như vậy mà không biết hồ thẹn. Đối với một nửa kia, đừng có nói: 
“Đọc thêm một vòng nữa”! Dù đọc tới hằng trăm triệu vòng, trong con mắt 
của lão bà, cũng chỉ là một nửa Đại tạng kinh. Thậm chí đi vòng quanh núi 
Tu Di hằng trăm nghìn triệu kiếp, trong con mắt của lão bà, cũng chỉ là một 
nửa Đại tạng kinh mà thôi. Cho đến các đại thiền sư khắp trong thiên hạ đi 
quanh núi qua hằng trăm nghìn triệu kiếp, trong con mắt của lão bà, cũng chỉ 
là một nửa Đại tạng kinh mà thôi. Dù cho tất cả những núi non, sông hồ, cõi 
đất, tất bao la vạn hữu, nhẫn đến một nhành cây, một cọng cỏ, mỗi thứ đều 
có cái lưỡi rộng dài, đồng loạt đọc suốt Đại tạng kinh từ ngày này sang ngày 
khác cùng tận thời gian, trong con mắt của lão bà, cũng chỉ là một nửa Đại 
tạng kinh mà thôi. 


“Diệu Hỷ 1m lặng một lúc, rôi nói tiêp: 


Đôi vịt đẹp ưa nhìn lông cánh 

Nhưng cần thận đừng động kim vàng 

Sau đó, Sở Thạch cho ý kiến riêng: “Lão bà nói rằng Triệu Châu chỉ đọc một 
nửa Đại tạng kinh. Đó là lây cái tạp mà cho là thuần. Lúc đó chỉ còn nói thế 


này: Tại sao không, nắm lấy nội tình trước khi Triệu Châu bắt đầu đi vòng 
quanh ghế?”. 


Dẫn một đường lối khác của Thiên trình bày Bát nhã ba la mật. Kiệt Phong 
Anh[68], đời Minh, một hôm Đại Đô An đên thăm. Người này là một học 
giả. Anh hỏi: “Giảng chủ ưa giảng kinh gì nhât?”. 


An: “Kinh Kim cuơng. Đã từng tỉnh ngộ qua câu: vô sở tùng lai diệc vô sở 
khứ. 


Anh: Nếu “Vô lai Vô khứ”, không đến và không đi, sao ông đến đây được? 
An: Thì chính là người Vô lai Vô khứ đó chứ aI. 

Anh: Ngay lúc này, người đó ở đâu ? 

An trả lời bằng một tiếng hét. 


Anh: Thôi không nói chuyện hét hay chuyện thoi . Khi tứ đại phân tán, đi về 
chô nào đê an thân lập mệnh? 


An: Khắp cõi đất này, cái đó không phải là chính ta? 


Anh: Bỗng gặp thời kiếp hỏa, lửa bừng cháy, Đại thiên thế giới hủy hoại hết, 
ông ở đâu? 

An: Không biết. 

Anh: Lục tổ vì cái “Không Biết” đó mà đi đốn củi nâu cơm. Bồ Đề Đạt Ma 
vì cái “Không Biêt” đó mà ngôi quay mặt vào vách chín năm. Ông nói 
“Không Biệt”, ông thây cái gì vậy? 

An: Tôi chỉ nói “Không Biết”. 


Anh: Gã mù ôi! Mời ngôi, uông trà đi! 


-—=OÔ0O--- 


II.TÔN GIÁO TRONG BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA 


1. Môi trường hoạt dụng của Bát nhã 


Có thê nói Bát nhã ba la mật đứng trên đường thắng chia hiện hữu thành hai 
mặt tuyệt đối và tương đối. Đây là một đường thăng hình học vừa vạch ra 
giới hạn đồng thời không có chiều kích. Dù vậy, chúng ta cũng đừng cho 
rằng Bát nhã như đang nhìn mặt này hay mặt nọ khi nó muốn chiêm nghiệm 
hai lãnh vực của hiện hữu. Nếu Bát nhã chỉ kể riêng Không (Sunyata) mà 
không Bất Không. (Asunyata), hoặc riêng Bất Không (Asunyata) mà không 
Không (Snyatà), sẽ hết còn là Bát nhã. Để biểu tượng sự kiện đó, các thần 
linh Ấn Độ được vẽ thêm một con mắt vạch đứng giữa hai con mắt bình 
thường. Đây là con mắt Bát nhã - Tuệ nhãn. Nhờ con mắt thứ ba này mà bậc 
giác ngộ có thể trực nhận Thực tại Như thực (Yathabhutam) không xẻ nó ra 
làm đôi để rồi hợp nhất chúng, vì phân đôi và hợp nhất là công tác suy tư 
trừu tượng. Tuệ nhãn, khi lập Cước trên giới tuyến giữa Nhất thê và Đa thù, 
giữa Không và Bất không, giữa Bồ đề và Phiền não, giữa Trí và Bi, giữa 
Phật và Chúng sinh, giữa Giác ngộ và Vô minh, giữa Định và Nghiệp, rọi 
thắng vào hai thế giới đó coi như là một Thực tại duy nhất. “Trí Bát nhã 
không ở bên này hay bên kia, cũng không ở quãng giữa; khi lệ thuộc phân 
biệt, Bát nhã bị xa lìa, Bát nhã không còn đó nữa”.[69] 


Trí năng tượng hình Bát nhã như đang Cởi ngựa trên hai lãnh vực của hiện 
hữu, nhưng nếu Bát nhã thực thụ được xét đến, nó không lưu tâm về lối phân 
chia như thế, nó dong ruổi theo kinh nghiệm riêng của chính nó. Tánh 
Không không hình dung như là tách biệt với Luân hồi (samsara), và Luân 
hồi không khác với Tánh Không. Khi Bát nhã lộ diện, Tánh Không và Luân 
hồi cùng được kéo lên trong một đường đây. Cho đến đây chúng đã nói quá 
nhiều trừu tượng, Bát nhã bị tô màu quá nhạt, và kết quả là chúng ta gán cho 
toàn diện vũ trụ một khuôn mặt quá hờ hững - có lẽ thế vẫn chưa đủ thỏa 
mãn những yêu sách của trái tim chúng ta. Khi phong cảnh được vẽ bằng 
một điểm Không (Sunyata) mà chẳng còn øì là núi, là sông, là hốc đá, là hoa 
cúc, v.v... trong tắm lụa vũ trụ. Nếu trường hợp xảy ra như thế, lỗi ở tại 
chúng ta, không phải ở Bát nhã. 


Khi muốn cho các ý tưởng trở thành dễ lãnh hội hơn, chúng ta thường phiên 
chuyền chúng thành những quan hệ không gian. Và rôi chúng ta coi những 
quan hệ này là những thực tại, quên rắng những tượng hình không gian là 


những biểu tượng. Nắn nót các biểu tượng mô phỏng không giống như nắm 
nguyên bản của nó. Phải gỡ Bát nhã ra khỏi mớ câu kết trơ lì bất động này. 
Không được phép cắt rời cõi Không ra khỏi thế giới vạn tượng; vì cắt rời chỉ 
là để đễ dãi cho trí năng phân tích. Khi nó đã làm xong vai trò hữu ích của 
nó, nên gác nó sang một bên càng sớm càng hay. Một trong những lý do tại 
sao kinh Bát nhã ba la mật thường lặp đi lặp lại là cốt gây cho độc giả ấn 
tượng rằng Tánh Không không phải là một cái trừu tượng; nó là kinh 
nghiệm, hay là một hành vi hoạt động ở nơi không có không gian thời gian. 
Khi tuyên bố rằng Tánh Không và hết thảy mọi thứ khác chỉ là giả danh, nó 
phải được lãnh hội đúng mức như thế. 


Thêm nữa, hết thảy mọi hoạt động nhân sinh, tâm lý và vật lý đều được diễn 
ra trong thời gian; hay ít ra, khi chúng ta cố miêu tả chúng, tất cả đều được 
lồng trong khung thời gian. Ngay khi chúng ta nói tới vĩnh cửu hay vô thủy, 
ý niệm đó vẫn lấy thời gian làm hậu cứ. Rất khó mà thải loại cái hình thái tư 
tưởng ấy, nhất là trong trường hợp muốn thấu hiểu chính xác Bát nhã. Vấn 
đề dưới đây chắc chắn gợi lên từ khái niệm cho rằng Bát nhã hay Giác ngộ 
là con đẻ của thời gian, trong khi thực tình thời gian dấy lên từ sự thức tỉnh 
của Bát nhã và Bát nhã ở đâu thì ở đó chắng có thời gian hay không gian. 


“Tu Bồ Đề: Chính đẳng Chính giác được chứng đắc do phát khởi tâm niệm 
đi trước hay do phát khởi tâm niệm đi sau? Nếu do tâm niệm trước, tâm này 
không đồng hành với tâm niệm sau. Nếu do tâm niệm sau, tâm này không 
đồng hành với tâm niệm trước. Vậy, lúc nào cả hai tâm đồng hành, làm sao 
để có thể tăng trưởng công đức? 


“Và làm sao để chứng đắc Chính đẳng Chính giác?”[70] 


Theo ngài Tu Bồ Đề, cái mà chúng gọi là tâm, là một chuỗi tiếp nối của các 
tư tưởng: người ta có thể cắt ra làm nhiều tâm niệm và phối trí vào trong 
hình thái thời gian, tức trong những hạn cuộc trước và sau. Khi cho rằng các 
tư tưởng tiếp nối nhau trong tiến trình thời gian, cái gì nối liền hai tâm niệm 
lại cho chúng có thể đồng hành (samavahita) với nhau? Nếu không đồng 
hành, làm thế nào mà một tâm niệm độc nhất về giác ngộ có thể được dựng 
lên để chi phối toàn bộ liên tục của các tư tưởng mà theo định nghĩa đó là 
tâm? Đó là tâm điểm trong câu hỏi của Tu Bồ Đề. Phật thí dụ bằng ngọn lửa. 
Ngài nói: Cháy không phải do ngọn lửa trước hay ngọn lửa sau; cũng không 
phải tách riêng cả hai ra. Cháy diễn ra suốt trong sự tiếp nối của các ngọn 
lửa. Tự nó không có sự cháy. Nếu chia cắt thành từng ngọn lửa, cũng không 
thể thấy có dòng tiếp nối của sự cháy. Nhưng quả có sự cháy như thế thực. 


Khi kinh nghiệm được miêu tả trong những giới hạn của sông và chêt, của 
hiện đên và mât đi, đi trước và theo sau, kinh nghiệm không còn đó nữa, 
chân như của vạn hữu vuột khỏi tâm bắt. 


Như thế, Bát nhã thoát ly những nỗ lực của trí năng chúng ta muốn ghi dấu 
nó trong khung cửi thời gian. Phải lật ngược tiến trình nếu muốn hướng đi 
đúng đích. Thay vì đặt nó nơi nào đó trong cơ đồ kiến trúc của tư tưởng 
chúng ta; phải bắt đầu với chính Bát nhã, lây đó làm khởi điểm cho tất cả 
mọi tư duy và hành động của chúng ta. Toàn bộ kinh văn Bát nhã ba la mật 
sẽ trở nên đễ hiệu. Những tô hợp thời không khởi lên từ Bát nhã nhưng trong 
Bát nhã không có thời gian và không gian. Chúng ta thực sự sống khi Bát 
nhã thức tỉnh, và một thế giới thiên sai vạn biệt tự vén mở trước các vấn đề 
của nó trước mắt chúng ta. 


Những nhận định sơ khởi đó có lẽ sẽ giúp chúng ta bước sang phần thứ hai 
của thiên luận này, trong đó sẽ thảo luận về ý nghĩa của chữ Upàya trong 
thuật ngữ của các triệt gia Đại thừa. 


-—-o00--- 
2. Upàya, Phương tiện Thiện xảo 


Nếu hạn cuộc tầm mắt của mình vào khía cạnh tuyệt đối của Bát nhã ba la 
mật, chúng ta dừng lại đây, không cách nào tiến tới được. Trong trường hợp 
đó, Phật giáo Đại thừa cũng không và Bồ tát đạo cũng không có nốt. Nếu hết 
thảy vạn hữu đều như huyễn (maya), và nếu không có thực tại gì hết nơi vạn 
hữu, người ta có thể bắt bẻ rằng, làm thế nào Bồ tát có thể tiến bước hướng 
tới chỗ chứng đạt Nhất thiết trí (Sarvajnata)? 


Làm thế nào để thiết lập được bản tính của Nhất thiết trí? Làm thế nào để có 
thể hồi hướng công đức cho chứng ngộ Nhất thiết trí? Đấy là những câu hỏi 
đương nhiên phải được đặt ra với những ai lãnh hội Bát nhã ba la mật đóng 
khung trong khung khổ khái niệm thời gian. Xá Lợi Phất (Sariputra) trả lời 
như sau[71]: 


“Nếu hết thảy các pháp không như sự huyễn, và chúng có thực, thì các Bồ 
tát hoàn toàn không thể hồi hướng tới Nhất thiết trí trí (Sarvajnata), không 
thể tiến bước hướng tới chỗ chứng đạt giác ngộ. Chính bởi vì hết thảy các 
pháp không một chút có thực, giống như sự huyễn, cho nên Bồ tát có thê hồi 
hướng công đức về chỗ thành tựu Nhất thiết trí và tiễn bước hướng tới 
chứng ngộ: chính vì Bồ tát biết rõ các pháp phi thực, như huyễn, cho nên 


mới có thể nỗ lực kiên trì, nỗ lực thực hành tinh tiến ba la mật không mệt 
TỎI. 


“Bởi đâu có sự kiên trì đó, có tinh tiên không mỏi mệt đó? 


“Do bởi tác nghiệp của Phương tiện thiện xảo (upayakausalya), sinh ra từ đại 
bi tâm của Bồ tát đối với hết thảy chúng sinh. Do phương tiện thiện xảo mà 
Bồ tát biết hết thảy các pháp đều không: và cũng do phương tiện thiện xảo 
đó mà Bồ tát tự mình chứng ngộ chân lý của khước từ tuyệt đối. Cũng như 
một người đang nắm chặt trong đôi tay cái tàn lọng rộng lớn, đứng trên chóp 
đỉnh núi cao. Y có thể nghiêng mình nhìn xuống hồ thắm hiểm tuyệt bên 
dưới triền núi, không có ý nghĩ kinh khiếp, run sợ bị chôn vùi trong lòng đất; 
vì y có tàn lọng trong tay, nhờ sức gió giữ cho khỏi bị rơi xuống. Cũng vậy, 
do Bát nhã soi thấy tự tánh của hết thảy các pháp, do tâm đại bị hộ trì giữa 
đám quần: sinh trong thế giới hỗn loạn này, Bồ tát tu tập tất cả các Ba la mật, 
lần hồi tiễn tới Nhất thiết trí, để rồi cuối cùng có thể giáo hóa thành tựu 
chúng sinh, đem lại lợi ích và an lạc cho hết thảy chúng sinh, và thiết lập 
quốc độ của Phật”. 


“Phương tiện thiện xảo” (upayakausalya), hay nói gọn, “phương tiện” 
(upaya), có một ý nghĩa đặc biệt trong giáo pháp của Đại thừa. Nó là sự sáng 
tạo của tâm đại bi mà Bồ tát sở hữu. Khi Bồ tát thấy quần sinh trôi lăn trong 
biển sống chết vì vô minh và phiền não mà bám chặt vào thế giới sai biỆt 
này, Bồ tát phát khởi tắm lòng yêu thương rộng lớn đối với chúng và thiết 
lập hết thảy mọi phương tiện để cứu vớt chúng, giáo hóa thành tựu chúng 
cho đón nhận chân lý rốt ráo. “Phương tiện xuất phát từ tri kiến minh hiển 
của Bồ tát về đạo lý Tánh Không, mặc dù không phải phát xuất từ chính 
Tánh Không. Tự thân của chân lý bao giờ cũng vô lực; nó phải đi ngang qua 
tâm thức của Bồ tát; bởi vì hàng nhị thừa, Thanh văn và Duyên giác, không 
bận tâm đến hạnh nguyện lợi tha. Họ tự mãn với kiến giải biện biệt về chân 
lý, họ an trụ trong chân lý của khước từ tuyệt đối, họ không phiêu lưu ra 
ngoài vỏ tự mãn. Do đó, không có “phương tiện” gì ở nơi họ. “Phương tiện” 

cùng ở chung với tuệ giác Bát nhã trong tâm của Bồ tát. Nó gần như là trực 
kiến của trí năng, soi thấy bản tánh của vạn hữu là phi thực, là như huyễn, là 
không, nhưng cái thấy của Bồ tát Vượt xa trực kiến đó, vượt xa trí năng, vượt 
xa cái nhìn lạnh lùng ném vào thế giới điêu linh thống khổ từ quan điểm 
khước từ tuyệt đối, hay an lạc vĩnh cửu. Vì Bồ tát nhận thấy thế giới sai biệt 
vốn như huyễn, nên không bị đắm trước vào đó; nhưng biết rằng thế gian 
đang ở ngay trước mắt đó, bởi vì đó là môi trường thực thi tất cả các công 
hạnh của mình, nghĩa là, nơi đó tất cả đám quần sinh vô minh và ngã ái thực 


sự đang chịu thống khổ bức bách đến cùng cực. Do đó Phương tiện phát 
xuât từ Bát nhã. 


Chuỗi dây nối kết Trí (Prajna), Bi (Karuna) và Phương tiện (Upaya) quán 
xuyến tất cả các hệ thống của Đại thừa Phật giáo. Sự nối kết này là sắc thái 
độc đáo của Đại thừa. Cho nên kinh Bát nhã ba la mật nói[72]: “Sáu Ba la 
mật là bản sắc của Đại thừa. Sáu Ba la mật được phát khởi tương ứng với 
Nhất thiết trí trí, lấy đại bi làm đầu, lẫy vô sở đắc (anupalambha) là phương 
tiện (upaya), tự xả bỏ hết thảy những gì là nội hay ngoại để hướng dẫn hết 
thảy chúng sinh hướng tới Nhất thiết trí trí. Và thiện căn do sự xả bỏ này 
không chỉ tự mình thực hiện mà còn khuyên kẻ khác cùng thực hiện...” 


Chủ đề của Bát nhã ba la mật là phải chứng thực Bát nhã trước tất cả hiểu 
biết tính thần của Đại thừa, lấy đó mà thiết lập sinh hoạt của Bồ tát 
(Bodhisattvacarya: Bồ tát hạnh). Khi tâm niệm (citta hay manasikara) của 
Bồ tát ngày và đêm hoàn toàn tương ứng (pratiyukta) với Bát nhã ba la mật, 
Bồ tát là bậc đáng tôn kính (daksiniyata) của hết thảy chúng sinh; vì đã phát 
khởi từ tâm biến mãn (maitrisahagatam cittam) hướng đến hết thảy chúng 
sinh. Với trực kiến thấu suất rọi vào tự tánh của Bát nhã, Bồ tát nhận thấy 
rằng hết thảy chúng sinh đang bị buộc trói không tự chủ, tâm đại bi 
(mahakaruna) trỗi dậy. Bằng con mắt huệ đã có như thế, Bồ tát nhận thấy hết 
thảy chúng sinh chịu thống khổ vì ác nghiệp chúng đã tự tạo trong màng 
lưới tà kiến. Ngài xúc động mãnh liệt trước những sự kiện này và quyết chí 
là thế nào để là một người hộ trì và là nơi nương tựa cho thế gian, giải thoát 
thế gian ra khỏi ràng buộc của vô minh và phiền não[73] 


Như thế chúng ta có thê thấy răng, có một mối quan hệ ách yếu giữa Nhất 
thiết trí (Sarvajnata), Bát nhã (prajna), Đại bi (Karuna), Phương tiện (Upaya) 
và Chính giác (Sambodhi) hay Giải thoát (Moksa) Theo lý thuyết mà nói. 
Nhất thiết trí là thành quả hay nội dung của Giác ngộ (Sambodhi) vốn được 
thê hiện bởi Bát nhã; nhưng tự thần của Bát nhã thì không thể thành tựu một 
kết quả thực tiễn nào, nó hoạt dụng ngang qua Phương tiện sinh ra từ Đại bi. 
Bát nhã ba la mật phác họa những quan hệ này bằng các thí dụ như sau[74]: 


“Này Tu Bồ Đẻ; như một người vào biến, bỗng nhiên thuyền bị đắm. Nếu y 
không nắm chặt lấy phao, một khúc gỗ hay một tắm ván, chắc chắn y phải 
chết chìm trước khi vào đến bờ. Tu Bồ Đề, cũng vậy, Bồ tát có thể, đối với 
Vô thượng Chính đẳng Chính giác (anuttara-samyak sambodhi), đã có tín 
tâm, có nhẫn thọ, có hâm mộ, có khát khao, có kiến giải, có thực hành, có hi, 
có lạc, có xả, có tỉnh tiến, có tôn trọng, có thâm tâm, có tịnh tâm, không 


buông trôi, không tán loạn. Tuy có đủ các công đức đó Bồ tát vẫn không thê 
đạt tới Nhất thiết trí nêu không được hộ niệm bởi Bát nhã và Phương tiện. 
Bởi vì nhất định sẽ bị thoái chuyển ở giữa đường sự nghiệp. “Giữa đường sự 
nghiệp” tức là Thanh văn thừa và Duyên giác thừa. Thoái chuyên tức là lạc 
mắt dâu Nhất thiết trí. 


“Lại nữa, như người giữ chặt phao, một khúc gỗ hay một tắm ván khi thuyền 
bị đắm, y sẽ an toàn sang tới bờ bên kia. Bồ tát cũng vậy, bằng tất cả những 
công đức do có tín tâm, có nhẫn thọ, v.v..., đối với Vô thượng Chính đăng 
Chính giác, được hộ trì bởi Bát nhã và phương tiện; Bồ tát đó sẽ đạt tới Nhất 
thiết trí mà không bị thoái chuyển giữa đường nơi Thanh văn thừa và Duyên 
giác thừa”. 


Cho một thí dụ khác: Giả sử có một người 120 tuổi; vì bị đủ mọi thứ bịnh 
hoạn bức bách, nên năm yên trên giường mà nhẫn nại chịu đựng đau đớn; y 
không cách nào mộng tưởng được rằng có thê đứng dậy và đi chừng vài đặm 
thôi, chứ đừng nói đến chuyện đi dài hơn. Bỗng có hai người lực lưỡng đến 
đỡ y dậy, dìu y đi đến bất cứ nơi nào ưa thích. Y đi theo họ, mặc dù yếu 
đuối, cuối cùng vẫn có thê đi đến đích. 


Cũng như vậy, dù có tín, có nhẫn, v.v... đối với Vô thượng Chính đăng 
Chính giác, Bồ tát vẫn không thể sang tới bờ bên kia. Nhất thiết trí, nếu 
không được hộ trì bởi hai người lực lưỡng, là Bát nhã và Phương tiện; vì đó 
là những kẻ hộ trì của Bồ tát trong quá trình hành đạo hướng đến đích của 
đời sống mình; nếu không có chúng, nhất định Bồ tát bị lùi lại giữa đường 
và rơi vào trình độ Thanh văn và Duyên giác. Tại sao? Vì đó là như thực 
tính của vạn hữu. 


-—=o0O--- 
3. Bồ tát và Thanh văn 


Như đã từng nói ở trên, cái đặc sắc cho Bồ tát khác biệt Thanh văn (sravaka) 
và Duyên giác (Pratyekabuddha) là ở chỗ, Bồ tát chuyên hành cứu tế, về tâm 
linh cũng như vật chất, cho hết thảy chúng sinh, còn Thanh văn và Duyên 
giác hai lòng với giác ngộ và giải thoát của riêng họ; họ thu mình trong tư 
duy không dao động, không đi ra khỏi khung cửa kín của mình, cho nên 
không thể thực hiện công trình cởi mở nghiệp, vô minh và thống khổ cho 
đồng loại. Tinh thần vị kỷ đó rất trái ngược với những động lực hy sinh xả 
kỷ của Bồ tát. Nơi tới giác ngộ, Bồ tát hay Thanh văn có thể cùng một trát 
như nhau, nhưng Bồ tát lúc nào cũng sẵn sàng bước xuống khỏi vị trí cao 


đăng của mình để lăn lộn với các chúng sinh đang mê muội, Ô nhiễm, 
nghiệp chướng, sống đời sống của chúng, nếu có cơ hội làm lợi ích cho 
chúng bằng cách này hay bằng cách khác. Do đó, Bồ tát thường hay từ giã 
cuộc đời của một nhà khổ tu, một tăng sĩ, hay một ấn sĩ, để ở trong thế gian, 
sông với thế gian, chịu đựng những thống khổ của thế gian, mong đưa thế 
gian đến chỗ giác ngộ cứu cánh. Sống trong thế ĐIỚI sai DIỆt, đầy những 
phiền não, và tuân theo những định luật chi phối thế gian (nghĩa là “không 
mê muội nhân quả”), đó là lối sống của Bồ tát, đó là “được hộ trì bởi Bát 
nhã và Phương tiện”, Nhất thiết trí sinh ra từ chỗ đó. 


Vì lý do này, chúng ta được thấy Bát nhã ba la mật lúc nào cũng nói rằng 
động cơ thúc đây Bồ tát thể nghiệm từ bên trong chính mình giác ngộ tối 
thượng không phải là vì ích lợi riêng tư mà vì hết thảy chúng sinh. Bồ tát 
muôn dựng chúng dậy khỏi ràng buộc của nghiệp và vô minh để cuối cùng 
chúng an trụ trong Đại Bát niết bàn (parimrvana). Đấy là công trinh hết sức 
gian nan, nhất là đối với Bồ tát sống trong cõi sống và chết (samsara). Cho 
nên Bồ tát được cảnh giác là đừng xao lãng, đừng kinh sợ. 


Khát vọng của Bồ tát là làm lợi thế ích thế gian (lokahita), đem lại hạnh 
phúc cho thê gian (lokasukha), phát khởi tâm nguyện đại bị cho thê gian 
(lokanukampa). 


Do đó, Bồ tát khi thể nghiệm giác ngộ tối thượng, thệ nguyện phải trở thành 
bậc đại thủ hộ cho thế gian, làm nơi qui hướng cho thế gian, làm ngôi nhà 
trú ngụ cho thế gian, làm con đường cùng đích cho thế gian, làm hòn đảo 
lớn, làm ngọn đèn lớn, làm người hướng đạo; và làm chỗ đến chân thật cho 
thế gian[75]. 


Như thể thì, Bồ tát không phải là một tâm hồn tiêu cực, lần tránh, lúc nào 
cũng mong trốn khỏi thế gian tìm sự toàn thiện và giác ngộ cho riêng mình. 
Ngài là một người cứu tế thế gian hết sức hăng hái; tích cực hoạt động trên 
thế gian bằng giao tiếp hăng hái để thành tựu kết quả mong ước. Lòng tự 
nguyện của Bồ tát là do phát khởi tâm bình đẳng (sam am citta utpadya), 
không khởi tâm phân biệt (visamacitta) đối với hết thảy chúng sinh, giữ 
vững tâm tư (maitracittam), tâm lợi ích (hita), tâm thiện tri thức (kalyana), 
tâm không chướng ngại (mhatamana), tâm khiêm hạ (apratihata), tâm không 
tốn não (avihethana), tâm bất hại (avihimsa). Bồ tát cũng coI hết thảy chúng 
sinh như là cha, như là mẹ, như là con cái[76]|. Từ (maitri), BI (Karuna), AI 
mẫn (Anukampa), và các chữ khác, là những chữ chúng ta thường gặp trong 
tất cả các kinh Đại thừa. Vì đem các tâm niệm đó mà đối đãi với hết thảy 


chúng sinh là một ước nguyện (pranidhana) mà hết thảy các Bồ tát phải nhiệt 
tình hoài bão. 


Đoạn đối thoại dưới đây, giữa Phúlanna (Purnamaitrăyamputra) và Xá lợi 
phất (Sãriputra) trích trong Đại Bát nhã [77], cho chúng ta ý niệm về lý do 
tại sao Bồ tát khởi tâm thương xót hướng đến hết thảy các loại hữu tình còn 
đang mê muội. Trong tỉnh cảm thương yêu đồng loại, không có tư tưởng 
cống cao, ngã mạn, độc đoán; những thứ tạo cho người ta tư cách cỗ chấp xa 
cách kẻ khác. Bồ tát dù khác biệt Thanh văn, Duyên giác, khác biệt môn 
học, động lực, giới luật, thành đạt và minh huệ, nhưng vân không có tâm 
niệm công cao. Bồ tát không hề nảy ý nghĩ coi nhẹ kẻ khác; giữ thái độ kính 
trọng đối với hết thảy chúng sinh cũng như với Phật và Như Lai. 


“Phúlanna hỏi Xá lợi phất: Phải chăng Bồ tát chỉ kính trọng các Bồ tát khác 
mà thôi, không kính trọng chúng sinh nào khác? 


“Xá lợi phất đáp: Bồ tát phải kính trọng hết thảy chúng sinh cũng y như kính 
trọng Như Lai. Bồ tát phải kính trọng hết thảy các Bồ tát và hết thảy chúng 
sinh mà không phân biệt. Bởi vì Bồ tát phải học tập bồi dưỡng tình cảm 
khiêm cung và kính trọng. đối với hết thảy chúng sinh, không nhìn chúng 
bằng con mắt ngạo mạn. Bồ tát phải thực sự kính trọng chúng cũng y như cử 
chỉ cung kính đối với các Như Lai. 


“Bồ tát nên nghĩ như thế này: Khi ta đạt tới giác ngộ, ta sẽ giáo hóa hết thảy 
hữu tình trong tinh thể của Chánh pháp để đoạn tuyệt cho chúng những 
phiền não xấu xa và chứng Niết bàn, hay đạt giác ngộ, và an nghỉ trong an 
lành và hạnh phúc, hay hoàn toàn giải thoát khỏi thống khổ của các con 
đường đữ. 


“Bồ tát như thế phải làm trỗi dậy tâm đại bi đối với hết thảy chúng sinh, gìn 
giữ tâm mình không để mắc phải cống cao ngã mạn, tự thị. Bồ tát hãy suy 
nghĩ như thế này: Ta sẽ thực hành hết thảy các phương tiện (upaya) để làm 
cho chúng sinh thê nghiệm Phật tánh (buddhata) trong tự tánh sâu thắm nhất 
của mình. Nhờ thê nghiệm được như thế, tất cả đều thành Phật, và ta sẽ do 
công năng của phương tiện dẫn chúng đến chỗ thể nghiệm rốt ráo này, ghi 
danh chúng vào hàng Pháp Vương (Dharmaraja). Pháp Vương là địa vị cao 
thượng nhất và tôn xưng nhất, vì ở đây người ta trở thành là chủ tế của vạn 
pháp (dharma). 


Do đó, Bồ tát hãy kính trọng hết thảy chúng sinh, hãy rải tâm đại bi cùng 
khăp không phân biệt; vì Pháp thân của Như Lai cùng khắp trong vạn 


pháp...” 


-—-o0O--- 
4. Quán Không bắt chứng 


Bây giờ chúng ta biết rằng tập hợp Bát nhã, Đại bi và Phương tiện dựng lên 
công hạnh của Bồ tát. Nhưng ở đây là chỗ kỳ cùng căn đề bí nhiệm của nhân 
sinh, nó sâu thắm ngoài mức thăm dò của trí năng. Tôi muốn nói cái bí 
nhiệm bao hàm những mâu thuẫn mà các triết gia đã không sao liên kết lại 
được. Do đó nỗ lực của tác giả của Bát nhã ba la mật là không đề ra một 
mẫu mực luận lý cho các kinh nghiệm của mình, mà chỉ kế lại chúng trong 
những chữ hết sức giản dị tùy khả năng. Nếu có sự tình tiềm ấn trong những 
tường thuật của ông, cái đó do bản chất tiềm ẩn của kinh nghiệm, và bổn 
phận chúng ta là phải nỗ lực thấu triệt chúng bằng cách nhìn thắng vào 
những chỗ uyên áo nhất của tâm thức riêng của mình. Nghĩa là, phải đọc Bát 
nhã ba la mật qua đời sống và kinh nghiệm cá biệt của chúng ta, đừng đọc 
băng trí năng. Khi chúng ta cảnh giác những hoạt động của tâm hồn mình, 
cảnh giác một cách khẩn thiết, thâm sâu và kiên nhẫn chúng ta thấy kinh 
phơi bày nội dung của nó trước mắt. Bất cứ khó khăn nào mà chúng ta đã 
gặp phải trước kia đến đây sẽ hoàn toàn tiêu tan hết. Đây không còn những 
ràng buộc rối rắm của luận lý, không còn những khúc mắc khó hiểu của trí 
năng. Y như đang thấy rõ trái táo là trái táo. Trái táo nằm trước mắt, thấy nó, 
cầm lấy nó, chúng ta có thể ăn và thưởng thức vị ngọt của nó, tìm thấy sự 
thỏa mãn hài lòng. Nhà hóa học, thực vật học, khoa học y thuật, chuyên gia 
nông học v.v..., có thể tìm thấy nơi trái táo nhiều vấn đề chưa _gIải quyết, nên 
vẫn tiếp tục thảo luận, thí nghiệm. Nhưng một người thực tiễn của thế gian 
hài lòng với tính hiện thực của sự vật mà y tự mình xác chứng, không dựa 
vào bất cứ ai khác, không theo một quá trình phân tích và trừu tượng nào, 
những thứ luôn luôn cản trở tính chất trực thị của tri giác và tình cảm. 

Những đoạn dưới đây, trích từ phẩm “Phương tiện” trong Bát thiên tụng 
(Astasahasrika), đầy nhưng khúc mắc phức tạp, bắt buộc phải vận dụng óc 
tưởng tượng của chúng ta đến kỳ cùng mới mong vén mở nôi chúng. Tuy 
nhiên, vì chúng dựng lên tính thần của Bồ tát hạnh, nên được trích ra ở đây. 
Phật nói: “Nếu Bồ tát muốn thực hành Bát nhã ba la mật, hãy quán 
(pratyaveksitavyam) hết thảy các pháp[78] là Không, phải đem tâm không 
tán loạn (aviksiptaya cittasantatya) mà soI vào tự tánh của chúng. Tuy quán 


pháp tánh Không như vậy nhưng không nên ở nơi đó mà chứng Không Thực 
tê (na sunyatam saksatkarotI)” 


Theo lề lối suy tư thông thường của chúng ta, tình trạng này không thê có: 
nhìn vạn hữu là Không, an trụ trong Chính định (Samadh) của Tánh Không, 
nhưng không chứng Thực tê của Không. Làm thê nào có thê ? 


Phật trả lời: “Khi Bồ tát quán thấy (pratyaveksate) rằng hết thảy các pháp 
đều có đủ lý tánh của Không; dù học Không nhưng ở trong đó không lấy 
Không làm (đối tượng) chứng (nghiệm), vì biết rằng, đây chỉ là thời học, 
không phải thời chứng (par1Jayasyayam ka lo nayam kalah saksatkriyaya)” 
Như thế Bồ tát dừng lại thoáng chốc trước khi gặt hái kết quả đích thực của 
Chính định (samadhi), và không toàn nhiên đắm mình giữa lòng Tánh 
Không. được hộ vệ bởi công năng của Bát nhã ba la mật, Bồ tát khi chứng 
Không không xao lãng thực hành các yếu tố giác ngộ (các Bồ đề phần); và 
đã diệt tận tất cả các tham dục, vẫn không trụ tịch diệt tuyệt đối. Chính bởi 
lý do đó Bồ tát, khi thực hành môn giải thoát Không Tam ma địa (tức Chính 
quán về Không), mà không thủ chứng Không; thi thực hành môn giải thoát 
Vô tướng Tam ma địa (animitta- samadhI) mà không thủ chứng Vô tướng, 
không trụ Hữu tướng. Trí tuệ sâu sắc, thiện căn đầy đủ, được hộ trì bởi Bát 
nhã ba la mật, Bồ tát thấy răng đời sống của mình lúc bấy giờ là thời gian 
học, không phải là thời gian chứng. Như thế, tuy quán Không mà không thủ 
chứng Thật Tế (bhutakoti). 


Giải thích đó hình như chưa đủ để gây xác tín nơi kẻ phàm phu. Do đó có thí 
dụ sau đây, trong đó minh thị chí nguyện và tri kiến của Bồ tát: 


Ở đây, giả sử có một người hình nghi tuần tú, sức lực dũng mãnh, hăng hái 
và chuyên cần; với tư cách một chiến sĩ, y thông thạo tất cả các nghệ thuật 
chiến đấu; với tư cách một thân sĩ, y thông minh, đức hạnh, và lão luyện 
trong mọi môi trường của cuộc sống: do thế y được hết thảy những người 
quen biết ngưỡng mộ vô cùng. Một ngày nọ, y có công vụ phải giao dịch ở 
một vùng xa; muốn đi tới đây, phải vượt qua những khu rừng núi man đại, 
chỗ ẩn thân của đám trộm Cắp và bọn sống ngoài vùng pháp luật. Cha mẹ, 
vợ, con và những kẻ tùy tùng đi theo y đều sợ hãi một cuộc tấn công của 
đám trộm Cắp hung hãn kia. Nhưng y là một người đầy đủ trí và đũng, bảo 
họ đừng mang những lo sợ đối với cuộc đi của mình, vì y biết cách dùng cơ 
mưu thủ thắng bọn Cường đạo đó và đưa đồng bọn mình an toàn và ôn thỏa 
vượt qua núi rừng và xuyên qua những chốn hoang dã. Họ cảm thấy thoải 
mái với những lời đoan quyết của y. Cuối cùng họ qua khỏi vùng hiểm tuyệt, 


và an nhiên tới đích. Đấy hoàn toàn là do sự thông minh, tài trí, đởm lược 
cũng như quyêt tâm vô song của y. 


Cũng vậy, tâm đại bi của Bồ tát hằng rải lên khắp cả quân sinh; ngài luôn 
luôn sẵn sàng thực hành từ bi hi xã, bình đăng đối với hết thảy mọi loài; ngài 
được hộ trì bởi năng lực của Bát nhã ba la mật (praJnãparamitayã 
parigrihitah); ngài được trang bị bằng các phương tiện thiện xảo; hồi hướng 
công đức đến sự thành đạt Nhất thiết trí. Vì lý do đó, Bồ tát, khi tu tập pháp 
Không, Vô tướng (animitta), Vô nguyện (apranihita), mà không chứng Thật 
Tế (Bhutakoti) ngay (na tveva bhuùtakotim saksatkaroti). Trong phương 
diện này, Bồ tát không như các hàng Thanh văn và Duyên giác[79]. Vì tâm 
Bồ tát hằng mong làm lợi ích cho hết thảy mọi loài, mong cầu hết thảy 
chứng đắc giác ngộ tối thượng của Phật đạo. 


Cũng như cánh chim bay giữa bầu trời, tuy đi giữa hư không mà không 
nương tựa vào hư không, không rơi xuống mặt đất. Bồ tát tuy hành Không, 
học Không, mà không thủ chứng thật tế của Không, vì muốn thực hành hết 
thảy Phật pháp để làm lợi cho hết thảy chúng sinh, và chỉ hưởng thọ công 
hạnh của mình khi nào đúng lúc. 


Lại cũng như tay bắn lão luyện, thuật bắn đã tinh thục mà xảo diệu, bắn lên 
hư không mũi tên này tiếp theo mũi tên khác có thể khiến cho mỗi mũi tên 
sau nâng giữ mũi tên trước, tất cả các mũi tên đều ở mãi giữa hư không. Bồ 
tát mong cầu giác ngộ tối thượng, được hộ trì bởi năng lực của Bát nhã ba la 
mật, mà không thủ chứng không vô tác của Thật Tế (Bhutakoti). Bồ tát đợi 
cho đến lúc nào hết thảy các công trình của mình đều được thành tựu, mặc 
dù trực kiến sâu xa xuyên thấu cõi không của vạn hữu. Tâm đại bi của Bồ tát 
đối với hết thảy chúng sinh đang đi trong tăm tối, tìm cầu đạo lý để giải 
thoát chúng ra khỏi vô minh và khổ lụy; phương tiện thiện xảo của Bồ tát 
được nảy sinh từ tình thương bao dung và giữ vững Bồ tát đi trọn con đường 
Bát nhã ba la mật hạnh (Prajnaparamitacarya) trường kỳ và tân khổ - đấy là 
những công năng, xác định Bồ tát đạo. 


Tuy nhiên như thế, hiển nhiên đây là một trong những huyền bí lớn nhất 
trong đời sống tâm linh của nhà Đại thừa - hành trong Không, trụ trong 
Không, đạt Chính định của Không, nhưng không thủ chứng Thật tế của 
Không. Phật đích thân công nhận rằng nó là một công trình tối đại gian nan, 
một công trình tuyệt đối phi phàm[§0]. Quả thực, những tâm nguyện dị kỳ 
của Bồ tát rằng không bao giờ xã bỏ quân sinh, rằng sẽ giải thoát chúng ra 
khỏi vô minh và khổ lụy, đó là cái huyền vi ân mật. Tắt cả những ân mật và 


khó thấu triệt trong đời sống của đạo Phật có thể thấy nơi sự trỗi dậy của 
khát vọng giải thoát toàn diện đó. Khi tâm của Bồ tát đã được xác lập vững 
chãi như thế, người ta nói Bồ tát đã đạt tới địa vị Bất thoái chuyển 
(Avinivartaniya) 


Nhân đó, điều khá hứng thú khi thấy ra đâu là những phẩm tính đặc sắc của 
Bồ tát, lúc Bồ tát đã đạt tới địa vị học Phật này: bởi vì ở đây nêu lên khá rõ 
tâm lý học về mộng trong sự xác định về tâm trạng của Bồ Tát. Sự thực, 
không chỉ riêng tâm lý gia mới đọc sâu vào Vô thức từ cội nguồn sâu và xa 
hơn 


“Phật nói với Tu Bồ Đề: Nếu Bồ tát, cho đến trong giấc mộng cũng không 
hề ưa thích địa vị Thanh văn và Duyên giác, cũng không nảy sinh tâm niệm 
thác sinh vào những thế giới của Thanh văn và Duyên giác, cũng không nảy 
sinh tâm niệm thác sinh vào những thế giới của Thanh văn và Duyên giác, 
như thế là Bồ tát đạt tới địa vị Bất thoái chuyên. Ỷ 


“Nếu Bồ tát trong giấc mộng, thấy mình đang ngồi giữa hư không, thuyết 
pháp cho mọi người, và thấy tự thân phóng đại quang minh, hóa hiện hình 
tướng Tì khưu (Bhiksu), đến trong các cõi Phật phương khác, thi hành các 
Phật sự, như thuyết pháp, v.v... đó là Bồ tát đạt tới địa vị Bất thoái 
chuyền...[§ I] 


“Nếu Bồ tát, trong giấc mộng, thấy những hoạt cảnh của địa ngục ở đó hết 
thảy mọi loài đang chịu đủ mọi hình thức thống khổ; thấy như thế, Bồ tát 
phát tâm mong thành tựu giác ngộ tối thượng, do thành tựu như thế, làm 
thanh tịnh cõi Phật sạch hết mọi cấu nhiễm và phiền não, ngay đến cái tên 
địa ngục cũng không còn nghe trong cõi này; đó là Bồ tát đạt tới địa vị Bất 
thoái chuyển...” 


Những câu hỏi thường xuyên được gợi lên trong khi đọc Bát nhã ba la mật 
là: Làm thế nào mà Trí Bát nhã, vốn là soi vào khía cạnh tuyệt đối của vạn 
hữu tức Tánh Không, lại có thể từ đó nảy sinh Đại bi (Karuna) và Phương 
tiện Thiện xảo (Upakausalya), vốn chỉ có ý nghĩa trong thế giới sai biệt mà 
thôi? Làm thế nào Bồ tát, với đôi cánh luôn luôn lượn cao trên cõi Nhất thiết 
trí, lại có thê từ đó vỗ cánh quanh mặt đất đầy những thống khổ, bất công, 
cuồng đại? Hơn thế nữa, làm thế nào Bồ tát có thể dừng lại chuyến bay cuối 
cùng, chuyên bay đưa ngài đến mục tiêu tối hậu của cuộc hành đạo, vì trái 
tim ngài được gọi lui để cứu trợ hết thảy chúng sinh không muốn vứt bỏ 
chúng lại với những nghiệp chướng? Làm thế nào huệ nhãn lại có thể nhìn 


vào hai chiều hướng ngược nhau cùng lúc? Theo Bát nhã ba la mật, Bồ tát 
thành tựu bí nhiệm này chính bởi ngài hăng khát khao Bát nhã trí và Nhât 
thiệt trí, và tu tập theo đó. 


“Đây không phải là chỗ khó khăn”, như lời của Tu Bồ Đề, mặc dù nơi khác 
đã có lời tuyên bố là nó quá khó. "Cái khó nhất là dẫn hết thảy vô số chúng 
sinh đưa chúng đến an trụ trong Đại Bát niết bàn (Parinirvana)”. Bồ tát 
khoác áo giáp tỉnh tiến. Nhưng chúng sinh như hư không, vô sở y 
(viviktatva), vô sở đắc (anupalabdha), tuyệt đối vô sở liễu tri (Te ca sattva 
atyantatya na samvidyante). Dù vậy, Bồ tát không sợ hãi học tập không thối 
lui, không chút bị áp đảo, hay bị nhụt chí; vì Bồ tát đang tụ tập Bát nhã ba la 
mật... Với những aI thực hành Bát nhã, ma quỷ sẽ không có cơ hội chen vào 
công trình của mình, nếu người đó quán sát hai sự kiện: 1. Thấy chân lý rằng 
vạn hữu đều là không, và 2. Không lìa bỏ hết thảy chúng sinh”. đương nhiên 
không có cách nào nối kết mâu thuẫn đó trừ phi kiên quyết nhảy xuống hồ 
thắm của chính Tánh Không. 


-—-o0O--- 
5. Một vài Đối nghịch Quan trọng 


Như thế Bát nhã Ba la mật cung cấp chúng ta một bộ gồm những đối nghịch 
mà chúng ta phải kéo ra một tông đề cao hơn từ đó, không phải bằng tính 
cách minh nhiên của luận lý, nhưng băng sinh hoạt hiện thực của đời sống 
Bồ tát, người đi trên đường vê Nhất thiết trí. Một vài đối nghịch có ý nghĩa 
có thê đúc kết như sau : 


a) Bát nhã trí hay Nhất thiết trí đảo ngược Đại bi hay Phương tiện 


Đây là nghịch đề căn bản trong Bát nhã ba la mật và cũng trong tất cả các 
giáo thuyết khác của Phật giáo Đại thừa. Tuy nhiên, sự tương phản chỉ có 
tính cách khái niệm, do đó, phù phiếm, như trong tất cả mọi trường hợp 
khác; bởi trong đời sống hiện thực của một Bồ tát, đối nghịch này không 
thấy có và không gây trở ngại nào cho việc thi hành hết thảy Phật sự. Hoặc 
chúng ta có thể nói răng một người trở thành một Bồ tát khi nào những khái 
niệm có vẻ mâu thuẫn này biến mất khỏi đạo tâm của mình. Chẳng hạn, 
chúng ta đọc trong kinh[§2]. 


“Thực hành bát nhã là thực hành Nhất thiết trí. Thực hành Nhất thiết trí là 
thê nghiệm Chân như. Bởi vì danh hiệu “Như Lai” (Tathagata) có nghĩa là 
người đã chứng pháp Chân như. Và trong Chân như đó, không có diệt tận 


(ksaya), không có hiện khởi (utpada), không có thị hiện (vibhavana), không 
nhiễm (raja), không ly nhiễm, không hiện hữu, như hư không, không sở y. 
Nhưng do thực hành Bát nhã Ba la mật mà Bồ tát thành tựu các công hạnh 
của mình, làm nơi nương tựa cho kẻ khác, và thực hiện tất cả những gì phát 
xuất từ tắm lòng lân mẫn yêu thương, một tâm tình hoan lạc, một tình tự 
thương xót bao la đối với hết thảy chúng sanh. Không những thế, Bồ tát còn 
giúp kẻ khác tự tu tập trong đạo giải thoát, và gìn giữ gia tộc Như lai luôn 
hưng thịnh... ” 


b) Thực hành Thiền định (Dhyana) nhưng không nhận thành quả [83] 


“ Bồ tát tu tập Bát nhã, tuy thực hành các Thiền định, nhưng không chịu thác 
sinh vào các cõi trời phước báu của Thiền định. Ấy là do phương tiện thiện 
xảo (upayakausalya) vô sinh của Bát nhã, chính do Phương tiện đó mà Bồ 
tát khi thực hành các Thiền định không tùy theo đó mà thác sinh vào các cõi 
trời của thiền định thong dong thọ hưởng tất cả những thứ khoái lạc ly dục. 
Nhưng Bồ tát không hề muốn rời khỏi thế gian khổ lụy này, nơi các quần 
sinh đang bị giam hãm ràng buộc. Ở nơi thế gian, nhưng không bị nhiễm ô 
bởi thế gian, đấy là sự tu tập của Bồ tát . Dù sống đời sống thế gian, Bồ tát 
vẫn đầy đủ các thứ thanh tịnh. 


“Tu Bồ Đề hỏi: Nếu hết thảy các pháp, tự tánh bản lai thanh tịnh, không ô 
nhiễm - vì là giáo pháp của Phật - vậy làm thế nào trong một ý nghĩa nào đó, 
mà Bồ tát chứng đắc[84] các pháp thanh tịnh, làm như bản lai Bồ tát vốn 
không thanh tịnh? 


“Phật đáp: Đúng vậy, đúng như lời ông nói, hết thảy các pháp bản lai thanh 
tịnh, và Bồ tát ở trong hết thảy các pháp bản lai tự tánh thanh tịnh đó mà như 
lý tu học Bát nhã. Đây là Phương tiện sẵn có trong Bát nhã và phát sinh từ 
Bát nhã. Bồ Tát soi thấy thực tại như thực đó, và xa lia mọi kinh hãi và 
khiếp đảm”. 


c) Bồ tát đảo ngược Thanh văn. 


Trong tất cả các kinh điển Đại thừa, đối nghịch này quan trọng nhất, bởi vì 
đời sống của Bồ tát chọi hắn lại đời sống của Thanh văn. Hàng Thanh văn 
sẵn sàng lìa bỏ thế gian cho giác ngộ và giải thoát riêng mình, sẵn sàng trải 
tai ra nghe khuyến cáo của Ma Cám Dỗ; nó thường nói: “Những lạc thú trên 
các cõi trời quả thật vô cùng tuyệt diệu và siêu phàm; những lạc thú trần 
gian này không sao sánh nỗi, vì chúng là những tướng trạng của vô thường, 
khổ, không, bại hoại. Ngài hãy tự mình tu tập để hưởng thụ những quả báo 


của hạnh sa môn, để không còn chịu đựng nghiệp quả tái sinh nữa”. Tuy 
nhiên, khóa trình của Bồ tát lại nhắm đến chỗ khác, ngài muốn vẫn ở lại VỚI 
chúng ta, làm các việc ích lợi cho chúng ta. Tự mình học tập Bát nhã, Bồ tát 
tiếp nhận mọi tiến bộ tâm linh thành tựu từ đời sống của Thanh văn, nhưng 
đẹp bỏ ý tưởng trụ mãi nơi những kết quả của đời sống đó. Bồ tát biết rằng 
Bát nhã là mẹ của hết thảy chư Phật và Bồ tát, và biết rằng cái thiết lập lý 
tánh của Phật đạo là Nhất thiết trí, và thêm nữa, Nhất thiết trí là Bát nhã trí 
và Bát nhã trí là Nhất thiết trí vì hỗ tương sinh khởi[85]. Khi biết như thế, 
ngài hiến mình học tập Bát nhã. Nhưng ngài không hề nghĩ riêng đến mình 
khi học tập Bát nhã, cũng không nghĩ rằng mình học tập Bát nhã sẽ để thủ 
chứng Bát nhã cho riêng mình. Hạnh Bát nhã của Bồ tát không phải là chỉ 
thấy, nghe, nghĩ, biết về Bát nhã; bởi vì đây đích thực hành Bát nhã, học Bát 
nhã, và tu Bát nhã. 


Tại sao? Vì khi các bạn nghĩ rằng: “Đây là tâm ta”. “Đây là thức ta”, “Ta 
kiên tâm”, v.v... thì Bát nhã không còn đó, vì Bát nhã là vô tâm (acttta)[S6]. 


d) Thực tại đảo ngược Như huyền. 


Nhìn qua, Bát nhã ba la mật hình như phủ nhận các thực tại, tuyên bố chúng 
là những hiện hữu Như huyễn; rồi Không và Như huyễn được dùng như 
đồng nghĩa. Trong việc thấu hiểu kinh Bát nhã, đây có lẽ là một trong những 
điểm khó nhất, như thường xuyên được nêu ra. 


Theo kinh[87], vạn hữu đều Như huyễn, năm Uẫn Như huyễn, vì hết thảy 
các pháp không có chướng ngại, nghĩa là không có tự thể. Không chỉ hết 
thảy các pháp là Như huyễn, Phật pháp cũng Như huyễn, Niết bàn cũng Như 
huyền, cho đến có cái gì cao hơn Niết bàn, cái đó cũng là Như huyễn; vì 
Niết bàn và Như huyễn, không có phân biệt. Tuy nhiên như thế, đừng hiểu 
Như huyễn theo nghĩa đó là ảo tưởng hay bất thực như khi chúng ta nói rằng 
tất cả là mộng. Theo nghĩa của đạo Phật, Như huyễn có nghĩa rằng Bát nhã 
trí không ở nơi năm Uẫn cũng không lìa năm Uẫn, và phải tìm Bát nhã “nơi 
sở thành của Tu Bồ Đề”. Chừng nào người ta còn nhìn thế giới trong mặt 
tĩnh, không có thực tại nào đẳng sau nó, nó là Như huyễn; phải nắm thế giới 
y như nó “đang đi”; như đang biến hành, đang trải qua từng trạng thái của 
hữu. Khi vận hành đó bị dừng lại, bấy giờ là một tử thi. Khi vận hành được 
coi như là cái khác với chính nó và ở ngoài những sự thê biểu thị hiện hữu 
của nó, nó không còn ý nghĩa gì hết. Hiểu như thế, Như thực tri kiến 
(yathabhutam), tức là Bát nhã. 


Người ta ai cũng sợ hãi khi nghe nói rằng thế giới là một ảo giác, và tưởng 
tượng rằng nếu như vậy thì đời sống của mình không có giá trị gì và rôi họ 
có thể làm bất kỳ thứ gì túy sở thích mà khỏi chịu trách nhiệm về các hành 
vi của mình. Đây là một trong những giải thích lệch lạc về thuyết Như huyễn 
(Maya-vada). Khi các nhà đại thừa tuyên bố cái đó, không phải họ không 
biết tới một số định luật nào đó đang điều động Như huyễn. Dù cho tất cả 
như huyền, vẫn có những định luật trong đó, và không thứ gì thoát khỏi các 
định luật này Tất cả phải phù hợp với chúng. Thuyết Như huyễn không giải 
phóng một ai đang ở trong đó thoát ra khỏi sự kiểm soát của chúng. Chỉ 
những ai đã tìm ra một cõi thực nào đó trong Như huyễn, dù vậy vẫn không 
bị tác động, mới có thể chế ngự nó và những định luật của nó. Chỉ những ai 
đã thấy được chân lý như vậy mới có thê tuyên bố rằng tất cả đều Như 
huyền. 


Cho nên, các nhà Đại thừa là những người tùy thuận chân lý Tánh Không, 
trụ trong Bát nhã, từ chối không tìm gốc rễ của mình trong Sắc, Thọ, Tưởng, 
Hành và Thức, cũng không tìm trong thế giới Hữu vi hay Vô vi. Trụ xứ đó 
được gọi là trụ xứ vô sở trụ. Vì lý do này, trụ trong bát nhã, theo bất cứ ý 
nghĩa nào khác, đều trụ nơi chấp thủ, và cái đó phải tránh nếu người ta muốn 
tự mình tác chủ. Khi có trụ điểm cố định, ở đầu đó, dù ở trong Bát nhã, đây 
là một kết quả nó trói buộc chúng ta, và chúng ta không còn độc lập trong tri 
thức, đạo đức hay tâm linh. Bát nhã ba la mật như thế dạy chúng ta quét sạch 
mọi trụ điểm cố định có thể có, hay quét sạch mọi vọng tưởng. Khi đạt được 
thế giới không còn những vọng tưởng, đấy là vô trụ xứ hay trụ trong Tánh 
Không. Phật hay Bồ tát nói ra giáo pháp của mình từ chỗ vô trụ xứ đó; cho 
nên, trong đó, không có người thuyết, không có pháp được thuyết cũng 
không có người nghe thuyết. Đấy là ý nghĩa của Như huyễn (Maya)[88§]. 


e) Bát nhã đảo ngược Phân biỆt. 


Ngay khi một tư duy phân biệt vừa khởi lên (samjnãsyate), chúng ta bỏ lại 
Bát nhã đẳng sau, dứt mình ra khỏi Bát nhã[S9]. Phân biệt (vikalpa) hay 
móng tâm là yếu tô phá hoại Bát nhã, nó chận đứng dòng thắng lợi của Bát 
nhã. Phân biệt cố nhiên phát sinh từ Bát nhã, bởi vì nếu không, sẽ không thê 
có Vọng Tưởng (Samjina). Nhưng Vọng tưởng lại choán chỗ của Bát nhã, 
thế mới tai hại. Nó không đếm xia đến Bát nhã, bất chấp hoạt dụng của nó 
mà có là do Bát nhã. Thiên chấp này bộc lộ khá rõ nơi tưởng (Samjna) khiến 
cho nó luôn luôn đứng đối nghịch với Bát nhã, và tạo ra thủ trước (sanga) để 
gây ảnh hưởng độc hại của nó trên toàn thê môi trường của tâm thức. Phân 


biệt thật ra vô hại, nhưng khi nó đi đôi với chấp trước, cố chấp - và cặp này 
không dê gì văng bóng trong tât cả mọi tâm thức - nó gây ra nguy hại lớn. 


Cho nên kinh nói: “Vì có danh (nam) nên có thủ trước; vì có tướng (nimitta) 
nên có thủ trước”. Danh, gọi tên, là phân biệt, do đó nhận ra tướng dạng, và 
thủ trước hay chấp trước hay cố chấp khởi lên từ gọi tên và nhận tướng dạng 
đó. Trí năng và phán đoán luôn luôn đi đôi. 


“Khi nói Sắc tức Không, đấy là thủ trước (sanga). Khi nói Thọ, tưởng, Hành 
và Thức là Không, đó là thủ trước. Khi nói các pháp trong quá khứ hiện tại, 
và vị lai như là có thực trong quá khứ, hiện tai và vị lai đó là thủ trước. Khi 
tự nhận mình là một Bồ tát vừa mới phát tâm cầu vô thượng giác ngộ và do 
đó đã tích tụ rất nhiều công đức, đó là thủ trước. Khi tự nhận mình là một bồ 
tát đã dày công tu tập tích tụ rất nhiều công đức, đó là thủ trước [90] 


Vì vậy, hành bát nhã có nghĩa là không hành theo Sắc, Thọ, Tưởng, Hành và 
Thức; nhưng cứ theo chỗ không hành mà hành. Hành, nhưng không hề có cơ 
sở hành; đấy là phương tiện nảy sinh từ Bát nhã là cách miêu tả Bồ tát hạnh 
của các nhà Đại thừa như là “sasamgata ca samgata”, có nghĩa: chấp trước 
và không chấp trước. Khi đạt tới tâm trạng trong đó không còn có sự phân 
biệt và chấp trước, chiều sâu của Bát nhã được nói là đã hoàn toàn thấu 
triệt. 


Vì lý do đó, bắt buộc người ta phải định nghĩa Bát nhã băng những từ ngữ tự 
mâu thuẫn, và cuối cùng tuyên bố nó vượt ngoài môi trường của trí thức 
tương đối, đối đãi. Sau đây là một vài từ ngữ chúng ta thường gặp bất kỳ 
đâu trong Bát nhã ba la mật, tất cả những chữ đó cốt chứng tỏ rằng có một 
hố cách sâu giữa trí năng và kinh nghiệm Bát nhã: 1) Bất khả tư nghị 
(acintya); 2) Nan giải (duranubodha); 3) Viễn ly (la xa mọi nhận thức) 
(vivikta); 4) Bất khả liễu tri, hoàn toàn không thể hiểu thấu (na kascid 
abhirambudhyate); 5) Phi tâm sở tri, phi tâm sở hành, không thể nhận thức 
băng trí năng không thể đạt tới bằng trí năng (na cittena jnatavya, na 
cìtagamaniya); 6) Phi sở tác tánh, không là vật bị tạo tác (akrita); bởi vì tác 
giả vốn là bất khả đắc (karakanupalabdhitah); 7) Bản tánh phi bản tánh 
(prakriti-aprakriti), và phi bản tánh bản tánh (aprakriti-prakriti); 8) Nhất 
tướng vô tướng (ekalaksana alsksana), bản tướng của vạn hữu là Một 
Tướng nên Không Tướng 


Một đoạn trích từ kinh Đại Bát nhã|9I ] sẽ kết thúc phần này: “Xá Lợi Phất 
hỏi Tu Bô Đê: Bô tát khi hành Bát nhã ba la mật, phải chăng hành pháp kiên 
cô (sà ra) hay hành pháp không kiên cô? 


“Tu Bồ Đề nÓI: Bồ tát không hành pháp kiên cố, cũng không hành pháp 
không kiên cố. Tại sao? Bởi vì trong Bát nhã ba la mật cũng như trong Nhất 
thiết pháp (Sarvadharma) không có pháp kiên cô. Tại sao? Bởi vì khi Bồ tát 
Ma ha tát (Bodhisativa-mahàsattva) thực hành Bát nhã ba la mật sâu xa, 
không nhận thấy trong Bát nhã cũng như trong Nhất thiết pháp có pháp nào 
là không kiên cố, hà huống là pháp kiên cô và khả đắc. 


“Ngay lúc đó có vô số các thiên thần từ cõi trời Dục lục (Ka ma) và từ cõi 
Sắc giới hiện đến, họ nghĩ: Những chúng sinh nào ở trong Bồ tát thừa, phát 
tâm vô thượng giác ngộ, chúng thực hành Bát nhã ba la mật sâu xa không 
ước lượng nổi. Tuy hành như thế, nhưng họ không tự mình thủ chứng thực 
tế (bhutakoti, biên tế của thực tại), do đó, họ lìa bỏ cảnh giới của Thanh văn 
và Duyên giác. Vì lý do đó, chư Bồ tát là những hàng kỳ diệu, hay hành 
được những việc khó hành. Hãy nên kính trọng sâu xa các ngài. Tại sao? Bởi 
vì mặc dù họ thực hành hết thảy pháp tánh nhưng không thủ chứng thực tế. 


“Khi biết tâm niệm của các thiên thần này, Tu Bồ Đề nói: Bảo rằng những ai 
theo Bô tát thừa không tự mình thủ chứng thực tê nên không rơi vào địa vị 
của Thanh văn và Duyên giác, cái đó chưa có gì là kỳ diệu và khó làm. 


“Cái kỳ diệu nhất là khó làm nhất đối với Bồ tát là thế này: Dù biết rằng hết 
thảy pháp và hết thảy chúng sinh, trong tự tánh của chúng, không có gì là 
hữu và sở đắc, các ngài phát Bồ đề tâm vì ích lợi cho vô lượng vô số chúng 
sinh; và, khi mặc khôi giáp tỉnh tấn (viriya), các ngài kiệt tận nỗ lực hướng 
tới sự giải thoát cho hết thảy chúng sinh khiến cho chúng cuối cùng được 
dẫn tới Niết bản. 


“Bồ tát học như vậy là như bắt hư không mà học. Tại sao? Bởi vì tánh của 
hư không là viễn ly (vivikta), là không (sunya), là phi kiên cố (asara), và phi 
sở hữu (na samvidyate); hết thảy chúng sinh cũng vậy, tánh là viễn ly, là 
không, là phi kiên cô, là phi sở hữu. Nhưng Bồ tát nỗ lực giáo hóa chúng 
sinh, dẫn chúng đến cứu cánh Niết bàn. 


“Các ngài mặc khôi giáp đại nguyện (mahapranidhana) để làm lợi ích hết 
thảy chúng sinh, giáo hóa hết thảy chúng sinh. Nhưng ‹ các ngài thấy rõ chân 
thật răng tự tánh của chúng sinh và nguyện cũng là viễn ly, là không, là phi 
kiên cô, là phi sở hữu. Nhận thức như thế, các ngài hoàn toàn không kinh, 


không nhát, không sợ. Các ngài thực hành Bát nhã ba la mật sâu xa như 
thê...” 


——-O0O--- 


III.TOÁT YÉU 


Bây giờ đến lúc chúng ta tóm tắt lại những gì đã được coi như là yếu tố thiết 
lập những giáo thuyết côt cán của Bát nhã ba la mật: 


1. Chủ đích của các pháp thoại Bát nhã là tán dương sự thực hành Bát nhã. 


2. Bát nhã là một trong sáu Ba la mật (Pàramità). Với tư cách là bộ phận mẹ, 
từ đó phát sinh hết thảy chư Phật và Bồ tát nó là tinh thần sống động của các 
Ba la mật khác. Không có Bát nhã, các Ba la mật đó vẫn thiếu sinh khí, thiếu 
hắn khả năng bồi dưỡng các hành vi công đức. 


3. Bát nhã đưa đến thành tựu Nhất thiết trí (Sarvajnatà), dựng lên lý tánh của 
Phật đạo. Nhất thiết trí được dùng đồng nghĩa với Bát nhã. Bởi vì chính từ 
Bát nhã mà chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai xuất hiện, và chính từ 
Nhất thiết trí mà Bát nhã phát sinh. 


4. Nương vào Bát nhã, Bồ tát nhìn vào tự tánh Không của hết thảy vạn hữu. 


5. Tánh Không không chỉ trạng thái trống trơn. Nó có một ý nghĩa tích cực, 
và đích thực nó là một từ ngữ tích cực chỉ cho Như Tính (Tathatà) của vạn 
hữu. Tùy lúc, Chân như và Tánh Không là những khái niệm có thê dùng lần 
lộn. 


6ó. Thực Tế (Bhùtakoti) là một thuật ngữ thường được dùng trong các kinh 
điển Đại thừa. ở đây có thê nói là “Biên tế của Thực tại”, bhùta: Thực (thực 
tại), và koti: Tế (biên tế). Vì thường được dùng đồng nghĩa với Tánh Không, 
nó chỉ cho cùng đích biên tế của hết thảy thực tại. Nếu Tánh Không được 
đồng hóa với Tuyệt Đối, Thực tế (Bhutakoti) cũng là một từ ngữ khác chỉ 
cho Tuyệt Đối. Nó có một âm hưởng lạnh lùng của trí năng. Các hàng Thanh 
văn và Duyên giác, theo các nhà Đại thừa, cứ bị đắm sâu trong đó với đôi 
mắt hoàn toàn khép kín trước những thống khổ của quân sinh. Họ thủ chứng 
Thực tế. Nhưng Bồ tát từ chối đồng nhất mình với Tuyệt Đối, bởi vì đồng 
nhất như thế là chận đứng những rung động của con tim đang rung cảm 
trước thế giới sai biệt và bất ôn. Nói cách khác, với con mắt của thanh tịnh 


tuyệt đối, Bồ tát trực nhận Như tính (Tathatà) của vạn hữu, và đó là Tánh 
Không (Sùnyatà), nhưng con mắt kia vẫn mở, nhìn vào thiên sai vạn biệt, 
nghĩa là nhìn vào thế giới của vô minh và khô lụy. Nói theo chuyên môn, cái 
đó gọi là “Quán không bất chứng” : Na bhutakotim saksatkaroti, không thủ 
chứng Thực tế ở đó. 


7. Tại sao, và bằng cách nào, Bồ tát lại có thể thành tựu được công trình kỳ 
diệu này: ở trong nhưng không là ở trong? Mâu thuẫn này nằm ngay trong tự 
thể của Bát nhã, vì Bát nhã không chỉ là cái nhìn trí năng soi vào tánh không 
của vạn hữu; nó là một cái phóng mình của xúc cảm phóng vào những thực 
tại đang mở rộng cho tâm nguyện. Bát nhã như thế đích thực là thống nhất 
trong nó cái thấy biết và cái cảm thấy. Khía cạnh tình cảm được gọi là 
“Phương tiện Thiện xảo” (Upayakausalya). Bát nhã ngay thắng tự thể nó tác 
động Phương tiện thực hiện một kế hoạch cứu rỗi toàn diện cho hết thảy 
chúng sinh. Cái luận lý mâu thuẫn này có thê coi như là biện chứng pháp của 
Bát nhã. 


8. Biện chứng Bát nhã chi phối toàn thê hệ thống tư tưởng Đại thừa. Bồ tát 
là một tinh thần sống động đang sống thực biện chứng pháp này trong cái 
gọi là Hạnh Bát nhã ba la mật (Prajnaparamitacarya). Đấy là đời sống là 
hạnh (carya) của Bồ tát, không chỉ là thái độ tuân theo quy ước luận lý của 
triết gia. Hai nguyên lý mâu thuẫn Trí (Prajna) và Bi (Karuna), cùng sinh 
hoạt nhịp nhàng trong nhân cách Bồ tát. Đây là giáo thuyết chính yếu của 
Bát nhã ba la mật. 


9. Độc giả có thê coi trọng khía cạnh triết lý của Tánh Không hay Chân Như 
hơn là khía cạnh đạo đức thực tiễn của nó. Sự thực, đó là trường hợp của 
một vải học giá Phật giáo. Nhưng chúng ta đứng bao giờ nhắm mắt trước ý 
nghĩa Pranidhana, Nguyện, thệ nguyện của Bồ tát, mong giác ngộ và làm lợi 
ích cho hết thảy quần sinh. Nguyện thường bị xao lãng vì chất xúc tác quá 
mạnh của Tánh Không. Tuy nhiên, Tánh Không là yêu điểm của Tiểu thừa, 
và theo như tất cả các kinh điển Đại thừa nói, chính trong yếu điểm đó mà 
Tiểu thừa đứng chọi thăng với Lý tưởng Bồ tát. 


10. Khi Nhất thiết pháp (Sarvadharma), hay hết thảy mọi hiện hữu, thường 
được coI như e không và vô sở đắc, tất cả phương tiện và nguyện của Bồ tát 
thực sự có vẻ “giống như phấn đấu với hư không (akasa)”. Đấy là ý tưởng 
khá kinh sợ, hay khá tuyệt vọng. Kinh sợ, bởi vỉ tất cả những phần đấu tinh 
thần của chúng ta hình như là con số không: tuyệt vọng, bởi vì bất kế là 
nguyện hay phương tiện, tất cả vô minh và khổ lụy trong thế gian đều là 


những hiện tượng như huyễn và không thể thỏa mãn một cách thiết thực 
phương tiện thiện xảo của Bồ tát. Đây là chô màu nhiệm của đời sông tôn 
giáo, nghĩa là, sinh hoạt của Bát nhã. 


11. Bồ tát sống trong cái màu nhiệm đó; kinh Bát nhã ba la mật gọi là cái hi 
hữu (ascaryam)). Mắt Bồ tát xoay vào hai chiều đối nghịch nội tại và ngoại 
tại; cũng vậy, đời sống của Bồ tát tiến bước trong hai chiều đối nghịch: 
chiều Tánh Không và chiều Nhật thiết Hữu tình (Sarvasattva). Bồ tát không 
trầm mình trong biển Thường tịch; vì sự kiện đó trái với bản tính của Bồ tát; 
một cách nào đó, Bồ tát vẫn chịu bồng bềnh trên mặt sóng của đại dương, 
cùng chịu đựng SỐ phận của một cánh bèo trên những con nước nhấp nhô. 
Sẵn sàng lệ thuộc vào bạo lực của sinh tử (samsara), vì biết rằng như thế mới 
có thể là một người bạn tốt cho hết thảy mọi loài cũng đang bị giày vò, bức 
bách đến cùng độ như mình. 


12. Hạnh Bát nhã ba la mật (Prajnaparamitacarya) của Bồ tát ở đây cũng 
giống như Vô công dụng hạnh (Anabhogacaryà) trong kinh Lăng già bạt đà 
la (Lankàvatàra). Cả hai, không hề có tâm niệm tích tụ các công đức cho 
riêng mình; mọi lẽ thiện mà Bồ tát thực thị đều được xoay hướng về 
(parinàmana: hồi hướng) thành tựu tối thượng của tất cả các bậc Nhất thiết 
trí hay Vô thượng Chính đẳng Chính giác (Anuttara-samyak-sambodhi); dù 
vậy, Bồ tát vẫn không đắc ý dương dương, không mang tâm niệm là đã 
thành tựu công trình đáng tán thưởng nào cả. Đây cũng gọi là đời sông vô 
phân biệt (avikalpa), hoặc chúng ta có thể nói, đời sống của những đóa hoa 
bách hợp giữa cánh đồng. 


13. Để hiểu Bát nhã ba la mật, chúng ta phải vứt bỏ hoàn toàn những cái 
nhìn đáng mệnh danh là “bên này”, và phải đi qua bờ “bên kia” (pa ram). 
Mặt này, cố nhiên là thế giới của chúng ta, nơi hoành hành của những sai 
biệt. Thay đôi vị trí, đi sang bờ bên kia, bờ của Tánh Không (Sùnyatà), Chân 
Như (Tathatà). Viễn Ly (Vivikta), và Nhất thiết trí (Sarvajnatà); đó là một 
cuộc cách mạng, nói theo nghĩa trầm trọng nhất. Cách mạng nhưng cũng là 
hiển thị. Bát nhã ba la mật đảo mắt nhìn vạn hữu từ vị trí mới mẻ đó. Nên 
chăng lạ gì, những diễn tả cũng như không thuyết minh của nó đầy cả nghịch 
lý ngược đời Chắng thê mong gì khác hơn. 


14. Khi cuộc cách mạng đó hoàn thành, vị trí của chúng ta gây nên nhiều sự 
phức tạp khó mà thoát ra khỏi. Bởi vì chúng ta đang tưởng tượng đến một 
lần quay lui hắn, thì đôi chân chúng ta vẫn càng vướng bụi lâu đời; cứ mỗi 
lần chúng ta nỗ lực bước đi thì con đường của thanh tịnh tuyệt đối 


(atyantavisuddhi) đã bị vấy bân mất rồi. Nói thế có nghĩa là, suy luận và nói 
năng mà chúng ta vay mượn luôn luôn chỉ lưu tâm đến cái nhìn “mặt này” 
mà thôi. Chúng ta bị cuộn vào trong tắm lưới do chính mình bủa ra. Do đó; 
Bát nhã ba la mật tận dụng khả năng xảo diệu để bảo vệ chúng ta tránh khỏi 
mê cung tự mình tạo ra đó. Bát nhã bát thiên tụng (Astasahasrika), vì vậy, đã 
triên khai thành Bách thiên tụng (Satasahasrika). 


15. Một trong những lý do tại sao các kinh này thường lặp lại quá nhiều, 
trùng tuyên quá nhiêu, làm mệt óc các độc giả tân tiến như chúng ta, đấy là 
do sự kiện răng tất cả các kinh điển Đại thừa, nhất là Bát nhã Ba la mật, 
không cốt ý gợi lên những sự dễ dãi của suy luận, tức sự lãnh hội bằng trí 
óc; nó gợi lên một lối lãnh hội khác, mà chúng ta có thể gọi là bằng trực 
giác. Khi Bát nhã ba la mật được đọc bằng tiếng Sanskrit, tiếng Trung Hoa 
hay tiếng Tây Tạng, không. cố găng lượm nhặt ý nghĩa luận lý của nó, chỉ 
một mực thành tâm và quyết định đi ngang qua những khối trùng lặp, con 
mắt Bát nhã - Tunhan - dần dần mở rộng và càng lúc càng nhìn thấu suốt 
hơn. Cuối cùng, rồi sẽ thấy, bất kế những mâu thuẫn, những tối tăm, những 
trừu tượng, huyễn hoặc, sẽ thấy sự thể trong suốt lạ lùng vén mở “mặt kia 
cùng với mặt này”. Đây là sự phát khởi của Bát nhã và sự học tập Bát nhã ba 
la mật sâu xa. Nơi đó là chỗ bí mật của sự tụng đọc kinh Bát nhã. 


16. Bấy giờ, cái bí ân của quán Không bất chứng trở thành dễ hiểu hơn. 
Chừng nào chúng ta còn ở “bên này”, thì chưa dễ gì chấp nhận nối hai ý 
tưởng đối chọi thắng nhau và chối bỏ lẫn nhau. Có, không thê chối là không- 
có ; làm, không thể bảo là không-làm; có và không có làm và không làm, thị 
và bất thị: là những thứ chống chối nhau. Giữa hai nhóm tư tưởng, có một 
cái hỗ khó vượt qua. Tuy nhiên, Bồ tát đã vượt qua cái hố đó và ngồi ở “bên 
kia”, bên đó là cảnh giới của Chân Như. Ở đây Bồ tát thấy rằng trước khi 
những gì khó thành tựu thì nay đã thành tựu tưởng chừng chẳng có gì phi 
thường. 


Cái cày nằm trong đôi tay, nhưng cày đất lại bằng tay không. Ngồi trên lưng 
ngựa, nhưng trên yên không ky sĩ, dưới yên không ky mã. Bước qua cầu, 
nước không chảy mà câu trôi. Thanh văn vần còn “bên này”, dù đã chứng 
đạo, cho nên sự chứng đạo đó lại khác hẵn với kinh nghiệm của mỉnh. Ỹ 
niệm đích thực về Tánh Không đang cản trở sự sống thực của mình. Với Bồ 
tát thì Tánh Không không còn là Tánh Không, Bồ tát sống thực đời sống 
mình không bị phân vân giữa cái Không hay Bất Không, giữa Niết bàn và 
Sinh tử, giữa Giác ngộ và Vô minh. Cái đó Bát nhã ba la mật nói là “ở trong 


chính định của Tánh Không mà không thủ chứng Thực Tế”. Và đấy là một 


trong những thái độ đặc sắc nhất của Bồ tát đối với cõi đời. 


17. Nói rằng do Phương tiện nội tại trong Bát nhã mà Bồ tát chịu đựng 
những khốn khổ của sinh tử để sống chung với đám quần sinh, đấy là mô tả 
đời sống hiện thực của Bồ tát. Chính vì Bồ tát chịu đựng cái đau khổ hiện 
thực đó nên mới có thê nhận biết đâu là ý nghĩa của đời sống và đâu là ý 
nghĩa của khổ đau. Nếu không vì cái sống thực đó, tất cả “phương tiện thiện 
xảo” của Bồ tát chăng gì hơn là một thứ trừu tượng và là sản phẩm không 
hiệu năng gì ráo. Rồi ra, những thệ nguyện của Bồ tát cũng không thể vượt 
ngoài ước vọng sôi bỏng suông. Ở đây có thể nhắc tới những “bản nguyện” 
của Bồ tát Pháp Tạng (Bodhisattva Dharmakara), làm nền tảng cho pháp 
môn Tịnh độ. Ý tưởng cốt yếu được trình bày trong những bản nguyện này 
là nói Bồ tát sẽ không chứng đạo giác ngộ tối thượng cho tới lúc hết thảy 
chúng sinh thảy đêu qua hắn đến “bên kia”. Bởi vì ngài đã tu tập tất cả Phật 
pháp trải qua vô số kiếp, nên đã đủ tư cách chứng ngộ rốt ráo. Nhưng ngài 
không thể quyết tâm bỏ lại những chúng sinh đang đau khổ. Cho nên ngài 
không khứng nhận thọ hưởng kết quả của công hạnh mình trong một thời 
gian. Đây đích thực là lập trường của Bồ tát trong Bát nhã ba la mật, và thực 
sự cũng là của tất cả các Bồ tát khác hăn với Thanh văn và Duyên giác. 


18. Tính cách đặc dị của Bồ tát đạo tỏ ra rằng đạo Phật đã từ bỏ chế độ tăng 
lữ ấn tu của nó. Một tôn giáo sắp đến chỗ nguy hiểm vì chỉ dành riêng cho 
phần tử ưu tú bấy giờ đã được chữa trị tinh thần trưởng giả cực đoan này, nó 
hoàn toàn không phù hợp với tinh thần của người sáng lập. 


Mặc dù giáo thuyết Bát nhã ba la mật không được quy định xác đáng hắn 
trong kinh Bát nhã ba la mật, nhưng ý tưởng được bộc lộ trong đó đến đây 
đã có điểm độc đáo của nó. Vì rằng, người ta không thể chối bỏ tính cách thế 
tục hóa và dân chủ hóa đã xảy ra cho một đạo Phật từng mệnh danh là 
nguyên thủy. Lý tưởng Bồ tát liên hệ vô cùng mật thiết với đà phát triển xã 
hội của ý thức tôn giáo. Khả năng hành thiện được hồi hướng cho kẻ khác, 
cái đó báo hiệu tỉnh thần tương thân giữa các chúng sinh. Bản chất xã hội 
của Đại thừa như thế được phản ảnh mãnh liệt trong tông chỉ Hồi hướng 
(Parinamana). 


19. Bát nhã ba la mật chỉ điểm đời sống khước từ, đời sống viễn ly 
(viviktavihara) của Bồ tát thực sự có nghĩa là gì? Với Thanh văn, khước từ 
hay viễn ly có nghĩa là bỏ thế gian mà đi, bỏ đời sống thành thị, bỏ đời sống 
chung đụng với đồng loại trong xã hội; cho nên họ chuồn khỏi đám đông, 


sông nơi hoang đã tưởng răng đó là nơi an toàn xa lánh những nhiễu nhương 
thế sự[92]. Nhưng đời sống viễn ly của những người thực hành Bát nhã ba la 
mật có nghĩa là thực hành tâm nguyện đại bi và từ ái đối với đồng loại bằng 
cách sống với chúng, sông giữa chúng, và sống vì chúng. Viễn ly bằng cái 
thân này không, chắng có nghĩa lý gì. Bồ tát viễn ly, khi nhìn thấy bản tánh 
Không của vạn hữu. Tĩnh thần đại chúng, đại đồng, tạo nên tinh thể cho đời 
sông của Bồ tát. 


20. Với tinh thần đó, được các hành giả của Bát nhã ba la mật gieo rải một 
cách hăng say và cả quyết, Phật giáo Đại thừa đã lan rộng trên khắp Á châu. 
Người ta nghi ngờ rằng hình như Phật giáo trong hình thức gọi là nguyên 
thủy của nó cũng đã từng có khả năng thành tựu được sự kiện này. Sáu Ba la 
mật đích thực là những phạm trù sinh hoạt của Đại thừa, và những môn đệ 
của Bát nhã ba la mật đã tách riêng phạm trù Bát nhã ra để cho sáu Ba la mật 
có một nguyên lý chỉ đạo thống nhất. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiễn, và 
thiền định bấy giờ mới có một ý nghĩa quyết định được gắn chặt vào sự thực 
thi của chúng. 


21. Các ngành mật giáo cô nhiên được khích lệ bởi sự bảnh trướng của giáo 
pháp Bát nhã ba la mật, nhất là tại Trung Hoa. Những tinh hoa trong tôn 
giáo, là đời sông chứ không phải là triết lý. Và đời sống đó, mà Đại thừa gọi 
là Bồ tát Hạnh (bodhisattvacarya hay prajna paramitacarya), là một điều ấn 
mật huyền bí vĩ đại. Khi một người đối diện với cái ân mật đó một ngày nảo 
đó trong cuộc đời của mình, thì đời y ngập tràn ý nghĩa ân mật hoàn toàn 
vượt ngoài khả năng trí thức. Không thê diễn tả bằng lý luận , nên cuối cùng 
rồi cách tường thuật thể tại được trao tay cho thiền sư. 


Còn nhiều chủ điểm nữa, mà tôi muốn khai triển từ Bát nhã ba la mật, nhưng 
vì tôi nghĩ rằng những gì được nói trên đây đã cho độc giả một cái nhìn đại 
cương vê chủ ý của kinh, vậy xin kết thúc phần này, một lần nữa, băng 
những trích dẫn từ các thiền sư mong rằng chúng cũng sẽ minh thị tinh thần 
mật giáo trong tông chỉ của Bát nhã ba la mật” 

Một hôm, một giảng sư đến kiếm Mục Châu. Châu hỏi: 

“Nghe nói thầy có thê giảng bảy bộ kinh luận, phải vậy không?”. 


Giảng sư: “Bâm, đúng vậy”. 


Mục Châu không nói gì hết, đưa gậy lên đánh giảng sư. 


Giảng sư: “Nếu không vì ngài, bằm hòa thượng, tôi đã hoang phí đời mình 
TÔI”. 


Mục Châu: “Ong nói gì thê?”. 
Giảng sư sắp mở miệng nói thì bị sư giáng cho một gậy nữa. 
Giảng sư : “Xin tạ ân huệ tái diễn của hòa thượng”. 


Mục châu: “Ông nói khôn ngoan, nhưng việc tăng thì chưa làm xong đâu 


nhá”. 

Một giảng sư hỏi Nam Dương quốc sư : “Tông của ngài truyền những gì?”. 
Sư hỏi vặn lại: “Tông của thầy truyền những gì?” 

Giảng sư: "”Truyền ba bộ kinh và năm bộ luận” 

Sư: “Quả nhiên! Thầy là sư tử con”. 


Giảng sư cung kính làm lê, vừa sắp sửa bước ra thì sư gọi giật lui lại bảo: 
“Giảng sư†”. 


Giảng sư: “Dạ, bẩm hòa thượng” 
Sư: “Cái gì đó?” 
Giảng sư không đáp. 


Quảng Huệ diễn hỏi một giảng sư: “Nghe nói thầy giỏi về ba bộ kinh và năm 
bộ luận. Đúng vậy không?”. 


Giảng sư: “Không dám”. 

Sư dựng cây gậy lên và hỏi: “Cái này giảng như thế nào?”. 
Giảng sư lưỡng lự, tức thì Quảng Huệ giáng một gậy. 
Giảng sư: “Sao nóng nảy dữ vậy?”. 


Sư: “Cái thứ giảng sư lường gạt như ông sống trên những chuyện lắm lời 
của người ta! Ông đã nói gì?”. 


Giảng sư không đáp. 


Sư bảo ông lại gần một chút. Ông lại gần. Quảng Huệ vẽ một đường trên đất 
và nói: “Cái này có trong kinh hay luận nào không?”. 


Giảng sư : “Không có trong kinh hay luận nào cả”. 

Sư: “Một bức tường sắt không kẽ hở? Lui về Giảng đường đi!” 
Một thời gian, giảng sư đó trở lại tham Quảng Huệ, và chào hỏi. 
Quảng Huệ: “Ông ở đâu tới?”. 

Giảng sư: “Vừa chào hỏi đó”. 

Sư : “Ông nghĩ chỗ này là cái gì? Gã kia”. 


Nói xong, sư xô ông ta ngã xuông. Vừa trôi dậy, ông nói ngay: “Hiêu rôi! 
Hiều rôi†”. 


Sư nắm lấy ông và hỏi: “Đồ quỷ, ông nói gì? Nói ngay không chân chờ!”. 
Giảng sư tát cho sư một cái. 

Sư vẫn hỏi: “Lão gà mờ, ông làm thế để làm gì? Nói tức khắc!” 

Giảng sư cung kính làm lễ. 


Sư kết luận: “Nếu con không hơn cha, dòng họ nhà nay tuyệt diệt trong một 


đời”. 


Thái Nguyên Phu, trước tiên là một nhà Phật học quảng bác. Nhân lúc giảng 
kinh Đại Bát Niết bàn (Parinirvana), trong thời gian ở Dương Châu, một 
thiền tăng bỗng đến ngụ cùng chùa và nghe giảng. Phu khởi sự giảng về 
Pháp Thân (Dharmakaya), bất chợt thiền tăng bật cười ha hả. Sau đó, Phu 
mỜi thây tăng uống trà và hỏi: “Sở học của tôi không quảng bác lắm, nhưng 
tôi biết tôi đã trình bày trung thực nghĩa kinh phù hợp với văn tự. Sau khi 
thấy Thượng nhân Cười bài giảng của tôi, tôi nhận ra là nhất định có sai lầm 
đầu đó. Xin Thượng nhân hoan hỉ chỉ giáo”. 


Thiên tăng: “Tôi chỉ không nín cười được lúc đó mà thôi, bởi vì bài giảng 
của Tòa chủ về Pháp Thân hoàn toàn saI lạc”. 


Phu hỏi: “Sai chỗ nào?” 

Thầy tăng bảo sư lặp lại bài giảng, tức thì Phu bắt đầu như thế này: 

“Pháp Thân như hư không không cùng tận, trải rộng khắp cả mười phương, 
ngập tràn cả tám hướng, bao hàm cả hai thái cực trời và đât, hoạt dụng tùy 
theo các duyên, đáp ứng tât cả mọi cơ cảnh, không đâu là không hiên thị... ”. 
Thầy tăng nói: “Tôi không nói rằng lối trình bày của Tòa chủ hoàn toàn sai 
lạc nhưng đó không phải là nói vê Pháp Thân. Đôi với pháp như là pháp, 
Tòa chủ không hiệu gì hêt”[95 | 

Phu: “Nếu vậy, xin chỉ cho biết nó là gì?”. 

Thầy tăng: “Tài chủ có tin tôi không?” 

Phu: “Tại sao không?” 

Thầy tăng: “Nếu quả tình như vậy, Tòa chủ hãy dẹp bỏ việc diễn giảng đi 
một thời gian rút lui vào thât khoảng mười ngày; ngôi thăng lưng, yên lặng, 
tập trung tư tưởng, vứt hêt tât cả nhưng phân biện thiện hay ác, và nhìn vào 
trong thê giới nội tâm của mình”. 


Phu theo lời khuyên một cách nhiệt thành, trải qua suốt đêm đắm mình trong 
tư duy sâu thăm. Trời vừa hừng sáng[94], sư bỗng nghe tiếng sáo, đột nhiên 
bừng tâm tỏ ngộ. Sư chạy thắng đến nơi thầy tăng trú ngụ và gõ cửa. 


Thầy tăng: “Ai đó ?” 

Phu: “Tôi”. 

Thầy tăng cất tiếng chửi rủa khủng khiếp: “Hòa thượng đó ư? Tôi muốn hòa 
thượng nhìn thây Pháp đê thừa truyên. Tại sao lại nhậu nhẹt say sưa rôi ngáy 


suôt đêm ngoài đường?” 


Phu: “Thiền sư, nghe đây. Trước kia, tôi giảng bằng cái miệng của cha mẹ 
tôi cho[95]. Bây giờ không còn cái miệng đó nữa” 


Thầy tăng: “Bây giờ hãy đi đi. Trưa rồi trở lại gặp tôi”. 


Nhân đó Thái Nguyên Phu làm bài kệ như sau: 


Ta nhớ ngày nào chưa tỏ ngộ 
Mỗi lần nghe sáo dạ buôn lây 
Ảo trông qua rồi trên gối mộng 
Mặc tình tài tử điệu buông lơi 


Đoạn dưới đây sẽ là một kết luận thích nghi cho triết học của Bát nhã ba la 
mật: 


Triệu Châu, trên bước đường hành cước, tham kiến Đại Từ Hoàn Trung, hỏi: 
““Thê của Bát nhã là gì?” 


Đại từ lặp lại: “Thể của Bát nhã là gì?” 
Tức thì Triệu Châu Cười lớn và bỏ đi. 


Một thời gian sau, Đại Từ thấy Triệu Châu đang quét sân. Đại Từ hỏi: “Thể 
của Bát nhã là gì?” 


Triệu Châu liệng cây chổi, Cười lớn và bỏ đi. Đại từ liền trở về phương 
trượng. 


[1] Chữ NGHIÊNG chỉ cho tên kinh. Khi nào chữ ĐỨNG, chỉ cho triết lý 
hai các loại tương tợ. 


|2] Yerlag W.Kohlhammer, Stuttgart, 1932. 


J3] Prainaparamita, die Vollkommenheit der Erkennmis, ấn hành bởi 
Vandenhoeck und Ruprecht, Goettingen. I914 


[4] Pàram: bờ bên kia; ita: đạt đến 
j5} Asta, Pdc 172 - 3 


/6J lbid, N.81 


[7] Đọc kinh Phạm Võng, trường bộ kinh tập I. (T Minh Cháu dịch Việt). 
TS 


[8] lbid, pp.4 1-3 
/9J Phật mẫu. 43b-44a (Bản Đại tạng Súc loát) 


[10] Phật mẫu: hữu tin, hữu nhân, hữu ai, hữu dục, hữu giải, hữu hành, hữu 
hi, hữu lạc, hữu xả, hữu tỉnh tiên, hữu tôn trọng, hữu tâm tâm, hữu tịnh tâm, 
ụ phóng dật, bát tán loạn (T.S) 


[11] Ib.d.Oa.Sarvajnaataà: Nhất thiết trí; thành tựu Bát nhã thí chứng được 
Nhất thiết trí thuộc về Phật quả, làm tự tảnh của Phật. Nhất thiết trí và Giác 
ngộ (Sambodhi) dùng thay thế nhau trong các kinh Bát nhã cũng như trong 
Hoa nghiêm (Gandavyùha). 


[12J Asta. pp.170-1, 253, 272, 396-7, v.v... 


[13] Ibtd, p.253. Ch.XI, “Hiển thị thế gia tướng” (chữ của Phật mẫu - 
1.5.) 


[14] Quyển 626. Hội thứ II chương 16 (4). “Phương tiện ”. 29a 

[I5] Phát mâu, ch. 15. “Hiên thành Phám ` (D.G.). 

[16] Phật mẫu nói khác = “Đừng thủ trước năm uẩn, cho đó là Bồ để. ” 
Trên đáy dịch y tiêng Anh. T.S. 


[17] Asta, 192. 
[18] Phật mẫu, 35b; Asta, p.259 ƒf 


[19] Chân như, hoặc Như như, hoặc Như tính sẽ được dùng tùy trưởng hợp 
trong các trang sau. T.S 


J20J Asta, ch. XƯI. “Tathatà”. - (Phật mẫu, phẩm 16, (Chân như; Tiểu 
phám, La thập, phám 5, “Đại nhự”. T.S.) 


2l] Các bản Hán, của La Thập, của Thị Hộ, và của Huyễn Trang, đếu nói: 
Tùy Như lai sinh; đương nhiên nghĩa không băng ở đáy tách đôi cho Tùy 
sinh có nghĩa là Em ruột. T.sS. 


J22] Đoạn trên, người dịch cố theo sát nguyên bản Anh. Do đó, có thể thêm 
Cước chú này. Điêm lưu ý là bản Anh không làm nôi bật ý nghĩa Chân như. 
Trong các bản Hán, riêng bản liêu phám của La Tháp chỉ dùng một chữ 


Như, thay vì Chân như hay Như như, nên rất độc đáo, và đã được trích dịch 
trọn cả đoạn về “Tùy Như Lai sinh” ở đây, để thưởng thức chơi: 
“Tùy Như mà hành, nên Tu Bồ Đề tùy Như Lai sinh. 


Như Như Lai Như không lai không khứ, Tu Bồ Đề Như bản lai cũng không 
lai không khứ, cho nên Tu Bỏ Để tùy Như Lai sinh. Lại nữa, Như Lai Như 
tức thị Nhất thiết pháp Như. Nhất thiết pháp Như tức thị Như lai Như; Như 
lai Như tức là Phi Như, cho nên Tu Bồ Đề tùy Như lai Sinh. Như Như lai 
Như, nhất thiết xứ và nhất thiết xứ thường không hoại không phân biệt, cho 
nên Tụ Bồ Để tùy Như lai sinh. Nhự Như lai Như không phải trụ không phải 
không trụ, Tu Bồ Đề Như cũng như vậy, cho nên Tu Bồ Đề tùy Như lai sinh. 

Như Như lai Như không chỗ chướng ngại, Nhất thiết pháp Như cũng không 
chỗ chướng ngại, cho nên Tu Bô Đề tùy Như lai sinh. Lại nữa, Như lai Như 
và Nhất thiết pháp Như đều là Nhất Như không hai không khác. Như đó 
không tác, không phi Như; nếu Như đó không phi Như, cho nên Như đó 
không hai không khác. Cho nên Tu Bồ Đề tùy Như lai sinh. Lại nữa, Như lai 
Như trong Nhất thiết xứ không hoại không phân biệt, Nhất thiết pháp Như 
cũng không hoại không phân biệt, Như thể Như lai. Như vì không thể phân 
biệt nên không hoại không khác, cho nên Tu Bồ Đề tùy Như lai sinh. Như 
Như lai Như không rời Nhất thiết pháp như, Như đó không khác các Pháp, 
Như đó không phi Như, nên thường mọi thời là Như đó. Tu Bồ Đề Như vì 
không khác Như đó, nên Như thật thy Như mà hành cũng không có sở hành. 

Cho nên Tu Bồ Đê tùy Như lai sinh. Như Như lai Như phi quá khứ, phi hiện 
tại, phi vị lai, Nhất thiết pháp Như cũng vậy. Cho nên tu Bồ Đề tùy Như mà 
hành nên được gọi là ty Như Lai sinh. Lại nữa, Như lai tức thị Như lai 
Như, như Như lai Như tức thị quả khứ Như, quá khứ Như tức thị Như lai 
Như, nhự Như lai Như tức thị hiện tại Nhu, hiện tại Như tức thị Như lai 
Như. Quá khứ, vị lai, hiện tại Như và Như lai Như không hai không khác. 

Nhất thiết pháp Như và Tu Bồ Đề Như cũng không hai không khác, cho nên 
Tụ Bồ Đề tùy Như lai sinh. Bồ tát Như tức thị Như khi chứng ngộ Chính giác 
tôi thượng. Bồ tát lấy Như đó mà chứng tắc giác ngộ tối thượng. Gọi là Như 
lai. Khi Phật nói về Như đó, đất rung động bằng sảu cách. Do bởi Như đó, 

Tu Bồ Đề tùy Như lai sinh. ” 


[23] Các giai đoạn của tâm linh; Phật mẫu liệt kê: Dị sinh địa, Thanh văn 
địa, Duyên giác địa, Bồ tát địa, Như lai địa. (D.G.) 


J24J Trong Satasàhàsrikà có 20, nhưng trong Astasàhasrika không liệt kê 
như vậy. 


25) Sắc... Thức, thuật ngữ Phát giáo nói 5 uấn; 5 thành tố tôi hậu của hiện 
hữu. Vậy nhắc tới năm uấn, có thể coi đó là thể giới của vật và tâm trong 
toàn diện. Gọi thủ uần khi chấp đỏ là các thực tại kỳ cùng, và rồi chúng ta 
không cưỡng nổi bạo lực của chúng. 


26) Asta, pp. 16 - 17 (Phật mẫu, 3b) 
27) Ibid, p.21 (Phật mẫu, 4a) 


J28] Ibid., pp 22-3 (Phật mẫu, 4b) 
J29J Ibid. p.39 (Phật mẫu, 6b) 


J30] Danh ở đây chỉ cho khái niệm hay tâm tạo. Duy danh, do đó, cũng 
đông Bát nhã ba la mật. Đây là chô giáo pháp Tánh Không có liên hệ với 
duy thức của Du già luận. (3) 1 bid. p.25 (Phát mâu, 5b) 


[31] Ibd. p.306 (Phật mẩu, 43a) 


J32J] Các nhà Phật học Trung Hoa quen lần Tánh Không (Sùynyatà) với hự 
không (àkàsha) chỉ cho bằu trời. Nếu không lẫn, câu nói này có ÿỷ nghĩa rất 
đặc biệt. T.S. 
[33J Ibid, p. 306 (Phật mẩu, 43a) 


34] Ibid, p. 302 (Phật mẫu. 42b) 


(35J Từ đâu đến cuối, kinh cảnh cáo về Bát nhã ba la mật. và dạy Bồ tát 
phải thân chứng 


36] Luân Đại trí độ, quyển 32. 

37] Asta. p.15 

j36jJ Thuật ngữ: Duyên khi tức không, có là có do tương quan, nên tức thị 
không. T.sS. 


39] Thị Như phi Như. T.S 
40] C, Thiên luận 11. 


[41] Đạo hành là nhan đề của Ch.1. Bản Hán dịch của Lâu Ca Sảm, thời 
Đông Hán (A.D. 25-220) và là bản Hán đầu tiên v Bát nhã Bản La Thập và 
Huyền Trang, gọi là “Diệu hành” và Asta là “Sarvàkàrainatàcaryà” 


[42] Đoạn này thiếu trong bản của La Thập và Thi Hộ 

[43] Nói theo khẩu quyết lừng danh của Long Thọ: “Di hữu Không nghĩa 
có, nhất thiêt pháp đặc thành”, do Tánh Không, mà tất cả được thành tựu và 
hợp lý D.G. 

[44] Xem Thiên luận 1. 


[45] Vì sắc là tô hợp mà trí năng có thể phân chiết thành những đơn tử cực 
Vĩ 


[46] Vì hậu quả của xúc cảm là những biến thái đau đớn của sinh lý và tâm 
[47] Vì tuy duy khởi lên từ những dư vang của kinh nghiệm quả khư. - T.S. 
[46J Bản năng và động lực là sự tích tụ của kinh nghiệm quả khư. 


[49] Chủ thể tư duy và phản biệt là do các tương quan tâm lý và vật lý, 
chúng là những hiện hữu bát thức. T.sS. 


50} Tiết lược theo bộ Đại Bát nhã của Huyền Trang. quyền 532. Ch. 29 (1) 
357 


/51] Danh từ mới, gọi là “nhị nguyên ` hay “lưỡng nguyên `” ; đổi lúc gọi là 
“phân hai ”. T.S. 


[52] Hữu sở đắc và Jô sở đắc, hay Khả đắc và Bất khả đắc được dùng lẫn 
lộn. 1.S. 


53] Nghiã tiếu cực chỉ cho khải niệm phán biệt suông. Nghĩa tích cực chỉ 
cho thê giới được hình thành bởi vọng tưởng. T.S. 


54] Mỗi địa là một giai đoạn thực chứng tâm linh; vì là mặt đất gieo trồng 
hạt giông giác ngộ. T.sS. 


[55J Ibid, quyển 525, ch. 26 (3) 23a 
[56J Asta., p. 294 (Phật mẫu, 41a) 
[57 Ibid, pp. 18a-6, Huyền Trang, quyển 545. Ch. 8, 19b. 


/5Sj Tên gọi của hiện hữu và hiện hữu của tên gọi. 


59} Thất và ly, lạc mắt dấu vết. 

[60] lhid., p. 100 (Fomu. 25b) 

[61] Các bản Hán: Tất cánh Thanh tịnh hay Tất cánh tịnh. D.G. 

62] Vì không bị phân biệt và phân chiết. 

[63] lbid., pI66 ét seq. (Fomu., 25B). 

[64] lbib, Ch. XXI. “Màyopama parivarta ” 

65] Asta. p.138ƒƒ; Fomu, 61. Đại bát nhã, quyền 553, 60a; Tiểu Phẩm, 78b 
[66] Đại Huệ ngữ lục, quyền 11. 

/67] Đoạn này và các đoan đưới, Trích Hoàng Minh Danh Tăng Táp lược 
/6§} Ơp. Cif 

69] Tiểu bản. 58b 

ƒ70) Asta, p.352 ; Phật mẫu, 49b 

[71] Huyền Trang, Đại Bát nhã. quyển 587 

[72] Huyễn Trang, quyền 413, Phẩm “Tam ma địa”. 

ƒ73] Tiết lược từ Phật mẫu, quyển 20, phẩm “Thiện trì thức ”. 
[74] Phát máu, quyên l4, phám “Thí dụ”. Đại khái. có bôn thí dụ ; đáy dán 
hai 

[75J Ibid. quyển 14, phẩm “Hiển Thánh ”. 

[76] Ibid, quyển 16, phẩm “Chân như”. 

7i Huyền Trang, quyền 367, phẩm đc 


[7Sj Tức năm Skandha: Rùpam, Vedanad, Samjna, Samkdra và Winàna. 


ƒ79} Œ Mô tả của Gandhavùha về hai Thừa (vàna) như là 
Bhùtakotipratisthità va atyantasanta nisthàmgatlà. Xem ở trên, trang I30- 
131 


80] Bát Thiên tụng, p.375. “Bấy giờ, Phật nói với Tu Bồ Đề: Đúng thể, 
đúng thế! Đầy thực là khó khăn; đấy thực là vô cùng khó khăn, Bồ tát Ma ha 
tát tu lập Tánh Không, trụ nơi Tánh Không, đạt Không Tam ma địa, nhưng 
không thủ chứng Thật TẾ. Tại sao? Bởi vì Bỏ tát phát đại ' nguyện tối thắng 
(Pranidhànavisesàh) không rời bỏ chúng sinh; nguyện dẫn chúng đến giải 
thoát cứu cảnh. Sau khi phát những đại nguyện đó, Bồ tát bước vào các Tam 
ma địa Giải thoát môn, là Không, Vô tưởng và Vô nguyện; nhưng bấy giờ 
Bồ tát không lầy đó mà thủ chứng Thật Tế, vì Bồ tát được trang bị đây đủ 
(Samavagata) bằng Phương tiện Thiện xảo, Được hộ trì bởi Phương tiện 
Thiên xảo, Bồ tát biết rõ lúc nào nên thủ chứng Thật Tế, trước khi đây đủ 
hết thảy Phật pháp. Bồ tát quyết tâm không thọ hưởng kết quả hành Không 
của mình cho đến khi hết thảy chúng sinh thoát khỏi triển phược và thông 
khổ”. Đoạn khác (ibid, D- .2ð): “Xá lợi Phát hỏi Tu Bộ Để?: Nếu tôi hiểu 
đúng lời ngài thì Bỏ tát vốn Không Sinh; nếu Không Sinh, làm sao đảm phụ 
công việc nặng nhọc làm lợi ¡ch chúng sinh như thế? Tu Bỏ Đề đáp: Tôi 
không nói Bồ tát nghĩ đó là công trình thành tựu và khó thực hiện. Nếu thể, 
có vồ số chúng sinh, và Bồ tát sẽ không thể làm lợi ich cho chúng. Trái lại, 
Bồ tát phải thấy công trình đó dễ và thích, nghĩ rằng hết thảy chúng sinh đễu 
là cha mẹ con cải của mình; vì đó là con đường làm lợi ích vô lượng vô số 
chung sinh ”. 


[81] Phật mẫu, 43ab. 


/82] Phật mẫu 59b (Huyễn Trang, quyển 552, 56b ƒJ,. Kumara2jiva, 7aÙ). 
Bản của Huyện Trang hơi khác của bản khác ở chô phú định và các bản 
khác khăng định. Tôi theo kết luận riêng. 


J83] Huyễn Trang, quyển 552, 57b (Phật mẫu, 60a; tiểu bản 77b) 
84] Đắc (pràpHi), theo Luận Tạng, là thành tựu và sở hữu những gì ở ngoài 
tự thể. Đoạn này, trong các bản Hán, nếu không quen dụng ngữ như thế, sẽ 
khó hiểu. Suzuki dịch Anh rất sáng tỏ về điểm này. (D.G.) 


/85J] Xem Kumàrayiva, 60b, 66b, 64b, 76b. v.v... 
/S6] lhid, 40b. 

/87] lbid, 47; 49a; và đoạn khác 

[86] Ihid, 19a, v.v... 


/89J Asta., pp. 180-190 

[90] lbid, p.190; Phật mẫu 25b 
[91] Huyễn Trang, quyển . S55ở. 61a. 
[92] lhid, p. 394 (Phát máu. 554) 


[93] Trong Zen mondo to satori (cùng tác giả) trích dẫn hơi khác: về Pháp 
thân, không thê nhận thức băng ước lượng của không gian và thời gian như 
thê; và do đó, về cảnh địa của kinh nghiệm thiên không thê đạt tới. T.sS. 


94] Ibid, kế chỉ tiết khá ngộ nghĩnh; từ 8 giờ tôi đến 4 giờ sáng! (D.G.) 


/95J Cũng giống như nói rằng chân lý cứu cánh của giáo pháp Đại thừa là 
phải kinh nghiệm chứ không phải dành cho chủ điểm phân tích suông của trí 
thức. Cũng nên ghỉ nhận sự thay đổi thái độ nơi thiền sự sau khi Thái 
Nguyên đích thực nhìn vào bản tánh của Pháp thân. Cho nên chúng ta thấy 
rằng những lời có vẻ vô nghĩa, những chửi rủa thậm tệ, những châm chọc 
nhức nhối, thường xuyên gặp trong văn học Thiên, đêu là kết quả tự nhiên 
của một cuộc cách mạng tâm linh nào đó đang điễn ra trong lúc chứng ngộ. 


-—o0O--- 


Luận bảy - VĂN HOÁ NHẬT BẢN VÀ NHŨNG CÓNG HIẾN CỦA 
PHẬT GIÁO ĐẶC BIỆT THIÊN TÔNGỊ[1] 


Phật giáo chính thức được truyền vào Nhật Bản năm 552 TL, kể từ đó, nó đã 
gây mối liên hệ sinh tử và vô cùng mật thiết với lịch sử văn hóa của quốc gia 
này. Trên thực tế, mỗi trang sử đều như ký tải công trình cống hiến của Phật 
giáo cho sự tăng trưởng về trí thức, nghệ thuật và đời sống tâm linh của Nhật 
Bản. Đó là lẽ đương nhiên, vì rằng ngay lúc truyền vào Nhật Bản, Phật giáo 
đã giới thiệu một nên văn minh cao đăng hơn. Nó được hậu thuẫn bởi những 
văn hóa tiến bộ rất cao như Ấn Độ, Trung Hoa và Cao Ly trên các phương 
diện nghệ thuật, học vấn, và sinh hoạt nhân gian, rồi chúng tiến triển mạnh 
tại Nhật Bản. Thánh Đức Thái tử (574 - 622), không chỉ là một chính khách 
thấy xa và một tâm hồn thiên phú vĩ đại, mà còn là một tâm hỗn chí thành, 
đã hoạt động như một thiên tài sáng tạo một nước Nhật mới bằng công trình 
kiến trúc các tự viện Phật giáo, sáng tác những luận giải về các kinh điển 
Đại thừa, khích lệ các ngành nghệ thuật, gởi người sang Trung Hoa cầu học, 
thiết lập các bệnh viện và học đường, soạn tập các sử thơ, và đặt đề những 
nguyên tắc trị nước. Phật giáo, ngoài tính cách là một hệ thống tôn giáo vĩ 
đại còn là căn nguyên minh triết cho mọi bộ phận của sinh hoạt nhần gian. 
Ai đã từng viếng Na ra (Nại lương) và vùng phụ cận sẽ hiểu tất cả những gì 


tôi muốn nói bằng những tiếng đó. Ngay cả thời đại ngày nay, Horyuji (Pháp 
long tự) với những kho tàng của nó vân còn là kỳ quan lớn{2]. 


Vì thời gian dành cho tôi rất giới hạn, nên không thể mô tả toàn bộ những 
công hiên của Phật giáo cho văn hóa dân tộc Nhật Bản. 


Vì vậy xin hạn chế về những gì mà Phật giáo Thiên tông, đã thực hiện cho 
đời sống trí thức và nghệ thuật - và xin nói rất ngắn. 


——-O0O--- 
l 


Trước hết cần phải hiểu hình thức Phật giáo nào đã đến Nhật Bản sau những 
thê kỷ phát triên tại lục địa. 


Đại khái, chúng ta thường phân biệt Phật giáo Tiểu thừa và Phật giáo Đại 
thừa, Tiểu thừa là hình thức Phật giáo nguyên thủy hơn, và Đại thừa là một 
hệ thống của Phật giáo phát triển về sau và tiễn bộ hơn. 


Sắc thái của mỗi bên có thê được định nghĩa vẫn tắt như vây: lý tưởng của 
ngành Tiểu thừa là chứng quả A la hán, còn lý tưởng của Đại thừa là Bồ tát 
đạo. 


Đời sống của người theo đạo Phật nhắm tới thành tựu giác ngộ, thuật ngữ 
gọi là Bồ đề (Bodhi). Trong cùng đích này, Tiểu thừa và Đại thừa như nhau, 
nhưng với Tiểu thừa thì không có những nỗ lực cố ý chia xẻ sự an lạc của 
giác ngộ cho tất cả mọi loài nếu cần thiết, một cách vô điều kiện[3]. Một nhà 
Tiểu thừa nếu được giác ngộ bằng những nỗ lực kiên trì của chính mình, thế 
là đủ rồi. Đương nhiên vị đó có sẵn tinh thần truyền giáo có cải hóa các đồ 
đệ của mình hay chung cả mọi người quy theo suy tư của tình cảm của mình, 
khiến chúng tín phục giáo pháp và tuân hành pháp môn Phật học, nhưng tất 
cả những gì vị đó làm cho kẻ khác vẫn ít nhiều có tính cách tri thức. Nếu kẻ 
khác không làm đúng theo quy phạm, định luật đạo đức của nhân và quả sẽ 
kéo theo, nếu họ không thê đạt tới những gì mà họ săn đuổi, thì sẽ khó mà 
giác ngộ. Thế nhưng, nhà Tiểu thừa không giúp đỡ họ, vì mỗi người phải tự 
hoàn tất lây sự giải thoát của riêng mình, Đấy là quan điểm chủ trương của 
học phái Tiểu thừa Phật giáo. A la hán là một triết gia cô độc hoàn toàn đắm 
mình trong sự an lạc của giác ngộ. Ông thiếu tình thương thân tương ái và 
tình thương yêu rải khắp. Khi ông thấy nỗi thống khổ chung quanh mình, 
ông lạnh lùng quan sát và chỉ cho những người thọ khổ phải tự nỗ lực như 


thế nào đề diệt trừ thống khổ bức bách. Đấy là tất cả những gì mà ông có thể 
làm cho kẻ khác, và không thê làm hơn thế. Mỗi người tự gặt hái những gì 
mình gieo trồng. A la hán hay nhà Tiểu thừa là một người theo chủ trương 
cá nhân cực đoan. 


Lý tưởng Đại thừa khác hăn thế. Ở đây nghiêng nặng về khía cạnh tình yêu 
của đời sống tôn giáo hơn chủ trương duy trí của nó. Đề làm cho đồng loại 
của mình tăng trưởng và dũng mãnh trong sức mạnh tâm linh của chúng, Bồ 
tát muốn quy hướng cho chúng tất cả công đức được thành tựu do đời sống 
đạo hạnh của mình. Dù đã làm tròn các công hạnh đạo đức, Bồ tát vẫn kiên 
trì chưa chứng đạo[4]. Sở dĩ như thế, vì Bồ tát biết rằng vẫn còn nhiều chúng 
sinh đang thống khô mà ngài cảm thấy mình phải giáo hóa cho chúng được 
chứng ngộ. Dù triền phược của nghiệp báo cá nhân có mạnh đến mấy nữa, 
Bồ tát vẫn tích cực quyết tâm bẻ vụn. Vì do đó mà Bồ tát có thê thành tựu 
công trình vĩ đại giác ngộ và giải thoát toàn điện cho toàn thể nhân loại. 
(Trong đạo Phật, giải thoát không hạn cuộc riêng loài người, nó bủa rộng lên 
khắp mọi loài tạo vật. Nhẫn đến súc sinh, cây, đá, sông, núi, đều được bao 
gồm trong công trình giải thoát, nghĩa là trong sự thành đạt Phật quả) [5] 


Nguyên lai, Bồ tát là một danh hiệu chỉ cho đức Phật trước khi thành đạo, 
lúc ngài đang tu tập sáu Ba la mật. Đại thừa đặt nặng trên giai đoạn này 
trong đời sống của Phật. Thực hành các Ba la mật tức thừa nhận nhân loại 
như một sinh thể xã hội, với ý tưởng then chốt là mỗi cá nhân không thê 
toàn thiện nếu xã hội chưa toàn thiện. Đương nhiên cái đó có nghĩa răng một 
cá nhân sẽ toàn thiện khi nó hòa đồng cá biệt tính của mình vào trong Toản 
thể tính mà nó là một thành phần. Do hòa đồng, nó vượt lên cái riêng mình, 
vì sự toàn thiện của nó cốt yếu là vượt cái riêng mình chứ không phải riêng 
của mình là mình như thế. 


Sáu Ba la mật đặc trưng cho Phật giáo Đại thừa trong nhiều phương diện. 
Chúng gồm những cơ bản đạo đức chung cho tất cả các tôn giáo, nhưng 
trong đó còn có những yếu tố khác nêu rõ sự sai biệt cho Đại thừa. 


Sáu Ba la mật là: 


1. Bồ thí (dana). Đây không chỉ có nghĩa cho đi thứ gì mà người ta có thừa; 
nó còn bao gôm cả việc thí xả thân mệnh mình cho chính nghĩa. 


2. Giới (sila). Thực hành tất cả các giới răn của đạo Phật, hay tất cả những 
thiện hạnh dân tới chô toàn thiện đạo đức cho mình và cho tât cả mọi người. 


3. Tỉnh tiến (virya). Kiên trì thể hiện động lực chí thiện. Đời sống của các 
nhà Đại thừa là một cuộc đời hăng say tột bực, không chỉ trong đời sống 
hiện tại mà cả trong đời sống tương lai và những cuộc đời trong tương lai thì 
không bao giờ cùng tận. 


4. Nhẫn nhục (ksanti). Đôi khi cũng được gọi là nhẫn nại, nhưng nhẫn nhục 
đúng nghĩa hơn. Vì ráng không chủ kiên nhẫn chịu những bịnh hoạn của xác 
thịt, nó là cảm giác về sự vô nghĩa, vô giới hạn, và tội xâu. 


5. Thiền định (dhyana). Tư duy, nhưng không theo nghĩa tư duy về một 
phương châm đạo đức hay một cách ngôn triệt học; nó là việc tu tập cho tĩnh 
tâm. 


6. Trí tuệ (praJna) Trí tuệ siêu việt, yêu tô giác ngộ. Nó là trực giác nhìn vào 
chân lý cứu cánh của vạn hữu, nhờ đó mà thoát ra ngoài triên phược của 
hiện hữu, và trở thành tự chủ. 


_—-O0O--- 
2 


Kế đến, chúng ta thử xem căn cứ lý thuyết của Phật giáo Đại thừa đứng ở 
đâu. Tông chỉ Vô ngã (PL., anatta; Skt. nairatmya) là nên tảng cho cả Tiểu 
thừa và Đại thừa. Nhưng Đại thừa khai thác triệt để, cuối cùng quy tụ vào 
giáo nghĩa Pháp Thân, hay Dharmakaya theo nguyên ngữ Sanskrit. Nếu 
Pháp thân mà giải thích là Bản thân của Pháp tắc, của Định luật vũ trụ, là sai 
lâm[{6]. 


Muốn hiểu rõ khái niệm về Pháp thân của Đại thừa, cần có kiến thức khá về 
triết học Phật giáo. Bởi vì, Pháp thân là một trong Ba Thân và ý nghĩa của 
nó nguyên lai liên hệ với hai Thân kia, gọi là Báo Thân (Sambhogakaya) và 
Hóa Thân (Nirmanakaya)[7|. Nói gọn, Pháp Thân là thực tại cứu cánh tạo 
nên thể tánh của vạn hữu; cái đó thường bị mọi người nhận lầm nó là một 
bản ngã thường tại. 


Trên phương diện tâm lý, có thể coi Pháp Thân như là Tàng thức hay A lại 
da thức(alayavijnana) mà học phái Du già luận (Yogacara) của Phật giáo hay 
nói đến. A lại da thức gần giống như cái có thể gọi là tâm thức siêu việt hay 
phổ quát nằm ở mặt sau ý thức thường nghiệm tương đối và thông tục của 
chúng ta. Tinh thể hay chủng tử (bijia) của vạn hữu được gìn giữ trong ý 
thức hiện hành cá biệt của nó. Chủ đích của Phật học nhắm tới chỗ làm 


thanh tịnh thức phổ quát đó. Nhưng chúng ta đừng quên rằng chừng nào sinh 
hoạt trên bình diện tâm lý mà còn lệ thuộc A lại da thức, thì vân chưa thây 
Pháp thân là gì. Cảnh giới của Pháp thân năm sâu trong tâm thức của chúng 
ta. 


Trên phương diện khác, A lại da thức là Tánh Không. Nếu A lại da thức là 
từ ngữ tâm lý học, thì Tánh Không là một khái niệm hữu thể học, hay phải 
coi nó như là nhận thức luận? Bởi vì khi khái niệm mang tính cách tương 
đối của luận lý phải được vượt qua để đạt tới chỗ tối hậu, trí năng của con 
người nhất định phải đụng đến cái Không. Nếu Tánh Không vẫn còn được 
tiếp nhận trên tính cách tương đối, chúng ta vẫn chưa thể vượt qua luận lý, 
và luận lý là nơi trú ngụ yên nghĩ của linh hồn. Kỳ cùng, Tánh Không có 
nghĩa là cái không suông. 


Tuy nhiên, Tánh Không là một từ ngữ bị lạm dụng quá xá, chịu đủ mọi cực 
hình. Đại thừa có một từ ngữ cùng một ngụ ý có tính cách khẳng định, tôi 
muốn nói tới Chân Như (Tathata). Như thế các nhà Đại thừa có thể mô tả 
hiện hữu như là ở trong trạng thái như nhiên, và họ quả quyết rằng, nếu 
không nhận ra như vậy, kết quả là phải chịu trong cảnh vô minh từ đó tuôn 
ra những kiến chấp và phiền não trùng điệp. Coi hiện hữu như thế này hay 
như thế kia, như là hữu thể hay vô thể, thường hay đoạn, đó là vọng tưởng, 
không phải bản thân của Thực tại. Nó đòi hỏi trình độ tối cao của trí năng 
mẫn tiệp để nhìn thẳng vào Thực tại như thực, không kết dệt những mắc lưới 
vọng tưởng chung quanh nó. Tức thì, đấy là cảnh giới của những trực giác. 
Khi chúng ta bước vào cảnh giới này, chúng ta nhận ra Tánh Không hay 
Chân Như thực sự có nghĩa là gì. 


Tất cả những mệnh đề có tính cách dung hợp chung này sẽ bị giải thích lệch 
lạc to lớn nếu chúng ta không nhận thức đầy đủ về những vị trí đối nhau 
giữa các học phái khác nhau của tư tưởng Phật giáo. Trường phái tâm lý học, 
được gọi là Du già luận (Yogàcàra) nỗ lực giải thích thế giới từ quan điểm ý 
thức hay quan niệm, trong khi đó trường phái hữu thê học mà đại diện là 
Trung quán luận (Madhyamika) nhắm kéo thực tại về Tánh Không bằng các 
phủ định tất nhiên tính của mọi hiện hữu cá biệt. Đăng khác, quan niệm về 
Pháp Thân (Dharmakaya) vẫn tiếp tục phát triển theo một đường hướng 
khác. Vì những trào lưu tư tưởng khái quát này chưa hề được hệ thống hóa 
toàn triệt, những người học Phật thường thất bại không làm sao liên kết 
những khái niệm này cho chúng cùng hòa điệu với nhau. Những giải thích 
văn tắt của tôi chỉ mong giúp đỡ họ được phần nào mà thôi. 


Vì mang tính cách triết học ít nhiều, người ta cho rằng các quan niệm của 
Phật giáo khó mà nắm cho vững. Một vài học giả Phật giáo Tây phương cố 
hết sức để lãnh hội những khái niệm sâu sắc của nó, họ thất bại, nhất là đối 
với ý nghĩa Tánh Không và Chân Như. Một trong những chỉ trích thông 
dụng nhất nhằm tới Phật giáo là nói, vì nó phủ định hiện hữu, nên rao giảng 
hư vô luận hay phủ định luận. Mặt ngoài cái đó đúng. Nhưng những cái Phật 
giáo nói, vượt qua cả phủ định đó, vì đây là cõi của Tánh Không. Nếu chúng 
ta bước vào cảnh giới khước từ tuyệt đối (viviktà), sẽ nắm được ý nghĩa của 
Chân Như hay Tánh Không. Nắm được nó, thế giới thiên sai vạn biệt này sẽ 
được tiếp nhận trong ý nghĩa đặc hữu của nó. 


Thiền sư Duy Khoan (Truyền đăng lục VII), có người hỏi: 
“Đạo là gì?” , tức muốn nói chân lý rốt ráo của Phật pháp là gì? 
Sư bảo: “Núi đẹp quá!”, nói tới ngọn núi sư đang ẩn cư. 

Người đó lại hỏi: “Tôi không hỏi núi, tôi hỏi Đạo là gì?” 


Sư đáp: “Nếu như ông không ra khỏi núi, làm sao đến Đạo?” (tức đến 
Đường Cái). 


Lần khác, có người đến hỏi sư; về Đạo. Sư nói: “Ngay trước mặt ông đây” 
(vì Đạo là Đường Cái). 


“Tại sao tôi không thấy?” 

“Ông không thấy là vì ông có cái Tôi.” (tại vì người đó nói Tôi không thấy). 
“Ông không thấy vì Tôi có Tôi, còn hòa thượng có thấy không?” 

“Có Tôi rồi lại có Ông, cứ dây dưa mãi nên không thấy.” 

“Không có Tôi, cũng không có ông, thì ai là người muốn thấy” 

Xin bình luận về kết luận đó của sư. Chính vì cái người muốn thấy Đạo 
không có, nên ngọn núi này là nơi ân cư yên tĩnh cho các nhà sư, và những 


đóa hoa rừng hoa đại này đang nở nụ dù không có dân thành phố đến chiêm 
ngưỡng. 


Chỉ trích khác nhắm tới Phật giáo Đại thừa là nói, nó phiếm thần. Khi mà 
Đại thừa thấy Phật tính nơi khắp mọi vật, ngay đến nơi vật vô tri, hình như 
ông có khuynh hướng phiếm thần trong cái triết học của mình. Nhưng, hãy 
đọc kỹ đoạn văn dưới đây và sẽ thây toàn thê thiên hướng của bài pháp đó 
nhăm tới đâu. 

Thiền sư Duy Khoan (Truyền đăng lục VII), có người hỏi : 

“Con chó có Phật tính không?” 

“Hòa thượng cũng có?” 

“Không”. 

“Hết thảy chúng sinh đều có Phật tính, tại sao riêng hòa thượng không có?” 
“Vì ta không phải là hết thảy chúng sinh.” 

“Nếu không phải là chúng sinh, hòa thượng là Phật?” 

“Không phải là Phật.” 

“Vậy hòa thượng là vật gì?” 

“Cũng không phải là vật gì.” 

“Vậy thấy được và nghĩ được không?” 

“Thấy không tới, nghĩ không ra. Do đó nói là bất khả tư nghị” Khi chúng ta 
đọc kỹ qua đoạn đôi thoại này, chúng ta thây răng nhà Đại thừa nhìn bât cứ 
cái gì cũng vượt ngoài những thực tại cá biệt không thê được bao hàm trọn 
vẹn trong chúng, hay, nói theo Đại thừa, Phật tính thị hiện nơi môi vật thê 
riêng biệt nơi con chó, nơi cây, nơi đá, trong dòng nước, trong một hạt bụi, 
trong anh trong tôi, trong người ngu cũng như trong đức Phật; nhưng đông 
thời nó vượt ra ngoài chúng, tư duy hay tưởng tượng của chúng ta không thê 
năm được nó. Cái nhìn thực tại đó không thê gọi là phiêm thân. 

Có một điểm khác mà chúng ta phải đặt đối lại với giải thích phiếm thần về 
triệt lý của đạo Phật. Điêu này phù hợp với học thuyêt viên dung vô ngại 


trong Hoa nghiêm tông. Khi thiền sư Thiên Long đưa ngón tay cái lên trả lời 
câu hỏi “Phật là gì?” sư không côt nói ngón tay của sư là Phật, hay đó là sự 


hiển lộ hoặc thị hiện của ngải. Nếu thực tình như thế, chúng ta có thể nói 
trong ngón tay đã ngụ phiếm thần rồi. Nhưng nơi ngón tay sư không có ý chỉ 
như vậy, dù ám chỉ. Nếu tôi có thể thêm vào lời bàn không cần thiết và dài 
dòng khác, chính vì tôi muốn nêu lên thái độ phi phiếm thần của Thiên 
Long, ngón tay của sư dựng lên ở nó hoàn toàn nó là nó, không liên hệ gì tới 
Phật, tới những hóa hiện của ngài, hay những quan hệ thời gian không gian; 
phải tiếp nhận ngón tay trong khía cạnh. khước từ tuyệt đối của nó; ngón tay 
không lệ thuộc vào bất cứ hình danh sắc tướng nào, luận lý, siêu hình hay 
thần học. Chính ngón tay được đưa lên trước mắt các ngài là thực tại nguy 
hiểm nhất, và cái ngài chỉ cần chớm khởi là đã rơi ngay vào vực thắm tuyệt 
mù không đáy. 


——-O0O--- 
3 


Đại khái có ba phương tiện thể hiện nhờ đó những người theo đạo Phật tiễn 
tới cải nhìn như thực vê thực tại : l. Thực hành, 1. Tri thức, và 3. Trực giác. 


Tất cả những người theo đạo Phật đều tuân theo phương pháp thực hành; 
nhưng Chân ngôn tông có thể giải thích điểm của tôi một cách tượng hình 
hơn. Phương pháp này cốt phối trí hoàn cảnh như thế nào cho tâm đáp ứng 
hòa điệu với bầu không khí chung đã được đặt bày ra đó; nói thế tức là, tai 
nghe âm thanh trang trọng, mắt nhìn thánh tượng của Phật và Bồ tát, mũi 
ngửi các mùi hương vi diệu của cõi trời, tay bắt các ấn quyết (mudra) bí mật, 
và miệng tụng đọc những chân ngôn mật nghĩa. Khi thực hiện đầy đủ những 
sự phối trí này, đương nhiên chúng gây ảnh hưởng lên tâm, và rồi, công 
năng tập khí (vasana)[§] tuôn ra từ chúng thâm sâu vào tâm một cách rất tự 
nhiên. Nếu công việc này được lặp đi lặp lại đều đặn trong một khoảng thời 
gian nào đó, cuối cùng hành giả có thê tiến tới chỗ chứng ngộ. 


Phương pháp thứ hai giúp cho thành tựu mục tiêu cứu cánh của giáo pháp 
Đại thừa là cân sự hỗ trợ của trí thức[9]. Đây là pháp môn tu tập căn cứ vào 
triết học của Hoa nghiêm hay Thiên thai tông. Hoa nghiêm tông giảng dạy 
một hệ thống trừu tượng rất cao được mệnh danh là bốn Pháp giới 
(Dharmadhatu); còn Thiên thai tông dạy phép Tam quán gồm Không, Giả và 
Trung. Tắt cả những giáo pháp này dành riêng cho hạng thượng căn thượng 
trì. Nếu chưa từng trải qua thời gian dài học tập triết lý, khó có thê hiểu thấu 
ý nghĩa uyên áo được tàng ấn trong đó . 


Phương pháp thứ ba, cần có hỗ trợ của khả năng trực giác của chúng ta, đó 
là pháp môn Thiền[10]. Có thể pháp môn Niệm Phật cũng được liệt vào mục 
này. Đây là phương pháp chỉ thắng vì nó từ chối sự hỗ trợ của những những 
giải thích văn tự, phân tích của luận lý, hay lễ tụng. Bất kế thực tại được 
nhắm đến là thực tại nào, Thiền đề nghị nắm thăng lấy nó, không qua trung 
gian những công cụ như tri thức hay tưởng tượng, hay tích tụ công đức, 
v.v... Nó trực tiếp làm trỗi dậy năng lực tâm linh cao nhất mà ta có thê gọi là 
trực giác, và nhờ đó mà đạt được giác ngộ. 


Khỏi phải nói, Thiền (Dhyàna) được thực hành song song với những phương 
pháp đào luyện tâm linh này, vì nếu không có nó thì bất cứ pháp môn nào, 
dù tri thức hay trực giác hay lễ tụng, đều không thê đưa đến kết quả như ý 
muốn. Bất cứ lúc nào đạo Phật cũng đặt vào công dụng thực tiễn, do đó 
chúng ta nên hiểu rằng Thiền (Dhyàna) là một sự kiện không thể không có. 
Chỉ trong Thiền tông, sự kiện đó mới được thực hành có hệ thống hơn; sự 
thực, việc tu tập Thiền định trong Thiền tông được coi như là phương tiện 
phù hợp với chứng ngộ rất ách yếu. Trên khía cạnh lịch sử, chữ “Thiền” (của 
Thiền tông, Zen) xuất phát từ chữ Dhyàna, Thiền na hay Thiền định. 


Như thế, trong số ba phuơng pháp đưa đến tình trạng giác ngộ trong sinh 
hoạt của Phật giáo, Thiền đã biểu thị rõ rệt tính cách thực tiễn và hữu hiệu 
phổ biến nhất cho tâm hồn Đông phương. Vì nó đã cung cấp khá nhiều cho 
việc thâm định một cảm thức nghệ thuật nào đó trong đời sống của dân tộc 
Nhật Bản, tôi sẽ để dành phần còn lại của bài giảng của tôi cho Thiền và giá 
trị văn hóa của nó. 


Chân ngôn hiểu rõ cách thâm định giá trị của hình thể và do đó nó đã hỗ trợ 
khá nhiều trong công trình sáng tạo những đối tượng thấm mỹ của nghệ 
thuật. Thiên thai, Hoa nghiêm, và Duy thức - ba ngành giáo tông của Phật 
giáo Đại thừa, chuyên về mặt học thuật, chắc chăn đã kích thích sự trưởng 
thành của khả năng duy lý[I1I]; và khi Nhật Bản đối diện với sự du nhập của 
tư tưởng phương Tây, nó đã biết rõ phải phân biệt và thâu thái nền tư tưởng 
đó như thế nào cho phù hợp với những nhu cầu của mình. Sự kiện Nhật Bản 
đã tiếp nhận sự xâm nhập của duy tâm huấn cận đại và biện chứng pháp 
Hegel tùy theo khuôn khổ tỉnh thần của riêng nó, sự kiện này chắc chắn do 
khả năng tri thức của nó đã chịu huấn luyện nghiêm khắc dưới tay của các 
triết gia Phật học. 


Sự kiện lạ lùng là, Thiền đã tiếp tay thúc đây việc nghiên cứu Nho học. Nếu 
Thiên không tán trợ việc học hỏi triệt lý của đạo Phật, coi đó là một trở ngại 


cho sự tăng trưởng của khả năng trực giác, thì nó đã hành động như một sứ 
giả cho nên học thuật của Trung Hoa trên tổng quát, bao gồm thi ca, lịch sử, 
đạo đức, triết học, thơ pháp, hội họa, v.v... Đây là một hiện tượng bất thường 
trong lịch sử của đạo Phật, theo đó, một nên giáo thuyết chống đối văn tự 
như thế mà lại trở thành một đại diện có thế lực và có hiệu quả trong việc 
duy trì và khích lệ cho tinh thần bác học. 


-—-O0O--- 


4 


Trong một ý nghĩa nào đó, Thiền là lối giải thích của Trung Hoa về tông chỉ 
giác ngộ. Khi Phật giáo đi ngang qua lăng kính của tinh thần Trung Hoa, nó 
được khu phân thành nhiều tông phái, trong số đó Thiền tông là một. Nhưng 
hiển nhiên Thiền tông thích hợp nhất cho tâm lý người Trung Hoa, vì trong 
số tất cả những tông phái Phật giáo được phát huy tại đất này suốt 20 thế kỷ 
trưởng thành, Thiền là một trong hai trào lưu của tư tưởng Phật giáo đã sinh 
tồn đắc lực nhất. Quả vậy, nếu phải nói tới danh hiệu chính thức của một 
tông phái, thì chỉ có Phật giáo Thiền tông là còn hiện hành ở Trung Hoa; vì 
pháp môn Tịnh độ chưa hề là một tông phái đứng riêng tại Trung Hoa, nó 
nương nhờ trong các Thiền viện như một người khách thường trú. 


Trên phương diện lịch sử, đương nhiên Thiền bắt đầu từ lúc Bồ đề Đạt ma 
sang Tàu khoảng đầu thế kỷ VI. Nhưng thực tế Thiền chính thức thành danh 
kể từ ngày Huệ Năng xuất hiện (637- 714); ngài quê quán ở Lĩnh Nam. Lịch 
sử của Thiền tông từ Bồ Đề Đạt Ma truyền xuống Lục tổ Huệ Năng đã được 
nói đến trong Thiền luận [ của tôi[12]. 


Ngoài sự chú trọng của nó trên tầm quan trọng toàn triệt của kinh nghiệm cá 
nhân trong việc chứng nghiệm cùng đích, Thiền còn có những sắc thái đã 
gây ảnh hưởng đạo đức rất lớn chung đúc nên cái mà chúng ta có thê gọi là 
tinh thần Đông phương, đặc biệt là Nhật Bản. 


1. Quên hình thức là đặc điểm chung của thần bí, Thiên chúa giáo, Phật giáo 
hay Hồi giáo cũng vậy. Khi chú trọng nơi tầm quan trọng của tâm linh, 
những bộc lộ bên ngoài của nó tự nhiên trở thành những sự thê có ý nghĩa 
thứ yếu. Hình thức không nhất thiết phải bị rẻ rúng, nhưng người ta ít chú ý 
đến nó, hoặc chúng ta có thê nói răng chủ nghĩa ước lệ bị gác sang một bên 
và tính cách độc sáng cá nhân được chấp nhận đến kỳ cùng. Nhưng chính vì 
thế mà tất cả những øì liên hệ với Thiền đều mang âm hưởng trầm trọng của 
sự hướng nội thấy rõ. Còn như nói tới hình thức, người ta chắng thấy ở đây 


có cái gì là đẹp, là gợi cảm đối với các giác quan, nhưng cảm thấy có sự thể 
nào đó hướng nội hay tâm linh hiện diện một cách hiển nhiên bất chấp sự 
khiếm khuyết bất toàn của hình thức, cũng có thể nó hiện diện do chính sự 
bất toàn này. Lý do là như vầy: khi hình thức toàn hảo, các giác quan của 
chúng ta no đủ quá độ và tâm có thể xao lãng bổn phận sâu kín hơn của nó, 
ít nhất là tạm thời. Những nỗ lực được tập trung quá lớn để hướng ra ngoại 
giới không thê biểu lộ cho những gì mang ý nghĩa nội tại năm trong chúng. 
Do đó, Đan Hà đốt tượng Phật bằng gỗ để nhúm lửa, và thần tượng cùng 
theo đó biến mắt luôn. Hiện Tử trở thành một người bắt cá trái với thông lệ 
của đời sống tăng lữ. Đại Đăng quốc sư (Đại tô Kokushi, 1282-1337) trở 
thành một tên hành khất, và Quan San quốc sư (Kanzan Kokushi, 1277- 
1360) trở thành một mục tử. 


2. Sự hướng nội của Thiền hành ngụ tính cách chỉ thẳng của nó đối với tâm 
linh con người. Khi người ta dẹp bỏ trung gian của hình thức, một tâm linh 
này sẽ nói chuyện thẳng với một tâm linh kia. Cứ đưa lên một ngón tay, trọn 
cả vũ trụ nằm trong đó. Chẳng có lối chỉ thắng nảo hơn thế, trong thế giới 
của tương đối này. Trung gian của tương giao hay biểu tượng để bộc lộ bản 
thân được rút ngăn đến mức tối đa. Một chữ hay một cái nháy mắt là đủ rồi, 
tại sao người ta phí cả một đời để viết những quyền sánh dày cộm hay xây 
một thánh đường đồ sộ? 


3. Chỉ thăng là một cách nói khác về tính giản dị. Khi tất cả những phụ tùng 
cho việc diễn tả các ý tưởng được đẹp bỏ, chỉ một cọng cỏ cũng đủ thay thế 
đức Đại Nhật Như Lai (Vatrochana) cao trượng sáu. Hay một vòng tròn 
cũng là biểu tượng khả dĩ trọn vẹn nhất cho tính cách vô lượng vô biên của 
chân lý. Tính chất giản dị đó cũng được bộc lộ trong đời sống. Một chòi 
tranh khiêm tốn trên núi, một nửa dành cho nhưng đám mây trắng và một 
nửa còn lại đủ cho nhà hiền triết. Những củ khoai vùi trong đống lửa phân 
bò đủ làm dịu cơn đói, còn mình thì ném cái nhìn khinh bỉ lên đỗ ban tặng 
của triều đình. 


4. Bần cùng và giản dị đi đôi với nhau, nhưng chỉ bằần cùng và hạ tiện suông 
không phải là Thiền. Nó không kết hợp với sự bần cùng để chỉ vì sự bần 
cùng. Do tri túc, nó không muốn nhiều - đối với kẻ khác đó là bần cùng 
nhưng với nó thì thế là vừa đủ - đây là một tiêu chuẩn của đời; vì sự hướng 
nội trong tính chất bần cùng của Thiền không liên hệ chút nào với những sở 
hữu, hay giàu có với sự thặng dư tài sản vật chất. 


5. Thiền coi những dữ kiện của kinh nghiệm có giá trị hơn những biểu hiện, 
những biểu tượng và những khái niệm - nói thế tức là trong Thiền chỉ có 
chất chứ không có văn. Do đó, Thiền chủ trương duy nghiệm triệt để. Như 
vậy thì, không gian không phải là sự thể trải dài ra trước mắt, thời gian 
không phải một đường thắng kéo dài từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. 
Thiền không biết tới thứ không gian, thời gian nào như vậy do đó, những ý 
niệm như vĩnh cửu, vô hạn, vô biên, v.v..., chỉ là những mộng tưởng đối với 
Thiền. Vì Thiền sống trong những sự kiện hiển nhiên. Có thể coi chúng là 
tạm bợ, nhưng cái tạm bợ đó cũng là một ý niệm vọng tưởng. Khi Thiền so 
sánh một làn chớp lóe lên rồi biến mắt ngay trước khi các ngài kịp thốt lên 
tiếng “ồ!”, cái đó không ngụ ý rằng đời sông đối với Thiền chỉ có nghĩa là 
thoáng. chốc. Nhưng chúng ta có thể nói rằng Thiền tránh những sự kinh 
dinh, cần trọng. Khi nóc nhà bị đột, thiền sư gọi thị giả mang cái gì vào để 
giữ cho tắm điệp (tatami) được khô. Không một thoáng do dự, một người 
mang vào cái giỏ tre, một người kiếm cái thùng và mang vào. Người ta nói, 
thiền sư hài lòng hết sức với ông thị giả mang cho cái giỏ tre. Chính ông này 
mới là người thấu hiểu tinh thần của Thiền hơn nhà sư cần trọng kia, mặc dù 
sự khôn ngoan của ông chứng tỏ thực tiễn và hữu dụng hơn nhiều. Cục diện 
này Thiền gọi là “vô phân biệt” nói theo thuật ngữ. 


6. Cái mà người ta có thê gọi “vĩnh tịch”, được thây nơi trọng tâm của 
Thiên. Đây là một thứ cảm giác về sự cô liêu. 


Trong kinh Lăng giả chúng ta có sự kiện này, gọi là pháp viễn ly 
(viviktadharma). Kinh nghiệm về pháp đó hình như đánh thức tình cảm vê 
sự đơn độc vĩnh viễn. Cái đó không có nghĩa rằng chúng ta đều có cảm giác 
cô liêu và săn đuôi một sự thể nào đó rộng hơn và mạnh hơn chính mình. Tất 
cả những tâm hồn của tôn giáo ít nhiều đều có cưu mang tình cảm này; 
nhưng điều mà tôi muốn nói ở đây không phải là sự cô liêu theo kiểu đó, 
nhưng sự cô liêu của một thể tính tuyệt đối, nó ngự trỊ trên chúng ta khi một 
thế giới thiên sai vạn biệt vận hành dưới những điều kiện không gian, thời 
gian, và nhân quả bị bỏ lại đàng sau, khi tâm linh lớn cao trong bầu trời và 
trôi nổi tự do theo ý muốn như một cụm mây lang bạt. 


7. Khi đã hạn định tất cả những khía cạnh đó của thiền, chúng ta tìm thấy 
một thái độ quyết định nào đó của thiền đối với đời sống nói chung. Khi nó 
tự biểu lộ trong nghệ thuật thì nó tạo ra cái mà người ta có thể gọi là tỉnh 
thần thâm mỹ của thiền. Trong đây, rồi chúng ta sẽ thấy tính chất đơn giản, 
trực chỉ, xả ly táo bạo, dửng dưng, bất cần đời, nội tâm, khinh miệt hình 
thức, những tác động tự do tâm linh, nhịp thở thần bí của một thiên tài sáng 


tạo đang để hết tâm trí vào tác phẩm — đù là trong hội họa, trong cách viết, 
trong lôi làm vườn, trong trà đạo kiêm thuật, vũ, hay thi ca. 


——-O0O--- 
5 


Như tôi đã nói trên, trong số tất cả các tông phái của Đại thừa Phật giáo, 
Thiền tông đã kích động mãnh liệt cho sự bồi dưỡng của các ngành nghệ 
thuật riêng biệt của Nhật Bản, và sự mô tả trên có thể giúp hiểu đại khái về 
tinh thần của khía cạnh này trong nền văn hóa Nhật Bản. Để phác họa, xin 
chọn lỗi vẽ Nhật Bản được gọi là “vẽ mực” (Sumiye: mặc hội) và thể thơ 
Nhật Bản mệnh danh “bài cú” (Haiku) và kể cả huấn thị của một thiền sư 
dành cho những võ sĩ (Samurai) cơ lớn, lão luyện trong môn đấu kiếm. 


Thiền đến Nhật Bản vào thế kỷ thứ 12 và suốt tám trăm năm lịch sử, nó đã 
ảnh hưởng đời sống Nhật bản trong nhiều phương diện, không chỉ trong đời 
sông tâm linh của võ sĩ đạo mà còn trong những biểu hiện nghệ thuật của 
Nhật Bản bởi những tầng lớp có học thức và có văn hóa. Mặc hội, một trong 
những biểu hiện như thế, không phải là lối vẽ noi theo nghĩa thông thường; 
nó là một lối vẽ phác đến trắng: mực được làm bằng bồ hóng: cây cọ được 
làm băng lông dê hay lông thỏ, và lông thỏ thông dụng hơn vì nó hút nhiều 
mực; giây được dùng và giây mỏng và dễ thấm mực, khác xạ với lụa được 
dùng ở những họa sĩ sơn dầu, và sự khác biệt này rất có ý nghĩa cho nghệ sĩ 
mặc hội (sumiye). 


Lý do tại sao người ta chọn một chất liệu không bên như thế để làm phương 
tiện chuyên chở một cảm hứng nghệ thuật, là vì rằng cảm hứng đó cần phải 
được ghi lên chất liệu kia càng lẹ càng tốt. Nếu cây cọ kéo quá lâu nó sẽ làm 
thủng giây. 


Các đường thăng nên vẽ nhanh hết sức và rất ít nét, chỉ vẽ những đường nào 
tuyệt đối cần thiết. Không được phép gò bó, tây xóa, vẽ lại, sửa lại, đối lại, 
không nắn nót, không bố cục. Khi đã thực hiện xong, nhưng nét vẽ không 
thể bôi bỏ được, không thê sữa chửa được, không thê có bất cứ những kiểu 
chính hay cải tiến nào về sau. Những gì đã được thực hiện kê từ đó hoặc gây 
ra cái nhìn tươi sáng hay khó chịu, đều tùy theo bản chất của loài giấy như 
thế nào đó. Nghệ sĩ phải tuân theo cảm hứng của mình y nguyên trong vận 
chuyển ngẫu nhiên, tuyệt đối và khoảnh khắc của nó; ông chỉ việc để cho 
cánh tay, những ngón tay, và cây cọ của mình chạy theo cảm hứng đó y như 
chúng hoàn toàn là những công cụ, kể luôn cả con người của ông, đang ở 


trong tay của một kẻ nào đó đã đến chiếm hữu ông trong chốc lát. Hoặc giả 
chúng ta có thể nói rằng cây cọ tự ý thực hiện tác phâm hoàn toàn ở bên 
ngoài nghệ sĩ, ông ta chỉ việc để cho nó vận chuyển không cần đến những nỗ 
lực chú ý của mình. Nếu có lý luận hay suy nghĩ gì xảy ra giữa cây cọ và 
mảnh giấy, toàn bộ kết quả đều bị h hỏng. Mặc hội được tạo ra theo cách đó. 


Người ta có thể nhận thấy dễ dàng rằng những đường nét của mặc hội nhất 
định là biến ảo vô cùng, trong đó, không có tối sáng, không có gần xa. Thực 
tình, những lối vẽ đó không cần thiết trong mặc hội, vì ở đây không có ý 
định nhắm tới thực tế. Mặc hội cốt ý làm cho tính thần của một sự vật 
chuyền động trên giấy. Như thế mỗi nét bút phải đánh nhịp theo mạch sống 
của một vật thê sống động. Và nó cũng phải sống động. đương nhiên, mặc 
hội được điều khiển bởi một bộ các nguyên tắc khác hắn với những nguyên 
tắc của tranh sơn dầu. Nếu bức lụa thuộc chất liệu bền và những màu sơn 
dầu cho phép bôi xóa hay vẽ chồng lên, như tranh sơn dầu, một họa phẩm 
như thế được bố cục có hệ thống và được sắp đặt cần thận. Rộng lớn trong 
quan niệm, và mạnh khi thực hiện, khỏi nói đến óc duy thực của nó, là 
những đặc điểm của tranh sơn dầu, có thể so sánh chúng với một hệ thống tư 
tưởng triết lý được suy diễn chín chắn, mỗi bên được kết dệt sít sao băng 
đường dây luận lý của nó; hoặc có thể đọ với một ngôi giáo đường lớn 
những tường, cột, nền móng của nó được xây bằng những khối đá rắn chắc. 
So sánh như thế, một nét phác mặc hội quả thực nghèo nàn, nghẻo trong 
hình thức, nghèo về nội dung, nghèo kỹ xảo, nghèo chất liệu, nhưng dân tộc 
Đông phương chúng tôi cảm thấy trong nó hiện diện một tinh thần nào đó 
đang vận chuyền, bay lượn kỳ điệu quanh những đường, những điểm, nhưng 
bóng mờ qua vô số biến thái; tiết nhịp hơi thở sống động của nó đang rung 
động trong chúng. Một cành bách hợp lẻ loi đang nở nụ hình như được vẽ 
cân thận trên một mảnh giấy thô - nhưng ở đây bày ra một cách sống động 
tinh thần nồng nhiệt và ngây thơ của một trinh nữ được che chở qua cơn 
giông bão của cuộc đời. Lại nữa, nếu có thể nhìn theo lối phê bình phủ 
phiếm, ở đây chăng có cảm hứng và kỹ xảo nghệ thuật gì lắm - một chiếc 
thuyền con vô nghĩa của một ngư ông ở giữa vùng nước rộng bao la; nhưng 
khi ngăm kỹ chúng ta không khỏi bị ân tượng sâu đậm trước sự hoằng viễn 
của đại dương không biết đâu là bờ bến và trước sự hiện diện của một tinh 
thần kỳ diệu đang thở một sức sống của vĩnh cửu không dao động giữa 
những ngọn sóng nhấp nhô và tất cả những điều kỳ diệu này được thành tựu 
một cách dễ dàng, và không cần nỗ lực gì hết. 


Nếu mặc hội cô tình sao chép một thực tại khách quan, thì hoàn toàn thất 
bại; vì đích thực là một công trình sáng tạo, nên không bao giờ nó làm công 


việc đó. Một điểm trong một vẽ phác mặc hội không tượng trưng một con 
cò, một đường cong, cũng không biểu tượng ngọn Phú sĩ sơn. Điểm đó là 
chìm và đường đó là núi. Nếu trong một họa phẩm, nhìn đâu cũng thấy 
giống, tắm lụa hai chiều không thể tượng trưng cho cái gì là khách quan; 
những màu sắc còn xa mới đạt tới nguyên mẫu, và dù một hoạ sĩ có thể nỗ 
lực trung thành tới mức nào với những cây cọ của ông để gợi cho chúng ta 
nhớ lại một vật thể thiên nhiên y hệt thì kết quả không bao giờ tỏ ra ý hệt nó; 
vì càng mô phỏng, càng tượng trưng, thì càng nghèo nàn, khôi hài. Nhà nghệ 
sĩ mặc hội lý luận như thế này: Tại sao không vứt bỏ hăn cái ý đồ như thế? 
Hãy cứ sáng tạo những vật sống theo óc tưởng tượng riêng của chúng ta. 
Bao lâu mà tất cả chúng ta vẫn còn ở chung trong một vũ trụ như nhau, 
những sáng tạo của chúng ta có thể chứng tỏ phù hợp với những gì mà 
chúng ta gọi là những vật thể của thiên nhiên. Nhưng đây không phải là yêu 
tố chính của tác phẩm. Giá trị riêng biệt của tác phẩm không phải là giông. 
Trong mỗi nét bút, có sự thê nào hiển lộ bản sắc không? Tinh thần của mỗi 
nghệ sĩ vận chuyên ở đây. Những con chim của ông là tạo vật riêng của ông. 
Đây là thái độ của một họa sĩ mặc hội đối với nghệ thuật của ông, và tôi 
muôn nói ngay rằng thái độ này cũng là thái độ của Thiền đối với đời sống, 
và những gì Thiền nhắm tới bằng đời sống của mỉnh thì nghệ sĩ thực hiện 
bằng giấy, bút và mực của ông. Tĩnh thần sáng tạo vận chuyên khắp nơi, và 
trong đời sống cũng như trong nghệ thuật đều có tác phẩm của công trình 
sáng tạo. 


Nghệ sĩ mặc hội vạch xuống một đường thẳng, thế là xong, không có thứ gì 
có thê vượt ra ngoài nó, hay kéo lui nó lại; cũng y như một làn chớp. Chính 
nghệ sĩ cũng không cản nó được; từ đó nảy ra vẻ đẹp của đường thẳng. 
Những sự thê đẹp ở nơi chúng nhất định phải thế, nghĩa là khi chúng tự do 
trình điện một tinh thần nào đó. Ô đây, không có cưỡng bức, không có giết 
hại, không vặn vẹo, không sao nguyên, chỉ có dòng vận động phơi bảy tự do 
không gò ép, nhưng tự chủ - đó là yêu tố của nguyên tắc thâm mỹ. Các bắp 
thịt chú ý vẽ một đường thăng, chấm một điểm, nhưng đẳng sau chúng là 
một vô thức. Bằng vô thức đó thiên nhiên viết ra định mệnh của nó: bằng vô 
thức đó nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm nghệ thuật của mình. Một chú bé cười và 
toàn thể đám đông ngây ngất, bởi vì nó phát ra tự vô tâm, nhất định phải thế. 
Vô niệm hay Vô tâm, mà các thiền sư hay nói tới, như chúng ta đã từng bản 
đến, cũng hiển nhiên là tỉnh thần của nghệ sĩ mặc hội. 


Một đặc điểm khác làm nỗi bật mặc hội là nó cố gắng bắt lấy tỉnh thần ngay 
trong dòng vận động. Mọi vật đêu sinh hóa, trong thiên nhiên không có cái 
trơ lì bât động; khi các ngài tưởng răng mình đang năm chặt cái đó trong tay, 


nó đang vuột khỏi tầm tay các ngài. Bởi vì khoảnh khắc mà các ngài bắt, nó 
không còn sông nữa; nó đã chết. Nhưng mặc hội có bắt các sự thể đang 
sông, hình như là việc làm khó mà thành công nổi. Quả nhiên, đó là sự việc 
không thê, nếu nỗ lực của nghệ sĩ là cốt trình bày những sự vật sống động 
trên giấy, nhưng ông có thể thành công đến mức nào đó khi mà mỗi nét bút 
ông vẽ ra đều trực tiếp liên hệ với tâm linh nội tại của ông, không bị quấy 
rầy bởi những yếu tô ngoại lai, như các ý tưởng chắng hạn, v.v.. - Trong 
trường hợp này cây cọ của ông ta là cánh tay của chính ông đang Huới Ta; 
hơn thế nữa nó là tỉnh thần của ông, và người ta cảm nhận được tính thần 
này ngay trong lúc nó được ghi dấu lên giấy. Khi thực hiện được điều đó, 
một họa phẩm mặc hội chính là một thực tại, tròn đầy, không phải là bản sao 
một cái gì khác. Nhưng ngọn núi ở đây cũng thực tế y như ngọn Phú sĩ sơn 
thực tế kia; cũng thế, đây là những cụm mây, con suôi, cây côi, sóng nước, 
và bóng. Bởi vì tỉnh thần của nghệ đang cau lộ qua những thứ đó: những 
khối, những đường những điểm, và “sa mù” 


Như thế đương nhiên mặc hội tránh tô màu bất cứ loại nào vì nó lưu ý chúng 
ta về một vật thể của thiên nhiên, và mặc hội không có mục đích nhắm sao 
lại, toàn hay bất toàn. Trong phương điện này mặc hội cũng giống như thư 
pháp. Trong thư pháp, mỗi chữ, gôm những nét ngang, dọc, mác, phẩy, móc, 
đá, không nhất thiết phải chỉ cho một ý tưởng nhất định nào, mặc dù không 
phải nó hoàn toàn không biết tới, bởi vì một chữ trước hết coi như đã có ý 
nghĩa nào đó rồi. Nhưng với tính cách là một nền nghệ thuật riêng cho Viễn 
đông, ở đó một cây viết lông, dài, nhọn, mềm được dùng để viết, mỗi nét 
được thực hiện với cây viết đó đều có một ý nghĩa ngoài phận sự nó như một 
yếu tố cầu tạo một chữ biểu tượng một ý niệm. Cây viết đó là một vật dụng 
chìu người và sẵn sàng đáp ứng mọi động tác tùy ý của nghệ sĩ hay của 
người viết. Trong những nét chữ mà ông viết ra chúng ta có thê nhận biết 
tinh thần của ông. Đây là lý do tại sao ở Đông phương mặc hội và thư pháp 
được xếp chung vào một bộ môn nghệ thuật như nhau. 


Sự phát triển của cây viết lông nên để khảo cứu riêng. Chắc chắn nó có liên 
hệ nhiều với những biến cố về chữ viết và cách viết của Trung Hoa một 
dụng cụ mềm mại, nhẹ nhàng và dễ chịu như thế mà được đạt vào tay của 
nghệ sĩ, quả là một dịp may Những đường và nét nó tạo ra đều mang dáng 
dấp tươi mát, gợi cảm và duyên dáng mà người ta có thể trực nhận trong 
những vật thê có linh tính của thiên nhiên, nhất là trong thân thể con người. 
Nếu dụng cụ hữu ích đó mà là một thỏi đồng cứng đơ, kết quả sẽ hoàn toàn 
ngược lại, và không có lỗi mặc hội của Lương Khải, Mục Khê, hay của 
những bực thầy khác còn truyền đến chúng ta ngày nay. 


Sự kiện giấy vẽ thuộc loại mong manh để không cho phép cây cọ dùng dẳng 
quá lâu trên đó, đây cũng là điểm lợi lớn cho nghệ sĩ khi ông muôn dùng nó 
để diễn tả mỉnh. Nếu giấy cứng và thô, dễ cho việc sửa chữa và cần cù, thì 
điều đó sẽ rất nguy hại cho tỉnh thần của mặc hội. Cây cọ phải chạy dài trên 
giấy một cách nhẹ nhàng, táo bạo, đầy đủ, và quả quyết, thì cũng y hệt như 
công trình sáng tạo khi vũ trụ mới bắt đầu xuất hiện. Ngay lúc một tiếng nói 
phát ra từ miệng của đắng tạo hóa, nó phải được thực thi tức khắc. Trì hoãn 
có thể có nghĩa là biến thiên và như vậy là hủy hoại; hoặc giả ý chí bị chận 
đứng không cho vận động hướng tới trước; nó dừng lại, nó chần chờ, nó đăn 
đo, nó lý lẽ, và cuối cùng nó đổi hướng. Thái độ trì hoãn và lưỡng lự đó cắt 
ngang dòng tự đo trong tâm hồn của nghệ sĩ. 


Mặc dù giả tạo không có nghĩa là hợp quy hay là phối trí cân xứng chủ đề, 
và tự do có nghĩa là bất hợp quy trong mặc hội luôn luôn có yếu tô bất ngờ 
hay đột ngột. Nơi nào người ta muôn thấy một đường thắng hay một khối, 
thì nơi đó không có nó, và sự văng mặt này, thay vì là mất mắt, nó gợi ý về 
một sự thê ở ngoài kia và hoàn toàn thỏa mãn. Một mảnh giấy nhỏ, thường 
là dài, chưa tới hai gang rưỡi trên sáu gang, bây giờ sẽ bao trùm toàn thể vũ 
trụ. Nét ngang gợi ý về tính cách bao la của không gian và một vòng tròn là 
cái vĩnh cửu của thời gian - không những là vô hạn mà còn sống và động. Lạ 
ở chỗ là sự vắng mặt của một điểm duy nhất mà tại đó người ta ngầm mong 
mỏi có thể thành tựu được sự bí nhiệm này, nhưng nghệ sĩ mặc hội là một 
bực thầy từng trải trong thủ pháp đó. Ông thực hiện điều đó khéo đến nỗi 
không sao thấy được tính giả tạo hay chủ ý rõ rệt nào trong tác phẩm của 
ông. Đời sống không chủ ý đó là ảnh hưởng trực tiếp của Thiên. 


——-o0O--- 
6 


Sau khi đã thấy một số liên hệ giữa mặc hội (Sumiye) và Thiền, ở đây xin 
tiếp tục ghi thêm những nhận xét của tôi về tinh thần “Vĩnh tịch”. Tôi biết 
rằng bài giảng của tôi hoàn toàn không thê tường thuật chính xác về những 
gì mà Thiền đã đích thực thể hiện theo phong cách riêng biệt của nó cho 
khía cạnh thâm mỹ trong đời sống của người Nhật. Tôi chỉ có thể nói, ảnh 
hưởng của Thiền trong nền hội họa Viễn đông đã là ảnh hưởng chung, 
không chỉ giới hạn cho người Nhật, và những gì tôi đã mô tả cũng có thể áp 
dụng luôn cho hội họa Trung Hoa. Tuy nhiên, sự kiện dưới đây có thể được 
coi như là đặc biệt Nhật Bản bởi vì tinh thần “vĩnh tịch” và là sự kiện rất nôi 
bật ở Nhật Bản. Tinh thần đó, hoặc giả có thể nói là nguyên lý nghệ thuật, 


theo tôi là tinh thần mà tại Nhật Bản mọi người thường hiểu qua chữ “sabï” 
(Tịch) hay “Wabi” (Thác, Shibumi : sáp ?) Bây giờ xin nói vài lời vê điêm 
đó, dùng chữ SabI (Tịch) cho khái niệm về nhóm tình cảm này. 


Sabi xuất hiện trong công tác làm vườn cảnh và trà đạo cũng như trong văn 
chương. Tôi sẽ chỉ giới hạn ở văn chương, nhất là dưới thể thơ bài cú, một 
thê thơ gồm L7 âm tiết. Đây là một thể thơ cực ngắn, một sản phẩm đặc biệt 
của thiên tài Nhật Bản. Nó được phát triển mạnh dưới thời Đức xuyên 
(Tokugawa), và đặc biệt hơn sau Ba Tiêu (Bashô; 1643-1694). 


Ba Tiêu là một thi hào lãng du, một người yêu thiên nhiên vô cùng đắm 
đuối, một loài trữ tình lãng mạn thiên nhiên. Cuộc đời của ông trôi theo cuộc 
lữ đi từ cực Nam đến cực Bắc của Nhật Bản. May thay, thời đó chưa có tàu 
hỏa. Những tiện nghi của đời sông mới hình như chăng tốt đẹp gì cho thi ca. 
Tinh thần phân tích khoa học của đời sống mới tước bỏ hết cámu huyền ấn 
mật; thi ca, hài cú, hình như không sống nôi ở những nơi mất hết cả những 
huyền vi ấn mật. Cuộc rối loạn với khoa học là sự kiện đã lột bỏ hết mọi sự 
ân ước, tất cả bị lột trần, và những gì thấy được đều đã nằm trơ ra đó. Nơi 
nào khoa học ngự trị, óc tưởng tượng gióng trống rút lui. 


Chúng ta bị bắt buộc phải đối diện với những sự kiện được gọi là cứng rắn 
đó, và rồi đầu óc chúng ta trở thành lạnh lùng như xương trắng; nơi nảo 
không có một chút dịu ngọt dành cho chúng ta, thì thi ca bỏ đi; nơi nào là 
một bãi cát mênh mông nơi đó không thể có tàn cây xanh lá. Trong thời Ba 
Tiêu, đời sống tha quá vô vị và nặng nề như thế. Một cái nón tre, một cái 
gậy trúc và một túi vải có thể đủ cho nhà thơ lang thang đây đó, dừng lại 
trong khoảnh khắc ở một xóm nhỏ khơi dậy tâm tình lãng mạn, thưởng thức 
tất cả những lịch nghiệm, đĩ nhiên rất gian khổ trong cuộc lãng du của thời 
bán khai. Đến khi cuộc du lịch trở thành quá dễ dàng và đủ tiện nghi, ý 
nghĩa tâm linh của nó không còn nữa. Có thể gọi đây là chủ nghĩa duy cảm, 
nhưng một tình cảm cô liêu nào đó được nảy sinh từ cuộc lãng du gợi cho ta 
trầm tư về ý nghĩa của đời sông, bởi vì đời sống kỳ cùng là một cuộc lữ đi từ 
đầu này đất lạ đến đầu kia vùng đất lạ. Trong cái thời của những năm 60, 70 
và 80 đã định sẵn cho chúng ta rồi, chúng ta được phép vén mở bức màn 
huyền ấn, nếu có thể. Một dòng đời rất nhẹ nhàng mặc dù là quá ngắn ngủi 
trôi qua trong khoảng thời gian này đã cướp mất chúng ta cái cảm giác vĩnh 
tịch đó. 


Tiên bối của Ba Tiêu (Bashô) là Tây Hành (Saigyô) dưới thời Kiếm thương 
(Kamakura; I168-1334). Ong cũng là một nhà sư lãng du. Sau khi rời bỏ 


quan chức, một võ quan do triều đình phong, sư để dành cả cuộc đời mình 
cho cuộc lữ và cuộc thơ. Đó là một nhà sư của đạo Phật. Nhất định bạn đã 
từng thấy, nơi nào đó khi bạn ghé ngang qua Nhật Bản, chân dung của một 
nhà thơ trong chiếc áo vân du, hoàn toàn đơn độc, đang ngắm nhìn ngọn Phú 
sĩ sơn. Tôi quên mất. họa sĩ là ai, nhưng bức tranh gợi nên nhiều mối cảm 
nghĩ, nhất là trong nỗi cô liêu huyền bí của đời sống con người, dù vậy đó 
không phải là cảm giác bị bỏ rơi, không phải là tâm tình nặng tru cô liêu, 
nhưng chỉ là một lỗi chiêm nghiệm cái huyền vi của tuyệt đối. Thì đây là 
một bài thơ của Tây Hành (SaIgyô) : 


Gió cuốn lên 

Khói mờ trên Phú sĩ 

Bay mất ngoài xa xăm 

Ai biết về đâu nhỉ? 

Cõi lòng tôi cùng lang thang 


Ba Tiêu không phải là một nhà sư tu Phật nhưng cũng là một đệ tử của thiền 
gia. 


Vào đầu thu, khi trời bắt đầu mưa từng độ, trời đất hiện thân của vĩnh tịch. 
Nhưng cành cây trụi lá, những ngọn núi bắt đầu mang dáng dấp khắc khổ, 
những con nước trôi nhanh hơn và trong cảnh chiều khi đàn chim, sau một 
ngày mệt nhọc, đang tìm đường về tổ, một lữ khách đơn côi càng trở nên 
đăm chiêu về số phận của đời người. Phong độ của ông cùng cử động với 
phong độ của thiên nhiên. Ba Tiêu hát: 


Một lữ khách 
Xin gọi tên tôi là thế 
Cơn mưa thu này 


Chúng ta không nhất thiết phải là những ẩn sĩ, nhưng tôi không rõ trong mỗi 
người chúng ta có hay không có một ước vọng triỀn miên trước một thế giới 
vượt ngoài cõi đời thông tục tương đối này; vọng về nơi mà linh hồn của 
mình có thể trầm ngâm chiêm nghiệm số phận riêng tư của nó. 


Lúc Ba Tiêu đang còn học thiên với Phật Đỉnh Quôc Sư (Bucchô Kokushn), 
một hôm Quôc Sư đên viêng ông và hỏi: “Lúc này con ra sao?” Ba Tiêu: 
“Sau cơn mưa vừa qua, rong rêu xanh hơn trước.” 


Phật Đỉnh: “Trước khi rêu xanh thì Phật pháp là gì?” 
Ba Tiêu: “Con ếch nhảy vào nước, kìa tiếng động!” 


Người ta nói rằng kế từ đó một giai đoạn mới trong lịch sử của bài cú bắt 
đầu. Bài cú trước thời Ba Tiêu chỉ là một lối chơi chữ, không liên hệ đến đời 
sông. Ba Tiêu, nhân được thầy của ông hỏi về chân lý rốt ráo của mọi vật 
trước khi có thê giới sai biệt này, đã thấy một con ếch nhảy xuống giếng cạn, 
tiếng động rung lên giữa một vùng tĩnh lặng. Đã bắt được nguồn mạch của 
đời sông và nghệ sĩ ngôi ở đây ngắm nhìn cõi lòng của mình đang xuôi theo 
dòng sinh hóa triền miên của thế giới rồi từ đó biết bao nhiêu bài thơ 17 âm 
tiết truyền lại đến chúng ta. Ba Tiêu quả là một nhà thơ của Vĩnh Tịch. 


Một bài thơ bài cú khác của ông như sau: 
Một cành cây trụi lá, 

Một con quạ đậu trên cành 

Chiều thu sang. 


Tính cách giản dị của hình thức không phải lúc nào cũng có nghĩa là có một 
nội dung thô tục. Có một Cõi Ngoài hoăng đại ở ngay trong con quạ cô liêu 
đậu trên cành cây khô trụi lá. Mọi vật hiện ra từ một hồ thắm huyền ẩn tuyệt 
mù, và ngang qua nơi mỗi sự vật đó mà chúng ta có thể ném cái nhìn vào tận 
đáy sâu của hố thắm. Các ngài khỏi cần phải làm một bài thơ lớn dài hàng 
trăm câu mới có thể thổ lộ được cái tình cảm được khơi dậy bởi cái nhìn rọi 
vào hồ thăm. Khi một tình cảm đạt tới các độ rung cảm của nó chúng ta chỉ 
còn im lặng, vì không có lời nào nói cho xứng. Thậm chí 17 tiếng cũng là đã 
quá nhiều rồi. Trong bất cứ biến cố nào, những nghệ sĩ Nhật Bản nếu ít 
nhiều có chịu ảnh hưởng phong thái của Thiền đều có khuynh hướng dùng 
rất ít chữ hay rất ít nét bút để diễn tả tình cảm. Nếu chúng được diễn tả quá 
đầy đủ, thì không sao có thể có gợi ý, và tính chất gợi ý là sự bí mật của các 
ngành nghệ thuật của Nhật Bản. 


Một sô nghệ sĩ còn đi xa hơn nữa, bât kê người thưởng ngoạn nhìn những 
nét bút của họ theo cách nào, cái đó không là vân đê; sự thực nghệ sĩ càng bị 


hiểu lầm, giá càng cao. Những nét hay những khối có thể chỉ cho một vật 
nào đó trong thiên nhiên; chúng có thể là chim chóc, là đồi núi, là bông hoa, 
hay bóng người hay thứ gì khác; đối với họ cái đó hoàn toàn không can hệ, 
họ nói như thế. Quả thực đây là một quan điểm cực đoan. Bởi vì nếu những 
đường, những khối, và những điểm của họ mà được phán xét mỗi người theo 
mỗi cách, đôi khi không giống chút gì với điều mà nguyên lai nghệ sĩ nhắm 
tới thì cần gì phải nỗ lực cho một họa phẩm như thế? 


Có lẽ ở đây nghệ sĩ muốn thêm lời này: “Nếu duy chỉ cái tỉnh thần trì ngự 
nơi tác phâm của ông được trực nhận và được thưởng ngoạn đúng mức toàn 
vẹn”. Từ chỗ đó mà đi, lẽ đương nhiên các nghệ sĩ Viễn đông hoàn toàn thờ 
ơ với hình thức. Bằng cây cọ của mình, họ muốn trỏ vào những gì đang rung 
động họ mãnh liệt trong sâu thăm. Chính họ, có thể cũng không biết phải 
diễn tả như thế nào dòng vận chuyền nội tâm của mình. Họ chỉ thốt lên tiếng 
kêu hay múa cây cọ. Có thê đây không phải là nghệ thuật, bởi vì chăng có 
nghệ thuật gì trong phong cách như thế. Hoặc giả nếu có một thứ nghệ thuật 
nào đó chắc đây là loại nghệ thuật bán khai đích thực. Quả đúng vậy? Dù 
chúng có tiến bộ mấy trong “văn minh” ngheo nghĩa nhân tạo, luôn luôn 
chúng ta vẫn nỗ lực cho cái không nghệ thuật; vì hình như đó là mục tiêu và 
căn bản của tất cả những nổ lực của nghệ thuật. Nghệ thuật ần tảng sau cái 
vẻ không nghệ thuật của Nhật Bản biết bao! Đầy ý nghĩa và đầy gợi cảm 
nhưng toàn hảo trong cái không nghệ thuật - khi tinh thần Vĩnh Tịch được 
bộc lộ trong phong cách đó, chúng ta có tinh thể của Mặc hội và Bài cú. 


——-O0O--- 
" 


Sự kiện Phật giáo dưới hình thức Thiền tông đã ảnh hưởng đến đời sống 
Nhật Bản, nhất là trong phương diện nghệ thuật của nó, đến độ chưa có một 
hình thức Phật giáo nào so sánh nồi, ây là vì Thiền chỉ thắng vào sự thực 
hiển nhiên của đời sống thay vì khái niệm. Tri thức luôn luôn gián tiếp 
tương quan với đời sông nó là một tác viên quán xuyến, và những gì thường 
thiếu trong sức mạnh bản năng, tức ý chí. Thiền không phải chỉ là ý chí, nó 
vẫn chứa một số lượng kiến thức nào đó, cũng ngang băng trực giác. tương 
phản với khuynh hướng biện biệt của các tông phái Phật giáo khác, Thiền 
lúc này cũng lây việc giao tiếp với đời sống làm căn bản. Đây là lý do chính 
yếu tại sao Thiền có vị trí vững trong đời sống Nhật Bản. 


Nghệ thuật đấu kiếm, tập cho lão luyện là một trong những công việc thu hút 
nhất của các giai cấp thống trị Nhật Bản từ thời đại Kiếm thương 
(Kamakura), nghê thuật này đã thành công phát triển lạ lùng, và nhiều 
trường học khác nhau dạy về môn đó đã thịnh hành cho tới nay vẫn còn. 
Thời đại Kiếm thương liên hê chặt chẽ với Thiên, bởi vì chính vào thời đại 
Thiền tông, với tư cách là một tông phái Phật giáo độc lập, đầu tiên được 
truyền vào Nhật Bản. Nhiều thiền sư lớn đã cai quản thế giới tâm linh bấy 
giờ và mặc dù họ khinh miệt học thuật, học thuật vẫn được bảo tồn bằng đôi 
tay của họ. Vào thời này, các chiến sĩ tụ tập quanh họ khát khao được họ 
giảng dạy và rèn luyện. Phương pháp giảng dạy của họ giản dị và trực tiếp, 
không cân phải có học thuật uyên bác vê Phật học. Các chiến sĩ cố nhiên 
không phải là thông thái lắm; điều họ muốn là đối không rụt rẻ trước cái chết 
mà họ thường xuyên đối diện. Đây là một vấn đề thực tiễn nhất đối với họ, 
và Thiền sẵn sàng giải quyết, có lẽ bởi vì các thiền sư chỉ nói tới những sự 
thực của đời sống, không nói tới những khái niệm. Có thể họ đã nói với một 
chiến sĩ, khi ông ta đến để được soi sáng về vấn đề sống và chết: “Không 
sông không chết ở đây. Cút lẹ đi.” Nói thế rồi, họ xách gậy đuổi ông chiến sĩ 
đó đi. Hoặc giả có một chiến sĩ đến kiếm sư và nói: “Bây giờ tôi phải trải 
qua một cuộc hiểm nghèo nhất của đời sống; nên làm gì?” Sư có thê rỗng 
lên: “Đi thắng tới, đừng nhìn lại!” Sự kiện đó cho thấy các chiến sĩ dưới thời 
Nhật Bản phong kiến đã được các thiền sư huấn luyện như thế nào. 


Bởi vì các chiến sĩ, đời sống của họ thường xuyên bị đe đọa và bởi vì thanh 
kiếm của họ là khí giới duy nhất quyết định số mệnh của họ trước ngã đường 
sống hoặc chết, nghệ thuật đấu kiếm đã phát triển toàn bích lạ lùng. Vậy 
không lạ gì mà Thiền đã can dự rất nhiều với nghề nghiệp này. Trạch Am 
(Takuan; 1573-1645), một trong những khuôn mặt lớn nhất của thế giới 
thiền tông dưới thời Đức xuyên (Tokugawa), đã giảng huấn thị đầy đủ về 
thiền cho đệ tử của mình Yagiu-Tagima-no-kami (chết 1646), ông này đã 
làm kiếm sư cho các tướng quân (Shôgun) thời đó. Những huấn thị đương 
nhiên không nói tới kỹ thuật của nghệ thuật đấu kiếm mà chỉ nói thái độ tinh 
thần của chiến sĩ .Tuân theo những huấn thị này một cách thông minh nhất 
định phải trải qua một cuộc huấn luyện tâm linh rất lớn cho người đệ tử linh 
lợi của mình. Một kiếm sư lớn khác dưới thời Đức Xuyên là Mayamoto 
Musashi (1582-1642), ông là người dựng lên một phái gọi là Nitôryu (Nhị 
đạo lưu). Ông không chỉ là một kiếm sĩ mà còn là một nghệ sĩ Mặc hội 
(Sumiye), và cũng nôi tiếng ngang "¬ Các họa phẩm của ông rất được tán 
thưởng và, có thể nói, có “Thiền vị”. Một trong những khẩu quyết lừng 
danh của ông về đâu kiếm như sau : 


Dưới ngọn kiếm đưa cao 
Dù địa ngục đáng sợ; 
Hãy bước tới thì cực lạc trong đây. 


Không chỉ mạo hiểm, nhưng là xả kỷ, đó là một tình trạng mà Phật giáo gọi 
là vô ngã. Ở đây là ý nghĩa tôn giáo của thuật đầu kiếm. Đây là con đường 
mà Thiên tiến sâu vào đời sống của dân tộc Nhật Bản - đời sống đó trong các 
phương diện khác nhau của nó, đạo đức, thực hành, thầm mỹ, và đến một 
mức nào đó, tri thức. 


Như đã nói rải rác ở trên, nên coi thuyết Vô ngã của Phật giáo như là 
phương pháp thực tiễn quảng diễn triết lý Vô thức. Vô thức thầm lặng khởi 
lên ngang qua những ý thức cá biệt thường nghiệm của chúng ta, và khi nó 
tác động như thế thì các ý thức đó coI nó như là một ngã linh hồn tự do, tự 
hữu, và thường hằng. Nhưng khi khái niệm này chiếm cứ ý thức của chúng 
ta, những hành động tự do đích thực của Vô thức gặp phải những trở ngại 
khắp mọi mặt. Trên phương diện xúc cảm, đây là nguôn gôc của những 
phiền muộn ray rứt và đời sống hóa ra không thê có. Đề tái lập sự thanh bình 
băng phương cách thực tiễn nhất, Phật giáo mới dạy chúng ta dẹp bỏ tư 
tưởng vê một ngã linh hồn, thoát ly sự ràng buộc của nó, làm khô ráo dòng 
suối của u phiền liên miên này; vì có thế Vô thức mới lẫy lại khả năng sáng 
tạo nguyên thủy của nó. Những sự việc mà người ta gọi là vĩ đại hình như 
luôn luôn được thành tựu khi chúng ta gọi thăng tới Vô thức. Không chỉ 
những biến cố tâm linh vĩ đại, những những vấn đề lớn như đạo đức, xã hội, 
và thực tiễn, đều là những kết quả do tác động hiện hành của Vô thức. Vô 
ngã có mục đích hướng sự chú tâm của chúng ta vào sự kiện này. 


Đối với tâm hồn người Nhật, Vô ngã (Muga) và Vô tâm (Mushin) có nghĩa 
như nhau. Khi người ta đạt tới trạng thái Vô ngã, tức đã chứng trạng thái Vô 
tâm, hay Vô thức. Vô ngã (Muga) gần như là một với trạng thái xuất thần 
trong đó không còn có cảm thức “Ta đang thể”. Tình cảm về “Ngã” là một 
trở ngại lớn cho sự thực thi một công tác. Mặc dù sự vắng mặt của ngã ý 
thức không bảo đảm sự vĩ đại của một công trình, lưu ý nó, đặc biệt là trong 
ý nghĩa tự kiêu và tự thị, tức thì, trên quan điểm tâm linh mà nói, làm giảm 
sút giá trị của công trình thành tựu. Không những thế, sự thành tựu ấy cũng 
bị hoài nghi đối với sự thành công trọn vẹn của nó. Luôn luôn nó bị nhuộm 
màu của ngã. Tự bản năng, chúng ta quay lưng lại với nó, coi như không 
trực tiếp đến từ Vô thức. Những gì hễ đến từ Vô thức đều hình như vượt 


ngoài các phán đoán đạo đức; nó có quyến rũ riêng biệt vì rằng là một tác 
phẩm đầu tiên của Vô thức. Sự kiện chúng ta có thể cảm giác được vẻ quyến 
rũ này, sự kiện đó làm chứng cho sự có mặt của Vô thức, hay Vô tâm. Mục 
tiêu của tất cả ngành nghệ thuật Nhật Bản quy tụ quanh sự việc tự mình cảm 
nghiệm nó, và đấy là sự thể hiện riêng cho nó Vô ngã (Muga) hay Vô tâm 
(Mushin), hay không nỗ lực, như thế là chỗ chí cùng của nghệ thuật. 


——-O0O--- 
§ 


Đây là trích yêu trong huấn thị Thiền của Takuan nói cho Yasyu Tajima-no- 
kami về đấu kiếm: 


“Điều hệ trọng nhất trong nghệ thuật đấu kiếm là phải có một thái độ tâm lý 
mà người ta gọi là “trí bất động”. Trí đó được thành tựu bằng trực giác sau 
nhiều luyện tập thực sự. “Bất động” không nghĩa là cứng đơ, nặng trịch và 
vô hồn như gỗ như đá. Bất động là trình độ cao nhất của động với một tâm 
điểm không hề dao động. Rồi tâm mới đạt tới cao điểm mẫn tiệp tuyệt đối 
sẵn sàng hướng sự chú tâm của nó vào bất cứ nơi nào cần thiết - hướng sang 
trái, sang phải, hướng tới mọi chiều hướng tùy sở thích. Khi sự chú tâm của 
con bị lôi cuốn và bị điều động bởi ngọn kiếm tấn công của địch thủ; con 
mất cơ hội đầu tiên để tạo ra vận động kế tiếp do chính mình. Con lưỡng lự, 
suy nghĩ, và một phút đắn đo đó diễn ra, địch thủ đã sẵn sàng đánh con gục 
ngã. Đừng để y có dịp may nào như thế. Con phải theo dõi sự vận động của 
ngọn kiếm trong tay địch thủ, giữ tâm trí thong dong theo sự phản kích của 
chính nó, đừng để tâm niệm đắn đo chen vào. Con chuyên động khi đối 
phương chuyên động, và do thế mà khuất phục được y. 


“Điều đó - điều mà người ta có thể gọi là tâm trạng “không tạp niệm” - là 
yếu tố sinh tử nhất trong nghệ thuật đấu kiếm cũng như trong Thiền. Nếu 
còn có một chút gián tạp giữa hai hành vi dù chỉ cách nhau bằng một sợi 
lông, đấy là tạp niệm. Khi hai tay cùng vỗ, tiếng trỗi lên ngay không phút 
giây lưỡng lự. Tiếng không đợi suy nghĩ đã rồi mới phát. Ở đây không trung 
gian, vận động này tiếp theo vận động khác không bị gián đoạn bởi tâm 
niệm cố ý. 


“Nếu con bị dao động và đắn đo rằng phải làm gì khi đối phương sắp hạ con, 
thì con đã chừa dịp cho y, nghĩa là một dịp may cho một đòn sinh tử. Cứ thủ 
theo thế công đừng khoảnh khắc gián đoạn, công và thủ không rời nhau 
gang tắc. Tính cách trực khởi của hành động đó nơi con, nhất định cuối cùng 


sẽ hạ được đối thủ. Cũng như xuôi dòng nước mà đây con thuyền nhẹ trôi đi, 
trong Thiên, cũng như trong thuật đâu kiêm, tâm không do dự, không gián 
đoạn, không gián tạp, được đánh giá cao. 


“Trong Thiền người ta thường ưa nói tới một làn chớp hay những đốm lửa 
lóe lên từ hai viên đá môi lửa. Nếu hiểu sự kiện đó có nghĩa là mau lẹ, thế là 
đã hiểu lầm nghiêm trọng. Quan niệm này muốn nói tới tính cách trực khởi 
của hành động, một dòng vận động không gián đoạn của sinh lực. Hễ lúc 
nào còn có gián đoạn, xao lãng, chắc chắn con mất thế thượng phong. Điều 
đó đương nhiên không có nghĩa rằng phải hành sự nhanh nhẹn hết sức. Nếu 
có ý muốn như thế, tức đã có gián đoạn, xao lãng. Khi có người hỏi: “Thực 
tại cứu cánh của Phật pháp là gì?” Bậc thầy trả lời tức khắc không đắn đo: 
“Một cành mai”, hay “Cây bách trước sân”. Đó là bất động, nhưng động tùy 
ứng với những gì hiện diện trước nó. Gương trí tuệ phản chiếu chúng từng 
khoảnh khắc cái này nối tiếp cái kia, tất cả vẫn an nhiên không rối loạn. Tay 
kiếm khách phải bồi dưỡng điều này”. 


Đời sống không tạp niệm, không gián đoạn, được mô tả ở đây cần thiết cho 
sự lão luyện của thuật đấu kiếm, là đời sống sinh hoạt không nỗ lực, vô công 
dụng hạnh (anabhogacarya), hay sinh hoạt không trước ý, vô nguyện 
(apramihita), vốn là tinh thê của Bồ tát đạo. Trên khía cạnh nghệ thuật, đó là 
nghệ thuật không nghệ thuật. Nhà Nho thường nói: “Trời nói gì? Đất nói gì? 
Bốn mùa cứ đến rồi đi và vạn vật sinh trưởng”. 


Các môn đệ của Lão thường nói ngược: “Nhân từ và công chính là những 
sản phẩm nhân tạo khi mà chân lý cao cả không còn trì ngự nữa”. hoặc, “Do 
bởi nguyên lý vô vi mà vạn vật vận hành”. Hay, “Cũng như trục xe không 
quay mả các gọng xe quay”. Tắt cả những lời đó nhằm chứng tỏ rằng tâm 
điểm của trọng lực sinh hoạt vẫn luôn luôn bất động, và rằng khi tất cả mọi 
hành vi sinh hoạt đều thực hiện được như vậy, dù là nghệ thuật hay thi ca 
hay tôn giáo hay hí kịch dù trong đời sống sinh hoạt trầm tư và học hỏi hay 
đời sống của hành động hăng say, người ta vẫn đạt tới trạng thái tự chứng, 
nó tự bộc lộ bằng một phong cách tuyệt diệu trong đời sống và trong những 
hành vI. 


-—-O0O--- 
9 


Đề kết luận: tinh thần Vĩnh Tịch (viviktadharma), tức tinh thần của Thiền tự 
bộc lộ dưới danh hiệu “Sabï” (Tịch) trong các bộ môn nghệ thuật khác nhau 


của đời sống, như thuật làm vườn cảnh, trà đạo, hội họa, căm hoa, trang 
phục, trang trí, trong cách sông, trong vũ điệu nô, thi ca, vân vân. Tình thần 
này bao gồm những yếu tố như: giản dị, tự nhiên, không câu nệ, tế nhị, tự 
do, thân thiện nhưng tỏ ra hững hờ kỳ lạ, và cái chung đụng thường nhật 
được bao phủ tuyệt diệu với làn sương mù hướng nỘi siêu viỆt. 


Để điển hình, tôi xin mô tả một trà thất trong một. thiền thất tại chùa 
Daitokuji (Đại đức tự). Ngôi chùa này đứng hàng đầu về trà đạo. Con đường 
lát đá, với những viên đá không được sắp tê chỉnh, dẫn tới một gian nhà nhỏ 
tầm thường mái lợp tranh, thấp và rất khiêm tốn. Lối vào không đi băng ‹ cửa, 
mà được làm như kiểu khoét vách; khi bước vào, khách phải cởi bỏ tất cả 
những vật mang theo, tức là, bỏ lại hết trường kiếm và đoản kiếm, mà trong 
thời phong kiến một võ sĩ lúc nào cũng mang theo. Bên trong là một căn 
phòng nhỏ mờ sáng, vuông vức khoảng mười bộ; trần nhà thấp, mặt cao 
không đồng đều và bằng vật liệu ghép. Các chỗ ngồi không trơn nhẫn, hầu 
hết được làm bằng gỗ tự nhiên. Tuy vậy, sau một đỗi, khi cặp mắt quen với 
khung cảnh mới, căn phòng càng lúc càng sáng hơn. Chúng ta nhận thấy 
trong góc lỏm một bức “thơ vật” (kakimono), một tác phẩm nghệ thuật viết 
chữ, trông cô kính, với một thủ thơ hay một họa phẩm theo lối mặc hội 
(sumiye). Một lò hương tỏa khói thơm có tác dụng làm êm dịu trí não. Bình 
hoa chỉ cắm độc nhất một nhánh hoa, không lộng lẫy, không hào nhoáng; 
nhưng giống như một đóa hoa bách hợp màu trắng, nhỏ, dưới một tảng đá 
chung quanh có những gốc tùng rợp bóng, đóa hoa khiêm tốn vươn cao 
trong vẻ đẹp, lôi cuốn khách chú mục vào đó; họ có khoảng bốn hay năm 
người được mời riêng đến nhắm một chung trà để quên những công vụ ngoài 
đời thường đẻ nặng lên mình. 


Rồi chúng ta nghe tiếng nước sôi trong ấm, bắc trên bếp lửa có ba chân ở 
một cái lỗ vuông được đào dưới nền nhà. Âm thanh này thực ra không phải 
của tiếng nước đang sôi, mà do ấm thiếc nặng; khách thưởng giám có thể so 
sánh rất chính xác với cơn gió nhẹ thổi qua những ngọn tùng. Chừng đó 
cũng đã là lớn đối với sự yên tĩnh của gian phòng, vì ở đây người ta cảm 
tưởng như mình đang ngồi đơn độc trong một thảo am sơn dã mà những 
người bạn tri âm chỉ là một đám mây trắng và tiếng nhạc của ngọn tùng. 


Uống một chung trà với bằng hữu trong khung cảnh này và có lẽ bàn luận về 
nét phác họa thủy mặc trong góc phòng, hay một đề tài nghệ thuật nào đó 
được gợi lên bởi những dụng cụ trà ở trong phòng, mà lạ lùng thay, tâm hồn 
bốc cao lên khỏi những tế toái của đời sống. Người chiến sĩ cởi bỏ quân vụ 
chiến đấu hằng ngày, thương gia được giải tỏa khỏi ý tưởng làm tiền ám ảnh 


của mình. Quả thực, đó há không là cái mà người ta phải tìm kiếm trong thế 
giới cạnh tranh và hư ngụy này, một góc phòng, dù nhỏ nhoI, mà nơi đó 
người ta có thể vượt lên những giới hạn của tương đối để một thoáng nhìn 
vào vĩnh cửu? 


-¬-Oo0O--- 
Phụ Lục - PHẬT GIÁO NHẬT BẢN [13] 


Phật giáo được chính thức truyền vào Nhật Bản từ Triều Tiên vào năm 552 
hay 538 sau Tây lịch khi vua Kudara cống hiến Khâm Minh thiên hoàng 
(Kimmei) một tượng Phật Thích ca bằng đồng cùng với các kinh và những 
đạo cụ. Nhưng có thể một số lưu dân tứ lục địa định cư trước thời gian đó đã 
là những Phật tử, và tôn giáo của họ âm thầm bành trướng giữa dân gian. 
Khâm Minh thiên hoàng không dứt khoát phải có thái độ tiếp nhận ra sao đối 
với nền tín ngưỡng mới, vì triều đình của ngài chia thành hai phe. Cuộc 
tranh chấp ưu thế diễn ra một thời gian, nhưng cuối cùng phe Phật giáo 
thắng. 


Khoảng năm mươi năm sau khi du nhập chính thức, Thánh Đức thái tử (574- 
622), mà tên tuổi không bao giờ quên được trong lịch sử văn hóa và Phật 
giáo Nhật Bản, trở thành nhiếp chính cho Suy Cổ thiên hoàng, vốn là hoàng 
cô của thái tử, và chính do sự bảo trợ và lòng sùng mộ của ngài mà Phật giáo 
căm sâu gốc rễ trong lòng đất Nhật Bản. Ngài xây nhiều ngôi chùa mỹ lệ ở 
Nại lương (Nara) và vùng phụ cận, trong sô đó chùa Hôryuj1 (Pháp long tự) 
nay vẫn còn tồn tại. Chính ngài là một đại học giả và đã viết nhiều bản nghĩa 
sớ về ba bộ kinh Phật quan trọng: kinh Pháp hoa (Pundarïka), kinh Thắng 
man (Srïtnãlã) và kinh Duy ma cật (Vimalakĩrti). Thời bấy giờ, đạo Phật có 
nghĩa là sự tiến bộ, và quả thực đó là tất cả những gì phải được đặt cao giá 
trong đời sống xã hội. 


——-o0O--- 


PHẬT GIÁO NẠI LUƠNG (NARA) 


Phật giáo thời đó chưa chia thành các tông phái rõ rệt như chúng ta biết ngày 
nay. Nhưng, chúng ta có thể phân biệt sáu trường phái dưới đây đã phát huy 
trong thời Nại lương (Nara): A tì đạt ma ku xá (Abhidharmakosa; Nht. 
Kusha), Thành thật (Satyasiddhi; Nht. Jôjitsu), Luật (Vinaya; Nht. Ritsu), 
Pháp tướng (Yogãcãra; Hosso), Tam luận (Mãdhyamika ; Nht. Sanron), và 
Hoa nghiêm (Avatamsaka; Nht. Kegon). Các luận sư thuộc các trường phái 


này đã viết nhiều sớ giải về các kinh và luận. Sự kiện lạ lùng nên ghi nhận là 
chúng thảy đều là những sản phẩm bác học, cho thấy các Phật tử Nhật Bản 
đã hăng say học Phật như thế nào; đối với họ, đó là một nền triết học mới, 
một khoa học mới, một tôn giáo mới, một văn hóa mới, và là kho tàng vô tận 
cho những động lực nghệ thuật. 


Lối kiến thiết của nhiều đền chùa và tăng viện, sự cung dương các tăng và 
ni, việc dựng tượng đức Đại Nhật (Vatrochana) bằng đồng vĩ đại (xong năm 
749)- tất cả những sự kiện đó đều được chỉ tiêu bằng quốc khố. Chúng ta có 
thể ngạc nhiên làm sao một chính phủ lại nhúng tay vào các mưu sự như thế. 
Tuy nhiên, sự thực là chúng ta đừng phán đoán nên tôn giáo này theo nhãn 
quan tân thời, vì thời đó các chùa Phật là các trường học, là những bịnh viện, 
những thí dược viện, cô nhi viện, dưỡng lão viện; và các sư tăng là những 
thầy học, những điều dưỡng viên, những y sĩ, công sĩ, điểm thủ không 
lương, những nhà khẩn đất, những kẻ khai rừng, vân vân. Khi cộng đồng 
đang trong tình trạng bán khai của cuộc tiến hóa, những người theo đạo Phật 
là những nhà lãnh đạo trong mọi chiều hướng, và chính quyền đương nhiên 
khích lệ các hoạt động của họ. Giữa những sự vụ khác đáng được ghi nhận 
ở đây, có một sự vụ liên hệ các phong trào phụ nữ Phật tử trong triều đại Nại 
lương. Hoàng hậu Kômyô và Kôken (Hiếu Khiêm) và ni Hô kin là một vài 
danh hiệu được ghi nhớ mãi trong lòng người Nhật đề minh chứng đời sống 
tình thương và từ ái của đạo 


——-OÔ0O--- 


BÓNG TÓI ĐI QUA 


Có lẽ sự trưởng thành của Phật giáo, trong thời buổi đầu, đã được nuôi 
dưỡng quá lãng phí và quá hời hợt. Mặc dù nó đã hỗ trợ rộng rãi cho sự phát 
triển của vãn hóa Nhật Bản, nhưng có cơ trở thành một gánh nặng quá mức 
cho quốc gia, vào thế kỷ VIII, nhất là về tài chánh. Các tăng sĩ được đặc ân 
đã tỏ ra quá ích kỷ. Sự phân biệt giữa uy quyên thế tục và thành tựu đạo giáo 
bắt đầu bị xóa tan. Ngay cả trong sự thành tựu đạo giáo những cái chính yếu 
bị hy sinh để cho cái không cốt yếu được trưng bày ra. Đã đến lúc Phật giáo 
phải chuyên hướng. Phật giáo Nại lương (Na ra) phải được thay thế bởi Phật 
giáo Bình an (Helan). 


Cuối thế kỷ VIII, Hoàn Vũ thiên hoàng (Kwammu) thiên đô từ Nại lương 
đến Kinh đô (Kyoto). Trái với truyền thống thịnh hành từ trước, ngài bỏ lại 
tất cả những đền đài ở Nại lương, và thiết lập những đền đài mới trên núi Tỉ 
duệ (Hiel) và ở phía Nam kinh đô. Những nhà lãnh đạo mới đại diện Thiên 


thai tông (Ten dai) và Chân ngôn tông (Shingon). Truyền Giáo (Dengyô; 
767-823) và Hoăng Pháp (Kôbô; 774-835), hai ngôi sao lớn nhất sáng chói 
những phương trời của chế độ mới, táo bạo tiễn bước tới vũ đài. 


——-O0O--- 
TRUYÊN GIÁO ĐẠI SƯ (DENGYÔ DAISHI) 


Khách đến viếng Kyoto sẽ dễ dàng nhận ra ngọn núi Tỉ duệ (Hiei) đứng ở 
đâu, vì nó cao nhất, sừng sững về phía Đông Nam của đô thi. Đấy là vị trí 
được Truyền Pháp đại sư chọn để thiết lập Thiên thai tông của Phật giáo. 
Ngài là một trong những nhà tu Phật đầu tiên nhận chân được những hiểm 
nguy của đời sông đô thị, mà những người đi trước ngài hưởng thụ nó quá 
nhiêu. 


Ngài không chỉ là một bậc thầy thông suốt nền triết lý rắc rối của Thiên thai 
tông, mà còn là một học viên sâu sắc về các nghi điển thần bí và phép tu 
Thiên định (dhyana). Tham vọng của ngài là dung hội hết thảy các tông phái 
của đạo Phật thịnh hành đương thời. Tất cả những phái mới của đạo Phật 
được phát triển sau này trong thời Kiếm thương (Kamakura) có thể tìm thấy 
dấu vết trên núi Tỉ duê, thủ phủ của Truyền Giáo đại sư. Những tông phái cũ 
của Nại lương cố nhiên là những đối thủ của các nhà lãnh đạo mới, không 
chí vì những lý do tình cảm nhưng chính yếu do ở điểm vì những sai biệt 
tông chỉ. Vì Dengyô thuộc Thiên thai tông chủ trương tuyệt đối Nhất thừa 
trong khi đó các tông phái Nại lương cũ bảo trì tông chỉ Pháp tướng 
(Yogacara). Đó là do nét đặc sắc kỳ cùng của giáo nghĩa Pháp hoa kinh 
(Pundarika; Nht. Hokkekyô). 


Dengyô cũng muốn có một giới đàn riêng biệt của Đại thừa biệt lập Nại 
lương. Ngài tranh đấu mãnh liệt chống lại một cuộc đối chọi rầm rộ và kế 
hoạch của ngài chỉ được thực hiện thành công sau khi ngài tịch 


——-O0O--- 
HOÀNG PHÁP ĐẠI SƯ (KÔBÔ DAISHI) 


Hoằng Pháp đương thời Truyền Giáo là một thiếu nhi bảy tuổi và sống lâu 
hơn 120 năm. Ngài thuộc một mẫu thiên tài khác, đã là một người đa tài nhất 
trong số các vĩ nhân; một học giả uyên áo, một nhà khổ tu, một du khách 
lịch lãm, một nghệ sĩ đứng hạng đầu, một người hoạt bát, là là một tay viết 
chữ cừ khôi nhất. Chủ đích nghiên cứu của ngài là kinh Đại nhật 


(Mahavatrocana Sutra; Nht. Daimmchi-kyô) và kinh Kim cương đỉnh 
(Vajrasekhara Sutra; Nht. Kongôchôgyô); đó là hai khoa bản lớn của Chân 
ngôn tông. Trong khi ở Trung Hoa, ngài là môn đệ của Huệ Quả (Kelkwa) 
và kế thừa làm Đệ Bát tổ của Chân ngôn tông 


Ngài chọn Cao dã sơn (Kôyasan) làm thủ phủ của Chân ngôn mật giáo, và 
được môn đệ coi như còn sống trong cảnh giới Tam ma địa (Samadhi). Ngài 
thích có một tăng viện trong các núi non nhưng không quên giữ liên lạc với 
thế gian. Đông tự (Tôji) ở phía Nam Kyoto ghi những dấu chân của ngài tại 
kinh đô. Truyền Giáo hình như quá tách biệt thế gian; Tỉ duệ vẫn cô liêu dù 
ở gần thị tứ. Cao đã hoàn toàn là một địa điểm không thê đến, so với Tỉ duệ, 
nhưng khách hành hương tụ họp về đó mỗi năm nhiều biết mẫy cơ man! Núi 
đó thì cũng là một thành phố nhỏ. 


Thời đại Bình an chính yếu được chiếm cứ bởi Chân ngôn (Shingon), Thiên 
thai (Ten dai); cả hai gân như phủ lấp của Phật giáo cô thời Nại lương (Na 
ra), nhưng đồng thời có những dâu hiệu chứng tỏ răng chúng cũng đã phải 
nhường bước cho một thế lực mới, trầm lặng nhưng vững chắc đang ngóc 
đầu lên. 


-—-o0Q--- 
PHẬT GIÁO QUÝ TỘC 


Thiên Thai tông, trong hình thức thuần túy của nó là một nên triết học quá 
sâu sắc, và để đại chúng hóa nên nó cần phải bước xuống khỏi những đường 
bay suy lý và phải tìm đường đi vào trái tim của quân chúng. Con đường đó 
là sự thực hành những nghi thức thần bí; kỳ thực cái đó thuộc về Chân Ngôn 
tông. Thiên thai Nhật Bản như thế đã pha trộn siêu hình học của Thiên thai 
Trung Hoa với nghi lễ thực hành của Chân ngôn. Chúng ta có thể nói răng 
Phật giáo của thời đại Bình an (Heian) chỉ là một hình thức nghi lễ thuần 
túy. Để dứt trừ những ảnh hưởng tội lỗi, lễ sám được gọi là “Tức tai pháp” 
(Sokusai Hô) để làm tăng gia hạnh phúc, có “Tăng ích pháp” (Zoyaku Hô) 
để kêu gọi những quyền năng thiện có “Câu triệu” (KuJo); để hạ những địch 
thủ hoặc kẻ thù, có “Hàng phục” (Gôfuku); để cầu nguyện Phật và Bồ tát từ 
bi bảo hộ, có “Kinh ái pháp” (Kyòai Ho); và kéo dài tuổi thọ thì có pháp 
“Diên mệnh” (Yemmei). Tất cả những nghi quỹ thần bí này được coi như 
hoàn toàn hiệu nghiệm mang lại những gì mà hành giả ước ao. 


Ngoài những cái đó, còn có đủ loại nghi lễ được cử hành cho những cơ hội 
khác nhau, điêm lành hoặc dữ, và ở tại nhiêu ngôi chùa chính khắp trong 


nước. Lễ đôi khi được cử hành kéo dài một tuần, và chỉ có những người 
thuộc giai cấp rỗi rảnh mới có thể tham dự được, tức hàng quý phái đương 
thời. Thời bấy giờ, vì không có những cuộc thù tạc xã hội nhiều hay đa diện 
cho lắm, lẽ tự nhiên những giai câp quý phái đó chuyên một số các nghỉ lễ 
của Phật giáo thành một kiểu ăn chơi tế nhị để trải qua những ngày rỗi rãi 
của những ngày nghỉ việc. 


Sự kiện Phật giáo ngày nay vẫn còn khoác cái màu sắc quý tộc, chắc chắn đó 
là dấu vết những truyền thống của thời đại đã qua. 


——-O0O--- 


PHẢN ĐÓI TINH THÀN PHẬT GIÁO 


Phật giáo quý tộc và vụ nghi lễ không phải là Phật giáo. Khi nó bị chi phối 
để biến dạng như thế, thì cơ hội cùng độ để kéo nó trở lại với hình thái 
nguyên thủy, tức Phật giáo đại chung và thực tiễn. Trong khi Chân ngôn 
tông đang hưởng thụ thời kỳ hưng thịnh rầm rộ của nó, có một trào lưu khác 
đang ngâm ngâm gây hiệu quả mặt ngoài của nó. Đây là sự trỗi dậy của Tịnh 
độ tông, với giáo thuyết chính yếu là trì nệm danh hiệu Phật, tức niệm Phật 
(Nembutsu) và cầu vãng sanh về quốc độ của Phật A Di Đà (Nht. Amida). 


Phật giáo bấy giờ hạn cuộn ở tầng. lớp thượng lưu của xã hội; tầng lớp này 
có đủ trí thông minh và thời gian rôi rảnh đề thành thạo nền triết học rắc rối 
và hệ thống nghi lễ phức tạp quá cỡ của nó. Cái này không thể tránh. Phật 
giáo bắt đầu đến Nhật bằng những ngả đường của công quyền, nó đã hỗ trợ 
triều đình và những người chung quanh triều đình thực hiện chương trình 
chính trị của họ. Phật giáo đã phối hợp chặt chẽ với tất cả những gì tượng 
trưng cho uy quyên, văn hóa, kiến thức, và đạo đức. Tất cả cùng tiến hành 
trong một thời gian, thượng hạng quý tộc là một đứa con chột mắt; nó chỉ 
nhìn thấy cái bề mặt khá tốt nhưng lại thiếu kích thước rắn chắc. Uy quyền 
chân thực phải phát sinh từ chính đời sống. Phật giáo thời đại Bình an 
(Heian) không thể tiếp tục lâu hơn nữa theo con đường mòn cũ, và phải trở 
thành Phật giáo Kiếm thương (Kamakura). 


——-O0O--- 


PHẬT GIÁO SÁNG TẠO 


1. Không Dã Thượng nhân (Kùya Shônin) xuất hiện 


Trong thời đại Bình an, một nhân vật đầu tiên nghĩ đến việc cải cách cho nền 
Phật giáo đại chúng, đó là Không Dã thượng nhân (Kùya Shônin; 902-972), 
mà người ta thường gọi là “Thị Thánh” tức “Ông Thánh Chợ”. Ngài từ giã 
núi non, tự viện và cung đình, đến giữa quần chúng mà trì niệm Phật hiệu 
(Nembutsu). Ngài không hề ở lại một nơi nào; đích thị là một nhà sư lang 
bạt. Lương Nhân (Ryônin; 1072 - 1132) theo ngài, nhưng với quan điểm Hoa 
nghiêm (Avatansaka) lập cước trên nền triết học viên dung. Quý tộc và đại 
chúng được hợp nhất trong Niệm Phật (Nembutsu). 


Thủ lãnh lớn của Niệm Phật (Nembutsu) là Pháp Nhiên Thượng nhân 
(Hônen Shônin; 1133-1212), không chỉ quảng bá tông chi của mình trong 
các tác phẩm đồ sô, về mặt bác học cũng như phổ thông, bằng tiếng Trung 
Hoa kinh viện và bằng tiếng Nhật thổ ngữ, nhưng còn là sự toàn hảo của một 
thiên tài tôn giáo. Giáo thuyết của ngài đơn giản; theo đỏ, nêu chúng ta tin 
tưởng Phật A Di Đà (Nht. Amida) và Bản nguyện của ngài với tâm thành và 
khẩn nguyện vãng sinh cõi Tịnh độ Cực lạc, niệm “Nam mô A Di Đà Phật” 
(Nht. Na-mu-a-mi-da-bu-tsu), chắc chắn chúng ta sẽ được Phật Di Đà tiếp 
độ và cởi bỏ gánh nặng áp bức của các công vụ thế gian. Không cần nghi 
quỹ rườm rà, không cần triết lý huyền hoặc, không có trận đồ rỗi rắm của 
các thuật ngữ, chỉ đơn giản cầu nguyện thắng Phật A Di Đà (Amitabha 
Buddha); đây há không phải là một bước nhảy lạ lùng từ Phật giáo Nại 
lương và Bình an? 


Truyền nhân xứng đáng của Pháp Nhiên (Hônen) là Thân Loan (Shiran; 
1173-1262). Nơi Thân Loan, Phật giáo Tinh độ tông đạt tới tuyệt đỉnh. 
Trong pháp Niệm Phật (Nembutsu) của Pháp Nhiên vẫn còn cái “tự lực” 
nhưng trong pháp của Thân Loan thì hoàn toàn phó thác cho “tha lực”, mặc 
dù trong thực tiễn chúng ta chưa thê dứt trừ “tự lực” nếu như chúng ta đang 
còn là những cá thể hữu hạn tương đối. Thân Loan công khai xác nhận rằng, 
không những trên lý, thuyết mà cả trên thực tiễn, chúng ta thảy đều là những 
hạng tội lỗi, đừng cố công chạy trốn hậu quả của tội nghiệt chúng ta. Ngài 
nói, chúng ta mang đầy tội lỗi ngay trong thể chất của mình; vì vậy, hãy 
nương tựa vào “tha lực” và cứ để vô minh và tội nghiệt của chúng ta ở yên 
đó. Một cách nào đó, đấy là một tông chỉ nguy hiểm. Khi nó được cẩn thận 
quân bình bởi lý trí và đạo đức, nhất định sẽ trở thành phản danh luận. Nhất 
Biến Thượng nhân (Ippen Shônin; 1239-1289) là một nhà sư lang bạt giỗng 
như Không Dã, người đã đi khắp nước Nhật xưng tụng Phật hiệu và dạy kẻ 
khác noi gương mình. Vì ngài gần với Pháp Nhiên và các môn đệ, ngài cũng 
có học Thiền, nên phép Niệm Phật của ngài có âm hưởng riêng biệt. Chỉ 
phái của ngài chưa bao giờ đạt tới mức phổ thông của Chân tông (Shin) hay 


Tịnh độ (Jôdo), vì ngài như một viên đá lăn lóc không vấy rong rêu. Trước 
khi chêt ngài đôt tât cả những việt lách của mình. Còn sót lại là một tuyên 
tập ngăn gôm những bức thơ, các ngữ lục và những bài thơ của ngài. 


Một trong những lý do tại sao Niệm Phật tông thịnh hành thời đó là do quan 
niệm phổ thông bấy giờ cho rằng đây là thời mạt pháp mà Phật đã huyền ký. 
Tất cả những qui luật đạo đức và khổ tu đặt ra cho tăng lữ sẽ bị quên lãng, 
mọi người sẽ không đủ trí sáng để đi theo giáo pháp uyên áo của Phật, tăng 
lữ sẽ tranh chấp nhau bằng mọi cách, họ còn tham gia vào việc chiến tranh 
nữa, vân vân. Thời đại ngay trước thời Kiếm thương (Kamakura) đã chứng 
tỏ mọi dấu hiệu cho sự suy tàn đó, và những bậc hiền minh nghĩ rằng đã đến 
lúc tái thiết toàn bộ Phật giáo để có thê thích ứng với những đòi hỏi của thời 
đại. Họ tìm thấy điều đó trong tông chỉ Niệm Phật (Nembutsu). 


-—-Oo0O--- 
2. Nhật Liên (Nichiren) xuất hiện 


Song song với pháp Niệm Phật, có một trào lưu khác được khởi xướng bởi 
Nhật Liên Thượng nhân (Nichiren Shônin; 1222-1282). Khác với đa SỐ các 
nhà Phật học lớn, ngài nổi lên giữa tầng lớp thấp của cộng đồng: thân phụ 
ngài chỉ là một ngư phủ trong một ngôi làng hẻo lánh ở An phòng (Awa). 


Do đó ngài tỏ ra có tính thân đâu tranh và quá khích suôt trong sự nghiệp tôn 
giáo của mình. Môn đệ của ngài cho đên vân còn ít nhiêu có óc hiệu chiên 
và khó trộn lần với những người theo đạo Phật khác phái. 


Giáo pháp của Nhập Liên (Nichiren) căn cứ trên kinh Pháp hoa (Pundarika 
Su tra), và có thê nói là ứng dụng thực tiễn triết lý của Thiên thai tông. Ngài 
sùng tín Phật Thích Ca Mâu Ni (Sakyamuni Buddha) và tin tưởng tuôi thọ 
trường cửu của Phật; theo đó, Phật vẫn đang thuyết pháp như ngày nào trên 
Đỉnh Linh thứu. Đức Phật trường cửu đó được khái thị trong chúng ta, 
những người đang sống ở thế gian này. Tịnh độ của Phật Di Đà không ở 
trong thế gian này, Thế giới Liên hoa tạng của Phật Đại Nhật (Vairochana) 
cũng không; nhưng, Nhật Liên nói, Phật Thích Ca đang ở đây, và chúng ta 
đang ở trong vô số thị hiện của ngài. Chúng ta ý thức được thị hiện này bằng 
cách đọc “Nam mô Diệu pháp Liên hoa kinh” (Nht. Na-mu-myo-ho-ren-ge- 
kyô) với một chí nguyện chuyên nhất và một tắm lòng khẩn thiết, khi Diệu 
pháp liên hoa kinh (Nht. Myôhôrenge øyô) nảy sinh ra từ những khẩn nguyện 
tôn giáo của chúng ta. Như thế, Nhật liên tông mang sắc thái quá rõ của hiện 
thế, cõi đời này. Sự tham gia của nó với tinh thần ái quốc là kết quả tự nhiên. 


——-O0O--- 


PHẬT GIÁO THIÊN TÔNG HỨNG KHỞI TRONG THỜI ĐẠI KIỀM 
THƯƠNG (KAMAKURA) 


Phật giáo thời đại Kiếm thương là sự khăng quyết của ý thức tôn giáo. 
Chống lại chủ nghĩa cực đoan và duy trí, vốn là sắc thái của Phật giáo thời 
đại đi trước, nhưng đồng thời cũng là một thứ tái thiết với chủ ý dựng lên 
cho khát vọng tâm linh mà các điều kiện lịch sử đã đè bẹp từ trước. Vào cuối 
thời Phật giáo tại Nại lương, khi có một khuynh hướng lột bỏ tất cả những 
phức tạp tri thức chúng sơn phết quá đậm việc học hỏi Phật pháp vào thời 
đó, bị đè nặng bởi chủ nghĩa lễ bái của Chân ngôn tông. Khuynh hướng này 
bấy giờ tỏ ra hời hợt lúc Kiếm thương được truyền vào thế giới phật giáo 
của thời đại 


Khoảng hơn hai mươi dòng nước Thiền đồ vào cõi tư tưởng Phật giáo từ 
Trung Hoa. Mục tiêu của Thiền tông là lột hết mọi lớp vỏ bên ngoài mà tri 
thức đã khoác lên bao phủ tâm hồn, và cốt nhìn thăng vào bản chết sâu thắm 
của tự thể chúng ta. Con người không phải là một tạo vật được kết cầu đơn 
giản; nó cần có nhiều vật phụ đới, nhưng khi những thứ này trở thành quá 
nặng nè, nó muốn quẳng gánh đi, và đôi lúc còn quẳng luôn cả đời sống của 
mình. 


Giai cấp quân phiệt thời Kiếm thương rất hâm mộ sự đơn giản trong mọi 
hình thức. Họ quá mệt mỏi và ghét cay đắng óc quý tộc kiểu cách và cái 
dáng nhu mì như đàn bà. Thiền đáp ứng những khát khao của họ đến mức 
tinh vi. Nếu Chân ngôn tông và Thiên tai tông dành cho hạng quý phái, và 
Niệm Phật dành cho bình dân, Thiền tông quả là dành riêng cho chiến sĩ 
Thiền tông trong thời đó được đặc trưng bởi Vĩnh Tây (Eisai; 1140-1215) và 
Đạo Nguyên (Dôgen; 1200-1253). 


-—-O0O--- 
SAU THỜI KIỀM THUƠNG 
Bắt cứ thứ gì có thể rút ra từ Phật giáo trong trường thiên lịch sử Nhật Bản 


đều lập cước từ thời đại Kiếm thương, và những gì tiếp theo sau đó chỉ là sự 
kiện toàn và chu tât chi tiêt 


Không có trường phái nào lại có thể tồn tại lâu dài mà không cần phát triển 
mới mẻ thêm các quan niệm, không cần thay đổi các giá trị trong cộng đồng 
mà Phật giáo được hưng vượng. Từ thời đại Kiếm thương xuống đến thời 
sụp đồ của chế độ Đức xuyên tướng quân(tokugawa Shôgun), chừng như là 
sáu trăm năm bình thản, không biến động, của Phật giáo, không có kích 
thích nào để khai sinh một đời sông mới trong đó ngoại trừ những tông phái 
mới mẻ từ triều đại Kiếm thương tiếp tục nảy nở trong mọi chiều hướng: 
nhiều chùa chiền hơn được xây dựng hoặc dưới sự bảo trợ của các ông 
hoàng có thể lực và các lãnh chúa, hoặc do những cung hiến của công 
chúng; và rồi những tổ chức mới trở nên vững mạnh hơn, giai cấp tăng lữ 
thịnh hơn và phức tạp hơn, những đặc quyền cố cựu chuyên chế hơn, tín 
ngưỡng và sùng bái hình thức hơn, học thuật và suy lý rườm rà hơn. Nói 
khác đi. Phật giáo dần dà mất hết sinh lực của nó vì đặc tính trì trệ của hoàn 
cảnh. 


Tuy nhiên, các nhà Phật giáo đã nóng nảy tỉnh giác say sưa dày đặc của họ 
khi sự sụp. đồ của phong kiến xảy ra vào cuối thế kỷ XIX. Thần đạo, đã bị 
kềm tỏa kế từ khi tông chỉ Lưỡng bộ Thần đạo (Ryôbu Shinto) lên đến chỗ 
tập đại thành, bấy giờ chuyên mình vuợt khỏi sự can thiệp của công quyền; 
và cái mà người ta có thể gọi là hình thức ôn hòa của đàn áp đã áp đảo Phật 
giáo. Bất cứ sự bảo trợ nào dưới hình thức tài sản hay tặng đữ thường đón 
nhận từ những quyên thế, địa phương và trung ương, bấy giờ bị tước đoạt; 
chùa chiền, tăng viện, kể cả những sở hữu chú của chúng, bị khiêng ra 
đường phó, chỉ còn lưu lạc giấc mộng quá khứ của chúng đã một thời sung 
túc và thịnh vượng. 


Rồi từ đó hơn một nửa thể kỷ trôi qua, và các Phật tử càng lúc càng cảm 
khái trạng huống một cách sắc bén hơn; vì nếu không như vậy, họ chăng còn 
có sự lựa chọn nào khác hơn là lao đầu vào thảm cảnh diệt vong. Thêm vào 
đó, Thiên chúa giáo, dựa thế nhưng phương pháp truyền đạo tân kỳ và nắm 
vững các quan niệm tân tiến, đã từng chung sống với họ một thời gian trước 
đó. Với những phần khích này, Phật giáo phải, hãng hái hơn và sâu xa hơn, 
đào xới vào những cỗi nguôn sinh động vẫn còn là sở hữu của nó. 


-¬-Oo0O--- 
KÉT LUẬN 


Phật giáo dù đã vấp phải những lỗi lầm và ngu ngốc trong lịch sử của nó ở 
Nhật Bản, không có gì phải nghi ngờ rằng nó và một. thế lực tâm linh rất 
mạnh đã từng báo dưỡng dân Nhật, với tư thế một quốc gia cũng như trên 


phương diện cá nhân, trong những công trình chung của văn minh. Không có 
Phật giáo, Nhật Bản cô nhiên không thê đạt tới trình độ văn hóa và khái quát 
hiện tại. 


Nếu phương Đông là một và có sự kiện nào đó khu biệt nó với phương Tây 
thì sự khu biệt nấy phải được tìm thấy nơi nền tư tưởng được hóa thân trong 
Phật giáo. Bởi vì, chính ở trong tư tưởng Phật giáo, và duy chỉ ở trong dó, 
mà các nước Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản tượng trưng cho phương Đông, 
có thê được hợp thành một khối. Mỗi quốc gia có những phong cách đặc sắc 
khi tiếp nhận tư tưởng cho các nhu câu của hoàn cảnh, nhưng khi phương 
Đông trong tư thế thuần nhất của nó phải đối mặt với phương Tây, thì Phật 
giáo sẵn sàng làm môi giới. Vậy đầu là những quan niệm then chốt của Phật 
giáo đang thôi lên châu Á và đang tỏ ra là khai phóng và bao dung ở Nhật 
Bản? Đó là quan niệm cô hữu về Phật tính, siêu việt tính của Tuệ giác Bát 
nhã, tâm đại bi bao la và những thệ nguyện trường cửu của Bồ tát 


Phật giáo Nhật Bản đã để lại dấu vết thường xuyên của nó trên các nghê 
thuật, phong tục văn hóa, như trà đạo, căm hoa, tuồng Nô, vân vân, những 
đường lỗi tư tưởng, những cách chiêm nghiệm cõi đời và sự sông, và những 
dấu hiệu đó sẽ và nguồn suối miên trường của cảm hứng cho Nhật Bản ngày 
nay và mai sau. Thử mời những ai đã mỏi mệt về kỷ nghệ cơ giới, với những 
phân đâu kinh tế, những kỳ lạ của khoa học, hay những công trình vị kỷ, hãy 
đến viếng một trong các tự viện cô của Phật giáo ngồi trước tượng của một 
vị Bồ tát hoặc Quan âm hay Địa Tạng hay Dược Sư, và trải qua một giờ tư 
duy, và tôi đoán chắc bằng tâm hồn rách nát của họ sẽ một lần được trải ra 
tận cùng biên tế của đại thân thế giới và được phục sinh đủ để trở lui về với 
thế giới của những hạn cuộc. 


[I] Đây là bài bảo dựa trên các buổi giảng của các tác giả tại Hạ quý Học 
hiệu về Văn hóa Đông phương cho người ngoài quốc, Kyoto, 1931 


[2] Xem Phụ lục 


3] Tôi muốn nói tông chỉ “tha lực” (TariRi) phát triển ở thế kỷ XIII. Theo 
tông chỉ này, đâu tiên chủ xướng do Thân Loan (1173-1262). Chúng ta 
mang đây tội lỗi khó thoát khỏi gánh nặng vô mình và nghiệp báo bằng 
những nỗ lực của riêng mình, đạo đức cũng như trì thức. Cần phải có sức 
mạnh của đức tin — tin vào Bản nguyện của Phật Di Đà (Amitàabha Buddha). 
Chúng ta chỉ cần tuyệt đối nương nhờ quyển vạn năng của uy lực tâm linh 
của Phật Di Đà. Trong những đời quá khứ, ngài đã thành tựu những gì cần 


thiết để giải thoát chúng ta, và bây giờ chỉ đòi hỏi chúng ta hoàn toàn 
nương vào “tha lực ” tức tình yêu của Phật Di Đà đôi với chúng ta... 


Tiểu thừa hay A la hản chỉ vững tin ở định luật nhân duyên, và do đó có thể 
gọi ngài là có óc cá nhân và óc khoa học chặt chẽ. Ngài không tin sự thần bí 
của đực tin hay tình yêu vượt qua định luật đó. Trong Đại thừa, khía cạnh 
xã hội của sinh hoạt Phát giáo được chủ trọng nhất, do đó đương nhiên hiện 
ra một năng lực siêu cả nhán, đó là cơ bản của Bồ tát đạo. 


Sự phát triển của lý tưởng Bồ tát cho thấy sự tục hóa của đời sống tăng lữ. 
Hoặc có thể là sự tục hóa đã lần hồi đưa đến chỗ từ chối chế độ tăng lữ đã 
từng là nơi trú ẩn an lành cho Thanh văn và Duyên giác. Biến chuyển này 
hoàn toàn phù hợp với tỉnh thần nguyên thủy của Phật giáo, mục đích là cứu 
vớt thế gian khỏi ràng buộc bao la của vô mình và nghiệp báo. Các Phật tử 
Nhát Bản là những tín đồ chân thực của Phật trong phương diện này. 


[4] Như đã ghi nhận, giáo pháp này được gọi là giáo pháp về Phương tiện 
(Upàya) và Hỏi hướng (pàrinàmand). Phương tiện phát sinh từ Trí (Prainà) 
và Bi (Narunà), và mang một ý niệm tổng quát hơn Hỏi hướng. Hồi hướng 
là đặc điểm của Đại thừa. Nghĩa đen, là đem công đức thành tựu của mình 
quy hướng cho kẻ khác. Nó đối lập thẳng với quan điểm cá nhân và nghiệp, 
và cũng đối lập với định luật đạo đức về nhân quả như thường được hiểu. 
Bởi vì Hỏi hướng không thể có nếu còn hạn cuộc trong thế giới lưỡng 
nguyên của hữu (astiva) và vô (nàstitva). Nhờ Trí và Bỉ mà vượt qua được 
thế giới lưỡng nguyên và Hồi hướng thực hiện được sứ mệnh của nó. 


Hồi hướng hoạt động theo hai chiếu. Kinh Bát nhã ba la mật đề cập một 
trong các chiêu này khi nói Bồ tát xả bỏ tất cả công đức của mình hướng tới 
chứng đắc Chính đăng Chính giác (Sambodhi hay Sarvaimà). Chúng ta có 
thể gọi đó là chiêu hướng thượng của Hồi hướng. Chiêu khác, là từ Phật 
hay Nhất thiết trí hướng tới chúng sinh. Năng lực tạo thành Phật đạo gần 
nhự là tuôn ra từ bản thân của nó và được chuyển hướng đến hết thảy chúng 
sinh, nhờ đó chúng sinh lìa bỏ đời sống vô mình và phiên não của chúng. 
Trong Phát giáo Chân tông, đáy được gọi là “nguyện lực của Phát Di Đà ” 
và làm căn cơ đích thực cho hệ thống tiễn bộ của nó, mặc dù thoạt tiên chỉ 
đơn giản. Trong các tông phái Phật giáo khác, năng lực này được biết dưới 
danh hiệu “Gia trì lực ” (adisthàna). Do hành động hỗ tương cảm ứng giữa 
Phật và chúng sinh, kế hoạch bao la cho giác ngộ và giải thoát được thực 
hiện không gián đoạn cho đến cùng tận thời gian. 


[5] Xem Beatrice L.Suzuhi, Nògaku. trong đó bà kể thân hỗn của bướm, của 
tuyết hay của cây chuối thành Phát như thê nào. 


j6] Từ lý thuyết Vô ngã đến quan điểm này là một bước nhảy rất dài, và cân 
có một số vốn lịch sử khá lớn mới hiểu chỉnh xác Tam Thân đã đến chiếm 
địa vị quan trọng trong Phát giáo Đại thừa như thể nào. Nói văn tắt, có hai 
hình thức Vô ngã: Nhán vô ngã (Pudgala) và Pháp vô ngã (dlharma). Giáo 
pháp nói không tự ngã thường trụ, tức Nhân vô ngã (pudgalanairàtmyq) 
được cả Tiểu thừa lẫn Đại thừa công nhận, còn giáo pháp nói Pháp vô ngã 
(Dharmanairàtmnya) thường được coi như chủ trương riêng của Đại thừa. 
Pháp vô ngã chỉ cho sự phủ nhận về thực tại của một hiện hữu cá biệt làm 
một tác nhân tự tác và thường hãng. Đây là một mệnh đề tâm lÿ nói về định 
luật nhân quả mà thuật ngữ gọi là Duyên khởi (Praityasammutpàada). Hoặc 
có thể nói Pháp vô ngã là sự khuếch trương của Nhân vô ngã. Phương diện 
hữu thể học của Vô ngã là giáo pháp Tánh Không đã được trình bày đây đủ 
trong các trang ở trên. 


Phát biểu tích cực của Túnh Không từ quan điểm tôn giáo và nhân cách là 
Pháp Thân (Dharmakàya). Khởi đầu, Pháp thân tương phản với Sắc thân 
(Rùpakàya); tức là, bản thân của Phật được coi như là Pháp (Dharma) đổi 
lập với hiện hữu nhục thể lệ thuộc luật sinh tử. Thân nhục thể biến mất khỏi 
thế gian y như mọi người, nhưng Pháp thân của Phật không biết mắt như 
vậy, vì Pháp thân là trụ xứ thường hằng. Về sau, Pháp Thân còn chỉ cho 
Thực tại Chân như của các pháp. Báy giờ nó không có nghĩa chỉ là tự tính 
(svabhàva) của hết thảy chư Phật, mà còn là căn cơ và lý tính cho hất thảy 
các Pháp. 


Tánh Không, nói ngay, không mang ý nghĩa tiêu cực. Nó là một biệt danh 
của Chán như (tathatà) - tức tảnh không là chán như và chân như là tảnh 
không. Đây là chủ trương trực giác của Bát nhã ba la mật. Bấy giò, chân 
như của Phật tính là từ quan điểm tôn giáo, Pháp thân; và Pháp thân được 
trực nhận khi nào chứng nghiệm được lÿ vô ngã (nairàtmyaftà) của các pháp 
(dharma) và của nhân cách hay linh hỗn. 


[7J Thuyết Tam Thân (Trikàya) có thể giải thích vắn tắt như sau: Pháp thân 
(Dharmakàya) là tự thể của hết thảy chư Phật và chúng sinh. Do Pháp thân 
mà các pháp có thể xuất hiện. Không có Pháp thân sẽ không có thế giới. 
Nhưng, đặc biệt, Pháp thân là bản thân yếu tính của hết thảy mọi loài, đã có 
sẵn từ trước. Theo nghĩa này, Pháp thân là Pháp tánh (Dharmatà) hay Phật 
tánh (Buddhatà), tức Phật tánh trong hết thảy mọi loài. Báo thân, cũng nói 


là Thọ dụng thân (Skt. Sambhogakàya) là bản thân tâm linh của các Bồ tát, 
được bỏ tát thọ dụng như là kết quả do tu tập các ba la mật. Các ngài tự 
mình thành tựu điều này tùy theo định luật nhân quả trên phương diện đạo 
đức, và trong đây các ngài giải trừ trọn vẹn tất cả những sai lầm và ô nhiễm 
trong cảnh giới của năm Uẩn. Hóa thân, hay Ứng hóa thân hay Biến hóa 
thân (Nirmanakaua) phát sinh từ đại bị tâm (nahàdkarund) của chư Phật và 
Bồ tát. Bằng lý thể của đại bì mà các ngài hướng tới chúng sinh, các ngài 
không bao giờ thọ dụng những kết quả của các hành vì đạo đức của mình. 
Chí nguyện thiết tha của các ngài là chia xẻ những kết quả này cho tất cả 
chủng sinh. Nếu Bồ tát có thể thay thể kẻ phàm ngu chịu khổ não, Bồ tát 
thực hiện ngay. Nếu kẻ phàm ngu có thể được giác ngộ do Bồ tát hồi hướng 
công đức của mình cho, ngài sẽ thực hiện ngay. Bồ tát hồi hướng công đức 
và chịu khô thay chúng sinh nhờ Biển hóa thân của ngài. Do đó trong tính 
cách không gian, Bồ tát chia thân mình thành trăm nghìn koti vô số thân. 
Ngài có thể hóa thân làm những loài bò bay máy cựa, làm Thánh, làm Ma 
VƯƠNg, nếu ngài thấy đó là cơ duyên thích hợp để cứu với thế gian ra khỏi 
kêm tỏa của vô mình, phiên não, và đủ mọi thứ ô nhiễm, bất tịnh 


JSj Yàsand: Tập khí, có nghĩa là "xông hương”, “ẩn tượng”, “k} ức, 
“năng lực tập quán ”, là một sự thể tỏa ra từ mỗi hành vi thiện hay bắt thiện, 
nó có năng lực gây tác động trên những sự thể khác. Cũng như toàn thể thể 
giới là biểu hiện của các hành vì quá khứ, nên cũng có sự thể tỏa ra từ 
những hành vì đó, chung cũng như riêng. Những sự thể tỏa ra này cũng 
mang theo năng lực gây hiệu quả, hay “xông hương” mỗi chúng sinh có thể 
nằm trong vòng giao tiếp với chúng. Khải niệm Vàsanà, Tập khi, thuộc 
trường phái tâm lý học của Phật giáo, theo đó, A lại da thức là kho chứa 

đựng tắt cả những hạt giống - hiện hành như thế, hay tương tợ như thể. 


[9] Theo thuật ngữ Trung Hoa, đáy là Giáo Tông. D.G, 
[10] Thuật ngữ- Quản Tông. D.G. 


[II] Giáo pháp Tánh Không liên hệ với Thiên rất mật thiết. Sự thực, Thiên 
phát triển từ những trực giác của Bát nhã ba la mật. Buổi đầu lịch sử, Thiên 
liên hệ nhiễu với kinh Lăng già, nhưng lần hôi nó tách khỏi kinh này và chọn 
giáo pháp Bát nhã làm những tiêu điểm căn bản. Có lẽ kinh Lăng già để 
xướng một hệ thống tư tưởng quả phức tạp mà tâm hỗn Trung Hoa dễ chán. 
Trái lại, Bát nhã ba la mật dùng những mệnh đề chỉ thẳng và đơn giản, sự 
kiện này rất dễ lôi cuốn những người đồng bào của Lão Tử và Trang Tử. 


[I2] Như tôi đã từng trình bày quan điểm của tôi về lịch sử Thiên tông ở 
Trung Hoa, xuỐng đến Huệ Năng và các môn đệ, đã có một vài chuyển 
hướng, do phát kiến những tài liệu mới bị bỏ quên rong sa mạc tây Bắc biên 
cương Trung Hoa qua nghìn năm. Nếu được, tôi cố ÿ viết một bộ sử Thiên 
xây dựng mới mẻ hơn với Huệ Năng là khuôn mặt chính yếu. ý nghĩa của 
giáo pháp Bát nhã liên hệ với Thiên từ đó sẽ được trình bày dưới một quang 
cảnh rộng rãi hơn trước. 


[13] Bài này đã được ấn hành trong “Buddhist Supplement” cho Qsaka 
Mainichi (ân bản Anh văn) tháng 5, 23, 1930. được in lại ở đây đê cho tháy 
vị trí của Thiên giữa các phái Phát giáo khác tại Nhật Bản. 


——-O0O--- 


Luận tám - SINH HOẠT THIÊN TRONG CÁC HỌA PHÁM 


Đại thừa nỗi bật trên hết là nền tôn giáo của Bồ tát và đời sống hiến dâng 
của Bồ tát (Bodhisattvacaryã, Bồ tát hạnh) là lý tưởng của sinh hoạt Thiền. 
Tại Ấn Độ, đời sống đó được miêu tả với óc tưởng tượng phong phú cũng 
như với những trực giác triết học. Rồi từ đó, chúng ta có những bộ kinh vĩ 
đại của Đại thừa như Hoa nghiêm kinh (Avatamsaka hay Gandavyñha), Bát 
nh ba la mật (Prajnăpãramitã) và Diệu Pháp Liên hoa 
(Saddharmapundarika), và những Bồ tát vĩ đại như Văn Thù (Manjusri), Phổ 
Hiền (Samantabhadra), Di lặc (Maitreya), và Quán Tự Tại (Avalokitesvara). 
Trực kiến của tâm linh thấu suốt tất cả những huyền ấn của tánh thể, tình 
cảm yêu thương được chớm dậy từ những miền sâu của tâm hồn, kế hoạch 
vĩ đại cứu rỗi toàn diện bao trùm đến cả những tạo vật hạ đăng và nhỏ nhoi 
nhất, nguồn suối sinh lực vô tận và “phương tiện” được vận dụng để chu tất 
công trình, tất cả những sự kiện mà chúng ta thấy phơi bày ra đó bằng những 
khuôn mặt siêu nhiên và siêu nhân đều là các thành tố ý thức của Đại thừa. 


Khi đạo Bồ tát đến Trung Hoa và được dân tộc này thâu thái, nó trở thành 
cái mà ngày nay chúng ta gọi là Phật giáo Thiền tông. Nó cởi bỏ trang phục 
Ấn Độ; những trực giác siêu hình cao vọi của nó được thay thế bằng những 
khẩu quyết thực tiễn cho đời sống thường nhật chúng ta, và những huyễn 
ảnh muôn màu phong phú của nó nhường bước cho hoạt động sông thực với 
công việc đốn củi và trồng thông. Dù vậy, chẳng có gì là bình phàm, thô lậu. 
Trái lại, bất cứ tinh thần của thiền vận động ở đâu, mọi vật giao tiếp với nó 
đều khoác lên cái huyền ấn. Lọ dầu trong tay của Đầu Tử[I] lóe sáng lên 
không tả xiết; cái vá trong tay của Tuyết Phong[2] không chỉ là một thỏi gỗ 
mà thôi , chiếc dép cỏ của Triệu Châu[3] xứng đáng chia một góc trong kho 


tàng bảo bối. Không chỉ vậy mỗi con tôm mà Thiên Tử|4] tiêu thụ vẫn còn 
sông với chúng ta và trong chúng ta; con heo mà Trư Đầu[5] chứa đầy trong 
ruột đã đạt tới Phật quả đúng lúc. Người ta nói Đào Thủy (Tôsui)|[6] đã ăn 
ngon lành bằng cái bát ăn xin trong khi đồ đệ của mình khó mà nuốt cho 
trôi. Sư nói: “Tâm con vẫn còn bị khuấy động bởi những ý tưởng về cái 
ngon ngọt và cái thu thúi. Thì cái này mới thúi chớ!” Mặc dù trong trường 
hợp đặc biệt này chúng ta chưa chắc bắt chước nồi phong độ của Đào Thủy, 
nhưng cái duy tâm luận tuyệt đối của sư hay kiến giải về Tánh Không của sư 
phải được nói là thuộc loại thực tiễn nhất. Dù sao, chúng ta không thể từ 
chối sự kiện rằng ở đâu có đời sống Thiền chân thực thì ở đó có xuất hiện 
một sự biến chất về giá trị, và người ta bắt đầu sống trong một cảnh giới mà 
các giác quan không thể vươn tới và cái luận lý dựa trên chúng cũng không. 


Người ta nói rằng có một cõi khác cho các môn đệ Thiền tông thường của 
đời sống thường nhật, cái đó được chứng tỏ bằng những kiểu cách kỳ đị, độc 
hành, quái đản của họ. Cung cách của họ không cho phép dự đoán hay suy 
luận hay lý lẽ. Thường thường là bất ngờ. Tuy nhiên, lạ ở chỗ, trong nó vẫn 
có cả cái tươi mát cũng như phấn khởi. Khi chúng ta được những mẫu sự 
truyện của các Thiền sư, hay bất ngờ gặp những họa phẩm mặc hội miêu tả 
đời sống của họ, chúng ta nhận ra đâu là một sợi xích sắt của công ước đạo 
đức và tri thức mà lúc nào chúng ta cũng lôi theo. Sợi xích không phải luôn 
luôn được chế tạo bằng sắt; đôi khi được chế bằng chất liệu cực mỏng như 
sợi tơ sen - và một ý tưởng ngủ vùi trong xó tối của tâm thức thì cũng thế; 
nhưng nặng biết bao, và mạnh biết bao. Chân tay chúng ta cũng bị buộc trói 
chặt như vậy? Khi chúng ta cảm thấy mình rất tự do chúng ta vẫn không sao 
đá bay đi được sợi tơ sen của ngã ý thức Cái cõi được biểu tượng qua Bồ 
Đại nhảy múa, Bồ Đề Đạt Ma vượt biển trên một cành lau, cặp nhà thơ 
cuông ngạo với một cây chối và cây viết, và những thứ khác, cõi đó hoàn 
toàn vượt ngoài tầm tay của hạng phàm phu sinh tử. Ấy thế mà cõi đó lại 
quyến rũ và ngây người biết bao! 


Thế giới nội tại thường xuyên được trình bày một cách khách quan, tức vô 
ngã. Thiên nhiên phơi mở cho những ảnh tượng của riêng nó được phác họa 
mà không cần sự can thiệp của người. Thiên nhiên có những thê sắc Của nÓ, 
và chúng được bộc lộ bằng các tảng đá, núi non, sông ngòi, cây gỗ, chim 
chóc, người ta, và cỏ đại. Tỉnh thần của thiên nhiên vận chuyên ở giữa đó. 
Nghệ sĩ Thiền bắt chộp lấy - và chỉ có thể, khi nghệ sĩ đánh mất mình trong 
thiên nhiên, hay đúng hơn, khi nghệ sĩ trở thành dụng cụ tự nguyện kỳ cùng 
trong đôi tay thiên nhiên, và rồi từ đó biết bao nhiêu họa phẩm sơn thủy 
được các nghệ sĩ mặc hội để lại. Vì không can dự gì đến cái gọi là những 


thực tại mời mọc các giác quan, những họa phẩm sơn thủy này mới không 
có màu sắc và viễn cận. Thế nhưng, chúng ta để ý một tinh thần nào đó đang 
bay liệng trên những ngọn núi, những con nước, hay bất cứ những sự vật 
nào khác. Gần đây, chừng nghe nói nhiều về việc “chinh phục” thiên nhiên 
từ phương Tây, nhưng quan niệm đó hoàn toàn xa lạ với chúng tôi ở Viễn 
đông, bởi vì đối với chúng tôi thiên nhiên là một người bạn nào phải là kẻ 
thù. Không hiểu thiên nhiên, đó là lỗi chúng ta, đâu phải tại thiên nhiên. 
Ngay cả lúc thiên nhiên chừng như cực kỳ đe dọa, thiên nhiên vẫn chưa hề 
tỏ tình cảm ác ý nhắm vào chúng ta, như hành động của những kẻ gian ác 
loài người. Vì vậy nghệ sĩ biết thiên nhiên rất rõ, khi chàng ở trong trạng 
thái vô tâm (acifta); và đương nhiên chúng ta nhận thấy rằng các Thiền sư 
không ngớt nhắc nhở thiên nhiên, suốt trong lịch sử của Phật giáo Thiền 
tông. 


Sau hết, các thiền sư không chỉ là những người yêu thiên nhiên, họ cũng 
không bị đầu độc bởi ông “Thượng đế” của mình, cái ông Thượng đế mà họ 
cất kỹ trong lòng riêng. Họ là những nhân công xã hội, họ phụng sự xã hội 
theo lối riêng của mình. 


Khi các Bồ tát ở trong cảnh giới Tự thọ dụng thân (Sambhogakaya) của 
mình, các ngài phục sức theo lỗi mà chúng ta có thể gọi là lễ phục của các 
ngài, rất tÈ chỉnh và trong tư thế trang trọng. Trong các Mạn đà la 
(Mandala) của Nhân ngôn tông, tất cả các đức Phật và các Bồ tát được trình 
bày như thế, và trong các họa phẩm của Tịnh độ tông cũng vậy, với mức độ 
nào đó. Khi lý tưởng Bồ tát được hạ thấp gần với đời sống con người trên 
mặt đất, tức là khi ngài hiện hình bằng Hóa Thân (Nirmanakaya) của mình, 
ngài tham gia công vụ thực tiễn phụng sự chúng sinh, thái độ siêu việt của 
ngài, quá cứng răn và quá xa xôi, dần dà trở thành mềm dịu, gần như thế, và 
qua trung g1an của sự biến thái “thế tục hóa”. Nói thế có nghĩa là, Bồ tát hiện 
hình trong tư thái dung dị hơn, và xuất hiện trong chiếc áo bồng bênh giản 
dị, lột bỏ hết mọi văn vẻ. Bấy giờ ngài là một khuôn mặt dễ thân thiện hơn. 
Ngài không chễm chệ trong một thánh đường làm đối tượng sùng bái, nhưng 
ngài có đó để sống giữa chúng ta, làm một mẫu người thường như chúng ta. 
Khi quan niệm về “Hóa Thân” đó trải qua một cuộc biến thái nữa, Bồ tát 
đích thực là láng giềng của chúng ta. Ngài Bồ tát ông hay Bồ tát bà cũng đi 
chợ mua đồ, ngài bửa củi, ngài chép kinh, ngài làm việc trong xưởng, ngài 
làm thơ ký trong văn phòng; thời xưa, bà Bồ tát thậm chí còn làm kỹ nữ. 


Diễn tả theo cách khác, điều này có nghĩa rằng Phật tính (Buddhata) có trong 
mỗi người chúng ta, trong mọi chúng sinh. Chỉ khi nào nhìn thấy, chúng ta 
trực nhận Bồ tát trong một hóa thân nào đó của ngài. Khi một Văn Thù 
(Manjusri), hay một Phổ Hiền (Samantabhadra), hay một Quán Thế âm 
(Avalokitesvara), hiện thân trong đẳng câp xã hội chúng ta theo kiêu đó, 
chúng ta gặp ngài Bồ tát ông hay ngài Bồ tát bà môi ngày và và mỗi nơi 
trong mọi bước đường thường nhật của đời sống Chúng ta làm cái việc 
nghèo cùng nhất, chúng ta thực hiện hành vi vô nghĩa nhất, đó cũng là sự 
thần biến (vikurvita), sự nghiêm sức (lalita) của Bồ tát, và tất cả những việc 
kỳ diệu mà các nhà Đại thừa Ấn Độ đã làm nổi và đã được ghi chép rất 
nhiều trong vô số kinh điển của họ, tất cả cũng đã được thực hiện bởi Huệ 
Năng và Hoằng Nhẫn, Han San và Thập Đắc; hơn thế nữa, bởi nơi anh Giáp 
Ất, Trương Tam, Lý Tứ. Điều cần thiết để ý thức được sự kiện đó, để thấy 
phải thực hiện ra sao, chính là việc mở ra con mắt Bát nhã của riêng chúng 
ta. 


Với những nhận xét đại khái này, và với những gì đã được nói trong các 
trang sách trên, cũng như trong hai tập Thiên luận trước, độc giả sẽ có thê 
hiệu ý nghĩa của những minh họa này, và tự mình khám phá ra đầu là các 
thông điệp của Thiên tông. 

Những “vấn đáp” (monđô) dưới đây sẽ phác họa thêm các điểm mà tôi 
thường xuyên ghi nhận trong các luận của tôi vê chuyên hướng thực tiên của 
tâm lý Trung Hoa khi bộc lộ đạo lý của Phật giáo Thiên tông, và cũng cung 
câp cho độc giả chìa khóa đê mở cửa vào kho tàng trân bảo của sinh hoạt 
Thiên. 

Nghiêm Dương tôn giả[7], ở Tân hưng, có thầy tăng hỏi: 

“Phật là gì?” 

“Cục đất” 

“Pháp là gì?” 

“Đắt lăn.” 

“Tăng là gì?” 


“Ăn cháo ăn cơm.” 


Khi tôn giả được hỏi về ý nghĩa ứng vật hiện hình của Phật, ngài nói : 


“Mang giùm cái ghế đằng kia lại đây.” 


Huệ Giác, ở Dương châu[§], có thầy tăng đến kèo nài hỏi: 
“Từ xa xăm đến kiếm sư, xin sư dạy dỗ đạo Thiên.” 
“Việc quan gia nghiêm nhặt, không cho phép an bài.” 
“Sư không có phương tiện (upaya) gì sao?” 


“(Vì ông từ xa đến,) nghỉ đêm trên bếp lửa đi.” 


Phụng thiền sư, ỡ Quốc thanh viện[9], có thầy tăng hỏi: 


“Gia phong của hòa thượng ra sao?” (nghĩa là, những nét đặc sắc trong tông 
môn sư, trong giáo pháp của sư là gì?) 


“Một cái bàn, một cái ghế, một bếp lửa, và những cánh cửa số” 
“Bồn phận người xuất gia là gì?” 

“Buổi sáng nói lời chào mừng, buổi tối nói lời trân trọng”. 
“Đại ý của Phật pháp là gì?” 


“Thích Ca là ngưu đầu ngục tốt, Tổ sư là mã a diện bà”. 


Vân nham Đàm Thành{10], nhân đang quét dọn: Qui Sơn đến và nói: 
“Bận rộn quá há!” 

“Nên biết chăng có người bận rộn.” 

“Vậy thì phải có mặt trăng thứ hai.” 


Đàm Thành đưa chỗi lên và nói: “Mặt trăng thứ hai là cái này?” 


Qui Sơn cúi đầu và bỏ đi. 

Lúc khác, Đàm Thành đang làm đôi dép cỏ, thì Động Sơn đến hỏi: 
“Muốn có một con mắt; nhờ sư chỉ dạy không biết có được không?” 
“Đề cho ai vậy?” 

“Không có aI cả” 

“Nếu có, ông để vào đâu?” 

Động Sơn không đáp, rồi sư nói: 

“Người hỏi xin một con mắt - y là con mắt?” 

“Không phải mắt”, Động Sơn nói: 


Thiền sư thét lên tiếng la “Chu Choa" nghe dễ sợ 


——-O0O--- 


BÔ TÚC VÀ ĐÍNH CHÍNH CỦA NGUỜI DỊCH 


BỎ TÚC LUẬN MỘT ĐOẠN 4 
(các trang 23-3 l) 


Trong các trang này, tác giả vì không ghi rõ xuất xứ chính xác, nên khi dịch, 
tôi không tìm đọc nguyên bán chữ Hán để đối chiếu. Nhưng tài liệu chữ Hán 
mà tôi sử dụng khi phiên dịch hoàn toàn dựa vào hai bản Đại tạng kinh. Bản 
đắc dụng nhất là Taisho. Kế đó là bản tục tạng chữ Vạn. Do đó, lúc đọc các 
chú thích xuất xứ của tác giả, thấy nói trích từ các tác phẩm phát kiến được 
tại Đôn hoàng, mà tôi lại không có, cho nên mắc phải những sơ xuất đáng 
tiếc. Những đoạn bổ túc dưới đây, nguyên văn chưa chắc đồng với các thủ 
bản của tác giả, nhưng xét theo văn lý, hầu hết giống nhau, chỉ trừ văn cú có 
nhiều chỗ đáo trang giữa bản dịch tiếng Anh và nguyên bản Hán. 


Về ba đoạn bồ túc dưới đây, đoạn thứ nhất nói về vô tâm, nguyên văn được 
tìm thấy trong một tác phẩm nhan đề Quán vô tâm luận, được gán cho Bồ 
Đề Đạt Ma (có Chữ Thích đứng đầu làm họ; lỗi gọi tên này hiếm thấy trong 
những gì liên hệ đến vị cha đẻ của Thiền tông Trung Hoa này). 


Hai đoạn kế tiếp là những đoạn trích từ bài pháp của Đạo Tín trong Lăng giả 
sư tư ký, được nói là của sư Tịnh Nguyên đời Đường soạn. So nguyên văn, 
hình như có nhiều chỗ tôi dịch sai. Vậy mong độc giả sửa hộ những đoạn 
nào thấy rõ là sai lạc quá trớn. 


Ngoài ra, trong đoạn 6 của Luận Ï, từ trang 4l đến 45, được nói là trích từ 
Ngữ lục của Thần Hội. Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa đọc được một chữ của 
bản Ngữ lục này. Trong Tuyền tập của Hồ Thích, tôi chỉ đọc được một bài 
khảo chứng của Hồ Thích, khảo chứng lịch sử về Ngữ lục của Thần Hội, và 
một bài về tiểu truyện của Thần Hội; nhưng không tìm ra đoạn trích dẫn nào 
của Hồ Thích tương đương với đoạn này. Tôi đã cố gắng dựa vào Hiển tông 
luận của Thần Hội, ¡n trong Truyền đăng lục, để tìm một vài dụng ngữ cần 
thiết. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều thiếu sót. 


---o00--- 
I. QUÁN VÔ TÂM LUẬN 
(được cho là của Thích Bồ Đề Đạt Ma chế. Ấn hành trong Đại tạng Taishô, 
No 2831, tập 85, tr. 1269-1270a. Nguyên bản có thê chia làm hai phân. Phân 
đâu, nói chi tiêt vê Vô tâm, qua hình thức vân đáp. Phân hai, các bài tụng và 
các giải thích khác về Vô tâm. Dưới đây, trích nguyên văn và phiên âm phân 
một). 


Ñ ## ;ù Ni 


*#® # #45. 5# lí 5 In ãã ‡£, A lš 41H, Im R3 7Z,2 H 
%XU —ˆ^ *& ò zZ má. 


% ZFliflilñH:Sù§ò? 
zH:®#®àò. 
EI H:EE£=®#ù #8 R Bằ Š “Z ? R #I #4 ò ? 


Z4 H:iE&ò l R Bị Š XI, jã & 4 lò 86 ÃI #4 vò, 


_ 


EIH:£#Z®&4 ò, MU â ®4 8 R H1, = ñl S Rã R HẦM? 
24 H:#&®4(ò., 86 R R6 BỊ] 5 R6 Ẩ1. 
EIH:K£ñZ R jÃm 1, HI 5 ò, 3# S #4 ? 


4H:41ZRẰñA,Ri& 4ò, Rhị  E Ất 5 BỊ ñ ÄI P| Eï #4 


hầ#&5,5 7®, XI 4 H ÃI H 5 # #1, # 7R # 
l fE,f£7R®4 ò,  sR BỊ Š XI #4 E Ấ ò 


l H :2 ã Ñš 8 ÄI  ® ò ? 


Z4 H:⁄{ mm # * ã ùò # miHấ:, Bò @nñnS,£#ù 4# 
ù 5 @&4 1U? 3ã @@17!?3ã&@mR?in&x< 3$ Ä ù ƒ 
T“1l4&S,7J⁄œ—-tUUR®#B 7 n4, 5 XIRI £ # ò 


ElH:XlH 2 — Đ R # Z 4ò, Hl â #4 ñ 3 1ã. fị t 5X + 
#n ìH 7x #l # 7E 4 ẤM ? 


4H:Z+zX=.,Ầ®4€(ò mò, Km Šš,=jÀ, 
 nJ 3 t §â ìH 7x #ñ + 7L 2 lữ, # ¿1Ø Á j* Rš h9 55, 
#B Z3 HE, fE 2E 34 fu, 5ã + = Ÿ5l 7P Ấ ñH RE,  # ò th = 5l Ò, 
lš ft E  X II E #4 2 §ñ ìH 7x #5, „HE 5š + # ìŠ k # ÃI ñ #4 
4 ## ñ ñ ì5 #4, — UJ lễ ã Kì FÀ 2E 2E RỊI BỊ, # 4⁄1 HRš 'h H 
3% E§ im Rš Eý 5, #¡ lá #4, — J 3 š 7 f in &. 


EIH:ZZÃã#.ù 35 X 75 ,—UK&7x PT H 5 l§? 


4 H:REKEf5ä.E lã S1, + 5L)š #, E Ất /ù Z4 2 


#: H :ïE # #t bù ,H 33 % # 5 ÿl 8 /ò RU 8— UJ f /R lí # 7t 8 
‡R )8 SE, #4 ' #Œt Ù BI # — ĐJ JR Ñú + ZE.)E8E, £ Hhứm 7 35 8 (Ò 
# Bí BE #2 7L, # ÍE Èl JE lú (8Ø. )8 48 # Èl + 7E (8, lL Ký ÈỊ 
)R Z 3š, ##t ù RJ /8, BŨ /ñ lí #t Ÿ# 7D 7E RỊ 4#, J5 # # ZE 3E 4 
7R 7 RỊ 48. 


EIH:S& 3š 2 nị §.)B 2 Rã Đ E S bế. IƯ, 8H HỊ ÿ ? 
4H:f#ữ43féÉffẩfXx Z7 xz5S6S.WEmSXHS.Hñữ B f2: 
Ñ. Ra ðÈ 1U 2£ {H }À 4 nJ ÍŠ I0 S.& I8 ò Rl — ®.® ò R 
— ĐJ®.. 


EI H:ãI lñ RE z= J#* — ĐU g & E #4 ùò, *XÄaÄ7m®&4 ò, 5 2 R # 
^*ez¬Ÿ#? 


#4 H:1m #4 ò, ò 2 BH. #U D m ? S ĐK ð, Số f #4 Ù 
,Il mã? 34t 1L 5S #,X ứđ Hã EẠ, SÉ Ã #4, H ZÂ 8E 
{E & RE # . Im # #4 ¿ù 7R Ã 1H , Sf {ã Í#t/ù ,# 8E  ƒ nã VÀ 
S=!.SEW%,=8,.H#z H0, R R ấế ¬ Dù Ã 
IU 3 ƒ7, S BI 4 “h Ÿ ?X ® ò 3# BÍ R 1t, l ;ò 3 BỊ #4 vò 1b. 


EIH:2?*®&ùò m4 Ãã l2 f1? 


4 H:{E#?—tUÙ# L5 7 #&¿òhĂMl£#l2,£Eñnl 8 lẽ íT, 
#I #4 ;ò RJ — tJ, #z » RHI #4 ù th. 


B6 là E 4 Z4 ^^ Í§, 7 XI ò 2k #4 1), 1) 7# ù, ® IE 8 H E 
& BH #_,  ñ ãñä #8 š 8 šä 


-—-oÔO--- 
PHIÊN ÂM 


Phù Chí lý vô ngôn, yếu giả ngôn nhi hiển lý. Đại đạo vô tướng, vị tiếp thô 
nhi hiện hình. Kim thả giả lập nhị nhân cộng đàm Vô tâm chi luận hi. 


Đệ tử vấn hòa thượng viết: Hữu tâm? Vô tâm? 
Đáp viết: Vô tâm. 
Vẫn viết: Ký vân Vô tâm, thùy năng kiến văn giác tri? Thùy tri Vô tâm 


Đáp viết: Hoàn thị Vô tâm ký kiến văn giác tri. Hoàn thị Vô tâm năng tri Vô 
tâm. 


Vân việt: Ký nhược vô tâm, tức hiệp vô hữu kiên văn giác tri. Vân hà đắc 
hữu kiên văn giác tri? 


Đáp việt: Ngã tuy Vô tâm, năng kiên năng văn năng giác năng trị. 
Vân việt: Ký năng kiên văn giác tr1, tức thị hữu tâm, na đắc xưng vô ? 


Đáp viết: Chỉ thị kiến văn giác tri, tức thị Vô tâm. Hà xứ cánh ly kiến văn 
giác tri biệt hữu Vô tâm? Ngã kim khủng nhữ bắt giải, nhất nhất vị nhữ giải 
thuyết linh nhữ đắc ngộ chân lý. Giả như, kiến chung nhật kiến do vi vô 
kiến. Kiến diệc Vô tâm. Văn chung nhật văn do vi vô văn. Văn diệc Vô tâm. 
Giác chung nhật giác, do vị vô giác. Giác diệc Vô tâm. Trị chung nhật trị, do 
vi VÔ tri. Tri diệc Vô tâm. Chung nhật tạo tác, tác diệt vô tác. Tác diệc Vô 
tâm. Có vân kiến văn giác tri tổng thị Vô tâm 


Vẫn viết: Nhược vi năng đắc tri thị Vô tâm? 


Đáp viết: Như đản tử tế suy cầu khán tâm tác hà tướng mạo kỳ tâm phục khả 
đắc, thị tâm bêt thị tâm VI phục tại nội? VI phục tại ngoại? VI phục tại trung 


gian? Như thị chỉ xứ suy cầu mịch tâm liễu bất khả đắc. Nãi ư nhất thiết xứ 
câu mịch liêu bât khả đặc. đương tri tức thị Vô tâm. 


Vấn viết: Hòa thượng ký vân: nhất thiết xứ tổng thị vô tâm. Tức hiệp vô hữu 
tội phước. Hà cô chúng sinh luân hôi lục thú sinh tử bât đoạn? 


Đáp viết: Chúng sinh mê vọng, ư vô tâm trung nhi vọng sinh tâm, tạo chủng 
chủng nghiệp, vọng chấp vi hữu, túc khả trí sử luân hỏi lục thú sinh tử bất 
đoạn. Thí như hữu nhân ám trung kiến ngột vi quý, kiến thằng vi xà, tiện 
sinh khủng bố. Chúng sinh vọng chấp diệc phục như thị. Ư Vô tâm trung 
vọng chấp hữu tâm, tạo tác chủng chủng nghiệp. Nhi thật vô luân hồi lục 
thú. Như thị chúng sinh nhược ngộ đại thiện tri thức giáo linh tọa thiền giác 
ngộ Vô tâm, nhất thiết nghiệp chướng tận giai tiêu diệt, sinh tử tức đoạn Thí 
như ám trung nhật quang chiếu nhi ám giai tận. Nhược ngộ Vô tâm, nhất 
thiết xứ tội nghiệp diệc phục như thị. 


Vân việt: Đệ tử ngu muội, tâm do vị liêu thâm, nhât thiệt lục căn sở dụng giả 
ứng? 


Đáp viết: Ngữ chủng chủng thi vi, phiền não Bồ đề sinh tử Niết bàn định vô 
tâm phủ? 


Đáp viết: Định thị Vô tâm. Chỉ vị chúng sinh vọng chấp hữu tâm tức hữu 
nhất thiết chủng phiền não, sinh tử, Bồ đề, Niết bàn. Nhược giác Vô tâm tức 
vô nhất thiết phiền não, sinh tử, Niết bàn. Thị cố Như Lai vị hữu tâm giả 
thuyết hữu sinh tử. Bồ đề đối phiền não đắc danh. Niết bàn giả đối sinh tử 
đắc danh. Thử giai đối trị chi pháp. Nhược vô tâm khả đắc, tức phiền não Bồ 
đề diệc bất khả đắc. Nãi chí sinh tử Niết bàn diệc bất khả đắc. 


Vẫn viết: Bồ đề Niết bàn ký bất khả đắc, quá khứ chư Phật giai đắc Bồ đề. 
Thử vị khả hồ? 


Đáp viết: Đản đĩ thế đế văn tự chi ngôn đắc. Ư chân để thật vô khả đắc. Cố 
Duy ma kinh vân: Bồ đề giả bất khả dĩ thân đắc, bất khả dĩ tâm đắc. Hựu 
Kim cang kinh vân: Vô hữu thiểu pháp khả đắc. Chư Phật Như Lai đản đĩ 
bất khả đắc nhỉ đắc. đương thi hữu tâm tức nhất thiết hữu, vô tâm tức nhất 
thiết vô. 


Vẫn viết: Hòa thượng ký vân nhất thiết xứ tận giai vô tâm. Mộc thạch diệt 
vô tâm. Khởi bât đông mộc thạch 


Đáp viết: Nhi ngã vô tâm, tâm bất đồng mộc thạch. Hà dĩ cố? Thí như thiên 
cổ, tuy phục vô tâm, tự nhiên xuất chủng chủng diệu pháp giáo hóa chúng 
sinh. Hựu như như ý châu, tay phục vô tâm, tự nhiên năng tác chủng chủng 
biến hiện. Nhi ngã vô tâm diệt phục như thị. Tuy phục vô tâm, thiện năng 
giác liêu chư pháp thật tướng, cụ chân bát nhã, tam thân, tự tại ứng dụng vô 
phương. Cố Bảo tích kinh vân: Dĩ vô tâm ý nhi hiện hành. Khởi đồng mộc 
thạch hồ? Phù vô tâm giả tức chân tâm dã. Chân tám dã tức vô tâm dã. 


Vẫn viết: Kim vô tâm trung tác nhược vi tu hành? 


Đáp viết: Đản nhất thiết sự thượng giác liễu vô tâm tức thị tu hành. Cánh 
bất biệt hữu tu hành. Có tri vô tâm tức nhất thiết. Tịch diệt tức vô tâm dã. Đệ 
tử thị hốt nhiên đại ngộ. Thủy tri tâm ngoại vô vật, vật ngoại vô tâm. Cử chỉ 

động dụng gial1 đắc tự tại. Đoạn chư nghi võng cách vô quái ngại. 


——-o0O--- 


II. XẢ THÂN PHÁP 


(trích Lăng già sư tư ký, Đại tạng TaIsho, No 2837, tập 85 trang 1290 a-b). 


N†ãxz)›»>.%X=zZiù,E ùò l Xã, ñR Rl 7 m8, Ñ là T , 
/Ò\ fÈ Zxl XE, RỊI lữ #“ í&, íÿ 2š = HH, Xứ 3# dù RE ,HỊ 34)H lá Ÿ, 3K #Ä 
4, 1t 3š 3 j,^ X HH. ft X2, ^ 4 + 1b, HE 
Bí TE ;ù ðš, 3¿ ƒ§ in, lt,  fE3⁄X, 3 RÍ #4 fE,. X#&A{£x⁄ 3Š, 
tt ,E£Ð#Ã:Z, #4 ÍE. #4 B, #4 1H, RÍ l ## Hà, L 3 m, 
®= 34t» 5.,HĐB7/S58i5. lò H BE Hb, HỊI EH 6 HH fế 
%, A ÑñỦ 2 #t Ý RU:X th — lá, R 27 — R§, 3X đHJ #Œ 2x :7R ^ Ä — 
, l3 ÑKHM ñH SH, Š E xố HÌ D,Ag — CÁ Aã —, HÀ ĐE MÃ H — 1U, 4 
fÝa:ð 2<%®5,Rf®fS.Z2tLIH.ELfiò ,Sỗñ#Œ x: 
—=%,3#&_— —j, §ế RE f ¬ :T®#f 1, # 2k, # tr, 
XI # + Xí l5 lễ B tU, 


-—-oÔO--- 
PHIÊN ÂM 


Phàm xả thân chi pháp, tiên định không không tâm, sử tâm cảnh tịnh tịch, 
chú tưởng huyền tịch, linh tâm bất di. Tâm tánh tịch định, tức đoạn phan 
duyên, yếu yêu minh minh, ngưng tịnh tâm hư, tắc cơ bạc điềm hồ! Dẫn 
nhiên khí tận, trụ thanh tịnh pháp thân, bất thọ hậu hữu. Nhược khởi tâm thất 
niệm, bất miễn thọ sinh dã. Thử thị tiền định tâm cảnh, pháp ưng như thị. 
Thử thị tác pháp. Pháp bản vô pháp. Vô pháp chỉ pháp, thủy danh vi pháp. 
Pháp tắc vô tác. Phù vô tác chỉ pháp, chân thật pháp dã. Thị dĩ kinh vân: 
không, vô tác, vô nguyện, vô tướng, tắc chân giải thoát. Dĩ thị nghĩa cố, thật 
pháp vô tác. Xả thân pháp giả, tức giả tưởng thân hoành khán. Tâm cảnh 
minh địa, tức dụng thần minh suy sách. Đại sư vân: Trang Tử thuyết: Thiên 
địa nhất chỉ, vạn vật nhất mã. Pháp cú kinh vân: Diệc bất vi nhất. Vị dục phá 
chư số, thiền trí chi sở văn, vị nhất dĩ vi nhất. Cố Trang Tử do trệ nhất đã. 
Lão Tử vân: Yêu hề minh hề, kỳ trung hữu tỉnh. Ngoại tuy vong tướng, nội 
thượng tồn tâm. Hoa nghiêm kinh vân : Bắt trước nhị pháp, dĩ vô thất nhị có. 
Duy ma kinh vân: Bất tại nội, bất tại ngoại, bắt tại trung gian, tức thị chứng. 
Cố tri Lão Tử do trệ tinh thức dã. 


——-O0O--- 


III QUÁN TỰ THÂN 
(lọc. cit. tR. 1288 a-b) 


[1] Đầu Tử Đại Đông (819-914), là một Thiên sư lớn khoảng cuối đời 
Đường. Lúc sự đang sông trong một thảo am ở núi Đầu tử, Triệu Châu đến 
kiếm. Triệu Châu gặp sư đang trên đường đi về am; sau khi khám phá ra sư 
là ai, Triệu Châu hỏi: “Ngài có phải là sư ở núi Đầu tử không?”. Đầu Tử 
không đáp thắng, mà nói: “Xin cho một đồng xu để mua trà và muối ”. Triệu 
Châu đến am trước, khi Đâu Tử đi lang thang trở về; bước vào ngôi lặng lẽ 
đợi chủ nhân. Thấy sư về với một lọ dẫu, Triệu Châu hỏi: “Từ lâu nghe 
tiếng Đầu Tử, té ra là một gã bán dâu.” Đâu Tử nói: “Ngài thấy lọ dẫu 
nhưng không thấy Đâu Tủ.” “Đâu Tử ở đâu?” Nhà sư bán dâu đó trả lời: 
“Dâu, dẫu!” 


J2] Tuyết Phong (822-908) được kể là lúc nào cũng mang theo một cái vá, 
hay cái muông gô trên đường hành cước. Ý là dùng để nấu nướng mỗi khi 
đến viếng ngôi chùa nào. Nấu nướng là một trong những phận sự quan 


Irọng nhưng nặng nhọc trong nhà chùa. Tuyết Phong cô ý muốn đặt mình 
vào việc cân cù nặng nhọc đó, mà phân lớn người ta muốn tránh. 


3] Xem Thiên luân I, bản Việt. trang 451. 

[4] Xem các hình XXI và XXI. 

5} Xem hình XXI 

J6] Mất năm 1683. Trước, sư ngụ tại một, Thiên viện giàu có ở Kyùshu, Nhát 
Bản, nhưng một hôm, sau khi quả nồi tiêng, sự bỏ đi làm một gã hành khát 
lạng thang. 

[7J Truyền Đăng lục XI 

JSj Ihid 

/9J Ihid 

[I0] 7§2- 461, lhid, XIV 


—-o00--- 
HÉT 


